THIỆN PHÚC 


PHẬT PHÁP CĂN BẢN 
BASIC BUDDHIST DOCTRINES 


VIỆT-ANH 
VIETNAMESE-ENGLISH 


VOLUME SIX 


Pháp Tu-Xuất Gia-Tại Gia 
Methods oƒ CultivaHion 
RenunciaHion-Laypeople 





Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại 
Oversea Viefnarnese Buddhism 


3938 


Copyrighi © 2009 by Ngoc Tran. All rights reserved. 


No part ö0ƒ this work may be reproduced or transmiited in any form or by any means, 
electronic or mechanical Including photocopyving and recording or by any 
ImformaHion storage or refrleval system without the prior written permission oƒ the 
quthor, except ƒor the Inclusion oƒ brief quotaHons. However, staff members oƒ 
Vietnamese temples who want to reprimt this work ƒor the beneflt oƒ teaching öoƒ the 
Buddhadharma, please contact Ngoc Tran at (714) 778-2832. 


3939 


LỜI GIỚI THIỆU 


Ông Thiện Phúc Trần Ngọc đã thu thập và diễn tả trong bộ sách này những giáo 
thuyết Phật Giáo được biết như là một tôn giáo được nhiều người chú ý nhiều nhất 
trên thế giới ngày nay. Trong gần hai thập niên ông đã dày công học hỏi và nghiên 
cứu hầu hết kinh điển Phật giáo để viết nên bộ sách này. Ông đã sắp xếp trong bộ 
sách dày trên 5.000 trang với hai ngôn ngữ Anh và Việt bằng một phương cách thật 
dễ hiểu với đọc giả và sinh viên Phật giáo trung bình. 

Trong vô số tài liệu, sách vở và những ghi chép về những bài thuyết giảng của 
Đức Phật, không có một chữ nào được chính Đấng Giác Ngộ Thích Ca Mâu Ni viết 
lại trong suốt 45 năm chu du hoằng hoá của Ngài trên khắp miễn Đông Bắc Ấn Độ. 
Ngài chỉ đơn thuần thuyết giảng và gửi những thông điệp về cuộc sống từ bi đến các 
vị quốc vương, các thức giả, và đến cả những người cùng đinh ngu muội để họ có 
được cái trí tuệ giải thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử, cũng như cho từng người một có 
được khả năng dẫn dắt người khác đạt được trí tuệ. Những sách vở Phật giáo được 
viết bằng tiếng Nam Phạn và Bắc Phạn đều được viết với nội dung chứa đựng những 
lời dạy của Đấng Giác Ngộ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch. 

Nói theo nghĩa văn học, tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc là một nhà nghiên cứu 
thật tỉ mỉ. Sự nghiên cứu về những cổ ngữ Nam Phạn, Bắc Phạn và Hán ngữ là một 
đòi hỏi phải có khi viết bộ Phật Pháp Căn Bản này. Tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc 
đã tìm đến những văn bản rất đáng tin cậy được dịch ra từ những bộ kinh A Hàm từ 
tiếng Bắc Phạn và những bộ kinh khác được viết bằng tiếng Nam Phạn. Tác giả 
Thiện Phúc Trần Ngọc là một Phật tử thuần thành và nghiêm túc, người đã tu tập và 
sống với những giáo thuyết của Đức Phật với sự bình dị mà hạnh phúc và nghiêm túc. 

Với đọc giả đã có một ít kiến thức về Phật giáo sẽ tìm thấy trong bộ sách này 
những trình bày có thể làm tăng thêm kiến thức cho chính mình. Cũng như với bất cứ 
tác phẩm văn học nào, mục tiêu chính của tác giả là viết lại những giáo thuyết của 
Đức Phật thật chính xác, thật đầy đủ, và tránh xa lối viết mô phạm một cách khô 
khan. Dĩ nhiên con đường Trung Đạo phải được dùng để diễn tả một hệ thống phức 
tạp về Phật giáo để làm dễ hiểu cho cả những người sơ cơ lẫn những người đã hiểu 
biết nhiều về Phật giáo. Tôi tin về mọi khía cạnh, về cả thể cách lẫn nội dung, tác 
giả Thiện Phúc Trần Ngọc đã đạt được kỹ thuật diễn đạt này. 

Tôi đã dùng nhiều sách giáo khoa giảng giải về Phật giáo khá trung thực để giảng 
dạy tại các đại học cho cả sinh viên đã tốt nghiệp lẫn các sinh viên chưa tốt nghiệp. 
Về phương diện sử học mà nói, có nhiều tài liệu nghiên cứu thật chính xác, thật tuyệt 
hảo và rất dễ hiểu. Tuy nhiên, phương cách diễn tả của tác giả Thiện Phúc Trần 
Ngọc về nội dung của tài liệu thật quân bình đến nỗi không còn vấn để gì nữa để 
thắc mắc về những giáo thuyết của Đấng Giác Ngộ. Sự giảng giải của tác giả thường 


3940 


dựa trên sự kiện thật và không cần thêm thắt chỉ tiết hay thí dụ, hay giảng bày thêm 
về nghĩa lý để được dễ hiểu. Sách được sắp xếp có thứ tự, liên kết sự kiện đến tận 
gốc rễ, hay những châm ngôn bình thường về giáo lý. 

Những giải thích bao trùm những quan điểm thâm sâu về nhân sinh quan của tác 
giả về những tín điều của Đức Phật thường được tìm thấy trong kinh điển và những 
lời luận giải đã được chấp nhận. Từ những giảng giải đó tác giả Thiện Phúc Trần 
Ngọc đã viết về sự tu tập của Đức Phật với các bậc thầy, sự chuyển tiếp kỳ tình đến 
giác ngộ và những bài học về “Trung Đạo” cho năm vị đệ tử đầu tiên của Ngài 
(Chuyển Pháp Luân trong Vườn Lộc Uyển ngay khi Ngài vừa giác ngộ). 

Những giáo lý cần được hiểu bởi mỗi người đang trên đường tầm đạo của tôn giáo 
vĩ đại này đã được tác giả trình bày rõ rệt với tài liệu tham khảo từ kinh điển được 
viết bằng các thứ tiếng Nam và Bắc Phạn. Người đọc thấy mình được trầm mình 
trong sự trình bày thâm sâu về Phật Pháp Căn Bản, tỷ dụ như về Bát Thánh Đạo, Tứ 
Diệu Đế, Bát Nhã Ba La Mật Đa (Lục Độ), Nghiệp, Tái sanh, Niết Bàn, hữu lậu, 
giáo thuyết về Vô Ngã và Tỉnh Thức. 

Những sự kiện về phương cách và nội dung đã làm cho bộ sách này vượt lên các 
sách giáo khoa khác bằng một phong thái tuyệt hảo, vì nó được viết bằng hai ngôn 
ngữ Anh và Việt. Cá nhân tôi thấy bộ sách thật hữu dụng khi diễn tả những từ mà tôi 
dùng trong các cuộc pháp thoại tại chùa cũng như khi giảng dạy tại các trường đại 
học. Bộ Phật Pháp Căn Bản sẽ là sự trợ giúp lớn lao cho nhiều người Việt tại Hoa 
Kỳ. Nó giúp cho người ta có được sự am hiểu sâu rộng hơn trong các buổi thuyết 
giảng hay trong các nhóm nghiên cứu Phật Pháp. 

Tôi xin chúc mừng tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc về bộ sách tốn nhiều công sức, 
thật chi tiết mà cũng thật bao quát, nhấn mạnh đến những chỉ tiết và tóm lược những 
tín điều, giáo thuyết và thực hành của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi rất hân hoan 
tán dương công đức của tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc, người đã hoàn thành công 
trình Văn hóa hiếm có và xin trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật tử trí thức, 
hy vọng mỗi vị có một bộ Phật Pháp Căn Bản nầy để tham khảo rộng sâu hơn. 


Hòa Thượng Thích Ân Huệ 
Tiến Sĩ Claude Ware, Ph. D. 
25 tháng 6 năm 2007 


3941 


INTRODUCTION 


Mr. Ngoc Tran has assembled and described In this document the tenets of the 
Buddhist religion, that which 1s known to be the greatest attended religion in the 
world today. He has spent almost two decade reading and studying voluminous 
Buddhist material and in writing this book. He has arranged this text of over 5,000 
pages, in Vietnamese and English, in a manner understandable to the average reader 
and student of Buddhism. 

In the myriad of documents, books and records of the Buddhaˆs talks, there are no 
words written by the enlightened one called Sakyamuni Buddha during his forty-five 
years of walking and teaching 1n northeast India. He spoke his messages of living a 
life of loving-kindness and compassion to kings, high intellectuals and the poor and 
Ignorant, and their gaining the wIisdom to achieve salvation from the rounds of birth 
and death, and for each person to lead others to achieve that wIsdom. Texts wriften 1n 
the Pali and Sanskrit languages purport to contain the teachings of this Sixth Century, 
Before Common Era (B.C.), Indian enlightened one. 

The author, Ngoc Tran, Is a meticulous researcher 1n the literary sense. HIs 
exploration into anclent Sanskrit and Chinese references was demanded of him 1n 
writing this BĐasic Buddhist Doctrine. Tran has reached back Into reliable texts 
translated from the Agưmas 1n Sanskrit and the NMikaya rm Pali. He 1s a serious 
Buddhist devotee, householder and one who practices his religIon to the extent which 
he lives 1t — with happiness and serIous simpÌIcIty. 

The reader who already has some knowledge of the Buddhist doctrine wIll find 
herein presentatlons which can further Improve her/his understanding. As with any 
lierary work of this nature, the primary obJective of the author 1s to be concIse, yet 
thorough and steer away from the pedantic. The middle path 1s, of course, to descrIbe 
a complex system such as Buddhism In terms appealing and understandable to the 
novice as well as those highly Iinformed. Tranˆs technique of both style and content 
accomplish this, I[ believe, 1n alÏ respects. 

There are a number of texts I have used In teaching In the university at both the 
undergraduate and graduate level which I know do JusfIice In explaining the doctrine 
of Buddhism. Historically, and with accurate research, many are excellent and very 
understandable. However, the style of this authorˆs descriptions temper the material 
confent 1n such a balanced fashion to remove any questionable conflicts which are 
known to the Enlightened Oneˆs teaching. This authorˆs explanations are factual and 
need no further details to exemplIfy or extend meanIngs to be commonly understood. 
The text flows in a well-ordered fashion, linking the factual, down-to-earth, common- 
place aphorisms of doctrine. 


3942 


The author explains those collected beliefs of the Buddha as found In the Sutras 
(Canonic body) and the liturgically accepted comments (the Sastras), covering firstly 
the profound points of view of human life. From there, Mr. Tran writes of the 
Buddha*s training as a yogi with his teachers, his marvelous transilon to 
enliphtenment and the lessons on “Phe Middle Way” to his firsts five disciples. 
(Turning the Dharma Wheel in Deer Park, directly after his enlightenmeh.) 

The doctrines to be understood by every seeker of this øreat religIon are described 
clearly, with documenfation referring to original Pali and SanskrIt written records. 
The reader find's herself/himself mmersed in the profound presentation of the 
Buddhaˆs fundamental teachings, e.ø. The Eightfold Path, Four Noble Truths, PraJna 
Paramita (Six Ways to Wisdom), Karma, re-birth, Nirvana, Conditioned Beginnings, 
the Doctrine of No-Soul and the Setting-up of Mindfulness. 

The facfors of style and content which set this work above other like texts, and In a 
superlor manner, are that all writing 1s in Vietnamese and English. I personally find 
this helpful in describing the phrases I use in my Dharma talks I gIve at my pagoda as 
well as at the universifles where I teach. This publication wIll be a great help to those 
many Vietnamese 1n temples in he United States at lectures and study groups In order 
to have a better understanding of the Dharma. 

My personal congratulatlons go to Ngoc Tran for this product of his laborlous, 
detailed and extensive work In highlighting detalls and summarizing the beliefs, 
teachings and practices of Lord Sakyamuni Buddha. I am very please to praise the 
authorˆs merifs for hIs accomplishment of this rare religIous and cultural work. ThIs 1s 
a genuine contribution of his share to the propagation of the Dharma. I would like to 
take this opportunity to highly recommend to all Monks, Nuns, Buddhist practitioners, 
as well as to any readers of Buddhist texts. With the hope that each and everyone of 
you will possess the serles of Basic Buddhist Doctrines in Vietnamese-English to aid 
in your deeper study of Buddha-Dharma. 


Most Venerable Thích An-Hue 
Dr. Claude Ware, Ph. D. 
25 June 2007 


3943 


TÁN DƯƠNG CÔNG ĐỨC 


Trong suốt quá trình thành lập cộng đồng Việt Nam tại Hoa kỳ, giới trí thức được 
xem là thành phần nòng cốt, không những tăng cường thêm sức mạnh đóng góp đất 
nước Hoa Kỳ trên nhiều lãnh vực, mà cũng là thành phần đủ nhân tố kinh nghiệm 
khả năng kiến thức xây dựng đời sống mới tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam ngày nay 
và tương lai. Tuy nhiên, đời sống tại đất nước nầy rất ư là bận rộn và con người trong 
xã hội nầy phải chịu nhiều áp lực về cả vật chất lẫn tỉnh thần nên ít ai có được thì giờ 
để tu tập hay nghiên cứu kinh điển. Trong suốt thời gian hơn 25 năm hoằng pháp tại 
Hoa Kỳ, tôi được trực tiếp mục kích tiếp thu nhiều cái hay cái đẹp Đạo cũng như 
Đời, trong đời sống cộng đồng của người Việt. Điều rất ngạc nhiên mà cũng rất 
khâm phục, khi được xem qua bộ Phật Pháp Căn Bản của tác giả Thiện Phúc. Khâm 
phục vì trước năm 1975, tác giả chưa học gì nhiều về Phật Học khi còn ở Việt Nam. 
Khâm phục vì tác giả vừa đi làm để nuôi sống gia đình nơi đất nước quê người mà 
không đam mê vật chất nơi chốn phù hoa tiên cảnh, ngược lại dùng những thì giờ 
nhàn rỗi vàng ngọc, tập trung tư tưởng, đại sự nhân duyên, vì tương lai Phật Giáo, sưu 
tầm, nghiên cứu Kinh điển bằng nhiều thứ tiếng, và biên soạn có khoa học hoàn 
thành Bộ Phật Pháp Căn Bản nầy. Khâm phục vì Bộ Phật Pháp Căn Bàn này phải 
cần đến nhiều nhà trí thức học giả thâm hiểu vấn để Phật Giáo và phải mất rất nhiều 
thời gian mới thực hiện được, song đây chỉ là một người như tác giả Thiện Phúc, 
nhiệt tâm cố gắng không ngừng, trong thời gian không lâu mà hoàn thành mỹ mãn. 

Đây là tinh thần tích cực, vô ngã, vị tha, vì Đạo và Đời, với mục đích giúp cho 
chư Tăng Ni Phật tử và những nhà nghiên cứu Phật Giáo có tài liệu và dữ kiện tham 
khảo. 

Tôi rất hân hoan tán dương công đức của tác giả Thiện Phúc, người đã hoàn 
thành công trình Văn hóa hiếm có và xin trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật 
tử trí thức, hy vọng mỗi vị có một bộ Phật Pháp Căn Bản nây để tham khảo rộng sâu 
hơn. 


Westminster, November Vàu , 2003 
Hòa Thượng Thích Giác Nhiên 
Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo 
Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới 
Californa—USA 


3944 


COMMENDATION OF 
TH AUTHORˆS MERIT 


During the process of the formation of the Vietnamese commumrty in the United 
Sfates, the hiphly educated and intelligent are considered as the basic social class 
with adequate knowledse, talents and experlence, who have become both an 
Important Intrical part of American socIety and also wonderful role models to help 
Iimprove Vietnam now and In the future. However, life in the United States 1s so busy 
and under so much pressure. During the period of more than twenty-five years of 
preaching the Buddhaˆs Teachings In the USA, I myself see with my own eyes sO 
many wonderful things In the Vietnamese commumity, both in the monasterles and 
oufside lIfe. 

After reading the draft of the Basic Buddhist Doctrines from the author Thiện 
Phúc, I was filled with deep admiration. Admrration for before 1975, the author knew 
very litle about Buddhism when he was In Vietnam. Admiration for the fact that the 
author must work to support his family in this busy soclety, but he has not been 
affected by vanity or materialism. On the contrary, despite his tigh( work schedule 
and despite hIs contInued commitment to commumify activitles, he has been spending 
most of his preclous spare time to research and study the Buddhist Tripitaka In 
Chinese and English to compose and accomplish The Basic Buddhist Doctrines In a 
sclenfific method. Admrration for such Buddhist Literary Work would normally need 
a committee of several Buddhist Intellects and a long period of time to accomplish. 
Thiện Phúc himself with tireless effort, has spent more than l5 years to devote 
himself in research, study and overcoming a lot of difficulties to perfectly accomplish 
this difficult work. 

Thịs merit shows us a posifive spirit of egolessness and altruIism for the sake of 
Buddhism and for the benefit of Monks, Nuns and all Buddhist followers. 

l am very please to praise the authorˆs merits for his accomplishment of this rare 
reliplous and cultural work. This Is a genuine confributon of his share to the 
propagation of the Dharma. I would like to take this opportunty to highly 
recommend to all Monks, Nuns, Buddhist practitioners, as well as to any readers of 
Buddhist texts. With the hope that each and everyone of you wIll possess the serles of 
Basic Buddhist Doctrines in Vietnamese-English to aid in your deeper study of 
Buddha-Dharma. 

California, November „n 2003 

Most Venerable Thích Giác Nhiên 

President of The International Bhiksu 

Sangha Buddhist Association 
Westminster—USA 


3945 


LỜI GIỚI THIÊU 


Đạo hữu Trần Ngọc pháp danh Thiện Phúc là một học giả nghiên cứu khá sâu sắc 
về phật pháp, đã biên soạn bộ tự điển phật giáo Việt-Ngữ và Anh Ngữ rất kỷ lưỡng. 
Đồng thời, đạo-hữu cũng đã biên soạn mười tập sách giáo lý phổ thông bằng tiếng 
việt để giúp các bạn trẻ muốn tìm hiểu phật pháp. Sau khi đọc xong những bộ sách 
trên, tôi thành thật tán thán công đức của đạo hữu, đã bỏ mười mấy năm trời, để 
nghiên cứu và sáng tác, trong lúc đời sống ở Mỹ rất bận rộn. Hôm nay đạo hữu 
Thiện-Phúc lại đem tập sách Phật Pháp Căn Bản nhờ tôi viết lời giới thiệu. Sau khi 
đọc xong, tôi nhận thấy tập sách được nghiên cứu và đối chiếu qua các ngôn ngữ như 
ngôn ngữ bắc Ấn (ancient Sanskrit), Hoa ngữ, Việt-ngữ và Anh ngữ rất cẩn thận và 
dễ hiểu. Sau khi tham khảo xong, tôi rất hoan hỷ và nay giới thiệu tập sách Phật 
Pháp Căn Bản này đến các độc giả, như một món ăn tinh thần rất quý giá và thật cần 
thiết cho mọi gia đình. 

Sau khi thành đạo, đức Phật lưu lại dưới cây bồ-để thêm bảy tuần lễ nữa để, Một 
là cảm ơn cây bồ để đã che mưa nắng cho ngài trong bốn mươi chín ngày. Hai là 
nghỉ ngơi và chiêm nghiệm về sự an lạc tuyệt vời của sự giác ngộ mà chúng sinh 
không thể có được. Ba là đức Thế-tôn muốn thuyết giảng trọn bộ Kinh Hoa Nghiêm 
trong ba tuân lễ đầu. Bài thuyết pháp này giành cho những chúng sinh ở các cõi Trời 
đến nghe pháp. Sau đó, ngài liền nghĩ đến năm anh em ông Kiểu-Trân-Như, là những 
người bạn cùng tu thưở xưa, ngài bèn trở lại vườn nai để cứu độ họ. Lúc đầu họ 
cương quyết không muốn gặp đạo sĩ Sĩ-đạt-tha, nhưng từ tâm đại-bi của Phật, như 
một hấp dẫn lực rất mạnh mẻ, đã chuyển hóa được những ý nghĩ muốn xa lánh thành 
tâm nhu thuận. Năm người bạn thân thiết nghe xong pháp tứ diệu đế, liền được khai 
ngộ, và trở thành những đệ tử đầu tiên, nhận được giọt nước cam-lồ mầu nhiệm từ 
cành dương của đức Như-Lai mà chứng quả A-La-Hán. 

Bài thuyết pháp đầu tiên và cũng là bài thuyết pháp sau cùng được Phật giảng cho 
các đệ tử của ngài, chính là bài PHÁP TỨ DIỆU ĐẾ và BÁT CHÁNH ĐẠO là bốn 
chân-lý mầu nhiệm và tám phương pháp đơn giản nhưng rất khoa học, nó là ngọn 
đuốc sáng soi đường, là phương thuốc chữa lành tất cả bệnh khổ, giúp tất cả chúng 
sinh thực hành để giác ngộ, thành Phật. Vậy thế nào là bốn sự thật mầu nhiệm? 
chúng ta hãy đọc một cách chẩm rải để chiêm nghiệm những sự thật trong cuộc đời, 
tâm ta sẽ được thanh tịnh và an lạc tuyệt vời của niết-bàn hiện tại, và sẽ được hòa 
nhập vào pháp thân của chư phật. 

Đức Phật bắt đầu bằng chân lý thứ nhất, cũng là kết quả của các quá trình tạo tác 
của chúng sinh. Đó chính là chân lý về sự khổ. Sinh ra là khổ, bệnh tật là khổ, già 
yếu là khổ, chết là khổ, yêu nhau mà bị xa nhau là khổ, sống chung với người mình 
không thích, với kẻ thù là khổ, muốn mà không được thỏa mãn là khổ, cảnh khôn 
sống bống chết là khổ, chiến tranh loạn lạc là khổ. Quá khứ tạo nghiệp xấu, hiện tại 


3946 


nhận quả khổ. Vì thế, thi hào Nguyễn Du trải qua kinh nghiệm khổ của kiếp nhân 
sinh, nên đặt bút viết thành thơ “Đã mang cái nghiệp vào thân, thì đừng trách lẫn 
người gần người xa” thi sĩ Ôn-Như-Hâu cũng mô tả cái nghiệp dĩ đã chuyển thành 
thực tại “Mới sinh ra thì đà khóc chóe, đời có vui sao chẳng cười khì?”. Tiếng khóc 
ban đầu là một dấu hiệu báo trước cho chúng ta biết những nỗi vui buồn, khổ đau của 
kiếp người. Ai cũng muốn mình mãi mãi được khỏe mạnh, được trẻ trung không già, 
không chết, nhưng vì do nhân duyên mà được sinh ra, nên mấy ai biết được ngày mai, 
nói chắc chắn hơn, chúng ta vẫn không biết được khoảnh khắc đến sau của đời mình, 
bởi vì nào là các loại vi trùng, các thứ tai nạn, các loại chiến tranh, các thứ loạn lạc, 
băng đảng cướp bóc, không có công ăn việc làm vân vân. Một giây trước ta vui, giây 
sau đau khổ vì bệnh, vì tai nạn, vì chết chóc, một chàng trai, một cô gái rất yêu đời, 
giây phút trước đang nhảy đầm vui vẻ, bỗng đứng tim ngả lăn ra chết, một bác sĩ 
đang đánh quần vợt rất hứng thú bỗng nhiên tắt thở, một người tràn trễ yêu đời mới 
lái xe ra khỏi cửa thì bị tai nạn, trở thành kẻ tàn phế hay ra người thiên cổ vân vân và 
vân vân, hãy đi vào các bệnh viện, các nhà dưỡng lão (nursing homes) để thấy và 
hiểu rõ được thực tại cuộc đời. Những người đã trải qua những cuộc chiến tranh, 
những thời li loạn, tù đày, vượt biên, vượt biển tìm tự do và những trận cướp bóc, rõ 
ràng nhất là cuộc chiến Việt-nam và chiến tranh lraq hiện nay, thì biết rõ thế nào là 
khổ. Đó là những bức tranh thật, rất thật, là một chân lý sống động của nhân loại trên 
hành tinh này, dù những người mù không thấy mặt trời, nhưng mặt trời vẫn hiện có. 

Nếu đức Phật chỉ dạy và dừng lại ở sự thật thứ nhất này, chắc chắn con người sẽ 
phê phán, đạo phật là bi quan, là yếm thế. Nhưng với các nhà khoa học khách quan 
thì bảo rằng, thật là tuyệt vời, vì sau khi trình bày chân lý mâu nhiệm thứ nhất “Khổ 
Đế”, đức Phật liền trình bày chân lý thứ hai là “Tập Đế”, làm bản chỉ dẫn rất rõ ràng 
về lý do nào, hoặc nguyên nhân nào, hoặc tại sao, hay cái gì vân vân tạo ra cảnh khổ 
như vậy. Đây phải chăng là những câu hỏi mà hai nghìn năm trăm năm sau Phật diệt 
độ, các nhà khoa học mới biết hỏi? và ngày nay những câu hỏi bắt đầu bằng các chữ 
tại sao, lý do nào, nguyên nhân nào hay cái gì đã ảnh hưởng rất sâu rộng trong tất cả 
lảnh vực của đời sống cá nhân, gia đình, xã-hội, văn hóa, giáo dục, kinh tế, quân sự 
vân vân, chúng ta thử đặt vài câu hỏi như, tại sao chúng ta bị bệnh? tại sao tôi bị mất 
ngủ? tại sao xã-hội bị băng hoại trong và sau các cuộc chiến tranh? tại sao có cuộc 
cách mạng 1789 của Pháp? lý do nào xảy ra cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất và 
đệ nhị thế chiến? tại sao xảy ra cuộc chiến ở A-phú-hãn và chiến tranh lraq? và tại 
sao con người có sinh già bệnh chết? tham dục và ngu si là nguyên nhân đầu tiên dẫn 
đến các quá trình của sanh lảo bệnh tử và khổ. Đó là những câu hỏi có tính cách kết 
quả. 

Bây giờ, chúng ta thử tìm hiểu về nguyên nhân, chúng ta bị bệnh nặng phải đi tìm 
bác sĩ, để chữa trị. Bác sĩ hỏi bệnh nhân, chẩn mạch, đo huyết áp, thử máu, thử nước 
tiểu, sau khi biết rõ nguyên nhân căn bệnh, do loại vi trùng nào xâm nhập vào cơ thể, 
vị lương y viết toa cho thuốc. Bệnh nhân mua thuốc về, uống thuốc vào, sẽ lành 


3947 


bệnh, đây là giai đoạn thứ ba là Diệt Đế. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân mua thuốc về, 
để ở đầu giường không uống, thì dù hàng trăm bác sĩ giỏi cho toa, bệnh nhân vẫn 
không lành bệnh mà còn có khuynh hướng bệnh nặng hơn, và có thể đưa đến chết. 
Như vậy, không phải lỗi tại bác sĩ mà lỗi tại bệnh nhân không uống thuốc? nếu bệnh 
nhân uống thuốc tức khắc sẽ khỏi bệnh, được mạnh khỏe, được an vui, hạnh phúc. 
Đây chính là giai đoạn cuối cùng, sự an vui, hạnh phúc tức Đạo Đế. Đức Phật không 
dùng huyền thoại để lừa phỉnh nhân loại, chúng sinh, ngược lại ngài giảng giải rất 
thực tế, rất bình dân và rất hiệu quả. - 
Sau ngày thành đạo, đức Phật đi khắp các vương quốc thuộc vùng Trung, Bắc Ấn, 
để thuyết pháp độ sinh. Suốt bốn mươi chín năm, ngài thuyết pháp rất nhiều, về sau 
ngài Trí-Khải đại sư đã hệ thống hóa giáo lý của phật thành “ Ngũ Thời Bát Giáo”. 
Vậy thế nào được mệnh danh là ngũ thời bát giáo? Chúng ta thử ầm xem để hiểu rõ 
hơn về phật pháp. Thứ nhất được gọi là Thời Hoa-Nghiêm được đức Phật thuyết pháp 
cho hàng chư thiên ở các Nước Trời đến nghe pháp. Thứ hai được gọi là Thời A- 
Hàm, sau khi giảng xong Kinh Hoa Nghiêm, đức Phật thấy trình độ của chúng sinh 
quá thấp, khó hiểu được, nên ngài hạ thấp giáo lý, để giúp cho tất cả chúng sinh có 
thể tiếp nhận được một cách dễ dàng, thời này ngài giảng những giáo lý rất thực tế, 
rất bình dân mà mọi hạng người có thể hiểu và thực hành được, nên được mệnh danh 
là thời A-Hàm. Thứ ba được gọi là Thời Phương Đẳng, bởi vì sau khi nghe phật 
thuyết pháp, đầu óc của nhân loại và chúng sinh bắt đầu khai mở và được trưởng 
thành, ngài liền chuyển hướng trên một bình diện cao hơn, mấp mé giữa hạng thấp 
và hạng cao, nhờ đó nhân loại chúng sinh có thể lảnh hội được, một số các bộ kinh 
như, Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Kinh Viên-Giác v.v...được thuyết minh trong giai đoạn 
này. Thứ tư được gọi là Thời Bát-Nhã, vì sau khi tâm hồn của chúng sinh đã được 
khai mở rộng rải hơn, mặc dù đã thấy được thế giới ngoại tại giống như giấc mơ, 
không thực, do tâm thức biến hiện. Hơn nữa, vạn hữu vũ trụ đều do duyên sinh, nên 
hằng biến, vì hằng biến, nên vô thường, vì vô thường nên gọi là không. Tuy nhiên, vì 
chúng sinh đã trải qua vô số kiếp sống trong sự mê lầm, nên vẫn còn nặng lòng cố 
chấp, vẫn còn ôm chặt vào bản ngã nội tại, cho là thật có. Vì thế, đức Thế-tôn liền 
dùng giáo lý không, trong không, ngoài không, trong ngoài không, ngay cả không 
cũng không luôn, nhiều kẻ ngu si bảo rằng, phật giáo nói cái gì cũng không cả, vậy 
họ sống bằng cái gì? nhưng họ không hiểu rằng, phật thuyết giảng kinh bát-nhã 
nhằm mục đích đột phá tất cả tà kiến và cố chấp về mọi vật đều có thực và chắc 
chắn, nhưng không thấy và hiểu được ngay trong ta, ngoài ta đang hằng biến, vô 
thường, nên gọi là không. Sau cùng, giáo lý không, cả cái không cũng không nốt, vì 
có và không, yes và no chỉ là suy nghĩ nhị nguyên của con người và chúng sinh, đầu 
óc chưa được khai hóa, nếu đã đạt đến tâm siêu việt tuyệt đối, thì khái niệm có 
không, yes no không còn nữa, khái niệm hết thì ngôn ngữ cũng chắng còn, thì cái gì 
có và cái gì không? Nhưng nhân loại và chúng sinh vẫn còn lờ mờ, một số đầu óc 
chưa được khai phóng, nên tâm chưa được thông, vẫn còn bị dính mắc, nên đức Thế 


3948 


Tôn tạo ra bước nhảy vọt, để khai mở rốt ráo bộ óc của nhân loại, của chúng sinh, 
nên sau khi giảng xong thời kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, ngài liền nhập vào 
chánh định vô lượng nghĩa xứ, và số lớn các đệ tử như ngài Xá-lợi-phất, Mục-kiển- 
liên đã cố gắng nài nỉ, xin Phật thuyết pháp dạy giáo lý siêu-việt, ba lần xin nhưng 
Phật vẫn im lặng, vì còn một số đệ tử, tâm hồn còn nhỏ hẹp, ích kỷ. Sau cùng năm 
trăm đệ tử đầu óc còn hẹp hòi, ích kỷ như những hạt giống lép, những cành lá khô đã 
ra khỏi chỉ còn những bậc đại trí, tâm hôn đã mở toang, đức Phật mới giảng rõ Pháp 
Đại Thừa, chỉ rõ Thực Tướng và Thực Tánh của vạn hữu vũ-trụ mà mục đích của các 
Phật ra đời là, “để khai mở Trí-Tuệ-Phật, chỉ cho chúng sinh thấy, làm cho chúng 
sinh hiểu rõ, đưa dẫn chúng sinh đi vào, chứng nhập Trí-Tuệ-Phật, tức thành tựu phật 
quả” (Khai Ngộ Nhập Phật-Tri-Kiến). Đây là thời thứ năm được gọi là Thời Pháp 
Hoa và Niết Bàn. 

Và thế nào được mệnh danh là Bát Giáo, là tám phương pháp, tám con đường 
thánh dẫn đến giác ngộ, thành Phật. Một là mật giáo. Hai là hiển giáo. Ba là biệt 
giáo. Bốn là thông giáo. Năm là viên giáo. Sáu là thực giáo. Bảy là đốn giáo. Tám là 
tiệm giáo. 

Đức Thế-tôn thuyết pháp độ sinh rất nhiều, nhưng không ngoài năm thời và tám 
cách hay tám con đường thánh trên, tùy mỗi căn cơ, mỗi trình độ mà nhận thức, hiểu 
biết và thực hành khác nhau, nhưng chỉ là phương tiện khéo, đưa đến thành phật, tức 
chóng thành tựu Phật thân. 

Nhằm mục đích xiểng dương giáo lý Phật-đà, làm cho chúng sinh hiểu và thực 
hành phật pháp một cách dễ dàng, có hiệu quả tốt, đạo hữu Trần Ngọc pháp danh 
Thiện-Phúc, mặc dù rất bận rộn trong công việc hằng ngày, nhưng đã cố gắng tu học, 
thực tập thiển quán và nỗ lực nghiên cứu phật học qua các loại ngôn ngữ khác nhau 
như tiếng Xăng-cờ-rít, tiếng Trung hoa, tiếng Việt, tiếng Anh vân vân và viết thành 
tập sách Phật Pháp Căn Bản. Quý vị đọc các tác phẩm của đạo hữu Thiện Phúc sẽ 
hiểu rõ sự tu hành của tác giả, vì người là văn và văn chính là người, tất cả tính tình 
và tri thức đều được thể hiện qua lời văn trong tập sách Phật Pháp Căn Bản này. 

Hôm nay nhân mùa Vu-lan phật lịch 2551 tây lịch 2007, tôi rất hoan hỷ giới thiệu 
bộ Phật-Pháp Căn-Bản do đạo hữu Thiện Phúc sáng tác, đến tất cả độc giả bốn 
phương. Hy vọng tập sách này trở thành Kim Chỉ Nam, có thể giúp cho các độc giả 
nhận được một niềm hoan hỷ, an lạc, hạnh phúc trong hiện tại và tiếp nhận được cốt 
lổi giáo lý của đức Thế-tôn một cách dễ dàng, nhờ hiểu rõ mà thực hành được chính 
xác, từ đó quý vị sẽ cải thiện được đời sống tinh thần, từ thấp đến cao, từ cao đến cao 
hơn và sau cùng tâm hồn được mở rộng, thành tựu được đạo nghiệp một cách dễ 
dàng. 


Cẩn Bút 
Sa-môn Thích Chơn Thành 


3949 


INTRODUCTION 


Mr. Ngoc Tran with his Buddha Name Thien Phục, a Buddhist scholar who has a 
pretty broad knowledge 1n Buddhism. Thien Phục 1s also the author of Vietnamese- 
English Buddhist Dictionary (6 volumes——4,846 pages), English-Vietnamese Buddhist 
Dictionary (10 volumes——5,626 pages), ten volumes of Buddhism 1n Daily Life (about 
4,000 pages) in Vietnamese which help Buddhists understand application of Buddhist 
theory In their dally activitles. After reading these volumes, [ sincerely commend 
Thien Phục who has spent almost two decades to study and compose these books, 
regardless of the busy and hurried life In the United States. Today, Mr. Thien Phục 
Tran Ngoc brought me a draft of seven volumes of. “The Basic Buddhist Doctrines” 
and asked me to write an Introduction for this work. The “Basic Buddhist Doctrines” 
1S a result of careful and laborous researches In different texts in Chinese, English, 
Sanskrt, Pali, and Vietnamese. The “Basic Buddhist Doctrines” Is wriften in 
Vietnamese and English. After reading through seven volumes, I am gladly to 
introduce this great work to all readers. This 1s a preclous spiritual nutriment for 
everybody. 

After became enlightening, the Buddha continued to stay at Bodh Gaya seven 
more weeks. First He would like to thank the Bodhi Tree for 1(s sheltering of Him 
during His forty-nine days of deep meditation. Second, He would like to reflect on the 
excellent peace of enlightenment which sentient beings can never be experienced. 
Third, The World Honored One wanted to preached the Whole Flower Adornment 
Sufra In the first three weeks after His enlieghtenment. This lecture was especially for 
deva beings. Then, He thought of His first fÍive comrades of cultivatlon of the five 
Kaudinya brothers, He went back to the Deer Park to preach to save them. FIrst they 
firmly denied Him, but His Compassilonate appearance caused them to turn to Him 
and to listen to what He preached. After hearing the Fourfold Noble Truth, they 
became enlightened and became the Buddhaˆs First Five Disciples. Five of them 
gradually became Arahat. 

The first and the final lectures preached by the Buddha to His fourfold disciples 
were The Fourfold Noble Truth and the Eightfold Noble Path. They are four miracle 
truths and eight simple but sclentiic methods of cultivaton which helps beings 
practice to become enlightened, or to become Buddha. What are the Fourfold Noble 
Truth? Let try to read slowly to experlence these Noble truths in our own liÍe, our 
mind wIll reach purity and supreme peace of the current Nirvana, and we wIll be 
assimilated with the Buddha-Kaya. 

The Buddha began with the first truth. Thịs 1s the truth of suffering, and this 1s alsO 
the process of formation of all beings. Birth 1s suffering, 1llness 1s suffering, agIng 1s 
suffering, death 1s suffering, separation from loved ones (parting with what we love) 


3950 


1S suffering, meeting with the uncongennial (meeting with what we hate) 1s suffering, 
unfulfilled wishes 1s suffering, the raging aggregates (all the 1lIs of the five skandhas) 
1S suffering, war 1s suffering, e(c. IÝ we created bad karmas In the past, we wIlÏ reap 
bad results in the present life. Therefore, Nguyen Du, a great poet In the eighteenth 
century wrote: “Do not blame the Heaven for your own karmas.” Another great poet, 
On Nhu Hau also described human”s karmas as follows: “All crles at birth, why not 
with a laugh?” The first cry of human beings 1s a sign to warn us of all kinds of 
suffering in our life. All of us want to be young forever, and never want to see death, 
but all of us were born out of karma, and no one knows his or her future. In other 
words, no one knows what happens the next minutes In our own life. ÀA second before 
we were still very happy, then suffered the next second. Death can come fo us at any 
time without any warning. Á young man can fall to death right after a Joying dancing. 
A healthy doctor can pass away after a very Interesting set of tennis. Accident can 
happen at any time and you can be Injured or dead at any time. Let go Into a nursing 
home to see the real nature of life. Those who experilenced war, ImprIsonmeht, 
crossing rough sea to seek for freedom. These are real and lively pictures of 
sufferings In life. Thịis 1s the TRUTH for being on this earth. Although the blind 
cannot see the sun, the sun exIsts anyway. 

If the Buddha taught and stopped at this first TRUTH, surely people wIll criticlze 
that Buddhism 1s pessimistic. However, according to sclentfists who look at things 
obJectively, 1t is wonderful that right after teaching the first TRƯTH of Suffering, the 
Buddha taught the second Truth of “Accumulation of sufferings”. The Buddha clearly 
indicated the causes of sufferings or what causes such sufferings. More than twenty- 
five hundred years after the Buddha”s time, sclentists discovered exactly what the 
Buddha had discovered. And nowadays, questlons beginning with “why”, “How”, 
“What causes”, or “What affects all areas in personal life, family, socIety, culture, 
educatfion, economy, military, etc., We should ask such questions as “why we re 
sick?” “Why we get Insomnia?” “Why the soclety gets corrupted after wars?” Why 
the revolution in 1789 happened In France?” “Why the first and the second World 
War happened?” “What led to the war in Afghanistan and Iraq?” “Why human beIngs 
suffer “birth, diseases, old-age, and deathˆ?” Desire and Ignorance are Íirst causes 
that lead to the process of birth, old age, sickness, and death. These are questions of 
the results. Now, we try to find out the real causes. lf we get sick, we must see a 
doctor. In order to have a good treatment, the doctor will have to ask patients 
quesfions related to the causes and symptoms and conditions of the 1llness, the doctor 
wIll have to measure the pulse, blood-presure, blood and urine tests. After finding out 
the causes of the i1llness, the doctor wIll prescribe a prescriptlon to provide 
medications to treat the patlent. In Buddhism, this 1s the third period, the period of 
EXTINCTION. However, 1f the patlent only buy the medications and leave them on 
the bed side, not to take them as prescrIbed In the prescription, his or her illness wIll 


3951 


not be healed. On the confrary, the Illness may be worsened. This 1s not the faults of 
the doctor, but of the patient, because he or she does not want to take medIications. If 
the patlent 1s willing to take medications, he or she will surely recover. Thịs 1s the 
final phase of the healing process, which Buddhism calls the WAY. The Buddha did 
not utilize “myth” to deceive people, what he taught was so practical, so simple and 
so effecfIve. 

Right after obtaining Enlightenment, the Buddha wandered all over the North and 
Central India to teach and save human beings. During the forty-nne years of 
preaching, the Buddha preached a lot. Later great master Chih-I systemized all the 
Buddhaˆs teachings In the “FIve Periods and Eight Teachings.” This 1s the Buddhaˆs 
teachings from the standpoint of the T”ien-T”ai sect. The Avatamsaka period lasted 
for twenty-one days, the Agama period for twelve years, the Vaipulya perlod for 
eIight years, the PraJna period for twenty-two years, and the Nirvana period for eight 
years. The Time of the Wreath which the Buddha preached for the celestial beings, 1s 
not yet pure “round” because 1t includes the Distinct Doctrine. The period of the 
Buddhavatamsaka-Sutra, which lasted for three weeks and the Buddha taught 
Iimmediately after his enliphtenment. With this teaching, the Buddha awoke his 
discIples to the greatness of Buddhism; however, 1t was too profound for them to 
grasp and most of his disciples dịd not understand the principal idea of the sutra, that 
the universe 1s the expression of the absolute. Generally speaking, the first period 
was was the Time of Wreath. The doctrine taught in this period was what the Buddha 
had conceived 1n his Great Enlightenment, 1.e., the elucidation of his Enlightenment 
1{self. His disciples could not understand him at all and they stood as 1f they were 
“deaf and dumb.” “The second period, also called the “Iime of the Deer Park.” The 
Time of the Deer Park 1s only one-sided as 1t teaches only HinayanIstic views. 
Perceiving that his disciples were not yet ready for the teachings of the Avatamsaka 
Sutra, the Buddha next preached the early Agamas to suit the people of the Inferior 
capacity. His discIples were now able to follow his teaching and practiced accordingly 
1n order to attain the fruition of arhat or saintly position. This period 1s also called the 
Time of Inducement, or a period in which the people were atfracted to the higher 
doctrine. In the period of the Agama-Sutra. In this period, the Buddha did not teach 
the complete truth, but only what his disciples could understand. He presented the 
truths of suffering, emptiness, Iimpermanence, egolessness, the four noble truths, the 
eightfold noble path and conditioned arising, etc., which help free people from the 
three realms and six paths. This phase lasted twelve years. The teachings In this 
period correspond to the Theravada teachinsgs. The period of the Vaipulya-Sutra or 
the period of the introductory Mahayana. The Time of Development teaches all four 
doctrines together and therefore 1s still relative. In this eight-year period, the Buddha 
taught the first level of the Mahayana. During this phase the Buddha refuted his 
disciples”" attachment to the Lesser Vehicle and directed them toward provisional 


3952 


Mahayana. He stressed the superiority of a bodhisattva. He clarified the unity of 
Buddha and sentient beings, of absolute and relative. This was the time when the 
Hinayanistic people were converted to the Mahayana doctrine and for that purpose 
the Buddha preached what we call “Vaipulya” or developed texts, Maha-VaIrocana 
and Vimalakirti Sutras. As the Buddha often rebuked the arhats for their wrong or 
short-siphted views, this period 1s called the Time of Rebuke. The Hinayanists, after 
the Buddhaˆs reasoning, became aware of the short-siphtedness and learned to 
appreclate Mahayana. The period of Prajnaparamita-Sutra or Lotus-Sura. Phe Time of 
Wisdom mainly teaches the Round Doctrine and yet 1s linked with the Common and 
Distinct Doctrines. Therefore, 1t 1s not quite perfect or complete. This phase lasted 
twenty-two years, in which the Buddha expounded a higher level of provisional 
Mahayana and refuted his disciples” attachment to the distinctlon between Theravada 
and Mahayana by teaching the doctrine non-subsfanfiality or emptiness. He taught the 
teachings of shunyata In the PraJnaparamita-sufra, and all the ideas of distinction and 
acquIsition were mercilessly reJected. It 1s therefore, called the Tome of Selection. 
During this period, the doctrine of “Void” was taught but the “Void” 1tself was again 
negated. In the end everything reverts to the ultimate Void. So the time of Priajna 
was also called the Time of Exploring and Ủnitng of the Dharmas, denying all 
analysis and unifying them all in one. The period of the Mahaparinirvana-Sutra, also 
called the period of the Lotus-Sutra. In the last eight years of his life, the Buddha 
taught directly from his own enlightenment, fully revealing the truth. He emphasized 
the absolute Identity of all opposites and the temporary and provIsional nature of the 
three vehicles of Sravakas, Pratyeka-buddhas and Bodhisattvas. Then he taught how 
to validlfy and merge them Into a single vehicle or Ekayana or Buddhayana. This 
period was also called the Time of the Lotus. Here the exploring or analyzIng and the 
uniting of the doctrines are taught. The view that the three Vehicles of Hearers, Self- 
Enlightened Ones and Would-Be Buddhas can obtain saintly fruiion was only an 
exploring, a temporary teaching, but the three finally were unmited Into one Vehicle, or 
“Uniting.” Thus the fifth period 1s especially called the Time of “Opening and 
Meeting.” The obJect of the appearance of the Buddha was to save all beings and 
that obJect can be accomplished only by the Lotus. Therefore, the Lotus 1s the 
ultimate doctrinne among all the Buddhaˆs teachings and 1s the king of all the sutras. 
The Time of the Lotus alone 1s purely “round” and superlatively excellent, wherein 
the purpose of the Buddhaˆs advent on earth 1s fully and completely expressed. The 
supplemenfary Nirvana Sutra summarIzes that the Buddha had preached during his 
whole liíe, 1.e., the three Vehicles and the four doctrines were dismissed by 
converfing the three Vehicles to One Vehicle and combining the four doctrines with 
the one ultimate Round Doctrine. Thus, all teachings of the Buddha are absorbed 
finally Into the Lotus which 1s considered by the Tlen-T”ai to be the Supreme 
Doctrine of all Buddhism. 


3953 


And what are the Eight Methods? Eight Doctrines are eigh(t methods or means 
used by the Buddha to teach sentient beings to cultivate, or eight noble ways that lead 
practiioners to enlightenmert. First 1s the Esoteric Doctrine. Second 1s the ExoterIc 
Doctrine. Third 1s the SpeciIfic Doctrine. Fourth 1s the Common Doctrine. FIfth 1s the 
Perfect Doctrine. Sixth 1s the Real Doctrine. Seventh 1s the Sudden (Abrupt) Doctrine. 
Eighth 1s the Gradual Doctrine. 

The Buddha preached a lot, but nothing out of the above mentioned “Five Periods 
and Eight Teachings.” His teachings based on the capabililes and levels of 
understanding of different beings. They are skillful means that help beings to 
cultivate to become Buddha. 

To propagate the Buddhadharma, to help people better understand the 
Buddhadharma more easily and more effective, although very busy In dally lie, Mr. 
Thiện Phúc Trần Ngọc has tried to practice meditation and study Buddhadharma in 
English, Vietnamese, Chinese, Sanskrit, and Pall, etc., to compose the “Basic 
Buddhist Doctrines” When you read all the works of Thien Phục, you wIll see his real 
cultivation, for his works represent his personal life and his personal life show 1n hIs 
works. All his personal cultivational life shows In this work. 

By the Ullambana Festival of 2551 in 2007, to am glad to send my personal 
congratulatlons go to Ngoc Tran for this product of his laborious, detailed and 
extensive work in hiphliehting details and summarizing the beliefs, teachings and 
practices of Lord Sakyamumi Buddha. I am very please to praise the authorˆs merIts 
for his accomplishment of this rare religious and cultural work. This 1s a genuine 
contribution of his share to the propagation of the Dharma. I would like to take this 
opportumty to highly recommend to all Monks, Nuns, Buddhist practitioners, as well 
as to any readers of Buddhist texts. With the hope that each and everyone of you wIll 
poSsSess and to utilize the series of Baslc Buddhist Doctrines in Vietnamese-English as 
a guide to aid in your deeper study of Buddha-Dharma so that everyone of us can 
have peaceful and happy life at the present moment once we understand the core 
meanings of the Buddhadharma, for once we understand the exact meanings of the 
dharma, we can put them I1nto practice to better our body and mind, and eventually to 
attain the Way. 


Respectfully 
Most Ven. Thịch Chon Thanh 


3954 
LỜI MỞ ĐẦU 


Trên thế giới đã có quá nhiều tôn giáo khác nhau thì tại sao lại còn cần thiết cho 
chúng ta có thêm đạo Phật? Có người cho rằng tất cả các tôn giáo hầu như đều giống 
nhau chứ không có khác biệt gì đáng kể. Tất cả đều dạy cho người ta làm lành lánh 
dữ. Hầu hết các tôn giáo đều cảnh giác con người về hai nơi, đó là thiên đường và 
địa ngục. Có lẽ ai trong chúng ta đều cũng đồng ý quan điểm nầy. Tuy nhiên, nếu 
chúng ta để ý một chút thì chúng ta sẽ thấy giáo pháp mà Đức Như Lai đã chứng ngộ 
quả là đặc biệt. Đức Phật đã gửi đến cho chúng ta một thông điệp rất đơn giản: “Hãy 
lánh xa tất cả những hành động tội lỗi, trau dỗi cuộc sống bằng những hành động tốt, 
và thanh lọc tâm trí khỏi những ý nghĩ bất tịnh.” Rồi Ngài lại nói thêm: “Nếu quý vị 
muốn chấm dứt đau khổ não phiên và sợ hãi lo âu, hãy triển khai giới luật, từ bi và 
trí tuệ, hãy tìm nơi nương tựa ngay chính quý vị.” Dù giáo pháp ấy đơn giản nhưng nó 
thật là thậm thâm vi diệu, khó hiểu, và khó nhận. Tại sao trong khi đa phần các tôn 
giáo đều nói đến lòng tin tuyệt đối nơi một đấng thần linh hay thượng đế thì Đức 
Phật lại bảo chúng ta hãy về nương nơi chính mình, chứ không phải nơi thượng đế? 
Các tôn giáo khác thì cho rằng Thượng đế tạo ra tất cả mọi người, chịu trách nhiệm 
về tất cả mọi người, ban thưởng và tha thứ tội lỗi của tất cả mọi người. Thượng đế 
chịu trách nhiệm về cuộc đời của chúng ta bây giờ và sau khi chúng ta chết. Thượng 
đế sẽ cho ta lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Ngược lại, Đức Phật khẳng định 
Ngài không phải là Thượng đế hay con của Thượng đế. Ngài không hứa hẹn thiên 
đàng hay hạnh phúc tuyệt đối hay ban thưởng cho những ai tự nhận là đệ tử Phật. 
Ngài cũng không hứa hẹn cứu rỗi cho những ai chỉ đặt niỀểm tin vào Ngài mà không 
chịu hành trì. Với Ngài, đạo không phải là việc mặc cả mà là con đường sống cao 
thượng để đạt đến giác ngộ và giải thoát. Chính vì thế mà Đức Phật không muốn các 
đệ tử của Ngài tin tưởng mù quáng. Ngược lại, Ngài muốn họ phải thấu triệt giáo lý 
và tinh tấn hành trì. Đức Phật bảo chúng ta phải làm gì nhưng Ngài không thể làm 
công việc đó cho chúng ta. Chúng ta phải tự mình làm công việc cứu rỗi cho chính 
chúng ta. Đức Phật nhấn mạnh rõ ràng là không ai có thể làm thế cho việc cứu rỗi 
ngoại trừ chỉ dẫn con đường phải đi để được giải thoát. Cho nên chúng ta không nên 
ý lại vào một đấng thiêng liêng, và cũng không nên ở lại vào ngay cả Đức Phật. 
Ngài cũng dạy không phải cầu nguyện và sùng bái Ngài để được Ngài tha thứ cho 
các tội lỗi đã làm. Thanh tịnh hay ô nhiễm là hoàn toàn tùy thuộc nơi chúng ta, chứ 
không có một đấng thiêng liêng, cũng không phải Phật hay bất cứ ai có thể làm ô 
nhiễm hay thanh tịnh tư tưởng của chúng ta cả. Tuy nhiên, Đức Phật khẳng định nếu 
chúng ta chịu nghe theo lời Ngài, chịu hành trì những gì Ngài chỉ dạy, thì chúng ta có 
thể tạo nên sự thanh tịnh cho chính chúng ta, chứ người ngoài không thể làm (thanh 
tịnh hay bất tịnh) gì được cho tư tưởng của chúng ta cả. Chính vì những nét đặc thù đó 
mà giáo pháp nhà Phật trở nên vô cùng đặc biệt. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà 


3955 


giáo pháp ấy cũng là một vấn để không dễ lãnh hội như những giáo pháp khác. Cuộc 
hành trình “Từ người lên Phật” đòi hỏi nhiều cố gắng và hiểu biết liên tục. Chính vì 
thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều sách viết về Phật giáo, tôi cũng mạo muội 
biên soạn bộ “Phật Lý Căn Bản” song ngữ Việt Anh nhằm giới thiệu giáo lý nhà 
Phật cho Phật tử ở mọi trình độ, đặc biệt là những người sơ cơ. Những mong sự đóng 
góp nhoi nầy sẽ mang lại lợi lạc cho những ai mong cầu có được cuộc sống an bình 
và hạnh phúc. 


California ngày 14 tháng 9 năm 2003 
Thiện Phúc 


3956 


INTRODUCTION 


There are already many different religlons In the world nowadays, why 1s It 
necessary for us to have another religion called Buddhism? Some says that all 
religions are almost the same with little sigmificant differences. They teach people to 
do good things and to avoid bad things. Almost all religions warn people about two 
places: heaven and hell. We all probably agree on this viewpoInt. However, IÝ we 
pay a little close attention to the Buddhist dharma we wIll see that the Dharma which 
the Tathagata has realized 1s indeed special. The Buddha sent us a very simple 
message: “KeepIng away from all evil deeds, cultivation of life by doIing good deeds 
and purifIcation of mind from mental Impurities.” Then he added: “If you wIsh to see 
the end of your sufferings, afflictions and fear, develop discipline, compassion and 
wIsdom; be a refuge un(o yourselves.” Though the Dharma 1s simple, but 1t 1s 
wonderfully profound and difficult to perceive, difficult to comprehend. While most 
Of the religions talk about gods, the Buddha asked his disciples to be a refuge of self, 
not 1n øgods? Other religions believe that God created everybody; God 1s responsible 
for everything; God wIll reward; God can forgive all our sins; and God 1s responsible 
for our present lives and lives after our death; God will send us to heaven or to hell. 
On the contrary, the Buddha confirmed that he 1s not God or Son of God. He dịd not 
promise heaven or heavenly bliss and rewards to those who called themselves his 
disciples, nor did he promise salvation to those who had faith (without practice) In 
him. To hìm religlon 1s not a bargain but a noble way of life to gain enlightenment 
and salvation. Therefore, the Buddha did not want his disciples with blind faith; he 
wanted them to obtain thorough understanding and diligent practice. The Buddha can 
(ell us what to do but He cannot do the work for us. We have to do the work of 
salvation ourselves. The Buddha has emphasized clearly that no one can do anything 
for another for salvation except Indicating the way. Therefore we must not depend on 
God, and not even depend on the Buddha. He did not say that we must pray to and 
worship Him and that He would forgive all our sins. Purity and Impurity of our mind 
depend on ourselves. Neither God, nor the Buddha, nor any other beIngs can pollute 
Or purIfy our mind. He emphasized 1ƒ we take His word and act accordingly, we can 
create purity within ourselves, outsiders cannot do anything (purIty and ImpurIty) for 
our mind. For these reasons, the Buddhist Dharma becomes exceptionally special; 
however, 1 1s also a matter not easily comprehensible. The Journey “Form being a 
common person to becoming a Buddha” demands continuous efforts with right 
understanding and practice. Presently even with so many books available on 
Buddhism, I venture to compose this booklet tiled “Basic Buddhist Doctrines” 1n 
Vietnamese and English to introduce basic things in Buddhism to all Vietnamese 
Buddhist followers, especially Buddhist beginers, hoping this little contribution wIll 


3957 


help Buddhists in different levels to understand on how to achieve and lead a life of 
peace and happIness. 


California, September I4, 2003 
Thiện Phúc 


3958 
LỜI TỰA 


Đây không phải là một tác phẩm văn chương, cũng không phải là Toàn Tập Giáo 
Lý Phật Giáo. Đây chỉ là một quyển sách nhỏ gồm những giáo lý Phật giáo căn bản, 
những lời dạy có liên hệ đến Phật giáo, hay những lời dạy thường hay gặp trong 
những bài kinh Phật, với hy vọng giúp những Phật tử Việt Nam tìm hiểu thêm về 
những bài luận Phật giáo bằng Anh ngữ, hoặc tìm hiểu Kinh Tạng Anh ngữ được dịch 
sang từ tiếng Phạn Pali hay Sanskrit. Đức Phật đã bắt đầu thuyết giảng Phật pháp 26 
thế kỷ về trước mà giáo lý thật là thậm thâm rất khó cho bất cứ ai trong chúng ta 
thấu triệt, dù bằng chính ngôn ngữ của chúng ta. Ngoài ra, không có từ ngữ tương 
đương Việt hay Anh nào có thể lột trần được hết ý nghĩa của nhiều từ ngữ Phạn Pali 
và Sanskrit. Lại càng khó hơn cho người Việt chúng ta tránh những diễn dịch sai lầm 
khi chúng ta đọc những kinh điển được Việt dịch từ những kinh điển Đại thừa của 
Trung quốc. Như quý vị đã biết, giáo lý và truyền thống Phật giáo đã ăn sâu vào xã 
hội Việt Nam chúng ta từ 20 thế kỷ nay, và đa phần người Việt chúng ta trong quốc 
nội cũng như tại hải ngoại đều trực tiếp hay gián tiếp thực hành Phật pháp. Thật tình 
mà nói, ngày nay Phật tử hay không Phật tử đều đang tìm tòi học hỏi giáo lý nầy 
những mong mở mang và cải thiện cuộc sống cho chính mình. Vì những lý do đó, cho 
đến khi nào có được một bộ Toàn Tập Giáo Lý Phật Học hoàn chỉnh, tôi đã mạo 
muội biên soạn những bài dạy thường dùng trong Phật giáo cũng như những để mục 
liên hệ với Phật giáo trong suốt hơn mười lăm năm qua. Đông ý là có rất nhiều lỗi 
lầm và sai sót trong quyển sách nhỏ nầy và còn lâu lắm quyển sách nầy mới được 
xem là hoàn chỉnh, tuy nhiên, với ước mong chia xẻ chân lý, chúng tôi đã không ngần 
ngại cho xuất bản và truyền bá quyển sách nầy đến tay mọi người. Hơn nữa, chính 
Đức Từ Phụ đã từng dạy: “Trong pháp Bố Thí, bố thí Pháp hay bố thí món quà chân 
lý Phật pháp là cách cúng dường cao tuyệt nhứt trên đời nầy. 

Một lần nữa, Hy vọng quyển sách nhỏ nầy sẽ giúp ích cho những ai muốn tìm biết 
thêm về chân lý thực tánh vạn hữu. Như đã nói trên, đây không phải là một tuyệt tác 
hoàn chỉnh, vì thế chúng tôi chân thành cảm tạ sự chỉ dạy của chư học giả và các bậc 
cao minh. 

Cuối cùng, tác giả cung kính cúng dường lên ngôi Tam Bảo, cũng như cúng dường 
Thầy Bổn Sư, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, và xin thành kính hồi hướng tất cả 
công đức nầy đến chúng sanh muôn loài trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Những 
mong ai nấy đều thấy được sự lợi lạc của Phật pháp, để một ngày không xa nào đó, 
pháp giới chúng sanh đồng vãng sanh Cực Lạc. 


Thiện Phúc 


3959 


PREFACE 


Thịs book 1s not a literary work, nor 1s this a book of Total Buddhist Teachings. 
Thịs 1s only a booklet that compiles of some basic Buddhist teachings, Buddhist 
related Items, or Items that are often seen in Buddhist texts with the hope to help 
Vietnamese Buddhists understand more Buddhist essays writen in English or 
Buddhist Three Baskets translated Iinto English from either Pali or Sanscrit. Buddhist 
teachings taught by the Buddha 26 cenfuries ago were so deep and so broad that 1s 
difficult for any one to understand thoroughly, even In their own languages. Beside, 
there are no absolute English or Vietnamese equivalenfs for numerous Pali and 
Sanscrit words. Is even more difficult for Vietnamese people who have tried to read 
Vietnamese tex(s partly translated from the Chinese Mahayana without making a 
fallaclous Interpretation. As you know, Buddhist teaching and tradition have deeply 
rooted 1n Vietnamese soclety for at least 20 centuries, and the maJjorlty of 
Vietnamese, in the country or abroad, directly or Indirectly practice Buddha 
(eachings. Truly speaking, nowadays Buddhist or Non-Buddhist are searching for 
Buddhist text books with the hope of expanding their knowledge and Iimproving theIr 
life. For these reasons, until an adequate and complete work of Buddhist Teachinss 1s 
in existence, [ have temerariously tried to complle some most useful Buddhist 
(eachings and Buddhist related Items which I have collected from reading Buddhist 
English texts during the last fifteen years. | agree that there are surely a lot of 
deficiencies and errors In this booklet and [am far from considering this attempt as 
final and perfect; however, with a wish of sharing the gifÍt of truth, Ï am not reluctant 
to publish and spread this booklet to everyone. Besides, the Buddha taught: “Among 
Dana, the Dharma Dana or the gift of truth of Buddha”s teachings 1s the highest of all 
donatIlons on earth.” 

Once again, I hope that this booklet 1s helpful for those who want to know more 
about the truth of all nature and universe. As Ï mentioned above, this 1s not a 
completely perfect work, so I would very much appreclate and open for any 
commenfs and sugsestions from the learned as well as from our elderly. 


Last but not least, the author would like first to respectfully offer this work to 
the Triratna, secondly to offer to my Original Master, Most Venerable Thịch Giác 
Nhien, and third to demit the good produced by composing this book to all other 
sentient beIngs, universally, past, present and future. Hoping everyone can see the 
real benefit of the Buddhaˆs teachings, and hoping that some day every sentient being 
wIll be able to enter the Pure Land of Amitabha. 


Thiện Phúc 


3960 


ACKNOWLEDGEMENTS 


First, I would like to take this opportumty to thank Most Venerable Thích Giac 
Nhien for encouraging me to sfart this proJect, providing me with Tripitaka in English 
version and other books of Buddhist doctrines, and reviewing my work. Beside, Most 
Venerable Thích Giác Nhiên also takes his time to sit down and explain to me 
Buddhist terms which I donˆt know. Secondly, I want to take this opportumty to thank 
Most Venerable Dr. Thịch Quang Lien, Most Venerable Thịch Chon Thanh, Most 
Venerable Thích Giac Lương, Most Venerable Thích Nguyên Đạt, Most Thịch Giac 
Toan, Most Ven. Thích Giac Tue, Most Ven. Thích Giac Ngo, Ven. Prof. Thích Chơn 
Minh, Ven. Thịch Minh Man, Ven. Thích Nguyen Tri, Ven. Thích Minh Đat, Ven. 
Thích Vo Đat, Ven. Thịch Minh An, Ven. Thích Minh Định, Ven. Thịch Minh Thong, 
Ven. Thích Minh Nhan, Ven. Thích Minh Nghi, Bhikhunis Thịch Nu Dung Lien, Thích 
Nu Man Lien, Thịch Nu Phung Lien, Thích Nu Tanh Lien, Thích Nu Thích Nu Dieu 
Lac, Thịch Nu Dieu Nguyet, Thích Nu Dieu Hoa, and Thịch Nu Tình Hien, Thích Nu 
Dieu Đao, Thịch Nu Dieu Minh, Thích Nu Nhu Hanh, Prof. Nghiêm Phú Phát, Prof. 
Lưu Khôn, Prof. Andrew J. Williams, Ms. Somia Brousseau, Prof. Đào Khánh Thọ, 
Prof. Võ thị Ngọc Dung, Ms. Sheila Trương, Ms. Nguyễn Thị Kim Ngân, Mr. Nguyễn 
Minh Lân, Nguyễn thị Ngọc Vân, Minh Hạnh, Bửu Đức, Huệ Đức, Minh Chánh, and 
Diệu Hảo for their kind support and encouragement which have helped me overcome 
difficultles along every step of composing this book. They have set aside their 
precious time to review and proofread the draft, correct errors and offer me with 
invaluable advice to Iimprove this work. [also would like to take this chance to send 
my special thanks to all my good spiritual advisors and friends, especially Mr. And 
Mrs. Quảng Tâm and Minh Chính, Upasaka Minh Hạnh, Bửu Đức, Minh Chánh, 
Trần thị Hoàng Thắm and Le Quang Trung who have provided extremely helpful 
advice, guidance and Ideas. 

I would also like to express my special gratitude to my family for all the1r 
support, especially my wife and children, who have been supportng me with 
extraordinary efforts to complete this extremely difficult assignment. Next, I would 
like to take this opportunmity to send my special thank to Mr. Le Quang Trung, who 
helped design both front and back covers for eight volumes of this work. 

Last but not least, Ï would respectfully like to dedicate all merits and virtues 
derived from this work to all sentient beings throughout the six paths In the Dharma 
Realms to rebirth in the Amitabha Pure Land. 


Anaheim, California 
Thiện Phúc 


3961 


CẢM TẠ 


Trước nhất, tác giả xin chân thành cảm tạ Hòa Thượng Thích Giác Nhiên đã 
khuyến khích tác giả từ những ngày đầu khó khăn của công việc biên soạn. Hòa 
Thượng đã cung cấp Anh Tạng cũng như những sách giáo lý Phật giáo khác. Ngoài 
ra, Ngài còn dành nhiều thì giờ quí báu coi lại bản thảo và giảng nghĩa những từ ngữ 
khó hiểu. Kế thứ, tác giả cũng xin chân thành cảm tạ Hòa Thượng Tiến Sĩ Thích 
Quảng Liên, Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Hòa Thượng Thích Giác Lượng, Hòa 
Thượng Thích Nguyên Đạt, Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Hòa Thượng Thích Giác 
Tuệ, Hòa Thượng Thích Giác Ngộ, Thượng Tọa G.S. Thích Chơn Minh đã khuyến tấn 
trong những lúc khó khăn, Thượng Tọa Thích Minh Mẫn, Thích Nguyên Trí, Thích 
Minh Đạt, Thích Vô Đạt, chư Đại Đức Thích Minh Ấn, Thích Minh Định, Thích Minh 
Thông, Thích Minh Nhân, Thích Minh Nghị, các Sư Cô Thích Nữ Dung Liên, Thích 
Nữ Mẫn Liên, Thích Nữ Phụng Liên, Thích Nữ Tánh Liên, Thích Nữ Diệu Lạc, Thích 
Nữ Diệu Nguyệt, Thích Nữ Diệu Hóa, Thích Nữ Tịnh Hiền, Thích Nữ Diệu Minh, 
Thích Nữ Diệu Đạo, và Thích Nữ Như Hạnh đã khuyến khích tác giả vượt qua những 
khó khăn trở ngại. Một số đã không ngại thì giờ quí báu duyệt đọc phần Việt ngữ như 
Giáo Sư Lưu Khôn, Giáo Sư Nghiêm Phú Phát, Giáo Sư Andrew J. Williams, Sonia 
Brousseau, Giáo Sư Đào Khánh Thọ. Giáo Sư Võ thị Ngọc Dung, Shella Trương, 
Nguyễn thị Kim Ngân, Nguyễn Minh Lân, Nguyễn thị Ngọc Vân, Minh Hạnh, Bửu 
Đức, Huệ Đức, Minh Chánh và Diệu Hảo đã duyệt đọc từng phần trong tác phẩm 
nầy. Tác giả cũng xin chân thành cảm tạ đặc biệt đến quí đạo hữu Quảng Tâm, 
Minh Chính, Minh Hạnh, Bửu Đức, Minh Chánh, Trần thị Hoàng Thắm và bạn Lê 
Quang Trung đã tận tình giúp đở về tinh thần lẫn vật chất. 

Tác giả cũng nhân cơ hội nầy tạ gia đình, đặc biệt là hiển thê và các con, đã hết 
mình yễm trợ cho tác giả hoàn tất tác phẩm nầy. Kế đến tác giả xin thành thật cảm 
ơn bạn Lê Quang Trung đã giúp trình bày và thiết kế tám phần bìa trước và bìa sau 
của tác phẩm nầy. 

Cuối cùng, tác giả xin thành kính hồi hướng công đức nầy đến pháp giới chúng 
sanh trong sáu đường pháp giới sẽ được vãng sanh Tịnh Độ. 


Anaheim, California 
Thiện Phúc 


3962 


LỜI GHI CHÚ ĐẾN CHƯ ĐỘC GIẢ 


Quyển sách nhỏ nầy chỉ là một tập hợp các lời Phật dạy hay những lời dạy liên 
quan đến Phật giáo, hay các bài dạy của các đệ tử Phật hay các cao Tăng Phật giáo 
sau nầy thường được tìm thấy trong các sách giáo khoa Việt Anh Phật giáo. Như trên 
đã nói, đây không phải là một tác phẩm giáo điển hoàn hảo; tuy nhiên, với tâm 
nguyện sẻ chia, tôi mong rằng quí vị sẽ tìm thấy nơi bộ sách nầy những điều bổ ích 
cho việc mở rộng kiến thức về Phật giáo của mình. 

Thiện Phúc 


NOÓOTE TO QUR READERS 


Thịs booklet 1s a collection of Basic Buddhist, Buddhist-related teachings, and 
teachings which have been taught by the Buddha”s disciples and/or great Buddhist 
monks that are often seen in Buddhist texts, written in both Vietnamese and English. 
Like I said In the Preface, this Is not a Total and Complete Work of Buddhist 
Teachings; however, with a wish of share, I hope that all of you wIll find this a useful 
and helpful booklet for you to broaden knowledge on Buddhism 

Thiện Phúc 


Xin cúng dường công đức của bộ sách nầy lên Thầy Bổn Sư, Hòa Thượng Thích Giác 
Nhiên, người đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức hướng dẫn đệ tử đi vào Cửa 
Chân Lý, Trí Tuệ và Giải Thoát. Nguyện cầu chư Phật mười phương gia hộ cho ngài 
sớm bình phục để ngài tiếp tục dẫn dắt chúng sanh trên bước đường giải thoát 


Thịs work 1s dedicated to my Original Master, Most Venerable Thích Giác Nhiên, 
who has devoted a great deal of time and effort to guide me to enter into the Door of 
Truth, WIsdom and EmancIpation. May the Buddhas In the ten directions support him 
to recover his health so that he can continue to guide other sentlent beings to 
liberation. 


3963 


Xin thành kính cúng dường tác phầm nầy lên ngôi Tam Bảo, kế thứ cúng dường lên Thầy 
Bổn Sư, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ 
Thế Giới, kế thứ là cúng dường đến cha mẹ quá vãng là ông Lê Văn Thuận và bà Trần Thị 
Sửu, nhạc phụ và nhạc mẫu là ông Tân Ngọc Phiêu và bà Trần thị Phàn. Tôi cũng xin kính 
tặng tác phẩm nầy đến hiển phụ Tương Thục, và các con Thanh Phú, Thanh Mỹ, Thiện Phú. 
Tôi cũng nhân cơ hội nầy xin kính tặng tác phẩm nầy đến chị tôi, chị Ngọc Nhi Nguyễn 
Hồng Lệ, người đã hy sinh tương lai của chính mình cho tương lai tươi sáng hơn của các em. 
Tôi cũng rất biết ơn các em Ngọc Châu, Ngọc Sương, Ngọc Trước, Ngọc Đào, Ngọc Bích 
Vân, Ngọc Giỏi; cũng như các anh chị em Loan Trần, Mão Tân, Tuyển Thục, Tuân Thục, 
Tùng Thục, và Thuần Thục, những người đã hết lòng hỗ trợ và giúp đở tôi vượt qua những 
thử thách và khó khăn trong khi biên soạn bộ sách nầy. Cuối cùng tôi xin hổi hướng công đức 
nầy đến các anh chị em quá vãng Ngọc Hoa, Ngọc Huệ, Ngọc Minh, Ngọc Mai, Kim Hoàng, 
Thanh Huy, Ngọc Út, cùng tất cả những chúng sanh quá vãng đồng được vãng sanh Tây 
Phương Cực Lạc. 


This work 1s respectfully dedicated to the Three Jewels, to my Original Master, Most 
Venerable Thích Giác Nhiên, to my deceased parents Mr. Lê Văn Thuận and Mrs. Trần Thị 
Sửu, and to my parents-in-law Mr. Tân Ngọc Phiêu and Mrs. Trần thị Phàn. This work is also 
dedicated to my wife Tương Thục and children Thanh Phú, Thanh Mỹ and Thiện Phú, my 
longlife best friends for their enormous supports. [ would like to take this opportunity to 
dedicate this work to my elder sister Ngọc Nhi Nguyễn Hồng Lệ who has sacrificed her own 
future for the brighter future of her other brothers and sisters. [ am also enormously grateful 
to my brothers and sisters Ngọc Châu, Ngọc Sương, Ngọc Trước, Ngọc Đào, Ngọc Bích Vân, 
Ngọc Giỏi; as well as my sisters and brothers-in-law Loan Trần, Mão Tân, Tuyển Thục, Tuân 
Thục, Tùng Thục, and Thuần Thục, who have been wholeheartedly supporting and helping 
me overcome challenges and difficulties in completing this work. Last but not least, I would 
like to dedicate this work to my deceased brothers and sisters Ngọc Hoa, Ngọc Huệ, Ngọc 
Minh, Ngọc Mai, Kim Hoàng, Thanh Huy, Ngọc Út, and all deceased sentient beings. May 
all of them be reborn In the Western Paradise. 


Xin tưởng niệm chư vị Cố Hòa Thượng Thích Quảng Liên và Thích Ân Huệ. Trước 
khi bộ sách nầy được xuất bản thì hai vị cố vấn giáo lý đáng kính của tôi là Hòa 
Thượng Thích Quảng Liên và Hòa Thượng Thích Ân Huệ viên tịch. Cầu mong mười 
phương chư Phật hộ trì cho các Ngài cao đăng Phật quốc. 


This work ¡is also in commemoration of Late Most Venerables Thích Quảng Liên and 
Thích Ân Huệ. Before the printing of this work, two of my Admirable Dharma 
Advisors, Most Venerable Thích Quảng Liên and Most Venerable Thích Ân Huệ 
passed away. May the Buddhas In the ten directions support them to advance 1nto the 
Buddha-land to attain the Buddhahood there. 


3964 


ABOUT TH AUTHOR 


Thiện Phúc Trần Ngọc was born in 1949 in Vĩnh Long Province, a small town 
about 136 kilometers southwest of Saigon. AKA Ngọc-Em Trần. He grew up in Vinh 
Long town, South Vietnam and attended Tong Phuoc Hiep High School. He was born 
(o a very poor family; however, his parents had tried their best to raise their all 
childxen with a minimum of high school education. He obtained his Bachelor In 
English in 1973, and Bachelor in Vietnamese-Chinese In 1974 at Cantho UnIversity. 
He was brought up in a Buddhist-traditon family. His grandparenfs and parents were 
devoted lay disciples of Honarable Venerable Master Minh Đăng Quang. He came to 
the United States In 1985 and became a disciple of Most Venerable Thích Giác Nhiên 
in the same year. He has been working for California State Department of 
Rehabilitation as a Rehabilitation Supervisor since 1988. His main responsIbilify 1s tO 
SUupervise a unit of ten counselors who counsel people with problems, especially 
people with disabilitiles. He was very much Impressed by the life and teachings of the 
Buddha. He realizes that Buddhism has been an Imporfant part of the cultural 
heritage, not only of Vietnam, but also of Southeast Aslan countries and most parts of 
Asia. While working as a volunteer teacher of Vietnamese language programs In 
Southern California, around 1985 and 1966, a lot of young Vietnamese students came 
to him to ask for the meanings of some Buddhist terms. Some terms he was able to 
provide the meaning, but a lot of them he could not. He talked to Most Venerable 
Thích Giác Nhiên and was encouraged by the Most Venerable to start his work on 
The Basic Buddhist Doctrines. With the encouragement from Most Venerable Thích 
Giác Nhiên, he started his work since 1986 and completed the first draft in 2002 and 
the final draft in 2009. He 1s also the author of a serles of books wriften 1n 
Vietnamese and English tiled “Buddhism in Life” (ten volumes), “Buddhism, a 
religion of Peace-Joy-and Mindfulness”, “Intimate Sharings with Parents and 
Children”, Vietnamese-English Buddhist Dictionary (06 volumes), English- 
Vietnamese Buddhist Dictionary (10 volumes), A Litle Journey To India, and 
Famous Zen Masters in Vietnamese and English. 


3965 


TABLE OF CONTENTS 


VOLUME ONE 


Phần I 
Part I 


Phật Và Thánh Chúng 
The Buddha and His Sacred Disciples 


Chương 1: Đúc Phật— The Buddha 
Chương 2: Đạo Phật — Buddhism 
Chương 3: Nhân Sinh Quan và Vũ Trụ Quan Phật Giáo 

Buddhist Poinfs 0ƒ view on Human Le and Buddhist Cosinology 
Chương 4: Chuyển Pháp Luân và Năm Đệ Tử Đầu Tiên 

Turning The Wheel oƒ Dharma and The Ftrst Five Disciples 
Chương 5: Kết Tập Kinh Điển— Buddhist Councils 
Chương 6: Tam Bảo và Tam Tạng Kinh Điển 

Triple Jewels and Three Buddhist Canon Baskefs 
Chương 7: Kinh và Những Kinh Quan Trọng— Luật— Luận 

Sutras and Important Sutras-Rules-Cormimenfdries 
Chương 6: Đạo và Trung Đạo— Path and Middle Path 
Chương 9: Vĩ Diệu Pháp— Abhidharma 
Chương 10: Tam Thời Pháp— Three Periods 0ƒ The Buddha”s Teachings 
Chương 11: Thân Quyến— The Buddha°s Relatives 
Chương 12: Thập Đại Đệ Tử— Ten Great Disciples 
Chương 13: Những Đệ Tử Nổi Tiếng Khác— Other Famous Disciples 
Chương 14: Giáo Đoàn Tăng và Giáo Đoàn Ni— Monk and Nun Orders 
Chương 15: Tứ Động Tâm— Four Buddhist Holy and Sacred Places 
Chương 16: Những Thánh Tích Khác— Other Sacred Places 
Chương 17: Những Đại Thí Chủ—Great Donafors 
Chương 18: Những Vị Có Công Với Phật Giáo 

Those Who Had Helped Maintaimring Buddhism 
Chương 19: Những Vị Cao Tăng và Tác Giả Phật Giáo Nổi Tiếng Thế Giới 

World Famous Monks & Nuns and Famous Buddhist Authors 


43 
83 


107 


199 
203 


223 


235 
345 
365 
399 
407 
425 
443 
471 

553 
573 
621 


635 


669 


Chương 20: 
Chương 21T: 
Chương 22: 
Chương 23: 
Chương 24: 
Chương 25: 
Chương 26: 
Chương 27- 
Chương 26: 
Chương 29: 


Chương 30: 


3966 


VOLUME TWO 


Phần II 
Part II 


Giáo Pháp Căn Bản Ì 
Basic Buddhist Doctrines Ï 


Diệu Đế và Thánh Đạo—Noble Truths and Noble Paths 843 
37 Phẩm Trợ Đạo— Thirty-Seven Lùnbs oƒ Enlightenment 915 


Sự Yêu Thương và Tứ Vô Lượng Tâm--Love and Four Immeasurable Minds 933 


Tứ Nhiếp Pháp— Four Elements 0ƒ Popularity 9ó1 
Lục Hòa— Six Pointfs oƒ Harmony 963 
Tứ Ân— Four Great Debts 965 
Công Đức và Tội Phước— Merit and Virtue-Oƒffences and Blessings 97] 
Ba La Mật— Paramitas 997 
Thân-Khẩu- Ý— Body-Mouth-Mind 1065 
Tín-Hạnh-Nguyện-Hành-Hạnh-Nguyện của chư Bồ Tát 

Fatth-Conducts-Vows-Bodhisatftvas”Pracfices-Conducfs- Vows 1093 
Tứ Chúng Thanh Tịnh Minh Hối— Four Kinds oƒ Pure Precepfs 1149 


Chương31:Hôn Nhân theo Quan Điểm Phật Giáo--Marriage in Buddhist Point oƒ View1157 


Chương 32: 
Chương 33: 
Chương 34: 
Chương 35: 
Chương 36: 
Chương 37: 


Chương 36: 
Chương 39: 
Chương 40: 
Chương 4T: 


Chương 42: 


Thiện Ác— Good and Bad (Kusala & Akusala) 1161 
Tập Khí và Buông Xả—Old Habits and Abandonment 1191 
Nghiệp Báo— Actions and RecornpDenses 1211 
Nhân-Duyên-Quả— Causes-Conditions-Eƒƒectfs 1281 
Giới— Rules in Buddhism 1315 
Nhân Duyên- Thập Nhị Nhân Duyên— Causes and Condifions 

Twelve Links in the Chain Qƒ Dependent Originafion 1451 
Chướng Ngại— Hindrances 1493 
Kết--Triền Cái--Ïrược— Fetters--Hindrances--Turbidities 1505 
Phiên Não và Vô Uu— Afflictions and Sorrowlessness 1521 
Đại-Tứ Đại- Thất Đại 

Elements-Four Great Elermenfs-Seven Great Elemenfs 1539 
Chơn Lý— Truth 1557 


Chương 43: 
Chương 44: 
Chương 45: 
Chương 46: 
Chương 47: 
Chương 46: 
Chương 49: 


Chương 50: 
Chương 51: 


Chương 52: 


Chương 53: 
Chương 54: 
Chương 55: 
Chương 56- 
Chương 57: 


Chương 58: 
Chương 59: 
Chương 60: 


3967 


VOLUME THREE 


Phần III 
Part LIII 


Giáo Pháp Căn Bản II 
Basic Buddhist Doctrines II 


Ái Dục--Ngũ Dục—Cravings--Five Desires 
Kiến và Tà Kiến— Views and Wrong Views 
Khổ và Bát Khổ— Sufferings and Eight Sufferings 
Cầu và Vô Sở Cầu— Doors 0ƒ Seeking and Non-Seeking 
Bát Đại Nhân Giác— Elight Awakenings 0ƒ Great People 
Căn-Cảnh- Thức— Organs-Objects-ConsciOusnesse 
Bát Thức và A Đà Na Thức 
Eight Consciousneses and Adana Consciousnese 
Đại Thừa Bách Pháp— Mahayana One Hundred Dharmas 
Tương Đối-Tuyệt Đối- Viên Dung-Như Thực 
Relafive-Absolute- Tofality- True Reality 
Lậu Hoặc—Leakage and Delusions 
Hữu Lậu-Vô Lậu — Leakage and Non-leakage 
Ca Sa— Monk”s Robe 
Tâm— Mind 
Duy Tâm — Mind-Only 
Phật Tánh— Buddha-Nature 
Chư Như Lai và Huyền Nghiệp của các Ngài 
Thus-Corme Ones and their Wonderful Works 
Cam Lộ—Sweef Dews 
Tam Muội— Samadhi 
Thiên— Meditation 


l1ó19 
1637 
1667 
1685 
1691 
1697 


1745 
l17ồI 


1773 


1763 
1793 
1799 
1927 
1947 


1955 
2119 
2121 
2145 


Chương 61: 
Chương 62: 
Chương 63: 
Chương 64: 
Chương 65: 
Chương 66- 
Chương 67: 
Chương 66: 
Chương 69: 
Chương 70: 
Chương 71: 
Chương 72: 
Chương 73: 
Chương 74: 
Chương 75: 
Chương 76: 
Chương 77- 
Chương 76: 
Chương 79: 
Chương 80: 
Chương 61: 


Chương 82: 
Chương 83: 
Chương 84: 
Chương 85: 
Chương 86: 


Chương 87: 
Chương 86: 
Chương 89: 
Chương 90: 
Chương 9T: 


3968 


VOLUME FOUR 


Phần IV 
Part IV 


Giáo Pháp Căn Bản II] 
Basic Buddhist Doctrines III 


Quán— Contemplation 

Giải Thoát— Liberation 

Ma Và Ngũ Thập Ấm Ma—Demons and F Ứf†y Demons 
Chấp Trước-Kết-Buông Xả— Graspings-Felters-Nonattachment 
Vô Thủúy-Vô Chung— Beginninglessness-Endlessness 
Kiếp—Aeon 

Ngã và Vô Ngã— Ego and Egolessness 

Điên Đảo—CondiHons oƒ Being Dpside-down 

Vô Thường— lnuperrmanence 

Ta Bà— The Saha World 

Vô Minh— lgnorance 

Chúng Tử— Seed 

Chân Như— Suchness (Natural Purity) 

Trang Nghiềm— Adornmenf 

Lực-Tự Lực-Tha Lực— Powers--Selƒ-Powers--Other Powers 
Thánh và Thánh Quả— Saimt and Sainthood 

Độc-Tam Độc và Thập Độc— Poisons— Three Poisons and Ten Poisons 
Trụ Xứ—Dwclling Places 

Phân Biệt và Vô Phân Biệt— Discrùninaion and Non-Discriminatio 
Tỉnh Thức— Mindƒfulness 

Thất Tình Lục Dục và Thất Sứ Giả 

Seven Emotfions and Six Desires and Seven Messengers 

Bát Phong— Etght Winds 

Hữu Vị Vô Vị— CondiHioned and Non-Conditioned Dharmas 
Xiển Đề— Abandon Buddha-Truth (Icchantika) 

Bát Nhã và Tánh Không— Prajna and Sunyata 

Bốn Giai Cấp Ở Ấn Độ Vào Thời Đức Phật 

Four Classes in India at the Từne 0ƒ the Buddha 

Chúng Sanh— Senfient Beings 

Sanh--Tử-- Tái Sanh— Birth--Death--Rebirth 

Kiếp Nhân Sinh— Human Le 

Tam Giới— Three Reqlms 

Hiển Giáo-Mật Giáo— Exoteric and Esoteric Teachings 


2393 
2479 
2499 
255% 
2591 
2595 
2601 
2621 
2635 
2653 
2657 
2669 
2673 
2061 
2683 
2707 
2725 
2709 
2779 
2791 


2813 
2837 
2859 
2875 
2877 


2929 
2937 
2955 
3021 
3059 
3079 


3969 


Chương 92: Tánh- Tướng- Vô Tướng— Nature-Appearance-F'orrnlessness 
Chương 93: Quốc Độ—Abodes 
Chương 94: Pháp Giới— Dharma Realms 


VOLUME FIVE 


Phần V 
Part V 


Giáo Pháp Căn Bản IV 
Basic Buddhist Doctrines IV 


Chương 95: Tam Pháp Ấn— Three Dharma Seals 
Chương 96: Giới-Định-Huệ— Discipline-Meditation-Wisdom 
Chương 97: Bệnh — Athnents 
Chương 98: Bốn Loại Người — Four Types oƒ People 
Chương 99: Phá Giới— Breaking Preceptfs 
Chương 100: Nhấn— The Eyes 
Chương 101: Ngũ Minh— Five Studies 
Chương 102: Thần Thông— Supernatural Powers 
Chương 103: Lý Sự— Theories and Pracfices 
Chương 104: Quán Đảnh— Initiation 
Chương 105: Chúng và Thánh Chúng— Assemblies & Holy Assemblies 
Chương 106: Tịnh Và Bất Tịnh— Purity and Impurity 
Chương 107: Những Thứ Không Thể— The Unattainables 
Chương 108: Trí-Huệ- Trí Giả— Knowledge and Wisdom— Wiser 
Chương 109: Vô Ngại— Unhindered Powers 
Chương 110: Hảo Tướng và Ứng Thân Của Phật 
Buddha”s Auspicious marks and Response Bodies 
Chương 111: Những Thử Thách Trong Tu Tập—Challenges in Culfivation 
Chương 112: Bồ Đề Tâm— Bodhi Mind 
Chương 113: Năm Mươi Quả Vị— FỰty Positions 
Chương 114: Thập Bát Bất Cộng— Eighteen Distinctive Charactersitics 
Chương 115: Thọ Ký— Prophecy oƒ Bodhisattva?s Future Buddhahood 
Chương 116: Uẩn-Nhập-Giới— Agsregates-Entrances-Spheres 
Chương 117: Giác Ngộ— Enlighfenment 
Chương 116: Tứ Niệm Xứ 


3089 
3131 
3143 


3207 
3225 
3239 
3245 
3249 
3259 
3207 
3271 
3283 
3299 
3307 
3321 
3353 
3367 
3419 


3431 
3437 
3457 
3469 
3503 
3505 
3509 
3557 
3591 


Chương 119: Tu Tập Nhập Tức Xuất Tức Niệm— Cultivation oƒ the Anapanasatisutfara3623 


Chương 120: Thị Hiện và Cứu Độ—Maniƒfestation and Salvation 


3635 


3970 


Chương 121: Pháp Su--Giáo Thọ Sư— Dharma Masters--Spiritual Masters 

Chương 122: Vô Úy— Fearlessness 

Chương 123: Thừa-Tiểu Thừa-Trung Đạo-Đại Thừa 
Vehicles-Hinayana-Middle Path-Mahayana 

Chương 124: Thời Thuyết Giáo— Periods oƒ the Buddha?s Teachings 

Chương 125: Thân và Thân Phật— Kaya and Buddhakaya (Buddha°s Bodies) 

Chương 126: An Cư Kiết Hạ— Sumuner Retreat 

Chương 127: Niết Bàn— Nirvana 


Phần VI 
Part VI 


Pháp Tu I 
Methods oƒ CultivaHion I 


Chương 128: Pháp Tu— Methods oƒ Culfivafion 


VOLUME SIX 


Phần VII 
Part VII 


Pháp Tu II 
Methods oƒ Cultivafion II 


Chương 129: Từ Bi và Nhẫn Nhục— Loving and Patience 

Chương 130: Ăn Chay— Vegetarian Diet 

Chương 131: Bất Thối Chuyển— Non-Regression 

Chương 132: Học--Vô Học— Studies--Beyond Studies 

Chương 133: Sám Hối— Repenfance 

Chương 134: Dục và Thiểu Dục Tri Túc—Desires and Content with Few Desires 
Chương 135: Y Pháp— Trusfs oƒ Dharma 

Chương 136: Niệm Phật — Buddha-Recitation 

Chương 137: Cúng Dường— Oƒƒerings 

Chương 136: Ngũ Giới— Ftve Precepfs 

Chương 139: Bố Tát--Bát Quan Trai— Fasting Days (Uposatha)--Eight Precepfs 
Chương 140: Phương Tiện— SkIll in Menas 


3663 
3673 


3665 
3749 
3775 
3607 
3609 


3639 


3979 
4001 
4017 
4021 
4029 
4049 
4053 
4055 
4139 
AløI 
A191 
4I95 


Chương141: Khổ Hạnh-Phạm Hạnh-Ẩn ĐDật--Ascefics-Aryan caryd-Living in Isolation 4209 


Chương 142: 
Chương 143: 


Chương 144: 
Chương 145: 
Chương 146: 
Chương 147: 
Chương 146: 
Chương 149: 
Chương 150: 
Chương 151: 
Chương 152: 
Chương 153: 


Chương 154: 
Chương 155: 
Chương 156: 
Chương 157: 
Chương 156: 
Chương 159: 
Chương 160: 
Chương 161: 


397] 


Đạo Tràng— Bodhi-Place 4221 
Tụng Kinh--Niệm Phật-- Trì Chú 

Recite Buddhist Sufras--Recite Buddhas° Names--Dharani 4225 
Thuyết Pháp— Lecture on the dharma 424I 
Trực Chỉ Nhơn Tâm— Pointing Directly To Human”s Mind 4255 
Hồi Hướng— Transƒerences 4257 
Thiện Hữu Trì Thức— Good-Knowing Advisors 4293 
Hạnh Phúc— Happiness 4303 
Tăng Nhất Pháp—Increased-by-One Dharmas 4321 
Pháp-Pháp Luân-Pháp Môn— Dharma--Dharma Wheel--Dharma-Doors 4463 
Tịnh Độ—Pure Lands 4543 
Lễ Bái và Thờ Cúng— Prostration and Worshipping 4047 
Ngũ Thừa— Five Vehicles (Yanas) 4669 

VOLUME SEVEN 


Phần VIII 
Part VIII 


Xuất Gia- Tại Gia 
Renunciation and Lay People 


Xuất Gia--Sa Môn— Renunciaton--Ordained Buddhists (Sramana) 4729 
Khất Thực và Khất Sĩ— To Beg For Food and Mendicants 4769 
Giáo Lý Phật Giáo Nguyên Thủy— Teachings of Theravada Buddhism 4761 
Giáo Thuyết PG Hòa Hảo— The Teachings oƒ Hoa-Hao Buddhism 4631 
Phật Tử Tại Gia— Lay People 48639 
Quy-Y Tam Bảo— Taking Refuge in the Triple Jewel 4697 
Kinh Thị Ca La Việt— The Sighalaka Sutra Advice To Lay People 4913 
Vụ Lan Bồn—Ullambana 4933 
Phần IX 
Part IX 


Lục Phàm Tứ Thánh 
Six Realms 0ƒ the Samsara and 
Four Realms 0ƒ the Saints 


3972 


Chương 162: Lục Phàm Tứ Thánh 


Six Realims 0ƒ the Samsara and Four Realms oƒ the Sainfs 4945 
Chương 163: Địa Ngục— Hells 4951 
Chương 164: Ngạ Quỷ— Hungry-Ghosfs 4965 
Chương 165: Súc Sanh —Animals 4973 
Chương 166: A Tu La—Asuras 4977 
Chương 167: Nhân và Ngũ Giới— Man and Five Precep£s 4961 
Chương 168: Những Yếu Tố Tạo Nên Con Người 
Elements Which Produce and Maimtain Lịe 4999 
Chương 169: Thiên—Devas 3007 
Chương 170: Thanh Văn— Sound-Hearers 3047 
Chương 171: Độc Giác Phật — Pratyeka-buddhas 3051 
Chương 172: A La Hán và Bồ Tát— Arhats and Bodhisattvas 5057 
Chương 173: Bồ Tát Thừa và Nhị Thừa— Bodhisattvayana and the Two Vehicles 35135 
Chương 174: Bồ Tát Địa— Bodhisatttas° Bhumis 35139 
Phần X 
Part X 


Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát 
QOthecr Bodhisaftvas° Characferisfics 


Chương 175: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát 
Other Bodhisaffvas° Characterisfics 35153 
Chương 176: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trongKinh Hoa Nghiêm Phần I— 
Other Bodhisafvas° Characteristics in the Flower Adornment Sufra Part Ï 
3165 
Chương 177: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Phần II— 
Other Bodhisatfvas` Characteristics in the Flower Adornment Sutra Part( II 
3211 
Chương 178:Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Phần III— 
Other Bodhisaftvtas° Characterisftics in the Flower Adornment Sutra PartllI 5249 
Chương 179: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Phần IV— 
Other Bodhisatfvas) Characteristics in the Flower Adornment Sufra Part IV 
3261 
Chương 180: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Phần V— 
Other Bodhisattveas° Characteristics in the Flower Adornment Surta Part V 
3315 
Chương 181: Những Đặc Tính Khác Của Chư Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm Phần VI— 
Other Bodhisatftvas° Characteristics in the Flower Adornment Sutra Part VÌ 
3347 


3973 


Chương 182: Những Vị Bồ Tát Quan Trọng— Iimportant Bodhisattvas 


VOLUME EIGHT 


Phần XI 
Part XI 


Tông Phái Phật Giáo và Lịch Sử Các Bộ Phái Phật Giáo 
Buddhist Schools and History 0ƒ Ancient Buddhist Sects 


Chương 183: Thời Kỳ Tiền Phật Giáo trên Thế Giới 
Pre-Buddhism Period im the World 

Chương 184:Lịch Sử Các Bộ Phái Phật Giáo Cổ— History oƒ Ancient Buddhist Secfs 

Chương 185: Tông Phái Phật Giáo— Buddhist Schools 

Chương 186: Lục Sư Ngoại Đạo— The Six Herefical Masters 

Chương 187: Phật Giáo Thế Giới— Buddhism in the World 

Chương 188: Phật Giáo Việt Nann— Buddhism in Vietnam 

Chương 189: Những vị Cao Tăng Nổi Tiếng của Việt Nam 
Vietnamese Farmous Buddhist Monks 

Chương 190: Những vị Cao Tăng Nổi Tiếng của Trung Hoa 
Chinese Famous Buddhist Monks 


3371 


3453 
3473 

5533 
5703 
570 
5931 


5955 


6007 


3974 


3975 


THIỆN PHÚC 


PHẬT PHÁP CĂN BẢN 
BASIC BUDDHIST DOCTRINES 


PHẦN VII 
PART VI 


Pháp Tu II 
Methods oƒ CulfivaHon II 


3976 


Chương 129: 
Chương 130: 
Chương 131: 
Chương 132: 
Chương 133: 
Chương 134: 
Chương 135: 
Chương 136: 
Chương 137: 
Chương 136: 
Chương 139: 
Chương 140: 


3977 


TABLE OF CONTENTS 


VOLUME SIX 


Phần VII 
Part VII 


Pháp Tu II 
Methods oƒ Cultivafion II 


Từ Bì và Nhẫn Nhục— Loving and Patience 

Ăn Chay— Vegetarian Diet 

Bất Thối Chuyển— Non-Regression 

Học--Vô Học— Studies--Beyond Studies 

Sám Hối— Repentance 

Dục và Thiểu Dục Trì Túc—Desires and Content with Few Desires 
Y Pháp— Trusts gƒ Dharma 

Niệm Phật — Buddha-Recitation 

Cúng Dường— Oƒƒerings 

Ngũ Giới— Ftve Precepfs 

Bố Tát--Bát Quan Trai— Fasting Days (Uposatha)--Eight Precepfs 
Phương Tiện— Skill in Menas 


3979 
4001 
4017 
4021 
4029 
4049 
4053 
4055 
4I39 
Alø1 
A191 
4I95 


Chương141: Khổ Hạnh-Phạm Hạnh-Ẩn ĐDật--Ascetics-Aryan caryd-Living in Isolation 4209 


Chương 142: 
Chương 143: 


Chương 144: 
Chương 145: 
Chương 146: 
Chương 147: 
Chương 146: 
Chương 149: 
Chương 150: 
Chương 151: 
Chương 152: 
Chương 153: 


Đạo Tràng— Bodhi-Place 

Tụng Kinh--Niệm Phật-- Trì Chú 

Recite Buddhist Sufras--Recite Buddhas" Names--Dharani 
Thuyết Pháp— Lecture on the dharma 

Trực Chỉ Nhơn Tâm — Pointing Directly To Human”s Mind 
Hồi Hướng— Transƒferences 

Thiện Hữu Trì Thức—Œood-Knowing Advisors 

Hạnh Phúc— Happiness 

Tăng Nhất Pháp—Increased-by-One Dharmas 


4221 


4225 
424I 
4255 
4257 
4293 
4303 
4321 


Pháp-Pháp Luân-Pháp Môn— Dharma--Dharma Wheel--Dharma-Doors 4463 


Tịnh Độ— Pure Lands 
Lễ Bái và Thờ Cúng— Prostration and Worshipping 
Ngũ Thừa— Five Vehicles (Yanas) 


4543 
4647 
4669 


3978 


3979 


CHƯƠNG MỘT TRĂM HAI MƯƠI CHÍN 
CHAPTER ONE HUNDRED TWENTY-NINE 


Từ Bi và Nhẫn Nhục 
Loving and Endurance 


(A) Từ Bi— Loving-kindness and Cornpassion 

(l) Nghĩa của “Lòng Từ”— The meanings oƒ “Loving-kindness”. 

(II) Sức mạnh của “Lòng Từ”— The powers 0ƒ Loving-kindness. 

(HI)Những lời Phật dạy về “Lòng Từ”— The Buddha`s teachings on “Loving-kindness”. 

(IV)Lòng Từ và lòng Bi Mẫn— Loving-kindness and Compassion(V) Từ B¡ Tâm——Mind oƒ 
Loving-kindness and Compassionafe. 


(B) Nhẫn Nhục— Endurance 

(B-1) Tổng quan và Ý Nghĩa của Nhẫn Nhục— Overview and Menaings oƒ Endurance 
(I) Tổng quan về Nhẫn—An overview oøƒ “Endurance”. 

(H) Nghĩa của Nhẫn— The meanings oƒ “Endurance”. 


(B-2)Những định nghĩa khác liên quan đến “Nhẫn”—Other definitions related to 
*Endurance ”. 


(B-3) Phân Loại Nhẫn— Categories 0ƒ “Endurance ” 

()_ Nhị Nhẫn—Two kinds oƒ endurance 

(H) Tam Nhẫn— Three kinds oƒ endurance 

(HI)Ngũ Nhẫn— Five kinds oƒ endurance. 

(IV)Lục Nhẫn— Six kinds oƒ endurance. 

(V)_ Bát Nhẫn— Eight ksantis or powers 0ƒ patient endurance. 

(VI)Tám loại Nhẫn Nhục đi đôi với Tám loại Trí— Eight kinds oƒ patience that accompany with eight 
kinds o‡ wisdom— Tám loại nhẫn và tám loại trí. 

(VII)Thập Nhẫn— Ten kinds oƒ acceptance. 

(VII)Mười Thanh Tịnh Nhẫn Của Chư Đại Bồ Tát— Ten kinds oƒ pure tolerance oƒ Great Enlightening 
Beings. 


(B-4) Nhẫn Nhục Ba La Mật— Ksamti-paramifta (skt) 
(B-5) Kham nhẫn và điều hòa— Endurance and moderation 


(B-6) Những lời Phật dạy về “Nhẫn Nhục ”— The Buddha's teachings on “Endurance ” 

(I_ Những lời Phật dạy về “Nhẫn Nhục” trong Kinh Pháp Cú—The Buddha`s teachings on 
“Endurance” in the Dharmapada Sutra. 

(H) Nhẫn nhục trước mọi lăng nhục theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương— “Ksamti” under insult 
according to the Sufra In Forty-TWwo SecfiOHS. 


3980 


3981 


(A) Từ Bi 
Loving-kindness 
and Compassion 


(D Nghĩa của “Lòng Từ ”— The meanings oƒ “Loving-kindness ”: Trong đạo Phật, lòng từ 
hay lòng yêu thương là một trong những tình cảm lớn nhất đối với chúng sanh mọi loài, 
còn gọi là từ vô lượng tâm. Từ vô lượng tâm là lòng thương yêu vô cùng rộng lớn đối với 
toàn thể chúng sanh mọi loài, và gây tạo cho chúng sanh cái vui chân thật. Cái vui của 
thế gian chỉ là cái vui giả tạm, vui không lâu bến, cái vui ấy bị phiển não chi phối; khi 
tham sân s¡ được thỏa mãn thì vui; khi chúng không được thỏa mãn thì buồn. Muốn có cái 
vui chân thật, cái vui vĩnh viễn thì trước tiên chúng ta phải nhổ hết khổ đau do phiền não 
gây ra. “Từ” phải có lòng bi đi kèm. Bi để chỉ nguyên nhân của đau khổ và khuyên bảo 
chúng sanh đừng gây nhân khổ, từ để chỉ phương pháp cứu khổ ban vui. Tuy nhiên, lòng 
từ không phải là một đặc tính bẩm sinh. Nếu chúng ta muốn phát triển lòng từ chúng ta 
phải bỏ nhiều thời gian hơn để thực hành. Ngồi thiển tự nó không mang lại cho chúng ta 
cái gọi là “lòng từ.” Muốn được lòng từ , chúng ta phải đưa nó vào hành động trong cuộc 
sống hằng ngày của chúng ta. Trong những sinh hoạt hằng ngày của chúng ta, chúng ta 
phải phát triển sự cảm thông và gần gũi với người khác bằng cách suy niệm về những 
khổ đau của họ. Chẳng hạn như khi gặp ai đang khổ đau phiền não thì chúng ta hết lòng 
an ủi hoặc giúp đở họ về vật chất nếu cần——In Buddhism, loveing-kindness ¡s one of the 
greatest emotions toward all sentlent beings. Immeasurable loving kindness 1s the 
greatest love dedicated to all sentient beings, together with the desire to ring them Joy 
and happiness. Human Joy 1s totally Iimpermanent; It is governed by misery, that 1s, when 
Our passions such as greed, anger, and Ignorance are satisfied, we feel pleased; but when 
they are not satisfied, we feel sad. To have a permanent Joy, we must first sever all 
sufferinsgs. Loving kindness generally goes together with pity whose role 1s to help the 
subjects sever his sufferings, while the role of loving kindness 1s to save sentient beings 
from sufferings and to bring them Joy. However, loving-kindness 1s not an inborn 
characterictic. If we really want to develop our loving-kindness, we have to devote more 
time to practice. Siftting in meditation alone cannot bring us the so-called “loving- 
kindness.” In order to achieve the loving-kindness, we must put loving-kindness In actions 
In our dally life. In our dally activities, we must develop empathy and closeness to others 
by reflecting on their sufferings. For example, when we know someone suffering, we 
should try our best to console them by kind words or to help them with our worldly 
pOSsessions 1ƒ needed. 


(I) Sức mạnh của “Lòng Từ ”— The powers 0ƒ Loving-kindness: Lòng Từ có sức mạnh đem 
lại hạnh phúc thế tục cho chúng ta trong kiếp nầy. Không có tâm từ, con người trên thế 
giới nầy sẽ đương đầu với vô vàn vấn đề như hận, thù, ganh ghét, đố ky, kiêu ngạo, vân 
vân. Phật tử nên phát triển tâm từ, nên ấp ủ yêu thương chúng sanh hơn chính mình. 
Thương yêu nên được ban phát một cách vô điều kiện, bất vụ lợi và bình đẳng giữa thân 
sơ, bạn thù—Loving-kindness has the power of bestowing temporal happiness upon us In 
this lifetime. Without love, people in this world will encounter a lot of problems (anger, 


3982 


hatred, Jealousy, envy, arrogance, etc). A Buddhist should develop love for all sentient 
beings and to cherish others more than oneself. Love should be given equally to everyone 
including relatives or strangers, frilends or foes, øgIven without any conditions, without 
self-Interests or attachment. 

1) Lồng Từ đem lại công đức mãnh liệt: Loving kindness or love wIll help us gain strong 
m€TIfOlOUS DOWET. 

2) Lòng Từ sẽ tạo được lòng kính trọng nơi tha nhân: When we offer loving kindness to 
other people, we will gain their love and respect at the same timeWhen we offer loving 
kindness to other people, we will gain their love and respect at the same time. 

3) Lòng Từ giúp ta vượt qua chấp thủ và chướng ngại: Loving kindness helps us overcome 
all kinds of graspings of wealth, and other hindrancesLoving kindness helps us overcome 
all kinds of øraspings of wealth, and other hindrances. 

4) Lòng Từ giúp ta cảm thấy dễ chịu: Loving kindness help us experience more physical 
confort. 

5) Lòng Từ là một trong những cửa ngõ quan trọng đi đến đại giác, vì nhờ đó mà thiện căn 
lướt thắng mọi hoàn cảnh trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta: Loving-kindness 
(benevolence) 1s one of the most Important entrances to the great enlightenment; for with 
1f, good roots preva1l in all situations 1n our dally life. 


(HI)Những lời Phật dạy về “Lòng Từ ”— The Buddha?s teachings on “Loving-kindness ”: 

(A) Những lời Phật dạy về lòng từ trong kinh Duy Ma Cật— The Buddha°s teachings oƒ 
loving-kindness in the Vimalakirti-Sufra: Theo Kinh Duy Ma Cật, Phẩm Quán Chúng 
Sanh, khi Ngài Văn Thù Sư Lợi đến thăm bệnh cư sĩ Duy Ma Cật, ngài có hỏi: “Bồ Tát 
quán sát phải thực hành lòng từ như thế nào?” Ông Duy Ma Cật đáp: Bồ Tát quán sát 
như thế rồi phải tự nghĩ rằng—According to the Vimalakirti Sutra, Chapter Seventh, 
Contemplating at Living Being, when ManJusri called on to enquire Vimalakirti”s 1llness, 
ManJusri asked Vimalakirti: “When a Bodhisattva meditates, how should he practise 
kindness (maitri)? Vimalakirti replied: When a Bodhisattva has made this meditation, he 
should think that: 

I1) Phải vì chúng sanh nói pháp như trên, đó là lòng từ chân thật: Ought to teach living 
beings to meditate in the same manner; this 1s true kindness. 

2) Phải thực hành lòng từ tịch diệt, bởi vì không sanh: Should practise causeless (nirvanic) 
kindness which prevents creafIveness. 

3) Phải thực hành lòng từ không nóng bức, bởi không có phiển não: Should practice 
unheated kindness which pufs an end to klesa (troubles and causes of trouble). 

4) Phải thực hành lòng từ bình đẳng, bởi ba đời như nhau: Should practice impartial kindness 
which coves all the three periods of time (which means that 1t 1s eternal involving past, 
future and present). 

5) Phải thực hành lòng từ không đua tranh, bởi không có khởi: Should practice passionless 
kindness which wIpes out dispufation. 

6) Phải thực hành lòng từ không hai, bởi trong ngoài (căn trần) không hiệp: Should practice 
non-dual kindness which 1s beyond sense organs within and sense data without. 

7) Phải thực hành lòng từ không hoại, bởi hoàn toàn không còn: Should practice 
indestructible kindness which eradicates all corruptibility. 


3983 


8) Phải thực hành lòng từ kiên cố, bởi lòng không hủy hoại: Should practice stable kindness 
which 1s a characteristic of the undying self-mindShould practice stable kindness which 1s 
a characteristic of the undying self-mind. 

9) Phải thực hành lòng từ thanh tịnh, bởi tánh các pháp trong sạch: Should practice pure and 
clean kindness which 1s spotless like Dharmata. 

10) Phải thực hành lòng từ vô biên, bởi như hư không: Should practice boundless kindness 
which 1s all-pervasive like space. 

11) Phải thực hành lòng từ của A la hán, vì phá các giặc kiết sử: Should practice the kindness 
of the arhat stage which destroys all bondage. 

12) Phải thực hành lòng từ của Bồ Tát, vì an vui chúng sanh: Should practice the Bodhisattva 
kindness which gives comfort to living beings. 

13) Phải thực hành lòng từ của Như Lai, vì đặng tướng như như: Should practice the 
Tathagata kindness which leads to the state of thatnessShould practice the Tathagata 
kindness which leads to the state of thatness. 

14) Phải thực hành lòng từ của Phật, vì giác ngộ chúng sanh: Should practice the Buddha 
kindness which enlightens all living beings. 

15) Phải thực hành lòng từ tự nhiên, vì không nhơn đâu mà đặng: Should practice 
spontaneous kindness which 1s causeless. 

16) Phải thực hành lòng từ Bồ Đề, vì chỉ có một vị: Should practice Bodhi kindness which is 
one flavour (¡.e. uniform and unmixed w1sdom). 

17) Phải thực hành lòng từ vô đẳng, vì đoạn các ái kiến: Should practice unsurpassed 
kindness which cuts off all desires. 

18) Phải thực hành lòng yêu thương đại bi dẫn dạy cho pháp Đại Thừa: Should practice 
merciful kindness which leads to the Mahayana (path). 

19) Phải thực hành lòng từ không nhàm mỏi, quán không, vô ngã: Should practice untiring 
kindness because of deep Insight into the void and non-existent ego. 

20) Phải thực hành lòng từ pháp thí không có luyến tiếc: Should practice Dharma-bestowing 
(dana) kindness which 1s free from regret and repentanceShould practice Dharma- 
bestowing (dana) kindness which 1s free from regret and repentance. 

21) Phải thực hành lòng từ trì giới để hóa độ người phá giới: Should practice precepts (sila) 
upholding kindness to convert those who have broken the commandmers. 

22) Phải thực hành lòng từ nhẫn nhục để ủng hộ người và mình: Should practice patient 
(ksanti) kindness which protects both the self and others. 

23) Phải thực hành lòng từ tinh tấn để gánh vác chúng sanh: Should practice Zealous (virya) 
kindness to liberate all living beings. 

24) Phải thực hành lòng từ thiển định không thọ mùi thiển: Should practice serene (dhyana) 
kindness which 1s unaffected by the five senses. 

25) Phải thực hành lòng từ trí tuệ, đều biết đúng nhịp: Should practice wise (prajna) kindness 
which 1s always timely. 

26) Phải thực hành lòng từ phương tiện, thị hiện tất cả: Should practice expedient (upaya) 
kindness to appear at all times for converting living beings. 

27) Phải thực hành lòng từ không ẩn dấu, lòng ngay trong sạch: Should practice unhidden 
kindness because of the purity and cleanness of the straightforward mind. 

28) Phải thực hành lòng từ trong thâm tâm, không có hạnh xen tạp: Should practice profound 


3984 


minded kindness which 1s free from discriminafion. 


29) Phải thực hành lòng từ không phỉnh dối, không có lừa gạt: Should practice undeceptive 


kindness which 1s faultless. 


30) Phải thực hành lòng từ an vui, làm cho tất cả được sự an vui của Phật. Lòng từ của Bồ 


Tát là như thế đó: Should practice joyful kindness which bestows the Buddha joy (n 
nirvana). “Such are the specialiles of Bodhisattva kindness”Should practice Joyful 
kindness which bestows the Buddha Joy (n nirvana). “Such are the specialitles of 
Bodhisattva kindness”. 


(B) Những lời Phật dạy về “Lòng Từ” trong Kinh Pháp Cú— The Buddha°s teachings on 


Ù 


2) 


*Loving-kindness ” im the Dhanunapada Suftq: 

Phật dạy: “lòng từ là phương cách duy nhất để xóa bỏ hận thù. Hận thù không thể đánh 
bại được hận thù.”——Buddha taught: “Loving-kindness 1s the only way to destroy hatred. 
Hatred cannot be defeated with more hatred.” 

Lòng từ trên thế gian nầy không tình thương nào hơn tình cha mẹ thương con. Nếu có 
người, vai bên trái cống cha, vai bên mặt cõng mẹ, đi giáp núi Tu Di trăm ngàn vòng, 
máu chảy đầy chân, cũng còn chưa thể báo đền được tình thương và công ơn sanh dưỡng 
(Kinh Pháp Cú)——There 1s no greater love in this world than the love of the mother and 
father. If a person, carrying father on the left shoulder and mother on the right shoulder, 
were to walk around the Sumeru Mountain hundreds of thousands of times, with blood 
covering both feet, it would still not be enough to repay the love and hardship of child 
rearing (Dhammapada). 


(C) Những lời Phật dạy về Lòng Từ theo kinh Từ Thiện— “Loving-kindness ” im the Metta 


Sưfa: Theo Kinh Từ Thiện, Đức Phật dạy —According to the Metta Sutta, the Buddha 
taught: 

“Mong mọi loài chúng sanh được hạnh phúc yên ổn, 

Ước mong tâm trí chúng sanh được vui vẻ an lạc. 

Bất cứ chúng sanh nào, dù loài mạnh hay yếu 

Dù dài, ngắn hay vừa, dù lớn hay nhỏ 

Loài hữu hình hay vô hình, dù ở xa hay gần 

Loài được sinh, hay loài chưa sinh, 

Mong mọi loài đều hạnh phúc. 

Giống như một bà mẹ che chở cho đức con độc nhất, 

Dầu hiểm nguy đến tánh mạng, 

Cũng vậy đối với mọi loài. 

Hãy tu tập từ tâm thấm nhuần khắp nơi 

Trên dưới và ngang, không ngăn ngại 

Không sân hận, không thù địch. 

Hãy tu tập từ tâm.” 

“May all beings be happy and secure 

May their mind be contented. 

Whatever beings there may be, 

Feeble or strong, long, øreat or medium, 


3985 


Small or large, seen or unseen, 

Those dwelling far or near, 

Those who are born, and 

Those who are yet to be born. 

May all beings, without exception, be happy... 
Just as a mother would protect her only child 
Even at the risk of her own lIfe, 

Even so, let one cultivate 

Boundless heart towards all beings. 

Let one”s thoughts of boundless love 
Pervade the whole world, 

Above, below and across, 

Without any obstruction, 

Any hatred or any enmity.” 


(IV)Lòng Từ và lòng Bi Mẫn— Loving-kindness and Compassion: Chính tỉnh thần của lòng 
từ và sự bi mẫn mà Đức Phật dạy đã ảnh hưởng sâu sắc đến trái tim của vua A Dục, một 
đại hoàng đế Phật tử của Ấn Độ vào thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch. Trước khi trở thành 
một Phật tử, ông đã từng là một vị quân vương hiếu chiến giống như cha mình trước là 
vua Bình Sa Vương, và ông nội mình là vua Candaragupta. Khát vọng muốn bành trướng 
lãnh thổ của mình đã khiến nhà vua đem quân xâm lăng và chiếm cứ nước láng giểng 
Kalinga. Trong cuộc xâm lăng nầy, hàng ngàn người đã bị giết, trong khi nhiều chục 
ngàn người khác bị thương và bị bắt làm tù binh. Tuy nhiên, khi sau đó nhà vua tin nơi 
lòng từ bi của đạo Phật, ông đã nhận ra sự điên rồ của việc giết hại nầy. Vua A Dục cảm 
thấy vô cùng ân hận mỗi khi nghĩ đến cuộc thảm sát khủng khiếp nầy và nguyện giã từ 
vũ khí. Có thể nói vua A Dục là vị quân vương duy nhất trong lịch sử, là người sau khi 
chiến thắng đã từ bỏ con đường chinh phục bằng đường lối chiến tranh và mở đầu cuộc 
chinh phục bằng đường lối chánh pháp. Như chỉ dụ 13 khắc trên đá của vua A Dục cho 
thấy “Vua đã tra kiếm vào vỏ không bao giờ rút ra nữa. vì Ngài ước mong không làm tổn 
hại đến các chúng sanh.” Việc truyền bá tín ngưỡng từ bi của Đức Phật trên khắp thế giới 
phương Đông, phần lớn là do những nỗ lực táo bạo và không mệt mỏi của vua A Dục. 
Pháp Phật đã một thời làm cho tâm hồn người Á Châu trở nên ôn hòa và không hiếu 
chiến. Tuy nhiên, nền văn minh hiện đại đang xiết chặt trên các vùng đất Châu Á. Một 
điều mà ai trong chúng ta cũng phải chấp nhận là với đà tăng trưởng và phát triển của 
văn minh, thì sức sống nội tâm sẽ suy thoái, và con người ngày càng trở nên sa đọa. Với 
sự tiến triển của khoa học hiện đại rất nhiều thay đổi đã diễn ra, tất cả những thay đổi và 
cải tiến nầy, thuộc về lãnh vực vật chất bên ngoài, và có khuynh hướng làm cho con 
người thời nay ngày càng trở nên quan tâm đến nhục dục trần tục hơn, nên họ xao lãng 
những phẩm chất nơi tâm hồn, và trở nên ích kỷ hay vô lương tâm. Những đợt sóng văn 
minh vật chất đã ảnh hưởng đến nhân loại và tác động đến lối suy tư cũng như cách sống 
của họ. Con người bị trói buộc thậm tệ bởi giác quan của họ, họ sống quá thiên về thế 
giới vật chất đến nỗi không còn tiếp chạm được với cái thiện mỹ của thế giới bên trong. 
Chỉ có quan niệm sống từ bi theo lời Đức Phật dạy mới có thể lập lại sự quân bình về 
tỉnh thần và hạnh phúc cho nhân loại mà thôi—It was the spirit of loving-kindness and 


3986 


compassion taupht by the Buddha that touched the heart of King Asoka, the great 
Buddhist Emperor of India in the third century B.C. Before he became a Buddhist he was 
a warlke monarch like his father, King Bimbisara, and his grandfather, King 
Candragupta. Wishing to extend his territories he invaded and conquered Kalinga. In this 
war thousands were slain, while many more were wounded and taken captive. Later, 
however, when he followed the Buddhaˆs creed of compassion he realized the folly of 
kiling. He felt very sad when he thought of the great slaughter, and gave up warfare. He 
1s the only military monarch on record who after victory gave up conquest by war and 
Inaugurated conquest by riphteousness. As his Rock Edict XHI says, “he sheathed the 
sword never to unsheath it, and wish no harm to living beings.` The spread of the 
Buddhaˆs creed of compassion throughout the Eastern world was largely due to the 
enterprise and tireless efforts of Asoka the Great. The Buddha-law made Asia mild and 
non-agesressive. However, modern civilization 1s pressing hard on Asian lands. It is known 
that with the rise and development of the so-called civilization, man”s culture deterlorates 
and he changes for the worse. With the match of modern sclence very many changes 
have taken place, and all these changes and improvements, being material and external, 
tend to make modern man more and more worldly minded and sensuous with the result 
that he neglects the qualities of the mind, and becomes self-interested and heartless. The 
waves of materialism seem to influence mankind and affect ther way of thinking and 
living. People are so bound by their senses, they live so exclusively in the material world 
that they fail to contact the good within. Only the love and compassion taught by the 
Buddha can establish complete mental harmony and well-being. 


(V) Từ Bỉ Tâm— Mind oƒ Loving-kindness and Compassiondfe: Theo Hòa Thượng Thích 
Thiển Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ, sao gọi là Từ Bi Tâm? Từ bi là lòng xót 
thương cứu độ mà lìa tướng và không phân biệt chấp trước. Nghĩa là thương xót cứu độ 
mà không có hậu ý lợi dụng. Chẳng hạn như vì thấy người giàu đẹp, sang cả, vân vân, 
nên giả bộ “Từ Bi' để dụng ý và mưu tính các việc riêng tư có lợi cho mình. Đây chỉ được 
gọi là “Ái Kiến,' nghĩa là thấy giàu đẹp mà sanh khởi lòng thương theo lối trói buộc của 
chúng sanh, chớ không phải là Từ Bi—According to Most Venerable Thích Thiển Tâm in 
The Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, what 1s the “compassionate mind?” To be 
compassionate 1s to pity and to be empathetic, wishing to help and rescue others without 
having discriminatlons or attachment to various characteristics. This means “altruism” or 
to have mercy and compassion, wishing to help others but not to have any Intention of 
taking advantages. For Instance, seeing someone rich, beautiful, etc, one pretends to be 
compasslonate by helping, but having ulterior motives of self-gain. This 1s called 
“Desirous Views,” or developing love and lust when seeing wealth and beauty according 
to binding ways of sentlent beings; thus, to act in this way cannot be called being 
“compassionate. ` 

*.. For more Information, please see Chapter 22 (B) (H). 


3987 


(B) Nhẫn Nhục 
Ekudurance 


(B-1) Tổng quan và Ý Nghĩa của Nhẫn Nhục 
Overview and Menaings 0ƒ Endurance 


(D Tổng quan về Nhẫn—An overview øoƒ “Endurance”: Nhẫn nhục là một trong những 
phẩm chất quan trọng nhất trong xã hội hôm nay. Theo Phật giáo, nếu không có khả 
năng nhẫn nhục và chịu đựng thì không thể nào tu đạo được. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật 
có tất cả những đức hạnh và thành Phật do sự kiên trì tu tập của Ngài. Tiểu sử của Ngài 
mà ta đọc được bất cứ ở đâu hay trong kinh điển, chưa có chỗ nào ghi rằng Đức Phật đã 
từng giận dữ. Dù Ngài bị ngược đãi nặng nề hay dù các đệ tử Ngài nhẫn tâm chống Ngài 
và bồ đi, Ngài vẫn luôn luôn có thái độ cảm thông và từ bi. Là đệ tử của Ngài, chúng ta 
phải nên luôn nhớ rằng: “Không có hành động nào làm cho Đức Phật thất vọng hơn là 
khi chúng ta trở nên giận dữ về điều gì và trách mắng hay đổ thừa cho người khác vì sự 
sai lầm của chính chúng ta.” Nếu chúng ta muốn tu các pháp môn Thiền Định, Niệm Phật 
hay Niệm Hồng Danh Đức Quán Thế Âm, vân vân, chỉ cần có lòng nhẫn nhục là mình sẽ 
thành tựu. Nếu không có lòng nhẫn nhục thì pháp môn nào chúng ta cũng chẳng thể tu 
tập được. Nếu thiếu lòng nhẫn nại thì luôn luôn cảm thấy thế nầy là không đúng, thế kia 
là không phải, việc gì cũng không vừa ý; như vậy thì còn tu hành gì được nữa. Tóm lại, 
một khi chúng ta kiên nhẫn theo sự tu tập của Bồ Tát, chúng ta không còn trở nên giận 
dữ hay trách mắng kẻ khác hay đối với mọi sự mọi vật trong vũ trụ. Chúng ta có thể than 
phiền về thời tiết khi trời mưa trời nắng và cằn nhằn về bụi bặm khi chúng ta gặp buổi 
đẹp trời. Tuy nhiên, nhờ nhẫn nhục, chúng ta sẽ có được một tâm trí bình lặng thanh thần, 
lúc đó chúng ta sẽ biết ơn cả mưa lẫn nắng. Rồi thì lòng chúng ta sẽ trở nên tự tại với 
mọi thay đổi trong mọi hoàn cảnh của chúng ta—Endurance is one of the most important 
qualities in nowadays soclety. If we do not have the ability to endure, we cannot cultivate 
the Way. Sakyamumi Buddha was endowed with all the virtues and became the Buddha 
through his constant practice. No matter what biography of Sakyamuni Buddha we read 
or which of the sutras, we find that nowhere 1s 1t recorded that the Buddha ever became 
angry. However severely he was persecuted and however coldly his disciples turned 
agaInst him and departed from him, he was always sympathetic and compassionate. As 
Buddhists, we should always remember that: “No action that makes Sakyamuni Buddha 
more đisappointed than when we become angry about something and we reproach others 
or when we blame others for our own wronøs.” It does not really matter whether you sIf 
in medifation or recite the Buddha”s name or recite the name of Bodhisattva Kuan-Shi- 
'Yin, we need to have patience before we can succeed. If we lack patience, then we will 
never be able to cultivate any Dharma-door successfully. If we do not have patience we 
always feel that everything 1s wrong and bad. Nothing ever suIt us. In short, 1Ý we are able 
to practice the “endurance” of the Bodhisattvas, we cease to become angry or reproachful 
toward others, or toward anything In the universe. We are apt to complain about the 
weather when 1t rains or when 1t shines, and to grumble about the dust when we have a 


3988 


day with fine weather. However, when through “endurance” we attain a calm and 
untroubled mind, we become thankful for both the rain and the sun. Then our minds 
become free from changes In our ciIrcumstances. 


(II) Nghĩa của Nhẫn— The meanings 0ƒ “Enduranee ”: 


(A) 
Ù 
2) 
(B) 
Ũ 


2) 


(C) 


(D) 


Kham nhẫn sự lăng nhục: To digest or suffer an insult—Endurance—Patience. 
Thân nhẫn: Endurance of human assaults and insults. 
Pháp nhẫn: Endurance of the assaults of nature, heat, cold, etc. 


Nhẫn nhục hoàn cảnh ngang trái: Endurance in adverse circumstances—Nhẫn nại là 
pháp tối yếu. Chúng ta phải nhẫn được những việc khó nhẫn. Thí dụ như chúng ta không 
thích bị chữi rủa, nhưng có ai đó mắng chữi chúng ta, chúng ta hãy vui vẻ nhẫn nhịn. Tuy 
chúng ta không thích bị đánh đập, nhưng hễ có ai đó đánh đập chúng ta, chúng ta hãy vui 
vẻ chịu đựng. Không ai trong chúng ta muốn chết vì mạng sống quý báu vô cùng. Tuy 
nhiên, có ai muốn giết chúng ta, chúng ta hãy xem như người ấy giải thoát nghiệp 
chướng đời nầy cho chúng ta. Người ấy đích thực là thiện tri thức của mình—Patience is 
Of utmost Iimportance. We must endure the things that we ordinarily find unendurable. For 
1nstance, maybe we do not want to put up with a scolding, but 1ƒ someone scold us, we 
should be happy about it. Perhaps we do not want to be beaten, but 1f someone beats us, 
we should be even happler. Perhaps we do not wish to die, because life 1s very precIous. 
However, If someone wants to kill us, we should think thus: “This death can deliver us 
from the karmic obstacles of this life. He 1s truly our wise teacher.” 

Nhẫn vì muốn kiên trì đạo lý: Endurance ¡n the religious state—Người tu thiển phải ngồi 
cho tới khi đại định. Người tu niệm Phật phải nhớ lúc nào cũng chỉ niệm một câu “Nam 
Mô A Di Đà Phật”, không được ngừng nghỉ. Dù nắng hay dù mưa cũng niệm một câu nầy 
mà thôi—Zen practitioner should sit in meditation until obtaining great samadhi. A 
person who cultivates the Dharma-door of reciting the Buddha's name, he should be 
consfanfly mindful of the phrase “Namo Amitabha Buddha,” and never sfop reciting 1t. 
Rain or shine, he should always recite the same phrase. 

“Ksanti” là thuật ngữ Bắc Phạn chỉ “thái độ nhẫn nhục,” hay “an nhẫn,” một trong lục ba 
La Mật. Trong Phật giáo Đại Thừa, nhẫn là ba la mật thứ ba mà một vị Bồ Tát phải tu 
tập trên đường đi đến Phật quả—“Ksanti” is a Sanskrit term for an “attitude of 
forebearance,” one of the six paramitas. In Mahayana it is the third of the “perfection” 
that a Bodhisattva cultivates on the path to Buddhahood. 

“Ksanti” có nghĩa là nhẫn nại chịu đựng. Nhẫn là một đức tánh quan trọng đặc biệt trong 
Phật giáo. Nhẫn nhục là một trong những đức tánh của người tu Phật. Kiên nhẫn là một 
trạng thái tính lặng cùng với nghị lực nội tại giúp chúng ta có những hành động trong 
sáng khi lâm vào bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào. Đức Phật thường dạy tứ chúng rằng: 
“Nếu các ông chà xác hai mảnh cây vào nhau để lấy lửa, nhưng trước khi có lửa, các ông 
đã ngừng để làm việc khác, sau đó dù có cọ tiếp rồi lại ngừng giữa chừng thì cũng hoài 
công phí sức. Người tu cũng vậy, nếu chỉ tu vào những ngày an cư kiết hạ hay những 
ngày cuối tuần, còn những ngày khác thì không tu, chẳng bao giờ có thể đạt được kết quả 
lâu dài—Endurance 1s an especially important quality in Buddhism. Patience 1s one of the 
most attributes of a Buddhist practitioner. Patience 1s inner calm and strength that enables 


3989 


us to act clearly 1n any difficult situation. The Buddha always teaches his disciples: “If 
you try to rub tfwo pleces of wood together to get fire, but before fire 1s produced, you 
stop to do something else, only to resume later, you would never obtain fire. LikewIse, a 
person who cultivates sporadically, e.g., during retreafs or on weekends, but neglects 
daily practice, can never achieve lasting results. 

(E) “Nhẫn” theo Lục Độ Ba La Mật— “Kshamti” according to the Six Paramitas: 

I) Kshanti thường được dịch là “sự kiên nhẫn,” hay “sự cam chịu,” hay “sự khiêm tốn,” khi 
nó là một trong lục độ ba la mật—Kshanti generally translated “patience,” or 
“resignation,” or “humility,`” when 1t 1s one of the six Paramitas. 

2) Nhưng khi nó xuất hiện trong sự nối kết với pháp bất sinh thì nên dịch là “sự chấp nhận,” 
hay “sự nhận chịu,” hay “sự quy phục.”—But when 1t occurs in connection with the 
dharma that 1s unborn, it would be rather translated “acceptance,” or “recognition,” or 


`— 


“submission.” 

(F) “Nhẫn” theo A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận— “Kshamti” in the Abhidharmakosa: Kshanti có 
nghĩa ngược với Jnana. Kshanti không phải là cái biết chắc chắn như Jnana, vì trong 
Kshanti sự nghi ngờ chưa được hoàn toàn nhổ bật gốc rễ—Kshanti is used in a way 
confrasted to Jnana. Kshanti 1s not knowledge of certainty which Jnana 1s, for in Kshanti 
doubt has not yet been entirely uprooted. 


(B-2) Những định nghĩa khác liên quan đến “Nhẫn ” 
QOther definiHions related to “Endurance ” 


(D_ Những định nghĩa khác liên quan tới Nhẫn—Other definitions related to “Endurance ”: 
(A) Nhẫn Bất Tùy Ác Thú: Nhẫn nhục bảo đảm không bị rơi vào những đường dữ—The stage 
OÝ patlence ensures that there will be no falling Into the lower paths of transmigration. 

(B) Nhẫn Địa: Bậc đã giác ngộ vô sinh pháp nhẫn— The stage of patience—The stage of 

enlightenment separating from transmigration. 

(C) Nhẫn Điều: Lấy cái tâm nhẫn (kiên nhẫn, kiên trì, nhẫn nhục) để điều khiển hay chế 
ngự sự tức giận——Patiently to harmonize, 1.e. the patlent heart tempers and subdues anger 
and hatred. 

(D) Nhẫn Độ: Nơi mà chúng sanh có thể kham nhẫn hay thế giới Ta Bà—The place of 
patlence or endurance—This world. 

(E) Nhẫn Gia Hạnh: Sự nhẫn nhục trong việc trì giới, một trong tứ gia hạnh của Tiểu và Đại 
Thừa—The discipline of patience, one of the four disciplines of both Hinayana and 
Mahayana. 

(F) Nhẫn Giới: Saha or Sahloka or Sahalokadhatu (skÐ). 

I) Sự nhẫn nhục ảnh hưởng đến luân hổồi— The universe of persons subject to 
transmigration. 

2) Thế giới Ta Bà hay thế gới của sự kham nhẫn: The universe of endurance. 

(G) Nhẫn Nhục Địa: Địa vị nhẫn nhục. Có hai loại —The stage of patience. Two kinds are 
distinguished. 


3990 


I) Sinh Nhẫn: Chịu đựng mọi lăng nhục như tức giận, chửi bới, đánh đập của loài hữu 
tình—Insult originating from men such as abuse or hatred. 

2) Pháp Nhẫn: Chịu đựng những họa hại không do loài hữu tình gây ra cho mình, như chịu 
đựng sự nóng lạnh, mưa gió, đói khát, già bệnh, vân vân—DIstress arising from natural 
causes such as heat, cold, age, sickness, etc. 

(H) Nhẫn Nhục Thân Tâm: Patience of the Body and the mind—Chúng ta chỉ có thể đo lường 
đạo lực và sự nhẫn nhục thân tâm khi chúng ta bị khinh hủy, chưởi mắng, vu oan giá họa, 
cũng như mọi chướng ngại khác —We can only measure our level of attainment and 
patence of the body and mind when we are contempted, slandered, under calamities, 
unđer injustice and all other obstacles. 

(I_ Nhẫn Nhục Tiên: Ksantyrsi (sk)——VỊ tiên nhẫn nhục trước mọi lăng nhục mạ ly, như Đức 
Thích Ca Mâu Ni trong tiển kiếp, thời ngài còn là một vị tiên tu hạnh nhẫn nhục, từng 
nhẫn nhục trước sự lóc thịt xẻ da bởi vua Ca Lợi mà không sanh lòng oán hận—The rsi 
who patiently suffers Insult, i.e. Sakyamunl, in a former life, suffering mutilation to 
convert KaliraJa. 

(J) Nhẫn Nhục Y: Enduring-humiliation robe—Chiếc áo nhẫn nhục, cái tâm nhẫn nhục, gạt 
bỏ mọi tội lỗi bên ngoài. Tên gọi chung cho áo cà sa của chư Tăng Ni— The robe of 
patlence, a patient heart which, like a garment, wards off all outward sin. ÀA general name 
for the kasaya, or monk”s robe. 

(K) Nhẫn Thiện: Good patience. 

I) Sự nhẫn nhục và thiện nghiệp: The patience and good. 

2) Sự nhẫn nhục trong khi hành thiện nghiệp: The patience in doïng good. 

(L) Nhẫn Thủy: Nhẫn sâu và rộng như nước—Patience ïn is depth and expanse compared to 
WAICT. 

(M) Nhẫn Trí: Nhẫn nhục và trí tuệ—Patience and wisdom. 

1) Theo Tiểu Thừa Hữu Bộ thì “nhẫn” là nhân, còn “trí” là quả: In the Hinayana, patience is 
cause, wIisdom effect. 

2) Theo Đại Thừa thì “nhẫn” và “trf” không khác nhau, dù nhẫn có trước trí (tuệ tâm an trụ 
ở pháp gọi là nhẫn, đối cảnh quyết đoán gọi là trí; hay nhẫn là không chướng ngại, còn 
trí là giải thoát): In Mahayana, the two are merged, though patience precedes wisdom. 

(N) Nhẫn Vị: Thời kỳ nhẫn nhục, ý nói các bậc đã chứng ngộ chân lý, bậc thứ sáu trong bẩy 
bậc hiển, hay vị thứ ba trong tứ thiện căn—The method or stage of patience, the sixth of 
the seven stages of the Hinayana in the attainment of Arahanship or sainthood, or the 
third of the four roots of goodness. 


(II) Những định nghĩa khác nữa liên quan tới Nhẫn— More defimitions related to 
*Endurance ”: 

l) Âm Hưởng Nhẫn—Ksanti in sound: Ghoshanugakshanti (skt)—Nhẫn vào những âm 
thanh tiếng vọng vì nhận thức rằng chúng không thực—Sound and echo perseverance, 
the patience which realizes that all 1s as unreal as sound and echo. 

2) Bất Khởi Pháp Nhẫn—Anutpattikadharmakshanti (skÐ: Vô sinh khởi pháp nhẫn— 
Nhẫn đạt được qua hiểu biết rằng tất cả mọi hiện tượng đều không sanh. Sự hiểu biết về 
tánh không và vô sanh của chư Bồ Tát, những vị đã đạt được Bát Địa hay Bất Thối Địa. 
Giai đoạn thiển định kham nhẫn, trong giai đoạn nầy sự trổi dậy về ảo tưởng hiện tượng 


3) 


4) 


399] 


đều chấm dứt nhờ bước được vào thực chứng tánh không của vạn pháp. Đây là nhận ra 
rằng không có cái gì đã được sinh ra hay được tạo ra trong thế giới nầy, rằng khi các sự 
vật được thấy đúng như thực từ quan điểm của cái trí tuyệt đối, thì chúng chính là Niết 
Bàn, là không bị ảnh hưởng bởi sinh diệt chút nào cả. Khi người ta đạt đến “Bất Khởi 
Pháp Nhẫn” thì người ta thể chứng cái chân lý tối hậu của Phật giáo——Realization of the 
Dharma of non-appearance. Calm rest, as a Bodhisattva, In the assurance of no rebirth. 
The stage of endurance, or patlent meditation, that has reached the state where 
phenomenal illusion ceases to arise, throueh entry Into the realization of the Void, or 
noumenal of all things. This 1s the recognition that nothing has been born or created In 
this world, that when things are seen from the point of view_ of absolute knowledge, they 
are Nirvana themselves, are not at all subJect to birth and death. When one gains 
“Anutpattikadharmakshanti”, one has realized the ultimate truth of Buddhism. 

Chánh Nhẫn— Right patience: Khả năng nhẫn nhục và dùng chánh tín để triệt tiêu sĩ 
mê và đi đến chứng ngộ Trung Đạo (những bậc trong mười địa hay những đức tính của 
một vị Phật hay Bồ Tát)—The ability to bear patience and to use right faith to eliminate 
all illusion in order to realize the Middle Path (those who are In the ten stages or 
characteristics of a Buddha, 1.e. Bodhisattvas). 

Chúng sanh nhẫn: Nhẫn nại các sự não hại của chúng sanh, như căm thù hay lợi dụng— 
Patience towards all living beings under all circumstances. Patience of human assaults 
and Insults, I.e., hatred, or abuse. 

Diệt Pháp Trí Nhẫn— Patience associated with wisdom: Diệt Pháp Nhẫn hay nhẫn nhục 
đạt được nhờ có Diệt Pháp Trí (nhờ Diệt Pháp Trí mà sanh ra loại nhẫn nhục có thể đoạn 
trừ dục vọng và luân hồi sanh tử)—One of the eight kinds of endurance, the endurance 
and patilence associated with the knowledge or wisdom of the dogma of extinction of 
passion and reincarnation. 

Định nhẫn: Kiên nhẫn trong thiển định—Patience and perseverance in meditation. 

H nhẫn: Patience of joy—Achieved on beholding by faith Amitabha and his Pure-Land. 
Nại Oán Hại Nhẫn: Sự nhẫn nhục trước những oán hận và gây tổn hại cho chính mình— 
Patience which endures enmity and InJury. 

Nhẫn Nhục Thân Tâm— Patience 0ƒ the body and mỉnd: Forebearance ¡n both the body 
and the mind—Chúng ta chỉ có thể đo lường đạo lực và sự nhẫn nhục thân tâm khi chúng 
ta bị khinh hủy, chưởi mắng, vu oan giá họa, cũng như mọi chướng ngại khác. Nếu muốn 
thành tựu quả vị Bồ Tát, chúng ta phải thực hành thân nhẫn ý nhẫn—We can only 
measure our level of attainment and patience of the body and mind when we are 
contempted, slandered, under calamities, under InJustice and all other obstacles. If we 
want to accomplish the Bodhisattvahood, we should always be forebearing 1n both the 
body and the mind. 


10) Thọ khổ nhẫn: An thọ khổ nhẫn hay Nhẫn nhục trước khổ đau—Patience under 


suffering. 


11) Thuận Nhẫn— Endurance oƒ obedient following: Giai đoạn thứ ba trong năm giai đoạn 


nhẫn nhục của Bồ Tát. Thuận nhẫn là cửa ngõ hào quang chư pháp, vì nhờ thuận nhẫn 
mà chúng ta chịu tuân thủ lời dạy của chư Phật —The third of the five Bodhisattva stages 
of endurance. Endurance 1s a gate of Dharma illumination; for with it we obey the 
Dharma of all the Buddhas. 


3992 


12) Trí Nhẫn— Wisdom and Patience: Nhẫn nhục và trí tuệ. 

a) Theo Tiểu Thừa Hữu Bộ thì “nhẫn” là nhân, còn “trí” là quả: In the Hinayana, patience is 
cause, wisdom effect. 

b)_ Theo Đại Thừa thì “nhẫn” và “trf” không khác nhau, dù nhẫn có trước trí (tuệ tâm an trụ 
ở pháp gọi là nhẫn, đối cảnh quyết đoán gọi là trí; hay nhẫn là không chướng ngại, còn 
trí là giải thoát): In Mahayana, the two are merged, though patience precedes wisdom. 

13) Tu Nhẫn— Patience in culfivafion: Bồ Tát tu tập thập hồi hướng và Trung Quán thấy 
rằng chư pháp, sự lý đều dung hòa nên sanh tu nhẫn—Bodhisattvas who practice the ten 
kinds of dedication and meditation of the mean, have patience in all things for they see 
that all things, phenomena and noumena, harmonIze. 

14) Vô Sanh Nhẫn— Patienee rest in belieƒ in immortality: An trụ ở cái lý không sanh không 
diệt mà không động, tức là trạng thái mà trong đó không còn sự can thiệp nào nữa——The 
patlence rest In belief in no rebirth, the state in which interference do not arIse. 

15) Vô sanh pháp nhẫn: 

a) An nhẫn về sự nóng lạnh của thiên nhiên, hay già bệnh, vân vân—Patience of the 
assaults of nature, 1.e., heat, cold, aøge, sickness, ©tc. 

b)_ Kham nhẫn khi đạt thành chân lý tuyệt đối—Patience in attaining absolute reality. 


(B-3) Phân Loại “Nhẫn ” 
Categories 0ƒ “Endurance ” 


(D) Nhị Nhẫn—Two kinds oƒ endurance: Hai loại nhẫn nhục —Two kinds of patience or 
endurance. 

1) Chúng sanh nhẫn: Patience or endurance of human assaults and insults. 

2) Pháp nhẫn: Patience or endurance of the assaults of nature, heat, cold, etc. 


(ID Tam Nhẫn—Three kinds oƒ endurance: Ba loại nhẫn—Three forms of ksanti 
(Patience—Endurance——Tolerance). 

(A)- 

I) Âm hưởng nhẫn: Kham nhẫn chịu đựng những âm thanh mình nghe—Endure the sound 
we hear——Patience 1n hearing the sound——Understanding the truth we hear. 

2) Nhu thuận nhẫn: Kham nhẫn khi lắng nghe chân lý——Patience in obeying the truth. 

3) Vô sanh pháp nhẫn: Kham nhẫn khi đạt thành chân lý tuyệt đối—Patience in attaining 
absolute reality. 

(B) - : 

1) Thân nhần: Nhân nhục nơi thân——Patience or forbearance of the body. 

2) Khẩu nhẩn: Nhẫn nhục nơi khẩu —Patience or forbearance of the mouth. Uttering no 
rebuke under 1nsuÏt or persecution. 

3) Ý nhẫn: Nhẫn nhục nơi ý—Patience or forbearance of the mind. 

(C) 

1) Không bực tức đối với người làm tổn hại mình— Not being upset with those who harm us: 
Loại kiên nhẫn này giúp chúng ta giữ được tâm trong sáng và điểm tĩnh dù cho người 


2) 


3) 


3993 


khác có đối xử với ta như thế nào đi nữa. Thường thì chúng ta hay trách móc khi chúng ta 
bị người khác làm hại. Trạng thái khó chịu ấy có khi là cảm giác tự tủi thân hay bị buồn 
khổ, chúng ta hay trách cứ người khác tại sao đối xử với mình tệ như vậy. Có khi trạng 
thái khó chịu ấy biến thành giận dữ khiến chúng ta sanh tâm muốn trả thù để làm hại 
người khác. Chúng ta phẩi luôn nhớ rằng nếu chúng ta muốn người khác khoan dung độ 
lượng cho những khuyết điểm của mình thì người ấy cũng muốn chúng ta hỷ xả và khoan 
dung, đừng để lòng những lời nói hay hành động mà người ấy đã nói lỡ hay làm lỡ khi 
mất tự chủ——This type of patience enables us to be clear-minded and calm no matter how 
others treat us. We usually blame the other person and become agitated when we receIve 
harm. Sometimes our agitation takes the form of self-pity and depression, and we usually 
complain about how badly others treat us. Other times, 1t becomes anger and we retaliate 
by harming the other person. We should always remember that 1Ï we want other people to 
forgive our shortcomings, other people do wish us to be tolerant too, and not to take what 
they say and do to heart when their emotions get our of confrol. 

Chuyển hóa những rắc rối và khổ đau bằng một thái độ tích cực— Transcending problems 
and pain with a positive affitude: Tâm kiên nhẫn trước những rắc rối và khổ đau giúp 
chúng ta chuyển hóa những tình thế khổ sở như bệnh hoạn và nghèo túng thành những 
pháp hỗ trợ cho việc tu tập của ta. Thay vì chán nản hay tức giận khi rơi vào khổ nạn thì 
chúng ta lại học hỏi được nhiều điều và đối mặt với cảnh khổ ấy một cách can đẩm— 
The patience to transcend problems enables us to transform painful situations, such as 
sickness and poverty, Into supports for our Dharma practice. Rather than becoming 
depressed or angry when we re plagued with difficulties, we'll learn from these 
experiences and face them with couraøe. 

Chịu đựng những khó khăn khi tu tập Chánh pháp—Enduring di[ficulHies encountered in 
Dharma practice: Chịu đựng những khó khăn khiến cho chúng ta phát triển lòng bi mẫn 
đối với những người lâm vào tình cảnh tương tự. Tâm kiêu mạn giảm xuống thì chúng ta 
sẽ hiểu rõ hơn về luật nhơn quả và sẽ không còn trây lười trong việc giúp đỡ người khác 
đồng cảnh ngộ. Kiên nhẫn là một phẩm chất cần thiết cho việc tu tập. Đôi khi chúng ta 
cảm thấy khó khăn trong việc thông hiểu lời Phật dạy trong việc chế ngư tâm thức hay 
trong việc kỷ luật bản thân. Chính tâm kiên nhẫn giúp ta vượt qua những khó khăn trên 
và chiến đấu với những tâm thái xấu ác của chính mình. Thay vì mong đợi kết quả tức thì 
từ sự tu tập ngắn ngủi kiên nhẫn giúp chúng ta giữ tâm tu tập liên tục trong một thời gian 
dà—Enduring difficulies makes us more compassionate toward those in similar 
situations. Our pride 1s deflated, our understanding of cause and effect Increases, and we 
won't be lazy to help someone 1n need. Patience 1s a necessary quality when practicing 
Dharma. Sometimes If's difficult to understand the teachings of the Buddha, to control our 
minds, or to discipline ourselves. Patience helps us overcome this and to wrestle with our 
unruly minds. Rather than expecting 1nstant results from practicing briefly, we”lÏ have the 
patlence to cultivate our minds continuously in a long period of time. 


(HI)Ngũ Nhẫn— Five kinds oƒ endurance: Năm loại nhẫn nhục Ba La Mật —Five kinds of 


1) 


Paramita Tolerance——The five stages of Bodhisattva-ksanti, patlence or endurance. 
Phục nhẫn: Self-control or conquering tolerance—Điều phục nhẫn—Với loại nhẫn nầy hành giả 
có thể nhận chìm tham, sân, si, nhưng hạt giống dục vọng và phiển não vẫn chưa dứt hẳn. Đây là 


2) 


3) 


4) 


3) 


3994 


điều kiện tu hành của các bậc Bồ Tát Biệt Giáo, tam hiển thập trụ, thập hành, và thập hồi 
hướng—With this tolerance, the cultivator 1s able to drown all greed, hatred and ignorance. The 
causes of passlon and ïllusion controlled but not finally cut off, the condition of the Differentiated 
Bodhisattvas, ten stages, ten practices, and ten dedications. 

Tín nhẫn: Kiên trì đức tin từ Hoan Hỷ địa, Ly Cấu địa, đến Phát Quang địa, hành giả 
thuần khiết tin tưởng hễ nhân lành thì quả lành—Faith Tolerance from the stage of Joy, 
to the Land of Purity and the Land of Radiance. The cultivator purely believes that good 
deeds will result good consequences. 

Thuận nhẫn: Tùy thuận nhẫn từ Diễm Huệ địa, đến Cực Nan Thắng địa và Hiện Tiển 
địa, giai đoạn tu trì khiến cho hành giả có được đức nhẫn nhục của Phật và Bồ Tát (từ tứ 
địa đến lục địa) —Natural Tolerance from the Blazing Land to the Land of Extremely 
Difficult to conquer. This tolerance using the pure Buddha-like Intrinsic and natural that 
only Bodhisattvas have or the patience progress towards the end of mortality. 

Vô sanh nhẫn: Vô sanh nhẫn từ Viễn Hành địa đến Bất Động địa và Thiện Huệ địa, giai 
đoạn tu đức nhẫn khiến hành giả nhập cái lý các pháp đều vô sinh (từ thất địa đến cửu 
địa) —No-thought Tolerance from the Far-Reaching Land to the Immovable Land and the 
Land of Good Thoughts. Thịs 1s tolerance as vast and wide as the open sky or patience for 
full apprehension of the truth of no rebirth. 

Tịch diệt nhẫn: Tịch diệt nhẫn của hạng Pháp Vân địa hay Diệu Giác, giai đoạn hành giả 
dứt tuyệt mọi mê hoặc để đạt tới niết bàn tịch diệ—Maha-Nirvana Tolerance, or 
Nirvana Tolerance, or the patlence nirvana, the tolerance 1n the last stage Of 
Dharmamegha or the Land of Dharma Clouds. This is the tolerance of Buddha, 
everything 1s peaceful and tranquil or the patience that leads to complete nirvana. 


(IV)Lục Nhẫn— Six kinds oƒ enduranee: 


1) 
8) 


b) 


c) 


2) 


a) 


b) 


3) 


Tín Nhẫn: Faith patlence—Faith-endurance. 

Kiên trì an trụ trong niềm tin và niệm hồng danh Phật A Di Đà: To abide patiently in the 
faith and repeat the name of Amitabha. 

Tin nơi chân lý và đạt được tín nhẫn: To believe in the Truth and attain the patient faith. 
Theo Thiên Thai, Biệt Giáo có nghĩa là niềm tin không bị đảo lộn của Bồ Tát rằng chư 
pháp là không thật: According to the Tien-T”ai sect, the differentiated teaching means 
the unperturbed faith of the Bodhisattva that all dharma 1s unreal. 

Pháp Nhẫn: Dharmakshanti (skt)——Ability to bear external hardships. 

Pháp nhẫn là chấp nhận sự khẳng định rằng tất cả các sự vật là đúng như chính chúng, 
không phải chịu luật sinh diệt là luật chỉ được thù thắng trong thế giới hiện tượng tạo ra 
do phân biệt sai lầm: Dharmakshanti means acceptance of the statement that all things 
are as they are, not being subject to the law of birth and death, which prevails only in the 
phenomenal world created by our wrong discrimination. 

Sự nhẫn nại đạt được qua tu tập Phật pháp có khả năng giúp ta vượt thoát ảo vọng. Cũng 
là khả năng kham nhẫn những khó khăn bên ngoài—Patience attained through dharma to 
overcome illusion. Also, ability to bear patiently external hardships. 

Tu Nhẫn: Ability to bear endurance during practicinge—Bồ Tát tu tập thập hồi hướng và 
Trung Quán thấy rằng chư pháp, sự lý đều dung hòa nên sanh tu nhẫn—Bodhisattvas 


_ 
3) 


3995 


who practice the ten kinds of dedication and meditation of the mean, have patience 1n all 
things for they see that all things, phenomena and noumena, harmonIze. 

Chánh Nhẫn: Right patience or patience in any circumstances. 

Vô Cấu Nhẫn: Undefiled endurance—Bồ Tát trong giai đoạn “vô cấu nhẫn” là giai đoạn 
chót của Bồ Tát —The stage of undefiled endurance——The final stage of bodhisattva. 


6) _ Nhất Thiết Trí Nhẫn: Nhất thiết trí nhẫn của một một vị Phật —Omniscient endurance, 


that of a Buddha. 


(V) Bát Nhẫn— Eight ksantis or powers oƒ patient endurance: Tám loại nhẫn nhục hay sức 


nhẫn nhục trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Bát nhẫn được dùng để đoạn trừ kiến 
hoặc trong tam giới và đạt đến tám loại trí huệ Bát Nhã—The eight ksanti or powers of 
patlent endurance, ¡in the desire realm and the two realms above 1t. The eight powers of 
endurance are used to cease false or perplexed views In trailokya and acquire eight kinds 
Of prajna or wisdom. 


(A) Bốn pháp nhẫn trong cõi Dục Giới— The four axioms or truth in the sense 0ƒ desire: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Khổ pháp nhẫn: Endurance or patience of suffering—Đây là một trong tám loại nhẫn 
nhục hay sức nhẫn nhục trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Bát nhẫn được dùng để 
đoạn trừ kiến hoặc trong tam giới và đạt đến tám loại trí huệ Bát Nhã——This is one of the 
eight ksanfI or powers of patlent endurance, In the desire realm and the two realms above 
1t. The eight powers of endurance are used to cease false or perplexed views In trailokya 
and acquirre eight kinds of praJna or wIsdom. 

Tập pháp nhẫn: Endurance or patience of the cause of suffering—Đây là một trong tám 
loại nhẫn nhục hay sức nhẫn nhục trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Bát nhẫn được 
dùng để đoạn trừ kiến hoặc trong tam giới và đạt đến tám loại trí huệ Bát Nhã— 
Endurance or patience of the cause of suffering. This 1s one of the eight ksantI or pOWeTS 
Of patient endurance, in the desire realm and the two realms above It. The eight powers 
of endurance are used to cease false or perplexed views In trailokya and acquire eight 
kinds of prajna or wisdom. 

Diệt pháp nhẫn: Endurance or patience of the elimination of sufferinge—Đây là một trong 
tám loại nhẫn nhục hay sức nhẫn nhục trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Bát nhẫn 
được dùng để đoạn trừ kiến hoặc trong tam giới và đạt đến tám loại trí huệ Bát Nhã— 
This 1s one of the eight ksantI or powers of patient endurance, In the desire realm and the 
two realms above 1t. The eight powers of endurance are used to cease false or perplexed 
views in trailokya and acqurre eight kinds of praJna or wIsdom. 

Đạo pháp nhẫn: Endurance or patience of cultivation of the Path of elimination of 
suffering. 


(B) Bốn Loại Nhẫn trong cõi Vô Sắc Giới: Trong hai cõi sắc giới và vô sắc giới thì Bốn 


(VITám loại Nhẫn Nhục đi đôi với Tám loại Trí 


Ù 
2) 


Pháp Nhẫn được gọi là Tứ Loại Nhẫn-——In the realm of form and formless, the above four 
axIoms are called Four Kinds of Endurance (same as In À). 





Eight kinds 0ƒ patience that qccompany 
with eight kinds oƒ wisdom— Tám loại nhẫn và tám loại trí: 

Khổ pháp nhẫn: Patience with Dharmas of Suffering. 

Khổ pháp trí: Wisdom concerning Dharmas of Suffering. 


3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
9) 


3996 


Khổ loại nhẫn: Patience with Kinds of Suffering. 

Khổ loại trí: Wisdom concerning Kinds of Suffering. 

Tập Pháp nhẫn: Patience with Dharmas of Accumulation. 
Tập Pháp trí: Wisdom concerning Dharmas of Accumulation. 
Tập loại nhẫn: Patience with Kinds of Accumulation. 

Tập loại trí: Wisdom concerning kinds of Accumulation. 
Diệt Pháp nhẫn: Patience with Dharmas of Extinction. 


10) Diệt Pháp trí: Wisdom concerning Dharmas of Extinction. 
11) Diệt loại nhẫn: Patience with Kinds of Extinction. 

12) Diệt loại trí: Wisdom concerning Kinds of Extinction. 
13) Đạo Pháp nhẫn: Patience with Dharmas of the Way. 
14) Đạo Pháp trí: Wisdom concerning Dharmas of the Way. 
15) Đạo loại nhẫn: Patience with Kinds of the way. 

16) Đạo loại trí: Wisdom concerning Kinds of the way. 


(VII)Thập Nhẫn—Ten kinds oƒ accepfance: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 29—Thập 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
9) 


Nhẫn, có mười loại nhẫn. Chư Bồ Tát được mười nhẫn nây thời được đến nơi vô ngại 
nhẫn địa của tất cả Bồ Tát—According to The Flower Adornment Sutra (The Flower 
Adornment Sutra—Chapter 29), there are ten kinds of acceptance. Enlightening Beings 
who attain these ten acceptances will manage to arrive at the stage of unhindered 
accepftance. 

Âm thanh nhẫn: They are acceptance of the voice of the Teaching. 

Thuận nhẫn: Conformative acceptance. 

Vô sanh pháp nhẫn: Acceptance of the nonorigination of all things. 

Như huyễn nhẫn: Acceptance of illusoriness. 

Như diệm nhẫn: Acceptance of being miragelike. 

Như mộng nhẫn: Acceptance of being dreamlike. 

Như hưởng nhẫn: Acceptance of being echolike. 

Như ảnh nhẫn: Acceptance of being like a reflection. 

Như hóa nhẫn: Acceptance of being fanthomlike. 


10) Như hư không nhẫn: Acceptance of being spacelike. 


(VIHI)Mười Thanh Tịnh Nhẫn Của Chư Đại Bồ Tát— Ten kinds oƒ pure tolerance oƒ Great 


Ù 


2) 


Enlightening Beings: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười thanh tịnh nhẫn của 
chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được pháp nhẫn vô thượng chẳng 
do tha ngộ của tất cả chư Phật —According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, 
there are ten kinds of pure tolerance of Great Enlightening Beings. Enlightening Beings 
who abide by these can attain all Buddhas' supreme tolerance of truth, understanding 
without depending on another. 

Thanh tịnh nhẫn an thọ sự mắng nhục, vì thủ hộ các chúng sanh: Pure tolerance calmly 
enduring slander and vilification, to protect sentient beings. 

Thanh tịnh nhẫn an thọ dao gậy, vì khéo hộ trì mình và người: Pure tolerance calmly 
enduring weapons, to protect self and others. 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


3997 


Thanh tịnh nhẫn chẳng sanh giận hại, vì nơi tâm chẳng động: Pure tolerance not arousing 
anger and viciousness, the mind being unshakable. 

Thanh tịnh nhẫn chẳng chê trách kẻ ty tiện, vì người trên hay rộng lượng: Pure tolerance 
not attacking the low, being magnanimous when above. 

Thanh tịnh nhẫn có ai về nương đều cứu độ, vì xả bỏ thân mạng mình: Pure tolerance 
saving all who come for refuge, øiving up oneˆ”s own life. 

Thanh tịnh nhẫn xa lìa ngã mạn, vì chẳng khinh kẻ chưa học: Pure tolerance free from 
concert, not slighting the uncultivated. 

Thanh tịnh nhẫn bị tàn hại hủy báng chẳng sân hận, vì quán sát như huyễn: Pure 
tolerance not becoming angered at InJury, because of observation of 1llusoriness. 

Thanh tịnh nhẫn bị hại không báo oán, vì chẳng thấy mình và người: Pure tolerance not 
revenging offenses, because of not seeing self and other. 

Thanh tịnh nhẫn chẳng theo phiển não, vì xa ha tất cả cảnh giới: Pure tolerance not 
following afflictions, being detached from all obJects. 


10) Thanh tịnh nhẫn tùy thuận chơn thiệt trí của Bồ Tát biết tất cả các pháp vô sanh, vì chẳng 


do người dạy mà được nhập cảnh giới nhứt thiết trí: Pure tolerance knowing all things 
have no origin, In accord with the true knowledge of Enlightening Beings, entering the 
realm ofuniversal knowledge without depending on the instruction of another. 


(B-4) Nhẫn Nhục Ba La Mật 
KsanHi-pararmia (sktf) 


Nhẫn nhục Ba la mật là Ba La Mật thứ ba trong Lục Ba La Mật. Nhẫn nhục Ba La Mật 
là nhẫn nhục những øì khó nhẫn, nhẫn sự mạ ly mà không hề oán hận. Nhẫn nhục Ba la 
mật còn là cửa ngõ đi vào hào quang chư pháp, vì nhờ đó mà chúng ta có thể xa rời được 
sân hận, ngã mạn cống cao, nịnh hót, và ngu xuẫn, và cũng nhờ nhẫn nhục Ba la mật mà 
chúng ta có thể dạy dỗ và hướng chúng sanh với những tật xấu kể trên. Có những vị Bồ 
Tát xuất gia, sống đời không nhà, trở thành Tỳ Kheo, sống trong rừng núi cô tịch... Dầu 
bị kẻ xấu ác đánh đập hay trách mắng họ cũng chịu đựng một cách nhẫn nhục. Dù bị thú 
dữ cắn hại họ cũng nhẫn nhịn chứ không sợ hãi và tâm của họ lúc nào cũng bình thản và 
không bị xao động. Trong khi tu tập nhẫn nhục, Bồ Tát nhẫn chịu không giận dữ trước 
các lời phê bình, chỉ trích và hăm dọa của các Tỳ Kheo kiêu mạn như trong Kinh Kim 
Cang, Đức Phật đã bảo ông Tu Bồ Đề: “Này Tu Bồ Đề! Như Lai nói nhẫn nhục ba la mật 
không phải là nhẫn nhục ba la mật. Vì cớ sao? Này Tu Bồ Đề như thuở xưa, Ta bị vua Ca 
Lợi cắt đứt thân thể, khi ấy Ta không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng 
thọ giả. Vì cớ sao? Ta thuở xa xưa, thân thể bị cắt ra từng phần, nếu còn tướng ngã, 
tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả thì Ta sẽ sanh tâm sân hận. Này Tu Bồ Đề! 
Lại nhớ thuở quá khứ năm trăm đời, Ta làm tiên nhân nhẫn nhục, vào lúc ấy Ta cũng 
không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Thế nên, Tu Bồ Đề! 
Bồ Tát nên lìa tất cả tướng mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng nên trụ 
sắc sanh tâm, chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, nên sanh tâm không chỗ 
trụ. Nếu tâm có trụ ắt là không phải trụ. Thế nên Như Lai nói tâm Bồ Tát nên không trụ 


3998 


sắc mà bố thí. Này Tu Bồ Để! Bồ Tát vì lợi ích của tất cả chúng sanh nên như thế mà bố 
thí. Như Lai nói tất cả các tướng tức không phải tướng. Lại nói tất cả chúng sanh tức 
không phải chúng sanh.”—Endurance-paramita, or forebearance paramita, patience 
paramita, or ksanti-paramifa 1s the third of the six paramitas. It means to bear insult and 
distress without resentment, It is also a gate of Dharma-illumination; for with 1t, we 
abandon all anger, arrogance, flattery, and foolery, and we teach and guide living beings 
who have such vices. There are Bodhisattvas who have left home to become Bhiksus and 
dwelTl deep in the forest or in mountain caves. Evil people may strike or rebuke them, the 
Bodhisattvas must endure patiently. When evil beasts bite them, they must also be patient 
and not become frightened, their minds must always remain calm and unperturbed. In 
cultivating patience, Bodhisattvas calmly endure the abuse, criticism and threat from 
proud monks. They endure all this without getting angry. They are able to bear all this 
because they seek the Buddha Way as in Vajraccedika Prajna Paramita Sutra, the 
Buddha told Subhuti: “Subhuti, the Tathagata speaks of the perfection of patience which 
1s not but 1s called the perfection of patience. Why? Because Subhut, In a past, when my 
body was mutilated by KaliraJa, I had at that time no notion of an ego, no notion oŸ a 
personality, no notion of a being and a life, I would have been stirred by feelings of anger 
and hatred. Subhuti, [ also remember that in the past, during my former five hundred 
lives, [ was a Ksanti and held no conception of an ego, no conception of a personality, no 
conception of a being and a life. Therefore, Subhuti, Bodhisattvas should forsake all 
conceptions of form and resolve to develop the Supreme Enlightenment Mind. TheIr 
minds should not abide In form, sound, smell, taste, touch and dharma. The1r minds should 
always abide nowhere. lIf mind abides somewhere 1t should be 1n falsehood. This 1s why 
the Buddha says Bodhisattvas” minds should not abide In form when practicing charIty. 
Subhuti, all Bodhisattvas should thus make offering for the welfare of all living beIngs. 
The Tathagata speaks of forms which are not forms and of living beings who are not 
living beings.”—See Lục Độ Ba La Mật in Ch. 27. 


(B-5) Kham nhẫn và điều hòa 
Ekndurance and moderafion 


Kham nhẫn và điều hòa là hai điều căn bản trong sự tu tập của chúng ta. Bắt đầu việc 
thực hành, muốn huấn luyện tâm chúng ta phải tự kểm chế chính mình. Người tu Phật 
phải tiết chế thức ăn, y phục, chỗ ở, vân vân, chỉ giữ những nhu câu căn bản để cắt đứt 
tham ái. Người tu Phật phải luôn duy trì chánh niệm trong mọi tư thế, mọi hoạt động sẽ 
làm cho tâm an tịnh và trong sáng. Nhưng sự an tịnh nầy không phải là mục tiêu cuối 
cùng của hành giả. Vắng lặng và an tịnh chỉ giúp cho tâm an nghỉ tạm thời, cũng như ăn 
uống chỉ tạm thời giải quyết cơn đói, chứ đời sống chúng ta không phải chỉ có chuyện ăn 
với uống. Chúng ta phải dùng tâm tỉnh lặng của mình để nhìn sự vật dưới một ánh sáng 
mới, ánh sáng của trí tuệ. Khi tâm đã vững chắc trong trí tuệ, chúng ta không còn bị dính 
mắc vào những tiêu chuẩn tốt xấu của thế tục, và không còn bị chi phối bởi những điều 
kiện bên ngoài nữa. Với trí tuệ thì chất thừa thải như phân sẽ trở thành chất phân bón, tất 


3999 


cả kinh nghiệm của chúng ta trở thành nguồn trí tuệ sáng suốt. Bình thường, chúng ta 
muốn được người khen ngợi và ghét khi bị chỉ trích, nhưng khi nhìn với một cái tâm sáng 
suốt, chúng ta sẽ thấy khen tặng và chỉ trích đều trống rỗng như nhau. Vậy chúng ta hãy 
để mọi sự trôi qua một cách tự nhiên để tìm thấy sự an bình tĩnh lặng trong tâm. Suốt thời 
gian hành thiển chúng ta phải tỉnh giác, chánh niệm vào hơi thở. Nếu chúng ta có cảm 
giác khó chịu ở ngực, hãy để ra vài phút thở thật sâu. Nếu bị phóng tâm chỉ cần theo dõi 
hơi thở và để cho tâm muốn đi đâu thì đi, nó sẽ không đi đâu hết. Chúng ta có thể thay 
đổi tư thế sau một thời gian tọa thiển, nhưng đừng để sự bất an hay khó chịu chi phối tâm 
mình. Nhiều lúc sự kiên trì chịu đựng đem lại kết quả tốt. Chẳng hạn như khi cảm thấy 
nóng, chân đau, không thể định tâm được, hãy quán vạn hữu và chính thân nầy dưới ánh 
sáng vô thường, khổ và vô ngã, hãy ngồi yên đừng nhúc nhích. Cảm giác đau đớn sẽ lên 
đến tột điểm, sau đó là sự tỉnh lặng và mát mẻ. Đừng bận tâm vào chuyện giải thoát. Khi 
trồng cây, chúng ta chỉ cần trồng cây xuống, tưới nước, bón phân. Nếu mọi chuyện được 
thực hiện đầy đủ thì đương nhiên cây sẽ lớn lên tự nhiên. Bao lâu cây sẽ lớn, điều đó 
vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Lúc đầu thì kham nhẫn và kiên trì là hai yếu tố 
cần thiết, nhưng sau đó niềm tin và quyết tâm sẽ khởi sinh. Lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy 
giá trị của việc thực hành. Chúng ta sẽ không còn thích quần tụ với bạn bè nữa, mà chỉ 
thích ở nơi vắng vẻ yên tỉnh một mình để thiền tập. Hãy tỉnh giác trong mọi việc mà 
chúng ta đang làm, thì tự nhiên bình an và tỉnh lặng sẽ theo sau—Endurance and 
moderafion are the foundation, the beginning of our practice. To start we simply follow 
the practice and schedule set up by ourself or In a retreat or monastery. Those who 
practice Buddhist teachings should limit themselves In regard to food, robes, and living 
quarters, to bring them down to bare essentials, to cut away I1nfatuation. These practices 
are the basis for concentration. Constant mindfulness In all postures and activities will 
make the mind calm and clear. But this calm 1s not the end point of practice. Tranquil 
Sfates øgIve the mind a temporary rest, as eating will temporarIly remove hunger, but that 
1s not all there 1s to life. We must use the calm mind to see things in a new light, the light 
of wIsdom. When the mind becomes firm In this wisdom, we will not adhere to worldly 
standards of good and bad and wIll not be swayed by external conditions. With wisdom, 
dung can be used for fertilizer, all our experlences become sources of insight. Normally, 
we want praise and dislike criticism, but, seen with a clear mind, we see them as equally 
empty. Thus, we can let go of all these things and find peace. During the period of 
meditation, we should be mindful on our breathing. If we have uncomfortable feelings in 
the chest, Just take some deep breaths. If the mind wanders, Just hold our breath and let 
the mind go where ¡1t will, it will not go anyhwere. You can change postures after an 
appropriate time, but do not let restlessness or feelings of discomfort bother us. 
Sometimes 1t IS øood Just to sit on them. We feel hot, legs are painful, we are unable to 
concenfrate, Just contemplate all things In the light of impermanence, unsatisfactoriness 
and no-self, and Just continue to sit still. The feelings will get more and more Intense and 
then hit a breaking point, after whích we wIll be calm and cool. Do not worry about 
enlightenment. When growing a tree, we plant it, fertilize 1t, keep the bugs away and 1f 
these things are done properly, the tree wIll naturally grow. How quickly It gørows, 
however, Is something beyond our control. At first, endurance and persistence are 
necessary, but after a time, faith and certainty arise. Then we see the value of practice 


q) 


Ù 


2) 


4000 


and want to do 1t, at the same time, we want to avoid socializing and be by ourselves In 
quiet places for practicing medifation. Being aware of whatever we do, peace and 
calmness wIll follow naturally. 


(B-6) Những lời Phật dạy về “Nhẫn Nhục ” 
The Buddha”s teachings on “Endurance ” 


Những lời Phật dạy về “Nhẫn Nhục ” trong Kinh Pháp Cú— The Buddha°s teachings 
on “Endurance ” ïn the Dharmapada Sufra: 

Voi xuất trận nhẫn chịu cung tên như thế nào, ta đây thường nhẫn chịu mọi điều phỉ báng 
như thế ấy. Thật vậy, đời rất lắm người phá giới (thường ghét kẻ tu hành) —As an 
elephant in the battlefield endures the arrows shot from a bow, I shall withstand abuse in 
the same manner. Truly, most common people are undisciplined (who are Jealous of the 
disciplined) (Dharmapada 320). 

Luyện được voi để đem dự hội, luyện được voi để cho vua cỡi là giỏi, nhưng nếu luyện 
được lòng ẩn nhẫn trước sự chê bai, mới là người có tài điêu luyện hơn cả mọi người— 
To lead a tamed elephant in battle 1s good. To tame an elephant for the king to ride 1t 
better. He who tames himself to endure harsh words patiently 1s the best among men 
(Dharmapada 321). 


(II Nhẫn nhục trước mọi lăng nhục theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương— “Ksanmti” under 


Insult acecording to the Sufra In Foriy-Two Secfons: Greatest strength and utmost 
brilliance—Sức mạnh tối cao, ánh sáng cực sáng—Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, 
Chương 15, có một vị sa Môn hỏi Phật, “Điều gì là thiện? Điều gì là lớn nhất?” Đức Phật 
dạy: “Thực hành Chánh Đạo, giữ sự chân thật là thiện. Chí nguyện hợp với Đạo là lớn 
nhất.” “Điều gì là mạnh nhất? Điều gì là sáng nhất?” Đức Phật dạy: “Nhẫn nhục là 
mạnh nhất vì không chứa ác tâm nên tăng sự an ổn. Nhẫn nhục là không ác, tất được mọi 
người tôn kính. Tâm ô nhiễm đã được đoạn tận không còn dấu vết gọi là sáng nhất, nghĩa 
là tất cả sự vật trong mười phương, từ vô thỉ vẩn đến hôm nay, không vật gì là không 
thấy, không vật gì là không biết, không vật gì là không nghe, đạt được nhất thiết trí, như 
vậy được gọi là sáng nhất.”—According to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 15, 
a Sramana asked the Buddha: “What 1s the greatest strtength? What 1s the utmost 
briliance?” The Buddha said: “Pøfience under Insult 1s the greatest strength because 
those who are patient do not harbor hatred and they are increasingly peaceful and settled. 
Those who are patilent are without evil and wIll certainly be honored among people. To 
put an end to the mind's defilements so that 1t 1s pure and unfainted 1s the utmost 
brilliance. When there 1s nothing In any of the ten directions throughout existence, from 
before the formation of heaven and earth, until this very day, that you do not see, know or 
hear, when all-wIsdom 1s obtained (achieved), that can be called brilliance.” 


4001 


CHƯƠNG MỘT TRĂM BA MƯƠI 
CHAPTER ONE HUNDRED THIRTY 


Ăn Chay 
To Bec on a Vegefartan Dief 


(A) Tổng quan về Ăn Chay—An overview oƒ “To Be on a Vegetarian Diet ” 
(I)_ Chủ trương trường chay— Vegetarianism. 
(H) Ăn Chay đối với người Phật tử— Vegetarianism for Buddhists. 


(B) Ăn thịt theo quan điểm Phật Giáo— “Meat eating ” in the Buddhist point oƒ view 
(C) Ăn chay theo quan điểm Mật giáo— “Vegetarian ” according to Tantric Buddhism 
(D) Tịnh và Bất Tịnh Nhục— Clean and Unclean flesh 


(E) Phân Loại Tịnh và Bất Tịnh Nhục— Categories 0ƒ clean and unclean flesh 
(ID Tam Tịnh và Bất Tịnh Nhục— Three kinds oƒ Clean and Unclean ƒlesh: 

(H) Ngũ Tịnh Nhục— Five kinds oƒ clean flesh. 

(TH)Cửu Tịnh Nhục— Nine kinds oƒ clean flesh. 


(F) Trai Nhật— Vegetarian day 

(I) Tổng quan về Trai Nhật—An overview oƒ “Vegetarian Day”. 
(II) Cửu Trai Nhựt—Nime days oƒ abstinence. 

(HI)Tam Thập Duyên Nhật— Thirty Worshipping Days. 


(G) Tám Lý Do Một Vị Bồ Tát Không Nên Ăn Thị— Eight reasons ƒor not eating animnal 
/ƒood 

(I) Tổng quan về “Lý Do Không Nên Ăn Thịt”—An overview oƒ “Ñeasons ƒor not eating 
animal ƒood”. 

(H) Chi tiết về “Tám Lý Do Không Nên Ăn Thịt”— Details of “Eight Reasons ƒor not eating 
animal ƒood”. 


4002 


4003 


(A) Tổng quan về Ăn Chay 
An overview 0ƒ “To Be on a Vegefarian Diet ” 


(D_ Chủ trương trường chay— Vegefarianism: Giáo thuyết nhà Phật luôn nhấn mạnh đến tứ 
vô lượng tâm, đại từ, đai bi, đại hỷ và đại xả. Người Phật tử coi thâm mạng là thiêng 
liêng nên không sát hại bất cứ chúng sanh nào. Và chính vì thế mà đa phần Phật tử tu 
theo Đại thừa đều phát nguyện ăn chay—Buddhist doctrine always emphasizes on the 
four sublime states of boundless loving-kindness, boundless compassion, boundless Joy 
and boundless equanimity. Buddhists hold life to be sacred. They do not, therefore, Kill or 
harm any sentient beings. And thus, most of Mahayana Buddhists vow to be vegetarians. 


(H) Ăn Chay đối với người Phật tử— Vegetarianism for Buddhists: Phật tử không nên giết 
hại chúng sanh để ăn thịt. Sát sanh là giới cấm đầu tiên trong ngũ giới. Sát sanh để lấy 
thịt chúng sanh làm thực phẩm là tội nặng nhất trong Phật giáo. Đức Phật đã không cho 
rằng việc đề ra cách ăn chay cho các đệ tử tu sĩ của mình là điều thích đáng, điều mà 
Ngài đã làm là khuyên họ tránh ăn thịt thú vật, vì cho dù là loại thịt gì đi nữa thì ăn thịt 
vẫn là tiếp tay cho sát sanh, và thú vật chỉ bị sát hại để làm thực phẩm cho người ta mà 
thôi. Chính vì thế mà trước khi nhập diệt, Ngài khuyên tứ chúng nên ăn chay. Tuy nhiên, 
có lẽ Đức Phật không đòi hỏi các đệ tử tại gia của Ngài phải trường chay. Người Phật tử 
nên ăn chay có phương pháp và từ từ. Không nên bỏ ăn mặn ngay tức thời để chuyển qua 
ăn chay, vì làm như vậy có thể gây sự xáo trộn và bệnh hoạn cho cơ thể vì không thể ăn 
những món chay có đủ chất dinh dưỡng; phải từ từ giảm số lượng cá thịt, rỗi sau đó có 
thể bắt đầu mỗi tháng hai ngày, rồi bốn ngày, sáu ngày, mười ngày, và từ từ nhiều hơn. 
Phật tử nên ăn chay để nuôi dưỡng lòng từ bi và tinh thần bình đẳng, mà còn tránh được 
nhiều bệnh tật. Ngoài ra, thức ăn chay cũng có nhiều sinh tố bổ dưỡng, thanh khiết và dễ 
tiêu hóa. Chúng ta không nên phán xét ai thanh tịnh hay bất tịnh qua chay mặn, thanh 
tịnh hay bất tịnh là do tư tưởng và hành động thiện ác của người ấy. Tuy nhiên, dù sao thì 
những người ăn trường chay được thì thật là đáng tấn thán. Còn những người ăn mặn 
cũng phải cẩn trọng, vì dù biện luận thế nào đi nữa, thì bạn vẫn là những người ăn thịt 
chúng sanh. Bạn có thể nói “tôi không nghe,” hay “tôi không thấy” con vật bị giết, nhưng 
bạn có chắc rằng những con vật ấy không bị giết vì mục đích để lấy thịt làm thực phẩm 
cho bạn hay không? Cẩn trọng!!! —Buddhists should not kilI living beings to eat. Killing 
or slaughtering 1s the first of the five precepts. Killing animals for food 1s among the WOrSf 
transgression in Buddhism. The Buddha did not feel Justified in prescribing a vegetarian 
điet for his disciples among the monks. What he did was to advise them to avoid eating 
meat because for whatever reason, eating meat means to support “killing,` and animals 
had to be slaughtered only to feed them. Thus, before His parinrvana, the Buddha 
advised his disciples (monks and nun§) fo practice vegetarianism. However, the Buddha 
địd not insist his lay disciples to adhere to a vegetarian diet. Buddhists should practice 
Vegetarianism methodically and gradually. We should not give up right away the habit of 
eating meat and fish to have vegetarian diet. Instead, we should gradually reduce the 
amount of meat and fish, then, start eating vegetables two days a month, then four days, 
ten days, and more, etc. Eating a vegetarian diet 1s not only a form of cultivating 


4004 


compassion and equality, but 1t Is also free us from many diseases. Furthermore, such a 
diet can provide us with a lot of vitamins, and easy to digest. We should not Jjudge the 
purifty and Iimpurity of a man simply by observing what he eats. Through his own evil 
thoughts and actions, man makes himself impure. Those who eat vegetables and abstain 
from animal flesh are praiseworthy. Those who still eat meat should be cautious, for no 
matter what you say, you are still eating sentient beings' flesh. You can say “I don”t 
hear,” or “I don”t see” the animal was killed for my food, but are you sure that the 
purpose of killing 1s not the purpose of obtaining food for you? Be careful!!! 


(B) Ăn thịt theo quan điểm Phật Giáo 
* Meat eating ” in the Buddhist poïnf 0ƒ view 


Trong giới luật cấm sát sanh của Phật giáo, người ta mong đợi Phật tử phải theo luật ăn 
chay. Tuy nhiên, theo kinh tạng Pali, kinh tạng được các trường phái Theravada buổi sơ 
khai sưu tập, và được trường phái Theravada duy nhất còn tổn tại tin tưởng, có nhiều chỗ 
để tài này đã được nêu lên, và trong tất cả các trường hợp ấy rõ ràng Đức Phật từ chối 
đòi hỏi các vị Tăng phải kiêng thịt. Họ cho rằng là các nhà sư khất sĩ chỉ nhờ vào đồ khất 
thực, và Luật tạng nói đi nói lại nhiều lần là họ phải ăn những gì mà người ta cho, coi đó 
như là phương tiện duy nhất để sống. Từ chối thực phẩm cúng dường là chối bỏ cơ hội 
cho đàn na tín thí làm việc phước đức, và điều này cũng đưa tới việc những người bị từ 
chối cúng dường có những cảm nghĩ tiêu cực về Tăng Đoàn. Tuy nhiên, có những giới 
hạn nào đó, một vài loại thịt bị cấm, bao gồm thịt người, cũng như thịt chó, thịt rắn, thịt 
voi, và thịt các loài ăn thịt sống. Trong Luật Tạng quyển IV. 237 nói rằng chư Tăng chỉ 
có thể ăn các loại “tam tịnh nhục,” có nghĩa là họ không thấy giết, không nghe giết và 
không nghi ngờ rằng con vật bị giết để làm thức ăn cho mình. Luật Tạng giải thích rằng 
nếu một vị Tăng nghi ngờ về nguồn gốc của thịt, vị ấy nên hỏi coi thịt ấy lấy từ đâu. 
Những lý do nghi ngờ bao gồm bằng chứng về săn bắn, hay là không có hàng bán thịt ở 
gần đó, hay là tính chất không tốt của người thí chủ. Tuy nhiên, nếu hội đủ những điều 
kiện ấy thì không ai có thể trách được vị Tăng về việc ăn thịt. Nếu thí chủ giết con vật, 
hay bảo ai giết con vật để cúng dường chư Tăng, thì kết quả của ác nghiệp là của thí chủ. 
Kinh tạng Pali cũng báo cáo rằng người em họ của Đức Phật là Đề Bà Đạt Đa đặc biệt 
yêu cầu Đức Phật bắt buộc việc ăn chay, nhưng Đức Phật đã từ chối, chỉ cho phép việc 
này như là sự lựa chọn trong thực hành khổ hạnh. Những thí dụ trên cho thấy Đức Phật 
và các đệ tử của Ngài cũng đã thường ăn thịt trong các buổi khất thực. Tuy nhiên, việc 
này không có nghĩa là giết hại sinh vật là có thể tha thứ được. Những ngành nghề liên hệ 
đến sát sanh như giết và bán thịt đều bị lên án như là những thí dụ của “tà mạng,” và 
ngày nay trong các xứ theo Phật giáo những công việc này thường được làm bởi những 
người không phải là Phật tử. Những người làm những công việc này thường được xem 
như là những kẻ nặng nghiệp. Trong các xứ theo Phật giáo Theravada, người ăn chay 
được mọi người kính trọng, nhưng ít được thực hành. Hầu hết Phật tử tại gia đều ăn thịt, 
nhưng cũng có một vài ngày nhiều người cử thịt. Trong các xứ ấy, người ta thường nghĩ 
nên ăn những con vật ít thông minh hơn, như cá, và ăn những con vật nhỏ hơn là những 


4005 


con vật to. Tuy nhiên, tại Tây Tạng triết lý ưu thế thì ngược lại: người Tây Tạng thường 
tin rằng nên ăn những con vật lớn hơn, vì chỉ một con vật lớn bị giết có thể nuôi ăn được 
nhiều người, nên họ không cần phải giết nhiều con vật nhỏ. Tuy nhiên, một số các giáo 
điển Đại Thừa thì tranh luận chống lại việc ăn thịt, nhấn mạnh rằng việc này không thích 
hợp với tu tập Bồ Tát là phát lòng bi mẫn đến chúng sanh mọi loài và coi họ như những 
cha mẹ đời trước của mình. Thí dụ như kinh Đại Bát Niết Bàn, nói rằng vì việc ăn thịt 
làm triệt tiêu chủng tử từ bi nên Đức Phật đã bảo các đệ tử của Ngài nên ăn chay. Kinh 
Lăng Già cũng có một chương trong đó Đức Phật có kể ra tám lý do tại sao một người 
Phật tử, đặc biệt là một Tăng hay một vị Ni không nên ăn thịt. Ngài nói trong buổi sơ 
khai của đạo Phật, trình độ hiểu biết Phật pháp thậm thâm của Phật tử hãy còn quá giới 
hạn nên Ngài không muốn bắt buộc họ phải theo những giới luật khắt khe ngay lập tức. 
Nhưng đến lúc này Đức Phật phải nhắc lại cho Phật tử nhớ rằng nếu họ còn tin nơi luật 
nhân quả thì họ nên giảm thiểu tới mức thấp nhất mức độ ăn thịt của họ, vì hễ có nhân, 
không cần biết ấy là loại nhân øì, chắc chắn sẽ có “quả” không có ngoại lệ. Đức Phật 
nhắc tiếp, “Phật tử nên luôn nhớ rằng tất cả chúng sanh trong đời quá khứ đều đã ít nhất 
một lần là cha, là mẹ, là thân bằng quyến thuộc.” Hơn nữa, cái mùi của người ăn thịt có 
thể làm kinh động chúng sanh và đưa đến tiếng xấu, ăn thịt còn gây trở ngại cho việc 
thiển tập, đưa đến những cơn ác mộng và lo lắng, và đưa đến tái sanh vào ác đạo, và 
ngay cả việc ăn thịt của những con vật mà mình biết chắc là không phải giết cho mình 
ăn, người ăn thịt ấy vẫn đang tham dự vào tiến trình sát sinh và làm tăng nỗi khổ đau của 
chúng sanh. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Lăng Già và những kinh văn Đại Thừa khác rất phổ 
biến ở các xứ Đông Á và điều này cho thấy tại sao hẫu hết các tự viện ở những vùng như 
Trung Hoa, Đại Hàn và Việt Nam đều ăn chay. Tại Nhật Bản, người Phật tử kính trọng 
việc ăn chay và chính thức được thực hành trong các Thiền viện. Những người ăn chay 
cũng tuân thử theo giới luật được biết tới trong Kinh Phạm Võng, kinh có ảnh hưởng rộng 
rãi tại các xứ Đông Á. Một thí dụ của vùng Đông Á buổi ban sơ về thái độ này là luật 
cấm ăn thịt và săn bắn của vua Vũ Đế năm 511. Ăn chay luôn được các Phật tử tại gia 
thuần thành của các xứ vùng Đông Á tuân thủ cũng là kết quả của luật cấm sát sanh. 
Tuy nhiên, Phật giáo Mông Cổ và Tây Tạng ít khi áp dụng luật ăn chay. Đức Đạt Lai Lạt 
Ma khuyến khích người Tây Tạng nên ít ăn thịt hơn, và nếu ăn thì nên ăn những động vật 
lớn để giảm thiểu số lượng súc sanh bị sát hại, nhưng chính Đức Đạt Lai Lạt Ma không 
phải là người ăn chay. Trong môi trường khắt nghiệt của Tây Tạng thì việc ăn chay khó 
thực hiện được vì đất đai và khí hậu không thuận tiện cho ngành trồng trọt, nên chỉ có 
một vài vị Lạt Ma ăn chay khi lưu vong. Vấn để là làm sao nói rõ được giáo pháp nhà 
Phật để cho Phật tử thấy được rằng, theo luật nhân quả hay nghiệp lực, thì tất cả chúng 
sanh đều một thời trong quá khứ đã là cha, là mẹ, là thân bằng quyến thuộc. Tuy nhiên, 
các vị Lạt Ma thường tránh né các chủ để và thường khuyên các đệ tử nên trì chú nhằm 
giúp các sinh vật ấy được sanh vào cõi tốt hơn. Vẫn còn có sự khó chịu đáng kể về vấn 
để này trong số các vị thầy trong Phật giáo Tây Tạng, mà đa phần các vị ấy rõ ràng là 
tránh né vần đề này. Như trên đã thấy không có sự đồng nhất trong số Phật tử về việc ăn 
thịt, và có những khác biệt lớn lao về ý kiến trong các văn kinh Phật giáo về việc này— 
In the Buddhist precept of prohibiting killing, one might expect that Buddhists would also 
enjoin (bắt phải theo) vegetarianism. However, according to the Pali Canon, which is 
collected by early Theravada schools and 1s believed by the current only exisitng 


4006 


Theravada, there are several places in which the subJect 1s raised, and 1n all of them the 
Buddha explicitly refuses to require that monks abstain from meat. They said as 
mendicants, the monks subsisted on alms food, and the Vinaya repeatedly Indicates that 
they are to eat whatever 1s gIven to them, viewing 1t only as a means to sustain life. 
Refusing alms food deprives the donor of an opportunity for making merit, and 1t also 
leads to negative feelings toward the Samgha from people whose offerings are refused. 
There are, however, some resfrictions. Certain types of meat are forbidden, Including 
human flesh, as well as meat from doøs, snakes, elephants, horses, and carnivores (loài 
ăn thịt sống). The Vinaya-Pitaka (IV. 237) states that monks can only eat meat that is 
“pure in the three respects,” which means that they must not have seen, heard, or 
suspected that an animal was killed for them. The Vinaya commenfary explains that 1Ý a 
monk 1s suspIcIous of the origin of meat, he should Iinquire how 1t was obtained. Reasons 
for suspiclon Include evidence of hunting, absence of a butcher nearby, or the bad 
character of a donor. If these conditions are met, however, the monk 1s “blameless.” lf a 
donor Kkills, or causes someone else to kill an animal to feed monks, this results In 
negative karma for the giver. The Pali Canon also reports that the Buddha's cousin 
Devadatta specifically asked him to make vegefarianism compulsory, but he refused to 
do so, only allowing that it was acceptable as an optlonal ascetic practice. These 
examples Indicate that the Buddha and his followers would have frequently eaten meat 
on their begging rounds. This does not mean, however, that the killing of animals 1s 
condoned (được tha thứ). Occupations that Iinvolve killing, such as butchery, are 
condemned as examples of “wrong livelihood,” and in Buddhist countries today these 
tasks are commonly performed by non-Buddhists. Those who perform them are often 
treated as being karmically polluted. In Theravada countries, vegetarlanism 1s widely 
admrred, but seldom practiced. Most laypeople eat meat, but there are certain observance 
days during which many people avoid 1t. In these countries, 1t 1s generally thought that 1s 
better to eat less Intelligent animals, such as fish, and to eat small animals, rather than 
large ones. However, in Tibet the prevailing (thắng thế) philosophy ¡s just the opposite: 
Tibetans generally believe that it 1s better to eat larger animals, since a single large 
animals can be used to feed many people, and they don't need to kill so many small ones. 
There are, however, a number of Mahayana texts that argue against eating meat, 
emphasizing that 1t 1s Iincompatible with the Bodhisattva practices of generating 
compassion toward all sentient beings and viewing them as one”s former mothers. The 
Mahaparinirvana-Sutra, for example, states that meat-eating “extinguishes the seed of 
øreat compassion,” and in It the Buddha orders his followers to adopt a vegetarian diet. 
The Lankavatara Sutra also has a chapter in which the Buddha mentions eight reasons 
why a Buddhist, especially a monk or a nun should not eat meat. He mentions that In 
early days of Buddhism, most of Buddhists` ability of understanding his profound 
teachings 1s very limited so he dịd not want to force them to follow strict discipline right 
away. But to this momernt, the Buddha must remind all of his followers that 1f they still 
believe In the rule of “cause and effect,” they should minimize their “mmeat eating” for 
there 1s a cause, no matter what kind of cause 1t 1s, there will be surely an effect, without 
any exception. The Buddha further reminded, “Buddhists should always remember that 
all beings 1n past lives were at least once one”s fathers, mothers, relatives, and friends.” 


4007 


In addition that the smell of carnivores frightens beings and leads to a bad repufation; that 
ceafing meat Interferes with meditative practice; that eating meat leads to bad dreams and 
anxIety; that 1t leads to bad rebirths; and that even I1f one only eats meat that was not 
explicitly killed for oneself, one 1s still participating In the process of of killing and thus 
promotes the suffering of sentient beings. The Mahaparinirvana-Sutra, Lankavatara Sutra 
and other Mahayana sutras were widely popular In East Asia, and this may partly 
account for the fact that most monasteriles In China, Korea and Vietnam are sfrictly 
vegetarian. In Japan, vegetarianism 1s often viewed as admirable by Buddhists, and 1s 
formally practiced in most Zen monasteries. Vegeftarianism 1s also enjoined In the 
supplemenftary monastic code known as the Brahma-Jala-sutra, which 1s widely influential 
in East Asia. An early East Asian example of this attitude 1s the proclamation by Emperor 
Wu in 5I1 prohibiting meat eating and hunting. Vegetarianism 1s always practiced by 
some pious laypeople in East Asia and ¡s ofien seen as being entailed (kết quả của) by 
the precept prohibiing kiling. In Tibetan and Mongolian Buddhism, however, 
Vegetarianism 1s seldom practiced. The Dalai Lama has urged Tibetans to eat less meat, 
and If still eating meat, they should eat larger animals in order to reduce the number of 
deaths, but 1s not a vegetarian himself. In the harsh environment of Tibet, vegetarianism 
was not feasible, since the soil and climate could not support large-scale agriculture, so 
only a few lamas have adopted a vegetarian diet in exile. The question of how monks and 
nuns can clearly expound the Buddha teachings so that Buddhists can view that according 
to the rule of “cause and effect,” or “karma,” all sentient beings as theIr fathers, mothers, 
relatives, or friends. However, most lamas either avoid the subJect or advise students to 
chant Mantras to help the animals achieve a better rebirth. There is considerable 
uneasiness concerning this subJect among Tibetan Buddhist teachers, most of whom 
would clearly prefer to avoid It altogether. As the remarks above Indicate, there 1s no 
unanimity among Buddhists regarding the eating of meat, and there ¡is a wide varlety Of 
opimions In Buddhist canonical literature. 


(C) Ăn chay theo quan điểm Mật giáo 
* Vegetarian ” qccording to Tantric Buddhism 


Theo Mật giáo, trong kinh Đức Phật có nói với ngài A Nan: “Này A Nan, nếu không có 
hình tướng thì cũng không có pháp. Nếu không có thức ăn, thì cũng không có pháp. Nếu 
không có y phục thì cũng không có pháp. hãy giữ gìn cơ thể để ông phục vụ pháp. Trong 
truyền thống Mật giáo có sự liên hệ giữa các hình tướng vô cùng quan trọng. Nhưng 
không phải vì vậy mà chúng ta biến nó thành một cuộc phiêu lưu trên hình tướng. Chúng 
ta có thể trở thành người ăn chay trường và chế diễu người ăn thịt. Chúng ta có thể chỉ 
mặt toàn đồ bằng vải và không dùng da thú. Hay chúng ta có thể quyết định đi đến một 
nơi không có các ô nhiễm môi trường để sinh sống. Nhưng bất cứ một lối sống nào mà 
chúng ta chọn cũng đều có thể trở thành thái quá. Nếu một người trường trai sẽ thôi 
không dùng thịt nữa, nhưng anh ta vẫn có thể thấy khoan khoái khi lột một trái chuối 
bằng một cái tâm khát máu, hay cắn vào trái đào bằng cái tâm tham muốn và nấu trái cà 


4008 


tím để tìm trong đó hương vị của miếng thịt mỡ béo, Những bước dò giẫm của chúng ta 
trên con đường của hiện tượng vô cùng gian nan và phức tạp. Nói thế chúng ta không 
nhằm cổ võ cho việc ăn thịt. Chúng ta chỉ muốn nêu ra điểm là đừng nên nghĩ rằng thế 
giới hiện tượng này và ngay cả thân thể chúng ta nó đang hiện hành như chúng ta tưởng. 
Chúng ta luôn tìm một phương cách nhằm làm cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Khi chúng 
ta không hạnh phúc hay không thoải mái, chúng ta thường muốn đi đến một nơi khác, lên 
hay xuống, hay bất cứ nơi nào. Có người kêu nó là địa ngục, có người kêu nó là thiên 
đàng, nhưng là cái gì đi nữa cũng không quan trọng, chúng ta chỉ muốn có một chỗ để 
dưỡng thần mà thôi —According to Tantric Buddhism, ¡in the sutras, the Buddhist 
scriptures, Buddha once said to Ananda: “Ananda, 1f there 1s nobody, there 1s no dharma. 
If there 1s no food, there 1s no dharma. If there are no clothes, there 1s no dharma. Take 
care of your body, for the sake of the dharma.” Relating with the body ¡1s extremely 
1mportant In the tantric tradition. However, we dont make a personal trip out of 1t. We 
could become a vegetarian and sneer at meat eaters. We could wear pure cotton and 
renounce wearing any leather. Or we could decide to search for a country to live in that 1s 
free from pollution. But any of those approaches could be going too far. When someone 
becomes a vegetarian, he stops eating meat, but he might take a bloodthirsty delight In 
peeling bananas and crunching his teeth into peaches and cooking eggplants as meat 
subsfitutes. So our attempts to relate with the body can become very complicated. We re 
not particularly advocating eating meat. Rather, we are pointing out that we do not accept 
our body as 1t is, and we do not accept our world. We are always searching for some way 
to have an easy ride. When we feel unhappy or uncomfortable, we think that we would 
like to go somewhere else, up or down or wherever. Some people call it hell, some 
people call it heaven, but whatever 1t is, we would like to have an easy ride somewhere. 


(D) Tịnh và Bất Tịnh Nhục 
Clean and Unclean ƒlesh 


Về việc tiêu thụ thịt như thực phẩm, chính các Phật tử cũng chia thành hai phái. Một phái 
cho rằng ăn thịt không kém phần tội lỗi như hành động của người giết. Họ cho rằng nếu 
thịt không được dùng làm thực phẩm thì không có nguyên nhân phải giết chóc súc vật, 
cho nên tiêu thụ thịt chịu trách nhiệm trực tiếp về việc giết, vì vậy ăn thịt là sai. Nhóm 
khác cho rằng việc ăn thịt được Đức Phật cho phép. Họ cho rằng giới luật hay kỹ luật cho 
phép các thầy tu ăn thịt trong nhiều trường hợp gọi là “Tam Tịnh Nhục,” “Ngũ Tịnh 
Nhục,” hay “Cửu Tịnh Nhục.” Dù nói thế nào đi nữa, ăn thịt vẫn là ăn thịt. Người tu, nhất 
là chư Tăng Ni, phải tổ tấm lòng từ bi đối với chúng sanh muôn loài. Chư Tăng Ni phải 
cố gắng hết mình chẳng những không giết, mà còn không là nguyên nhân của sự giết qua 
hình thức cúng dường cái gọi là tịnh nhục—With regard to the consumption of meat as 
food, Buddhists themselves are divided into groups. One group regards eating meat as 
being no less wIicked than the act of slaughter. It holds that, 1Ý meat was not used as food, 
there would be no cause for the destruction of animals, hence consumption of meat 1s 
directly responsible for their slaughter and 1s therefore wrong. Another group regards the 


Œ) 


Ù 


2) 


4009 


consumption of meat 1s allowed by the Buddha. They claim that the Vinaya or diciplinary 
rule allows  monks to eat meat under several conditions, called “three kinds of clean 
flesh,” “five kinds of clean flesh,” or “nine kinds of clean flesh.” No matter what you say, 
eating flesh still means eating flesh. Buddhists, especially, monks and nuns should show 
their loving-kindness and compassion to all sentient beings. Monks and nuns should try 
their best to prevent killing, and not to be the cause of killing through the form of offering 
of a so-called “clean flesh.” 


(E) Phân Loại Tịnh và Bất Tịnh Nhục 
Categories 0ƒ clean and unclean flesh 


Tam Tịnh và Bất Tịnh Nhục— Three kinds oƒ Clean and Unclean ƒlesh: 

Tam Tịnh Nhục— Three kinds oƒ pure ƒlesh (Three kinds oƒ clean ƒlesh or pure meaf) to a 
monk: Trong thời phôi thai của Phật giáo, Đức Phật luôn nhấn mạnh đến “lòng từ bi.” 
Phật tử, kể cả chư Tăng Ni chắc hẳn đã biết Đức Phật muốn nói gì. Nếu bạn nói bạn từ bi 
đối với chúng sanh muôn loài mà ngày ngày vẫn ăn thịt chúng sanh (đặc biệt là chư Tăng 
N), thì nghĩa của chữ “từ bi” mà bạn nói là nghĩa gì? Trong thời Phật còn tại thế, sở dĩ 
Ngài cho phép chư Tăng Ni thọ dụng bất cứ món gì mà người tại gia cúng dường là vì 
vào thời ấy đã xãy ra một trận hạn hán kinh khủng tại Ấn Độ làm cho hầu hết cây cỏ 
đều biến mất. Vào thời đó Đức Phật cho phép chư Tăng thọ dụng thịt mà Ngài gọi là 
“Tam Tịnh Nhục” khi vị Tăng không tự mình giết con vật hay con vật không bị giết để 
cúng dường cho mình, hay vị Tăng không nghe thấy con vật bị giết. Đó là chuyện thời 
Đức Phật, còn bây giờ, chúng ta nào có thiếu rau cải thực vật, những thứ cũng cung cấp 
đầy đủ chất bổ cho thân thể con người. Quí vị nên cẩn trọng!!! —In early time of 
Buddhism, the Buddha always emphasizes “Compassion.” All Buddhists, including monks 
and nuns, should know what he means. lIf you say you are compassionate to all sentient 
beings and you are still eating meat every day (especially monks and nuns), what does 
“compassion” mean? At the time of the Buddha, the reason why the Buddha allowed 
monks and nuns to eat whatever lay people offered because there was huge drought In 
India that caused the disappearance of most vegetables. That was why the Buddha 
allowed monks and nuns to eat what he called ““Three kinds of clean flesh.” As long as a 
monk does not kill an animal himself or the animal has not been killed specifically for 
him, or he does not see or Is not aware of It being killed specifically for him, or he does 
not hear 1t cries. That was the time of the Buddha when one could not find any 
vegetables. What about now, we do not lack vegetables and a varieties of fruits and 
vegeftables contain adequate vitamins for a human body. Be careful!!1 

Không thấy giết: Không thấy giết con vật để làm thực phẩm cho mình—Has not seen the 
animal killed. The animal”s slaughter 1s not wItnessed by the consumer. 

Không nghe giết: Không nghe giết con vật để làm thực phẩm cho mình—Has not heard 
the animal killed. The sound of the animal”s slaughter 1s not heard by the consumer. 


3) 


D. 
Ù 
2) 
3) 


4010 


Không nghi ngờ con vật bị giết để cúng dường cho mình: Không giết con vật để làm thực 
phẩm cho mình—Has not doubt about the animal killed to offer to the monk°s meal. The 
animail 1s not slaughtered for the consumer. 


Tam Bất Tịnh Nhục— Three kinds oƒflesh unclean to a monk: 

Mắt thấy giết: When he has seen the animal killed. 

Tai nghe giết: When he has heard the animal killed. 

Ngờ là người giết vì mình: When he has doubted that the animal killed to offer to him. 


(ID) Ngũ Tịnh Nhục— Five kinds oƒ clean flesh: 
1-3) Same as in Chapter 130 (II) (AI). 


4 
3) 


Con thú tự chết: Creatures that have died a natural death. 
Thịt thú còn thừa do thú khác giết xong ăn còn dư lại: Creatures that have been killed by 
other creatures. 


(HI)Cửu Tịnh Nhục— Nine kinds oƒ clean flesh: 
1-5) Ngũ Tịnh Nhục—See FlIve kinds of clean flesh in Chapter 130 (TH) (B). 


6) 
lở) 


8) 


Œ) 
Ù 
2) 


Con vật không phẩi vì mình mà bị giết: Creatures not killed for me. 

Thịt khô tự nhiên: Do con vật tự chết lâu ngày dưới ánh nắng làm cho thịt khô lại— 
Naturally dried meat. 

Những món không phải do ước hẹn, nhưng tình cờ gặp mà ăn: Things not seasonable or at 
the right time. 


(F) Trai Nhật 
Vegetarian day 


Tổng quan về Trai Nhật—An overview oƒ “ Vegetarian Day”: 

Ngày trai thất hay ngày cúng vong: Days of offerings to the dead, ceremonial days. 

Ngày mà cư sĩ Phật giáo thọ bát quan trai trong một ngày một đêm: The day lay 
Buddhists strictly follow the eight commandmenits in one day and one night. **See Bát 
Quan Trai Giới in Chapter 36. 


4011 


3) Trong đạo Phật, lý tưởng nhất vẫn là trường trai; tuy nhiên, việc trường trai rất ư là khó 
khăn cho Phật tử tại gia, nên có một số ngày trong tháng cho cư sĩ tại gia. Lý do ăn chay 
thật là đơn giản, vì theo lời Phật dạy thì tất cả chúng sanh, kể cả loài cầm thú đều quý 
mạng sống, nên để tu tập lòng từ bi, người Phật tử không nên ăn thịt. Những ngày trai lạt 
theo đạo Phật thường là mông một, 14, 15, và 30 âm lịch: In Buddhism, ideally speaking, 
Buddhists should be lifetime vegetarians; however, this 1s very difficult for lay people. So 
certain days out of each month are denoted as a day not to eat meat. The reason behind 
this 1s simple. The Buddha taught that each sentient being, including animals, values life, 
So not fo eat meat 1s to practice being compassionate. Vegetarian Days of the month are 
the first, the fourteenth, the fifteenth, and the thirtieth lunar calendar. 


(I1) Cửu Trai Nhựt —Nine days oƒ abstinence: Chín ngày ăn chay, trì giới, và cử ăn quá ngọ. 
Trong chín ngày nầy vua Trời Đế Thích và Tứ Thiên vương dò xét sự thiện ác của nhân 
gian—NIne days of abstinence on which no food 1s eaten after twelve o”clock and all the 
commandments must be observed. On these days Indras and the four deva-kings 
Investigate the conduct of men. 

(A) Mỗi ngày trong ba tháng: giêng, năm, chín— Every day oƒ the three months: the first, 
the ftth, and the ninth month: 

I)_ Mỗi ngày trong tháng giêng: Every day of the first month. 

2) Mỗi ngày trong tháng năm: Every day of the fifth month. 

3)_ Mỗi ngày trong tháng chín: Everyday of the ninth month. 

(B) Các tháng khác mỗi tháng sáu ngày— Other months each month six days as follow: 

4) Mồng tám: The 8”. 

5) Mồng chín: The 9”. 

6) Mông 14: The 14”. 

7) Hãăm ba: The 23” 

8) Hăm chín: The 29°, 

9) Ba mươi: The 30”. 


(HI)Tam Thập Duyên Nhật— Thirty Worshipping Days: Ngày có duyên với cõi Ta Bà của 
mỗi Đức Phật—The day of the month on which a particular Buddha or Bodhisattva is 
worshIpped, he 1s being in special charge of mundane affarrs on that day (lunar calendar): 

I)_ Định Quang Phật: Ngày mồng một trong tháng——Dhyana-Light Buddha on the first day of 


the month. 
2) Nhiên Đăng Phật: Ngày mồng hai trong tháng—Dipankara Buddha on the second day of 
the month. 


3)_ Đa Bảo Phật: Ngày mồng ba trong tháng—Prabhutaratna on the third day of the month. 
4) A Súc Bệ Phật: Ngày mồng bốn trong tháng—Aksobhya Buddha on the fourth day of the 


month. 
5) Di Lặc Bồ tát: Ngày mồng năm trong tháng—Maitreya Bodhisattva on the fifth of the 
month. 


6) Nhị Vạn Đăng Phật: Ngày mồng sáu trong tháng—Twenty Thousand-Lamp Buddha on 
the sixth day of the month. 


4012 


7) Tam Vạn Đăng Phật: Ngày mồng bảy trong tháng —Thirty Thousand-Lamp Buddha on 
the seventh day ofthe month. 

8) Dược Sư Phật: Ngày mồng tám trong tháng—Bhaisajyaraja-Samudgata Buddha on the 
eighth day of the month. 

9) Đại Thông Trí Thắng Phật: Ngày môổng chín trong tháng—Mahabhijna-Inanabhibhu 
Buddha on the ninth day of the month. 

10) Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật: Ngày mồng mười trong tháng——Candra-Surya-Pradipa 
Buddha on the tenth day of the month. 

11) Hoan Hỷ Phật: Ngày mười một trong tháng—Delightful Buddha—The eleventh day of 
the month. 

12) Nan Thắng Phật: Ngày mười hai trong tháng——Unconquerable Buddha on the twelfth day 
of the month. 

13) Hư Không Tạng Bồ Tát: Ngày mười ba trong tháng—Akasagarbha Bodhisattva 
(Bodhisattva of Space) on the thirteenth day of the month. 

14) Phổ Hiển Bồ Tát: Ngày mười bốn trong tháng—Samantabhadra Bodhisattva—The 
fourteenth day of the month. 

15) A Di Đà Phật: Ngày rằm trong tháng——Amitabha Buddha on the fifteenth of the month. 

16) Đà La Ni Bồ Tát: Ngày mười sáu trong tháng—Dharani Bodhisattva on the sixteenth of 
the month. 

17)Long Thọ Bồ Tát: Ngày mười bẩy trong tháng —Nagarjuna Bodhisattva on the 
seventeenth of the month. 

18) Quán Thế Âm Bổ Tát: Ngày mười tám trong tháng—Kuan-Yin or Avalokitesvara 
Bodhisattva on the eighteenth of the month. 

19) Nhật Quang Bồ Tát: Ngày mười chín trong tháng —The Sun-Light Bodhisattva on the 
nineteenth of the month. 

20) Nguyệt Quang Bồ Tát: Ngày hai mươi trong tháng——The Moon-Light Bodhisattva on the 
twentieth of the month. 

21) Vô Tận Ý Bồ Tát: Ngày hai mươi mốt trong tháng—Infinite Resolve Bodhisattva on the 
twenty-first day of the month. 

22) Thí Vô Úy Bồ Tát: Ngày hai mươi hai trong tháng——Abhayandada Bodhisattva on the 
twenty-second day of the month. 

23) Đắc Đại Thế Chí Bổ Tát: Ngày hai mươi ba trong tháng ——Mahasthamaprapta 
Bodhisattva on the twenty-third day of the month. 

24) Địa Tạng Bồ Tát: Ngày hai mươi bốn trong tháng —Earth-Store Bodhisattva on the 
twenty-fourth of the month. 

25) Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: Ngày hai mươi lăm trong tháng——Manjusri Bodhisattva on the 
twenty-fifth of the month. 

26) Dược Thượng Bồ Tát: Ngày hai mươi sáu trong tháng —Supreme Bhaisajyaraja- 
samudgafa Bodhisattva on the twenty-sixth day of the month. 

27) Lư Già Na Phật: Ngày hai mươi bảy trong tháng—Vairocana Buddha on the twenty- 
seventh day of the month (same as in #28). 

28) Đại Nhật Như Lai: Ngày hai mươi tám trong tháng —Vatrocana Buddha on the twenty- 
eiphth of the month (same as In #27). 


4013 


29) Dược Vương Bồ Tát: Ngày hai mươi chín trong tháng—Bhaisajyaraja-samudgata 


Bodhisattva on the twenty-ninth day of the month. 


30) Thích Ca Mâu Ni Phật: Ngày ba mươi trong tháng—Sakyamuni Buddha on the thirtieth of 


the month. 


(G) Tám Lý Do Một Vị Bồ Tát Không Nên Ăn Thịt 
Eight reasons ƒor not eating aninal ƒood 


(D Tổng quan về “Lý Do Không Nên Ăn Thịt”—An overview 0ƒ “Ñeasons for not eafing 


animal food”: Có vài trường phái không cấm dùng thịt (tam tịnh, ngũ tịnh, hay cửu tịnh 
nhục), vì họ cho rằng trong thời Thế Tôn còn tại thế Ngài đã không cấm đoán việc ăn 
thịt, nhưng trong luật Đại Thừa Bồ Tát đạo, lấy tâm đại bi làm gốc nên nghiêm cấm việc 
ăn thịt (trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, Ngài Ca Diếp hỏi Đức Thế Tôn: “Vì sao mà Thế 
Tôn lại không cho ăn thịt?? Đức Thế Tôn bảo: “Ăn thịt là làm mất đi hạt giống từ bi.”). 
Theo Thiền Sư D.T. Suzuki trong Nghiên Cứu Kinh Lăng Già, có tám lý do không nên ăn 
thịt được nêu ra trong Kinh Lăng Già —There exist some sects that do not forbid flesh. 
They argue that meat was permitted by the Buddha during His time, but forbidden In 
Mahayana under the Bodhisattva cult. According to Zen Master Suzuki in Studies in The 
Lankavatara Sutra, there are eight reasons for not eating animal food as recounted in The 
Lankavatara Sutra: 


(II) Chỉ tiết về “ Tám Lý Do Không Nên Ăn Thịt ”— Details oƒ “Eight Reasons for not eating 


l) 


2) 


qanimal ƒood ”: 

Tất cả chúng sanh hữu tình đều luôn luôn trải qua những vòng luân hồi và có thể có liên 
hệ với nhau trong mọi hình thức. Một số chúng sanh đó rất có thể giờ đang sống dưới 
hình thức những con vật thấp kém. Trong khi hiện tại chúng đang khác với chúng ta, tất 
cả chúng đều cùng một loại với ta. Giết và ăn thịt chúng tức là giết hại chúng ta vậy. 
Con người không thể cảm nhận điều nầy nếu họ quá nhẫn tâm. Khi hiểu được sự kiện 
nầy thì ngay cả các loài La Sát cũng không nở ăn thịt chúng sanh. Một vị Bồ Tát xem 
chúng sanh như con một của mình, không thể mê đắm trong việc ăn thịt: All sentient 
beings are constantly going through a cycle of transmigration and stand to one another In 
every possible form of relationship. Some of these are living at present even as the lower 
animals. While they so differ from us now, they all are of the same kind as ourselves. To 
take their lives and eat therr flesh 1s like eating our own. Human feelings cannot stand 
this unless one 1s quite callous. When this fact 1s realized even the Rakshasas may cease 
from eating meat. The Bodhisattva who regards all beings as If they were his only child 
cannot indulge ¡n flesh-eating. 

Cốt tủy của Bồ Tát đạo là lòng đại bi, vì nếu không có lòng đại bi thì Bồ Tát không còn 
là Bồ Tát nữa. Do đó kẻ nào xem người khác như là chính mình và có ý tưởng thương xót 
là làm lợi ích cho kẻ khác cũng như cho chính mình, thì kẻ ấy không ăn thịt. Vị Bồ Tát vì 
chơn lý nên hy sinh thân thể, đời sống, và tài sản của mình; vị ấy không ham muốn gì cả; 
vị ấy đây lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh hữu nh và sẵn sàng tích lũy thiện hạnh, 


3) 


4) 


5) 


4014 


thanh tịnh và tự tại đối với sự phân biệt sai lầm, thì làm sao vị ấy có thể có sự ham ăn thịt 
được? Làm sao vị ấy có thể mắc phải những thói quen ác hại của các loài ăn thịt được?: 
The essence of Bodhisattvaship 1s a great compassionate heart, for without this the 
Bodhisattva loses his being. Therefore, he who regards others as 1f they were himself, 
and whose pifying thought 1s to benefit others as well as himself, ought not to eat meat. 
He ¡s willing for the sake of the truth to sacrifice himself, his body, his life, his property; 
he has no greed for anything; and full of compassion towards all sentient beings and 
ready to store up good merif, pure and free from wrong discrimination, how can he have 
any longing for meat? How can he be affected by the evil habits of the carnivorous races? 
Thói quen ăn thịt tàn nhẫn nầy làm thay đổi toàn bộ dáng vẻ đặc trưng của một vị Bồ 
Tát, khiến da của vị ấy phát ra một mùi hôi thối khó chịu và độc hại. Những con vật khá 
nhạy bén để cảm thấy sự đến gần của một người như vậy, một người mà tự thân giống 
như loài La Sát, và chúng sẽ sợ hãi mà tránh xa. Do đó, ai bước vào con đường từ bi phải 
nên tránh việc ăn thịt: Thịs cruel habit of eating meat causes an entire transformation 1n 
the features of a Bodhisattva, whose skin emits an offensive and poisonous odour. The 
animals are keen enough to sense the approach of such a person, a person who 1s like a 
Rakshasa himself, and would be frightened and run away from him. He who walks In 
compassion, therefore, ought not to eat meat. 

Nhiệm vụ của một vị Bồ Tát là tạo ra thiện tâm và cái nhìn thân ái về giáo lý nhà Phật 
giữa các chúng sanh thân thiết của ngài. Nếu họ thấy ngài ăn thịt và gây kinh hãi cho thú 
vật, thì tâm của họ tự nhiên sẽ tránh xa vị ấy và cũng tránh xa giáo lý mà vị ấy đang 
thuyết giảng. Kế đó họ sẽ mất niềm tin về Phật giáo: The mission of a Bodhisattva ¡s to 
create among his fellow-beings a kindly heart and friendly regard for Buddhist teaching. 
If they see him eating meat and causing terror among animals, their hearts wIll naturally 
turn away from him and from the teaching he professes. They wIll then loose faith In 
Buddhism. 

Nếu vị Bồ Tát mà ăn thịt thì vị ấy sẽ không thể nào đạt được cứu cánh mình muốn, vì vị 
ấy sẽ bị chư Thiên, những vị ái mộ và bảo hộ, ghét bổ. Miệng của vị ấy sẽ có mùi hôi, vị 
ấy có thể ngủ không yên; khi thức dậy, vị ấy không cảm thấy sảng khoái; những giấc 
mộng của vị ấy sẽ đầy dẫy những điều bất tường; khi vị ấy ở một nơi vắng vẻ riêng biệt 
một mình trong rừng, vị ấy sẽ bị ác quỷ ám ảnh; vị ấy sẽ bị rối ren loạn động; khi có một 
chút kích thích là vị ấy hoảng sợ; vị ấy sẽ luôn bệnh hoạn, không có khẩu vị riêng, cũng 
như không có sự tương đồng giữa việc ăn uống và tiêu hóa; quá trình tu tập tâm linh của 
vị ấy luôn bị gián đoạn. Do đó ai muốn làm lợi mình và lợi người trong sự tu tập tâm 
linh, đừng nên nghĩ đến việc ăn thịt thú vật: If a Bodhisattva eats meat, he cannot attain 
the end he wishes; for he wIll be alienated by the Devas, the heavenly beings who are 
his spiritual sympathizers and protectors. His mouth will smell bad; he may not sleep 
soundly; when he awakes he 1s not refreshed; his dreams are filled with InauspIcIous 
omens; when he 1s in a deserted place, all alone 1n the woods, he will be haunted by evil 
spiris; he wIll be nervous, excitable at least provocations; he will be sickly, have no 
proper taste, digestion, nor assimilation; the course of his spiritual discipline will be 
constantly Interrupted. Therefore, he who 1s Intent on benefitting himself and others In 
therr spiritual progress, ought not to think of partaking of animail flesh. 


4015 


6) Thịt của thú vật dơ bẩn, chẳng sạch sẽ chút nào để làm nguồn dinh dưỡng cho một vị Bồ 
Tát. Nó đã hư hoại, thối rữa và dơ bẩn. Nó đầy cả ô uế và khi bị đốt nó phát ra mùi làm 
tổn hại bất cứ ai có sở thích tinh tế về các thứ thuộc về tâm linh: Animail food is tilthy, 
not at all clean as a nourishing agency for the Bodhisattva. It readily decays, putrefies 
(spoils), and taints. It 1s filled with pollutions, and the odour of it when burned 1s enough 
to inJure anybody with refined taste for things spiritual. 

7)_ Về mặt tâm linh, người ăn thịt chia xẻ sự ô uế nầy. Khi xưa khi vua Sư Tử Tô Đà Bà vốn 
thích ăn thịt, khi ông bắt đầu ăn thịt người làm cho thần dân của ông chán ghét. Ông bị 
đuổi ra khỏi vương quốc của chính ông. Thích Để Hoàn Nhân, một vị Trời, có lần biến 
thành một con diều hâu và đuổi theo một con bổ câu, do bởi ông có một quá khứ dơ bẩn 
là đã từng là một kẻ ăn thịt. Sự ăn thịt không những làm ô uế cuộc sống cá nhân, mà nó 
còn làm ô uế cuộc sống của con cháu sau nầy nữa: The eater of meat shares in this 
pollution, spiritualy. Once King Sinhasaudasa who was fond of eating meat began to eat 
human flesh, and this alienated the affections of his people. He was thrown out of his own 
kingdom. Sakrendra, a celestial being, once turned himself. into a hawk and chased a 
dove because of his past taint as a meaf-eater. Meat-eating not only thus pollutes the life 
of the individual concerned, but also his descendants. 

8) Đồ ăn thích hợp của một vị Bồ Tát mà tất cả hàng Thánh Hiền đi theo chân lý trước đây 
đều công nhận là gạo, lúa mì, lúa mạch, tất cả các thứ đậu, bơ lọc, dầu, mật, và đường 
được làm theo nhiều cách. Ở chỗ nào không có sự ăn thịt, sẽ không có người đô tể sát 
hại đời sống của chúng sanh và sẽ không có ai phạm những hành động nhẫn tâm trong 
thế giới nầy: The proper food of a Bodhisattva, as was adopted by all the previous saintly 
followers of truth, 1s rice, barley, wheat, all kinds of beans, clarified butter, oil, honey, 
molasses and sugar prepared In various ways. Where no meat 1s eaten, there wIll be no 
butchers taking the lives of living creatures, and no unsympathetic deeds wIll be 
committed in the world. 


Phật Ngôn: 


Ở chỗ nầy hoan hỷ, tiếp ở chỗ khác cũng hoan hỷ, kẻ tu hành phước nghiệp, cả hai nơi đều 
hoan hỷ: nghĩ rằng “tôi đã tạo phước” vì vậy nên nó hoan hỷ. Hơn nữa còn hoan hỷ vì được 
sanh vào cõi lành——The virtuous man 1s happy here in this world, and he 1s happy there In the 
next. He Is happy everywhere. He 1s happy when he thinks of the good deeds he has done. 
Furthermore, he 1s even happier when he has gone to a blissful path (Kinh Pháp Cú —The 
Dammapada Sutta 18). 


Dù tụng nhiều kinh mà buông lung không chịu thực hành theo, thì chẳng hưởng được phân ích 
lợi của Sa-môn, khác nào kẻ chăn bò, chỉ lo đếm bò cho người khác (để lấy công, chứ sữa 
thịt của bò thì không hưởng được) —The heedless man even ïf he can recite many sacred 
sutras, but fails to act accordingly; he has no share In the fruits of the monastic life, but 1s like 
a cowherd who counts the cows of the master, but has none of his own (Kinh Pháp Cú —The 
Dammapada Sutta 19). 


4016 


Tuy tụng ít kinh mà thường y giáo hành trì, hiểu biết chân chánh, diệt trừ tham sân si, tâm 
hiển lành thanh tịnh, giải thoát và xả bỏ thế tục, thì dù ở cõi nây hay cõi khác, người kia vẫn 
hưởng phần ích lợi của Sa-môn—Even ¡f a man recites few sutras, but acts in accordance 
with the teaching, overcoming all lust, hatred and ignorance, with true knowledge and serene 
mind, clinging to nothing here and hereafter, he shares the fruits of a monastic life (Kinh 
Pháp Cú —The Dammapada Sutta 20). 


Không buông lung đưa tới cõi bất tử, buông lung đưa tới đường tử sanh; người không buông 
lung thì không chết, kẻ buông lung thì sống như thây ma——Heedfulness (Watchfulness) is the 
path of Iimmortality. Heedlessness 1s the path of death. Those who are heedful do not địe; 
those who are heedless are as 1f already dead (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 21). 


Kẻ trí biết chắc điều ấy, nên gắng làm chứ không buông lung. Không buông lung thì đặng an 
vui trong các cõi Thánh—Those who have distinctly understood this, advance and rejJolce on 
heedfulness, delight in the Nirvana (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 22). 


Nhờ kiên nhẫn, dõng mãnh tu thiển định và giải thoát, kẻ trí được an ổn, chứng nhập Vô 
thượng Niết bàn —Owing to perseverance and constant meditation, the wise men always 
realize the bond-free and strong powers to attain the highest happIness, the supreme Nirvana 
(Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 23). 


Không buông lung, mà ngược lại cố gắng, hăng hái, chánh niệm, khắc kỷ theo tịnh hạnh, sinh 
hoạt đúng như pháp, thì tiếng lành càng ngày càng tăng trưởng—]f a man is earnest, 
energetic, mindful; his deeds are pure; his acfs are considerate and restraint; lives according 
to the Law, then his glory wIll Increase (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 24). 





4017 


CHƯƠNG MỘT TRĂM BA MƯƠI MỐT 
CHAPTER ONE HUNDRED THIRTY-ONE 


Bất Thối Chuyển 
Non-retrogression 
Avaivartika (skf) 


(D_ Nghĩa của “Bất Thối Chuyển ”®— The meanings oƒ “Avaivartika ”: 


l) 


2) 


Chữ A Bệ Bạt Trí, theo tiếng Bắc Phạn là Avaivartika, có nghĩa là “Bất Thối Chuyển” hay chẳng 
lùi xuống. Bậc Bất Thối Chuyển: Vị chẳng bao giờ rơi rớt lại những đường thấp hơn. Bậc đã đạt 
được tánh không hay vô sanh pháp nhẫn sẽ không bao giờ bị thối chuyển ra khỏi Bồ Tát hay Phật 
đạo. Khi một bậc đã tiến tới chỗ không còn rơi ngược trở lại (luân hồi sanh tử) hay bất thối 
chuyển là cách nói khác của “nhất sinh thành Phật” hay thành Phật trong kiếp này. Bồ Tát Bất 
Thối Chuyển, trải qua quá trình tu hành dài một đại a tăng kỳ kiếp mà thành tựu quả vị Phật, chưa 
hề thối chuyển —The Sanskrit word “Avaivartika” means “not falling back.” One who never 
recedes. One who never reverts to a lower condition. One who has reached the realizatlon of 
emptiness (Tolerance and Non-birth) will never regress from the Buddha or Bodhisattva Paths. 
When one has reached the level where one does not fall back or non-retrogression 1s another way 
of saying one will achieve Buddhahood In one lifetime. A Bodhisattva who, in his progress 
towards Buddhahood, never retrogrades to a lower state than that to which he has attained. 

Bất thối có nghĩa là không chịu thua hay không mỏi mệt với vị trí hiện tại, hay không tháo lui, đặc 
biệt khi nói về sự tu tập Phật đạo. Theo các giáo điển Đại Thừa thì bất thối chuyển nằm trong địa 
thứ bẩy trong mười địa, nhưng Du Già Sư Địa Luận nói rằng bất thối chuyển là sơ địa trong thập 
địa Bồ Tát, trong khi Phật Tính Luận lại cho rằng bất thối chuyển là yếu tố đầu tiên trong thập hồi 
hướng công đức. Theo Pháp Tướng Tông thì có năm điều bất thối. Theo Tịnh Độ Tông, có bốn thứ 
bất thối—Non-backsliding means not to give up on or not to grow weary with current position, or 
not retreating, especially In terms of the Buddhist path of cultivation. According to varIous 
Mahayana scriptures, non-backsliding 1s the seventh of the ten abodes, but the Yogacarabhumi 
Sastra says that the staøge of non-backsliding 1s the first of the ten bhumis, and Fo-Hsing-Lun says If 
1s the first of the ten dedications of merit. There are five non-backslidings according to the 
Dharmalaksana (Fa-Hsiang). According to the Pure-Land sect, there are four kinds of Non- 
backslidinss. 


(II) Những nghĩa khác của “Bất Thối Chuyển ”— Other meanings oƒ “Avaivartika ”: 


l) 


2) 


3) 


Theo Kinh A Di Đà thì dù cho người vãng sanh vào địa vị thấp nhất trong cõi Tịnh Độ, dù phải 
mang theo nghiệp còn sót lại, nhưng vẫn không còn thoái chuyển nữa: According to The Amitabha 
Suftra, even those who dwell in lowest level of the Pure Land, and have been born there bringing 
along therr karmic burdens, do not fall back from therr position, from their practice, or from theIr 
mindfulness. 

Không lùi mà đi thẳng vào Niết bàn, người đã đạt tới thực chứng tánh không, sẽ không bao giờ đi 
lùi trên đường đi đến Bồ Tát hay Phật quả: One who has reached the realization of emptiness 
(tolerance and non-birth) will never regress from the Buddha or Bodhisattva Paths. 

Đôi khi người ta định nghĩa “Bất Thối Chuyển” đơn thuần là các bậc tu hành đã tiến đến giai đoạn 
cao không bao giờ còn thối chuyển trở lại nữa: Non-regression sometimes simply denotes an 
advancced stage of aspiration and practice from which one will never retreat. 


4015 


4)_ Theo Kinh A Di Đà, chúng sanh phước mỏng nghiệp dây tích tụ từ vô thỉ, khó lòng tự tu tự độ về 
cõi Niết Bàn trong một đời kiếp, mà ngược lại rất dễ dàng bị thối chuyển trong luân hồi sanh tử, 
nên Đức Phật khuyên Phật tử về sau nầy nên nhất tâm niệm Phật để được sanh về cõi Cực Lạc, 
hầu tiếp tục tu tập để đạt thành Phật quả, vì một khi chúng sanh được sanh về Cực Lạc, thì bạn 
lành toàn là các bậc Bồ Tát thượng thiện, tuyệt tất cả các chướng nạn, ác duyên, lại không có 
ngoại đạo tà ma, nên tâm thường an tịnh. Đây là một trong năm lý do tại sao người vãng sanh 
Tịnh Độ không còn bị thối chuyển nữa: According to the Amitabha Sutra, living beings burdened 
with heavy karma accumulated from time Iimmemorial. They cannot escape Birth and Death In 
one lifetime, and are 1n danger of retrogression during. Thus the Buddha offered and 
recommended the Pure Land teachings, an easy method to escape Birth and Death in one lifetime 
throuph rebirth In the Pure Land, where practiioners can continue cultivating without fear of 
reftrogression, for those who are reborn In the Pure Land have the highest level Bodhisattvas as 
their companions and are free from all obstacles, calamities and evil conditions. Moreover there 
are no externalists or evil demons, so their Minds are always calm and still. This 1s one of the five 
reasons why those who are reborn in the Pure Land achieve non-retrogression—See Amitabha 
Sutra in Chapter 7. 

5) Người không bao giờ thối lùi; một vị Bồ Tát trên đường tiến đến Phật quả, không bao giờ đi lùi về 
một cảnh giới thấp hơn cảnh giới mà vị ấy đã đạt được: One who never recedes; a Bodhisattva 
who, in his progøress towards Buddhahood, never retrogrades to a lower sfate than that to which he 
has attained (a Bodhisattva who 1s in the stage of non-backsliding). 


(HI)“ Bất thối địa. ”— Avaivartika-bhumi (sk£): Đây là những mức độ mà vị Bồ Tát không còn bị 
thối chuyển nữa, thường dùng để chỉ từ địa thứ tám đến địa thứ 10 trong thập địa Bồ Tát —A 
Sanskrit term for “Irreversible levels.” These are stages beyond which a Bodhisattva 1s no longer 
capable of backsliding, øenerally said to be the eighth through tenth “levels” or “bhumI.” 


(IV)Bất Thối Tâm—Non-retrogression mỉnd: Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Liên Tông 
Thập Tam Tổ, sao gọi là Bất Thối Tâm? Phải nên biết rằng tuy đã có sám nguyện và tu hành 
rồổi—According to Most Venerable Thích Thiền Tâm ¡n The Thirteen Patriarchs of Pureland 
Buddhism, what 1s a Non-Retrogression Mind? It is necessary to know that even 1f repentance-vow 
has been made and the cultivated path has been taken. 

(A) Hành giả vẫn còn vướng nhiều chướng ngại— Cultivators still encoumter the ƒfollowing 
obstructions: 

I1) Nghiệp hoặc, phiển não, cùng các thứ ma chướng khác không dễ gì dứt trừ được: Binding karma, 
afflictions as well as other demonic obstrucftions are not easy to eliminate and destroy. 

2) Tu lục độ, vạn hạnh của Bồ Tát cũng không dễ gì thành tựu được: Cultivating for the six 
Paramitas and ten thousand conducts of Bodhisattvas are not easy to affain. 

3) Con đường đi đến quả vị vô thượng Bồ Đề lại rất dài xa, không dễ gì chứng đắc được: The path 
toward achieving the Ulimate Bodhi 1s an extremely long process; It 1s not easy to accomplish 
either. 

(B) Hành giả phải phát lời thề nguyễn kiên cố, bất thối chuyển, dù cho thân nây có bị vô 
lượng nhục nhằn, khổ nhọc, hay bị thiêu đốt nát tan— Cultivators must develop firm vows 
oƒ non-retrogression, even Iƒ this body has to endure infinite degradations, paims, and 
sufferings; or even Iƒ this body is burned to ashes: 

1) Quyết không vì thế mà phạm vào điều ác: I am determined not to commit wicked transgressions. 

2) Quyết không vì thế mà thối thất trên bước đường tu: I am determined not to regress on my 
cultivated path. 


3) 


4019 


Quyết luôn dùng tâm “Bất Thối Chuyển” như vậy mà hành đạo: I am determined to use this 
“Non-Retrogression Mind” to practice for enliphtenment and to save other sentient beings. 


(V) Tam Bất Thối Chuyển— Three kinds 0ƒ non-retreat: 
(A) Tam Bất Thố— Three kinds 0ƒ non-retreat: 


]) 


2) 


3) 


Vị bất thối—Non-retreat from position: Không thối chuyển từ chỗ đã đạt. Một khi đã dự vào địa 
vị Tứ Thánh rồi, chẳng còn bị xuống địa vị Lục Phàm nữa—Never receding from position 
attained. Having entered the holy stream or the four levels of sagehood culminating In AhratshIp, 
they do not fall back to the levels of gods and men. 

Hạnh bất thối——Non-retreat from line of good action pursued: Non-retreat from practice—Không 
thối chuyển từ những hành động thiện lành đang theo đuổi. Một khi đã tu hạnh Bồ Tát thường hóa 
độ chúng sanh, chẳng còn sa đọa xuống hàng nhị thừa nữa—Never receding from a right course of 
action. As followers of the Bodhisattva path they continue to work for the salvation of all beinss, 
and do not fall back to the level of Lesser Vehicles with their concern limited to individual 
salvation. 

Niệm bất thối—Non-retreat from mindfulness: Không thối chuyển trong thiền định. Giờ phút nào 
tâm niệm cũng như dòng nước chảy vào biển “Nhất Thiết Trí—Never receding from pursuing a 
ripht line of thought or mental discipline in dhyana. From mind-moment to mind-moment, they 
flow Into the ocean of all knowledge. 





(B)Ba Thí Dụ Về Sự Ngộ Đạo Còn Bị Thối Thấ—Three analogies concerning 


Ù 


2) 


3) 


retrogression 0ƒ pracfHfiO'ers: 

Thí dụ thứ nhất The first analogy: Như dùng tảng đá đè lên cỏ dại, cổ tuy không mọc 
được nhưng củ của nó chưa hư thúi; nếu gặp duyên khác tảng đá bị lật lên, cổ vẫn mọc 
lại như cũ—When we crush prairie grass with a stone block, though the grass cannot 
ØTOW, I{S roofs are not yet roften or destroyed. If conditions arise that cause the stone to 
be overturned, the grass wIll continue to grow as before. 

Thí dụ thứ hai— The second analogy: Như nước lóng trong chum, bùn tuy lắng xuống 
nằm yên tận đáy, nhưng khi chưa gạn lọc ra được, gặp duyên khuấy động, bùn lại nổi 
lên—When we pour water Into a Jar, though the impuritles are deposited at the very 
bottom, they are not yet filtered out. If conditions change and the water 1s stirred up, the 
Impuritiles will rise. 

Thí dụ thứ ba—The third analogy: Như đồ gốm tuy nắn thành hình, nhưng chưa trải qua 
một phen nung lại cho chắc, gặp mưa xuống tất phải bị tan rã. Trạng huống ngộ đạo khi 
chuyển sanh dễ bị thối thất, cũng lại như thế——Take the case of clay which is molded into 
earthernware would certainly disintegrate. The strong probability that those who have 
merely experienced an Awakening will retrogress during transmigration 1s similar to the 
above examples. 


(VI)Tứ Bất Thối Chuyển: The ƒour non-backslidings: 
1-3)See Chapter 131 (V) (A). 


4) 


Không thối chuyển từ nơi thanh tịnh đã đạt được: Never receding from place or abode 
atfained. 


(VI)Ngũ chủng Bất Thối— Five kinds 0ƒ non-reirogression: 


4020 


(A) Ngũ Bất Thối— Five non-backshdings: Năm điều bất thối theo Pháp Tướng Tông—The 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 


five non-backslidings according to the Dharmalaksana: 

Tín Bất Thối: Never receding from the faith obtained. 

Vị Bất Thối: Never receding from the position attained. 

Chứng Bất Thối: Never receding from the realization attained. 

Hạnh Bất Thối: Never receding from a right course of action. 

Luật Nghi Bất Thối: Never receding from being in accordance with procedures. 


(B) Năm Nhân Duyên Khiến Cho Người Vãng Sanh Tịnh Độ Không Thối Chuyển— Five 


l) 


2) 


3) 


4) 


3) 


reasons 0ƒ non-refrogression ƒor those who are reborn in the Pure Land: FIve reasons 
why those who are reborn 1n the Pure Land achieve non-retrogression—Kinh Vô Lượng 
Thọ dạy rằng những kẻ vãng sanh Tịnh Độ đều trụ nơi chánh định, và đều là các bậc A 
Bệ Bạt Trí, tức là bậc Bất Thối Chuyển. Cổ Đức đã dạy: “Không nguyện vãng sanh Tịnh 
Độ thì khó lòng vãng sanh; tuy nhiên, một khi đã thực nguyện thì tất cả đều được vãng 
sanh. Không sanh Tịnh Độ thì khó thành tựu Bất Thối Chuyển; tuy nhiên, khi đã vãng 
sanh Tịnh Độ thì tất cả đều được bất thối chuyển.” Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm 
trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, có năm nhân duyên khiến cho người vãng 
sanh Tịnh Độ không còn bị thối chuyển nữa—The Infimte Sutra confirms that those who 
achieve rebrrth in the Pure Land always dwell in correct samadhi, and are all at the stage 
of “AvaIvartika” or non-retrogression. The anclents have said: “Without a vow to be 
reborn, rebirth cannot be achieved; however, with a sincere vow, all achieve rebirth. 
Without rebirth in the Pure Land, the stage of non-retrogression cannot easily be reached; 
however, with rebirth, all achieve non-retrogression. According to Most Venerable Thích 
Thiển Tâm ï¡n the Treatise on The Ten Doubts, question number 19, there are Íive 
reasons why those who are reborn 1n the Pure Land achieve non-retrogression: 

Do nguyện lực đại bi của Phật nhiếp trì: The power of the Buddha”s great, compassionate 
vow embraces and protects them. 

Ánh sáng hay trí huệ Phật thường soi đến thân, nên lòng Bồ Để của chư thiện nhân luôn 
luôn tăng tiến: The Buddha's light or wisdom always shines upon them, and, therefore, 
the Bodhi Mind of these superior people will always progress. 

Nơi cõi Tây Phương Tịnh Độ, chim, nước, rừng cây, gió, âm nhạc thường phát ra tiếng 
pháp “khổ, không, vô thường và vô ngã;` hành giả nghe rồi sanh lòng niệm Phật, niệm 
Pháp, nệm Tăng: In the Western Pure Land, the birds, water, forests, trees, wind and 
music all preach the Dharma of “suffering, emptiness, impermanence and no-self." Upon 
hearing this, practitioners begin to focus on the Buddha, the Dharma and the Sangha. 
Chúng sanh được sanh về Cực Lạc, thì bạn lành toàn là các bậc Bồ Tát thượng thiện, 
tuyệt tất cả các chướng nạn, ác duyên, lại không có ngoại đạo tà ma, nên tâm thường an 
tịnh: Those who are reborn in the Pure Land have the highest level Bodhisattvas as theIr 
companions and are free from all obstacles, calamitiles and evil conditions. Moreover 
there are no externalists or evil demons , so their Minds are always calm and still. 

Đã được sanh về Tịnh Độ thì thọ lượng vô cùng, đồng với chư Phật và chư Bồ Tát, an 
nhiên tu tập trải qua vô biên a tăng kỳ kiếp: Once they are reborn in the Pure Land, their 
life span 1s inexhaustible, equal to that of the Buddhas and Bodhisattvas. Thus they can 
peacefully cultivate the Dharma for countless eons. 


4021 


CHƯƠNG MỘT TRĂM BA MƯƠI HAI 
CHAPTER ONE HUNDRED THIRTY-TWO 


Học và Vô Học 
Studies and Beyond Study 


(A) Học: Saiksa (skt)— Studies 

(A-1) Nghĩa của Học trong Phật giáo— The meanings oƒ Studies in Buddhism 

(1) Nghĩa của “Học” theo Phật Giáo— The meanings oƒ Saiksa according to Buddhism. 

(H) Những định nghĩa khác liên quan đến Học— Other definitions which are related to Studies 
in Buddhism. 


(A-2) Phân loại Học— Categories 0ƒ Studies in Buddhism 
(I Nhị Học—Two kinds oƒ study or learning. 
(H) Tam Học— Three studies: See Tam Học in Chapter 96. 


(A-3) Đọc sách báo thế tục— Read worldly books and magazines. 


(A-4) Học hỏi giáo pháp— Study the teachings 

(l)_ Những lợi lạc của việc học pháp— Benefits oƒ studying the Dharmas: 

(II) Những lợi lạc của việc học pháp của chư Tăng Ni—Beneflts oƒ studying the Dharmas oƒ 
Monks and Nuns 


(B) Vô Học: Asaika (skt)— Beyond study 

(I) Tổng quan về Vô Học—An overview oƒ “Asaiksa”. 

(II) Nghĩa của Vô Học— The meanings oƒ Asaiksa. 

(HI1)Vô Học Đạo: Asaiksa-marga (skt)—Asekha-magsa (Dp). 
(IV)Cửu Vô Học—Nine grades oƒ arhats. 

(VY) Vô Học Quả— The fruit oƒ the Non-learning. 


(C) Tam Học: Three Studies— See Chapter 96 


4022 


4023 


(A) Học 
Sfudies 
Saiksa (sk£) 


(A-1) Nghĩa của Học trong Phật giáo 
The meanings 0ƒ Studies in Buddhism 


(D Nghĩa của “Học ” theo Phật Giáo— The meanings oƒ Saiksa according to Buddhism: 


l) 


2) 


3) 


8) 
b) 
c) 
4) 


Nghiên cứu chân lý để dứt được vọng hoặc: One who is still learning. One who is still 
studying religion In order to get rid of illusion. 

Hữu học chỉ giai đoạn mà hành giả vẫn còn phải học hỏi và thực tập để tiến đến Thánh 
quả A La Hán: Learning refers to the stage in which one must still undergo religious 
exercises fo reach the level of Arhat. 

Trong Tứ Thánh Tiểu Thừa, ba quả đầu là hữu học (nghĩa là những ai đắc ba quả Tu Đà 
Hườn, Tư Đà Hàm, và A Na Hàm vẫn còn phải học đạo tu hành), còn quả thứ tư là A La 
Hán, vượt ra ngoài hữu học: In Hinayana those In the first three stages of training as 
Arhats, the fourth and last stage being those beyond the need of further teaching or study. 
Dự Lưu: Srota-apamna (skt——Stream-entry—Tu Đà Hoàn. 

Nhất Lai: Sakradagamin (skt)——Once-Return—Tư Đà Hàm. 

Bất Lai: Anagamin (skt——Non-return—A Na Hàm. 

Thập Trụ Bồ Tát trong Đại Thừa: The ten stages of Bodhisattva in the Mahayana—See 
Ten grounds in Chapter 174. 


(II Những định nghĩa khác liền quan đến Học—Other defimiions which are related to 


1) 


2) 


3) 


4) 


3) 


Sfudies in Buddhism: 

Duy Thức Học: Study of the eight consciounesses—Giáo điển dạy Tâm Lý Học, về tám 
thức (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, Mạt na và A Lại Da). Những thức nầy giúp chúng sanh 
phân biệt phải trá The doctrine which teaches the psychology of the eight 
consciousnesses (sipht, hearing, smell, taste, touch, mind, Mana and Alaya). These 
consciousnesses enable sentient beings to discriminate between right and wrong of all 
dahrmas (thoughts, feelings, physical things, etfc). 

Học Định: Learning through meditation—Học qua thiển định (khả năng thu nhiếp những 
tinh thần phân tán hỗn loạn để hiểu rõ đạo lý và thấy tự tính của mình), một trong tam 
học (giới, định, tuệ)—Learning through meditation, one of the three learnings (Morality- 
Giới, Meditation-Định, Wisdom-Huệ). 

Học giả: Người vẫn còn tu học chứ chưa đạt được quả vị A La Hán—A student—One 
who 1s still under Instruction, who has not yet reached the arhat position. 

Học Giáo Thành Mê: Học giáo pháp của Phật mà vẫn nảy sinh những kiến giải sai 
lâm—Study the Buddha's teaching yet interpret it misleadingly, or falsely. 

Học Giới: Giới học—Study of the rules Study of discipline—Tu học 
giới luật, một trong tam học của Phật giáo, hai phần khác là định và huệ—The study of 








Moral formation 


6) 


7) 


ỡ) 


2) 
Ù 


2) 


4024 


the rules or điscipline, or the commandments, one of the three departments, the other two 
being meditation and philosophy. 

Học giới bổn: Study the Pratimoksha—Vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào không chịu học 
giới bổn sau một năm thọ đại giới, là phạm giới Ba Dật Đề, phải phát lồ sám hối—A 
Bhiksu or Bhiksuni who fan] to begin to study Pratimoksha after one year of receiving the 
full ordination, commits an Expression of Regret Offense. 

Học Hối: Study and repent—Học sám hối, như khi một vị tăng phạm tội tìm cách sám 
hối—Studying to repent, as when a monk having committed sin seeks to repert. 

Học Vô Học: Satlka-asatlka (skÙ—Learning and no longer learnng—Học có nghĩa là tu 
học để dứt bỏ phiền não; khi phiển não đã bị đoạn tận không cần phải học nữa gọi là vô 
học —Learning means studying In religion In order to get rid of illusion; no longer 
learning means no studying 1s needed since all 1llusion 1s cast off. 

Hữu Học: Saiksa (skt)——Learning. 

Hữu học chỉ giai đoạn mà hành giả vẫn còn phải học hỏi và thực tập để tiến đến Thánh 
quả A La Hán—Learning refers to the stage in which one must still undergo religious 
©xercises to reach the level of Arhat. 

Trong Tứ Thánh Tiểu Thừa, ba quả đầu là hữu học (nghĩa là những ai đắc ba quả Tu Đà 
Hườn, Tư Đà Hàm, và A Na Hàm vẫn còn phải học đạo tu hành), còn quả thứ tư là A La 
Hán, vượt ra ngoài hữu học ——lIn Hinayana those in the first three stages Of training as 
arhats, the fourth and last stage being those beyond the need of further teaching or study. 
For more information, please see Vô Học ¡in (4), Học Vô Học, and Tứ Thánh Quả in Ch. 
162. 





10) Ngoại học: Học những giáo thuyết không phải của đạo Phật—Study of non-Buddhist 


doctrines. 


11) Phạm học: Buddhology——Môn học về Phật giáo—Study of Buddhism. 
12) Tăng Thượng Tâm Học: Study of Increased powers of mind——Một trong tam học, còn 


gọi là định học hay thiền định là cái học làm tăng trưởng cái tâm——One of the three 
studies, the study of Increased powers of mind through meditation. 


13) Thế Học: Study a worldly subjec—Học môn học của thế tục—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo 


Ni nào chỉ lo học môn thế tục mà lãng quên việc tu tập phần tâm linh, là phạm giới Ba 
Dật Đề, phải phát lỗ sám hối. Một vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni có thể học một môn học 
của thế tục để làm giàu kiến thức của mình khi giảng Phật pháp. Tuy nhiên, vị ấy không 
được mời thầy hay cô đến chỗ mình ở để dạy thêm cho riêng mình. Nếu làm như vậy là 
vị ấy phạm giới Ba Dật Đề hay giới Đọa (phải phát lồ sám hối)—A Bhiksu or Bhiksuni 
who spends all her time studying worldly subJects and neglects to cultivate his or her 
spiritual teachings and practices, commits an Expression of Regret Offense. À Bhiksu or 
BhiksunI can study a worldly subject to upgrade his or her worldly knowledge so he or 
she can enrich his or her knowledge for preaching in Buddhism. However, he or she 
cannot Invite female or male teacher to come to his or her pÏlace to receIve prIvate 
tutoring. If he or she does that, he or she commits an Expression of Regret Offense. 


14) Tuệ Học: Study of wisdom—Một trong tam học, quán chiếu chân lý để cắt đứt phiền 


não—One of the three studies, the study of wisdom. 


4025 


(A-2) Phân loại Học 
Categories 0ƒ Studies in Buddhisimn 


()_ Nhị Học— Two kinds oƒ study or learning: Hai loại học. 
(A) 

1) Đọc Tụng kinh: Reading and reciting sutras. 

2) Thiền quán: Thiển tưMeditation and thought. 

(B) 

1) Hữu Học—Learning stage—See Hữu Học 1n 3. 

2) Vô Học —Beyond learning stage—See Vô Học In 4. 


(H) Tam Học— Three síuđies: See Tam Học In Chapter 96. 


(A-3) Đọc sách báo thế tục 
Read worldly books and magazines 


Vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào đọc sách báo thế tục, kể cả băng phim, đĩa hình, hay 
chương trình truyền hình và vi tính, cũng như những cuộc điện đàm và hình ảnh hay âm 
thanh khác có tác dụng độc hại, tưới tẩm hạt giống tham dục, sợ hãi, bạo động và ủy mị 
đau sâu, là phạm giới Ba Dật Đề, phải phát lỗ sám hối. Tuy nhiên, ngoài giáo lý Phật 
giáo, vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni có thể đọc thêm những sách về lịch sử các nền văn 
minh trên thế giới, về đại cương giáo lý về niềm tin của các tôn giáo, những áp dụng của 
tâm lý học, và những khám phá mới của khoa học, vì những kiến thức này có thể giúp 
cho Tăng Ni hiểu và nói giáo lý cho đời một cách tương hợp hơn với hoàn cảnh (khế 
cơ}—A Bhiksu or Bhiksuni who reads worldly books and magazines, Including videos, 
video discs, television and Internet programs, as well as conversations on telephone and 
other images or sounds that have toxic effect, watering the seeds of sexual desire, fear, 
violence, sentimental weakness, and depression, commits an Expression of Regret 
Offence. However, In addition to reading books on Buddhism, he or she can read books 
on the history of civilizations of the world, general history and teachings of other religious 
faiths, applied psychology, and most recent scIlentific discoverles because these areas of 
knowledge can help him or her to understand and share the teachings to people In a way 
that 1s appropriate to theIr situation. 


(A-4) Học hỏi giáo pháp. 
Sfudy the teqchings 


(D_ Những lợi lạc của việc học pháp— Benđfits oƒ studying the Dharmas: Điều quan trọng 
trước tiên là phải thấy những lợi lạc của việc học pháp, vì chỉ khi ấy chúng ta mới phát 


4026 


sanh ước muốn học pháp một cách mạnh mẽ, vì nhờ học pháp mà chúng ta mới hiểu 
được pháp, nhờ học pháp mà chúng ta chấm dứt gây tội tạo nghiệp, nhờ học pháp mà 
chúng chấm dứt hành xử những thứ vô nghĩa, nhờ học pháp mà cuối cùng chúng ta có thể 
đạt đến Niết Bàn. Nói cách khác, nhờ học pháp mà chúng ta biết tất cả những điểm then 
chốt để thay đổi cung cách hành xử của mình. Nhờ học pháp mà chúng ta hiểu rõ Luật 
Tạng, từ đó chúng ta biết trì giới và tránh gây thêm tội, tạo thêm nghiệp. Nhờ học pháp 
mà chúng ta thâm nhập kinh tạng, từ đó chúng ta mới có được trí huệ để từ bỏ những 
chuyện vô nghĩa. Cũng nhờ học pháp mà chúng ta thông hiểu Luận Tạng, từ đó từ bỏ sỉ 
mê bằng những phương tiện tăng thượng tuệ học. Học là ngọn đèn xua tan bóng tối vô 
minh, là tài sản quý nhất mà không kẻ trộm nào có thể đoạt được. Học là khí giới giúp 
chúng ta đánh bại kẻ thù ngu dốt. Học là người bạn tốt dạy cho chúng ta các phương tiện. 
Học là một người thân không bỏ chúng ta khi nghèo khó. Học còn là phương thuốc giải 
sầu không làm gì tổn hại chúng ta. Học là đạo quân đánh bại tà hạnh. Phật tử chân thuần 
nên luôn nhớ rằng khi chúng ta biết thêm một chữ, chúng ta đã xua tan được sự tối tắm 
vây quanh cái chữ đó. Nếu chúng ta để thêm được một chút gì đó vào kho trí tuệ của 
mình thì lập tức cái kho ấy sẽ dẹp bỏ vô minh để nhường chỗ dung chứa ánh sáng trí tuệ 
mà chúng ta mới đưa vào. Càng học thì chúng ta càng có ánh sáng trí tuệ làm giảm thiểu 
đi vô minh—The first Important thing 1s that we must see the benefits of studying the 
Dharma, only then will we develop the strong desire to study 1t, for owing fo our study, 
we understand Dharma; owing to our study, we stop commifting wrong doings; owing to 
our study, we abandon the meaningless behaviors; owing to our study, we eventually 
achieve nirvana. In other words, by virtue of our study, we wIll know all the key poinfs 
for modifying our behavior. Owing to study, we will understand the meaning of the 
Vinaya Basket and, as a result, will stop committing sins by following the high training of 
ethics. Owing to study, we wIll understand the meaning of the Sutra Basket, and as a 
result, we wIll be able to abandon such meaningless things as distractions, by following 
the high training In single-pointed concentration. Also owing to study, we understand the 
meaning of the Abhidharma Basket, and so come to abandon delusions by means of the 
high training in wisdom. Study 1s the lamp to dispel the darkness of ignorance. It 1s the 
best of possession that thieves cannot rob us of it. Study is a weapon to defeat our 
enemies of blindness to all things. It 1s our best friend who Instructs us on the means. 
Study 1s a relative who will not desert us when we are poor. Ït is a medicine against 
sorrow that does us no harm. lí 1s the best force that dispatches agaInst our misdeeds. 
Devout Buddhists should always remember that when we know one more letfer, we get 
rid of ourselves a bit of Ignorance around that letter. So, when we know the other letters, 
we have dispelled our Ignorance about them too, and added even more to our wisdom. 
The more we study the more light of wisdom we gain that helps us decrease Ignorance. 


(I) Những lợi lạc của việc học pháp của chư Tăng Ni— Benefifs oƒ studying the Dharmas 0ƒ 
Monks and Nưns: Vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo ni không nên chỉ học giáo pháp mà không 
áp dụng những tu tập căn bản và cốt lõi trong Phật giáo để chuyển hóa phiền não và tập 
khí. Vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni học hỏi giáo điển thâm sâu, siêu việt và uyên áo phải 
tự tìm cách áp dụng giáo lý ấy vào đời sống hằng ngày để chuyển hóa khổ đau và đạt 
được sự giải thoát—A Bhiksu or Bhiksuni should not study teaching without applying the 


Œ) 


4027 


basic and essential practices of Buddhism 1n order to transform his or her afflictions and 
habit energies. A Bhiksu or Bhiksuni who 1s studying teachings of a profound, 
metaphysical, and mystical nature, should always ask himself or herself how he or she 
may apply these teachings In his or her dally life to transform his or her suffering and 
realize emancipafion. 


(B) Vô Học 
Beyond study 
Asaika (skf) 


Tổng quan về Vô Học—An overview oƒ “Asaiksa ”: Không cần phải học nữa vì đã đoạn 
tận vọng hoặc và đạt thành giác ngộ. Khi đạt tới giai đoạn nầy, hành giả không cần phải 
học hay cố gắng thành tựu theo tôn giáo. Đây là giai đoạn của bậc A La Hán, giai đoạn 
thứ tư trong Thanh Văn Thừa, ba giai đoạn trước là hữu học——AsaIksa or beyond learning 
stage refers to the stage of Arhatship in which no more learning or striving for religIous 
achievement 1s needed (when one reaches this stage) because he has cut off all illusions 
and has attained enlightenment. The state of arhatship, the fourth of the sravaka stages; 
the preceding three stages requrring study; there are nine grades of arhats who have 
completed their course of learning. 


(II Nghĩa của Vô Học— The meanings 0ƒ Asaiksa: 


Ù 


2) 


3) 


Người không còn học nữa vì đã đoạn tận vọng hoặc và đạt thành giác ngộ—One who 1s 
no longer studying because he has cut off all i1llusions—=One who has attained 
enlightenmeiit. 

A La Hán hay Bất sanh trong Tiểu Thừa là bậc vô học: Arhat (Worthy of Offerings) or 
No-birth in the Hinayana—See A La hán in Chapter 172. 

Phật là bậc vô học trong Đại Thừa: The Buddha in the Mahayana—See Phật in Chapter 
1. 


(HI)Vô Học Đạo: Asaiksa-marga (skt)—Asekha-magsa (p}—“Asalksa-marga” là thuật ngữ 


Bắc Phạn có nghĩa là “Vô Học Đạo.” Con đường thứ năm và cũng là con đường cuối 
cùng trong việc tu tập của người Phật tử. Theo sau con đường thứ tư là con đường “Thiền 
đạo,” hành giả vượt qua những dấu hiệu vi tế nhất của phiển não và khái niệm về sự 
hiện hữu thật có của một cái ngã, cùng với những nhân của chúng. Trong giai đoạn này, 
tất cả mọi phiển não, tà kiến, chẳng hạn như sự tin tưởng vào một cái ngã thường còn, 
đều được khắc phục. Vào thời điểm này hành giả trở nên chứng ngộ như là một vị A La 
Hán hay một vị Phật. Hành giả theo Phật giáo Nguyên Thủy nào đắc được “vô học đạo” 
được xem như là một bậc A La Hán. Hành giả Đại Thừa hoàn tất được con đường này là 
trở thành một vị Phật, và theo Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, vị nào đi đến cuối “vô học 
đạo” là trở thành một vị Độc Giác Phật, hay đắc Tam Miệu Tam Bồ Để—*“Asaiksa- 
marga” 1s a Sanskrit term for “Path to no more learning.” Fifth and last of the Buddhist 
paths. Following the fourth, the “path of meditation” (bhavana marga), the meditator 


4028 


overcome the subtlest traces of afflictions and of the conception of a truly existing self 
(atman), together with their seeds. In this period, all defilemenfs and perverse views 
about the knowable, such as belief in an inherent, permanent self or atman, are 
overcome. It 1s at this point one becomes enlightened as either an Arhat or a Buddha. A 
Theravada Buddhist who completes this path is then referred to as an Arhat. A 
Mahayanist who completes this path becomes a Buddha, and according to Sarvastivada at 
the end of this path one becomes either a sravaka buddha, pratyeka-buddha, or Samyak- 
sambuddha. 


(IV)Cửu Vô Học —Nine grades oƒ arha£s: Chín loại vô học của các bậc A-La-Hán đã đạt 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
9) 


được mục đích tối hậu không cần phải học nữa—The nine grades of arhats who are no 
longer learning, having atained theIr goal. 

Bất Thoái tướng: The stage beyond study, where intuition rules. 
Bất Thủ tướng: Ungrasping mark. 

Bất Tử tướng: Immortal mark. 

Bất Trụ tướng: Undwelling mark. 

Khả tiến tướng: Mark of advancement. 

Bất hoại tướng: Avinasya (skt)——Indestructible mark. 

Bất khoái tướng: Unpleasurable mark. 

Tuệ giải thoát tướng: Mark of wisdom of liberation. 

Câu giải thoát tướng: Mark of complete release. 


(V) Vô Học Quả— The fruit oƒ the Non-learning: Quả vị A La Hán hay quả vị cuối cùng 


trong Tứ Thánh Quả—The last (fourth) stage of the sravaka stages, the state of 
arhatship—See A La Hán in Chapter 172. 





(C) Tam Học 
Three Sfudies 
See Chapter 96 


Phật Ngôn— The Buddha's Words: 


Như thứ hoa tươi đẹp chỉ phô trương màu sắc mà chẳng có hương thơm, những người chỉ biết 
nói điều lành mà không làm điều lành chẳng đem lại ích lợi—As a flower that is colorful 
and beautiful, but without scent, even so fruitless 1s the well-spoken words of one who does 
not practice 1t (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 51). 


Như thứ hoa tươi đẹp, vừa có màu sắc, lại có hương thơm, những người nói điều lành và làm 
được điều lành sẽ đưa lại kết quả tốt—As the flower that ¡s colorful, beautiful, and full of 
scent, even so fruitful 1s the well-spoken words of one who practices 1t (Kinh Pháp Cú—The 
Dammapada Sutta 52). 


4029 


CHƯƠNG MỘT TRĂM BA MƯƠI BA 
CHAPTER ONE HUNDRED THIRTY-THREE 


Sám Hối 
Repentance 
Ksama (sk£) 


(A) Tổng quan và Ý Nghĩa của Sám Hối— Overview and Meanings oƒ Ñepentance 
(I) Tổng quan về Sám Hối—An overview oƒ Ñepentance 

(I1) Ý nghĩa của Sám Hối— The meanings oƒ Ñepentance. 

(HI) Sám Hối và Mặc cảm tội lỗi— Repentance and Inƒferiority ƒeeling oƒ guủl. 
(IV)Sám Hối và Sự chuộc lỗi— Repentance and Redemption oƒ a ƒfault (sin). 
(V) Sám Hối Nghiệp Chướng: Repent misdeeds and memtal hindrances. 


(B) Phân Loại Sám Hối— Categories 0ƒ Ñepenfance 

(I_ Nhị Chủng Sám Hối Pháp— Two modes oƒ repentance. 

(H) Tam Chủng Sám Hối Pháp— Three modes oƒ repentance. 

(HI)Ngũ Hối: The five stages in a penitential service. 

(IV)Thất Chủng Tâm Sám Hối: The seven mental affitudes in penitential meditaion or 
worship. 


(C) Sám Hối Tam Nghiệp— Repentance on the three karmas 
(I_ Sám hối thân nghiệp— To repent the body karma. 

(H) Sám hối Khẩu nghiệp— To repent the speech karma. 

(II)Sám hối Ý nghiệp—To repent the mind-karma. 


(D) Sám Hối Thân Khẩu và Ý Nghiệpm—Repentance oƒ Kaya-karmas-Vac-karmas- 
Moras-karmas 

(I-A)Sám Hối Thân Nghiệp— Repentance oƒ Kaya-karmas (skt). 

(I-B)Sám Hối Khẩu Nghiệp— Repentance oƒ Vac-karmas (skt). 

(I-C)Sám Hối Ý Nghiệp— Repentance oƒ Moras-karmas (skt). 

(H-A)Thân tam— Kaya-karmas (skt): The three comnandments dealing with the body. 

(H-B)Khẩu tứ— Vac-karmas (skt): The four dealing with the mouth. 

(I-C)Ý tam—Moras-karmas (skt): The three dealing with the mỉnd. 

(II)Phát Nguyện Sám Hối nơi Thân-Khẩu-Ý— Vow to Repent on Kaya-Vaca-Moras. 


(E) Phát nguyện Sám Hối— Vowing to make a conƒession 


(F) Sự Sám Hỗối của ba hạng người — Repentance 0ƒ the three major cÌasses 
()_ Sự sám hối của hàng Thanh Văn— Repentance oƒ Sravakas. 


4030 


(H) Sự sám hối của Ưu Bà Tắc—Repentance oƒ an Upasaka. 
(HI)Sám hối của hàng vua chúa, quan quyên, và những công dân khác—Repentance oƒ 
Kshatriyas, mandarins, and other clizens. 


(G) Sám Hối theo Lục Tổ Huệ Năng— The Sixth Patriarch?s Repentance and Reform 

(H) Vô Tướng Sám Hối— Repentance that has no marks 

(I_ Vô Tướng Sám Hối— Repentance that has no marks 

(IH) Vô Tướng Sám Hối theo Lục Tổ Huệ Năng— Markless repentance and reform according 


to the Sixth Patriarch Hui-Neng 


(D Lời Phật dạy về Sám Hối— The Buddha°s teaching on Repentance 


4031 


(A) Tổng quan và Ý Nghĩa của Sám Hối 
Overview and Meanings oƒ Ñepenfance 


(ID Tổng quan về Sám Hối— An overview oƒ RÑepenfance: Sám hối hay Sám ma có nghĩa là 
thân nên kiên trì nhẫn nại nói ra những lỗi lầm của mình, và thỉnh cầu tiền nhân tha thứ. 
Trong vô số kiếp luân hồi của ta kể từ vô thủy cho đến ngày nay, vì vô minh tham ái tài, 
sắc, danh, thực, thùy, của cải, quyển uy, vân vân phủ che khiến cho chơn tánh của chúng 
ta bị mê mờ, do đó thân khẩu ý gây tạo không biết bao nhiêu điều lầm lạc. Hơn nữa, do 
từ nơi ngã và ngã sở chấp, nghĩa là chấp lấy cái ta và cái của ta, mà chúng ta chỉ muốn 
giữ phần lợi cho riêng mình mà không cần quan tâm đến những tổn hại của người khác, 
vì thế mà chúng ta vô tình hay cố ý làm não hại vô lượng chúng sanh, tạo ra vô biên tội 
nghiệp, oan trái chất chồng. Ngay cả đến ngôi Tam Bảo chúng ta cũng không chừa, 
những tội nghiệp như vậy không sao kể xiết. Nay may mắn còn chút duyên lành dư lại từ 
kiếp trước nên gặp và được thiện hữu tri thức dạy dỗ, dắt dìu, khiến hiểu được đôi chút 
đạo lý, thấy biết sự lỗi lầm. Thế nên chúng ta phải phát tâm hổ thẹn ăn năn, đem ba 
nghiệp thân khẩu ý ra mà chí thành sám hối. Sám hối là một trong những cửa ngõ quan 
trọng đi vào đại giác, vì nhờ đó mà nội tâm chúng ta luôn được gội rữa—Patlence or 
forebearance of repentance or regret for error. From Infinite reincarnations In the past to 
the present, we have existed In this cycle of rebirths. Because of Ignorance and 
greediness for desires of talent, beauty, fame, food, sleep, wealth, and power, etc. which 
have masked and covered our true nature, causing us to to lose our ways and end up 
committing endless karmic transgressions. Moreover, because of our egotistical nature, 
we only hold to the concept of self and what belong to us, we are only concerned with 
benefiting ourselves but have absolutely no regards on how our actions may affect others. 
Thus, in this way, whether unintentionally or intentionally, we often bring pains and 
sufferings to countless sentient beings, committing Infinite and endless unwholesome 
karma, consequently, creating countless enemies. Even the most precIous Triple Jewels, 
we sfill make false accusatlons and slander. All such karmic transgressions are countless. 
Now we are fortunate enough, having a few good karma leftover from former lives, to be 
able to meet a good knowing advisor to guide and lead us, gIving us the opportunity to 
understand the philosophy of Buddhism, begin to see clearly our former mistakes and 
offenses. Therefore, 1t 1s necessary to feel ashame, be remorseful, and bring forth the 
three karmas of body, speech and mind to repent sincerely. Repentance 1s one of the mostf 
entrances to the great enlightenment; for with it, the mind within 1s always stilled. 


(II) Ý nghĩa của Sám Hối— The meanings oƒ Repentance: 

1) Sám nghĩa là sám trừ cái lỗi lầm xưa, cảm thấy hổ thẹn với những lỗi lầm đã phạm phải 
trong quá khứ. Hối là cải sửa, quyết tâm sửa đổi để không còn tái phạm nữa. Sám hối 
hay Sám ma có nghĩa là thân nên kiên trì nhẫn nại nói ra những lỗi lầm của mình, và 
thỉnh cầu tiền nhân tha thứ. Hơn nữa, sám hối là sự thú lỗi về những hành động đã qua 
của mình, những sai lầm về vật lý và tâm lý, tâm ta được thanh tịnh do sự sám hối như 
vậy, và vì nó giải thoát cho ta khổi một cẩm giác tội lỗi nên ta cảm thấy dễ chịu hơn. 
Trong vô số kiếp luân hồi của ta kể từ vô thủy cho đến ngày nay, vì vô minh tham ái tài, 


4032 


sắc, danh, thực, thùy, của cải, quyền uy, vân vân phủ che khiến cho chơn tánh của chúng 
ta bị mê mờ, do đó thân khẩu ý gây tạo không biết bao nhiêu điều lầm lạc. Hơn nữa, do 
từ nơi ngã và ngã sở chấp, nghĩa là chấp lấy cái ta và cái của ta, mà chúng ta chỉ muốn 
giữ phần lợi cho riêng mình mà không cần quan tâm đến những tổn hại của người khác, 
vì thế mà chúng ta vô tình hay cố ý làm não hại vô lượng chúng sanh, tạo ra vô biên tội 
nghiệp, oan trái chất chồng. Ngay cả đến ngôi Tam Bảo chúng ta cũng không chừa, 
những tội nghiệp như vậy không sao kể xiết. Nay may mắn còn chút duyên lành dư lại từ 
kiếp trước nên gặp và được thiện hữu tri thức dạy dỗ, dắt dìu, khiến hiểu được đôi chút 
đạo lý, thấy biết sự lỗi lầm. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng những điều xấu mình 
làm từ trước thì hôm qua kể như là ngày cuối. Cũng kể từ hôm nay chúng ta bắt đầu một 
cuộc đời mới. Nếu như mình không siêng năng sám hối nghiệp tội do mình tạo ra sẽ tiếp 
tục khiến mình mãi đọa lạc thêm mãi mà thôi. Thế nên chúng ta phải phát tâm hổ thẹn 
ăn năn, đem ba nghiệp thân khẩu ý ra mà chí thành sám hối. Sám hối là một trong những 
cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ đó mà nội tâm chúng ta luôn được gội rữa. 
Sám hối không có nghĩa là dàn xếp với chính mình, không phải là có một thái độ lãnh 
đạm hay mập mờ, mà là đánh bóng Phật tánh của mình bằng cách loại bổ dần những ảo 
tưởng và ô nhiễm ra khỏi tâm mình. Sự thực hành sám hối chính là hạnh Bồ Tát, qua đó 
không những người ta đánh bóng Phật tánh của mình mà còn phục vụ tha nhân nữa. Sám 
hối là điều tiên quyết không thể thiếu được trong đời sống tôn giáo. Hy vọng là mọi 
người sẽ không ngừng liên tục thực hành sám hối trong cuộc sống hằng ngày của mình. 
Chính vì vậy mà Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa: “Trong tương lai, nếu có ai thực 
hành (tu tập) pháp sám hối thì hãy nên biết rằng người ấy đã mặc áo của hổ thẹn, được 
chư Phật che chở và giúp đỡ, chẳng bao lâu người ấy sẽ đạt được trí tuệ tối thượng.”— 
Repentance means repenting of past errors, feeling a great sense of shame and remorse 
for the transgressions we made in the past (repent misdeeds and mental hindrances or 
karmic obstacles). Reform means turninng away from the future errors, resolving to 
1mprove oneslef and never making those mistakes again. Patience or forebearance of 
repentance or regret for error. In addition, repentance ¡1s the confession of our own past 
physical and mental misdeeds, our minds are purified by such repentance, and because 1t 
Ífrees us from a sense of sin, we feel greatly refreshed. From Infinite reincarnations 1n the 
pasft to the present, we have existed In this cycle of rebirths. Because of ignorance and 
øreediness for desires of talent, beauty, fame, food, sleep, wealth, and power, etc. which 
have masked and covered our frue nature, causing us to lose our ways and end up 
committing endless karmic transgressions. Moreover, because of our egotistical nature, 
we only hold to the concept of self and what belong to us, we are only concerned with 
benefitting to ourselves but have absolutely no regards on how our actlons may affect 
others. Thus, In this way, whether unintentionally or Intentionally, we often bring pains 
and sufferings to countless sentient beings, committing infinite and endless unwholesome 
karma, consequently, creating countless enemies. Even the most precious Triple Jewels, 
we still make false accusations and slander. All such karmic transgressions are countless. 
Now we are fortunate enough, having a few good karma leftover from former lives, to be 
able to meet a good knowing advisor to guide and lead us, giving us the opportunIfy to 
understand the philosophy of Buddhism, begin to see clearly our former mistakes and 
offenses. Sincere Buddhists should always remember that all bad deeds ended yesterday. 


2) 


4033 


Since today, we sfart a new day for our life. If we don't diligently repent, then the karma 
from past offenses will continue to make us fall. Therefore, 1t is necessary to feel 
ashame, be remorseful, and bring forth the three karmas of body, speech and mind to 
repent sincerely. Repentance 1s one of the most Important entrances to the great 
enlightenment; for with 1t, the mind within 1s always stilled. Repentance does not mean to 
compromise with oneself, not having a lukewarm or equivocal attitude, but polishing 
one”s Buddha-nature by gradually removing 1llusions and defilements from one”s mind. 
The practice of repentance consists in the Bodhisattva practice, through which one not 
only polishes his Buddha-nature but also renders service to others. Repentance 1s an 
indispensable requisite of religious life. It is to be hoped that all people will repeatedly 
perform repentance ¡n their daily lives. Thus the Buddha taught in the Lotus Sutra: “Tf, in 
the future worlds, there be any who practices laws of repentance, know that such a man 
has put on the robes of shame, 1s protected and helped by the Buddhas, and wIll attain 
Perfect Enlightenment before long.” 
Sám hối vì “như thị đẳng tội, vô lượng vô biên.” Nghĩa là sám hối vì những tội như vậy 
không bờ bến, không hạn lượng. Không những tội mình không thể kể hết được mà nó còn 
nhiều không biên tế. Nếu như đã biết tội nghiệp của mình sâu dầy như vậy thì mình nên 
đối trước Phật tiền mà sám hối. Trong sám hối, sự thành tâm là tối yếu. Khi sám hối phải 
thành tâm mà sám hối, ví bằng gian dối thì dù có trải qua trăm ngàn vạn ức, hằng hà sa 
số kiếp cũng không thể nào làm cho tội nghiệp tiêu trừ được. Cổ đức có dạy một bài sám 
hối như sau: 

Mọi thứ ác nghiệp trong quá khứ 

Đều do vô thỉ tham, sân, sỉ 

Nơi thân, khẩu, ý mà sanh ra, 

Con nay thấy đều xin sám hối. 
Bài sám văn nầy chẳng những có thể làm mình sám hối được tội chướng, mà nó còn cho 
mình thấy nguyên nhân của việc tạo tội. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng bất luận 
là tội do thân tạo ra như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm; hoặc do nơi miệng tạo ra như nói 
láo, nói lời độc ác, nói lời thêu dệt, nói lưỡi hai chiều; hoặc là tội phát sinh từ nơi ý như 
tham, sân, si, vân vân, mình phải khẩn thiết sám hối. Nếu không thì mình sẽ ngày càng 
sa lầy trong biển nghiệp chướng nặng nề—Repentance of all offenses for “all such 
offenses, limitless and boundless.'” Our offenses are not only beyond reckoning, they are 
indeed vast beyond all bounds. NÑow that we realize how deep our offenses are and how 
serlous our obstructions are, we should sincerely repent before the Buddhas. In 
repentance, sincerity 1s essential. When we seek to repent and reform we must confess 
sincerely. If we are not sincere about repenting of our sins, then even after many eons as 
there are sands In a hundred million Ganges Rivers, the karma of our offenses will never 
be cancelled. Ancient virtues taught the following verse of repentance: 

For all the bad karmas created In the past, 

Based upon beginningless greed, hatred and stupidity. 

And bơrn of body, mouth and mind, 

I now repent and reform. 
This verse of repentance not only allows us to repent of our offenses which have become 
obsftructions, 1t also explains what caused us to create those offenses. Sincere Buddhists 


4034 


should always remember that whether it 1s the three offenses of killing, stealing, and 
sexual misconduct which we commit with our bodies; or the lying, frivolous talks, 
scolding, and backbiting committed In our speech; or the greed, hatred and stupidity In 
our mind, we must sincerely repent of them all. Otherwise, we will be sinking deeper and 
deeper In the sea of karmas as our offenses grow heavIer. 


(II)Sám Hối và Mặc cảm tội lỗi— Repentance and Inƒeriority ƒeeling oƒ guilt: Cảm giác tội 
lỗi thường hiện diện mỗi khi chúng ta nói hay làm điều gì bất thiện và gây nên đau khổ 
cho người khác, mặc dầu họ không biết. Người Phật tử không nên mang thứ mặc cảm 
này, mà nên thay vào đó bằng sự hối cải sáng suốt. Người Phật tử chân thuần nên luôn 
nhớ rằng lời nói và việc làm bất thiện sẽ mang lại hậu quả xấu nên mỗi khi làm việc gì 
không phải chúng ta nên thành thật chấp nhận và sửa sai—The state of feeling of guilt 
presents when we have spoken or done something that cause suffering to others, even 
though they donˆt know. Buddhists should not bear in their mind such feeling. Instead, we 
should genuinely remorse. Good Buddhists should always remember that unwholesome 
speeches and deeds will surely bear their bad fruits. Thus, whenever we have done 
something wrong, we should honestly admit and correct our wrong-doInøs. 


(IV)Sám Hối và Sự chuộc lỗi— Repentance and Redemption 0ƒ a ƒault (sin): Ngoại đạo tin 
rằng có cái gọi là “Đấng cứu chuộc” trên thế gian này, nhưng đạo Phật không nhấn mạnh 
đến sự chuộc lỗi. Theo đạo Phật, mỗi người phải tự tu để cứu lấy chính mình. Chúng ta 
có thể giúp đở người khác bằng tư tưởng, lời nói hay việc làm, nhưng chúng ta không thể 
nhận lãnh hậu quả thế cho những nghiệp dữ mà người ấy đã gây tạo. Tuy nhiên, Phật 
giáo nhấn mạnh đến lòng bi mẫn của các vị Bồ Tát nhằm giúp chúng sanh nhẹ bớt khổ 
đau phiển não—Externalists believe that there exists a so-called “Redeemer” in this 
world, but Buddhism does not stress on atonement. According to Buddhism, each person 
must work out his own salvation. We can help others by thought, words, and deeds, but 
cannot bear another”s results or take over consequences of another”s errors or misdeeds. 
However, Buddhism stresses on compassion of Bodhisattvas which help other beings 
relieve sufferings and afflictions. 


(V) Sám Hối Nghiệp Chướng: Repent misdeeds and memtal hindrances: Hối hận có nghĩa là 
cảm thấy tiếc cho những hành động trong quá khứ. Hối hận cho những việc làm bất thiện 
hay không có đạo đức trong quá khứ là hối hận tích cực; tuy nhiên nếu hối tiếc cho 
những việc làm tốt trong quá khứ là hối hận tiêu cực. Theo Phật giáo, Phật tử chân thuần 
nên luôn luôn sám hối nghiệp chướng là vì từ vô thỉ tham, sân, si đã khiến thân khẩu ý 
tạp gây vô biên ác nghiệp. Cũng do ba thứ độc nầy làm chủ nên thân thể mình mới phạm 
vào những tội như sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Nơi miệng thì sản sanh ra những tội vọng 
ngữ, nói lời thêu dệt, ác độc, nói lưỡi hai chiều. Nay đem trọn cả ba nghiệp thanh tịnh 
thân, khẩu và ý thành tâm sám hối trước mười phương tam thế các Đức Như Lai. Sám 
Hối Nghiệp Chướng còn là hạnh nguyện thứ tư trong Phổ Hiển Thập Hạnh Nguyện. Bên 
cạnh đó, nghi thức phát lồ sám hối tội lỗi là nghi thức tu tập thường xuyên trong các khóa 
lễ của chư Tăng NÑi—Regret can be either a wholesome or unwholesome or neutral mind. 
Regret 1s a mind which feels sorrow or remorse about past actions. Regret for negafive 


4035 


pasf actions (non-virfuous) 1s a positive regret; however, regret for positIVe past actions 
(virtuous) 1s a negative regret. According to Buddhism, sincere Buddhists should always 
repent misdeeds and mental hindrances means from beginningless kalpas In the past, we 
have created all measureless and boundless evIl karma with our body, mouth and mind 
because of sgreed, hatred and Ignorance. And due to the evil influence of the three 
pOoIsons, our bodies engage In the karma of killing, stealing, and sexual misconduct. In our 
speech, we engage ¡n lying, frivolous talks, scolding, backbiting, and so on. ÑNow we bow 
before all Buddhas of ten directions that we completely purify these three karmas. 
Repent misdeeds and mental hindrances, the fourth of the ten conducts and vows of 
Universal Worthy Bodhisattva. Besides, the rules for repenftance and confession 1s a 
regular confessional service for monks and nuns. 


(B) Phân Loại Sám Hối 
Categories 0ƒ Ñepenfance 


(D Nhị Chúng Sám Hối Pháp— Two modes 0ƒ repenfance: Người tu Phật đừng nên buông 


Ù 


2) 


lung tạo tội lỗi, mà ngược lại cần phải làm nhiều việc công đức. Làm được như vậy mới 
mong bù đắp được phần nào tội lỗi mà mình đã gây tạo từ trước. Tuy nhiên, nếu phạm 
lỗi chúng ta cần phải phát lồ sám hối, vì tội lỗi dầu lớn tây trời, nếu biết sám hối, tội thời 
tiêu tan. Có hai loại sám hối—Buddhists should not commit offenses. On the contrary, we 
should create more merit and virtue to offset the offenses that we committed before. 
However, 1ƒ we commit offenses, we should repent, for once repented, great offenses will 
be eradicated. There are two kinds of repentance: 

Vô tâm sở phạm sám hối: Unintentional offenses—Phật tử chân thuần phải sám hối như 
thế nào? Chúng ta phải ở trước tứ chúng kể ra tất cả tội lỗi mà mình đã phạm phải, phải 
nói rõ mọi chỉ tiết của các tội và phát nguyện rằng từ nay về sau tuyệt đối sẽ không tái 
phạm. Như vậy chư Phật và chư Bồ Tát sẽ hộ trì cho chúng ta tu tập trừ sạch nghiệp tội. 
Vì những tội lỗi trước kia của chúng ta đều là “Vô tâm sở phạm,” tức là do vô ý mà 
phạm—What should devout Buddhists repent? We should tell all of our offenses in front 
of the fourfold assembly and vow not to repeat those offenses again. To be able to do 
this, Buddhas and Bodhisattvas will support and help us eradicate our karmas, for our 
offenses from before were all committed unintentionally. 

Minh tri cố phạm: Intentional offenses—Nếu mình đã phát lồ sám hối mà vẫn còn tiếp 
tục tái phạm, tức là đã biết rõ mà vẫn cố ý vi phạm, thì gọi là minh tri cố phạm, thì dầu 
cho có sám hối đi nữa cũng không có tác dụng, bởi vì nó thuộc loại định nghiệp, tương lai 
tất nhiên chúng ta phải chịu quả báo. Phật tử chân thuần đừng nên có tư tưởng tạo tội rồi 
sám hối là hết, là kể như vô tội. Rồi từ đó cứ gây nghiệp tạo tội, gây xong rồi lại sám 
hối, sám hối rồi lại gây. Nếu như vậy thì tội của chúng ta sẽ chất chồng cao lên như hòn 
núi Tu Di, kết quả tất nhiên là con đường địa ngục không thể tránh khỏi—If we already 
vowed to repent and we still deliberately commit the same offense agaIn, repentance will 
not help. Our act will become fixed karma and ¡n the future we will definitely receive the 
retribution. Devout Buddhists should not think that 1Ý we create offenses, we can simply 


4036 


repent to eradicate these offenses, and so keep on creating more offenses while 
conftinuousÌy vowing to repent. In the future, the offenses accumulated will be as high as 
Mount Meru. This way, there 1s no way we can avoid falling into hells. 


(I1 Tam Chúng Sám Hối Pháp— Three modes 0ƒ repentance: 


l) 


2) 


3) 


Vô sinh sám hối: Vô Sanh Hối—Thiển quán tưởng lẽ vô sanh, dứt các phiền não, tránh 
được những tư tưởng sai trái cũng như ảo tưởng và màn vô minh che lấp Trung đạo—To 
meditate to prevent wrong thoughts and delusions that hinder the truth. 

Thủ tướng sám hối: Thủ Tướng Sám là phép sám hối cầu sự có mặt của Phật để được tận 
trừ tội lỗi. Định tâm tin chắc rằng Phật xoa đầu và xả tội cho mình—To seek the 
presence of the Buddha to rid one of sinful thoughts and passions. To hold repentance 
before the mind until the sign of Buddhaˆs presence annihilates the sin. 

Tác pháp sám: In proper form to confess one”s breach of the rules before the Buddha and 
seek remission. 


(HI)Ngũ Hối: The five stages in a penitential service 
(A) Ngũ Hối Thiên Thai— The five stages in a penitential service in T"ien-T"ai Sect: 


Ù 
2) 
3) 
4) 


5) 


Sám Hối: Phát lồ sám hối tội lỗi đã qua để ngăn ngừa tái phạm—Confess of past sins 
and forbidding them for the future. 

Khuyến Thỉnh: Khuyến thỉnh thập phương chư Phật chuyển pháp luân: Appeal to the 
universal Buddhas to keep the law-wheel rolling. 

Tùy Hỷ: Tùy hỷ thiện tác hay đối với mọi thiện căn đều hoan hỷ tán thán—Rejoicing 
over the good in self and others. 

Hồi Hướng: Hồi hướng công đức hay đem tất cả thiện căn sở tu hướng vào chúng sanh và 
Phật đạo—Offering all one”s goodness to all the living and to the Buddha-way. 

Phát Nguyện: Thệ nguyện thành Phật bằng cách làm tất cả các hạnh lành, tránh tất cả 
các việc ác, thanh tịnh tâm ý và hồi hướng công đức hay phát nguyện tu trì tứ hoằng thệ 
nguyện—To vow to become a Buddha by doing all good deeds, avoiding all bad deeds, 
purifying the mind and bestowal of acquired merits or resolve to observe and practice the 
four universal vows (magnanimous vow$). 


(B) Chân Ngôn Ngũ Hối— The five stages in a penitential service in Shingon Sect: Năm pháp 


l) 
a) 
b) 
c) 
2) 


3) 
4) 
8) 
b) 
c) 


sám hối của tông Chân ngôn—Shingon Sect divides the ten great vows of the Universal 
Good Bodhisattva (Samantabhadra) Into five stages of penitential service: 
Qui Mệnh—Submnssion: 
LỄ Kỉnh chư Phật: Worship and respect all Buddhas. 
Xưng Tán Như Lai: Praise the Thus Come Ones. 
Quảng Tu Cúng Dường: Make abundanct offerings. 
Sám Hối: Sám hối nghiệp chướng—Repentance—repent misdeeds and mental 
hindrances or karmic obstacles. 
Tùy Hỷ: Tùy hỷ công đức—Rejoicinge—Rejoice at others” merits and virtues. 
Khuyến Thỉnh—Appeal to the Buddhas: 
Thỉnh Chuyển Pháp Luân: Request the Buddha to turn the dharma wheel. 
Thỉnh Phật Trụ Thế: Request the Buddha to remain ¡n the world. 
Thường Tùy Phật Học: Follow the teachings of the Buddha at all times. 


4037 


5) Hồi Hướng —Bestowal of all acquired merits: 


a) 
b) 


Hằng Thuận Chúng Sanh: Accommosate and benefit all sentient beings. 
Phổ Giai Hồi Hướng: Transfer merits and virtues universally. 


(IV)Thất Chúng Tâm Sám Hối: The seven mental attitudes in penitential meditation or 


l) 


2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
lở) 


Œ) 


worshIp: 

Cảm thấy xấu hổ vì chưa thoát được luân hồi sanh tử: Shame for not yet being free from 
mortality. 

Cảm thấy sợ hãi trước những khổ đau của địa ngục: Fear of the pains of hells. 

Tránh xa thế giới ác độc: Turning from the evil world. 

Mong cầu xuất gia giác ngộ: Desire for renunciation and enlightenment. 

Tình thương không phân biệt: Impartiality in love to all. 

Cảm vì ân đức của Phật: Gratitude to the Buddha. 

Thiển quán để thấy rõ bản chất không thật của tội lỗi; tội lỗi khởi lên từ sự tà vạy và 
không có thực hữu: Meditation on the unreality of the sin-nature, that sin arises from 
perversion and that it has no real existence. 


(C) Sám Hối Tam Nghiệp 
Repentance on the three karrnas 


Sám hối thân nghiệp— To repent the body karma: Đức Phật dạy: “Thân là nguồn gốc 
của tất cả nỗi khổ, là nguyên nhân của mọi hình phạt và quả báo trong tam đồ ác đạo.” 
Chúng sanh vì ngu muội nên chỉ biết có thân mình chớ chẳng cần biết đến thân người 
khác. Chỉ biết nỗi khổ của mình chớ chẳng nghĩ đến nỗi khổ của người. Chỉ biết mình 
cầu được yên vui, mà không biết rằng người khác cũng mong được yên vui. Hơn nữa, 
cũng vì vô minh mà ta khởi tâm bỉ thử, từ đó mà sanh ra ý tưởng thân sơ, dần dần kết 
thành thù oán lẫn nhau, gây nghiệp oan trái tiếp nối đời đời kiếp kiếp. Thân nghiệp có ba 
lỗi lớn là sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Muốn sám hối nơi thân, phải đem thân lễ kính 
Tam Bảo, nghĩ biết rằng sắc thân nầy vô thường, nhiều bệnh hoạn khổ đau, và hằng luôn 
thay đối, chuyển biến, rốt lại chúng ta chẳng thể nào chủ trì hay chỉ huy được thân nây. 
Vì thế chúng ta chớ nên quá lệ thuộc vào thân và đừng nên vì thân nầy mà tạo ra các 
điều ác nghiệp—The Buddha taught: “The body is the origin of all sufferings, ¡s the root 
of all tortures, punishments and karmic retributions in the three domains.” Because of 
1gnorance and stupidity, sentient beings are only concerned with our bodies and have not 
the slightest care of other people”s bodies. We are only aware of our own sufferings, but 
completely oblivious of others” pains and sufferings. We only know of our hopes for 
peace and happiness but unaware that others, too, have hope for peace and happiness. 
Moreover, because of Ignorance and stupidity, we ø1ve rise to the mind of self and other, 
which gives rise to the perception of friends and strangers. Gradually over time, this 
perception sometimes develops Into feuds and hatred among people, who become 
enemies for countless aeons (life after life, one reincarnation after reincarnation). There 
are three kinds of body karma: killing, stealing, and sexual misconducts. To repent the 


4038 


body karma, we should bow and prostrate our body to the Triple Jewels, and realize that 
our body 1s Inherently Impermanent, filled with sicknesses, constantly changing, and 
transforming. Thus, in the end, we cannot control and command 1t. We should never be 
so obssessed and overly concerned with our body and let It causes so many evil deeds. 


(I) Sám hối Khẩu nghiệp— To repent the speech karma: Đức Phật dạy: “Miệng là cửa ngỗ 
của tất cả mọi oán họa.” Quả báo của khẩu nghiệp nặng nề vào bậc nhất. Khẩu nghiệp 
có bốn thứ là nói dối, nói lời mạ ly, nói lời thêu dệt, và nói lưỡi hai chiều. Do nơi bốn cái 
nghiệp ác khẩu nầy mà chúng sanh gây tạo ra vô lượng vô biên tội lỗi, hoặc nói lời bay 
bướm, ngọt ngào, giả dối, lừa gạt, ngôn hành trái nhau. Một khi ác tâm đã sanh khởi thì 
không nói chi đến người khác, mà ngay cả cha mẹ, sư trưởng, chúng ta cũng không chừa, 
không một điều nào mà ta không phỉ báng, chúng ta không từ một lời nói độc ác, trù rủa 
nào, hoặc nói lời ly tán khiến cho cốt nhục chia lhìa, không nói có, có nói không, nói bừa 
bãi vô trách nhiệm. Phật tử chơn thuần phải luôn sám hối khẩu nghiệp, phải dùng cái 
miệng tội lỗi ngày xưa mà phát ra những lời ca tụng, tán thán công đức của chư Phật, 
tuyên nói những điều lành, khuyên bảo kẻ khác tu hành, ngồi thiển, niệm Phật hay tụng 
kinh. Sau đó, thể trọn đời không dùng miệng lưỡi đó nói ra những lời thô tục, hổn láo. 
Đối trước Tam Bảo phải thành kính bày tỏ tội lỗi chẳng dám che dấu. Cũng cùng cái 
miệng lưỡi tội lỗi ngày xưa đã từng gây tạo ra biết bao ác khẩu nghiệp, thì ngày nay tạo 
dựng được vô lượng công đức và phước lành —The Buddha taught: “he mouth 1s the 
gate and door to all hateful retaliations.” The karmic retribution for speech-karma 1s the 
greatest. Speech-karma gIves rise to four great karmic offenses: lying, Insulting, 
øossiping, and speaking with a double-tongue (see Thân Tam Khẩu Tứ Ý Tam in (IV)). 
Because of these four unwholesome speeches, sentient beings accumulate infinite and 
endless offenses ranging from speaking artificially, sweetly, manipulatively to speaking 
unfruthfully, words and actions contradicting one another, etc. Once the mind of hatred 
ArIses, not mention strangers, even oneˆs paren(s, religIous masters, efc., there 1s not an 
Insult one will not speak. No malicilous words will be spared, whether saying hateful 
words with intenton of causing separatlon between two people, saying something 
happened when 1t didn't or when it didn't happened saying 1t dịd; thus speaking 
IrresponsiIbly and chaotically without the sliphtest consideration of what 1s being said. 
Sincere Buddhists should always repent the body-karma by using the “mouth of 
transgressions” of the past to change 1t into praises and glorification of the virtuous 
practices of the Buddhas. Ủse that speech often to speak of kindness, encouraging others 
to cultivate the Way and change for the betfter, I.e. sitting meditation, Buddha-Recitation, 
or chanfing sutras, etc. Thereafter, for the remainder of this le, vow not to use one 
mouth and tongue to speak vulgarly, disrespectfully, and before the Triple Jewels, 
sincerely confess and willingly admit to all offenses without concealment. Thus, use the 
same mouth and tongue which has created countless offenses in the past to give birth to 
1nfinite merifs, virtues, and wholesome karma at the present. 


(HI)Sám hối Ý nghiệp— To repent the mind-karma: Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng 
tất cả năm thức từ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sở dĩ gây nên vô số tội lỗi là do ở nơi ý thức. 
Ý thức nầy cũng ví như mệnh lệnh của vua ban xuống quần thần. Mắt ưa ngắm bậy, tai 


4039 


ham nghe âm thanh du dương, mũi ưa ngửi mùi hương hoa, son phấn, lưỡi ưa phát ngôn tà 
vạy, thân ưa thích sự súc chạm mịn màng. Tất cả tội nghiệp gây ra từ năm thức nầy đều 
do chủ nhân ông là tâm hay ý thức mà phát sanh ra. Cuối cùng phải bị đọa vào tam đồ ác 
đạo, chịu vô lượng thống khổ nơi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trong Kinh Pháp Cú, Đức 
Phật dạy: “Phòng ý như phòng thành, giữ tâm như giữ gìn tròng con mắt. Giặc cướp công 
đức, một đời hay nhiều đời, không øì hơn ý.” Nay muốn sám hối ý nghiệp, trước hết phải 
nghĩ rằng ba nghiệp tham sân si (see Tam Độc) của ý là mầm mống gây tạo nên vô 
lượng nghiệp tội, là màng vô minh che mất trí huệ, là phiển não bao phủ chơn tâm. Thật 
là đáng sợ. Phật tử chơn thuần phải đem hết tâm ý sám hối ăn năn, thể không tái phạm— 
Sincere Buddhists should always remember that the mind consciousness 1s the reason to 
ØIve rise to Infinite offenses of the other fÍive consciousnesses, from Sight, Hearing, 
Scent, Taste, and Touch ConsciIousnesses. The mind conscIousness 1s similar to an order 
passed down from the King to his magistrates and chancellors. Eyes take great pleasure 
in looking and observing unwholesome things, ears take great pleasure In listening to 
melodious sounds, nose takes great pleasure in smelling aromas and fragrance, tongue 
takes great pleasure In speaking vulgarly and Irresponsibly as well as finding Joy In 
tasting the varlous delicacies, foods, and wines, etc; body takes great pleasure In feeling 
Varlous sensations of warmth, coolness, softness, velvet clothing. Karmic offenses arIse 
from these ẨIve conscIousness come from the1r master, the Mind; the mind conscIousness 
1s solely responsible for all their actions. In the end, this w1ll result in continual drowning 
1n the three evil paths, enduring Infinite pains and sufferings in hells, hungry ghosts, and 
animals. In the Dharmapada, the Buddha taught: “Guard one”s mind much like guarding a 
castle; protect the mind similar to protecting the eye ball. Mind 1s an enemy capable of 
destroying and eliminating all of the virtues and merits one has worked so hard to 
accumulate during one”s existence, or sometimes many lifetimes. To repent the mind- 
karma, sincere Buddhists should think that the three karmas of Greed, Hatred, and 
lgnorance of the mind are the roots and foundations of Infinite karmic transgressions. The 
mind-karma 1s the web of ignorance which masks our wisdom and 1s the affliction and 
worry that cover our true nature. It should be feared and needs be avoided. Sincere 
Buddhists should use their heart and mind to sincerely confess and repent, be remorseful, 
and vow never again to commit such offenses. 


(D) Sám Hối Thân Khẩu và Ý Nghiệp 
Repentance 0ƒ Kaya-karrnas- Vac-karmas-Moras-karmas 


(I-A)Sám Hối Thân Nghiệp— Repentance oƒ Kaya-karmas (skf): Ba giới về thân—The three 


Ù 


commandments dealing with the body: 

Không sát sanh: Not to kill or prohibiting taking of life—Chúng ta chẳng những không 
phóng sanh cứu mạng, mà ngược lại còn tiếp tục sát sanh hại mạng nữa, chẳng hạn như 
đi câu hay săn bắn, vân vân—We do not free trapped animals; but, in confrast, we 
continue to kill and murder innocent creatures, such as fishing, hunting, etc. 


4040 


2)_ Không trộm cắp: Not to steal or prohibiting stealing—Chúng ta chẳng những không bố thí 
cúng dường, mà ngược lại còn lại tiếp tục ích kỷ, keo kiết, trộm cắp nữa—We do not 
give, donate, or make offerings; but, In contrast, we confinue to be selfish, stingy, and 
stealing from others. 

3) Không tà dâm: Not to commit adultery or prohibiting commiting adultery—Chúng ta 
chẳng những không đoan trang, chánh hạnh, mà ngược lại còn tiếp tục tà dâm tà hạnh 
nữa—We do not behave properly and honorably; but, in contrast, we conftinue to commit 
sexual misconduct or sexual promIsCuIty. 


(I-B)Sám Hối Khẩu Nghiệp—Repentance dƒ Vac-karmas (skf): Bốn giới về—The four 

dealing with the mouth: 

1) Không nói dối: Not to lie—Chúng ta chẳng những không nói lời ngay thẳng chơn thật, mà 
ngược lại luôn nói lời dối láo—We do not speak the truth; but, In contrast, we continue to 
lie and speak falsely. 

2) Không nói lời đâm thọc: Not to exaggerate—Chúng ta không nói lời hòa giải êm ái, mà 
ngược lại luôn nói lưỡi hai chiều hay nói lời xấu ác làm tổn hại đến người khác—We do 
not speak soothingly and comfortably; but, in contrast, we continue to speak wickedly and 
use a double-tongue to cause other harm and disadvantages. 

3) Không chửi rũa: Not to abuse—Chúng ta chẳng những không nói lời ôn hòa hiển dịu, mà 
ngược lại luôn nói lời hung ác như chữi rũa hay sỉ vả—We do not speak kind and 
wholesome words; but, in confrast, we continue to speak wicked and unwholesome words, 
1.e., insultng or cursing others. 

4) Không nói lời vô tích sự: Not to have ambiguous talk—Chúng ta không nói lời chánh lý 
đúng đắn, mà ngược lại luôn nói lời vô tích sự—We do not speak words that are in 
accordance with the dharma; but, in contrast, we conftinue to speak ambiguous talks. 


(I-C)Sám Hối Ý Nghiệp— Repermtance oƒ Moras-karmas (skt): Ba giới về ý—The three 
dealing with the mind: 

1) Không ganh ghét: Not to be covetous—Chúng ta không chịu thiểu dục tri túc, mà ngược 
lại còn khởi tâm tham lam và ganh ghét —We do not know how to desire less and when is 
enouph; but we continue to be greedy and covetous. 

2) Không xấu ác: Not to be malicious—Chúng ta chẳng những không chịu nhu hòa nhẫn 
nhục; mà lại còn luôn sanh khởi các niềm sân hận xấu ác—We do not have peace and 
tolerance toward others; but, in contrast, we continue to be malicious and to have hatred. 

3) Không bất tín: Not to be unbelief—Chúng ta chẳng những không tin luật luân hổi nhân 
quả; mà ngược lại còn bám víu vào sự ngu tối si mê, không chịu thân cận các bậc thiện 
hữu tri thức để học hỏi đạo pháp và tu hành—We do not believe in the Law of Causes 
and Effetcs, but in contrast we continue to attach to our ignorance, and refuse to be near 
good knowledgeable advisors In order to learn and cultivate the proper dharma. 


(H-A)Thân tam— Kaya-karmas (skt): Ba giới về thân—The three commandments dealing 
with the body: 

1) Không sát sanh: Not to KHI. 

2) Không trộm cắp: Not to steal. 


3) 


4041 


Không tà dâm: Not to commit adultery. 


(IH-B)Khẩu tứ— Vac-karmas (skt): Bốn giới về ý——The four dealing with the mouth: 


D 
2) 
3) 
4) 


Không nói dối: Not to lie. 

Không nói lời hung dữ: Not to Insult. 

Không nói lời đâm thọc: Not to exaggerate. 

Không nói lưỡi hai chiều: Not to speak with a double-tongue. 


(H-C)Ý tam— Moras-karimas (skt): Ba giới về ý—The three dealing with the mind: 


Ù 
2) 
3) 


Không tham: Not to be greedy. 
Không sân: Not to be hatred. 
Không sĩ: Not to be Ignorant. 


(IHI)Phát Nguyện Sám Hối nơi Thân-Khẩu-Ý— Vow to Repent on Kaya- Vaca-Moras: Chúng 


Ù 


ta từ vô thỉ kiếp đến nay, do nơi chấp ngã quá nặng nên bị vô minh hành xử, thân, khẩu, 
ý vì thế mà tạo ra vô lượng nghiệp nhân, thậm chí đến các việc nghịch ân bội nghĩa đối 
với cha mẹ, Tam Bảo, vân vân chúng ta cũng không từ. Ngày nay giác ngộ, ắt phải sanh 
lòng hỗ thẹn ăn năn bằng cách đem ba nghiệp thân khẩu ý ấy mà chí thành sám hối. Như 
Đức Di Lặc Bồ Tát, đã là bậc Nhất sanh Bổ xứ thành Phật vậy mà mỗi ngày còn phải 
sáu thời lễ sám, cầu cho mau dứt vô minh, huống là chúng ta! Người Phật tử chân thuần 
nên phát nguyện sám hối nghiệp chướng nơi thân khẩu ý, hưng long ngôi Tam Bảo, độ 
khắp chúng sanh để chuộc lại lỗi xưa và đáp đền bốn trọng ân Tam Bảo, cha mẹ, sư 
trưởng, và chúng sanh—From infinite eons, because we have been drowning deeply ¡in 
the concept of “Self,” ienorance has ruled and governed us. Thus, our body, speech, and 
mind have created Iinfinite karmas and even great transgressions, such as being ungrateful 
and disloyal to our fathers, mothers, the Triple Jewels, etc, were not spared. Now that we 
are awakened, It is necessary to feel ashamed and be remorseful by using the same three 
karmas of body, speech, and mind to repent sincerely. Maitreya Bodhisattva, even as a 
“One-Birth Maha-Bodhisattva,” six times dally he still performs the repentance ceremony 
praying to eliminate binding ignorance quickly. As a Maha-Bodhisattva, his “binding 
Ignorance” 1s Infinitesimal, yet He still repents to eliminate them. Sincere Buddhists 
should develop vow to feel ashamed and be remorseful by using the same three karmas 
of body, speech, and mind to repent sincerely, to make the Triple Jewels glorlous, help 
and rescue sentient beinøgs, In order to compensate and atone for past transgressions and 
repay the four-gratefuls including the Triple Jewels, parents, teachers of both life and 
religion, and all sentient beings. 

Sám Hối Thân nghiệp —Repentance on the Body Karma: Thân nghiệp tổ bày tội lỗi, 
nguyện không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, và phát lồ cầu được tiêu trừ, rồi 
dùng thân ấy mà hành thiện nghiệp như bố thí cúng dường, vân vân—Body karma openly 
confess all transgressions, vow not to Kkil or prohibiting taking of life, not to steal or 
prohibiting stealing, not to commit adultery or prohibiting commiting adultery, and pray 
for them to disappear, and then use that body to practice wholesome actions, such as alms 
Ø1vings, offerings, efc.. 


2) 


3) 


4042 


Sám Hối Khẩu Nghiệp——Repentance on the Speech Karma: Khẩu nghiệp tỏ bày tội lỗi, 
nguyện không nói dối, không nói lời đâm thọc, không chửi rũa, không nói lời vô tích sự, 
không nói lời hung dữ, không nói lời đâm thọc, không nói lưỡi hai chiều, và phát lỗ cầu 
được tiêu trừ. Sau đó dùng khẩu ấy mà niệm Phật, tụng kinh, hay ăn nói thiện lành, vân 
vân—Speech karma openly confess all transgressions, vow not to lie, not to exaggerate, 
not to abuse (curse), not to have ambiguous talk, not to 1nsult, not to exagøerate, not to 
speak with a double-tongue. and pray for them to disappear, and then use that speech to 
practice Buddha Recttation, chant sutras, speak wholesomely, etc. 

Sám Hối Ý Nghiệp —Repentance on the Mind Karma: Ý nghiệp phải thành khẩn ăn năn, 
nguyện không ganh ghét, không xấu ác, không bất tín, không tham, không sân, không sĩ 
mê, thể không tái phạm —Mind Karma must be genuine, remorseful, vow not to be 
covefous, not to be malicious, not to be unbelief, not to be greedy, not to be hatred, not to 
be ignorant, vowing not to revert back to the old ways. 


(E) Phát nguyện Sám Hối 
Vowing to make a c0onƒession 


Khi sám hối chúng ta phát nguyện—When making confession, we should vow: 

“Con xin sám hối tất cả những hành vi bất thiện của con. 

Mười hành vi bất thiện và năm trọng nghiệp. 

Đã phạm từ vô thủy đến nay. 

Bởi tâm thức bị vô minh lấn áp.” 
Chúng ta cố gắng sám hối tất cả những hành động bất thiện đã phạm từ vô thủy. Chúng 
ta đã mang không biết bao nhiêu là thân xác mỗi khi chúng ta được sanh ra. Theo quan 
điểm Phật giáo, chết không phải là sự chấm dứt mà là một lối dẫn đến sự tái sanh khác. 
Tâm thức chỉ di chuyển từ đời này sang đời khác. Điểm bắt đầu của một tiến trình như 
thế thật không thể nào truy cứu được. Tuy nhiên, sự hiện hữu của chúng ta trong vòng 
luân hồi sanh tử thì không vô hạn một cách tự nhiên. Có thể thực hiện để chấm dứt nó. 
Cách duy nhất để làm được việc này là thực chứng sự vô ngã. Giống như một hạt giống 
không có sự bắt đầu nhưng bản chất của nó không phải là vô hạn. Nếu chúng ta đốt hạt 
giống ấy là chúng ta có thể hủy diệt khả năng mọc lên của nó. Đó là sự chấm dứt. Rất 
khó cho chúng ta nhớ lại tất cả những hành vi bất thiện mà chúng ta đã làm trong tất cả 
những kiếp quá khứ, nhưng chúng ta có thể nghĩ đến những hành vi bất thiện mà chúng 
ta đã phạm từ lúc mà chúng ta có thể nhớ được. Khi sám hối, Phật tử thuần thành nên 
luôn nghĩ về những hành vi bất thiện đã phạm trong vô số kiếp quá khứ, càng xa càng tốt 
ngay cả không nhận ra chúng được. Sám hối không phải là chuyện giản dị để tường thuật 
những hành vi bất thiện mà không có ý nghĩ nghiêm túc về sự ăn năn. Cách thiện xảo để 
sám hối là sám hối với một cảm giác hối hận chân thật. Do đó, nhớ lại những hành vi bất 
thiện đã phạm trở nên cần thiết và nhờ đó chúng ta có thể nhớ và cảm thấy hối lỗi về 
chúng. Điều này sẽ dẫn đường cho chúng ta chuộc lỗi những tội ác của chính mình. Bản 
chất tự nhiên sẵn có của tâm chúng ta là ánh sáng trong suốt. Nó chính là sự nhân cách 
hóa của sự hoàn hảo. Nhưng bản chất trong suốt ấy tạm thời bị che đậy. Nó bị bẩn nhơ; 
bị che mờ bởi chính những cảm xúc tiêu cực của chúng ta. Đó là tại sao chúng ta nói 


4043 


trong khi sám hối rằng bởi vì tâm con bị vô minh lấn áp, từ vô thủy con đã phạm những 
hành vi bất thiện. Do tâm vọng tưởng, ngay cả trong cuộc sống hiện tại, chúng ta liên tục 
hoạt động với những hành động bất thiện. Chúng ta không có tự do để tránh những cảm 
xúc tiêu cực. Chúng ta bị nô lệ bởi chúng. Chúng ta là tên tù của chính chúng ta. Thí dụ 
như khi giận dữ khởi lên trong chúng ta, chúng ta trở thành hoàn toàn chịu sự kiểm soát 
của cảm xúc tiêu cực này. Nó làm chúng ta suy nghĩ và hành xử những điều mà chúng ta 
không muốn làm. Nếu chúng ta chịu lùi lại một bước và thử nhìn vào gương khi chúng ta 
giận dữ, thì chúng ta sẽ thấy sự giận dữ đã làm gì đến chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ thấy 
quyển lực của sự giận dữ nó phá hủy chúng ta và những người chung quanh. Chúng ta có 
thể tự hỏi không biết chúng ta có thể chuộc lỗi một hành vi bất thiện như là một trong 
năm trọng nghiệp hay không. Theo Trung Quán Luận, bất cứ hành vi bất thiện nào đều 
có thể được chuộc lỗi. Đây là tính chất của những điều bất thiện. Nếu chúng ta không 
quên lãng chúng, và chúng chưa được chín mùi, là chúng ta có thể thanh tịnh hóa chúng. 
Những hành vi không đạo đức thì bản chất là bất thiện nhưng chúng có một đặc tính là có 
thể được thanh tịnh hóa. Có người tin rằng họ có thể tránh khỏi những hậu quả của hành 
động tiêu cực đã phạm. Họ là những người không tin vào luật nhân quả. Chúng ta miễn 
bàn đến họ. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng theo luật nhân quả, hậu quả của bất 
cứ hành động nào, dù thiện hay bất thiện, phải được đối diện bởi chính người đó. Nói 
cách khác, mọi người phải chịu trách nhiệm cho những 

“J confess all my unwholesome deeds. 

The ten non-virtues and the five heinous crimes. 

Committed to date from time without beginning. 

Through my mind overwhelmed by 1gnorance.” 
We try to confess our negative acftlons committed from time without beginning. When we 
first took bìrth, given the countless number of bodies into which we have been born. 
According to Buddhism point of view, death 1s not an end but a means leading to another 
rebrrth. The conscious mind only migrates from life to life. The starting point of such a 
process 1s Impossible to retrace. However, our existence In samsara 1s not naturally 
Iinfinite. It 1s possible to put an end to 1t. The only way to do 1s by realizing selflessness. 
As seed has no beginning but it is not naturally Infinite, If we burn the seed we can 
destroy Its potential to grow. That Is the end of it. It 1s extremely difficult for us to 
remember the negative conduct of all our past lives, but we can think of negative deeds 
we have commifted since such a time we can remember. When making confession, 
sincere Buddhists should always think about the non-virtuous deeds of countless past 
lives even though we camnot identify them. Confession 1s not a simple thing of narrating 
our negative deeds with no serious thought of repentance. The skillful way of making 
confessions 1s to do it with a real feeling of remorse. Therefore, it becomes necessary to 
recollect our misdeeds so that one can think about them and feel sorry about them. This 
will lead you to expiate your crime. The Innate nature of our mind 1s clear light. It 1s the 
very personification of perfection; however, this clear light 1s temporarily obscured. Ït 1s 
contaminated; beclouded by our own afflicive emotions. That is why we say In our 
confession that through our mind overwhelmed by Ignorance we have committed since 
time without beginning unwholesome deeds. Due to our deluded mind, even in thĩs 
present life, we are constantly operating with negative actions. We do not have much 


Œ) 


4044 


freedom from afflictive emotions. We are enslaved by them. We are prIsoners of our own 
devices. For example, when anger rIses in us, we become completely under the control of 
this afflictive emotion. It makes us think and act in ways we do not want to. lf we step 
back and look in a mirror when we become angry, we will see what anger has done to us. 
We will see anger”s power to destroy us and others around us. We might wonder IÍ It 1s 
indeed possible to explate a non-virtuous deed such as one of these five heinous crimes. 
According to “Prasanghika Madhyamika,” any kind of negative deed can be expiated. 
Thịs 1s a property of negativities. If we do not leave them unattended until they are rIpen, 
we can purIfy them. Non-virtuous deeds are negative by nature but have the quality of 
being purified. There are people who believe that they can get away with whatever 
negative action they commit. They are those who do not believe in the law of cause and 
effect. We have no comment on these people. Sincere Buddhists should always 
remember that according to the law of cause and effect, the consequences of any kind of 
act one commIfs, virtuous or non-virtuous, must be faced by that same person. In other 
words, each person 1s responsible for his own actIions. 


(F) Sự Sám Hối của ba hạng người 
Repentance 0ƒ the three Imqjor cÏasses 


Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy về sự sám hối của ba hạng người như sau—ln the 
Lotus Sutra, the Buddha taught about repentance of the three maJor classes as follows: 


Sự sám hối của hàng Thanh Văn—Repentance dƒ Srayakas: Giả như một Thanh Văn 
phá bỏ tam quy, ngũ giới, tám giới, các giới của Tỳ Kheo, các giới của Sa di, Sa di Ni, 
Thức xoa ma na và các uy nghi; và giả như do người ấy ngu sĩ, do tâm xấu ác hay tà vạy 
mà phạm các giới và uy nghi. Nếu người ấy muốn diệt trừ khiến không còn các lầm lỗi 
để trở lại thành một Tỳ kheo đầy đủ các pháp của hàng Sa môn thì người ấy phải chăm 
chỉ đọc các kinh Phương Đẳng, tư duy về pháp “Không” thâm sâu của đệ nhất nghĩa, 
khiến cái trí tuệ “Không” tương ứng với tâm của mình. Nên biết rằng trong mỗi một 
niệm, mọi ô nhiễm của tội lỗi của người ấy sẽ vĩnh viễn chấm dứt, không còn chút tàn 
dư. Đấy gọi là người đầy đủ các pháp và giới của hàng Sa môn và đây đủ các uy nghi. 
Người như thế sẽ xứng đáng được hết thảy trời và người cúng dường —Suppose that a 
Sravaka breaks the threefold refuge, the five precepts, the eight precepts, the precepts of 
Bhikshus, of Bhikshunis, of Sramaneras, of Sramanerikas, and of Sikshamanas, and theIr 
dignified behavior, and also suppose that because of his foolishness, evil, and bad and 
false mind he Iinfringes many precepts and the rules of dignified behavior. If he desires to 
rid himself of and destroy these errors, to become a Bhikshu again and to fulfill the laws 
of monks, he must diligently read the all the Vaipulya sutras (sutras of Great Extent), 
considering the profound Law of the Void of the first principle, and must bring this 
wIsdom of the Void to his heart; know that in each one of his thoughts such a one will 
gradually end the defilement of all his longstanding sins without any remainder. Thịs 1s 


4045 


called one who 1s perfect 1n the laws and precepts of monks and fulfills therr dignified 
behavior. Such a one will be deserved to be served by all gods and men. 


(II) Sự sám hối của Ưu Bà Tắc—Repentance oƒ an Upasaka: Giả như có Ưu Bà Tắc vi 


phạm các oai nghi và làm các việc xấu. Làm các việc xấu tức là bảo rằng Phật pháp là 
sai lầm, là xấu; bàn luận những việc xấu của tứ chúng; phạm tội trộm cắp, tà dâm mà 
không biết hổ thẹn. Nếu người ấy muốn sám hối và đoạn trừ các tội lỗi thì phải chuyên 
đọc tụng các kinh Phương Đẳng và tư duy về đệ nhất nghĩa—Suppose any Upasaka 
violates his dignified behavior and does bad things. To do bad things means, namely, to 
proclaim the error and sins of the Buddha-laws, to discuss evIl things perpetrated by the 
four øroups, and not to feel shamed even In committing theft and adultery. If he desires to 
repent and rid himself of these sins, he must zealously read and recite the Vaipulya sutras 
and must think of the first principle. 


(IHI)Sám hối của hàng vua chúa, quan quyên, và những công dân khác— Repentance oƒ 


1) 


2) 


3) 


Kshatriyas, mandarins, and other ciizens: Giả như có một vị vua, đại thần, Bà la môn, 
trưởng giả hay viên quan mải mê tham cầu các dục lạc, phạm năm nghịch tội (see Ngũ 
Nghịch in Chapter 36), phỉ báng các kinh Phương Đẳng, làm đủ mười điều ác. Quả báo 
của những điều ác lớn lao này sẽ khiến họ bị đọa lạc vào các đường ác nhanh hơn mưa 
bão. Chắc chắn họ sẽ rơi vào địa ngục A tỳ. Nếu họ muốn diệt trừ các nghiệp chướng 
nà y thì họ phải khởi lòng hổ thẹn và cải hối các tội lỗi. Có năm pháp sám hối cho những 
bậc này —Suppose a king, a mimister, a Brahman, and other citizens, an elder, a state 
official, all of these persons seek greedily and untiringly after desires, commit the five 
deadly sins, slander the the Vaipulya sutras, and perform the ten evil karma. TheIr 
recompense for these great evils will cause them to fall into evil paths faster than the 
breaking of a rainstorm. They will be sure to fall into the Avici hell. If they desire to rid 
themselves of and destroy these Iimpediments of karmas, they must raise shame and 
repent all their sins. There are five ways of repentance for these people: 

Phép sám hối thứ nhất— First repentance: Nếu họ muốn diệt trừ các nghiệp chướng này 
thì họ phải khởi lòng hổ thẹn và cải hối các tội lỗi. Họ phải chánh tâm, không phỉ báng 
Tam Bảo, không gây chướng ngại cho hàng xuất gia, không làm ác đối với người thực 
hành phạm hạnh. Họ phải ủng hộ cúng dường người trì giữ Đại thừa, họ phải nhớ niệm 
đến cái “Không” của ý nghĩa đệ nhất của kinh pháp thâm sâu ——They want to rid 
themselves of karmas, they must constantly have the right mind, not slander the Three 
Treasures nor hinder the monks nor persecute anyone practicing brahma-conduct. They 
must support, pay homage to, and surely salute the keeper of the Great Vehicle; they 
must remember the profound doctrine of sutras and the Void of the first princIple. 

Pháp sám hối thứ hai— The Second repenianc: Họ phải hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính các 
bậc thầy và các vị trưởng thượng—They must discharge their filial duty to their fathers 
and mothers and to respect their teachers and seniors. 

Pháp sám hối thứ ba— The Third repentance: Họ phải trị nước theo chánh pháp và không 
ép uổng nhân dân một cách bất công—They must rule their countries with the righteous 
law and not to oppress their people unJustly. 


4) 


3) 


qŒ) 


4046 


Pháp sám hối thứ tư— The Fourth repenfance: Họ phải ra lệnh khắp nước nên giữ sáu 
ngày trai giới và không được sát sanh—They must issue within theIr states the ordinance 
of the six day of fasting and to cause the1r people to abstain from killing wherever theIr 
poWers reach. 

Pháp sám hối thứ năm— The FIth repentance: Họ phải tin vào nhơn quả một cách sâu 
đậm, tin vào con đường của cái thực tánh duy nhất và biết rằng Đức Phật bất diệt—They 
must believe deeply the causes and results of things, to have faith in the way of one 
reality, and to know that the Buddha 1s never extinct. 


(G) Sám Hối theo Lục Tổ Huệ Năng 
The Sixth Patriarch”s Repentance and RÑeform 


Sám Hối theo Lục Tổ Huệ Năng (Phẩm Thứ Sáu Kinh Pháp Bảo Đàn)— The Sixth 
Patriarch°s Repentance and Reform in the Sixth Chapter 0ƒ the Dharma Jewel Plafform 
Sưira: Khi Tổ thấy sĩ thứ bốn phương từ Quảng Châu , Thiểu Châu đua nhau đến trong 
núi nghe pháp, Tổ mới đăng tòa bảo chúng rằng: “Đến đây, các thiện tri thức! Tánh nầy 
phẩi từ trong tự tánh mà khởi, trong tất cả thời, mỗi niệm tự tịnh tâm kia, tự tu, tự hành, 
thấy pháp thân của mình, thấy tâm Phật của mình, tự độ, tự giới mới được, không nhờ 
đến đây. Đã từ xa đến, một hội ở đây đều cùng có duyên, nay có thể mỗi vị quỳ gối, 
trước tôi vì truyền cho Tự Tánh Ngũ Phần Pháp Thân Hương, kế đó là trao Vô Tướng 
Sám Hối—Seeing the scholars and common people of Kuang-Chou and Shao-Kuan and 
the four directions assembled on the mountain to hear the Dharma, the Great Master took 
his seat and spoke to the assembly saying: “Come, each of you, Good Knowing Advisorsl 
Thịs work must begin within your self-nature. At all times, in every thought, purify your 
mind, cultivate your own conduct, see your own Dharm-body and the Buddha of your own 
mind. Take yourself across; discipline yourself. Only then will your coming here have not 
been in vain. You have come from afar to attend this gathering because we have karmic 
affinities in common. Now all of you kneel and I wIll first transmit to you the fivefold 
Dharma-body refuge of the self-nature, and then the markless repentance and reform.” 


(IH) Tự Tâm Sám Hối— Repentance in Your Own Mind: Chúng đều quỳ gối, Tổ bảo: “Một 


là giới hương, tức là trong tâm mình không có quấy, không có ác, không tật đố, không 
tham sân, không cướp hại, gọi là giới hương. Hai là định hương, tức là thấy các cảnh 
tướng thiện ác mà tự tâm chẳng loạn gọi là định hương. Ba là huệ hương, tức là tâm mình 
không ngại, thường dùng trí huệ quán chiếu tự tánh, chẳng tạo các ác, tuy tu các hạnh 
lành mà tâm không chấp trước, kính bậc trên thương kẻ dưới, cứu giúp người cô bần, gọi 
là huệ hương. Bốn là giải thoát hương, tức là tự tâm mình không có chỗ phan duyên, 
chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, tự tại vô ngại gọi là giải thoát hương. Năm là giải thoát 
tri kiến hương, tức là tự tâm đã không có chỗ phan duyên thiện ác, không thể trầm, 
không trệ tịch, tức phải học rộng nghe nhiều, biết bản tâm mình, đạt được lý của chư 
Phật, hòa quang tiếp vật, không ngã không nhơn, thẳng đến Bồ Đề, chơn tánh không đổi, 
gọi là giải thoát tri kiến hương. Nầy thiện tri thức! Mỗi người đồng thời nói theo lời tôi: 
“Đệ tử chúng con, từ niệm trước, niệm hiện tại và niệm sau, mỗi niệm không bị ngu mê 


4047 


làm nhiễm, từ trước có những nghiệp ác, ngu mê, vân vân, các tội thảy đều sám hối, 
nguyện một lúc tiêu diệt, hằng không khởi lại. Đệ tử chúng con, từ niệm trước, niệm hiện 
nay và niệm sau, mỗi niệm không bị kiêu cuống làm nhiễm, từ trước có những nghiệp ác, 
kiêu cuống, vân vân, các tội thảy đều sám hối, nguyện một thời tiêu diệt, hằng không 
khởi lại. Đệ tử chúng con, từ niệm trước, niệm hiện nay và niệm sau, mỗi niệm không bị 
tật đố làm nhiễm, từ trước đó có những nghiệp ác, tật đố, vân vân, các tội thẩy đều sám 
hối, nguyện một lúc tiêu diệt, hằng không khởi lại The assembly knelt and the Master 
said, “he first 1s the morality-refuge, which 1s simply your own mind when free from 
error, evil, Jealousy, greed, hatred and hostility. The second 1s the concentration-refuse, 
which 1s Just your own mind and does not become confused when seeing the marks of all 
good and evil conditions. The third 1s the wisdom-refuge, which 1s simply your own mind 
when 1t 1s unobstructed and when 1t constantly uses wisdom to contemplate and illuminate 
the self-nature, when 1t does no evil, does good without becoming attached and, 1s 
respectful of superior, considerate of Iinferiors, and sympathetic towards orphans and 
widows. The fourth 1s the liberation-refuge, which 1s simply your own mind independent 
Of conditions, not thinking of good or evIl, free and unobstructed. The fifth 1s the refuge of 
knowledge and views, which Is simply your own mind when 1t 1s independent of good 
and evil conditions and when 1t does not dwell in emptiness or cling to stillness. You 
should then study this in detail, listen a great deal, recognize your original mind and 
penetrate the true principle of all the Buddhas. You should welcome and be In harmony 
with living creatures; the unchanging true nature. Good Knowing Advisors, repeat after 
me: “May this disciple be, in past, present, and future thought, in every thought, unstained 
by stupidity and confusion. May 1t be wiped away at once and never arise again. May this 
disciple be, In past, present, and future thought, in every thought, unstained by Ignorance 
and deceit. Now I Completely repent of and reform all bad actions done In the past out of 
arrogance and deceit and other such offenses. May their effects be wiped away at once 
and may never be perpetrated again. May this disciple be in past, present, and future 
thought, in every thought unstained by Jealousy. Now I completely repent and reform all 
bad actions done In the past out of Jealousy and other such offenses. May they be wiped 
away at once and never arIse again. 


(H) Vô Tướng Sám Hối 
Repentance that has no marks 


Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy: “Nầy thiện tri thức! Nay tôi vì các ông 
mà trao “Vô Tướng Sám Hối' để diệt tội trong ba đời, khiến được ba nghiệp thanh tịnh. 
Nầy thiện tri thức! Mỗi người đồng thời nói theo lời tôi: “Đệ tử chúng con, từ niệm trước, 
niệm hiện tại và niệm sau, mỗi niệm không bị ngu mê làm nhiễm, từ trước có những 
nghiệp ác, ngu mê, vân vân, các tội thảy đều sám hối, nguyện một lúc tiêu diệt, hằng 
không khởi lại. Đệ tử chúng con, từ niệm trước, niệm hiện nay và niệm sau, mỗi niệm 
không bị kiêu cuống làm nhiễm, từ trước có những nghiệp ác, kiêu cuống, vân vân, các 
tội thảy đều sám hối, nguyện một thời tiêu diệt, hằng không khởi lại. Đệ tử chúng con, từ 
niệm trước, niệm hiện nay và niệm sau, mỗi niệm không bị tật đố làm nhiễm, từ trước đó 


4048 


có những nghiệp ác, tật đố, vân vân, các tội thảy đều sám hối, nguyện một lúc tiêu diệt, 
hằng không khởi lại. Nây thiện tri thức! Về trước là °Vô Tướng Sám Hối.' Thế nào gọi là 
sám? Thế nào gọi là hối? Sám là sám những lỗi về trước, từ trước có những nghiệp ác 
ngu mê, kiêu cuống, tật đố, vân vân, các tội thẩy đều sám hết, hằng không khởi lại, gọi 
đó là sám. Hối là hối những lỗi về sau, từ nay về sau có những nghiệp ác ngu mê, kiêu 
cuống, tật đố, vân vân, các tội nay đã giác ngộ, thảy đều hằng đoạn, lại không tạo lại, ấy 
gọi là hối, nên gọi là sám hối. Người phàm phu ngu mê, chỉ biết sám lỗi trước, chẳng biết 
hối lỗi sau, do vì không hối nên tội trước chẳng diệt, lỗi sau lại sanh. Tội trước đã chẳng 
diệt, lỗi sau lại sanh, sao gọi là sám hối được —According to the Platform Sutra of the 
Sixh Patriarch's Dharma Treasure, the Sixth Patriarch, Hui-Neng, taught: “Good 
Knowing Advisors, I will now transmit to you the markless repentance and reform to 
destroy the offensive actions done within the three periods of time and to pur1fy the three 
karmas. Good Knowing Advisors, repeat after me: “May this disciple be, in past, present, 
and future thought, in every thought, unstained by stupidity and confusion. May 1t be 
wiped away at once and never arise again. May this disciple be, In past, present, and 
future thought, in every thought, unstained by ignorance and deceit. Now I Completely 
repent of and reform all bad actions done In the past out of arrogance and deceit and 
other such offenses. May their effects be wiped away at once and may never be 
perpetrated again. May this disciple be In past, present, and future thought, in every 
thought unstained by Jealousy. Now I completely repent and reform all bad actions done 
1n the past out of Jealousy and other such offenses. May they be wiped away at once and 
never arise again. Good Knowing Advisors, the above has been the markless repentance 
and reform. What 1s repentance and what 1s reform? Repentance 1s fo repent of past 
errors, to repent so completely of all bad actions done In the past out of stupidity, 
confusion, arrogance, decett, Jealousy, and other such offenses, that they never arIse 
again. Reform 1s to refrain from such transgressions 1n the future. Awakening and cutting 
off such offenses completely and never commifting them again 1s called repentance and 
reform. Common people, stupid and confused, know only how to repent of former ©rrOrs 
and do not know how to reform and refrain from transgressions in the future. Because 
they do not reform, their former errors are not wiped away, and they will occur In the 
future. If former errors are not wIped away and transgressions are again committed, how 
can that be called repentance and reform?” 


(D Lời Phật dạy về Sám Hối 
The Buddha ”s teaching on Repenfance 


Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 3, Đức Phật dạy: “Người có lầm lỗi mà không tự sám 
hối để mau chấm dứt tâm tạo tội ác, thì tội lỗi sẽ chồng chất vào thân như nước chảy về biển, dần 
dần trở nên sâu rộng. Nếu người có tội mà tự nhận biết tội, bỏ ác làm lành thì tội lỗi tự diệt, như 
bệnh được đổ mồ hôi dần dần sẽ khỏi.”—According to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 
5, the Buddha said: “If a person has many offenses and does not repent of them but merely stop 
thinking about them, the offenses will engulf him, just as water returning to the sea will gradually 
become deeper and broader. If a person has offenses and repenfs (practices øood), the offenses 
wIll dissolve of themselves, Just as a sick person begins to perspire and is gradually be cured.” 


4049 


CHƯƠNG MỘT TRĂM BA MƯƠI BỔN 
CHAPTER ONE HUNDRED THIRTY-FOUR 


Dục và Thiểu Dục Tri Túc 
Destres and Content with ƒew Desires 


(A) Dục 
Desires 
See Chapter 43 


(B) Thiểu Dục Tri Túc 
Content with ƒew Desires 
and Be Safisfied with what we have 
at this very rmomenf 


(ID Tổng quan về Thiểu Dục Trì Túc—An overview oƒ Content with ƒew desires and Be 
Satisfied with what we have at this very momen: Thiểu dục là có ít dục lạc; tri túc là biết 
đủ. Thiểu dục tri túc là ít ham muốn mà thường hay biết đủ. Tri túc là bằng lòng với 
những điều kiện sinh hoạt vật chất tạm đủ để sống mạnh khỏe tiến tu. Tri túc là một 
phương pháp hữu hiệu nhất để phá lưới tham dục, để đạt được sự thảnh thơi của thân tâm 
và hoàn thành mục tiêu tối hậu của sự nghiệp tu tập—Content with few desires. “Thiểu 
Dục” means having few desires; “tri túc” means being content. Knowing how to feel 
satisfiied with few possessions means being content with material conditions that allow 
us to be healthy and strong enough to practice the Way. “Knowing how to feel satisfied 
and beiIng content with material conditions” 1s an effective way to cut through the net of 
passions and desires, attain a peaceful state of body and mind and accomplish our 
supreme goal of cultivation. 


(II) Chỉ tiết về Thiểu Dục Tri Túc— Details oƒ Content with ƒew desires and Be Satisfied with 
what we have qdf this Very moimenf: 

(A) Thiểu dục— Few desires: Thiểu dục là có ít dục lạc hay ít ham muốn. Ở đây “ham 
muốn” không chỉ gồm ham muốn tiền bạc và vật chất, mà còn mong ước địa vị và danh 
vọng. Ham muốn cũng chỉ về sự mong muốn được những người khác thương yêu và phục 
vụ. Trong đạo Phật, một người đã đạt đến mức độ tâm thức thâm sâu thì sẽ có rất ít các 
ham muốn mà có khi còn thờ ơ với chúng nữa là khác. Chúng ta cũng nên chú ý rằng một 
người như thế thờ ơ với những ham muốn thế tục, nhưng người ấy lại rất khao khát với 
chân lý, tức là người ấy có sự ham muốn lớn lao đối với chân lý, vì theo đạo Phật, thờ ơ 
với chân lý là biếng nhác trong đời sống. Thiểu dục cũng còn có nghĩa là thỏa mãn với 
những thâu đạt vật chất ít ỏi, tức là không cảm thấy buôn bực với số phận của mình và 


4050 


không lo lắng nhiều đến việc đời. Tuy nhiên, đây không có nghĩa là không quan tâm đến 
sự tự cải tiến của mình, mà là cố gắng tối đa với một thái độ không chán nản. Một người 
như thế chắc chắn sẽ được người chung quanh biết tới . Mà dù cho những người chung 
quanh có không biết tới đi nữa, thì người ấy cũng cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc và theo 
quan điểm tâm linh thì người ấy đang sống như một vì vua vậy. Có hai thứ cần phải thiểu 
dục. Thứ nhất là thức ăn, thứ hai là sắc đẹp; một cái gọi là thực dục, một cái gọi là sắc 
dục. Hai thứ nầy giúp đở cho vô minh làm đủ thứ chuyện xấu, nên Đức Khổng Phu Tử có 
day: “Thực, sắc tánh dã.” Nghĩa là háo ăn, háo sắc đều là bản tánh của chúng sanh. 
Người tu Phật phải biết tại sao vô minh chẳng phá được? Tại sao phiển não cũng không 
đoạn được? Tại sao trí huệ chẳng hiển lộ? Chỉ do bởi mình không biết thiểu dục đó thôi. 
Phật tử chân thuần nên nhớ rằng ăn uống thì trợ giúp cho dục vọng, dục vọng lại làm 
tăng trưởng vô minh. Một khi đã có lòng tham ăn rồi thì sau đó sẽ là tham sắc. Con trai 
thì ham muốn nữ sắc, con gái thì ham muốn nam sắc, cứ thế mà quyến luyến không rời 
và không thể nào nhìn sự vật thấu suốt được. Ăn uống bao nhiêu thứ thành chất bổ 
dưỡng, hễ chất bổ dưỡng sung mãn thì sanh lòng ham mê sắc dục. Phật tử chân thuần nên 
luôn nhớ rằng đồ ăn càng ít ngon chừng nào càng tốt chừng ấy. Không nên coi quá trọng 
vấn để ăn uống. Ăn là để duy trì mạng sống mà tu tập, vì thế nên tiết độ trong ăn uống; 
không cần phải ăn đồ ăn ngon, mà cũng không ăn những đồ đã bị hư hoại, vì cả hai đều 
có hại cho sức khỏe của mình —Being content with few desires means having few 
desires. Here “desires” Include not only the desire for money and material things but also 
the wish for sftatus and fame. It also indicates seeking the love and service of others. In 
Buddhism, a person who has attained the mental stage of deep faith has very few desires 
and Is Indifferent to them. We must note carefully that though such a person 1s indifferent 
to worldly desires, he 1s very eager for the truth, that 1s, he has a great desire for the truth. 
To be Indifferent to the truth 1s to be slothful in life. To be content with few desires also 
means to be satisfied with little materlal gain, that 1s, not to feel discontented with one”s 
lot and to be free from worldly cares. Nevertheless, this does not mean to be unconcerned 
with self-improvement but to do one”s best in one”s work without discontent. Such a 
person will never be ignored by those around him. But even 1f people around him 1gnored 
him, he would feel quite happy because he lives like a king from a spiritual point of view. 
We must have few desires In two areas: the desires for food and sex. Food and sex 
Support ignorance 1n perpetrating all sort of evil. Thus, Confucius taught: “Food and sex 
are part of human nature.” That 1s to say we are born with the craving for foos and sex. 
Why 1s that we have not been able to demolish our ignorance, eliminate our afflictions, 
and reveal our wisdom? Because we always crave for food and sex. Sincere Buddhists 
should always remember that food g1ves rise to sexual desire, and sexual desire gøIves 
rIse fo Ipnorance. Once the desire for food arises, the desire for sex arises as well. Men 
are affracted to beautiful women, and women are charmed by handsome men. People 
become Infatuated and obsessed and cannot see through their desires. The nourishment 
from the food we eat 1s transformed I1nto reporductive essence; and once that essence 1s 
full, sexual desire arises. Sincere Buddhists should always remember that the less tasty 
the food 1s, the better. Food should not be regarded as too important. Sincere Buddhists 
should practice moderation and eat only enough to sustain ourselves. We should neither 
eat very rich food, nor eat spoIlt food, for either one could ruin our health. 


4051 


(B) Tri Túc— Be Satisfied with what we have at this very moment: Biết đủ và thỏa mãn với 
những gì mình có ngay trong lúc nầy. Tri túc là đặc điểm của hạnh phúc cá nhân. Phàm 
phu thường nghĩ rằng tri túc rất khó trau đồi và phát triển. Tuy nhiên, nếu chúng ta kiên 
trì dũng mãnh, và quyết tâm kiểm soát những tư tưởng bất thiện cũng như hậu quả gây ra 
do bởi không biết tri túc, thì chúng ta sẽ cảm thấy luôn hạnh phúc với những gì mình 
đang có. Đối với những người có trí tuệ, biết quyền biến, tháo vát, khéo an nhẫn với 
cảnh đời, biết suy cùng nghĩ cạn, thì trong cảnh ngộ nào cũng vẫn an nhiên bình thắn. 
Với hoàn cảnh giàu sang thì biết đủ theo cảnh giàu sang, với cảnh nghèo hèn thì biết đủ 
theo nghèo hèn. Thật vậy, trong đời sống hằng ngày, chúng ta làm đủ cả mọi việc, suy 
tính đủ mọi phương cách, chước mầu, thậm chí đến việc không từ nan bất cứ thủ đoạn 
nào, miễn sao cho mình được lợi thì thôi, còn thì tổn hại cho ai cũng không cần nghĩ đến. 
Thử hỏi chúng ta làm như vậy để chi? Chẳng qua là để có cuộc sống tốt đẹp hơn, ăn 
mặc, nhà cửa, cất chứa tiền bạc nhiều hơn. Nhưng suy nghĩ kỹ chúng ta sẽ thấy mặt trời 
mọc, đứng bóng, rồi lặn và biến mất về đêm; trăng đầy rồi khuyết, rồi mất hẳn ánh sáng; 
gò cao đổi thành vực thắm, biển cả hóa nương dâu, vân vân. Cuộc đời xưa nay thịnh suy, 
đắc thất, vinh nhục, bổng trầm, còn mất, hợp tan, chỉ là lẽ thường chớ đâu có gì được tổn 
tại mãi, tất cả rồi cũng về với hư không. Thế nên người trí phải luôn biết tri túc với hoàn 
cảnh hiện tại. Đức Phật tán dương cuộc sống đơn giản, cuộc sống đơn giản dẫn đến việc 
mở mang tâm trí con người. Chính vì thế mà Đức Phật luôn thuyết giảng sự lợi ích cho 
các thầy Tỳ Kheo về tri túc trên những món như sau: Y áo mà các thầy nhận được, dù 
thô hay dù mịn; đồ cúng dường hay thực phẩm các thây nhận được, dù ngon hay không 
ngon; nơi ở mà các thầy nhận được, dù đơn sơ hay sang trọng. Ai mà mãn ý với ba điều 
trên đây có thể giảm được lòng ham muốn và đồng thời in sâu vào tâm khẩm những thói 
quen của một cuộc sống đơn giản—Satisfaction or contentment is a characteristic of the 
really happy Individual. The ordinary people seem to think that 1t 1s difficult to cultivate 
and develop contentment. However, with courage and determination to control one”s evil 
Iinclination, as well as to understand the consequences of these evil thoughts, one can 
keep the mind from being soiled and experience happiness through contentment. For 
those who have wIisdom, know how to apply themselves and are able to endure life, and 
are able to think cleverly, wIll find peace In his fate under whatever circumstances. With 
the conditions of wealth, one satisfies and Is at peace with being wealthy; with the 
conditions of poverty, one satisfies and 1s at peace with being Impoverished. In fact, in 
our lifetime, we engage ¡n all kinds of activities, think and calculate every imaginable 
method without abandoning any plot, so long as 1t 1s beneficial, but whether or not our 
actions affect others we never care. We have been doiïng all these for what? For a better 
life, clothes, house, and for storing more money. If we think carefully, we wIll see that 
the sun rises, reaches its stand still, and then it wIll set and disappears In the evening; a 
full moon wIll soon become haÏlf, quarter, then lose 1fs brightness; mountains become 
deep canyons; oceans become hills of berries, etc. The way of life has always been rise 
and fall, success and failure, victory and defeat, lost and found, together and apart, life 
and death, etc., goes on constantly and there 1s absolutely nothing that remain unchanged 
and eternal. People with wisdom should always satisfy with their current circumstances. 
The Buddha extols simple living as being more conducIve to the development of oneˆs 


4052 


mind. Thus, the Buddha always preaches the self-contentment for the benefit of the 
Bhikkhus as follow: The robes or clothes they receive, whether coarse or fine; alms or 
food they receive, whether unpalatable or delicious; the abodes or houses they receive, 
whether simple or luxurious. Those who satisfy with these three conditions can reduce the 
desires, and at the same time develop the habits and values of simple living. 


(HI)Tai hại của Dục Lạc—Disadvantfages 0ƒ the Sensual Pleasures: Đối với đạo Phật, dục 
lạc ngũ trần thật là phù du và hư ảo, chợt đến rồi chợt đi. Phải chăng đó là hạnh phúc 
thật sự khi mình cứ mãi săn đuổi một cái gì mong manh, mau tàn và luôn thay đổi? Hãy 
nhìn xem biết bao nhiêu điều phiền toái khó khăn mà chúng ta gặp phải khi chúng ta cứ 
mãi đi tìm những cẩm giác mà chúng ta cho là hạnh phúc. Nhiều người vì quá ham muốn 
hưởng thụ lạc thú nên họ đã có những hành vi phạm pháp, gây ra những tội ác tây trời 
khiến cho người khác phải khổ đau phiền não. Họ chỉ nghĩ đến lạc thú tạm bợ của giác 
quan mà quên đi sự khổ đau của người khác. Họ không hiểu được hậu quả tai hại, những 
kết quả thảm khốc họ phải gặt lấy sau nây do những tội lỗi mà họ đã gây ra. Ngay cả 
hạng phàm phu tục tử vẫn có thể biết được những phút giây hạnh phúc ngắn ngủi và 
những khổ đau mà họ phải gánh lấy là không cân xứng, không đáng để họ đeo đuổi theo 
dục lạc trần thế. Phật tử chân thuần nên luôn nhớ rằng đau khổ đi liền theo ham muốn. 
Mọi vấn đề trên thế gian có gốc rễ từ những ham muốn dục lạc ngũ trần. Vì con người 
muốn tiếp tục hưởng thụ dục lạc ngũ trần mà có những bất hòa trong gia đình. Cũng vì 
nhu cầu hưởng thụ dục lạc mà bạn bè hàng xóm đôi khi không thể cư xử tốt đẹp với 
nhau. Cũng vì dục lạc ngũ trần mà người nầy chống lại người kia, nước nầy chống lại 
nước kia. Cũng chính vì dục lạc ngũ trần mà biết bao nhiêu điều khổ đau, phiển não, và 
mọi thứ phiển toái đã xãy ra trên khắp thế giới. Cũng chính do dục lạc ngũ trần mà con 
người trở nên dã man, độc ác, tàn bạo và mất hẳn nhân tánh—To Buddhism, sensual 
pleasure are something fleeting, something that comes and goes. Can something be really 
called “Happiness” when 1t is here one moment and gone the next? Is It really so 
enjoyable to go around hunting for something so ephemeral, which 1s changing all the 
time? Look at the amount of trouble we have to go through to get all those sensual 
pleasures which we think wIll bring us happiness. Some people have such strong desire 
for pleasure that they will break the law, commit brutal crimes and cause others to suffer 
Just so they can experilence these pleasures. They may not understand how much 
suffering they themselves will have to endure In the future as a consequence of the 
unwholesome acts they have committed. Even ordinary people may become aware that a 
disproportionate amount of suffering 1s necessary to bring together a few moments of 
happiness, so much that it really 1s not worth it. Devout Buddhists should always 
remember that suffering will always follow craving. All the problems In this world are 
rooted ¡in the desire for pleasure. lt is on account of the need for pleasure that quarrels 
occur within the family, that neighbors do not get along well, that states have conflict and 
natlons gøo to war. It 1s also on account of sense-based pleasures that sufferings, 
afflictions, and all kinds of problems plague our world, that people have gone beyond 
their humanness Into øreat cruelty and inhumanIity. 


1) 


2) 


3) 


4) 


4053 


CHƯƠNG MỘT TRĂM BA MƯƠI LẮM 
CHAPTER ONE HUNDRED THIRTY-FIVE 


Y Pháp 
Trusfs 0ƒ Dharma 


(A) Tứ Y Pháp 
Four Reliances 
The Four Trusfs 0ƒ Dharma 


Bốn phép nương vào để hiểu thấu Phật Pháp —Four reliances—The four trusts of 
Dharma——Four basic principles for thorough understanding Buddhism: 

Y pháp bất y nhân— Trust the teaching, not the person: Nương vào pháp chứ không 
nương vào người (không y cứ vào con người mà y cứ vào giáo pháp)—Trust In the Law, 
not in menor relying 1n on the teaching, not merely on any persons or trust in the truth 
which 1s eternal, rather than in man, even 1ts propagator (relying on the teaching and not 
on the person who teaches 1t —rely not on the person, but on the doctrine). 

Y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh— Trust discourses definitive meaning, not 
discourses 0ƒ interpretable meaning: Y theo kinh liễu nghĩa, chẳng y theo kinh bất liễu 
nghĩa, nghĩa là không y cứ ý nghĩa để diễn giải, mà y cứ vào chân lý tuyệt đối để diễn 
giải. Nương vào kinh rõ nghĩa (viên giáo) chứ không nương vào kinh không rõ nghĩa 
(phần giáo) —Relying on sutras that give ulũmate teachings, not on those which preach 
expedient teachings. Trust In sutras containing ultimate truth or trust in the perfect 
meaning (the truth of the middle way) of the sutras. That 1s to say “rely not on the 
1nterpretable meaning, but on the defintive meaning. Relying on the sutras that give 
ultimate teachings, not on those which preach expedient teachings. 

Y Nghĩa Bất Y Ngữ— Trust the meaning oƒ the teaching, not the expression: Dựa theo 
nghĩa, chứ không dựa theo ngôn ngữ (không y cứ vào từ ngữ, mà y cứ vào ý nghĩa, vì 
ngôn ngữ chỉ là công cụ để chuyên chở ý nghĩa mà thôi, không nên câu chấp)—Trust in 
truth, not in words or trust in the meaning or spirit, not the letter—Rely on the complete 
teaching, not on the partial teaching or trust In sutras containing ultimate truth, not 
incomplete one. Relying on the sutras that give ultimate teachings, not on those which 
preach expedient teachings (rely not on the words, but on the meaning; relying on 
discourses of definitive meaning, not on discourses of Interpretable meaning). Relying on 
the true meaning or spirit of Dharma statement in sutra, not merely on the words of the 
statement (relying on the meaning of the teaching and not on the expressIon). 

Y trí bất y thức— Relying on intitive wisdom, not on infellectual understanding: Trust 
intuitive wisdom, not normal consciousness—Về chân lý tuyệt đối, Y Thánh Trí Bất Y 
Phàm Trí, nghĩa là không y cứ vào sự nhận hiểu của ý thức thông thường, mà y cứ vào sự 
hiểu biết của trí tuệ siêu việt. Nghĩa là nương vào trí tuệ trực giác chứ không nương vào 
tri thức phàm phu (vì lúc nào tâm vọng tưởng cũng được khởi lên bởi lục trần)—With 


l) 
2) 
3) 
„) 
3) 
6) 
lở) 
8) 


9) 


4054 


respect to the definitive meaning, trust in wisdom growing out of. eternal truth and not In 
1llusory knowledge (trust in the Buddha”s wisdom rather than mere knowledge. Rely on 
knowledge, not on conditioned consciousness. Trust in wisdom growing out of eternal 
truth and not in ¡llusory knowledge. Relying on intuitive wisdom, not on 1ntellectual or 
normal understanding. Relying on Intuitive wisdom and not on normal conscIousness). 
That 1s to say “One should not rely on comprehension by an ordinary state of 
conscIousness, but on understanding by an exalted wisdom conscIousness. 


(B) Thập Y Pháp 
Ten Reliances 


Chư Bồ Tát dùng tất cả Như Lai làm y-chỉ, vì chư Như Lai như các đấng từ phụ răn dạy 
chẳng dứt. Đây là một trong mười y chỉ của chư Đại Bồ Tát. Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
phẩm Ly Thế Gian, Bồ Tát Phổ Hiền bảo Phổ Huệ rằng chư Bồ Tát có mười chỗ y-chỉ 
giúp chư Bồ Tát đạt được chỗ sở-y đại trí vô thượng của Như Lai—Bodhisattvas take all 
Buddhas as a reliance because they teach ceaselessly like benevolent parents. This 1s one 
of the ten kinds of reliance of Great Enliphtening Beings. According to The Flower 
Adornment Sutra, chapter 38 (Detachmernt from the World), the Great Enlightening Being 
Universally Good told Unversal Wisdom that Offsprings of Buddha, Great Enlightening 
Beings have ten kinds of reliance which help them be able to obtain abodes of the 
unexcelled great knowledge of Buddhas. 

Bồ Tát dùng tâm Bồ đề làm y-chỉ, vì hằng chẳng quên mất: Great Enlightened Beings 
take the determination for enlightenment as a reliance, as they never forget It. 

Chư Bồ Tát dùng thiện tri thức làm y-chỉ, vì nhờ đó mà hòa hiệp như một: They take 
spiritual friends as a reliance, harmon1zing as one. 

Chư Bồ Tát dùng thiện căn làm y-chỉ, vì nhờ đó mà tu tập tăng trưởng: They take roots of 
gøoodness as a reliance, cultivating, gathering, and increasing them. 

Chư Bồ Tát dùng Ba-La-Mật làm y-chỉ, vì nhờ đó mà tu hành được đầy đủ: They take 
the transcendent ways as a reliance, fully practicing them. 

Chư Bồ Tát dùng nhứt thiết pháp làm y-chỉ, vì nhờ đó mà được xuất ly rốt ráo: They take 
all truths as a reliance, as they ultimately end in emancIpation. 

Chư Bồ Tát dùng đại nguyện làm y-chỉ, vì nhờ đó mà Bồ đề tâm tăng trưởng: They take 
Øreat vows as a reliance, as they enhance enlightenmetnt. 

Chư Bồ Tát dùng các hạnh làm y-chỉ, vì nhờ đó mà khắp đều thành tựu: They take 
practice as a reliance, consummating them all. 

Chư Bồ Tát dùng tất cả Bồ Tát làm y-chỉ, vì họ đồng một trí huệ: They take all 
Enlightening Beings as a reliance because they have the same one wisdom. 

Chư Bồ tát dùng pháp cúng dường chư Phật làm y-chỉ, vì nhờ đó mà tín tâm thanh tịnh: 
They take honoring the Buddhas as a reliance because therr faith 1s purified. 


10) Chư Bồ Tát dùng tất cả Như Lai làm y-chỉ, vì chư Như Lai như các đấng từ phụ răn dạy 


chẳng dứt: They take all Buddhas as a reliance because they teach ceaselessly like 
benevolent parents. 


4055 


CHƯƠNG MỘT TRĂM BA MƯƠI SÁU 
CHAPTER ONE HUNDRED THIRTY-SIX 


Niệm Phật 
Buddha Recitation 


(A) Tổng quan và Ý nghĩa của Niệm Phật—Overview and Meanings oƒ Buddha Recitation 

(I) Ý nghĩa của Niệm Phật— The meanings oƒ Buddha Recitation. 

(H) Lý do hành giả nên niệm Phật— Reasons for Buddha Recitation. 

(HI)Chuyên Tu Vô Gián— Uninterrupted cuÏfivation. 

(IV)Những phương cách niệm Phật— Methods oƒ Buddha Recitation. 

(B) Mục đích của niệm Phật— The purpose 0ƒ. Buddha Recitation 

(C) Phân loại Niệm Phật — Categories 0ƒ RecitaHion oƒ Buddha-narne 

(` Hai loại niệm Phật— Two kinds oƒ Recitation oƒ Buddha-name: 

(H) Tứ Môn Niệm Phật— Four methods o† Buddha Recitation. 

(HI)Lạc Niệm Pháp—Six obJects oƒ Buddha Recitation. 

(IV)Thập Chủng Trì Danh. 

(V) Thập Niệm Ký Số: Ten Recitation in One Breath. 

(VI)Thập Lục Quán— Sixteen kinds oŸ contemplation in the Pure Land. 

(VII)Bốn mươi tám pháp niệm Phật— Forty-eight Aspects oƒ Buddha Recitation. 

(D) Chơn Niệm Phật — Truthƒilly and genuinely recite Buddha 

( Theo Đại Sư Ấn Quang—According to Greaf Master Yin-Kuang: 

(H) Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ đã chú giả—Most 
Venerable Thịch Thien Tam explained in the Thirteen Patriarchs oƒ Pureland Buddhism. 

(E) Niệm Phật theo Kinh Pháp Bảo Đàn—Buddha RecitaHon according to the Plafform 
Suira 

(F) Niệm Phật Tam Muội— Buddha Recitation Samadhi 

(I) Khi niệm Phật, hành giả phải chú tâm nghĩ tưởng đến pháp thân Phật— Pure Land 
Practitioners must whole-heartedly thimks oƒ the appearance oƑ the Buddha or oöƒ the 
Dharmakaya. 

(H) Theo Đại Sư Huệ Viễn trong Liên Tông Thập Tam Tổ, niệm Phật Tam Muội là nhớ 
chuyên và tưởng lặng—According to Great Master Hui-Yuan in The Thirteen Patriarchs 
6Ÿ Pureland Buddhism, Buddha Recitaion Samadhi means “offten rememberimg” and 
“having quiescence”. 

(G) Thật Tướng Niệm Phật— “Selƒ-Nature` Buddha Recitation 

(H) Niệm Phật Và Lục Ba La Mật— Buddha Recitation and practficing the Six Parannftas 

(D Những Loại Niệm Phật Khác—Other Categories 0ƒ Buddha Recitaiion 

(I) Công Án Niệm Phật: Koan oƒ Buddha recitation. 

(H) Quán Tưởng Niệm Phật— Contemplation by Thought Recitation. 

(HI1)Quán Tượng Niệm Phật— Contemplate the image oƒƑthe Buddha. 

(IV)Thiện Đạo Niệm Phật Giáo Chỉ. 

(J) Niệm Phật Vãng Sanh— Buddha-Recitation for Final Rebith 


4056 


(I) Tổng quan về Niệm Phật Vãng Sanh—An overview oƒ the “Buddha-recitation for Final 
Rebirth”. 

(H) Chỉ tiết về Niệm Phật Vãng Sanh— Details oƒ the “Buddha-recitation for Final Rebirth”. 

(K) Hộ Niệm— Supportive Reciafion 

(I)_ Tổng quan về Hộ Niệm—An overview oƒ “S§upportive Recitation”. 

(H) Nghĩa của Hộ Niệm— The meaning 0Ÿ Supporfive recifation. 

(HI)Lý do Hộ Niệm— Reasoms ƒor SHDpOTtiVe recitaioH. 

(IV)Cách thực hành Hộ Niệm theo trường phái Tịnh Độ— Practices oƒ Supportfive recitaftion oƒ 
the Pure Land Sect. 

(V) Cách thực hành Hộ Niệm theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm— Practices oƒ Supportive 
recitation according to Most Venerable Thích Thiền Tâm. 

(L) Nhúứt Tâm Niệm Phật —Recciting the Buddha°s name with “Singlemindedness°"Ñeciting 
the Buddha ”s name with one mind 

(M) Tâm Thanh Tịnh— Phật Độ Thanh Tịnh — Pure Minds-Pure Lands 

(N) Những Đặc Điểm của Niệm Phật — Characteristics oƒ Buddha Recitation 

(I)_ Ba Trường Hợp Kẻ Nặng Nghiệp Vẫn Được Vãng Sanh— Three conditions that evil beings 
may be reborn in the Pure Land. 

(H) Bốn Sắc Thái Tín Ngưỡng Di Đà— Four aspects oƒ Amitabha Pietism. 

(HI)Tứ Đoạt Niệm Phật: Buddha Recitation and the Four Realizafions. 

(IV)Tứ Hạnh Niệm Phật— Four practices oƒ Buddha Recitation. 

(V) Năm Điểm Phải Biết Tự Xét Lấy Mình Của Người Chuyên Tu Niệm Phật— Five points 
any Diligent Pureland practitioner should know how to reflect on one s selƒ. 

(VI)Năm trường hợp phân biệt ma cảnh hay thật cảnh— Five circumstances (criteria) that can 
heÏlp us determine which evenfs are real and which belong to the demonic reqlms. 

(VII)Tám Điều Cốt Yếu Của Người Tu Tịnh Độ: Eight crucial elemems for Pureland 
CulfivafOrS. 

(VHI)Thập Thắng Sự: Ten great beneƒfiis. 

(O) Di Đà Bổn Tánh Tịnh Độ Duy Tâm— Selƒ-nature Amitabha Mind-Only Pure Land 

(P) Ba Tiêu Chuẩn giúp Người Niệm Phật củng cố lòng tin—Three guidelines to 
consolidate one”s faith 

(Q) Khó Niệm Phật — DỰƒicult to Practice Buddha Recitatfion 

(Ba Lý Do Hành Giả Niệm Phật Không Được Nhứt Tâm Bất Loạn—Three causes which 
practitioners oƒ Buddha Recitation cannot achieve “one-pointedness oƒ mind”. 

(H) Ba Mối Nghỉ Của Phật Tử Về Tịnh Độ— Three doubts oƒ practitioners about the Pure 
Land. 

(IH)Bảy Trường Hợp Khó Niệm Phật— Seven circumstances that are difficult to practice 
Buddha Recitation. 

(IV)Mười Loại Người Không Niệm Phật Được Lúc Lâm Chung—Ten types oƒ people who 
cannot recite the Buddha`s name at near-death time. 

(R) Hành Giả nên luôn nhớ rằng “Niệm Phật là mở cửa đi vào cối Tịnh Độ”— 
PractHtioners should always remember that “To Recite Amitabha Buddha is to open the 
enirance to the Pure Land ” 


Œ) 
l) 


2) 


3) 


a) 


b) 
c) 


4057 


(A) Tổng quan và Ý nghĩa của Niệm Phật 
Overview and Meanings 0ƒ Buddha Recitation 


Ý nghĩa của Niệm Phật— The meanings oƒ Buddha Recitation: 

Niệm hồng danh Phật ra tiếng hay không ra tiếng (gọi tên Phật bằng lời), hay quán tưởng 
về tướng tốt của Phật —To repeat the name of a Buddha audibly or inaudibly, or 
visualization of the Buddhaˆs auspicious marks. 

Nhờ sức gia trì (Adhisthana—skt) của Phật: Nghĩa là nhờ vào Đức Phật A Di Đà, người 
đã dùng sức của chính mình để gia hộ và trì giữ cho chúng sanh yếu mềm đang tu hành; 
gia trì còn có nghĩa là cầu đảo, vì mong câu Phật lực hộ trì cho tín giả. Nói chung gia trì 
có nghĩa là “hộ trì —To depend upon or dependence on the Amitabha Buddha, who 
confers his strength on all who seek it and upholds them; 1t Iimplies prayer, because of 
obtaining the Buddha”s power and transferring 1t to others. In general 1t means to aid or 
fO SUppOFt. 

Rồi sau đó nhờ Phật lực gia trì mà được vãng sanh Cực Lạc. Chúng sanh được vãng sanh 
Tịnh Độ nhờ sự trợ giúp của hai vị Phật—By the aid of Buddha to enter the Pure Land. 
Senfient beings are reborn in the Pure Land owing to the assistance of the following 
Buddhas. 

Sự chỉ dẫn của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật: The guidance of our original teacher, 
Sakyamuni Buddha, and his teachings. 

Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật: The welcoming and escorting of Amitabha Buddha. 

Chư Phật mười phương hộ niệm: The support and protection of the Buddhas of the ten 
directions. 


(H) Lý do hành giả nên niệm Phát — Reasons ƒor Buddha Recitation: 
(A) Ấn Quang Đại Sư khuyên người chuyên nhất niệm Phật cho tâm mình không còn tham 


luyến chi đến việc trần lao bên ngoài. Đừng quên cái chết đang rình rập bên mình chẳng 
biết xấy ra lúc nào. Nếu như không chuyên nhất niệm Phật cầu sanh về Tây Phương, thì 
khi cái chết đến thình lình, chắc chắn là phải bị đọa vào trong tam đồ ác đạo. Nơi đó phải 
chịu khổ có khi đến vô lượng chư Phật ra đời hết rồi mà vẫn còn bị xoay lăn trong ác 
đạo, không được thoát ly. Vì thế, hành giả lúc nào cũng phải nghĩ đến thân người mong 
manh, cái chết thình lình. Đời trước và đời nầy đã tạo ra vô lượng vô biên ác nghiệp, và 
luôn nghĩ đến sự khổ nơi tam đổ ác đạo đang đợi chúng ta, để luôn tỉnh ngộ mà tâm 
không còn tham luyến chi đến các cảnh ngũ dục, lục trần ở bên ngoài nữa—Great 
Master Ying-Kuang reminded Buddhist followers to singlemindedly recite the Buddhaˆs 
name If they wish for their mind not to be attaching and wandering to the external world. 
Do not forget that death 1s lurking and hovering over us, 1t can strike us at any momeIt. lf 
we do not wholeheartedly concentrate to practice Buddha Recifation, praying to gain 
rebirth to the Western Pureland, then 1f death should come suddenly, we are certain to be 
condemned to the three unwholesome realms where we must endure innumerable 
sufferings and sometime I1nfinite Buddhas have 1n turn appeared in the world, but we are 
sữill trapped In the evil paths and unable to find liberation. Thus, cultivators should always 
ponder the impermanence of a human life, while death could come at any moment 


4058 


without warning. We should always think that we have committed Iinfinite and endles 
unwholesome karmas in our former life and this life, and the sufferings awaiting for us in 
the unwholesome realms. Upon thinking all these, we will be awakened In every 
momert, and we no longer have greed and lust for the pleasures of the five desires and 
six elements of the external world. 


(B) Ba Lý Do người niệm Phật củng cố lòng tin the Niệm Phật Thập Yếu —Three guidelines 


to consolidate one”s faith according to the “Pure Land Buddhism in Theory and Practice”: 
See Chapter 136 (P). 


(HI)Chuyên Tu Vô Gián— Uninterrupted culfivation: Theo thuyết Chuyên Tu Vô Gián của 


Ù 


2) 


3) 


Trung Quốc Tịnh Độ Liên Tông Nhị Tổ là ngài Thiện Đạo Đại Sư, Nhứt Tâm Niệm Phật 
cần phải hội đủ các điều kiện sau đây —According to the “Uninterrupted Cultivation” 
method of the the Second Patriarch of Chinese Pureland Buddhism, the Great Venerable 
Master Sen-Tao, in order for recitation to be considered a “Singlemindedness Buddha 
Recifation,” It 1s necessary to have the following crIter1a: 

Thân chuyên lễ Phật A Di Đà, chớ không lễ tạp nhạp: Body must often prostrate to 
Amitabha Buddha, and not prostrate 1n a random or disorderly way. 

Miệng chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà, chứ không xưng tạp hiệu: Mouth must 
often recite the virtuous name of Amitabha Buddha, and not recite In a random and 
disorderly way. 

Ý chuyên tưởng Phật A Di Đà, chứ không tưởng tạp niệm: Mind must often think of 
Amitabha Buddha, and not think in a random and disorderly way. 


(IV)Những phương cách niệm Phật — Methods oƒ Buddha Recitation: 


Ù 
2) 


3) 
4) 


5) 


6) 


Niệm hồng danh Phật A Di Đà: Oral recitation of Amitabha Buddha°s name. 

Quán tưởng những tướng hảo của Phật A Di Đà và những vị Bồ Tát nơi Tịnh Độ: 
Visualizaton or contemplation of Amitabha Buddha”s auspiclous marks and those 
enlightening beings of the Pure Land. 

Tu tập Phổ Hiển Hạnh Nguyện: Cultivation of Practices of the ten great vows of 
Samantabhadra—See Samantabhadra”s ten vows in Chapter 29 (E-3) (C). 

Nhị Chủng Niệm Phật —There are two kinds of intonation or calling on the Buddhas: Có 
hai loại nệm Phật —See Two kinds of Buddha Recitation in Chapter 136 (€) (). 

Tứ Hạnh Niệm Phật —Four practices of Buddha Recitation: Sở thích và căn tánh của 
chúng sanh vẫn thường sai biệt, cho nên tuy đồng tu hạnh niệm Phật, sự hành trì không 
khỏi có sự khác biệt nhau. Vì thế, trên đường Tịnh Độ, cổ nhân đã khái ước chia thành 
bốn hạnh là Thiền Tịnh, Giáo Tịnh, Mật Tịnh và Thuần Tịnh—Sentient beings usually 
differ in preferences and Iinnate capacities. Therefore, although they may engage In the 
common practice of Buddha Recitation, they are bound to differ somewhat in theIr 
practice. For this reason, ancilent masters have summarized four types of practice: Zen- 
Pure Land; Sutra Recitation-Pure Land; Esotericism-Pure Land; Exclusive Pure Land 
Practice—See Four practices of Buddha Recitation in Chapter 136 (N) (IV). 

Tứ Môn Niệm Phật —Four methods of Buddha Recitation: Có bốn phương pháp niệm 
Phật —See Four methods of Buddha Recitation in Chapter 136 (€) (1). 


7) 


D 


2) 


3) 


bU) 


4059 


Bảy trường hợp khó niệm Phật—Seven circumstances that are difficult for Pure Land 
practitioners to practice Buddha Recitation: According to Masters Chih-I and 'T”1en-Ju In 
The Pure Land Buddhism, there are seven circumstances that are difficult for Pure Land 
practitioners to practice Buddha Recitation—Theo hai Đại Sư Trí Giả và Thiên Như trong 
Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, có bẩy trường hợp khó niệm Phật —See Seven 
circumsftances that are difficult to practice Buddha Recitation in Chapter 136 (Q) (IV). 


(B) Mục đích của miệm Phật 
The purpose 0ƒ` Buddha Recifation 


Mục đích trước mắt của việc niệm Phật là đạt được nhất tâm, từ nhất tâm người ta có thể 
từ từ thấy tánh để rồi đạt được mục đích tối hậu là Phật quả—To pray to Buddha—To 
repeat the name of a Buddha (audibly or inaudibly)—Mindfulness of the Buddha——The 
Intermediate goal of Buddha Recitation 1s to achieve one-pointed mind; from one-pointed 
mind gradually one can see one”s own nature or to achieve the ultimate goal of 
Buddhahood. 

Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thích Tôn có lời huyền ký như sau: “Đời tương lai, kinh 
đạo diệt hết, ta dùng lòng từ bi thương xót, riêng lưu trụ kinh Vô Lượng Thọ trong 
khoảng một trăm năm. Nếu chúng sanh nào gặp kinh nầy, tùy ý sở nguyện, đều được đắc 
độ.”—In the Long Amitabha Sutra, Sakyamuni Buddha made the following prediction: 
“In the days to come, the paths of the sutras wIll come to extinction. l, with compassion 
and mercy, will purposely make this sutra survive for a hundred years. Anybody who 
encounters this sutra wIll, according to his wish, surely attain Enliphtenment.” 

Trong Kinh Đại Tập, Đức Thế Tôn đã bảo: “Trong thời mạt pháp, ức ức người tu hành, ít 
có kẻ nào đắc đạo, chỉ nương theo Pháp môn Niệm Phật mà thoát luân hồi.”——In the 
Great Heap Sutra, Sakyamuni Buddha predicted: “In the Dharma-Ending Age, among 
multitude of practitioners, very few will attain the Way. The most they can expect 1s tO 
rely on the Pure Land method to escape Birth and Death. 

Ngài Thiên Như Thiền Sư, sau khi đắc đạo, cũng đã khuyên dạy: “Mạt pháp về sau, các 
kinh diệt hết, chỉ còn lưu bốn chữ A Di Đà Phật để cứu độ chúng sanh. Nếu kẻ nào 
không tin, tất sẽ bị đọa địa ngục.” Bởi đời mạt pháp về sau, khi các kinh đều diệt hết, 
chúng sanh căn cơ đã yếu kém, ngoài câu niệm Phật, lại không biết pháp môn nào khác 
để tu trì. Nếu không tin câu niệm Phật mà tu hành, tất phải bị luân hồi. Và trong nẻo 
luân hồi, việc lành khó tạo, điều ác dễ làm, nên sớm muộn gì cũng sẽ bị đọa địa ngục— 
Elder Zen Master T”Ien-Ju, having attained the Way, also admonished: “In the Dharma- 
Ending Aøe, all sutras wIll disappear, and only the words”Amitabha Buddha” will remain 
to bring liberation to sentient beings.” This 1s because, In the distant future, deep in the 
Degenerate Age, when all sutras have disappeared and peopleˆs capaciItiles are at a low 
level, they will not be aware of any method other than Buddha Recitation. If they do not 
believe 1n and practice Pure Land, they will certainly remain mired in the cycle of Birth 
and Death. Within that cycle, good actions are difficult to perform while bad deeds are 
easy to commit. Thus sooner or later they are bound to sink info the hellish realms. 


4060 


53) Theo Ấn Quang pháp sư, một bậc cao Tăng thời cận đại ở Trung Hoa, cũng đã bảo: “Sự 
cao siêu nhiệm mầu của pháp môn niệm Phật, chỉ có Phật với Phật mới hiểu biết hết 
được. Những kẻ khinh chê pháp môn niệm Phật, không phải chỉ khinh chê hạng ông già 
bà cả tu Tịnh Độ, mà chính là khinh chê luôn cả chư Phật và các bậc đại Bồ Tát như Văn 
Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, và Long Thọ. Thời mạt pháp đời nay, chúng sanh nghiệp nặng 
tâm tạp. Nếu ngoài môn Niệm Phật mà tu các môn khác, nơi phần gieo trí huệ phước đức 
căn lành thì có, nơi phần liễu sanh thoát tử trong hiện thế thì không. Tuy có một vài vị 
cao đức hiện những kỳ tích phi thường, song đó đều là những bậc Bồ Tát nương theo bẩn 
nguyện để dạy dỗ chúng sanh đời mạt pháp, như trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói. 
Nhưng các vị ấy cũng chỉ vừa theo trình độ của chúng sanh mà thị hiện ngộ đạo chớ 
không phải chứng đạo. Chỉ riêng pháp môn Tịnh Độ, tuy ít người tu chứng được niệm 
Phật tam muội như khi xưa, nhưng có thể nương theo nguyện lực của mình và bản nguyện 
của Phật A Di Đà, mà đới nghiệp vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Khi về cõi ấy 
rồi thì không còn luân hồi, không bị thối chuyển, lần lần tu tập cho đến lúc chứng quả vô 
sanh.”—The Patriarch Yin Kuang, a Chinese Pure Land Master of recent times, also said: 
“The magnificence and extraordinary nature of the Buddha Recitation dharma can only 
be fully understood among the Buddhas. For those who look down on this dharma door of 
Buddha Recitation, not only will they belittle the “old men and elderly women” who are 
practicing Pureland, they will also belittle the Buddhas and the Maha-Bodhisattvas suụch 
as ManJjusrI, Samantabhadra, Asvaghosha, and NagarJuna. In the current Dharma-Ending 
Age. sentient beings bear heavy karma and their minds are deluded. If they practice 
other methods rather than Buddha Recitation, they can expect to sow the seeds of mertt, 
virtue and wisdom but not to escape the cycle of Birrth and Death in their present 
lifetimes. Although there are a few Instances of great monks exhibiting extraordinary 
achievement, they are In reality transformation Bodhisattvas. In accordance with their 
vows, they act as examples for sentient beings in the Dharma-Ending Aøe, as 1s taught In 
the Surangama Sutra (a key Zen text). Even then, these Bodhisattvas, adapting 
themselves to peoples apacities, can only take the expedient appearance of having 
awakened to theWay, but not having attained Enlightenmernt. In the specIfic case of Pure 
Land, very few sentient beings can achieve the Buddha Recitaton Samadhi these days, 
compared to earlier times. However, throueh Buddha Recitation, they can take thetr 
residual karma along with them to the Pure Land by relying on theIr own vows and those 
of Amitabha Buddha. Once there, they have escaped Birth and Death, achieved non- 
retrogression, and can progress In cultivation until they reach the stage of Non-Birth.” 


(C) Phân loại Niệm Phật 
Cafegories 0ƒ Reciftation 0ƒ Buddha-name 


(D' Hai loại niệm Phật— Two kimds oƒ Recitation 0ƒ Buddha-namc: 

(A) Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Tịnh Độ Thập Nghỉ Hoặc Vấn Luận, có hai loại 
niệm Phật—According to Most Venerable Thích Thiền Tâm in The Treatise on the Ten 
Doubts, question number three, there are two kinds oƒ Recitation oƒ Buddha-name: 


D 


2) 


4061 


Duyên Tưởng Niệm Phật Niệm Phật là duyên tưởng theo ba mươi hai tướng tốt của 
Phật, làm sao cho khi mở mắt hay nhắm mắt cũng đều thấy Phật One method of 
Buddha Recttation 1s to focus on or visualize the thirty-twO auspicious signs of the 
Buddha, concentrating the Mind so that, asleep or awake, you always see the Buddha. 

Chuyên Xưng Danh Hiệu —Một phương pháp khác thông dụng hơn là chuyên xưng danh 
hiệu, chấp trì không tán loạn, cứ bền giữ như thế, trong đời nầy cũng được thấy Phật. 
Phép xưng danh cần phải lắng lòng không cho tán loạn, mỗi niệm nối tiếp nhau, buộc 
tâm nơi hiệu Phật. Khi miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tâm phải soi theo mỗi câu 
mỗi chữ cho rành rẽ rõ ràng. Khi xưng danh hiệu Phật, không luận ít hay nhiều, đều phải 
một lòng một ý tâm tâm nối nhau. Niệm như thế mới có thể diệt được tám triệu kiếp tội 
nặng nơi đường sanh tử. Nếu chẳng vậy thì tội chướng khó tiêu trừ—Another, more 
common employed method 1s to concentrate exclusively on reciting the Buddhaˆs name, 
holding fast singlemindedly and without interruption. In this way, the practitioner wIll see 
the Buddha in this very life. This method requires that the Mind be calm, still and 
undisturbed, each recitation follows one before, the Mind focus on the Buddha name. 
While the mouth recites the Buddha”s name, the Mind should clearly contemplate each 
and every utterance, so that each and every word 1s clear and distinct. During recifation, 
regardless of the number of utterances, Mind and thought should be utterly sincere and 
focussed. Only with such singleminded practice can each utterance erase “eight million 
eons of heavy transgressions.` Otherwise, karmic obstructions are difficult to eradicate. 


(B) Lý Sự Niệm Phật— Theoretical and Practical Buddha Recifafion: 
(B-1)Niệm Phật đều có lý và sự— Reciting Buddha has theory and practice: 


l) 


2) 


Lý Niệm Phật —Theoretical Buddha Recitation: Lý là lẽ phải là điều suy luận. Đây là 
cảnh giới giải ngộ thuộc về phần chơn tánh—Theories are truths, are the matter of 
thoughts and reflections. This 1s the realm of being able to penetrate deeply into the True 
Nature. 

Sự Niệm Phật —Practical Buddha Rectitation: Sự là phương tiện, là công hạnh hành trì tu 
tập, là hình thức. Đây là cảnh giới thuộc về phần tướng:—Practice is a skillful method or 
means toward an end, the effort put forth in cultivation and application of theory. This 1S 
regarded as the ralm of Form-Characteristic. 


(B-2)Lý tức sự, sự tức lý— Theory is practice, pracfice is theory: Tuy nhiên, nếu luận đến chỗ 


cùng cực thì lý là sự và sự là lý, tánh là tướng, tướng là tánh. Lý tức sự, sự tức lý; lý sự 
đều viên dung lẫn nhau mà Kinh Hoa Nghiêm gọi là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Trên 
đường tu tập, lý sự làm trong ngoài cho nhau, phối hợp cùng giúp đỡ lẫn nhau cho được 
thành tựu. Có lý thì việc làm mới có giểng mối cương lãnh, có sự mới chứng minh và 
thực hiện được điều suy luận để đi đến mục tiêu và thâu đoạt kết quả vãng sanh hay giác 
ngộ. Lý như đôi mắt sáng để nhìn đường; sự như đôi chân khỏe để tiến bước. Nếu không 
có mắt hoặc có mà lờ lạc, tất dễ lạc đường. Nếu không có chân, thì dù cho mắt có sáng 
tổ bao nhiêu cũng chẳng làm sao đi đến nơi đến chốn được. Nếu như có lý mà không có 
sự, thì cũng như người có họa đô, biết rõ đường lối mà chẳng chịu đi. Ví bằng có sự mà 
không có lý, thì cũng như kẻ tuy có đi nhưng mờ mịt đường đi, không người hướng đạo. 
Có lý lại thêm có sự, thì cũng như người đã thông suốt đường lối rồi, vừa cất bước hành 
trình, tất sẽ về đến nơi bảo sở. Cho nên trên đường tu hành nếu có sự mà chẳng có lý thì 


4062 


chẳng đi đến đâu, đôi khi còn bị lầm đường. Tuy nhiên, đáng sợ nhất là những kẻ hiểu lý 
mà không hành sự, tức là không thực hành, chỉ ngôi nói suông, thì dù cho có nhàn đàm 
hý luận cả đời cũng chẳng tiến được chút nào. Vì vậy Phật pháp có thể độ hạng người 
ngu dốt chẳng thông một chữ, chớ vô phương độ những kẻ thế trí biện thông mà không 
chịu hành trì: However, 1f this discussion 1s taken to the ultmate level, then theory 1s 
practice, practice 1s theory. True nature 1s form characteristic, and form characteristic 1s 
true nature. Theory and practice are perfectly harmonious which the Avatamsaka Sutra 
called “Pheory and practice are without limitation, pracfice-practice without limitation.` 
On the path of cultivation, theory and practice are the inside and outside of each other, 
respectively combining to help each other achieve completeness or enliphtenmernt. 
Theory 1s necessary to provide purpose and direction; practice gives validation and proof 
for reasons and deductions of theory to reach goals and achive results of gaining rebirth 
or enlightenment. Theory 1s like two shining eyes to look on the path of enlightenment; 
practice 1s like a palr of strong healthy legs making strides. lÝ eyes are missing or blind, or 
are working Insufficiently, 1t 1s easy to get lost on the path. If legs are missing, then no 
matter how sufficilent the eyes are, I† Is Impossible to reach the aimed destination. 
Moreover, knowing theory but not practice 1s similar to a person who has a map, and 
clearly knows the path to enlightenment, but refusing to travel. Having practice but not 
knowing theory 1s similar to a person who despite traveling finds the progress 1s slow, 
often gets lost, without anyone to rely on for guidance. Having both theory and practice 1s 
similar to a person who knows clearly the path and once the travel begins knows the 
proper destination will be reached. Therefore, on the cultivated path, having practice but 
missing theoretical understanding will not be of any help. However, the most disturbing 
thing 1s those who understand theory but refuse to practice, Instead always speak 
hollowly, and not practice what they speak. Even though they are able to debate, discuss, 
and analyze theory In the most magnificent mamner throughout therr entire lives, they will 
never make any progress In their whole life. Therefore, the Buddha Dharma can help 
those who are Ignorant and completely uneducated but have no means to help those with 
“worldly intelligence” who lack practice and application of their knowledge. 


(C) Thông Biệt Niệm Phật— ŒGeneral and Special Buddha Recitations: 


l) 


2) 


Thông Niệm Phật: Niệm chung danh hiệu chư Phật ba đời —To call on the Buddhas in 
general, not not limit to any specific Buddha. 

Biệt Niệm Phật: Niệm hồng danh một vị Phật đặc biệt để tập trung tư tưởng hay nhứt 
tâm——To Intone the name of a special Buddha to gain concenfration or singleminded. 


(H) Tứ Môn Niệm Phật— Four methods oƑ Buddha Recifafion: Theo Hòa Thượng Thích 


Thiền Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, niệm Phật không chỉ chuyên về miệng niệm, mà 
còn dùng tâm để tưởng niệm. Cho nên trong môn niệm Phật, ngoài phương pháp “Trì 
Danh Niệm Phật” còn có ba pháp môn khác—According to Most Venerable Thích Thiển 
Tâm in Pure Land Buddhism in Theory and Practice, Buddha Recitation does not consIst 
Of oral recitation alone, but also includes contemplation and meditation. Therefore, within 
the Pure Land School, in addition to oral recitation, there are three other methods. They 
ar€: 


Ù 


2) 


4063 


Thật Tướng Niệm Phật —“Self-Nature” Buddha Recitation: Thật tướng niệm Phật là nhập 
vào đệ nhất nghĩa tâm, niệm tánh Phật bản lai của chính mình. Đây chính là quán pháp 
thân thật tướng của Phật, kết quả sẽ chứng được “Chân Như Tam Muội.` Phương pháp 
nầy thuộc về thiển định, nhưng cảnh giới do tâm thiển hiển lộ lại là “Tịnh Độ.) Pháp nầy 
không gồm thâu những bậc trung hay hạ căn, nếu không phải là bậc thượng thượng căn, 
tất không thể ngộ nhập. Vì thế trong Tịnh Độ Tông ít có người đề xướng, mà phần hoằng 
hóa lại thuộc về các vị bên Thiển Tông. Theo thiển ý, khi còn đi trên đoạn đường hành 
trì chưa đạt đến địa vị viên giác, thì tất cả các pháp môn đều là phương tiện, niệm Phật 
cũng là phương tiện, mà tham thiển cũng là phương tiện. Theo tam kinh Tịnh Độ, Đức 
Thích Tôn mở phương tiện chỉ bày cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, khuyên chúng 
hữu tình nên niệm Phật cầu sanh về thế giới ấy để không còn bị luân hồi, mượn cảnh 
duyên thắng diệu để tiếp tục tu hành mau tiến lên Phật quả. Niệm Phật tinh chuyên cũng 
tỏ ngộ như bên Thiền Tông, nhưng điểm chánh yếu của môn niệm Phật là cầu vãng sanh, 
còn tỏ ngộ được bao nhiêu cũng thuộc về thứ yếu. Cho nên pháp Thật Tướng Niệm Phật 
luận về chỗ cứu cánh mà vẫn nhiếp thuộc Tịnh Độ. Nhưng nếu nói đến phương tiện vãng 
sanh thì pháp nầy vẫn chưa chính thức thuộc về Tịnh Độ, như ý nghĩa trong tam kinh Tịnh 
Độ mà Đức Phật đã để xướng. Có lẽ vì vậy mà chư tổ bên Tịnh Độ Tông chỉ để cập để 
cho rộng thêm về nghĩa lý Tịnh Độ, mà không rộng tuyên hóa để khuyên người tu 
chăng?—“Real Mark'` Buddha Recitation. This entails penetrating the Mind”s foremost 
meaning, reciting our own original Buddha Nature. It 1s to contemplate the Real Mark 
Dharma Body of the Buddhas, resulting In attainment of True Thusness Samadhi. This 
method 1s really a Zen practice; however, since the realm revealed by the meditational 
mind 1s the Pure Land, it also qualifies as a Pure Land practice. This method 1s not for 
those of limited or moderate capacities. If the practitloner 1s not of the highest capacIty, 
he cannot become enlightened and enter Info it. For this reason, few Pure Land teachers 
promote 1t and the proponents of the method are found chiefly within the Zen tradition. 
Incidentally, I would venture to say here that while we are still treading the path of 
practice, not having reached the sage of Perfect Enlightenment, all Dharma methods are 
expedients. Buddha Recifation 1s an expedient and so 1s Zen. According to the three Pure 
Land sutras, Buddha Sakyamuni provided the expedient teaching of the Western Pure 
Land, and urged sentient beings to recite Amitabha Buddhaˆs name seeking rebirth there. 
Within this method, they can escape Birth and Death, avail themselves of that wonderful, 
lofty realm to pursue cultivation, and swiftly attain Buddhahood. Diligent Buddha 
Recitation also leads to Awakening, as in Zen; however, the principal goal of the Pure 
Land School 1s rebirth in the Land of Ulumate Bliss, while the degree of Awakening 
achieved 1s a secondary consideration. Thus, the goal of Real Mark Buddha Recitation 
falls within Pure Land teachings. However, from the standpoint of an expedient leading 
to rebirth in the Land of Ultimate Bliss, it does not trully qualify as a Pure Land method 
within the meaning of the Three Pure Land sutras taught by Buddha SakyamunI. Thịs 1s, 
perhaps, the reason why Pure Land Patriarchs merely referred to 1t to broaden the 
meaning of Buddha Recitation, but dịd not expound 1t widely. 

Pháp Quán Tưởng Niệm Phật—Contemplation by Thought Recitation: Một trong bốn 
phương pháp niệm Phật. Quán tưởng niệm Phật là chiếu theo Kinh Quán Vô Lượng Thọ 
để quán tưởng y báo chánh báo nơi cõi Cực Lạc. Trong kinh nầy có dạy 16 phép quán, 


b) 


c) 


đ) 


©) 
3) 


4064 


nếu quán hạnh được thuần thục, thì lúc mở mắt hay nhắm mắt hành giả đều thấy cảnh 
Cực Lạc hiện tiển, tâm thần dạo chơi nơi cõi tịnh, khi mạng chung quyết định sẽ vãng 
sanh. Công đức của pháp nầy lớn lao không thể nghĩ bàn, nhưng vì cảnh quán quá vi tế 
sâu mẫu, nên ít người hành trì được thành tựu. Bởi đại để có năm điều khó, ít có người 
được đầy đủ, nên phép quán tưởng nầy thuộc về môn khó hành tr One of the four 
methods of Buddha recitaton. This entails meditaion on the features of Buddha 
Amitabha and His Land of Ultimate Bliss, in accordance with the Meditation Sutra (the 
sutra teahces a total of 16 contemplations). If this practice 1s perfected, the cultivator wIll 
always visualize the Pure Land before him. Whether his eyes are open or closed, his 
mind and thoughts are always coursing through the Pure Land. At the time of death, he 1s 
assured of rebirth there. The virtues obtained through this method are immense and 
beyond Imagination, but since the object of medifation 1s too profound and subtle, few 
practictioners can achieve 1t. This 1s because, in general, the method presents five 
difficulties. Very few can avoid all five pitfalls. Thus upon reflection, this method also 
belongs to the category of difficult Dharma doors: 

Nếu độn căn, tất khó thành tựu: With dull capacities, one cannot easily succeed. 

Nếu tâm thô thiển, tất khó thành tựu: With a crude mind, one cannot easily succeed. 

Nếu không biết khéo dùng phương tiện xoay chuyển trong khi tu, tất khó thành tựu: 
Without knowing how to use expedient skillfully and flexibly during actual practice, one 
cannot easily succeed. 

Nếu ghi nhận ấn tượng không sâu, tất khó thành tựu: Without the ability to remember 
Images clearly, one cannot easily succeed. 

Nếu tinh lực yếu kém, tất khó thành tựu: With low energy, one cannot easily succeed. 
Quán Tượng Niệm Phật —Contemplation of an Image Recitation: Một trong bốn phương 
pháp niệm Phật. Quán tượng niệm Phật là phương thức đem một bức tượng Phật A Di Đà 
để trước mặt, ghi nhận mọi nét của bức tượng ấy, rồi quán tưởng cho đến khi dù không 
có tượng, lúc mở mắt hay nhắm mắt đều thấy hình tượng Phật hiện rõ trước mắt. Phương 
pháp nầy cũng khó, vì cần phải có tinh lực mạnh, ký ức sâu, và trí phương tiện khéo. Đã 
có người áp dụng cách thức nầy, nhưng vì không khéo dùng phương tiện thay đổi, nên bị 
hư hỏa xông lên, mang chứng nhức đầu khó trị. Tuy nhiên, xét lại dùng phép quán tượng 
để vãng sanh, không thấy nói trong kinh điển. Đây chỉ là cách thức phụ giúp cho sự trì 
danh hiệu Phật, để hành giả tâm không tán loạn, dễ được chánh niệm mà thôi. Nếu 
người tu với lòng thành tín, cũng có thể được cảm ứng, tiêu tội nghiệp sanh phước huệ, từ 
nơi hình tượng giả mà thấy được Phật tướng thật và được vãng sanh—One of the four 
methods of Buddha reccttation. In this method, the practictioner faces a statue of 
Amitabha Buddha and Impresses all the features of that statue In his memory, 
contemplating to the point where, even ¡n the absence of a statue, and whether his eyes 
are open or closed, he clearly sees the Iimage of Amitabha Buddha. This method 1s also 
difficult, because 1t requires a great deal of energy, a faithful memory and skIllful use of 
expedients. There are cases of individuals who have practiced It in an Inflexible way and 
have developed headaches difficult to cure. Moreover, upon examination, this method of 
seeking rebirth in the Pure Land 1s not mentioned ¡n the Buddhist sutras. lt 1s merely a 
technique to assist in the practice of Buddha Recttation, so that the practitloner can 
harness his mind and achieve right thought. Stil, If we practice this method In a pure, 


4) 


4065 


devoted frame of mind, we can obtain a response, eradicate our bad karma, develop 
virtue and wisdom, and, through an illusory statue of Amitabha Buddha, awaken to His 
True Marks and achieve rebirth in the Pure Land. 

Trì Danh Niệm Phật —Oral Recitation: Một trong bốn phương pháp niệm Phật. Trì danh 
là pháp tu Tịnh Độ phổ thông nhứt hiện nay. Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, có 
mười cách trì danh khác nhau. Trì danh niệm Phật là phương pháp niệm ra tiếng hay 
niệm thầm bốn hoặc sáu chữ hồng danh “Nam Mô A Di Đà Phật.” Trì bốn chữ “A Di Đà 
Phật” được điểm lợi là dễ nhiếp tâm; nếu trì đủ sáu chữ thì được điểm lợi là dễ phát khởi 
sự kính thành cơ cẩm. Phương pháp nầy trong Kinh Phật Thuyết A Di Đà, Đức Thích Tôn 
đã để xướng, hiện đang được thông dụng nhứt One of the four methods of Buddha 
recitation. Oral recitation 1s the most common Pure Land method at the present time. 
According to Most Venerable Thích Thiển Tâm, there are ten variants in oral recitation. 
In this method, the practitioner recites, aloud or silently, either “Nam Mo Amitabha 
Buddha” or “Amitabha Buddha.” The short form (Amitabha Buddha) has the advantage 
Of easily focussing the cultivator”s mind, while the longer version facilitates development 
of a truly earnest, respectful mind conducive to a response. This method, taught by 
Sakyamuni Buddha in the Shorter Amitabha Sutra, 1s the dominant form of Pure Land 
practice at the present time. 


(HI)Lục Niệm Pháp —Six objects 0ƒ Buddha Recifafion: Anussati-tthanam (p)—Sáu niệm 


(A) 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


pháp —Tihe six thoughts to dwell upon or six obJects of recollection: 


Niệm Phật: The Buddha. 

Niệm Pháp: The Law. 

Niệm Tăng: The Order. 

Niệm Giới: The Commandments or moralIty. 

Niệm Thí: The Almsgiving or renunciation. 

Niệm Thiên: The Heaven (deva) with 1s prospectIVe JOys. 


(B) Niệm sáu chữ “Nam Mô A Di Đà Phật ”—The six recitations refer to the six syllables or 


words of “Na-mo A-mi-tabha Buddha.” 


(IV)Thập Chủng Trì Danh: Tn danh là pháp tu Tịnh Độ phổ thông nhứt hiện nay. Theo Hòa 


Ù 


Thượng Thích Thiển Tâm, có mười cách trì danh khác nhau—Oral recitation ¡is the most 
common Pure Land method at the present time. According to Most Venerable Thích 
Thiển Tâm, there are ten variants in oral recitation: 

Phản Văn Trì Danh: Phương pháp nầy, miệng vừa niệm, tai vừa nghe vào trong, kiểm 
soát từng chữ từng câu cho rành rẽ rõ ràng, hết câu nầy đến câu khác. Nghe có hai cách, 
hoặc dùng tai nghe, hoặc dùng tâm nghe. Tuy nghe vào trong nhưng không trụ nơi đâu, 
lần lần quên hết trong ngoài, cho đến quên cả thân tâm cảnh giới, thời gian không gian, 
chỉ còn một câu Phật hiệu. Cách thức phản văn khiến cho hành giả dễ gạn trừ vọng 
tưởng, mau được nhứt tâm. Kinh Lăng Nghiêm nói: “Chân Giáo thể phương nầy Thanh 
tịnh do nghe tiếng. Muốn chứng vào tam muội, nên như thế mà tu hành” chính là ý trên 
đây—Reflecting the name recitation. With this technique, the ear catches the sound as 
the mouth recites, examining each Individual word and each individual phrase, to make 


2) 


4066 


sure they are clear and distinct, phrase after phrase. There are two ways of hearing, with 
the ears or with the mind. Although the ears “hear deep inside,` the sounds do not reside 
anywhere. The practiioner gradually forgets everything inside and out, even body, mind, 
realm, time and space, with only the Buddha”s name remaining. This technique of 
“reflecting the name,” makes 1t easy for the cultivator to filter out deluded thoughts and 
Surangama Sutra expresses this very idea when It states, in the words of the Bodhisattva 
ManjJusri: “This common method of concentrating the mind on 1fs sense of hearing, 
turning 1t inward, 1s most feasible and wise.” 

Sổ Châu Trì Danh: Đây là cách thức miệng vừa niệm, tay vừa lần chuỗi. Ban đầu ý niệm 
còn ràng buộc nơi tràng hạt, sau lần buông bỏ đi đến cảnh nhứt tâm. Phương pháp sổ 
châu khiến cho niệm lực mạnh mẽ, ví như người yếu chân đi núi, nhờ nương cây gậy mà 
tiến bước lên cao mãi. Niệm cách mấy lần lại cần phải ghi số mỗi thời hoặc mỗi ngày là 
bao nhiêu câu. Ghi số có điểm lợi là bắt buộc người tu phải giữ định số, trừ được bệnh 
biếng trễ; nhưng cần chú ý đừng quá tham mau tham nhiều mà niệm không được rành rẽ 
rõ ràng. Người xưa tuy niệm nhiều nhưng cũng ở trong sự rành rõ, do nhờ hai điểm là 
thuần thục và định tâm. Ngẫu Ích Đại Sư, vị tổ thứ chín của Liên Tông, từng khai thị: 
“Muốn đi đến cảnh giới “nhứt tâm bất loạn,` không có cách chi kỳ diệu khác. Trước tiên 
hành giả cần phải lần chuỗi ghi số, niệm niệm rành rẽ rõ ràng, mỗi ngày hoặc ba muôn, 
năm muôn, cho đến mười muôn câu, giữ khóa trình quyết định chẳng thiếu, thể một đời 
không thay đổi. Niệm như thế lâu ngày lần lần thuần thục, không niệm vẫn tự niệm, 
chừng ấy ghi số hay không ghi sổ cũng được. Và niệm như thế kèm thêm tín nguyện tha 
thiết, mà không được vãng sanh, thì chư Phật ba đời đều mang lỗi nói dối. Khi đã vãng 
sanh, tất cả pháp môn đều được hiện tiền. Nếu như ban sơ vì cầu cao tự ỷ, muốn tỏ ra 
không chấp tướng, muốn học theo lối viên dung tự tại, đó là tín nguyện chẳng bền sâu, 
hành trì không hết sức; dù có giảng suốt mười hai phần giáo, giải ngộ một ngàn bảy trăm 
công án, cũng là việc ở bên bờ sanh tử mà thôi.” Lời khuyên dạy nây thật là cây kim chỉ 
nam cho người niệm Phật—Counting Rosary Beads Recitation. In this method, as the 
mouth recites, the hand fingers the rosary. At first, thoughts are tied to the rosary beads, 
but later on they gradually move away from the beads, leading to the state of one- 
poIntedness of mind. This technique Increases the power of recifation In the same way 
that a cane enables a mounfain climber with weak legs to ascend higher and higher. With 
this technique, we should write down the number of recitations per session or per day. 
Thịs has the advanfage of forcing us to keep an exact count, eliminating the affliction of 
laziness. However, we should take care not to be too ambitious, attempting to achieve too 
much too soon, or our recifation w1ll not be clear and distinct. The ancients, while reciting 
the Buddha”s name over and over, did so In a clear, distinct manner thanks to two facfOrS: 
correct understanding, and correct concentration of mind. Elder Master Ou-I, the Ninth 
Patriarch of Pure Land once taught: ““There 1s no better or loftier way to reach the state of 
one-pointedness of mind. At first the practiioner should finger the rosary, keeping an 
exact count, while reciting the Buddha” name over and over In a clear, distinct manner, 
30,000, 50,000 up to 100,000 tines each day, maintaining that number without fail, 
determined to remain constant throughout his life. Such recitation wIll, in time, become 
second nature, not reciting being reciting. At that time, recording or not recording no 
longer matters. If such recitation, accompanied by earnest Faith and Vows, đdịd not lead to 


3) 


4) 


5) 


4067 


rebrrth in the Pure Land, the Buddhas of the Three Periods (past, present and future) 
would all be guilty of false speech. Once we are reborn in the Pure Land, all Dharma 
methods will appear before eyes. If at the outset we seek too hiph a goal, are Oover- 
confident and eager to show that we are not attached to forms and marks, preferring to 
study according to the free and perfect method, we reveal a lack of stability and depth in 
our Faith and Vows as well as perfunctoriness In our practice. Even If we were to lecture 
exhaustively on the Twelve Divisions of the Dharma and become enlightened to the 
1,700 Zen koans, these would merely be activities on the fringes of life and death.” This 
advice 1s indeed a hand-guide for the Pure Land practitioners. 

Tùy Tức Trì Danh: Niệm Phật thầm hay niệm se sẽ tiếng, nương theo hơi thở, mỗi hơi thở 
ra vào đều một câu Phật hiệu; đó là ý nghĩa của tùy tức trì danh. Bởi mạng sống con 
người liên quan với hơi thở, nếu biết nương theo đây mà niệm, thì khi sống hằng không 
rời Phật, lúc lâm chung tấc hơi vừa tắt, liền về cảnh giới Liên Bang. Nhưng nên chú ý là 
phương thức nầy khi tập đã thuần thục, cần niệm ra tiếng, chớ không nên chỉ niệm thầm. 
Như thế niệm lực mới mạnh, ý nguyện cầu vãng sanh dễ được phát khởi. Bằng không, ý 
niệm vãng sanh sẽ khó tha thiết và sợ e lại lạc vào công dụng Ngũ Đình Tâm Quán của 
Tiểu Thừa—Breath-by-Breath Recitation. This technique consists of reciting silently or 
softly, with each breath, inhaling or exhaling, accompanied by one recttation of th 
Buddha's name. Since life 1s linked to breath, If we take advantage of breath while 
practicing Buddha Recitation, we will not be apart from Amitabha Buddha in life and at 
the time of death, when breath has stopped, we wIll be Iimmediately reborn In the Pure 
Land. The practiioner should remember, however, that once he has mastered this 
technique, he should recite aloud as well as silently. In this way, the power of reciItation 
wIll be strengthened and the will to be reborn in the Pure Land more easily developed. 
Otherwise, his resolve will not be earnest and he might stray Into the practice of the “FIve 
Meditations to calm the mind” of the Theravada tradition. 

Truy Đảnh Tnì Danh: Khi dùng cách nầy, nên niệm nho nhỏ tiếng, mỗi chữ mỗi câu đều 
kế tiếp nhau liên tỏa chặt chẽ, thành hình thế chữ sau đuổi theo chữ trước, câu nây gối 
đầu câu kia nên gọi là “Truy Đảnh.” Áp dụng phương thức như thế, nhờ sự kín đáo bên 
chặt, trung gian không xen hở, nên tạp niệm không có chỗ xen vào. Dùng đến pháp nầy 
thì tình ý khẩn trương, tâm miệng dũng tiến, oai lực của chánh niệm bao trùm tất cả, 
khiến cho nghiệp tưởng vô minh tạm thời chìm lắng, ánh mầu tam muội bộc phát chiếu 
xa. Từ xưa người tu tịnh nghiệp trong lúc tình tưởng mênh mang rối loạn, thường dùng 
cách thức nầy—Continuously Linked Recitation. With this technique, the practitioner 
recites softly, each word following the one immediately before, each phrase closely 
following the previous phrase. During this practice, through discretion and patience, there 
are no empty time frames and therfore “sundry thoughfts” cannot intrude. The cultivafor”s 
feelings and thoughts are intense, his mind and mouth move boldly forward reciting the 
Buddha's name, the power of right thought embraces everything, temporarily subduing 
1pgnorance and delusive thought. Thus, the light of transcendental samadhi breaks through 
and shines forth. From early times, Pure Land pratitioners would avail themselves of this 
method when their emotions and thoughts wandered or were In a state of confusion. 

Giác Chiếu Trì Danh: Niệm Phật theo giác chiếu là một mặt niệm Phật, một mặt hồi 
quang soi trở lại chân tánh của mình. Do niệm như thế, hành giả sẽ đi vào cảnh giới hư 


6) 


7) 


4068 


linh siêu tuyệt, chỉ còn cảm giác thân tâm của mình cùng chân tâm Phật ngưng đọng 
thành một khối, sáng tròn rỡ rỡ, đầy rộng mênh mang. Khi đó phòng nhà vật dụng thấy 
đều ẩn mất, cho đến thân giả tứ đại của ta cũng không biết rơi lạc vào chỗ nào. Niệm 
theo đây thì báo thân chưa mãn đã chứng tịch quang, Phật hiệu vừa tuyên liền vào tam 
muội. Đem thân phàm phu mà dự vào cảnh thánh, thật không chi mau lẹ hơn phương 
pháp trên đây. Song chỉ tiếc, nếu chẳng phải bậc thượng thượng căn tất không thể lãnh 
hội thực hành, nên phần độ cơ của cách thức nầy vẫn còn sơ hẹp—Enlightened, 
lIlluminating Recttation. With this technique, the practitioner on the one hand recites the 
Buddhaˆs name and on the other hand, returns the light and illumines his True Nature. He 
thus enters into the realm of ultimate transcendental emptiness; what remains 1s only the 
conscIousness that his body-mind and the True Mind of the Buddha have become one, all- 
1lluminating and all-encompassing. At that time, meditation rooms, cushions, gongs and 
all else have disappeared. Even the illusory, composite body 1s nowhere to be found. 
With this practice, even while our present retribution body 1s not yet dead, silent 
1lumination 1s attained. Uttering the Buddha's name, the practitioner immediately 
achieves the state of samadhi. There 1s no swifter method for common mortals to enter 
the realm of the saints. Unfortunately, we cannot understand or practice this method 
unless we are of the highest capacity. Therefore, 1fs scope 1s rather modest and limited. 
Lễ Bái Trì Danh: Phương thức nầy là vừa lạy vừa niệm Phật. Hoặc niệm một câu, lạy 
một lạy, hoặc một mặt niệm, một mặt lạy, không luận câu Phật nhiều hay ít. Cách lễ 
Phật lại phải hết sức nhẹ nhàng chậm rãi, lễ niệm song hành, thân miệng hợp nhất. Nếu 
thêm vào đó ý thành khẩn tha thiết, thì thành ra ba nghiệp đều tập trung, ngoài câu Phật 
hiệu, không còn một tơ hào vọng niệm. Phương pháp nầy có sở năng phá trừ hôn trầm, 
công đức và hiệu lực rất to lớn, vì hành giả vận dụng cả ba nghiệp để trì niệm. Cư sĩ 
Vương Nhật Hưu khi xưa từng áp dụng cách trên đây, mỗi ngày đêm ông lễ niệm trung 
bình là một ngàn lạy. Nhưng dường như đây là lối niệm đặc biệt của hạng người tâm lực 
tinh tấn, thiếu khả năng tất khó vững bên, bởi lạy lâu thân thể mõi mệt dễ sanh chán 
nãn. Cho nên thông thường, cách thức nầy chỉ hợp kiêm dụng, khó bề chuyên dụng— 
Bowing to the Buddha Recifation. This technique consists of making bows as we recifte 
the Buddha”s name. Either we recite once before each bow or we bow as we recIte, 
regardless of the number of recitations. The bowing should be supple yet deliberate, 
complimenting recitation, bowing and reciting perfectly synchronized. If we add a sincere 
and earnest mind, body, speech and mind are gathered together. Except for the words 
Amitabha Buddha, there 1s not the slightest deluded thought. This method has the ability 
to destroy the karma of drowsiness. Its benefits are very great, because the practitloner 
engages In recitation with his body, speech and mind. A lay practitioner of old used to 
follow this method, and each day and night, he would bow and recite and average of one 
thousand times. However, this practice 1s the particular domain of those with strong mind- 
power. Lacking this quality, 1t 1s difficult to persevere, because with extended bowing, 
the body easily grows weary, leading to discouragement. Therefore, this method 1s 
normally used in conJunction with other methods and 1s not practiced in exclusively. 

Ký Thập Trì Danh: Đây là cách niệm ký số, cứ lấy mỗi mười câu làm một đơn vị. Người 
hơi ngắn có thể niệm thành hai lượt, mỗi lượt năm câu; hoặc chia ra ba lượt, hai lượt ba 
câu, một lượt bốn câu. Sau khi niệm đủ mười câu, đều lần qua một hạt chuỗi. Niệm theo 


8) 


4069 


lối nầy, tâm đã niệm Phật, lại còn phải ghi nhớ số. Như thế dù không chuyên cũng bắt 
buộc phải chuyên, nếu không chuyên thì số mục liền sai lạc. Cho nên pháp nầy đại để là 
một phương tiện cưỡng bức cho hành giả chuyên tâm, rất có công hiệu với những kẻ có 
nhiều tạp niệm. Ấn Quang Đại Sư thường khuyên các liên hữu áp dụng cách thức trên 
đây —DecImal Recording Recitaton. This 1s the inscription technigue of Buddha 
Recitation, taking each ten utterances of the Buddha”s name as a unit. Individuals with 
short breath spans can divide the ten utterances Into two subunits (five ufterances each) or 
three smaller subumits (two three ufterance units and one four-utterance umf). One rosary 
bead 1s fingered after each group of ten utterances 1s completed. With this practice, the 
mind must not only recite, 1t must also remember the number of utterances. In this way, IŸ 
we are not diligent we must become so; otherwise, it will be impossible to avoid 
mistakes. This technique, In general, is an excellent expedient forcing the cultivator to 
concentrate his mind and 1s very effective with those subJect to many errant thoughts. 
Elder Master Yin Kuang used to recommend ¡t to Pure Land practitioners. 

Liên Hoa Trì Danh: Lấy bốn sắc hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng, vừa niệm vừa tưởng, luân 
lưu chuyển tiếp, là danh nghĩa của lối niệm trên đây. Hành giả khi niệm câu Phật hiệu 
thứ nhứt, tưởng trước mặt mình hiện ra một đóa sen xanh to lớn, phóng ánh sáng xanh. 
Câu thứ hai, tưởng đóa sen vàng. Cho đến câu thứ ba, thứ tư, là hoa sen đỏ, trắng, màu 
nào phóng quang ánh sáng ấy. Kế tiếp lại tưởng hoa sen màu xanh, cứ như thế mà luân 
lưu mãi. Đồng thời khi hoa hiện, lại tưởng có hương sen thanh nhẹ phẳng phất xung 
quanh. Bởi có nhiều hành giả trong Liên Hoa Tông dùng mọi pháp thức vẫn khó ngăn 
được tạp niệm, nên cổ nhân mới phát minh ra lối niệm nây. Đây là cách dùng hình sắc 
thay đổi để buộc tâm tưởng cho chuyên nhứt, và hình sắc nầy lại lấy tướng hoa sen nơi 
ao thất bảo ở cõi Cực Lạc “Một câu Di Đà, một đóa bảo liên,” bởi hoa sen Tịnh Độ hiện 
thành không rời hoa sen công đức của tâm niệm Phật. Và khi mạng chung, thần thức của 
hành giả sẽ nương theo hoa sen báu ấy mà sanh về Cực Lạc. Chư liên hữu nếu thấy có 
duyên với phương thức trên đây, nên áp dụng để mau đi vào niệm Phật diệu liên hoa tam 
muội—Lotus Blossom Recitation. As he recites, the practitioner contemplates the four 
colours of the lotus blossom (blue, yelow, red, and white), one colour after another 
without Interruption. With his first utterance of the Buddha”s name, he visualizes a huge, 
blue lotus blossom before his eyes, emitting a blue light. With the second utterance, he 
vIisualizes a yellow lotus blossom, emitting a yellow light. The third and fourth utterances 
are accompanied, respectively, by visualizaton of red and white lotus flowers, each 
colour emitting 1ts own lipht. He then repeats the visualization In the same sequence. AÀs 
the flowers appear, he Imagines a vague, lingering touch of pure, soft lotus fragrance. 
Anclent masters devised this method because many practitioners In the Tlen-T”ai 
School, despite using all available techniques, found 1t difficult to stem their errant 
thoughts. This method uses various forms and colours to focus mind and thought. These 
forms and colours take the marks of lotus blossoms In the Seven-Jewel Pond of the Pure 
Land (one utterance of the Buddha”s name, one Jewelled lotus blossom), because the 
lotus blossom appearing In the Pure Land are inseparable from the lotus blossoms created 
by virtues of reciing mind. At the time of death, the mind-consciousness of the 
practitioner relies on these Jewelled lotus blossoms to achieve rebirth in the Western Pure 
Land. Should the Pure Land cultivator discover that he has an affinity with this technique, 


3) 


4070 


he should apply 1t and quickly enter the Wonderful Lotus Blossom Buddha Recitation 
SamadhI. 

Quang Trung Trì Danh: Vì có hành giả khi nhắm mắt niệm Phật, thường bất chợt thấy 
những hình tướng ô uế, hoặc màu sắc đen tối xao động nổi lên, nên cổ đức mới truyền 
dạy cho cách thức nầy. Đây là phương pháp vừa niệm Phật, vừa tưởng mình đang ngồi 
giữa vùng ánh sáng trong suốt to rộng. Khi tâm đã an định trong vùng quang minh ấy, 
hành giả cảm thấy thần trí sáng suốt mát mẽ, không những tạp tưởng trừ dứt, mà các 
tướng uế sắc cũng tiêu tan. Rồi chánh niệm do đó được bền lâu, và tam muội cũng do đó 
lần lần thành tựu. Đây tuy là phương tiện đặc biệt chuyên trừ tướng uế ác nhưng dù 
không có nghiệp bệnh ấy, nếu muốn tinh thần thơ thới để đi sâu vào niệm Phật tam 
muội, hành giả cũng nên áp dụng cách thức nầy-—Recitation Amidst Light. This method 
was specially designed for certain practitioners who, as soon as they close thelIr eyes to 
recite, suddenly see filthy forms and marks (ugly grimacing faces, for example), or dark 
forms and colours swirling around. With this technique, the practitioner, while reciting the 
Buddhaˆs name, visualizes himself seated In the middle of an immense, brilliant zone of 
light. Within that zone of light, when his mind has quieted down, the practitioner feels 
bright and refreshed. At that time, not only have deluded thoughts been annihilated, 
filthy, evil forms have also disappeared. After that, right thought is reinforced and 
samadhi 1s, in time, achieved. Although this 1s a special expedient to destroy evil deluded 
marks, even the practitioner who 1s not In this predicament can apply this method to clear 
his mind and enter deeply into the Buddha Recitation SamadhI. 


10) Quán Phật Trì Danh: Pháp quán tưởng trong Quán Kinh rất trọng yếu, công đức cực kỳ to 


rộng, nhưng chưa phải là phương tiện phổ thông cho chúng sanh thời mạt pháp hành trì. 
Nhưng vì không muốn bỏ công đức đặc biệt của quán pháp, nên cổ nhân đã thể dụng 
trong mười sáu phép quán, lựa cách thức dễ tu tập nhứt, lấy trì danh làm chánh, quán 
Phật làm phụ, gọi là Quán Phật Trì Danh. Hành giả mỗi ngày sau khi niệm Phật, lại để 
riêng một thời tịnh tâm quán tưởng sắc tướng quang minh của Phật A Di Đà. Cách quán 
Phật nầy rút lựa phép quán thứ mười ba trong Quán Kinh, tưởng Đức A Di Đà thân cao 
một trượng sáu, sắc vàng ròng, đứng bên bờ ao thất bảo. Nếu chưa quán tưởng được ao 
thất bảo, hành giả có thể tưởng Đức Phật đứng trong vùng ánh sáng giữa hư không trước 
mắt mình, tay trái đưa ngang ngực bắt ấn kiết tường, tay mặt buông sẻ xuống theo thể 
tiếp dẫn. Muốn quán Phật cho thành tựu, trước tiên nên quán đại khái toàn thân, kế chỉ 
chuyên tâm quán tưởng lông trắng giữa đôi mày. Tướng bạch hào nầy rỗng không trong 
suốt như bạch ngọc, có tám cạnh, xoay về bên hữu cao thành năm vòng. Bạch hào là 
tướng căn bản trong ba mươi hai tướng hảo, khi tướng ấy quán thành, do sự cơ cảm, các 
tướng kia đều lần lượt hiện rõ. Tuy nhiên, muốn được phần chắc chắn hành giả cũng nên 
duyệt xem trong kinh, để ghi nhớ rõ 32 tướng tốt của Phật trước khi dụng công. Phương 
pháp trên đây sở dĩ để trì danh vào phần chánh, vì nếu quán tưởng không thành vẫn còn 
phần trì danh để bảo đảm cho sự vãng sanh. Nhưng thật ra, trì danh cũng giúp quán 
tưởng, quán tưởng lại phụ lực cho trì danh; hai phần nầy hổ tương đưa hành giả đến chỗ 
song song thành tựu. Pháp thức nầy tuy có phần khó hơn các lối khác, song nếu thành tựu 
thì công đức to rộng vô biên, nên xin đưa ra sau cùng để làm duyên khuyến tấn— 
Contemplation of the Buddha Recitation. The methods of contemplation taupht ¡n the 
Meditaton Sutra are very Important and lead to Immense virtue, but they are not a 


4071 


popular expedient for sentient beings in the Dharma-Ending Age. Nevertheless, since the 
ancient masters did not wish to see the speclal benefits of the meditation method go 
unused, they selected the easlest of the Sixteen Contemplations (Contemplation of 
Amitabha Buddha) and combined 1t with Oral Rectitation to form the Contemplation of the 
Buddha-Oral Recitation technique. Recifation 1s predominant, with contemplation of the 
Buddha occupying a subsidiary position. Each day, after reciting the Buddhaˆs name, the 
practiioner reserves a speclal period of time for concentrating his mind and 
contemplating the Embellishments and Light of Amitabha Buddha. This method derived 
from Contemplaton Number Thirteen in the Meditaton Sutra, in which Amitabha 
Buddha 1s visualized as some sixteen feet tall and of golden hue, standing at the edge of 
the Seven-Jewel Pond. If the practitioner cannot yet visualize the Seven-Jewel Pond, he 
can picture Amitabha Buddha standing before his eyes In a zone of light, in open space, 
the left hand held at chest level and forming the auspicious mudra, the right arm 
extending downward in the position of welcoming and guiding. To be successful in thĩs 
medifation, 1t 1s necessary, at the outset, to visualize the body of Amitabha Buddha In 
general, then concentrate on the urna (white mark between the eyebrows). This mark 1s 
empty and transparent, like a white gem with eight facets. The urna 1s the basic mark 
among the thirty-two auspiclous marks of the Buddhas. When this visualization 1s 
successful, thanks to the affinty thus created between Amitabha Buddha and the 
practitioner, other marks wIll appear clearly, one after another. However, to ensure 
success, the practitioner should read through the Meditation Sutra, memorizing the thirty- 
two auspIcious marks of Amitabha Buddha before commencing his practice. With this 
method, Buddha Recitaton should be primary, because If the practitioner does not 
succeed at visualization, he can still fall back on recItation to ensure rebirth In the Pure 
Land. In fact, recitation aids visualization and visualization complements recitation, so 
that these two aspects work In parallel, leading the practitoner toward the desired goal. 
Although this technique is somewhat more difficult than the others, If It can be 
accomplished successfully, immeasurable benefits are achieved. It is therefore described 
here at the very end, to foster diligent practice. 


(V) Thập Niệm Ký Số: Ten Recitation in One Breath—Thập là mười, niệm là hơi thở, ký số 
là đếm số. Đây là phương pháp của ngài Từ Vân, tổ thứ ba của Trung Quốc Tịnh Độ 
Liên Tông. Chính yếu của phương pháp nầy là trong một hơi thở, hành giả phải xưng đủ 
mười câu Phật hiệu. Trước hết hít một hơi thở vào, ngưng lại, nệm đủ số mười câu Phật 
hiệu. Kế đến thở ra hít vào một hơi khác, rồi tiếp tục niệm y như trước. Nếu người hơi 
ngắn thì có thể chia làm hai phần, mỗi hơi chỉ niệm năm câu Phật hiệu thôi. Phương pháp 
nầy có nhiều điểm lợi, trong khi miệng niệm Phật thì tai nghe tiếng và tâm trí ghi nhớ số. 
Như thế dù không chuyên tâm cũng phải chuyên, vì nếu không thì số mục mà mình đang 
đếm sẽ bị sai lạc. Đây là một trong những phương pháp rất tốt cho những ai có tâm tán 
loạn. Nên nhớ, khi xưng niệm danh hiệu Phật, chẳng nên nghĩ gì khác, cũng chẳng nên 
nghi hoặc. Nếu chí tâm thành ý niệm như thế, thì mỗi câu niệm Phật mới đủ sức diệt 
được tội nặng trong §0 ức kiếp sanh tử. Nếu chẳng như vậy thì sức diệt tội sanh phước sẽ 
giảm đi và nghiệp chướng cũng khó mau dứt trừ—The “Ten Recitation in One Breath” 
method was taught by the great Venerable Tsu-Yun, the Third Patriarch of the Thirteen 


4072 


Patrlarchs of Chinese Pureland Buddhism. Essentially, this method requires the 
practitioner to recite the Buddha”s name ten times per breath. First, inhale, hold breath, 
and begin reciting “Namo Amitabha Buddha' ten times. Next, exhale, then inhale and 
repeat the process as done previously. If a practitioner 1s short of breath, 1t is acceptable 
to divide the segment of ten recifations Into two; with each breath, recite Amitabha 
Buddhaˆs name five times. There are many advantages to practicing this method: speech 
reciting the Buddha”s name, ears listening, and mind counting the number 0Ÿ recitatIions. 
Thus, 1f able to concentrate, 1t w1ll lead the practitioner to focus the mind because 1ƒ not 
not focused, the count will be lost. Therefore, the ultimate goal of this method 1s to force 
the Pureland cultivator Into achieving “singlemindedness` while engaging in Buddha 
Recitation. This 1s one of the best methods for those who are easily distracted or have a 
wandering mind. Ít is Important to remember while reciting the Buddha”s name, try not to 
think of anything else, and not to be doubtful or skeptical. If the practiioner 1s able to 
maintain a sincere and truthful mind In this way, then each recitation w1ll eliminate many 
karmIic offenses In eight million past reincarnations. If not practiced this way, the power 
to eliminate karmic offenses as well as gaining merits will not be as great. Thus, 1t will be 
difficult to eliminate many of oneˆ”s karmic offenses. 


(VI)Thập Lục Quán—Sixteen kinds oƒ contemplaHion im the Pure Land: Mười Sáu Cách 


Quán Tưởng—Sixteen visualizations. 


(A) Theo K.K. Tanaka trong Tịnh Độ Nguyên Thủy Trung Hoa, có I6 phép quán trong Tịnh 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


Độ tông (đây là 16 cách quán tưởng đến cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà hầu có vãng 
sanh về đó. Theo truyền thuyết, đây là 16 phép mà Đức Phật Thích Ca đã truyền dạy 
theo lời cầu thỉnh của bà Hoàng thái hậu Vi Đề Hy)—According to K.K. Tanaka in The 
Dawn of Chinese Pure Land Doctrine, there are sixteen kinds of contemplation in the 
Pure Land. 

Quán tưởng thấy mặt trời sắp lặn: Visualization of the setting sun. 

Quán tưởng Thấy nước lắng trong: Visualization of pure water. 

Quán tưởng thấy đất nơi cõi Cực Lạc: Visualization of the ground ¡in the Pure Land. 

Quán tưởng thấy cây báu: Visualization of precious trees. 

Quán tưởng thấy bát công đức thủy, hay nước tám công đức: Visualization of eight 
waters Of merIt and virtue. 

Trừng Tịnh —Clarity and cleanliness: Trong sạch hay lắng sạch. 

Coolness: Thanh Lãnh—Trong trẻo và mát mẻ. 

Cam Mỹ—Sweet: Ngọt ngào —Sweetness. 

Khinh Nhuyễn—Lightness: Nhẹ dịu. 

Nhuận Trạch —Moisturing power: Uy lực rưới mát mọi vật. 

An Hòa—Ability to give comfort: Có khả năng làm an lạc và êm dịu mọi tình huống. 

Có khả năng làm dịu những cơn khát: Ablity to quench thirst. 

Có khả năng cải tiến sự khang kiện và bổ khỏe các căn: Ability to improve health and 
nourishing all roots. 

Tổng quán tưởng thấy các cảnh, thấy cây báu, thấy ao báu nơi thế giới Cực Lạc: Unified 
visualization of the precious trees, lakes, etc., in the Pure Land. 


4073 


7) Quán tưởng thấy tòa hoa của Đức Phật A Di Đà: Visualization of the lotus throne of 
Amitabha Buddha. 

8) Quán tưởng thấy hình Phật A Di Đà và chư Bồ Tát Quán Âm ngồi bên tả tòa, và Bồ Tát 
Đại Thế Chí đang ngồi bên hữu tòa: Visualization of the images of the Buddha Amitabha 
on the throne, Bodhisatvas Avalokitesvara on the left, and Bodhisattva 
Mahasthamaprapta on the right side of the throne. 

9) Quán tưởng thấy tổ rõ chơn thân mà Đức Phật A Di Đà đã thị hiện nơi cõi Cực Lạc: 
Visualization of the Reward body of Amitabha Buddha, I.e. the form in which he appears 
In the Pure Land. 

10) Quán tưởng thấy rõ sắc thân của Bổ Tát Quán Thế Âm: Visualization of Avalokitesvara 
Bodhisattva. 

11) Quán tưởng thấy rõ sắc thân của Bổ Tát Đại Thế Chí: Visualization of 
Mahasthamaprapta Bodhisattva. 

12) Quán tưởng thấy rõ ba vị A Di Đà, Quán Thế Âm, và Đại Thế Chí đây khắp cả hư 
không: Visualization of the reward bodles of Amitabha Buddha, Avalokitesvara 
Bodhisattva, and Mahasthamaprapta Bodhisattva are every where In the space. 

13) Quán tưởng tạp, khi thì quán tưởng Đức A Di Đà, khi thì quán tưởng Đức Quán Thế Âm, 
khi thì quán tưởng Đức Đại Thế Chí: A mixing or intermingling visualization among 
Amitabha Buddha, Avalokitesvara Bodhisattva, and Mahasthamaprapta Bodhisattva. 

14) Quán tưởng Thượng Bối Sanh, bao gồm thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung 
sanh, và thượng phẩm hạ sanh: Visualization of the rebirth of the three highest grades in 
the Pure Land, including the highest, the middle, and the lowest of the three highest 
classes. 

15) Quán tưởng Trung Bối Sanh, bao gồm trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, 
và trung phẩm hạ sanh: Visualization of the rebirth of the middle grades in the Pure Land, 
Iincluding the highest, the middle, and the lowest of the three middle classes. 

16) Quán tưởng Hạ Bối Sanh, bao gồm hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, và hạ 
phẩm hạ sanh: Visualization of the rebirth of the lowest grades, including the highest, the 
middle, and the lowest In the three lowest classes In the Pure Land. 

(B) Mười Sáu Cách Quán Tưởng Hay Hình Dung Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Mà Phật 
Đã Dạy Bà Hoàng Hậu Vi Để Hi Được Vãng Sanh Cửu Phẩm——lIn Amitayurdhyana- 
Sutra, the Buddha taught Queen Vaidehi the sixteen visualizations which help to attain 
one of the nine stages of rebirth in the Pure Land: 

1) Quán mặt trời lặn: Contemplation of the setting sun. 

2) Quán nước: Contemplation of water. 

3)_ Ngắm đất: Contemplation of the ground. 

4) Quán những cây đẹp tuyệt vời: Contemplation of wondrous trees. 

5) Quán nước cứu khổ vĩnh hằng: Contemplation of healing water. 

6) Quán thế giới Cực Lạc của những cây đẹp tuyệt vời: Contemplation of the blissful world 
Of wondrous trees. 

7)_ Quán đất và nước: Contemplation on the ground and water. 

8) Quán những đài sen: Contemplation on the lotus thrones. 


4074 


9) Quán những hình thức nhìn thấy được của ba vị Thánh Di Đà, Quán Âm, Thế Chí: 
Contemplation of the forms of the three sacred ones (Amitabha, Avalokitesvara, and 
Mahasthamaprapta). 

10) Quán những sự luân hổi nhìn thấy được của Phật A Di Đà: Contemplation of the 
corporeal form of the Buddha Amitabha. 

11) Quán Bồ Tát Đại Thế Chí: Contemplation of the Bodhisattva Mahasthamprapta. 

12) Quán Bồ Tát Quán Thế Âm: Contemplation of the Bodhisattva Avalokitesvara. 

13) Quán Phật Di Đà trong cảnh giới Cực Lạc: Contemplation of Amitabha ¡ïn the blissful 
realm. 

14) Quán những chúng sanh thượng căn vãng sanh Cực Lạc: Contemplation of the High class 
beings rebirth In the Pure Land. 

15) Quán chúng sanh trung căn vãng sanh Cực Lạc: Contemplation of middle class beings 
rebirth in the Pure Land. 

16) Quán chúng sanh hạ căn vãng sanh Cực Lạc: Contemplation of low class beings rebirth in 
the Pure Land. 


(VII)Bốn mươi tám pháp niệm Phật— Forty-eight Aspects 0ƒ Buddha Reciation: Theo sự 
tường thuật của học giả Phật giáo Trịnh Vi Am, có bốn mươi tám pháp niệm Phật— 
According to the Buddhist scholar Cheng-WeI-An”s narration, there are forty-eight 
aspects of Buddha Recifation. 

1) Niệm Phật nên giữ ý căn—Buddha Recifation and the Mind: Đã đem tâm này niệm Phật, 
bạn không nên trụ trên cả việc thiện lẫn việc ác. Tức là hằng ngày chỉ làm mọi việc với 
ý niệm bất đắc dĩ phải làm, nên làm rồi xả bỏ, chứ đừng vướng víu vào chúng mà 
chướng ngại đến tâm niệm của mình. Kỳ thật, sở dĩ tâm niệm chúng ta cứ mãi day dưa 
với những việc tạp nhạp thiện ác vì nó chưa thuần. Nếu mình niệm Phật đến lúc tâm địa 
sáng tổ thì ý địa tự nhiên chuyên ròng nơi quán sát chứ không có chỗ cho duyên tạp sự. 
Phải biết niệm Phật có thể chuyển phàm thành Thánh, là phương tiện giải thoát thứ nhất 
của thế gian và xuất thế gian vậy —Once we make up our mind to engage in practicing 
Buddha Recitation, we should not dwell on any actions, good or bad. Ït 1s to say, we 
should carry out our dally activities in a matter of fact way, and once finished, let them 
go. Do not cling to them, or they will disturb our peace of mind. In fact, the reason we fail 
to let go things, good or bad, because our mind has not yet tamed. If we have practiced 
Buddha Recifation to the point where our mind 1s bright and clear, 1t has no room for any 
odd thoughts. We should realize that Buddha Recitation can turn ordinary people Into 
sages. lt 1s the most important means of liberation in this world and the supramundane 
worlds. 

2) Niệm Phật nên giữ gìn khẩu nghiệp—Watch your mouth during Buddha Recitation: Một 
khi đã dùng miệng này niệm Phật, phàm tất cả những việc Sát, Đạo, Dâm, Vọng không 
nên buông lời nói càn nói quấy. Một khi nói lỡ, nên tự nghĩ rằng: người niệm Phật không 
nên nói như thế, rồi cố gắng niệm lớn ít tiếng danh hiệu Phật để trấn áp tâm mình và gột 
rửa ngay những lời bất thiện ấy —Once we make up our mind to engage ¡n practicing 
Buddha Recitation, with bad karmas of killing, stealing, sexual misconduct and 
dishonesty, we should not be reckless or inconsiderate with words. If we have mistaken, 
we should remind ourselves ImmedIiately that practiioners of Buddha Recitation should 


3) 


4) 


5) 


6) 


?) 


4075 


never uffer such words, then try to recite the Buddhaˆs name aloud a few times to quell 
the mind and immediately wash away the unwholesome words. 

Niệm Phật phải chỉnh thân nghiệp —Regulating actions of the body during Buddha 
Recitation: Đã đem thân này niệm Phật, thời trong mọi lúc cũng như trong mọi cử chỉ, đi, 
đứng, ngôi, nằm, thân cần phải đoan chánh, vì thân có được đoan chánh thì tâm mới được 
thanh tịnh. Người niệm Phật nên tự nghiệm điều này, thật không bao giờ dối—Once we 
make up our mind to engage 1n practicing Buddha Recitation, we should keep actions of 
our body pưre at all times and in all movements and gestures, whether walking, standing, 
siting or lying, for when the body 1s solemn, the mind wIll be pure. Practitioners of 
Buddha Recitation should ponder this teaching, 1s never wrong. 

Niệm Phật lần chuỗi—Buddha Recitation with a string of beads (rosary): Niệm Phật một 
tiếng, tay lần một hột. Chỉ nên niệm bốn chữ, đừng lộn sáu chữ, vì bốn chữ rất dễ thành 
khối. Trong bốn chữ A Di Đà Phật, hoặc lần chuỗi tại chữ A, hoặc lần tại chữ Đà, hoạch 
định cho có pháp tắc không được lầm lẫn, đây là pháp mượn chuỗi để nhiếp tâm——We 
finger the string of beads on each Recitation of the Buddhaˆs name. We should recite four 
syllables of “A-mi-tabha Buddh”, rather than the six syllables of “Na-mo A-mi-tabha 
Buddh”, as 1t 1s very easy to achieve singlemindedness with the shorter expression. We 
can finger the rosary upon the first or third syllable of the word “Amitabha”, either on the 
syllable of “A” or on “tabha”. We should plan and stick to what we have plan and not to 
make mistakes. This 1s called the method of using the string of beads to focus the mind. 
Niệm lớn tiếng—Reciting aloud: Nếu lúc thần trí hôn trầm hay khi vọng tưởng đua khởi, 
hãy nên trấn nh tinh thần, to tiếng niệm Phật, niệm cho được vài ba trăm tiếng, thì tự 
nhiên sẽ đổi thành cảnh giới an tịnh. Bởi vì nhĩ căn rất thính, nên ngoại duyên dễ vào, 
tiếng làm cho tâm động, tạp tưởng nổi dậy, nên phải to tiếng niệm Phật để giữ gìn nhĩ 
căn, hầu mở tỏ tâm linh. Bấy giờ, tâm chỉ nghe tiếng của chính mình, mỗi tiếng liên tục, 
đầy đủ, tất cả những gì phẩi quấy, nên hư, tự nhiên phóng xả—When our mind ¡is in a 
state of torpor or when delusive thoughts arise, compose ourselves and recite the 
Buddha”s name aloud a few hundred times. We will then naturally experience a pure and 
peaceful state. This 1s because the faculty of hearing 1s very keen and therefore people 
are easily Influenced by external factors which disturb the mind and lead to errant, 
delusive thoughts. Thus, we need to recite aloud to control the faculty of hearing and 
enlighten the mind. When the mind hears only 1fs own sounds, each sound 1n 1ts totality 
following upon the one before, all thoughts of right and wrong, what should and should 
not be done, are naturally abandoned. 

Niệm nhỏ—Recitation in a low voice: Nếu lúc tinh thần tán thất, hoặc khi nhiều việc 
nhọc nhằn hay phải nhiều điều bức bách, thì không cần phải niệm to, chỉ nên thâu liễm 
thần minh nhỏ tiếng niệm kỹ. Đến khi hơi thở điều hòa, tinh thần hưng khởi, an định tâm 
hồn mới nên niệm to tiếng—When the mind ¡s scattered, or when we are tired and 
weighed down by many pressing tasks, we need not recite aloud. We need only focus our 
mind and thoughts and recite in a low volice. Only when our breath returns to normal, our 
SpIrIfs rIse, and our mind 1s calm and at peace, should we recite aloud. 

Niệm thằm—Whispering or điamond Recitation: Nếu tâm khí không được điều hòa, hoặc 
người hay chỗ có trở ngại, niệm to, niệm nhỏ đều thấy không tiện, thì chỉ nên động môi, 
dùng pháp niệm thầm hay kim cang trì (diamond recitation) , không bắt buộc nhiều ít, 


8) 


3) 


4076 


nhưng cần nhứt là mỗi chữ mỗi câu phải từ tự tâm lưu xuất—If the mind ¡s agitated and 
the breath uneven, something 1s bothering us, or reciting the Buddha”s name either aloud 
or In a low voIce 1s Inconvenient, we should Just move our Ïips, practicing silent recitation 
or điamond recitation. With this method, the number of recitations does not matter; the 
essential condition 1s that each word, each recitation should come from the mind. 

Mặc niệm—Silent Recitation: Lại, hoặc niệm to, niệm nhỏ đều không hợp, tay lần chuỗi 
lại hiểm phiển phức, niệm thầm vẫn thấy còn có dấu vết, thì xưa có phương tiện chí xảo 
là không cần động mồm, không phát ra tiếng, chỉ bắt tâm niệm duyên chuyên một cảnh, 
âm thầm dùng lưỡi gõ vào răng trước hay tâm tưởng cũng được, tùy ý, chỉ phải làm sao 
cho tiếng thật rõ ràng, nhưng tiếng không phải là phát ra từ cửa miệng, mà phải phát ra 
từ tự tánh. Tánh nghe lại phải dung thông nội tâm, nội tâm lại phải in nơi đầu lưỡi, đầu 
lưỡi kéo lấy niệm căn, từ tánh nghe nghe tự tánh, ba thứ dung hội, nệm niệm viên thông, 
lâu sau sẽ được thành tựu pháp quán: Duy tâm thức —There are Iinstances when If 1s not 
appropriate to recIte either aloud or in a low voice. There are tImes when 1t 1s awkward to 
finger a rosary. There are stil other times when even silent recitation may be 
Inappropriate. For such Instances, the ancients have advised an excellent expedient. It 1s 
nofto move the Ïips, not to utter a sound, but merely to concentrate mind and thoughfs on 
recitation, silently touching the upper teeth with the tongue, or alternatively, to vIisualize 
this action. The only condition 1s that the Buddhaˆs name be clear and distinct, thouph It 1s 
uttered not form the mouth but from the Self-Nature. The faculty of hearing and the Inner 
mind interpenetrate, the Inner mind ¡1s stamped on the tip of the tongue, the tip of the 
tongue pulls along the faculty of recitation, the faculty of hearing hears the Self-Nature, 
the three (inner mind, hearing, recitation) form one unif. recifation interpenetfrates with 
recitation, in time the visualization of “everything as Mind Only” 1s realized. 

Điều hòa hơi thở_—Regulating the breath: Hoặc lúc khí tịnh, tâm bình, thì trước nên tưởng 
thân mình đang ở trong vòng hào quang tròn, thầm quán trên đầu chót mũi, tưởng hơi thở 
ra vào, mỗi một hơi thở thầm niệm một câu A Di Đà Phật. Phương tiện điều hòa hơi thở , 
không hưởn, không gấp, tâm niệm và hơi thở nương nhau, theo nhau ra, vào, đi, đứng, 
ngồi, nằm đều nên làm như thế, đừng để gián đoạn. Thường phải tự “mật trì”, nhiếp tâm 
đã lâu, cả hơi thở lẫn câu niệm, cả hai đều không còn phân biệt, tức thân tâm này cùng 
đồng với hư không. Trì đến thuần thục, tâm nhãn khai thông, tam muội thoạt nhiên hiện 
tiễn, chính là “Duy tâm Tịnh độ” đó—When the breath ¡s regular and the mind is at 
peace, we should first visualize ourselves siting 1n circular zone of the halo, then 
vIisualize the breath going In and out of our nose as we silently recite the Buddhaˆs name 
once with each breath. We should regulate the breath so that it is neither slow nor fast, 
the mind and the breath leaning on (reinforcing) each other, following each other In and 
out In any position, whether walking, standing, sitting, or lying without interruption. We 
should always secretly recite and focus the mind over a long period of time until there 
wIll no longer be a distinction between the breath and the recifation, our body and mind 
merging with empty space. When recitation 1s perfected, the mind-eye will open up and 
samadhi 1s suddenly realized. This 1s the state of Mind-Only Pure Land. 


10) Tùy phận—Reciting according to one”s situations: Hoặc lúc hôn trầm nhiều thì nên kinh 


hành niệm Phật, hay khi tạp loạn nhiều thì nên ngồi ngay thẳng, yên lặng mà niệm. Giả 
sử đi hay ngồi đều không hợp, thời hoặc quỳ, hoặc đứng, cho đến tạm nằm, cũng đều cho 


4077 


phương tiện rộng rãi, có thể niệm Phật được cả. Cốt yếu bốn chữ hồng danh đừng để một 
niệm lãng quên, đó là yếu thuật hàng phục tâm ma vậy —When we experience the 
delusive obstruction of drowsiness, we should stand up and practice reciting the Buddhaˆs 
name while walking. When we are occupied with numerous odd thoughts, we should sit 
straight and recite silently. If neither walking or sitting 1s inappropriate, we can kneel or 
stand, or even lie down for a moment, or whatever posiion which can alleviate our 
Buddha Recitation. The Important thing 1s not to forget the words “Amitabha Buddha”, 
even for an instant. This 1s the essential art to subdue the deluded mind. 

11) Chỗ nào cũng niệm Phật được —Buddha Recitation can be practiced anywhere: Không 
luận chỗ sạch hay chăng, hoặc chỗ vắng vẻ hay chỗ chộn rộn, chỗ vừa dạ hoặc nơi thất 
ý, chỉ “Hồi quang phản chiếu” và suy nghĩ: những cảnh thế này ta đã gặp hơn trăm ngàn 
muôn ức lần, từ nhiều kiếp đến giờ; chỉ có việc “Niệm Phật vãng sanh” là ta chưa có thể 
thực hành trọn vẹn được, nên vẫn còn bị trong vòng lẩn quấn luân hồi. Giờ đây ta cũng 
chẳng quản niệm được cùng chăng, chỉ thể giữ chặt “tâm niệm Phật” này, dầu chết cũng 
không để dứt “niệm đầu”. Tại sao? Bởi niệm đầu mà để một phút gián đoạn, thời tất cả 
thiện, ác, vô ký bao nhiêu tạp niệm lại sanh. Vì lẽ đó, nên dù lúc đi đại, tiểu tiện, hay 
sản phụ lúc lâm bồn, chỉ chăm chú việc niệm Phật, càng khổ càng niệm, càng đau càng 
niệm nhiều hơn, như con thơ gọi mẹ, không sợ mẹ hiểm giận; nếu sợ mẹ giận mà không 
gọi nữa, ắt đứa trẻ sẽ bị sa chân vào hầm phẩn nhớp, vì những sự dại dột do nó gây nên. 
Như thế chỉ có chết mất đi mà không làm sao được gặp mẹ——We should practice Buddha 
Recitation anywhere, whether In a clean or dirty place, a quiet or a noisy place, a place 
we like or a place we dislike, we should only turn the light Inwards on ourselves, thinking 
thus: I have encountered situatlons like this countless times throughout numerous 
lifetimes, yet there 1s one thing I have not been able to do 1s to recite the Buddha”s name 
to achieve rebirth in the Pure Land. Thats why even now I am still in the cycle of birth 
and death. At this time, [ should not worry about where Buddha Recitation takes place, I 
necd only hold firmly to this “mind of Buddha Recitation”, even 1Ý it costs my life. Ï must 
recite without Interruption, one recifation after another without any gap.” Why? Because 
1 there 1s Just a single gap, all kinds of odd thoughts, such as good, bad, or neutral, will 
arise. For this reason, even In the bathroom, or even In the process of giving birth, we 
should concentrate on reciting the Buddha”s name. The greater the suffering, the greater 
the pain, the more we need to reciIte, Just as an infant cries out for his mother, without 
being afraid that she wIll become upset or angry. If he 1s afraid of his mother”s anger and 
stops calling her, he may fall into the dung-ditch. Thus he can die without seeing his 
mother. 

12) Niệm Phật có định thời hay không?—Planned schedules for Buddha Recitation or not?: 
Trong pháp thứ mười một, không có định thời, nếu như vậy sẽ ít người làm được. Bài này 
phương tiện nói có định thời là sớm, tối hai thời, hoạch định thường khóa, từ nay đến suốt 
đời, không thêm, không bớt; ngoài ra, trong suốt 24 tiếng đồng hồ, có thể niệm được một 
câu, thì nên niệm một câu, có thể niệm được nhiều câu, thì nên niệm nhiều câu, bất luận 
niệm lớn hay nhỏ. Cổ đức có dạy: 

“Ít nói một câu tạp 
Nhiều niệm một câu Phật 
Đẹp đẽ biết bao nhiêu!” 


4075 


In the eleventh method, we talked about practicing Buddha Recttation at all times without 
Interruption, 1ƒ so, few people can practice 1t. With this method, the expedient of fixed 
periods of recitation. There should usually be two perlods per day, in the morning and In 
the evening, and these periods should be strictly observed everyday, without fall, 
throughout life. Furthermore, 1f during the 24-hour period, we can recite Buddhaˆs name 
one additional time, do 1t once; 1ƒ we can recite 1t many times, do so many times. It does 
not matter whether the recitation 1s audible or not. The ancienfs had a saying: 

“Utter one fewer Idle phrase; 

Recite the Buddha”s name one more time 

How wonderful 1t IsỈ 

13) Có đối trước tượng Phật hay không khi niệm Phật?—Do practitioners of Buddha 
Recitation need to face an image of the Buddha?: Lúc đối trước tượng Phật, phải cho 
tượng này là thật Phật, không cần câu chấp một phương hướng nào, chẳng luận một thân 
nào trong ba thân của Phật, chỉ tự nghĩ: ta chỉ nhứt tâm, tâm chỉ nhứt Phật, mắt nhìn 
tượng Phật, tâm niệm danh Phật, thật hết sức thành kính, mà hết sức thành kính tất được 
linh cảm. Lúc không có tượng Phật, nên ngồi ngay ngắn, xoay mặt về phương Tây, lúc 
khởi tâm động niệm, nên niệm tưởng hào quang của Đức Phật A Di Đà trụ trên đỉnh đầu 
ta, mỗi niệm, mỗi câu, tự chẳng để rơi vào khoảng không, hắc nghiệp cũng có thể tiêu 
diệt—When we face a statue of the Buddha during recitation, we should consider 1t as a 
real Buddha. There 1s no need to get attached to any particular direction or to any of the 
Three Bodies of the Buddha. We should think thus: I must achieve singlemindedness, and 
that singlemindedness must be about the Buddha. My eyes should be focused on the 
Buddha's image, my mind should recite the Buddha's name with utmost sincerity, for 
with utmost sincerity a response wIll be guaranteed. If we do not have a statue, Just sit 
straipht facing west. As soon as we begin reciting, visualize the Buddha”s light shinning 
on our head, recitation following recitation without a break. If we practice this way, even 
the heaviest karma can be dissipated. 

14) Buddha Recitation at busy times——Niệm Phật trong lúc bận rộn: Nếu niệm được một câu, 
thì nên niệm một câu, có thể niệm 10 câu, thì nên niệm 10 câu; chỉ làm sao trong 100 
điều bận rộn, có được trong khoảnh khắc một chút rảnh rang liền buông bỏ thân tâm, 
sáng suốt tụng trì. Ngài Bạch Lạc Thiên có bài thi rằng: 

“Đi niệm A Di Đà 

Ngồi niệm A Di Đà 

Ví dù bận rộn như tên 

A Di Đà Phật 

Niệm lên thường thường.” 
Người xưa dụng tâm như thế, thật không thể chê được. 
lf we can recIte the Buddha”s name once, reci(e It once; IŸ we can recite it ten times, 
recite It ten times. In one hundred busy things, we should try our best to spare a moment 
to let go everything and recite the Buddha's name clearly and distinctly. The famous 
Chinese poet Po-Lo-T”Ien wrote the following verse: 

Recite the Buddha”s name while walking 

Recite the Buddha”s name while seated. 

Even when busy as an arrow 


4079 


Always recite the Buddhaˆs name. 
The ancients practiced Buddha Recitation with such eagerness, we should follow theIr 
footsteps truly. 

15) Lúc nhàn rỗi nên niệm Phật —Buddha Recitation at leisure times: Trong đời, có nhiều kẻ 
quá ư khốn khổ, muốn chút rảnh cũng không sao có được, nên không thể tu hành. Nay ta 
được rảnh rang, lại nghe biết được pháp niệm Phật này, cần phải cố gắng, tương tục thúc 
liễm thân tâm, chuyên trì nệm Phật; như thế mới không uống phí tấc bóng quang âm. 
Nếu để tâm niệm buông trôi, không làm được việc gì, luống tiêu hao ngày tháng, cô phụ 
bổn ơn, một mai vô thường thoạt đến, sẽ lấy gì để chống cự đây?—In this world, there 
are many unfortunate people who don”t have even a single leisure time, however much 
they may so desire. Therefore, they cannot cultivate. Now we have the time, and 
moreover, the opportunity to learn about the practice of Buddha Recitation, we should 
make every effort to bind both body and mind In reciting the Buddha”s name at all times, 
without Interruption, so we will not be wasting time. If we let our mind and thoughts 
wander, not doing anything worthwhile, wasting days and months, turning our back on the 
original debts (parent's, patriarch”s, countryˆs and all other sentient beings”), and then, 
tomorrow, the ghost of Impermanence suddenly arrives, what can we do to resIst 1t? 

16) Người sang giàu phải nên niệm Phật —Rich and noble people should practice Buddha 
Recitation: Phước đức của đời này đều từ việc tu hành kiếp trước. Những vị tôn quý vinh 
hoa, quá nửa là các bậc cao Tăng chuyển thế. Nhưng, tuy có vinh hoa mà không được 
trường cửu, nếu lại tạo điều nghiệt chướng, ắt khó thoát khỏi biển trầm luân. Vậy nên 
các ngài phải tự suy nghĩ: những gì ta có thể mang theo được khi nhắm mắt? Ấy là công 
đức niệm Phật. Cũng như thuyền đi nhờ nước. Thế nên, hoặc lập thất niệm Phật, hoặc 
mời chư Tăng hướng dẫn mình niệm Phật, in khắc kinh sách Tịnh độ, hoặc đặt tượng Phật 
Di Đà để chiêm ngưỡng mà niệm, việc làm tuy ít, nhưng phải dụng công cho nhiều, lại 
phải chí quyết vãng sanh, đó là con đường tu hành của tất cả mọi người, chẳng luận giàu, 
nghèo, sang, hèn. Lầm vị sứ giả của ngôi Pháp Vương còn gì tôn quý hơn! —Merits and 
virtues In this life all stem from cultivation in past lifetimes. This 1s true of those who 
presently enjoy honors and esteem, as well as of high ranking monks whose goal 1s to 
rescue humanity. However, honors and esteem cannot last; 1ƒ because of them evil karma 
1s created, 1t wIll be difficult to escape the ocean of birth and death. We should ponder 
this: what can we carry with us when we close our eyes forever? It is the virtues 
generated by Buddha Recitation. It is the same as a boat that sails thanks to the current of 
the river. Thus, we should schedule sessions of Buddha Rectfation, or Iinvite monks and 
nuns fo provide guidance in Buddha Recitation, or publish and distribute Pure Land sutras 
and commentaries, or placing Iimage of Amitabha Buddha for veneration and recitation. 
Such activitiles may be limited, we should try our best to practice Buddha Recttation with 
a strong determination to be reborn In the Western Pure Land. This 1s the path of 
cultivation for everyone, no matter what we are, rích, poor, noble, vile...What can be 
more honorable than to serve as the envoy of the King of the Dharma? 

17) Kẻ nghèo hèn cũng nên niệm Phật —The poor should also practice Buddha Recitation: 
Than ôi! Có kẻ đã đem thân làm nô lệ, bị người khác sai sử, vất vả, khổ sở, mà không 
cầu mong thoát khỏi, thì về sau càng khổ hơn. Nên biết bốn chữ hồng danh chẳng luận 
sang, hèn, giàu, nghèo, trẻ, già, trai, gái, chỉ cần mỗi ngày vào lúc sáng sớm, chí tâm 


4080 


xoay mặt về phương Tây, niệm 10 câu danh hiệu Phật, không xen, không dứt, để cầu 
sanh Cực Lạc, thì hiện đời sẽ được hưởng nhiều lợi ích, khi thác tự nhiên được vãng sanh. 
Đức Phật A Di Đà thiệt là chiếc thuyển cứu mạng cho mọi người torng biển khổ vậy—— 
Alas! there are slaves who toil day In and day out, ordered by others, miserable and 
suffering. If they do not seek to escape such a life, they will be worse In future lifetimes. 
Remember that the word “Amitabha” 1s for everyone, whether we are rich, poor, exalted 
or humble, young or old, male or female. We should face west early each morning and 
recite the Buddha's name with utmost sincerity and without Interruption, without letting 
odd thoughts intrude upon the utterances. The dedicate all virtues toward rebirth in the 
Pure Land. In doing that, we will have numerous benefits in this very life and, upon 
leaving this world, naturally achieve rebirth in the Pure Land. Amitabha Buddha 1s truly a 
rescue ship for everyone In the ocean of suffering. 

18) Tịnh tế niệm Phật —Pure Buddha Recitation: Đã là người có trí huệ thì đừng để bị mê 
hoặc, cần phải hết sức tịnh tế niệm Phật để cho trí huệ được thêm kiên cố. Phải biết, 
người trí niệm Phật thì thiên hạ sẽ có rất nhiều người niệm Phật. Người trí niệm Phật thời 
những kẻ tu hành theo ngoại đạo sẽ dễ trở về chánh đạo. Tại sao? Vì tiếng tăm của 
người trí có thể mở tỏ lòng dạ họ, vì có tác dụng trí của người trí cứu rỗi họ——A wise man 
should not let himself misled. He should recite the Buddhaˆ”s name In a pure Way so as tO 
strengthen his wisdom. We should know that 1ƒ a wise person recites the Buddhaˆs name, 
many others will follow his lead and externalists wIll find 1t easler to return to the 
Buddhaˆs way. Why? It is because the reputation of a wise person can open their minds, 
and his mind (the mind of a wIse person) can find a way to rescue them. 

19) Lão thật niệm Phật —True and honest Buddha Recitation: Đã không cầu danh lợi, cũng 
không khoe tài năng, chắc thật tu hành, thật là rất khó có người làm được. Tổ sư dạy: về 
phương diện tham thiển, bới tìm một người si độn cũng không có. Nay người niệm Phật 
chính lo mình không được sĩ độn mà thôi. Hai chữ Lão Thật là một đại lộ thẳng tấp đưa 
người sanh Tây Phương vậy. Tại sao? Vì hai chữ Lão Thật là ngoài bốn chữ A Di Đà 
Phật không thêm một mảy may vọng tưởng nào—Not seeking wealth and fame, nor 
showing off one”s capacities, but merely to practice sincerely 1s difficult and not so many 
people can do 1t. Patriarchs taught that 1t 1s difficult to find a “dull and ignorant” Zen 
pratictioner, yet, a practiioner of Buddha Recitation need only worry that he 1s not “dull 
and Ignorant”. The two words “True and earnest” are a straight boulevard leading to the 
Western Pure Land. Why? Because when Buddha Recifation 1s true and earnest, there 
are only the words “Amitabha Buddha”, and not a single deluded thought. 

20) Được điều vui mừng nên nhớ niệm Phật —People should practice Buddha Recitation 
even when they are happy: Hoặc nhơn nơi người mà vui, hoặc nhơn nơi việc mà mừng, 
mối manh tuy nhỏ nhít, nhưng đều là những cảnh vui vẻ của kiếp người. Song phải biết: 
cái vui đó như huyễn, không thật, không thể còn lâu, vậy nên nương nơi giây phút tươi 
vui đó, xoay tâm niệm Phật, thời ắt được nhờ ánh hào quang của Phật, trong thuận cảnh 
ấy, bỏ dứt đi ít nhiều ác niệm, những điều tốt đẹp liên miên, như ý tu hành, mãi đến lúc 
mạng chung, sẽ được vãng sanh Cực Lạc, há chẳng vui mừng lắm saol—Happiness 
derives either from our Interaction with other people or from favorable events. Even 
though the cause may be trivial, this kind of happiness are part of a human life. We, 
practitioners of Buddha Recitation, should realize that such happiness 1s ephemeral, 1t 1s 


4081 


false and not true. We should take advantage of those moments of happiness to return the 
light inward and recite the Buddha'*s name. We should then avail ourselves of the 
Buddha's light and within the context of those Joyful events, abandon our negatIve 
thoughts to cultivate good deeds continuously for the rest of our life. We will then surely 
be reborn in the Pure Land, a great happiness IindeedÏI 

21) Hứa nguyện niệm Phật—Vow to practice Buddha Recitation: Trì danh niệm Phật nguyên 
để cầu vãng sanh; nhưng oai phong của chư Phật không thể nghĩ bàn, hễ niệm danh hiệu 
của các Ngài thì sở nguyện đều tùy tâm. Vì lẽ đó, trong kinh dạy: “Niệm Phật có mười 
điều lợi ích. Những việc cầu cúng quỷ thần, tạp tu sự sám, khấn hứa nhiều ác nguyện, tin 
xằng những việc bói toán, xăm quẻ, không bằng dùng phương pháp niệm Phật để cầu 
nguyện. Có người hỏi: vả như niệm Phật mà không ứng nghiệm thì sao? Đáp: Ông chưa 
niệm Phật mà đã lo không ứng nghiệm, chính cái nhơn không ứng nghiệm đó sẽ đem đến 
cái kết quả không ứng nghiệm vậy. Nhơn thế nào thì quả thế ấy, há không đáng sợ lắm 
sao?—The goal of Buddha Recttation 1s rebirth in the Pure Land. However, the solemn 
power of the Buddha 1s unfathomable, 1Ÿ we recite their names and wish wIll be fulfilled. 
For this reason, the sutras teach that Buddha Recitation can bring ten maJor benefits. On 
the other hand, worshiping and bowing down before spirits and repenting before theIr 
altars, engaging In odd practices, taking unwholesome vows, or foolishly believing 1n 
divination, fortune-telling and horoscopes... non of these activitiles can be compared to 
reciting Amitabha”s name and seeking HIs assistance. Someone might ask: what 1ƒ we fail 
to obtain a response after reciting the Buddha”s name? Answer: you have not yet recite 
and are already worried about not obtaining a response. This doubt 1s the very cause that 
wIll bring the result of non-response. Cause and result cannot differ. Is the doubt not 
something you should fear? 

22) Niệm Phật để cầu cởi mở —To practice Buddha Recitation to overcome adve€rsIties: 
Phàm tất cả nghịch cảnh quanh ta, đều do trái duyên nên có hiện, ta phải cố cam nhận 
chịu, không nên lại khởi ác niệm, để phải dẫn khởi oan trái đến mãi về sau không dứt. 
Ta phải nên tùy thuận nhận lãnh, có thể tránh được thời tránh, dứt được thời dứt, chỉ tùy 
nhơn duyên mà đừng quên niệm Phật. Phật có vô lượng trí huệ, phước đức quang minh, 
ngài sẽ gia hộ cho ta: dù gặp nghịch duyên, trái cảnh, cũng chuyển thành thuận cảnh, 
thuận duyên ngay—All untoward circumstances and events in life are the result of 
adverse cause and conditions from previous lives. Do not try to develop evil thoughts and 
create karmic debts, leading to the cycle of resentment and wrongdoing 1nto the future. 
Adapt to causes and conditions and, more Important, not to forget to recite the Buddha”s 
name. The Buddha has all wisdom, all light, all merit and virtue. He will respond to our 
call, and even 1ƒ we meet with untoward circumstances, these will soon turn out to be 
favorable. 

23) Hổ thẹn, tự gắng niệm Phật —To practice Buddha Recitation when ashamed: Phàm đời 
này hay kiếp trước, ác quả đã thành tựu, thì khổ báo ắt đến, mà một phần khổ ở đời này 
tức là một phần ác trong kiếp trước, không thể đổ thừa cho vận mạng bất tễể, mà chỉ nên 
tự hổ phận mình chẳng sớm lo tu. Mỗi một khi tưởng Phật, tưởng như lông trong thân đều 
dựng đứng, năm vóc như rã rời, buồn, thương, cảm mến, đau xót, không muốn sống. Như 
vậy thời mỗi câu, mỗi chữ từ trong gan, tủy mà ra, mới là chơn cảnh niệm Phật. Ngày 
nay, kẻ Tăng, người tục niệm Phật, hoặc miệng niệm mà tâm tán, hoặc chỉ nhiếp tâm lúc 


4082 


niệm, đứt niệm thì tâm mê. Lại có người đang lúc niệm Phật xen nói chuyện tạp. Thế thì 
dù niệm suốt đời cũng không linh cảm. Mọi người thấy vậy, cho rằng: niệm Phật vãng 
sanh là những lời dối. Lỗi ấy đâu phải do Phật sao?-—ln this life or in previous ones, once 
evil karma has matured, suffering follows In 1ts wake. Each bit of suffering In this life 1s 
due to a bịt of evil karma. We cannot blame fate for being uneven; we can only be 
ashamed for not having cultivated sooner. Each time we think of the Buddha, we should 
be so moved that every haIr on our body stands on end and, overcome with emotion, we 
are completely drained. Each utterance of the Buddhaˆs name, each syllable, then comes 
from our liver, marrow... this 1s the true state of Buddha Recttation. Nowadays, laymen or 
monks and nuns recite the Buddhaˆs name with therr lips, while theIr minds are scattered, 
or else they concentrate the mind only during recitation, when recitation 1s over, the mind 
1s again deluded. Others engage in mundane conversation while reciting. Thus, even I1f 
they recite all their life, they obtain no response. People who wifness this may think that 
seeking rebrrth In the Pure Land through Buddha Recitation 1s Just an i1llusion, but this 1s 
assuredly not the Buddhaˆs fault 

24) Niệm Phật khẩn thiết —Earnest Buddha Recitation: Phàm người ở trong tất cả hoàn cảnh 
khổ đáng thương, mà ta không thương, tất trái với nhân tình, nhưng ở trong tất cả hoàn 
cảnh đáng thương, ta chỉ thương suông thì làm sao hợp được với tánh Phật? Đã thương thì 
phải tìm phương thoát khổ, phải tìm cách cho mọi người rốt ráo thoát khổ. Phải biết rằng: 
Phật sở dĩ được tôn xưng là đấng Đại Bi, vì Ngài hay cứu khổ cho chúng sanh. Ta do lòng 
từ bi niệm Phật là cốt cầu lòng từ bi của Phật ban cho, cứu vớt khổ não cho chúng ta, thì 
cái niệm đó phải khẩn thiết đến bực nào?—]f we see anyone stuck in a situation that 
deserves compassion, but we do not respond, 1t is contrary to human mortality. However, 
1f we only develop Intellectual compassionate but fail to act, how can we merge with the 
compassionate nature of the Buddhas? Once compassion has developed, we must find a 
way to save others from suffering, a way to help all sentient beings escape suffering once 
and for all. We should realize that the reason why Amitabha Buddha 1s honored with the 
tile “Great Compasslonate Being” 1s that He always rescues sentilent beings. Since 1t 1s 
based on this compassionate that we seek the Buddha”s assistance to escape suffering, 
how can we fail to recite with the highest level of resolve? 

25) Cúng dường niệm Phật —Buddha Recitation as an offering: Phàm gặp giai tiết (tiết đoan 
ngọ, tiết trung thu...) hoặc ngày vía Phật, Bồ Tát, thì nên hương đăng hoa quả tùy phận 
cúng dường, đó chỉ là tài cúng, chưa phải pháp cúng. Pháp cúng thuộc về tâm, quý hơn 
tất cả tài cúng. Gần đây vì tà giáo thịnh hành, bày đặt ra các pháp cúng kiến, la liệt quả 
phẩm, tam sên, heo, đê, gà, vịt, có ích gì cho sự tu hành? Thậm chí còn bày bố trận đồ, 
chiêu hồn dẫn quỷ, tà mị, dị đoan, càng làm cho hao tài tổn mạng, dối trá bậy bạ, phỉnh 
gạt người đời. Chỉ pháp môn niệm Phật thì vạn bệnh tiêu trừ, không tốn, không hao, lại ít 
người chịu biết đến. Kính mong những trang thức giả đừng để bị lầm—On the occasion of 
a seasonal festival or the festival of a Buddha or Bodhisattva, 1t 1s customary to make 
offerings of Incense, lights, flowers and fruits. However, these are only material 
offerings, not offerings of the Dharma. Dharma offerings relate to the mind and are on a 
much higher plane than any material offering. Recently, because of the popularlty of 
heresy beliefs, with all kinds of weird (odd or strange) practices such as making offerings 
Of non-vegetarian foods on the Buddhaˆs altar or conJuring up ghosfs and spirits In search 


4083 


of health and riches. Such practices are wasteful and deceptive. Only Buddha recitation 
can eliminate all Ills and 1t costs nothing. Yet, few people bother to learn about It. 
Sincerely hoping that the wise wIll not allow themselves to be misled. 

26) Niệm Phật để báo ân cha mẹ—To practice Buddha Recitation to repay your filial debts 
to your parents: Ân của cha mẹ là cái ân to lớn nhất phải làm sao báo đáp? Cung phụng 
tất cả những thức uống ăn, lập công danh để hiển đạt phụ mẫu, chỉ là phép báo đáp của 
thế gian; mặc dù không phải là bất thiện, xong xét cho tột thì đấy chưa phải trọn vẹn, vì 
dù sao cũng vẫn còn trong vòng khổ lụy của kiếp người. Chỉ có cách là ta niệm Phật, và 
khuyên cha mẹ niệm Phật, đem công đức ấy hồi hướng Tây phương, đó là gieo một hột 
giống kim cương, về sau ta và cha mẹ cùng tự được giải thoát. Huống chi một câu niệm 
Phật lại có thể tiêu diệt được vô biên tội chướng. Những ai muốn báo thâm ân cha mẹ, 
không thể không biết pháp này——How can we ever repay our parents” greatest debts? To 
provide all their necessities and earn titles and honors to glorify their names are mundane 
ways. While these actlons are meritorious, from the vantage point of Truth, they are not 
the ideal, perfect way because they still fall within the cycle of suffering that 1s the 
human condition. There 1s only one perfect way, 1t 1s to recite the Buddha”s name and 
counsel our parents to do likewise, dedicating all the merits and virtues toward rebirth in 
the Pure Land. We will thus sow a diamond seed, as in the future, both we and our 
parents will be liberated. Moreover, one utterance of the Buddha”s name can eradicate 
the karma of countless transgressions and afflictions. Therefore, anyone who wishes to 
repay his profound debt to his parents cannot fail to learn about the Pure Land method. 

27) Bố thí bằng cách niệm Phật —Practicing charity through Buddha Recitation: Phàm thấy 
người khổ não, trước phải giúp cho họ an thân (cho cơm, cho áo) rồi sau mới an ủi 
khuyên lơn họ niệm Phật. Bởi vì, cứu cái khổ trong nhứt thời, bố thí là gấp, mà cứu cái 
khổ nhiểu kiếp, phương pháp niệm Phật lại gấp hơn. Hoặc thấy người hay vật bị nạn, sức 
mình không cứu rỗi được, phải gấp rút niệm Phật cầu an cho hồn thức ấy. Hoặc đêm 
thanh tụng niệm cầu nguyện cho mọi loài thoát khỏi tai ương. Gặp lúc đao binh, tật dịch, 
năm canh trì niệm Phật danh, cầu cho chúng sanh được tiêu trừ mọi oan khổ. Nên quán 
tưởng: Một câu A Di Đà Phật của ta đây, trên tột trời hữu đảnh, dưới duốt đáy phong 
luân—When we see someone suffering, we should first help him with the necessifles of 
le and then comfort him and counsel him to recite the Buddhaˆs name. To relieve 
suffering temporarily, charity 1s the urgent thing. However, to relieve the suffering of 
many lifetimes, the Pure Land method 1s more urgent still. lÝ we see a person or an 
animal in danger but cannot help, immediately recite the Buddha”s name, dedicating all 
the merits and virtues to his soul. Moreover, during a serene night, we might recite a sutra 
or the Buddha”s name, wishing that all sentient beings may escape suffering and disaster. 
In time of war or epidemic, recite the Buddhaˆs name throughout the night, wishing that 
all the wrongs and suffering of sentient beings may be eliminated. While reciting the 
Buddha's name, we should visualize that each recitation 1s bringing benefits to all 
sentient beings, from the heavens above to the cosmic winds below (the wheel, or circle, 
of wind below the circle of water and metal on which the earth rests; the circle of wind 
rests on space). Such charitable practice 1s truly inconceivable. 

28) Tự tâm niệm, tự tâm nghe—Self-nature Recitation, self-nature Listening: Tâm tưởng rồi 
mới động đến lưỡi, lưỡi khua động thành tiếng lại trở vào tự tâm, là pháp: Tâm Niệm 


4084 


Tâm Nghe vây. Mà hễ tâm niệm tâm nghe thời mắt không thể thấy bậy, mũi không thể 
ngửi bậy, thân không thể động bậy, vì chủ nhơn ông (tự tâm) đã bị bốn chữ A Di Đà Phật 
bắt cóc mất rồi—The mind begins to think will move the tongue; the tongue ïn turn 
producing sound, and that sound returns to the Self-Mind. This is the method of “mind- 
reciting, mind-listening”. If the mind recites and listens, the eyes cannot see wrongly, the 
nose cannot smell wrongly, the body cannot move wrongly because the mind has been 
“kidnapped” by the words “Amitabha Buddha”. 

29) Niệm Phật trong tiếng niệm—Recitation within Recitation: Tiếng niệm Phật đã thuần 
thục rồi, thời trong sáu trần chỉ còn một thanh trần. Tất cả sáu căn hoàn toàn gởi nơi nhĩ 
căn. Thân cũng không còn cảm biết tới lui, lưỡi cũng không còn biết khua động, ý cũng 
không còn cẩm biết phân biệt, mũi cũng không còn cảm biết hít thở, mắt cũng không còn 
cảm thấy mở nhắm. Hai thứ viên thông của hai ngài Quán Thế Âm và Đại Thế Chí cũng 
tức là một, không chi là chẳng viên và chẳng chỉ là không thông cả. Vì căn tức là trần, 
trần tức là căn, căn và trần tức là thức. Mười tám giới đều dung hợp thành một giới. trước 
chưa được thuần, lâu sau sẽ dần dần thâm nhập. Phàm trong khi niệm Phật phải lựa một 
chỗ vắng, yên, sạch, khoảng 4 hay 5 thước vuông, đi nhiễu một vòng theo phía tay mặt, 
rồi sau từ từ cất tiếng niệm Phật, tiếng cao lên dân dần, niệm như vậy độ ba vòng trở lên 
sẽ tự cảm thấy tâm, tiếng tỏ bày, vòng quanh khắp thái hư, bao bọc cả 10 phương, trùm 
đầy toàn pháp giới. Đó là cách an trụ thân, tâm, thế giới vào trong tiếng niệm Phật, và 
đó là đem thân tâm của mình an trụ trong tiếng niệm Phật, mà niệm Phật đây là cảnh thù 
thắng để tiêu diệt tâm địa phiền não nhơ trược, hành giả cần phải gắng tập cho kỳ 
được—Once Buddha Recttation 1s perfected, ¡n the six dust, only the “dust” of hearing 
remains. All six faculties are entirely concentrated ¡n the faculty of hearing. The body no 
longer feels any coming or going, the tongue no longer knows how to move, the mind 
how to discriminate, the nose how to breath, the eyes how to open and close. The two 
supreme methods of cultivation of the Avalokitesvara and Mahasthama Bodhisattvas are 
but one; nothing 1s not round and perfect. This 1s because sense organ 1s sense obJect, 
sense obJect Is sense organ, and both organ and obJect are consciousness. The Eighteen 
Elements are all gathered In one element. Although at the outset they do not penetrate 
one another, in time they will gradually do so. Usually a clean and quiet place should be 
selected for Buddha recitation, about 4 to 5 square meters In area. We should 
circumambulate once, moving clockwise, then slowly recite the Buddha” name with our 
volce growing louder and louder. Às we reclte ths way for three or more 
circumambulations, we will feel our mind and voilce becoming clearer, filling the 
universe, encircling the Ten Directions, encompassing the whole Dharma Realm. Thịs 1s 
the method of resting body, mind and realm 1n the sound of the Buddha”s name, and It 1s 
to rest body and mind In the sound of the Buddha”s name that we recite. This 1s the 
supreme realm, which erases the polluted mind full of afflictions, and which the 
practitloner should endeavor to reach. 

30) Niệm Phật trong ánh sáng của tự tâm—Buddha Recitation ¡n the light of the self-mind: 
Phàm tiếng là tiếng của tự tâm, thì ánh sáng cũng là ánh sáng của tự tâm. Hễ tiếng của 
tự tâm quanh lộn ở chỗ nào thì ánh sáng của tự tâm phóng ra ở chỗ ấy; nếu ta an trụ 
trong tiếng của tự tâm mà niệm Phật tức là an trụ trong ánh sáng của tự tâm mà niệm 
Phật vậy. Đây cũng là cảnh thù thắng diệt được lòng tham phiền não nhơ bẩn, hành giả 


4085 


nên gắng siêng tu tập—All sounds are the sound of the Self-Mind, all lights also the light 
of Self-Mind. If the sound of the Slef-Mind exists anywhere, the light of the Self-Mind 
also shines from that place. If we rest in the sound of the Self-Mind to recite the Buddha”s 
name, we are also resting In the light of the Self-Mind as we recite. This is also the 
supreme realm where the polluted, afflicted mind has been eliminated. The practitioner 
should strive to cultivate this method. 

31)Niệm Phật trong thể của tự tâm—Buddha Recitation in the nature of the self-mind: 
Tiếng nói của tự tâm vòng quây và ánh sáng của tự tâm chiếu phát, tự nhiên tâm thể 
phơi bày. Một chơn tâm này như tấm gương tròn lớn (đại viên cảnh) rỗng thông sáng 
suốt, không gì ngăn ngại, mười phương, ba đời, ta, Phật, và chúng sanh, vòng khổ của đời 
trược, đài sen nơi cảnh tịnh đều là bóng trong gương cả. Cho nên niệm Phật trong tiếng 
tức trong ánh sáng, trong ánh sáng tức trong gương, không phải một, không phải khác. 
Đây cũng là cảnh thù thắng tột cùng, diệt hẳn được tâm nhơ, cần phải gia công hết lòng 
tu tập—As the sound of the Self-Mind surrounds us and the light of the Self-Mind shines 
upon us, the Mind-Nature naturally reveals itself. This True Mind 1s like a huge round, 
bright mirror that nothing can obstruct. The Ten Directions, the Three Periods of Time, 
ourselves, the Buddhas and sentient beings, the cycle of suffering in the Impure world, 
the lotus seat in the Pure Land, all are but Iimages 1n the mirror. Thus, to recite aloud 1s to 
recite 1n the light, to recite 1n the mirror; 1t 1s neither the same nor different. This 1s the 
ultimate auspiciIous realm, completely free of deluded mind. We should strive our best to 
atftain It. 

32) Niệm Phật không dứt—Uninterrupted Buddha Recitation: Buổi sáng niệm, buổi tối cũng 
niệm; vô sự niệm, hữu sự cũng niệm; chỗ sạch niệm, chỗ dơ vẫn niệm; không một niệm 
nào mà không phải là niệm Phật. Giả sử hằng ngày có sự thù tiếp bạn bè, đãi đằng 
khách khứa, phải có lúc gián đoạn, nhưng chỉ gián đoạn thinh niệm, chớ không thể gián 
đoạn được tâm niệm. Niệm Phật mà công phu đến thế, thì sẽ dễ thành tam muội lắm—— 
Buddha Recitation In the morning, In the evening, at leIsure time, at busy time, at clean 
place, or at an unclean place, there should not be a single thought which 1s not of the 
Buddha. Even If we have to entertain friends and serve guests everyday and thus have to 
Interrupt our recitation, only vocal recitation should be Interrupted, not mental recitation. 
Practicing with such constancy, we can easily achieve samadh. 

33) Niệm Phật không xen tạp niệm—Buddha Recitation without odd thoughts: Không xen tạp 
niệm tức là Chỉ, Chỉ là nhơn của Định, dừng được tạp niệm, thì chánh niệm (định) tự 
nhiên phát hiện. Tạp niệm có ba: thiện, ác và vô ký, trừ hết ba thứ mới là không tạp. 
Tâm cần vắng lặng, vắng lặng thời các niệm thiện, ác không sanh. Tâm cần sáng suốt, 
sáng suốt thời vô ký niệm không có. Ngoài Phật không có niệm nên thường vắng lặng, 
trong niệm có Phật nên thường sáng suốt, rõ ràng—The absence of odd thoughts is 
stoppIng. Stopping 1s the cause of samadhi. If we can put a stop to odd and impure 
thoughts, correct thoughts or samadhi wIll naturally appear. Odd thoughts fall into three 
Categories: øood, bad, and neutral. To eliminate all three 1s to eliminate odd thoughts. 
The mind requires stillness. With stillness, neither good nor bad thoguhts arise. The mind 
requires clarity. With clarity, there 1s not neutral thought. There 1s no recitation except 
recitation of the Buddha”s name. Therefore, the mind 1s always still. In recitation, there 1s 
only Buddha, therefore, the mind 1s always bright and clear. 


4086 


34) Niệm Phật không dừng——Unstopped Buddha Recitation: Không Dừng tức là Quán, Quán 
là nhơn của Huệ. Câu niệm Phật trước đã qua, câu sau chưa đến, câu hiện tại cũng không 
dừng. Cứ thế mà quán sát, rõ ràng nhưng không câu chấp, không câu chấp nhưng lại rõ 
ràng. Đuổi như vậy mãi sẽ thấu đạt lẽ vạn pháp duy tâm, tức Phật tức tâm, tức tâm tức 
Phật —Buddha Recitation without interruption 1s visualization, and visualization 1s the 
cause of wisdom. The previous utterance of the Buddha”s name has gone, the next one 
has not come, the present utterance 1s not static. Practice visualization 1n this manner, 
clearly but without attachment, without attachment but clearly. Proceeding continuously 
1n this way, we wWIll arrive at the truth that “everything 1s made from Mind alone”. 
Buddha 1s Mind, Mind is Buddha. 

35) Tức Thiển tức niệm Phật (Thiển cũng là niệm Phật)—Zen is Buddha Recitation: Hoặc 
khởi từ một câu thoại đầu gọi là tham thiển, hoặc ngồi mà dứt niệm gọi là tọa thiển. 
Tham hay tọa đều là thiển cả. Thiển hay Phật đều là tâm cả. Thiền tức là thiển của Phật. 
Phật tức là Phật của Thiển. Pháp môn niệm Phật đâu có gì ngại với pháp tham thiển, tọa 
thiển? Vả lại, người tham thiển có thể dùng bốn chữ A Di Đà Phật làm một câu thoại 
đầu, niệm đến, niệm lui, niệm xuôi, niệm ngược, trở lại, xoay qua không rời đương niệm, 
mặc dù không nói tham thiển, mà thiển ở trong đó rồi. Người tọa thiển cần phải đến giai 
đoạn một niệm tương ưng, hoát nhiên như vin vào chỗ hư không, mới là đắc thủ. Niệm 
Phật đến lúc nhứt tâm bất loạn, không phẩi tương ưng là gì? Niệm đến lúc tâm không, 
không phải vĩnh viễn tương ưng sao? Trong lúc niệm Phật, không hôn trầm, không tán 
loạn, chỉ, quán, định, huệ mỗi niệm viên thành; nếu muốn tìm thiển, thiển ở đâu nữa?— 
Meditaton based on a koan 1s called koan meditation. meditaton in which the 
practitioner sits and stops the thought process 1s referred to sitting meditation. Koan and 
siting meditation are both Zen. Zen and Buddha are both Mind. Zen 1s the Zen of 
Buddha. Buddha 1s Buddha in Zen. Buddha Recitaton does not conflict with koan or 
sitting meditation. Moreover, the meditator can use the words “Amitabha Buddha” as a 
koan, recIting forward, reciting backward, reciting in one direction, reciting in another, 
upside down, turning around, without leaving his current thought. Even If it is not called 
Zen, Zen 1s still part of 1t The Zen practitioner, to succeed 1n his cultivation, must 
practice to the stage of “one thoupht In resonance with the Mind” or samadhi, and enter 
suddenly Into the realm of Emptiness. To recite the Buddha”s name to the level of one- 
pointedness of mind, 1f this 1s not resonance (samadhi), what else can 1t be? To recIte to 
the point where the mind 1s empty, 1s it not perpetual samadhi? In alert, focused Buddha 
recitation there 1s samatha, vipassana, samadhi, wisdom, each recitation 1s perfect. Where 
else can Zen be found 1f not here? 

36) Tức giới tức Phật —Precepts are Buddha: Trì giới luật của Phật để trị thân, trì danh hiệu 
của Phật để trị tâm. Trì lâu thì thân thuần, niệm lâu được tâm không. Tánh của niệm hay 
tánh của giới không hai; luôn luôn trì giới thì tội lỗi không hiện, luôn luôn niệm Phật thời 
lúc lâm chung hành giả có thể vượt qua được “cận tử nghiệp,” để vượt qua khỏi ba cõi. 
Nếu giữ giới đã có công phu, liền đem công đức này hồi hướng Tây phương, chắc chắn 
được về trung phẩm. Còn như chưa có thể giữ trọn cả hai, thời nên phải siêng niệm Phật, 
như cứu lửa cháy đầu —To observe the precepts is to control the body; to recite the 
Buddhaˆs name 1s to control the mind. Observing the precepts for an extended period of 
time rectifies the body; reciting the Buddha”s name for an extended period of time leads 


4087 


to an empty mind. The nature of the precep(s and the nature of recifation are not two 
different things. Constantly observing the precepts prevenfs transgressions and mistakes; 
consftanfly reciting the Buddhaˆs name enables the cultivator to overcome “near-death 
karma” and transcend the triple Realm. If our precept-keeping has reached a high level 
and we dedicate these virtues toward rebirth in the Pure Land, we are bound to achieve 
rebrrth in the middle Lotus Grades. If, on the other hand, we cannot do both, then try to 
recite the Buddhaˆs name earnestly, as though we were extinguishing a fire burning on 
our head. 

37) Tức giáo tức Phật —Sutras are Buddha: Một đại tạng kinh đều từ tâm khởi, tâm nếu 
không Phật thì giáo lý cũng luống mà thôi. Nhưng có tâm ai mà không Phật? Chỉ vì tự 
mình không niệm vậy. Người có học giáo lý, ắt có coi Kinh Lăng Nghiêm, mà có coi 
Kinh Lăng Nghiêm ắt có kẻ chê Đức Thế Chí mà trọng đức Quán Âm, một chút chấp 
trước đó cũng đủ kết thành nguồn gốc sanh tử, dù học hay, thấy xa, hiểu rộng, chẳng qua 
chỉ giúp cho cái mầm khổ thêm tươi mà thôi, không giúp ích được gì trong việc thoát ly 
sanh tử. Xin hãy mau mau bỏ đi, bỏ tất cả, để tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây phương, 
gần gũi đức Di Đà. Còn nếu không buông bỏ được thì hãy đem công đức học kinh, giảng 
thuyết này hồi hướng Tây phương, phát bốn điều thệ nguyện rộng lớn, cũng được kết quả 
không luống. Thẳng hoặc hoằng dương được pháp môn Tịnh độ, nói cho người ta hiểu 
công đức niệm Phật, thời nháy mắt, động niệm đều là trang nghiêm Tịnh độ, thế thì được 
vãng sanh thượng phẩm đâu còn nghi gì?—The entire Buddhist canon comes from the 
Mind; 1f the Mind 1s not Buddha, the teachings are Just a waste. However, 1s there 
anyone”s mind which 1s not Buddha? It is because he does not stop and think. Those who 
have studied th Dharma must have read the Surangama Sutra, and among them there are 
some who belitle the Bodhisattva Mahasthamaprapta while praising the Bodhisattva 
Avalokitesvara. A tiny bịt of attachment on this point 1s enough to plant a seed of Birth 
and Death. AlI their learning, farsighted views and profound understanding serve merely 
to strensgthen the seed of suffering; they are of no help at all toward the goal of escaping 
birth and death. let's let go quickly, let go of everything and concentrate on Buddha 
recitation, seeking rebirth in the Pure Land and the company of Amitabha Buddha. 
Otherwise, Ifƒ we cannot let go of these attachments Immediately, then dedicate the 
virtues of studying and explaining the sutras toward rebirth in the Pure Land and 
fulñilment of the Four Great Vows. This will bring rebrrth in the Pure Land. If, moreover, 
we can spread the Pure Land teachings, making others understand the benefits of Buddha 
Recitation, then even a wink or a thought wIll adorn the Pure Land. Thus, there 1s no 
doubt that our rebirth wIll be at the highest Lotus Grade† 

38) Không trì mà trì —Not reciting 1s reciting: Khi vừa làm xong một việc gì, hay lúc nói dứt 
một lời nào, còn chưa kịp đá động đến câu niệm Phật, nhưng bốn chữ hồng danh của 
Phật đã nổi hiện lên ngay. Đây là trạng thái dễ thành tam muội (chánh định)—As soon 
as any action 1s completed or a word 1s uftered , and there has not even been time to think 
Of reciting the Buddha”s name, yet the Buddha”s name has already appeared, this 1s the 
state leading to samadhI. 

39) Trì mà không trì —Reciting but not reciting: Trì danh niệm Phật không mỏi chán, khoan 
khoái lại càng khoan khoái hơn. Trong lúc niệm Phật, trì nệm bốn chữ thật rõ ràng, niệm 
đầu không lay động, bốn chữ bỗng nhiên tạm dừng. Cũng không phải có cái niệm tức 


4088 


bốn chữ, cũng không có cái niệm ngoài bốn chữ, như thế có thể tạm gọi là được thắng 
cảnh, chớ chưa phải thật tâm không. Nhưng siêng năng niệm Phật, cảnh này thường hiện, 
thời dần dần được tâm không. Nếu nhân một niệm tâm không liền bị hôn trầm, thì gọi là 
không có huệ. Phải biết rằng: tâm càng không thời niệm càng linh, tâm càng không thời 
niệm càng tịnh, đem cái ta trong tâm Phật mà niệm Phật ở trong tâm ta, không và bất 
không (có) đâu còn xứ sở? Ví như mặt trời, mặt trăng rực rở nơi bửu cung, vòng quanh 
núi Tu di, châu lưu chiếu thiên hạ. Ôi! Còn gì bằng Diệu giác được viên minh!—Reciting 
but not reciting means reciting without øgrowing weary or bored, while feeling better and 
better. It means reciting the words “Amitabha Buddha” in a very clear and distinct way, 
without Interruption and finding that these words have suddenly, temporarily, become 
Írozen In our mind. It is to have no thoughts of the word “Amitabha” and no thoughfts 
other than this word. This can provisionally be called attaining an auspicious realm, but 
not true the state of Empty Mind. However, If we are diligent in reciting the Buddhaˆs 
name, the realm always appears and In time we wIll achieve the state. If because of a 
thought of Empty Mind, we succumb to drowsiness and lethargy, we are lacking In 
wisdom. We should realize that the more empty our mind 1s, the more wondrous and pure 
our reciftation wIll be. When we use the self within the Buddha Mind to recite the Buddha 
in our own mind, neither Emptiness nor Non-Emptiness can be found. It is as though the 
sun or moon, while shining on the Jade Palace, were revolving around the Polar Mountain 
and shinng on the whole world. Indeed, what can be better than Wonderful 
Enlightenment becoming Perfect Enlightenment or Buddhahood? 

40) Cô thân Niệm Phật —Practice Buddha Recitation in ¡isolation: Tỳ kheo tu hành không cần 
bạn lữ. Cảnh niệm Phật càng vô tịch càng hay! Cao thấp tùy hợp, huởn gấp tùy phần, cốt 
mong nhứt tâm. Chính lúc bấy giờ nên biết: thân côi nhưng tâm không côi, vì tâm của 
chư Phật và Đức Di Đà chưa từng tạm rời ta. Chư Phật luôn biết được những gì đang xãy 
ra trong chúng ta. Nếu chúng ta khởi niệm lên là chư Phật hay liễn, lo gì cô tịch? Nếu 
pháp môn Tịnh độ còn điều gì chưa được hiểu rõ, nên tìm kinh sách Tịnh độ mà coi. Như 
kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Thập Nghi Luận, 
Thiên Như Hòa Thượng Tịnh Độ Hoặc Vấn, Đại Hựu Thiển Sư Tịnh độ chỉ quy, Long 
Thơ Tịnh Độ Văn, Tịnh Độ Thần Chung, Tây Phương Công Cứ, Tây Phương Xác Chỉ, Di 
Đà Sớ Sao, vân vân... Đây chỉ dẫn một ít điều rõ ràng dễ hiểu, ngoài ra, còn nhiều thứ 
hay ho hơn, không kể xiết. Nên tìm học hỏi nơi các bậc cao minh thông hiểu tịnh độ— 
When cultivating, a monk or a nun does not require the presence of fellow-cultivators. 
The more 1solated his place of practice the better! He may recite in either a loud or low 
voIce, as he pleases, slowly and deliberately, or with utterances following one another In 
rapid succession. The only important condition 1s to achieve singlemindedness. He should 
tell himself “my body 1s alone but my mind 1s not, because the Mind of Amitabha 
Buddha and of all the Buddhas has never left me, even momentarily. The Buddhas know 
1immediately what 1s going through my mind. If Ï give rise to even a single thought, the 
Buddhas know it. How can I be isolated? If we have questions about the Pure Land 
method, we should consult Pure Land sutras and treaties for clarification. There are many 
such sutras and commentaries such as the Shorter Amitabha Sutra, the Longer Amitabha 
Sufra, the Meditation Sutra, Patriarch Chih-I's Treaties on Ten Doubts about the Pure 
Land, Master T”1en Juˆs Doubts and Questions about Pure Land, etc. These are onÏy some 


4089 


of the books on Pure Land teachings. There are many more Interesting teachings to be 
found throughout the above-mentioned books. Furthermore, we should also try to study at 
the feet of masters who understand the Pure Land method in depth. 

41) Kết kỳ niệm Phật Organizing a Buddha Recitation Retreat: Kết kỳ là kết thất (7 ngày 
làm một kỳ); nếu kết kỳ một mình, thì nên sắm bốn thứ để ăn: cơm khô, trái cây, gừng 
sống, dầu mè; tám thứ để dùng: lư hương, đèn dâu, bổ đoàn, ghế dựa, áo bông, khăn hay 
mũ, thùng vệ sinh, giấy vệ sinh. Ngoài 12 thứ đó, không để một thứ gì cả. Có thể trong 
suốt một tuần, không cho ai lai vãng, để rãnh rang biệm Phật. Nếu có 5, 6 người đồng 
phát tâm kết kỳ niệm Phật, thời cần phải thỉnh một vị hộ thất, lập quy điều cho nghiêm 
chỉnh dán ở trước cửa. Tất cả mọi cử động, ăn uống, hương hoa đều do vị hộ thất cung 
cấp có thể suốt trong bảy ngày, chí tâm niệm Phật. Nếu còn hạn cuộc trong tình chấp 
buộc ràng, chưa biết những điều lợi hại của việc tu hành, thì đừng nên sớm khinh suất mà 
làm việc này —Buddha Recitation Retreat usually lasts seven days. lf we are In retreat 
alone, we should see to 1t that all the basic necessifles of life are available. During the 
retreat, we should discovered others from moving about in the general area, so as tO 
reserve the entire time for Buddha Recttation. If there are five or six persons who wish to 
øo Info retreat together, we should plan to have a retreat attendant, as well as to establish 
sfrict rules and affix them to the door. All comings and goings, meals, offerings of flowers 
and fruits should be handled by the attendant, so that the participants can concentrate on 
reciting the Buddhaˆs name throughout the seven-day period. 

42) Hội tụ niệm Phật Group Recitation: Bốn hay năm người hẹn nhau hội họp tu pháp niệm 
Phật. Trước hết phải đặt điều ước, trật tự, sau mới bắt đầu niệm. Lúc đầu niệm thì một 
tiếng mỏ một tiếng niệm, một người xướng bao nhiêu người niệm theo, đều đều, không 
nên so le, lộn xộn, mà làm loạn động tâm người đồng niệm-——In case four or five people 
decide to meet as a group to engage in Buddha Reciftation, they should establish the rules 
and agree on the order of seniority at the outset, before beginning to practice. Someone Is 
assigned to strike a wooden fish before each time the Buddha's name ¡1s recited, one 
person should take the lead, while everyone else follows In a regular, even manner, 
without confusion. 

43) Niệm Phật để thành tựu cho người——Buddha Recitation for the purpose of helping others: 
Hoặc ở yên một chỗ niệm Phật mà cầu nguyện cho người, hoặc đồng với người khác kết 
kỳ niệm Phật. Hoặc đem pháp môn niệm Phật chỉ dạy cho người biết, hoặc cho người 
mượn sách tịnh độ mà xem, hoặc phá những mối nghi lầm của người khác trong pháp 
môn này, hoặc khuyên người bền chí niệm Phật, những việc ấy đều tốt và đều có công 
đức cả. Nhưng nếu người trong lúc lâm chung mà có mình đến hộ niệm, khiến cho người 
bệnh luôn nhớ câu niệm Phật, vừa nhớ vừa niệm, làm cho người ấy sau khi tắt hơi rồi 
được vãng sanh về cõi Tây phương, đó là thành tựu pháp thân huệ mạng cho người công 
đức này lại còn thù thắng hơn! —To dedicate the merits and virtues to others, we can 
either recite the Buddhaˆs name peacefully in one spot and; or Join In a retreat with other 
people; or propagate the Pure Land method; or lend Pure Land texts to others; or dispel 
other people”s doubts about the Pure Land method; or counsel others to recite the 
Buddha's name steadfastly. However, IÝ we can pracfice “supportIve recitation” at 
bedside of the dying, helping them to keep the Buddha”s name continuously In mind so 
that they may be reborn in the Pure Land, we will helping to realize the Dharma Body 


4090 


Wisdom-LIfe or Pure Mind of others. The virtues of such action are on a higher level than 
all other activities. 

44) Niệm Phật khi có tai nạn—Buddha Recitation 1n time of calamity: Phàm lúc xấy ra tai 
nạn, mà nhớ phát tâm niệm Phật, tất có kỳ ứng (ứng nghiệm lạ thường). Tuy rằng một 
nước bị can qua hay một làng bị dịch lệ, mà niệm Phật để cầu, thì một người niệm một 
người an, trăm người niệm trăm người an. Không phải Phật có lòng riêng, lúc nào cũng 
trong ánh sáng bình đẳng, vô tâm mà ứng hiện. Vì sao? Vì động niệm thành tiếng tự 
mình rõ biết hào quang sáng của đức A Di Đà trụ trên đỉnh đầu ta, thời tự nhiên mỗi 
niệm đầy đủ, mỗi niệm bền chắc, mỗi niệm dài lâu, thời hào quang của Phật chiếu đến 
gia hộ, các vị thiện thần độ trì, tự mình có thể la khỏi nạn tai, xin đừng chuyển niệm——Tf 
we remember to practice Buddha Recitaton In tĩme of calamity, we wIll recelve a 
wonderful response. Buddha Recitation should be practiced steadfastly in both a country 
suffering Invasion or a village decimated by a plague. 1Ý one person recItes, one person 1s 
at peace; 1ƒ a hundred persons recite, a hundred are at peace. It 1s not that the Buddha 1s 
being partial, but rather that He always appears In the equal, non-discriminating light... 
the light of the Buddha coming to protect us, the Dharma protecting deifies resuming us, 
we WIll naturally escape danger and calamity. Do not doubt this. 

45) Niệm Phật trong lúc chiêm bao—Buddha Recitation in dreams: Nguyện lực bên chắc, 
công phu tinh thuần, ban ngày giữ niệm khăng khăng, ban đêm vẫn giữ niệm khư khư, 
thời trong giấc chiêm bao tự mình có thể niệm Phật, đó là triệu chứng sắp vãng sanh, vậy 
phải giữ điều hòa và phải cố gắng lên mãi, đừng lui, đừng loạn—]f we have unshakeable 
Vvows and engage ¡in deep, pure cultivation, holding firmly to the Buddha”s name in the 
daytime, holding firmly to 1t at night, then we will naturally recite the Buddhaˆs name 
even 1n our dreams. This presages that we will soon achieve the goal of rebirth in the 
Pure Land. Therefore, we should continue to recite evenly, redouble our efforts, never 
scaling them down, never allowing our mind to become scattered. 

46) Niệm Phật trong lúc bệnh—Buddha Recitation in times of illness: Bệnh nặng là cơ sắp 
chết, chết là mối quan hệ của các Thánh, phàm, tịnh, uế. Trong lúc bệnh nặng phải khởi 
tưởng niệm là sẽ chết, để không sợ chết. Phải siêng niệm Phật, quyết định chờ chết, ắt 
có hào quang của Phật đến tiếp dẫn, làm toại chí nguyện vãng sanh của ta. Nếu trong lúc 
bệnh, dừng không niệm Phật, thì tất cả sự ái luyến sợ sệt, phiền não hiện lên rần rần, các 
thứ tạp niệm nhứt tế trổi dậy. Thế thì con đường sanh tử lấy gì cứu vớt? Ngày xưa, có 
một vị Tăng bệnh nặng, rên thành tiếng “ôi cha”. Bỗng tự biết người tu lúc nghĩ nhớ đến 
đạo mà lại rên như thế là sai, liền khởi nệm A Di Đà Phật. Nhưng cơn đau không chịu 
dứt, nên một tiếng rên “ôi cha” là một tiếng niệm Phật tiếp theo, ngày đêm không dứt. 
Khi lành bệnh, thầy bảo mọi người: Trong lúc bệnh tôi rên thành tiếng “ôi cha” và chen 
một tiếng niệm A Di Đà Phật, hôm nay bệnh lành, tiếng A Di Đà Phật hiện còn mà tiếng 
“ôi cha” chẳng biết biến đâu. Hy hữu thay! Đây là trường hợp tinh tấn trong lúc bệnh 
Vậy—A serious IlÏness 1s a reminder of death. Death 1s the important link between sages 
and ordinary men, the pure and the Impure. In the event of terminal 1llness, we should 
develop thoughts of death to avoid fearing 1t and be diligent In reciting the Buddhaˆs 
name, awaiting death with determination. When the time comes, the light of Amitabha 
Buddha will appear to welcome and escort us, thus fulfilling our vow of rebirth In the 
Pure Land. lf we stop reciting the Buddha”s name when we are IÌI, all our feelings of 


4091 


attachment, fear and affliction wil]l create a turmoil in our mind, while all manner of odd 
thoughts will arise. How then can we escape the path of birth and death? Once, long ago, 
there was a monk who, afflicted with a serious illness, groaned loudly “help, help!” He 
then realized that a Buddhist cultivator should remember to practice, and that to groan 
was wrong. lImmediately, he began to recite the Buddha”s name. However, his suffering 
dịd not diminish. Therefore, each time he groaned “help, help” he would follow the groan 
with the Buddha”s name, day and night without fail. Upon recovering, he told everyone: 
“when I was 1ll, each time I groan, I followed 1t with the Buddha”s name. Now that I am 
well, the words “Amitabha Buddha` remain while teh words “help, help` have 
disappeared and are nowhere to be found. How amazing!” This 1s an Instance of being 
steadfast in teh face of Illness. 

47) Phút lâm chung nên niệm Phật —Buddha Recitation at the time of death: Phút lâm chung 
nên cố gắng ghi nhớ bốn chữ A Di Đà Phật đừng để sót quên. Nếu niệm lớn được thời 
niệm, còn không niệm lớn được thì niệm nhỏ. Trường hợp lớn nhỏ đều không niệm được 
ví quá mệt, thì nên ghi khắc, thầm tưởng bốn chữ trong thâm tâm, đừng cho quên sót. 
Những người hầu hạ chung quanh phải thường nhắc nhở, khuyến khích người bệnh nhớ 
Phật, niệm Phật. Phải biết rằng trong nhiều đời nhiều kiếp, sở dĩ ta bị loạn niệm trong lúc 
này (gần chết) mà phải luân hồi mãi trong vòng ba cõi. Tại sao? Vì sanh tử luân hồi đều 
do nhứt niệm làm chủ, nếu nhứt niệm chuyên chú niệm Phật, thì thân tuy chết nhưng tâm 
thần không tán loạn, liền theo nhứt niệm ấy mà vãng sanh Tịnh độ. Vậy nên hãy nhứt 
tâm ghi nhớ bốn chữ A Di Đà Phật đừng quên!——At the time of death, make the effort to 
remember teh words “Amitabha Buddha”, never letting them sÏip away from our mind. If 
we can recite aloud, by all means do so. If not, then recite softly. lf we are too weak to 
recite at all, think of the words “Amitabha Buddha”, engraving them 1n the depths of our 
mind, and never forget them. Those who attend the dying should counsel them, 
conftinuously urging them to remember the Buddha, to recite the Buddha's name. We 
should realize that because of scattered, deluded thoughts at time of death, we have been 
sunk In the Triple Realm throughout many lifetimes, many eons. Why? It is because Birth 
and Death are governed by our last thought at the time of death. If that single thoupht 1s 
focus on the Buddha, our body may be dead but our mind, being undisturbed, will 
Iimmediately follow that single thought toward rebirth in the Pure Land. Therefore, 
remember to recite the Buddha”s name, always, without faill 

48) Phát nguyện, sám hối và niệm Phật—Vows, repentance and Buddha Recitation: Than ôi! 
Trong đời có thiếu øì kẻ không biết niệm Phật, có người cho niệm Phật là dị đoan nên 
không chịu niệm, người xuất gia cho niệm Phật là việc tất nhiên của mình phải làm, chớ 
không biết tại sao phải niệm, kẻ cuồng huệ biết có Phật, nhưng lại không khứng niệm, kẻ 
ngu si không biết Phật nên không niệm. Đây là đem so sánh, còn có những ngu phu, ngu 
phụ. nghe nói lý nhơn quả cũng biết niệm Phật, nhưng lại mong cầu được phước báo đời 
sau, vẫn không thoát khỏi hột giống luân hồi. Tìm kẻ thật vì đường sanh tử mà niệm 
Phật, trong trăm người họa chăng chỉ có một hai! Nên biết rằng, người đã niệm Phật, tức 
xứng hợp với lòng từ của Phật, phát thệ nguyện rộng lớn tế độ chúng sanh. Tất cả tội cấu 
oan khiên thấy đều sám hối. Tất cả những công đức dù nhỏ dù lớn đều đem hồi hướng 
Tây phương, như thế mới là Chánh Nhơn Niệm Phật —Alas! There are countless people 
who know nothing about Buddha Recitation. Those who think Buddha Recttation 1s akin 


Œ) 
Ù 
2) 
3) 
4) 
3) 


6) 
? 
8) 


4092 


to superstition and refuse to recite. There are monks and nuns who recite the Buddha's 
name as a matfer of routine without knowing the true reason why. There are people with 
“deluded wisdomˆ who believe in the Buddha yet refuse to recite. There are Ignorant 
people who do not know about the Buddha and therefore do not recite. These are but a 
few examples. In addition, there are ordinary people who, upon learning about cause and 
effect, recite the Buddha”s name. However, they do so with the expectation of receIving 
merits and blessings 1n future lifetimes. Thus, they, too, cannot escape the seeds of Birth 
and Death. It is truly difficult to find anyone who recites the Buddhaˆs name for the sake 
Of transcending Birth and Death, perhaps one or two out of a hundred! We should realize 
that to recite the Buddha”s name 1s to be unison with the compassionate Mind of the 
Buddha; It is to make the great vow of rescuing all sentient beings. All offenses and past 
wrongs done to others, [ now repent; all virtues and good roots, large and small, Ï now 
dedicate to rebirth in the Pure Land. Thịs 1s the principal cause or motive of Buddha 
Recifation. 


(D) Chơn Niệm Phật 
Truthƒully and genuinely recite Buddha 


Theo Đại Sư Ấn Quang— According to Great Master Yin-Kuang: 

Mỗi câu tràng hạt Phật là Tâm: Each recitation overfilled with Buddha as the Mind 

Phật đã là Tâm chạy uống tìm: Buddha is Mind, do not waste time searching. 

Bể Phật dung hòa Tâm với Cảnh: Buddhahood is Mind and Environment in harmony. 
Trời Tâm bình đẳng Phật cùng sanh: Equality of Mind ¡s the birth of a Buddha. 

Bỏ Tâm theo Phật còn mơ mộng: Abandon the True Mind but wish to fllow Buddha is a 
delusional dream. 

Chấp Phật là Tâm chẳng trọn lành: Attach to Mind is Buddha will not lead to goodness. 
Tâm Phật nguyên lai đều huyển giả: Mind, Buddha ¡s inherently artificial and ilusory. 
Phật Tâm đồng diệt đến viên thành: Buddha, Mind both eliminated, attains Perfection. 


(II) Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ đã chú giảỉ—Most 


D 


Venerable Thích Thien Tam explained im the Thirteen Pafriarchs dogƒÿ Pureland 
Buddhism: 

Mỗi câu tràng hạt Phật là Tâm——Each recitation overfilled with Buddha as the Mind: Khi 
lần chuỗi niệm Phật, thì tâm phải thanh tịnh, nghĩa là miệng niệm, tai nghe rõ tiếng niệm 
Phật, và ý không suy nghĩ vu vơ, nói cách khác, chớ nên khởi sanh vọng tưởng, thì ngay 
đó mỗi câu niệm đều được cẩm ứng đạo giao hay tương ưng với chư Phật. Đây chính là 
“Sự Tướng Hành Trì” là pháp thức niệm Phật của hàng liên hữu hiện nay—When 
Pureland cultivators count beads reciing Buddha, the Mind needs to be pure and 
quiescent; mouth recites Buddha, ear listens clearly to the sounds of Buddha Recitation, 
Mind does not wander and think about any thing else, in other words, do not let any 
delusional thought arise. If this 1s accomplished, in that very momernt, each recitation wIll 


2) 


3) 


4) 


5) 


4093 


be harmonious, establishing the “miraculous connections” with Buddha. This 1s presently 
the “form-Practice,” which 1s the dharma practice of Buddha Recttation Lotus cultIvators. 

Phật đã là Tâm uống chạy tìm—Buddha is Mind, do not waste time searching: Phải biết 
Phật không phải từ bên ngoài đến, mà chính thật là do từ Tâm của mình mà thành. Vì cái 
tâm ấy nó bao hàm hết khắp cả mười phương pháp giới (see Tâm I-H). Một tâm mà hay 
sanh ra tất cả. Nếu hành giả nhất quyết cầu Phật ở ngoài Tâm mình thì kẻ đó chưa rõ 
pháp môn “Lý Tánh Duy Tâm.” Cổ đức dạy: “Phật tại Tây Phương vốn chẳng xa. Tây 
phương ngay ở tại lòng ta.” Lại nữa, tam đồ ác đạo vốn không xa, tam đồ ngay ở tại lòng 
ta. Cho nên hành giả luôn bình tâm kiểm điểm xem trong Tâm mình có Phật hay chỉ có 
Tam Đồ-—]lt ¡is important to understand Buddha does not come from the outside, but is 
attainned from within the cultivators Mind. For the Mind encompasses all the ten 
directlons of dharma realms (see Tâm I-H). One Mind can give rise to everything. If 
anyone who cultivates but 1s determined to find Buddha outside of his or her Mind, then 
such a person 1s one who 1s not clear about the dharma door of “Theory Nature Is Within 
The Mind” or everything comes from the Mind. Old saints taught: “The Buddha in the 
West 1s inherently not far, Western direction truly exists within our nature.” Moreover, If 
1S necessary to know that the three domains, evil paths are Iinherently not far, three 
domans truly exist from within our nature. Therefore, sincere cultivators Just calmly and 
peacefully re-examine our Minds to see If Buddha exists or the three domains and 
unwholesome paths exIst. 

Bể Phật dung hòa Tâm với Cảnh—Buddhahood is Mind and Environment in harmony: 
Muốn được thành đạo giải thoát, chứng quả vị Đại Bồ Đề của Phật, hành giả phải dung 
hòa cả hai phần Sự và Lý. Phải biết Tâm là Lý vì nó vô hình vô tướng. Còn Sự là Cảnh 
vì nó có hình có tướng—If anyone wishes to attain the Emancipation and the fruit of 
Ulumate Enlightenment of Buddhahood, 1t is necessary to harmonize both Practice and 
Theory. lt 1s Important to understand that Mind 1s Theory because 1t 1s formless, and 
Practice 1s Environment because 1t has form. 

Trời Tâm bình đẳng Phật cùng sanh—Equality of Mind is the birth of Buddha: Hễ Tâm 
bình đẳng thì chính là Tâm Phật, vì các pháp đều bình đẳng, đều có đủ ba môn giải thoát 
là Không, Vô Tướng, và Vô Nguyện như nhau cả. Phật được gọi là đấng Bình Đẳng, vì 
đối với tất cả các loài chúng sanh, Ngài đều dùng lòng từ bi, thương xót và hóa độ giống 
y như nhau. Tổ muốn nhắc chúng ta trong tu hành cho được thành đạo phải dứt bỏ cái 
tâm phân biệt —If the Equality of Mind exists then that 1s the Buddha's Mind for all 
dharmas are equal, farr, non-biased, and are complete with the following three doors of 
emancipation and enlightenment of Emptiness, Non-Form, and Non-Vow. The Buddha 1s 
known as the “Equality One” because In associating with all sentient beings, He uses 
compassion, mercy, and empathy to transform and aid them regardless of theIr forms 
whether they are heavenly beings or are hell dwellers. The Patriarch wanted to remind 
all of us on the cultivated path, 1f anyone wishes to attain enlightenmeIt, It 1s necessary to 
eliminate the “Discriminatory Mind.”. 

Bỏ Tâm theo Phật còn mơ mộng—Abandon True Mind but wish to follow Buddha ¡s a 
delusional dream: Như có kẻ nào tu hành mà cứ để cho cái Tâm của mình cứ luôn luôn 
chạy theo vọng tưởng, tức là phan duyên, quên mất cái Chân Tâm của mình đi, tu như 
thế mà muốn được thành đạo hay được Phật rước về chốn Tây Phương Cựu Lạc, thì kẻ 


6) 


7) 


4094 


đó chỉ là người mơ mộng mà thôi, quyết sẽ chẳng bao giờ thành Phật được. Phật tử chơn 
thuần phải để cho Tâm của mình luôn thanh tịnh thì mới hợp với Tâm của Phật và mới 
thấy được Phật—Anyone who cultivates for enlightenment but always continue to allow 
the Mind to follow delusional thoughts or distractions, allowing for the Mind to pull and 
dictate one”s being, and to forget about one”s True Mind or Buddha Nature. If cultivated 
In this way but wishes to attain the enlightened path, or have Buddha delivered to the 
Western Ultimate Bliss World, then such a person 1s only a delusional dreamer, such an 
individual 1s certain never see the Buddha. Sincere cultivators should always allow theIr 
minds to be pure and quiescent In order to accord with the Mind of the Buddha, and once 
this happens they will see the Buddha. 

Chấp Phật là Tâm chẳng trọn lành —Attach to Mind ¡s Buddha then will not attain 
goodness: Người tu hành nào mà cứ luôn miệng nói lý rằng tâm tôi đã là Phật, cần chỉ 
phải tu hành, cần chi phải lạy Phật hay niệm Phật, cần chi phải tụnh kinh, xuất gia, thọ 
giới, cần chi phải đi chùa nghe pháp, vân vân. Vì thế nên không chịu tu theo cách Hành 
Trì Sự Tướng, không chịu Y Giáo Phụng Hành. Ngược lại, Tâm chứa đầy những cống 
cao, ngã mạn, kẻ đó ắt chẳng được trọn lành. Khi lành chẳng được trọn, ắt phải là trọn 
ác. Tổ muốn nhắc chúng ta chớ nên nói lý suông “Phật là Tâm” trên đầu môi chót lưỡi, 
mà bỏ đi sự thực hành—For cultivators who offen speak hollowly and only in Theory, 
such as my Mind 1s already Buddha, then what ¡s the need for a cultivated path? What Is 
the need for prostrating to Buddha, or reciting Buddha”s name? What ¡s the need to chant 
sutra, leave home, or taking precepts? What 1s the need for going to temples to listen to 
the Dharma? etc. Thus, they refuse to cultivate, refuse to apply the teaching to practice, 
and their minds are filled with egotism and conceit. Such people will never attain 
goodness. If they never attain goodness, then clearly they wIll attain wickedness. The 
Patriarch would like to remind all of us that do not speak hollowly by saying “Buddha 1s 
Mind' and then abandon all “form practices and applicatlons" because to say and to do so 
One Is øuaranteed to “not attain goodness” on the cultivated path. 

Tâm Phật nguyên lai đều giả huyễn—Mind, Buddha is inherently artificial and ilusory: 
Trong cái Chơn Như Pháp Tánh Giới ấy, thì Tâm cũng không có, nghĩa là Tâm bất khả 
đắc, Phật cũng bất khả đắc. Nếu người tu hành nào mà còn thấy có Phật có Tâm thì còn 
bị dính mắc vào trong các sự chấp trước, ắt sẽ không bao giờ giải thoát được. Tổ muốn 
khai thị cho chúng ta về Đệ Nhất Nghĩa Không là cảnh giới đại triệt, đại ngộ của các bậc 
Thánh nhân giải thoát, chứ không phải là cảnh giới của hàng phầm phu bạt địa chúng ta. 
Vì chúng ta là phàm phu chưa chứng đắc một chút gì cả nên cần phải chấp vào nơi sự 
tướng để mà tu. Nghĩa là thấy có vọng tâm cần dứt trừ, hay thấy có Phật để cầu tiếp 
dẫn ——In the True Dharma Realm Characteristic, the Mind does not existthe Buddha does 
not exIst either. Thus, 1ƒ any cultivator still sees or discriminates there 1s Buddha, there 1s 
Mind, that cultivator 1s still trapped and stucked in 'attaching to forms and 
discriminations” and will never attain liberation and enlightenment. The Patriarch wanted 
to open our Minds to follow the Highest and Most Deeply Penetrating Doctrine belonging 
in the realm of the “Great Enlightenment` of the Saindly Beings who have attained 
liberaton and does not belong to the realm of the unenlightened mortals such as 
ourselves. Because we are ordinary mortals who have not attained enlightenment, 1t 1s 
necessary for us to be attached to the practice and form characteristics In order to 


8) 


l) 


2) 


4095 


culfivate, in other words, we need the dharma as means for us to attain enlightenment. 
This means we see the existence of the delusional mind needing to be eliminated, and we 
see the existence of Buddha In order to pray for deliverance. 

Phật Tâm đồng diệt đến viên thành—Buddha, Mind both eliminated: Attain Perfection— 
Nếu như ai mà tu chứng đắc đến được cảnh giới không còn thấy có Tâm nữa như ngài 
Huệ Khả trả lời đức Đạt Ma Tổ Sư “Tôi tìm Tâm không được,` hay không thấy có Phật, 
thì các bậc ấy đã chứng đạo và trở về được cái thể Nhứt Chơn rồi vậy. Bát Nhã Tâm 
Kinh gọi là 'Ngũ uẩn giai không' tức là phủi chân bước lên bờ giải thoát—If anyone is 
able to penetrate fully the state where the mind no longer exisfs or no longer seen, as the 
way the Second Patriarch said to Bodhidharma “I cannot find the Mind,' or do not see the 
existence of Buddha; then such a person has attained enlightenment and has returned to 
Oneness of emptiness and Nirvana. The Heart Sutra refers to the Mind as the “Five 
Skandhas Emptiness.” If this 1s achieved, one has crossed over and landed on the shore of 
enlightenment. 


(E) Niệm Phật theo Kinh Pháp Bảo Đàn 
Buddha Recitaion according to the Plafform Sutra 


Một hôm, Thứ sử hỏi Lục Tổ: “Đệ tử thường thấy Tăng tục niệm Phật A Di Đà, nguyện 
sanh Tây Phương, thỉnh Hòa Thượng nói, được sanh nơi cõi kia chăng? Nguyện vì phá cái 
nghi nầy.”—One day, the Magistrate asked further, “Your disciple has often seen the 
Sangha and laity reciting “Amitabha Buddha,` vowing to be reborn In the West. WIII the 
High Master please tell me 1f they will obtain rebirth there and, so, dispel my doubts?” 

Tổ bảo: “Sử quân khéo lắng nghe, Huệ Năng sẽ vì nói. Thế Tôn ở trong thành Xá Vệ nói 
kinh văn Tây Phương dẫn hóa, rõ ràng cách đây không xa. Nếu luận về tướng mà nói, lý 
số có mười muôn tám ngàn, tức là trong thân có mười ác tám tà, liền là nói xa, nói xa là 
vì kẻ hạ căn, nói gần là vì những người thượng trí. Người có hai hạng, nhưng pháp không 
có hai thứ. Mê ngộ có khác, thấy có mau chậm. Người mê niệm Phật cầu sanh về cõi kia, 
người ngộ tự tịnh tâm mình. Sở dĩ Phật nói “tùy tâm tịnh liền được cõi Phật tịnh. Sử quân 
người phương Đông, chỉ tâm mình tịnh liền không có tội, tuy người phương Tây tâm 
không tịnh cũng có lỗi. Người phương Đông tạo tội niệm Phật cầu sanh về phương Tây, 
còn người phương Tây tạo tội, niệm Phật thì cầu sanh về cõi nào? Phàm ngu không rõ tự 
tánh, không biết trong thân Tịnh độ, nguyện Đông nguyện Tây, người ngộ thì ở chỗ nào 
cũng vậy. Sở dĩ Phật nói “tùy chỗ mình ở hằng được an lạc. Sử quân, tâm địa chỉ không 
có cái bất thiện thì Tây phương cách đây không xa. Nếu ôm lòng chẳng thiện, niệm Phật 
vãng sanh khó đến. Nay khuyên thiện tri thức trước nên đẹp trừ thập ác tức là được mười 
muôn, sau trừ tám cái tà bèn qua được tám ngàn, mỗi niệm thấy tánh thường hành bình 
đẳng, đến như trong khẩy móng tay, liền thấy Đức Phật A Di Đà. Sử quân chỉ hành mười 
điều thiện, đâu cần lại nguyện vãng sanh, không đoạn cái tâm thập ác thì có Phật nào 
đón tiếp. Nếu ngộ được đốn pháp vô sanh, thấy Tây phương chỉ trong khoảng sát na. Còn 
chẳng ngộ, niệm Phật cầu vãng sanh, thì con đường xa làm sao đến được? Huệ Năng vì 
mọi người mà khiến cho quý vị thấy trong sát na cõi Tây phương ở ngay trước mắt, quý 


3) 


4096 


vị có muốn thấy hay chăng?”—The Master said, “Magistrate, listen well. Hui Neng will 
explain 1t for you. When the World Honored One was in Shravasti City, he spoke of being 
led to rebirth in the West. The Sutra text clearly states, “it 1s not far from here.'` If we 
discuss 1ts appearance, It is 108,000 miles away but in immediate terms, it is explained as 
far distant for those of Inferlor roofs and as nearby for those of superlor wisdom. There 
are two kinds of people, not two kinds of Dharma. Enlightenment and confusion differ, 
and seeing can be quick or slow. The deluded person recites the Buddhaˆs name, seeking 
rebirth there, while the enlightened person purifies his own mind. Therefore, the Buddha 
said, “As the mind 1s purified, the Buddhaland 1s purified.` Magistrate, 1f the person of the 
East merely purifles his mind, he 1s without offense. Even though one may be of the 
West, 1f his mind 1s Impure, he 1s at fault. The person of the East commits offenses and 
recites the Buddhas name, seeking rebirth in the West. When the person of the West 
commits offenses and recites the Buddhaˆs name, in what country does he seek rebirth? 
Common, deluded people do not understand their self-nature and do not know that the 
Pure Land 1s within themselves. Therefore, they make vows for the East and vows for the 
West. To enlightened people, all places are the same. As the Buddha said, “In whatever 
place one dwells, there 1s constant peace and happiness.` Magistrate, 1f the mind-ground 
1s only without unwholesomeness, the West 1s not far from here. If one harbors 
unwholesome thoughts, one may recite the Buddha”s name but it will be difficult to attain 
that rebirth. Good Knowing Advisors, I now exhort you all to get rid of. the ten evils first 
and you will have walked one hundred thousand miles. Next get rid of the eight 
deviations and you will have gone eight thousand miles. If in every thought you see your 
own nature, always practice impartiality and straightforwardness, you wIll arrive In a 
finger-snap and see Amitabha. Magistrate, merely practice the ten wholesome acts; then 
what need wIll there be for you to vow to be reborn there? But 1f you do not rid the mind 
of the ten evils, what Buddha will come to welcome you? lf you become enlightened to 
the sudden dharma of the unproduced, you will see the West in an instant. Unenlightened, 
you may recIte the Buddhaˆs name seeking rebirth but since the road 1s so long, how can 
you traverse 1t? Hui-Neng wIll move to the West here In the space of an Instant so that 
you may see It right before your eyes. Do you wish to see 1t?” 

Tổ bảo rằng: “Nâầy đại chúng! Người đời tự sắc thân là thành, mắt tai mũi lưỡi là cửa, 
ngoài có năm cửa, trong có cửa ý. Tâm là đất, tánh là vua, vua ở trên đất tâm, tánh còn 
thì vua còn, tánh mất đi thì vua cũng mất. Tánh ở thì thân tâm còn, tánh đi thì thân tâm 
hoại. Phật nhằm ở trong tánh mà tạo, chớ hướng ra ngoài mà cầu. Tự tánh mê, tức là 
chúng sanh, tự tánh giác tức là Phật. Từ bi tức là Quán Thế Âm, hỷ xả gọi là Đại Thế 
Chí, hay tịnh tức là Đức Thích Ca, bình trực tức là Phật A Di Đà. Nhơn ngã ấy là Tu Di, 
tà tâm là biển độc, phiển não là sóng mói, độc hại là rồng dữ, hư vọng là quỷ thần, trần 
lao là rùa trạnh, tham sân là địa ngục, ngu sỉ là súc sanh. Nầy thiện tri thức! Thường làm 
mười điều lành thì thiên đường liên đến, trừ nhơn ngã thì núi Tu Di ngã, dẹp được tham 
dục thì biển nước độc khô, phiền não không thì sóng mói mất, độc hại trừ thì rồng cá đều 
dứt. Ở trên tâm địa mình là giác tánh Như Lai phóng đại quang minh, ngoài chiếu sáu 
cửa thanh tịnh hay phá sáu cõi trời dục, tự tánh trong chiếu ba độc tức liễn trừ địa ngục, 
vân vân., các tội một lúc đều tiêu diệt, trong ngoài sáng tột, chẳng khác với cõi Tây 
phương, không chịu tu như thế nầy làm sao đến được cõi kia?”——The Master said, “Great 


4) 


Œ) 


4097 


assembly, the worldly person”s own physical body 1s the city, and the eye, ear, nose, 
tongue, and body are the gates. Outside there are five gates and Inside there Is a gate Of 
the mind. The mind ¡1s the “sround” and one”s nature 1s the “king.` The “king'` dwells on 
the mind “sround.` When the nature 1s present, the king 1s present but when the nafture 1s 
absent, there 1s no king. When the nature 1s present, the body and mind remain, but when 
the nature 1s absent, the body and mind are destroyed. The Buddha 1s made within the 
self-nature. Do not seek outside the body. Confused, the self-nature 1s a living being: 
enlightened, 1t 1s a Buddha. “Kindness and compassion` are Avalokitesvara and 
“sympathetic Joy and giving” are Mahasthamaprapta. “Purification' is Sakyamuni, and 
“equanimity and directness' are Amitabha. “Others and self' are Mount Sumeru and 
“deviant thoughts” are the ocean water. “Afflictions” are the waves. “Cruelty° 1s an evil 
dragon. “Empty falseness" 1s ghosts and spirits. “Defilement 1s fish and turtles, “øreed and 
hatred' are hell, and “delusion" 1s animals.Good Knowing Advisors, always practice the 
ten good practices and the heavens can easily be reached. Get rid of others and self, and 
Mount Sumeru topples. Do away with deviant thought, and the ocean waters dry up. 
Without defilements, the waves cease. End cruelty and there are no fish or dragons. The 
Tathagata of the enlightened nature 1s on your own mind-ground, emitting a great bright 
light which outwardly illuminates and purifies the six gates and breaks through the six 
desire-heavens Inwardly, it I1lluminates the self-nature and casts out the three poISOns. 
The hells and all such offenses are destroyed at once. Inwardly and outwardly, there 1s a 
bright penetration. Thịs 1s no different from the West. But 1f you do not cultivate, how can 
you go there?" 

Tổ bảo: “Nầy thiện tri thức! Nếu muốn tu hành, tại gia cũng được, không cần ở chùa, 
người ở tại gia mà hay hành như người ở phương Đông mà tâm được thiện, còn người ở 
chùa mà không tu cũng như người ở phương Tây mà tâm ác vậy. Chỉ tâm thanh tịnh tức 
là tự tánh Tây phương.”— The Master said, “Good Knowing Advisors, IŸ you wish to 
culfivate, you may do so at home. You need not be in a monastery. lf you live at home 
and practice, you are like the person of the East, whose mind 1s good. If you dwell In a 
monastery but do not cultivate, you are like the person of the West, whose mind 1s evIl. 
Merely purIfy your mind; that 1s the “West” of your self-nature.” 


(F) Niệm Phật Tam Muội 
Buddha Reciftaion Samadhi 


Khi niệm Phật, hành giả phải chú tâm nghĩ tưởng đến pháp thân Phật —Pure Land 
Practitioners must whole-heartedly thinks oƒ the appearance oƒ the Buddha or gƒ the 
Dharmakaya: Trong khi niệm Phật, hành giả nên thở ra vô đều đặn thế nào mà mình 
cảm thấy thoải mái nhất, chứ đừng gượng ép thở dài thở ngắn; vì gượng ép sẽ có nguy cơ 
bịnh đường hô hấp. Người làm công quả giúp việc nhà bếp dốt nát, mặt mày lem luốt, 
nhưng chuyên trì niệm hồng danh Phật sẽ thành tựu vãng sanh Cực lạc; ngược lại người 
thông minh đỉnh ngộ mà chỉ nhàn đàm hý luận, thì chuyện vào địa ngục là không thể 
nghĩ bàn—During repeating the Buddhaˆs name, the Iindividual whole-heartedly thinks of 


l) 
2) 


4098 


the appearance of the Buddha or of the Dharmakaya. During reciting the Buddhaˆs name, 
one should inhale and exhale regularly and confortably; try not to lengthen or shorten 
your normail breath span because by trying to lengthen or shorten your breath, you may 
develop a respiratory problem. A person who come to the temple to help In the kitchen, 
dull-witted, and face 1s covered with soot, but diligently practises Buddha recitation wIll 
surely achieve the Pure Land rebrrth; in contrast, an intelligent person spends all time In 
øossiping, rebirth in hells is inconceivable. 'There are two kinds of samadhi: 

Định Khẩu Tam Muội: A ñxed mouth samadhi. 

Định Tâm Tam Muội: A fixed mind samadhiI. 


(II Theo Đại Sư Huệ Viễn trong Liên Tông Thập Tam Tổ, nệm Phật Tam Muội là nhớ 


l) 


a) 


b) 


2) 


a) 


b) 


chuyên và tưởng lặng —According to Great Master Hui-Yuan in The Thứteen 
Patriarchs oƑ Pureland Buddhisnm, Buddha RecWation Samadhi means “offten 
remembering ” and “having quiescence ”: 

Nhớ Chuyên—Often Remembering: Tâm trí lúc nào cũng chuyên nghĩ nhớ đến Đức Phật 
A Di Đà, chớ không bị chia chẻ nhiều lối, do đó mà được vào trong cảnh “chí một, tâm 
đồng.”—Often remembering means always to think and remember Amitabha Buddha 
and I!f this 1s the case, the mind will not be split Iinto inimite directions; theefore, the 
cultivator 1s able to penetrate the state of “single mind of complete equality.” 

Chí một One mind: Đây là tâm chỉ có duy nhất một chí quyết, ấy là “cầu vãng sanh 
Cực Lạc.”—The mind that has only “one determination,” that 1s “to gain rebirth in the 
Ulumate Bliss World.” 

Tâm Đồng—Complete Equality: Tâm giống y hệt như tâm của chư Phật, tức là tâm hoàn 
toàn lặng lẽ, thanh tịnh——This mind 1s similar to the Mind of Buddhas, which 1s a mind of 
complete purity and quiescence. 

Tưởng Lặng—Having Quiescence: Tất cả các tư tưởng phù phiếm của chúng sanh đều bị 
lặng chìm hết cả. Làm được như vậy là được vào trong cảnh “khí thanh, thần sáng.” Hai 
điều nầy tự nhiên thầm hợp, nương về mà phát sanh ra diệu dụng—It is to have all our 
sentient beings” delusional thoughts, filled with afflictions, become completely tranquil 
and qulet. If this 1s achieved, the cultivator will be able to enter the state of “pure mind 
and enlightened spirit.” These two states will naturally and spontaneously combine to 
depend on each other to gIve rise to an unfathomable connection with the Buddhas and 
Bodhisattvas. 

Khí Thanh—Pure Mind: Khi khí thanh thì trí huệ phát sanh. Trí nầy có khả năng soi ngộ 
đến tất cả các đạo lý nhiệm mầu—When pure mind exists, it will give rise to Wisdom. 
This wisdom shines through and penetrates all of the most profound and magnificlent 
Dharma teachings. 

Thần Sáng—Enlightened Spirit: Thần sáng có nghĩa là tính thần chiếu suốt các nơi tăm 
tối, không chỗ tối tăm nào mà chẳng được soi tới—Enlightened spirit means the spirit 
wIll shine to all darkness, there 1s no area of ignorance does not reach It. 


4099 


(GŒ) Thật Tướng Niệm Phật 
“Selƒf-Nature° Buddha Recitafion 


Thật tướng niệm Phật là nhập vào đệ nhất nghĩa tâm, niệm tánh Phật bản lai của chính 
mình. Đây chính là quán pháp thân thật tướng của Phật, kết quả sẽ chứng được “Chân 
Như Tam Muội.` Phương pháp nầy thuộc về thiển định, nhưng cảnh giới do tâm thiển 
hiển lộ lại là “Tịnh Độ. Pháp nầy không gồm thâu những bậc trung hay hạ căn, nếu 
không phải là bậc thượng thượng căn, tất không thể ngộ nhập. Vì thế trong Tịnh Độ Tông 
ít có người đề xướng, mà phần hoằng hóa lại thuộc về các vị bên Thiển Tông. Theo thiển 
ý, khi còn đi trên đoạn đường hành trì chưa đạt đến địa vị viên giác, thì tất cả các pháp 
môn đều là phương tiện, niệm Phật cũng là phương tiện, mà tham thiển cũng là phương 
tiện. Theo tam kinh Tịnh Độ, Đức Thích Tôn mở phương tiện chỉ bày cõi Cực Lạc của 
Đức Phật A Di Đà, khuyên chúng hữu tình nên niệm Phật cầu sanh về thế giới ấy để 
không còn bị luân hồi, mượn cảnh duyên thắng diệu để tiếp tục tu hành mau tiến lên 
Phật quả. Niệm Phật tinh chuyên cũng tỏ ngộ như bên Thiển Tông, nhưng điểm chánh 
yếu của môn niệm Phật là cầu vãng sanh, còn tổ ngộ được bao nhiêu cũng thuộc về thứ 
yếu. Thêm vào đó, cổ đức có dạy: “Quân tử cầu chư kỷ, tiểu nhân cầu chư nhân.” Nghĩa 
là người quân tử thì tìm đáp án nơi chính mình, dựa vào năng lực của chính mình, còn kẻ 
tiểu nhân thì nương tựa nơi tha nhân. Phật tử chân thuần vẫn tu hành theo pháp môn niệm 
Phật, nhưng không nên có tâm ỷ lại, phải biết rằng sự cảm ứng là tự mình chiêu cảm lấy, 
chứ không do nơi khác. Đồng ý niệm Phật là một pháp tu thù thắng mà chư Phật và chư 
Tổ đã đối căn mà thiết lập. Đối với những chúng sanh còn đầy lòng tham, luôn hy vọng 
chỉ dùng một ít sức lực mà thu được kết quả lớn, nên chư Phật phải phương tiện nói rằng 
Phật lực tiếp dẫn với mục đích là muốn chúng sanh nỗ lực niệm Phật. Kỳ thật, người 
niệm danh hiệu Phật mà được vãng sanh Tịnh Độ là hoàn toàn do tự dựa vào chính sức 
lực của mình. Cho nên pháp Thật Tướng Niệm Phật luận về chỗ cứu cánh mà vẫn nhiếp 
thuộc Tịnh Độ. Nhưng nếu nói đến phương tiện vãng sanh thì pháp nây vẫn chưa chính 
thức thuộc về Tịnh Độ, như ý nghĩa trong tam kinh Tịnh Độ mà Đức Phật đã để xướng. 
Có lẽ vì vậy mà chư tổ bên Tịnh Độ Tông chỉ để cập để cho rộng thêm về nghĩa lý Tịnh 
Độ, mà không rộng tuyên hóa để khuyên người tu chăng?—“Real Mark` Buddha 
Recitation. This entails penetrating the Mind”s foremost meaning, reciting our own 
original Buddha Nature. lt is to contemplate the Real Mark Dharma Body of the Buddhas, 
resulting In attainment of True Thusness Samadhi. This method 1s really a Zen practice; 
however, since the realm revealed by the meditational mind 1s the Pure Land, it also 
qualifiles as a Pure Land practice. This method 1s not for those of limited or moderate 
capacities. [f the practitioner 1s not of the highest capacity, he cannot become enlightened 
and enter Info 1t. For this reason, few Pure Land teachers promote 1t and the proponents of 
the method are found chiefly within the Zen tradition. Incidenfally, I would venture to say 
here that while we are still treading the path of practice, not having reached the sage of 
Perfect Enliphtenment, all Dharma methods are expedients. Buddha Recitation 1s an 
expedient and so 1s Zen. According to the three Pure Land sutras, Buddha Sakyamuni 
provided the expedient teaching of the Western Pure Land, and urged sentient beings to 
recite Amitabha Buddhaˆs name seeking rebirth there. Within this method, they can 


Ũ 


2) 


3) 


4) 


5) 


4100 


escape Birth and Death, avail themselves of that wonderful, lofty realm to pursue 
cultivation, and swiftly attain Buddhahood. Diligent Buddha Recitation also leads to 
Awakening, as in Zen; however, the principal goal of the Pure Land School 1s rebirth In 
the Land of Ultimate Bliss, while the degree of Awakening achieved 1s a secondary 
consideration. Furthermore, ancient virtues taught: “The superlor person makes demands 
on himself. The dull person makes demands on others.” Devout Buddhists should 
diligently cultivate the method of Buddha Recttation, but should not totally be dependent 
on others. We should recognize that responses result from our own efforts; they do not 
come from a provIsional explanation spoken for greedy living beings who hope to put In a 
litle effort and obtain a lot. The Buddhas and Patriarchs tried to accommodate potentials 
of living beings and said that the Buddhas” power leads us, with the goal of making living 
beings recite vigorously. In reality, when we recite the names of the Buddhas, we are 
relying on our own sfrength to obtain rebirth in the Pure Land. Thus, the goal of Real 
Mark Buddha Recitation falls within Pure Land teachings. However, from the standpoint 
of an expedient leading to rebirth in the Land of Ultimate Bliss, it does not trully qualify 
as a Pure Land method within the meaning of the Three Pure Land sutras taught by 
Buddha Sakyamuni. This 1s, perhaps, the reason why Pure Land Patrlarchs merely 
referred to 1t to broaden the meaning of Buddha Recttation, but did not expound 1t widely. 


(H) Niệm Phật Và Lục Ba La Mật 
Buddha RecitaHion and practicing 
the Six Paramifas 


Theo ngài Ngẫu Ích Đại Sư, Tổ thứ Chín của Trung Quốc Liên Tông Thập Tam Tổ, niệm 
Phật và hành trì Lục Độ không sai khác—According to Great Master Ou-[I, the Ninth 
Patriarch of the Chinese Thirteen Patriarchs of the Pureland Buddhism, there are no 
differences between practicing Buddha Recifation and practicing the Six Paramitas: 

Niệm Phật mà buông bổ được thân tâm và thế giới ấy là Đại Bố Thí: Reciting the 
Buddha's name without being attached to mind and body 1s the practice of “Great 
Giving.” 

Niệm Phật mà không khởi tham sân sĩ ấy là Đại Trì Giới: Reciting the Buddha”s name 
without having greed, hatred, and Ignorance, is the practice of “Great Maintaining 
Precepts.” 

Niệm Phật mà không màng đến các điều nhơn ngã hay các lời thị phi, ấy là Đại Nhẫn 
Nhục: Reciting the Buddha'`s name without attachments to self, others, right, wrong, 
better, worse or any similar øossIp 1s the practice of “Great Tolerance.” 

Niệm Phật không gián đoạn, không tạp vọng, ấy là Đại Tinh Tấn: Reciting the Buddhaˆs 
name without Interruptions and distractions 1s the practice of “Great Vigor.” 

Niệm Phật không còn tưởng nghĩ đến các việc trần tục, dù lớn hay dù nhỏ, ấy là Đại 
Thiển Định: Reciting the Buddha”s name without delusional and chaotic thoughts ¡s the 
practice of. “Great Meditation.” 


6) 


Œ) 


4101 


Niệm Phật mà không bị các pháp khác lôi kéo mê hoặc, ấy là Đại Trí Huệ: Reciting the 
Buddha's name without being allured and attracted by other cultivated paths or Dharma 
doors 1s the practice of “Great Wisdom.” 


(U Những Loại Niệm Phật Khác 
QOther Categories 0ƒ Buddha RecifaHion 


Công Án Niệm Phật: Koan of Buddha recitaton—Công án niệm Phật được dùng khi 
chúng ta coi nệm Phật A Di Đà như là một công án. Ngay trong phút giây hồng danh 
Phật được niệm ra, nó là điểm tập trung then chốt mà mọi nghỉ hoặc ảo tưởng phải được 
để qua một bên. Đồng thời tự hỏi coi ai là người đang niệm Phật? Khi dựa vào công án, 
mọi mê mờ vọng tưởng đều bị bức vỡ giống như những gút chỉ bị cắt đứt. Khi mà không 
còn øì nữa để cho những thứ nầy tái xuất hiện, cũng là lúc ánh nhật quang phổ chiếu 
khắp trời. Khi ảo tưởng không khởi và mê mờ biến mất, lúc đó tâm ta tĩnh lặng và trong 
suốt —The koan of Buddha Recitation uses the invocation of Amitabha Buddha as a koan. 
At the very moment the name 1s uttered, it must be the focal point In respect to which all 
doubts and delusions are laid aside. At the same time you ask “Who 1s this person reciting 
the Amitabha”s name?” When you rely steadily on the koan, all illusions and confused 
thoughts will be broken down the way knotted threads are cut. When there 1s no longer 
any place for them to reappear, it 1s like the shinning sun In the sky. When illusion does 
not arise and delusions disappear, the mind is all calm and transparent. 


(H) Quán Tưởng Niệm Phật— Contemplation by Thought Reciation: Quán niệm hồng danh 


của Phật —Quán tưởng Đức Phật A Di Đà mà niệm thầm hồng danh ngài, đối lại với 
niệm ra bằng lời —To contemplate Buddha, especially Amitabha, in the mind and repeat 
his name silently, in contrast with repeating his name loudly. 

Theo Kinh Duy Ma Cật, chương mười hai, phẩm Thấy Phật A Súc, Đức Thế Tôn hỏi Duy 
Ma Cật rằng: “Ông nói ông muốn đến đây để thấy Như Lai thì lấy chi quán 
sát?”According to the Vimalakirti Sutra, Chapter Twelve, Seeing Aksobhya Buddha, the 
Buddha asked Vimalakirti: “You spoke of coming here to see the Tathagata, but how do 
you see Him Impartially?” 

Duy Ma Cật thưa: “Như con quán thực tướng của thân, thân Phật cũng thế. Con quán Như 
Lai đời trước không đến, đời sau không đi, hiện tại không ở; không quán sắc, không quán 
sắc như, không quán sắc tánh; không quán thọ, tưởng, hành, thức, không quán thức như, 
không quán thức tánh; không phải tứ đại sinh, cũng không như hư không; sáu nhập không 
tích tập, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm đã vượt qua; không ở ba cõi, đã lìa ba cấu; thuận ba 
môn giải thoát; có đủ ba minh, cùng ngang vô minh, không một tướng, không khác tướng, 
không có tự tướng, không có tha tướng, không phẩi không tướng, không phải chấp tướng; 
không bờ bên nầy, không bờ bên kia, không giữa dòng mà hóa độ chúng sanh; quán tịch 
diệt cũng không diệt hẳn; không đây, không kia, không nương nơi đây, không nương nơi 
kia; không thể dùng trí mà hiểu được, không thể dùng thức mà biết được; không tối 
không sáng; không danh không tướng; không mạnh không yếu; không phải sạch không 


4102 


phải nhơ; không ở phương sở, không lìa phương sở; không phải hữu vi, không phải vô vi; 
không bày không nói; không bố thí, không bổn xẻn; không giữ giới, không phạm giới; 
không nhẫn không giận; không tinh tấn không giải đãi; không định không loạn; không trí 
không ngu; không thực không dối; không đến không đi; không ra không vào; bặt đường 
nói năng; không phải phước điển, không phải không phước điển; không phải xứng cúng 
dường, không phải không xứng cúng dường; không phải thủ, không phải xả; không phải 
có tướng, không phải không tướng; đồng với chân tế bình đẳng như pháp tánh; không thể 
cân, không thể lường, qua các sự cân lường, không lớn không nhỏ; không phải thấy, 
không phải nghe, không phải giác, không phải tri; la các kiết phược, bình đẳng các trí, 
đồng với chúng sanh; đối các pháp không phân biệt; tất cả không tổn thất, không trược 
không não, không tác không khởi, không sanh không diệt, không sợ không lo, không 
mừng không chán, không đã có, không sẽ có, không hiện có, không thể lấy tất cả lời nói 
phân biệt chỉ bày được. Bạch Thế Tôn! Thân Như Lai như thế, con quán cũng thế, nếu 
người nào quán theo đây gọi là chánh quán, quán khác gọi là tà quán.”—Vimalakirti 
replied: “Seeing reality in one”s body 1s how to see the Buddha. I see the Tathagata did 
not come 1n the past, wIll not go in the future, and does not stay In the present. “The 
Tathagata 1s seen neither In form (rupa, the first aggregate) nor in the extinction of form 
nor In the underlying nature of form. Netther is He seen In responsiveness (vedana), 
conception (sanjna), điscrimination (samskara) and consciousness (vijnana) (1.e. the four 
other aggregates), their extinction and their underlying natures. The Tathagata 1s not 
created by the four elements (earth, water, fire and arr), for He 1s (mmaterial) like space. 
He does not come from the union of the six entrances (1.e. the six sense organs) for He 1s 
beyond eye, ear, nose, tongue, body and Intellect. He 1s beyond the three worlds (of 
desire, form and formlessness) for He 1s free from the three defilements (desire, hate and 
stupidity). He 1s in line with the three gates to nirvana and has achieved the three states 
of enlightenment (or three Insights) which do not differ from (the underlying nature of ) 
unenlightenment. He ¡s neither unity nor diversity, neither selfness nor otherness, neither 
form nor formlessness, neither on this shore (of enlightenment) nor In mid-stream when 
converting living beings. He looks Iinto the nirvanic condition (of stillness and extinction 
of worldly existence) but does not dwell In 1ts permanent extinction. He ¡s neither this nor 
that and cannot be revealed by these two extremes. He cannot be known by Intellect or 
perceived by consciousness. He 1s neither bright nor obscure. He 1s nameless and 
formless, being neither strong nor weak, neither clean nor unclean, neither In a gIven 
place nor outside of it, and neither mundane nor supramundane. He can neither be 
pointed out nor spoken of. He 1s neither charitable nor selfish; he neither keeps nor 
breaks the precepts; 1s beyond patience and anger, diligence and remissness, stillness and 
disturbance. He Is neither Iintelligent nor stupid, and neither honest nor deceifful. He 
neither comes nor goes and neither enters nor leaves. He 1s beyond the paths of word 
and speech. He is neither the field of blessedness nor Ifs opposite, neither worthy nor 
unworthy of worship and offerings. He can be neither seIzed nor released and 1s beyond 
“1s” and “1s not. He ¡s equal to reality and to the nature of Dharma (Dharmata) and 
cannot be designated and estimated, for he is beyond figuring and measuring. He 1s 
neither large nor small, 1s neither visible nor audible, can neither be felt nor known, 1s 
free from all ties and bondage, 1s equal to the All-knowledge and to the (underlying) 


4103 


nature of all living beings, and cannot be differentiated from all things. He 1s beyond 
gain and loss, free from defilement and troubles (klesa), beyond creating and gIving rise 
(to anything), beyond bírth and death, beyond fear and worry, beyond like and dislike, 
and beyond existence ¡n the past, future and present. He cannot be revealed by word, 
speech, discerning and pointing: “World Honoured One, the body of the Tathagata being 
such, seeing Him as above-mentioned 1s correct whereas seeing Him otherwIse Is 
wrong.” 


(HIQuán Tượng Niệm Phật —Contemplate the mage oƒ the Buddha: Một trong bốn loại 


niệm Phật, niệm hình tượng hóa thân của Đức Phật A Di Đà trong tâm mình, hoặc nhìn 
hình tượng mà niệm hồng danh của Ngài —One of the four kinds of contemplation of the 
Buddha, to contemplate the image of Amitabha Buddha and repeat his name. 


(IV)Thiện Đạo Niệm Phật Giáo Chỉ: Theo Ngài Thiện Đạo, hành giả tu theo Pháp môn Tịnh 


Ù 


2) 


3) 


4) 


a) 


b) 


Độ nên biết những điều quan trọng sau đây——According to the Great Master San-Tao, 
Pureland cultivators should always remember the followings 

Ngay khi chúng ta đau yếu, dù nặng hay dù nhẹ đi nữa, cũng đều nên khởi tâm nghĩ đến 
sự vô thường, bởi vì cái chết là một điều tất nhiên, từ vô thỉ đến nay, hoặc trẻ, hoặc già, 
hoặc trời, người, ma, quỷ hay súc sanh, vân vân, không ai qua khỏi được. Đây là điều 
tiên quyết cần phải khởi tâm suy nghĩ trước hết: When first coming down with an illness, 
whether terminal or not, cultivators should immediately reflect upon the matter of 
Impermanence. The reason 1s death 1s a natural part of life; from aeons ago untill now, 
whether young or old, Heavenly or human beings, ghosts, demons, or animals, efc., no 
one has been able to escape this fate. This 1s the most Important point and should be 
thought of first. 

Kế đến là phải một lòng niệm Phật chờ lâm chung: Next, the cultivator must recite the 
Buddhaˆs name with one mind to watt to die. 

Lại nữa cũng phải dặn người thân cận, khi có ai đến thăm bệnh thì khuyên họ nên ngồi 
kế bên niệm Phật, chớ đừng nên bàn nói các chuyện tạp nhạp của thế gian: Moreover, it 
1S necessary to inform those closest to the cultivators 1ƒ anyone comes to visit, tell him or 
her to sit by and to recite the Buddha”s name; do not indulge in futile discussions of the 
world, 1.e., øOSSIps, politics, etc. 

Nếu bệnh trở nặng sắp chết, thì phải dặn thân quyến cùng với các người chung quanh 
không ai được khóc lóc cả: If illness becomes terminal, remind family and relatives as 
well as those nearby not to cry. 

Ngược lại, phải đồng thanh niệm Phật để hộ niệm cho thần thức của kẻ lâm chung: On 
the contrary, they must all loudly and purely chant the Buddha's name to aid the 
recitation of the cultivator”s soul. 

Khi nào người bệnh đã qua đời, gia đình phải đợi cho đến khi nào trong mình người lâm 
chung hoàn toàn dứt hết hơi nóng, cả mình lạnh hết, tức là thần thức đã ha khỏi thân tứ 
đại, chừng đó ai muốn khóc thì cứ khóc. Khi người chết, thần thức hay a lại a thức có thể 
vẫn lẩn quẩn quanh thân xác chừng vài tiếng đồng hồ: After the cultivator has died, 
family members must wait until all body heat has dissipated completely, until the body 
has turned cold, then at that time 1t 1s alright to cry. If someone has died, the last of that 


4104 


p€rson”s consciousness (alaya consciousness) may linger on within the body for several 
hous or more before leaving. 


(J) Niệm Phật Vãng Sanh 
Buddha-RecitaHion ƒor Final Rebith 


(LU Tổng quan về Niệm Phật Vãng Sanh—An overview oƒ the “Buddha-recitation for Final 


Rebirth ”: Chúng sanh tu tập cầu vãng sanh về Cực Lạc nhiều không kể xiết, còn hơn vô 
số điểm giọt mưa. Tuy nhiên, theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập 
Yếu, chúng sanh cầu về Tịnh Độ không riêng những hạng chán cảnh khổ Ta Bà ngũ 
trược ác thế, mà cũng có hạng vì thương xót muốn tế độ chúng sanh cõi Ta Bà, cho đến 
những bậc “thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh.” Tuy sở nguyện có cao thấp, một 
khi đã sanh về Cực Lạc thì cũng đồng được sự lợi ích như nhau, nghĩa là tất cả đều không 
thối chuyển, cuối cùng đều đạt đến quả vị Phật. Cổ đức đã bảo: “Pháp môn Tịnh Độ rất 
cao thâm mầu nhiệm, duy có Phật với Phật mới biết hết được, vì bậc Đẳng giác còn 
nguyện vãng sanh, ngôi Nhất Sanh Bồ Tát còn phải trụ nơi miền Cực Lạc để học hỏi. 
Các Kinh Đại Thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Đại Bảo Tích, vân vân đều khen ngợi 
Tịnh Độ và để cập đến sự vãng sanh.” Xét chung về tâm nguyện cầu sanh của những vị 
ấy, có ba loại vãng sanh—Countless sentient beings will be reborn ¡n the Pure Land, their 
numbers exceeding even the innumerable rain drops. However, according to Most 
Venerable Thích Thiển Tâm in The Pure Land Buddhism in Theory and Practice, sentient 
beings who seek rebirth in the Pure Land are not limited to those weary of the sufferings 
1n the realm of the Five Turbidities, there are also those who compassionately wish to 
save senfient beings in the Saha World, and those who look upward to the goal of 
Buddhahood and downward to the salvation of deluded sentient beings throughout the 
worlds of the ten directions. Whether their vows and aspirations are low or hiph, once 
they are reborn 1n the Pure Land, all derive the same benefits; none wIll ever retrogress 
and wIill ultimately achieve Buddhahood and help sentient beings. Ancient masters once 
said: “The Pure Land method 1s extrtemely lofty, profound and wonderful; only the 
Buddhas can really fathom 1ts depth. This 1s why even those great Bodhisattvas who have 
reached the level of Equal Enlightenment still vow to be reborn there. Even “One-life 
Bodhisattvas” or those who will become Buddhas in therr next lifetime must remain there 
to study and practice. Such Mahayana texts as the Avatamsaka Sutra, the Lotus Sutra, the 
MaharatnaKuta Sutra, etc., all extol the Pure Land and discuss rebirth there. There are are 
three categories of rebirth In the Pure Land. 


(H) Chỉ tiết về Niệm Phật Vãng Sanh—Details oƒ the “Buddha-rectaton for Final 


l) 


Rebirth ”: 

Tâm Lực Vãng Sanh —Rebirth throush Mind-power: Theo Kinh Đại Bảo Tích, Đức Thế 
Tôn bảo Ngài Di Lặc về mười tâm như sau: “Có mười thứ tâm (Thập Tâm Tịnh Độ) mà 
không phải hạng phàm phu, bất thiện hay kẻ có nhiễu phiển não có thể phát được. Nếu 
có kẻ nào thành tựu một trong mười tâm trên, muốn sanh về thế giới Cực Lạc mà không 


2) 


a) 


b) 


c) 


3) 


4105 


được như nguyện, đó là điều không khi nào có.”—According to the Maharatnakuta Sutra, 
Sakyamuni Buddha told Maitreya Bodhisattva: “There are ten minds cannot be 
developed by ordinary people, nor those who lack virtue and beset by afflictions. For 
Someone fo atfain one of these ten frames of Mind while seeking rebirth in the Pure Land 
and yet fail to be reborn 1s simply impossIble.”. 

Phước Lực Vãng Sanh —Rebirth through the power of accumulated merits: Theo Kinh 
Quán Vô Lượng Thọ: “Muốn sanh về Cực Lạc, phải tu ba thứ phước. Ba thứ phước nây là 
chánh nhân tịnh nghiệp của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị la —According to the 
Meditation Sutra states: “Those who wIsh to be reborn in the land of Ultimate Bliss, must 
cultivate the three-fold goodness. These are the efficient causes for the pure actions of all 
the Buddhas of the three worlds, past, present and future. 

Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không giết hại, tu mười nghiệp lành: 
They should be fiial toward their parents and support them; serve and respect their 
teachers and elders; be of compassionate heart and abstain from doing harm; and 
cultivate the ten virtuous actions. 

Thọ trì tam quy, giữ kỹ các giới, không phạm oai nghi: They should accept and hold on to 
their refuge in the Three Jewels; perfectly observe all moral precepts and not lower theIr 
dignity nor neglect ceremonial observances. 

Phát lòng Bồ Đề, tin lý nhân quả, đọc tụng kinh điển Đại Thừa, khuyến tấn người tu 
hành. Ngoài ra, những kẻ cất chùa xây tháp, tạo tượng, lễ bái tán tụng, giữ gìn trai giới, 
đốt hương, rải hoa, cúng dường tràng phan bảo cái, trai Tăng bố thí, nếu hạnh lành thuần 
thục, dùng lòng tín nguyện hồi hướng, đều có thể vãng sanh: They should awaken in their 
Minds a longing for Bodhi, deeply believe in the principle of cause and effect, recIte 
Mahayan sutras, persuade and encourage other practitioners. Furthermore, those who 
perform good deeds, carrying them out to perfection and transferring the merifs with a 
Mind of fatith and vows, can all achieve rebirth as well. These meritorlous acts Include 
erecting temples, stupas and statues of the Buddhas, worshipping the Buddhas, burning 
Incense, offering flowers, donating pennants and other decorations to Buddhist temples, 
making offerings of food to the clergy, practicing charity, ©fc.. 

Nguyện Lực Vãng Sanh—Rebirth through the power of vows: Pháp Môn Chúng Hạnh là 
môn nói về hành giả dùng nhiều hạnh để vãng sanh về Cực Lạc. Như trong Kinh Hoa 
Nghiêm, Phổ Hiển Bồ Tát khuyến tấn Thiện Tài đồng tử và đại chúng nơi hải hội dùng 
mười đại nguyện cầu sanh Tịnh Độ (see Thập Hạnh Phổ Hiền). Trong mỗi nguyện ấy 
đều có nói khi nào cõi hư không, cõi chúng sanh, nghiệp chúng sanh, phiền não của 
chúng sanh hết, thì nguyện tôi mới hết. Và hành giả phải dùng ba nghiệp thân, khẩu, ý, 
thực hành nguyện đó không gián đoạn, không chán mỏi. Đến khi lâm chung, tất cẩ mọi 
thứ tùy thân đều để lại, cho đến các căn đều tan rã, duy những đại nguyện ấy hằng theo 
bên mình trong khoảng sát na hành giả liền được sanh về Cực Lạc— The “Sundry 
Practices” 1s the method in which the cultivator engages in many practices seeking rebirth 
1n the Pure Land. Thus, in the Avatamsaka Sutra, the Bodhisattva Samantabhadra advises 
and urges the youth Sudhana (Good Wealth) and the Ocean-Wide Great Assembly to 
seek rebrrth throught the Ten Great Vows (see Thập Hạnh Phổ Hiền). Each Vow contains 
the clause: “When the realm of empty space 1s exhausted, my Vows wIll be exhausted. 
But because the realm of empty space 1s inexhaustible, my Vows will never end. In the 


4) 


4106 


same way, when the realm of living beiInss, the karma of living beinss, and the afflictions 
of living beings are exhausted, my Vows will be exhausted. But the realms of living 
beings, the karma of living beings, and the afflictions of living beings are Inexhaustible. 
Therefore, my Vows are inexhaustible. They continue In thought after thought without 
cease. My body, mouth and mind never tire of doing these deeds. At the time of death, 
when all family and possesslons are left behind and all facultes disintegrate, only these 
great vows wIll follow close behind, and In an Instant, the practitioner wIll be reborn In 
the Pure Land. 

Thần Lực Vãng Sanh —Achieving rebirth through spiritual power: Trong Kinh Đại Bi 
Tâm Đà La Ni, Đức Quán Thế Âm Bồ tát bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! Nếu chúng sanh 
nào trì tụng thần chú Đại Bi, mà còn bị đọa vào ba đường ác, tôi thể không thành Chánh 
Giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, mà không được sanh về cõi Phật, tôi thể không thành 
Chánh Giác. Tụng trì thần chú Đại Bi nếu không được vô lượng tam muội biện tài, tôi 
thể không thành Chánh Giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, tất cả sự mong cầu trong đời hiện 
tại, nếu không được như nguyện, thì chú nầy không được gọi là chú Đại Bi Tâm Đà La 
Ni; duy trừ cầu những việc bất thiện, trừ kẻ tâm không chí thành.” Ngoài ra, những kẻ chí 
tâm trì tụng các chú như Bạch Tán Cái, Chuẩn Đề, Vãng Sanh, đều có thể sanh về Cực 
Lạc hoặc các Tịnh Độ khác —Moreover, In the Sutra of the Heart of Great Compassion 
Mantra, Avalokitesvara Bodhisattva (Kuan-Yin) said to the Buddha: “Great Honored 
Teacher! If any sentient being should assiduously recite the Great Compassion Mantra 
and still descend upon the Three Evil Paths, I vow not to attann Buddhahood. If any 
practitioner should assiduously recite the Great Compassion Mantra and fail to be reborn 
in the lands of the Buddhas, I vow not to attain Buddhahood. If any practitioner should 
assiduously recite the Great Compassion Mantra and not to achieve Iinnumerable 
samadhis and great eloquence, I vow not to attan Buddhahood. If anyone should 
assiduously recite the Great Compassion Mantra and not have all wishes and hopes of his 
present life fulfilled, this dharani cannot be called the Great Compassion Mantra! The 
only exceptions are wishes which are unwholesome and those made when the Mind 1s not 
utterly sincere."”Moreover, practitioners who assiduously recite such dharani as the 
Thousand-Armed Avalokitesvara Mantra, the Rebirth Mantra, etc. with utmost sincer1ty, 
can all be reborn In the Western Pure Land or other pure lands. 





(HI)Ba Trường Hợp Kẻ Nặng Nghiệp Vẫn Được Vãng Sanh— Three conditions that evil 


l) 


beings may be reborn in the Pure Land: Theo Quán Kinh Sớ, thì người nghịch ác mà 
được vãng sanh, là do khi lâm chung, kẻ ấy chí tâm niệm Phật, nên tội chướng được tiêu 
trừ. Chính vì vậy mà Kinh để nghị niệm Phật là điều kiện tối quan trọng để được vãng 
sanh. Có ba trường hợp kẻ nặng nghiệp vẫn được vãng sanh —According to the Treatise 
on the Meditation Sutra, the rebirth of depraved, evil beings 1s due to their recifation of 
the Buddha's name with utmost sincerity at the time of death, as this leads to the 
dissipation of karmic obstructions. Therefore, the Treatise suggests that Buddha 
Recifation 1s the most Important condition for rebirth. There are three conditions that evil 
beings may be reborn In the Pure Land. 

Trường hợp thứ nhất: The first condition—Hành giả chỉ niệm Phật trong thời gian ngắn 
ngủi mà có thể thắng nổi nghiệp ác trọn đời, là do nhờ tâm lực rất mạnh mẽ, ý chí cực 


2) 


3) 


4107 


quyết định; đó gọi là đại tâm. Tình cảnh ấy ví như người bị quân giặc vây khổn, đang lúc 
nguy cấp, do liều chết không kể đến thân mạng, nên phát được sức dũng mãnh cùng cực, 
xông phá vượt ra khỏi nanh vuốt của vi trùng —Very strong mind-power and utterly 
determined will, which allow the practitioner to overcome the evil karma of an entire 
lifetime by reciting the Buddha”s name for only a short period of time. Thịs 1s called the 
Great Mind. This situation can be compared to that of a soldier surrounded by enemies 
ready to harm him. In such dangerous circumstances, boldly risking his life, he musters 
his utmost power and strength and thus breaks out of encirclement. 

Trường hợp thứ hai: The second condition—Hành giả tuy có tạo ác, song hoặc hiện đời 
đã có tu tam muội, nên khi lâm chung nghe người nhắc bảo, định lực được dễ thành. Đây 
cũng thuộc về hạng người mà trong nhà Phật gọi là Thừa Cấp Giới Hưởn. Nếu hành giả 
hiện đời không tu tam muội, tất đời trước cũng đã có huân tu. Hạt giống lành ấy nay đến 
thời kỳ thuần thục, nên khi lâm chung gặp thiện tri thức khuyên bảo, kẻ đó nương nơi túc 
thiện nghiệp, trong mười niệm mà được thành công—Previous or current good karma. 
Although the person has created evil karma, he has also practiced samadhi during his 
curent lifetime. Thus, at the time of death, when he 1s reminded by others, he easily 
achieves concentration. If the dying person has not cultivated samadhi in this lifetime, he 
must have done so assiduously In a previous life. That good seed has now come to 
maturity. Therefore, thanks to his previous good karma , once he 1s counselled by a good 
spiritual advisor, he easily achieves rebirth with just ten thoughts of Amitabha Buddha at 
the time of death. 

Trường hợp thứ ba: The third condiion—Nếu hành giả không do công tu trong hiện đời 
hay nghiệp lành về kiếp trước, tất khi lâm chung kẻ ấy đã niệm Phật với lòng sám hối 
tha thiết cùng cực. Nên Ngài Vĩnh Minh nói: “Vì thể nhân duyên vốn không, nên nghiệp 
thiện ác chẳng định; muốn rõ đường siêu đọa, phẩi nhìn nơi tâm niệm kém hơn. Cho nên 
một lượng vàng ròng thắng nổi bông gòn trăm lượng, chút lửa le lói đốt tiêu rơm cỏ 
muôn trùng.”—A mind of utterly sincere repentance. If rebirth 1s not due to efforts at 
culfivation 1n this life nor good karma from previous lives, the cultivator, at the time of 
death, must have recited the Buddhaˆs name with a mind of utterly sincere repentance. 
Thus, Elder Master Yung Ming has said: “Since the nature of causes and conditions 1s 
Intrinsically empty, good or bad karma 1s not fixed. In determining the path of salvation or 
perdition, we should consider whether the state of mind 1s slowly transcendenftal at the 
time of death. This 1s analagous to an ounce of pure gold which 1s worth much more than 
a hundred times I1ts weight in cotton wool, or a small, isolated flame, which can reduce a 
pile of straw, enormous beyond reckoning, to ashes. 


(IV)Ba Yếu Tố Cầu Vãng Sanh Về Tịnh Độ— Three Factors for Rebirth in the Pure Land: 


Theo Liên Tông Cửu Tổ là ngài Ngẩu ích Đại Sư: “Nếu Tín Nguyện bền chắc thì khi lâm 
chung, chỉ xưng danh hiệu Phật mười niệm cũng được vãng sanh. Còn trái lại, thì dù cho 
có niệm Phật nhiều đến thế mấy đi nữa mà Tín Nguyện yếu kém, thì chỉ được kết quả là 
hưởng phước báu nơi cõi Nhân Thiên mà thôi.” Tuy nhiên, đây là nói về các bậc thượng 
căn, còn chúng ta là những kẻ hạ căn, phước mỏng nghiệp dây, muốn vãng sanh Cực Lạc 
thì phải có đủ cả Tín Hạnh Nguyện, nghĩa là đầy đủ hết cả hai phần Lý và Sự— 
According to the Ninth Patriarch of Pureland Buddhism, the Great Master Ou-I: “If Faith 


l) 


2) 


3) 


Œ) 


4108 


and Vow are solidified, when nearing death, 1t 1s possible to gain rebirth by reciting the 
Buddhaˆs name ïn ten recitations. Ín contrast, no matter how much one recites Buddha, I1f 
Faith and Vow are weak and deficient, then this will result only in reaping the merits and 
blessings In the Heavenly or Human realms.” However, this teaching only applies to 
beings with higher faculties. As for us, beings with low faculties, thin blessings and heavy 
karmas; If we wish to gain rebirth to the Ultimate Bliss World, we must have Faith, 
Practices and Vow. In other words, we must carry out both partfs of Theory and Practice. 
Tín —Faith: Niềm tin giữ một vai trò cực kỳ quan trọng trong Phật giáo. Niềm tin chính là 
một trong năm căn lành đưa đến những thiện nghiệp khác (Tín, Tấn, Niệm, Định, Huệ)— 
Faith plays an extremely Important role in Buddhism. It is one of the Five Roots (Positive 
Agents) that give rise to other wholesome Dharmas (Faith, Energy, Mindfulness, 
Concentfration, W1Isdom). 

Thực hành: To practice—Còn gọi là Hạnh, tức là phần thực hành, hay sự hành trì. Theo 
Tịnh Độ Tông, hành là thiết thực xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà cho đến nhứt tâm 
và cảm ứng đạo giao để được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn—According to the Pureland 
Buddhism, practice means one must recite the Amitabha Buddha with the utmost 
sincerely to the point of achieving one-mind or single-minded recifation in order to 
esfablish the unimaginable connections and having the Buddha rescue and deliver the 
cultivator to the Western Pureland after death. 

Nguyện—Resolve: Nguyện là phát khởi từ trong tâm tưởng một lời thể, hay lời hứa kiên 
cố, vững bên, nhất quyết theo đuổi ý định, mục đích, hoặc công việc tốt lành nào đó cho 
đến lúc đạt thành, không vì bất cứ lý do gì mà thối chuyển lui sụt. Phật tử chơn thuần nên 
nguyện tu y như Phật để được thành Phật, rồi sau đó nguyện đem pháp mầu của chư Phật 
độ khắp chúng sanh, khiến cho nhất thiết chúng sanh đều bỏ mê về giác, phản vọng quy 
chơn. Theo Tịnh Độ tông, nguyện tức là khởi tâm tha thiết mong cầu thoát khỏi Ta Bà 
khổ lụy để được sanh về cõi Cực Lạc yên vui—Vow 1s something that comes from the 
heart and soul, a deep rooted promise, swearing to be unrelenting In seeking to attain a 
goal. This 1s having a certain mind-set or something one wishes to achieve and never gIve 
up until the obJective 1s realized. Thus, there there should be absolutely no reason 
whatsoever that should cause one to regress or give up that vow or promise. Sincere 
Buddhists should vow to follow the teachings to sultivate to become Buddhas, then to use 
the magnificent Dharma of enlightenment of the Buddhas and vow to give them to all 
senftlent beings to abandon their Ignorance to cross over to enlightenment, to abandon 
delusion to follow truths. According to the Pureland Buddhism, Vow 1s to wish sincerely, 
praying to find liberation from the sufferings of this saha World, to gain rebirth to the 
peaceful Ultimate Bliss World. 


(K) Hộ Niệm 
Supporfive Recitation 
Tổng quan về Hộ Niệm—An overview 0ƒ “Supportive Recifafion ”: Theo Hòa Thượng 


Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, người bệnh từ khi đau nặng cho đến lúc 
sắp tắt hơi, thân bằng quyến thuộc phải bình tĩnh đừng khóc lóc. Có kẻ tuy không khóc 


4109 


nhưng lại lộ nét bi thương sâu thảm, đó cũng là điều không nên. Bởi lúc bấy giờ bệnh 
nhân đã đi đến ngã rẽ phân chia giữa quỷ, người, phàm, Thánh; sự khẩn yếu nguy hiểm 
khác thường, như ngàn cân treo dưới sợi tóc. Khi ấy duy chỉ có nhất tâm trợ niệm Phật là 
điều thiết yếu. Người dù có chí nguyện vãng sanh, mà bị quyến thuộc thương khóc làm 
cho khơi động niệm tình ái, tất phải bị đọa lạc luân hồi, công tu cũng đành luống uống! 
Lại khi bệnh nhân gần qua đời, tự họ muốn tắm gội, thay y phục hay đổi chỗ nằm, thì có 
thể thuận theo, song phải nhẹ nhàng cẩn thận mà làm. Như họ không chịu, hoặc á khẩu 
không nói được, không nên miễn cưỡng mà làm. Bởi người sắp chết thân thể thường đau 
nhức, nếu ép di động, đổi chỗ nằm hoặc tắm rửa, thay y phục thì bệnh nhân càng đau đớn 
thêm. Nhiều người tu hành phát nguyện cầu về Cực Lạc, nhưng khi lâm chung vì bị 
quyến thuộc di động nhiễu loạn, phá mất chánh niệm, nên không được vãng sanh, việc 
nây xảy ra rất thường. Hoặc kẻ mạng chung có thể sanh về cõi lành, nhưng bị người khác 
không biết, xúc chạm thân thể, sửa đổi tay chân làm cho đau đớn, nên sanh lòng giận 
tức. Do một niệm đó, liền đọa vào ác đạo, làm rồng, rắn, cọp, beo, hoặc các loài độc 
khác. Như vua A Xà Thế tu nhiều phước lành, khi lâm chung bị người hầu cận ngủ gục 
làm rớt cây quạt trên mặt, nên giận rồi chết bị đọa làm rắn mãng xà. Gương nầy không 
phải là đáng sợ lắm sao? Người bệnh khi lâm chung hoặc ngồi, hoặc nằm, đều tùy tiện, 
chớ nên gắng gượng. Nếu cảm thấy suy nhược chỉ có thể nằm, mà muốn xem cho ra vẻ, 
gắng gượng ngồi dậy, là điều nguy hại không nên làm. Hoặc theo lẽ, phải nằm nghiêng 
bên mặt hướng về tây, nhưng vì thân thể đau nhức phải năm ngửa, hay nằm nghiêng bên 
trái hướng về đông, cũng cứ để tự nhiên chớ nên gắng gượng. Đây chính bệnh nhân phải 
hiểu như vậy mà tự xử. Còn người thân thuộc cũng phải hiểu lẽ nầy, chẳng nên cầu danh, 
bắt người bệnh nằm nghiêng bên mặt hướng về tây, hay đỡ dậy mặc áo tràng sửa thế 
ngồi kiết già. Đâu biết rằng chỉ vì cầu chút hư danh, mà khiến cho người chết phải đọa 
tam đồ, chịu vô lượng sự khổ! Lúc bệnh nhân sắp sửa mãn phần, sự trợ niệm là điều rất 
cần thiết. Bởi khi ấy, người bệnh từ tinh thân đến thể chất đều yếu kém mê mờ, khó bể 
tự chủ. Đừng nói kẻ bình nhựt chưa tu không giữ nổi câu niệm Phật được lâu bền; mà 
ngay cả người bình nhựt lấy câu niệm Phật làm thường khóa, nếu không nhờ sức trợ niệm 
cũng khó mong đắc lực —Family members and relatives of a dying person should always 
remain calm, without weeping or lamenting, from the time that person becomes gravely 
1ll until his last moments. Some people, while not crying, still show sorrow and emotion 
on therr faces. This, too, should be avoided, the crossroads which separate the living from 
the dead, and the mundane from the transcendental. The critical Iimportance and danger 
of this moment can be compared to a mass of thousand pounds hanging under a harr, his 
fate 1s determined by a hair”s breadth! At this time, the most Important thing 1s to practice 
supporfive recitation. Even though a person may have set his mind on rebirth in the Pure 
Land, If family members weep and lament, thus arousing deep-seated feeling of love- 
attachment, he w1ll certainly sink Into the cycle of Birth and Death, wasting all his efforts 
in cultivation! When a patlent on the verge of death wishes to bathe, dress in different 
garments, or change his position or sÏleep quarters, we may comply, while exercising 
caution and acting 1n gentle, careful manner at all times. If the patient refuses, or cannot 
give his consent because he has become mute, we certainly should not go against his 
wishes. This 1s because the patient on the verge of death 1s generally In great physical 
pann. If he 1s forced to move, bathe or change clothing, he may experience even øreater 


4110 


pain. There are numerous cases of cultivators who had sought rebirth in the Pure Land but 
failed to achieve this goal because thetr relatives moved them around, disturbing them 
and destroying therr right thought. This unfortunate development occurs very often. There 
are also cases of Individuals who might have achieved rebirth in the higher realms. 
However, out of ignorance, others made them suffer physically, by rearranging the 
positions of their hands and feet, for Iinstance, making them rrritated and angry. Because 
of this one thought of anger, they Immediately sank Into the evil realms. ÀAs an extreme 
example, King AJatasatru had earned numerous merits and blessings through cultivation. 
However, at the time of death, one of his attendants dozed off and inadvertently dropped 
a paper fan onfo the king”s face. He became so furious that he expired on the spot, to be 
reborn, 1t 1s said, as a pathon. This example should serve as a warning to all of us. At the 
time of death, the cultivator himself should either lie down or sit up, according to what 
comes naturally, without forcing himself. If he feels weak and can only lie down, forcing 
himself to sit up for appearances` sake, 1s dangerous and should be discouraged. 
Likewise, even though, according to Pure Land tradition, he should lie on his right side 
facing west; 1ƒ, because of pain, he can only lie on his back or on his left side facing east, 
he should act naturally and not force himself. The patent and his family should 
understand all this and act accordingly. Supportive recitation by family members or 
Dharma friends is most necessary when a patlent 1s on the verge of death. This 1s 
because, at that time, he 1s weak In body and mind and no longer master of himself. In 
such trying circumstances, not only 1s 1t difficult for those who have not cultivated in dally 
le to focus on Amitabha Buddha, even Individuals who have regularly recited the 
Buddhaˆs name may find 1t difficult to do so in all earnestness, unÏless there 1s supporfIve 
recitafion. 


(H) Nghĩa của Hộ Niệm— The meaning oƒ supportive recitaion: Bảo hộ ức niệm (khiến cái 
ác bên ngoài không xâm phạm thì gọi là hộ, khiến điều thiện ở bên trong được nẩy nở thì 
gọi là nệm)——To guard and care for, protect and keep In mind. 


(HI)Lý do Hộ Niệm— Reasons for Supportive reciftafion: Hộ niệm là phương thức tụng niệm 
của những người tu theo Tịnh Độ, giúp cho người quá vãng được vãng sanh Tịnh Độ. 
Thành viên trong gia đình người sắp chết cũng như bà con phải luôn bình tĩnh, buồn 
nhưng không khóc, từ lúc người ấy trở bịnh nặng cho đến lúc lâm chung. Chúng ta phải 
luôn nhớ rằng đây là giai đoạn của thân trung ấm, giai đoạn chuyển tiếp quan trọng nhứt 
trong kiếp chúng sanh. Đây là giai đoạn mà người lâm chung đang đứng trước ngã rẽ 
giữa quỷ, người, phàm Thánh. Trong giai đoạn nầy điều quan trọng nhất nên làm là cùng 
nhau hộ niệm. Dù cho người ấy đã có ý hướng sanh về cõi nào, có thể là cõi thiện; tuy 
nhiên, sự than khóc của người thân làm khơi dậy niệm luyến ái trong người ấy, do vậy 
người ấy có thể rơi trở về vòng sanh tử, uống phí một đời tu—Supportive Recitation ¡s 
recitation performed by one or more Pure Land practitioners alongside a dying person, to 
assIst him 1n achieving rebrrth in the Pure Land. Family members and relatives of a dying 
person should remain calm, show sorrow without weeping or lamenting from the time that 
person becomes gravely 1ll until her or his last moments. We should always remember 
that this 1s the Bardo stage, the most Iimportant Juncture in any being”s life. This 1s the 


4111 


period where the dying person 1s standing In front of a crossroads which separate demons 
from humans, and the mundane from the transcendental. At this time the most Important 
thing to do 1s to recite the supportive recitation together. Even though that person already 
set her or his mind on rebirth, may be an upward path; however, when the relatives weep 
and lament would arouse deep-seated feeling of love-attachment In that person, thus he 
or she will certainly sink In the cycle of births and deaths, wasting all her or his whole-life 
efforts in cultivation. 


(IV)Cách thực hành Hộ Niệm theo trường phái Tịnh Độ— Practices gƒ Supportive recitafion 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


0ƒ the Pure Land Secí: Hộ niệm được những người theo trường phái Tịnh Độ thực hành 
bên cạnh người sắp chết nhằm giúp người ấy được vãng sanh Tịnh Độ. Phương thức hộ 
niệm phải theo sự hướng dẫn của một vị Tăng chủ lễ. Nếu nơi nào không có chư Tăng 
Ñi thì gia đình người quá vãng nên theo những phương thức sau đây—SupportIve 
recitation 1s recifation performed by one or more Pure Land practiioners alongside a 
dying person, to assist him In achieving rebirth in the Pure Land. Such Supportive 
Recitation should follow the guidelines of the chief monk. Where there 1s no monk or 
nun, family members of the dying person should follow the following procedures: 

Thỉnh tượng hay hình Phật Di Đà đứng để ngay trước chỗ người đang lâm chung để cho 
người ấy thấy Phật: Respectfully place a statue or image of the standing Amitabha 
Buddha ïn front of the dying person, so that he or she can see the Iimage of the Buddha. 
Đặc một bình hoa tươi và đốt một cây nến thơm thoang thoảng mùi hương nhằm giúp 
người lâm chung khởi lên chánh niệm. Không nên đốt quá nhiều nhang để khỏi bị ngộp: 
Place a vase of fresh flowers and a burn light incense with soft fragrance. This wIll help 
the dying person to develop right thoughts. Not to burn so much incense to prevent 
choking. 

Nếu có vị Tăng hay Ni hướng dẫn thì tốt. Nếu không thì ai cũng có thể thay phiên nhau 
tụng được (tốt nhất là mỗi lần từ bốn năm vị là đủ). Nên tránh co cụm đông quá quanh 
người lâm chung, vì người ấy vẫn cần không khí trong sạch để thở: If there is a monk or a 
nun who guide the practice of supportive recitation, that 1s helpful. If not, anybody (the 
best 1s about four to five person at a time) can take turns to practice the supportfIve 
recitation. Try to prevent any crowded gathering around the dying person because the 
person always needs fresh aIr to breathe. 

Người tham dự nên thay phiên tụng niệm không cho gián đoạn; mỗi phiên có thể kéo dài 
một tiếng đồng hồ. Ngoài tiếng niệm Phật ra không nên khởi lên bất cứ âm thanh hay 
tiếng nói nào khác: Participants in the supportive recitation should take turns to recite 
confinuously (uninterrupted); each session should last about an hour. Other than reciting 
the name of Amitabha Buddha, no sounds or voice should be raised. 

Sự trì niệm tốt nhất mà Ngài Ấn Quang Đại sư đã đề nghị là chỉ cần niệm lục tự Di Đà 
(Nam Mô A Di Đà Phật) là đủ vì trong lúc nầy người sắp lâm chung rất yếu về cả thể 
xác lẫn tinh thần: The best recitation recommended by the famous master Yin Kuang is 
only the words of “Amitabha Buddha” because at that time the dying person 1s very weak 
In both body and mind. 

Trước khi bắt đầu tụng niệm, nếu người sắp lâm chung vẫn còn có thể nói và trả lời dù 
rất yếu, gia đình nên hỏi xem người ấy muốn hay thích niệm gì. Làm như vậy là giúp cho 


7) 


8) 


3) 


4112 


người sắp lâm chung có thể niệm thầm theo, vì nếu chúng ta tự ý tụng niệm, thì những 
lời ấy có thể không đúng sở thích của người ấy cũng gây nên khó chịu và mất chánh 
niệm cho người sắp lâm chung: Before sfarting supportive recifation, if the dying person 
1s sfll able to talk and respond to questions even with a very weak or soft volce, family 
members can ask the person about what kind of recitation the person likes to recite. To do 
this, we help the dying person silently recite along with the supportive recitation party. lf 
we recite what the person does not like or not his or her habits, we may cause uneasiness 
and destroy the person”s right thought. 

Khi niệm chúng ta không nên tụng quá nhanh hay quá lớn vì làm như vậy chúng ta gây 
khó chịu cho người sắp lâm chung muốn bắt kịp trì niệm với chúng ta: When reciting, we 
should not recite too fast or too loud because by doing this we create uneasiness for the 
dying person to catch up reciting with us. 

Khi tụng, nên cố đừng tụng quá chậm hay âm thanh quá thấp vì làm như vậy chúng ta 
cần ngăn sự thu nhận âm thanh nơi cái tâm quá yếu của người sắp quá vãng: When 
reciting, try not to recite too slow or too soft because by doing this we prevent the dying 
person”s weakened mind to register the words. 

Nếu người ấy quá yếu, không thể nghe được lời tụng niệm, chúng ta có thể niệm sát vào 
lổ tai người ấy để tâm người ấy luôn vững vàng trong sáng khi chỉ nghe hồng danh Phật 
A Di Đà hay hồng danh của vị Phật nào mà người ấy muốn: If the person is too weak and 
1s not able to hear external recitation, we can recIte into the person”s ear. This wIll help 
keep the personˆs mind clear and steady with only the words of Amitabha Buddha or 
whatever name of the Buddha the person likes. 


10) Nói tóm lại, chúng ta phải trì niệm thế nào cho lời niệm được vào tai và thấm sâu vào 


tâm thức người ấy, để khi lâm chung người ấy chỉ có một niệm Di Đà, ấy là Tây Phương 
Tịnh Độ: In conclusion, we should try to recite so that the name of the Buddha can pass 
through the person”s ears and penetrate deep Into his or her Alaya consciousness, so that 
when his or her dying time comes, his Alaya consciousness only bears the words of 
Amitabha Buddha, he or she w1ll surely go to the Pure Land. 


(V) Cách thực hành Hộ Niệm theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm — Practices oƒ Supportive 


Ù 


2) 


recitation according to Most Venerable Thích Thiên Tâm: 

Thỉnh tượng Phật A Di Đà tiếp dẫn để trước bệnh nhân, khiến cho họ trông thấy. Cắm 
một bình hoa tươi và đốt lò hương nhẹ, khói thơm vừa thoang thoảng để giúp dẫn khởi 
chánh niệm cho bệnh nhân. Nên nhớ khói chỉ nhẹ thôi, đừng để nhiều vì e ngột ngạt khó 
thở cho cả bệnh nhân lẫn người xung quanh—Respectfully place a standing Amitabha 
Buddha statue In front of the patlent, so that he can Iee 1t clearly. Place some fresh 
flowers In a vase and burn light incense with a soft fragrance. This will help the patient 
develop right thought. A reminder: the incense should not be overpowering, to avoid 
choking the patient and everyone around. 

Người trợ niệm tùy theo nhiều ít nên luân phiên mà niệm. Ít thì mỗi lần một hoặc hai 
người, chia thành ba phiên. Nhiều thì mỗi phiên có thể độ sáu hay tám người. Nên nhớ 
lúc ấy bệnh nhân sức yếu, rất cần không khí thanh sạch, nếu để cho người ta vào đông, 
hoặc kẻ trợ niệm quá nhiều, tất sẽ làm cho người bệnh ngột ngạt xao động, có hại hơn là 
có lợi. Lại nữa, các phiên phải canh theo đồng hồ mà im lặng luân chuyển nhau hộ niệm, 


3) 


4) 


4113 


để cho câu niệm Phật tiếp tục không gián đoạn, đừng kêu gọi nhau lớn tiếng. Mỗi phiên 
niệm lâu chừng một giờ —Those who come to practice supportive recitation should take 
turns. It should be remembered that the patient, in his weakened state, requires a lot of 
fresh air to breathe. lf too many persons come and go or participate in the recitation 
session, the patient may have difficulty breathing and become agttated, resulting in more 
harm than benefit. Therefore, participants should consult their watches and silently take 
turns reciting, so that recifation can continue uninterrupted. They should not call to one 
another aloud. Each session should last about an hour. 

Theo ngài Ấn Quang, nên niệm bốn chữ A Di Đà Phật để cho bệnh nhân dễ thâu nhận 
trong khi tinh thần thể chất quá suy yếu. Nhưng ý kiến của Hoằng Nhất đại sư, thì muốn 
niệm bốn chữ hay sáu chữ, tốt hơn nên hỏi bệnh nhân, để thuận với thói quen ưa thích 
thuở bình nhật của người bệnh, khiến cho họ có thể niệm thầm theo. Nếu trái với thói 
quen ưa thích, tức là phá mất chánh niệm của người bệnh, tất mình cũng có tội. Lại cách 
trợ niệm, không nên niệm to tiếng quá, vì mình sẽ tổn hơi khó bền; không nên niệm nhỏ 
quá, vì e người bệnh tinh thần lờ lạc khó thâu nhận. Cũng chẳng nên niệm quá mau, bởi 
làm cho bệnh nhơn đã không nghe nhận được rõ ràng, lại không thể theo kịp; chẳng nên 
niệm quá chậm, bởi có lỗi tiếng niệm rời rạc khiến người bệnh khó liên tục nhiếp tâm. 
Đại khái tiếng niệm phải không cao không thấp, chẳng chậm chẳng mau, mỗi chữ mỗi 
câu đều rành rẽ rõ ràng, khiến cho câu niệm trải qua tai đi sâu vào tâm thức của người 
bệnh, như thế mới đắc lực. Lại có điều nên chú ý, khi bệnh nhân tâm thức quá hôn trầm, 
niệm ở ngoài tất họ nghe không rõ. Trong trường hợp ấy, phải kê sát miệng vào tai họ 
mà niệm, mới có thể khiến cho người bệnh được minh tâm—According to Elder Master 
Yin-Kuang, the short recitation from Amitabh Buddha should be used, so that the patient 
can easily register the name 1n his Alaya conscIousness, at a time when both his mind and 
body are very weak. However, according to Elder Master Hung-l, we should ask the 
patent and use the form he prefers, either short or long, to conform to his everyday 
practice. In this way, the patient can silently recite along with the supportive recitation 
party. To go counter to his like and habits may destroy his right thought and create an 
offense on our part. Furthermore, we should not practice supportive reciftation In too loud 
a Voice, as we WIll expend too much energy and be unable to keep on for very long. On 
the other hand, neither should we recite In too low a volce, lest the patlent, In his 
weakened state, be unable to register the words. Generally speaking, recitation should 
not be too loud or too low, too sÏlow or too fast. Each utterance should be clear and distinct 
so that If can pass through the ear and penetrate deep Into the patlents Alaya 
ConscIousness. One caveat: 1f the patlent 1s too weak or 1s in a coma, he will not be able 
to hear external recifation. In such a case, we should recite Into the patilent”s ear. This 
helps the patient keep his mind clear and steady. 

Về pháp khí để dùng trong khi trợ niệm, thông thường nên dùng khánh nhỏ, bởi tiếng mõ âm 
thanh đục, không bằng tiếng khánh trong trẻo, dễ khiến cho bệnh nhân tâm thần thanh tịnh. Nhưng 
việc nầy cũng tùy, vì theo kinh nghiệm riêng, Hoằng Nhứt đại sư đã dạy: “Những kẻ suy yếu thần 
kinh rất sợ nghe tiếng khánh và mõ nhỏ. Bởi âm thanh của mấy thứ nây chát chúa đinh tai, kích 
thích thần kinh, khiến cho người bệnh tâm thần không an. Theo thiển ý, chỉ nên niệm suông là 
thỏa đáng hơn hết. Hoặc nếu có, thì chỉ nên đánh thứ chuông mõ lớn. Những món nầy âm thanh 
hùng tráng, khiến cho người bệnh sanh niệm nghiêm kính, hơn là đánh khánh và mõ nhỏ. Thứ mõ 


4114 


âm thanh đục cũng không nên đánh, vì làm cho bệnh nhân tâm thần hôn trược. Tuy nhiên, sở thích 
của mỗi người không đồng, tốt nhứt là nên hỏi trước bệnh nhân. Nếu có chỗ nào không hợp, phải 
tùy cơ ứng biến, chớ nên cố chấp——With regard to percussion instruments, it is generally better to 
use the small hand bell, instead of the wooden fish gong with 1s bass tone. The hand bell, with Ifs 
clear, limpid sound, can help the patient develop a pure and calm mind. However, this may not 
apply In all cases. For Instance, an Elder Master once taught, “Ïlt 1s best to recite the Buddha”s 
name by Itself without musical accompaniment, but since each person”s preferences are different, 
1t 1s best to ask the patlent in advance. If some details do not suit him, we should adapt to the 
circumsfances and not be InflexIble. 


(L) Nhút Tâm Niệm Phật 
Rccuting the Buddha”s name with “Singlermindedness° 
Rccuting the Buddha”s name with one mỉnd 


(D Tổng quan về Nhút Tâm Niệm Phật—An overview oƒ Reciting the Buddha?s name with 


“Singlemindedness?: Theo Đại Sư Ấn Quang, tổ thứ mười ba của Trung Quốc Tịnh Độ 
Liên Tông, muốn cho được nhứt tâm niệm Phật để có thể diệt được vô lượng tội chướng 
trong nhiều kiếp sanh tử, khi niệm Phật hành giả phải nhất tâm——According to Great 
Master Yin-Kuang, the thirteenth Patrlarch of Chinese Pureland Buddhism Thirteen 
Patrlarchs, If any practiioner wishes to achieve “singlemindedness” while reciting 
Buddhaˆs name to eliminate Infinite karmic offenses in many reincarnations In the past, 1t 
1S necessary to recite the Buddha”s name with one mind. 


(I) Chỉ tiết về Nhút Tâm Niệm Phật—Details oƒ Reciting the Buddha?s name with 


Ù 


2) 


3) 


4) 


“Singlemindedness°: 

Buộc tâm mình lại, đừng để cho tán loạn hay nghĩ tưởng vu vơ: Settle and focus the mind, 
don't let it become distracted, wander, or think aimlessly. 

Mỗi câu niệm Phật phải nối tiếp nhau, không mau không chậm, đều đặn như giọt nước 
mưa trên mái nhà nhiễu xuống. Giọt trước không chờ giọt sau: Each line of Buddha 
Recitation must follow the previous one evenly, not too fast, not too slow, similar to a rain 
drop trickling down from the roof; the first drop does not wait for the next one, the next 
drop does not Interfere with the first. 

Từng câu từng chữ niệm Phật phải cho thật rõ ràng: Recite each word and each phrase 
clearly. 

Miệng xưng niệm hồng danh, mắt chăm chú nhìn tượng Phật, tai nghe rõ tiếng niệm Phật 
của mình: Mouth chanting the Buddhaˆs name, eyes fixed on the Buddha”s statue, ear 
listening clearly to the sound of Buddha Recttation. 


Œ) 


4115 


(M) Tâm Thanh Tịnh 
Phật Độ Thanh Tịnh 
Pure Minds-Pure Lands 


Theo Kinh Duy Ma Cật, Đức Phật nhắc Bồ Tát Bảo Tích về Tịnh Tâm Tịnh Độ như sau: 
“Bảo Tích! Bồ Tát tùy chỗ trực tâm mà hay phát hạnh; tùy chỗ phát hạnh mà được thâm 
tâm; tùy chỗ thâm tâm mà ý được điều phục; tùy chỗ ý được điều phục mà làm được như 
lời nói; tùy chỗ làm được như lời nói mà hay hồi hướng; tùy chỗ hồi hướng mà có phương 
tiện; tùy chỗ có phương tiện mà thành tựu chúng sanh, tùy chỗ thành tựu chúng sanh mà 
cõi Phật được thanh tịnh; tùy chỗ cõi Phật thanh tịnh mà nói Pháp thanh tịnh; tùy chỗ nói 
Pháp thanh tịnh mà trí huệ được thanh tịnh; tùy chỗ trí huệ thanh tịnh mà tâm thanh tịnh; 
tùy chỗ tâm thanh tịnh mà tất cả công đức đều thanh tịnh. Cho nên, nầy Bảo Bảo Tích! 
Bồ Tát muốn được cõi Phật thanh tịnh, nên làm cho tâm thanh tịnh; tùy chỗ Tâm thanh 
tịnh mà cõi Phật được thanh tịnh.”—According to the Vimalakirti Sutra, the Buddha 
reminded Ratna-rasi Bodhisattva: “Ratna-rasi! Because of his straightforward mind, a 
Bodhisattva can act straightforwardly; because of his straightforward deeds he realizes 
the profound mind; because of his profound mind his thoughts are kept under control; 
because of his controlled thoughts his acts accord with the Dharma (he has heard); 
because of his deeds in accord with the Dharma he can dedicate his merits to the benefit 
of others; because of this dedication he can make use of expedient methods (upaya); 
because of his expedient methods he can bring living beings to perfection; because he 
can bring them to perfection his Buddha land 1s pure; because of his pure Buddha land his 
preaching of the Dharma 1s pure; because of his pure preaching his wisdom 1s pure; 
because of his pure wisdom his mind 1s pure, and because of his pure mind all his merits 
are pure. Therefore, Ratna-rasi, Iƒ a Bodhisattva wants to win the pure land he should 
pur1fy his mind, and because of his pure mind the Buddha land 1s pure.” 


(N) Những Đặc Điểm của Niệm Phật 
Characteristics 0ƒ Buddha Recitation 


Ba Trường Hợp Kẻ Nặng Nghiệp Vẫn Được Vãng Sanh— Three conditions that evil 
beings may be reborn in the Pure Land: Theo Quán Kinh Sớ, thì người nghịch ác mà 
được vãng sanh, là do khi lâm chung, kẻ ấy chí tâm niệm Phật, nên tội chướng được tiêu 
trừ. Chính vì vậy mà Kinh để nghị niệm Phật là điều kiện tối quan trọng để được vãng 
sanh. Có ba trường hợp kẻ nặng nghiệp vẫn được vãng sanh —According to the Treatise 
on the Meditation Sutra, the rebirth of depraved, evil beings 1s due to their recifation of 
the Buddha's name with utmost sincerity at the time of death, as this leads to the 
dissipation of karmic obstructions. Therefore, the Treatise suggests that Buddha 
Recitation 1s the most Important condition for rebirth. There are three conditions that evil 
beings may be reborn In the Pure Land. 


Ũ 


2) 


3) 


4116 


Trường hợp thứ nhất — The first condition: Hành giả chỉ niệm Phật trong thời gian ngắn 
ngủi mà có thể thắng nổi nghiệp ác trọn đời, là do nhờ tâm lực rất mạnh mẽ, ý chí cực 
quyết định; đó gọi là đại tâm. Tình cảnh ấy ví như người bị quân giặc vây khốn, đang lúc 
nguy cấp, do liều chết không kể đến thân mạng, nên phát được sức dũng mãnh cùng cực, 
xông phá vượt ra khỏi nanh vuốt của trùng vây —Very strong mind-power and utterly 
determined wIll, which allow the practiioner to overcome the evil karma of an entire 
lifetime by reciting the Buddhaˆs name for only a short period of time. This 1s called the 
Great Mind. This situation can be compared to that of a soldier surrounded by enemies 
ready to harm him. In such dangerous circumstances, boldly risking his life, he musters 
his utmost power and strength and thus breaks out of encirclement. 

Trường hợp thứ hai—The second condition: Hành giả tuy có tạo ác, song hoặc hiện đời 
đã có tu tam muội, nên khi lâm chung nghe người nhắc bảo, định lực được dễ thành. Đây 
cũng thuộc về hạng người mà trong nhà Phật gọi là Thừa Cấp Giới Hưởn. Nếu hành giả 
hiện đời không tu tam muội, tất đời trước cũng đã có huân tu. Hạt giống lành ấy nay đến 
thời kỳ thuần thục, nên khi lâm chung gặp thiện tri thức khuyên bảo, kẻ đó nương nơi túc 
thiện nghiệp, trong mười niệm mà được thành công—Previous or current good karma. 
Although the person has created evil karma, he has also practiced samadhi during his 
curent lifetime. Thus, at the time of death, when he 1s reminded by others, he easily 
achieves concentration. If the dying person has not cultivated samadhi in this lifetime, he 
must have done so assiduously in a previous life. That good seed has now come to 
maturity. Therefore, thanks to his previous øood karma , once he 1s counselled by a good 
spiritual advisor, he easily achieves rebirth with just ten thoughts of Amitabha Buddha at 
the time of death. 

Trường hợp thứ ba—The third condition: Nếu hành giả không do công tu trong hiện đời 
hay nghiệp lành về kiếp trước, tất khi lâm chung kẻ ấy đã niệm Phật với lòng sám hối 
tha thiết cùng cực. Nên Ngài Vĩnh Minh nói: “Vì thể nhân duyên vốn không, nên nghiệp 
thiện ác chẳng định; muốn rõ đường siêu đọa, phải nhìn nơi tâm niệm kém hơn. Cho nên 
một lượng vàng ròng thắng nổi bông gòn trăm lượng, chút lửa le lói đốt tiêu rơm cỏ 
muôn trùng.”—A mind of utterly sincere repentance. If rebirth ¡s not due to efforts at 
cultivation in this life nor good karma from previous lives, the cultivator, at the time of 
death, must have recited the Buddha*s name with a mind of utterly sincere repentance. 
Thus, Elder Master Yung Ming has said: “Since the nature of causes and conditions 1s 
Iintrinsically empty, good or bad karma 1s not fixed. In determining the path of salvation or 
perdition, we should consider whether the state of mind ¡1s slowly transcendental at the 
time of death. This 1s analagous to an ounce of pure gold which 1s worth much more than 
a hundred times 1ts weight in cotton wool, or a small, isolated flame, which can reduce a 
pIle of straw, enormous beyond reckoning, to ashes. 


(II) Bốn Sắc Thái Tín Ngưỡng Di Đà— Four aspects oƒ Amitabha Piefism: Theo Tịnh Độ 


tông, Phật Di Đà thù thắng hơn cả trong số Ngũ Trí Như Lai mặc dù quốc độ của Ngài ở 
Tây Phương chứ không ở Trung Ương, Ngài là một trong những vị Phật chính trong Phật 
giáo. Do vậy chúng ta thấy được các quan niệm của các tông phái Di Đà về vấn đề Phật 
Đà Luận của Đại Thừa. Theo thuyết “Tánh Cụ” của tông Thiên Thai và “Lưỡng Bộ Bất 
Nhị” của tông Chân Ngôn, nguyên lý “một trong tất cả và tất cả trong một” đã được sẵn 


Ù 


2) 


3) 


4) 


4117 


sàng chấp nhận. Trong số Ngũ Trí Như Lai, Đức Phật Di Đà ở phương Tây có thể đồng 
nhất với Trung Ương Đại Nhật Như Lai, là Đức Phật của pháp giới thể tánh. Các bản 
nguyện của Ngài, sự chứng quả Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ, và sự thiết lập Cực 
Lạc Quốc Độ được mô tả đây đủ trong Kinh A Di Đà. Lẽ đương nhiên khi Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni, trong Kinh Pháp Hoa, ẩn dụ cho các đệ tử rằng không nên xem Ngài 
như vị Phật 80 tuổi già với vóc người nhỏ thó, bởi vì Ngài thực sự là một vị Phật lâu đời 
lâu kiếp, và hiện thân đầy khắp vũ trụ; phải coi Ngài như là một với Đức Phật Vô Lượng 
Quang và Vô Lượng Thọ. Phật Thích Ca đã nhấn mạnh vào đức tin tuyệt đối nơi Phật A 
Di Đà. Tín tâm là phương tiện duy nhất để giải thoát. Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu 
trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, tín ngưỡng Di Đà gồm có bốn sắc thái— 
According to the Pure Land Sects, Amitabha Buddha is more than one of the five 
Buddhas, although his land 1s laid in the Western Quarter; Instead, he 1s one of the 
prncipal Buddha in Buddhism. Thus we see the ideas of the Amitabha schools concerning 
the Buddhologlcal principle of Mahayana. According to the theory of “original 
Iimmanence” of T”ien-T”ai and the “two essences in one” theory of the Shingon, the 
pmnciple of “one-is-all and all-are-one” will be readily admitted. Of the five Wisdom 
Buddhas, Amitabha of the West may be identical with the cenral Mahavairocana, the 
Buddha of homo-cosmic Identity. Amitabha's original vows, his attanment of 
Buddhahood of Inifite Light and Life, and his establishment of the Land of Bliss are al 
fully described in the Sukhavati text. It is but natural that Sakyamuni Buddha, who hinted 
to his disciples In the Lotus Sutra not to regard Amitabha Buddha as a Buddha of eighty 
years of age with a small stature, for he ¡1s In reality a Buddha of remote ages and of 
world-wide pervasions, should be identified with the Budha of Infinite Light and Life. A 
complete reliance on such a Buddha”s power will be a reasonable outcome of this 
teaching. Sakyamumi Buddha insisted on an absolute faith in Amitabha Buddha because 
faith alone being the cause of salvation. According to Prof. Junjiro Takakusu in The 
Essentials of Buddhist Philosophy, Amitabha-pletism 1s of four aspects. 

Sắc Thái Thiên Thai và Chân Ngôn, theo đó Phật Di Đà là một trong Ngũ Trí Như Lai, 
ngự ở Tây phương, có Đức Đại Nhật Như Lai ở giữa: The aspect of T”ien-T”ai and 
Shingon, in which Amitabha Buddha 1s one of the five Wisdom Buddhas (Dhyani- 
Buddhas) governing the Western Quarter, having Mahavairocana (the Great Sun Buddha) 
at the center. 

Sắc thái dung thông niệm Phật theo đó, giá trị của một người tin tưởng nơi Phật A Di Đà 
có thể truyền đến người khác và ngược lại. Nghĩa là một tôn giáo hỗ tương hỗ trợ bằng 
đức tin: The aspect of combining recting Amitabha Buddha's name and cultivating 
(Yuzunembutsu), in which the value of one”s faith in Amitabha 1s transferable to another 
Or Vice versa, I.e., religIon of mutual help with faith. 

Sắc thái của Tịnh Độ tông, theo đó tín ngưỡng Di Đà độc nhất chỉ được giảng theo nơi 
tam kinh Tịnh Độ, đặc biệt căn cứ trên những lời nguyện của Đức Phật A Di Đà: The 
aspect of the Pure Land Sect, in which Amitabha Buddha's faith 1s taught exclusively In 
accordance with the three Sukhavati texts of the school, especially based on the Buddha's 
VOWS. 

Sắc thái của tông Chân Ngôn, theo đó tín ngưỡng nầy được giảng dạy một cách chặt chế 
theo nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà, mô tả trong kinh Trường Di Đà—The aspect of the 


4118 


Shingon Sect, in which the faith 1s taught strictly in accordance with the eighteeth vow of 
Amitabha Buddha described ¡in the larger Sukhavati text: See Forty-eipht vows of 
Amitabha (18). 


(H1)Tứ Đoạt Niệm Phật — Buddha Recifation and the Four Realizations: 

(A) Tổng quan về Tứ Đoạt Niệm Phật —An overview oƒ Buddha Recitaion and the Four 
Realizafions: Buddha Recitaton and the Four Realizations—Theo Hòa Thượng Thích 
Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, môn niệm Phật vãng sanh là giáo pháp viên đốn 
Đại thừa bởi người tu láy sự giác ngộ quả địa làm điểm phát tâm ở nhân địa. Từ một 
phàm phu trong tứ sanh lục đạo, nhờ Phật tiếp dẫn mà lên ngôi Bất Thối, đồng hàng với 
bậc thượng vị Bồ Tát; nếu chẳng phải chính miệng Phật nói ra, ai có thể tin được? Bởi 
muốn vào vị sơ trụ lên ngôi Tín Bất Thối, người tu các giáo môn khác phải trải qua một 
muôn kiếp mà mỗi đời đều phải liên tục tinh tấn tu hành. Nếu nói đến vị Bất Thối, Hạnh 
Bất Thối, Niệm Bất Thối lại còn xa nữa! Về môn Tịnh Độ, hành giả đã tin Phật lực lại 
dùng hết tự lực, tất muôn người tu muôn người vãng sanh, siêu thoát khỏi luân hồi không 
còn thối chuyển. Nếu dùng hạnh niệm Phật để phát minh tâm địa, ngộ tánh bản lai, thì 
Tịnh Độ tông không khác với các tông phái kia. Còn dùng Tịnh Độ để vãng sanh cõi Phật 
thì Tịnh Độ lại có phần đặc biệt hơn. Tịnh Độ có môn Tứ Đoạt mà các tông khác không 
có. Chữ “Đoạt” có nghĩa là thông suốt lý thể. Bởi toàn thể pháp giới là nhất tâm, người 
và cảnh đều như huyễn, nếu thấy có người vãng sanh, có cảnh để sanh về, là còn chấp 
nhơn chấp pháp, phân biệt kia đây, nên gọi là không đoạt, tức không thông suốt lý thể. 
Và trái lại, tức là đoạt. Cổ đức nói: “Có niệm đồng không niệm. Không sanh tức là sanh. 
Chẳng phiền dời nửa bước. Thân đến giác vương thành” là ý nầy vậy. Người và cảnh đều 
đoạt là mức cao tuyệt của hành giả niệm Phật. Nhưng y theo ba kinh Tịnh Độ và Thiên 
Thân Luận (Kinh Phật Thuyết A Di Đà, Vô Lượng Thọ, và Quán Vô Lượng Thọ—Thiên 
Thân Luận tứ Vãng Sanh Luận hay Vô Lượng Thọ Kinh Luận) thì nên lấy “người và 
cảnh đều không đoạt” làm tông, mới hợp với ý nghĩa của hai chữ vãng sanh. Bởi Đức 
Như Lai biết hàng phàm phu ở cõi ngũ trược, nhứt là vào thời mạt pháp nầy, nghiệp 
chướng sâu nặng, nên Ngài lập cảnh tướng để cho chúng sanh y theo đó trụ tâm tu hành, 
còn khó có kết quả nói chi đến việc lìa tướng? Phàm phu thời mạt pháp trụ tướng mà tu 
tất hạnh nguyện dễ khẩn thiết, kết quả vãng sanh cũng dễ đoạt thành. Khi về Tây 
Phương chừng ấy lo gì không được chứng vào cõi vô sanh vô tướng? Nếu chưa phải là 
bậc thượng căn lợi trí, vội muốn cầu cao lìa tướng tu hành, tất tâm không nương vào đâu 
để sanh niệm khẩn thiết, nguyện đã không thiết làm sao được vãng sanh. Không vãng 
sanh thì làm sao thoát được cảnh luân hồi khổ lụy? Ấy là muốn mau mà trở thành chậm, 
muốn cao trái lại thấp, muốn khéo hóa ra vụng. Nhiều kẻ ưa nói huyền lý, thường bác 
rằng: “Niệm Phật cầu sanh là chấp tướng ngoài tâm tìm pháp, chẳng rõ các pháp đều duy 
tâm.” Những người nầy ý muốn diệu huyền, nhưng kỳ thật lại thành thiển cận. Bởi họ 
không rõ Ta Bà đã duy tâm thì Cực Lạc cũng duy tâm, tất cả đâu ngoài chân tâm mà có? 
Vậy thì niệm Phật A Di Đà là niệm Đức Phật trong tâm tánh mình, về Cực Lạc tức là về 
nơi cảnh giới của tự tâm, chớ đâu phải ở ngoài? Ta Bà và Cực Lạc đều không ngoài tâm, 
thì ở Ta Bà để chịu sự điên đảo luân hồi, bị ngọn lửa ngũ trược đốt thiêu, sao bằng về 
Cực Lạc an vui, hưởng cảnh thanh lương tự tại. Nên biết đúng tư cảnh để tôn sùng duy 
tâm tịnh độ, phải là bậc đã chứng pháp-tánh-thân, mới có thể tự tại trong mọi hoàn cảnh. 


4119 


Chừng đó dù trụ nơi Ta bà hay Cực Lạc cũng đều là Tịnh Độ, là duy tâm, là giải thoát 
cả. Bằng chẳng thế thì dù cho có nói huyễn nói diệu thế nào vẫn không khỏi sự hôn mê 
khi cách ấm, rồi tùy nghiệp luân hồi chịu khổ mà thôi. Chính vì thế mà nói rằng Tịnh Độ 
đặc biệt hơn các tông phái khác. Người tu theo Tịnh Độ cũng nên nhớ lời cổ đức dạy về 
“Tứ Đoạt”—According to Most Venerable Thích Thiển Tâm in The Pure Land Buddhism 
1n Theory and Practice, reciting the Buddha's name seeking rebrrth In the Pure Land 1s a 
“perfect sudden” method in the Mahayana tradition, because the cultivator takes 
Enlightenmernt In the “effect stage” as his point of departure of awakening the mind in the 
“causal stage.” If it were not taught by Sakyamuni Buddha Himself, who would believe 
that a common mortal of the “Four Ways of Birth and SIx Paths” could reach the stage of 
non-retrosgression, equal to the higher level Bodhisattvas, thanks to Amitabh Buddha'ˆs 
power of “welcoming and escorting”? After all, cultivators following other methods 
would have to spend ten thousand eons in diligent, continuous cultivation to obtain such 
results. With the Pure Land method, since the cultivator has put his faith in the Buddha”s 
power in addition to using all his “self power,” every single cultivator wIll be reborn In 
the Land of Ultimate Bliss, escape the cycle of Birth and Death and achieve non- 
retrogression. lfÝ we were to use Buddha Recitation to discover the Mind-Ground and 
awaken to our Original Nature, the Pure Land method would be no different from other 
methods. However, when we rely on Buddha Recitation to seek rebirth in the Pure Land, 
the Pure Land method has unique characteristics. The Pure Land has four statements 
explain the Four True Realizations of Pure Land teachings. True Realization means 
thorough comprehension of essence, or noumenon. Since the whole Dharma Realm or 
cosmos 1s only Mind, sentient beings and realms are 1llusory. IÝ we conceive that there 
are senfient beings achieving rebirth in the Pure Land and that there are realms to øo 
back to, we are still attached to beings and dharmas and are still making a distinction 
between hwere and there. This 1s not True Realization, 1e., not a completed 
understanding of essence and noumenon. The reverse 1s called the True Realization. The 
ancients have summarized the Idea in the following stanza: “Recitation 1s equal to non- 
recitation. No Birth 1s Birth. Having reached that stage do not bother to move even haÏlf a 
step. You have arrived at the Enlightened Capital City.” True realization of beings and 
realms 1s the ultimate goal of Pure Land practitioners. Nevertheless, the doctrine taught 
in the Three Pure Land sutras and Commentary on Rebirth (not True Realization of 
Realms and Beings), which 1s consonant with seeking rebrrth in the Pure Land. Thịs 1s 
because Sakyamuni Buddha knew that common mortals In this world of the Five 
Turbidities, especially in this Dharma-Ending Age, would have heavy and deep karmic 
obsfructions; establishing a realm of marks or the Pure Land, enabling them to anchor 
ther minds and cultivate, would be difficult enough, not to mention abandoning all 
marks†l If common human beings of this Dharma-Ending Age cultivate while grasping at 
marks, 1.e., the Pure Land, their Practice and Vows will be more earnest and the final 
result of rebirth in the Pure Land 1s easier to achieve. Once reborn in the Pure Land, why 
worry about not attaining the state of No-Birth and No-Mark? For those who are not of 
the highest capacity or endowed with a sharp mind, hastening to achieve lofty goals and 
engaging in cultivation without marks leave the minds with no anchor. Earnestness and 
sincerity are then difficult to develop. If their Vows are not earnest, how can they achieve 


4120 


rebrrth In the Pure Land, and without rebirth in that Land, how can they escape Birth and 
death? This 1s an Instance of “haste makes watse,” climbing high but landing low, wanting 
to be clever and ending up clumsy and awkward! Many who like to voice lofty princIples 
frequently reJect the Pure Land method in these terms: “ “[o recite the Buddhaˆs name 
seeking rebirth In the Pure Land 1s to grasp at marks. Seeking the Dharma outside the 
Mind, failing to understand that all dharmas are Mind-Only.” These Individuals, seeking 
the subtle and lofty, are in reality shallow and superficial! This 1s because they do not 
understand that 1f the Saha World ¡is Mind-Only, then the Western Pure Land 1s also 
Mind-Only, and nothing can be found outside the True Mind. Thus, to recite Amitabha 
Buddhaˆs name 1s to recite the Buddha of our own Nature and Mind; to be reborn in the 
Pure Land 1s to return to the realm of our own Mind, not to an outside realm! Since 
neither the Saha World nor the Pure Land 1s outside the Mind, how can remaining in the 
Saha World, enduring samsara, scorched and burn by the fire of the FIve Turbidities, be 
compared_ with returning to the tranquil and blissful Pure Land, the pure and cool realm 
of freedom? We should realize that the ones truly in a position to honor the Mind-Only 
Pure Land are those who have attained the Dharma-Nature-Body, always free and at 
ease in all cireumstances. At that time, whether In the Saha World or In the Land of 
Ultimate Bliss, they are in a “pure land,” in the state of Mind-Only, in the state of 
liberation. Otherwise, though they may discourse endlessly on the mystery and loftiness 
of the Pure Land, they cannot escape bewilderment and delusion in the “bardo stage,” 
and following their karma, revolving in the cycle of Birth and Death! 

Chính vì thế mà nói rằng Tịnh Độ đặc biệt hơn các tông phái khác. Người tu theo Tịnh 
Độ luôn nhớ về pháp môn Tứ Đoạt Niệm Phật—Thus, the Pure Land method has unique 
characteristics. Pure Land practitioners should always remember the “Buddha recitation 
and the Four Realizations.” 


(B) Chỉ tiết về Tứ Đoạt Niệm Phật—Detals oƒ Buddha RecHation and the Four 


Ù 


2) 


3) 


4 


Realizafions: 

Đoạt cảnh chẳng đoạt người: True realization of realm, not of beings—Sanh tất quyết 
định sanh, về thật không có về—Birth ¡in the Pure Land ¡s defintely birth; however, 
return to the Pure Land 1s, In truth, no return. 

Đoạt người chẳng đoạt cảnh: True realization of beings, not of realms——Về tất quyết định 
về, sanh không thật có sanh —return 1s definitely return; however, birth 1s, in truth, No 
Birth. 

Cảnh người đều đoạt: True realization of both realms and beings—Về thật chẳng có về, 
sanh cũng thật không sanh——Return 1s, in reality, no return; birth 1s also, 1n truth, no birth. 
Cảnh và người đều không không đoạt: Not a true realization of realms and beings—Về 
tất quyết định về, sanh cũng quyết định sanh—Return ¡s definitely return; birth ¡s 
definitely birth. 


(IV)Tứ Hạnh Niệm Phật—Four practices 0ƒ Buddha Reciftafon: Sở thích và căn túc của 


chúng sanh vẫn thường sai biệt, cho nên tuy đồng tu hạnh niệm Phật, sự hành trì không 
khổi có sự khác biệt nhau. Vì thế, trên đường Tịnh Độ, cổ nhân đã khái ước chia thành 
bốn hạnh là Thiền Tịnh, Giáo Tịnh, Mật Tịnh và Thuần Tịnh. Bên Trung quốc, Hòa 


Ũ 


2) 


3) 


4) 


4121 


Thượng Thiện Đạo chỉ dạy chuyên tu niệm Phật để tiếp dẫn hàng trung và hạ căn. Đây 
là lối dạy về chuyên tu niệm Phật. Trong khi, Vĩnh Minh Thiển Sư, ngoài việc niệm 
mười muôn câu niệm Phật, còn tu các hạnh khác, tất cả gồm 108 môn. Lối nầy dùng để 
khuyến tấn các bậc thượng thượng căn, thuộc về “Viên Tu.”—Sentient beings usually 
differ in preferences and Innate capacitiles. Therefore, although they may engage In the 
common practice of Buddha Recitation, they are bound to differ somewhat in theIr 
practice. For this reason, ancient masters have summarized four types of practice: Zen- 
Pure Land; Sutra Recitation-Pure Land; Esotericism-Pure Land; Exclusive Pure Land 
Practice. In China, the Pure Land Patriarch Shan-Tao taught diligent Buddha Recitation 
alone, which 1s designed to help those of limited or moderate capacities and belng to the 
exclusive Pure Land practice. While Master Yung-Mingˆs method, totalling of 108 in all, 
aims specifically to encourage those of the highest capacity, and belongs to the Perfect 
Practice 

Những vị niệm Phật làm chánh, tham thiển làm phụ, thuộc về hạnh Thiền Tịnh. Đây 
cũng là lối thiển tịnh song tu, nhưng lại lấy sự vãng sanh Tịnh Độ làm yếu điểm chung 
cuộc, còn việc thấy tánh ngộ đạo chỉ thuộc phần tùy duyên: The first category of 
cultivators comprises those who engage primarily in Buddha Recttation but practice Zen 
as well. They are said to practice Zen-Pure Land, also called dual practice of Zen and 
Pure Land. Here, rebirth in the Pure Land 1s the principal goal, while seeing the True 
Nature and becoming enlightened to the Way 1s a secondary matter which depends on the 
individual practitioner”s good roots and conditions. 

Những vị lấy niệm Phật làm chánh, tụng kinh làm phụ, gọi là Giáo Tịnh. Về phần kinh 
giáo, có người thích tụng kinh Kim Cang hay Di Đà; có vị thích tụng Hoa Nghiêm hay 
Pháp Hoa, hoặc phẩm Phổ Môn hay Phổ Hiền Hạnh Nguyện chẳng hạn: The second 
category comprises those whose main practice 1s Buddha Recitation with Sutra Recifation 
as an ancillary practice. They are said to practice Sutra Recitation-Pure Land. As for the 
sutras chanted, some prefer the Diamond Sutra or the Amitabha Sutra, while others prefer 
the Avatamsaka Sutra or Lotus Sutra, or else individual chapters, such as the 
“Avalokitesvara Chapter” in the Lotus Sutra (chapter 25), or the Chapter on 
Samantabhadra's Practices and Vows in the Avatamsaka Sutra (chapter 40). 

Những vị lấy niệm Phật làm chánh, trì chú làm phụ, đó là tu về Mật Tịnh. Trong sự trì 
chú, mỗi người lại ưa thích riêng mỗi môn đà la ni như Đại Bi, Chuẩn Đề, Vãng sanh, 
Công Đức Bảo Sơn, Văn Thù Ngũ Thanh thần chú, Lục Tự Đại Minh chân ngôn, hoặc 
các đà la ni khác: The third category 1s composed of those who engage in Buddha 
Recitation as their prIimary practice and Mantra Recttation as an ancillary one. They 
follow the practice of Esotericism-Pure Land. The mantras vary with the practitioner and 
include such dharan as the Great Compassion Mantra, the Thousand-Armed 
Avalokitesvara Dharanmi, the Rebirth DharanI, etc.. 

Những vị chỉ chuyên niệm Phật, không xen tạp môn nào khác, thuộc về các hành giả tu 
hạnh Thuần Tịnh. Trong đây các vị căn cơ cao thì theo Thập Lục Quán, còn đại đa số chỉ 
chuyên về hạnh trì danh: The fourth category of cultivators comprises those who practice 
Buddha Recitation diligently and exclusively without cultivating other methods. Within 
this group, those of high capacities practice the sixteen Meditations as taught in the 


4122 


Meditation Sutra, while the great maJority only practice oral recitation of the Buddha's 
name. 


(V) Năm Điểm Phải Biết Tự Xét Lấy Mình Của Người Chuyên Tu Niệm Phật— Five poinfs 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


any Diligent Pureland practiioner should know how to reflect on one"s sejƒ: Theo Hòa 
Thượng Thích Thiển Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ, để tránh bị ma chướng trên 
đường tu, có năm điểm mà người tu Tịnh Độ phải tự xét lấy mình—According to Most 
Venerable Thích Thiển Tâm in The Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, to prevent 
demonic obstructions on the cultivating path, there are five points any Pureland 
practitioner should know how to reflect on one's seÏf. 

Muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc, không phải chỉ dùng chút ít phước lành hay đôi chút 
công hạnh lơ là mà được: If wishing to gain rebirth in the Western Pureland of Ultimate 
Bliss, it takes much more than a few good meritorious and virtuous deeds. 

Muốn thoát được sự thống khổ luân hồi trong vạn kiếp, không phải chỉ dùng tâm dần dà, 
chờ hẹn hay biếng trễ mà được: If wishing to find liberation from the eternal suffering in 
tens and thousands of reincarnations of the cycle of rebirths, 1t cannot be accomplished by 
procastinating and being lazy. 

Phải nghĩ rằng cơn vô thường mau chóng, mới sáng sớm đó đã lại đến xế chiều. Đâu nên 
không siêng năng, lo dự bị trước hay sao?: lt is necessary to think that the Impermanence 
of life 1s sudden, time truly flies, the morning had Just come but night has arrived. Why 
not be diligent and prepare In anficipation. 

Nên nhớ rằng sức chí nguyện không thắng nổi sức tình ái được: Remember the “wheel 
power” 1s unable to overcome the “powerful forces of love, lust and desires.” 

Lại cũng nên nhớ rằng tâm niệm Phật không hơn nổi tâm dục trần được: Also remember 
that the Buddha Recitation Mind 1s not stronger than the the mind of worldly desires. 


(VŨDNăm trường hợp phân biệt ma cảnh hay thật cảnh — Five circumstances (criteria) that 


can help us deterrmine which evenfs are real and which belong to the dermomic realms: 


(A) Theo Thiền Tông, có năm trường hợp phân biệt ma cảnh hay thật cảnh—According to the 


l) 


2) 


Zen School, there are five ClrCWmsSfances: 

Các trường hợp thấy cảnh nhân quả không phù hợp, quán tưởng cái nầy lại thấy cái kia, 
hy vọng cảnh giới nầy lại thấy cảnh giới khác; hoặc giả cảnh hiện ra không giống như đã 
được diễn tả trong kinh, tất cả đều là ma cảnh: Circumstances where cause and effect do 
not correspond, such as visualzing one mark and see another, or hoping to see one realm 
but see another, as well as scenes and realms that do not resemble to those described In 
the sutras are all demonic realms. 

Chư Phật và chư Bồ Tát đều có tâm từ bi thanh tịnh, nên dù quí Ngài có hiện tướng quỷ 
thần chúng ta vẫn cảm thấy an nhiên tự tại. Ngược lại, bản chất của ma quỷ là dữ tợn 
hung ác, nên dù chúng có hiện ra tướng Phật, Bồ Tát hay những người hiển lương đạo 
đức, chúng ta vẫn cảm thấy xao động nóng nảy không yên: Buddhas and Bodhisattvas 
have pure compassion; therfore, 1f they take the appearance of demons fo test us, we 
should still feel calm, at peace and pure. Demons on the contrary, are inherently evil and 
wicked; thus even when they take the appearance of Buddhas and Bodhisattvas or of any 
good and moral people, we sfill feel agitated, angry and uneasy. 


3) 


4) 


5) 


4123 


Ánh sáng của Phật làm ta cảm thấy êm dịu mát mẻ, không có bóng, không chói mắt. Ánh 
sáng của ma, ngược lại, làm cho ta chói mắt, bức rức không yên, và có bóng như trong 
kinh Lăng Già đã nói: The Buddha”s light always makes us feel calm and refreshed; 1t 
has neither shadow nor a blinding effect on the eye. The light of demons, on the other 
hand, affects our eyes and makes us feel agitated rather than calm and peaceful; 1t also 
has shadows as described in the Lankavatara Sutra. 

Lời thuyết giảng của chư Phật và chư Bồ Tát hợp với kinh điển và thuận theo chân lý. 
Lời của ma thì trái với lẽ phải và không đúng với lý kinh Phật dạy trong các kinh điển: 
The teachings of the Buddhas and Bodhisattvas are in accord with the sutras and the truth. 
The teachings of the demons are confrary to the truth and not In line with the teaching In 
Sutras. 

Khi thắng tướng hiện ra, muốn thử nghiệm, hành giả chỉ nhứt tâm tụng Bát Nhã tâm kinh, 
hay nhiếp tâm trì chú, niệm Phật. Nếu là Thánh cảnh thì khi càng niệm, cảnh càng hiện 
rõ. Nếu là ma cảnh, khi càng tụng cảnh càng mờ đi rồi biến mất, bởi tà không bao giờ 
lấn được chánh: When an auspicious mark appears, the practitioner who wishes fO test it, 
needs only concentrate on reciting the Heart Sutra with a pure mind, or reciting a mantra 
or Buddha's name with one-pointedness of mind. If the mark 1s really auspicious, the 
more the practitioner recites, the clearer It becomes. If the mark belongs to the demonic 
realm, 1t wIll gradually disappear because evil can never Infringe upon the truth and the 
uSPICIOUS. 

Tuy nhiên, hành giả thiển đã tiến tới một mức độ cao thì phải dẹp bỏ tất cả những hiện 
cảnh, dù Phật, Bồ Tát hay ma——However, an advanced meditator should 

always remember that during meditation, you must eliminate whatever appear, Buddhas, 
Bodhisattvas or demons. 


(B) Năm trường hợp theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu— Five 


Ù 


2) 


circumstances according to Most Venerable Thích Thiền Tâm in The Pure Land Buddhism 
in Theory and Practice: 

Hành giả niệm Phật có khi thấy các tướng song lại là ma cảnh; điều nầy là do nhân quả 
không tương ứng. Chẳng hạn như người đang quán tưởng Phật, đột nhiên thấy tướng mỹ 
nữ. Người tinh tấn niệm Phật mong thấy thắng cảnh ở Tây Phương, song chợt thấy một 
vùng nhà cửa ô tạp, nam nữ cùng các loài súc vật đi qua đi lại lăn xăn. Người mong thấy 
sen báu, nhưng bỗng thấy một cổ xe nhỏ. Do nhân quả không hợp nhau như thế, nên biết 
là cảnh ma—Sometimes the Buddha Recitation practitioner sees marks and forms which 
could actually be demonic realms. These are Iinstances where cause and effect do not 
correspond. For example, while visualizing the physical features of Amitabha Buddha, a 
practitioner may suddenly see the features of a beautiful woman. Another cultivator, 
diligently reciting the Buddha”s name ¡In the hope of seeing auspicious scenes of the Pure 
Land, may unexpectedly see a slum area, with men, women and domestic animals 
running back and forth in all directions. Yet another practitioner, hoping to see precIous 
lotus blossoms In the Pure Land, suddenly sees a small cart instead. These are demonic 
realms, as cause and effect do not correspond. 

Có năm trường hợp; tuy nhiên, phải lấy tất cả năm điều kiện nây để xét nghiệm, chớ 
không thể chỉ lấy một hay hai điều. Vì có những thiên ma hoặc thần tiên theo ngoại phái, 
muốn dắt dẫn ta hướng về đường lối của họ, nên giả hiện tướng chư Phật chư Bồ Tát để 


4124 


thuyết pháp. Tuy môn của họ không phải là con đường cứu cánh giải thoát, song họ có 
nghiệp lành, hoặc sức thiển định khá cao, nên hào quang phát ra cũng làm cho ta được 
mát mẻ êm dịu. Lại lối thuyết pháp của họ đôi khi cũng khuyên làm lành lánh dữ, giữ 
giới, ăn chay, niệm Phật, song có vài điểm sai khác không hợp với kinh Phật, phải nhận 
định kỹ và phải hiểu rõ giáo lý mới biết được. Chẳng hạn như họ cũng khuyên ăn chay 
niệm Phật, nhưng lại dạy phải vận hành câu niệm Phật khắp châu thân gọi là “Chuyển 
Pháp Luân' để khai mạch Nhâm, Đốc, và mở Nê Hoàn Cung. Đây là lối thuyết pháp của 
hàng ma ngoại đạo. Hoặc có loài ma hiện ra tướng Tăng bảo: “Phật đồng Phật xi măng 
không độ được nước, vì xuống nước phải chìm; Phật tượng Phật gỗ không độ được lửa, vì 
gặp lửa phải bị cháy; chỉ có Phật tâm mới không bị vật chi làm hoại. Tu được Phật Tâm 
thanh tịnh thì không cần phải tu thân khẩu nữa; cho nên dù ăn thịt uống rượu, có vợ con 
cũng vô hại. Lối tu thân và khẩu như giữ giới ăn chay, tụng kinh, trì chú, niệm Phật, là 
những cách khổ hạnh bó buộc vô ích.” Đây là lời thuyết pháp của hạnh tinh mị lâu năm, 
hoặc loài ma ái dục. Có những hạng ma ngoại đạo công năng tu khá cao, có thể dùng sức 
thiển định gia bị, khiến cho hành giả thân tâm được an định trong vòng bảy ngày, hoặc 
hai mươi mốt ngày. Nhưng lối thuyết pháp của họ không siêu thoát, kết cuộc chỉ trong 
vòng ngã chấp—There are five criteria that can help us determine which events are real 
and which belong to the demonic realms. We should Judge events by all five 
circumstances, not Just one or two. Thịs 1s because there are many celestial demons, 
externalist deities and Immortals who want to lead us their way and therefore falsely 
take the appearance of Buddhas and Bodhisattvas preaching the Dharma. Although theIr 
cultivation 1s not the ultimate way leading to liberation, they may have good karma or 
fairly hiph level of samadhi. Thus, their light can also make us feel refreshed and 
peaceful. Moreover, their teachings at times also encourage the performance of good 
deeds, keeping the precepts, vegetarianism and Buddha Recitation. However, they 
diverge from the Buddhist sutras on certain crucial points, such as the need to escape 
Birth and Death. Only by exercising careful Judgment and understanding the Dharma In 
depth are we able to know. For example, certain externalist deities urge vegetarianism 
and Buddha Recitation, but teach that the sacred words should be visualized as circulating 
throughout the body, this, they say, 1s “turning the Dharma wheel,` to release blockages In 
the energy system. This 1s the preaching of externalist demons. There are also demons 
who take the appearance of Elder Masters and say, “Buddha statues made of bronze or 
cement cannot vanquish water, because they sink1n water; Buddha statues made of wood 
Or paper cannot vanquish fire, because they would burn. Only the Mind-Buddha cannot be 
destroyed by anything. You need only cultivate the Mind-Buddha, striving to make 1t 
pure; there 1s no need to cultivate body and speech. Therefore, even eating meat and 
drnking wine, lusting and begetting children (n the case of monks and nuns) are no 
consequence. Cultivating body and speech through such restricfIve, ascetic pracfices as 
precept-keeping, vegetarianism, Sutra, Mantra and Buddha Recttation 1s of no use and 
brings no benefit. This 1s a typical teaching of some spirits of long years standing or 
demons of sexual lust. There are some types of demons who have reached a fairly high 
level of attainment and can use their powers of concentration to help the practitloner 
reach a state of samadhi for a period of seven or twenty-one days. However, thelr 


3) 


4) 
1) 


4125 


teaching does not lead to ultimate liberation and, in the end, cannot transcend the cycle of 
ego-attachment. 

Cổ đức bảo: “Thấy ma không ma, ma liễn tự hoại; thấy quái không quái, quái liền tự 
bại.” Câu nầy có nghĩa là nếu thấy ma mà lòng không xao động sợ hãi, giữ chánh niệm 
được vững vàng, hoặc chí tâm niệm, loài ma quái ấy không làm chi được, sẽ tự bổ đi. 
Chẳng những khi thấy ma quái phải như thế, mà dù cho lúc tu hành được một phần kết 
quả, hay thấy thắng tướng, cũng đừng nên quá bi cảm, kinh ngạc hoặc vui mừng. Ví như 
ta có hạt kim cương làm rớt dưới đáy hồ, vì nước đục nên dò kiếm mãi vẫn mất tích. Nay 
nước lắng trong lại tìm thấy được, hạt kim cương ấy nguyên là của đã có, việc chi đến 
đỗi phải kinh ngạc, vui mừng? Người tu nếu tâm không bình tỉnh, quá bi thương, tất bị 
loài bi ma ám nhập làm cho thương tiếc mãi chẳng thôi. Nhưng nếu quá vui mừng, cũng 
bị loài ma hoan hỷ ám nhập, làm cho cười mãi như điên cuồng. Lại hành giả niệm Phật 
tuy cũng mong được thấy Thánh cảnh, nhưng đừng quá mơ tưởng ước ao, bởi niệm tức là 
đã cầu rồi. Nên giữ tâm trạng điểm tỉnh “cầu mà không cầu, không cầu mà cầu,” mới 
không bị sự mong cầu làm xao động. Cứ chí tâm niệm Phật, lâu ngày niệm lực thanh 
tịnh, đạo cảm ứng giao thông, tất thấy được Thánh cảnh. Nếu mãi để lòng mong ước, đó 
tức là vọng tưởng, ma sẽ thừa cơ len lỏi vào để phá hoại —Ancient masters have said: 
“When we see demons yet remain undisturbed, the demons self-destruct; when we see 
ghosfts yet remain undisturbed, the ghosts are vanquished.” This saying means 1Ý we see 
demons and ghosts but our minds are unmoved and unafraid, holding fast to correct 
thoughts or singlemindedly reciting the Buddha”s name, these demons and ghosfs cannot 
hurt us in any way, and wIll leave of their own accord. Not only should we act in such a 
mamner when seeing demons, but even when we achieve some results or se€ auspICIOus 
marks during cultivation, we should not be moved to atonishment, sadness or Joy. Ít 1S aS 
1f we had lost a diamond at the bottom of the lake and because the water was murky, we 
were unable to recover It despite our best efforts. However, once the water became still 
and transparent, we found It. Since the diamond had always belonged to us, why should 
we have been astonished and happy? If the cultivator”s mind 1s not calm and peaceful and 
1S OVverÏy øiven fo sorrowful compassion, he will be harmed by the demon of sorrow and 
cry all the time. If he 1s gIven to too much happiness, he will be harmed by the demon of 
happiness and laugh all the time, as though Insane. Thus, although the Pure Land 
practitioner may also hope to see transcendental realms and scenes, he should not long 
for or dream of them too much, because to recite 1s already to seek. He should be calm 
and seek but not seek, not seek but seek, so as to avoid disturbing his mind. He should 
Just earnestly recite the Buddhaˆs name and ¡n time, when the power of his recitation 1s 
pure, there will be a response and he will witness auspIcIous realms. To continuously 
seek and hope for them is deluded thought which brings harm. 

Đây là năm trường hợp——These are five cIrcumstances: 

Các cảnh nhân quả không phù hợp, quán tướng nầy song thấy tướng khác, cầu cảnh nọ 
mà lại hiện cảnh kia, như trên vừa nói. Và lại, cảnh hiện ra không giống như trong kinh 
diễn tả, đều là cảnh ma: Instances where cause and effect do not Sorrespond, such as 
visualizing one mark but seeing another, hoping to see one realm but seeing another, as 
well as scenes and realms that do not resemble those described in the sutras, are all 
demonic realms. 


¡) 


ii) 


1V) 


v) 


4126 


Chư Phật chư Bồ Tát tâm từ bi trong sạch, cho nên dù các ngài có hiện tướng quỷ thần 
đến thử thách, ta vẫn cảm thấy an nhiên thanh tịnh. Trái lại, bản nghiệp các loài ma là 
phiền não hiểm ác, nên dù hiện tướng Phật đến khuyên dạy, ta tự cảm thấy xao động 
nóng nảy không yên: Buddhas and Bodhisattvas have pure compassion; therefore, even If 
they take the appearance of “demons' to test us, we still feel calm, at peace and pure. 
Demons, on the confrary, are inherently evil and wicked; thus, even when they take the 
appearance of Buddhas and Bodhisattvas, we feel agItated, angry and uneasy. 

Ánh sáng của Phật làm cho ta cảm thấy êm dịu mát mẻ, lại không có bóng, không chói 
mắt. Ánh sáng của ma làm cho ta chói xót đôi mắt, bức rức không yên, và có bóng. Như 
trong Kinh Lăng Già đã diễn tả: The Buddhas' light makes us feel calm and refreshed; it 
has neither shadow nor a blinding effect on the eye. The light of demons, on the other 
hand, affects our eyes and makes us feel agitated rather than calm and peaceful; it also 
has shadows. The reference to the Buddhas" light in the Lankavatara Sutra 1llustrates this 
point. 

Lời thuyết pháp của chư Phật chư Bồ Tát hợp với kinh điển, thuận theo chân lý. Lời của 
ma trái lẽ phải, không đúng với kinh Phật đã chỉ dạy: The teachings of the Buddhas and 
Bodhisattvas are in accord with the sutras and the truth. The words of demons are 
contrary to the truth and not in line with the sutras” teachings. 

Khi thắng tướng hiện ra, muốn khảo nghiệm, hành giả chỉ chánh ý tụng Bát Nhã Tâm 
Kinh, hoặc nhiếp tâm trì chú niệm Phật. Nếu là Thánh cảnh, càng niệm lại càng rõ ràng, 
vì vàng thật không sợ lửa. Nếu là ma cảnh, trì nệm một hồi nó liền ẩn mất, bởi tà không 
thể lấn chánh—When an auspicious mark appears, the practitioner who wishes to test it 
need only concentrate on reciting the Heart Sutra with a pure mind, or reciting a mantra 
or the Buddhaˆs name with one-pointedness of mind. If the mark really 1s auspIcious, the 
more he recites, the clearer 1t becomes, because genuine gold 1s not harmed by fire. If it 
belongs to the demonic realm, 1t đisappears as he recites, because evil can never 
withstand the truth. 


(VH)Tám Điều Cốt Yếu Của Người Tu Tịnh Độ: Eight crucial elements for Pureland 


D 


2) 


3) 


4) 


cultivators—Theo Tế Tỉnh Đại Sư, Tổ thứ 12 của Liên Tông Thập Tam Tổ, có tám điều 
cốt yếu mà người Phật tử tu Tịnh Độ cần phải nên ghi nhớ nằm lòng —According to 
Great Master Ch”i-Sun, the twelfth of the thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, there 
are eight crucial elements all Pureland cultivators must often reflect and remember: 

Vì sự sanh tử mà phát lòng Bồ Đề. Đây là đường lối chung của tất cả những người học 
đạo: Because of life and death, developing Bodhi Mind. This should be the common path 
of all Buddhists. 

Dùng tín nguyện sâu mà trì danh niệm Phật. Đây là chánh tông của pháp môn Tịnh Độ: 
Use “deep faith and vow” to practice Buddha Recitation. This 1s the essence of the 
Pureland Dharma Door. 

Lấy sự nhiếp tâm chuyên chú mà niệm Phật để làm phương tiện dụng công: Use “focus 
and concentration” to recite Buddha as a means to gain rebirth. 

Lấy sự chiết phục phiển não hiện hành làm việc quan yếu để tu tâm: Use the matter of 
“taming the images and workings of afflictions” as a crucial step 1n cultivating the mind. 


5) 


6) 


7) 


8) 


4127 


Lấy sự giữ chắc bốn trọng giới (không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không 
vọng ngữ) làm căn bản vào đạo: Use the matter of “maintaining the four grave precepts” 
(no killing, no stealing, no sexual misconduct, and no lying) as the fundamental 
foundations of the cultivated path. 

Dùng các thứ khổ hạnh làm trợ duyên để tu hành, đừng quá tham cầu các thứ ngũ dục: 
Use the “Ascetic practices” as supports for the cultivated path, meaning do not become 
too greedy for the pleasures of the five desires. 

Lấy sự nhất tâm bất loạn làm chỗ quy túc của pháp môn Tịnh Độ: Use the “one mind 
without distractions” as the ultimate goal of the Pureland Buddhism. 

Lấy các điềm lành để làm chứng nghiệm cho sự vãng sanh: Use “wholesome spiritual 
achievement” as proofs and validations for gaining rebirth. 


(VIII)Thập Thắng Sự: Ten great benefits— Theo hai Đại Sư Trí Giả và Thiên Như trong 


Ù 


2) 


3) 


4 


5) 


6) 


7) 


8) 


Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, người nào chí tâm thọ trì danh hiệu Phật, hiện đời 
sẽ được mười điều thắng lợi——According to the two Great Masters Chih-I and T”ien-Ju in 
The Pure Land Buddhism, those who Invoke the Buddha's name with utmost sincerity 
wIll derIve ten øreat benefits In this very life. 

Ngày đêm thường được tất cả chư Thiên, đại lực thần tướng và hằng sa quyến thuộc ẩn 
hình ủng hộ: Day and night they enjoy the ¡invisible protection of all celestial beings, 
powerful deities and their multitudes of retaIners. 

Thường được hai mươi lăm vị Đại Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm và tất cả Bồ Tát theo 
thủ hộ bên mình: Twenty-five great Bodhisattvas, inecluding Avalokitesvara Bodhisattva 
(Kuan-Yin) and other Bodhisattvas, constantly keep them In mind and protect them. 

Hằng được chư Phật ngày đêm hộ niệm; Đức A Di Đà thường phóng ánh sáng nhiếp thọ 
người ấy: They enjoy the continuous aid and protection of the Buddhas; Amitabha 
Buddha emits constant light to gather them ïn. 

Tất cả ác quỷ như Dạ Xoa, La Sát đều không thể làm hại. Tất cả rồng độc, rắn độc và 
thuốc độc đều không thể xâm phạm: No evil demons, ferocious dragons, poisonous 
snakes or the like can harm them. 

Không bị những tai nạn như nước trôi, lửa cháy, giặc oán, đao tên, gông xiểng, tù ngục, 
hoạnh tử: They do not meet with such calamities as drowning, burning or other violent 
death; nor do they encounter such punishment as being shackled and Imprisoned, or 
sudden death. 

Những nghiệp ác về trước lần lượt tiêu diệt. Những oan mạng bị đương nhơn giết, nhờ 
công đức niệm Phật, đều được giải thoát, không còn theo báo phục: Previous karma ¡is 
gradually dissipated; the soulsof those whom they have murdered In past Ïlives are 
liberated and no longer seek revenge. 

Đêm nằm nghỉ yên ổn, hoặc mơ thấy điềm lành hay thấy sắc thân thắng diệu của Phật A 
Di Đà: They have restful sleep or dream of auspicious eventfs or view the supremely 
wonderful body of Amitabha Buddha. 

Tâm thường an vui, nhan sắc sáng nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt đẹp: 
Therr Minds are always Joyful and at peace, their complexions clear and bright, therr 


3) 


4128 


bodies filled with energy and strensgth; whatever they undertake generally meets with 
SUCC©SS. 

Thường được mọi người kính trọng giúp đỡ, hoặc hoan hỷ lễ bái cũng như kỉnh Phật: 
They are always honored and assisted by others, and are gladly accorded the respect 
reserved for the Buddhas. 


10) Khi lâm chung tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, được thấy Phật A Di Đà và các 


h 


2) 


Thánh chúng tay bưng đài vàng tiếp dẫn vãng sanh về Cực Lạc, cùng tận kiếp vị lai 
hưởng thọ sự vui nhiệm mầu: At the time of death, they do not experience fright, as right 
thoughts manifest themselves; they witness Amitabha Buddha and the Sacred Assembly 
bearing the golden lotus, to welcome and escort them to the Pure Land, where they will 
enjJoy peace of Mind and happiness forever. 


(O) Di Đà Bổn Tánh, Tịnh Độ Duy Tâm 
Selƒ-nature Arimitabha, Mind-Only Pure Land 


Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, sự nhiếp 
cơ của Tịnh Độ quả là rộng lớn, không thể nghĩ bàn, nhưng chúng ta thường nghe nói “Di 
Đà Bổn Tánh Tịnh Độ Duy Tâm.” Nghĩa lý của câu nầy thế nào? Tịnh Độ là miền Cực 
Lạc ngoài mười muôn ức cõi Phật, Di Đà là vị giáo chủ của Tây Phương Cực Lạc. Ý nói 
chân tâm của chúng sanh rộng rãi và sáng suốt vô cùng: According to Most Venerable 
Thích Thiển Tâm in The Pure Land Buddhism, the gathering power of the Pure Land 
method 1s trully all-embracing and unconceivable. However, we always hear such 
expression as “Self-Nature Amitabha, Mind-Only Pure Land.” What 1s the meaning of 
this expression? The Pure Land 1s the land of Ultimate Bliss, ten billion Buddha lands 
from here, and Amitabha Buddha 1s the teacher of that land. It means that the True Mind 
Of sentient beIngs 1s all-extensive and all-illuminating. 

Kinh Lăng Nghiêm nói: “Những non sông, đất liền cho đến hư không ở ngoài sắc thân ta, 
đều là cảnh vật trong chân tâm mầu sáng. Các pháp sanh hóa, đều là hiện cảnh của duy 
tâm.” Như thế thì đâu có cõi Phật nào ngoài tâm ta. Cho nên ý nghĩa của Tịnh Độ duy 
tâm là nói cõi Tịnh Độ ở trong chân tâm của ta, như biển cả nổi lên vô lượng bóng bọt, 
mà không có bóng bọt nào ở ngoài biển cả. Lại như những hạt bụi nơi đất liền, không có 
hạt bụi nào chẳng phải là đất; cũng như không có cõi Phật nào chẳng phải là tâm. Thế 
nên Cổ Đức có nói: “Chỉ một tâm nầy có đủ bốn cõi: Phàm Thánh đồng cư, Phương tiện 
hữu dư, Thật báo vô chướng ngại, và Thường tịch quang—The Surangama Sutra states: 
“The varlous mounftains, rivers and continents, even the empty space outside our physical 
body, are all realms and phenomena within the wonderful, bright True Mind. Phenomena 
which are born, they are all manifestations of Mind-Only.” Therefore, where can you 
find a Buddha land outside the Mind? Thus, the concept of Mind-Only Pure Land refers to 
the Pure Land within our True Mind. This 1s no different from the ocean, from which 
springs an untold number of bubbles, none of which 1s outside the wide ocean. lt is also 
like the specks of dust in the soil, none of which 1s not soil. LikewIse, there 1s no Buddha 
land which 1s not Mind. Therefore, ancient sages and saints have said: “This single mind 


l) 


2) 


4129 


encompasses the four kinds of lands In their tofality: the Land of Common Residence of 
beings and saints, the Land of Expediency, the Land of True Reward, and the Land of 
Eternally Tranquil Light. 


(P) Ba Tiêu Chuẩn giúp 
Người Niệm Phật củng cố lòng tin 
Three guidelines to consolidate one”s ƒaith 


Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu và Liên Tông Thập 
Tam Tổ, kinh điển dạy rằng người niệm Phật nên y theo ba lượng để củng cố lòng tin— 
According to Most Venerable Thích Thiền Tâm in The Pure Land Buddhism in Theory 
and Practice and The Thirteen Pafriarchs oƒ Pure Land Buddhism, the Buddhist suftras 
and comunenfaries, the Pure Land practtioner should ƒfollow three guidelnes to 
consolidate hỉs ƒaith. 

Lý Trí Lượng —Guideline of Reason: Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm 
Phật Thập Yếu và Liên Tông Thập Tam Tổ, lý trí lượng là một trong tam lượng được 
dùng để củng cố lòng tin của hành giả Tịnh Độ. Lý trí lượng là sự suy lường tìm hiểu của 
lý trí, chẳng hạn như suy nghĩ, 'các thế giới đều do tâm tạo, đã có cõi người thuộc phân 
nửa thiện ác, tất có tam đồ thuộc nhiều nghiệp dữ, và các cõi trời thuộc nhiều nghiệp 
lành. Như thế tất cũng có cõi Cực Lạc do nguyện lực thuần thiện của Phật, và công đức 
lành của chư Bồ Tát cùng những bậc thượng thiện nhơn—According to Most Venerable 
Thích Thiền Tâm in The Pure Land Buddhism in Theory and Practice and The Thirteen 
Patriarchs of Pure Land Buddhism, “Guideline of Reason” 1s one of the three guidelines 
to consolidate one”s faith. This 1s the reasoning and understanding of human logic. For 
example, we may reflect, “all realms are created from the mind. If there ¡1s a world such 
as ours, where god karma and bad karma are about equal, there must exist other worlds 
such as the three Evil Paths, with a preponderance of evil karma, as well as celestial 
realms, where good karma prevails. It therefore stands to reason that the Western Pure 
Land exIsts as a result of the pure, good Vows of Amitabha Buddha as well as the virtues 
of the Bodhisattvas and other morally superior beings. 

Thánh Ngôn Lượng—The Guideline of the Teachings of the Sages: Tìm hiểu qua lời nói 
của Phật và Bồ Tát—Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu và 
Liên Tông Thập Tam Tổ, Thánh ngôn lượng là một trong tam lượng được dùng để củng 
cố lòng tin của hành giả Tịnh Độ. Thánh ngôn lượng là giá trị lời nói của chư Phật và chư 
Bồ Tát trong các kinh điển. Đức Thế Tôn đã dùng tịnh nhãn thấy rõ y báo và chánh báo 
nơi cõi Cực Lạc, và diễn tả cảnh giới ấy trong các kinh Tịnh Độ. Các bậc đại Bồ Tát như 
Văn Thù, Phổ Hiền đều ngợi khen cõi Cực Lạc và khuyên nên cầu vãng sanh. Người 
Phật tử nếu không lấy lời của Phật, Bồ Tát làm mực thước, thử hỏi còn phải tin ai hơn?— 
According to Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Pure Land Buddhism ¡in Theory 
and Practice and The Thirteen Patriarchs of Pure Land Buddhism, “Guideline of the 
Teachings of the Sages” 1s one of the three guidelines to consolidate one”s faith. These 
are the words of the Buddhas and Bodhisattvas in sutras and commentaries. Buddha 


3) 


qŒ) 


4130 


Sakyamumi, with his pure vision, clearly saw the auspicious environment and superIor 
beings of the Western Pure Land and described them ¡n the Pure Land sutras. The great 
Bodhisattvas, such as ManJjusri and Samantabhadra, all extolled the Land of Ultimate 
Bliss and enJoined sentient beings to seek rebirth there. If Buddhists are not guided by the 
words of Buddhas and Bodhisattvas, whom then should they believe? 

Hiện Chứng Lượng —The Guideline of Actual Seeing and Understanding: Theo Hòa 
Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu và Liên Tông Thập Tam Tổ, hiện 
chứng lượng là một trong tam lượng được dùng để củng cố lòng tin của hành giả Tịnh Độ. 
Hiện chứng lượng là lối tìm hiểu do sự thấy biết hoặc chứng nghiệm hiện thực để khởi 
lòng tin. Trong Tịnh Độ Thánh Hiển Lục đã chứng minh rất nhiều vị niệm Phật được 
vãng sanh, và ở Việt Nam cũng có nhiều Phật tử tu Tịnh Độ được về Cực Lạc. Chẳng 
những thế mà hiện tiền khi tịnh niệm, các vị ấy cũng thấy cảnh Tịnh Độ hiện bày. Nếu 
không có cõi Cực Lạc, và không có Phật A Di Đà tiếp dẫn, thì làm sao những vị ấy thấy 
rõ và được kết quả vãng sanh?—According to Most Venerable Thích Thiển Tâm in The 
Pure Land Buddhism 1n Theory and Practice and The Thirteen Patriarchs of Pure Land 
Buddhism, “Guideline of Actual Seeing and Ủnderstanding” 1s one of the three guidelines 
to consolidate one”s faith. This 1s a method of reasoning based on actual occurences, 
verifiable through our eyes and understanding. The commentary, Blographies of Pure 
Land Sages and Saints, has amply documented the storles of individuals who have 
achieved rebrrth in the Land of Ultimate Bliss through Buddha Recitation. Moreover, 
those who have practiced Buddha Recitaton with a pure mind have been known to 
WIfness scenes of the Pure Land during their current lifetimes. 


(Q) Khó Niệm Phật 
DỰƒicutHt to Pracice Buddha RÑecifaHion 


Ba Lý Do Hành Giả Niệm Phật Không Được Nhứt Tâm Bất Loạn— Three causes which 
practitioners 0ƒ Buddha Recitation cannot achieve “one-poinfedness 0ƒ mind”: Sao gọi 
là “Nhứt tâm bất loạn?” “Nhứt tâm” là duy có một tâm niệm Phật, không xen tạp niệm 
chi khác. “Bất loạn” là lòng không rối loạn duyên tưởng cảnh nào ngoài cảnh niệm Phật. 
Bậc thượng căn niệm Phật một ngày có thể được nhứt tâm, bậc trung căn hoặc ba bốn 
ngày có thể được nhứt tâm, còn bậc hạ căn phải đến bẩy ngày. Cũng có ý nghĩa khác, 
bậc thượng căn trong bảy ngày hoàn toàn nhứt tâm, bậc trung căn chỉ nhứt tâm được ba 
bốn ngày, còn bậc hạ căn duy nhứt tâm được có một ngày. Nhưng tại sao Đức Thế Tôn 
ước hạn trong bẩy ngày có thể được nhứt tâm, mà chúng ta nhiều kể niệm hai ba năm 
vẫn chưa được nhứt tâm? Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Niệm Phật Thập 
Yếu, có ba lý do khiến cho hành giả niệm Phật không được nhứt tâm—What does ¡it 
mean to have “one-pointedness of mind?” lt means to concenfrate the mind on recifation 
without sundry thoughts. “One-pointedness” means the mind is devoid of all distractions, 
thinking about no other realm except the realm of Buddha Recitation. Individuals of high 
capacities may reach such a state In, perhaps, one day; those of moderate capacifles In 
three or four days; those of limited capacities in seven days. There 1s still another point of 


l) 


2) 


3) 


4131 


view, Individuals of high capacities, ideally, achieve one-pointedness of mind during the 
enfire seven-day period; those of moderate capacities only do so for three or four days; 
while those of limited capacitiles may only do so for one day during the whole period of 
retreat. However, why did Sakyamuni Buddha estimate that we could achieve one- 
pointedness of mind within a week, when in fact, some of us may recite for two or three 
or even many years without ever reaching that state? According to Most Venerable Thích 
Thiển Tâm in The Pure Land Buddhism ¡in Theory and Practice, there are three causes 
which practitioners of Buddha Recttation cannot achieve “one-pointedness of mind.”. 

Về sự tướng, ta không y theo lời Phật dạy kiết kỳ tu hành, khi kiết thất lại tạp tu. Phải 
biết trong kỳ thất, muốn được nhứt tâm, nên chuyên giữ một câu niệm Phật, không được 
xen trì chú, tụng kinh hay tham thiển chi khác: From the viewpoint of “mark” or 
phenomena, we fail to follow Sakyamuni Buddha's admonition to conduct periodic 
retreats for cultivation. When we do so, we engage 1n several practices at the same time 
(sundry practices). We should realize that 1ƒ we would like to achieve one-pointedness of 
mind, we should practice oral recitation exclusively during the retreat period, and not 
engage In Mantra or Sutra Recitation or meditation as well. 

Trong bảy ngày chưa tránh được tạp duyên, dứt được tạp niệm, chuyên chú tu hành. Bởi 
có vị kiết thất, vì thiếu sự ngoại hộ, phải tự lo việc cơm nước, chưa yên lòng về các 
chuyện lặt vặt bên ngoài, cho đến chưa có tâm cầu sự tất chứng: There are various 
reasons why some practtloners canot avoid sundry conditions and thoughts or 
concenfration on cultivation for seven days. These reasons range from lack of external 
Support, I1.e., the need to prepare their own meals and attend to other miscellaneous 
activifIes, to lack of earnestness. 

Ba căn như đã nói, chỉ là ước lược. Chẳng hạn như trong thượng căn có thượng-thượng 
căn, thượng-trung căn, thượng-hạ căn; trung và hạ căn cũng thế, thành ra chín căn. Trong 
chín căn nếu chia chẻ ra hãy còn rất nhiều căn nữa. Lại nên biết lời Phật nói chỉ là khái 
lược. Thí dụ như nói bậc thượng căn chỉ nói bẩy ngày không loạn, mà chẳng nói tám chín 
ngày. Thật ra bậc ấy, chẳng những tám chín ngày không loạn, mà cho đến suốt đời cũng 
có thể không loạn. Ngược lại, kẻ độn căn nghiệp chướng nặng nhiều, chẳng những bẩy 
ngày không được nhứt tâm, mà có thể niệm suốt đời cũng chưa được nhứt tâm. Cho nên 
đối với tất cả kinh nghĩa phải khéo hiểu, không nên chấp văn hại lời, và chấp lời hại ý: 
The three capacities mentioned above are a rough estimation. For example, within the 
category of high capacity cultivators, we have “supremely high,” “moderately high,” and 
“low high” capacities. Moderate and limited capacities may likewise be subdivided. 
There are thus a total of nine categories, which may in turn be divided into many more 
categories. We should also realize that Sakyamumi Buddhaˆs words are only generalities. 
For example, the sutras state that Individuals of high capacities can achieve one- 
pointedness of mind for seven days, not eight or nine. In reality, these sages are not only 
undisturbed for eight or nine days, conceivably, their minds can remain empty and still 
during their entire lives. Conversely, those of limited capacities, weighed down bu heavy 
karmic obstructions, not only may fail to reach one-pointedness of mind after seven days, 
they may even recite during their whole lifetime without ever reaching that state. Thus 
we should interpret the words and meaning of the sutras flexibly, without being attached 


4132 


to the words and betrayIng the phrase, or grasping at the phrase and doing 1nJustice to the 
meaning. 


(II Ba Mối Nghỉ Của Phật Tử Về Tịnh Độ— Three doubts oƒ practitioners about the Pure 


l) 
a) 


b) 


Land: Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, có nhiều người 
thật tâm muốn niệm Phật, hoặc đã từng hành trì rồi, nhưng vì sự học hiểu về giáo lý còn 
kém, nên khi nghe kẻ khác biện luận bài bác, liền khởi lòng nghi. Những mối nghi đó rất 
nhiều, nhưng chỉ nêu lên đây ba mối nghi chánh —According to Most Venerable in The 
Pure Land Buddhism in Theory and Practice, there are some people who truly want to 
recite the Buddhaˆs name or have engaged In the practice; however, because their study 
and understanding of the Dharma are still wanting, they develop doubts as soon as they 
hear criticisms of others. There are many such doubts; however, here we only mention 
three of the most common. 

Tịnh Độ chỉ là một quyển thuyết ——Pure Land is really just an expedient teaching: 

Có kẻ thấy trong kinh điển tả cảnh Tịnh Độ quá trang nghiêm, bỗng sanh niệm nghi rằng: 
“Cõi Cực Lạc là quyền tiện của Phật nói ra để cho người hâm mộ gắng tu làm lành lánh 
dữ, đại khái như thuyết thiên đường, chứ làm gì có một thế giới từ đất đai đến cây cối, 
lầu các đều bằng thất bảo như vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, xích châu, mã não. Lại nữa, thân 
người bằng chất ngọc nhuyễn kim cương, hóa sanh từ hoa sen không có già, bệnh, chết. 
Các thức ăn mặc trân quý đều tùy ý niệm hiện ra. Như thế toàn là những chuyện đau 
đâu, xa với thực tế làm sao mà tin được?—Seeing the Pure Land described in overly 
maJestic terms In the sutras, some people suddenly develop the Idea that the Pure Land 1s 
merely an expedient of the Buddhas. How can there exist a world in which everything, 
from the ground to the trees and towers, is made of seven jewels(see Thất Bảo). 
Moreover, the inhabitants radiate health and tranquility; they spring to life from lotus 
blossoms, free of old age, disease and death. Ethereal food and clothing appear before 
them according to their wishes. All these are far removed from the realities spread before 
our own eyes, how can we believe in them? 

Để giải thích điều nầy Hòa Thượng Thích Thiển Tâm đã đáp rằng: “Những ý nghĩ trên 
phần (a) đó đều còn hạn cuộc theo sự nghe thấy của tai mắt phàm tình. Người muốn học 
Phật không nên đem trí phầm phu mà suy lường Thánh cảnh. Đừng nói đâu xa, ngay ở 
Việt Nam ta khi cụ Phan Thanh Giản đi sứ sang Pháp trở về thuật lại, nói bên ấy đèn 
không đốt mà cháy, xe thuyển không ngựa hay người kéo mà tự chạy, trăm việc sánh 
bằng trời đất, duy có sự sống chết là còn thuộc quyền tạo hóa định đoạt mà thôi. Vua và 
triều thần nghe nói đều không tin. Đến như chỗ bạn thân mà cũng mỉm cười cho là cụ 
Phan đi xa về nói khoác. Kỳ thật thì những điều cụ Phan vừa kể đều là sự thật —In reply 
to this I will say: “AII these doubts derive from the limited sights and sounds perceived by 
the eyes and ears of common mortals. Those who wish to study the Dharma should not 
assess the realms of the saints with the limited faculties of sentient beings. Let us not talk 
Of faraway things. In Asia, in the last century, when Mr. Phan Thanh Giản, a high- 
ranking official returned from Europe, reported that over there, lamps required no fire to 
light them, while carriages and barges moved on their own, without horses or men to pull 
them. He then praised Europeans for their intelligence and skills, which in hundreds of 
Iinstances rivalled those of God, only life and death remaining within the purview of the 


2) 


b) 


c) 


4133 


Almighty. His words were met with disbelief from the king on down to his enfire court. 
Even the official*s closest friends smiled and thought that returning from far away, he 
was Just exaggerating. In reality, all issues mentioned by Mr. Phan were true. 

Có người nghe nói pháp môn Tịnh Độ hành trì giản dị mà kết quả rất mau chóng cao siêu 
nên nghi ngờ —Hearing that the Pure Land method 1s easy to practice but the results are 
speedy and lofty, some people develop doubts: 

Đâu lại có phương pháp thành Phật quá dễ dàng như thế? Bởi đường lối thường thức của 
các môn tu là Chỉ và Quán. Khi hạ thủ công phu, trước tu “Chỉ,” kế tiếp tu “Quán;” hoặc 
trước tu Quán, kế tiếp tu Chỉ. Lần lần tiến đến “Trong Quán có Chỉ, trong Chỉ có Quán.” 
Khi tới trình độ “Chỉ Quán không hai, định huệ tịch chiếu” mới gọi là bước vào cảnh giới 
tự tâm. Rồi từ đó về sau, nếu mỗi đời đều tiếp tục tỉnh tấn tu hành, theo như trong kinh 
luận nói, phải trải qua một muôn đại kiếp mới lên ngôi “Bất Thối Chuyển.” Tại sao chỉ 
một câu niệm Phật, ngay trong đời nầy lại được vãng sanh lên ngôi Bất Thối, há chẳng 
phải là dễ dàng quá ư?: How can there be such an easy method leading to Buddhahod? 
The usual way of Buddhist cultivation centers around concentration and contemplation. 
When we sfart cultivating, we practice first concentration (samatha), then contemplation 
(vipasyana), or we can begin first with contemplation and follow up with concentration. 
We then progress to the stage where “in contemplation there 1s concentration, 1n 
concentraton there ¡1s contemplaton.” Upon reaching the level of. “non-dual 
concentration and contemplation, still-but-illuminating samadhi and wisdom,” we have 
stepped Info the realm of the Self-Nature. From then on, 1Ÿ we vigorously keep up with 
our cultivation life after life, it wIll take ten thousand eons before we reach the level of 
non-retrogression, according to the sutras and commenfaries. How 1s 1t that after only a 
few singleminded utterances of the Buddhaˆs name, we can be reborn 1n the Pure Land in 
this very lifetime, at the stage of non-retrogression? Is It not really too easy? 

Khi để cập đến nghi vấn nầy, chúng ta nên biết tu các pháp môn khác chỉ hoàn toàn 
nương nơi tự lực, cho nên phải khó. Riêng đường lối tu Tịnh Độ có hai năng lực, là tự tâm 
lực và Phật lực tiếp dẫn, nên sự thành công rất dễ. Ví như một người chân yếu, muốn tự 
mình lên tận đỉnh núi cao là điều rất khó. Nhưng nếu kẻ ấy được một vị đại lực sĩ khoác 
cánh tay phăng phăng đưa bước tiến tới thì kết quả lên tới đỉnh nào có khó chi!: When 
responding to this doubt, we should realize that most other methods Iinvolve complete 
reliance on “self-power,” and are therefore bound to be difficult. The Pure Land method 
characteristically Involves two factors, the power of one*s own mind and Amitabha 
Buddhaˆs power of “welcoming and escorting.” Therefore, obtaining resulfs 1s extremely 
easy. For example, If someone with weak, hobbled feet wanted to climb a mountain 
unaided, it would be difficult indeed! However, 1ƒ he were assisted by a great athlete who 
took him by the arm and climbed the mountain along with hìm, head held hiph, the result 
would not be that difficult to achieve 

Về môn Tịnh Độ cũng thế, khi ta chuyên tâm niệm Phật tức là lúc tâm lực phát triển. 
Niệm đến một lòng không loạn, là lúc tâm lực hoàn toàn hiện bày. Đang khi ấy nghiệp 
lực bị hàng phục không còn làm chướng ngại, lại được thêm Phật lực tiếp dẫn, nên tuy 
nghiệp chưa trừ dứt, mà được vãng sanh. Khi sanh về Tây Phương rồi, sống lâu vô lượng 
vô biên a tăng kỳ kiếp, sự không thối chuyển cho đến khi thành Phật là một điều hiển 
nhiên dễ hiểu: The same is true of Pure Land. As we earnestly recite the Buddha°s name, 


3) 


a) 


b) 


c) 


4134 


our mind-power keeps developing. When one-pointedness of mind 1s achieved, the mind- 
power manifesfs Itself perfectly. At that point the power of our karma 1s subdued and 1s 
no longer a hindrance. If we add to that Amitabha Buddha's power to “welcome and 
escort,” we wIll achieve rebrrth in the Pure Land In spite of the fact that not all of our bad 
karma 1s extinguished. Once reborn, our lifespan extends over Iinnumerable eons. Non- 
retrogression until complete Enlightenment and Buddhahood are attained 1s therefore an 
easily understandable occurrence. 

Chúng sanh ít nhân duyên phước đức không thể sanh về Tịnh Độ—Sentient beings lack 
conditions and merit and therefore cannot achieve rebirth in the Pure Land: 

Cảnh Cực Lạc mầu đẹp trang nghiêm vô lượng, chẳng phải dùng ít nhân duyên căn lành 
phước đức mà được sanh về. Nhìn gẫm lại mình, căn lành phước đức còn sơ bạc, nghiệp 
chướng lại nhiều, mong gì đời nầy được duyên tốt vãng sanh?: The Land of Ulumate 
Bliss 1s so extremely lofty and beautifully adorned that we cannot rely merely on a few 
good roots, blessings, virtues, causes and conditions to achieve rebirth in that land. 
Reflecting upon ourselves, we see that our good roots, merits and virtues are Iindeed 
shallow, while our bad karma and obstructions are heavy; how can we expect to atfain, In 
this very life, conditions favorable to rebirth in the Pure Land? 

Xin kính khuyên quý vị muôn ngàn lần chớ nên nghĩ như thế. Bởi khi các vị lần chuỗi 
niệm Phật được, là căn lành phước đức của quý vị đã sâu dầy rồi. Thử nghĩ lại xem, trên 
thế gian nầy biết bao nhiêu kể không nghe được danh hiệu Phật? Biết bao nhiêu người 
tuy nghe hồng danh Đức A Di Đà, nhưng mãi tranh danh đoạt lợi, đeo đuổi theo các điều 
trần nhiễm, không chịu niệm Phật. Nay các vị đã nghe Phật pháp và chí tâm niệm Phật, 
há không phải là có căn lành phước đức lớn đó sao?: I respectfully beg of you, ten 
million times, not to have such doubts! For, 1ƒ you can finger a rosary and recite the 
Buddhaˆs name, you already have deep roots of merit and virtue. Do think again. How 
many people are there on this very earth who lack the opportunity to hear the Buddha”s 
name? How many , even after hearing Amitabha Buddhaˆs name, continue to seek fame 
and profit, chasing after mundane dusts and refusing to recite the Buddha*s name? You 
have now heard the Dharma and recited the Buddha”s name In all sincerity. Is this not 
proof enouph that you already have many øood roots, merifs and virtues? 

Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật bảo ngài Di Lặc Bồ Tát: “Nếu có chúng sanh nào nghe 
danh hiệu Đức Phật kia, vui mừng khấp khởi, cho đến một niệm, nên biết kẻ ấy được lợi 
lớn, đã đầy đủ phước đức vô thượng.” Lời nây đủ chứng minh rằng biết niệm Phật tức là 
đã có nhiều phước đức căn lành rồi. Trong Tịnh Độ Thánh Hiển Lục có dẫn sự tích 
những người phạm tội cực ác (như Trương Thiện Hòa, Hùng Tuấn, Duy Cung, và các loài 
súc sanh như chim Bát Kha, Anh Võ, vân vân), chí tâm niệm Phật đều được vãng sanh. 
Phước đức căn lành của quý vị đã vượt xa hơn những người ác và loại súc sanh kia. Vậy 
cần chi phải e ngại là ngay trong đời nầy không được sanh về Cực Lạc?: In the Longer 
Amitabha Sutra, Sakyamumi Buddha said to Maitreya Bodhisattva: “If any sentient being 
hears the name of Amitabha Buddha and 1s transported with delight even for a moment, 
you should know that he has received great benefit and has perfected supreme merit and 
virtue.” This quote should be proof enough: the very fact that a person practices Buddha 
Recitation shows that he already has many good roots, merifs and virtues. The book, 
Biographies of Pure Land Sages and Saints, records the life histories of individuals who 


4135 


committed extremely heavy transgressions, yet achieved rebirth in the Pure Land through 
sinegleminded recitation of the Buddha”s name at the time of death. Your good roots, 
merits and virtues far surpass those of the evil beings cited In these biographies. 
Therefore, why should you have doubts about being reborn in the Pure Land 1n this very 
lifetime? 


(IHH)Bảy Trường Hợp Khó Niệm Phật —Seven ciữcumstances that are dÿƒƒicuÌt to practfice 


l) 


2) 


3) 


4 


3) 


6) 


Buddha Reciafion: Theo hai Đại Sư Trí Giả và Thiên Như trong Tịnh Độ Thập Nghi 
Hoặc Vấn Luận, có bảy trường hợp khó niệm Phật —According to Masters Chih-I and 
TIen-Ju in The Pure Land Buddhism, there are seven circumstances that are difficult for 
Pure Land practitioners to practice Buddha Recitation. 

Dù cho bạn không bệnh, mà chết một cách yên Ổn, khi lâm chung e duyên đời chưa dứt, 
niệm tục còn vương, nỗi tham sống sợ chết làm cho tâm ý rối loạn phân vân cũng không 
niệm Phật được: Even !1f you die peacefully, without 1llness, you may not have severed 
all worldly ties, or you may still be caught up in defiled thoughts. The desire to survive, 
coupled with the fear of death, disturb your Mind, rendering 1t perplexed and undecided. 
In such circumsfances as well, you cannot recite the Buddhaˆs name. 

Giả sử bạn không bị những ác duyên mà chỉ bệnh sơ sái rồi mãn phần, thì lúc sắp chết tứ 
đại đất, nước, lửa, gió phân ly, gân xương rút chuyển, thân tâm đau đớn kinh hoàng, như 
con đổi môi bị lột vẩy, con cua rớt vào nước sôi, làm sao mà niệm Phật?: Even if you do 
not meet with evil conditions, but simply expire after a mild illness, at that time the four 
elements (earth, water, fire, alr) separate, your ligaments and bones Jerk and retract, 
Mind and body are aching and in a state of panic, not unlike a turtle being skinned alive 
or a crab thrown alive Into a boiling pot. How can you then recite the Buddha”s name? 
Nếu là người tại gia, thì lại thêm gia vụ chưa xong xuôi, việc sau chưa sắp đặc, vợ kêu 
con khóc, trăm mối ưu tư cũng không rỗi rảnh để niệm Phật: Moreover, if you are a 
layman, you have, in addition, unfinished family obligations, unsettled proJects and plans, 
walling wife and weeping children, along with hundreds of other worrles and 
apprehensions. How can you have the leisure to recite the Buddhaˆs name?. 

Chẳng đợi lúc lâm chung, giả sử trước khi bạn chưa chết mà có chút bệnh nơi thân, phải 
gắng chịu sự dau khổ, rên rỉ không yên, tìm thuốc hỏi thầy, nhờ người cầu an sám hối, 
tạp niệm rối ren, chưa dễ nhiếp tâm niệm Phật: Let us not even talk about the time of 
death. Even In daily life, If you are afflicted with some mild 1llness, you suffer, moaning 
and groaning endlessly. As you search for a physiclan or a cure or seek out monks and 
nuns fo recite verses of repentance, hoping for a quick recovery, your sundry thoughfs are 
legion. lt is not easy, then, to concentrate the Mind and recite the Buddhaˆs name. 

Dù bạn chưa có bệnh, nhưng bị tuổi cao sức yếu, đủ sự suy kém, áo não buôn than, chỉ lo 
sự việc trên cái thân già còn chưa xong, chắc chi đã niệm Phật?: Even under normal 
cIrcumsfances, when you are 1n good health, you may be afflicted with old age and 
declining strength, beset by all kinds of worrles and sorrows. Keeping the aging body 
together 1s a never-ending task; how can you have time for Buddha Recitation? 

Ví như lúc bạn chưa già, thân lực đang cường tráng, mà còn đeo việc thế tục, chưa dứt 
niệm đời, bôn tẩu đông tây, âu lo đủ việc, biển thức mênh mông, làm sao có thể niệm 
Phật được?: Even when you have not reached old age and your body 1s still vigorous, you 


7) 


4136 


are still weiphed down by mundane preoccupations and have not yet severed worldly 
thoughts. You run hither and yon, worrying about ten thousand things. With your sea of 
COnSCIOusness so vast, how can you recite the Budda”s name? 

Dù bạn được muôn duyên rảnh rỗi, có chí tu hành, nhưng đối với tướng thế gian, nếu nhìn 
không thấu, nắm không vững, dứt không xong, khi xúc đối với ngoại duyên không thể tự 
chủ, tâm tùy theo cảnh mà điên đảo làm sao yên trí để niệm Phật?: Even if you are free 
of all conditions and entanglements and are determined to cultivate the Dharma, unless 
you can see through mundane marks, understand them thoroughly, and sever them 
completely, you wIll not be In control of yourself when faced with external conditions. 
'Your Mind, then, wIll move erratically, following the environment. How can you have the 
peace of Mind to recite the Buddha”s name? 


(IV)Mười Loại Người Không Niệm Phật Được Lúc Lâm Chung— Ten types 0ƒ people who 


cannof recite the Buddha?s name at near-death tme: Sở đĩ hàng phàm phu nghịch ác khi 
lâm chung biết niệm Phật là do từ trước họ đã có căn lành, phước đức, nhân duyên, nên 
đời nầy mới gặp thiện hữu tri thức và khởi lòng tin tưởng phụng hành, chứ những kẻ một 
đời tạo ác, khi lâm chung mong gì có được được một câu niệm Phật để được vãng sanh? 
Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, câu hỏi 
số 20, có mười hạng người không thể niệm Phật lúc cận tử. Những sự kiện nầy có thể 
xãy đến với bất cứ ai, bất kể là xuất gia hay tại gia. Chúng xãy ra do bởi nghiệp đời 
trước hay đời nầy (túc nghiệp hay hiện nghiệp) và xãy ra bất thần không tránh được. 
Chúng ta không phải là bậc Thánh nhân chứng túc mạng thông, lại cũng chẳng phải là 
bậc đủ tha tâm, thiên nhãn, biết mình khi mạng chung chết tốt hay xấu, mà bình thời 
không niệm Phật, đến khi lâm chung nếu rủi mắc phải một trong mười ác duyên, chừng 
đó dù có Phật sống hay bao nhiêu thiện hữu tri thức cũng không thể nào cứu được. Lúc 
đó thần thức sẽ tùy theo nghiệp mà đi vào chốn tam đồ bát nạn, nhiều kiếp chịu khổ— 
The reason perverse and evil beings manage to recite the Buddhaˆs name at the time of 
death 1s that they have “good roots, causes, conditions, merits, and virtues” from the past. 
That 1s why they are able to encounter good spiritual advisors, believe 1n them and act 
accordingly. How can those who commit evil deeds throughout their lives be reborn In the 
Pure Land with Just a single recitation of the Buddha”s name? According to Most 
Venerable Thích Thiển Tâm ¡n the Treatise on The Ten Doubts, question number 20, 
there are ten types of people who canmnot recite the Buddha”s name at the time of death. 
These are common occurrences which can befall anyone, clergy or laypeople. They are 
due to previous or current karma and occur suddenly and unavoidably. We are not sages 
who have attained the “ˆknowledge of previous lives,` and who can thus know In advance 
whether or not we wIll encouter karmic retribution at the moment of death. Neither do we 
have the faculty of reading other people°s Minds nor supernatural vision, to know 
whether we will die peacefully or not. Thus, 1Ý we do not recite the Buddha”s name In 
danly life, how will we react 1ƒ, at the time of death, we Inadvertently meet with one of 
these calamities? At such time, even If a living Buddha or a multitude of good spiritual 
advisors surround us, they will have no way to save us. Our consciousness wIll then 
follow our karma and descend upon the Three Evil Paths, subJect to eight adversities and 
enduring many eons of suffering. 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


?) 


8) 


9) 


4137 


Những kẻ không gặp bạn lành hay thiện hữu tri thức nên chẳng ai khuyên họ niệm Phật: 
Those who fail to meet spiritual friends or good advisors and thus have no one to urge 
them to recite. 

Những kẻ bị bức thiết bởi khổ nghiệp, nên không yên ổn rổi rảnh để niệm Phật: Those 
who are oppressed by karmic suffering and lack both peace of Mind and free time to 
practice Buddha Recitation. 

Những kẻ bị trúng phong thình lình trở nên á khẩu hay khuyết tật ăn nói nên không thể 
niệm Phật được: Those stricken by sudden i1llness and become dumb or speech Iimparred, 
which prevents them from actually reciting the Buddha”s name aloud. 

Những kẻ mất trí nên không thể chú tâm niệm Phật được: Those who are insane and 
cannot focus the Mind on Invoking the Buddha's name. 

Những kẻ bất đắc kỳ tử bởi lửa nước nên không có đủ bình tỉnh chí thành niệm Phật: 
Those who meet with sudden death by fire or drowning and lose their calmness and utter 
SInC€TIfy. 

Những kẻ thình hình bị hại bởi dã thú: Those who are suddenly ¡injured by ferocious 
beasts. 

Những kẻ lúc cận tử gặp thầy tà bạn ác phá hoại lòng tin: Those who encounter wicked 
teacher and evil friends at the time of near death, as such friends destroy therr faith. 
Những kẻ gặp bạo bịnh, hôn mê bất tỉnh rồi qua đời: Those stricken by fatal illness and 
become unconscious when passing away. 

Những kẻ thình hình trúng thương chết trận: Those who are wounded and die suddenly on 
the battlefield. 


10) Những kẻ té từ trên cao mà vong mạng: Those who lose their lives falling from high 


places. 


(R)Hành Giả nên luôn nhớ rằng 
“Niệm Phật là mở cửa đi vào cối Tịnh Độ ” 
Practiioners should always remember that 

«To Recite Amitabha Buddha is 
to open the entrance to the Pure Land ” 


Nam Mô A Di Đà Phật, là quy mệnh đối với Đức Phật A Di Đà hay chúng sanh một lòng 
quy ngưỡng nơi lời nguyện cứu độ của Đức Phật A Di Đà mà niệm hồng danh của Ngài, 
tức là mở cửa đi vào cõi Tịnh Độ. Người Nhật niệm là “Nembutsu.” Đây là sự biểu lộ 
niềm tin nơi Đức Phật A Di Đà, đấng có quyền lực tối thượng đưa chúng sanh đến cõi 
“Tịnh Độ” sau khi mệnh chung. Khi người sắp chết, người ấy nên giữ tâm tập trung vào 
niệm Phật A Di Đà từ mười lần hơn trước hơi thở cuối cùng. Nếu làm được như vậy thì 
tâm thức sẽ được Phật A Di Đà tiếp dẫn về Tịnh Độ. Niệm Phật là phương cách thực tập 
trọng yếu của phái Tịnh Độ. Nam mô có nghĩa là “về nương,” A Di Đà có nghĩa là “Vô 
Lượng quang” và “Vô lượng thọ,” Phật có nghĩa là “Đấng giác ngộ.” Vì vậy Nam mô A 
Di Đà Phật có nghĩa là “Con nguyện về nương nơi Đấng giác ngộ của Vô Lượng Quang 


4135 


và Vô Lượng Thọ. Chúng ta nào ai biết trước ngày mình ra đi, muốn tránh sự bất ngờ của 
quỷ vô thường, chúng ta phải cố gắng niệm Phật, đừng đợi đến lúc xong việc nhà rồi hẳn 
niệm Phật, để giây phút cuối cùng thoát đi không bối rối. Một khi dược vãng sanh Tịnh 
Độ, chúng sanh sẽ đắc thành Phật quả không thối chuyển vì điều kiện ở cõi nước này rất 
tốt cho việc tu tập Phật pháp. Như vậy muốn mở cánh cửa Tịnh Độ hành giả phải luôn 
niệm câu Di Đà lục tự. Sớm mai A Di Đà, chiều cũng A Di Đà, dù gấp thế mấy cũng 
không rời A Di Đà —Namah Amitabha, the formula of faith of the Pure Land sect, 
representing the believing heart of all beings and Amitabha”s power and wIll to save; 
repeated In the hour of death 1t opens the entrance to the Pure Land. J]apanese term for 
“Namo Amitabha” is “Nembutsu.” It is an expression of faith in Amitabha, who 1s 
believed to have the super power to bring people to his “Pure Lanđ” after they die. When 
a person 1s 1s dying, he needs to keep the mind focused and recite Namo Amitabha 
Buddha up to ten times before his last breath. If this happens, his spirit will follow the 
vow of Amitabha Buddha and go to the Pure Land. Recifation 1s the central practice of 
the Pure Land sect. ÑNamo means to return to take refuge; Amitabha means Limitless 
Light and Limitless Life; Buddha means the “Enlightened One.” We don”t know when 
our life ends, to avoid being surprised by the spirit of Impermanence, let us at all times 
apply ourselves to earnest recitation of the Buddha”s name, not waifting until we have 
fulfiled our family obligations before reciting the Buddha” name, only then will we 
escape bewilderment and confusion 1n our last moment. Once reborn in the Sukhavati, 
senfient beings will inevitably progress toward Buddhahood because the conditions 1n the 
Pure Land are optimal for Buddhist practice. Thus, those who want to open the gate to the 
Pure Land should always recIte the six words of “Na-Mo-A-MI-Ta-Bha”. Recite 
Amitabha Buddha's name in the morning, recife 1t again In the evening, no matter how 
rush you are, do not part from the recitation of Amitabha Buddhaˆs name. 





(Giếng thiêng nơi Hoàng Hậu Maya tắm sau khi 
Đúc Phật đẳn sanh trong vườn Lâm Tỳ Ni bên Nepal) 


4139 


CHƯƠNG MỘT TRĂM BA MƯƠI BẢY 
CHAPTER ONE HUNDRED THIRTY-SEVEN 


Cúng Dường 
Q@ƒjfcrings 


(A) Tổng quan và Ý nghĩa của Cúng Dường—Overview and Menaings oƒ Offerings 

(l)_ Nghĩa của Cúng Dường— The meanings öoƒ offerings. 

(H) Những định nghĩa khác liên quan đến Cúng Dường— Other definitions that are related to 
Offerings. 

(B) Phân loại Cúng Dường— Categories 0ƒ ogƒ[ƒferings 

(l)_ Nhị Chúng Cúng Dường— Two kinds oƒ Offerings. 

(H) Tam Chúng Cúng Dường— Three modes (kinds) oƒ serving the Buddha: Ba pháp cúng 
dường. 

(HI)Tứ Chủng Cúng Dường— Four kinds oƒ offerings. 

(IV)Ngũ Chủng Cúng Dường— The five kimds oƒ offerings. 

(V) Lục Chủng Cúng Dường—Six fypes oƒ offerings. 

(VI)Thất Chủng Cúng Dường— Seven kinds oƒ offerings: Bảy Loại Cúng Dường. 

(VII)Thập Chúng Cúng Dường— Ten kinds oƒ offerings. 

(VIH)Mười Bốn Loại Cúng Dường— Fourteen kinds oƒ personal offering. 

(C) Những Người Đáng Được Cúng Dường— People Worthy oƒ @ƒfƒerings 

(I) Năm Loại Người Đáng Cung Kính Cúng Dường— Five persons worthy oƒ offerings. 

(H) Bảy Loại Người Đáng Cung Kính Cúng Dường—Seven persons worthy oƒ offerings. 

(HI)Tám (Hạng) Người Đáng Cung Kính Cúng Dường— Eighf persons worthy oƒ offerings. 

(D) Cúng Dường Thanh Tịnh— Purfication oƒ Qƒfƒering 

(I) Bốn Sự Thanh Tịnh Của Các Loại Cúng Dường— Four kinds oƒ purification oƒ offering. 

(H) Mười Sự Thanh Tịnh Cúng Dường Của Chư Đại Bồ Tát— Ten kinds oƒ pure Off£rings oƒ 
Great Enlightening Beings. 

(E) Pháp Cúng Dường— Oƒƒerings to the Dharma— Dharma-puja (skt) 

(F) Cách cúng dường cao quý nhất đến với Đức Phật — Worthiest offering to the Buddha 

(G) Cúng dường theo truyền thống Tây Tạng—Offering in Tibetan tradition 

(H) Hai Mươi Tám Điều Lợi Trong Việc Cúng Dường Hình Tượng Ngài Địa Tạng— 
Twenty-eight Benefits for Those who make oƒƒerings to the Bodhisafttvd”s Iữnage 

(DU Thái Độ của Người Cúng Dường và Người Được Cúng Dường—Attitudes oƒ both the 
Donors and Receivers 

(J) Những lời Phật dạy về “Cúng Dường ”— The Buddha?s teachings on “Oƒfferings ” 


4140 


4141 


(A) Tổng quan và Ý nghĩa của Cúng Dường 
Overview and Menaings 0ƒ Qƒƒerings 


(D_ Nghĩa của Cúng Dường— The meanings 0ƒ offerings: 


Ũ 


2) 


Cúng dường hay Cung dưỡng có nghĩa là cung cấp nuôi dưỡng hay cúng dường những thứ 
lễ vật như thức ăn, hương, hoa, nhang, đèn, kinh sách, giáo thuyết, vân vân—To 
support—To offer——To make offerings to—To make offerings of whatever nourishes, e.g. 
food, goods, Iincense, lamps, scrIptures, the doctrine, etc, any offerings for body or mind. 
Cúng dường đến chư Phật và chư Bồ Tát để tỏ lòng biết ơn. Điều nầy cũng giống như 
con cái tổ lòng cung kính cha mẹ, hay như học trò tôn kính thầy vậy——Offerings to the 
Buddha and Bodhisattvas mean to express respect and gratitude to them. It 1s similar to 
children paying respect to their parents, as well as students showing gratitude toward theIr 
teachers. 


(II) Những định nghĩa khác liên quan đến Cúng Dường—Other definiions that are related 


8) 
b) 


to Qƒferings: 

Cúng Dường Hương Hoa: To offer flowers and incense—Phật tử cúng dường hương hoa 
là bên ngoài tỏ lòng kính trọng Phật. Khi cúng dường hoa, chúng ta nên nghĩ rằng hoa 
nầy rồi sẽ tàn phai héo úa và hoại diệt đi, chúng ta cũng sẽ hoại diệt như vậy, không có 
một thứ gì trên đời nầy đáng cho ta bám víu. Hiểu như vậy, chúng ta sẽ quyết tâm hết 
lòng dụng công tu hành —Buddhists offer flowers and incense to the Buddha as an 
outward form of respect to the Buddha. When we offer flowers, we think that as those 
flowers fade we also fade and die; therefore, there 1s nothing 1n this world for us to cling 
on. Understand this, we wIll try our best to practice Buddha-dharma. 

Cúng Dường Phật: An offering to Buddha. 

Cúng Dường Tràng Phan Bảo Cái: Offering pennants and banners to the Buddhist 
temple. 

Cúng Dường Vô Lượng Chư Phật Trong Quá Khứ: To serve countless Buddhas In the 
past. 

Cúng Phật: To offer to Buddha. 

Cúng Phụng: 

Cúng dường: To offer. 

VỊ sư chủ lễ trong Đại Hùng Bảo Điện: The monk who serves at the great altar. 

Cúng Rằm: Full Moon Ceremony. 

Cúng Dường Thân: Giving of the body—Theo Kinh Đại Bảo Tích, Chương 12, Phẩm Đề 
Bà Đạt Đa, Đức Phật đã tường thuật rằng trong vô lượng kiếp về thời quá khứ khi Ngài 
làm vị quốc vương phát nguyện cầu đạo vô thượng bổ để, lòng không thối chuyển. Vì 
muốn đây đủ sáu pháp Ba La Mật nên siêng làm việc bố thí cúng dường không lẫn tiếc. 
Về phương diện ngoại cúng dường, ngài đã cúng dường vô số vô biên voi, ngựa, bẩy báu, 
tôi tớ, vân vân. Về phương diện nội cúng dường, ngài cũng đã cúng dường vô số vô biên 
mắt, tai, mũi, óc, thân, thịt, tay chân chẳng tiếc thân mạng. Cũng theo Kinh Đại Bảo 
Tích, Chương 23, Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự, Chúng Sanh Hỷ Kiến Bồ Tát đã tự 
đốt thân mình để cúng dường lên Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh và Kinh Diệu Pháp 


4142 


Liên Hoa, chư Phật đồng khen ngợi là chân pháp cúng dường Như Lai. Nếu dùng hoa, 
hương đốt, chuỗi, hương bột, phan lọng, cờ, phướn, chiên đàn, và các món vật cúng 
dường như thế đều chẳng bằng được. Điều nầy cho thấy sự hy sinh thân thể để cúng 
dường là cách cúng dường tối thượng nhất —According to the Maharatnakuta Sutra, 
Chapter 12, Devadatta, Sakyamuni himself described that during many thousands of 
aeons in the past, he had been a king, he had taken the strong resolution to arrIve at 
supreme perfect enlightenment. For that he exerted himself to fulfill the ŠSix Paramitas. In 
offering which 1s related to outer wealth, he had gIven innumerable, Iimmeasurable gold, 
money, øems, pearls, villages, towns, kingdoms, royal capitals, slaves, elephants, horses. 
In offering which 1s related to inner wealth, he had also given innumerable, 
1mmeasurable eyes, ears, noses, brains, bodies, flesh, arms and legs. But In his heart the 
thought of self-complacency did not occur. AÀlso according to the Maharatnakuta Sutra, 
Chapter 23, Chapter “Former Affair of Bodhisattva Medicine King”, Bodhisattva Gladly 
Seen by All Living Beings (Bodhisattva Mahasattva Sarvasattva Priyadarsana) burned 
his own body with the obJect of paying worship to the Tathagata and his Dharmaparyaya 
of the Lotus of the True Law. His sacrificial deed 1s praised by all the Buddhas. That 1s 
the real worship of the Law. No worship with flowers, incense, rosary, Íragrant, 
umbrellas, flags, banners, no worshipping with materlal gifts or with uragasara sandal 
equals. This clearly show that the giving of oneˆs body 1s the highest degree of charIty. 

9. Cứng Thiên: Thiên Cúng——Cúng dường các vị Trời, Phạm Thiên, Đế Thích Thiên, Công 
Đức Thiên, Hoan Hỷ Thiên—To make offerings to the devas, Brahma, Indra, etc. 

10. Cúng Tổ: To worship ancestors. 


(B) Phân loạt Cúng Dường 
Categories 0ƒ oƒƒerings 


(D_ Nhị Chúng Cúng Dường— Two kinds oƒ Qƒfƒferings: 

(A) 

I) Xuất triển cúng dường: Cúng dường không cầu phước báo nhơn thiên (cúng dường cho 
những vị đã thoát ly sanh tử)—Offerings to those who have escaped from the toils. 

2) Tại triển cúng dường: Cúng dường để cầu phước báo nhơn thiên cho mình (cúng dường 
cho những vị còn luân lưu trong sanh tử)—Offerings to those who are still living ¡n the 
tolls. 

(@) 

1) Tài cúng dường: Offerings of goods. 

2) Pháp cúng dường: Offerings of the Buddha truth. 

(C) Theo Kinh Đại Bảo Tích, có hai loại cúng dường —According to the Great Jewel 
Collection Sufra, there are two kinds 0ƒ oƒffering. 

1) Cúng Dường Pháp Thân Phật —Offering to the Buddha-Dharma Body: Cúng dường Pháp 
Thân Phật là đọc, tụng, hoặc biên chép hay ấn tống, lưu hành 12 bộ kinh của Đức Phật— 
To make offerings to the Buddhaˆs Dharma Body 1s to read, chant, print, or copy, either 


2) 


4143 


hand-written or printed to distribute and spread widely the teachings of the Buddhaˆs 
Twelve Dharma Doctrines. 

Cúng Dường Sinh Thân Phật—Offering to the Buddha-Birth Body: Cúng dường Sanh 
Thân Phật là cúng dường Ứng, Hóa Thân và hình tượng hay Pháp tượng của Phật —To 
make offerinss to the Birth-Body of the Buddha 1s to make offerings to the Adaptation, 
Transformation Body, or pictures and statues (Dharma Statues) of the Buddha. 


(1U Tam Chúng Cúng Dường— Three modes (kinds) oƒ serving the Buddha: Ba pháp cúng 


l) 


2) 


3) 


dường. 

Tài Cúng Dường: Lợi cúng dường bao gồm việc dâng hương, hoa, quả. Lấy của cải, quần 
áo, thức ăn, ruộng nương, nhà cửa, châu báu mà bố thí. Đây cũng là một trong ba phép 
cúng dường một vị Phật, lấy của cải châu báu thế gian mà cúng dường lên chư Phật— 
Offerings of incense, flowers and fruits. Almsgiving, or offering of goods. This 1s also one 
of the three modes of serving a Buddha, offerings or gIfts of material goods. 

Lễ Bái Cúng Dường: Kính cúng dường bao gồm việc tỏ lòng tôn kính—Offerings of 
pralse and reverence. 

Giới Cúng Dường: Hạnh cúng dường bao gồm việc hành trì tố—Good (right) conduct. 


(HI)Tứ Chủng Cúng Dường— Four kinds oƒ o[ferings: 


l) 


2) 
3) 


a) 


b) 


c) 


4 


Hợp Chưởng: Anjali (skt——Salutation with Joined palms—Chấp hai tay chào. Hai lòng 
bàn tay ép vào nhau ngang với ngực. Cử chỉ chào hỏi của người Ấn. Trong Phật giáo nó 
tượng trưng cho Tính Thế Đó hay Chân như The salutation with joined hands. The 
palms are held together at the level of the chest. This 1s a customary gesture of øreeting 
1n India. In Buddhism it expresses “Suchness” or ““Fathata.” 

Dâng Nước Thơm: Argha (skt)—Offering of fragrant water. 

Chân Ngôn Ấn Khế: Manual signs for the Buddha true words—Ấn Tướng—Khế Ấn— Ấn 
tướng là biểu tượng chỉ rõ những ý nghĩa khác nhau. Có nhiều ấn khế khác nhau và 
nhiều ấn tướng của chư Phật và chư Bồ Tát —Manual signs indicative of various ideas. 
There are many other Indications and various symbols of the Buddhas and Bodhisattvas: 
Mỗi ngón tay biểu tượng cho ngũ đại, đất, nước, lửa, gió và hư không, bắt đầu bằng ngón 
út: Each finger represents one of the five primary elements, earth, water, fire, air, and 
space, beginning with the little finger. 

Cánh tay trái biểu tượng cho sự định nh: The left hand represents “stillness” or 
“meditation.” 

Cánh tay phải biểu tượng cho sự biện biệt hay trí huệ: The right hand represents 
“discernmenf” or “wIsdom.” 

Vận Tâm: Vận tâm thành Phật——To practice oneˆs mind toward the Buddhahood. 


(IV)Ngũ Chủng Cúng Dường— The five kinds oƒ offerings: Năm thứ lễ vật để cúng dường— 


(A) 


Ù 
2) 
3) 


The five Buddhist offerings: 


Đồ Hương: Hương xức— Thuốc cao——Unguents. 
Hoa Man: Tràng hạt—Chaplets. 
Thiêu Hương (nhang hay hương thắp): Incense. 


4) 
5) 
@) 
Ù 
2) 
3) 
4) 
3) 
(C) 


Ù 


2) 


3) 


4144 


Phạn Thực: Thực phẩm—Food. 
Đăng Minh: Đèn hay nến thắp —Lamps or candles. 


Nước: Water. 

Nhang: Incense. 

Hoa: Flowers. 

Gạo: Rice. 

Đèn: Candles. 

Theo Kinh Đại Bảo Tích, Đức Phật dạy có năm thứ cúng dường Pháp Thân và Sanh Thân 
Phật: “Này chư Tỳ Kheo! Cho dù chúng sanh cúng dường Pháp Thân hay Sinh Thân ta 
cũng đều nhận, thọ cho đó. Bởi do nơi cúng dường như vậy, các chúng sanh ấy sẽ được 
đầy đủ các quả báo thiện lành, chứng được tam thừa, tâm không thối chuyển. Các người 
thiện nam tín nữ hữu tâm và cúng thí như vậy, có thể thanh tịnh được thân tâm, trang 
nghiêm quả vị vô thượng Bồ Đề, có thể được an lạc vi diệu, hay bố thí tất cả vật cho tất 
cả người, trong tất cả thời gian. Người ấy có thể thọ được tất cả các quả báo lành. Lại 
nữa, tất cả các vật thực dù tịnh hay bất tịnh, dù là thượng vị hay đồ tối dở, cho chí đến 
cát, đá, bùn, đất, sỏi, sạn, gạch, ngói, độc dược, vân vân mỗi khi đưa vào trong miệng 
của Như Lai thì đều hóa thành ra chất thượng vị Cam Lồ hết cả.”——According to the 
Great Jewel Collection Sutra, there are five kinds of offerings for the purpose of the 
Buddha's Dharma Body and Birth-Body: “Bhikshus!l Whether sentient beings make 
offerings to the Dharma-Body or Birth-Body, I will receive and approve of them. Through 
their offerings, those sentient beings wIll acquire complete wholesome consequences, 
attain the three vehicles, and their minds w1ll not regress. For the good men and faithful 
women who have faith and make offerings in that way, It 1s possible for them to purIfy 
their bodies and minds, adorn the achievement of the Ulumate Enlightenment of 
Buddhahood. It 1s possible to have the ultimate peace and happiness, and they often make 
offerings of all materials goods to all people across all periods past, present, and future. 
Such a person will reap all the wholesome consequences of those actions. Moreover, with 
all edible items, whether they are pure or Iimpure, most tasteful or greatly distasteful, 
1ncluding 1tems such as sand, rock, dirt, mud, brick, roof tile, poison, etc., when they are 
placed Into the Tathagata*s mouth. All are turned into the most deliclous and holiest of 
foods.” 

Nếu có chúng sanh nào vì Pháp Thân hoặc sanh thân của ta mà tạo dựng nhà cửa, chỗ 
kinh hành, để cúng dường ta, thời ta liễn thọ dụng: Build homes, places of worship, etc, to 
make offerings to me, I will immediately accept. 

Nếu có chúng sanh nào tạo dựng rừng cây, vườn hoa, giảng đường, tịnh xá để cúng 
dường ta, thời ta liền thọ dụng: Build parks, flower gardens, roads, and temples to make 
offerings to me, I wIll immediately accept. 

Nếu các hàng đệ tử có những ẩm thực, ngọa cụ như giường, nệm, chăn, chiếu, vân vân, 
thuốc men, phòng nhà dâng cúng ta thời ta liền thọ dụng: The various level of Buddhists 
who have foods, bedding materials such as mattresses, blankets, etc., medicines, and 
places to live, etc, make offerings to me, I wilÏ accept. 


4) 


5) 


4145 


Nếu có các Pháp sư thăng tòa thuyết pháp, thời lúc ấy ta cũng chí tâm lắng nghe: lf any 
Dharma Master build high thrones to speak of the Dharma, during such time, I will 
concenfrate to listen. 

Nếu có người cúng thí cho vị pháp sư ấy những y phục ẩm thực, ngọa cụ, thuốc men, 
phòng nhà, vườn rừng, xe cộ, ruộng nương, tỳ nô, thời ta cũng liền nhận thọ cho đó: If 
someone makes offerings to that Dharma Master, such as Buddhist robes, foods, bedding 
materials, medicines, a room, a garden, vehicle, crop field, servants during such time Ï 
wWIll also accept those offerings. 


(V) Lục Chủng Cúng Dường—Six types 0ƒ oƒfferings: Lục Cúng Cụ —The six articles for 


worship—Sáu món dành trong việc cúng kiến hay sáu món mà Thiển Lâm dâng để cúng 
Phật —See Thập Chúng Cúng Dường ¡in Chapter 137 (B) (VII). 


(VIThất Chủng Cúng Dường— Seven kinds oƒ offerings: Bảy Loại Cúng Dường. 


(A) 


Ù 


2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


7) 


(@) 


Ũ 


2) 
3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


(C) Bảy Loại Cúng Dường Cho Tăng Chúng 


Cúng dường cho khách lạ hay cho người lận đận chốn tha hương: Almsgiving to visitors 
or callers. 

Cúng dường cho người đi đường: Almsgiving to travellers. 

Cúng dường cho người ốm đau bịnh hoạn: Almsgiving to the sick. 

Cúng dường cho người hầu bịnh (trông nom người bệnh): Almsgiving to the nurses. 

Cúng dường cho tịnh xá chùa chiển: Almsgiving to the monasteries. 

Cúng dường đồ ăn thường ngày cho chư Tăng Ni: Almsgiving of daily food to the monks 
and nuns. 

Tùy thời tùy lúc cúng dường (nóng, lạnh, gió bão...): General almsgiving of clothing and 
food according to season. 


Cúng dường thân—The physical offering: Dùng thân mình để phục vụ—This ¡s to offer 
service by oneˆs labor. 

Cúng dường Tâm—— The spiritual offering: This 1s to offer a compassionate heart to others. 
Cúng dường Mắt—Offering of eyes: Một cái nhìn nồng ấm có thể làm cho tha nhân cảm 
thấy an tịnh —This is to offer a warm glance to others which will give them tranquility. 
Cúng dường hòa tu (nụ cười hiển hòa)—The offering of Countenance: Ban cho một nụ 
cười hiển hòa êm dịu—To offer a soft countenance with smile to others. 

Cúng dường Ái Ngôn—The oral offering: Dùng lời ái ngữ nông ấm làm cho người yên 
vuiI—To offer kind and warm words to relieve others. 

Cúng dường Sàng tọa (bố thí chỗ ngồi)—The seat offering: Nhường chỗ cho người —To 
offer one”s seat to others. 

Cúng dường Phòng xá—To offer the shelter: Cho phép ai ngủ qua đêm—To let others 
spend the night at one”s home. 





Seven kinds of offerings made to the Sangha: 
Theo Trung Bộ, Kinh Phân Biệt Cúng Dường, có bảy loại cúng dường cho Tăng Chúng—— 
According to The Middle Length Discourses of the Buddha, Dakkhinavibhanga Sutra, 
there are seven kinds of offerings made to the Sangha. 


Ũ 
2) 
3) 


4) 
5) 


6) 


7) 


4146 


Cúng dường cho cả hai Tăng Chúng với Đức Phật là vị cầm đầu khi Ngài còn tại thế: 
One gives offering to a Sangha of both Bhikkhus and Bhikkhnis headed by the Buddha. 
Cúng dường cho cả hai Tăng Chúng sau khi Đức Phật nhập diệt: One gives offering to a 
Sangha of both Bhikkhus and Bhikkhumis after the Tathagata has attained final Nirvana. 
Cúng dường cho Tỳ Kheo Tăng: One gives offering to a Sangha of Bhikkhus. 

Cúng dường cho Tỳ Kheo Ni: One gives offering to a Sangha of Bhikkhunis. 

Cúng dường Tăng Ni: Cúng dường và nói rằng: “Mong Tăng chúng chỉ định cho tôi một 
số Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni như vậy” để tôi cúng dường các vị ấy—One gives offering 
and saying: “Appoint so many bhikkhus and Bhikkhunis for me from the Sangha. 

Cúng dường Tăng Chúng: Cúng dường và nói rằng: “Mong Tăng chúng chỉ định một số 
Tỳ Kheo như vậy” để tôi cúng dường các vị ấy—One gives offering, saying: “Appoint so 
many Bhikkhus for me from the Sangha.”. 

Cúng dường Ni Chúng: Cúng dường và nói rằng: “Mong Tăng chúng chỉ định một số Tỳ 
Kheo Ni như vậy” để tôi cúng dường các vị ấy: One gives offering, saying: “Appoint so 
many Bhikkhunis for me from the Sangha.” 


(VII)Thập Chúng Cúng Dường— Ten kinds 0ƒ offerings: Theo Kinh Pháp Hoa, có mười thứ 


lễ vật cúng dường —According to The Lotus Flower Sutra, there are ten kinds of 
offerings: 


(A) Từ 1 đến 6— From l to 6: 
(A-1)Theo Phật Giáo Đại Thừa—According to The Mahayana Buddhism: 


Ù 


2) 


3) 


Hoa—Flowers: Người ta tin rằng quả báo của cúng dường Phật bằng bông hoa là trong 
tương lai sẽ có được hình tướng toàn vẹn và đẹp đẽ. Tuy nhiên, Phật tử thuần thành 
không nên hy vọng cúng dường bông hoa để được hình tướng toàn vẹn và đẹp đẽ, vì làm 
như vậy là tự mình nuôi dưỡng lòng tham. Nên nhớ rằng một khi công đức đầy đủ thì 
thân thể sẽ tự nhiên hình tướng toàn vẹn và đẹp đẽ đẹp đẽ thôi—It 1s believed that the 
reward for offering flowers to the Buddha 1s that you wIll have perfect features and be 
very beautiful in the next life. However, sincere Buddhists should not make offerings of 
flowers to the Buddha with the hope of gaining handsome features In the future, for that 
wIill nurture your greed. Remember, when your merit and virtue are sufficient, your your 
feature wIll be naturally beautiful. 

Lư hương—A censer: Người ta tin rằng quả báo của cúng dường Phật bằng hương nhang 
là trong tương lai sẽ có một thân thể thơm tho. Tuy nhiên, Phật tử thuần thành không nên 
hy vọng cúng dường hương nhang để được thân thể thơm tho, vì làm như vậy là tự mình 
nuôi dưỡng lòng tham. Nên nhớ rằng một khi công đức đầy đủ thì thân thể sẽ tự nhiên 
thơm tho vậy thôi—It 1s believed that the reward for offering Incense to the Buddha 1s 
that In the future your body wIll be fragrant. However, sincere Buddhists should not make 
offerings of incense to the Buddha with the hope of gaining a fragrant body, for that will 
nurture your greed. Remember, when your merit and virtue are sufficient, your body will 
be naturally frageant. 

Nến (Đèn)—Lamp or candles: Người ta tin rằng nếu bạn cúng dường đèn lên Đức Phật 
thì đời sau bạn sẽ có một nhãn quang trong sáng. Bạn sẽ có khả năng thấy những cái mà 
người khác không thể thấy được——It is believed that if you make offerings of lamps to the 


4) 


5) 


6) 


4147 


Buddha, you will have a clear vision 1n your next life. You will be able to see things other 
people cannot see. 

Nước—Water: Người ta tin rằng nếu bạn cúng dường nước lên Đức Phật thì đời sau bạn 
sẽ có một cái tâm thanh lương trong sáng. Bạn sẽ có khả năng biết những cái mà người 
khác không thể biết được—It ¡is believed that ¡f you make offerings of water to the 
Buddha, you will have a cool and clear mind in your next life. You wIll be able to know 
things other people cannot know. 

Quả (Trái cây)—Fruits: Bạn nên cúng dường trái cây lên Đức Phật với tâm nguyện rằng 
mình sẽ cố gắng chỉ thọ dụng trái cây và rau quả trong cuộc sống hằng ngày mà thôi— 
You should offer fruits to the Buddha with the vow that you wIll try to keep your daily 
diet on fruits and vegetables only. 

Trà—Tea: Trà được dùng như một thói quen trong các buổi lễ cúng vong ở các tự viện— 
Used as habit of offerings to the spIr1fs In monasferIes. 


(A-2)Theo Trung Anh Phật Học Từ Điển của Giáo Sư Soothill—According to The Dictionary 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


öoƒ Chinese Buddhist Terms composed by Professor Soothill: 
Hoa: Flowers. 

Hương (đồ bôi): Unguents. 

Nước: Water. 

Nhang: Incense. 

Thức ăn: Food. 

Đèn: Light. 


(B) Từ 7 đến 10— From 7 to 10: 


7) 


8) 


3) 


Pennants and Banners: Tràng Phan Bảo Cái — Tràng phan bảo cái thường làm bằng vải 
được trang trí với những hình ảnh và màu sắc tôn nghiêm, có thể được cúng dường ngay 
trước bàn thờ Phật —Pennantfs and banners are usually made of clothes that have been 
adorning with adornments of respectable features and colors, can be placed before the 
Buddha's altar. 

Quần Áo—Clothes: Quân áo thường được cúng dường cho chư Tăng Ni trong tự viện. 
Nghi thức dâng y thường được cử hành vào dịp lễ Tự Tứ vào mùa Vu Lan—Clothes are 
often offered to the monks and nuns In monasteries. The ceremony usually takes place 
before the end of the summer retreat during the Ullambana season. 

Đàn dành cho lễ hội —Musical instruments for ceremonies: Những nhạc cụ dùng trong 
các lễ lạc như mõ, trống, chuông, khánh, và xèng la. Dù những nhạc cụ này xuất phát từ 
Trung Quốc, vài truyền thống Phật giáo Đại Thừa tại Trung Quốc, Đại Hàn, Nhật Bản và 
Việt Nam chấp thuận trong việc xử dụng những nhạc cụ này trong các tự viện của họ— 
Musical instruments for ceremonies include the wooden fish, drum, bell, small bell, and 
gong. Even though these musical Instruments originated from China, some Buddhist 
traditions such as Mahayana Buddhism schools in China, Korea, Japan and Vietnam 
approve for using them In the1r monasferies. 


10) Hợp Chưởng: Anjali (skt)—Salutation with joïined palms—See (II) (3) (1). 


(VHI)Mười Bốn Loại Cúng Dường— Fourteen kinds oƒ personal oƒfƒering: Theo Trung Bộ, 


Kinh Phân Biệt Cúng Dường, có mười bốn loại cúng dường phân loại theo hạng người — 


4148 


According to The Middle Length Discourses of the Buddha, Dakkhinavibhanga Sutra, 
there are fourteen kinds of personal offering. 

1) Cúng dường cho các Đức Như Lai, bậc A La Hán, Chánh Đẳng Chánh Giác: One gives 
offering to the Tathagata, accomplished and fully enlightened. 

2) Cúng dường cho các vị Độc Giác Phật: One gives offering to a pratyeka-buddha. 

3) Cúng dường cho các bậc đệ tử A La Hán của Phật: One gives offering to an arahant 
disciple of the Tathagata. 

4) Cúng dường cho các vị đang trên đường chứng quả A La Hán: One gives offering to one 
who has entered upon the way to the realisation of the fruit of ArahanshIp. 

5) Cúng dường cho các vị chứng quả Bất Lai: One gives offering to to a Non-Returner. 

6) Cúng dường cho các vị đang trên đường chứng quả Bất Lai: One gives offering to one 
who has entered upon the way to the realisation of the fruit of Non-Returner. 

7) Cúng dường cho các vị chứng quả Nhất Lai: One gives offering to a Once-Returner. 

8) Cúng dường cho các vị đang trên đường chứng quả Nhất Lai: One gives offering to one 
who has entered upon the way to realization of the fruit of Once-Returner. 

9)_ Cúng dường cho các vị chứng quả Dự Lưu: One gives offering to a Stream-Enterer. 

10) Cúng dường cho các vị đang trên đường chứng quả Dự Lưu: One gives offering to one 
who has entered upon the way to the realisation of the fruit of stream-entry. 

11) Cúng dường cho các vị ngoại học đã ly tham trong các dục vọng: One gives offering to 
one outside who 1s free from lust for sensual pleasures. 

12) Cúng dường cho những phàm phu gìn giữ giới luật: One gives offering to a virtuous 
ordinary person. 

13) Cúng dường cho những vị phàm phu theo ác giới: One gives offering to an Immoral 
ordinary person. 

14) Cúng dường cho các loại bàng sanh: One gives offering to an animal. 


(C) Những Người Đáng Được Cúng Dường 
People Worthy oƒ Q@ƒƒferings 


(D Năm Loại Người Đáng Cung Kính Cúng Dường— Five persons worthy 0ƒ oƒfƒerings: Ngũ 
Xứ Cúng Dường—The five to be constantly served—Năm chỗ để cúng dường. 

1) Cha: Father. 

2) Mẹ: Mother. 

3) Thầy dạy: Teacher. 

4) Thầy Dạy Đạo: Religious Master. 

3) Người Bệnh: The sick. 


(I1 Bảy Loại Người Đáng Cung Kính Cúng Dường—Seven persons worthy oƒ oƒfƒerings: 
Theo Kinh Tự Hoan Hỷ và Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bảy loại người 
đáng kính trọng—According to the Sampasadaniya Sutta and Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are seven persons worthy of offerings: 

1) Câu Phần Giải Thoát: The Both-Ways-Liberated. 


2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
? 


4149 


Tuệ Giải Thoát: The Wisdom-Liberated. 
Thân Chứng: The Body-WItness. 

Kiến Chí: The Vision-Attainer. 

Tín Giải Thoát: The Faith-Liberated. 
Tùy Pháp Hành: The Dhamma-Devotee. 
Tùy Tín Hành: The Faith-Devotee. 


(HI)Tám (Hạng) Người Đáng Cung Kính Cúng Dường— Eight persons worthy gƒ offerings: 


Ù 
2) 


3) 
4) 


3) 
6) 


) 
8) 


q) 


l) 


Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có tám loại người đáng được cung kính— 
According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are eight 
persons worthy of offerings: 

Hạng đã thành tựu Dự Lưu quả: The Stream-Winner. 

Hạng đang thành tựu Dự Lưu quả: One who has practiced to gain the fruit of Stream- 
Entry. 

Hạng đã thành tựu Nhất Lai quả: The Once-Returner. 

Hạng đang thành tựu Nhất Lai quả: One who has practiced to gain the fruit of Once- 
returner. 

Hạng đã thành tựu Bất Lai quả: The Non-Returner. 

Hạng đang thành tựu Bất Lai quả: One who has practiced to gain the fruit of Non- 
Returner. 

Hạng đã thành tựu A-La-Hán quả: The Arahant. 

Hạng đang thành tựu A-La-Hán quả: One who has worked to gain the fruit of 
Arahantship. 


(D) Cúng Dường Thanh Tịnh 
Purfication 0ƒ OQƒƒering 


Bốn Sự Thanh Tịnh Của Các Loại Cúng Dường—Four kinds oƒ purfication dƒ 
oƒƒfering: Theo Trung Bộ, Kinh Phân Biệt Cúng Dường và Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có bốn sự thanh tịnh của các loại cúng dường —According to The 
Middle Length Discourses and the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, 
Dakkhinavibhanga Sutra, there are four kinds of purification of offering. 

Cúng dường được thanh tịnh bởi người cho, nhưng người nhận không thanh tịnh—The 
offering that 1s purified by the giver, not by the receIver: Ở đây người cho giữ gìn giới 
luật, theo thiện pháp, còn người nhận theo ác giới, ác pháp. Như vậy, đây là loại cúng 
dường thanh tịnh bởi người cho, nhưng không thanh tịnh bởi người nhận. Chính vì thế mà 
Đức Phật dạy: “Tăng Ni không được dùng thủ đoạn để được cúng dường.” Vì sao chư 
Tăng Ni không cầu xin cúng dường? Vì chư Tăng Ni phải thành thật tu hành và thuận 
theo sự sắp đặc của chư Phật và chư Bồ Tát. Chư Phật, chư Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ, 
Long Thần Hộ Pháp và thiện thần nhìn thấy chư tăng Ni dụng công tu đạo, tự nhiên sẽ 
khiến cho có cảm ứng. Nếu chư Tăng Ni không tu hành chân chính, thì dù có người đến 
cúng dường, cũng phải cảm thấy vô cùng hỗ thẹn vì cổ đức có dạy: “Tam tâm bất liễu 


a) 
b) 


c) 


đ) 


©) 


2) 


3) 


4) 


4150 


thủy nan tiêu; ngũ quán nhược minh kim diệu hóa” (nếu tu hành mà ba tâm quá khứ, 
hiện tại và vị lai chưa đoạn, thì cho dù thí chủ có cúng dường nước lạnh đi nữa uống vô 
cũng khó lòng tiêu hóa. Nhưng nếu đã hiểu rõ đạo lý của năm điều quán tưởng một cách 
chơn thật thì vàng sắt cũng tiêu hóa dễ dàng). Chư Tăng Ni trước khi nhận cúng dường 
hãy suy xét những điều sau đây——Here the giver ¡s virtuous, of good character, and the 
receiver 1s Iimmoral, of evil character. Thus the offering 1s purified by the giver, not by 
the receiver. Thus the Buddha taught: “Monks and Nuns should not utilize any plot to 
solicit offerings.” Why should Monks and Nuns not solicit offerings? Because Monks and 
Nuns" first priority 1s to genuinely and honestly cultivate the Way and, in so doing, to 
simply accord with whatever the Buddhas and Bodhisattvas have arranged for them. 
When the Buddhas and Bodhisattvas, the gods, dragons, and eightfold deva of Dharma 
protectors and good spirits see them cultivating hard and walking the Way, they 
spontaneously respond to their efforts. If Monks and Nuns fail to sincerely cultivate, 
however, and donors still come to make offerings, they should feel deeply ashamed. 
Anclent virtues taupht: “If you have not put the three thoughts to rest, then plain water 1s 
hard to swallow. Yet If you can undersftand the five contemplations, then even gold will 
digest.” Before receiving any offering, Monks and Nuns should contemplate thus: 

Hãy quán sát hạt gạo của đàn na tín thí nặng hơn hòn núi Tu Di: Contemplate that a grain 
rice from the donor 1s heavier than the weight of Mount Meru. 

Hãy xét công lao nhiễu ít đã tạo ra bát cơm nầy: Consider the effort it took to bring this 
food to where 1t 1s eaten. 

Hãy suy nghĩ xem đức hạnh của mình có xứng đáng nhận đổ cúng dường nầy hay 
không?: Contemplate to see If you deserve to accept this offering (calculate your own 
merit and virtue. Are they sufficient for you to accept this offering?). 

Hãy ngăn ngừa tâm mình khởi lên sự cống cao ngã mạn và tham lam khi nhận những đồ 
cúng dường nầy: Prevent your mind from arising pride and greed when receiving this 
offering. 

Hãy xem thức ăn như là vị thuốc giúp cho cơ thể khỏe mạnh. Thức ăn là phương tiện cho 
mình sống tu: See the food as medicines, taken to prevent the body from bad health. And 
to accept the food only so that you can succeed In your cultivation of the Way. 

Cúng dường thanh tịnh bởi người nhận, nhưng không thanh tịnh bởi người cho—The 
offering that 1s purified by the receiver, not by the g1ver: Ở đây người cho theo ác giới, ác 
pháp, còn ngươi nhận giữ giới, theo thiện pháp. Như vậy, đây là sự cúng dường thanh tịnh 
bởi người nhận, nhưng không bởi người cho—Here the giver is immoral, or evil character, 
and the receiver 1s virtuous, of good character. Thus the offering 1s purified by the 
receiver, not by the gø1ver. 

Loại cúng dường không thanh tịnh bởi người cho, cũng không thanh tịnh bởi người 
nhận—The offering that 1s purified neither by the giver nor by the receIver: Ở đây người 
cho theo ác giới, theo ác pháp; và người nhận cũng theo ác giới và ác pháp. Như vậy, 
đây là sự cúng dường không được thanh bởi người cho cũng như người nhận—Here the 
øIver 1s Immoral, of evil character, and the receiver 1s Immoral, of evil character. Thus 
the offering 1s purified neither by the giver nor by the receIver. 

Cúng dường được thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận—The offering that ¡s 
purified both by the giver and by the receIver: Ở đây người cho giữ giới, theo thiện pháp; 


4151 


và người nhận cũng giữ giới, theo thiện pháp. Như vậy đây là sự cúng dường được thanh 
tịnh bởi người cho cũng như người nhận—Here the giver is virtuous, of good character, 
and the receiver 1s virtuous, of good character. Thus the offering 1s purified both by the 
gIver and by the receIver. 


(H) Mười Sự Thanh Tịnh Cúng Dường Của Chư Đại Bồ Tát— Ten kinds oƒ pure Oƒfferings 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


? 
8) 


3) 


øƒ Great Enlightening Beings: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười pháp thanh 
tịnh cúng dường của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được bố thí 
quảng đại thanh tịnh vô thượng của Như Lai—According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of pure offerings of Great Enliphtening Beings. 
Enlightening Beings who abide by these ten principles can accomplish the supreme, pure, 
magnanimous giving of Buddhas. 

Bình đẳng cúng dường, vì chẳng lựa chúng sanh: Impartial offerings, not discriminating 
among sentient beings. 

Tùy ý cúng dường vì thỏa mãn chỗ nguyện cầu: Offerings according to wishes, satisfying 
others. 

Chẳng loạn cúng dường, vì làm cho được lợi ích: Unconfused offerings, causing benefit to 
be gained. 

Tùy nghi cúng dường, vì biết thượng, trung, hạ: Offerings appropriately, knowing 
Superior, mediocre, and 1nferIor. 

Chẳng trụ cúng dường, vì chẳng cầu quả báo: Offerings without dwelling, not seeking 
reward. 

Mở rộng xa cúng dường, vì tâm chẳng luyến tiếc: Open offerings, without clinging 
attachment. 

Tất cả cúng dường, vì rốt ráo thanh tịnh: Total offerings, being ultimately pure. 

Hồi hướng Bổ Để cúng dường, vì xa rời hữu vi vô vi: Offerings dedicated to 
enlightenment, transcended the created and the uncreated. 

Giáo hóa chúng sanh cúng dường, vì nhẫn đến đạo tràng chẳng bỏ: Offerings teach to 
senfient beings, never abandoning them, even to the site of enlightenmer. 


10) Tam luân thanh tịnh cúng dường, vì chánh niệm quán sát người cúng dường, kẻ thọ, và 


vật cúng dường như hư không: Offerings with its three spheres pure, observing the 
offerer, receiver, and gift with right awareness, as being like space. 


(E) Pháp Cúng Dường 
Dharma-puja (skt£) 
Q@ƒfferings to the Dharma 


Pháp cúng dường bằng cách tin pháp, giảng pháp, bảo vệ pháp, tu tập tinh thần và hộ trì 
Phật giáo. Theo kinh Duy Ma Cật, chương mười ba, phẩm Pháp Cúng Dường, do oai thần 
của Phật, một vị trời từ trên hư không nói với chúng Bồ Tát: “Nầy thiện nam tử! Pháp 
cúng dường là hơn hết trong các việc cúng dường.”—Serving the dharma by believing it, 
explaining 1t, obeying 1t, keeping 1t, protecting 1t, cultivating the spiritual nature and 


4152 


assisting the Buddhism. According to the Vimalakrrti Sutra, chapter thirteen, the Offering 
of Dharma, under the influence of the Buddhaˆs transcendental power a deva In the sky 
said to the Bodhisattvas: “Virtuous man, the offering of Dharma surpasses all other forms 
of offering.” 

Nguyệt Cái liền hỏi: “Sao gọi là Pháp cúng dường?”——Lunar Canopy asked: “What is this 
offering of Dharma?" 

Vị trời đáp: “Ông đến hỏi Đức Dược Vương Như Lai, Ngài sẽ nói rõ thế nào là Pháp 
cúng dường.”—The deva replied: “Go to the Tathagata Bhaisajya who will explain 1t 
fully.' 

Tức thì Nguyệt Cái vương tử đến chỗ Dược Vương Như Lai cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi 
đứng qua một bên bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! Trong việc cúng dường, pháp cúng dường 
là hơn hết. Thế nào gọi là Pháp cúng dường?”——Thereupon, Lunar Canopy came to the 
Tathagata Bhaisajya, bowed his head at his feet and stood at his side, asking: “World 
Honoured One, (I have heard that) the offering of Dharma surpasses all other forms of 
offering; what 1s the offering of Dharma?" 

Phật dạy rằng: “Thiện nam tử! Pháp cúng dường là kinh thâm diệu của chư Phật nói ra, 
tất cả trong đời khó tin khó nhận, nhiệm mầu khó thấy, thanh tịnh không nhiễm, không 
phải lấy suy nghĩ phân biệt mà biết được. Kinh nầy nhiếp về pháp tạng của Bồ Tát, ấn 
đà la ni, ấn đó cho đến bất thối chuyển, thành tựu lục độ, khéo phân biệt các nghĩa, 
thuận pháp Bồ Đề, trên hết các kinh, vào các đại từ bi, la các việc ma và các tà kiến, 
thuận pháp nhân duyên, không ngã, không nhơn, không chúng sanh, không thọ mạng, 
không vô tướng, vô tác, vô khởi, làm cho chúng sanh ngồi nơi đạo tràng mà chuyển pháp 
luân, chư Thiên, Long thần, Càn thát bà thảy đều ngợi khen, đưa chúng sanh vào pháp 
tạng của Phật, nhiếp tất cả trí tuệ của Hiển Thánh, diễn nói cách tu hành của Bồ Tát, 
nương theo nghĩa thực tướng của các pháp, tuyên bày các pháp vô thường, khổ, không, 
vô ngã, tịch diệt, cứu độ chúng sanh hủy phá giới cấm, làm cho tà ma ngoại đạo và người 
tham lam chấp trước đều sợ sệt, chư Phật, Hiền, Thánh đều ngợi khen, trái cái khổ sanh 
tử, chỉ cái vui Niết Bàn, chư Phật ba đời ở trong mười phương đều nói ra, nếu người nghe 
những kinh như thế mà tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, dùng sức phương tiện phân biệt giải 
nói, chỉ bầy rành rẽ cho chúng sanh, giữ gìn chánh pháp, đó gọi là Pháp cúng dường.”— 
“[he Tathagata replied: “Virtuous one, the offering of Dharma is preached by all 
Buddhas In profound sutras but 1t 1s hard for worldly men to believe and accept It as IS 
meaning 1s subtle and not easily detected, for 1t 1s spotless In Its purify and cleanness. lt 
1s beyond the reach of thinking and discriminating; 1t confains the treasury of the Bodhi- 
sattva's Dharma store and ¡1s sealed by the Dharanmi-symbol; it never backslides for 1t 
achieves the six perfections (paramitas), discerns the difference between varlous 
meaninøs, 1s In line with the Bodhi Dharma, 1s at the top of all sutras, helps people to 
enter upon great kindness and great compassion, to keep from demons and perverse 
views, and to conform with the law of causality and the teaching on the unreality of an 
ego, a man, a living being and life and on voidness, formlessness, non-creating and non- 
uprising. lt enables living beings to sit in a bodhimandala to turn the wheel of the law. lí 
1s praised and honoured by heavenly dragons, gandharvas, etc. It can help living beings 
to reach the Buddhaˆs Dharma store and gather all knowledge (sarvajna realized by) 
saints and sages, preach the path followed by all Bodhisattvas, rely on the reality 


4153 


underlying all things, proclaim the (doctrine of) Impermanence, suffering, voidness and 
absence of ego and nirvana. It can save all living beings who have broken the precepts 
and keep In awe all demons, heretics and greedy people. It is praised by the Buddhas, 
sainfs and sages for 1t wipes out suffering from birth and death, proclaims the Joy In 
nirvana as preached by past, future and present Buddhas In the ten directions. 

Lại theo các pháp đúng như lời nói tu hành, tùy thuận 12 nhơn duyên, lìa tà kiến, được vô 
sanh nhẫn, quyết định không có ngã, không có chúng sanh, mà đối với quả báo nhơn 
duyên không trái không cãi, lìa các ngã sở, y theo nghĩa không y theo lời, y theo trí 
không y theo thức, y theo kinh liễu nghĩa không y theo kinh không liễu nghĩa, y theo 
pháp không y theo người, thuận theo pháp tướng, không chỗ vào, không chỗ về, vô minh 
diệt hết thời hành cũng diệt hết, cho đến sanh diệt hết thời lão tử cũng diệt hết, quán như 
thế thì 12 nhơn duyên không có tướng diệt, không có tướng khởi, đó gọi là Pháp cúng 
dường hơn hết.”—“If a listener after hearing about this sutra, believes, understands, 
receives, upholds, reads and recifes 1t and uses appropriate methods (upaya) to preach 1t 
clearly to others, this upholding of the Dharma 1s called the offering of Dharma. “Further, 
the practice of all Dharmas as preached, to keep in line with the doctrine of the twelve 
links in the chain of existence, to wipe out all heterodox views, to achieve the patient 
endurance of the uncreate (anutpatti-dharma-ksanti) (as beyond creation), to settle once 
for all the unreality of the ego and the non-existence of living beings, and to forsake all 
dualities of ego and 1s obJects without deviation from and contradiction to the law of 
causality and retribution for good and evil; by trusting to the meaning rather than the 
letter, to wIsdom rather than consciousness, to sutras revealing the whole truth rather than 
those of partial revelation; and to the Dharma Instead of the man (I.e. the preacher); to 
conform with the twelve links In the chain of existence (nidanas) that have neither 
whence to come nor wither to go, beginning from ignorance (avidya) which 1s 
fundamenrtally non-existent, and conception (samskara) which 1s also basically unreal, 
down to bìrth (at) which ¡1s fundamentally non-existent and old age and death 
(Jaramarana) which are equally unreal. Thus contemplated, the twelve links In the chain 
Of exIstence are inexhaustible, thereby putting an end to the (wrong) view of annihilation. 
Thịs 1s the unsurpassed offering of Dharma.” 


(F) Cách cúng dường cao quý nhất đến với Đức Phật 
Worthiest oƒƒfering to the Buddha 


Có một vài người không hiểu được ý nghĩa của việc cúng dường trong đạo Phật, nên vội 
vàng kết luận rằng đạo Phật là một tôn giáo thờ ngẫu tượng. Họ đã hoàn toàn sai lầm. 
Trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời, giữa rừng Ta La Song Thọ tại thành Câu Thi Na, 
Đức Phật đã 80 tuổi, ngắm nhìn những bông hoa rơi rắc cúng dường Ngài lần cuối, Ngài 
đã nói với A Nan: “Như thế không phải là kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường Như 
Lai. Này A Nan, nếu có Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, hay nam nữ cư sĩ nào thành tựu chánh 
pháp và sống tùy pháp, sống chân chánh trong chánh pháp thì người ấy đã kính trọng, tôn 
sùng, đảnh lễ, cúng dường Như Lai, với sự cúng dường tối thượng. Do vậy, nầy A Nan, 


l) 


2) 


3) 


4154 


hãy thành tựu chánh pháp, hãy sống chân chánh trong chánh pháp và hành trì đúng chánh 
pháp. Nầy A Nan, các người phải học tập như vậy.” Lời khuyến hóa sống tùy thuận 
chánh pháp nầy của Đức Phật đã chỉ rõ cho thấy rằng vấn đề tối trọng yếu vẫn là tu tập 
tâm và chánh hạnh trong lời nói và việc làm, chứ không phải đơn thuần cúng dường 
hương hoa đến bậc Giác Ngộ. Sống chân chánh theo Giáo Pháp là điều mà Đức Như Lai 
thường xuyên nhấn mạnh. Như vậy khi người Phật tử cúng dường hương hoa, nhang đèn 
trước kim thân Đức Phật hay một đối tượng thiêng liêng nào đó, và suy gẫm đến những 
ân đức cao quý của Phật, mà không hề cầu nguyện một ai cả. Những việc làm như vậy 
không mang tính chất sùng bái hay lễ nghi mê tín. Những bông hoa đó chẳng bao lâu sau 
sẽ tàn úa, những ngọn nến kia rồi sẽ tắt lịm như để nói với họ, nhắc nhở họ về tính chất 
vô thường của vạn pháp. Hình tượng đối với người Phật tử là một để mục tập trung, là 
một đề mục để hành thiển; từ nơi kim thân của Đức Phật người Phật tử tìm được sự 
truyền cảm và khích lệ để noi theo những phẩm hạnh cao quý của Ngài—Some who do 
not understand the significance of offering in Buddhism, hastily conclude that Buddhism 
Is a reliplon of Idol worship. They are totally wrong. While lying on his death-bed 
between the two Sala trees at Kusinara, the eighty-year-old Buddha seeing the flowers 
offered to him, addressed the Venerable Ananda thus: ““Phey who, Ananda, are correct in 
life, living according to the Dhamma -- 1t 1s they who right honor, reverence and venerate 
the Tathagata with the worthiest homage. Therefore, Ananda, be you correct in lie, 
living according to the Dhamma. Thus, should you train yourselves.” This encouragement 
of the Buddha on living according to the Dhamma shows clearly that what 1s of highest 
1mportance 1s training in mental, verbal and bodily conduct, and not the mere offering of 
flowers to the Enlightened Ones. The emphasis 1s on living the right life. Now when a 
Buddhist offers flowers, or lights a lamp before the Buddha image or some sacred obJect, 
and the ponders over the supreme qualities of the Buddha, he 1s not praying to anyone; 
these are not ritual, rites, or acfs of worship. The flowers that soon fade, and the flames 
that die down speak to hìm, and tell him of the Iimpermanency of all conditioned things. 
The Image serves him as an obJect from concentration, for meditation; he gains 
1nspiration and endeavors to emulate the qualities of the Master. 


(G) Cúng dường theo truyền thống Tây Tạng 
Q@ƒfjƒfering In Tibetan tradition 


Hỡi đấng Quy-Y Hộ Pháp của muôn loài, hỡi đấng Bổn Sư tôn kính cùng Thánh chúng, 
chúng con xin kính dâng biển mây phẩm vật cúng dường: Refuge Protectors, venerable 
Gurus, together with your retinues, Ï present you oceans of clouds of various offerings. 

Từ bình tịnh thủy tôn quý, đẹp và tỏa rạng hào quang, tuôn ra bốn dòng Cam Lộ thanh 
tịnh chảy êm ái: From spacious, elegant vessels, radiant and precious flow gently forth 
four streams 0Ÿ purIfying nectars. 

Cây nở đầy hoa đẹp, vòng hoa, bó hoa, trang nhã xếp đây đất và trời: Flowering trees, 
excellent garlands and beautiful flowers fill the earth and sky. 


4) 


5) 


6) 


?) 


8) 


3) 


4155 


Mây xanh mùa hạ cuồn cuộn trên trời, khói lam tỏa từ hương trầm thơm ngát: Blue 
summer clouds of lapIs smoke from fragrant Iincense billow up to the hipghways of the 
gods. 

Ánh mặt trời, ánh trăng rực rỡ như châu báu. Ánh đèn cúng dường nhảy múa vui mừng, 
xua tan màu đen của muôn ức triệu thế giới: Joyful dancing light from suns, moons, 
ølittering Jewel and flaming lamps dispels the billion worlds” darkness. 

Nước thơm cúng dường nhiều như biển tỏa thơm lừng mùi nghệ, trầm hương và long não 
cuồn cuộn tỏa ra tận chân trời: Scented water, imbued with fragrances of camphor, 
sandlewood and saffron, collects Into great lake. 

Phẩm vật và người thanh lịch, thức uống và các thức ăn ngon yến tiệc làm từ trăm vị 
hương lấy từ núi Tu Di: Delicacies of gods and men, drink and nourishing food of a 
hundred flavours amass at Mt. Meru. 

Nhã nhạc không ngừng từ bao học cụ, âm điệu hòa hợp giao hưởng đến ba cõi: Music 
from an endless variety of various 1nstruments filIs the three realms. 

Chư Thiên nữ của phẩm vật trong và ngoài mang biểu tượng gìn giữ Sắc Thanh Hương Vị 
Xúc tràn ngập muôn phương: Goddesses of outer and Inner desire obJects, holding 
symbols of sight, sound, smell, taste and touch, pervade all directions. 


10) Chúng con kính dâng đấng Quy-Y Hộ Pháp của muôn loài tất cả châu báu của Từ Bi. 


Chúng con kính dâng người ruộng Công Đức tối hảo tối thượng với tín tâm thanh tịnh. 
Núi Tu Di với bốn đại lục hằng muôn ức tỷ lần, bảy biểu tượng tôn quí của hoàng gia, 
các biểu tượng tôn quí phụ và nhiều phẩm vật khác. Là cảnh giới kỳ diệu Mạn Đà La 
cùng các chư Phật an trụ bên trong và đại kho tàng đầy nguyện ước và châu báu của chư 
Thiên Nhân: Refuge-Protectors, Treasures of compassion, eminent and supreme field of 
merit with pure faith I present to you a bịllion times over, Mt. Meru and the four 
confinents, the seven precious royal emblems the precious minor symbols and more 
perfectly delightful environments and their beings and a great treasure of all that gods 
and humans use or desire. 


11) Để vui lòng đấng Bổn Sư tôn kính, chúng con kính dâng những phẩm vật an bày và 


những phẩm vật quán tưởng như lùm cây an lạc trên bờ của biển Như Ý Nguyện: Trải 
bày với nhiều hoa sen ngàn cánh, chiếm trọn trái tim là những phẩm vật cúng dường lấy 
từ công đức của cõi Ta Bà và cõi Niết Bàn, nơi phủ đầy hoa, chính là công đức vô lượng 
của ba cửa ngồ của chúng đệ tử và mọi hữu tình trong thế giới này và các cảnh giới trên. 
Tỏa đầy muôn vàn hương thơm của các phẩm vật cúng dường Phổ Hiễn Bồ Tát, trỉu nặng 
trái quả tam học, hai giai đoạn và năm đạo lộ: To please you, venerable Gurus, I offer 
obJects actually set out and a vision of a pleasure grove on the shore of a wish-pgranting 
sea, strewn with thousand-petalled lotuses that captivate all minds. They are offerings 
arising from samsara and nirvana”s virtues. Everywhere are flowers of the worldly and 
supramundane virtues of the three doors of myself and others, and myriad fragrant. Ít 1s 
laden with fruis of the three trainings, two stages and five paths. 


12) Chúng con xin cúng dường, rưới trà thơm vàng như nghệ ướp thơm trăm vị huy hoàng với 


tràng hoa thanh nhã. Đây, ngũ câu, ngũ đăng và mọi thức đều thanh tịnh hóa, chuyển hóa 
và tăng trưởng thành biển nước Cam Lộ. Chúng con kính dâng lên người cả những Phật 
mẫu như ảo diễm kiểu, chủ tẾ các sứ giả Thiên Nữ sinh trong cảnh giới Phật, từ chú 
nguyện và sinh cùng lúc với khuôn mặt mảnh dẻ, tỏa rạng ánh sinh lực trẻ và tính tường 


4156 


64 nghệ thuật tình yêu: I offer a liberation of Chinese tea, saffron bright, delicately 
perfumed, rịch with a hundred flavor. The five hooks, five lamps and so forth are purified, 
transformed and Increased Into an ocean of necfar. I offer even illusion-like consorts of 
youthful slender and skilled in the 64 arts of love; a host of beautiful messenger dakinms; 
field-born, mantra-born and simultaneously-born. 


13) Chúng con kính dâng lên người Bồ Đề Tâm tối thượng không thể nghĩ bàn, vượt khỏi 


ngôn từ, tự nhiên và không phân ha. Vũ trụ Tánh Không của mọi sự vật, như như và giải 
thoát khỏi mọi tà kiến; Kim Cang Bồ Đề không ngăn ngại đồng thời với Hỷ Lạc. Chúng 
con kính dâng lên người tất cả những loại thần y diệu dược để điểu trị những bệnh trầm 
kha gây ra từ bốn trăm lẽ bốn nỗi khổ đau phiền não. Và với lòng tôn kính, chúng con 
kính dâng lên người thân mình để phụng sự và làm vui lòng người. Xin nguyện cầu Đức 
Bổn Sư giữ chúng con lại để phụng sự người mãi mãi khi trời đất còn tổn tại: 
Unobstructed great wIsdom simultaneous with bliss, the sphere of the actual unelaborated 
nature of all things, spontaneous and I1ndivisible, beyond thought and expression, supreme 
ultimate Bodhicitta, I offer to you. To cure the 404 affliction-caused diseases. I offer all 
kinds of potent medicines, and I offer myself as a servant to please you. Pray keep me In 
YOUT Service as long as space endures. 


(H) Hai Mươi Tám Điều Lợi Trong Việc 
Cúng Dường Hình Tượng Ngài Địa Tạng 
Twenty-eight Beneƒfits for Those whio 
make oƒƒferings to the Bodhisatftvya ” Inage 


(D Tổng quan về việc cúng dường hình tượng ngài Địa Tạng—An overview oƒ the oƒfferings 


0ƒ tncense, ƒlowers, ƒood and drink, clothing, or gems to the Bodhisafftvea”s ứữmage: Theo 
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Đức Phật bảo ngài Hư Không Tạng Bồ Tát: “Lắng 
nghe! Lắng nghe cho kỹ! Ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho. Trong đời sau, người thiện 
nam cùng thiện nữ nào thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh nầy, cho 
đến đọc tụng, dùng hương hoa, đồ ăn món uống, y phục, vật báu mà bố thí cúng dường 
ngợi khen chiêm lễ thời kẻ ấy được hai mươi tám điều lợi ích như sau đây——According to 
the Earth Store Bodhisattva's Original Vows Sutra, the Buddha told Empty Space 
Treasure Bodhisattva: “Listen attentively! Listen attentively! I shall enumerate them and 
describe them to you. If there are good men or women in the future who see Earth Store 
Bodhisattva”s Image, or who hear this sutra or read or recite 1t; who use Incense, flowers, 
food and drink, clothing, or gems as offerings; or 1f they praise , gaze upon, and worship 
him, they will benefit in twenty-eight ways. 


(ID Chỉ tiết về việc cúng dường hình tượng ngài Địa Tạng—Details oƒ the offerings oƒ 


Ù 


2) 


tncense, flowers, ƒood and drink, clothing, or gems to the Bodhisaffvd°s Iữmage: 

Các hàng trời rồng thường hộ niệm —Gods and dragons will be mindful of them and 
protect them. 

Quả lành càng ngày càng thêm lớn—The fruits of their goodness will increase daily. 


4157 


3) Chứa nhóm nhân vô thượng của các bậc Thánh—They will accumulate superior causes 
of Sagehood. 

4)_ Mãi không còn thối thất đạo Bồ Để——They will not retreat from Bodhi. 

5)_ Đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ——Their food and drink will be abundant. 

6)_ Những bệnh tật không đến được nơi thân—Epidemics will not touch them. 

7)_ Khỏi những tai nạn về lửa và nước—They will not encounter disasters of fire and water. 

8) Không bị hại bởi nạn trộm cướp —They will not have any difficulties with thieves or 
armed robbers. 

9) Người khác thấy đến liền sanh lòng cung kính —They will be respected by all who see 
them. 

10) Các hàng quỷ thần theo hộ trì—They will be aided by ghosts and spirits. 

11) Đời sau thân nữ sẽ chuyển thành thân nam——Women will be reborn as men. 

12) Đời sau sẽ làm con gái hàng Vương Giả, Đại Thần—If born as women, they will be 
daughters of kings and ministers. 

13) Thân tướng xinh đẹp—They wIll have handsome features. 

14) Phần nhiều được sanh về cõi trời—They will often be born in the heavens. 





15) Hoặc làm bậc vua chúa——They may be emperors or kings. 

16) Có trí sáng biết rõ việc trong những đời trước—They will know theïr past lives. 

17) Có mong cầu chi cũng đều được toại ý—They will attain whatever they seek. 

18) Quyến thuộc an vui—Their families will be happy. 

19) Các tai vạ bất ngờ đều dứt sạch—AlI đisasters will be eradicated. 

20) Các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn—They will eternally be apart from bad karmic paths. 

21) Đi đến đầu cũng đều không bị sự trở ngại—They will always arrive at their destination. 

22) Đêm nằm chiêm bao an Ổn vui vẻ——At night their dreams will be peaceful and happy. 

23) Những người thân tộc đã chết có tội thời được khỏi khổ—Their deceased ancestors will 
leave suffering behind. 

24) Nếu về đời trước có phước thời được thọ sanh về cõi vui sướng—And they will receive 
the blessings from theIr past lives to aid their rebirth. 

25) Các bậc Thánh ngợi khen——They will be praised by the sages. 

26) Căn tánh lanh lợi thông minh—They wIll be intelligent and they will have sharp faculties. 

27) Giàu lòng từ mẫn—They will have magnanimous, kind and sympathetic (compassionate) 
hearts. 

28) Rốt ráo thành Phật —They will ultimately realize Buddhahood. 


(D) Thái Độ của Người Cúng Dường 
và Người Được Cúng Dường 
Atitudes 0ƒ both the Donors and RÑeceivers 


Theo truyền thống đạo Phật, người tại gia luôn tôn kính người xuất gia. Tuy nhiên, đàn 
na tín thí khi cúng dường cho chư Tăng Ni không được khởi tâm phân biệt, không được có 
tâm lựa chọn, vị nầy có tu hành nên tôi cúng, vị kia không có đạo hạnh nên tôi không 
cúng. Đó là thái độ không chánh đáng. Một khi phát tâm cúng dường thì bất luận ở đâu 


4158 


mình cũng nên nghĩ rằng mình cúng dường lên ngôi Tam Bảo, chứ đường nên khởi tâm 
phân biệt. Chính sự khởi tâm phân biệt làm cho mình càng trở nên cống cao ngã mạn hơn 
để rồi cuối cùng chẳng hộ trì được gì cho Tam Bảo cả. Chắc chắn người xuất gia khi thọ 
nhận sự cung kính cúng dường của người khác thì họ phải biết tự phản tỉnh, xem coi bản 
thân mình có xứng đáng để nhận sự cúng dường nầy không. Họ phải xem coi họ có thành 
khẩn tu hành và xứng đáng mặc chiếc áo của người xuất gia hay không. Họ phải phản 
quang tự kỷ xem coi hằng ngày họ có làm gương tốt cho người tại gia, hay hằng ngày 
tâm họ vẫn chất chứa những vọng tưởng vô ích, hay luôn nóng giận bực dọc, hay luôn đố 
ky và làm chướng ngại cho sự tu hành của người khác, vân vân. Nếu người tu nào có thái 
độ như vậy thì họ không đủ tư cách thọ nhận sự cúng dường của người tại gia. Nếu họ 
nhận một cách miễn cưỡng, thì họ nên cảm thấy tự xấu hỗ với lòng mình. Nếu như họ 
quan niệm xuất gia để được nhận sự cúng dường của kẻ tại gia thì đây là lối suy nghĩ sai 
trái vô cùng. Người xuất gia nên luôn nhớ rằng người tại gia cúng dường cho người xuất 
gia là để họ tu tập và nêu lên tấm gương sáng cho người tại gia noi theo đó mà sống mà 
tu. Nên nhớ hạt cơm thí chủ nặng hơn núi Tu Di, thế nên có ai biết được đời trước của 
những con thú đời nay đang phải mang lông đội sừng? Như vậy, để xứng đáng thọ nhận 
sự cúng dường của đàn na tín thí thì người xuất gia phải nhiếp tâm tu đạo, không có vọng 
tưởng, không phiền não hay tật đố như kẻ phàm phu. Nếu được như vậy, quả là xứng 
đáng, ví bằng chưa được như vậy thì khoan hẳn xuất gia. Mọi người nên nhớ rằng: “Tăng 
Ni không phải là danh vị của một nghề nghiệp, mà Tăng Ni là những vị thoát ly trần tục 
để tu làm Phật.”—According to Buddhist tradition, the laypeople should always respect 
and make offerings to the left-home people. However, when laypeople make offerings to 
Monks and Nuns (left-home people), laypeople should not discriminate, should not pick 
and select to make offerings to this monk and not to that monk. This 1s an extremely 
Improper atttitude. Once we wish to make offerings, we should always think that we 
make offerings to the Triple Jewel, not to distinguish the difference between this Triple 
Jewel and that Triple Jewel. This kind of Iimproper attitude can lead us to being more 
arrogant and failing to protect the Triple Jewel. When monks and nuns receive offerings 
from laypeople, they must certainly reflect within to see 1ƒ they are worthy of peopleˆs 
offerings. They must see I1f they wholeheartedly cultivate and deserve to dress like left- 
home people. They must reflect to see 1f they really set a good example for laypeople, or 
they still harbor useless idle thoughts everyday, lose temper all the time, are Jealous and 
obsftructive in other people”s cultivation, and so on. IÝ that 1s the case, then they do not 
deserve laypeople”s offerings. Even 1f they reluctantly receive offerings, they should feel 
indebted Inside. It would be a huge mistake 1f people think that they renounce the world 
to accept laypeople`s offerings. Leff-home people should always remember that 
laypeople make offerings to and support left-home people so that they can concenfrate on 
cultivation, so that they can set a good example for laypeople to follow. Remember that a 
sinsgle grain of rice offered 1s heavier than the Mount Meru, and who can telÏl the previous 
lives of animals that are wearing fur and horns In their current lives? 'Thus, to deserve to 
receive offerings, leff-home people must be sure that they do not have idle thinking, 
affliction, and Jealousy as ordinary people. If they can be this way, they deserve to 
receive offerings. If not, theyˆd better not to become left-home people. Everyone should 


Ù 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


4159 


understand this well: “Monks and Nuns are not a tifle of a Job. They are people who 
renounce the world to enter a left-home life to cultivate to become a Buddha.” 


(J) Những lời Phật dạy về “Cúng Dường ” 
The Buddha)s teaqchings on “Qƒƒerings ” 


Những lời Phật dạy về “Cúng Dường ” trong Kinh Pháp Cú— The Buddha°s teachings 
on “Qƒfferings ” in the Dharmapada Sutra: 

Mỗi tháng bỏ ra hàng ngàn vàng để sắm vật hy sinh, tế tự cả đến trăm năm, chẳng bằng 
trong giây lát cúng dường bậc chân tu; cúng dường bậc chân tu trong giây lát thắng hơn 
tế tự quỷ thần cả trăm năm——Month after month, even though one makes an offerings of 
a thousand for a hundred years, yet If 1s no better than one momernt that he pays homage 
to a saint who has perfected himself (Dharmapada 106). 

Cả trăm năm ở tại rừng sâu thờ lửa, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc chân tu; 
cúng dường bậc chân tu trong giây lát thắng hơn thờ lửa cả trăm năm—Should a man, for 
a hundred years, tend the sacrificial fire in the forest, yet It 1s no better than Just one 
moment he honours the saint who has perfected himself; that honour 1s indeed better than 
a century of fire-sacrifice or fire-worship (Dharmapada 107). 

Suốt một năm bố thí cúng dường để cầu phước, công đức chẳng bằng một phần tư sự kính 
lễ bậc chính trực (chánh giác)—Whatever alms or offering a man has done for a year to 
seek merit, 1s no better than a single quarter of the reverence towards the righteous man 
(Dharmapada 108). 

Thường hoan hỷ, tôn trọng, kính lễ các bậc trưởng lão thì được tăng trưởng bốn điều: 
sống lâu, đẹp đế, tươi trẻ, khổe mạnh—For a man who has the habit of constant honour 
and respect for the elder, four blessings wIll increase: longevity, beauty, happiness, and 
good health (Dharmapada 109). 

Kẻ nào cúng dường những vị đáng cúng dường, hoặc chư Phật hay đệ tử, những vị thoát 
ly hư vọng, vượt khỏi hối hận lo âu—Whoever pays homage and offering, whether to the 
Buddhas or their disciples, those who have overcome illusions and got rid of grief and 
lamentation (Dharmapada 195). 

Công đức của người ấy đã cúng dường các bậc tịch tịnh vô úy ấy, không thể kể lường— 
The merit of him who reverences such peaceful and fearless Ones cannot be measured 
by anyone (Dharmapada 196). 

Hàng Tỳ kheo dù được chút ít cũng không sinh tâm khinh hiểm, cứ sinh hoạt thanh tịnh 
và siêng năng, nên đáng được chư thiên khen ngợi —Though receiving litle, If a 
Bhikhshu does not disdain his own gains, even the gods praise such a monk who Just 
keeps his life pure and industrious (Dharmapada 366). 


4160 


Phật Ngôn: 


Bằng sự cố gắng, hăng hái không buông lung, tự khắc chế lấy mình, kẻ trí tự tạo cho mình 
một hòn đảo chẳng có ngọn thủy triều nào nhận chìm được—By sustained effort, 
©arnestness, femperance and self-control, the wise man may make for himself an ¡sland 
which no flood can overwhelm (Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 25). 


Người ám độn ngu sĩ đắm chìm trong vòng buông lung, nhưng kẻ trí lại chăm giữ tâm mình 
không cho buông lung như anh nhà giàu chăm lo giữ của—The ignorant and foolish fall into 
sioth. The wise man guards earnestness as his greatest treasure (Kinh Pháp Cú —The 
Dammapada Sutta 26). 


Chớ nên đắm chìm trong buông lung, chớ nên mê say với dục lạc; hãy nên cảnh giác và tu 
thiển, mới mong đặng đại an lạc—Do not indulge in heedlessness, nor sink ¡into the 
enJjoyment of love and lust. He who 1s earnest and meditative obtains great Joy (Kinh Pháp 
Cú —The Dammapada Sutta 27). 


Nhờ trừ hết buông lung, kẻ trí không còn lo sợ gì. Bậc Thánh Hiền khi bước lên lầu cao của 
trí tuệ, nhìn lại thấy rõ kẻ ngu si ôm nhiều lo sợ, chẳng khác nào khi lên được núi cao, cúi 
nhìn lại muôn vật trên mặt đất —When the learned man drives away heedlessness by 
heedfulness, he 1s as the wise who, climbing the terraced heights of wisdom, looks down upon 
the fools, free from sorrow he looks upon sorrowing crowd, as a wise on a mountain peak 
surveys the 1gnorant far down on the ground (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 28). 


Tỳ kheo nào an trú trong lạc viên Chánh-pháp, mến pháp và theo pháp, tư duy nhờ tưởng 
pháp, thì sẽ không bị thối chuyển khỏi tịnh đạo—That Bhikhshu who dwells in the Dharma 
(makes the Dharma his own garden); who delights in the Dharma; who meditates on the 
Dharma, wIll never fall away from the pure path (Kinh Pháp Cú —The Dammapada Sutta 
364). 


Chớ nên khinh điều mình đã chứng, chớ thèm muốn điều người khác đã chứng. Tỳ kheo nào 
chỉ lo thèm muốn điều người khác tu chứng, cuối cùng mình không chứng được tam-ma-địa 
(chánh định)—Let's not despite what one has received; nor should one envy the gain of 
others. A monk who envies the gain of others, does not attain the tranguility of meditation 
(Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 365). 


Hàng Tỳ kheo dù được chút ít cũng không sinh tâm khinh hiểm, cứ sinh hoạt thanh tịnh và 
siêng năng, nên đáng được chư thiên khen ngợi—Thouph receiving little, 1f a Bhikhshu does 
not đisdain his own gains, even the gøods praise such a monk who Just keeps his life pure and 
industrious (Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 366). 


4161 


CHƯƠNG MỘT TRĂM BA MƯƠI TÁM 
CHAPTER ONE HUNDRED THIRTY-EIGHT 


Ngũ Giới 
Panca Veramami (sktf) 
Fuve Precepfs 


(A) Tổng quan về Ngũ Giới— An overview 0ƒ “Panca-veramani ” 

(I)_ Tổng quan về Ngũ Giới—An overview oƒ Panca-veramani. 

(I)_ Nghĩa của Ngũ Giới— The Meanings oƒ Panca-veramani. 

(B) Chỉ Tiết về Ngũ Giới— Details oƒ Panca-veramani 

(B-1)Không sát sanh— Noi to take le: Pranafipataviratth (skt)— Panatipdfa (p). 

(I)_ Tổng quan về “Không sát sanh”—An overview oƒ “Not to kill”: 

(II) Nghĩa của “Không sát sanh”— Meanings oƒ “Not to ki”. 

(IHI)Những quan điểm về “Sát sanh và Không sát sanh” trong Phật Giáo— Different poins øƒ view on 
“KHIing and Not Kiling” ïn Buddhism. 

1) Sát sanh là một trong bốn trọng tội trong Phật giáo— “Kiling” ¡is one o‡ the ƒour grave 
prohibiions or sins in Buddhism. 

2) Sát sanh theo quan điểm của “Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo”—“Killing” according to the 
poimt 0ƒ view 0ƒ the “Gems oƒ Buddhism Wisdom”. 

3) Sát sanh theo quan điểm của “Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng Narada”— “Killing” 
according to the poimt oƒ view 0ƒ “The Buddha and His Teaching, written by Most Venerable 
Narada”. 

4) Cây cỏ không được xem là “sinh vật”—Plants are not considered as “living beings”. 

(IV)Năm điều kiện cần thiết để thành lập một nghiệp sát sanh— Five conditions that are necessary to 
complete the evil oƒ kiling: 

(V) Hậu quả hay quả báo của sát sanh— The consequences oƒ kiing. 

(VI)Những đặc tính khác của “Không sát sanh ”— Other characteristics oƒ “Not to ki”. 

(VH)Không sát sanh mà phải phóng sanh— Not to kill but to save and set free living beings. 

(VIH)Những lời Phật dạy về “Sát sanh hay không sát sanh” trong Kinh Trung Bộ— Buddha's teachings 
on “KilHing or not kiling” ín the Middle Length Discourses. 

(IX)Không Sát Sanh theo kinh Thủ Lăng Nghiêm— Cutting oƒf killing according to the Surangama 
Suira. 

(X) Những lời Phật dạy về “Sát Sanh” trong Kinh Pháp Cú— The Buddha's teachings on “Kiling” in 
the Dharmapada Sutra. 

(B-2)Không trộm cắp— Not to steal. 

(I)_ Tổng quan về “Không trộm cắp—An overview øƒ “Not stealing”. 

(H) Nghĩa của “Không Trộm Cắp”— The meanings öoƒ “Adninnadana-veramani”.. 

(IHI)Những quan điểm về “Trộm cắp và Không trộm cắp” trong Phật Giáo— Different points øƒ view on 
“Srealing and Not Stealing” in Buddhism. 

1) Lấy bất cứ thứ gì không phải của mình— Take anything which does not belong to you. 

2) Không trộm cắp là giới thứ nhì trong ngũ giới— The second oƒ the ten commandmenis. 

(IV)Năm điều kiện cần thiết để thành lập nghiệp trộm cắp—Five conditions are necessary ƒor the 
completion oƒ the evil oƒ stealing. 

(V) Kết quả của việc không trộm cắp— The consequences öƒ “Not to steal”. 


41 


(VI) Không Trộm Cắp theo kinh Thủ Lăng Nghiêm— Cutting oƒf stealing according to the Surangama 
Sutra. 

(B-3)Không tà dâm —Not to conumit sexual misconduct: Kamamithyacaradvrratih (skt)— 
Kamesu-mcchacara (p). 

(1) Tổng quan về Không Tà Dâm —An overview øƒ “Not to commit sexual misconduet”. 

(II) Ý nghĩa của “Không Tà Dâm ”— The meanings oƒ “Not to commit adultery”. 

(IH)Bốn điều kiện cần thiết để tạo nghiệp tà dâm— Four conditions that are necessary to complete the 
evil oƒ sexual misconduct. 

(IV) Quan hệ tình dục đối với Tăng Ni— Sexual relation to Monks and Nuns. 

(V) Quả báo không tránh khỏi của tà dâm— The inevitable consequences 0ƒ Kamesu-micchacara. 

(VI)Không Tà Dâm theo kinh Thủ Lăng Nghiêm— Cutting oƒfƑ lust according to the Surangama Sutra: 
Đoạn Dâm. 

(VII)Đức Phật dạy về “Không Tà Dâm” trong Tăng Chỉ Bộ Kinh— The Buddha taught on “Abstaining 
from Commiiting adultery” in the Anguttara Nikayd. 

(VIII)Những lời Phật dạy về “Tà Dâm” trong Kinh Pháp Cú—The Buddha's teachings on “Sexual 
misconduct” m the Dharmapada Sutra. 

(IX)Những lời Phật dạy về “Tà Dâm” trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương— The Buddha`s teachings on 
“Sexual misconduct” in the Forty-Two Sections Sufra. 

(B-4)Không vọng ngữ— Noi to lie: Mrsavadavtiratth (skt)— Not to deceive or slander. 

(1) Tổng quan về “Không vọng ngữ”—An overview oƒ “Not to lie”. 

(II) Nghĩa của “Vọng ngữ và Không vọng ngữ”— The meanings oƒ “To lie and Not to lie”. 

(HI)Những đặc điểm khác của “Vọng Ngữ”—Other characteristics oƒ “Lying”. 

(IV)Bốn điều kiện cần thiết để thành lập một nghiệp Vọng Ngữ— Four conditions that are necessary to 
complete the evil oƒ lyimg... 

(V) Hậu quả của “Vọng ngữ ”— Consequences oƒ “Lying”. 

(VI) Bốn sự biểu hiện vọng ngũữ— There are four ways oƒ “Mrsavadaviratih”. 

1) Nói dố_—Lying. 

2) Nói đâm thọc (nói lưỡi hai chiều) hay nói lời hẳy báng— Tale-bearing. 

3) Nói lời thô lỗ cộc cằn— Harsh speech: Pharusavaca (p) 

4) Nói lời nhằm nhí vô ích— Frivolous talk: Samphappalapa (p). 

(VII)Ngũ Sự Vọng Ngữ— Five kinds of false speech: Năm điều vọng ngữ. 

(VII)Những lời Phật dạy về “Vọng ngữ”— The Buddha's teachings on “Lying”. 

(B-5)Không uống rượu và những chất cay độc—Not to drink alcohol, refrain from 
tnfoxicants, not to aÐuse drug. 

(1) Tổng quan về rượu và những thứ cay độc khác—An overview oƒ Alcohol and other intoxicants. 

(II) Đặc Điểm của Không uống rượu — Characteristics oƒ Not to drink aleohol. 

(HI)Lý do tại sao chúng ta không nên uống những chất cay độc—Reasons for “Not to drink”. 

(IV)Lời Đúc Phật dạy nên tránh những chất cay độc— The Buddha's teachings refraining from 
In†OXICaHfS. 


(C) Công Dụng Của Ngũ Giới— The beneƒfits oƒ the five precep£s 


Œ) 


Œ) 


Œ) 
Ù 


4163 


(A) Tổng quan và Ý Nghĩa của Ngũ Giới 
Overview and Meanings 0ƒ “Panca-verarmnani ” 


Tổng quan về Ngũ Giới—An overview 0ƒ Panca-veramani: Giới hạnh là căn bản cho 
việc tiến bộ trên con đường phát triển nhân cách cao hơn. Giới cũng là nền tảng của tất 
cả các đức tánh và phẩm hạnh. Ngoài ra, giới còn là nền móng quan trọng nhất trong 
việc chuẩn bị hành giả trong việc tu tập Bát Thánh Đạo. Đường lối để thực hành giới luật 
theo Phật giáo bao gồm ba phần trong Bát Thánh Đạo: Chánh ngữ, Chánh nghiệp và 
Chánh mạng —Good conduct forms a foundation for further progress on the path of 
personal development. The morality 1s also the foundation of all qualities. Besides, 
morality 1s the most Iimportatant base that prepare Buddhist cultivators In cultivating the 
Eightfold Noble Path. According to Buddhism, the way of practice of good conduct 
includes three parts of the the Eightfold Noble Path, and these three parts are Right 
Speech, Right Action, and Right Livelihood—See Bát Thánh Đạo In Chapter 20. 


Nghĩa của Ngũ Giới— The Meanings oƒ Panca-veramani: Năm giới cấm của Phật tử tại 
gia và xuất gia, tuy nhiên, Đức Phật chế ngũ giới đặc biệt cho những Phật tử tại gia. 
Người trì giữ năm giới sẽ được tái sanh trở lại vào kiếp người (giới có nghĩa là ngăn 
ngừa, nó có thể chận đứng các hành động, ý nghĩ, lời nói ác, hay đình chỉ các nghiệp báo 
ác trong khi phát khởi. Năm giới là điều kiện căn bản làm người, ai giữ tròn các điều 
kiện cơ bản nầy mới xứng đáng làm người. Trái lại thì đời nầy chỉ sống bằng thân người, 
mà phi nhân cách, thì sau chết do nghiệp cảm thuần thục, khó giữ được thân người, mà 
phải tái sanh lưu chuyển trong các đường ác thú. Do đó người học Phật, thọ tam 
quy/Saranagamana, phải cố gắng trì ngũ giới/Panca-veramana)—The five basic 
commandments of Buddhism—The five commandments of Buddhism (against murder, 
theft, lust, lying and drunkenness). The five basic prohibitions binding on all Buddhists, 
monks and laymen alike; however, these are especially for lay disciples. The observance 
of these five ensures rebirth in the human realm. 


(B) Chỉ Tiết về Ngũ Giới 
Defails oƒ Panca-veramami 


(B-1) Không sát sanh 
Not to take le 
Pranatfipatavữrath (skt)— Panatfipdafa (p) 


Tổng quan về “Không sát sanh ”— An overview 0ƒ “Not to kill”: 

Chúng ta đang sống trong một thế giới bất toàn, mạnh hiếp yếu, lớn hiếp nhỏ, giết chóc 
tràn lan khắp nơi. Ngay trong thế giới loài vật, chúng ta cũng thấy cọp ăn nai, rắn ăn 
nhái, nhái ăn những côn trùng nhỏ, hoặc cá lớn nuốt cá bé, vân vân. Và hãy nhìn về thế 


2) 


4164 


giới loài người của chúng ta, chúng ta giết thú, thậm chí có khi vì quyền lợi mà chúng ta 
còn giết hại lẫn nhau nữa. Chính vì thế mà Đức Phật đặt ra giới luật thứ nhất cho chúng 
đệ tử của Ngài: “không sát sanh.” Không sát sanh là giới thứ nhất trong thập giới. Không 
sát sanh là không giết hại vì lòng từ bi mẫn chúng. Đây là giới luật đầu tiên dành cho cả 
xuất gia lẫn tại gia, không sát sanh bao gồm không giết, không bảo người giết, không 
hoan hỷ khi thấy giết, không nghĩ đến giết hại bất cứ lúc nào, không tự vận, không tán 
thán sự giết hay sự chết bằng cách nói: “Ông/bà thà chết đi còn sướng hơn sống.” Không 
sát sanh cũng bao gồm không giết hại thú vật. Không sát sanh cũng bao gồm không giết 
thú làm thịt, vì làm như vậy, chúng ta chẳng những cắt ngắn đời sống mà còn gây đau 
đớn và khổ sở cho chúng nữa (ba lý do trọng yếu để ngăn chặn sát sanh: a) Nghiệp báo 
nhơn quả: sát nghiệp bị sát báo, tức là giết người sẽ bị người giết lại. Đức Phật dạy: “Tất 
cả các loài hữu tình chúng sanh loài nào cũng quý trọng thân mạng, đều tham sống sợ 
chết. Tất cả già trẻ đều lo tiếc giữ thân mạng, thậm chí đến lúc già gần chết đến nơi vẫn 
còn sợ chết. Vì quý trọng sự sống, nên khi bị gia hại là họ căm thù trọn kiếp. Lúc gần 
chết lại oán ghét nhau, lấy oán để trả oán, oán không bao giờ chấm dứt.” b) Sát sanh 
cùng với tâm cứu hộ trái nhau. c) Bồi dưỡng thân tâm: Phật giáo cấm Phật tử đích thân 
giết hại, cố ý giết hại, nhơn giết, duyên giết; không cho phép Phật tử chế tạo và bán các 
dụng cụ sát sanh như cung tên, đao gươm, súng đạn, vân vân). Phật tử chân thuần nên 
luôn nhớ lời Phật dạy, chẳng những không sát sanh, chẳng những tôn trọng sự sống, mà 
còn trân quý sự sống—We are living in an imperfect world where the strong prey on the 
weak, big animals prey on small animals, and killing 1s spreading everywhere. Even In 
the animal world, we can see a tiger would feed on a deer, a snake on a frog, a frog on 
other small insects, or a big fish on a small fish, and so on. Let us take a look at the 
human world, we kill animals, and sometimes we kill one another for power. Thus, the 
Buddha set the first rule for his disciples, “not to kill.” Not to kiH the living, the first of the 
ten commandments. Not to kill will help us become kind and full of pity. Thĩs 1s the first 
Buddhist precept, binding upon clergy and laity, not to kill and this includes not to kill, not 
to ask other people to kill, not to be Joyful seeing killing, not to thíịnk of killing at any 
time, not to kill oneself (commit suicide), not to praise killing or death by saying “1s 
better death for someone than life.” Not to kill 1s also including not to slaughtering 
animals for food because by doing this, you do not only cut short the lives of other beings, 
but you also cause pain and suffering for them. Devout Buddhists should always 
remember the Buddhaˆs teachings, not only not to Ki, not only do we respect life, we 
also cherish It. 

Không sát sanh đồng thời mở lòng từ đến tất cả chúng sanh không đưa ra một giới hạn 
nào cả. Tất cả chúng sanh trong đạo Phật, hàm ý tất cả mọi loài sinh vật, mọi loài có hơi 
thở. Một điều ai trong chúng ta cũng phải thừa nhận rằng mọi loài đều có sự sống, dù là 
người hay vật, đều tham sống sợ chết. Vì sự sống quý giá đối với muôn loài như vậy, 
mục đích của chúng ta là không để nó bị hại và tìm cách kéo dài sự sống. Điều nầy áp 
dụng đến cả những sinh vật nhỏ nhoi nhất có ý thức về sự sống. Theo Kinh Pháp Cú 
(131), Đức Phật day: “Ai mưu cầu hạnh phúc, bằng cách hại chúng sanh, các loài thích an 
lành, đời sau chẳng hạnh phúc.” Hạnh phúc của mọi loài sinh vật tùy thuộc vào sự sống 
của chúng. Vì vậy tước đoạt đi cái được xem là vô cùng quý giá đối với chúng là cực kỳ 
độc ác và vô lương tâm. Vì vậy, không làm hại và giết chóc kẻ khác là một trong những 


4165 


đạo đức quan trọng nhất của người con Phật. Những ai muốn dưỡng thói quen đối xử độc 
ác với loài vật cũng hoàn toàn có khả năng ngược đãi con người khi có cơ hội. Khi một ý 
nghĩ độc ác dần dần phát triển thành nỗi ám ảnh, nó có thể dẫn đến tính tàn bạo. Những 
người sát sanh phải chịu đau khổ trong kiếp hiện tại. Sau kiếp sống nầy, ác nghiệp sẽ 
đẩy họ vào khổ cảnh lâu dài. Ngược lại, người có lòng thương tưởng đến những chúng 
sanh khác và tránh xa việc sát sanh sẽ được tái sanh vào những cõi an vui và nếu có sanh 
lại làm người cũng sẽ được đầy đủ sức khỏe, sắc đẹp, giàu sang, có ảnh hưởng, và thông 
minh, vân vân—Abstain from killing and to extend compassion to all beings does not 
entail any restriction. All beings, in Buddhism, Iimplies all living creatures, all that 
breathe. lt is an admitted fact that all that live, human or animail, love life and hate death. 
As life 1s preclous to all, their one aim 1s to preserve 1t from harm and prolong 1t. This 
implies even to the smallest creatures that are conscious of being alive. According to the 
Dhammapada (131), “WWhoever In his search for happiness harasses those who are fond of 
happiness wI1ll not be happy In the hereafter.” The happiness of all creatures depends on 
their being alive. So to deprive them of that which confains alÏ good for them, 1s cruel and 
heartless in the extreme. Thus, not to harm and Kill others 1s one of the most important 
virue of a Buddhist. Those who develop the habit of being cruel to animal are quite 
capable of ilÏ treating people as well when the opportunity comes. When a cruel thought 
gradually develops Iinto an obsession it may well lead to sadism. Those who kIl suffer 
often in this life. After this life, the karma of their ruthless deeds will for long force them 
Into states of woe. On the contrary, those who show pIty towards others and refrain from 
kiHing will be born In good states of existence, and 1f reborn as humans, w1ll be endowed 
with health, beauty, riches, Iinfluences, and intelligence, and so forth. 


(I1) Nghĩa của “Không sát sanh °— Meanings oƒ “Not to ki”: Không sát sanh hay tần hại 
sinh mạng của loài hữu tình. Trong giới luật thì giới nầy đứng đầu. Không sát sanh còn có 
nghĩa là không cố tâm giết hại sinh mạng, dù cho sanh mạng ấy là sinh mạng của loài 
vật, vì loài vật cũng biết đau khổ như chúng ta. Trái lại, phẩi luôn tôn trọng và cứu sống 
sinh mạng của muôn loài. Đức Phật đã dạy “Tội ác lớn không gì bằng giết hại sinh 
mạng; công đức lớn không gì bằng cứu sống sinh mạng. Đời sống thật quí báu đối với 
chúng sanh mọi loài.” Thật vậy, tất cả chúng sanh đều tham sống sợ chết, chúng ta nên 
tôn trọng đời sống và không nên sát hại bất cứ sinh vật nào. Giới này không những cấm 
chúng ta sát hại con người, mà còn cấm chúng ta sát hại bất cứ sinh vật nào để kiếm tiền 
hay xem sát hại như một môn thể thao (săn bắn). Chúng ta có một thái độ bi mẫn đến 
muôn loài, và mong cho họ có đời sống hạnh phúc và giải thoát. Chăm sóc cho trái đất 
mà chúng ta đang ở, không làm ô nhiễm sông ngòi và không khí, không phá hủy rừng 
rậm cũng được bao gồm trong giới này —Not to kill or injure any living being— 
Refraining from taking life. This 1s the first of the five commandments. Pranatipata- 
viratih also means not to have any Intention to Kill any living being; this includes animals, 
for they feel pain Just as human do. Ôn the contrary, one must lay respect and save lives 
of all sentient beings. The Buddha always taupht in his sutras: “he greatest sin 1s killing; 
the highest merit 1s to save sentient lives. Life 1s dear to all.” In fact, all beings fear death 
and value life, we should therefore respect life and not kill anything. This precept forbids 
not only killing people but also any creature, especially 1f It 1s for money or sport. We 


4166 


should have an attitude of loving-kindness towards all beings, wishing them to be always 
happy and free. Caring for the Earth, not polluting 1ts rivers and air, not destroying 1ts 
forests, etc, are also included in this precept. 


(HI)Những quan điểm về “Sát sanh và Không sát sanh ” trong Phật Giáo— Di[ƒferent poin£s 


1) 


2) 


0ƒ view on “Killing and Not Kiling ” in Buddhism: 

Sát sanh là một trong bốn trọng tội trong Phật giáo— “Kiling” ¡is one oƒ the ƒfour grave 
prohibitions or sins in Buddhism: Giết hại chúng sanh, một trong bốn trọng tội trong Phật 
giáo. Sát sanh là cố ý giết hại mạng sống của chúng sanh, kể cả thú vật. Lời khuyên 
không sát sanh thách thức chúng ta phải sáng tạo ra những phương cách khác hơn bạo 
động nhằm giải quyết những xung đột. Không sát sanh hay tàn hại sinh mạng của loài 
hữu tình. Trong giới luật thì giới nây đứng đầu. Không sát sanh còn có nghĩa là không cố 
tâm giết hại sinh mạng, dù cho sanh mạng ấy là sinh mạng của loài vật, vì loài vật cũng 
biết đau khổ như chúng ta. Trái lại, phải luôn tôn trọng và cứu sống sinh mạng của muôn 
loài. Đức Phật đã dạy “tội ác lớn không øì bằng giết hại sinh mạng; công đức lớn không 
gì bằng cứu sống sinh mạng.”——Not to kill or inJure any living being——Killing, one of the 
four grave prohibitions or sins in Buddhism. Killing 1s intentionally taking the life of any 
being, Iincluding animals. The advice of not killing challenges us to think creatively of 
alternate means to resolve conflict besides violence. Refraining from taking life. This 1s 
the first of the five commandments. Pranatipata-viratih also means not to have any 
intention to kill any living being; thịs includes animals, for they feel pain Jjust as human 
do. Ôn the contrary, one must lay respect and save lives of all sentient beings. The 
Buddha always taught In his sutras: “The greatest sin 1s killing; the highest merit 1s to 
save sentient lives.” 

Sát sanh theo quan điểm của “Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo”— “Kiling” according 
foO the poim oƒ view oƒ the “ŒGems of Buddhisem Wisdom”: Theo Hòa Thượng 
Dhammananda trong Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo, sự cấm lấy đi mạng sống 
không những chỉ cho loài người mà cho tất cả các sinh vật thuộc mọi loài, cả lớn lẫn bé, 
từ con sâu con kiến. Mỗi ngày, một số lớn súc vật bị giết để làm thực phẩm, người ăn thịt 
nhiều, trong khi người ăn chay lại ít. Trong lãnh vực khoa học, nhiều con vật được dùng 
trong nhiều cuộc khảo cứu và thử nghiệm. Trong lãnh vực hành pháp, vũ khí được xử 
dụng để diệt tội phạm. Những cơ quan bảo vệ luật pháp trừng trị kẻ phạm pháp. Những 
kẻ hiếu chiến xử dụng vũ khí để giết hại lẫn nhau. Những hành động kể ra trên đây là 
những thí dụ không bị coi là bất hợp pháp hay đi ngược lại lễ lối sinh hoạt hằng ngà y trên 
thế giới. Thật ra, người ta còn có thể cho là sai khi cấm làm những hành động đó. Ngày 
nay nhiều động vật bị cấy những vi trùng, và nhờ những vi trùng, những mầm bệnh, và 
nhiều loại vi trùng đã được khám phá. Hầu hết mọi thứ đều chứa vi trùng, ngay cả đến 
nước uống. Tuy có một phần lớn những bất tịnh được ngăn lại bởi máy lọc, vi trùng vẫn 
qua được. Cho nên vô số vi trùng vào trong cuống họng ta với mỗi ngụm nước. Cũng 
giống như vậy với thuốc men, bất cứ lúc nào thuốc men được dùng đến, vô số vi trùng bị 
giết. Những vi trùng có được coi như là chúng sinh hay không phải là chúng sinh? Nếu 
như vậy, không ai có thể hoàn toàn tuân theo giới nầy được. Ngoài ra có một số người 
quan niệm là người không giết mạng sống con vật cũng nên không ăn thịt, vì ăn thịt là 
khuyến khích người khác sát sanh, tội cũng không kém gì người giết —According to Most 


3) 


4) 


3) 


4167 


Venerable Dhammananda In the Gems of Buddhism Wisdom, the prohibition against the 
taking of any life applies not only to humanity but also to creatures of every kind, both 
bịpg and smaill; black ants as well as red ants. Each day a vast number of animals are 
slaughtered as food, for most people eat meat, while vegeterians are not common. In the 
field of sclence, animals are used in many researches and experiments. In the 
administrative field, arms are used in crime suppression. Law enforcement agencies 
punish law breakers. Belligerents at war use arms to destroy one another. The actions 
cited here as examples are not regarded as illegal or as running counter to normal worldly 
practice. Indeed, it may even be considered wrong to abstain from them, as 1s the case 
when constables or soldiers fail in their police or military duties. Nowadays many kinds 
of animals are known to be carriers of microbes and, thanks to the microscope, germs and 
many sorts of microbes have been detected. Almost everything contains them, even 
drinking water. Only the larger Impurifles are caught by filter; microbes can pass through. 
So Infinite microbes pass Infto our throats with each draught of water. It 1s the same 
medicines. Whenever they are used, either externally or internally, they destroy myriads 
of microbes. Are these microbes to be considered as living beings in the sense of the first 
sila or are they not? If so, perhaps no one can fully comply with it. Besides, some are of 
the opinion that people who refrain from taking the life of animals should also refrain 
from eating meat, because 1t amounts to encouraging slaughter and 1s no less sinful 
according to them. 

Sát sanh theo quan điểm của “Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng Narada”— 
“KiHing” according to the poimt oƑ view oƑ “The Buddha and His Teaching, wriften by 
Most Venerable Narada”: Sát sanh là một trong mười ác nghiệp, giết hại mạng sống của 
loài hữu tình. Theo Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng Narada, sát sanh là cố ý 
giết chết một chúng sanh. Trong Phạn ngữ, “Panatipata,” pana có nghĩa là đời sống tâm 
vật lý của một chúng sanh. Xem thường đời sống, tiêu diệt, cắt đứt, ngăn chận sức tiến 
của năng lực một đời sống, không cho nó tiếp tục trôi chảy là panatipata. Pana còn có 
nghĩa là cái gì có hơi thở. Do đó tất cả những động vật, kể cả loài thú, đều được xem là 
sanh vật—KlIlling 1s one of the ten kinds of evil karma, to Ki living beings, to take life, 
KiI the living, or any conscious being. According to The Buddha and His Teaching, 
written by Most Venerable Narada, killing means the intentional destruction of any living 
being. The Pali term pana strictly means the psycho-physical life pertaining to one”s 
particular existence. The wanfton destruction of this life-force, without allowing 1t to run 
1fs due course, 1s panatipata. Pana also means that which breathes. Hence all animate 
beings, including animals, are regarded as pana. 

Cây có không được xem là “sinh vật”— Plants are not considered as “living beings”: Cây 
cỏ không được xem là “sinh vật” vì chúng không có phần tinh thần. Tuy nhiên, chư Tăng 
Ni cũng không được phép hủy hoại đời sống của cây cỏ. Giới nầy không áp dụng cho 
những cư sĩ tại gIa—Plants are not considered as “living beings” as they possess no mind. 
Monks and nuns, however, are forbidden to destroy even plant life. This rule, it may be 
mentioned, does not apply to lay-followers. 

Tự vấn cũng bị xem như là sát sanh—Suicide is considered taking oƒ human ljƒe: Theo 
giáo thuyết nhà Phật thì giết người là phạm trọng giới, giết bất cứ loài sinh vật nào cũng 
đều phạm khinh giới. Tự vẩn hay tự giết mình cũng đưa đến những hình phạt nặng nể 


4168 


trong kiếp lai sanh —According to the Buddhist laws, the taking of human life offends 
against the maJor commands, of animal life against the less stringent commands. Suicide 
also leads to severe penalties in the next lives. 


(IV)Năm điều kiện cần thiết để thành lập một nghiệp sát sanh— Five conditions that are 
necessary fo cormmplete the evil 0ƒ kiling: 

l1) Có một chúng sanh: A living being. 

2) Biết rằng đó là một chúng sanh: Knowledge that it is a living being. 

3) Ý muốn giết: Intention of killing. 

4) Cố gắng để giết: Effort to kill. 

5) Giết chết: Consequent death (cause the death of that being). 


(V) Hậu quả hay quả báo của sát sanh— The consequences 0ƒ kiling: Nghiệp dữ gây ra do 
hành động sát sanh nặng hay nhẹ tùy sự quan trọng của chúng sanh bị giết—The gravity 
of the evil deed of killing depends on the goodness and the magnitude of the being 
concerned. 

1) Giết một bậc vĩ nhân hiển đức hay một con thú to lớn tạo nghiệp nặng hơn là giết một 
tên sát nhân hung dữ hay một sinh vật bé nhỏ, vì sự cố gắng để thực hiện hành động sát 
sanh và tai hại gây ra quan trọng hơn: The killing of a virtuous person or a big animal 1s 
regarded as more heinous than the killing of a viclous person or a small animal, because a 
øreater effort is needed to commit the evil and the loss Involved 1s considerably great. 

2) Quả dữ của nghiệp sát sanh bao gồm——The evil effetcs of killing include: 

a)_ Yểu mạng: Brevity of life. 

b) Bệnh hoạn: Il-health. 

c)_ Buồn rầu khổ nạn vì chia ly: Constant grief due to the separation from the loved one. 

đ)_ Luôn luôn lo sợ: Constant fear. 


(VI) Những đặc tính khác của “Không sát sanh °—Other characteristics 0ƒ “Not to ki”: 

1) Đây là một trong tám giới đầu trong Thập Giới mà Đức Phật chế ra cho Phật tử tại gia cứ 
mỗi nửa tháng là phải giữ tám giới nầy trong 24 giờ: This ¡s one of the first eight of the 
ten commandments which the Buddha set forth for lay Buddhists to observe 24 hours 
every fornIght. 

2) Nếu chúng ta thực sự tin rằng tất cả chúng sanh sẽ là Phật trong tương lai, chúng ta sẽ 
không bao giờ nghĩ đến sát hại chúng sanh bằng bất cứ giá nào. Mà ngược lại chúng ta sẽ 
cảm thương chúng sanh với lòng từ bi không có ngoại lệ: If we truly believe that all 
sentient beings are the Buddhas of the future, we would never think of killing or harming 
them In any way. Rather, we would have feelings of loving-kindness and compassion 
toward all of them, without exception. 

3) Phật tử không nên sát sanh—Buddhists should not kilI. 

a)_ Không sát sanh vì lòng thương xót đối với chúng sanh khác: Not to kill out of the pity of 
others. 

b) Không sát sanh giúp cho chúng ta trở nên rộng lượng và giàu lòng từ mẫn: Not to kill 
wIll help us become kind and full of pity. 


4169 


(VHI)Không sát sanh mà phải phóng sanh— Not to kill but to save and set free living beings: 
Phóng sanh có nghĩa là không giết hại mà ngược lại bảo vệ và thả cho được tự do (phóng 
thích) sanh vật. Một người có tâm đại bi không bao giờ sát hại chúng sanh. Ngược lại, 
người ấy luôn cố gắng thực hành hạnh phóng sanh. Phật tử thuần thành nên luôn duy trì 
lòng từ và tu tập hạnh phóng sanh. Đức Phật dạy: “Phật tử thuần thành nên luôn nhớ như 
vầy “Tất cả người nam đã từng là cha ta và tất cả người nữ đã từng là mẹ ta. Không có 
một sinh vật nào chưa từng sanh ra ta trong một trong những tiễn kiếp, vì vậy tất cả họ 
đều là cha mẹ ta. Vì vậy, hễ một người giết và ăn thịt một sinh vật, tức là người ấy giết 
và ăn thịt cha mẹ ta.” Theo giáo thuyết nhà Phật, một nguyên nhân duy nhất gây ra 
chiến tranh trên thế giới là cộng nghiệp của con người quá nặng. Nếu trong kiếp này tôi 
giết anh, thì trong kiếp tới anh sẽ giết tôi; và trong kiếp kế tới nữa tôi sẽ trở lại giết anh. 
Vòng giết chóc này cứ tiếp tục mãi mãi. Con người giết thú và trong kiếp tới họ có thể 
trở thành thú. Có thể những con thú một lần bị con người giết bây giờ trở lại thành người 
để trả thù. Cái vòng lẩn quẩn này tiếp diễn không ngừng. Đó là lý do tại sao cái vòng 
giết chóc đẫm máu này hiện hữu. Công đức tích tụ từ hạnh phóng sanh thật là vô biên. Vì 
công đức này có thể giúp cho các sinh vật được sống hết nguyên kiếp tự nhiên của họ. 
Để giảm thiểu hay triệt tiêu cộng nghiệp sát sanh, chúng ta phải thực hành hạnh phóng 
sanh. Chúng ta càng phóng sanh thì cộng nghiệp sát sanh của thế giới này càng nhẹ đi— 
Liberating living beings means not to kill but to save and set free living beings. A person 
with a greatly compassionate heart never kills living beings. Ôn the contrary, that person 
always tries the practice of liberating living beings. A sincere Buddhist should always 
maintain a mind of kindness and cultivate the practice of liberating liberating beings. The 
Buddha taught: “A sincere Buddhist should always reflect thus “All male beings have 
been my father and all females have been my mother. There ¡is not a single being who 
has not given birth to me during my previous lives, hence all beings of the Six Paths are 
my parents. Therefore, when a person kills and eats any of these beings, he thereby 
slaughters my parentfs.” According to Buddhist theory, the only reason that causes wars In 
the world is people”s collective killing karma 1s so heavy. If in this life, I ki you, in the 
next life, you'lI kill me, and in the life after that, [ w1ll come back to kill you. Thịs cycle 
of killing continues forever. People kill animals and in their next life they may become 
animals. The animals which they once killed now may return as people to claim revenge. 
This goes on and on. That”s why there exists an endless cycle of killing and bloodshed. 
To decrease or diminish our killing karma, we must practice liberating living beings. The 
merit and virtue that we accumulate from liberating animals 1s boundless. It enables us to 
cause living beinss to live their full extent of their natural life span. The more we engage 
1n liberating living beings, the lighter the collective killing karma our world has. 


(VIHI)Những lời Phật dạy về “Sát sanh hay không sát sanh” trong Kinh Trung Bộ— 
Buddha”s teachings on “King or not kiling ” ímn the Middle Length Discourses: Đức 
Phật khuyên con người, nhất là Phật tử không nên sát sanh vì chúng hữu tình ai cũng sợ 
đánh đập giết chóc, và sanh mạng là đáng trân quý. Đức Phật luôn tôn trọng sự sống, 
ngay cả sự sống của loài côn trùng và cỏ cây. Ngài tự mình thực hành không đổ thức ăn 
thừa của mình trên đám cỏ xanh, hay nhận chìm trong nước có các loại côn trùng nhỏ. 
Đức Phật khuyên các đệ tử của Ngài chớ nên sát sanh. Ngài trình bày rõ ràng rằng sát 


Ù 


2) 


4170 


sanh đưa đến tái sanh trong địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh, và hậu quả nhẹ nhàng nhất 
cho sát sanh là trở lại làm người với tuổi thọ ngắn. Lại nữa, sát hại chúng sanh đem đến 
sự lo âu sợ hãi và hận thù trong hiện tại và tương lai và làm sanh khởi tâm khổ tâm ưu: 
The Buddha advises people, especially Buddhist followers not to kill because all sentient 
beings tremble at the stick, to all life 1s dear. The Buddha has respected for life, any life, 
even the life of an Insect or of a plant. He sets himself an example, not to throw 
remaining food on green vegefation, or in the water where there are small Iinsects. He 
advises His disciples not to KkIll living beings and makes 1t very clear that, killing living 
beings will lead to hell, to the hungry ghost or to the animal, and the lightest evil result to 
be obtained 1s to be reborn as human being but with very short le. Moreover, killing 
living beings will bring up fear and hatred in the present and In the future, and pain and 
suffering In mind. 

Chính vì vậy mà Đức Phật đã dạy Phật tử tại gia trong Kinh Trung Bộ, như sau: “Này gia 
chủ, sát sanh, do duyên sát sanh tạo ra sợ hãi hận thù ngay trong hiện tại, sợ hãi hận thù 
trong tương lai, khiến tâm cảm thọ khổ ưu. Từ bỏ sát sanh, không tạo ra sợ hãi hận thù 
trong hiện tại, không sợ hãi hận thù trong tương lai, không khiến tâm cảm thọ khổ ưu. 
Người từ bỏ sát sanh làm lắng dịu sợ hãi hận thù này.”——Thus the Buddha taught lay 
people in the Middle Length Discourses: “O householder, killing living beings, due to 
kiling living beings, fear and hatred arise in the present, fear and hatred will arise In the 
future, thereby bringing up pain and suffering in mind. Refrain from killing living beings, 
fear and hatred do not arise In the present, will not arise in the future, thereby not 
bringing up pain and suffering in mind. Those who refrain from killing living beings wIll 
calm down this fear and hatred.” 

Ngài lại dạy các đệ tử xuất gia như sau: “Ở đây, này các Tỷ kheo, Thánh đệ tử đoạn tận 
sát sanh, từ bỏ sát sanh. Này các Tỷ kheo, Thánh đệ tử từ bỏ sát sanh, đem sự không sợ 
hãi cho vô lượng chúng sanh, đem sự không hận thù cho vô lượng chúng sanh, đem sự bất 
tốn hại cho vô lượng chúng sanh. Sau khi cho vô lượng chúng sanh không sợ hãi, không 
hận thù và bất tổn hại, vị ấy sẽ được san sẻ vô lượng không sợ hãi, không hận thù và bất 
tốn hại. Này các Tỷ kheo, đây là bố thí thứ nhất, là đại bố thí, được biết là tối sơ, được 
biết là lâu ngày, không bị những Sa môn, Bà la môn có trí khinh thường.”—The Buddha 
taught Bhiksus as follows: “Here, o Bhiksus, the Aryan disciple does not kill living 
beings, give up killing. O Bhiksus, the Aryan disciple who gives up killing, ø1ves no fear 
to innumerable living beings, gIives no hatred to innumarable living beings, g1ves 
harmlessness to Iinnumerable living beings. Having given no fear, no hatred, and 
harmlessness to Innumerable living beings, the Aryan disciple has his share In 
innumerable fearlessness, 1n no hatred and in harmlessness. O Bhiksus, this 1s first class 
charity, great charity, timeless charity that 1s not despised by reclusees and brahmanas.” 


(IX)Không Sát Sanh theo kinh Thủ Lăng Nghiêm—Cutting oƒƒf killing according to the 


Surangama Sutra: Đoạn Sát—Nếu các chúng sanh trong các thế giới ở lục đạo, mà tâm 
chẳng sát sanh, thì không bị sinh tử nối tiếp. Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Sáu, 
Đức Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về giới “Đoạn sát,” một trong bốn giới quan trọng cho 
chư Tăng Ni trong Phật giáo: “A Nan! Nếu các chúng sanh trong các thế giới ở lục đạo, 
mà tâm chẳng sát, thì không bị sanh tử nối tiếp. A Nan! Ông tu tam muội, gốc để vượt 


4171 


khỏi trần lao, nếu sát tâm chẳng trừ, thì không thể ra khỏi được. A Nan! Dù có đa trí, 
thiển định hiện tiền, nhưng chẳng đoạn nghiệp sát, thì quyết lạc về thần đạo. Thượng 
phẩm là đại lực quỷ, trung phẩm làm phi hành dạ xoa, các quỷ soái, hạ phẩm là địa hành 
la sát. Các quỷ thần ấy cũng có đồ chúng, đều tự tôn mình thành vô thượng đạo. Sau khi 
ta diệt độ, trong đời mạt pháp, nhiều quỷ thần ấy xí thịnh trong đời, tự nói: “Ăn thịt cũng 
chứng được Bồ Đề.” A Nan! Tôi khiến các Tỳ Kheo ăn ngũ tịnh nhục, thịt đó đều do tôi 
thần lực hóa sinh, vẫn không mạng căn, vì rằng về đất Bà La Môn, phần nhiều ẩm thấp, 
lại thêm nhiều đá, nên cây cổ và rau không sinh. Tôi dùng thần lực đại bi giúp, nhân đức 
từ bi lớn, giả nói là thịt. Ông được ăn các món đó. Thế sau khi Như Lai diệt độ rồi, các 
Thích tử lại ăn thịt chúng sanh? Các ông nên biết: người ăn thịt đó, dù được tâm khai ngộ 
giống như tam ma địa, cũng đều bị quả báo đại la sát. Sau khi chết quyết bị chìm đắm 
biển khổ sinh tử, chẳng phải là đệ tử Phật. Những người như vậy giết nhau, ăn nhau, cái 
nợ ăn nhau vướng chưa xong thì làm sao ra khỏi được tam giới? A Nan! Ông dạy người 
đời tu tam ma địa, phải đoạn nghiệp sát sanh. Ấy gọi là lời dạy rõ ràng, thanh tịnh và 
quyết định thứ hai của Như Lai. Vì cớ đó, nếu chẳng đoạn sát mà tu thiền định, ví như 
người bịt tai nói to, muốn cho người đừng nghe. Như thế gọi là muốn dấu lại càng lộ. Các 
Tỳ Kheo thanh tịnh cùng các Bồ Tát lúc đi đường chẳng dẫm lên cỏ tươi, huống chỉ lấy 
tay nhổ. Thế nào là đại bi khi lấy chúng sanh huyết nhục để làm món ăn. Nếu các Tỳ 
Kheo chẳng mặc các đồ tơ lụa của đông phương, và những giày dép, áo, lông, sữa, phó 
mát, bơ của cõi nầy. Vị đó mới thật là thoát khỏi thế gian. Trả lại cái nợ trước hết rồi, 
chẳng còn đi trong ba cõi nữa. Tại sao? Dùng một phần thân loài vật, đều là trợ duyên 
sát nghiệp. Như người ăn trăm thứ lúa thóc trong đất, chân đi chẳng dời đất. Quyết khiến 
thân tâm không nỡ ăn thịt hay dùng một phần thân thể của chúng sanh, tôi nói người đó 
thật là giải thoát. Tôi nói như vậy, gọi là Phật nói. Nói không đúng thế, tức là ma Ba 
Tuần thuyết —Tf living beings in the six paths of any mundane world had no thoughts of 
kiling, they would not have to follow a continual succession of births and deaths. 
According to the Surangama Sutra, the Buddha reminded Ananda about “cutting off 
killing”, one ofthe four Important precepts for monks and nuns in Buddhism: “Ananda! If 
living beings In the six paths of any mundane world had no thoughts of killing, they 
would not have to follow a continual succession of births and deaths. Ananda! Your basic 
purpose In cultivating samadhi 1s to transcend the wearisome defilements. But If you do 
not remove your thoughts of killing, you wIll not be able to get out of the dust. Anandal 
Even though one may have some wisdom and the manifestation of Zen Samadhi, one 1s 
certain to enter the path of spirits 1Ý one does not cease killing. At best, a person will 
become a mighty ghost; on the average, one will become a flying yaksha, a ghost leader, 
or the like; at the lowest level, one will become an earth-bound rakshasa. These ghosts 
and spirifts have their groups of disciples. Each says of himself that he has accomplished 
the unsurpassed way. After my extinction, in the Dharma-Ending Age, these hordes of 
ghosts and spirits wIll aboud, spreading like wildfire as they argue that eating meat will 
bring one to the Bodhi Way. Ananda! I permit the Bhikshus to eat five kinds of pure 
meat. This meat 1s actually a transformation brought into being by my spiritual powers. lt 
basically has no life-force. You Brahmans live In a climate so hot and humid, and on such 
sandy and rocky land, that vegetables wIll not grow. Therefore, I have had to assist you 
with spiritual powers and compassion. Because of the magnitude of this kindness and 


4172 


compassion, what you eat that tastes like meat 1s merely said to be meat; In fact, 
however, 1t is not. After my extinction, how can those who eat the flesh of living beings 
be called the disciples of. Sakya? You should know that these people who eat meat may 
gaIn some awareness and may seem to be in samadhi, but they are all great rakshasas. 
When their retribution ends, they are bound to sink Into the bitter sea of birth and death. 
They are not disciples of the Buddha. Such people as they kill and eat one another In a 
never-ending cycle. How can such people transcend the triple realm? Ananda! When you 
teach people in the world to cultivate samadhi, they must also cut off kiling. Thịis 1s the 
second clear and unalterable Instruction on purity given by the Thus Come Ones and the 
Buddhas of the past, World Honored Ones. Therefore, Ananda, 1f cultivators of Zen 
Samadhi do not cut off killing, they are like one who sfops up his ears and calls out In a 
loud voice, expecting no one to hear him. It is to wish to hide what 1s completely evident. 
Bhikshus and Bodhisattvas who practice purity will not even step on grass 1n the pathway; 
even less wIll they pull it up with their hand. How can one with øgreat compassion pIck up 
the flesh and blood of living beings and proceed to eat his filI? Bhikshus who do not wear 
sIIk, leather boots, furs, or down from this country or consume miÏÌk, cream, or butfer can 
truly transcend this world. When they have paid back their past debts, they will not have 
to re-enter the triple realm. Why? It is because when one wears something taken from a 
living creature, one creates conditions with 1t, Just as when people eat the hundred grains, 
their feet cannot leave the earth. Both physically and mentally one must avoid the bodies 
and the by-products of living beings, by neither wearing them nor eating them. I say that 
such people have true liberation. What I have said here 1s the Buddhaˆs teaching. Any 
explanation counter to 1t 1s the teaching of Papiyan. 


(X) Những lời Phật dạy về “Sát Sanh ” trong Kinh Pháp Cú— The Buddha)s teachings on 


Ũ 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


*KiHing ” im the Dharmapada Sufra: 

Ai ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng sợ sự chết; vậy nên lấy lòng mình suy lòng người, chớ 
giết chớ bảo giết—AII tremble at sword and rod, all fear death; comparing others with 
onerself, one should neither kill nor cause to kill (Dharmapada 129). 

Ai ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng thích được sống còn; vậy nên lấy lòng mình suy lòng 
người, chớ giết chớ bảo giết —AlI tremble at sword and rod, all love life; comparing 
others with oneself; one should not kill nor cause to ki (Dharmapada 130). 

Nếu lấy đao gậy hại người toàn thiện toàn nhân, lập tức kẻ kia phải thọ lấy đau khổ 
trong mười điều—He who takes the rod and harms a harmless person, will soon come to 
one of these ten stages (Dharmapada 137): 

Thống khổ về tiền tài bị tiêu mất, thân thể bị bại hoại, hoặc bị trọng bịnh bức bách—He 
will be subJect to cruel suffering of Infirmity, bodily InJury, or serious sickness 
(Dharmapada 138). 

Hoặc bị tán tâm loạn ý, hoặc bị vua quan áp bách, hoặc bị vu trọng tội, hoặc bị quyến 
thuộc ly tán—Or loss of mind, or oppression by the king, or heavy accusation, or loss of 
family members or relatives (Dharmapada (139). 

Hoặc bị tài sẩn tan nát, hoặc phòng ốc nhà cửa bị giặc thiêu đốt, và sau khi chết bị đọa 
vào địa ngục—Or destruction of wealth, or lightening fire fire burn his house, and after 
death will go to the hell (Dharmapada 140). 


4173 


(B-2) Không trộm cắp 
Noöt to steal 
Adaftadanavirafth (skt)—Adinnadana (p) 


(Tổng quan về “Không trộm cắp—An overview oƒ “Not sfealing ”: Không trộm cắp hay 
không lừa đảo, hay không lấy bất cứ thứ gì với ý định không lương thiện. Không trộm 
cắp đồng thời sống lương thiện, chỉ lấy những gì được cho theo đúng phép. Lấy những øì 
thuộc về người khác tuy không nghiêm trọng như tước đoạt mạng sống của họ, nhưng nó 
vẫn được xem là trọng tội bởi vì đã lấy đi của họ một niềm vui nào đó. Vì không ai muốn 
bị trộm cắp, cho nên không có gì khó hiểu khi thấy rằng lấy những gì không phải là của 
riêng mình là một lỗi lâm. Ý nghĩ thúc đẩy một người trộm cắp không bao giờ là thiện ý 
hay hảo ý được. Vì thế trộm cắp dẫn đến bạo hành, thậm chí cả sát nhân nữa. Những 
người buôn bán rất dễ phạm phải giới “không trộm cắp. Một người có thể dùng ngòi viết 
và miệng lưỡi của mình với ý đồ trộm cắp. Không thể có an lạc và hạnh phúc trong một 
xã hội mà người ta lúc nào cũng phải để phòng trộm cắp. Trộm cắp có thể có nhiều hình 
thức, như một công nhân làm việc chếnh mảng hay vụng về nhưng vẫn được trả lương 
đầy đủ, người ấy thật sự là một tên trộm, vì họ nhận đồng tiền mà họ không đáng nhận. 
Và điều nầy cũng áp dụng đối với người chủ, nếu họ không trả lương đầy đủ cho công 
nhân—Not to steal or not to cheat, or not to take anything with dishonest Iintent. Abstain 
from stealing and to live honestly, taking only what 1s one”s own by right. To take what 
belongs to another 1s not so serious as to deprive him of his life, but it 1s sHỈI a grave 
crime because 1t deprives him of some happiness. As no one wants to be robbed, 1t is not 
difficult to understand that 1t 1s wrong to take what 1s not one”s own. The thought that 
urges a person to steal can never be good or wholesome. Then robbery leads to violence 
and even to murder. This precept 1s easily violated by those In trade and commerce. A 
man can use both his pen and his tongue with intent to steal. There can be no peace or 
happiness In a society where people are always on the look-out to cheat and rob their 
neiphbors. Theft may take many forms. For Instance, If an employee slacks or works 
badly and yet Is paid in full, he 1s really a theft, for he takes the money he has not earned. 
And the same applies to the employer 1f he fails to pay adequate wages. 


(II) Nghĩa của “Không Trộm Cắp ”— The meanings oƒ “Adninnadana-veramani”: Tất cả 
chúng ta đều có quyển sở hữu như nhau, chúng ta có quyền cho theo như ý nguyện. Tuy 
nhiên, chúng ta không nên lấy bất cứ thứ gì không thuộc về mình bằng cách trộm cắp hay 
lừa đảo. Thay vào đó, chúng ta nên học cách cho để giúp đở người khác, và luôn bảo trì 
những gì chúng ta đang xử dụng, dù vật ấy thuộc về ta hay của công cộng. Theo nghĩa 
rộng, giới cấm này bao gồm cả phần trách nhiệm. Nếu chúng ta trây lười và lơ là bổn 
phận học hỏi và làm việc, người ta nói chúng ta “đang ăn cắp thì giờ” của chính mình. 
Giới này cũng khuyến khích chúng ta nên có lòng quảng đại bao dung. Người Phật tử nên 
luôn giúp đở người nghèo khổ bệnh hoạn và cúng dường lên chư Tăng Ni đang tu tập. 
Người Phật tử cũng nên luôn quảng đại với cha mẹ, thầy bạn để tỏ lòng biết ơn với 


Ù 
2) 


3) 


4174 


những lời khuyên lơn dạy dỗ tốt lành của họ. Người Phật tử cũng nên luôn tổ lòng thông 
cảm và khuyến tấn những người đang khổ đau phiển não. Giúp đỡ họ bằng lời Pháp Nhủ 
cũng được coi như là cách bố thí cao thượng nhất —We all have the same right to own 
things and give them away as we wish. However, we should not take things that do not 
belong to us by stealing or cheating. Instead, we should learn to give to help others, and 
always take good care of the things that we use, whether they belong to us or to the 
public. In a broader sense, this precept means being responsible. If we are lazy and 
neglect our studies or work, we are said to be “stealing time” of our own. This precept 
also encourages us to be generous. Buddhists give to the poor and the sick and make 
offerings to monks and nuns to practice being good. Buddhists are usually generous to 
their parents, teachers and friends to show gratitude for their advice, guidance and 
kindness. Buddhists also offer sympathy and encouragement to those who feel hurt or 
discouraged. Helping people by telling them about the Dharma 1s considered to be the 
highest form of g1ving. 

Không trộm cắp vì chúng ta không được quyền lấy những gì mà người ta không cho: Not 
to steal because we have no right to take what 1s not ø1ve. 

Không trộm cắp làm cho chúng ta trở nên liêm khiết: Not to steal will help us become 
honest. 

Đây là một trong tám giới đầu trong Thập Giới mà Đức Phật chế ra cho Phật tử tại gia cứ 
mỗi nửa tháng là phải giữ tám giới nầy trong 24 giờ: This is one of the first eight of the 
ten commandments which the Buddha set forth for lay Buddhists to observe 24 hours 
every fornight. 


(HI)Những quan điểm về “Trộm cắp và Không trộm cắp” trong Phật Giáo— Difƒerent 


1) 


2) 


poimtfs 0ƒ view on “Stealing and Not Stealing ” in Buddhism: 

Lấy bất cứ thứ gì không phải của mình— Take anything which does not belong to you: Lấy 
bất cứ thứ gì mà không được cho bởi chủ nhân hay trộm cắp cũng sai ngay cả về mặt 
pháp lý. Không trộm cắp có nghĩa là không trực tiếp hay gián tiếp phỉnh gạt để lấy của 
người. Trái lại còn phải cố gắng bố thí cho muôn loài. Đức Phật đã từng dạy “họa lớn 
không gì bằng tham lam; phước lớn không gì bằng bố thí”—Not to take anything which 
does not belong to you or what 1s not given to you—Refraining from taking what 1s not 
gIiven. Adattadana-viratth means not directly or Indirectly taking other”s belongings. On 
the contrary, one should give things, not only to human beings, but also to animals. The 
Buddha always taught In his sutras “desire brings great misfortune; giving brings great 
fortune.” 

Không trộm cắp là giới thứ nhì trong ngũ giới— The second oƒ the ten commandmenis: 
Chúng ta không có quyên lấy bất cứ thứ gì mà người ta không cho. Không trộm cắp giúp 
cho chúng ta trở nên lương thiện hơn (bất cứ vật gì của người không cho mà mình cố ý 
lấy, thì gọi là Anh đạo hay trộm cắp. Ý nghĩa ngăn cẩn trộm cắp là để diệt trừ nghiệp 
báo, nhơn quả ở Ở ngoài, chủ yếu. là trừ tâm niệm tham và diệt hẳn ngã chấp, ái dục mạnh 
thì khởi tâm tham cầu, tham cầu không được thì sanh ra trộm cắp. Một khi chấp ngã, 
nghĩa là chấp có ta, thì có của mình mà không có của người, chỉ nghĩ đến sở hữu của ta, 
không nghĩ đến sở hữu của người. Ngăn ngừa trộm cướp tức là chận đứng lòng tham và 


4175 


chấp ngã) —Not to steal, or no stealing—Not to steal because we have no right to take 
what 1s not øgIiven. Not to steal wIll help us becom honest. 


(IV)Năm điều kiện cần thiết để thành lập nghiệp trộm cắp— Fe condifions are necessary 


Ù 
2) 
3) 
4) 
3) 


for the cormpletion oƒ the evil ogƒ steaqling: 

Có sở hữu của người khác: Anothers property. 

Biết như vậy: Knowledge that it is so. 

Có ý định đoạt vật ấy làm sở hữu cho mình: Intention of stealing. 
Cố gắng trộm cắp: Effort to steal. 

Chính hành động trộm cắp: Actual removal. 


(V) Kết quả của việc không trộm cắp— The consequences 0ƒ “No to steal ”: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


Tăng lòng quảng đại: To increase one”s generosity. 

Tăng lòng thành tín nơi người: To Iincrease trust In other people. 
Tăng lòng thành thật: To increase one”s honesty. 

Không khốn khổ: Life without sufferings. 

Không thất vọng: Life without disappointmert. 


(VŨ Không Trộm Cắp theo kinh Thủ Lăng Nghiêm— Cutting oƒŸ stealing according to the 


Surangama Sufra: Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Sáu, Đức Phật đã nhắc nhở ngài 
A Nan về giới “Đoạn Đạo,” một trong bốn giới quan trọng cho chư Tăng Ni trong Phật 
giáo: “A Nan! Nếu các chúng sanh trong các thế giới ở lục đạo, mà tâm chẳng thâu đạo, 
thì chẳng theo nghiệp ấy bị sanh tử tương tục. A Nan! Ông tu tam muội, cốt để thoát khỏi 
trần lao, nếu cái “thâu tâm” chẳng trừ thì quyết không thể ra khỏi được. A Nan! Dù có đa 
trí, thiển định hiện tiễn, , như chẳng đoạn đạo nghiệp, quyết lạc về tà đạo. Thượng phẩm 
làm loài tinh linh, trung phẩm làm loài yêu mị, hạ phẩm làm người tà, bị mắc cái yêu mi. 
Các loại tà ấy cũng có đổ chúng, đều tự tôn mình thành vô thượng đạo. Sau khi tôi diệt 
độ, trong đời mạt pháp, nhiều loài tà mị ấy xí thịnh trong đời, dấu diếm sự gian trá, xưng 
là thiện tri thức. Họ tự tôn mình được pháp của bậc thượng nhân, dối gạt những kẻ không 
biết, khủng bố khiến người kia mất cái tâm, đi đến đâu làm nhà cửa của người bị hao tổn. 
Tôi dạy các Tỳ Kheo đi các nơi khất thực, khiến bỏ cái tham, thành đạo Bồ Đề. Các ông 
Tỳ Kheo chẳng tự nấu chín mà ăn, tạm ở đời cho qua cái sống thừa, ở trọ tạm ba cõi, chỉ 
một mặt đi qua, rồi không trở lại (nhất lai). Thế nào cái người giặc, mượn y phục của tôi, 
buôn bán pháp của Phật để nuôi mình, tạo các nghiệp, đều nói là Phật pháp. rở lại chê 
người xuất gia, giữ giới cụ túc là đạo tiểu thừa. Bởi vậy làm nghi lầm vô lượng chúng 
sanh, kẻ đó sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián. Nếu sau khi tôi diệt độ, có ông Tỳ Kheo phát 
tâm quyết định tu tam ma để, có thể đối trước hình tượng Phật, nơi thân phần, làm một 
cái đèn, hoặc đốt một ngón tay, và trên thân đốt một nén hương. Tôi nói người ấy một 
lúc đã trả xong các nợ trước từ vô thủy, từ giả luôn thế gian, thoát khỏi các hoặc lậu. Dù 
chưa liễn nhận rõ đường vô thượng giác, người ấy đã quyết định tâm với pháp. Nếu 
chẳng làm chút nhân nhỏ mọn bỏ thân như vậy, dù thành đạo vô vi, quyết phải trở lại 
sinh trong cõi người, để trả nợ trước. Như tôi ăn lúa của ngựa ăn không khác. A Nan! 
Ông dạy người đời tu tam ma địa, sau sự đoạn dâm, đoạn sát, phải đoạn thâu đạo. Ấy gọi 
là lời dạy rõ ràng, thanh tịnh, quyết định thứ ba của Như Lai. A Nan! Bởi vậy nếu chẳng 


4176 


đoạn thâu đạo mà tu thiển định, ví như người đổ nước vào chén vỡ, muốn cho đầy chén, 
dù trải qua nhiều kiếp, không bao giờ đầy. Nếu các Tỳ Kheo, ngoài y bát ra, một phân 
một tấc cũng chẳng nên chứa để. Đồ ăn xin được, ăn thừa, ban lại cho chúng sanh đói. 
Giữa chúng nhóm họp, chắp tay lễ bái, có người đánh và mắng, xem như là khen ngợi. 
Quyết định thân tâm, hai món đều dứt bỏ. Thân thịt cốt huyết, cho chúng sanh dùng. 
Chẳng đem quyền nghĩa của Phật nói, xoay làm kiến giải của mình, để lầm kẻ sơ học. 
Phật ấn chứng cho người ấy được chân tam muội. Tôi nói như vậy, gọi là Phật thuyết. 
Nói chẳng đúng thế, gọi là ma thuyết —According to the Surangama Sutra, the Buddha 
reminded Ananda about “cutting off stealing”, one of the four Important precepts for 
monks and nuns in Buddhism: “Ananda! If living beings In the six paths of any mundane 
world had no thoughts of stealing, they would not have to follow a conftIinuous succession 
of births and deaths. Ananda! Your basic purpose 1n cultivating samadhi 1s to transcend 
the wearisome defilements. But If you do not renounce your thoughts of stealing, you will 
not be able to get out of the dust. Ananda! Even though one may have some wIisdom and 
the manifestation of Zen Samadhi, one 1s certain to enter a devious path If one does not 
cease stealing. At best, one will be an apparition; on the average, one will become a 
phantom; at the lowes level, one will be a devious person who 1s possessed by a Mei- 
Ghost. These devious hordes have their groups of disciples. Each says of himself that he 
has accomplished the unsurpassed way. After my extinction, in the Dharma-Ending Aøe, 
these phantoms and appartions will abound, spreading like wildfire as they 
surreptifiously cheat others. Calling themselves good knowing advisors, they will each 
say that they have attained the superhuman dharmas. Enticing and deceiving the Ignorant, 
or friphtening them out of their wits, they disrupt and lay watse to households wherever 
they go. I teach the Bhikshus to beg for their food In an assigned place, In order to help 
them renounce greed and accomplish the Bodhi Way. The Bhikshus do not prepare theIr 
own food, so that, at the end of this life of transitory existence In the triple realm, they 
can show themselves to be once-returners who go and do not come back. How can 
thieves who put on my robes and sell the Thus Come Oneˆs dharmas, saying that all 
mamner of karma one creates ¡1s Jjust the Buddhadharma? They slander those who have 
left the home-life and regard Bhikshus who have taken complete precepts as belonging to 
the path of the small vehicle. Because of such doubts and misJudgments, limitless living 
beings fall into the Unintermittent Hell. I say that Bhikshus who after my extinction have 
decisive resolve to cultivate samadhi, and who before the Iimages of Thus Come Ones 
can burn a candle on their bodies, or burn off a finger, or burn even one 1ncense stick on 
their bodies, will in that moment, repay their debts from beginningless time past. They 
can depart from the world and forever be free of outflows. Though they may not have 
1nstantly understood the unsurpassed enlightenment, they will already have firmly set 
their mind on it. If one does not practice any of these token renunciations of the body on 
the causal level, then even If one realizes the unconditioned, one wiÏl]l still have to come 
back as a person to repay oneˆ”s past debts exactly as I had to undergo the retribution of 
having to eat the grain meant for horses. Ananda! When you teach people in the world to 
cultivate samadhi, they must also cease stealing. This 1s the third clear and unalterable 
Instruction on purity given by the Thus Come One and the Buddhas of the past, World 
Honored Ones. Therefore, Ananda, 1f cultivators of Zen Samadhi do not cease stealing, 


4177 


they are like someone who pours water Into a leaking cup and hopes to fill it. He may 
confinue for as many eons as there are fine motes of dust, but it still will not be full in the 
end. If Bhikshus do not store away anything but their robes and bowls; 1f they gIive what 1s 
left over from therr food-offerings to hungry living beings; 1ƒ they put their palms together 
and make obeisance to the entire great assembly; If when people scold them they can 
treat It as praise: If they can sacrifice their very bodies and minds, giving their flesh, 
bones, and blood to living creatures. If they do not repeat the non-ultimate teachings of 
the Thus Come One as though they were their own explanations, misrepresenting them 
to those who have Just begun to study, then the Buddha gives them his seal as having 
aftained true samadhi. What I have said here 1s the Buddhaˆs teaching. Any explanation 
counter to If 1s the teaching of Papiyan. 


(B-3) Không tà dâm 
Not to comumit sexual misconduct 
Kamamithyacaradviratth (skt)— Kamesu-micchacara (p) 


(ID Tổng quan về Không Tà Dâm—— An overview oƒ “No to conmumif sexual misconduet ”: 


Ù 


2) 


3) 


Theo Thanh Tịnh Đạo, tà hạnh là làm những điều đáng lý không nên làm, và không làm 
cái nên làm, do tham sân si và sợ. Chúng được gọi là đường xấu vì đó là những con 
đường mà bậc Thánh không đi: According to The Path of Purification, “Bad Ways” 1s a 
term for doing what ought not to be done and not doing what ought to be done, out of 
desire, hate, delusion, and fear. They are called “bad ways” because they are ways not to 
be travel by Noble Ones. 

Tà dâm được nói trong giáo lý nhà Phật như là một trong những hình thức tương tự với sự 
Gian Dâm. Với Tăng Ni dù chỉ suy nghĩ hay ao ước đến chuyện làm tình với một người 
khác, chứ đừng nói đến chuyện làm tình, là đã có tội và phạm giới luật nhà Phật, phải bị 
khai trừ khỏi Giáo đoàn. Riêng với Phật tử tại gia, nếu suy nghĩ hay ao ước, hoặc làm 
tình với người không phải là vợ chồng của mình đều bị cấm đoán: Adultery is mentioned 
in Buddhist texts as one of a number of forms of similar sexual misconduct. For monks or 
nuns who only think about or wish to commit sexual Intercourse with any people (not waIf 
until physically commiting sexual intercourse) are guilty and violate the Vinaya 
commandmernts and must be excommunicated from the Order. For laypeople, thinking or 
wishing to make love or physically making love with those who are not their husband or 
wIfe 1s forbidden. 

Không tà dâm có nghĩa là không lang chạ với vợ hay chồng người, hoặc với người không 
phải là vợ hay chồng của mình. Gian dâm là sai. Người Phật tử tại gia nên có trách 
nhiệm trong vấn để tình dục. Nếu chưa xuất gia được để tu hành giải thoát, thì hai vợ 
chồng nên gìn giữ mối quan hệ đứng đắn, ân cần, yêu thương và trung thành với nhau, thì 
gia đình sẽ hạnh phúc, và xã hội sẽ tốt đẹp hơn. Người phạm tội gian dâm không còn 
được kính nể và không được ai tin cậy. Tà dâm dính líu tới những người mà mối liên hệ 
vợ chồng phải tránh theo tập tục, hay với những người cấm bởi pháp luật, hay bởi Pháp, 
là sai. Cho nên ép buộc bằng phương tiện vũ lực hay tiền bạc một người đã có gia đình 


4) 


4178 


hay người chưa có gia đình ưng thuận là tà dâm. Mục đích của giới thứ ba là gìn giữ sự 
kính trọng gia đình và mỗi người liên hệ để bảo vệ tính cách thiêng liêng bất khả xâm 
phạm (Giới nầy chia làm hai loại, tại gia và xuất gia. Không tà dâm chỉ dành cho người 
tại gia thọ trì năm giới cấm, nghĩa là vợ chồng không chính thức cưới hỏi, phi thời, phi xứ, 
đều thuộc tà dâm. Giới cấm nây chẳng những giúp ta tránh được quả báo, mà còn đặc 
biệt gìn giữ và trưởng dưỡng thân tâm không cho chạy theo tình dục phi thời phi pháp. Về 
phần Tăng chúng xuất gia, với ý chí cầu phạm hạnh, giới nầy đòi hỏi Tăng chúng đoạn 
tuyệt với tất cả mọi hành vi dâm dục, cho đến khởi tâm động niệm đều là phạm giới)— 
Not to engage In improper sexual conduct. Against lust, not to commit adultery, to abstain 
from all sexual excess, or refraining from sexual misconduct. This includes not having 
sexual Iintercourse with another's husband or wife, or being 1rresponsible In sexual 
relationship. Adultery 1s wrong. Laypeople should be responsible in sexual matters. lf we 
do not have the great opportumty to renounce the world to become monks and nuns to 
cultivate obtain liberation, we should keep a good relationship between husband and 
wife, we should be considerate, loving and faithful to each other, then our family wIll be 
happy, and our society wIll be better. One who commIts 1t does not command respect nor 
does one Inspire confidence. Sexual misconduct Involving person with whom conJugal 
relations should be avoided to custom, or those who are prohibited by law, or by the 
Dharma, 1s also wrong. So 1s coercing by physical or even financial means a married or 
even unmarried person I1nto consenting to such conduct. The purpose of thĩs third sila 1s to 
preserve the respectability of the family of each person concerned and to safeguard 1ts 
sanctity and 1nviolability. 

Tránh tà dâm là tôn trọng con người và những quan hệ cá nhân. Nhiều bất hạnh xãy đến 
với những con người tà hạnh và có lối sống thiếu trách nhiệm. Kết quả của sự tà hạnh là 
nhiều gia đình tan vỡ, nhiều trẻ em trở thành nạn nhân của sự lạm dụng tình dục. Đối với 
tất cả Phật tử tại gia, hạnh phúc của chính mình cũng là hạnh phúc của người khác, vì thế 
vấn để tình dục phải được thực thi bằng sự lo lắng yêu thương, chứ không bằng sự ham 
muốn đồi hỏi của xác thịt. Khi thọ trì giới này, Phật tử tại gia nên tự kiểm vấn để tình 
dục, và vợ chồng nên trung thành với nhau. Vấn đề này cũng giúp tạo nên sự an lạc trong 
gia đình. Trong một gia đình hạnh phúc, người chồng và người vợ phải tương kính và 
thương yêu nhau. Có được gia đình hạnh phúc, thế giới sẽ trở thành một nơi tốt hơn cho 
đời sống. Những người Phật tử trẻ nên luôn nhớ có thân thể tinh khiết mới phát sanh 
được những việc thiện lành trong cuộc sống hằng ngày——Avoiding the misuse of sex is 
respect for people and personal relationships. Much unhappiness arises from the misuse 
of sex and from living In Irresponsible ways. Many families have been broken as a result, 
and many children have been victims of sexual abuse. For all lay Buddhists, the 
happiness of others 1s also the happiness of ourselves, so sex should be used in a caring 
and loving manner, not In a craving of worldly flesh. When observing this precept, sexual 
desire should be controlled, and husbands and wives should be faithful towards each 
other. This will help to create peace In the family. In a happy family, the husband and 
WIfe respect, trust and love each other. With happy families, the world would be a better 
place for us to live in. Young Buddhists should keep their minds and bodies pure to 
develop their goodness. 


4179 


(I1) Ý nghĩa của “Không Tà Dâm ”— The meanings oƒ “Not to commit adultery ”: 


Ù 
2) 


3) 


4) 


Không tà hạnh vì chúng ta không muốn làm người xấu trong xã hội: Not to have unchaste 
because we don't want to be a bad person In the socIety. 

Không tà hạnh giúp chúng ta trở nên trong sạch và đàng hoàng hơn: Not to have unchaste 
wIll help us become pure and good. 

Giới thứ ba trong ngũ giới cho hàng tại gia, cấm ham muốn nhiều về sắc dục hay tà hạnh 
với người không phải là vợ chồng của mình. Giới thứ ba trong mười giới trọng cho hàng 
xuất gia trong Kinh Phạm Võng, cắt đứt mọi ham muốn về sắc dục. Người xuất gia phạm 
giới dâm dục tức là phạm một trong tứ đọa, phải bị trục xuất khỏi giáo đoàn vĩnh viễn— 
The third commandment of the five basic commandments for lay people, and the third 
precept of the ten maJor precepts for monks and nuns In the Brahma Net Sutra. Monks or 
nuns who commit this offence will be expelled from the Order forever. 

Đây là một trong tám giới đầu trong Thập Giới mà Đức Phật chế ra cho Phật tử tại gia cứ 
mỗi nửa tháng là phải giữ tám giới nầy trong 24 giờ: This is one of the first eight of the 
ten commandments which the Buddha set forth for lay Buddhists to observe 24 hours 
every fornipht. 


(IHI)Bốn điều kiện cần thiết để tạo nghiệp tà dâm— Four conditions that are necessary to 


Ù 
2) 
3) 
4) 


cornplete the evil 0ƒ sexual misconduct: 

Ý nghĩ muốn thỏa mãn nhục dục: The thought to enjoy. 

Cố gắng thỏa mãn nhục dục: Consequent effort. 

Tìm phương tiện để đạt được mục tiêu: Means to gratify. 

Sự thỏa mãn: Gratification—Hành động tà dâm——Act of sexual misconduct. 


(IV) Quan hệ tình dục đối với Tăng Ni—Sexual relation to Monks and Nuns: 


Ù 


2) 


a) 


b) 


Vị Tỳ Kheo nào chủ ý dâm dục mà nói với người nữ hoặc người nam nên có quan hệ tình 
dục với mình, vị ấy phạm giới Tăng thân giải cứu: A Bhiksu who, when motivated by 
sexual desire, tells a woman or a man that it would be a good thing for her or him to have 
sexual relations with him, commits a Sangha Restoration Offence. 

Vị Tỳ Kheo Ni nào có chủ ý dâm dục, với người nam hay người nữ, là phạm một trong 
tám giới Rơi Rụng. Vị ấy không còn xứng đáng làm Tỳ Kheo Ni và không thể tham dự 
vào những sinh hoạt của giáo đoàn nữa—A Bhiksuni who ¡s intent upon having sexual 
relatlons with someone, whether male or female, breaks one of the eight Degradation 
Offences. She Is no longer worthy to remain a Bhiksuni and cannot participate In the 
actiivities of the Order of Bhiksunis. 

Dùng lời nói hay cử chỉ có tác dụng kích động dâm tính, là phạm giới Rơi Rụng thứ bảy: 
Through word or gesture arouses sexual desire In that person, breaks the seventh of the 
Eight Degradation Offences. 

Bảo rằng mình sẵn sàng trao hiến tình dục cho người kia, là phạm giới Rơi Rụng thứ tám: 
Says to that person that she 1s willing to offer him or her sexual relations, breaks the 
eightth of the Eight Degradation Offences. 


(V) Quả báo không tránh khỏi của tà dâm — The tnevifable consequences 0ƒ Kamesu- 


micchacara: Theo Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng Narada, đây là những quả 


Ù 
2) 


3) 


4180 


báo không tránh khỏi của tà dâm——According to The Buddha and His Teachings, written 
by Most Venerable Narada, these are the ¡nevitable consequences of Kamesu- 
micchacara. 

Có nhiều kẻ thù: Having many enemies. 

Đời sống vợ chồng không hạnh phúc: Union with undesirable wives and husbands 
(Spouses). 

Sanh ra làm đàn bà hay làm người bán nam bán nữ: Birth as a woman or as a eunuch 
(thái giám). 


(VDKhông Tà Dâm theo kinh Thủ Lăng Nghiêm—CuHing oƒff lust according to the 


Surangama Suwa: Đoạn Dâm: Nếu các chúng sanh trong các thế giới ở lục đạo, mà tâm 
chẳng dâm, thì không bị sinh tử nối tiếp. Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Sáu, Đức 
Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về giới “Đoạn dâm,” một trong bốn giới quan trọng cho chư 
Tăng Ni trong Phật giáo: *A Nan! Ông tu tam muội, gốc để ra khỏi trần lao, nếu tâm dâm 
chẳng trừ, thì không thể ra được. Dù có đa trí, thiển định hiện tiển, nhưng chẳng đoạn 
dâm, thì quyết bị lạc về ma đạo. Thượng phẩm là ma vương, trung phẩm là ma dân, hạ 
phẩm là ma nữ. Các ma kia cũng có đổ chúng, đều tự xưng mình thành vô thượng đạo. 
Sau khi tôi diệt độ, trong đời mạt pháp, phần nhiều các ma dân ấy xí thịnh trong đời, hay 
làm việc tham dâm, làm bậc thiện tri thức, khiến các chúng sanh lạc vào hầm ái kiến, sai 
mất đường Bồ Để. A Nan! Ông dạy người đời tu tam ma địa, trước hết phải đoạn dâm. 
Ấy gọi là lời dạy rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ nhứt của Như Lai. Vì cớ đó nếu 
chẳng đoạn dâm mà tu thiển định, ví như nấu cát muốn thành cơm, trải qua trăm nghìn 
kiếp chỉ thấy cát nóng mà thôi. Tại sao? Bởi vì cát không phải là bản nhân của cơm. A 
Nan! Nếu ông đem cái thân dâm mà cầu diệu quả của Phật, dù được diệu ngộ, cũng đều 
là dâm căn, căn bản thành dâm, luân chuyển trong ba đường, quyết chẳng ra khỏi. Do 
đường lối nào tu chứng Niết Bàn của Như Lai? Quyết khiến thân tâm đều đoạn cơ quan 
dâm dục, đoạn tính cũng không còn, mới có thể trông mong tới Bồ Đề của Phật. Như thế 
tôi nói, gọi là Phật thuyết. Nói chẳng đúng thế, tức là ma Ba Tuần thuyết—Tf living 
beings in the six paths of any mundane world had no thoughts of lust, they would not have 
to follow a continual succession of births and deaths. According to the Surangama Sutra, 
the Buddha reminded Ananda about “cutting off lust”, one of the four Important precepts 
for monks and nuns in Buddhism: “Ananda! Your basic purpose In cultivating 1s fO 
transcend the wearisome defilements. But If you don”t renounce your lusfful thoughts, 
you will not be able to get out of the dust. Even though one may have some wIisdom and 
the manifestation of Zen Samadhi, one 1s certain to enter demonic paths 1Ÿ one does not 
cut off lust. At best, one will be a demon king; on the average, one wIll be in the retinue 
of demons; at the lowest level, one wIll be a female demon. These demons have thetr 
øroups of disciples. Each says of himself he has accomplished the unsurpassed way. After 
my extinction, in the Dharma-Ending Age, these hordes of demons wIll abound, spreading 
like wildfire as they openly practice greed and Iust. Calming to be good knowing 
advisors, they wIll cause living beings to fall into the pit of love and views and lose the 
way to Bodhi Ananda! When you teach people In the world to cultivate samadhi, they 
must first of all sever the mind of lust. This 1s the first clear and unalterable Iinstruction on 
purify øgIven by the Thus Come Ones and the Buddhas of the past, World Honored Ones. 


4181 


Therefore, Ananda, 1f cultivators of Zen Samadhi do not cut off lust, they wIll be like 
someone who cooks sand In the hope of getting rice, after hundreds of thousands of eons, 
1t WIll still be Just hot sand. Why? It wasn't rice to begin with; 1t was only sand. Ananda! If 
you seek the Buddha”s wonderful fruition and still have physical lust, then even I1f you 
aftain a wonderful awakening, 1t wIll be based in lust. With lust at the source, you wIll 
revolve in the three paths and not be able to get out. Which road wIll you take to cultIivate 
and be certified to the Thus Come One”s Nirvana? You must cut off the lust which 1s 
Intrinsic in both body and mind. Then get rid of even the aspect of cutting 1t off. At that 
point you have some hope of attaininng the Buddha”s Bodhi. What I have said here 1s the 
Buddha's teaching. Any explanation counter fo If 1s the teaching of Papiyan. 


(VII)Đức Phật dạy về “Không Dâm Dục ” trong Tăng Chỉ Bộ Kinh— The Buddha taught on 


*Abstaining from Conumifing Sexual Intercourse ” im the Anguffara Nikayda: Theo Tăng 
Chi Bộ Kinh, Đức Phật dạy: “Này các Tỳ Kheo, Như Lai không thấy một sắc nào khác, 
do sắc đó tâm của một người đàn ông bị hấp dẫn, xâm chiếm và ngự trị như sắc của một 
người đàn bà. Này các Tỳ Kheo, sắc của một người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm của 
người đàn ông. Này các Tỳ Kheo, Như Lai không thấy một âm thanh nào khác, do âm 
thanh đó tâm của một người đàn ông bị hấp dẫn, xâm chiếm và ngự trị như âm thanh của 
một người đàn bà. Này các Tỳ Kheo, âm thanh của một người đàn bà xâm chiếm và ngự 
trị tâm của người đàn ông. Lại cũng như vậy đối với hương, vị, xúc...” Sự hấp dẫn về giới 
tính được Đức Phật mô tả như là một xung lực mạnh mẽ nhất trong con người. Nếu trở 
thành một kẻ nô lệ cho xung lực nầy thì dù có là người mạnh nhất cũng biến thành yếu 
ớt, dù là bậc hiển nhân cũng có thể từ bậc cao rớt xuống bậc thấp như thường— 
According to the Anguttara Nikaya, the Buddha taught: “Monk, I know not of any other 
sinple form by which a man”s heart 1s atfracted as 1t 1s by that of a woman. Monks, a 
woman'”s form fills a man's mind. Monks, I know not of any other single sound by which 
a man”s heart 1s attracted as 1t 1s by that of a woman. Monks, a womans sound fills a 
man”s mind. (the same thing happens with smell, flavor, touch...” Sex 1s described by the 
Buddha as the strongest impulse in man, If one becomes a slave to this impulse, even the 
most powerful man turn Into a weakling; even the sage may fall from the higher to a 
lower level. 


(VII)Những lời Phật dạy về “Tà Dâm ” trong Kinh Pháp Cú— The Buddha's teachings on 


Ù 


2) 


* Sexudl rmisconduct ” im the Dharmapada Sutra: 

Buông lung theo tà dục, sẽ chịu bốn việc bất an: mắc tội vô phước, ngủ không yên, bị 
chê là vô luân, đọa địa ngục: Four misfortunes occur to a careless man who commIts 
adultery: acquistion of demerit, restlessness, moral blame and downward path 
(Dharmapada 309). 

Vô phước đọa ác thú bị khủng bố, ít vui, quốc vương kết trọng tội: đó là kết quả của tà 
dâm. Vậy chớ nên phạm đến: There is acquisition of demerit as well as evil destiny. No 
Joy of the frightened man. The king imposes a heavy punishment. Therefore, man should 
never commit adultery (Dharmapada 310). 


4182 


(IX)Những lời Phật dạy về “Tà Dâm ” trong Kinh Tú Thập Nhị Chương— The Buddha's 


Œ) 


teachings on “Sexudl misconduct” ín the Forfy-Two Secfons Sutra: Đức Phật dạy: “Có 
người lo lắng vì lòng dâm dục không dứt nên muốn đoạn âm. Đoạn âm không bằng đoạn 
tâm. Tâm như người hướng dẫn, một khi người hướng dẫn ngừng thì những kẻ tùng sự 
đều phải ngừng. Tâm tà không ngưng thì đoạn âm có ích gì? Đức Phật Ca Diếp có dạy 
rằng: “Dục sinh từ nơi ý. Ý do tư tưởng sinh, hai tâm đều tịch lặng, không mê sắc cũng 
không hành dâm'.—The Buddha said: “There was once someone who, plagued by 
ceaseless sexual desire, wished to castrate himself. To cut off your sexual organs would 
not be as good as to cut off your mind. You mind 1s like a supervisor; 1ƒ the supervIsor 
stops, his employees will also quit. If the deviant mind 1s not stopped, what good does If 
do to cut off the organs?” The Kasyapa Buddha taught: “Desire 1s born from your wIll; 
your wIll 1s born from thought. When both aspects of the mind are still, there 1s neither 
form nor activity.” (Chapter 31). 


(B-4) Không vọng ngữ 
Nói to lie— Not to deceive or slander 
Mrsavadavtratth (sktf) 


Tổng quan về “Không vọng ngữ”—An overview oƒ “Not to lie”: Refraining from lying 
speech—Đức Phật muốn chúng đệ tử của Ngài hết sức ngay thẳng nên Ngài đã khuyến 
cáo chúng ta không nên nói dối, mà nói thật, sự thật hoàn toàn. Không nói dối bao gồm 
không nói lời độc ác, không nói lời thêu dệt, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời gian 
trá, như có nói không, không nói có. Trái lại, phải nói lời chân thật ngay thẳng hiển hòa, 
lợi mình lợi người. Tuy nhiên, trong những trường hợp đặc biệt, đôi khi người ta không 
thể nói được sự thật, chẳng hạn họ phải nói dối để khỏi bị hại, và bác sĩ nói dối để giúp 
đỡ tinh thần bệnh nhân. Nói dối vào những trường hợp như vậy có thể trái ngược với giới 
luật, nhưng không hẳn là trái ngược với lòng từ bi hay mục đích. Cấm nói dối mục đích là 
đem lại lợi ích hỗ tương bằng cách gắn vào sự thật và tránh sự xúc phạm bằng lời nói. 
Giống như vậy, lời phát biểu làm hại hạnh phúc người khác, chẳng hạn như lời nói hiểm 
độc, sỉ nhục, phỉ báng nhằm nhạo báng người khác và khoe khoang mình là người đáng 
tin, có thể là sự thật, nhưng những lời như vậy bị coi là sai vì chúng trái với giới luật. Phật 
tử chơn thuần nên luôn tôn trọng nhau và không nên vọng ngữ hay tự khoác lác. Tránh 
vọng ngữ có thể đưa đến ít tranh cãi và hiểu lầm hơn, và thế giới sẽ là một nơi an lành 
hơn. Cách hành trì giới thứ tư là chúng ta nên luôn nói sự thật—The Buddha wanted His 
disciples to be so perfectly truthful that He encouraged us not to lie, but to speak the 
truth, the whole truth. Against lying, deceiving and slandering. Not to lie includes not 
saying bad things, not øossiping, not twisting sfories, and not lying. On the contrary, one 
must use the right gentle speech, which gives benefit to oneself and others. However, 
sometimes they are unable to speak the truth; for Instance, they may have to lie to save 
themselves from harm, and doctors lie to bolster their patlents” morale. Lying under these 
circumstances may be confrary to the sila, but it 1s not entirely contrary to the loving- 
kindness and to 1ts purpose. Thịs sila aims at bringing about mutual benefits by adhering 


4183 


to truth and avoiding verbal offences. Similarly, utterances harmful to anotherˆs well- 
being, for example, malicious, abusive or slanderous speech intended either to deride 
others or to vaunt oneself may be truthful, yet they must be regarded as wrong, because 
they are contrary to the sila. Sincere Buddhists should always respect each other and not 
tell lies or boast about ourselves. This would result in fewer quarrels and 
misunderstandings, and the world would be a more peaceful place. In observing the 
fourth precept, we should always speak the truth. 


(I1 Nghĩa của “Vọng ngữ và Không vọng ngữ ”— The meanings 0ƒ “To lie and Not to le ”: 


Ù 


2) 
3) 


4) 
5) 
6) 


Lời nói giả dối để phỉ báng, khoe khoang hay lừa dối người khác—False (nonsense or 
transgression) speaking—lying (either slander, false boasting, or deception). 

Không nói đúng sự thật (nói dối): Musavada (p)—Lying 

Nói đâm thọc (nói lưỡi hai chiều) hay nói lời hủy báng: Pisunavaca (p)—Slandering— 
Tale-bearing. 

Nói lời thô lỗ cộc cằn—Harsh speech: Pharusavaca (p). 

Nói lời nhằm nhí vô ích—FErivolous talk: Samphappalapa (p). 

Hủy báng kinh điển Phật giáo cũng được xem như một thứ vọng ngữ nghiêm trọng. Hủy 
báng kinh điển Phật giáo có nghĩa là chế nhạo những lời Phật dạy được viết lại trong 
kinh điển, như cho rằng những nguyên tắc ấy là giả, rằng những lời Phật dạy trong kinh 
điển Phật giáo hay trong Đại Thừa Phật giáo là do ma vương nói ra, vân vân. Loại phạm 
tội này không thể sám hối được—Slander the Buddhist Sutras ¡s considered a serious 
lying. Slandering the Buddhist sutras means ridiculing Buddhist theorles taught by the 
Buddha and written In the sutras, 1.e., sayIng that the principles in the Buddhist sutras are 
false, that the Buddhist and Great Vehicle sutras were spoken by demon kings, and so on. 
Thịs sort of offense cannot be pardoned through repentance. 


(HI)Những đặc điểm khác của “Vọng Ngữ ”— Other characteristics oƒ “Lying ”: Theo Đức 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 


Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng Narada, có bốn điều kiện cần thiết để tạo nên 
nghiệp nói đối—According to The Buddha and His Teachings, there are four conditions 
that are necessary to complete the evil of lying: 

Có sự giả dối không chân thật: An untruth. 

Ý muốn người khác hiểu sai lạc sự thật: Deceiving Intention. 

Thốt ra lời giả dối: Utterance. 

Tạo sự hiểu biết sai lạc cho người khác: Actual deception. 

Theo Phật giáo, vọng ngữ là lối biện bạch chính cho những tội lỗi khác. Phật tử chân 
thuần phải nên để ý những trường hợp sau đây: vì tranh đua nên chúng ta nói dối; vì tham 
lam nên chúng ta nói dối; vì muốn cầu cạnh nên chúng ta nói đối; vì ích kỷ nên chúng ta 
nói dối; vì tự lợi nên nói dối. Chúng ta nói dối để lừa gạt người khác. Chúng ta phạm lỗi 
mà không dám tự nhận nên nói dối, tìm lời biện bạch cho mình, vân vân và vân vân— 
According to Buddhism, “Lying” 1s the main ratlonalization for other offenses. Devout 
Buddhists should always be aware of the following situatlons: we tell lies when we 
contend; we tell lies when we are greedy; we tell lies when we seek gratification; we tell 
lies as we are selfish; we tell lies as we chase personal advanfages. We tell lies to 


4184 


deceives people. We commit mistakes but do not want to admit, so we tell lies and try to 
rationalize for ourselves, and so on, and so on. 


(IV)Bốn điều kiện cần thiết để thành lập một nghiệp Vọng Ngữ— Four conditions that are 


l) 
2) 


3) 
4 


necessary to complete the evil oƒ lying: Theo Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng 
Narada, hậu quả không tránh khỏi của sự nói lời đâm thọc là bị chia rẽ với bạn bè. Có 
bốn điều kiện cần thiết để thành lập nghiệp nói lời đâm thọc——According to The Buddha 
and His Teachings, written by Most Venerable Narada, there 1s one Inevitable 
consequences of slandering: the dissolution of friendship without any sufficlent cause. 
There are four conditions that are necessary to complete the evil of slandering: 

Những người là nạn nhân của sự chia rẽ: Persons that are to be divided. 

Ý muốn phân ly những người ấy hay ý muốn lấy lòng một người: The intention to 
separate them or the desire to endear oneself to another. 

Cố gắng để thực hiện sự phân ly: Corresponding effort. 

Thốt ra lời nói đâm thọc: The communication by using slandering words. 


(V) Hậu quả của “Vọng ngữ”—Consequences 0ƒ “Lying ”: Theo Đức Phật và Phật Pháp 


l) 
2) 
3) 
4) 


của Hòa Thượng Narada, có những hậu quả không tránh khỏi của sự nói dối——According 
to The Buddha and His Teachings, written by Most Venerable Narada, there are some 
inevitable consequences of lying as follow: 

Bị mắng chưởi nhục mạ: Being subject to abusive speech. 

Tánh tình đê tiện: Vilification. 

Không ai tín nhiệm: Untrustworthiness. 

Miệng mồm hôi thúi: Stinking mouth. 


(VŨBốn sự biểu hiện vọng ngũ— There are ƒour ways oƒ “Mrsavadaviratih ”: 


1) 


a) 
1) 


¡) 


b) 


Nói dối— Lying: Musavada (p)—Nói dối có nghĩa là nói thành lời hay nói bằng cách gật 
đầu hay nhún vai để diễn đạt một điều gì mà chúng ta biết là không đúng sự thật. Tuy 
nhiên, khi nói thật cũng phải nói thật một cách sáng suốt kết hợp với tâm từ ái. Thật là 
thiếu lòng từ bi và u mê khi thật thà nói cho kẻ sát nhân biết về chỗ ở của nạn nhân mà 
hắn muốn tìm, vì nói thật như thế có thể đưa đến cái chết cho nạn nhân—Lying means 
verbally saying or indicating through a nod or a shrug somethng we know 1snt true. 
However, telling the truth should be tempered and compassion. For Instance, It Isn”t WIse 
to tell the truth to a murderer about a potential victim”s whereabouts, 1f this would cause 
the latterˆs death. 

Nói dối và Không nói dối—Lying and Not lying: 

Nếu chúng ta nói dối thì sẽ không ai tin chúng ta: Not to lie because if we lie, nobody 
would believe us. 

Không nói dối giúp ta trở nên chân thật và đáng tin cậy hơn: Not to lie will help us 
become truthful and trustful. 

Theo Kinh Pháp Cú, câu 306, Đức Phật dạy “Thường nói lời vọng ngữ thì sa đọa; có làm 
mà nói không, người tạo hai nghiệp ấy, chết cũng đọa địa ngục: According to the 
Dharmapada Sutra, verse 306, the Buddha taupht: “The speaker of untruth goes down; 


4185 


also he who denies what he has done, both sinned against truth. After death they go 
together to hells.” 


2)_ Nói đâm thọc (nói lưỡi hai chiều) hay nói lời hủy báng— Tale-bearing: Pisunavaca (p)— 


a) 


b) 


3) 
a) 


b) 


1) 


Slandering. 

Nói lời đâm thọc là có nói không, không nói có để gây chia rẽ: To slander means to twist 
SfOrIeS. 

Nói ly gián hay nói lưỡi hai chiều —Slandering words: Theo thuật ngữ Pali, Pisunavaca 
có nghĩa là phá vỡ tình bạn. Vu khống người khác là một điều độc ác nhất vì nó đòi hỏi 
phải đưa ra một lời tuyên bố dối trá với ý định làm hại thanh danh của người khác. Người 
nói lời ly gián thường phạm vào hai tội ác một lúc, vì lời vu cáo không đúng sự thật nên 
người ấy phạm tội nói dối, và sau đó còn phạm tội đâm thọc sau lưng người khác. Trong 
thi kệ Sanskrit, người đâm thọc sau lưng người khác được so sánh với con muỗi, tuy nhỏ 
nhưng rất độc. Nó bay đến với tiếng hát vo ve, đậu lên người của bạn, hút máu, và có thể 
truyền bệnh sốt rét vào bạn. Lại nữa, lời lẽ của người đâm thọc có thể ngọt ngào như 
mật ong, nhưng tâm địa của họ đầy nọc độc. Như vậy chúng ta phải tránh lời nói đâm 
thọc, hay lời nói ly gián phá hủy tình thân hữu. Thay vì gây chia rẽ, chúng ta hãy nói 
những lời đem lại sự an vui và hòa giải. Thay vì gieo hạt giống phân ly, chúng ta hãy 
mang an lạc và tình bạn đến những ai đang sống trong bất hòa và thù nghịch —The Pali 
word means literally “breaking up of fellowship”. To slander another 1s most wIcked for 1t 
enfails making a false statement intended to damage someones reputation. The slanderer 
often commifs two crimes simultaneously, he says what 1s false because his report 1s 
unfrue and then he back-bites. In Sanskrit poetry the back-biter 1s compared to a mosquito 
which though small 1s noxIous. lt comes singing, settles on you, draws blood and may gIve 
you malaria. Again the tale-bearerˆs words may be sweet as honey, but his mind ¡s full of 
poison. Let us then avoid tale-bearing and slander which destroy friendships. Instead of 
causing trouble let us speak words that make for peace and reconciliation. Instead of 
sowing the seed of dissension, let us bring peace and friendship to those living in discord 
and enmity. 

Nói lời thô lỗ cộc cằn— Harsh speech: Pharusavaca (p). 

Lời thô ác bao gồm nhục mạ, mắng chưởi, nhạo báng và biếm nhẽ, vân vân. Có lúc 
chúng ta nói những lời đó với nụ cười trên môi mà chúng ta lại giả bộ cho rằng lời chúng 
ta đang thốt ra không có gì tổn hại đến ai. Phật tử thuần thành đừng bao giờ dùng lời thô 
ác vì những lời đó làm tổn hại đến người—Harsh words include 1nsult, abuse, ridicule, 
sarcasm, and so on. Sometimes harsh words can be said with a smile, as when we 
Innocently pretend what we have said won”t hurt other people. Devout Buddhists should 
never use harsh words because harsh words hurt others. 

Theo Hòa Thượng Narada trong Đức Phật và Phật Pháp, có ba điều kiện cần thiết để 
thành lập nghiệp nói lời thô lỗ_——According to The Buddha and His Teaching, written by 
Most Venerable Narada, there are three conditions that are necessary to complete the 
evil of harsh speech: 

Một người khác để cho ta nói lời thô lỗ: A person to be abused. 


1) Tư tưởng sân hận: Angry thought. 
1i) Thốt ra lời thô lỗ: The actual abuse. 


c) 


1) 


ñ) 
d) 


4) 
a) 


lì 
ñ) 
b) 


1) 


4186 


Những hậu quả không tránh khỏi của sự nói lời thô lỗ cộc cằn— The ¡inevitable 
consequences of harsh speech: 

Không làm gì hại ai cũng bị họ ghét bỏ: Being detested by others though absolutely 
harmless. 

Tiếng nói khàn khàn, chứ không trong trẻo: Having a harsh voice. 

Một câu chuyện về nói lời nói thô lỗ—A story on harsh words: Một ngày nọ, có một 
người giận dữ với sắc mặt hung tợn đến gặp Đức Phật. Người ấy nói những lời nói cộc 
cần thô lỗ với Phật. Đức Phật lắng nghe một cách thản nhiên, và không nói một lời nào. 
Cuối cùng khi người ấy ngưng nói, Đức Phật bèn hỏi: “Nếu có ai đó đem một vật gì đến 
cho ông mà ông không nhận, thì vật ấy thuộc về ai?” Người ấy trả lời : “Dĩ nhiên là vật 
ấy vẫn thuộc về người hồi đầu muốn cho.” Đức Phật bèn nói tiếp: “Cũng như vậy với 
những lời mà ông vừa nói ban nãy, ta không muốn nhận, vậy chúng vẫn thuộc về ông. 
Ông phải tự giữ lấy chúng. Ta e rằng cuối cùng rồi ông sẽ gánh lấy khổ đau phiền não, 
vì kẻ ác thóa mạ người hiền chỉ mang lấy khổ đau cho chính mình mà thôi. Cũng như một 
người muốn làm ô nhiễm bầu trời bắng cách phung nước miếng lên trời. Nước miếng của 
người ấy chẳng bao giờ có thể làm ô nhiễm được bầu trời, mà ngược lại nó sẽ rơi xuống 
ngay trên mặt của chính người đó vậy.” Nghe lời Phật nói xong, người đó cảm thấy xấu 
hổ, bèn xin Phật tha thứ và nhận làm đệ tử. Đức Phật nói: “Chỉ có ái ngữ và sự lý luận 
hợp lý mới có thể làm ảnh hưởng và chuyển hóa được người khác mà thôi.” Phật tử chân 
thuần nên cố tránh nói lời thô lỗ_—One day, an angry man with a bad temper went to see 
the Buddha. The man used harsh words to abuse the Buddha. The Buddha listened to him 
patlently and quietly, and did not say anything as the man spoke. The angry man finally 
stopped speaking. Only then did the Buddha ask him, “If someone wanfs fo give you 
something, but you don”t want to accept It, to whom does the gift belong?” “Of course 1t 
belongs to the person who tried to give 1t away ¡n the first place,” the man answered. 
“Likewlise 1t 1s with your abuse,” said the Buddha. “I do not wish to accept 1t, and so 1t 
belongs to you. You should have to keep this gift of harsh words and abuse for yourself. 
And I am afraid that in the end you wIll have to suffer 1t, for a bad man who abuses a 
good man can only bring suffering on himself. It is as 1Ï a man wanted to dirty the sky by 
spitting at 1t. His spiftle can never make the sky dirty, it would only fall onto his own face 
and make 1t dirty Instead.” The man listened to the Buddha and felt ashamed. He asked 
the Buddha to forgive him and became one of his followers. The Buddha the said, “Only 
kind words and reasoning can Influence and transform others.” Sincere Buddhist should 
avoid using harsh words In speech. 

Nói lời nhằm nhí vô ích— Frivolous falk: Samphappalapa (p). 

Theo Hòa Thượng Narada trong Đức Phật và Phật Pháp. There are two conditions that 
are necessary to complete the evil of frivolous talk——According to Most Venerable in The 
Buddha and His Teachings, có hai điều kiện cần thiết để thành lập nghiệp nói lời nhẩảm 
nhí vô ích: 

Ý muốn nói chuyện nhẩm nhí.: The inclination towards frivolous talk. 

Thốt ra lời nói nhẩm nhí vô ích: Its narration. 

Những hậu quả không tránh khỏi của việc nói lời nhẩm nhí—-The ¡inevitable 
consequences of frivolous talk: 

Các bộ phận trong cơ thể bị khuyết tật: Defective bodily organs. 


4187 


1) Lời nói không minh bạch rõ ràng (làm cho người ta nghi ngờ): Incredible speech. 


(VII)Ngũ Sự Vọng Ngữ— Five kinds 0ƒ false speech: Năm điều vọng ngữ. 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


Nói lời phi lý: NÑonsense or trangression speech. 
Nói lời dối trá: Lying or false speech. 

Nói lời phỉ báng: Slandering. 

Nói lời khoe khoang lố bịch: False boasting. 
Nói lời dối gạt: Deception. 


(VHI)Những lời Phật dạy về “Vọng ngữ ”— The Buddha)s teachings on “Lying”: Theo 


Kinh Pháp Cú, câu 306, Đức Phật dạy: “Thường nói lời vọng ngữ thì sa đọa; có làm mà 
nói không, người tạo hai nghiệp ấy, chết cũng đọa địa ngục.”—According to the 
Dharmapada Sutra, verse 306, the Buddha taught: “The speaker of untruth goes down; 
also he who denies what he has done, both sinned against truth. After death they go 
together to hells.” 


(B-5) Không uống rượu và những chất cay độc 
Not to drink alcohol, refrain from infoxicants, not to Đuse drug 
Madyapanaviratfih (skt)— Sura-rmerayd-rmqj]a-pamadatthana (p) 


(D Tổng quan về rượu và những thứ cay độc khác—An overview gƒ Alcohol and other 


l) 


2) 


imfoxicants: Không uống rượu, không uống những chất say, cũng như không dùng cần sa 
ma túy. 

Rượu là thứ làm rối loạn tinh thần, làm mất trí tuệ. Trong hiện tại, rượu là nguyên nhân 
sanh ra nhiều tật bệnh; trong vị lai thì rượu chính là nguyên nhân của ngu sỉ mê muội. 
Kinh Phật thường ví rượu hại hơn thuốc độc. Muốn tu tập hay phát huy trí tuệ phảẩi tuyệt 
đối không uống rượu. Ngoài ra, cũng không được dùng các thứ thuốc kích thích thần kinh 
như thuốc phiện—Alcohol and other intoxicating substances cause menfal confusion and 
reduce memory. Not to drink Intoxicants (alcohol) means agaInst drunkenness, to abstain 
from all intoxicants, or refraining from strong drink and sloth-producing drugs. lf one 
wants to Iimprove his knowledge and purify his mind, he should not to drink alcohol or 
take any drugs such as cocaine, which excites the nervous system. 

Rượu đã từng được xem như là một trong những nguyên nhân chính của sự sa đọa và tinh 
thần con người. Hiện nay các loại ma túy được xem là độc hại và nguy hiểm hơn cả ngàn 
lần. Vấn để nầy đã và đang trở thành vấn nạn trên khắp thế giới. Trộm cắp, cướp bóc, 
bạo dâm và lừa đảo ở tầm mức lớn lao đã xãy ra do ảnh hưởng độc hại của ma túy— 
Alcohol has been described as one of the prime causes of man”s physical and moral 
degradation. Currently heroin is considering a thousand times more harmful and 
dangerous. This problem 1s now worldwide. Thefts, robberies, sexual crimes and 
swindling of vast magnmitude have taken place due to the pernicious influence of drugs. 


4188 


(II) Đặc Điểm của Không uống rượu — Characteristics 0ƒ Not to đrink alcohol: Giới “Không 


Uống Rượu” dựa vào sự tôn trọng chính mình và không làm mất đi sự kiểm soát thân, 
khẩu, ý của chính mình. Nhiều thứ có thể trở nên những chất liệu làm cho chúng ta 
ghiển. Chúng bao gồm cả rượu, thuốc, hút thuốc và những sách vở không lành mạnh. Xử 
dụng bất cứ thứ nào trong những thứ vừa kể trên sẽ đưa đến sự tổn hại cho bản thân và 
gia đình. Một ngày nọ, Đức Phật đang thuyết Pháp cho hội chúng thì có một người trẻ say 
rượu đi khệnh khang vào trong phòng. Người ấy vấp lên một vài chư Tăng đang ngồi trên 
sàn và bắt đầu to tiếng chưởi rủa. Hơi thở của người ấy nồng nặc mùi rượu. Rồi người ấy 
vừa nói lắp bắp, vừa đi khệnh khạng ra khỏi phòng. Mọi người đều sững sờ trước thái độ 
thô lỗ của người say ấy, nhưng Đức Phật vẫn bình thản nói với tứ chúng: “Này tứ chúng! 
Hãy nhìn con người say ấy! Ta dám chắc về số phận của một người say. Hắn sẽ mất sức 
khỏe, mất tiếng tăm. Thân thể người ấy sẽ yếu đuối và bệnh hoạn. Ngày và đêm, người 
ấy sẽ cãi cọ với gia đình và bạn hữu cho tới khi nào bị mọi người xa lánh. Điều tệ hại 
hơn hết là người ấy sẽ mất đi trí tuệ và trở nên mê muội.” Giữ được giới này chúng ta sẽ 
có một thân thể tráng kiện và tinh thần linh mẫn—This precept is based on self-respect. 
lt guards agaInst losing control of our mind, body and speech. Many things can become 
addictive. They Iinclude alcohol, drugs, smoking and unhealthy books. Ủsing any of the 
above mentioned wIill bring harm to us and our family. One day, the Buddha was 
speaking Dharma to the assembly when a young drunken man staggered Into the room. 
He tripped over some monks who were sitting on the floor and started cursing aloud. His 
breath stank of alcohol and filled the air with a sickening smell. Mumbling to himself, he 
sfapgered out of the door. Everyone was shocked at his rude behavior, but the Buddha 
remained calm, “Great Assembly!” he said, “Take a look at this man! I can tell you the 
fate of a drunkard. He wIll certainly lose his wealth and good name. His body will grow 
weak and sickly. Day and night, he will quarrel with his family and friends until they 
leave him. The worst thing 1s that he will lose his wisdom and become confused.” By 
observing this precept, we can keep a clear mind and have a healthy body. 


(HI)Lý do tại sao chúng ta không nên uống những chất cay độc—Reasons for “Not to 


l) 
2) 


3) 


4) 


drink ”: 

Không uống rượu vì nó làm ta mất sự tỉnh giác và tự chủ các căn: Not to drink liquor 
because 1t leads to carelessness and loss of all senses. 

Không uống rượu giúp ta tỉnh giác với các căn trong sáng: Not to drink will help us 
become careful with all clear senses. 

Đây là một trong tám giới đầu trong Thập Giới mà Đức Phật chế ra cho Phật tử tại gia cứ 
mỗi nửa tháng là phải giữ tám giới nầy trong 24 giờ: This ¡s one of the first eight of the 
ten commandments which the Buddha set forth for lay Buddhists to observe 24 hours 
every fornight. 

Không uống rượu là giới thứ năm trong thập giới. Không uống rượu vì uống rượu sẽ làm 
cho tánh người cuồng loạn, rượu là cội gốc của buông lung (Rượu làm cho thân tâm sanh 
nhiều thứ bệnh, người uống rượu thường ưa đấu tranh, mất dần trí huệ, vì uống rượu mà 
dẫn đến tội ác. Khi uống rượu say rồi, người ấy có thể phạm các giới khác và làm các 
việc ác khác rất là dễ dàng. Đức Phật cấm không cho Phật tử uống rượu là vì muốn cho 
họ giữ gìn thân tâm thanh tịnh, và tăng trưởng đạo niệm): Not to drink liquor ¡s the fifth 


4189 


of the ten commandments. Not to drink liquor because 1t leads to carelessness and loss of 
all senses. Not to drink will help us to become careful with all clear senses. 


(IV)Lời Đúc Phật dạy nên tránh những chất cay độc— The Buddha°s teachings refraining 
from intoxicanfs: Đức Phật bảo chúng ta không nên dùng chất say. Có rất nhiều lý do tại 
sao phải giữ giới nây. Một thi sĩ đã viết về người say như sau—The Buddha has asked us 
to refrain from Intoxicants. There are a multitude of reasons as to why we should follow 
this precept. 

“Người say chối bỏ lẽ phải 

Mất trí nhớ 

Biến thể khối óc 

Suy yếu sức lực 

Làm viêm mạch máu 

Gây nên các vết nội và ngoại thương bất trị 
Là mụ phù thủy của cơ thể 

Là con quỷ của trí óc 

Là kẻ trộm túi tiền 

Là kẻ ăn xin ghê tổởm 

Lầ tai ương của người vợ 

Là đau buồn của con cái 

Là hình ảnh một con vật 

Là kẻ tự giết mình 

Uống sức khỏe của người khác 

Và cướp đoạt sức khỏe của chính mình.” 
“Drunkenness expels reason, 

Drowns memory, 

Deface the brain, 

Diminish strength, 

Inflames the blood, 

Causes Incurable external and internal wounds. 
Is a witch to the body, 

A đevil to the mind, 

A thief to the purse, 

The beggar”s curse, 

The wIfeˆ”s woe, 

The children”s sorrow, 

The picture of a beast, and self murder, 
Who drinks to other”s health, 

And rob himself of his own. 


l) 
2) 


3) 


4) 


4190 


(C) Công Dụng Của Ngũ Giới 
The beneƒfits oƒ the ƒive precepfs 


Khi chúng ta tôn trọng giữ gìn năm giới, chúng ta chẳng những đem lại an lạc và hạnh 
phúc cho chính mình, mà còn cho gia đình và xã hội nữa. Mọi người sẽ thấy an toàn và 
thoải mái khi họ gần gủi với chúng ta. Ngoài ra, trì giữ năm giới căn bản sẽ khiến chúng 
ta khoan dung và tử tế hơn với người khác, đồng thời nó cũng khiến chúng ta biết quan 
tâm và chia sẻ với tha nhân những gì mà chúng ta có thể chia sẻ được. Ngũ giới còn giúp 
chúng ta những điều sau đây——When we respect and keep these five precepts, not only 
we give peace and happiness to ourselves, we also øIive happiness and peace fo our 
families and socIety. People wIll feel very secure and comfortable when they are around 
us. Besides, to keep the basic five precepts will make us more generous and kind, will 
Cause us to care and share whatever we can share with other people. Observing of the 
five precepts will help us with the followings: 


Khiến cho đời sống chúng ta có phẩm chất hơn: Help make our life have more quality. 
Khiến cho chúng ta được mọi người kính trọng: Help us obtain dignity and respect from 
others. 

Khiến cho chúng ta trở thành một thành viên tốt trong gia đình, một người cha hiển, mẹ 
tốt, con ngoan: Help make us a good member of the family, a good father or mother, a 
filial chỉd. 

Khiến chúng ta trở thành công dân tốt của xã hội: Help make us good citizens of the 
SOCIetV. 





(Bên trong vòng rào Lâm Tỳ Ni) 


4191 


CHƯƠNG MỘT TRĂM BA MƯƠI CHÍN 
CHAPTER ONE HUNDRED THIRTY-NINE 


Bố Tát--Bát Quan Trai 
Uposatha--Eight Precepts 


(A) Bố Tát 
Uposana (skt)— Uposatha (p) 


(I Lễ Bố Tát— Upavasatha: Posadha (sk)——Uposana (skt——Uposatha (p)—Bố Sa Tha—Bố 
Sái Tha—Bao Sa Đà—Bố Tát Đà Bà—Ưu Bổ Đà Bà—Bát La Đế Đề Xá Da Mi 
(Pratidesaniya)—Tiếng Hán dịch là Tịnh Trụ, Thiên Trúc hay Trưởng Dưỡng. Theo phép 
của người xuất gia cứ nửa tháng một lần (vào ngày rằm, 29 hoặc 30), chúng Tăng Ni tập 
hợp thuyết giới kinh, khiến cho mọi người đều trụ trong tịnh giới và trưởng dưỡng thiện 
pháp. Trong khi đó người tại gia thì giữ tròn tám giới trong sáu ngày chay để đoạn trừ ác 
nghiệp và trưởng dưỡng thiện pháp. Theo Luật Tạng, lễ Bố Tát là bắt buộc đối với chư 
tăng Ni. Thực hành chủ yếu là tụng luật tự viện hay thanh quy trong bộ Ba La Đề Mộc 
Xoa, theo sau đó là tự thú tội đã sai phạm của chư Tăng hay chư Ni trước chúng. Cũng 
theo Luật Tạng, lễ Bố Tát nên được toàn thể chư Tăng và chư Ni thực hành trong khu 
vực riêng biệt và trong phạm vi cơ sở mà Luật Tạng đã đặt ra. Theo Kinh Phạm Võng Bồ 
Tát Giới, lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới thành đạo vô thượng chánh giác, trong khi 
ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài bắt đầu kiết Bồ Tát Giới. Ngài dạy: “Hiếu thuận với cha mẹ, 
Sư Tăng, Tam Bảo. Hiếu thuận pháp chí đạo. Hiếu gọi là giới, cũng gọi là cấm ngăn.” 
Liền đó từ nơi miệng, Đức Phật phóng ra vô lượng tia sáng. Bấy giờ có đến trăm vạn ức 
đại chúng, các Bồ Tát, mười tám Phạm Thiên, sáu cõi trời dục giới, mười sáu đại Quốc 
Vương đồng chắp tay chí tâm nghe Đức Phật tụng giới pháp Đại thừa của tất cả chư Phật. 
Đức Phật nói với các vị Bồ Tát: “Nay ta cứ mỗi nửa tháng tự tụng giới pháp của chư 
Phật. Tất cả hàng Bồ Tát sơ phát tâm, nhẫn đến các Bồ Tát Thập Phát Thú, Thập Trưởng 
Dưỡng, thập Kim Cương, Thập Địa cũng tụng giới ấy. Vì thế nên giới quang từ miệng ta 
phóng ra. Phóng quang là vì có nguyên do, chớ chẳng phải vô cớ. Giới quang ấy chẳng 
phải màu xanh, vàng, đỏ, trắng và đen; chẳng phải sắc pháp, cũng chẳng phải tâm pháp, 
chẳng phải pháp hữu, pháp vô, cũng chẳng phải pháp nhơn, pháp quả. Nó chính là bổn 
nguyên của chư Phật, là căn bản của chúng Phật tử. Vì thế nên chúng Phật tử phải thọ trì, 
phải đọc tụng, phải học kỹ giới pháp nầy. Ngày nay các xứ theo truyền thống Nguyên 
Thủy và Đại Thừa hãy còn tuân thủ theo lễ Bố tát này —The nurturing or renewal of 
vows by abiding In retreat for spiritual refreshment. The Buddhist monks and nuns should 
meet at the new, full moons, 29 and 30” to read the Pratimoksa Sutra for their moral 
edification. Also disciples at home should observe the fast days (1*, 15, 29°30°) and 
the eight commands. It 1s required of monks and nuns according to the rules of the 
Vinaya. The central practice 1s a recitation of the monastic rules as contained In the 


4192 


Pratimoksa-sutra, followed by public confession of any transgressions of them. Also 
according to the rules of the Vinaya, it should be performed by all the monks of a 
particular area and should occur within an established boundary and according to a 
prescribed formula. According to the Brahma Net Sutra, at that time, when Sakyamuni 
Buddha first attained Supreme Enlightenment under the Bodhi tree, he explained the 
Bodhisattva precepts. The Buddha taught filial piety towards one parents, Elder Masters 
and the Triple Jewel. Fiial piety and obedience, he said, are the Ultimate Path to 
Buddhahood. Filial piety 1s called the precepts, thus, it means restraint and cessation. The 
Buddha then emitted limitless liphts from his mouth. Thereupon, the whole Great 
Assembly, consisting of innumerable Bodhisattvas, the gods of the eighteen Brahma 
Heavens, the gods of the six Desire Heavens, and the rulers of the sixteen great 
kingdoms all Joined their palms and listened singlemindedly to the Buddha recite the 
Mahayana precepts. The Buddha then said to the Bodhisattvas: “[wice a month Ï recite 
the precepts observed by all Buddhas. All Bodhisattvas, from those who have Just 
developed the Bodhi Mind to the Bodhisattvas of the Ten Dwellings, the Ten Practices, 
the Ten Dedications and the Ten Grounds also recite them. Therefore, this precept-light 
shines forth from my mouth. It does not arise without a cause. This light 1s neither blue, 
yellow, red, white nor black. It is neither form nor thought. It 1s neither existent nor 
nonexistent, neither cause nor effect. This precepts-lipht 1s precisely the original source 
of all Buddhas and all members of this Great Assembly. Therefore all you disciples of the 
Buddha should receive and observe, read, recite and study these precepts with utmost 
attention. It is stilI observed today in both Theravada and Mahayana counftries. 


(H) Bố Tát Hộ: Từ ngữ dùng gọi Bố tát Giới Trai cho người tu tại gia, vì ưu bà tắc và ưu bà 
di tại gia giữ tám giới mà thành Bố Tát (tại tâm thì gọi là hộ, tại thân khẩu thì gọi là 
giới)—A. term for the lay observance of the first eight commandmenfs on fast days, and 1t 
1s used as a name for those commands—See Bát Quan Trai Giới in Chapter 138 (B). 


(HI)Bố Tát Nhựt: Những ngày Bố Tát là những ngày rằm, 29 và 30 trong tháng——The fast 
days are the 15”, 29*, and 30° of the moon. 


(B) Bát Quan Trai Giới 
Eighit precepfs 


(ID) Tổng quan về “Bát Quan Trai Giới ”— An overview oƒ the “Eight Precep£s ”: Ngoài ngũ 
giới, Phật tử tại gia cũng có thể thọ bát quan trai giới trong vòng 24 giờ mỗi tháng. Nhiều 
người thích thọ bát quan trai vào ngày rằm hay vào những ngày lễ hội Phật giáo, mặc 
dầu họ có thể thọ bát quan trai trong bất cứ ngày nào. Năm giới đầu của bát quan trai 
giới cũng giống như năm giới tại gia, với một ngoại lệ là giới không tà dâm trở thành giới 
không dâm dục, vì những giới điều này chỉ được giữ trong thời gian một ngày mà thôi. 
Giới thứ sáu là tránh dùng nước hoa, đồ trang sức hay trang điểm, đông thời cũng tránh 
việc ca hát, nhảy múa và chơi âm nhạc. Giới này giúp cho người tại gia tránh việc xao 


4193 


lãng trong tu tập. Không làm đẹp cho thân thể sẽ khuyến tấn chúng ta tu dưỡng cái đẹp 
của tình thương, lòng bi mẫn và trí tuệ bên trong tâm hồn. Nếu chúng ta ca hát và ngâm 
nga thì lúc ngồi thiển, những âm điệu ấy sẽ tiếp tục chạy nhảy trong tâm của chúng ta. 
Giới thứ bẩy là không được ngồi trên giường hay trên bệ cao hay đắc tiền, vì làm như 
vậy sẽ khiến chúng ta cảm thấy kiêu hãnh, xem bản thân mình là cao trọng hơn thân 
người. Giới thứ tám là không ăn đoàn thực (những thức ăn cứng) sau giờ ngọ và chỉ được 
ăn chay mà thôi. Khi truyền giới bát quan trai, một số thầy cho phép giới tử ăn một bửa 
ngọ mà thôi, trong khi một số thầy khác lại cho phép ăn bữa sáng và bữa trưa. Một số 
thầy chỉ cho phép uống nước sau giờ ngọ, số khác cho phép uống trà với sữa, hay nước 
ép trái cây. Mục đích của của giới thứ tám nhằm giúp làm giảm thiểu tâm vướng mắc 
vào thức ăn. Nó cũng giúp cho chúng ta tu tập thiển định tốt hơn vào buổi tối vì nếu 
chúng ta ăn no vào buổi tối chúng ta sẽ cảm thấy nặng nễể và buồn ngủ. Giữ giới không 
những chỉ có lợi cho mình, mà còn khiến chúng ta ý thức hơn nữa những hành động, lời 
nói và tâm thái của chúng ta. Giới điều giúp chúng ta hiểu rõ bản thân mình hơn vì chúng 
ta sẽ trở nên ý thức về những hành vi đã trở thành thói quen của mình; giới điều cũng 
giúp chúng ta quyết định trước việc gì nên tránh, và tránh được hoàn cảnh bị cám dỗ làm 
một điều gì đó mà chúng ta phải hối tiếc về sau này—Beside the lay five precepts, lay 
people may also take eight precepts for a period of 24 hours every month. Many lay 
people like to take the eight precepts on new and full moon days or on Buddhist festivals, 
although they may be taken on any day. The first five of these eight are similar to the five 
lay precepts, with the expception that the precept against unwise sexual behavior become 
abstinent from sex, because the precepts are kept for only one day. The sixth precept 1s to 
avoid wearing perfume, ornaments and cosmetics as well as to refrain from singing, 
dancing and playing music. This precept helps lay people avoid distractions to theIr 
practice. Not beautifying the body encourages lay people to cultivate their Internal 
beauty of love, compassion and wisdom. If they sing and dance, then when they sit down 
to meditate, the tunes keep running throught their minds. The seventh precept 1s not to SIf 
or sleep on a hiph or expensive bed or throne, as this could make them feel proud and 
superior to others. The eiphth precept 1s not to eat solid food after noon and to be 
vegetarlan for the day. When some masfters give the the eight precepts they say only 
lunch may be eaten, while others allow both breakfast and lunch. Some masters permit 
only water to be taken In the evening, others allow tea with litle mIÌk, or Írulf Juice 
without pulp. The purpose of this precept 1s to reduce attachment to food. It also enables 
lay people to meditate better in the evenings, for If they eat a big supper, they often feel 
heavy and sleepy. Keeping precepts 1s not only better for ourselves, but it also help us 
1ncrease awareness of our actions, words, and attitudes. It help us know ourselves better 
because we”ll become aware of our habitual actions; 1t also enables us to decide 
beforehand what actions we want to avoid, and prevent a situation in which we”re 
tempted to do something we know we”lÏ regret later. 


(II) Nội dung về “Bát Quan Trai Giới ”— Content oƒ “Eight precepts for lay Buddhists ”: Bát 
Quan Trai Giới cho người Phật tử tại gia tu trì trong một ngày một đêm——Eight precepts 
are given fo lay Buddhists to cultivate the way and must be observed and strictly followed 
for one day and nipht. 


4194 


1) Không sát sanh: Not to KiI: Not kiling living beings. 

2) Không trộm cắp: Not stealing—Not to take things not given. 

3) Không tà dâm: Not to commit sexual misconduct. Not having sexual intercourse. 

4) Không nói dối: Not to lie—Not to speak falsely——Not telling lies. 

5) Không uống rượu hay những chất cay độc: Not to drink wine—Not consuming 
1nfOXICants. 

6) Không son phấn: Not to indulge in cosmetics, or personal adornments—Not wearing 
personal decoratlon——Not to wear make-up, fragrance, and Jewelry. 

7) 

a) Không ca hát múa nhảy hoặc nghe nhạc: Not to dance, sing, play or listen to music. 

b)_ Không nằm giường cao: Not to sleep on fine or raised (high) beds, but on a mat on the 
ground. 

8) Không ăn sái giờ ngọ, mà chỉ ăn trong khoảng từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều: Not to eat 
out of regulation (appropriate) hours (after noon); eat only from 11 AM to 1 PM. 


Phật Ngôn: 


Tinh tấn giữa đám người buông lung, tỉnh táo giữa đám người mê ngủ, kẻ trí như con tuấn mã 
thẳng tiến bỏ lại sau con ngựa gầy hèn—Heedful among the heedless, awake among the 
sleepers, the wise man advances as does a swIft racehorse outrun a weak jJade (Kinh Pháp 
Cú —The Dammapada Sutta 29). 


Nhờ không buông lung, Ma Già lên làm chủ cõi chư Thiên, không buông lung luôn luôn được 
khen ngợi, buông lung luôn luôn bị khinh chê—It was through earnestness that Maghavan 
rised to the lordship of the gods. Earnestness 1s ever praised; negligence 1s always despised 
(blamed) (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 30). 


Tỳ kheo nào thường ưa không buông lung hoặc sợ thấy sự buông lung, ta ví họ như ngọn lửa 
hồng, đốt tiêu tất cả kiết sử từ lớn chí nhỏ—A mendicant who delights in earnestness, who 
looks with fear on thoughtlessness, cannot fall away, advances like a fire, burning all his 
fetters both great and small (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 3 l). 


Tỳ kheo nào thường ưa không buông lung hoặc sợ thấy sự buông lung, ta biết họ là người gần 
tới Niết bàn, nhất định không bị sa đọa dễ dàng như trước—A mendicant who delights in 
earnestness, who looks with fear on thoughtlessness, cannot fall away, he 1s In the presence 
of Nrrvana (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 32). 


Tâm kẻ phàm phu thường xao động biến hóa rất khó chế phục gìn giữ, nhưng kẻ trí lại chế 
phục tâm mình làm cho chánh trực một cách dễ dàng, như thợ khéo uốn nắn mũi tên—The 
wavering and restless, or unsteady mind, difficult to guard, difficult to hold back; a wIse man 
steadies his trembling mind and thought, as a fletcher makes straight his arrow (Kinh Pháp 
Cú —The Dammapada Sutta 33). 


4195 


CHƯƠNG MỘT TRĂM BỔN MƯƠI 
CHAPTER ONE HUNDRED FORTY 


Phương Tiện 
Upaya (sk£) 


(A) Tổng quan và Ý Nghĩa của Phương Tiện— Overview and Meanings oƒ “Upaya ” 

(I)_ Tổng quan về Phương Tiện—An overview øƒ “Upaya”. 

(H) Nghĩa của Phương Tiện— The meanings oƒ Upaya. 

(HI)Những định nghĩa khác liên quan đến Phương Tiện— Other definitions that are related to 
the Upaya. 


(B) Phương Tiện Ba La Mật— Skill-in-means— Upaya-Paramnta (skt) 


(I)_ Tổng quan về “Phương tiện Ba la mật”—An overview øƒ “Upaya-paramita”. 
(H) Nghĩa của “Phương tiện Ba la mật”— The meanings of “Upaya-paramita”. 


(C) Phương Tiện Thiện Xdo— SkilfUl means— Upaya-kausalya (skt) 

(I) Tổng quan về Phương Tiện Thiện Xảo—An overview oƒ Skilful means 

(H) Phương Tiện Thiện Xảo theo Lạt Ma Tarthang Tulku trong quyển “Phương Tiện Thiện 
Xảo”—Skilful Means according to Lama Tarthang Tulku im the “Skilful Means 

(HI)Mười Phương Tiện Thiện Xảo Của Chư Phật— Ten kinds oƒ skill in means 6ƒ all Buddhas. 





(D) Phương Tiện Trí— Skillful Knowledge— Upayajnana (skt) 

(I) Tổng quan về Phương Tiện Trí —An overview oƒ Skillfl Knowledge. 

(H) Phương Tiện Trí theo Kinh Hoa Nghiêm—Skilljful Knowledee according to the FÏower 
Adornment Suira. 

(IHH)Mười Thiện Xảáo Trí— Ten kinds oƒ Skil]ful Knowledge 


4196 





(Cổng vào Tháp Hòa Bình trên đỉnh Kỳ Xà Quật) 


4197 


(A) Tổng quan và Ý Nghĩa của Phương Tiện 
Overview and Meanings 0ƒ “Upaya ” 


(ID Tổng quan về Phương Tiện—An overview oƒ “Upaya ”: Phương tiện là phương pháp mà 


chư Phật và chư Bồ Tát dùng để trình bày Phật pháp nhằm giúp cho tha nhân dễ thông 
hiểu và thực hành giác ngộ và giải thoát. Phương tiện là phương cách mà người ta dùng 
để đạt đến mục tiêu. Theo Đại Sư Tarthang Tulku, một trong những vị Thầy nổi tiếng 
của trường phái Nyingmapa, trong quyển “Phương Tiện Thiện Xảo”, “Chúng ta có một 
trách nhiệm là làm việc, xữ dụng những tài năng và khả năng của mình và đóng góp 
năng lực tinh thần của mình vào đời sống. Bản chất của chúng ta là tánh sáng tạo, và qua 
biểu hiện tánh sáng tạo ấy chúng ta luôn phát tỏa ra lòng nhiệt tình và sáng tạo hơn, làm 
chất kích thích cho một tiến trình sinh động trong thế giới quanh mình. Chúng ta làm việc 
hăng hái với tất cả năng lực và lòng nhiệt thành của mình để cống hiến cho đời sống. 
Làm việc như vậy có nghĩa là làm việc với phương tiện thiện xảo.”—Skill in means or 
method. Means or methods which Buddhas and bodhisattvas utilize to expound dharma to 
make It easy for others to understand and practice to reach enlightenment. A means or 
expedient Is a way which one uses to reach one”s aim. According to Great Master 
Tarthang Tulku, one of the most famous masters of the Nyingmapa Sect, “We have a 
responsIbility to work, to exercise our talenfs and abilities, to contribute our energy to 
life. Qur nature 1s creative, and by expressing 1t we constantly øenerate more enthusiasm 
and creativity, stimulating an on-going process of enJoyment in the world around us. 
Working willingly, with our full energy and enthusiasm, 1s our way of contributing to life. 
Working In this way 1s working with skillful means.” 


(I1 Nghĩa của Phương Tiện— The meanings oƒ Upaya: 


Ù 


2) 


a) 


b) 


c) 


Phương tiện, mưu chước, phương pháp, thủ đoạn: Skill in means, means, expediency, 
method, contrivanee. 

Phương Tiện hay phương pháp tiện dụng tùy theo hay thích hợp với sự thụ nhận của 
chúng sanh —Convenience—Adaptability—To be Instrumental—Means—Expedients— 
Tact or skill in teaching according to receptivityExpedient ways—SKIll-in-means— 
Convenient to the place or situaton—Suited to the condiion. There are several 
1nterpretations: 

Phương có nghĩa là phương pháp, tiện là tiện dụng; phương tiện là phương pháp tiện dụng 
thích hợp với căn cơ của những chúng sanh khác nhau: Phương is interpreted as method, 
mode or plan; and Tiện 1s interpreted as convenient for use; so Phương Tiện means a 
convenient or expedient method which 1s suitable to different sentient beings. 

Phương có nghĩa là phương chánh, tiện là xảo diệu; phương tiện là dùng lý phương chánh 
thiện xảo hay lời lẽ khéo léo thích hợp với việc giáo hóa: Phương means correct, Tiện 
means strategically; Phương tiện means strategically correct. 

Quyển Đạo Trí: Trí quyền nghi (từng phần, tạm thời hay tương đối) để thâm nhập vào cái 
chân thực, đối lại với trí Bát Nhã là chân như tuyệt đối—Partial, temporary, or relative 
teaching of knowledge of reality, in contrast with prajna, and absolute truth, or reality 
Instead of the seeming. 


4198 


(HI)Những định nghĩa khác liên quan đến Phương Tiện— Other defimitions that are related 


1) 


2) 


3) 
4) 
5) 


6) 


7) 


ỡ) 


2) 


to the Upaya: 

Phương Tiện Ba La Mật: Upaya—Ba La Mật thứ bảy trong mười Ba La Mật —The 
seventh of the ten paramitas. 

Phương Tiện Ba La Mật Bồ Tát: Vị Bồ Tát trong Thai Tạng Giới, đứng hàng thứ hai bên 
phải của Hư Không Viện—A Bodhisattva in Garbhadhatu group, the second on the right 
1n the hall of Space. 

Phương Tiện Độ: See Phương Tiện Hóa Thân Độ In (6). 

Phương Tiện Giả Môn: Expedient gates or ways of using the seeming for the real. 
Phương Tiện Hiện Niết Bàn: Như Lai thường trụ bất diệt, nhưng ngài tạm thời nhập Niết 
Bàn khiến cho chúng sanh khởi lên ý niệm tưởng nhớ Như Lai mà dụng công tu đạo— 
Though the Buddha 1s eternal, he showed himself as temporarily extinct, as necessary to 
arouse a longing for Buddha. 

Phương Tiện Hóa Thân Độ: Nơi Phật A Di Đà xuất hiện hóa thân——Intermediate land of 
transformation (where Amitabha appears In his transformation-body). 

Hóa Tiền Phương Tiện— Expedient teaching suited to the conditions before the từme 0ƒ 
the Wu-Liang-Shou-Ching: Tất cả hay từng phần phương tiện được giảng dạy cho thích 
hợp với điều kiện hoàn cảnh trước thời có Kinh Quán Vô Lượng Thọ——AII the expedient, 
or partial, teaching suited to the conditions before the time of the Infinite Life Sutra. 
Phương Tiện Hữu Dư Độ (Biến Dịch Độ): Theo tông Thiên Thai, đây là một trong tứ độ; 
là cõi nước mà chúng sanh vẫn còn phải tái sanh trong hình thức cao hơn, trụ xứ của chư 
Thánh Tu Đà Hườn, Tư Đà Hàm A Na Hàm và A La Hán—According to the Tien-T”ai 
Sect, this 1s one of the four lands or realms, the realm which 1s temporary, where beings 
still subJect to higher forms of transmigration, the abode of Srotapanna (Tu đà hườn), 
Sakrdagamin (Tư đà hàm), Anagamnn (A na hàm), and Arhat (A la hán). 

For more Information, please see Tứ Độ ¡n Ch. 93. 

Phương Tiện Môn —Expcdient schoõol: The gate of Ủpaya— Undeveloped school— 
Quyển Môn—Pháp môn phương tiện dẫn tới chân lý. Những tông phái nhấn mạnh đến 
việc dùng phương tiện để cứu độ chúng sanh—Convenient or expedient gates leading 
into Truth. The sects which emphasize temporary methods or expedients for saving 
beings. 


10) Ngữ Phương Tiện— Skilled in speech: Citrakathi (p)—Vaco-patu (skt)—Eloquent—Biện 


Tài —Nói năng hay thuyết pháp lưu loát tài giỏi, một trong tứ vô ngại biện tà—Ability to 
discuss, argue or debate, one of the four unobstructed eloquences. 


11) Phương tiện pháp thân— SkHll in means dharmakaya: Do từ Pháp tính pháp thân mà thị 


hiện ứng hóa thân Phật để cứu độ chúng sanh—See Thân Phật in Chapter 125. 


12) Phương Tiện Sát Sanh: Phương tiện thiện xảo của vị Bồ Tát, biết được nghiệp báo của 


từng người, nên giết mà không bị tội, để tránh không cho người nây phạm tội làm khổ 
đau không ngừng, hay giúp cho người đó được sanh vào cảnh giới cao hơn—The right of 
Great Bodhisattvas, knowing every one”s karma, to kill without sinning, in order to 
prevent a person from committing sin Iinvolving unintermitted suffering, or to aid hìm 
reaching one of the higher reincarnations. 


4199 


13) Phương tiện tam nghiệp— SkHlful expedient actions 0ƒ physical, verbal, and  menfal 


acfivifies: Hành giả nên hằng trụ nơi ba thứ nghiệp phương tiện thiện xảo là thân nghiệp 
rốt ráo thanh tịnh, ngữ nghiệp theo trí huệ mà phát ra, ý nghiệp thậm thâm vô ngại. Dùng 
phương tiện nầy để lợi ích chúng sanh—Practitioners should always continue three kinds 
of skillful expedient action: their physical activity 1s ultimately pure, their verbal actIvity 
1S always carried out in accord with knowledge, and their mental activify 1s exceedingly 
profound and has no blockage or Inhibition; by these means they benefit living beings. 


14) Thể Nội Phương Tiện—Expedients within the T?ien-T°ai Sect: Theo tông Thiên Thai, 


Œ) 


Đức Phật phương tiện giảng trong Kinh Liên Hoa, phẩm Phương Tiện là thù thắng trong 
vòng chân lý tuyệt đối nên gọi là thể nội phương tiện, trong khi các tông phái khác 
không dùng phương tiện nên gọi là thể ngoại phương tiện— The TPien-T°ai school 
indicating that the expedients in the ““Tactiful Chapter” in the Lotus Sutra are within the 
ultimate reality of that sutra, while those of other schools are without 1t. 


(B) Phương Tiện Ba La Mật 
Skill-in-means 
Upaya-Paramifa (skf) 


Tổng quan về “Phương tiện Ba la mật ”— An overview 0ƒ “Upaya-paramitfa ”: Một trong 
mười Ba La Mật, phương tiện cứu độ, hay dùng phương tiện thiện xảo để cứu độ người 
qua đến bến bờ bên kia. Đây là ba la mật quan trọng nhất trong bốn ba la mật phụ. Từ 
này được dịch ra từ từ ngữ Bắc Phạn “Upaya” có nghĩa là phương tiện, kế hoạch hay 
dụng cụ. “Upaya” còn có nghĩa là dạy dỗ giáo hóa bằng bất cứ phương pháp thích hợp 
nào tùy theo khả năng của người nghe. Đức Phật đã dùng phương tiện hoặc phương pháp 
thuyết pháp từng phần cho đến khi gần đến những ngày cuối đời Ngài mới thuyết giảng 
đầy đủ chân tánh cao siêu khó hiểu. Trong Kinh Pháp Hoa, Phẩm thứ II, “Phẩm Phương 
Tiện” trong đó ý nghĩa của “Phương Tiện Thiện Xảo” được làm sáng tổ qua học thuyết 
“Tam Thừa” Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, và Bồ Tát thừa để tương hợp với trình 
độ của người nghe. Phương tiện là cách thức trong đó Bồ Tát thực hiện để độ sanh cho có 
hiệu quả. Phương tiện ba la mật không phải là phương cách xảo quyệt nhằm đạt được 
mục đích mà nó gắn liễn lòng từ bi và công đức—One of the ten paramitas, saving by the 
method of expedient teaching. This 1s the most Iimportant of the four supplementary 
paramitas. The term Is a translation of the Sanskrit term “Upaya,” which means a mode of 
approach, an expedient, stratagem, device. “Upaya” also means to teach according to the 
capacity of the hearer, by any suitable method. The Buddha used expedient or partial 
method 1n his teaching until near the end of his days, when he enlarged 1t to the 
revelation of reality. In Saddharma Pundarika Sutra, Chapter II, “Expedient Means,” in 
which the meaning of “Upaya-kausalya” 1s elucidated through the doctrine of Three 
Vehicles (Triyanas) of Sravaka-yana, Pratyeka-buddha-yana, and Bodhisattva-yana In 
order to respond to different temperaments of listeners. Expedient means 1s the way in 
which the Bodhisattvas act for saving the beings effectively. Expedient means 1s not the 


4200 


crafty method of achieving one's obJective. lí 1s Iimbued with the moralty of 
compassionate action with the purpose of bringing forth merit. 


(I1) Nghĩa của “Phương tiện Ba la mật ”— The meanings 9ƒ “Upaya-paramifa”: Phương 


Œ) 


tiện, mưu chước, phương pháp, thủ đoạn (điều hay vật dùng để đạt đến mục đích như con 
thuyển đưa người sang sông. Con thuyển là phương tiện). Phương tiện thiện xảo hay 
phương tiện thắng trí, thích hợp với điều kiện, cơ hội và sự hội nhập giáo pháp của người 
nghe pháp. Phương pháp mà chư Phật và chư Bồ Tát dùng để trình bày Phật pháp nhằm 
giúp cho tha nhân dễ thông hiểu và thực hành giác ngộ và giải thoát. Phương tiện là 
phương cách mà người ta dùng để đạt đến mục tiêu. Phương tiện thiện xảo là phương tiện 
tốt lành và tinh xảo mà chư Phật và chư Bồ Tát tùy căn tánh của các loại chúng sanh mà 
“quyền cơ nghi” hay quyền biến hóa độ họ từ phàm lên Thánh (từ si mê thành giác ngộ). 
Các bậc trí lực không chấp nê nơi hình thức, họ chỉ coi hình thức như những phương tiện 
thiện xảo để tiến tu và đạt cứu cánh là quả vị Phật. Nói tóm lại, người ta nói phương tiện 
thiện xảo là một trong những khả năng quan trọng nhất được phát triển bởi chư Bồ Tát. 
Nó là ba la mật thứ bảy trong mười Ba La Mật—A_ Sanskrit term for “Skill in means, 
means, expediency, method, contrivance, or method.” Expediency and skill, adaptable, 
suited to conditions, opportunist, the adapftation of teaching to the capacity of the hearer. 
Means or methods which Buddhas and Bodhisattvas utilize to expound dharma to make 1t 
easy for others fo understand and practice to reach enlightenment. A means or expedient 
1s a way which one uses to reach one”s aIim. Extraordinary SKkilful Means 1s a good and 
virtuous practice which Buddhas and Maha-Bodhisattvas use to follow and adapt to the 
individual capacity, personality, and Inclination of sentient beings to aid and transform 
them from unenlightened to enlightened beings. Practitioners who possess wisdom are no 
longer attached to forms and appearances; because forms and appearances are only 
expedients for them to advance ¡In cultivation to obtain the Buddhahood. In short, skill in 
means 1s the ability to adapt Buddhist teachings and practices to level of understanding of 
one”s audience. This 1s particularly important in Mahayana, where “skill in means” 1s said 
to be one of the most Important abilities developed by Bodhisattvas. It is the seventh of 
the ten paramitas. 


(C) Phương Tiện Thiện Xảo 
SkilfUul means 
Upaya-kausalya (sk£) 


Tổng quan về Phương Tiện Thiện Xảo—An overview oƒ Skilftl means: Expedient 
method implies strategically correct—Skill-in-means—Phương tiện thiện xảo là phương 
tiện tốt lành và tinh xảo mà chư Phật và chư Bồ Tát tùy căn tánh của các loại chúng sanh 
mà “quyền cơ nghỉ` hay quyển biến hóa độ họ từ phàm lên Thánh (từ sỉ mê thành giác 
ngộ). Các bậc trí lực không chấp nê nơi hình thức, họ chỉ coi hình thức như những phương 
tiện thiện xảo để tiến tu và đạt cứu cánh là quả vị Phật. Thiện xảo phương tiện là khí 
giới của Bồ Tát, vì thị hiện tất cả xứ. Chư Bồ Tát dùng phương tiện thiện xảo làm chỗ sở 


4201 


hành, vì tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật. Chư Bồ Tát an trụ nơi pháp nầy thời có thể 
diệt trừ những phiễển não, kiết sử đã chứa nhóm từ lâu của tất cả chúng sanh. Vì nhiều 
hoàn cảnh khác nhau khởi lên nên người ta phải dùng phương cách nào thích hợp cho 
từng lúc từng nơi. Qua những phương tiện thiện xảo này mà chư Phật và chư Bồ Tát có 
thể cứu vớt và dẫn dắt chúng sanh giác ngộ—Extraordinary Skilful Means is a good and 
virtuous practice which Buddhas and Maha-Bodhisattvas use to follow and adapt to the 
individual capacity, personality, and Inclination of sentient beings to aid and transform 
them from unenlightened to enlightened beings. Practitioners who possess wisdom are no 
longer attached to forms and appearances; because forms and appearances are only 
expedienfs for them to advance in cultivation to obtain the Buddhahood. SkIll in means 1s 
a weapon of enlightening beings, manifesting in all places. Great Enlightening Beings 
unite expedient means with transcendent wisdom. Enlightening Beings who abide by 
these can annihilate the afflictions, bondage, and compulsion accumulated by all sentient 
beings In the long night of ignorance. Because of the different situations that arise, one 
has to use methods suited to the particular time and place. Expedient dharma 1mplies that 
the methods are not constant and changing, but rather impromptu methods set up for a 
special purpose. Through those expedient methods or strategies, Buddhas or Bodhisattvas 
can help rescue and lead other beings to Enlightenmetit. 


(I)Phương Tiện Thiện Xảo theo Lạt Ma Tarthang TuÌku trong quyển “Phương Tiện Thiện 
Xảo”—SkHlful Means according to Lama Tarthang Tulku ín the “SkHlftlẦ Means: 
Theo Lạt Ma Tarthang Tulku, phương tiện thiện xảo là một tiến trình gồm ba nhịp bước 
và có thể áp dụng vào bất cứ tình thế hay hoàn cảnh nào trong đời sống của mình. Bước 
thứ nhất là có được cái trực thức về thực tại của những khó khăn của chúng ta, không 
phải chỉ bằng sự thừa nhận có tính cách trí thức và trí thuật, mà bằng cách quan sát một 
cách thành thật về chính bản thân mình. Chỉ có cách đó chúng ta mới tìm thấy được cái 
nguyên động lực mà tiếp tục dấn bước thứ hai là quyết tâm hay nhất định biến đổi sự 
việc. Khi chúng ta bắt đầu thấy rành mạch thực tánh của những vấn đề và bắt đầu thay 
đổi chúng thì chúng ta mới có thể san sẻ những gì mình đã học hỏi được với tha nhân. Sự 
chia sẻ hay san sẻ nầy có thể là kinh nghiệm thỏa nguyện nhất trong tất cả mọi kinh 
nghiệm, vì mình có được niềm khoan khoái, vui sướng sâu đậm và bền bỉ lúc thấy người 
khác tìm được phương tiện làm cho đời họ trở nên hạnh phúc và hiển đạt, cũng như được 
nhiều năng xuất hữu hiệu hơn. Khi chúng ta xử dụng những phương tiện thiện xảo để thể 
nhận và củng cố những phẩm chất, đức tánh tích cực của mình trong khi làm việc là lúc 
chúng ta khai phá và lãnh nhận những tài nguyên quý báu đang còn nằm chờ sự phát 
khởi từ trong tâm thức của chính mình. Mỗi người chúng ta đều có tiểm năng sáng tạo sự 
an bình và nét đẹp trong vũ trụ. Khi chúng ta phát triển những khả năng và nỗ lực san sẻ 
chúng với tha nhân, là lúc chúng ta có thể thưởng thức một cách sâu sắc giá trị của 
chúng. Sự thưởng thức sâu sắc nầy làm cho cuộc đời đáng sống khi mình đem được tình 
thương và niềm sảng khoái vào trong tất cả hành động và kinh nghiệm của mình. Qua 
phương cách học hỏi và xử dụng phương tiện thiện xảo trong tất cả những gì mình làm, 
chúng ta có thể chuyển hóa đời sống hằng ngày của chúng ta trở thành suối nguồn của sự 
thích thú và thành tựu, vượt xa hẳn những giấc mơ đẹp nhất trong đời—According to 
Lama Tarthang Tulku in the “Skillful Means”, skillful means 1s a three-step process that 


4202 


can be applied to any situaflons or cIrcumstances 1n our lives. The first step 1s to become 
aware of the reality of our difficulties, not simply by intellectual acknowledgemert, but 
by honest observation of ourselves. Only In this way will we find the motivation to take 
the next step: making a firm resolve to change. When we have clearly seen the nature of 
our problems and have begun to change them, we can share what we have learned with 
others. This sharing can be the most satisfying experience of all, for there 1s a deep and 
lasting Joy In seeing others find the means to make their lives fulfilling and productive. 
When we use skillful means to realize and strengthen our positive qualitiles at work, we 
tap the preclous resources that lie awaiting discovery within us. Each of us has the 
potential to create peace and beauty In the universe. As we develop our abilities and 
make an effort to share them with others, we can deeply appreciate their value. This deep 
appreciation makes life truly worth living, for we bring love and Joy into all of our acftlons 
and experlence. By learning to use skillful means in all that we do, we can transform 
daily existence Into a source of enJoyment and accomplishment that surpasses even our 
most beautiful dreams. 


(HI)Mười Phương Tiện Thiện Xảỉo Của Chư Phật— Ten kimds oƒ skll in means dgƒ all 


Ũ 


2) 
a) 
lì 
ii) 
ii) 
1V) 


v) 


b) 
1) 
¡) 
ii) 
3) 


8) 
b) 


Buddhas: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, có mười phương tiện thiện xảo của chư 
Phật —According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 33, there are ten kinds of skill 
in means of all Buddhas. 

Chư Phật biết tất cả pháp đều rời nhàn đàm hý luận, mà vẫn hay khai thị thiện căn của 
chư Phật: All Buddhas know all things are beyond idle philosophizing, yet can 
demonstrate the roots of øoodness. 

Phương tiện thiện xảo thứ nhì —The second kind of skill in means: 

Chư Phật biết tất cả pháp —All Buddhas know all things: 

Đều không chỗ thấy: Have no vision. 

Đều chẳng biết nhau: Are unknown to each other. 

Không trói không mở: Have no bondage or release. 

Không thọ không nhóm: No reception or assembly. 

Không thành tựu tự tại rốt ráo đến bờ bên kia: No consummation, and independently 
ultimately reach the other shore. 

Tuy vậy các Ngài cũng đều biế—Meanwhile they know: 

Nơi các pháp chẳng riêng chẳng khác mà được tự tại: The true reality of all things ¡s 
unvarying, not different, and they attain freedom. 

Không không thọ, chẳng hoại thực tế, đã được đến nơi bậc đại tự tại: Selflessly, without 
ørasping, not destroying ultimate truth, having reached the state of great freedom. 

Các Ngài thường hay quán sát tất cả pháp giới: They always observe all realms of 
reality. 

Phương tiện thiện xảo thứ ba—The third kind of skill in means: 

Chư Phật ha bỏ các tướng: All Buddhas are forever aloof from all appearances. 

Tâm không sở trụ, mà biết rõ tất cả chẳng loạn lầm: Their minds do not dwell on 
anything, yet they know all appearances without confusion or ©rrOr. 


c) 


đ) 


©) 


4) 
a) 


b) 


5) 
8) 


b) 


6) 
a) 


b) 


?) 
a) 


b) 


4203 


Dầu biết tất cả tướng đều không tự tánh, mà đúng như thể tánh của nó vẫn hay khéo vào: 
While they know all appearances have no Intrinsic nature of theIr own, yet they are able 
to perceive them all in accord with their essence. 

Cũng thị hiện vô lượng sắc thân và tất cả Phật độ thanh tịnh: Also manifest the infinite 
appearances of the various adornments of innumerable physical bodies and pure Buddha- 
lands. 

Nhóm đèn trí huệ diệt sự tối lầm của chúng sanh: Gather lamps of knowledge and 
wIsdom, and destroy the delusions of sentient beings. 

Phương tiện thiện xảo thứ tư—The fourth kind of skill in means: 

Chư Phật trụ nơi pháp giới , chẳng trụ quá khứ, vị lai hay hiện tại, vì trong tánh như như 
không có tướng tam thế: All Buddhas abide in the realm of reality; they do not dwell in 
the past, future or present, because In Thusness as such there are no marks of the three 
time frames of past, future or present. 

Dầu vậy chư Phật vẫn hay diễn thuyết tam thế vô lượng chư Phật xuất hiện thế gian, làm 
cho người nghe thấy khắp cảnh giới của tất cả chư Phật: Yet they can speak about the 
emergence ¡in the world of innumerable Buddhas of past, future and present, causing 
those who hear to see the realms of all the Buddhas. 

Phương tiện thiện xảo thứ năm——The fifth kind of skill in means: 

Thân ngữ ý của chư Phật không chỗ tạo tác, không lai không khứ, không trụ; rời những số 
pháp ấy đến nơi tất cả pháp bỉ ngạn: All Buddhas, in their physical, verbal, and mental 
actions, do not create anything, have no coming or going, and no abiding; beyond all 
categories, they reach the other shore of all things. 

Dầu vậy các Ngài vẫn lấy thân khẩu ý làm tạng tàng trử các pháp, đủ vô lượng trí, rõ 
suốt những pháp thế gian xuất thế, trí huệ vô ngại, mà thị hiện vô lượng thần lực tự tại 
để điều phục tất cả pháp giới chúng sanh: Yet they are treasuries of all truths, imbued 
with immeasurable knowledge, comprehending all kinds of mundane and transmundane 
things, their knowledge and wisdom unhindered, manifesting Iimmeasurable autonomous 
spiritual powers, edifying the sentient beings of all realms. 

Phương tiện thiện xảo thứ sáu—The sixth kind of skill in means: 

Chư Phật biết tất cả các pháp chẳng thấy được, chẳng phải một, cũng chẳng phải khác, 
chẳng phải lượng chẳng phải vô lượng, chẳng lai chẳng khứ, tất cả đều không có tự tánh, 
nhưng cũng chẳng trái với các pháp thế gian: All Buddhas know that all things cannot be 
seen, are neither one nor different, are neither finite nor Infinite, are not coming or øoIng, 
all being without Inherent nature of their own, yet they do not contravene the phenomena 
ofthe world. 

Tất cả những người trí ở trong không tự tánh, mà thấy tất cả cũng như tự tại với các 
pháp. nói rộng các pháp mà thường an trụ nơi chơn như thật tánh: The all-knowers see all 
things in the midst of nonexIstence of own-being or inherent nature; being independent of 
things, they extensively explain things while always abiding steadily in the real nature of 
True Thusness. 

Phương tiện thiện xảo thứ bảy——The seventh kind of skill in means: 

Chư Phật ở trong một thời gian mà biết tất cả thời gian: All Buddhas know all times in 
one time. 

Đủ thiện căn thanh tịnh: Endowed with pure virtues. 


8) 


x  x x xXx x x %x *% 


Œ 
`~ 


4204 


Nhập chánh vị mà không sở trước: They enter the absolute state, yet without any 
attachment to It. 

Nơi tất cả thời gian từ ngày, tháng, năm, kiếp, đến thành hoại, chẳng trụ cũng chẳng bỏ: 
In regard to time frames such as day, month, year, eon, becoming, and decomposifion, 
they neither remain within them nor abandon them. 

Các Ngài luôn thị hiện hoặc ngày, hoặc đêm, một ngày, bảy ngày, nửa tháng, một tháng, 
một năm, trăm năm, một kiếp, nhiều kiếp, bất khả tư nghì kiếp, vô lượng bất khả thuyết 
kiếp, nhẫn đến tận vị lai kiếp, vẫn hằng vì chúng sanh chuyển diệu pháp luân, chẳng 
đoạn chẳng thối không thôi dứt: Yet they are able to show day or night, beginning, 
middle, and end, one day, one week, a fortnight, a month, a year, a cenfury, an eon, many 
eons, inconceivable eons, Inexpressible eons, as far as all the eons throughout the future 
always turning the wheel of the sublime Teaching for the sake of sentient beings, without 
1nterruption, without retreating, without pause. 

Phương tiện thiện xảo thứ tám——The eighth kind of skill in means: 

Chư Phật luôn trụ nơi pháp giới thành tựu vô lượng Phật vô úy và những biện tài sau 
đây——All Buddhas always remainn in the realm of reality, develop the Infinite fearlessness 
of the Buddhas as well as their following Intellectual powers: 

Bất khả số biện tài: Countless. 

Bất khả lượng biện tài: Measureless. 

Vô tận biện tài: Inexhaustible. 

Vô đoạn biện tài: Ceaseless. 

Vô biên biện tài: Boundless. 

Bất cộng biện tài: Unique. 

Vô cùng biện tài: Endless. 

Chơn thật biện tài: True intellectual powers. 

Dầu vậy các Ngài vẫn phương tiện khai thị —Yet they appropriately demonstrate and 
explain: 

Tất cả cú biện: All expressions. 

Tất cả pháp biện: Explanation of all principles. 

Tùy theo căn tánh và cùng dục giải, dùng các thứ pháp môn nói bất khả thuyết khế kinh, 
sơ trung hậu thấy đều rốt ráo: Delivering untold millions of discourses using various 
doctrines adapted to faculties and nature, Inclinations and understandinsgs, all ultimately 
good In the beginning, the middle, and the end. 

Phương tiện thiện xảo thứ chín—The ninth kind of skill in means: 

Chư Phật trụ tịnh pháp giới, biết tất cả các pháp—AlI Buddhas, abiding ¡n the pure realm 
of reality, know all things: 

Originally have no names: Vốn không danh tự. 

Không tên quá khứ, không tên hiện tại hay vị lai: There being no name of past, present, 
or future. 

Không tên chúng sanh, không tên phi chúng sanh: NÑo name of sentient beings, no name 
of Innanimate beings. 

Không tên quốc độ, không tên phi quốc độ: No name of country or land, no name of 
nñOnCOunfry. 

Không tên pháp không tên phi pháp: No name of law or nonlaw. 


X.‹ X'-'X. Ki. K- Xí X 


c) 


đ) 


4205 


Không tên công đức, không tên phi công đức: No name of virtue or nonvirtue. 

Không tên Bồ Tát: Ño name of enlightening being. 

Không tên Phật: No name of Buddha. 

Không tên số, không tên phi số: No name of sets, no name of nonsets. 

Không tên sanh, không tên diệt: No name of birth, no name of extincfion. 

Không tên có, không tên không: No name of exIstence, no name of nonexIstence. 

Không tên một, không tên nhiều: Ño name of unity, no name of variety. 

Thể tánh các pháp bất khả thuyết: The essential nature of things is inexpressible. 

Tất cả các pháp không phương xứ, chẳng thể hiệp nói, chẳng thể tan nói, chẳng thể nhiều 
nói, âm thanh chẳng đến, ngôn ngữ đều dứt: All things are without location or position, 
cannot be explained as assembling or dispersing, as one or as many, no verbalization can 
reach them, all words fail. 

Các Ngài dầu nương theo thế tục trong các thứ ngôn thuyết, mà không chỗ phan duyên, 
không chỗ tạo tác, xa lìa tất cả mọi tưởng chấp hư vọng để rốt ráo đến bến bờ bên kia: 
Though the Buddhas speak In various ways according to conventional usage, they do not 
cling to anything as mental obJects, do not make anything up, and avoid all false 
conceptual attachments; In this way they ultimately reach the other shore. 


10) Phương tiện thiện xảo thứ mười—The tenth kind of skill in means: 


a) 


x  x x x x x x % *% 


cơ 
`~ 


x  xXx x x x x x%x % x *x x *% 


Chư Phật biết tất cả các pháp bổn tánh tịch tịnh: All Buddhas know the fundamental 
nature of all things 1s null: 

Chẳng sanh cũng chẳng thị hiện: Because it has no birth nor manifestation: 

Chẳng sắc chẳng thọ: It is not form nor sensation. 

Chẳng danh chẳng số: It has no name nor categories.” 

Chẳng phải tưởng: It is not conception. 

Chẳng tạo tác: It has no action. 

Chẳng phải phan duyên: It is not conditioning. 


Chẳng phải chấp thủ, chẳng phải thức: It has no grasping; it is not COTSCIousness. 
Không nhập xứ nên chẳng phải xứ: It has no access; it is not sense mediums. 


Vô sở đắc nên chẳng phải giới: It apprehends nothing; it is not sense elements. 

Nhưng cũng chẳng hoại tất cả các pháp, bổn tánh các pháp vô khởi vì như hư không. Tất 
cả các pháp thấy đều không tịch Yet it does not destroy things because the original 
nature has no orIgination, 1s like space. All phenomena are empty and quiescent. 

Không nghiệp quả: There ¡is no action nor effect. 

Không tu tập: No cultivation. 

Không thành tựu: No accomplishment. 

Không xuất sanh: No production. 

Chẳng số chẳng không số: They are not in sets, yet not out of order. 

Chẳng hữu chẳng vô: Not existent or nonexistent. 

Chẳng sanh chẳng diệt: Not born or annihilated. 

Chẳng cấu chẳng tịnh: Not defiled nor pure: 

Chẳng lai chẳng khứ: Not entering or exiting: 

Chẳng trụ chẳng không trụ: Not abiding, not transitory. 

Chẳng điều phục, chẳng không điều phục: Not edifying, not unedifying. 

Chẳng phải chúng sanh, chẳng phải không chúng sanh: Not beings, not not beings. 


4206 


Chẳng thọ mạng, chẳng không thọ mạng: Not living, not lifeless. 

*. Chẳng nhơn duyên chẳng không nhơn duyên: Not cause, not causeless:. 

c)_ Chư Phật đều biết rõ những thứ nầy, các Ngài cũng biết rõ những chúng sanh chánh định, 
tà định, bất định, nên vì họ mà thuyết pháp cho họ được đến bỉ ngạn, thành tựu thập lực, 
tứ vô úy, hay sư tử hống, đủ nhứt thiết trí và trụ nơi cảnh giới của chư Phật: While 
knowing this, the Buddhas know all sentient beings, whether they are rightly stabilized, 
wrongly stabilized, or not stabilized, and teach them the subtle truth to enable them to 
reach the other shore, attain the ten powers and the four fearlessnesses, be able to roar 
the lion's roar, be imbued with universal knowledge, and abide in the realm of 
Buddhahood. 


(D) Phương Tiện Trí 
Skiƒful Knowledge 
Upayajnana (sktf) 


(D Tổng quan về Phương Tiện Trí —An overview oƒ Skillftll Knowledge: Skilful means of 
knowledge—Phương Tiện Trí hay Quyển trí hay trí thông đạt về phương pháp cứu độ 
chúng sanh. Ý niệm về phương tiện thiện xảo là một ý niệm quan trọng trong Phật giáo 
Đại Thừa và không tách rời với ý niệm về một trái tim đại từ đại bi vận hành toàn bộ 
hữu thể của Phật tính. Nó không đủ để vị Bồ Tát có được Thánh Trí hay Bát Nhã được 
thức tỉnh viên mãn vì ngài phải được phò trợ bằng phương tiện trí nhờ đó có thể đưa toàn 
bộ cơ phận cứu độ vào thực tiễn tùy theo các yêu cầu của chúng sanh—The wisdom or 
knowledge of using skillful means for saving others. The idea of “skillful means” 1s an 
important Idea in Mahayana Buddhism and ¡nseparable from that of a great 
compassionate heart moving the whole being of Buddhahood. It is not enouph for the 
Bodhisattva to have the supreme wisdom (wisdom of the Buddha) or Aryajnana, or PraJna 
fully awakened, for he must also be supplied with skillful wisdom (upayajnana) whereby 
he 1s enabled to put the whole salvation machinery 1n practice according to the needs of 
beings. 





(H) Phương Tiện Trí theo Kinh Hoa Nghiêm—SkHlƒul Knowledge according to the Flower 
Adornment Sura: Theo Kinh Hoa Nghiêm, các Phẩm 36 và 38, có mười trí xảo phân biệt 
của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát dùng trí xảo phân biệt nhập tất cả các chỗ của chúng 
sanh, phân biệt nhập nghiệp báo của tất cả chúng sanh, nhập căn tánh của tất cả chúng 
sanh, nhập tất cả các cõi, nhập tất cả tâm hành của các chúng sanh, nhập tất cả hạnh 
Thanh Văn, nhập tất cả hạnh Độc Giác, nhập tất cả hạnh Bồ Tát, nhập tất cả thực hành 
của thế gian pháp, nhập tất cả Phật pháp. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nây thời được trí 
phân biệt các pháp thiện xảo vô thượng của tất cả chư Phật—According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapters 36 and 38, there are ten kinds of skillful analytic knowledge 
of Great Enlightening Beings. Great Enliphtening Beings utilize skillful analytic 
knowledge penetrating all abodes of sentient beings, penetrating the consequences of all 
actions of all sentient beings, penetrating the faculties of all sentient beings, penetrating 


4207 


all lands, penetrating the mental activities of all sentient beings, penetrating the practices 
of all Buddhist disciples, pentrating the practices of all Individual Illuminates, penetrating 
the practices of all Enlightening Beings, penetrating the practices of mundane things, 
penetrating all principles and attributes of. Buddhahood. Enlightening Beings who abide 
by these can attain supreme knowledge of. Buddhas that skillfully distinguishes all thìngs. 


(A) Mười Thiện Xảo Trí— Ten kimds oƒ technical knowledge oƒ the Buddha teachings: Theo 


l) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


3) 


Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 36, có mười thứ Phật pháp thiện xảo trí. Đại Bồ Tát an trụ trong 
mười tâm thắng diệu nầy rồi thời được mười thứ Phật pháp thiện xảo trí —According to 
the Flower Adornment Sutra, Chapter 36, there are ten kinds of technical knowledge of 
the Buddha teachings. Once Great Enlightening Beings abide in the ten kinds of sublime 
mind, they acquire ten kinds of techmcal knowledge of the Buddha teachings. 

Trí thiện xảo liễu đạt Phật pháp thậm thâm: Technical knowledge of Comprehending the 
most profound Buddha teaching. 

Trí thiện xảo xuất sanh Phật pháp quảng đại: Technical knowledge of the production of 
far-reaching Buddha-teachings. 

Trí thiện xảo tuyên thuyết các thứ Phật pháp: Technical knowledge of exposition of all 
kinds of Buddha teachings. 

Trí thiện xảo chứng nhập Phật pháp bình đẳng: Technical knowledge of realizing the 
Buddha teaching of equality. 

Trí thiện xảo ngộ giải Phật pháp vô sai biệt: Technical knowledge of understanding the 
Buddha teaching of differentiation. 

Trí thiện xảo thâm nhập trang nghiêm Phật pháp: Technical knowledge of penetration of 
the Buddha teaching of adornmeit. 

Trí thiện xảo một phương tiện vào Phật pháp: Technical knowledge of penetrating the 
Buddha teachings by one means. 

Trí thiện xảo vô lượng phương tiện vào Phật pháp: Technical knowledge of penetrating 
the Buddha teachings by innumerable means. 

Trí thiện xảo vô biên Phật pháp vô sai biệt: Technical knowledge of nodifference of the 
boundless Buddha teachings. 


10) Trí thiện xảo dùng tự tâm tự lực không thối chuyển nơi tất cả Phật pháp: Technical 


knowledge of nonregression in the Buddha teachings by one”s own mind and one” own 
pOWET. 


(B) Mười Trí Thiện Xảo Của Chư Đại Bồ Tát— Ten kinds oƒ skillfal analytic knowledge oøƒ 


l) 


2) 


Great Enlightening Beings: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười trí xảo phân biệt 
của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được trí phân biệt các pháp 
thiện xảo vô thượng của tất cả chư Phật —According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of skillful analytic knowledge of Great Enlightening 
Beings. Enlightening Beings who abide by these can attainn supreme knowledge of 
Buddhas that skillfully distinguishes all things. 

Trí thiện xảo phân biệt nhập tất cả các cõi: Skillful analytic knowledge penetrating all 
lands. 

Trí thiện xảo phân biệt nhập tất cả các chỗ của chúng sanh: Skillful analytic knowledge 
penetrating all abodes of sentient beingøs. 


4208 


3) Trí thiện xảo phân biệt nhập tất cả tâm hành của các chúng sanh: Skillful analytic 
knowledge penetrating the mental activities of all sentient beings. 

4) Trí thiện xảo phân biệt nhập căn tánh của tất cả chúng sanh: Skillful analytic knowledge 
penetrating the faculties of all sentient beings. 

5) Trí thiện xảo phân biệt nhập nghiệp báo của tất cả chúng sanh: Skillful analytic 
knowledge penetrating the consequences of all actions of all sentient beings. 

6) Trí thiện xảo phân biệt nhập tất cả hạnh Thanh Văn: Skillful analytic knowledge 
penetrating the practices of all Buddhist disciples. 

7) Trí thiện xảo phân biệt nhập tất cả hạnh Độc Giác: Skillful analytic knowledge 
pentrating the practices of all Individual Iiluminates. 

8) Trí thiện xảo phân biệt nhập tất cả hạnh Bồ Tát: Skillful analytic knowledge penetrating 
the practices of all Enlightening Beings. 

9) Trí thiện xảo phân biệt thâm nhập tất cả thực hành của thế gian pháp: Skillful analytic 
knowledge penetrating the practices of mundane things. 

10) Trí thiện xảo phân biệt nhập tất cả Phật pháp: Skillful analytic knowledge penetrating all 
prinnciples and attributes of. Buddhahood. 


Phật Ngôn: 


Như con cá bị quăng lên bờ sợ sệt và vùng vẫy thế nào, thì cũng như thế, các người hãy đem 
tâm lo sợ, phấn đấu để mau thoát khỏi cảnh giới ác ma—As a fish drawn from its watery 
abode and thrown upon the dry land, our thought quivers all over In 1ts effort to escape the 
realm of Mara (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 34). 


Tâm phàm phu cứ xoay vẫn theo ngũ dục, xao động không dễ nắm bắt; chỉ những người nào 
đã điều phục được tâm mình mới được yên vui—It is good to control the mind, which ¡s 
difficult to hold in and flighty, rushing wherever 1t wishes; a controlled mind brings happiness 
(Kinh Pháp Cú —The Dammapada Sutta 35). 


Tâm phàm phu cứ xoay vần theo ngũ dục, biến hóa u-ẩn khó thấy, nhưng người trí lại thường 
phòng hộ tâm mình, và được yên vui nhờ tâm phòng hộ ấy—The mind ¡s hard to perceive, 
extremely subtle, flits whenever 1t wishes. Let the wise person guard 1t; a guarded mind 1s 
conducive to hapiness (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 36). 


Tâm phàm phu cứ lén lút đi một mình, đi rất xa, vô hình vô dạng như ẩn náu hang sâu, nếu 
người nào điều phục được tâm, thì giải thoát khỏi vòng ma trói buộc —Traveling far, 
wandering alone, bodiless, lying In a cave, 1s the mind. Those who subdue 1t are freed from 
the bonds of Mara (Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 37). 


4209 


CHƯƠNG MỘT TRĂM BỔN MƯƠI MỐT 
CHAPTER ONE HUNDRED FORTY-ONE 


Khổ Hạnh hay Phạm Hạnh 
Duskara-carya 0r 
Aryan-carya 


(A) Khổ Hạnh— Dhutanga or Dhuto (p)— Dhuta or Duskara-carya (skt) 

(A-1) Tổng quan và Ý Nghĩa của Khổ Hạnh— Overview and Meanings oƒ Duskara-carya 

(I)_ Nghĩa của Khổ Hạnh— The meanings oƒ Duskara-carya. 

(II) Những đặc điểm của “Khổ hạnh ”—Special characteristics oƒ “Ascetie practices”. 

(HI)Những định nghĩa khác liên quan đến Khổ Hạnh— Other definitions which are related to 
“Ascetic practices ”. 


(A-2) Phân loại Khổ Hạnh— Categories oƒ Duskara-carya 

(I_ Lục Khổ Hạnh. 

(H) Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Thị Hiện Khổ Hạnh— Ten reasons Great Enlightening 
Beings pracfice qusferIHes. 

(HI)Thập Nhị Hạnh Đầu Đà. 

(A) Theo Phật giáo buổi nguyên sơ—According to the early Buddhist theory. 

(B) Theo Kinh Hoa Nghiêm—According to the Flower Adornment Sufra. 


(A-3) Sáu năm tu hành khổ hạnh của Đúc Phật —Six Years dgƒ Ascetic praticing oƒ the 
Buddha 


(A-4) Phương pháp hành xác của những đạo sĩ đồng thời với Đúc Phật— Methods oƒ self- 
mortjficatons 0ƒ the Buddha°s Confternpordries 


(A-5) Lời Phật dạy về Khổ Hạnh— The Buddha?s teachings on Asceftic pracfices 


(B) Phạm Hạnh— Pure living— Aryan-carya 

(l) Nghĩa của “Phạm Hạnh ”— The meanings oƒ “Pure living”. 

(H) Chín Bất Thời Bất Tiết Dẫn Đến Đời Sống Phạm Hạnh—Nine unƒortunate inappropriate 
tines ƒor leading the holy He. 

(HI)Những lời Phật dạy về “Phạm Hạnh” trong Kinh Pháp Cú— The Buddha's teachings on 
“Pure living” im the Dharmapada Sutra. 


(C) Ẩn Dật— Living in Isolation 


4210 


qŒ) 


l) 


2) 


3) 


4) 


4211 


(A) Khổ Hạnh 
Dhutanga or Dhuío (p) 
Dhưta or Duskara-carya (sk£) 


(A-1) Tổng quan và Ý Nghĩa của Khổ Hạnh 
Overview and Meanings 0ƒ Duskara-carya 


Nghĩa của Khổ Hạnh— The meanings 0ƒ Duskara-carya: Dhutanga or Dhuto (p)—Dhuta 
(skÙ—Ascetic practices—Mendicant conducts—Đỗ Đa—Đỗ Trà—An ascetic—A monk 
engaged In austerItIies. 

Chịu đựng những khổ hạnh hay hành xác (ngoại đạo tu khổ hạnh để cầu sanh Thiên, đạo 
Phật gọi khổ hạnh là “Đầu Đà”) —Undergoing difficulties, hardships, or sufferings, ¡.e. 
burning, tormenting; hence religious austerIty, morfification. 

Tu hành khổ hạnh hay phép tu tẩy rửa, rũ sạch ba loại tham trước về quần áo, đồ ăn, và 
nơi ở—Hard practice or discipline to shake off or cleanse sins. To get rid of the trials of 
life; discipline to remove them and attain nirvana. To practise or to cultivate to release 
from ties to clothing, food, and dwelling. 

Đầu Đà (Hạnh đầu đà, thầy Tỳ kheo thực hành hạnh này để loại trừ phiền não. Người 
hành hạnh đầu đà giữ một số qui điều chặt chẽ, tri túc, từ bỏ, hạn chế các nhu cầu, chẳng 
hạn giữ hạnh: Chỉ dùng một bộ y gồm: y vai trái, y nội, y hai lớp; ăn ngày một bữa, sống 
trong rừng). Những cách thực hành khổ hạnh được Phật cho phép, mà người ta có thể bắt 
buộc mình phải theo trong một thời gian nhất định nhằm củng cố ý chí và trừ bổ các dục 
vọng và các đam mê—A monk engaged In austerites. Hard practice or discipline to 
shake off or cleanse sins. To get rid of the trials of life; discipline to remove them and 
attain nirvana. To practise or fo cultivate to release from ties to clothing, food, and 
dwelling. Ascetic practices accepted by the Buddha that one may take on oneself in order 
to develop contentedness and wIll power and in order to shake off the passions. 

Theo Tế Tỉnh Đại Sư, Tổ thứ 12 của Liên Tông Thập Tam Tổ, người tu hành nên dùng 
các thứ khổ hạnh làm trợ duyên để tu hành, đừng quá tham cầu các thứ ngũ dục. Đây là 
một trong tám điều cốt yếu mà người Phật tử tu Tịnh Độ cần phải nên ghi nhớ nằm 
lòng—According to Great Master Chỉi-Sun, the twelfth of the thirteen Patrlarchs of 
Pureland Buddhism, Buddhist practitioners should use the “Ascetic practices” as SUppOTtS 
for the cultivated path, meaning do not become too greedy for the pleasures of the five 
desires. This one of the eight crucial elements all Pureland cultivators must often reflect 
and remember—See Tám điều cốt yếu của người tu Tịnh Độ ¡in Chapter 151. 


(IH) Những đặc điểm của “Khổ hạnh ”—Special characteristics oƒ “Ascetic pracfices ”: Tu 


Ũ 
2) 


hành giới luật thanh tịnh thân tâm, có mười hai điều khổ hạnh—Practices of precepts to 
purIfy oneˆs body and mind. There are twelve ascetic rules: 

Đầu chẳng đội mủ: Never wear a hat. 

Chân không mang giày: Never wear shoes. 


3) 


4) 
5) 
6) 
lở) 
8) 
9) 


4212 


Không giữ tiền bạc; nếu có ai cho thì giải thích rồi trả lại: Never keep money; if people 
offer money because they don”t know, explain and return to them. 

Mặc áo vá: Wearing patched robes. 

Chỉ ăn đồ khất thực: Eating only begged food. 

Ngày chỉ ăn một ngọ: Eating only a meal a day at noon time. 

Không ăn thêm hay ăn sát giờ: Not to eat further food or eating 1n the afternoon. 

Sống nơi yên tỉnh cô liêu: Living in secluded, solitary place. 

Sống nơi trống trải: Living in the open. 


10) Tham thiển dưới gốc cây: Meditating under a tree. 
11) Sống bất cứ nơi nào: Living in whatever place. 
12) Chỉ ngồi chứ không nằm: Sitting only, never lying down. 


(HI)Những định nghĩa khác liền quan đến Khổ Hạnh— Other definitions which are related 


1) 


2) 


3) 


Œ) 
Ù 
2) 
3) 


4) 


to “Ascetic practfices ”› 

Khổ Hạnh Phó Hỏa— Ascetics who burn themselves alive: Một trong lục ngoại đạo khổ 
hạnh. Nhóm nầy nhẩy vào lửa để tự thiêu sống (cho rằng đây là nhân chứng đắc đạo 
quả)—One of the six kinds of heterodox setcs. 

Khổ Hạnh Lâm— Papaya ƒorest: Tên khu rừng gần đạo tràng Gaya nơi mà Đức Thích 
Ca Mâu Ni thực tập khổ hạnh trước khi ngài giác ngộ. Rừng khổ hạnh, nơi Ca Diếp, 
Thích Ca Mâu Ni cùng các người khác thực hành khổ hạnh trước khi Phật thành chánh 
giác, vì vậy rừng nầy có tên là Ưu Lâu Tân Loa Ca Diếp——Name of a forest near Gaya 
where Sakyamunmi practiced austere asceticism before his enlightenment. The place near 
Gaya where Kasyapa, Sakyamuni and others practised their austeritiles before the latterˆs 
enlightenment, hence the former ¡s styled Uruvilva Kasyapa. 

Khổ Hạnh Thù Trưng Già —Ascetics who dressed in rags and atfe garbage: Một trong 
những loại khổ hạnh vào thời Đức Phật còn tại thế, mặc rách rưới và ăn những thứ rác 
bỏ—One of several kinds of ascetics at the time of the Buddha. 


(A-2) Phân loại Khổ Hạnh 
Categories 0ƒ Duskara-carya 


Lục Khổ Hạnh: Lục Khổ Hạnh Ngoại Đạo—Sáu lối tu khổ hạnh của ngoại giáo —The 
six heretics of the six austeritles which are referred to as outsiders: 

Tự Ngã Ngoại Đạo: Lối khổ hạnh tự giảm ăn uống hoặc nhịn đói của ngoại đạo —Self- 
starvation. 

Đầu Uyên Ngoại Đạo: Sống nơi hang đá trơ trọi hay tự gieo mình vào vực thắm mà 
chết —Naked cave-dwelling or throwing oneself down precipices. 

Phó Hỏa Ngoại Đạo: Thường dùng năm thứ lửa nóng để thiêu nướng thân mình, hay tự 
dùng lửa để hành xác—Self-immolation, or self-torturing by fire. 

Tự Tọa Ngoại Đạo: Ngôi lõa thể trước công chúng, chẳng kể nóng lạnh mưa gió—Sitting 
naked In public. 


5) 


6) 


4213 


Tịch Mặc Ngoại Đạo: Loại ngoại đạo thể nguyễn thường ở giữa nơi tha ma mộ địa, lắng 
lặng chẳng nói—Dwelling in silence among graves. Ascetics who vowed to silence who 
dwell among tombs or In solitude. 

Ngưu Cẩu Ngoại Đạo: Loại trì ngưu giới cẩu giới, sống như thú vật—Living as animals. 


(II) Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Thị Hiện Khổ Hạnh—Ten reasons Great 


Ù 
2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


Enlightening Beings practice austerifies: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười lý 
do khiến chư Đại Bồ Tát thị hiện khổ hạnh. Chư Bồ Tát dùng phương tiện khổ hạnh nầy 
để điều phục và làm cho chúng sanh an lạc—According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten reasons Great Enlightening Beings practice austerities. 
Enlightening Beings use these expendient means of austerifles to pacify all sentient 
beings. 

Vì muốn thành tựu những chúng sanh có trình độ hiểu biết kém mà thị hiện khổ hạnh: To 
develop sentient beings with low understanding. 

Vì muốn trừ tà kiến cho chúng sanh mà thị hiện khổ hạnh: To remove false views from 
sentient beIngs. 

Vì muốn làm cho những chúng sanh chẳng tin nghiệp báo thấy được nghiệp báo, mà thị 
hiện khổ hạnh: To show the consequences of action to sentient beings who do not believe 
1n consequences of acfion. 

Vì muốn tùy thuận pháp phải có của thế giới tạp nhiễm mà thị hiện khổ hạnh: To do so 
1n accord with the adulterated and polluted world. 

Vì muốn cho thấy khả năng chịu đựng nhẫn nhục mà thị hiện khổ hạnh: To show the 
ability to endure toil and diligently work on the way. 

Vì muốn làm cho chúng sanh thích cầu pháp mà thị hiện khổ hạnh: To cause sentient 
beings to want to seek the truth. 

Vì những chúng sanh say đắm dục lạc và ngã lạc mà thị hiện khổ hạnh: For the sake of 
sentilent beings who are attached to sensual pleasures and selfish pleasure. 

Vì muốn hiển bày Bồ Tát khởi hạnh là tối thượng, nên nhẫn đến đời sau cùng mà chẳng 
bỏ siêng năng tinh tấn, nên thị hiện khổ hạnh: In order to show that enlightening beings” 
effort 1s supreme, confinuing to the very last life. 

Vì muốn làm cho chúng sanh thích pháp tịch tịnh, tăng trưởng thiện căn, mà thị hiện khổ 
hạnh: To induce sentient beings to enJoy the state of calm and tranquility and Increase 
roofS Of goodness. 


10) Vì muốn chờ đến khi thế nhơn căn tánh được thành thục, mà thị hiện khổ hạnh: To wait 


unHil the time 1s ripe to develop people”s Immature faculties. 


(HI)Thập Nhị Hạnh Đầu Đà: Hạnh tu đầu đà nhằm giúp hành giả thanh tịnh thân tâm và 


giải thoát khỏi tham dục về ăn uống, áo quần, nơi ở_—Ascetic practices help practitioners 
pur1fy the body and mind and free from the desire of food, clothing and shelter. 


(A) Theo Phật giáo buổi nguyên sơ— According to the early Buddhist theory: Theo Phật giáo 


buổi nguyên sơ, có 12 phép tu đầu đà quan hệ đến quần áo, thực phẩm, và nơi ở— 
According to the early Buddhist theory, there are twelve kinds of dhuta relating to release 
from ties to clothing, food, and dwelling: 


Ũ 
2) 


3) 
4) 


5) 


6) 


7) 


8) 
9) 


4214 


Mặc áo nạp y hay phấn tảo y, thứ áo khâu lại bằng những mảnh vải mà người ta đã vứt 
đi: Garments of cast-off rags. 

Chỉ có tam y hay ba loại áo Tăng Già Lê, Uất Đa La, và An Đà Hội: To wear only three 
garments. 

Chỉ ăn đồ khất thực, chứ không nhận đồ ăn của người khác mời: Eat only food begged. 
Chỉ ăn sáng và bữa ngọ là chính (không ăn sau giờ ngọ, nghĩa là sau 1 giờ chiều): Eat 
only breakfast and the main noon meal. 

Nhất tọa thực, nghĩa là chỉ ăn đúng buổi chứ không ăn vặt: No food between them 
(breakfast and the noon meal]). 

Tiết Lượng Thực: Ăn uống tiết độ, chỉ được ăn cơm và thức ăn đựng trong bát khất thực 
của mình, hết thì thôi, chứ không lấy thêm—Eat with limited amount, only eat what you 
have In the begging bowl without asking for more. 

A Lan Nhã Xứ hay Viễn Ly Xứ, tức là ở nơi đồng không mông quạnh xa hẳn nơi dân cư: 
Dwelling as a hermit. 

Trủng Gian Tọa: Ở nơi mồ mã nghĩa địa—Dwelling among tombs. 

Thụ Hạ Tọa: Ở dưới gốc cây —Dwelling unđer a tree. 


10) Lộ Địa Tọa: Ở nơi trống trải không cần có thứ gì che mát —Dwelling under the open sky. 
11) Tùy tọa: Chỗ nào cũng có thể ở được—Dwelling anywhere. 
12) Thường tọa bất ngọa: Thường ngồi chứ không nằm—Sitting and 


not lying down. 


(B) Theo Kinh Hoa Nghiêm—According to the Flower Adornment Sura: Mười hai khổ 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
9) 


hạnh mà Đức Phật đã để nghị trong kinh Hoa Nghiêm cho những người tu đạo—The 
Buddha recommended these twelve ascetic practices in the Flower Adornment Sutra for 
practitioners of the way: 

Mặc áo vá đùm: Wearing rag robes. 

Chỉ có ba bộ y: Wearing only three robes. 

Chỉ khất thực độ thân: Always begging for one”s food. 

Khất thực không lựa chọn: Begging in succession. 

Chỉ ăn ngày một ngọ: Eating only once ¡n the middle of the day. 

Biết ăn uống tiết độ: Reducing the measure of what one eats. 

Không uống sinh tố (nước ép rau quả) sau buổi trưa: Not drinking juice afternoon. 

Trụ nơi yên tỉnh: Dwelling in aranya (still and quiet place). 

Sống dưới cội cây: Dwelling at the foot of a tree. 


10) Sống nơi trống trãi: Dwelling under the open sky. 
11) Sống nơi nghĩa trang: Dwelling in a graveyard. 
12) Chỉ ngồi chứ không nằm: Ribs not touching the mat (not lying down to sleep). 


4215 


(A-3) Sáu năm tu hành khổ hạnh của Đức Phật 
Six Years 0ƒ Ascetic praficing 0ƒ the Buddha 


Hành xác có nghĩa là chịu đựng những khổ hạnh hay hành xác (ngoại đạo tu khổ hạnh để 
cầu sanh Thiên, đạo Phật gọi khổ hạnh là “Đầu Đà”). Từ thời Đức Phật còn tại thế và 
mãi cho đến bây giờ, tại Ấn Độ, có nhiễu đạo sĩ tin tưởng mãnh liệt rằng lối tu ép xác 
khổ hạnh có thể thanh lọc thân tâm và đưa đến giải thoát cùng tột, nên thoạt đầu Thái tử 
Sĩ Đạt Đa cũng quyết định trắc nghiệm pháp tu này. Tại Uruvela, Ngài bắt đầu cuộc đấu 
tranh quyết liệt để khắc phục thân xác, với hy vọng một khi đã thoát ra khỏi mọi khuấy 
động của thân, thì tâm có thể vượt đến mức độ giải thoát cao siêu. Sự khổ hạnh của Thái 
tử rất đơn giản, mỗi ngày Ngài chỉ ăn một chút lúa mì và lúa mạch trong khi chuyên tâm 
tu trì nên cơ thể của Ngài ngày càng yếu dần. Ngài đã cố gắng đến mức cùng tột của 
pháp tu khổ hạnh. Có lúc Ngài chỉ ăn lá cây để sống và thu gọn vật thực đến mức tối 
thiểu. Ngài đắp y bằng những mảnh giẻ rách lượm được từ các đống rác, ngủ trên giường 
gai hay giữa đám tử thi. Trạng thái này sớm biến Ngài thành một thân hình chỉ còn da 
bọc xương. Ngài nói: “Như Lai đã sống khắc khổ trong kỷ cương của người tu khổ hạnh. 
Khắc khổ, Như Lai đã sống khắc khổ hơn tất cả những vị khác, đến độ tay chân chỉ còn 
như cọng sậy úa tàn, không dùng được nữa...” Về sau, khi đã chứng ngộ Toàn Giác Ngài 
mô tả như thế ấy cho các đệ tử, mức độ khổ hạnh kinh hoàng của những năm đầu tiên tu 
tập của Ngài. Sau sáu năm trời chiến đấu cam go như thế Ngài đã đến tận ngưỡng cửa 
của thần chết, nhưng vẫn chưa thấy mục tiêu mà mình muốn đạt tới. Cuối cùng Thái tử 
nghĩ rằng việc lớn giác ngộ và giải thoát không thể bằng tu hành khổ hạnh mà được. Lối 
tu khổ hạnh rõ ràng là vô ích từ kinh nghiệm của chính bản thân Ngài đã rõ ràng như 
vậy. Ngài nhận định rằng con đường đưa đến đạo quả mà Ngài hằng mong thành phải 
hướng về nội tâm. Không hề nản chí, tâm Ngài vẫn tích cực hoạt động nhằm tìm một 
hướng đi mới. Tuy nhiên, Ngài cảm thấy cơ thể hao mòn và tiều tụy như thế ấy ắt không 
thể hy vọng thành công. Do đó Ngài đã từ bỏ lối tu khổ hạnh và trở lại ăn uống bình 
thường. Lúc bấy giờ năm anh em Kiều Trần Như ngỡ là Ngài đã thối chuyển mà trở lại 
đời sống hưởng thụ nên không theo Ngài nữa. Sau đó với tâm kiên định và niểm tin vững 
chắc, không có sự hỗ trợ của đạo sư nào, không cùng tu với bất luận ai, Ngài đã thành 
tựu mục tiêu cuối cùng. Vào buổi sáng, trước giờ ngọ ngày thành đạo, trong khi Ngài 
đang ngồi thiển dưới cội Bồ Đề, người con gái của một trưởng giả trong vùng, không biết 
Ngài là người hay thân thánh, đến dâng cơm nấu với sữa và bạch: “Bạch Ngài, con xin 
ngưỡng nguyện Ngài sẽ thành công!” Đó là buổi cơm trước khi Ngài thành đạo. Ngài 
ngồi tréo chân dưới cội cây Bồ Đề, mà sau này được gọi là cây “Giác Ngộ” hay “Cây Trí 
Tuệ,” bên bờ sông Ni Liên Thiền, tại Bồ Đề Đạo Tràng. Ngài nhất quyết nỗ lực cùng tột 
với lời chú nguyện bất thối chuyển: “Dù chỉ còn da bọc xương, dù máu thịt khô cạn và 
tan biến, ta vẫn không dời khỏi chỗ này cho đến khi nào ta chứng ngộ Toàn Giác.” Cố 
gắng không biết mệt, nhiệt thành không thối chuyển, Ngài nhất quyết chứng ngộ chân lý 
và thành tựu trạng thái Toàn Giác—Duskara-carya means undergoing difficulties, 
hardships, or sufferings, 1.e. burning, tormenting; hence religious austerity, mortification. 
At the time of the Buddha and until now, there has been a belief in India among many 
ascetics that purification and final deliverance can be achieved by rigorous self- 


4216 


mortification, and prince Siddhartha decided to test the truth of it. And, at Uruvela he 
began a determined strugsle to subdue his body in the hope that his mind, set free from 
shackles of the body, might be able to soar to the heigths of liberation. He tried his best in 
the practice of self-mortification. The life which the Prince led was very simple. He Just 
ate a litle wheat and barley everyday while devoting all his energy to his practice. 
Sometimes He lived on leaves and roots, on a steadily reduced pittance of food; he wore 
rags from dust heaps; he slept among corpses of beds of thorns. The utter paucIty of 
nourishment left him a physical wreck. Says the Master: “Rigorous have I been in my 
ascetic discipline. Rigorous have I been beyond all others. Like wasted, withered reeds 
became all my limbs...” In such words as these, In later years, having attained to full 
enlightenment, did the Buddha give His disciples an awe-inspiring description of his early 
penances. After six long years of practicing of self-mortification, he came to the very 
door of death, but he found himself no nearer to his goal. Finally he realized that the 
maJor issue of enlightenment and emancipation could never be achieved through ascetic 
practicing alone. The practice of self-mortification became abundantly clear to him by his 
own experience. He realized that the Path in search of Truth lay in the direction of a 
search Iinward Into his own mind. Ủndiscouraged, his still active mind searched for new 
paths. However, he felt that with a body too weak as his, he could not follow that path 
with any chance of success. Thus, he abandoned self-mortification (self-tortured) and 
turned back to normal practices. At that time, the five brothers of AJnata Kaundinya left 
hiìm in their disappointment, for they thought that he had given up the effort and had 
resumed a life of abundance. However, with his firm determination and complete faith in 
his own purity and strength, without the help from any teacher, and without any 
companions, he resolved to make his final effort in complete solitude. On the morning 
before the day of his Enlightenment while he was seated in medifation under a Bodhi 
tree, Sujata, the daughter of a rich householder, not knowing whether he was divine or 
human, offered miÏk rice to hìm saying: “Lord, may your aspiratlon be crowned with 
success!” 'This was his last meal prior to his Enlightenment. He sat cross-legged under the 
Bodhi-tree, which later became known as the “lree of Enlightenmenf” or the ““Iree of 
Wisdom” on the bank of the river Neranjara, at Gaya, making the final effort with the 
inflexible resolution: “Though only my skin and bones remain, and my blood and flesh 
dry up and wither away, yet I will never rise from this seat until I have attained full 
enlightenmernt. So indefatigable In effort, so unflagging in his devotilon was he, and so 
resolute to realize truth and atfain full enlightenmeit. 


(A-4) Phương pháp hành xác của 
những đạo sĩ đông thời với Đức Phật 
Methods oƒ selƒ-mortficaHons 
0ƒ the Buddha ”s Confteimmporaries 


Sau khi rời bỏ cung vua, Thái tử Sĩ Đạt Đa đi vào rừng khổ hạnh. Có rất nhiều đạo sĩ 
đang thực hành khổ hạnh tại đó. Thái tử đến xin chỉ giáo một một vị trưởng lão: “Làm 


Œ) 


4217 


sao mới được giác ngộ và giải thoát?” Vị trưởng lão đáp: “Chúng tôi siêng năng tu hành 
khổ hạnh, chỉ mong sau khi chết được lên Thiên giới hưởng lạc, chứ không biết cái gì gọi 
là giác ngộ hay giải thoát cả.” VỊ trưởng lão tiếp theo: “Phương pháp hành xác của chúng 
tôi là đói thì ăn rễ cỏ, vỏ cây, hoa quả. Có lúc chúng tôi dội nước lạnh lên đầu suốt ngày. 
Có lúc thì chúng tôi ngủ cạnh lửa nóng cho cơ thể bị nóng đỏ. Có lúc thì chúng tôi treo 
ngược trên những cành cây. Chúng tôi thực hành khổ hạnh bằng nhiều cách khác nhau và 
mục đích là để thờ mặt trời, mặt trăng, các vì sao, hay nước chảy và lửa hồng. Sau khi 
nghe những lời giải thích của vị trưởng lão, vị Thái tử vốn thông minh biết ngay là những 
người này chả biết gì đến vấn để sanh tử, họ đã không thể tự cứu mình nói chi đến cứu 
độ những chúng sanh khác. Thế là Thái tử quyết định rời bỏ khổ hạnh lâm để hướng về 
vùng tu của các ẩn sĩ. Ngài lên núi Gaya để tự mình khổ tu và tham thiển nhập định— 
After Prince Siddhartha left the royal palace, he wandered In the forest of ascetics. There 
were many practicing ascetics. The Prince consulted one of the elders: “How can I attain 
true enliphtenment and emancipation?” The elder replied: “We practice asceticism 
diligently, hoping that upon our death we could be reborn in the heavens to enJoy 
happiness. We don”t know anything about enlightenment and emancipation.” The elder 
added: “The way we take to the asceticism 1s that when we are hungry, we eaf ØrasSTOOfS, 
bark, flowers, and fruits. Sometimes we pour cold water on our heads all day long. 
Sometimes we sleep by a fire, allowing the body to be baked and tanned. Sometimes we 
hang ourselves upside down on tree branches. We practice In different ways, the purpose 
of which 1s to worship the sun, moon, stars, the running water and the blazing fire.” After 
listening to the explanations of this elder, the wise Prince knew that they had practically 
no knowledge of the problems of life and death and they could not even redeem 
themselves, not to mentlon saving other sentlent beings. The ascetics were merely 
inflicting sufferings upon themselves. So the Prince decided to relinguish thís kind of 
ascetic life, left the forest and headed towards other places where the hermits were. He 
came to Gaya HIII to practice asceticism and meditation. 


(A-5) Lời Phật dạy về Khổ Hạnh 
The Buddha”s teachings on Ascetic practices 


Lời Phật dạy tổng quát về Khổ Hạnh— The Buddha°sgeneral teachings on Ascetic 
pracfices: Ngày kia Đức Phật gặp một thầy tu khổ hạnh đã tu tập khổ hạnh trong 25 năm, 
đang ngồi bên bờ sông. Đức Phật hỏi ông ta đã thành đạt được gì sau những tu tập khó 
nhọc ấy. Nhà tu khổ hạnh hãnh diện trả lời rằng ít ra bây giờ ông ta có thể vượt qua sông 
bằng cách đi trên mặt nước. Đức Phật đã cố gắng vạch ra cho ông ta thấy rằng điều đó 
chẳng đáng giá là bao so với công trình tu tập khó nhọc của ông, vì chỉ cần một xu là 
chiếc đò có thể chở ông ta qua sông—One day the Buddha came across an ascetic who 
sat by the bank of a river, and who had practiced austerities for 25 years. The Buddha 
asked him what he had got out of all his practices. The ascetic proudly replied that now at 
last he could cross the river by walking on the water. The Buddha tried to point out that 


4218 


this was litle gain for so much practice, since for one penny the ferry would take him 
ACTOSS. 


(I) Lời Phật dạy về Khổ Hạnh trong Kinh Pháp Cú— The Buddha°s teachings on Ascetic 


Œ) 
Ũ 


2) 


practices in the Dharmapada Sutra: Chẳng phẩi đi chân không, chẳng phải để tóc xù 
(bờm), chẳng phải xoa tro đất vào mình, chẳng phải tuyệt thực, chẳng nằm trên đất, 
chẳng phải để thân mình nhớp nhúa, cũng chẳng phải ngồi xốm mà người ta có thể trở 
nên thanh tịnh, nếu không dứt trừ nghi hoặc—Neither walking bare footed, nor matted 
locks, nor dirt, nor fasting, nor lying on the bare ground, nor dust, nor squatting on the 
heels, can pur1fy a mortal who has not overcome his doubts (Dharmapada 141). 


(B) Phạm Hạnh 
Pure living 
Aryan-carya 


Nghĩa của “Phạm Hạnh ”— The meanings oƒ “Pure living ”: 

Cuộc sống thanh tịnh hay giới pháp giúp hành giả cắt đứt dâm dục, sống đời độc thân để 
được sanh về cõi trời sắc giới Phạm Thiên hay cao hơn—Pure living; noble action; the 
discipline of celibacy which ensures rebirth in the Brahmaloka, or in the realms beyond 
form. 

Đời sống thiêng liêng cao thượng và thánh thiện phù hợp với những qui tắc đạo đức và 
tinh khiết của Phật giáo. Lối sống của một nhà sư Phật giáo, đời sống tịnh hạnh không 
kết hôn (đời sống thánh thiện, một đời sống cống hiến cho sự phát triển tỉnh thần, đời 
sống độc thân thánh thiện) —The pure or chaste holy life, or the life of a monk or a 
layman who takes eIght of precepts. Leading a life in harmony with the Buddhist rules of 
discipline, the life of an unmarried religIous student, practicing chastIty. 


(II) Chín Bất Thời Bất Tiết Dẫn Đến Đời Sống Phạm Hạnh —Nine unƒortunate 


l) 


2) 


tnappropriate từnes ƒor leaqding the holy le: Akkhana-asamaya-brahmacariya-vasaya 
(p)—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có chín thứ bất thời bất tiết dẫn đến 
đời sống phạm hạnh—Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác, Pháp 
được thuyết giảng, đưa đến an tịnh, hướng đến Niết Bàn, tiến tới giác ngộ, được Thiện 
Thệ khai thị, mà người ấy lại sanh vào những cõi sau đây-—According to the Sangiti Sutta 
1n the Long Discourses of the Buddha, there are nine unfortunate, inappropriate times for 
leading the holy life. A Tathagata has been born in the world, Arahant, fully-enlightened 
Buddha, and the Dhamma 1s taught which leads to calm and perfect nirvana, which leads 
to enliphtenment as taught by the Well-farer, and this person 1s born in the following 
realms. 

Phạm hạnh trú, bất thời bất tiết thứ nhất là người ấy sanh vào địa ngục: The first 
unfortunate, Inappropriate time 1s that that person 1s born 1n a hell-state. 

Phạm hạnh trú bất thời bất tiết thứ nhì là người ấy bị sanh vào cõi bàng sanh: The second 
unfortunate, Inappropriate time 1s that that person 1s born among the animals. 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


4219 


Phạm hạnh trú thứ ba bất thời bất tiết là người ấy bị sanh vào cõi ngạ quỷ: The third 
unfortunate, Inappropriate time 1s that that person 1s born among the petas. 

Phạm hạnh trú bất thời bất tiết thứ tư là người ấy bị sanh vào cõi A-Tu-La: The fourth 
unfortunate, Inappropriate time Is that that person 1s born among the asuras. 

Phạm hạnh trú bất thời bất tiết thứ năm là người ấy được sanh vào cõi trời trường thọ: 
The fifth unfortunate, Inappropriate time 1s that that person 1s born ¡in a long-lived group 
of devas. 

Phạm hạnh trú bất thời bất tiết thứ sáu là người ấy bị sanh vào chỗ biên địa, giữa các loài 
mọi rợ vô trí, những chỗ mà các hàng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Nam cư sĩ, Nữ cư sĩ không 
có đất đứng: The sixth unfortunate, inappropriate time is that that person is born ¡n the 
border regIlonsamong foolish barbarians where there 1s no access for monks and nuns,, Or 
male or female followers. 

Phạm hạnh trú bất thời bất tiết thứ bảy là người ấy sanh vào cõi trung tâm, nhưng lại 
theo tà kiến điên đảo: “Không có bố thí, không có cúng dường, không có cúng tế, không 
có quả báo các hành vi thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, 
không có cha, không có các loài hóa sanh, không có các vị Sa Môn, Bà La Môn đã chứng 
đạt chơn chánh, đã tự mình chứng tri, chứng ngộ thế giới nầy với thế giới sau và tuyên 
thuyết: The seventh unfortunate, inappropriate time ¡s that that person is born ¡in the 
middle country, but he has wrong views and distorted vision, thinking: “Phere 1s no 
øIving, offering, or sacrificing, there 1s no fruit or result of good or bad deeds; there 1s not 
this world and the next world; there are no parents and there 1s no spontaneous rebirth; 
there are no ascetics and Brahmins in the world who, having attained to the highest and 
realised for themselves the highest knowledge about this world and the next.”. 

Phạm hạnh trú bất thời bất tiết thứ tám là người ấy được sanh vào nước trung tâm, nhưng 
ác huệ, ngu si, điếc, ngọng, không biết nghĩa lý được khéo nói hay vụng nói: The eighth 
unfortunate, Iinappropriate time 1s that that person 1s born in the middle country but lacks 
wisdom and 1s stupid, or is deaf and dumb and cannot tell whether something has been 
well said or 1ll-said. 

Phạm hạnh trú bất thời bất tiết thứ chín là người ấy được sanh vào nước trung tâm, có trí 
tuệ, không ngu si, không điếc, không ngọng, biết nghĩa lý được khéo nói hay vụng nói, 
nhưng lại không có Như Lai xuất hiện: The ninth unfortunate, inappropriate time ¡s that 
that person 1s born in the middle country and 1s Intelligent, not stupid, and not deaf and 
dumb and well able to tell whether something has been well said or 1ll said, but no 
Tathagata has arisen. 


(HI)Những lời Phật dạy về “Phạm Hạnh ” trong Kinh Pháp Cú— The Buddha's teachings 


Ù 


2) 


on “Pure living ” in the Dharmapada Sutra: 

Sống trăm tuổi mà phá giới và buông lung, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà trì giới, tu 
thiển định —To live a hundred years, immoral and uncontrolled, ¡s no better than a single- 
day life of being moral and meditative (Dharmapada 110). 

Sống trăm tuổi mà thiếu trí huệ, không tu thiển, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà đủ trí, 
tu thiển định —To live a hundred years without wisdom and control, is no better than a 
single-day life of being wise and meditative (Dharmapada 111). 


3) 


4) 


5) 


6) 


4220 


Sống trăm tuổi mà giải đãi không tinh tấn, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà hăng hái 
tỉnh cần——To live a hundred years, idle and inactive, is no better than a single-day life of 
1ntense effort (Dharmapada 112). 

Sống trăm tuổi mà không thấy pháp vô thường sinh diệt, chẳng bằng sống chỉ một ngày 
mà được thấy pháp sinh diệt vô thường——To live a hundred years without comprehending 
how all things rise and pass away, 1s no better than a single-day life of seeing beginning 
and end of all things (Dharmapada 113). 

Sống trăm tuổi mà không thấy đạo tịch tịnh vô vi, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà 
được thấy đạo tịch tịnh vô vi—To live a hundred years without seeing the immortal state, 
IS no better than a single-day life of one who sees the deathless state (nirvana) 
(Dharmapada 114). 

Sống trăm tuổi mà không thấy pháp tối thượng, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà được 
thấy pháp tối thượng—To live a hundred years without seeing the Supreme Truth, is no 
better than a single-day life of someone who see the highest law (Dharmapada 115). 


(C) Ẩn Dật 
Livimg ín Isolation 


( Ấn Dật: Sống biệt lập hay sống xa rời với xã hội bên ngoài—Living in isolation— 


Seclude oneself from socIety——To retire from the world——To live 1n seclusion. 


(I) Nhàn Cư Thập Thiện: Mười lợi ích thiện lành của cuộc sống ẩn dật, trong đó thiếu vắng 


]) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 


9) 
10) 


những hành động sau đây——Ten wholesome advanfages of a hermitage which are absent 
of the following actions: 

Không ham bóng sắc dục vọng: Không có cảnh nam nữ, tức không có lòng ham muốn—Absence 
of sex and passion. 

Không nói điều tà vạy: Không có nhơn duyên gây ra lời ăn tiếng nói lộn xộn, tức không có việc 
bày điều đặt chuyện láo xược—Absence of temptation to say wrong things. 

Không có kẻ thù: Không có kẻ đối địch —Absence of enemies, and so of strife. 

Không xung đột với ai: Không sợ việc tranh giành—Absence of conflicts. 

Không có bằng hữu khen chê: Không có bạn nói chuyện thị phi, tức không có việc khen chê— 
Absence of friends to praise or blame. 

Không có ai để cho mình bươi móc lỗi lầm của họ: Không thấy kẻ lỗi lầm ——Absence of other 
people for us to pick their faults. 

Không có ai để chúng ta nói chuyện về họ: Không có việc đàm luận việc quấy của người khác— 
Absence of people for us to talk about them. 

Không bạn bè, không đệ tử, không kẻ hầu người hạ cho chúng ta vui chơi, dạy dỗ hay sai bảo 
(không gây tội tạo nghiệp): Absence of friends for us to play with; absence of disciples for us to 
teach, absence of servants for to us ask for running errands (no further creating of karma). 

Không ao ước có bạn đồng hành: No longing for companions. 

Không có những phiển phức gây nên bởi xã hội như khách khứa, lịch sự, quần áo chỉnh tê, cũng 
như giao tế xã hội: Absence of troubles caused by society such as guesfs, politeness, neat clothes, 
as well as socIal relatlons. 


Œ) 
Ù 
2) 


3) 
4) 
5) 


4221 


CHƯƠNG MỘT TRĂM BỐN MƯƠI HAI 
CHAPTER ONE HUNDRED FORTY-TWO 


Đạo Tràng 
Way-place 
Bodhinandala (sk£) 


The meanings 0ƒ Bodhuùnandala— Nghĩa của Đạo Tràng: 

Nơi hay chỗ Phật thành đạo: A place, or seat where Buddha attained enlightenment. 

Nơi chúng ta tu hành ầm cầu chân lý: A place of truth where we strive in pursuit of the 
truth. 

Nơi cúng dường Phật: An obJect or place for religious offerings. 

Nơi dạy đạo, học đạo, hay tu tập: A place for teaching, learning, or practising religion. 
Pháp hành đề đắc đạo: A place, or method, for attaining to Buddha-truth. 


(II) Bồ Đề Đạo Tràng— Bodhimandala: Bodh-Gaya—Bồ Đề Tọa hay chỗ ngay dưới cây Bồ 


Đề nơi mà Đức Phật đã Chứng ngộ. Bồ đề đạo tràng, gần bên bờ Ni Liên Thiển thuộc 
bang Bihar trung Ấn, còn gọi là Giác Thành vì đây là nơi Đức Phật đã đạt thành chánh 
quả. Bồ để đạo tràng tọa lạc gần thành phố Gaya. Người ta nói nó là trung tâm địa cầu; 
chư Bồ Tát trước khi thành Phật đều phải ngồi tại chỗ nây. Riêng đối với Phật tử thuần 
thành, thì không có nơi nào đáng chú ý và thiêng liêng hơn nơi Đức Phật thành đạo: Bồ 
Đề Đạo Tràng. Nhiều lăng tẩm và đềển đài nguy nga đã được dựng lên khắp nơi quanh 
đây. Tập ký sự của nhà hành hương Phật Giáo trung Hoa là Huyền Trang đã cho chúng 
ta một cái nhìn bao quát về sự huy hoàng của thánh địa nầy trong thời quá khứ. Theo 
Giáo Sư P.V. Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, Huyền Trang cho rằng 
ngôi đền Bồ Đề (Bodhi) ban đầu là do vua A Dục dựng lên. Theo một trong những bia 
ký, sau khi lên ngôi được mười năm, vua A Dục đã đến chiêm bái nơi nầy mà tên gọi 
trong bia là Sambodhi, và rất có nhiều khả năng là nhà vua đã cho dựng lên ngôi đển 
trên thánh địa nầy. Tuy nhiên, ngày nay không thể tìm ra một dấu tích nào của ngôi đển 
nầy nữa. Ngôi đền nầy đã được hồi phục và tân tạo nhiều lần. Qua sự mô tả của Huyền 
Trang thì ngôi đền, chủ yếu là qua hình dạng và dáng vẻ bể ngoài hiện nay của nó, đã có 
từ thế kỷ thứ 17. Đền Đại Bồ Đề ở Miến Điện là một nguyên mẫu của ngôi đến lớn nầy. 
Theo như chúng ta thấy hiện nay thì đền Mahabodhi ở Bodh-Gaya cao gần 50 mét và 
gồm một thân thẳng hình kim tự tháp. Đền có nhiều tầng khác nhau. Đền có một tượng 
Phật mạ vàng, chạm vào mặt đất để tượng trưng cho sự thành đạo thiêng liêng. Xung 
quanh ngôi đển nầy hiện nay còn vô số di tích mà trong đó quan trọng nhất là những 
đoạn lan can bằng đá đại diện cho hai thời kỳ xây dựng khác nhau, thời kỳ đầu vào 
khoảng thế kỷ thứ hai trước Tây lịch, và thời kỳ sau vào đầu triều đại Gupta. Trong vùng 
kế cận có bảy thánh địa khác mà theo truyền thuyết là những nơi Đức Thế Tôn đã trải 
qua bốn mươi chín ngày tĩnh tịch sau khi chứng đắc Phật quảThe spot or place under the 
Bodhi Tree where Sakyamuni Buddha had His Realization. A place near the bank of 


4222 


Narranjana River in Central India (Bihar), also called the Citadel of Enlightenment 
because It was where the Buddha attained enlightenment or supreme wisdom (bodh]). 
Bodhi-Gaya 1s located near the town of Gaya. It 1s said to be diamond-like, the navel or 
centre of the earth; every bodhisattva sits down on such a seat before becoming Buddha. 
To the devout Buddhists, there 1s no place of greater Interest or sanctity than the holy spot 
of the Buddha's enlightenment: Bodh-Gaya. Sacred shrines and stately monuments were 
raised all around and the account of the Chinese pilgrim, Hsuan-Tsang, gives us a 
ølimpse of the past splendor of this sanctified place. According to Prof. P.V. Bapat in The 
Twenty-Five Hundred Years of Buddhism, Hsuan-Tsang ascribes the erection of the 
original Bodhi shrine to Emperor Asoka. According to one of his rock edits, Asoka visited 
this place, which 1s called Sambodhi in the Inscription, when he had been consecrated ten 
years, and 1t is more than probable that the great emperor constructed a shrine on this 
holy spot. However, no vestiges os such a shrine can be found at present. This shrine has 
been restored and renovated many times. From the description of Hsuan-Tsang, 1t 
appears that the shrine, essentially in Its present shape and appearance, existed already In 
the seventh century A.D. The Mahabodhi temple in Burma 1s a prototype of this grand 
temple. As It now stands, the Mahabodhi shrine at Bodh-Gaya 1s approximately 160 feet 
high and consists of a straight pyramidal tower with many storeys. The shrine enshrines a 
great gilded figure of the Buddha touching the earth which symbolizes the supreme event 
of enlightenment. Around the shrine lie innumerable remains of which the most Important 
are portions of the stone railing which represent two different periods of construction, the 
earlier going back to about the second century B.C., and the latter to the early Gupta 
period. In the Iimmediate vicinity are situated seven sacred sites, which, according to 
tradition, were Identical with those where the Buddha 1s said to have passed seven 
tranquil weeks In the enJoyment of his Buddhahood—See Bodh Gaya in Chapter 15. 


(HI)Đạo Tràng theo Kinh Duy Ma Cật— Bodhiùnandala according to the Vừùnalakirti Sutra: 


x 


+ 


Theo Kinh Duy Ma Cật, Phật bảo Bồ Tát Quang Nghiêm đến thăm bệnh cư sĩ Duy Ma 
Cật dùm Phật. Quang Nghiêm bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! Con không kham lãnh đến 
thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại ngày trước con ở trong thành Tỳ Xá Ly vừa ra, lúc đó 
ông Duy Ma Cật mới vào thành, con liền chào và hỏi rằng: “Cư sĩ từ đâu đến đây?”— 
According to the Vimalakirti Sutra, the Buddha asked Glorious Light Bodhisattva to vIsit 
Vimalakirti to enquire his health on the Buddha”s behalf. Glorious Light replied: “World 
Honoured One, I am not qualified to call on him to engqurre after his health. The reason 1s 
that once while I was leaving Vaisali I met Vimalakirti who was entering 1t. I saluted and 
asked him “Where does the Venerable Upasaka come form? 

Duy Ma Cật đáp: “Tôi từ Đạo tràng đến.”—Vimalakirti replied: “From a bodhimandala 
(a holy site).” 

Quang Nghiêm hỏi: “Đạo tràng là gì?”—Gilorious Lipht asked him: “Where ¡s this 
bodhimandala?' 

Duy Ma Cật đáp: “Trực tâm là Đạo tràng, vì không hư dối; phát hạnh là Đạo tràng, vì 
làm xong các việc; thâm tâm là đạo tràng, vì thêm nhiều công đức; Bồ Đề tâm là đạo 
tràng, vì không sai lầm; bố thí là đạo tràng, vì không mong phước báu; trì giới là đạo 
tràng, vì được nguyện đầy đủ; nhẫn nhục là đạo tràng, vì đối chúng sanh tâm không 


4223 


chướng ngại; tỉnh tấn là đạo tràng, vì không biếng trễ; thiển định là đạo tràng, vì tâm 
điều nhu; trí huệ là đạo tràng, vì thấy rõ các Pháp; từ là đạo tràng, vì đồng với chúng 
sanh; bi là đạo tràng, vì nhẫn chịu sự khổ nhọc; hỷ là đạo tràng, vì ưa vui Chánh Pháp; xả 
là đạo tràng, vì trừ lòng thương ghét; thần thông là đạo tràng, vì thành tựu Pháp lục 
thông; giải thoát là đạo tràng, vì giáo hóa chúng sanh; tứ nhiếp là đạo tràng, vì nhiếp độ 
chúng sanh đa văn là đạo tràng, vì đúng theo chỗ nghe mà thực hành; phục tâm là đạo 
tràng, vì chánh quán các Pháp; ba mươi bảy phẩm trợ đạo là đạo tràng, vì bỏ Pháp hữu 
vi; tứ đế là đạo tràng, vì chẳng dối lầm thế gian; duyên khởi là đạo tràng, vì từ vô minh 
cho đến lão tử đều không hết; các phiền não là đạo tràng, vì biết là vô ngã; tất cả các 
Pháp là đạo tràng, vì biết các Pháp vốn không; hàng ma là đạo tràng, vì không lay động; 
tam giới là đạo tràng, vì không chỗ đến; sư tử hống là đạo tràng, vì không sợ sệt; thập 
lực, vô úy, bất cộng pháp là đạo tràng, vì không các lỗi; tam minh là đạo tràng, vì không 
còn ngại; một niệm biết tất cả các Pháp là đạo tràng, thành tựu nhứt thiết chủng trí. Như 
vậy Thiện nam tử! Nếu Bồ Tát đúng theo các Pháp Ba la mật mà giáo hóa chúng sanh, 
thời bao nhiêu việc làm, hoặc nhứt cử nhứt động, phải biết đều là từ nơi đạo tràng mà ra, 
ở nơi Phật Pháp vậy—Vimalakiri replied: “The straightforward mind ¡is the 
bodhimandala, for 1t 1s free from fasehood. The Iinitiated mind 1s the bodhimandala, for It 
can keep discipline. “The profound mind 1s the bodhimandala, for It accumulates merits. 
The enlightened mind ¡1s the bodhimandala for 1t 1s infallible. Charity (dana) 1s the 
bodhimandala, for it does not expect reward. Discipline (sila) 1s the bodhimandala, for 1t 
fulfills all vows. Patience (ksanti) 1s the bodhimandala for it has access to the minds of all 
living beings. Zeal (virya) 1s the bodhimandala, for 1t 1s free from remissness. Serenity 
(dhyana) 1s the bodhimandala, because of 1ts harmonious mind.  Wisdom (prajna) 1s the 
bodhimandala, for it discerns all things. Kindness (mattri) 1s the bodhimandala, for 1t 
treats all living beings on an equal footing. Compassion (karuna) is the bodhimandala, 
because of its great forbearance. Joy (mudita) 1s the bodhimandala, for 1t 1s pleasant. 
Indiference (upeksa) 1s the bodhimandala, for It wipes out both love and hate. 
Transcendenfal efficlency 1s the bodhimandala, for it perfects all the six supernatural 
powers (sadabhljna). Liberaton 1s the bodhimandala, for it turns 1s back to all 
phenomenal conditions. Expedient devices (upaya) are the bodhimandala, for they teach 
and convert living beings. The four winning actons of a Bodhisattva are the 
bodhimandala, for they benefit all living beings. Wide knowledge through hearing the 
Dharma 1s the bodhimandala, for 1ts practice leads to enlightenment. Contfrol of the mind 
1s the Bodhimandala, because of 1s correct perception of all things. The thirty-seven 
contributory stages to enlightenment are the bodhimandala, for they keep from all 
worldly activiies. “The four noble truths are the bodhimandala, because they do not 
deceive. The twelve links In the chain of existence are the bodhimandala, because of 
their underlying nature which 1s Iinfinte. Troubles (klesa) are the bodhimandala, for theIr 
underlying nature 1s reality. Living beings are the bodhimandala, because they are 
(basically) egoless. All things are the bodhimandala, for they are empty. The defeat of 
demons 1s the bodhimandala, for 1t 1s Imperturbable. The three realms (of desire, form 
and beyond form) are the bodhimandala, for fundamenfally they lead to no real 
destination. The lionˆs roar 1s the bodhimandala, because of its fearlessness. The ten 
powers (dasabla), the four kinds of fearlessness and the eighteen unsurpassed 


4224 


characteristics of the Buddha are the bodhimandala, for they are faultless. “The three 
1nsights are the bodhimandala, for they are free from all remaining hindrances. "The 
knowledge of all things in the time of a thought is the bodhimandala, for 1t brings 
omniscience (sarvajna) to perfection. Thus, son of good family, a Bodhisattva should 
convert living beings according to the various modes of perfection (paramitas) and all his 
acts, including the raising or lowering of a foot, should be interpreted as coming from the 
seat of learning (bodhimandala); he should thus stay within the Buddha Dharma. 

* Khi ông Duy Ma Cật nói Pháp ấy, năm trăm vị Thiên nhơn đều phát tâm Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác—While Vimalakirti was thus expounding the Dharma, five 
hundred devas developed their minds set on supreme enlightenmernt. 


Phật Ngôn: 


Đêm rất dài với những kẻ mất ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành mỏi mệt. Cũng thế, vòng 
luân hồi sẽ tiếp nối vô tận với kẻ ngu si không minh đạt chánh pháp——Long is the night to the 
wakeful; long 1s the road to him who 1s tired; long 1s samsara to the foolish who do not know 
true Law (Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 60). 


Từ tháng này qua tháng khác, với món ăn bằng đầu ngọn cổ Cô-sa (cỏ thơm), người ngu có 
thể lấy để nuôi sống, nhưng việc làm ấy không có giá trị bằng một phần mười sáu của người 
tư duy Chánh pháp—Let a fool, month after month, eats only as much food as can be picked 
up on the tip of a kusa blade; but he 1s not worth a sixteenth part of them who have 
comprehended the truth (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 70). 


Người cất sửa bò, không phải chỉ sáng chiều đã thành ra vị để hỗ được. Cũng thế, kẻ phàm 
phu tạo ác nghiệp tuy chẳng cảm thụ quả ác liền, nhưng nghiệp lực vẫn âm thầm theo họ như 
lửa ngún giữa tro than—An evil deed committed may not immediately bear fruit, just as newl 
drawn milk does not turn sour at once. In the same mamner, smouldering, 1t follows the fool 
like fire covered with ashes (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 71). 


Kẻ phàm phu, lòng thì muốn cầu được trí thức mà hành động lại dẫn tới diệt vong, nên hạnh 
phúc bị tổn hại mà trí tuệ cũng tiêu tan——The knowledge and fame that the fool gains , so far 
from benefiting; they destroy his bripht lot and cleave his head (Kinh Pháp Cú —The 
Dammapada Sutta 72). 





4225 


CHƯƠNG MỘT TRĂM BỔN MƯƠI BA 
CHAPTER ONE HUNDRED FORTY-THREE 


Tụng Kinh- Trì Chú-Niệm Phật 
Recite Buddhist Sutras-Recite Mantras 
Recite Buddha Names 


(A) Tụng Kinh— Recite Buddhist Sufras 

(I) Ý nghĩa của việc tụng kinh— The meanings oƒ “Reciting Buddhist Sutras” 

(H) Những lời Phật dạy về “Tụng Kinh” trong Kinh Pháp Cú— The Buddha's teachings on 
“Sutra Reciting” in the Dharmapada Sutraq: 

(IH)Tụng Giới— Recite the Pratimoksha with the Order at least once in three months. 


(B) Trì Chú—Recite Mantfras 


(B-1) Mật Chú Đà La Ni—Dharami (sktf) 

(I) Tổng quan về Đà La Ni—An overview oƒ Dharani. 

(H) Nghĩa của Đà La Ni— The meanings of Dharami. 

(HINhững định nghĩa khác liên quan đến Chú— Other definiions that are related to 
Dharanis. 

(IV) Những Chú thông dụng—Most popular Dharanis. 


(B-2) Mật Chú— Mantras 

(I) Tổng quan về “Mật Chú ”—An overview oƒ “Mantra”. 

(H) Nghĩa của Mật Chú— The meanings 0ƒ Tantra. 

(HI)Những Mật Chú khác nhau— Different kinds oƒ Tantra: 

Tl) Mật Chú Du Già: Yoga-tantras. 

2) Mật Chú Kalacakra: Kalacakra-tantras. 

3) Mật Chú Kừn Cang thừa— Mantras oƒ the Vajrayana: 

4) Mật Chú Hành Tướng Quán Tưởng— Performance Tantras. 


(B-3) Phân loại Mật Chú— Categories 0ƒ Mantras 

(I) Tam Đà La Ni— Three kinds oƒ Dharani. 

(H) Tứ Đà La Ni— Four kinds oƒ dharani. 

(HI)Thập Chú: Ten Small Mamtras: 

(IV)Thập Chúng Đà La Ni— Ten kinds oƒ mental command öoƒ enlightening being. 


(C) Niệm Phật — Recite Buddha Names— See Chapter 136 


4226 


4227 


(A) Tụng Kinh 
Recite Buddhist Sutras 


(I_ Ý nghĩa của việc tụng kinh— The meanings oƒ “Reciting Buddhist Sutras ”: Tụng đọc 


là suy tưởng đến nghĩa lý của kinh, chứ không phải tụng để mà tụng. Một số kinh sách 
nói đến đức hạnh của đức Phật. Nếu chúng ta có đầy đủ đức tin thì việc tụng đọc hay suy 
tưởng đến nghĩa lý của kinh sẽ giúp đem lại cho mình nhiều hỷ lạc và hạnh phúc. Nếu 
chúng ta không chịu cố gắng thực hành những gì Phật dạy trong kinh, thì việc học thuộc 
lòng kinh cũng chỉ là vô bổ. Thay vì đọc những bộ kinh cao siêu khó thực nghiệm thì 
mình có thể đọc tụng những bộ kinh ngắn và thực tiễn hơn, như kinh Tứ Niệm Xứ, trong 
đó nói về những lợi ích mà mình có thể gặt hái được trong khi tu tập Pháp bảo. Ngoài ra, 
chúng ta có thể tụng đọc những kinh khác bao gồm những mẫu chuyện có ý nghĩa, những 
gương sáng của chư tăng, đoàn thể của những người đang đi trên con đường thánh thiện. 
Khi tụng đọc những kinh nầy sẽ giúp đưa chúng ta lần bước trên con đường thanh tịnh— 
Rectting Buddhist sutras means reflecting the meanings in the sutras, not reciting for the 
sake of reciting. Some sutras describe the virtues of the Buddha. If we have strong faith, 
reciting and reflecting on one of these sutras can gIve us great Joy and happiness. lÝ we 
do not try to practice what the Buddha taught in the sutras, It 1s no use to memorIze the 
sutras. Instead of reading sutras that are profound and difficult to practice, we can recIfte 
shorter but more practical sutras, such as the Satipatthana Sutta which talks about the 
benefits we can enJoy through practicing the Dharma. Besides, we can read other sutras 
that contain Iinspiring stories of the Sangha, the community of noble ones. Reciting and 
reflecting on these sutras can fill us with Inspiration, which helps lead us to the path of 
purification. 


(II) Những lời Phật dạy về “Tụng Kinh ” trong Kinh Pháp Cú— The Buddha°s teachings on 


Ù 


2) 


3) 


*“Sutra Reciting ” im the Dharrmapada Sutra: 

Dù tụng nhiều kinh mà buông lung không chịu thực hành theo, thì chẳng hưởng được 
phần ích lợi của Sa-môn, khác nào kẻ chăn bò, chỉ lo đếm bò cho người khác (để lấy 
công, chứ sữa thịt của bò thì không hưởng được): The heedless man even ïf he can recite 
many sacred sutras, but fails to act accordingly; he has no share In the fruits of the 
monasftic life, but 1s like a cowherd who counts the cows of the master, but has none of his 
own (Dharmapada 19). 

Tuy tụng ít kinh mà thường y giáo hành trì, hiểu biết chân chánh, diệt trừ tham sân si, 
tâm hiễn lành thanh tịnh, giải thoát và xả bỏ thế tục, thì dù ở cõi nầy hay cõi khác, người 
kia vẫn hưởng phần ích lợi của Sa-môn: Even if a man recites few sutras, but acts in 
accordance with the teaching, overcoming all lust, hatred and ignorance, with true 
knowledge and serene mind, clinging to nothing here and hereafter, he shares the fruits of 
a monastic life (Dharmapada 20). 

Tụng đến ngàn câu vô nghĩa, chẳng bằng một câu có nghĩa lý, nghe xong tâm liễn thanh 
tịnh: A recitation composed of a thousand words without sense, 1s no better than one 
sinsgle beneficial word upon hearing which one 1s Iimmediately pacified (Dharmapada 
100). 


4) 


5) 


+ 


4228 


Tụng đến ngàn câu kệ vô nghĩa, chẳng bằng một câu kệ có nghĩa lý, nghe xong tâm liền 
thanh tịnh: One beneficial line by hearing 1t one 1s Immediately pacified 1s better than a 
thousand verses with words without sense (Dharmapada (101). 

Tụng đến trăm câu kệ vô nghĩa, chẳng bằng một pháp cú, nghe xong tâm liễn thanh tịnh: 
One single word of the Dharma by hearing 1t one 1s Iimmediately pacified, 1s better than a 
hundred stanzas, comprising senseless words (Dharmapada 102). 

See Chapter 7 (B) 


(H) Tụng Giới— Recite the Pratinoksha with the Order at leqst once in three months: Tụng 


q) 


giới với giáo hội ít nhất ba tháng một lần—Vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào không tụng 
giới với Tăng chúng hoặc Ni chúng ít nhất ba tháng một lần, trừ khi người ấy có bệnh 
nặng kéo dài, là phạm giới Ba Dật Đề, phải phát lồ sám hối—A Bhiksu or Bhiksuni who 
does not recite the Pratimoksha with the Sangha at least once in three months, unless she 
has a long-lasting and serious 1llness, commifs an Expression of Regret Offence. 


(B) Trì Chú 
Recctfte Mantras 


(B-1) Mật Chú Đà La Ni 
Dharami (skt) 


Tổng quan về Đà La Ni— An overview øoƒ Dharani: Đà La Ni—Tổng Thnì hay Đà La Ni 
hay chú ngữ bí giáo thọ trì, do ngài Kim Cang Thủ Bồ TátVajrapani Bodhisattva thọ trì 
và truyền bá. Tuy nhiên, khi trì chú trước tiên phải chánh tâm thành ý. Nếu không chánh 
tâm thành ý thì dù có trì loại chú gì đi nữa cũng là tà vạy. Nói chung, Phật tử thuần thành 
phải nên luôn nhớ rằng dù tu pháp môn nào đi nữa, lúc nào tâm cũng phải chánh và ý 
cũng phải thành, nghĩa là lúc nào chúng ta cũng phải chuyên tâm không xao lãng, không 
cẩu thả hay tắc trách. Mặc dù ma quỷ luôn muốn hãm hại chúng sanh, người tu chân 
chính thì không như vậy, chúng ta không bao giờ làm hại ai trong bất cứ tình huống nào. 
Ngược lại, chúng ta luôn muốn mang lại lợi lạc cho người khác. Người Phật tử chân 
thuần nên luôn nhớ rằng trì chú là để phát triển lòng từ bi, để không nuôi dưỡng tư tưởng 
làm tổn hại người khác, chứ không phải để hàng phục ma quỷ hay để quyết đấu với một 
aI— The short sutras that contain magical formulas, or mantras. However, when reciting 
mantras, we must first have a proper and sincere mind. If our mind 1s not proper, then no 
matter which mantra we learn, it wIll be deviant. Generally speaking, sincere Buddhists 
should always remember that no matter what kind of method of cultivation we are 
pursuing, not only should our mind be proper, 1t should also be sincere. Ít 1s to say that we 
must devote our full attention to the method and not being the least bit of casual, sloppy, 
or careless. Even though demons always want to harm people, genuine cultivators would 
never harm anyone under any circumstances. On the contrary, we should always want to 
benefit beings. Sincere Buddhists should always remember that we recIte mantras to 


4229 


develop our compassionate mind and make sure that we do not have even the thought of 
harming others. We do not recite mantras to to subdue demons and ghosts or fight people. 


(I1 Nghĩa của Đà La Ni— The meanings oƒ Dharani: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


7) 


8) 


9) 


Thần Chú: Mantra—Incantation—Spell. 

Lời giải thích: Explain, or open up the meaning. 

Lời thể: Oath—Curse. 

Lời nguyễn (sẽ bị phạt khi thất bại): A vow with penalties for failure. 

Mật chú dùng trong Du-Già: Mystical, or magical formulae employed in Yoga. 

Trong Lạt Ma Giáo, chú gồm những chữ Tây Tạng viết chung với Phạn ngữ: In Lamaism 
dharanI consist of sets of TIbetan words connected with Sanskrit syllables. 

Chú nguyện: Xướng pháp ngữ cầu nguyện cho thí chủ, hoặc vong linh người quá cố, đặc 
biệt trong ngày cúng thất tổ trong ngày cúng các vong linh—Vows, prayers or formulas 
uttered in behalf of donors, or of the dead; especially at the AlI Souls Dayˆs offering to 
the seven generations of ancestors. Every word and deed of a bodhisattva should be a 
dharan1. 

Tổng Trì: Dharani (skt)——Niệm lực có thể tổng nhiếp và trì giữ hết thấy các pháp (thiện 
ác) mà không thể mất——Entire control or absolute control over good and evil passions and 
influences. 

Trì giữ, tổng trì hay bảo tổn huệ lực và trí lực, không để cho thiện pháp bị tán loạn, ngăn 
che không cho các ác pháp tăng trưởng. Đà La Ni, đặc biệt Chú Đà La Ni được nhấn 
mạnh bởi trường phái Chân Ngôn: Maintain or preserve the power of wisdom or 
knowledge. Able to hold on of the good so that it cannot be lost, and likewise of the evil 
so that 1t cannot arise. Dharani: Dharani, especially mantra or spell, 1s emphasized by the 
Shingon sect. 


10) Đà La Ni là tiếng Phạn “Dharani”, dịch là trì giữ, tổng trì hay bảo tồn huệ lực và trí lực, 


không để cho thiện pháp bị tán loạn, ngăn che không cho các ác pháp tăng trưởng. 
“Tổng” còn có nghĩa là bao nhiếp tất cả các pháp, “trì” nghĩa là giữ gìn vô lượng ý nghĩa. 
Tất cả các pháp đều được tổng nhiếp vào chú nây, tất cả các pháp đều khởi nguyên từ 
chú nầy: Dharani is a Sanskrit word that means to maintain or preserve the power of 
wisdom or knowledge. Able to hold on of the good so that 1t cannot be lost, and likewise 
of the evil so that 1t cannot arise. “Dharani” also means “uniting and upholding”, because 
1t unites all dharmas and upholds limitless meanings. All dharmas originate from this 
SOUFTCe. 


11) Những phương thức nguyện cầu bí mật, thường bằng Phạn ngữ, tìm thấy sớm nhất ở 


Trung Quốc vào thế kỷ thứ ba sau Tây Lịch; chúng là một phần của Đà La Ni Tạng của 
Du Già hay Mật Giáo: Magical formulas, or mystic forms of prayer, or spells of Tantric 
order, often In Sanskrit, found in China as early as the third century A.D.; they form a 
portion of the Dharanipitaka; made popular chiefly through the Yogacarya or esoferIc 
school. 


12) Đà La Ni, đặc biệt Chú Đà La Ni được nhấn mạnh bởi trường phái Chân Ngôn: Dharani: 


Dharami, especially mantra or spell, is emphasized by the Shingon sect. 


13) Chân Ngôn—Words of truth: Đà la ni cũng đồng nghĩa với “Mantra”. Đà la ni là một 


thuật ngữ Bắc Phạn, được giải thích với nghĩa “tổng trì. Đà la no có khi được gọi là 


4230 


'chú', tổng trì chư pháp vô lượng nghĩa. Đà la ni là pháp chính của chư pháp. Chân ngôn 
là những kinh ngắn chứa đựng những công thức ma thuật gồm những âm tiết có nội dung 
tượng trưng (mantra)—Dharani 1s also a synonyme for “mantra”. Dharani 1s a Sanskrit 
word, interpreted to mean “unite and hold.* Dharami 1s sometimes called mantras, unme all 
dharmas and hold limitless meanings. They are the chief or the head of all dharmas. A 
verse of mystical syllables, abbreviation of a sutra to 1fs essential elements (short sutra 
that conains magical formulas comprised of syllables of symbolic content or mantra). An 
Invocation, usually longer than a Mantram which has magical powers In Ifs recItationS. 


(HI)Những định nghĩa khác liền quan đến Chú —Other definiions that are related to 


Dharanis: 

Tổng Trì Môn: Pháp môn tổng trì, tức là dùng niệm lực để thâu nhiếp và chấp trì chư 
pháp không để cho mất—The esoteric or Tantric sects and methods. 

Đà La Ni Bồ Tát: Dharani-Bodhisattva (sk)—Vị có đại lực hộ trì và cứu độ chúng 
sanh—One who has great power to prof(ect and save. 

Đà La Ni Phật Đảnh: The Unisha Vijaja Dharani Sutra—Theo Pháp sư Thích Thiển Tâm 
trong Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, trong tất cả các thần chú về Phật Đảnh, môn 
Đà La Ni nầy rất là tối tôn tối thắng, hay trừ hết tất cả những khổ não trong sáu nẻo luân 
hồi của tất cả chúng sanh —According to Dharma Master Thich Thien Tam in the Unisha 
Vijaja Dharani Sutra, In all the greatest Dharani of the Buddha, this mantra 1s the best, 
unequaled, often eliminating suffering for all sentient beiIngs in all the six realms of 
©XIstence. 

Đà La Ni Phiêu: Dravya (skÙ——Thắng Luận thành lập thực pháp của cửu đại đất, nước, 
lửa, gió, không, thời, phương, thần (nghĩa), và ý—The nine “substances” in the Nyaya 
philosohy, earth, water, fire, alr, , ether, time, space, soul, and mind. 

Đà La Ni Tập Kinh: Du Già Sư Địa Luận—Của ngài Vô Trước, sơ tổ của tông Du Già— 
Attributed to Asanga, founder of the Buddhist Yoga school. 


(IV) Những Chú thông dụng— Most popular Dharanis: 


1. 
2. 


3. 
4. 


5. 
q) 


Chú Cát Tường Thiên Nữ: Good Goddess Mantra. 

Chú Chuẩn Đề: Cunde (Jwun Ti) Dharan—Mantra—One of the Great Compassion 
Mantras—Thousand-armed Avalokitesvara Mantra. 

Chú Công Đức Bảo Sơn: Meritorious Virtue Jewelled Mountain Spirit Mantra. 

Chú Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn: Medicine Master`s True Words For Anointing 
The Crown. 

Chú Đại Bi: Great Compassion Mantra: 

Chỉ tiết về Chú Đại Bi— Details oƒ the Great Compassion Mantra: Nam mô hắc ra đát na 
đá ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô yết đế thước bát ra da, Bồ đề tát đỏa bà da, Ma ha tát 
đỏa bà da, Ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, Số đát na đát tỏa. Nam mô tất 
kiết lật đỏa y mông a rị da, Bà lô yết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, 
Hê rị ma ha bàn đa sa mế, Tát bà a tha đậu du bằng, A thệ dựng, Tát bà tát đa na ma bà 
dà, Ma phạt đạt đậu đát điệt tha. Án a bà lô hê, Lô ca đế, Ca ra đế, Di hê rị, Ma ha bồ 
để tát đỏa, Tát bà tát bà, Ma ra ma ra, Ma hê ma hê, rị đà dựng, Cu lô cu lô kiết mông, 
Độ lô độ lô phạt xà da đế, Ma ha phạt xà da đế. Đà ra đà ra, Địa rị ni. Thất Phật ra da, 


b) 


4231 


Dá ra đá ra, Mạ mạ phạt ma ra, Mục đế lệ, Y hê y hê, Thất na thất na, A ra sâm Phật ra 
xá lợi, Phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra, Hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra, 
Tất rị tất rị. Tố rô tố rô, Bồ để dạ bồ để dạ. Bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế rị dạ, Na ra cẩn trì, 
Địa rị sắc ni na, Ba dạ ma na, Ta bà ha. Tất đà dạ, Ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha, 
Tất đà du nghệ, Thất bàn ra dạ, Ta bà ha, Na ra cẩn trì, Ta bà ha, Ma ra na ra, Ta bà ha. 
Tất ra tăng a mục khê da, Ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, Ta bà ha. Giả kiết ra a tất 
đà dạ, Ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, Ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, Ta bà ha. 
Ma bà lợi thắng yết ra dạ, Ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da, Nam mô a rị da 
Bà lô kiết đế, Thước bàn ra dạ, Ta bà ha. Án tất điện đô, Mạn đa ra, Bạt đà dạ, Ta bà ha 
(3 lần). 

Namo ratnatayaya Namo Arya Avalokiteshavaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya 
Mahaka-runkaya Oml Savalavai Sudhanatasya Namaskrittva naman arya 
Avalokitashavara lantabha Namo Nilakantha Srimahapatashami Sarvadvatashubham 
Ashiyum Sarvasattva namo pasattva namo bhaga Ma bhate tu Tadyatha Om! Avaloka 
Lokate Kalati Ishiri Mahabodhisattva Sabho Sabho Mara Mara Mashi Mashi ridhayu 
Guru guru ghamain Dhuru dhuru BhashiyatIl, Maha Bhashiyati. Dhara dhara Dhirim 
Shvaraya Jala Jala Mahabhamara Mudhili E hy e hi Shina shina Alashinbalashari Basha 
bhasnin Bharashaya Hulu hulu pra Hulu hulu shri Sara sara Si1tri sitri Suru suru Buddhaya 
buddhaya Bodhaya bodhaya Maitriye Nilaskanta Trisa rana Bhaya mane Svaha Sitaya 
Svaha Maha Sitaya Svaha Sitayaye Nilakansta Shvaraya Svaha Nilakanthi Svaha Pranmila 
Svaha Shrisimhamukhaya Svaha Sarvamahasastaya Svaha Chakra astaya Svaha 
Padmakesshaya Svaha Nilakantepantalaya Svaha Mopholishankaraya Svaha Namo 
ratnatrayaya Namo arya Avalokite Shavaraya Svaha Om! Siddhyantu Mantra Pataya 
Svaha (3 times). 

Theo Kinh Đại Bị Tâm Đà La Ni—According to the Sutra oƒ the Heart oƑ Greaf 
Compassion Mantra: Theo Kinh Đại B¡ Tâm Đà La Ni, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát bạch 
Phật: “Bạch Thế Tôn! Nếu chúng sanh nào trì tụng thần chú Đại Bi, mà còn bị đọa vào 
ba đường ác, tôi thể không thành Chánh Giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, mà không được 
sanh về cõi Phật, tôi thể không thành Chánh Giác. Tụng trì thần chú Đại Bi nếu không 
được vô lượng tam muội biện tài, tôi thể không thành Chánh Giác. Tụng trì thần chú Đại 
Bi, tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại, nếu không được như nguyện, thì chú nầy không 
được gọi là chú Đại Bi Tâm Đà La Ni; duy trừ cầu những việc bất thiện, trừ kẻ tâm 
không chí thành.” Ngoài ra, những kẻ chí tâm trì tụng các chú như Bạch Tán Cái, Chuẩn 
Đề, Vãng Sanh, đều có thể sanh về Cực Lạc hoặc các Tịnh Độ khác: According to the 
Sufra of the Heart of Great Compassion Mantra, Avalokitesvara Bodhisattva (Kuan-Yn) 
said to the Buddha: “Great Honored Teacher! If any sentient being should assiduously 
recite the Great Compassion Mantra and still descend upon the Three Evil Paths, I vow 
not to attain Buddhahood. If any practitioner should assiduously recite the Great 
Compassion Mantra and fail to be reborn in the lands of the Buddhas, I vow not to attain 
Buddhahood. If any practitioner should assiduously recite the Great Compassion Mantra 
and not to achieve Iinnumerable samadhis and great eloquence, Ï vow not to atfain 
Buddhahood. If anyone should assiduously recite the Great Compassion Mantra and not 
have all wishes and hopes of his present life fulfilled, this dharani cannot be called the 
Great Compassion Mantra! The only exceptions are wishes which are unwholesome and 


4232 


those made when the Mind is not utterly sincere."”Moreover, practitioners who 
assiduously recite such dharani as the Thousand-Armed Avalokitesvara Mantra, the 
Rebirth Mantra, etc. with utmost sincerity, can all be reborn In the Western Pure Land or 
other pure lands. 

Chú Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni: As-You-Wil Jewel Wheel King Dharani 
Mantra. 

Chú Quan Âm Linh Cảm Chơn Ngôn: Kuan Yin's Efficacious Response True Words 
Mantra. 


(B-2) Mật Chú 
Mantras 


(ID Tổng quan về “Mật Chú ”— An overview 0ƒ “Mantra ”: 


Ù 


2) 


Những phương ngữ bí mật được dùng trong Phật giáo Mật tông: Mantras of the esoteric 
vehicle (Diamond vehicle)—Mystical or magtcal formula employed in Tantric Buddhism. 
Phật tử chân thuần nên nhớ rằng tin tưởng vào “chú” của Phật giáo không phaÏ là tin vào 
bùa chú của thường tình thế tục. Tại Việt Nam có nhiều địa phương vẫn còn tin tưởng 
vào bùa chú, giờ tốt giờ xấu, và đồng bóng, vân vân. Trong Kinh Phạm Võng, chúng ta 
có thể thấy rõ ràng những thứ nầy hoàn toàn phản lại với giáo lý nhà phật. Chúng là ảnh 
hưởng còn sót lại của các nhóm bái vật, đa thần giáo, cũng như các tà giáo khác. Mật 
chú trong Phật giáo xét về bể mặt thì giống với mật chú của Ấn giáo ở mức độ đáng kể, 
nhưng trên thực tế lại có rất ít sự giống nhau giữa hai loại mật chú này, về cả phương 
diện chủ để, chủ thuyết triết học, hay các nguyên tắc tôn giáo. Điều này không có gì 
đáng ngạc nhiên bởi vì mục tiêu và đối tượng của những người Phật giáo khác xa với 
mục tiêu, đối tượng của người Ấn Độ giáo. Sự khác biệt chính là Mật tông của Phật giáo 
không phải là chủ nghĩa thờ thần Sakti. Khái niệm Sakti, khái niệm về quyển năng 
thiêng liêng, về khả năng tạo tác thuộc nữ tính của vị thần cao nhất, thân Siva, hoặc các 
hiện thân của thần này, không có vai trò gì trong Phật giáo, còn trong mật chú Ấn Độ 
giáo thì khái niệm về quyển năng Sakti là tiêu điểm của sự chú ý. Ý tưởng trung tâm của 
Phật giáo Mật tông là kiến thức hay tuệ giác. Đối với người Phật tử, Sakti là ảo ảnh, thứ 
quyển năng tạo nên ảo tưởng mà người ta thì chỉ có thể thoát ra nhờ trí tuệ mà thôi. Do 
đó mục tiêu của người Phật tử không phải là đạt được quyền năng, hay liên kết với 
quyền năng của vũ trụ để trở thành một công cụ của các quyền năng ấy hoặc để làm chủ 
các quyển năng ấy, mà trái lại, người Phật tử phải cố tách mình ra khỏi các quyển năng 
này, những quyển năng mà từ bao lâu nay đã giam hãm người ta trong luân hồi sanh tử. 
người Phật tử cố gắng nhận ra những quyển năng vốn đã khiến mình đắm chìm trong 
vòng sinh tử, để thoát ra khỏi sự chế ngự của chúng. Tuy nhiên, người Phật tử không tìm 
cách phủ nhận các quyển năng này hay hủy diệt chúng mà là biến đổi chúng trở thành 
sức mạnh giác ngộ, và sức mạnh này thay vì tạo thêm ra sự phân hóa, lại thổi theo chiều 
nghịch lại để tạo nên sự thống nhất toàn vẹn. Thái độ của người Ấn Độ giáo thì khác 
hẳn, nếu không nói là trái ngược lại. “Hợp nhất với Sakti để có đầy đủ quyền năng,” mật 
chú Kulacudamani đã dạy như thế. “Thế giới được tạo ra từ sự hợp nhất giữa thần Siva 


4233 


và thần Sakti.” Người Phật giáo thì trái lại, không chấp nhận sự tạo thành và hiển lộ của 
thế giới, mà lại muốn trở về với trạng thái “vô sinh, vô tướng” của sự trống không 
(sunyata), tình trạng từ đó mọi vật được sinh ra, hoặc tình trạng đã có trước hoặc là cao 
hơn mọi sự thành tạo (nếu có thể dùng ngôn ngữ của loài người để nói về cái không diễn 
tả được)—Devout Buddhists should always remember that to have faith in “mantras” in 
Buddhism does not have the same meaning as to have faith in worldly charms. In 
Vietnam, there still exIst some local customs of worldly charms, Incantations, observance 
of lucky hours, bad hours, lucky days, bad days, and devil dancing, and so on. In the 
BrshmaJala Sutra, we can see clearly that these customs are totally contradictory with the 
Buddhist fundamental principles. They are the surviving bad customs of fetishism and 
pantheism, as well as other heretic relipgions. The Buddhist Tantras In outward 
appearance resemble the Hindu Tantras to a marked degree, but in reality there 1s very 
litle similarity between them, either In subJect matter or in philosophical doctrines, or In 
relipIlous principles. This 1s not to be questioned at, since the aims and obJects of 
Buddhists are widely different from those of the Hindus.” The main difference 1s that 
Buddhist Tantra 1s not Saktism. The concept of Saktl, of divine power, of the creaftIve 
female aspect of the highest God (Siva) or his emanations does not play any role In 
Buddhism, while in the Hindu Tantras, the concept of power (sakti) forms the focus of 
Interest. The cenfral idea of Tantric Buddhism, however, 1s praJna (knowledge, wisdom)). 
To the Buddhist, sakti 1s “maya,” the very power that creates illusion, from which only 
Prajna can liberate us. It 1s, therefore, not the aim of the Buddhist to acqulire power, or fO 
Join himselTf to the power of the universe, either to become thetr instrument or to become 
their master, but, on the contrary, he tries to free himself from those powers, which for 
aeons kept him a prisoner of samsara. He strives to perceive those powers, which have 
kept him going In the rounds of life and death, in order to liberate himself from theIr 
dominion. However, he does not try to negate them or to destroy them, but to transform 
them ¡n the fire of knowledge, so that they may become forces of enlightenment which, 
Iinstead of creating further differentiation, flow In the opposite direction: towards union, 
towards wholeness, towards completeness. The attitude of the Hindu Tanfras is quite 
diferent, If not contrary. “United with the Saktl, be full of power,” says the 
Kulacudamami Tantra. “From the union of Siva and Sakti the world 1s created.” The 
Buddhist, on the other hand, does not want the creation and unfoldment of the world, but 
the coming back to the “uncreated, unformed” state of sunyata. From which all creation 
proceeds, or which 1s prior to and beyond all creation (If one may put the inexpressible 
I1nto human language). 


(I1 Nghĩa của Mật Chú— The meanings oƒ Tantra: 
I) Phạn ngữ có nghĩa là “sợi chỉ.” Chú cũng có nghĩa là văn bản, hay những bài thuyết 
giảng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng chỉ xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ bảy 
mà thôi. Trong Mật giáo, chú là những lời Phật nói riêng cho từng người và được các đệ 
tử ghi chép lại. Như vậy “Chú” là sự tập hợp có hệ thống hay khắng khít ý hướng hay 
mật ngữ của Phật về sự phát triển tâm linh. Trong Mật giáo, chú là những lời Phật nói 
riêng cho từng người và được các đệ tử ghi chép lại. Như vậy “Chú” là sự tập hợp có hệ 
thống hay khắng khít ý hướng hay mật ngữ của Phật về sự phát triển tâm linh—A 


2) 


3) 


4234 


Sanskrit term for “thread.” Tantra also means various kinds of texts, or điscourse 
attributed to Sakyamuni Buddha, but only appeared some time around the seventh 
century In India. In Tantric school, tantra means secret texts spoken by the Buddha for a 
specific person and rewritten by his disciples. So “Fantra” means system or continuum of 
the Buddha”s secret words on spiritual development. In Tantric school, tantra means 
secret texts spoken by the Buddha for a specIfic person and rewritten by his disciples. So 
“Tantra” means system or continuum of the Buddha”s secret words on the spiritual 
development. 

Thuật ngữ 'Mantra` hoặc “Vidya' (Vijja-p) không có nghĩa là truyền thuyết bí mật, huyền 
ẩn của năng lực thân thông được kết tinh lại trong một thể thức thần chú. Nói đúng hơn, 
“mantra' nghĩa là 'Lý Tứ Đế” là nên tảng trí tuệ của Đức Phật. Tương đương với 'Chuyển 
Bánh Xe Pháp lần đầu tiên” mà trong đó Tứ Đế như tiêu để chính: The term “Mantra” or 
“Vidya' 1s not Intended to mean “a secret, mysterious lore of magical potency which can 
be compressed 1nto a magical formula, a spell°. Rather, the term 1s intended to mean, “the 
knowledge of the Four Holy Truths` which 1s fundamental insight of the Buddha. In 
parallel to “The First Turning of the Wheel° the main subJect of which 1s the Four Holy 
Truths. 

Còn gọi là Mãn Đát La, Mạn Đát La hay Mạn Đặc La, dịch là chân ngôn, thần chú hay 
lời nói bí mật của chư Phật, mà nghĩa nguyên thủy của những lời nói ấy không ai biết, 
nhưng trên mức độ tâm linh nó siêu việt (vượt ra ngoài) sự hiểu biết thông thường của 
ngôn ngữ. Linh ngữ, thần chú hay chân ngôn, hay mạn trà la, một công thức huyễn thuật 
mà người ta tin là có những lực kỳ bí, được dùng trong Phật Giáo Mật tông bên Tây 
Tạng, một chuỗi âm tiết mang năng lượng. Từ “Mantra” được rút ra từ gốc Phạn ngữ 
“man” có nghĩa là “suy nghĩ” hay “tưởng tượng.” “Mantras” được đặt ra như một lợi khí, 
dùng để tập trung tâm vào đó bằng sự lặp đi lặp lại. Trong một số trường phái Mật tông, 
người ta lập đi lập lại mantra như một hình thức thiển định (tập trung năng lượng vào một 
đối tượng để tạo nên sức mạnh tâm linh). Trong các trường phái Tịnh Độ, người ta dùng 
câu chú “Nam Mô A Di Đà Phật.” Chú cũng được dùng một cách rộng rãi trong các 
truyền thống Kim Cang Thừa. Thường thì họ cầu đảo sức mạnh của một vị Phật nào đó, 
và được dùng trong cả thiển tập và huyễn thuật mà người ta tin có thể che chở hay mang 
lại những lợi lạc trần thế. Theo truyền thống Phật giáo, mật chú có bốn cái lợi cho hành 
giả: giúp hành giả tiêu trừ bệnh tật, tai ách, phát sanh thiện pháp cho hành giả trên bước 
đường tu tập, và giúp hành giả thể nhập chân lý dễ dàng hơn. Chú không nên được diễn 
dịch ra dưới bất cứ hình thức nào, vì ngoài chư Phật và các bậc hiển thánh ra, không ai 
khác có thể thật sự hiểu được chân nghĩa của mật chú cả. Theo Hòa Thượng Tuyên Hóa 
thì mật chú cũng giống như mật hiệu trong quân đội, nếu người ta đáp đúng mật hiệu thì 
không cần phải hỏi gì thêm nữa, mọi việc đều tốt. Nếu người ta đáp trật sẽ tức thì bị 
trừng trị, nên phải vô cùng cẩn trọng: Mantra is a secret holy saying or secret teaching of 
Buddhas whose primary meaning or meanings 1s not cognitive, but on a spiritual level 
that transcends ordinary linguistic understanding. Mantra 1s also used for an Incanfation, 
spells, magical formula, muttered sound, or secret words of Buddhas. ÀA magical formula 
or Invocation believed to have magical powers, used in tantric Buddhism In Tibet, a 
power-ladden syllable or serles of syllables that carry cosmis forces or energIes. 
“Mantra” 1s derived from the Sanskrit root “man” which means “to think” or “to Iimagine.” 


4235 


“Mantras” are designed as tools for focusing the mind through repetition. In certain 
Tantric Buddhism, continuous repetition of mantras 1s practiced as a form of meditation 
(to concentrate energy on an object to create spiritual power). A mystical verse or 
magical formula, incantation, charm, spell. In Pure Land sects, Buddhists utilize the 
mantra “Namo Amitabha Buddha” (Namo Amida Butsu—Jap). Mantras are also widely 
used in Vajrayana traditions. They usually invoke the power of a particular buddha, and 
are used both as a meditative aid and as magical spells that are believed to provide 
protection and worldly benefits. According to the Buddhist tradition, mantras have four 
benefits for cultivators: help curing an illness, eradicating offenses, producing good on the 
path of cultivation, and entering the truth. One should not translate mantra under any form 
for except the Buddhas and the sages, no one else can really understand the real meaning 
of the mantra. According to Most Venerable Hsuan-Hua, the saying of a manftra 1s like 
the secret password of the military. If the reply 1s correct, there 1s no further question, 
everything will be fine. If the reply 1s Incorrect, one 1s punished. So we must be very 
careful. 


(HI)Những Mật Chú khác nhau— DỤƒerent kimds oƒ Tanfra: 

l) Mật Chú Du Già: Yoga-tantra—HIighest Yoga Tantra—Theo Phật giáo Tây Tạng, du già 
mật chú là một trong bốn thứ lớp của Mật chú. Những mật chú này nhấn mạnh đến nội 
quán trong đó hành giả tự quán lấy mình và tưởng tượng rằng vị thần giám hộ từ từ hòa 
nhập vào hành giả. Hành giả tu tập du già mật chú này phải quán tưởng bổn mạt chư 
pháp (thuở ban đầu của chư pháp) không có sắc tướng mà là sự hiển hiện của một độ 
sáng nào đó và hư không mà thô —One of the four classes of tantras, according to 
Tibetan Buddhism. These tantras emphasIze 1nternal visualization in which one visual1zes 
oneself and then Iimagines that Yi-Dam detty gradually enter oneself. The practitloners of 
this type of Tantra are supposed to visualize all phenomena as being primordially free 
from the signs but as manifestations of some luminosity (độ sáng) and emptiness. 

2) Mật Chú Kalacakra: Kalacakra-tantra (skt——Một trong những kinh văn Mật chú Ấn Độ 
quan trọng nhất của Phật giáo Tây Tạng. Kinh văn này gồm ba phần: nội, ngoại, và 
những phần khác. Phần đầu tiên bàn về ngoại giới. Phần thứ hai bàn về thế giới tâm-vật 
lý của chúng sanh, đặc biệt là những năng lượng vi tế của sự bí mật của sinh lý học gọi 
là “gió,” và “những giọt,” và qua những tuyến kinh năng lượng vi tế. Phần thứ ba quan 
tâm tới tu tập quán tưởng. Kalacakra có lẽ là một trong những mật chú mới nhất được 
đưa ra tại các vùng Nam Á, vài học giả tin rằng có lẽ loại mật chú này được biên soạn 
gần vùng Sogdiana vào khoảng thế kỷ thứ 10, và nó không được truyền sang Tây Tạng 
cho mãi đến năm 1027. Kinh văn nói rằng mật chú này được nói vào ngày thứ 15 của 
tháng thứ 3 sau khi Đức Phật Thích Ca giác ngộ. Trong lúc Ngài xuất hiện trên núi Linh 
Thứu, mặc y áo Tăng sĩ và thuyết giảng “Kinh bát Nhã Ba La Mật Đa” kinh văn dài 
100.000 hàng, và đồng thời Ngài cũng hiện tại Dhyanakataka thuộc miền Nam Ấn Độ 
như là Phật Kalacakra, dưới hình thức đó Ngài dạy mật chú Kalacakra. Người ta nói Phật 
nói mật chú này theo lời thỉnh cầu của Sucandra, vua của xứ Sambhala, và dưới hiện 
thân của Đức Kim Cang Thần, người đã sưu tập mật chú dưới hình thức dài, người ta nói 
có 12 ngàn câu, nhưng hiện nay không còn tổn tại nữa. Thực tập chủ yếu gồm sáu phần: 
1) sự rút lui cá nhân (gió); 2) niệm; 3) ngừng hoạt khí; 4) trì giữ; 5) tỉnh thức; 6) thiển 


4236 


định sâu. Những giai đoạn khỏi đầu là những kỹ thuật để rút lui cá nhân vào con đường 
trung tâm. Trong sáu giai đoạn hay chi nhánh này người ta có thể thực chứng phước báo 
đó là để mục tu tập Kalac trong Phật giáo Tây Tạng những mật chú thành hình những 
căn bản cho thuật chiêm tinh về ngày tháng và hệ thống y học của truyền thống. Hàng 
năm lễ quán đảnh được ban truyền bởi Đức Đạt Lai Lạt Ma là một trong những biến cố 
rất phổ biến trong Phật giáo Tây Tạng ngày nay, vì nó được người ta tin tưởng một cách 
rộng rãi rằng hễ nhận được lễ Kalacakra là chắc chắn được vãng sanh tại Sambhala— 
One of the most Important Indian tantric texts for Tibetan Buddhism. It consists of three 
parts: inner, outer, and other. The firs part discusses the external world. The second part 
focuses on the psycho-physical world of sentient beings, particularly the mystical 
physiology of subtle energies called “winds” (prana—skÐ, and “drops” (bindu—skt), 
which to through subtle “energy channels” (nadi—skt). The third section 1s concerned 
with visualization practices. The Kalacakra was probably one of the latest Tantras 
produced in South Asia, some scholars believed that it was probably composed In or near 
Sogdiana ¡n the tenth century, and 1t was not transmitted to Tibet until 1027. The text says 
that it was spoken on the fifteenth day of the thrd month after Sakyamuni Buddhaˆs 
awakening. At the time he appeared on the Vulture Peak dressed in monk”s robes and 
preached the “Perfection of Wisdom Sutra” in 100,000 lines, and he simultaneously 
manifested at Dhyanakataka In South India as the Buddha Kalacakra, in which form he 
taught the Kalacakra tantra. The tantra 1s said to have been spoken at the request of 
Sucandra, king of Sambhala and an emanation of the Buddha Vajrapani, who complied 
the tantra in Its long form, said to be twelve thousand verses, but no longer extant. Its 
central practice 1s a six session yoga: l) Individual withdrawal (of winds); 2) 
concentration; 3) stopping vitality; 4) retention; 5) subsequent mindfulness; and 6) 
meditative absorption. The Initial stages are techniques for withdrawing the winds into 
the central channel (avadhut—skt). In the sixth branch one actualizes Iimmutable blhss, 
which 1s the obJect of Kalacakra practice. In Tibet the tantra forms the basis of the 
traditional astrological calendar and the medical system. Yearly Kalacakra Initiation 
ceremonmies given by the Dalai Lama are among the most popular events of Tibetan 
Buddhism today, because 1t 1s widely believed that receiving the Kalacakra 
empowermernt ensures rebirth in Sambhala. 

3) Mật Chú Kim Cang thừa— Mantras oƒ the Vajrayana: 

4a) Án—Om: Từ Bắc Phạn thường thấy khi bắt đầu trong những bài chú. Từ này được lấy từ 
bên Ấn Độ giáo, và có nhiều nghĩa khác nhau. Một khái niệm thông thường trong Phật 
giáo Đại Thừa là nó tiêu biểu cho thật tánh hay không tánh. Từ này cũng được dùng để 
xác nhận sự uy nghi tôn kính. Thỉnh thoảng được dịch là “Vâng.” Đây là một biểu tượng 
rộng và cao nhất trong Kim Cang thừa. Om vừa tượng trưng cho hình thức và âm thanh. 
Đây không phải là một từ ma thuật, nó không được coi như một từ, mà như một biểu 
tượng tâm linh, một tượng trưng phổ biến khắp phương Đông. Tiếng “Om” được dùng để 
chỉ sự khẳng định một cách nghiêm trang và tôn kính, giống như tiếng “a men” bên Cơ 
Đốc Giáo. Trước kia là mật ngữ của Ấn Độ giáo, được thừa nhận bởi các nhà Phật giáo 
Mật tông, đặc biệt là trường phái trì mật chú, dùng “Om” như mật chú và đối tượng thiển 
định. Chữ “Om” thường dùng để hình thành âm đầu tiên trong các câu chú tổng hợp như 
trong câu “Óm Ma Ni Bát Di Hồng” là công thức chú nguyện của Lạt Ma Giáo Tây 


4237 


Tạng. Người ta nói câu “Úm Ma Ni Bát Di Hồng” còn là câu thân chú để cầu nguyện 
Đức Quán Thế Âm, mỗi chữ trong câu đều có thần lực cứu độ khỏi tam ác đạo—Sanskrit 
syllable that 1s often found at the beginning of Buddhist Mantras. It was Inherited from 
Hinduism, and there are various explanations of Its meaning. One common notion found 
in Mahayana literature 1s that it symbolizes the fundamental nature of reality, 1.e., 
emptiness (sunyata). This word is also used to show solemn affirmation and respectful 
assent. Sometimes translated by “Yes.” This 1s the most comprehensive and venerable 
symbol of spiritual knowledge in Vajrayana. Om 1s a symbol of form as well as sound. 
This 1S not a magic word. In fact this 1s not even considered to be a word at all. lt 1s rather 
a manifestation of spiritual power, symbol that 1s to be found throughout the East. Om, 
aum; “a word of solemn affirmation and respectful assent, sometimes translated by yes, 
verily, so be 1t, and in this sense compared with Amen In Catholic.” It 1s the mystic name 
for the Hindu triad, and has othe significations. lt was adopted by Buddhism, especially 
by the Tantric school, as a mystic spell, and as an obJect of medifation. It forms the first 
syllable of certain mystical combinations, e.ø. Om mani padmi hum, which 1s a formula of 
the Tibetan Lamaistic branch, said to be a prayer to Padmapani; each of the six syllables 
having 1†s own mystic power of salvation from the lower paths of transmigration, etc.; the 
formula 1s used In sorcery, augurIes, efc.. 

b) Án ma nỉ bát di hỗng— Om-Mani-Padme-Hum: Great compassion mantra—Án ma nỉ bát 
di hồng, một nghi thức trì niệm của trường phái Lạt Ma. Mỗi chữ trong sáu chữ có uy lực 
cứu rỗi những chúng sanh trong các đường dữ. Đại Bi Chú, chú của ngài Quán Thế Âm 
Bồ Tát, vị Bồ Tát mà Đại Thừa cho là hiện thân của từ bi. Người ta thường thấy chú này 
được trì trong Phật giáo Tây Tạng, có lẽ ngài Quán Thế được rộng rãi quần chúng xem 
như gần gũi với Tây Tạng và lịch sử của nó. Vài dòng truyền thừa nổi bật nhất của 
những vị lạt ma tái sanh, kể cả Đức Đạt Lai Lạt Ma và dòng Gyelpa Karmapa cũng được 
tin là hiện thân của ngài Quán Thế Âm. Nghĩa của câu chú này vẫn còn trong vòng bàn 
cãi của các học giả đương thời. Vài vị đọc “Padme” nghĩa là “Hoa Sen” như là một Phạn 
ngữ chỉ định sở cách, trong trường hợp này thì phải dịch là “Om” hay “Bảo Châu” trong 
Hoa Sen. Những học giả khác lại cho rằng “Padme” là định sở cách Nữ, và như vậy 
phiên dịch câu chú này như là “Om-Bảo Châu —Lotus-Hoa Sen.” Tuy nhiên cả hai đều 
bị trở ngại, trong sự giải thích thứ nhất thì câu chú không thông về văn phạm, điều này ít 
thấy trong chú Phạn ngữ trong Phật giáo; và trong lời giải thích thứ nhì thì vấn để là tại 
sao một vị Phật nam lại được dùng để chỉ sở định cách của một người nữ. Đây là câu chú 
xưa nhất trong các trường phái Mật tông Tây Tạng. Sáu âm tiết trong câu chú nầy thể 
hiện thái độ đồng cảm căn bản, mà khi niệm lên nó thể hiện ước muốn giải thoát Niết 
bàn—A_ formula of Lamaistic branch. Each of the six syllables having its own mystic 
power of salvation the lower paths of transmigration. The Mantra of Avalokitesvara, who 
in Mahayana 1s said to be the embodiment of compassion (karuna). It 1s the most 
commonly chanted mantra In Tibetan Buddhism, probably due to the fact that 
Avalokitesvara 1s widely viewed as being particularly closely associated with Tibet and 
1s history. Several of the most prominent lineages of reincarnating lamas (sprul SKku-tib), 
including the Dalai Lamas and the R Gvyal Ba Kar Ma Pas are believed to be physical 
manifesfations of Avalokitesvara. The meaning. The meaning of the mantra has been 
debated by contemporary scholars. Some read “padme” (lotus) as a Sanskrit locative, In 


4235 


which case 1t would be translated as “om” Jewel in the Lotus “hum.” Others Interpret 
“padme” as a vocative feminine, and thus translate it as “Om Jewel-Lotus hum.” Both 
readings are, however, problematic: In the first Interpretation the mantra would be 
ungrammatical, which 1s not uncommon with Buddhist Sanskrit mantras; and the second 
1nterpretation faces the problem of why a male buddha would be referred to with a 
feminine vocative. This 1s the most Important and oldest mantra of Tibetan Tantric 
Buddhism. These six syllables are an expression of the basic attitude of compassion, and 
the recifation of them expresses the longing for liberation. 


4) Mật Chú Hành Tướng Quán Tưởng— Performance Tantra: Carya-tantra (skÙ—Theo sự 


Œ) 


l) 
2) 
3) 


bình luận của Phật giáo Tây Tạng thì đây là một trong bốn bộ Mật chú. Văn kinh của 
loại mật chú này nhấn mạnh đến những sinh hoạt thiển nội tâm. Trong những pháp thực 
tập này thì sự nhận biết về chính mình như là người bạn đồng hành với Đức Phật, và 
người ta quán tưởng về một vị Phật có những phẩm chất cao quý mà tự thân mình phải 
hướng tới thực hiện cho bằng được qua tu tập thiển định—One of the four sets of Tantras, 
according to Tibetan Buddhist exegetes (sự bình luận). Texts of this class equally 
emphasize external ritual activities and Internal yogas. In these practices one conceIVes 
(hiểu) of oneself as a friend or compamion of a Buddha, and one visualizes the Buddha as 
possessing the aryan qualities that one strives to actualize through meditative practice. 


(B-3) Phân loại Mật Chú 
Categories 0ƒ Manfras 


Tam Đà La Ni— Three kinds oƒ Dharani: Ba pháp Đà La Ni hay là ba lực trì giữ trí 
huệ——Three kinds of power to maintain wIsdom or knowledge. 

Thính trì Đà La Ni: The power to retain all the teaching one hears. 

Phân biệt Đà La Ni: Unerring powers of discrImination. 

Nhập Âm thanh Đà La Ni: Power to rise superior to external praise or blame. 


(I1) Tứ Đà La Ni— Four kinds 0ƒ dharani: Có bốn loại Đà La Ni— There are ƒour divisions oƑ 


l) 
2) 


3) 


nU) 


dharanis. 

Pháp Đà La Ni: Nghe giáo pháp của Phật liền giữ gìn không quên—Able to Hear and 
maintain the Buddhaˆs teaching without any retrogression: Văn Đà La NI. 

Nghĩa Đà La NiI—Able to remember the meanings of all dharmas without forgetting: Nhớ 
nghĩa các Pháp mà không quên. 

Chú Đà La Ni: Nhớ tất cả những câu chú bí mật được chư Phật và chư Bồ Tát truyền lại 
hầu giúp các bậc tu hành trừ khử mọi ác pháp (đây là những câu nói bí mật phát ra từ sự 
tu thiển định của chư Phật và chư Bổ Tát) —Able to remember all mystic or tantric 
dharanis from the Buddhas and Bodhisattvas which help cultivators eliminate the evIl. 
Nhẫn Đà La Ni: Luôn nhẫn nhục đối với thực tướng của chư pháp, và luôn an trụ sao cho 
thân tâm không bị xao động —Able to be patient to all things, and not to let body and 
mind to be stirred. 


4239 


(HL)Thập Chú: Ten Small Mantras: 


l) 
2) 
3) 
4) 
5) 


6) 


? 
8) 


3) 


Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni: As-You-Will Jewel King Dharani. 

Tiêu Tai Cát Tường Thân Chú: Disaster Eradicating Auspicious Spirit Mantra. 

Công Đức Bảo Sơn Thần Chú: Meritorious Virtue Jewelled Mountain Spirit Mantra. 

Phật Mẫu Chuẩn Đề Thần Chú: Jwun T¡ Spirit Mantra. 

Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Đà La Ni: The Resolute Light King 
Dharami of Holy Limitless LIÍe. 

Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn: Medicine Master's True Words for Anointing the 
Crown. 

Quán Âm Linh Cảm Chân Ngôn: Kuan Shi Yin's Efficacious Response True Words. 

Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn: The True Words of Seven Buddhas for Eradicating 
Offences. 

Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú: Spirit Mantra For Rebirth ¡n the Pure Land. 


10) Thiện Thiên Nữ Chú: Good Goddess Mantra. 


(IV)Thập Chủng Đà La Ni: Mười thứ Đà-La-Ni của chư Bồ Tát được Phật dạy trong Kinh 


Ù 
2) 
3) 
4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


Hoa Nghiêm (Phẩm 38—Ly Thế Gian)—Ten kinds of mental command of enlightening 
beings mentioned by the Buddha in The Flower Adornment Sutra (Chapter 38— 
Detachment from the World). 

Văn trì Đà La Ni, vì trì tất cả các pháp chẳng quên mất: Mental command of retaining 
what they hear, as they refain all teachings without forgetting. 

Tu hành Đà-La-Ni, vì như thiệt khéo quán tất cả các pháp: Mental command of practice, 
as they skillfully observe all things as they really are. 

Tư duy Đà-La-N¡, vì biết rõ tánh của tất cả các pháp: Mental comand of reflection, as 
they comprehend the nature of all things. 

Pháp quang minh Đà-La-Ni, vì chiếu bất tư nghì Phật pháp: Mental command of light of 
the teachings, as they alumine the inconceivable attributes of Buddhahood. 

Tam muội Đà-La-Ni, vì ở khắp chỗ hiện tại tất cả Phật nghe chánh pháp tâm chẳng loạn: 
Mental command of concentration, as their mind are not distracted as they hear the 
teachings of all Buddhas of the present. 

Viên Âm Đà La Ni, vì hiểu rõ bất tư nghì âm thanh ngữ ngôn: Mental command of 
universal sound, as they understand inconceivable numbers of uterances. 

Tam Thế Đà La Ni, vì diễn nói tam thế những Phật pháp bất tư nghì: Mental command of 
all times, as they expound the Iinconceivable Buddha teachings of all times. 

Chủng Chủng Biện Tài Đà La Ni, vì diễn nói vô biên những Phật pháp: Mental command 
Of various Intellectual powers, as they expound boundless Buddha teachings. 

Xuất Sanh Vô Ngại Nhĩ Đà La Ni, vì đều có thể nghe được pháp bất khả thuyết của chư 
Phật đã nói: Mental command of producing unobstructed ears, as they hear all the 
teachings of untold Buddhas. 


10) Nhứt thiết Phật pháp Đà La Ni, vì an trụ nơi lực vô úy của Như Lai: Mental command of 


all qualiies of Buddhahood, as they are firmly established In the powers and 
fearlessnesses of the enlightened. 


4240 


(C) Niệm Phật 
Recite Buddha Names 
See Chapter 136 


Phật Ngôn: 


Thường quan sát tự thân, không làm việc không đáng, việc đáng gắng chuyên làm, thì khổ đau lậu tập 
dần tiêu tan—Those who always earnestly practice controlling of the body, follow not what should not 
be done, and constantly do what should be done. This 1s the way the mindful and wise people end all 
their sufferings and impurities (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 293). 


Tỳ kheo nào đầy tâm hoan hỷ, thành tín theo giáo pháp Phật Đà, sẽ đạt đến cảnh giới tịch 
tịnh an lạc, giải thoát các hành (vô thường)—He who ¡is full of joy, full of faith ¡in the 
Buddha”s Teaching, wIll attain the peaceful state, the cessation of conditioned things, and 
supreme bliss (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 381). 


Những Tỳ kheo tuy tuổi nhỏ mà siêng tu đúng giáo pháp Phật Đà, là ánh sáng chiếu soi thế 
gian, như mặt trăng ra khỏi mây mù —The Bhihkshu, though still young, ceaselessly devotes 
himself to the Buddhaˆs Teaching, illumines this world like the moon escaped from a cloud 
(Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 382). 





4241 


CHƯƠNG MỘT TRĂM BỔN MƯƠI BỔN 
CHAPTER ONE HUNDRED FORTY-FOUR 


Thuyết Pháp 
Lecture on the dharma 

(ID Tổng quan về “Thuyết Pháp ”— An overview 0ƒ “Preaching the Dharma ”. 

1) Nhiệm vụ của người thuyết pháp là quảng bá Phật Pháp Vi Diệu— The responsibility oƒ a 
preacher is to propagafte the Wonderƒful Buddha-dharma. 

2) Thuyết pháp là thuyết giảng về chân lý Khổ và Diệt Khổ— Preaching the Dharma means 
to preach the truth Suffering and the End oƒ Suffering. 

3) Vạn Vật đều nói lên chân lý Khổ và Diệt Khổ—All the Myriad Things are speaking the 
truth Suffering and the End oƒ Suffering. 


(I1 Diệu Pháp và dự tính giảng pháp của Đức Phật —Profound dharma and the Buddha?s 
plan oƒ teaching. 


(H1)Hóa Pháp— Instruction in the Buddhist principles. 

(IV) Mười bốn điều không thể thuyết giảng được— Fourteen inexpressible things. 

(A) Tổng quan về Mười bốn điều không thể thuyết giảng được —An overview oƒ “Fourteen 
Inexpressible things”. 

(B) Chỉ tiết về Mười bốn điều không thể thuyết giảng được—Details oƑ “Fourteen 


inexpressible things”. 


(V) Những lời Phật dạy về Thuyết Pháp theo Kinh Duy Ma Cật— The Buddha?s teachings 
on “Lecture on the dharma ” qccording to the Vừữnalakirfi Sutra. 


(VDUTứ Ký Tâm— Four ways 0ƒ teaching Dhamưma in regard to the telling oƒ thoughit. 
(VII)Tứ Vô Ngại— Four Unobstructed Eloquences. 

(VIIT)Tứ vô úy— Four-ƒold ƒearlessness 

(IX)Bốn Cách Trả Lời Câu Hỏi— Four ways 0ƒ answering questions. 

(X) Ngũ Chủng Thuyết Pháp Nhân— Five kinds oƒ people who have testied to Buddhism: 
(XI) Thất thượng nhân pháp— Seven qualities oƒ the true man. 


(XI)Mười Cách thuyết pháp mà Phật đã dạy trong Kinh Hoa Nghiêm— Ten ways by which 
Enhightening Beings explain all pasts, presents and futures. 


4242 


4243 


(ID Tổng quan về “Thuyết Pháp ”— An overview oƒ “Preaching the Dharma ”: 


1) 


2) 


Nhiệm vụ của người thuyết pháp là quảng bá Phật Pháp Vì Diệu— The responsibility oƒ a 
preacher is to propagate the Wonderƒful Buddha-dharma: Khách quan mà nói, giáo lý nhà 
Phật là tuyệt luân đến nổi cho đến bây giờ chưa có một nhà triết học nào có thể tranh 
luận hay phản bác được. Đối với nhiều người, Phật giáo vẫn luôn là một tôn giáo tốt đẹp 
nhất. Tuy nhiên, với những người không theo Phật giáo thì những thứ mà chúng ta gọi là 
giáo lý tuyệt luân ấy cũng thành vô nghĩa nếu họ chưa có cơ hội được nghe đến chúng. 
Thật đáng tiếc! Chắc chắn đa phần các truyền thống tôn giáo đều muốn giúp chuyển hóa 
người xấu thành người tốt, nhưng cũng có không ít những hệ phái vẫn cứng nhắc đưa con 
người đến chỗ tin tưởng mù quáng khiến họ ngày càng trở nên mê muội hơn. Chính vì 
vậy mà chúng ta cần càng nhiều người thuyết pháp càng tốt nhằm quảng bá Phật Pháp 
Vị Diệu —ObJectively speaking, the Buddha-dharma 1s so wonderful that so far no 
philosophers can ever argue or deny. To many people, Buddhism 1s always the best. 
However, for non-Buddhists, the so-called wonderful teachings seem nonsensical 1f they 
do not have the opportunity to hear them. How sorry! It 1s certainly that the maJority of 
relipIons want to transform a bad person Into a good one, but there are still a lot of 
religious cults that rigidly give people with blind faith and make them more and more 
Ignorant. Therefore, we need more Buddhist lecturers to propagate the Wonderful 
Buddha-dharma. 

Thuyết pháp là thuyết giảng về chân lý Khổ và Diệt Khổ— Preaching the Dharma means 
to preach the truth Suffering and the End oƒ Suffering: Thuyết pháp là giẳng nói chân lý 
cho người khác nhận biết sự hiểm nguy của sanh tử, nhắc nhở cho người khác biết những 
lời Phật dạy với hy vọng cuối cùng họ sẽ hiểu và vượt thoát khỏi luân hồi sanh tử. Theo 
Kinh A Hàm, trong 45 năm thuyết Pháp của Đức Phật, Đức Phật đã thuyết giảng hàng 
trăm bài kinh, nhưng Ngài tuyên bố rõ ràng là Ngài chỉ dạy hai vấn để: Khổ và Diệt 
Khổ, ngoài ra Ngài không dạy gì nữa. Ngài khuyến khích các đệ tử của Ngài du hành để 
thuyết pháp và giải thích đời sống phạm hạnh, vì hạnh phúc và an lạc của chúng sanh, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích và hạnh phúc của chư Thiên và loài người. Đức Phật 
nêu rất rõ mục đích thuyết pháp của Ngài là không tranh luận với các nhà lãnh đạo tôn 
giáo khác và không cạnh tranh với lý thuyết đối nghịch. Không có sự tranh chấp trong sự 
thuyết pháp của Ngài. Ngài chỉ trình bày con đường dẫn đến giác ngộ và giải thoát khổ 
đau phiền não. Đức Phật luôn luôn có đây lòng từ bi với tất cả chúng sanh hữu tình. Cho 
đến khi nằm nghỉ, Ngài cũng “tâm từ thương chúng sanh.” Ngài có thuyết Pháp cũng chỉ 
vì tình thương của Ngài đối với chúng sanh mọi loài. Tuy nhiên, đến lúc cuối đời Đức 
Phật lại nói về “Bất Thuyết Nhất Tự”. Lời nầy được Đức Phật nói khi Ngài nhấn mạnh 
về sự nguy hiểm của lạm dụng ngôn từ. Ngài nói: “Trong bốn mươi lăm năm, ta không 
nói một lời.” Về sau câu nây trở thành thông dụng khi các Thiển Sư dùng câu nây để dạy 
đệ tử tu thiển. Ngoài ra, Đức Phật còn nhấn mạnh đến “Bất khả thuyết.” Sau nầy trở 
thành khái niệm của nhà Thiền cho rằng kinh nghiệm giác ngộ không thể nắm bắt được 
bằng văn tự ngôn ngữ. Việc này quan hệ tới sự định hướng chung của nhà Thiển, nghi 
ngờ về khả năng làm sai lạc chân nghĩa của ngôn ngữ và khái niệm——Teach the Dharma 
or Teach the Dharma means to preach the truth so that people can realize the mortal 
danger, or to preach others about Buddha”s teachings with the hope that they will 
eventually understand and be able to escape the cycle of births and deaths. According to 


3) 


4244 


The Agama Sutra, in 45 years of preaching the Dharma, the Buddha must have preached 
many hundreds of discourses, but He declared explicitely that He dịd preach only on 
Suffering and the End of Suffering, and nothing else. He exhorted His disciples to go 
forth to preach the Dharma and to explain the holy life for the welfare of the many, for 
the happiness of the many, out of compassion for the world, for the advanfage, for the 
happiness of the deities and human beings. The Buddha made 1t very clear that His 
purpose In preaching the Dharma was not to quarrel with other religious leaders or to 
compete with antagonistic doctrines. There 1s no quarrel in His preaching. He Just shows 
the way to enlightenment and liberation from all sufferings and afflictions. The Buddha 1s 
always filled with love and compassion for all living beings. Even when He takes a rest, 
He still wants to spread His love and compassion to other beings. His preaching 1s only 
performed out of compassion and love for the world. However, at the end of His life, the 
Buddah emphasized on “Not a word has been said nor declared”. This statement was said 
by the Buddha when he emphasized the danger of abusing words. He said: “In forty-five 
years, I haven”t said a word.” Later, this statement has become popular when Zen 
Masters using the statemernt to teach their disciples. Besides, the Buddha also emphasized 
on the “Unutterable.” Later, In the seventh century, 1t became the Zen notion that Zen 
utilize to explain that the experience of awakening cannot be captured in words. This 1s 
connected with the general orientation of Zen, which 1s suspicIous of the distorting power 
of words and concepts. 

Vạn Vật đều nói lên chân lý Khổ và Diệt Khổ—All the Myriad Things are speaking the 
truth Suffering and the End øƒ Suffering: Mọi sự mọi vật trên đời đều nói pháp, đều hiển 
bày chân lý. Có thứ nói pháp lành, có thứ nói pháp ác. Có thứ nói pháp tà đạo với quan 
điểm sai lâm. Có thứ nói pháp Trung Đạo liễu nghĩa với quan điểm đúng đắn. Nói cách 
khác, nói pháp lành tức là dạy cho người ta nhìn thông suốt mọi hiện tượng, buông bỏ 
mọi chấp trước, đạt được tự tại; còn nói pháp ác tức là dạy người ta đừng nhìn thấu suốt, 
đừng buông bỏ chấp trước, không cần tự tại, vân vân và vân vân. Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, “Phật thị hiện bách thiên ức chủng âm thanh, vi chúng sanh diễn thuyết diệu 
pháp.” Nghĩa là Phật thị hiện trăm ngàn loại âm thanh, để diễn nói Diệu Pháp cho chúng 
sanh. Phàm nhân chúng ta nên luôn nhớ rằng tất cả các âm thanh trên thế giới đều là 
tiếng thuyết pháp. Thí dụ như tiếng suối reo róc rách như tiếng nói êm dịu từ kim khẩu 
Đức Phật. Màu xanh của núi rừng cũng chính là màu thanh tịnh của pháp thân Như Lai 
khiến những ai trông thấy đều sanh lòng hoan hỷ. Nếu ai trong chúng cũng đều hiểu 
được triết lý nầy thì trên đời nầy, tất cả mọi thứ đều đang thuyết pháp cho mình nghe. 
Người thiện nói pháp thiện, người ác nói pháp ác, súc sanh nói pháp súc sanh. Tất cả đều 
nói cho chúng ta biết nguyên nhân của tốt, xấu, súc sanh, vân vân. Ngay cả chuyện mèo 
vờn chuột, sư tử rượt cọp, cọp rượt beo, beo rượt nai, kể mạnh hiếp đáp kẻ yếu, vân vân, 
tất cả đều nói pháp cho mình nghe. Mọi sự đều có nhân quả của nó. Một khi chúng ta 
quán sát và hiểu được tất cả mọi sự việc như vậy thì chúng ta sẽ có khả năng buông xả 
mọi thứ. Ví bằng ngược lại thì chúng ta sẽ mãi mãi lặn hụp trong biển đời chấp trước— 
AlI things in the world are constantly expounding the Dharma. Some things expound 
wholesome Dharma, while others expound unwholesome Dharma. Some things speak of 
the deviant knowledge and views of heretics; others speak of the proper knowledge and 
views of the Ultmate Meaning of the Middle Way. In other words, those that speak 


4245 


wholesome Dharma teach people to see through things, to let things go and to become 
free. Those that speak unwholesome Dharma teach people to preserve therr illusions and 
contfinue to cling tightly to thíngs, and so on, and so on. According to the Avatamsaka 
Sutra, “The Buddhas manifest hundreds of thousands of millions of sounds to proclaim the 
Wonderful Dharma for sentient beings. We, ordinary people, should always remember 
that all the sounds in the world are speaking the Dharma for us. For example, the sounds 
of the stream and creeks are just like the soft sounds from the golden mouth of the 
Buddha. The green color of the mountains and foresfs 1s the pure color of the Dharma- 
body delighting those who see 1t. If everyone of us understands this principle, then 
absolutely everything In the world is speaking the Dharma for us. Good people speak 
good Dharma, bad people speak bad Dharma, and animals speak the Dharma of being 
animals for us. They enable us to understand how they got to be good, bad, animals, and 
so on. lÝ you observe cats chase mice, lions chase tigers, tigers chase bears, bears chase 
deers, the strong oppress the weak, and so on. They are all speaking the Dharma for us. 
Each has Its own cause and effect. When we contemplate and understand things this way, 
we can get rid of all attachments. If not, we will forever be sinking in the sea of life of 
attachments. 


(I) Diệu Pháp và dự tính giảng pháp của Đúc Phật — Profound dharma and the Buddha”s 
plan oƒ teaching: Sau khi Đức Phật thành đạo, ngài nhận thấy rằng: “Giáo pháp nà y thật 
là thâm diệu và thật khó hiểu đối với chúng sanh vì nó vi tế và vượt hẳn ngoài lý luận 
biện giải. Chỉ có bậc trí mới hiểu nổi. Bên cạnh đó, chúng sanh lại tham luyến và ưa 
thích dục lạc. Lý duyên khởi lại là một vấn để khó lãnh hội. Sự tịnh chỉ các hành, sự 
thoát ly mọi luyến ái, sự đoạn tận dục vọng, ly tham, đoạn diệt, Niết Bàn, vân vân cũng 
là những vấn để khó lãnh hội. Giả sử Ta giảng pháp này, mọi người sẽ không hiểu, lại 
càng phiển phức hơn.” Chính vì thế mà thoạt tiên Đức Phật không có ý hướng thuyết 
giảng giáo pháp của Ngài. Tuy nhiên, sau ba lần thỉnh cầu của Phạm thiên Sahampati, 
Đức Thế Tôn đã quyết định đem giáo pháp của Ngài quảng bá khắp chúng để độ sanh. 
Theo Kinh Trung Bộ, quyển 26, Phạm thiên Sahampati biết được ý hướng không thuyết 
pháp của Đức Phật, sợ rằng thế gian sẽ bị tiêu hủy nếu không nghe được giáo pháp của 
Ngài, liền đến gần cung thỉnh Ngài thuyết pháp: “Bạch Thế Tôn, cầu xin Đức Thế Tôn 
giảng dạy giáo pháp, cầu xin bậc Thiện Thệ truyền bá giáo pháp. Có hạng chúng sanh ít 
vướng bụi trong mắt, nếu không nghe được giáo pháp, họ sẽ sa đọa. Nhưng nếu họ được 
học giáo pháp, họ sẽ hiểu pháp. Thuở xưa tại xứ Ma Kiệt Đà này xuất hiện một giáo 
pháp không thanh tịnh do những người có tâm ý ô nhiễm suy ra. Cầu xin Đức Thế Tôn 
mở cánh cửa Bất Tử này để chúng sanh được nghe pháp từ đấng Thanh Tịnh chứng ngộ. 
Giống như một người đang đứng trên đỉnh núi có thể nhìn thấy mọi người xung quanh. 
Cũng vậy, ôi, đấng Thiện Thệ, đang đứng trên lâu đài pháp bảo, cầu mong đấng Thoát 
Khổ nhìn xuống chúng sanh đang đắm chìm trong phiển não và bị sanh già áp bức. Hởi 
bậc Chiến Thắng, vị trưởng đoàn lữ hành đã thoát ly nợ nần, cầu xin Ngài hãy đứng lên 
và đi khắp thế gian, cầu xin Đức Thế Tôn thuyết pháp, sẽ có những người hiểu được 
pháp.” Sau ba lần thỉnh cầu của Phạm thiên Sahampati, vì thương tưởng chúng sanh, Ngaì 
đã dùng Phật nhãn quán sát thế gian. Ngài thấy có hạng chúng sanh vướng ít bụi trong 
mắt, có chúng sanh vướng nhiều bụi trong mắt, có hạng lợi căn, có hạng độn căn, có 


4246 


người thiện tánh, có người ác tánh, có chúng sanh dễ dạy, có chúng sanh khó dạy và một 
số ít khác, sợ hãi khi thấy ác nghiệp và đời sau trong các cảnh tái sanh. Vì thế Ngài 
quyết định đáp lời Phạm Thiên và nói: “Các cánh cửa Bất Tử đều được mở ra. Hỡi những 
ai nghe pháp, hãy phát khởi tín tâm.” Phạm Thiên Sahampati nghĩ rằng chính mình đã 
tạo cơ hội để Đức Thế Tôn thuyết pháp, liền đảnh lễ và đi nhiễu quanh Đức Thế Tôn 
một vòng về phía hữu rồi biến mất —After the Buddha°s enlightenment, he realized: 
“This dharma 1s so profound and difficult to comprehend for human beings because It 1s 
subtle and beyond any secular logic. lt can be understood only by the wise. Besides, 
beings are always attached to sensual pleasures, and delighted by sensual pleasures. The 
dependent arising 1s a subJect which 1s hard to see, so are the calming of all the activities, 
the renunciation of all attachment, the destruction of craving, dispassion, stopping, and 
NIrvana, etc. If I were to teach this Dharma, human beings would not understand me. 
That would be more troublesome for me.” Thus, at first the Buddha địd not want to teach 
His Dharma. However, after the third request of Brahma Sahampati, the Buddha decided 
to spread his Dharma to save beings. According to the Majjhima Nikaya, volume 26, 
Brahma SahampatL read the thought of the Buddha in Inclining to teach the Dharma, he 
feared that the world might be destroyed without hearing the Dharma. So he approached 
the Buddha and requested Him to preach the Dharma: “Oh, Lord, may the Lord teach the 
Dharma! May the Well-Farer expound the Dharma! There are beings with little dust in 
their eyes, who, not hearing the Dharma, wIll fall away. But 1f they are learners of the 
Dharma, they will understand the Dharma. In anclent times of Magadha there has 
appeared an impure Dharma thought out by staned minds. Open this door of 
deathlessness, let them hear the Dharma awakened to by the Stainless One! Just as a man 
standing on the peak of a mountain might watch the people around. May the Sorrowless 
One look down upon the people who are sunken In grief and overcome by birth and agel 
Rise, O Conqueror In the Battle, Leader of the Caravan. Freed from debt, walk over the 
world! Let the Exalted One teach the Dharma. There are those who will understand the 
Dharma.” After the Brahma Sahampati appealed to the Buddha for the third time, the 
Buddha, out of compassion for beings, surveyed the world with His Buddha-Vision. He 
saw beings with little dust in their eyes, with much dust In their eyes, with keen Intellect 
and with dull intellect, with good character and with bad character, beings who are easy 
to teach and hard to teach, and few others, who, with fear, see evil and the world beyond. 
Thus the Buddha decided to spread His Dharma. The Brahma Sahampati thought that he 
himself made the opportunity for the Buddha to preach the Dharma, saluted Him and 
passing around him to the right, then disappeared. 


(HI)Hóa Pháp— Instruction im the Buddhist principles: Pháp môn hóa đạo hay phương pháp 


l) 


giáo hóa—Những nguyên tắc hay phương thức cứu độ do Phật đặt ra. Theo Tông Thiên 
Thai, để hóa độ chúng sanh, Phật Thích Ca dùng bốn phương pháp—The rules or 
methods laid down by the Buddha for salvation. According to the T”ien Tai Sect, the 
Buddha utilized four methods to save sentient beings. 

Tụng: Nội dung giảng dạy căn cứ theo Tam Tạng Kinh Điển—Preaching in accordance 
with the Tripitaka Basket. 


2) 


3) 


4) 


4241 


Thông: Nội dung giảng dạy thông suốt với các trình độ, mọi người đều hiểu được— 
Interrelated preaching. 

Biệt: Nội dung giảng chỉ thích hợp với trình độ của một số người —Differentiated 
preaching. 

Viên: Giáo lý tròn đầy hoàn thiện, chỉ trực tiếp vào thực tại—A complete, all-embracing 
preaching. 


(IV) Mười bốn điều không thể thuyết giảng được— Fourteen inexpressible things: 
(A) Tổng quan về Mười bốn điều không thể thuyết giảng được—An overview oƒ “Fourteen 


Ù 


2) 


inexpressible things”: 

Im Lặng Cao Quí—Speak only when necessary: Chỉ nói khi cần thiết. Đức Phật không 
trả lời những câu hỏi về tự tồn, không tự tổn, thế giới vĩnh cửu, vân vân. Theo Đức Phật, 
người giữ im lặng là người khôn ngoan vì tránh được hao hơi tổn tướng cũng như những 
lời nói tiêu cực vô bổ—Buddha Sakyamuni refrained from giving a definitive answer to 
many metaphysical questions of his time (questlons of self-exists, not self-exists, 1Ý the 
world 1s eternal, or unending or no, etc). According to the Buddha, a silent person 1s very 
often a wIse person because he or she avoids wasting energy or negative verbiage. 

Nếu người ấy hỏi để vấn nan Phật thì Ngài chỉ im lặng—If the person asks because he 
wantfs to cause troubles for the Buddha, the Buddha wIll remain silent: Một hôm có người 
nói với Phật y sẽ nhập bọn các đệ tử của Ngài nếu Ngài đưa ra được những giải đáp sáng 
tỏ về các vấn để như Phật sống mãi hay không, nếu thế thì cái gì sẽ xãy ra sau khi Ngài 
chết? Nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ là gì và vũ trụ rồi sẽ giống như cái gì trong tương 
lai? Tại sao loài người sống và cái gì xãy ra sau khi chúng ta chết? Vân vân và vân vân. 
Nếu người ấy hỏi để vấn nan Phật thì Ngài chỉ im lặng. Ví bằng Ngài thấy rằng người ấy 
hỏi để học thì Ngài sẽ trả lời như thế nây: “Giả sử bạn bị trúng một mũi tên tẩm thuốc 
độc, có một y sĩ đến để nhổ mũi tên ấy ra khỏi thân thể của bạn và trị vết thương cho 
lành, trước tiên bạn có hỏi ông ta những vấn đề. như mũi tên được làm bằng thứ gì, thuốc 
độc được chế bằng thứ gì, ai bắn mũi tên đó, và nếu y sĩ không trị vết thương, cái gì sẽ 
phải xãy ra, vân vân và vân vân; và từ chối chữa trị trừ phi y sĩ trả lời tất cả những vấn 
đề đó để thỏa mãn bạn? Bạn sẽ chết trước khi nhận được những giải đáp.” Trong thí dụ 
nầy, Phật khuyến cáo các người hỏi nếu là đệ tử của Ngài thì đừng nên phí mất thời gian 
về những vấn để quá sâu xa ngoài tầm lãnh hội của một người thường, có thể sau thời 
gian đài tu tập theo nhà Phật thì tự nhiên sẽ thấu hiểu—One day a certain man said to the 
Buddha that he would Join the band of his disciples 1f the Buddha would give clear 
answer to the questions: “Would the Buddha ever die, and, 1f so, what would become of 
him after death? What was the first cause of the universe, and what was the universe 
going to be like In the future? Why do men live and what becomes of them after death?” 
lf the person asks because he wanfs to cause troubles for the Buddha, the Buddha will 
remain silent. If the person asks because he wants to study, the Buddhaˆs answer was to 
the following effect: “Suppose you were shot by a poIson arrow and a physician came to 
draw the arrow from your body and to dress the wound, would you first ask him questions 
as to what the arrow was made of, what the composition of the poIson was., and who shot 
the arrow, and, If the physician did not dress the wound, what was going to happen, and 
such blissful questions, and refuse the treatment until the physician answered all the 


3) 


4248 


questions to your satisfaction? You would be dead before you obtained the answers.” In 
this parable the Buddha advised the questioner to become his disciple without wasting his 
time on problems which were too profound to be understood by an ordinary man, 
probably a long cultivation as a disciple of the Buddha he might come to understand. 
Những câu hỏi có tính cách siêu hình—Questions of Metaphysics: Theo Triết Học Trung 
Quán, sự im lặng bí ẩn của Đức Phật đối với những câu hỏi có tính cách siêu hình căn 
bản nhất đã thúc đẩy Bồ Tát Long Thọ nghiên cứu tìm hiểu lý do tại sao Đức Phật lại giữ 
im lặng. Có phải Đức Phật chủ trương “Bất khả tri” như một số người Tây phương nghiên 
cứu Phật Giáo đã nghĩ? Nếu không thì vì lý do gì mà Ngài giữ thái độ im lặng? Qua một 
cuộc nghiên cứu đối với sự im lặng nầy, Long Thọ đã đặt ra biện chứng pháp. Có một số 
câu hỏi trứ danh mà Đức Phật cho là “Vô ký,” tức là những giải đáp mà Ngài cho rằng 
không thể diễn đạt —According to the Madhyamaka Philosophy, the mysterious silence 
of the Buddha on most fundamenfal questions of Metaphysics led him to probe ¡into the 
reason of that silence. Was the Buddha agnostic as some of the European writers on 
Buddhism believe him to be? If not, what was the reason of his silence? Through a 
searching inqurry Info this silence was the dialectic born. 


(B) Chỉ tiết về Mười bốn điều không thể thuyết giảng được—Details oƑ “Fourteen 


inexpressible things”: Trong những chú giải của Nguyệt Xứng về Trung Luận, Ngài đã 
từng nói về chuyện Đức Thế Tôn đã tuyên bố về mười bốn sự việc không thể thuyết 
minh được như sau—There are well-known questions which the Buddha declared to be 
avyakrta or the answers to which were inexpressible, Cadrakirti enumerates them in his 
commentary on the Madhyamaka Sastra that the Buddha announced fourteen things to be 
inexpressIble: 


(B-1)Thế giới phải chăng là..— Whether the world is: 


Ù 
2) 
3) 
4) 


Vĩnh hằng: Eternal. 

Không vĩnh hằng: Not eternal. 

Hoặc vừa vĩnh hằng vừa không vĩnh hằng: Both eternal and not eternal. 

Hoặc chẳng phải vĩnh hằng mà cũng chẳng phải không vĩnh hằng: Neither eternal nor not 
eternal. 


(B-2)Phải chăng thế giới là..— Whether the world is: 


5) 
6) 
? 


Hữu biên: Finite. 
Vô biên: Infinite. 
Hoặc vừa hữu biên vừa vô biên: Both fimte and infimte. 


8)Hoặc chẳng phải hữu biên mà cũng chẳng phải vô biên: Neither finite nor infinite. 
(B-3)Phải chăng sau khi Như Lai nhập diệt..— Whether the Tathagata: 


3) 


Ngài vẫn tổn tại: Exists after death. 


10) Ngài không còn tổn tại: Does not exist after death. 
11) Hoặc Ngài vừa tổn tại vừa không tổn tại: Either exists or does not exist after death. 
12) Hoặc Ngài chẳng tổn tại mà cũng chẳng không tổn tại: Neither exists nor does not exist 


after death. 


(B-4)Phải chăng linh hôn và thể xác— Whether the soul is: 
13) Đồng nhất: Identical with the body. 
14) Không đồng nhất: Different with the body. 


4249 


(V) Những lời Phật dạy về Thuyết Pháp theo Kinh Duy Ma Cật— The Buddha?s teachings 


Ù 


8) 


b) 


on “Lecture on the dharma ” aqccording to the Vừnalakirti Sufra: 

Khi Mục Kiển Liên vào trong thành Tỳ Xá Lê, ở trong xóm làng nói Pháp cho các hàng 
cư sĩ nghe, lúc ấy ông Duy Ma Cật đến bảo rằng One day when Maudgalyayana came 
to Vaisali to expound the Dharma to lay Buddhists in the street there, Vimalakirti came to 
him and said: 

“Nầy ngài Đại Mục Kiễển Liên, nói Pháp cho bạch y cư sĩ, không phải như ngài nói đó. 
Vả chăng nói Pháp phải đúng như pháp (xứng tánh) mà nói. Pháp không chúng sanh, lìa 
chúng sanh cấu; Pháp không có ngã, lìa ngã cấu; Pháp không có thọ mạng, lìa sanh tử; 
Pháp không có nhơn, làn trước làn sau đều dứt; Pháp thường vắng lặng, bặt hết các 
tướng; Pháp ha các tướng, không phải cảnh bị duyên; Pháp không danh tự, dứt đường 
ngôn ngữ; Pháp không nói năng, la giác quán; Pháp không hình tướng, như hư không; 
Pháp không hý luận, rốt ráo là không; Pháp không ngã sở, la ngã sở; Pháp không phân 
biệt, a các thức; Pháp không chi so sánh, không có đối đãi; Pháp không thuộc nhân, 
không nhờ duyên; Pháp đồng pháp tánh, khắp vào các Pháp; Pháp tùy nơi như không có 
chỗ tùy; Pháp trụ thực tế, các bên hữu, vô thường, đoạn, không động được; Pháp không 
lay động, không nương sáu trần; Pháp không tới lui, thường không dừng trụ; Pháp thuận 
'không,” tùy “vô tướng,` ứng “vô tác;` Pháp la tốt xấu; Pháp không thêm bớt; Pháp không 
sanh diệt; Pháp không chỗ về; Pháp ngoài mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; Pháp không cao 
thấp; Pháp thường trụ không động; Pháp lìa tất cả quán hạnh. Thưa ngài Đại Mục Kiển 
Liên! Pháp tướng như thế đâu có thể nói ư?: “Maudgalyayana! When expounding the 
Dharma to these upasakas, you should not preach like that for what you teach should 
agree with the absolute Dharma which 1s free from the (iHusion of) living beings; 1s Íree 
from the self for it is beyond an ego; from life for 1t is beyond birth and death and from 
the concept of a man which lacks continuity (thought seemingly continuous, like a torch 
whirled around); 1s always still for 1t 1s beyond (stirring) phenomena; 1s above form for If 
1S causeless; 1s Inexpressible for It is beyond word and speech; 1s inexplainable for 1t 1s 
beyond Intellection; 1s formless like empty space; 1s beyond sophistry for 1t 1s Iimmaterlal; 
1s epoless for It 1s beyond (the duality of) subJect and obJect; 1s free from discrimination 
for It is beyond consciousness; 1s without compare for 1t 1s beyond all relativitiles; 1s 
beyond cause for it 1s causeless; 1s Identical with Dharmata (or Dharma-nature), the 
underlying nature (of all things); 1s in line with the absolute for it 1s independent; dwells 
1n the region of absolute reality, being above and beyond all dualities; 1s unmovable for 1t 
does not rely on the six obJects of sense; neither comes nor goes for it does not stay 
anywhere; Is In line with voidness, formlessness and Inactivity; 1s beyond beauty and 
ugliness; neither Increases nor decreases; 1s beyond creation and destruction; does not 
return to anywhere; 1s above the six sense organs of eye, ear, nose, tongue, body and 
mind; 1s neither up nor down; 1s eternal and Iimmutable; and 1s beyond contemplation and 
practice. “Maudgalyayana, such being the characteristics of the Dharma, how can 1t be 
expounded?” 

Vả chăng người nói Pháp, không nói, không dạy; còn người nghe, cũng không nghe, 
không được. Ví như nhà huyễn thuật nói Pháp cho người huyễn hóa nghe, phải dụng tâm 
như thế mà nói Pháp. Phải biết căn cơ của chúng sanh có lợi có độn, khéo nơi tri kiến 
không bị ngăn ngại, lấy tâm đại bi khen ngợi Pháp Đại Thừa, nghĩ nhớ đền trả ơn Phật, 


2) 


a) 


b) 


3) 


4250 


chớ để ngôi Tam Bảo dứt mất, như vậy mới nên nói Pháp: For expounding it is beyond 
speech and indication, and listening to 1t is above hearing and grasping. This 1s like a 
conjurer expounding the Dharma to 1llusory men, and you should always bear all this In 
mind when expounding the Dharma. You should be clear about the sharp or dull roots of 
your audience and have a good knowledge of this to avoid all sorts of hindrance. Before 
expounding the Dharma you should use your great compassion (for all living beings) to 
extol Mahayana to them, and think of repaying your own debt of gratitude to the Buddha 
by striving to preserve the three treasures (of Buddha, Dharma and Sangha) for ever. 

Ông Duy Ma Cật đã nhắc nhở Phú Lâu Na về nói pháp phải tùy căn cơ chúng sanh như 
sau—Vimalakrri reminded Purna that expounding Dharma should always be In 
accordance with sentient beings" faculties: 

“Thưa Phú Lâu Na! Ngài nên nhập định trước để quan sát tâm địa của những người nầy, 
rỗi sau mới nói đến nói Pháp. Ngài chớ đem món ăn dơ để trong bát báu, phải biết rõ 
tâm niệm của các vị Tỳ Kheo nầy, chớ cho ngọc lưu ly đồng với thủy tinh. Ngài không 
biết được căn nguyên của chúng sanh, chớ nên dùng Pháp Tiểu Thừa mà phát khởi cho 
họ, những người kia tự không có tì vết, chớ làm cho họ có tì vết, họ muốn đi đường lớn, 
chớ chỉ lối nhỏ. Ngài chớ nên đem biển lớn để vào dấu chơn trâu, chớ cho ánh sáng mặt 
trời đồng với lửa đom đóm: “Purnamaitraynaiputra, you should first enter the state of 
samadhI to examine the minds of your listeners before expounding the Dharma to them. 
Do not put rotten food In preclous bowls. You should know their minds and do not take 
therr (precious crystal for (ordinary) glass. If you do not know their propensifies, do not 
teach them Hinayana. They have no wounds, so do not hurt them. To those who want to 
tread the wide path do not show narrow tracks. Do not enclose the great sea In the print 
of an ox”s foot; do not liken sunlight to the dim glow of a firefly.” 

“Ngài Phú Lâu Na! Những vị Tỳ Kheo nầy đã phát tâm Đại Thừa từ lâu, giữa chừng 
quên lãng, nay sao lại lấy Pháp Tiểu Thừa dẫn dạy họ? Tôi xem hàng Tiểu Thừa trí huệ 
cạn cợt cũng như người mù, không phân biệt được căn tánh lợi độn của chúng sanh.”: 
“Purnamaitryaniputra, these bhiksus have long ago developed the Mahayana mind but 
they now forget all about 1t; how can you teach them Hinayana? Wisdom as taught by 
Hinayana 1s shallow; 1t 1s like a blind man who cannot discern the sharp from the dull 
roofs Of living beings.” 

Khi ông Ca Chiên Diên diễn nói lại lời Phật thuyết pháp về vô thường, khổ, không và vô 
ngã, Duy Ma Cật đã nhắc ông Ma Ha Ca Chiên Diên rằng chớ nên đem tâm sanh diệt ra 
mà nói Pháp thực tướng như sau—Vimalakrrti reminded Mahakatyayana not fo use 
mortal mind to preach Iimmortal reality as follows: Thưa ngài Ca Chiên Diên! Ngài chớ 
nên đem tâm hạnh sanh diệt mà nói Pháp thực tướng. Ngài Ca Chiên Diên! Các Pháp rốt 
ráo không sanh, không diệt, là nghĩa vô thường, năm ấm rỗng không, không chỗ khởi là 
nghĩa khổ; các Pháp rốt ráo không có, là nghĩa không; ngã và vô ngã không hai, là nghĩa 
vô ngã; Pháp trước không sanh, nay cũng không diệt, là nghĩa tịch diệt.”— 
“Mahakatyayana said: “Vimalakiri came and said: “Mahakatyayana, do not use your 
mortal mind to preach Immortal reality. Mahakatyayana, all things are fundamentally 
above creation and destruction; this is what Iimpermanence means. The Íive aggregates 
are perceived as void and not arising; this is what suffering means. All things are 
basically non-existent; this 1s what voidness means. Ego and is absence are not a 


4251 


duality; this 1s what egolessness means. All things basically are not what they seem to 
be, they cannot be subJect to extinction now; this is what nirvana means.” 


(VI)Tứ Ký Tâm— Four ways 0ƒ teaching Dhamưma in regard to the felling oƒ thoughí: Theo 


l) 


2) 


3) 


4) 


Kinh Tự Hoan Hỷ trong Trường Bộ Kinh, có bốn loại ký tâm sai khác——According to the 
Sampasadamya Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are four ways of 
teaching Dhamma In regard to the telling of thought: 

Loại Ký Tâm Thứ Nhất — The first way of teaching Dhamma ¡n regard to telling of 
thought: Có hạng tự lộ bằng hình tướng, nói rằng: “Ý của ngươi thế nây, ý của ngươi là 
như vậy, không phải gì khác.”—One tells by a visible sign by saying: “This ¡is what you 
think, this 1s in your mind, you thought 1s like this.” And however mụuch one declares, If 1S 
so and not otherwise. 

Loại Ký Tâm Thứ Hai—The second way of teaching Dhamma ¡n regard to telling of 
thought: Có loại không tự tổ lộ bằng hình tướng, nhưng tự tỏ lộ sau khi nghe tiếng phát ra 
bởi người, phi nhân, hay chư Thiện: “Ý của ngươi là như thế, ý của ngươi là như vậy, tâm 
của ngươi là như thế nầy. Nếu có tỏ lộ nhiều đi nữa, thì sự tổ lộ là như vậy, không phải gì 
khác.”—One tells not by a visible sign, but through hearing a sound made by humans, 
non-humans, or devas (the rest remains the same as In l) 

Loại Ký Tâm Thứ Ba—The thrd way of teaching Dhamma 1n regard to telling of 
thought: Có loại không tỏ lộ bằng hình tướng, cũng không tổ lộ sau khi nghe tiếng phát 
ra bởi nhân, phi nhân hay chư Thiên, mà tự tổ lộ sau khi nghe tiếng rõ ràng và hợp lý, 
phát ra từ sự suy tầm, tư duy——One tells neither by a visible sign nor by a sound uttered, 
but by applying one”s mind and attending to something conveyed by sound (the rest 
remains the same as l). 

Loại Ký Tâm Thứ Tư—The fourth way of teaching Dhamma in regard to telling of 
thought: Có loại không tự tỏ lộ bằng hình tướng, cũng không tự tỏ lộ sau khi nghe tiếng 
phát ra từ nhân, phi nhân và chư Thiên, cũng không tự tỏ lộ sau khi nghe tiếng rõ ràng và 
hợp lý phát ra từ sự suy tầm và tư duy, nhưng khi chứng được định, không tầm, không tứ, 
có thể biết được tâm người khác với tâm của mình: “Tùy ý nguyện hợp ý hành của vị 
nầy, vị nầy sẽ hướng đến tâm nầy. Nếu có tỏ lộ nhiều đi nữa, thời sự tỏ lộ là như vậy, 
không phải gì khác.”—One tells, not by any of the above mentioned means ¡n I, 2, and 3, but 
when one has atfained a state of menftal concentration without thinking and pondering, by divining 
anotherˆs thoughts in one”s mind, and one says: “As far as so-and-so”s mind-force 1s directed, so 
his thoughts will turn to that thing.” 


(VII)Tứ Vô Ngại— Four Unobstructed Eloquences: Patisambhida (p)—Tứ Vô Ngại Biện— 


]) 


2) 


Tứ Vô Ngại Giả —Tứ Vô Ngại Trí —Bốn pháp vô ngại của các Bồ Tát khi giảng thuyết 
hay lý luận—Four unhindered or unlimited bodhisattva powers of Interpretatlon or 
reasoning. 

Theo Giáo Thuyết Đại Thừa—According to Mahayana Doctrine: 

Pháp Vô Ngại Trí —Understand all the letters of the law (Dharma): Thấu triệt văn pháp trong kinh 
điển không chướng ngại—Unobstructed (unlimited) eloquence in Dharma. 

Nghĩa Vô Ngại Trí —Understand deeply the meaning of the law: Artha (skÙ)—Biết rõ nghĩa lý mà 
giáo pháp chuyên chở không chướng ngại—Unobstructed (unlimited) eloquence in meaning. 


3) 


4) 


II 


Ù 
â) 


b) 


1) 
1) 
11) 
1V) 
v) 
€) 


2) 
a) 


b) 


1) 
1) 
11) 
1V) 
v) 
€) 


3) 


4252 


Từ Vô Ngại Trí —Can understand the law ¡n any languages: Nirukti (skt)—Thông đạt tự tại về 
ngôn từ trong bất cứ ngôn ngữ nào —Unobstructed (unlimited) eloquence ¡in phrasing or form of 
€XPr€©SSIOH. 

Nhạo Thuyết Vô Ngại Trí —Pleasure in speaking or argument of the law: Pratibhana (skt)——Biện 
thuyết không chướng ngại, lời lẽ trôi chảy hợp với chánh lý——Unobstructed (unlimited) eloquence 
1n delight or pleasure 1n speaking or argument. 

Theo Giáo Thuyết Nguyên Thủy (Thanh Tịnh Đạo)—According to Theravada Doctrine 
(The Path oƒ Purification): 

Nghĩa Biện Tài Vô Ngại: Atthapatisambhida (p)—Unobstructed eloquence In meaning. 
Trí biết về nghĩa gọi là nghĩa biện tài vô ngại: Knowledge about meaning is the 
discriImination of meaning. 

Nghĩa, nói gọn là danh từ chỉ kết quả của một nhân (hetu). Vì phù hợp với nhân, nó được 
đạt đến, được phục vụ nên gọi là nghĩa hay mục đích. Nhưng đặc biệt năm thứ cần được 
hiểu là nghĩa—Meaning (Attha) 1s briefly a term for the fruit of a cause (hetu). For in 
accordance with the cause 1t 1s served, arrived at, reached, therfore 1t 1s called “meaning” 
of “purpose.` But in particular, the five things should be understood as meaning: 

Thứ nhất là bất cứ thứ gì do duyên sanh: The first is anything conditionally produced. 

Thứ hai là Niết Bàn: The second is Nibanna. 

Thứ ba là ý nghĩa những gì được nói: The third 1s the meaning of what 1s spoken. 

Thứ tư là nghiệp quả: The fourth is the result. 

Thứ năm là tâm duy tác: The fifth 1s functional conscIousness. 

Khi một người quán sát nghĩa nầy, bất cứ hiểu biết nào của vị ấy thuộc về phạm trù liên 
hệ đến ý nghĩa, gọi là biện tài về nghĩa: When anyone reviews that meaning, any 
knowledge of hịs, falling within the category concerned with meaning, 1s the 
discriImination of meaning. 

Pháp Biện Tài Vô Ngại: Dhammapatisambhida (p)—Unobstructed eloquence In the Law. 
Trí biết về pháp gọi là pháp biện tài vô ngại: Knowledge about law ¡s the discrimination 
of law. 

Pháp nói gọn là danh từ chỉ điều kiện hay duyên (paccaya). Vì điều kiện thì cần đến một 
cái khác làm cho nó phát sinh, khiến nó xãy ra, nên gọi là pháp (dhamma). Nhưng đặc 
biệt có năm thứ cân được hiểu là pháp——Law (Dhamma) 1s briefly a term for a condition 
(paccaya). For since a condition necessitates whatever 1t may be, makes 1t occur or allows 
1t to happen, 1t 1s therefore called law (dhamma). But in particular, the five things should 
be understood as law: 

Bất cứ nhân nào phát sinh ra quả: Any cause that produces fruit. 

Thánh đạo: The Noble Path. 

Cái gì được nói lên: What is spoken. 

Cái gì có lợi: What 1s profitable. 

Cái gì không có lợi: What 1s unprofitable. 

Khi một người quán sát pháp ấy thì bất cứ hiểu biết nào của vị ấy về pháp gọi là biện tài 
về Pháp: When anyone reviews that law, any knowledge of his, falling within the 
category concenred with law, 1s the discrimination of law. 

Từ Ngữ Biện Tài Vô Ngại: Nrrutti-patisambhida (p)—Unobstructed eloquence ¡in the 
Language. 


a) 


b) 


4) 


a) 


b) 


4253 


Trí biết về các từ ngữ để cập đến nghĩa và pháp thì gọi là từ ngữ hay ngôn ngữ biện tài 
vô ngại: Knowledge about enunciation of language dealing with meaning and law 1s the 
discrimination of language. 

Có ngôn ngữ “tự tánh,` nghĩa là cách xử dụng nó không có ngoại lệ, chỉ để cập đến nghĩa 
ấy, pháp ấy. Bất cứ thứ gì thuộc phạm trù liên hệ đến sự nói lên ngôn ngữ ấy, thốt ra, 
phát ngôn nó, liên hệ đến ngữ ngôn căn để của mọi loài, ngôn ngữ Magadha tự tính, nói 
cách khác, là ngôn ngữ của pháp, bất cứ trí gì biết được, vừa khi nghe ngôn ngữ ấy được 
nói lên rằng đây là ngôn ngữ có tự tính hay đây không phải là ngôn ngữ có tự tính như 
vậy gọi là biện tài vô ngại về ngôn ngữ: There ¡s the language that is individual essence, 
the usage that has no exceptions, and deals with that meaning and that law. Any 
knowledge falling within the category concerned with the enunciation of that, with the 
speaking, with the utterance of that, concerned with the root-speech of all beings, the 
Magadhan language that 1s individual essence, in other words, the language of law 
(dhamma). This 1s the individual-essence language, such knowledge 1s discrimination of 
language. 

Trí Biện Tài Vô Ngại: Patibhanapatisambhida (p)—Unobstructed eloquence In 
1ntelligence. 

Trí biết về các loại trí gọi là trí biện tài vô ngại: Knowledge about kinds of knowledge ¡s 
discrimination of perspICuIty. 

Khi một người xét lại và lấy bất cứ loại nào trong các loại trí trên làm đối tượng cho hiểu biết của 
mình, thì bất cứ sự hiểu biết nào của vị ấy có đối tượng là trí thì gọi là trí biện tài vô ngại: When a 
man Is reviewing and makes any of the foregoing kinds of knowledge the obJect of his knowledge, 
then any knowledge In him that has knowledge as 1fs obJect 1s discrimination of perspicuity, and so 
1s any knowledge about these aforesaid kinds of knowledge, which 1s concerned with details of 
their individual domains, functions, and so on. 


(VIII) Tứ vô úy— Four-ƒold ƒearlessness: 


Ù 
2) 


3) 


4 


Nhứt thiết trí vô úy: Confidence in Buddha—Fearlessly realizing all things. 

Lậu tận vô úy: Confidence In having extirpated (up-rooted) all contaminatlon— 
Fearlessly extinguishing all defilements. 

Thuyết chướng đạo vô úy: Confidence in explaining the obstacles to enlightenment 
beings——Fearlessly expounding all obstruction to liberation. 

Thuyết tận khổ đạo vô úy: Fearlessly asserting the true path to liberation—Confidence in 
explaining the way to end suffering. 


(IX)Bốn Cách Trả Lời Câu Hỏi—Four ways 0ƒ answering quesfions: Theo Kinh Phúng 


]) 
2) 
3) 


mh) 


Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn cách trả lời câu hổi—According to the Sangiti Sutta, 
there are four ways of answering quesfIons. 

Trả lời câu hỏi một cách dứt khoát: Ekamsa-vyakaraniyo-panho (p)—The question to be answered 
directly. 

Trả lời câu hỏi bằng cách phân tích: VibhaJja-vyakaraniyo-panho (p)—Redquiring an 
explanation. 

Trả lời câu hồi bằng cách chất vấn: Patipuccha-vyakaraniyo-panho (p)—Redquiring a 
CouIter-quesfion. 

Trả lời câu hỏi bằng cách giả lơ hay bỏ qua: Thapaniyo-panha (p)—To be set aside. 


4254 


(X) Ngũ Chủng Thuyết Pháp Nhân— Five kinds oƒ people who have testjfied to Buddhism: 


(A) 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


Phật tự khẩu thuyết: The Buddha. 

Phật đệ tử thuyết: Đệ tử Phật thuyết pháp——Buddhist disciples. 
Bậc Hiền triết thuyết hay tiên nhân thuyết: The sages. 

Bậc Thánh nhân hay chư Thiên thuyết: The saints or Devas. 
Hóa nhân hay Phàm phu thuyết: The incarnated beings. 


(B) Theo Kinh Hoa Nghiêm——According to the Flower Adornment Sutra: 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
5) 


Phật thuyết: The Buddha. 

Bồ Tát thuyết: Bodhisattvas. 

Thanh văn thuyết: Sravakas (hearers). 

Nhân thuyết: Men. 

Khí hay Chư pháp (vạn vật) thuyết: All things. 


(XI) Thất thượng nhân pháp —Seven qualiies oƒ the true man: Sappurisa-dhamma (p)— 


]) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 


Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bảy thượng nhân pháp—According to 
the Sangiti Sutta, there are seven qualities of the true man—Thất Thượng Nhân Pháp. 

Tri Pháp: Knower of the Dhamma. 

Trị Nghĩa: Atthannu (p)—Knower of the meaning. 

Tự trị: Attannu (p)—Knower oŸ self. 

Trị Lượng: Mattannu (p)—Knower of moderation. 

Trị Thời: Knower of the right time. 

Trị Chúng: Parisannu (p)—Knower of øroups. 

Trí Nhân: Knower of persons. 


(XI)Mười Cách thuyết pháp mà Phật đã dạy trong Kinh Hoa Nghiêm— Ten ways by which 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


? 
8) 
3) 


Enlightening Beings explain all pasts, presenfs and fufures: Chư Bồ Tát dùng mười pháp 
nầy nói khắp tam thế—Mười Pháp “Giảng Nói Tam Thế” Của Chư Bồ Tát —These are 
ten ways by which Enlightening Beings explain all pasts, presents and futures. 

Quá khứ thế nói quá khứ thế: They speak of the past of the past. 

Quá khứ thế nói vị lai thế: They speak of the future of the past. 

Quá khứ thế nói hiện tại thế: They speak of the present of the past. 

Vị lai thế nói quá khứ thế: They speak of the past of the future. 

Vị lai thế nói hiện tại thế: They speak of the present of the future. 

VỊ lai thế nói vô tận (vị lai thế): They speak of the endless of the future (the future of the 
future). 

Hiện tại thế nói quá khứ thế: They speak of the past of the presert. 

Hiện tại thế nói vị lai thế: They speak of the future of the present. 

Hiện tại thế nói bình đẳng: They speak of the equality of the present. 


10) Hiện tại thế nói tam thế tức một niệm: They speak of past, present and future being the 


one Instant of the present. 


4255 


CHƯƠNG MỘT TRĂM BỔN MƯƠI LĂM 
CHAPTER ONE HUNDRED FORTY-FIVE 


Trực Chỉ Nhơn Tâm 
Pointing Directly To Humnan?s Mind 


(_ Trực Chỉ Nhân Tâm, Kiến Tánh Thành Phật — Point directly to the mind to see your 
own nature and reach Buddhahood: Đây là một trong tám nguyên tắc căn bản, của trực 
giác hay liên hệ trực tiếp với tâm linh của trường phái Thiển Tông. Trực chỉ nhân tâm, 
kiến tánh thành phật —This is one of the eight fundamental principles, intuitional or 
relating to direct mental vision of the Zen School. Point directly to the mind to see your 
own nature and reach Buddhahood. 


A. Kiến Tánh: Nhìn thấy được Phật tánh hay nhìn thấy bản tánh thật của chính mình. Về 
mặt từ nghĩa, “kiến tánh” và “ngộ” có cùng một ý nghĩa và chúng thường được dùng lẫn 
lộn với nhau. Tuy nhiên khi nói về sự giác ngộ của Phật và chư tổ, người ta thường dùng 
chữ “ngộ” hơn là “kiến tánh” vì ngộ ám chỉ một kinh nghiệm sâu hơn. Đây là một câu 
nói thông dụng trong nhà Thiển—To behold the Buddha-nature within oneself or to see 
InOG ones  own nature. Semantcally “Beholding the Buddha-nature” and 
“Enlightenment” have virtually the same meaning and are often used interchangeably. In 
describing the enlightenment of the Buddha and the patrlarchs, however, it 1s often used 
the word “Enlightenmenft” rather than “Beholding the Buddha-nature.” 
“enlightenment” implies a deeper experience. This Is a common saying of the Ch'an 
(Zen) or Intuitive School. 


The term 


B. Kiến Tánh Thành Phật: Thấy được tự tánh và thành Phật —To see ones own nature and 
become a Buddha-——To behold the Buddha-nature to reach the Buddhahood or to attain 
enlightenment. 


C. Duy Tâm: Cittamatra (skt}—ldealism—Mind only—Mind-only or mind itself Hết thầy 
chư pháp đều ở bên trong cái tâm, không có pháp nào ở ngoài tâm (tâm có nghĩa là nhóm 
khởi lên các pháp; thức có nghĩa là phân biệt các pháp). Giống như ý niệm Duy Thức 
trong Kinh Lăng Già —The theory that the only reality 1s menfal, that of the mind— 
Nothing exists apart from mind. Similar to “Only Mind,” or “Only Consciousness” In the 
Lamkavatara Sutra. 


D. Duy Tâm Sở Kiến: Cittamatradrisya (skÙ—Cái được nhìn thấy từ tâm ——There is only 
what 1s seen of the Mind——Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật dạy: “Những ai bị ràng buộc 
vào ý niệm nhị biên, có đối tượng và chủ thể, sẽ không bao giờ hiểu được rằng chỉ có cái 
được nhìn thấy do từ tâm.”—lIn the Lankavatara Sutra, the Buddha taught: “Those who 


4256 


are attached to the notion of duality, obJect and subJect, fail to understand that there 1s 
only what 1s seen of the Mind.” 


(H) Bát Câu Nghĩa— Eight fundamemtal principles: Tám nguyên tắc căn bản, của trực giác 


l) 


2) 


3) 
4 
3) 
6) 
? 


8) 


hay liên hệ trực tiếp với tâm linh của trường phái Thiền Tông—The eight fundamental 
principles, Intuitional or relating to direct mental vision of the Zen School: 

Chánh Pháp Nhãn Tạng: Correct Law Eye-Treasury——Treasury of the eye of the true 
dharma. 

Niết Bàn Diệu Tâm—Nirvana of Wonderful and Profound Mind: Diệu tâm là tâm thể 
tuyệt diệu không thể nghĩ bàn, nó vượt ra ngoài sự suy tưởng của nhân thiên, không còn 
vướng mắc bởi có không, trong đó tất cả những ẩo tưởng tà vạy đều bị loại bỏ. Theo 
Thiên Thai Biệt Giáo, thì đây chỉ giới hạn vào tâm Phật, trong khi Thiên Thai Viên Giáo 
lại cho rằng đây là tâm của ngay cả những người chưa giác ngộ—The subtle mind of 
nirvana—The wonderful and profound mind or heart which 1s beyond human thought. The 
mind which clings to neither to nothingness nor to actuality. The mind in which all 
©rronuous ImagInings have been removed. According to to the Differentiated Teaching of 
the T”ien-T”aI school, limited this to the mind of the Buddha, while the Perfect teaching 
universalized 1t to include the unenlightened heart of all men. 

Thực Tướng Vô Tướng: Reality 1s nullity——Irue marks are no marks. 

VỊ Diệu Pháp Môn: The Door of Abhidharma——The extremely subtle dharma gate. 

Bất Lập Văn Tự: It is not relying on books, or not established on words. No establishment 
of words and letters. 

Giáo Ngoại Biệt Truyễn: It is a special transmission outside the teachings. The distinct 
transmission outside of the teachings. 

Trực Chỉ Nhân Tâm: It points directly to the human mind. Directly pointing to the mind of 
man. 

Kiến Tánh Thành Phật: Through ¡it one sees one”s own nature and becomes a Buddha. 
Seeing the nature 1s the attainment of Buddhahood. 





4257 


CHƯƠNG MỘT TRĂM BỐN MƯƠI SÁU 
CHAPTER ONE HUNDRED FORTY-SIX 


Hồi Hướng— Parinamana (skt) 
Transƒerences (Sharing 0ƒ meri) 


(A) Tổng quan và Nghĩa của “Hồi Hướng ”®— Overview and Meanings oƒ “Parinamana ” 
(I) Tổng quan về “Hồi Hướng ”—An overview oƒ “Parinamana”. 

(II) Ý nghĩa của hồi hướng— The meanings oƒ Parinamana. 

(IHI)Bản chất của hồi hướng— The nature oƒ dedication. 

(IV)Mục đích của Hồi Hướng— The purposes oƒ Dedications. 

(V) Sức mạnh của hôi hướng— Power oƒ dedication. 

(VI) Bài kệ hôi hướng sau khi Tụng Kinh— The gatha oƒ parinama qfier reciting sutras. 


(B) Hồi hướng công đức theo truyền thống Đại Thừa—Dedication oƒ merit (Mahayana 
tradition) 


(C) Hồi Hướng Công Đúc theo truyền thống Tây Tạng—Dedication oƒ merit (Tibetan 
tradition) 

(I) Tổng quan về Hồi Hướng Công Đúc theo truyễền thống Tây Tạng—An overview oƒ 
Dedication öoƒ merit (Tibetan tradition). 

(II) Mục đích của Hồi Hướng theo Mật Giáo— The purposes oƒ Dedications in Vajrayana. 

(HI)Kệ Kết Thúc Hồi Hướng theo truyền thống Tây Tạng—Dedication oƒ merit (Tibetan 
tradition)-Final Lam Rừn Dedication Prayer. 


(D) Hồi Hướng và Ngã Ái— Dedication and Selƒ-altachment 
(E) Bất Hoại Hồi Hướng Indestructible dedication 
(F) Chí Nhút Thiết Xứ Hồi Hướng— Dedication reaching all places 


(G) Cứu Hộ Nhút Thiết Chúng Sanh Ly Chúng Sanh Tướng Hồi Hướng— Dedication to 
saving all sentient beings withouft any mentfal nage 0ƒ sentienf beings 


(H) Các loại Hồi Hướng Khác— Other kinds oƒ Parinamana 

(I) Hồi Hướng Tịnh Độ— Transference oƒ merits to the Pure Land: 
(II) Thập Hồi Hướng— Ten Transƒerences. 

(HI)Đẳng Nhứt Thiết Phật Hồi Hướng. 

(IV)Thập Hồi Hướng Theo Kinh Hoa Nghiêm. 

(V) Mười thứ thiện căn hồi hướng. 


4255 


4259 


(A) Tổng quan và Nghĩa của “Hồi Hướng ” 
Overview and Meanings oƒ “Parinamana ” 


(I Tổng quan về “Hồi Hướng ”— An overview gƒ “Parinamana ”: 


l) 


2) 


Hồi hướng công đức là mục tiêu hay hướng đi mà Bồ Tát và Phật đã tận tụy tu hành cứu 
độ chúng sanh. Đây là một trong những ý niệm đặc biệt nhất trong Phật Giáo Đại Thừa: 
The goal or direction of bodhisattva or Buddha which devotes all merits to the salvation 
Of others. This 1s one of the most outstanding ideas of Mahayana Buddhism. 

Pháp tu hồi hướng công đức là một trong những pháp tu đặc biệt của Phật giáo. Kỳ thật, 
học thuyết hồi hướng công đức là một trong những phần quan trọng nhất trong giáo lý 
của Đức Phật. Việc hồi hướng được thực thi bởi người làm nên công đức và quyết định 
rằng ai ai cũng có thể cùng hưởng công đức này của mình. Tuy nhiên, việc hổi hướng 
công đức chỉ có hiệu quả khi người thọ nhận công đức ý thức được điều thiện và hoan hỷ 
thọ nhận công đức mà thôi. Hồi hướng công đức tự nó chính là một hành động thiện lành, 
thêm vào công đức của các việc thiện đã làm thì kết quả thật là không thể nghĩ bàn: 
Transference of merit—The method of cultivation of transference of merit 1s a special 
method of Buddhist methods of cultivation. In fact, transference of merit 1s one of the 
most Important parts of the Buddha”s Teachings. Sharing of merits is made by the doer of 
merit (good deeds), resolving that everybody may partake of the merit of his good deeds. 
However, such sharing becomes really effective when the intended recipient becomes 
aware of the good deeds and reJoIces such transference. Transference of merIt 1s Itself a 
good deed, adds to the merit of other good deeds already done, the result 1s 
1nconceivable. 


(II) Ý nghĩa của hồi hướng— The meanings oƒ Parinamana: 


l) 


2) 


3) 


Hồi Hướng: To turn towards——To turn something from one person or thing to another— 
Transference of merit, especially of one”s merifs to another. 

Demitting the good to all others—Dedication—Hồi hướng công đức thiện lành của một 
người hay một vật, đến cho một người hay một vật khác: Transfer of merit—To turn 
towards——To turn something from one person or thing to another 

Theo Kinh Lăng Già, hổi hướng là sự chuyển nhượng, đặc biệt là chuyển nhượng công 
đức của một người sang người khác hay chuyển đến sự thể chứng trí tuệ tối thượng. Đây 
là một trong những ý niệm đặc sắc của Phật Giáo Đại Thừa—According to the 
Lankavatara Sutra, parinamana means transference, especially of one”s merit to another 
or towards the realization of supreme wisdom. This 1s one of the most characteristic Ideas 
of Mahayana Buddhism. 


(HI)Bản chất của hồi hướng— The nature oƒ dedication: Hồi hướng được làm với lòng ước 


nguyện để chuyển đổi những thiện hành trở thành nguyên nhân để giúp một người đạt 
được toàn giác. Hồi hướng được làm cũng để có ước nguyện rằng thiện căn của các bạn 
sẽ không bị biến mấtDedication ¡is done with a wish to convert the virtue into a cause for 
one”s complete enlightenmett. lí is also to have the wish that your root virtues may not 
disappear. 


4260 


(IV)Mục đích của Hồi Hướng— The purposes oƒ Dedicafions: Chuyện gì sẽ xấy ra nếu 


chúng ta không hồi hướng? Bồ Tát Shantideva nói rằng: “Cho dù có bao nhiêu hành vi 
xuất sắc mà các bạn đã thực hiện trong vô lượng kiếp, nhưng sự bố thí hay cúng dường 
Như Lai đó, tất cả sẽ tàn lụi trong một cơn giận dữ.” Điều này xãy ra nếu chúng ta không 
chịu hồi hướng thiện đức của mình. Do đó, chúng ta phải hồi hướng những thiện căn của 
mình nếu chúng ta không muốn những thiện căn này bị hủy diệt đi bởi một cơn giận dữ. 
Khi chúng ta hổi hướng, giống như là thiện căn của chúng ta được bỏ vào một nơi an 
toàn. Chúng ta hòa trộn thiện căn của mình với thiện căn của những đấng Chiến Thắng 
và những pháp tử của các ngài. Giống như một giọt nước, thiện căn của bản thân của 
chúng ta, được hòa trộn với biển cả, thiện đức của những đấng Chiến Thắng, và như vậy 
giọt nước sẽ không biến mất cho đến khi nào biển cả khô cạn——What happen if we do 
not dedicate our virtue? According to Bodhisattva Shatideva: “No matter how many 
excellent deeds you may have performed for a thousand aeons, such as øenerosIty Or 
making offerings to Tathagatas, they all perish in one fit of anger.” This 1s what happens 
1ƒ we do not dedicate our virtues. Therefore, we should dedicate our root virtues If we do 
not want them destroy by anger. When we do dedications, It 1s like our root virtue 1s being 
deposited In a safe place. We mix our root virtues with that of the Victorious Ones and 
their children. It 1s like a drop of water, which 1s our own root virtue, being mixed with 
the ocean, which 1s the virtue of the Victorious Ones, so that the drop of water does not 
disappear until the ocean runs dry. 


(V) Sức mạnh của hôi hướng—Power oƒ dedicafion: Hồi hướng và cầu nguyện có đầy 


quyền năng. Qua quyền năng của hồi hướng và cầu nguyện mà ngài Xá Lợi Phất đã trở 
thành bậc đại trí tuệ trong các bậc trí tuệ. Thiện đức của chúng ta cũng giống như một 
con ngựa và sự cầu nguyện của chúng ta như là dây cương. Một thí dụ khác là vàng. Nó 
có thể được tạo thành một bức tượng hay một đổ dùng thông thường. Tất cả tùy thuộc 
vào người thợ bạc. Điều này giống như trường hợp của những kết quả của công đức của 
chúng ta. Tùy thuộc vào sự hồi hướng và cầu nguyện của chúng ta, kết quả của công đức 
chúng ta sẽ cao hay thấp——Dedication and prayers are very powerful. Through the power 
of dedication and prayer, Sariputra became the wisest of the wise. Our virtue 1s like a 
horse and our prayer 1s like the bridle. Another example 1s gold. It can be fashioned Into 
either a statue or a common container. It all depends on the goldsmith. It is the same case 
with the results of our virtue. Depending on our dedications and prayers, the result of our 
virtue wIll be either high or low. 


(VD) Bài kệ hôi hướng sau khi Tụng Kinh— The gatha oƒ parinama aƒ†er reciting sutras: 


Tụng kinh công đức thù thắng hạnh. 
Vô biên thắng phước giai hồi hướng. 
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh 
Tốc vãng vô lượng quang Phật sát. 
Nguyện tiêu tam chướng trừ phiển não 
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu. 
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ. 


4261 


Thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. 

Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung. 

Cửu phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu. 

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. 

Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. 

Nguyện dĩ thử công đức. 

Phổ cập ư nhứt thiết. 

Ngã đẳng dử chúng sanh. 

Giai cọng thành Phật đạo. 

I dedicate the merit and virtue of reciting sutras. 

With all its superlor, limitless blessing. 

With all the universal vow that all beings In all realms. 

WIII quickly go to the Land of the Buddha of Limitless Light 
(Amitabha). 

I vow to eradicate the three obstructions and all afflictions. 

I vow to obtain wIsdom and to obfain true understanding. 

I make a universal vow that the obstacles of my offenses wIll be 
totally eliminated. 

And that in life after life we shall constantly practice the path of the 
Bodhisattvas. 

We vow that they wIll be born 1n the Western Pure Land. 

With the nine grades of Lotus flowers as parents. 

When the flowers open, they will see the Buddha and become 
enlightened to the unproduced. 

And the irreversible Bodhisattvas wIll be theIr companions 

I vow that merit and virtue from this. 

WIII go everywhere and reach everyone. 

lI and all other sentient beings. 

WIII all realize the Buddha-path. 


(B) Hồi hướng công đúc theo truyền thống Đại Thừa 
Decdication 0ƒ merit (Mahayana tradifion) 


Công đức là tính chất trong chúng ta bảo đảm những ơn phước tinh thần hay vật chất sắp 
đến. Ai trong chúng ta cũng đều hiểu rằng ước ao công đức, tạo công đức, thu thập và 
tàng chứa công đức, dù xứng đáng thế nào chăng nữa vẫn ẩn tàng một mức độ ích kỷ 
đáng kể. Từ bấy lâu nay công đức vẫn là chiến thuật nhằm làm yếu đi những chấp thủ về 
của cải và gia đình nơi những Phật tử hãy còn yếu kém về phương diện tâm linh, để đưa 
họ về một hướng duy nhất, nghĩa là sự thủ đắc công đức. Nhưng đây, dĩ nhiên chỉ áp 
dụng cho những ai đang ở mức độ tâm linh thấp. Ở những giai đoạn cao hơn người ta 
phải quay đi cả với hình thức thủ đắc này, người ta phải sẵn sàng bỏ kho tàng công đức 
của mình vì hạnh phúc của người khác. Phật giáo Đại Thừa đã rút ra kết luận này, và 


Œ) 
l) 
2) 


3) 


4262 


mong mỏi tín đồ hồi hướng cho những người khác công đức của riêng mình như kinh điển 
đã viết: “Hồi hướng hay trao tặng công đức của họ cho sự giác ngộ của mọi chúng sanh. 
Qua công đức của tất cả mọi thiện pháp của tôi, tôi mong ước xoa dịu nỗi khổ đau trầm 
thống của tất cả chúng sanh, tôi ao ước là y sĩ, thầy thuốc và kẻ nuôi bệnh chừng nào còn 
có bệnh tật. Qua những cơn mưa thực phẩm và đồ uống, tôi ao ước dập tắt ngọn lửa của 
đói khát. Tôi ao ước là một kho báu vô tận cho kẻ bần cùng, một tôi tớ cung cấp tất cả 
những øì họ thiếu. Cuộc sống của tôi và tất cả mọi cuộc tái sanh, tất cả mọi của cải, tất 
cả mọi công đức mà tôi đã thủ đắc hay sẽ thủ đắc, tất cả những điều đó tôi xin từ bỏ 
không chút hy vọng lợi lạc cho riêng mình, hầu cho sự giải thoát của tất cả chúng sanh có 
thể thực hiện.”—Merit is a quality in us that ensures future benefits to us, either material 
or spiritual. It 1s not difficult to perceive that to desire merit, to hoard, accumulate, and 
store merit imply a considerable degree of self-seeking, however meritorious 1t may be. 
It has always been the tactics of the Buddhists to weaken the possesive Instincfs of the 
spiritually less-endowed members of the community by withdrawing them from such 
obJects as wealth and family, and directing them Instead towards one aim and obJect, 1.e. 
the acquisition of merit. But that, of course, 1s good enough only on a fairly low spiritual 
level. At higher stages one will have to turn also against this form of possessIveness, one 
will have to be willing ot give up one”s store of merit for the sake of the happiness of 
others. The Mahayana drew this conclusion and expected its followers to endow other 
beings with their own merit, or, as the Scriptures put 1t: “ “Fo turn over, or dedicate, thelr 
merit to the enlightenment of all beinsgs. Through the merit derived from all my good 
deeds, I wish to appease the suffering of all creatures, to be the medicine, the physician, 
and the nurse of the sick as long as there 1s sickness. Through rains of food and drink I 
wish to extinguish the fire of hunger and thirst. I wish to be inexhautible treasure to the 
pOoor, a servant who furnishes them with all they lack. My life and all my re-births, all my 
possessions, all the merit that [ have acquired or will acquired, all that I abandon without 
hope of any gain for self in order that the salvation of all beings might be promoted. 


(C) Hồi Hướng Công Đức theo truyền thống Tây Tạng 
Decdicafion 0ƒ merit (Tibetan tradition) 


Tổng quan về Hồi Hướng Công Đức theo truyền thống Tây Tạng—An overview dƒ 
Decdication 0ƒ mertt (Tibetan tradition): 

Cái gì được hổi hướng? Thiện căn của một người được hồi hướng—What ¡s to be 
dedicated? One”s root virtues. 

Tại sao phải hồi hướng thiện căn? Hồi hướng thiện căn để chúng không bị mất đi—Why 
dedicate them? So that they will not be lost. 

Các bạn hồi hướng với mục đích cuối cùng là gì? Hồi hướng với mục đích cuối cùng là 
đạt được giác ngộ tối thượng —To what end do you dedicate them? To your supreme 
enlightenmeit. 


4) 


5) 


4263 


Vì ai mà các bạn phải hồi hướng những thiện căn của mình? Hồi hướng vì tất cả chúng 
sanh hữu tình —For whose sake do you dedicate your root virtues? For the sake of all 
sentient beings. 

Làm thế nào để các bạn hồi hướng những thiện căn này? Hồi hướng qua phương pháp và 
khái niệm đúng đắn. Điều này có nghĩa rằng chúng ta nên hồi hướng những thiện căn 
bằng sự hợp nhất của phương pháp và trí tuệ. Chúng ta phải phát triển khái niệm đúng về 
ba thành phần của hành động hồi hướng. Nói cách khác, các bạn nên phủ nhận sự khẳng 
định hay tin tưởng rằng điều để hồi hướng, cái đích cuối cùng của sự hổi hướng và chúng 
sanh hữu tình mà các bạn đã hồi hướng đến không thiếu sự hiện hữu tự nhiên sẵn có. Suy 
nghĩ rằng ba thành phần của hồi hướng này thiếu sự hiện hữu tự nhiên sẵn có tránh cho 
các bạn bám víu vào điều được hồi hướng như là nó đã được thiết lập—How do you 
dedicate them? Through method and right perception. This means that we should dedicate 
Our roof virtues by means of the union of method and wisdom. We must develop right 
perception of the three components of the act of dedication. In other words, you should 
negate the assertion or belief that the thing being dedicated, the end to which 1t 1s 
dedicated and the sentient beings for whose sake this 1s being done do not lack inherent 
exiIstence. To think of these three componenfs of dedication as lacking inherent existence 
prevents you from clinging to the thing being dedicated as 1f 1t was established as true. 


(II) Mục đích của Hồi Hướng theo Mật Giáo— The purposes 0ƒ Dedications in Vajrayana: 


Ù 


2) 


Chúng con xin hồi hướng mọi công đức lành đã tạo ra là nhân giúp cho chúng con gìn giữ 
Chánh Pháp của kinh điển và của nội chứng, và thành tựu không ngoại lệ những cầu 
nguyện và đức hạnh của vô lượng chư Phật và chư Bồ Tát trong ba đời: I dedicate 
whatever white virtues thus create as causes to uphold the holy Dharma of scripture and 
insight and to fulfil without exception the prayers and deeds of all Buddhas and 
Bodhisattvas of the three times. 

Nương nhờ năng lực của các công đức từ vô lượng kiếp, xin nguyện chúng con không bao 
giờ rời xa bốn phạm trù của Đại Thừa, và xin cho chúng con đi trên con đường đạo, hành 
trình đến tận đích của sự từ bỏ thế tục, phát triển Bồ Để tâm, tu học chánh kiến và hai 
giai đoạn: By the force of this merit, may I never be parted In all my lives from 
Mahayana's four spheres, and reach the end of my journey along the path of 
renunciation, bodhicitta, pure view and the two stages. 


(HI)Kệ Kết Thúc Hồi Hướng theo truyền thống Tây Tạng—Dedication oƒ merit (Tibetan 


Ù 


2) 


3) 


tradition)-Final Lam Rùn Dedicatfion Prayer: 

Từ hai tích lũy công đức, lớn như hư không mà chúng con đã thu thập từ những tu tập 
hành trì tính tấn qua vô lượng thời gian: From my two collections, vast as space, that Ï 
have amassed from working with effort at this practice for a great length of time. 

Xin nguyện cho đệ tử đạt thành Phật, thành Đạo Sư dẫn dắt tất cả các chúng sanh mà con 
mắt trí tuệ vẫn còn bị che mờ bởi si mê: May I become the chief leading Buddha for all 
those whose mind”s wisdom eye 1s blinded by Ignorance. 

Dù nếu đệ tử chưa đạt được nguyện trên, xin cho chúng con được sống trong ánh từ bi 
của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát suốt các kiếp vị lai: Even if I do not reach this state, 
may I be held in your loving compassion for all my lives, ManjJusr1. 


4264 


4) Xin cho chúng con tìm học được những pháp hay nhất trong giáo lý của con đường thứ 
lớp viên mãn: May [I find the best of complete graded paths of the teachings. 

5) Đệ tử nguyện xin tu tập để hoan hỷ chư Phật, dùng những phương tiện thiện xảo rút từ 
mãnh lực của từ bi: May I please all Buddhas by practicing using skillful means drawn by 
the strong force of compassion. 

6)_ Xin cho chúng con làm xóa tan màn đen của tâm thức mọi chúng sanh với những mốc chỉ 
của con đường đạo mà chúng con đã nhận thức thông suốt: May I clear the darkness from 
the minds of all beings with the points of the paths as I have discerned them. 

7)_ Xin nguyện cho chúng con có thể gìn giữ Phật Pháp mãi mãi, với tâm chúng con rải từ bï 
ra mọi phương, mang theo những giáo pháp tôn quý nhất, chưa được rao truyền hoặc đã 
được hoằng hóa nhưng đã suy tàn: May I uphold Buddha”s teachings for a very long time 
with my heart going out with great compassion in whatever direction the most precIous 
teachings have not yet stread, or once spread have declined. 

8) Xin cho chúng con rao truyền kho tàng hạnh phúc thường tại và lợi tha: May I expose this 
treasure of happiness and aid. 

9) Xin nguyện cho tâm thức của những hành giả đạo Giác Ngộ Giải Thoát có niềm an lạc 
vô biên. Và các hạnh nguyện chư Phật được ấp ủ, tổn tại mãi mãi nhờ chính Pháp Môn 
Thứ Lớp Lam Rim để đạt Giác Ngộ viên mãn do những đạo hạnh mầu nhiệm của chư 
Phật và các môn sinh đệ tử của người: May the minds of those who wish for liberation be 
granted bounteous peace, and the Buddhas' deeds be nourished for a long time by even 
this Graded Course to Enlightenment completed due to the wondrous virtuous conduct of 
the Buddhas and theIr Sons. 

10) Xin cho tất cả các chúng sanh cõi người và các cõi khác tiêu trừ mọi chướng ngại, mang 
lại thuận duyên tu tập hành trì con đường đạo xuất sắc đời đời kiếp kiếp không rời xa con 
đường đạo pháp thanh tịnh nhất mà chư Phật tán thán: May all human and non-human 
beings who eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent 
paths never parted in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. 

11) Mỗi lần có người nào cố gắng tinh tấn hành trì theo giáo pháp Đại Thừa Thập Địa đức 
hạnh, xin nguyện cho người đó được hộ trì che chở bởi đấng đại hùng đại lực: Whenever 
someone makes effort to act 1n accordance with the ten-fold Mahayana virtuous 
practices, may he always be assisted by the mighty ones. 

12) Và xin nguyện cho biển pháp phát triển và truyền bá mọi nơi: And may oceans of 
Dharma prosper and spread everywhere. 


(D) Hồi Hướng và Ngã Ái 
Decdication and Selƒ-attachmenf 


Hồi Hướng và sự bám víu vào cái ngã— Dedication and Selƒ-atfachiment: Có lẽ khi chưa 
biết tu chúng ta chỉ hạn cuộc về quyền lợi cho chính mình, chẳng hạn như “Tôi muốn cái 
này, tôi không muốn cái kia”, vân vân. Thái độ hẹp hòi này chỉ bận tâm đến riêng mình. 
Lối suy tư vị kỷ như vậy chỉ chú trọng đến sự an lạc của “cái tôi” duy nhất, mà không 
thiết gì đến hạnh phúc của người khác. Quan niệm hẹp hòi cực đoan ấy làm cho ta tự 


4265 


khép kín lại. Dù chúng ta không nói ra, nhưng sự khép kín này cũng đồng nghĩa với ý 
nghĩ “Tôi là con người quan trọng nhất trong vũ trụ này. Ai chết mặc ai, không dính dáng 
gì đến tôi. Chỉ có hạnh phúc của mình tôi là đáng kể.” Cho đến khi nào chúng ta vẫn 
còn tập trung toàn lực vào hạnh phúc của riêng mình, dù là hạnh phúc thế tục hay siêu 
thế, thì chúng ta không thể nào kinh nghiệm cái bao la của một tâm hồn mở rộng. Cách 
duy nhất để đạt cái thấy toàn diện của giác ngộ là giải thoát mình ra khỏi sự hạn hẹp của 
ngã chấp ngã ái này. Là Phật tử chơn thuần, chúng ta phải luôn cố gắng khắc phục thói 
quen vị kỷ và nghĩ đến hạnh phúc của người khác càng nhiều càng hay, vì đây là cách 
duy nhất để đạt đến một cái tâm khoáng đạt, cách duy nhất để có được hạnh phúc lâu 
bền. Làm sao để có được cái tâm khoáng đạt và hạnh phúc bển lâu? Chúng ta nên luôn 
tu tập hạnh “Hồi Hướng.” Hồi hướng công đức thiện lành của mình đến cho một người 
hay một vật khác. Hồi hướng công đức là mục tiêu hay hướng đi mà Bồ Tát và Phật đã 
tận tụy tu hành cứu độ chúng sanh. Đây là một trong những ý niệm đặc biệt nhất trong 
Phật Giáo Đại Thừa. Hơn nữa, hổi hướng còn có nghĩa là một khi mình đã tạo được 
những năng lực tốt lành trong tâm mình, mình quyết định san sẻ hạnh phúc ấy với càng 
nhiều người chừng nào càng tốt chừng ấy. Vì chỉ có hồi hướng mới giúp ta loại bỏ tánh 
“ích kỷ,” nhân của mọi rắc rối, lo buồn, khổ đau, và phiền não. Hãy nhìn Đức Thích Tôn 
Từ Phụ xem Ngài đã làm gì với cuộc đời của Ngài. Ngài đã từ bỏ mọi bám víu vào tự 
ngã, hoàn toàn hiến mình cho hạnh phúc của tha nhân, và hậu quả là Ngài đã đạt đến 
hạnh phúc tột đỉnh của sự toàn giác. Rồi hãy nhìn lại chúng ta, chúng ta luôn bị ám ảnh 
bởi cái “Tôi”, “Tôi” và “Tôi” và chúng ta được gì ngoài những khổ đau và bất mãn 
không ngừng nghỉ. Vì vậy Phật tử chơn thuần nên luôn tu tập hạnh “Hồi Hướng” để mang 
lại hạnh phúc bên lâu chẳng những cho mình, mà còn cho tha nhân nữa—Maybe before 
we know how to cultivate we only limit the welfare to ourselves, 1.e. “[ want this, [ don't 
want that,” etc. This narrow attitude for our own happiness causes us to pay no attention 
to the welfare of anyone else. This extremely restricted view inevitably causes our heart 
to close. Then, even If we do not say 1t out, It 1s as 1 we feel “l[ am the most important 
person in the universe. The problems that others have are nothing related to me at all. lt 
1s only my own happiness that counts.” As long as we remain focused only on our own 
happiness, whether munadane or supermundane, we will never experience the vastness 
of a truly open heart. The only way to achieve the total vision of complete enlightenment 
1S tO Íree ourselves from the restrictions of this narrow, self-cherishing attitude. Sincere 
Buddhists should always try to overcome this self-cherishing and dedicate ourselves as 
fully possible to the welfare of others, the more the better, for this 1s the only way to 
achieve a completely opened heart, the only way to experlence lasting happiness. How 
can we achieve a completely opened heart and to experience lasting happiness? We 
should always practice “Dedication” Demitting means transferring the good we have 
done to all others, or to turn something from us to another or dedicating, or transfering of 
merit. The goal or direction of Bodhisattva or Buddha which devotes all merits to the 
salvation of others. This 1s one of the most outstanding ideas of Mahayana Buddhism. 
Furthermore, dedication also means that, having created a certain atmosphere of positive 
energy within ourselves, we determine to share this happiness with others as much as 
possible. Only “dedication” can help us eliminate our “self-cherishing” which 1s the main 
cause of all our confusion, frustration, sufferinss, and afflictions. Let take a look at what 


Œ) 


4266 


Sakyamuni Buddha did with his life. He gave up all his self-attachment, dedicated 
himself completely to the welfare of others, and as a result He attained the unsurpassed 
bliss of complete enlightenment. Then look at us, we are obsessed with the “T” and “Ƒ” 
and “I” and what we have gotten 1s unending misery and disappoinment. Thus, sincere 
Buddhists should try to cultivate on “Dedication” to eliminate “Self-attachmenf” and to 
attain lasting happiness for not only us, but also others. 


(E) Bất Hoại Hồi Hướng 
Indestructibhle dedicafion 


Tổng quan về “Bất Hoại Hồi Hướng ”—An overview oƒ “Indestructible dedication ”: 
Hồi hướng thứ nhì trong Thập Hồi hướng trong Kinh Hoa Nghiêm. Theo Pháp Tướng 
Tông thì đây là giai đoạn mà một vị Bồ Tát thấy tánh không một cách dễ dàng chứ 
không cần phải phân tích sự hiện hữu nữa——The second dedication ¡in the ten dedications 
in The Flower Adornment Sutra. According to the Fa-Hsiang School, this 1s the stage 
where the Bodhisattva sees emptiness easily without analyzIng exIstence. 


(IH) Chỉ tiết về “Bất Hoại Hồi Hướng ”— Details oƒ “Indestructible dedication ”: 


Ù 


8) 
b) 


c) 


đ) 


©) 


8) 


Đại Bồ Tát được đức tin bất hoại đối với tam thế chư Phật vì —Great enlightening beings 
attain indestructible faith in the Enlightened Ones of past, future and present because: 
Hay trọn phụng thờ tất cả chư Phật: They serve all Buddhas. 

Được đức tin bất hoại đối với tất cả chư Bồ Tát, nhẫn đến đối với các Bồ Tát sơ phát tâm 
cầu vô thượng đạo, vì thệ tu tất cả Bồ Tát thiện căn không mỏi nhàm: They attain 
indestructible faith in enlightening beings, even those who have Just resolved on the 
search for omnisclence for the first time, because they vow to tirelessly cultivate all 
foundations of goodness of enlightening beings. 

Được đức tin bất hoại đối với tất cả Phật pháp, vì phát chí nguyện sâu: They attain 
indestructible faith in all the Buddha qualities, because they conceive profound 
aspiration. 

Được đức tin bất hoại đối với tất cả Phật giáo, vì thủ hộ trụ trì: They attain indestructible 
faith in all Buddha teachings, because they abide by them and maintain them. 

Được đức tin bất hoại đối với tất cả chúng sanh, vì lòng từ bình đẳng xem chúng sanh 
đem lòng thiện căn hồi hướng khắp lợi ích: They attain indestructible faith in all sentient 
beings, because they look upon all sentient beings impartially with the eye of compassion 
and dedicate roots of goodness to their universal benefit. 

Được đức tin bất hoại đối với tất cả pháp lành thanh tịnh, vì khắp họp vô biên thiện căn: 
They attain indestructible faith in all pure ways, because everywhere they amass 
boundless roots of goodness. 

Được đức tin bất hoại đối với đạo hồi hướng của tất cả Bồ Tát vì đầy đủ những thắng 
nguyện: They attain indestructible faith of dedication of enlightening beings, because 
they fulfilI their noble aspiration. 


h) 


1) 


}) 


2) 


a) 
b) 


c) 
đ) 
©) 


a) 
b) 
c) 
d) 
©) 


8) 
h) 
1) 


}) 


4267 


Được đức tin bất hoại đối với các Bồ Tát pháp sư, vì đối với các Bồ Tát tưởng là Phật 
vậy: They attain Indestructible faith in all teachers of the ways of enlightening beings, 
because they think of the enlightening beings as Buddhas. 

Được đức tin bất hoại đối với thần thông tự tại của tất cả Phật, vì thâm tín chư Phật khó 
nghĩ bàn: They attain indestructible faith in the spiritual powers of all Buddhas, because 
they deeply believe In the Iinconceivability of the Buddhas. 

Được đức tin bất hoại đối với phương tiện thiện xảo của tất cả Bồ Tát, vì nhiếp thủ vô 
lượng vô số công hạnh: They attain indestructible faith in the practice of skill in 
expedient means exercised by all enlightening beIngs, because they include countless 
Various realms OŸ acfivIty. 

Đại Bồ Tát lúc an trụ đức tin bất hoại như vậy đối với Phật, Bồ Tát, Độc Giác, Thanh 
Văn, Phật pháp, Phật giáo, chúng sanh——Great enlightening beings abide 1n indestructible 
faith In various realms such as those of Buddhas, enlightening beings, disciples of 
Buddhas, individual 1lluminates, of Buddhist doctrines, and of sentient beinøs: 

Trong đó khéo vun trồng thiện căn: They plant roots of goodness. 

Khiến thêm tâm Bồ Đề: Causing the determination for enlightenment to grow more and 
more. 

Khiến lớn lòng từ bị: Causing their kindness and compassion to become broad and great. 
Quán sát bình đẳng: They observe impartially. 

Tùy thuận tu học chỗ làm của chư Phật: They accord with and practice the deeds of the 
Buddhas. 

Nhiếp thủ tất cả thiện căn thanh tịnh: Embracing all pure foundations of goodness. 

Vào nghĩa chơn thật: Entering the truth. 

Nhóm công hạnh phước đức: They assembled virtuous practices. 

Thực hành bố thí lớn: They carry out great works of charity. 

Tu các công đức: They cultivate meritorious qualities. 

Xem tam thế bình đẳng: Look upon the past, present and future as equal. 

Bồ Tát dùng thiện căn công đức như vậy hồi hướng——Great enlightening beings dedicate 
such virtues to: 

Tu Nhứt thiết trí: Cultivating Omniscience. 

Nguyện thường thấy Phật: Aspiring to always see the Buddhas. 

Nguyện gần các bạn lành: Aspiring to associate with companions. 

Nguyện cùng ở với chư Bồ Tát: Aspiring to live among enlightening beings. 

Nguyện nhớ Nhứt thiết trí không rời: Aspiring to constantly keep their minds on 
Omniscience. 

Nguyện thọ trì Phật giáo siêng thủ hộ: Vowing to accept and hold the Buddhist teachings. 
Nguyện bảo hộ và giáo hóa thành thục tất cả chúng sanh: Vowing to conscientiously 
protect, educate and develop all sentient beings. 

Tâm thường hổi hướng đạo xuất thế: Their minds always dedicated to the path of 
emancipation from the world. 

Nguyện cúng dường hầu hạ tất cả pháp sư: Vowing to provide for and serve all teachers 
Of truth. 

Hiểu rõ các pháp, ghi nhớ chẳng quên: Understanding the principles of the teachings and 
retain them In memory. 


k) 


4) 


a) 


b) 


đ) 


8) 


4268 


Nguyện tu hành đại nguyện, đều khiến đây đủ: Vowing to cultivate and practice great 
Vows and cause them to be fulfilled. 

Bồ Tát tu hồi hướng như vậy——Enlightening beings cultivate dedications in this way: 
Chứa nhóm thiện căn——To amass roots of goodness: Khi đã chứa nhóm thiện căn như vậy 
rồi, dùng những y báo của thiện căn nầy mà tu Bồ Tát hạnh, trong mỗi niệm thấy vô 
lượng Phật và phụng thờ cúng dường —Once they have amassed varlous roots of 
goodness, they cultivate the practices of enlightening beingsby means of the results of 
these roots of goodness. In every sucessive moment they see innumerable Buddhas, and 
serve and provide for them In accordance with their needs. 

Thành tựu thiện căn: To accomplish roots of goodness. 

Tăng trưởng thiện căn: To develop roots of goodness. 

Tư duy thiện căn: Contemplate roots of goodness. 

Hệ niệm (định) thiện căn: To concentrate roots of goodness. 

Phân biệt thiện căn: To analyze roots of goodness. 

Mết thích thiện căn: To delight in roots of goodness. 

Tu tập thiện căn: To cultivate roots of goodness. 

An trụ thiện căn: To abide 1n roots of goodness. 

Chư Bồ Tát tôn kính cúng dường chư Phật trải qua vô lượng vô số bất khả thuyết kiếp, 
cúng dường luôn, không thối chuyển, không thôi nghỉ với những thứ quý báu— 
Enlightening beings reverently present the following offerings with pure-minded respect 
to all Buddhas for countless, incalculable eons, never retreating, never ceasing: 

Vô số châu báu, hoa, tràng hoa, y phục, lọng, tràng, phan, đồ trang nghiêm: They provide 
innumerable Jewels, flowers, garlands, garments, parasols, banners, pennants, 
adornments. 

Vô số hương thoa, hương bột, hương hòa trộn, hương đốt: They provide innumerable 
perfumes, powdered incenses, mixed scents, burning Incenses. 

Vô số sự hầu hạ, thâm tín, mến ưa, tâm thanh tịnh, tôn trọng, ca ngợi, lễ kính: They 
provide Iinnumerable services, profound faith, aspiration, pure mind, respect, praIse, 
honor. 

Vô số bửu tòa, hoa tòa, hương tòa, man tòa, chiên đàn tòa, y tòa, kim cang tòa, ma-ni 
tòa, bửu thắng tòa, bửu sắc tòa: They provide innumerable jewel seats, flower seats, 
Incense seats, seats of garlands, sandlewood seats, cloth seats, diamond seats, crystal 
Seafs, precIous streamer seafs, Jewel-colored seats. 

Vô số chỗ kinh hành trải hoa, trải báu,trải hương, trải tràng hoa, trải y phục, trải lụa màu: 
They provide Iinnumerable flowered parks, beJeweled parks, perfumed parks, parks hung 
with garlands, parks spread with robes, Jewel-studded parks. 

Vô số chỗ kinh hành trồng cây bửu-đa-la, lan can báu, lưới linh báu giăng che: They 
provide innumerable parks with trees of all precious substances, parks with balustrades of 
all precious substances, parks covered with nets of chimes of all Jjewel]s. 

Vô số cung điện báu, cung điện hoa, cung điện tràng hoa, cung điện hương, cung điện 
chiên đàn, cung điện diệu hương tạng, cung điện kim cang, cung điện ma ni, tất cả đều 
quý đẹp hơn ở cõi trời: They provide innumerable palaces of all precious substance, 
palaces with all kinds of flowers, palaces with all kinds of garlands, palaces with all kinds 
of Iincenses, palaces with all kinds of sandalwood, palaces with stores of all kinds of 


h) 


1) 


cS—. 
` 


x  x%x  x x xXx x *% 


6) 


nỤ 


a) 
b) 
c) 


4269 


aromatic resinspalaces of all kinds of diamonds, palaces with all kinds of crystal, all 
extraordinary fine, surpassing those of the heavens. 

Vô số cây báu, cây hương, cây bửu y, cây âm nhạc, cây diệu âm thinh, cây đồ trang 
nghiêm, cây hàng lụa báu, cây vòng báu: They provide Iinnumerable trees of mixed 
Jewels, trees Of various Íragprances, trees of preclous raimenfts, trees of music, trees Of 
fascinating Jewels, trees of gem-studded streamers, trees Of precIous rInøs. 

Vô số cây hoa hương tràng phan lọng trang nghiêm che mát các cung điện: They provide 
innumerable trees adorned with banners, pennants, and canoples with the fragrances of 
all flowers. 

Cung điện được trang nghiêm——The palaces are also adorned with: 

Vô số mái hiên trang nghiêm: Innumerable lattices. 

Cửa chính cửa hông trang nghiêm: Innumerable windows, doors. 

Vô số lâu các trang nghiêm: Innumerable balconies. 

Vô số hình bán nguyệt trang nghiêm: Innumerable crescents. 

Vô số màn trang nghiêm: Innumerable drapes. 

Covered with countless nets of gold: Vô số lưới vàng giăng che. 

Vô số hương thơm tỏa khắp: Countless perfumes wafting throughout them scenting 
everywhere. 

Vô số thẩm báu trải đất: Countless robes spread on the ground. 

Sau khi mỗi Đức Như Lai diệt độ, Bồ Tát cũng cúng dường xá lợi như đã cúng dường chư 
Phật, vì muốn khiến chúng sanh—After each Buddha dies, enlightening beings also 
respectfully make similar offerings to all their relics, in order to: 

Muốn khiến chúng sanh khởi lòng tin thanh tịnh: To induce all sentient beings to develop 
pure faith. 

Nhiếp thiện căn: To embody all foundations of goodness. 

Lầa các khổ: To be red from all suffering. 

Hiểu biết rộng: To have broad understanding. 

Dùng đại trang nghiêm để tự trang nghiêm: To be arayed with great adornments. 

Chỗ tu hành được rốt ráo: To consummate all their undertakings. 

Biết chư Phật xuất thế rất khó gặp: To know how rare it is to meet a Buddha. 

Được đủ vô lượng trí lực của Như Lai: To fulfill the immeasurable power of the 
enlightened. 

Trang nghiêm cúng dường tháp miếu của chư Phật: To adorn and make offerings to the 
tombs and shrines of Buddhas. 

Trụ trì Phật pháp: To Maintain the teachings of all Buddhas. 

Bồ Tát cúng dường hiện tại chư Phật và xá lợi của Phật như vậy, dầu cả vô số kiếp nói 
cũng không thể hết: Their offerings to living Buddhas and to their relics after death could 
never be fully told of even 1n an incalculable period of time. 

Bồ Tát tu tập vô lượng công đức vì muốn thành thục tất cả chúng sanh—Enlightening 
beings cultivate and accumulate Iimmeasurable virtue 1s all to develop and mature 
sentient beings: 

Không thối chuyển: Without retreating. 

Không dứt nghỉ: Without ceasing. 

Không nhàm mỏi: Without wearying. 


}) 
k) 
Ù 
8) 


8) 
b) 


c) 
đ) 


©) 


8) 


h) 


1) 
}) 


3) 
a) 


b) 
c) 


đ) 
©) 


8) 


h) 
1) 


4270 


Không chấp trước: Without clinging. 

LẦa tâm tưởng: Free from all mental images. 

Không y chỉ: Without stopping anywhere. 

Tuyệt hẳn sở y: Forever beyond all dependence. 

Xa lìa ngã, ngã sở: Detached from self and anything pertaining to a self. 

Dùng pháp ấn như thật ấn chứng các nghiệp môn: They seal all aspects of their activities 
with the stamp of truth. 

Được pháp vô sanh: Realize the birthlessness of things. 

Trụ chỗ trụ của Phật: Abide ¡in the abode of Budhahood. 

Quán tánh vô sanh: Observe the nature of birthlessness. 

Chư Phật hộ niệm, phát tâm hồi hướng—In the care of the Budhas, they set their minds 
on dedication: 

Hồi hướng tương ưng với pháp tánh: Dedication in accord with the nature of all things. 
Hồi hướng phương tiện nhập pháp vô tác chỗ làm được thành tựu: Dedication entering 
Into the uncreated truth, yet perfecting created expedient methods. 

Hồi hướng phương tiện bổ la chấp trước: Dedication of techniques discarding 
attachmenis to concepts of phenomena. 

Hồi hướng an trụ nơi vô lượng thiện xảo: Dedication abiding in countlessenlightening 
skils. 

Hồi hướng ra khỏi hẳn tất cả cõi hữu lậu: Dedication forever departing from all realms 
Of exIstence. 

Hồi hướng khéo tu hành chẳng trụ nơi tướng: Dedication of expedient application of 
practices without sticking to forms. 

Hồi hướng nhiếp khắp tất cả thiện căn: Dedication embracing all foundations of 
gøoodness. 

Hồi hướng thanh tịnh khắp tất cả Bổ Tát hạnh rộng lớn: Great dedicationpurifying the 
acts of all enlightening beings. 

Hồi hướng phát tâm vô thượng bổ để: Dedication rousing the will for enlightenment. 

Hồi hướng đồng trụ tất cả thiện căn: Dedication living with all bases of goodness. 

Hồi hướng đầy đủ tâm tín giải vô thượng: Dedication fulfilling supreme faith. 

Đại Bồ Tát lúc đem thiện căn hồi hướng như vậy, nghĩ rằng——When enlightening beings 
dedicate such roots of goodness, thoupht: 

Dầu theo sanh tử mà chẳng biến đổi: Though they go along with birth and death, they are 
not changed. 

Cầu nhứt thiết trí chưa từng thối chuyển: They seek omniscience without ever retreating. 
Ở trong tam giới mà tâm không loạn động: While being In the various realms of 
exIstence, their minds are undisturbed. 

Trọn có thể độ thoát tất cả chúng sanh: They are able to liberate all sentient beings. 
Chẳng nhiễm pháp hữu vi: They are not stained by compounded thinøs. 

Chẳng mất trí vô ngại: They do not lose unimpeded knowledge. 

Bồ Tát hàng vị nhơn duyên vô tận: Their fulfillment of causes and conditions of 
enlightening beings" practices and stages 1s Inexhaustible. 

Không bị các pháp thế gian làm biến động: Worldly things cannot change or move them. 
Thanh tịnh đầy đủ các Ba-La-Mật: They fulfill the pure ways of transcendence. 


4271 


j_ Trọn có thể thành tựu nhứt thiết trí lực: They are able to accomplish all knowledge and 
pOWCT. 

kỳ Lìa các si ám: They get rid of the darkness of ignorance and folly. 

)_ Thành tâm Bồ Đề: They develop the will for enlightenment. 

m) Khai thị quang minh: They reveal the light of enlightenmernt. 

n) Tăng trưởng tịnh pháp: They increase pure ways. 

o)_ Hồi hướng thắng đạo: The dedicate to the supreme Way. 

p) Đầy đủ các hạnh: They fulfill all practices. 

10) Bồ Tát lại tu tập hồi hướng bằng cách—Enlightening beings also cultivate dedication by 
means of: 

a) Dùng ý thanh tịnh khéo hay phân biệt: With clear, pure intellect they are able to skillfully 
analyze things. 

b)_ Rõ biết chư pháp đều tùy tâm hiện: They comprehend all things as appearing according 
to the mind. 

c)_ Rõ biết—They know clearly: 

Chư nghiệp như huyễn: They know deeds are like ¡llusions. 

Báo như tượng: Results of deeds are like paIntings. 

Hành như hóa: All activitiles are like magiIc tricks. 


x  x%x %x x%x 


Pháp nhơn duyên sanh đều như tiếng vang mà thôi: Things born of causes and conditions 

are all like echoes. 

Tất cả Bồ Tát hạnh như bóng: The practices of enlightening beings are like reflections. 

Xuất sanh pháp nhãn thanh tịnh vô trước: They produce the clear, pure eye of reality. 

Thấy cảnh giới vô tác rộng lớn: They see the vast realm of the uncreated. 

Chứng tánh tịch diệt: They realize their null essence. 

Rõ pháp bất nhị, được pháp thiệt tướng: They understand the nonduality of things and 

discover the true aspect of things. 

* Đủ Bồ Tát hạnh, nơi các pháp không chấp sắc tướng: They ulfill the practices of 
enlightening beings without attachment to any forms. 

*. Khéo hay thực hành những việc đồng sự mà không rời bỏ các pháp lành thanh tịnh: They 
are able to carry out all commonplace acts without ever abadoning pure principles and 
practices. 

* Lầa tất cả chấp trước mà trụ hạnh vô trước: Free from all attachments, they remain 
unattached In action. 

11) Bồ Tát khéo léo tư duy không mê hoặc, chẳng trái các pháp, chẳng hoại nghiệp nhơn: 


x  x%x  x x *%x 


Enlightening beings think flexibly, without confusion or delusion, without contradicting 
facts, without destroying active causes. 

12) Khéo hồi hướng và thấy rõ chơn thiệt: Dedicating as is appropriate with clear perception 
of real truth. 

13) Biết pháp tánh, dùng sức phương tiện thành tựu nghiệp báo đến bờ kia: They know the 
inherent nature of things, yet by the power of skill in means they accomplish results of 
action and reach the other shore. 

14) Dùng trí huệ quán sát tất cả các pháp và được trí thần thông: With knowledge and 
wisdom they examine all things and attain knowledge of spiritual faculties. 


4272 


15) Vô tác mà thực hành các nghiệp thiện căn tùy tâm tự tại: The virtues of their deeds are 


carried out without striving, in accordance with their free wIll. 


16) Bồ Tát đem những thiện căn hồi hướng như vậy vì —Enlightening beings dedicate roots 


a) 
b) 
c) 
d) 
©) 
Ð 


Of goodness 1n this way because: 

Muốn độ thoát tất cả chúng sanh: They want to liberate all sentient beings. 

Muốn chẳng dứt Phật chủng: They want to keep the lineage of Buddhas unbroken. 

Lầa hẳn nghiệp ma: Be forever rid of demonic activity. 

Thấy nhứt thiết trí: See omniscience. 

Ước nguyện không ngằn mé, không nhàm bỏ: Their aspiration is never discarded. 

Lầa các cảnh giới, dứt những tạp nhiễm: They detach from mundane objects and cut off 
all mixup and defilement. 


17) Bồ Tát nguyện—Enlightening beings wish: 


8) 
b) 
c) 
đ) 
©) 
Ð 


8) 


q) 


Nguyện tất cả chúng sanh được trí thanh tịnh: They wish all sentient beings to aftain pure 
knowledge. 

Nguyện tất cả chúng sanh vào phương tiện giải thoát sâu: They wish all sentient beings 
enter deeply 1nto techniques of liberation. 

Nguyện tất cả chúng sanh ra khỏi pháp sanh tử: They wish all sentient beings depart from 
the state of birth and death. 

Nguyện tất cả chúng sanh được thiện căn của Phật: They wish all sentient beings to 
attain the bases of virtues of Buddhahood. 

Nguyện tất cả chúng sanh dứt hẳn tất cả ma nghiệp: They wish all sentient beings 
forever end all delusive activities. 

Nguyện tất cả chúng sanh dùng ấn bình đẳng ấn khắp các nghiệp: They wish all sentient 
beings stamp all actions with the sea]l of equanimity. 

Nguyện tất cả chúng sanh phát tâm vào thẳng nhứt thiết chủng trí và thành tựu tất cả 
pháp xuất thế gian: They wish all sentient beings to determine to enter knowledge of all 
ways of libertion, and accomplish all transmundane qualities. 








(F) Chí Nhứt Thiết Xứ Hồi Hướng 
Decdication reaching all pÏÌaces 


Tổng quan về “Chí Nhứt Thiết Xứ Hồi Hướng Của Chư Đại Bồ Tát ”— An overview 0ƒ 
*Dedication reaqching all pÏlaces 0ƒ great enlightening beings ”: Theo kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 25, Hồi Hướng, đây là Đệ tứ Hồi hướng trong thập hổi hướng——According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 25, Ten Dedications, this 1s the fourth dedication of the 
ten dedications, the dedication reaching all places of great enlightening beings. 


(II Chỉ tiết về “Chí Nhứt Thiết Xứ Hồi Hướng Của Chư Đại Bồ Tát”—Details oƒ 


Ù 


*Dedicatfion reaching dÌl pÏlaces 0ƒ great enhightening Đeings ”: 

Đại Bồ Tát lúc tu tập tất cả thiện căn tự nghĩ rằng: “Nguyện năng lực của thiện căn công 
đức nây đến tất cả chỗ—When enlightening beings cultivate all roots of goodness, they 
think: “May the power of virtue of these roofs of goodness reach all places”. 


a) 
b) 


c) 
đ) 


©) 


3) 


a) 


đ) 
4) 


a) 


b) 


x  x x x x%x *%x x *% 


4273 


Ví như thực tế không chỗ nào là chẳng đến: Just as reality extends everywhere without 
©xception. 

Đến tất cả vật: Reaching all things. 

Đến tất cả thế gian: Reaching all worlds. 

Đến tất cả chúng sanh: Reaching all beings. 

Đến tất cả quốc độ: Reaching all lands. 

Đến tất cả pháp: Reaching all phenomena. 

Đến tất cả không gian: Reaching all space. 

Đến tất cả thời gian: Reaching all time. 

Đến tất cả hữu vi và vô vi: Reaching all that is compounded and uncompounded. 

Đến tất cả ngôn ngữ và âm thanh: Reaching all speech and sound. 

Đại Bồ Tát tu tập thiện căn tự nghĩ rằng—When enlightening beings cultivate all roots of 
gøoodness, they think: 

Nguyện thiện căn nầy đến khắp chỗ của tất cả Như Lai: May these roots of goodness 
reach the abodes of all enlightened ones. 

Cúng đường tất cả tam thế chư Phật: Be as offerings to all those Buddhas. 

Phật quá khứ hạnh nguyện đều viên mãn: The past Buddhas whose vows are fulfilled. 
Phật vị lai đầy đủ sự trang nghiêm: The future Buddhas who are fully adorned. 

Phật hiện tại cùng quốc độ đạo tràng chúng hội cùng khắp tất cả hư không pháp giới: 
The present Buddhas, their lands, sites of enlightenment, and congregations, filling all 
realms throughout the entirety of space. 

Chư Bồ Tát cũng nguyện dùng những đồ cúng dường của chư Thiên để dâng lên chư Phật 
khắp vô lượng vô biên thế giới—Enlightening beings also aspire to present to all 
Buddhas offerings like those of the celestials: 

Do tín giải oai lực lớn: By virtue of the power of faith. 

Do trí huệ rộng lớn không chướng ngại: By virtue of great knowledge without obsftruction. 
Do tất cả thiện căn đều hồi hướng: By virtue of dedication of all roots of goodness. 

Lúc tu tập Chí nhứt thiết xứ Hồi hướng, Đại Bồ Tát lại nghĩ đến—When cultivating 
dedication reaching all places, great enlightening beinss think to: 

Chư Phật Thế Tôn cùng khắp tất cả hư không pháp giới: The Buddhas pervade all 
realms In space. 

Những hạnh nghiệp tạo ra: Varlous actions produced In. 

Trong vô lượng mười phương thế giới: In the worlds of all the unspeakably many world 
systems In the ten directions. 

Trong bất khả thuyết Phật độ: In unspeakably many Buddha-lands. 

Trong bất khả thuyết Phật cảnh giới: In unspeakably many Buddha-spheres. 

Trong các loại thế giới: In all kinds of worlds. 

Trong vô lượng thế giới: In infinite worlds. 

Trong vô biên thế giới: In worlds without boundaries. 

Trong thế giới xoay chuyển: In rotating worlds. 

Trong thế giới nghiêng: In sideways worlds. 

Trong thế giới úp và thế giới ngửa: In worlds facing downward and upward. 


c) 


đ) 


Œ) 


4214 


Trong tất cả thế giới như vậy, chư Phật hiện tại trụ thế thị hiện những thần thông biến 
hóa: In all worlds such as these, all Buddhas manifest a span of life and display varlous 
spiritual powers and demonstrations. 

Trong những thế giới đó lại có những Bồ Tát dùng sức thắng giải vì những chúng sanh 
đáng được giáo hóa mà -—In these worlds there are enlightening beings who, by the 
power ofresoluton_ for the sake of sentient beings who can be taught: 

Khắp khai thị vô lượng thần lực tự tại của Như Lai: They appear as Buddhas in all worlds 
and reveal everywhere the boundless freedom and spiritual power of the enlightened. 
Pháp thân đến khắp không sai biệt: The body of reality extending everywhere without 
distinction. 

Bình đẳng vào khắp tất cả pháp giới: Equally entering all realms of phenomena and 
principles. 

Thân Như Lai Tạng bất sanh bất diệt: The body of inherent Buddhahood neither born nor 
perishing. 

Dùng phương tiện thiện xảo hiện khắp thế gian chứng pháp thiệt tánh, vì vượt hơn tất cả, 
vì được sức bất thối vô ngại, vì sanh nơi trong tri kiến vô ngại đức tánh rộng lớn của Như 
Lai: By skillful expedients appearing throughout the world, because of realizing the true 
nature of things, transcending all, beause of attainment of nonregressing power, because 
of birth among the people of vast power of unobstructed vision of the enlightened. 


(G) Cứu Hộ Nhứt Thiết Chúng Sanh 
Ly Chúng Sanh Tướng Hồi Hướng 
Dedication to saving all senfient beings 
wifhout any mental tinage 0ƒ senHient beings 


Tổng quan về Cứu Hộ Nhút Thiết Chúng Sanh Ly Chúng Sanh Tướng Hồi Hướng—An 
oyerview 0ƒ Dedication to saving dll senfient beings withouf any menfal image 0ƒ sentienf 
beings: Theo lời dạy của Đức Thế Tôn trong Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 25, Thập Hồi 
Hướng, chư Bồ Tát luôn tâm nguyện cứu hộ chúng sanh giải thoát khỏi chúng sanh 
tướng—According to the Buddha in The Flower Adornment Sutra, chapter 25, Ten 
Dedications, Enlightening Beings always vow to save other sentlent beings without any 
merntal image of sentient beings 


(II) Chỉ tiết về Cứu Hộ Nhứt Thiết Chúng Sanh Ly Chúng Sanh Tướng Hồi Hướng— 


l) 


a) 
b) 


Details oƒ Dedication to saving dÌl sentient beings without any mentfal ti nage 0ƒ senfient 
beings: 

Nguyện đem những thiện căn nầy làm lợi ích khắp chúng sanh —May these roots of 
goodness universally benefit all sentient beings: 

Lầm cho họ thanh tịnh đến nơi rốt ráo: Causing them to be purified. 

Đến bến bờ rốt ráo: To reach the ultimate shore. 


2) 


b) 


c) 


đ) 


8) 


h) 


}) 


3) 


a) 


b) 


c) 


4275 


Lìa hẳn vô lượng khổ não của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la: To forever leave 
the Iinnumerable pains and afflictions of the realms of hells, hungry ghosts, animals and 
asuras (tifan§). 

Đại Bồ Tát lúc trồng thiện căn, nguyện đem thiện căn của mình hồi hướng như vầy— 
When the great Enlightening Beings plant these roots of goodness, they dedicate thetr 
won roofs of goodness thus: 

Tôi sẽ làm nhà cho tất cả chúng sanh để họ thoát khỏi tất cả sự khổ: I should be a hostel 
for all sentient beings, to let them escape from all painful things. 

Tôi sẽ làm chỗ cứu hộ cho tất cả chúng sanh, khiến họ đều được giải thoát phiền não: I 
should be a protector for all sentient beings, to let them all be liberated from all 
afflictions. 

Tôi sẽ làm chỗ quy-y của tất cả chúng sanh, khiến họ đều được xa lìa sự bố úy: I should 
be a refuge for all sentient beings, to free them from all fears. 

Tôi sẽ làm chỗ xu hướng cho tất cả chúng sanh, khiến họ được đến nơi nhứt thiết trí: I 
should be a goal for all sentient beings, to cause them to reach universal knowledge. 

Tôi sẽ làm chỗ an ổn cho tất cả chúng sanh, khiến họ được an ổn rốt ráo: I should make a 
resting place for all sentient beings, to enable them to find a place of peace and securIty. 
Tôi sẽ làm ánh sáng cho tất cả chúng sanh, khiến họ được trí quang diệt sĩ ám: I should 
be a light for all sentient beings, to enable them to attain the light of knowledge to 
annihilate the darkness of Ignorance. 

Tôi sẽ làm đèn để phá tối vô minh cho họ: I should be a torch for all sentient beings, to 
destroy all darkness of nesclence. 

Tôi sẽ làm đèn cho tất cả chúng sanh, khiến họ an trụ nơi rốt ráo thanh tịnh: I should be a 
lamp for all sentient beings, to cause them to abide In the realm of ultimate purIty. 

Tôi sẽ làm Đạo sư cho tất cả chúng sanh dẫn dắt họ vào pháp chơn thiệt: I should be a 
guide for all sentient beings, to lead them Info the truth. 

Tôi sẽ làm Đại Đạo Sư cho tất cả chúng sanh, ban cho họ trí huệ lớn vô ngại: I should be 
a great leader for all sentient beings, to give them great knowledse. 

Đại Bồ Tát đem những thiện căn hồi hướng như vậy, bình đẳng lợi ích tất cả chúng sanh, 
rốt ráo đều khiến họ được nhứt thiết trí: Great Enlightening Beings dedicate all 
foundations of goodness In this way, to equally benefit all sentient beings and ultimately 
cause them alÏ to attain universal knowledge. 

Đại Bồ Tát lợi ích hồi hướng cho hàng chẳng phải thân hữu đồng như đối với hàng thân 
hữu của mình: Enlightening Beings' protection of and dedication to those who are not 
therr relatives or friends are equal to those for their relatives and friends. 

Bồ Tát đã nhập tánh bình đẳng của tất cả pháp, với tất cả chúng sanh không có một quan 
niệm là chẳng phải thân hữu: Enlightening Beings enter the equal nature of all things, 
they do not conceive a single thought of not being relatives or friends. 

Giả sử có chúng sanh nào đem lòng oán hại Bồ Tát, Bồ Tát nầy cũng vẫn thương mến họ 
với tâm bi mẫn, trọn không hờn giận: Even ¡f there be sentient beings, who have 
maliclous or hostile Iintentions toward the Enlightening Beinss, still the Enlightening 
Beings also regard them with the eye of compassion and are never angered. 


4) 


5) 
8) 


b) 


đ) 


6) 


?) 


8) 


9) 


4276 


Bồ Tát luôn làm thiện tri thức cho khắp cả chúng sanh. Đem Chánh Pháp giảng thuyết 
cho chúng sanh, khiến họ tu tập—They are good friends to all sentient beings. Explain 
the right teaching for sentient beings, so that they may learn and practice It. 

Bồ Tát hồi hướng vì —Enlightening beings dedicate because: 

Chư Bồ Tát như biển cả, không thể biến hoại bởi chất độc. Tất cả những kẻ ngu muội, vô 
trí, vô ân, sân độc, kiêu mạn, mê tối, không biết pháp lành, cũng không làm bức hại hay 
loạn động tâm Bồ Tát được: They are just as the ocean which cannot be changed or 
destroyed by all poisons—The varlous oppressive afflictions of all the Ignorant, the 
unwise, the ungrateful, the wrathful, those poisoned by covetousness, the arrogant and 
concerted, the mentally blind and deaf, those who do not know what 1s good, and other 
such evil sentient beings, cannot disturb the Enlightening Beings. 

Ví như mặt nhựt hiện ra nơi thế gian—Just as the sun, appearing ¡n the world: 

Chẳng do vì kể sanh manh mà lại ẩn đi không sáng: Not concealed because those who 
are born blind do not see 1t. 

Lại cũng chẳng vì sương mù hay a-tu-la, cây diêm phù để, gộp cao, hang sâu, bụi khói 
hay mây mù che chướng: Not hidden by the obstruction of such things as mirages, 
eclipses, trees, high mountaIns, deep ravines, dust, mist, smoke, or clouds. 

Lại cũng chẳng vì thời tiết biến đổi mà ẩn đi không sáng: Not concealed by the change of 
S€aASONS. 

Chư Bồ Tát hổi hướng với phước đức lớn, với tâm sâu rộng: Enlightening Beings 
dedicate with great virtues, with deep and broad minds. 

Hồi hướng vì muốn rốt ráo công đức trí huệ, nên đối với pháp thắng thượng lập chí 
nguyện pháp quang chiếu khắp thấy tất cả nghĩa, nơi các pháp môn trí huệ tự tại, thường 
vì lợi ích chúng sanh mà tu pháp lành, chẳng bao giờ lầm sanh lòng tổn hại chúng sanh: 
They dedicate because they want ultimate virtue and knowledge, their minds aspire to 
the supreme truth; the light of truth illumines everywhere and they perceive the meanings 
of everything. Their knowledge freely commands all avenues of teaching, and In order to 
benefit all sentient beings they always practice virtlous ways, never mistakenly 
concerving the Idea of abandoning sentient beings. 

Chẳng vì chúng sanh tệ ác mà rời bỏ chẳng tu hồi hướng: They do not reject sentient 
beings and fail to cultivate dedication because of the meanness of character of sentient 
beings, or because their eroneous wIll, ilI-will and confusion are hard to quell. 

Chỉ dùng giáp trụ đại nguyện để tự trang nghiêm, luôn cứu hộ chúng sanh không thối 
chuyển: They just array themselves with the armor of great vows of Enlightening Beings, 
saving senfient beings without ever retreafing. 

Chẳng vì chúng sanh vô ân mà thối Bồ Tát hạnh, bỏ Bồ Đề đạo: They do not withdraw 
from enlightening activity and abandon the path of enlightenment Just because sentient 
beings are ungrateful. 

Chẳng vì ở chung với kẻ phàm ngu mà lìa bỏ tất cả thiện căn như thật: They do not get 
sick of sentient beings Just because 1gnoramuses altogether give up all the foundations of 
gøoodness which accord with reality. 


10) Chẳng vì chúng sanh thường sanh lỗi ác khó nhẫn thọ được mà sanh lòng nhàm mi: 


They do not retreat because sentient beings repeatedly commit excesses and evils which 
are hard to bear. 


4277 


11) Đại Bồ Tát chẳng phải chỉ vì cứu hộ một chúng sanh mà tu các thiện căn hồi hướng vô 


thượng Bồ Để, mà chính vì cứu hộ khắp tất cả chúng sanh vậy: Great Enlightening 
Beings do not cultivate roots of goodness and dedicate them to complete perfect 
enlightenment Just for the sake of one sentient being; 1t 1s in order to save and safeguard 
all sentient beings everywhere that they cultivate roots of goodness and dedicate them to 
unexcelled complete perfect enlightenmert. 


12) Chẳng phải vì thanh tịnh một Phật độ, tin một Đức Phật, thấy một Đức Phật, rõ một pháp, 


nhưng chính vì thanh tịnh khắp tất cả Phật độ, tin khắp tất cả chư Phật, thấy khắp tất cả 
chư Phật, hiểu tất cả Phật pháp mà phát khởi đại nguyện tu các thiện căn hồi hướng vô 
thượng Bồ Đề: It is not purify just one Buddha-land, not because of belief in just one 
Buddha, not Just to see one Buddha, not Just to comprehend one doctrine that they 
Initiate the determination for great knowledge and dedicate 1t to unexcelled complete 
perfect enlightenment. It is to purify all Buddha-lands, out of faith in all Buddhas, to serve 
all Buddhas, to understand all Buddha-teachinss, that they Initlate øreat vows, cultivate 
the foundatons of goodness, and dedicate them to unexcelled complete perfect 
enlightenmernt. 


13) Chư Bồ Tát nguyện rằng: “Do thiện căn của tôi đây, nguyện tất cả các loài, tất cả chúng 


sanh đều được thanh tịnh, công đức viên mãn, chẳng bị trở ngại hư hoại, không cùng tận, 
thường được tôn trọng, chánh niệm chẳng quên, được trí huệ quyết định, đủ vô lượng trí, 
ba nghiệp thân khẩu ý tất cả công đức viên mãn trang nghiêm.”—Enlightening Beings 
vow that: “By my roofs of goodness, may all creatures, all sentilent beings, be purified, 
may they be filled with virtues which cannot be ruined and are inexhaustible. May they 
always gain respect. May they have right mindfulness and unfailing recollection. May 
they attain sure discernment. May they be replete with immeasurable knowledge. May 
all virtues of physical, verbal and mental action fully adorn them.” 


14) Do những căn lành nầy—By these roots of goodness: 


8) 
b) 


c) 


đ) 


©) 


8) 


Khiến tất cả chúng sanh thừa sự cúng dường tất cả chư Phật không bỏ qua: They will 
cause all sentient beings to serve all Buddhas, to their unfailing benefit. 

Khiến chúng sanh khởi lòng tin chư Phật thanh tịnh không hư hoại: They will cause all 
sentient beings” pure faith to be indestructible. 

Khiến chúng sanh được nghe chánh pháp dứt các sự nghi hoặc và nhớ không quên: They 
will cause all sentient beings to hear the true teaching, cut off all doubt and confusion, 
remember the teaching without forgetting 1t. 

Khiến chúng sanh tu hành đúng pháp: They will cause all sentient beings to cultivate in 
accord with the teaching. 

Khiến chúng sanh cung kính chư Phật: They will cause sentient beings to develop respect 
for the enlightened. 

Khiến thân nghiệp chúng sanh thanh tịnh và an trụ vô lượng thiện căn rộng lớn: They will 
cause sentient beings to act with purity, to rest securely on innumerable great foundations 
of goodness. 

Khiến chúng sanh ha hẳn sự nghèo cùng: They cause all sentient beings to be forever 
free from poverty. 


h) 


1) 


}) 
Ù 


ĩm 


` 


n) 
P) 
q) 
r) 


S) 
t) 
u) 


x 


x  x x xXx x x %x *% 


4278 


Khiến chúng sanh đầy đủ thất thánh tài (see Seven treasures in Chapter 76): They cause 
all sentient beings to be fully equipped with the seven kinds of wealth (faith, vigor, 
shame, learning, øenerosity, concentration and wisdom). 

Khiến chúng sanh thường theo chư Phật tu học, thành tựu vô lượng thiện căn thắng diệu: 
They cause all sentient beings to always learn from the Buddha, to perfect Innumerable 
roofS Of goodness. 

Tỏ ngộ bình đẳng: They cause sentient beings to attain impartial understanding. 

Trụ nhứt thiết trí: To abide in omniscience. 

Dùng vô ngại nhãn bình đẳng nhìn chúng sanh: To look upon all sentient beings 
equallywith unobstructed eyes. 

Các tướng hảo trang nghiêm thân không tỳ vết: To adorn their bodies with all marks of 
øreatness, without any flaws. 

Lời nói tỉnh diệu: Beaufiful voices. 

Công đức viên mãn: Replete with all fine qualities. 

Các căn điều phục: To have control over their senses. 

Thành tựu thập lực: To accomplish the ten powers (see Ten kinds of powers in Chapter 
75). 

Tâm lành đầy đủ: To be filled with good wiI. 

Không chổ y trụ: To dwell or depend on nothing. 

Khiến tất cả chúng sanh đều được sự vui của Phật, trụ nơi chỗ Phật an trụ: To cause all 
sentilent beings to attain the enJoyments of Buddhahood and abide In the abode of 
Buddhas. 

Quyết muốn cứu hộ các chúng sanh—They are determined to save all sentient beings: 

Bị lưới ái vấn: Sentient beings are wrapped up in the web of attachments. 

Bị lọng sĩ che lấp: Covered by the shroud of ignorance. 

Nhiễm cõi hữu lậu theo mãi không rời: Clinging to all existents, pursuing them 
unceasingly. 

Vào trong lông củi khổ não: Entering the cage of suffering. 

Thực hành nghiệp ma: Acting like maniacs. 

Phước trí đều hết: Totally void of virtue or knowledge. 

Thường ôm lòng nghi hoặc: Always doubtful and confused. 

Chẳng thấy chỗ an ổn: They do not perceive the place of peace. 

Chẳng biết đạo xuất ly: They do not know the path of emancipation. 

Ở trong sanh tử luân hồi mãi: They revolve ¡n birth and death without rest. 

Luôn bị ngập chìm trong khổ bùn lầy: Always submerged in the mire of suffering. 


15) Thấy chúng sanh gây tạo ác nghiệp, chịu nhiều sự khổ, vì thế mà không thấy được Phật, 


chẳng nghe được pháp, nên chư Bồ Tát quyết đi vào ác đạo, thay thế các chúng sanh 
chịu các sự khổ, khiến họ được giải thoát: Seeing sentient beings doing all sorts of bad 
things and suffering all sorts of misery and pain, and being hindered by this from seeing 
the Buddha, hearing the teaching and recognizing the community, the enlightening beings 
VoW fo en(er those sfates of woe, take on the various miseries in place of the sentient 
beiIngs, to cause them to be free. 


4279 


16) Bồ tát chẳng vì tự thân mà cầu giải thoát, nhưng lại muốn đem chỗ tu hành của mình làm 
cho chúng sanh—They are not seeking liberation for themselves, but they want to use 
what they practice to cause all sentient beings: 

a) Được thành bực trí huệ vô thượng: Become supreme sovereign of knowledge. 

b)_ Được nhứt thiết trí: To attain the omnicient mind. 

c)_ Qua khỏi vòng sanh tử: To cross over the flow of birth and death. 

d)_ Được thoát tất cả khổ: To be free from all suffering. 

17) Bồ Tát nguyện vì khắp tất cả chúng sanh chịu đủ sự khổ, khiến họ đều ra khỏi hố sanh tử 
khổ: They vow to accept all sufferings for the sake of all sentient beings, and enable 
them to escape from the abyss of Immeasurable woes of birth and death. 

18) Bồ Tát luôn nguyện vì khắp tất cả chúng sanh mà tận vị lai kiếp chịu tất cả khổ trong các 
ác đạo nơi tất cả thế giới, nhưng vẫn luôn vì chúng sanh mà tu thiện căn: They always 
vow fo accept all sufferings for the sake of all sentient beings In all worlds, in all states of 
misery forever, but still always cultivate foundations of goodness for the sake of all 
beings. 

19) Bồ Tát thà riêng mình chịu mọi sự khổ, đem thân chuộc tất cả ác đạo chúng sanh, khiến 
họ được giải thoát, chớ chẳng để chúng sanh đọa nơi địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, hay a- 
tu-la: They vow that they would rather take all this sufferings on themselves than allow 
sentilent beings to fall into hell, animal, hungry ghost, and asura realms. 

20) Bồ Tát nguyện bảo hộ tất cả chúng sanh trọn chẳng rời bỏ. Đây là lời nguyện thành thực 
vì cứu hộ chúng sanh mà phát tâm Bồ Đề, chớ chẳng phải vì tự thân mà cầu đạo vô 
thượng: They vow to protect all sentient beings and never abandon them. This 1s a sincere 
vow because they set their mind on enlightenment In order to liberate all sentient beings, 
not seeking the unexcelled way for their own sake. 

21) Bồ Tát chẳng phải vì cầu phước hưởng lạc trong ba cõi mà tu hạnh Bồ Để. Tại sao 
vậy?—They do not cultivate enlightening practice 1n search of pleasure or enJoyment. 
Why? Because: 

a) Phước lạc thế gian chẳng gì chẳng khổ: Mundane pleasures are all sufferings. 

b) Phước lạc thế gian là cảnh giới ma: Mundane pleasures are the realms of maniacs. 

c)_ Chỉ có kể ngu mới tham trước phước lạc thế gian, chứ chư Phật thì thường hay quở trách 
vì tất cả khổ nạn đều nhơn đó mà sanh: Only craved by ignorant people, but scorned by 
Buddhas because all misery arIses from them. 

d) Tất cả ác đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la, đến giận hờn, kiện cáo, hủy nhục đều 
do tham trước ngũ dục mà ra: The anger, fighting, mutual defamation and othe such evils 
Of the realms of hells, ghosfs, animals and asuras are all caused by greedy attachment to 
objects of desire. 

e) Kẻ tham ngũ dục thời xa la chư Phật, chướng ngại sanh thiên, huống là được vô thượng 
Bồ Đề: By addiction to desires, one become estranged from the Buddhas and hindered 
from birth in heaven, to say nothing of unexcelled complete perfect enliphtenment. 

22) Bồ Tát nguyện đem căn lành hồi hướng như vậy khiến tất cả chúng sanh đều được— 
Enlightening Beings vow to dedicate roots of goodness to enable all sentient beings to 
attain: 

a)_ Vui rốt ráo: Ultimate bliss. 

b)_ Vui lợi ích: Beneficial bliss. 


c) 
đ) 
©) 
Ö 
8) 


h) 
1) 


4280 


Vui bất thọ: The bliss of nonreception. 

Vui tịch tịnh: The bliss of dispassionate tranquIlIty. 

Vui vô động: The bliss of imperturbability. 

Vui vô lượng: Immeasurable bliss. 

Vui bất xả ly sanh tử bất thối chuyển niết bàn: The bliss of not rejecting birth and death 
yet not regressing from nirvana. 

Vui bất diệt: Undying bliss. 

Vui nhứt thiết trí: The bliss of universal knowledge. 


23) Bồ Tát nguyện vì chúng sanh mà làm——For all sentient beings, they vow: 


a) 
b) 
c) 
đ) 


đ) 


Lầm điều ngự sư: To be a charioteer. 

Làm chủ binh thần: To be a leader. 

Cầm đuốc đại trí chỉ đường an ổn khiến chúng sanh la hiểm nạn: To be holding the torch 
Of great knowledge and showing the way to safety and peace, freeing them from danger. 
Dùng phương tiện khiến chúng sanh biết chơn thiệt nghĩa: To use appropriate means to 
Inform sentient beings of the truth. 

Nơi biển sanh tử, chư Bồ Tát làm thuyển trưởng khéo giỏi đủ trí đưa các chúng sanh đến 
bờ kia: In the ocean of birth and death, they are skillful captains of the ship, who know 
how to deliver sentient beings to the other shore. 


24) Chư Bồ Tát đem thiện căn hồi hướng như vậy, tùy nghi cứu hộ khiến chúng sanh— 


a) 
b) 
c) 
đ) 
©) 
Ù 


8) 
h) 


Enlightening Beings dedicate all their roots of goodness and save sentlent beings by 
employing means appropriate to the situation to cause them: 

Thoát khỏi sanh tử: To emerge from birth and death. 

Thờ cúng tất cả chư Phật: Serve and provide for all the Buddhas. 

Được trí vô ngại: To attain unhindered, omniclent knowledge. 

Lầa các ma, xa bạn ác: To abandon all mamiacs and bad associates. 

Gần bạn lành Bồ Tát: Approach all Enlightening Beings and good associates. 

Dứt trừ tội lỗi: To annihilate all error and wrongdoing. 

Thành tựu tịnh nghiệp: To perfect pure behavior. 

Đầy đủ hạnh nguyện rộng lớn của Bồ Tát và vô lượng thiện căn: To fulfill the great 
practical vows and Iinnumerable virtues of Enlightening Beings. 


25) Vì các chúng sanh không thể tự cứu, huống là cứu người? Thế nên một mình Bồ Tát lập 


chí nguyện tu tập thiện căn hồi hướng như vậy, vì muốn—Sentient beings cannot save 
themselves, how can they save others? Only Enlightening Beings have this unique 
determinafion of cultivating amass roots of goodness and dedicate them In this way: 

Vì muốn quảng độ tất cả chúng sanh: To liberate all sentient beings. 

Vì muốn chiếu khấp tất cả chúng sanh: To illumine all sentient beings. 

Vì muốn dẫn dắt tất cả chúng sanh: To guide all sentient beings. 

Vì muốn khai ngộ tất cả chúng sanh: To enlighten all sentient beings. 

Vì muốn đoái hoài tất cả chúng sanh: To watch over and attend to all sentient beings. 

Vì muốn nhiếp thọ tất cả chúng sanh: To take care of all sentient beings. 

Vì muốn thành tựu tất cả chúng sanh: To perfect all sentient beings. 

Vì muốn khiến tất cả chúng sanh hoan hỷ: To gladden all sentient beings. 

Vì muốn khiến tất cả chúng sanh vui đẹp: To bring happiness to all sentient beings. 


4281 


j_ Vì muốn khiến tất cả chúng sanh đứt nghi: To cause all sentient beings to become freed 
from doubt. 

26) Bồ Tát hồi hướng như ánh mặt nhựt —Enlightening Beings” dedications should be like the 
SUN: 

a) Chiếu khắp tất cả mà chẳng cầu báo ân: Shining universally on all without seeking 
thanks or reward. 

b) Chẳng vì một chúng sanh ác hại mình mà bỏ tất cả chúng sanh khác, nên Bồ Tát chỉ 
siêng tu tập thiện căn hổi hướng, khiến khắp chúng sanh đều được an lạc: Not 
abandoning all sentient beings because one sentient being 1s evil, just diligently 
practicing the dedications of roots of goodness to cause all sentient beings to attain peace 
and ease. 

c) Chúng sanh dầu có kẻ ác muốn hại mình, Bồ Tát đều dung thứ, trọn chẳng do đây mà bỏ 
thệ nguyện: They are able to take care of all sentient beings even 1f they are bad, never 
øiving up theIr vows on this account. 

d) Thiện căn đầu ít, nhưng vì nhiếp khắp chúng sanh, nên Bồ Tát luôn dùng tâm hoan hỷ 
hồi hướng quảng đại: Even ïif their roots of goodness be few, but because they want to 
embrace all sentient beings, so they always make a great dedication with a Joyful heart. 

e) Nếu có thiện căn mà chẳng muốn lợi ích tất cả chúng sanh thì chẳng gọi là hồi hướng: If 
one has roots of goodness but does not desire to benefit all sentient beings, tat 1s not 
called dedication. 

Ð_ Tùy một thiện căn dùng khắp chúng sanh làm cảnh sở duyên mới gọi là hồi hướng: When 
every single root of goodness 1s directed toward all sentient beings, that 1s called 
dedication. 

27) Bồ Tát tu tập hồi hướng đặt để chúng sanh nơi pháp tánh vô trước: Enlightening Beings 
cultivate dedication to place sentient beings In the true nature of things where there 1s no 
attachment. 

28) Bồ Tát tu tập hổi hướng thấy chúng sanh bất động bất chuyển: Enlightening Beings 
cultivate dedication to see that the Intrinsic nature of sentient beings doesn”t move or 
change. 

29) Bồ Tát tu tập hồi hướng vô y vô thủ đối với sự hồi hướng: Enlightening Beings cultivate 
dedication without depending on or grasping dedication. 

30) Bổ Tát tu tập hổi hướng chẳng lấy tướng thiện căn: Enlightening Beings cultivate 
dedication without attachment to the appearances of roots of goodness. 

31) Bổ Tát tu tập hồi hướng chẳng phân biệt nghiệp báo thể tánh: Enlightening Beings 
cultivate dedication without false ideas about essential nature of consequences of actions. 

32) Bồ Tát tu tập hồi hướng chẳng tham trước tướng ngũ uẩn: Enlightening Beings cultivate 
dedication without attachment to the characteristics of the five clusters of material and 
mental existence. 

33) Bồ Tát tu tập hồi hướng chẳng phá hoại tướng ngũ uẩn: Enlightening Beings cultivate 
dedication without destroying the charateristics of the five clusters. 

34) Bồ Tát tu tập hồi hướng chẳng chấp lấy nghiệp: Enlightening Beings cultivate dedication 
without ørasping action. 

35) Bồ Tát tu tập hổi hướng chẳng cầu quả báo: Enlightening Beings cultivate dedication 
wIthout seeking reward. 


4282 


36) Bồ Tát tu tập hồi hướng chẳng nhiễm trước nhơn duyên: Enlightening Beings cultivate 
dedication without attachment to causality. 

37) Bồ Tát tu tập hồi hướng chẳng phân biệt nhơn duyên khởi: Enlightening Beings cultivate 
dedication without imagining what 1s producing by causality. 

38) Bồ Tát tu tập hồi hướng chẳng chấp danh tiếng: Enlightening Beings cultivate dedication 
without attachment to repufation. 

39) Bồ Tát tu tập hồi hướng chẳng chấp xứ sở: Enlightening beings cultivate dedication 
without attachment to location. 

40) Bổ Tát tu tập hổi hướng chẳng chấp pháp hư vọng: Enlightening Beings cultivate 
dedication without attachment to unreal things. 

41) Bồ Tát tu tập hồi hướng chẳng chấp chúng sanh tướng, thế giới tướng hay tâm ý tướng: 
Enlightening Beings cultivate dedication without attachment to Images of sentient beings, 
the world, ot mind. 

42) Bồ Tát tu tập chẳng khởi tâm điên đảo, tưởng điên đảo, kiến điên đảo: Enlightening 
Beings cultivate dedication without creating delusions of mind, delusions of conceptfs, or 
delusions oŸ views. 

43) Bồ Tát tu tập hồi hướng chẳng chấp đường ngôn ngữ: Enlightening Beings cultivate 
dedication without attachmernt to verbal expression. 

44) Bồ Tát quán tánh chơn thật của chư pháp mà tu tập hổi hướng: Enlightening Beings 
cultivate dedication observing the true nature of all things. 

45) Bồ Tát quán tánh bình đẳng của tất cả chúng sanh mà tu tập hồi hướng: Enlightening 
beings cultivate dedication observing the aspects in which all sentient beings are equal. 

46) Bồ Tát dùng ấn pháp giới mà ấn các thiện căn mà tu tập hồi hướng: Enlightening Beings 
cultivate dedication stamping all roots of goodness with the seal of the realm of truth. 

47) Bồ Tát quán các pháp lìa tham dục, hiểu các pháp không gieo trồng thì thiện căn lại cũng 
như vậy mà tu tập hồi hướng: Enlightening Beings cultivate dedication observing all 
things dispassionately; they understand that all things have no propagation and that roots 
Of goodness are also thus. 

48) Bồ Tát quán các pháp không hai, không sanh, không diệt mà tu tập hồi hướng: 
Enlightening Beings cultivate dedication observing that things are nondual, unborn, and 
unperishing. 

49) Bồ Tát dùng những thiện căn hồi hướng như vậy mà tu hành pháp đối trị thanh tịnh: 
Enlightening Beings use such roots of goodness to cultivate and practice pure methods of 
curing spiritual 1lls. 

50) Bao nhiêu thiện căn thảy đều tùy thuận pháp xuất thế, chẳng làm hai tướng: All of their 
roofs Of goodness are 1n accord with transcendental principles, but they do not conceIve of 
them dualistically. 

51) Chẳng phải túc nghiệp mà Bồ Tát tu tập nhứt thiết trí: It ¡s not in their deeds that they 
cultivate omniscIence. 

52) Bồ Tát tu tập nhứt thiết tr——Enlightening Beings cultivate omniscience: 

a)_ Chẳng phải la nghiệp mà tu tập nhứt thiết trí: It is not aprt from deeds that they cultivate 
OmnIscience. 

b) Nhứt thiết trí chẳng phải túc nghiệp, cũng chẳng ha nghiệp mà được; bởi thanh tịnh 
nghiệp như bóng sáng, nên quả báo cũng thanh tịnh như bóng sáng; báo như bóng sáng 


c) 


4283 


thanh tịnh nên nhứt thiết trí cũng thanh tịnh như bóng sáng: Omniscience ¡s not identical 
to action, but omniscIence 1s not attained aprt from action either. Because theIr action 1s 
pure as light, the consequences are also pure as light; because the consequences are pure 
as light, omnisclence 1s also pure as light. 

Lầa ngã, ngã sở và tất cả loạn động tư duy phân biệt mà đem các thiện căn tu tập hồi 
hướng: Detached from all confusions and thoughts of self and possession, Enlightening 
Beings skillfully cultivate dedication of all roots of goodness. 


53) Bồ Tát tu tập hồi hướng như vậy——Enlightening Beings cultivate dedication in this way: 


8) 
b) 


c) 


đ) 


Œ) 
Ù 


2) 


3) 


Luôn độ thoát chúng sanh không thôi: Liberating sentient beings ceaselessÌy. 

Chẳng trụ pháp tướng: They do not dwell on appearances. 

Dầu biết các pháp không nghiệp không báo mà khéo hay xuất sanh tất cả nghiệp báo 
không trái nghịch: Though they know that In all things there 1s no action and no 
consequences, yet they can skillfully produce all deeds and consequences without 
OppOSition or conftention. 

Bồ Tát tu tập hồi hướng xa lìa các lỗi và được chư Phật khen ngợi: Enlightening Beings 
cultivate dedication, free from all faults and are praised by all Buddhas. 


(H) Các loại Hồi Hướng Khác 
QOther kinds oƒ Parinamana 


Hồi Hướng Tịnh Độ— Transference oƒ merits to the Pure Land: 

Sau khi niệm Phật, hành giả phải dùng tâm chí thành hồi hướng. Hành giả có thể nguyện 
phát tâm Bồ để, một lòng quy mạng Đức A Di Đà, và sanh về cõi Tây phương Tịnh Độ. 
Sau đó hành giả dùng tâm chí thành lập lại lời nguyện thứ 18 trong Tứ Thập Bát nguyện 
của Đức A Di Đà như sau—After recitation with an utterly sincere mind, practictioner 
should transfer the merits by promising to develop the Bodhicitta (Bodhi mind) and 
earnestly taking refuge in Amitabha Buddha and seeking rebirth in the Pure Land, then 
making the 18” vow of Amitabha Buddha as follows: 

“Nếu chúng sanh nào muốn về nước ta, hết lòng xưng danh cho đến mười lần, như không 
được sanh về, ta thể không thành Phật”—“Tf any sentient beings wishing to be reborn in 
my land, recite my name with utmost sincerifty up to ten times, yet doesn”t achieve 
rebirth, I will not become a Buddha.” 

Sau khi lập lại lời nguyện của Phật xong, hành giả tự phát nguyện: “Con nguyện nương 
nhờ Phật lực, dứt trừ chướng ngại, tội diệt phước sanh, lúc lâm chung biết trước ngày giờ, 
cũng như được Phật và Thánh chúng tiếp dẫn vãng sanh, thượng phẩm thượng sanh, 
chóng ngộ Phật thừa cứu độ chúng sanh muôn loài.”——After repeating the 18” vow of 
Amitabha, practictioner should make a self-vow as follow: “l vow to seek the assistance 
of the Buddhaˆs compassionate power to transgression and all other obstructions, at the 
same time to develop merits and virtues. [ will have the ability to know in advance the 
day and time of my passing away, I will then be welcome and escorted by Amitabha 
Buddha and all saints, to swiftly awaken the Buddhahood and rescue all other sentient 
beings.” 


4284 


(II) Thập Hồi Hướng— Ten Transƒerences: Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức 


Ũ 


2) 


3) 


m 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về thập hồi hướng như sau-—In the Surangama Sutra, book 
Eight, the Buddha reminded Ananda about the ten transferences as follows: 

Cứu hộ nhất thiết chúng sanh, ly chúng sanh hổi hướng: Transference apart from 
appearances—Người thiện nam đó, đã mãn túc thần thông, thành Phật sự rồi, thuần 
khiến tinh chân, xa ha các lưu hoạn. Nên độ chúng sanh, diệt trừ tướng độ, xoay tâm vô 
vi đến đường Niết Bàn. Đó gọi là cứu hộ nhất thiết chúng sanh, ly chúng sanh tướng hồi 
hướng—When these good persons replete with spiritual penetrations, have done the 
Buddhas° work, are totally pure and absolutely true, and remain distant from obstacles 
and calamities, then they take living beings across while casting aside the appearance of 
taking them across. They transform the unconditioned mind and go toward the path of 
nirvana. This 1s called the transference of saving and protecting living beings, while apart 
from the appearance of living beIngs. 

Bất hoại hồi hướng: Transference of indestructibility—Bỏ cái đáng bỏ, xa lìa cái đáng xa 
ha, gọi là bất hoại hổi hướng—To destroy what should be destroyed and to remain what 
should be behind is called the transference of indestructibility. 

Đẳng nhất thiết Phật hồi hướng: Transference of sameness with all Buddhas—Bản giác 
trạm nhiên, giác trí đã đồng ngang với chư Phật—Fundamental enlightenment ¡s 
profound indeed, an enlightenment equal to the Buddhas”s enlightenment. 

Trí nhất thiết xứ hồi hướng: Transference of reaching all places—Tinh chân phát minh, 
địa vị đồng với địa vị của chư Phật—When absolute truth ¡is discovered, one”s level is the 
same as the level of all Buddhas. 

Vô tận công đức tạng hồi hướng: Transference of the treasury of inexhaustible merit and 
virtue—Thế giới và Như Lai xen vào nhau được không chướng ngại—WOorlds and Thus 
Come Ones include one another without any obstructfion. 

Tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng: Transference of the identity of all good roots— 
Đối với đồng Phật địa, trong địa vị đều sinh nhân thanh tịnh. Nương theo nhân ấy phát 
huy để lấy đạo Niết Bàn—Since they are identical with the Buddha-ground, they create 
causes which are pure at each and every level. Brilliance emanates from them as they 
rely on these causes, and they go straight down the path to Nirvana. 

Tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sanh hồi hướng: Transference of contemplating all 
living beings equally—Chân căn đã thành, mười phương chúng sanh đều là bản tánh của 
ta. Tính viên mãn thành tựu, chẳng sót mất chúng sanh—When the true roots are set 
down, then all living beings in the ten directions are my own nature. Not a single being 1s 
lost, as this nature 1s successfully perfected. 

Chân như tướng hồi hướng: Transference of the appearance of True Suchness—Tức tất 
cả pháp xa lìa hết thẩy tướng. Tức và ly, hai cái đều không mắc —AlI dharmas are 
themselves apart from all appearances, and yet there 1s no attachment either to theIr 
©Xistence or to separation from them. 

Vô phược giải thoát hồi hướng: Transference of liberation—Được chân như mười phương 
không ngăn ngại —That which 1s thus 1s truly obtained, and thee 1s no obstruction 
throughout the ten directions. 


4285 


10) Pháp giới vô lượng hồi hướng: Transference of limitlessness of the Dhama Realm—Tính 


đức đã thành tựu hoàn toàn, pháp giới không còn hạn lượng—When the virtue of the 
nature 1s perfectly accomplished, the boundaries of the dharma realm are destroyed. 


(HI)Đẳng Nhứt Thiết Phật Hồi Hướng (The Flower Adornment Sutra— Chapter 25—Ten 


Ù 


2) 


3) 


Dedications): Great enliphtening beings” dedication equal to all Buddhas or the third 
dedication 1n the ten dedications (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 25—Thập Hồi Hướng)—Đại 
Bồ Tát Đẳng nhứt thiết Phật hồi hướng hay là đệ tam hồi hướng trong thập hồi hướng. 
Đại Bồ Tát tùy thuận tu học đạo hồi hướng của tam thế chư Phật: Enlightening beings 
follow and cultivate the path of dedication of the Buddhas of past, future and present. 

Lúc tu học đạo hồi hướng nầy Bồ Tát thấy—When they practice and learn the path of 
dedication In this way: 

Bồ Tát thấy tất cả lục trần sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, hoặc tốt hoặc xấu cũng chẳng 
sanh lòng ưa hay ghét: When they perceive any obJects of sense, whether pleasant or 
unpleasant, they do not conceive like or dislike. 

Tâm được tự tại, không lỗi lầm, rộng lớn, thanh tịnh, hoan hỷ, vui thích: Their minds are 
free, without faults, broad, pure, Joyful, blissful. 

Lìa những ưu não: Free from all sorrows and troubles. 

Tâm ý nhu nhuyễn: Their minds are flexible. 

Các căn thanh lương: Their senss are pure and cool. 

Bồ Tát tu tập Thiện Căn hồi hướng—Enlightening beings cultivate dedication of roots of 
goodness: 

Đại Bồ Tát được an lạc như vậy, lại phát tâm hồi hướng chư Phật, tự nghĩ rằng——When 
great enlightening beings gain such peace and bliss, they become even more determined, 
dedicating their determination to the Buddhas with these thoughts: 

Nguyện đem thiện căn của mình vun trồng hôm nay làm cho sự vui của chư Phật càng 
thêm—With the roots of goodness, they are planting, they vow to cause the bliss of the 
Buddhas to increase more and more: 

Sự vui nơi an trụ bất tư nghì của Phật: The bliss of the unconceivable abode of Buddhas. 
Sự vui nơi tam muội vô tỉ của chư Phật: The bliss of the peerless concentration of 
Buddhas. 

Sự vui đại từ bị vô hạn lượng: The bliss of unlimited compassion. 

Sự vui giải thoát của tất cả chư Phật: The bliss of liberation of all Buddhas. 

Sự vui đại thần thông không ngăn mé: The bliss of unlimited spiritual power. 

Sự vui vô lượng lực rốt ráo rộng lớn: The bliss of vast, ultimate, immeasurable power. 

Sự vui tịch tịnh ha những tri giác: The bliss of tranqguility detached from all cognition. 

Sự vui thường chánh định trụ nơi vô ngại trụ: The bliss of abiding in the state of 
nonobsfruction, always rightly concentrated. 

Sự vui thực hành hạnh vô nhị không đối khác: The bliss of carrying out the practice of 
nondualism without change. 

Đại Bồ Tát đem những thiện căn hồi hướng Phật xong, lại đem thiện căn hồi hướng Bồ 
Tát -Once great enlightening beings have ddicated their roots of goodness to the 
Buddhas, they also dedicate these virtues to the enlightening beings: 


se e©e se se S© 


4) 


4286 


Làm cho người chưa viên mãn được viên mãn: To cause those who have not fulfilled 
their vows to fulfill them. 

Làầm cho người tâm chưa thanh tịnh được thanh tịnh: To cause those whose minds are not 
yet pure fO affain Dur1ty. 

Làm cho người chưa tròn đủ Ba-La-Mật được tròn đủ: To cause those who have not 
fulfñilled the ways of transcendence to fulfill them. 

Lầm cho chúng sanh được an trụ nơi tâm kim cang Bồ Đề: To cause sentient beings to 
setile in the indestructible will for enlightenmernt. 

Nơi nhứt thiết trí được bất thối chuyển: They do not regress on the way to omniscience. 
Chẳng bỏ đại tỉnh tấn: They do not give up great effort. 

Thủ hộ môn Bồ Đề: They preserve all the foundations of goodness of the gates of 
enlightenmernt. 

Tất cả thiện căn có thể khiến chúng sanh la bỏ ngã mạn, phát Bồ Đề tâm, chí nguyện 
được thành tựu viên mãn: They are able to cause sentient beings fo øive up conceIt, set 
their minds on enlightenmernt, and fulfill their aspiration. 

An trụ nơi chỗ trụ của Bồ Tát: Abide in the abode of all Enlightening Beings. 

Được các căn minh lợi của Bồ Tát: Attain the clear, sharp senses of Enlightening Beings. 
Tu tập thiện căn, chứng Phật chủng trí: Cultivate roots of goodness, and realize 
OmnIscience. 

Đại Bồ Tát đem thiện căn hồi hướng Bồ Tát như thế rồi, lại đem hồi hướng tất cả chúng 
sanh—Having thus dedicated their roots of goodness to Enlightening Beings, they then 
dedicate them to all sentient beings: 

Nguyện cho tất cả chúng sanh có bao nhiêu thiện căn nhẫn đến rất ít chừng khẩy móng 
tay, đều được thấy Phật, nghe pháp, kính Tăng: Wishing that the roots of goodness of all 
sentilent beings, even the slightest, even seeing a Buddha, hearing teaching, or respecting 
holy mendicants, but for the time of a fingersnap. 

Nguyện những thiện căn kia đều lìa chướng ngại: Wishing all be free from obstruction. 
Nguyện niệm Phật viên mãn: Wishing they reflect on the completeness of Buddhas. 
Nguyện niệm Pháp phương tiện: Wishing they reflect on the techniques of the teaching. 
Nguyện niệm Tăng tôn trọng: Wishing they reflect on the nobility and importance of the 
communIty. 

Nguyện chẳng lìa thấy Phật: Wishing that they not be separated from vision of the 
Buddha. 

Nguyện tâm được thanh tịnh: Wishing their minds become pure. 

Nguyện được các Phật pháp: Wishing that they attain the qualities of Buddhahood. 
Nguyện xây vô lượng công đức: Wishing that they build up immeasurable virtue. 

Nguyện thanh tịnh những thần thông: Wishing that they purify spiritual powers. 

Nguyện bỏ niệm nghi pháp: Wishing that they give up doubts about the truth. 

Nguyện an trụ đúng Phật giáo: Wishing that they live according to the teaching. 

Bồ Tát vì Thanh Văn, Duyên Giác lại cũng hổi hướng như vậy: As they make such 
dedication to sentient beings, they also make such dedication for the Buddhist disciples 
and the individual illuminates. 








Chư Bồ Tát lại nguyện—Enlightening beings also vow: 


4287 


Nguyện tất cả chúng sanh ha hẳn địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Diêm-La-vương, vân vân: 
They also pray that all sentient beings forever leave all miserable places like hells, 
hungry ghosts, and animality, an so on. 

Nguyện tăng trưởng tâm Bồ Để: Wishing that they further develop the supreme will for 
enlightenment. 

Nguyện chuyên ý siêng cầu nhứt thiết chủng trí: Wishing that they concentrate their 
minds on the earnest search for knowledge of all means of liberation. 

Nguyện lìa hẳn sự hủy báng chánh pháp của chư Phật: Wishing that they never repudiate 
the true teaching of the Buddhas. 

Nguyện được sự an lạc của chư Phật: Wishing to attain the peace of the Buddhas. 

Nguyện thân tâm thanh tịnh: Wishing to be pure 1n body and mind. 

Nguyện chứng nhứt thiết trí: Wishing to realize omniscience. 

Đại Bồ Tát có bao nhiêu thiện căn đều do đại nguyện phát khởi, chánh phát khởi, tích 
tập, chánh tích tập, tăng trưởng, chánh tăng trưởng, đều khiến rộng lớn đầy đủ: The 
foundations of goodness of great Enliphtening Beings are all corectly Initiated, built up, 
and developed by great vows, causing them to expand and to be completely fulfilled. 

Lúc đại Bồ Tát sống tại gia—When great Enlightening Beings live at home: 

Tuy cùng vợ con ở chung nhưng chưa từng tạm bỏ tâm Bồ Đề: Though live at home with 
spouses and children, Enlightening Beings never for a moment give up the determination 
for enlightenmernt. 

Luôn tư duy cảnh nhứt thiết chủng trí: With correct mindfulness, they always medifate on 
the realm of all knowledge. 

Luôn tự độ, độ tha khiến được rốt ráo: They always liberate themselves and others, 
enable them to reach the ultimate. 

Luôn dùng phương tiện giáo hóa quyến thuộc của mình, khiến ai cũng vào trí Bồ Tát và 
thành thục giải thoát: They always use appropriate means to transform the members of 
their own households, causing them to enter the knowledge of Enlightening Beings and 
causing them to develop to maturity and attain liberation. 

Dầu tại gia, ở chung cùng quyến thuộc mà không sanh lòng chấp trước: Though they live 
at home with relatives, their minds have no attachments. 

Vì bổn nguyện đại bi mà hiện ở nhà, vì từ tâm mà tùy thuận vợ con, nơi đạo thanh tịnh 
Bồ Tát vẫn không chướng ngại: By their basic great great compassion they remain in 
home life, and because of their kindness they harmonIze with their spouses and children, 
with no hindrance to the pure Way of Enlightening Beings. 

Dầu Bồ Tát ở nhà tạo lập sự nghiệp, nhưng chưa từng tạm bỏ tâm nhứt thiết trí: Though 
great enlightening beings be in home life and work at various occupations, they never for 
a moment give up the will for omniscience. 

Trong những mặc y phục, ăn thực phẩm, uống thuốc men, tắm rửa, xoay ngó, đi, đứng, 
ngồi, nằm, thân, ngữ, ý hoặc ngủ hoặc thức, vân vân, lòng Bồ Tát luôn hướng đến đạo vô 
thượng giác, chuyên nhiếp niệm tư duy nơi đây không lúc nào tạm bỏ: Whether they are 
dressing, eating, taking medicine, washing, looking around, walking, standing still, sitting, 
reclining, speaking, thinking, asleep or awake, whatever they are doing their minds 
always dedicate 1t to the path of omniscience. They concentrate and contemplate 


eỒ se se S6 S6 


?) 


o eo ơ 


4285 


unremittingly, because they want to aid all sentlent beings and settle them In 
enlightenment. 

Vì muốn lợi ích tất cả chúng sanh—For the sake of all sentient beings: 

Bồ Tát an trụ vô lượng đại nguyện Bồ Đề: With imeasurable great vows. 

Nhiếp thủ vô số thiện căn: They embody countless great roots of goodness. 

Siêng thực hành những điều lành: Diligently cultivating virtues. 

Cứu độ khắp tất cả mọi loài: To save everyone. 

Xa lìa tất cả kiêu mạn phóng dật: They forever divorce arrogance and indulgence. 

Quyết định đến bực nhứt thiết trí: Proceed surely toward the state of omniscience. 

Trọn chẳng để tâm đến những đạo khác: Never conceiving any intention of turning to 
another path. 

Thường quán sát chư Phật Bồ Để: Always contemplating the enlightenment of all 
Buddhas. 

Bỏ hẳn tất cả những pháp tạp nhiễm: They forever abandon all impure ways. 

Tu hành tất cả chỗ sở học của Bồ Tát: Cultivating practice of what all Enlightening 
BeInss learn. 

Nơi đạo nhứt thiết trí không bị chướng ngại: They encounter no obstruction on the path 
Of omniscience. 

Trụ nơi trí địa: Stand on the ground of knowledge. 

Ưa thích tụng tập: They are devoted to recitation and learning. 

Dùng vô lượng trí huệ chứa nhóm những thiện căn: Collect roots of goodness by means 
of immeasurable knowledge. 

Tâm chẳng luyến thích tất cả thế gian: Their minds have no affection for any mundane 
realm. 

Chẳng nhiễm trước nơi công hạnh thực hành của mình: They are not obsessed with what 
they practice. 

Chuyên tâm thọ trì giáo pháp của chư Phật: They wholeheartely accept and hold the 
prinnciples of the Buddhas" teachings. 

Bồ Tát tại gia nhiếp khắp những thiện căn khiến được tăng trưởng mà hồi hướng chư 
Phật vô thượng Bồ Đề: Though they are living at home, they cultivate and internalize 
TOOfS Of øoodness in every way, cause them to grow, and dedicate them to the 
unsurpassed enlightenment, which 1s the essence of the Buddhas. 

Bồ Tát lúc thí cho súc sanh ăn một nắm một hột đều nguyện rằng: At such a time, 
Enlightening Beings, even when they are feeding domestic animals, all make this vow: 
Nguyện sẽ làm cho các loài nầy thoát khỏi thọ báo súc sanh mà được lợi ích an vui rốt 
ráo giải thoát: They vow to cause these creatures to leave the realm of animality, to be 
helped and comforted and ultimately be liberated. 

Ra khỏi hẳn biển khổ: Having forever crossed over the ocean of suffering. 

Dứt hẳn khổ thọ: Eternally annihilating painful sensations. 

Trừ hẳn khổ uẩn hành uẩn: Forever removing suffering physical and mental elements. 
Dứt hẳn khổ giác, khổ tự, khổ hạnh, khổ nhơn, khổ bổn và các khổ xứ: Eternally cutting 
off painful feeling, accumulation of pain, painful actions, the cause of pain, the root of 
suffering, and painful situations. 


8) 


9) 


4289 


Bồ Tát chuyên tâm tưởng nhớ tất cả chúng sanh, dùng thiện căn nầy mà hồi hướng nhứt 
thiết chủng trí: With their roots of goodness in the forefront, Enlightening Beings dedicate 
them to knowledge of ways of liberation for all beIngs. 

Bồ Tát sơ phát tâm—Enlightening Beings forst engender the determination for 
enlightenment: 

Nhiếp khắp chúng sanh: They include all sentient beings. 

Tu những thiện căn đem hồi hướng tất cả chúng sanh: Cultivating the foundations of 
gøoodness and dedicating them to all sentient beings: 

Khiến họ được thoát ly sanh tử: To cause all sentient beings to leave the plain of birth 
and death. 

Khiến họ được sự khoái lạc vô ngại của các Như Lai: To cause them to attain the 
unhindered bliss of the enlightened. 

Khiến họ ra khỏi biển phiển não: To cause them to emerge from the ocean of afflictions. 
Khiến họ tu đạo Phật: To cause them to practice the path of the Buddha teachings. 

Khiến chúng sanh từ tâm cùng khắp: To fñill everywhere with kindness. 

Khiến chúng sanh bi lực cùng khắp: To cause sentient beings to have vast powers of 
compassion. 

Khiến tất cả được vui thanh tịnh: To cause them all to attain pure bliss. 

Khiến chúng sanh gìn giữ thiện căn: To cause snetient beings to preserve foundations of 
gøoodness. 

Khiến chúng sanh gần gủi Phật pháp: To cause sentient beings to draw near to the 
qualities of Buddhahood. 

Khiến chúng sanh ra khỏi cảnh ma để vào cảnh Phật: To cause sentient beings to leave 
the realms of demons and enter the realm of Buddhas. 

Khiến chúng sanh dứt giống thế gian mà gieo giống Phật: To cause sentient beings to cut 
off the seeds of mundanrty and plant the seeds of enlightenmernt. 

Khiến chúng sanh trụ trong pháp tam thế bình đẳng: To cause sentient beings to abide in 
the truth which 1s equal in all times. 


10) Bao nhiêu thiện căn đã, sẽ và đang tập họp đều đem hồi hướng —Enlightening Beings 


dedicate all roots of goodness they have collected, will collect and are collecting: 

Bồ Tát lại nghĩ rằng: “Như chư Phật và Bồ Tát quá khứ thực hành những sự cung kính 
cúng dường chư Phật: Enlightening beings form this thought: “As the Buddhas and 
Enlightening Beings of the past have practiced and respectfully serving all enlightening 
ones. 

Độ chúng sanh khiến được giải thoát: Liberating sentient beings so that they be forever 
emanicipated. 

Siêng năng tu tập tất cả thiện căn đều đem hồi hướng: Diligently cultivating and 
practicing all roots of goodness and dedicating them all. 

Không chấp trước: Without attachment. 

Không tựa nơi sắc: Without depending on form. 

Không nhiễm nơi thọ: Without attachment to sensation. 

Không tưởng điên đảo: Without erroneous conceptions. 

Chẳng khởi hành: Without creating fixed patterns. 

Chẳng theo thức: Without grasping consciousness. 


4290 


Bỏ rời sáu trần: Detached from the senses. 

Chẳng trụ thế pháp: Not dwelling on things of the world. 

Thích đạo xuất thế: Delighting in transcendence. 

Biết tất cả pháp đều như hư không, không từ đâu đến, bất sanh bất diệt, không chơn thật, 

không nhiễm trước: Knowing that all things are empty as space, come from nowhere, are 

unborn and not perishing, and have no true reality, they have no attachments. 

11) Chư Bồ Tát đều xa lìa những kiến chấp phân biệt, chẳng động, chẳng chuyển, chẳng mất 
chẳng hoại: Enlightening Beings avoided all discrinminatory views; they were 
1mperturbable and unaffected by anything; they never lost awareness or caÌm. 

12) Chư Bồ Tát trụ nơi thực tế, không tướng, lìa tướng, mà chỉ là nhứt tướng: They abide ¡in 
reality without form, detached from all appearances, all being one. 

13) Bồ Tát thâm nhập tất cả pháp tánh như vậy, thường thích tu tập thiện căn phổ môn, đều 
thấy tất cả chúng hội chư Phật: Enlightening Beings entered deeply into the nature of all 
things; they always happily practiced all-sided virtues, and saw the congregation of all 
Buddhas. 

14) Như tất cả sự hồi hướng thiện căn của chư Phật thời quá khứ, Bồ Tát cũng—Just as all 
those Enlightening Beings of the past dedicated roots of goodness, Enlightening Beings 
also: 

a. Tu tập Hồi Hướng như vậy: Practice dedication in this way. 

Hiểu pháp như vậy: Undestand these principles in this way. 

c. Y pháp như vậy mà phát tâm tu tập chẳng trái tướng: Based on these principles 
determine to learn and act, not violating the specIfics of the teachings. 

d. Biết chỗ tu như huyễn, như ảnh, như trăng đáy nước, như ảnh trong gương, nhơn duyên 
hòa hiệp mà hiển hiện nhẫn đến bực Như Lai rốt ráo: They know that what ¡s practiced is 
like illusions, like shadows, like the moon”s Image 1n the water, like reflections In a 
mirror, manifested by the combination of causes and conditions, proceeding thus up to the 
ultimate stage of enlightenment. 

15) Bồ Tát lại nghĩ rằng: “Như chư Phật thời quá khứ lúc tu hạnh Bổ Tát đem những thiện 
căn hồi hướng như vậy, chư Phật hiện tại và vị lai đều cũng như vậy——Great Enlightening 
Beings also form this thought: “Just as the Buddhas of the past, when cultivating 
enlightening practice, dedicated roots of goodness in this way, and so do and wIll the 
Buddhas of the present and future: 

a. Nay tôi cũng nên phát tâm như chỗ phát tâm của chư Phật, đem những thiện căn mà 

dùng hồi hướng—So too should I arouse my will and dedicate roots of goodness like 

those Buddhas: 

Hồi hướng đệ nhứt: With foremost dedication. 

Hồi hướng thắng: Excellent dedication. 

Hồi hướng tối thắng: Supreme dedication. 

Hồi hướng thượng: Superior dedication. 

Hồi hướng vô thượng: Unexcelled  dedication. 

Hồi hướng vô đẳng: Peerless dedication. 

Hồi hướng vô đẳng đẳng: Unequalled dedication. 

e - Hồi hướng vô tỉ: Incomparable dedication. 

e _ Hồi hướng tôn: Honorable dedication. 


4291 


Hồi hướng diệu: Sublime dedication. 

Hồi hướng bình đẳng: Impartial  dedication. 

Hồi hướng chánh trực: Straightforward dedication. 
Hồi hướng đại công đức: Virtuous  dedication. 
Hồi hướng quảng đại: Far-reaching dedication. 
Hồi hướng thiện: Good dedication. 

Hồi hướng thanh tịnh: Pure dedication. 

Hồi hướng ly ác: Dedication free from evil. 

Hồi hướng bất tùy ác: Dedication not going wrong. 


16) Bồ Tát đem thiện căn hồi hướng như vậy—Once enlightening beings have dedicated 


—...ằ...... 


roofs of goodness 1n this way: 

Thành tựu thân, ngữ, ý thanh tịnh: They accomplish pure action of body, speech and 
mind. 

Trụ nơi an trụ của Bồ Tát, không có lỗi lầm: They abide in the abode of enlightening 
beings without any faults. 

Tu tập nghiệp lành: They practice good works. 

Lìa các sự ác nơi thân và ngữ: They get rid of evils of action and speech. 

Tâm ý không tội lỗi: Their minds are without flaw or defilement. 

Tu nhứt thiết trí: They cultivate omniscience. 

Trụ nơi tâm quảng đại: They abide in an immeasurably broad mind. 

Biết tất cả pháp không sở tác: They know all phenomena create nothing. 

Trụ pháp xuất thế: They abide in transmundane sfates. 

Chẳng nhiễm thế pháp: They are not influenced by things of the world. 

Phân biệt rõ vô lượng các nghiệp: They analyze and comprehend innumerable actions. 
Thành tựu hồi hướng phương tiện khéo léo: They fully develop skill in means of 
dedication. 


. Nhổ hẳn tất cả cội gốc chấp trước: They extirpate the roots of grasping and attachment 


ÍOrever. 


(IV)Thập Hồi Hướng Kinh Hoa Nghiêm Phẩm 25 (The Flower Adornment Sutra— Chapter 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


25)—Ten kinds oƒ dedication expounded by the Buddhas oƒ past, present and fufture: 

Cứu hộ tất cả chúng sanh ly chúng sanh tướng hồi hướng: Dedication to saving all 
sentient beings without any mental image of sentient beings—See Cứu hộ tất cả chúng 
sanh ly chúng sanh tướng hồi hướng ¡in Chapter 146 (H) đI) (1). 

Bất hoại hồi hướng: Indestructible dedication—S§ee Bất hoại hồi hướng ¡in Chapter 146 
(H) 1) @). 

Đẳng nhứt thiết chư Phật hôi hướng: Dedication equal to all Buddhas: See Đẳng nhứt 
thiết chư Phật hồi hướng in Chapter 146 (H) đI) (3). 

Chí nhứt thiết xứ hồi hướng: Dedication reaching all places—See Chí nhứt thiết xứ hồi 
hướng In Chapter 146 (H) (1D (4). 

Vô tận công đức tạng hồi hướng: Dedication inexhaustible treasuries of virtue—See Vô 
tận công đức tạng hồi hướng in Chapter 146 (H) (II) (5). 


6) 


7) 


8) 


3) 


4292 


Nhập nhứt thiết bình đẳng thiện căn hồi hướng: Dedication causing all roots of goodness 
to endure—See Nhập nhứt thiết bình đẳng thiện căn hồi hướng ¡in Chapter 146 (H) (II) 
(6). 

Đẳng tùy thuận nhứt thiết chúng sanh hổi hướng: Dedication equally adapting to all 
sentient beings—See Đẳng tùy thuận nhứt thiết chúng sanh hổi hướng in Chapter 146 
(H) q) @). : 

Chơn như tướng hồi hướngDedication with the character of true Thusness—See Chơn như 
tướng hồi hướng in Chapter 146 (H) (II) (8). 

Vô phược, vô trước giải thoát hồi hướng: Unattached, unbound, liberated dedication— 
See Vô phược, vô trước giải thoát hồi hướng ¡n Chapter 146 (H) (II) (9). 


10) Nhập pháp giới vô lượng hồi hướng: Boundless dedication equal to the cosmos—See 


Nhập pháp giới vô lượng hồi hướng in Chapter 146 (H) (II) (10). 


(V) Mười thứ thiện căn hồi hướng— Ten kinds oƒ dedication oƒ roots 0ƒ goodness 0ƒ Great 


l) 


2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
lở) 
8) 
9) 


Enhghtening Beimgs (The Flower Adornment Sua— Chapter 38): Mười thứ thiện căn 
hồi hướng (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38)—Enlightening beings who abide by these can 
attain supreme dedication of roots of goodness—Bổ Tát an trụ trong pháp nầy có thể 
được thiện căn hồi hướng vô thượng. 

They dedicate their roots of goodness to be the same as the enlightened guides In terms 
of vows; they dedicate thetr roots of goodness to develop in this way and none other: Do 
thiện căn đồng thiện tri thức nguyện thành tựu như đây chớ thành tựu khác. 

Thiện tri thức tâm: In terms of mind. 

Thiện tri thức hành: In terms of action. 

Thiện tri thức căn: In terms of faculties. 

Thiện tri thức bình đẳng: In terms of impartiality. 

Thiện tri thức niệm: In terms of mindfulness. 

Thiện trị thức thanh tịnh: In terms of purIty. 

Thiện tri thức sở trụ: In terms of state. 

Thiện tri thức thành mãn: In terms of fulfillment. 


10) Thiện tri thức bất hoại: In terms of incorruptibility. 





4293 


CHƯƠNG MỘT TRĂM BỐN MƯƠI BẢY 
CHAPTER ONE HUNDRED FORTY-SEVEN 


Thiện Hữu Trí Thức 
Good-Knowing Advisors 
Kalyana-mifra (skt) 


(A) Nghĩa của Thiện Hữu Trì Thức — The meanings oƒ Good-Knowing Advisors 


(B) Phân loại Thiện Hữu Trì Thức— Categories 0ƒ Good Knowing Advisors 
(l) Nhị chủng Thiện Hữu Trị Thức— Two kinds oƒ. Good-Knowing Advisors. 
(II) Tam Chúng Thiện Trì Thức— Three types 0ƒ. good spirHtual adVisors. 
(HI)Thập chủng Thiện Hữu Trị Thúc. 


(C) Những lời dạy của Cổ Đúc về Thiện Hữu Trì Thức—Ancients? teachings on Kalyana- 
mưna 

(I) Tổng quan về những lời dạy của Cổ đức về Thiện Hữu tri Thức—An overview oƒ Ancients' 
teachings on “Good-Knowing Advisors”. 

(IH)Chỉi tiết về những lời dạy của Cổ đức về Thiện Hữu trì Thức—Details oŸ Ancients' 
teachings on “Œood-Knowing Advisors”. 


(D) Những lời Phật dạy về “Thiện Hữu Trì Thức ”— The Buddha°s teachings on “Good 
Knowing Advisors ” 


(E) Ác Tri Thức— Bad Friends 


4294 


l) 


2) 


3) 


4) 


4295 


(A) Nghĩa của Thiện Hữu Tr¡ Thức 
The meanings 0ƒ Good-Knowing AdVisors 


Bất cứ ai (Phật, Bồ tát, người trí, người đạo đức, và ngay cả những người xấu ác) có thể 
giúp đổ hành giả tiến tu giác ngộ: Anyone (Buddha, Bodhisattva, wise person, virtuous 
friends and even an evil being) who can help the practitioner progress along the path to 
Enlightenmett. 

Thiện có nghĩa là hiển và đạo đức, Tri là sự hiểu biết chơn chánh, còn Thức là thức tỉnh, 
không mê muội và tham đắm nơi các duyên đời nữa. Thế nên, thiện tri thức là người 
hiển, hiểu đạo, và có khả năng làm lợi lạc cho mình và cho người: Good 1s kind and 
virtuous, Friend 1s a person who 1s worthy of giving others advice, Knowledgeable means 
having a broad and proper understanding of the truths, Awakened means no longer 
mesmerized by destinies of life. Thus, Good Knowledgeable (knowing) Friend or AdvIsor 
1S a øood person who has certain degree of knowledge of Buddhism and has the ability to 
benefit himself and others. 

Người bạn đạo hạnh, người thầy gương mẫu, sống đời đạo hạnh, cũng như giúp đở 
khuyến tấn người khác sống đời đạo hạnh. Người bạn đạo tốt, thực thà, chân thật, có 
kiến thức thâm hậu về Phật pháp và đang tu tập Phật pháp —A_ friend in virtue, or a 
teacher who exemplifies the virtuous life and helps and inspires other to live a virtuous 
life too. A good friend who has a good and deep knowledge of the Buddhaˆs teaching and 
who 1s currently practicing the law. Someone with knowledge, wisdom and experience In 
Buddhaˆs teaching and practicing. À wise counsel, spiritual guide, or honest and pure 
friend in cultivation. 

Đức Phật đã nói về thiện hữu tri thức trong đạo Phật như sau: “Nói đến Thiện Hữu Tri 
Thức là nói đến Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác và Bích Chi Phật, cùng với những 
người kính tin giáo lý và kinh điển Phật giáo. Hàng thiện hữu tri thức là người có thể chỉ 
dạy cho chúng sanh xa la mười điều ác và tu tập mười điều lành. Lại nữa, hàng thiện 
hữu tri thức có lời nói đúng như pháp, thực hành đúng như lời nói, chính là tự mình chẳng 
sát sanh cùng bảo người khác chẳng sát sanh, nhẫn đến tự mình có sự thấy biết chơn thật 
(chánh kiến) và đem sự thấy biết đó ra mà chỉ dạy cho người. Hàng thiện hữu tri thức 
luôn có thiện pháp, tức là những việc của mình thực hành ra chẳng mong cầu tự vui cho 
mình, mà thường vì cầu vui cho tất cả chúng sanh, chẳng nói ra lỗi của người, mà luôn 
nói các việc thuần thiện. Gần gũi các bậc thiện hữu tri thức có nhiều điều lợi ích, ví như 
mặt trăng từ đêm mồng một đến rằm, ngày càng lớn, sáng và đầy đủ. Cũng vậy, thiện 
hữu tri thức làm cho những người học đạo lần lần xa ha ác pháp, và thêm lớn pháp lành: 
The Buddha talked about being a Good Knowing Advisor in Buddhism as follows: “When 
speaking of the good knowledgeable advisors, this 1s referring to the Buddhas, 
Bodhisatvas, Sound Hearers, Pratyeka-Buddhas, as well as those who have faith in the 
doctrine and sutras of Buddhism. The good knowledgeable advisors are those capable of 
teaching sentient beings to abandon the ten evils or ten unwholesome deeds, and to 
cultivate the ten wholesome deeds. Moreover, the good knowledgeable advisors” speech 
1S true to the dharma and thet1r acftlons are genuine and consistent with their speech. Thus, 
not only do they not kill living creatures, they also tell others not to kiIll living things; not 


4296 


only wIll they have the proper view, they also will use that proper view fo teach others. 
The good knowledgeable advisors always have the dharma of goodness, meaning 
whatever actions they may undertake, they do not seek for their own happiness, but for 
the happiness of all sentient beings. They do not speak of others” mistakes, but speak of 
virtues and goodness. There are many advanfages and benefits to being close to the good 
knowledgeable advisors, Just as from the first to the fifteenth lunar calendar, the moon 
will gradually become larger, brighter and more complete. Similarly, the good 
knowledgeable advisors are able to help and influence the learners of the Way to 
abandon gradually the various unwholesome dharma and to increase greatly wholesome 
dharma. 


(B) Phân loại Thiện Hữu Trả Thức 
Categories 0ƒ G@ood Knowing AdVisors 


() Nhị chủng Thiện Hữu Trì Thức— Two kinds oƒ` Good-Knowing Advisors: Theo Thượng 


Ù 
8) 
b) 


c) 


đ) 


©) 


8) 


h) 


1) 


Tọa Thích Hải Quang trong Thư Gởi Người Học Phật, có hai loại thiện hữu tri thức— 
According to Venerable Thích Hải Quang in the Leters to Buddhist Followers, there are 
two kinds of Good Knowing AdvIsors: 

Nhơn gian thiện trị thức—Worldly good knowing advisors: 

Không tham, sân, xấu ác: There is no greed, hatred, evil, and wickedness. 

Giới hạnh tinh chuyên, đầy đủ oai nghi trong đi, đứng, ngồi, nằm: Maintain the precepts 
one vows fo maintain; 1s always honorable and proper In every aspects of standing, 
walking, sitting, or lying down. 

Không tham lam tài, sắc, danh, thực, thùy, cũng như lợi lộc, tiền tài, của cải, và xa xỉ: 
Not to have greed for talent, form, fame, food, sleep, as well as profit, money, wealth, 
and luxury. 

Không tật đố ganh ghét: Not to have jealousy and envy. 

Không luyến ái xa hoa vật chất như chùa cao miễu rộng, xe cộ, ruộng vườn: Not to have 
attachment toward luxuries, such as great temples, fancy cars, large lands, etc. 

Tâm thường bình đẳng, nghĩa là xem người thân và kẻ oán như nhau: Mind ¡s always fair 
and Just. This 1s to say to look upon relatives and enemies as equal. 

Có pháp làm lợi cho mình, tức là hành đúng theo lời Phật dạy, ngôn hành tương ưng, hay 
nói và làm giống nhau: Having the proper dharma knowledge to benefit self. This is to 
say to be able to carry out conducts that are true to the Buddha”s teachings, speech and 
action are consIstent, or do what 1s said. 

Có pháp làm lợi cho người, nghĩa là đem chánh pháp của Phật giảng rộng ra và khuyến 
dắt người người tu niệm: Having proper dharma knowledge to benefit others. That is to 
say, capable of elaborating on the Buddha Dharma to guide and encourage others to 
practice and cultivate. 

Tùy theo căn tánh của mỗi người mà dùng pháp thích hợp để giáo hóa cho họ biết rõ 
phương tiện thiện xảo: Depending on each individual”s level of cultivation, use the most 


}) 


k) 


Ù 


m) 


n) 


O) 


2) 
8) 
b) 
c) 
đ) 


©) 


8) 
h) 
1) 
J) 


k) 
Ù 


ĩm 


`= 


n) 


) 
P) 


4297 


appropriate and agreeable dharma to teach and guide that person to know how to apply 
the skillful means. 

Đủ pháp tổng trì, nghĩa là giữ điều thiện đừng để cho mất; và ngăn điều ác, không cho 
chúng sanh khởi: Have enough Dharma knowledge to have awareness and mindfulness. 
Thịs means never lose sight of goodness and never allow evil to surface. 

Lòng luôn luôn nghĩ tưởng tốt hay tùy hỷ với mọi người: The mind always has good and 
kind thoughts toward others, or reJoIces In others” wholesome accomplishments. 

Tu hành trong sạch, không phạm vào giới luật của Phật mà mình đã thọ: Cultivate with 
purify, do not violate the precepts established by the Buddha that we have vowed to 
maintain. 

Thân khẩu ý chẳng lầm lỗi: Mind, body and speech do not creafe transgressions. 

Thuyết pháp hay giảng luận nghĩa lý chi cũng đều khế hợp với ý kinh: Whether 
expounding the dharma, or explaining the meanings of anything, this should always be 
consistent and harmonious with the sutra teachings. 

Đặc biệt nhứt là khi thi ân cho người, chẳng cầu báo đáp, vì có cầu báo đáp thì chẳng 
phải là thi ân, mà là tính toán: Most importantly, when helping others never wish for that 
favor to be reciprocated, because to do so 1s not called helping, but is called planning for 
self-benefits. 

Chân chánh đại thiện tri thức——Truly great knowing advIsor: 

Có trí huệ hơn người: Have greater wisdom than anyone. 

Là người phước đức siêu quần: Are superior in virtues and merits. 

Tuyệt đối không một chỗ nào là không tốt lành cả: Absolutely nothing falls short of 
goodness and wholesomeness. This means everything they do 1s aimed toward goodness. 
Không một pháp nào là không biết hay không hiểu: There ¡s no dharma that is not known 
and understood. 

Làm Thây Tổ, và làm tai mắt cho cõi Trời Người: Is the Master and Patriarch, and ¡s the 
eyes and ears for Gods and men. 

Là bậc trụ cột trong Phật pháp: Is the pillar in the Buddha Dharma. 

Cầm chân Đức Phật, là nhà lãnh đạo hay Tổ trong chốn tông môn: Holding on to the 
Buddha's feet, a leader or Patriarch In a particular dharma tradition. 

Mở cửa chánh đạo: Opens the door to the proper path. 

Trừ dẹp xấu ác: Eliminates evil and wickedness. 

Nối truyền cho Phật pháp ngày một thêm hưng thịnh: Continues the teachings of Buddha 
and makes the teachings more glorious with each day. 

Trí tuệ siêu quần hơn tất cả tam giới: Wisdom ¡s greater than anyone ¡n the three worlds. 
Giới đức thơm ngát tỏa khắp mọi nơi, người người đều kính ngưỡng: The incense 
†ragrance of that personˆs virtues 1s everywhere, admired and respected by mang. 

Lấy giáo pháp thậm thâm của Phật mà tuyên lưu đến tha nhân, khiến cho hạt giống Phật 
được trường tổn: Uses the Buddha”s profound teachings to pass on to others; help 
maintain the Buddhaˆs seeds eternally. 

Là một bậc đại căn, nghĩa là không ai hơn được về tài đức, công đức, và phước đức: At 
the Highest Cultivated Level. This means unrivaled In talents, virtues, and merifs. 

Là một bậc đại hạnh: A great practitioner. 

Là một bậc đại nguyện: A great vow maker. 


q) 


4298 


Đầy đủ hai phần oai và đức khiến cho trời người trong ba cõi kính yêu: Has both the 
components of Majesty and Virtues, earning the love and respect of Gods and Men. 


(I) Tam Chúng Thiện Trí Thức— Three types 0ƒ` good spirttual advisors: Theo Hòa Thượng 


D 


2) 


3) 


Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, người đả thất chuyên tu (chuyên tu bẩy 
ngày trong thất), phải có ba bậc thiện tri thức—According to Most Venerable Thích 
Thiển Tâm in The Pure Land Buddhism in Theory and Practice, in conducting a seven- 
day retreat, one can either practice alone, to attain purIty more easily, or with many other 
cultivators. There are three types of good spiritual advisors: 

Giáo Thọ Thiện Trị Thức —Teaching Spiritual Advisor: Giáo thọ thiện tri thức là vị thông 
hiểu Phật pháp và có kinh nghiệm về đường tu để thường chỉ dạy mình; hay mình đến để 
thỉnh giáo trước và sau khi kiết thất. Trong trường hợp nhiều người đồng đả thất, nên 
thỉnh vị giáo thọ nầy làm chủ thất, mỗi ngày đều khai thị nửa giờ hoặc mười lăm phút— 
Thịs 1s someone conversant with the Dharma and experienced ¡n cultivation. The retreat 
members can have him follow their progress, guiding them throughout the retreat, or they 
can simply seek guidance before and after the retreat. When several persons hold a 
retreat together, they should ask a spiritual advisor to lead the retreat and give a dally 
fifteen-to-thirty-minute 1nspirational talk. 

Ngoại Hộ Thiện Tri Thức —Caretaking Spiritual Advisor: Đây là một hay nhiều vị ủng 
hộ bên ngoài, lo việc cơm nước, quét dọn, cho hành giả được yên vui tu tập. Thông 
thường, vị nầy thường được gọi là người hộ thất —This refers to one or several persons 
assistng with outside daily chores such as preparing meals or cleaning up, so that on 
retreat can cultivate peacefully without distraction. Such persons are called “Retreat 
assistant.” 

Đồng Tu Thiện Tri ThứcCommon Practice Spiritual Advisor: Đây là những người đồng 
tu một môn với mình, để nhìn ngó sách tấn lẫn nhau. Vị đồng tu nầy có thể là người đồng 
kiết thất chung tu, hoặc có một ngôi tịnh am tu ở gần bên mình. Ngoài sự trông nhìn sách 
tấn, vị đồng tu còn trao đổi ý kiến hoặc kinh nghiệm, để cùng nhau tiến bước trên đường 
đạo. Lời tục thường nói: “Ăn cơm có canh, tu hành có bạn” là ý nghĩa nầy——These are 
persons who practice the same method as the individual(s) on retreat. They keep an eye 
on one another, encouraging and urging each other on. These cultivators can either be 
participantfs in the same retreat or cultivators living nearby. In addition to keeping an eye 
out and urging the practiioners on, they can exchange Ideas or experlences for the 
common good. This concept has been captured in a proverb: “Rice should be eaten with 
SOUp, practice should be conducted with friends.”. 


(HI)Thập chủng Thiện Hữu Trì Thức: Mười loại thiện hữu trí thức— Theo lời Phật dạy 


Ù 


trong Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 38 (Ly Thế Gian), chư Đại Bồ tát có mười loại thiện hữu 
tri thức giúp họ trên dường đi đến đại giác —According to the Buddha ¡in The Flower 
Adornment Sutra (Chapter 38 Detachment From The World), great enlightening beings 
have ten kinds of spiritual friends who help them along the path to enlightenmeiit. 

Thiện tri thức giúp chư Bồ Tát an trụ Bồ để tâm: Spiritual friends who cause them to 
pe©rsist In the determination for enlightenmert. 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


8) 


3) 


4299 


Thiện tri thức giúp chư Bồ Tát sanh trưởng thiện căn: Spiritual friends who cause them to 
øenerate roots of øoodness. 

Thiện tri thức giúp chư Bồ Tát thực hành hạnh của các môn Ba La Mật: Spiritual friends 
who cause them to practice the way of transcendence. 

Thiện tri thức khiến giải thoát tất cả pháp: Spiritual friends who enable them to to 
analyze and explain all truths. 

Thiện tri thức khiến thành thục được tất cả chúng sanh: Spiritual friends who enable them 
to develop all sentient beings. 

Thiện tri thức khiến được quyết định biện tài: Spiritual friends who enable them to attain 
definitve analytic and eXpOSItOry DOWeTS. 

Thiện tri thức khiến chẳng nhiễm trước tất cả thế gian: Spiritual friends who cause them 
not to be attracted to any world. 

Thiện tri thức khiến trong tất cả kiếp tu hành không nhàm mỏi: Spiritual friends who 
cause them to practice tirelessly In all ages. 

Thiện tri thức khiến an trụ trong Hạnh Phổ Hiển: Spiritual friends who establish them 1n 
the practice of Universal Good. 


10) Thiện tri thức khiến nhập nơi trí của chư Phật đã nhập: Spiritual friends who introduce 


them to the reaches of knowledge of all Buddhas. 


(C) Những lời dạy của Cổ Đức về Thiện Hữu Tri Thức 
Ancients° teachings on Kalyana-mitra 


(D Tổng quan về những lời dạy của Cổ đức về Thiện Hữu trì Thức—An overview 0ƒ 


Ancients" teachings on “Good-Knowing Advisors”: Thời nay muốn tu hành đúng đắn 
phải nương nơi bậc thiện tri thức thông kinh điển, đã có kinh nghiệm tu thiền nhiều năm 
để nhờ sự hướng dẫn. Đây là một trong năm điều kiện cần thiết cho bất cứ hành giả tu 
thiển nào. Nếu vị tu thiển nào không hội đủ năm điều kiện trên rất dễ bị ma chướng làm 
tốn hại. Cổ đức có dạy, “Thời nay muốn tìm minh sư, hay thiện hữu tri thức để. gần gũi 
theo học, còn có chăng trong sách vở hay gương Thánh hiển, chứ còn trong vòng nhân 
tình đời nay, quả là hiếm có vô cùng.” Các ngài còn dạy thêm năm điều về thiện hữu tri 
thức như sau —Nowadays, in order to have a right cultivation, Buddhist practitioners 
should be guided by a good advisor, who has a thorough understanding of the sutras and 
many years experlence In meditation. This 1s one of the five necessary conditions for any 
Zen practitioners. If a Zen practitioner does not meet these five conditions, he 1s very 
easily subJect to get harm from demon. . Ancients taught, “Nowadays, If one wishes to 
find kind friends and virtuous teachers to learn and to be close to them, they may find 
these people ¡in the shining examples in old books. Otherwise, 1ƒ one searches among the 
living, it would be extraordinary hard to find a single person.” They also reminded us five 
things about good-knowing advisor as follows: 


(I)Chỉ tiết về những lời dạy của Cổ đức về Thiện Hữu tri Thức—Details oƒ Anecienfs? 


teachings on “GŒood-Knowing Advisors ”: 


Ù 
2) 
3) 


4) 


3) 


Ù 


2) 


4300 


Đời nay trong 1.000 người mới tìm ra được một người lành: Nowadays, in 1,000 people, 
there 1s one good person. 

Trong 1.000 người lành mới có một người biết đạo: In a thousand good people, there is 
one person who knows religion. 

Trong 1.000 người biết đạo, mới có được một người tin chịu tu hành: In one thousand 
people who know religion, there 1s one person who has enouph faith to practice religion. 
Trong 1.000 người tu hành mới có được một người tu hành chân chánh: In one thousand 
people who practice religion, there 1s one person who cultivates in a genuine and honest 
mamner. 

Vậy thì trong 4.000 người mới tìm ra được bốn người tốt: Thus, out of four thousand 
people, we would find only four good people. 


(D) Những lời Phật dạy về “Thiện Hữu Tri Thức ” 
The Buddha)s teachings on “GŒood Knowing Advisors ” 


Đức Phật thường khuyên chúng đệ tử của Ngài nên lắng nghe thiện hữu tri thức, không 
nên có lòng nghi ngờ. Đã gọi là thiện hữu tri thức thì khi họ khuyên mình tu hành cần 
phải có khổ công thì mình phải tin như vậy. Nếu mình có lòng tin một cách triệt để nhất 
định mình sẽ được minh tâm kiến tánh, phản bổn hoàn nguyên. Phật tử chân thuần phải 
thường nghe lời chỉ dạy của thiện hữu tri thức. Nếu vị ấy dạy mình niệm Phật thì mình 
phải tính chuyên niệm Phật. Nếu vị ấy dạy mình đừng buông lung phóng dật thì mình 
không được buông lung phóng dật, đây chính là sự lợi lạc mà mình hưởng được nơi thiện 
hữu tri thức vậy. Sau đây là những lời Phật dạy về “Thiện Hữu Tri Thức” trong Kinh 
Pháp Cú —The Buddha always encouraged his disciples to listen to Good Knowing 
Advisors without any doubt. Once we call someone our Good Knowing Advisors, we 
should truly listen to their advice. If Good Knowing Advisors say that cultivation requires 
arduous effort, we should truly believe it. If we believe completely, we wIll surely be 
able to understand the mind and see the nature, return to the origin and go back to the 
source. Devout Buddhists should always listen to the instructions of a Good Knowing 
Advisor. If he tells us to recite the Buddhaˆs name, we should follow the 1nstructions and 
recite. If he tells us not to be distracted, then we should not be distracted. This 1s the 
essential secret of cultivation that we can benefit from our Good Knowing Advisors. The 
followings are the Buddhaˆs teachings on “Good Knowing Advisors” in the Dharmapada 
Sutra: 

Nếu gặp được người hiền trí thường chỉ bày lầm lỗi và khiển trách mình những chỗ bất 
toàn, hãy nên kết thân cùng họ và xem như bậc trí thức đã chỉ kho tàng bảo vật. Kết thân 
với người trí thì lành mà không dữ: Should you see an Intelligent man who points out 
faults and blames what 1s blame-worthy, you should associate with such a wise person. lt 
should be better, not worse for you fo associate such a person (Dharmapada 76). 

Những người hay khuyên răn dạy dỗ, cẩn ngăn tội lỗi kẻ khác, được người lành kính yêu 
bao nhiêu thì bị người dữ ghét bỏ bấy nhiêu: Those who advise, teach or dissuade one 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


4301 


from evil-doing, will be beloved and admired by the good, but they wIll be hated by the 
bad (Dharmapada 77). 

Chớ nên làm bạn với người ác, chớ nên làm bạn với người kém hèn, hãy nên làm bạn 
với người lành, với người chí khí cao thượng: Do not associate or make friends with evil 
friends; do not assoclate with mean men. Associlate with good friends; associate with 
noble men (Dharmapada 78). 

Được uống nước Chánh pháp thì tâm thanh tịnh an lạc, nên người trí thường vui mừng, ưa 
nghe Thánh nhơn thuyết pháp: Those who drink the Dharma, live in happiness with a 
pacified mind; the wise man ever reJoices In the Dharma expounded by the sages 
(Dharmapada 79). 

Nếu gặp bạn đồng hành hiển lương cẩn trọng, giàu trí lự, hàng phục được gian nguy, thì 
hãy vui mừng mà đi cùng họ: If you get a prudent and good companion who 1s pure, WIse 
and overcomnng all dangers to walk with, let nothing hold you back. Let find delight and 
Instruction In his companion (Dharmapada 328). 

Nếu không gặp được bạn đồng hành hiền lương, giàu trí lự, thì hãy như vua tránh nước 
loạn như voi bổ về rừng: If you do not get a prudent and good companion who is pure, 
wise and overcoming all dangers to walk with; then like a king who has renounced a 
conquered kingdom, you should walk alone as an elephant does In the elephant forest 
(Dharmapada 329). 

Thà ở riêng một mình hơn cùng người ngu kết bạn. Ở một mình còn rảnh rang khỏi điều 
ác dục như voi một mình thênh thang giữa rừng sâu: It is better to live alone than to be 
fellowship with the Ignorant (the fool). To live alone doing no evil, Just like an elephant 
roaming In the elephant forest (Dharmapada (330). 


(E) Ác Tri Thức 
Bad Friends 


(D Nghĩa của Ác tri thức— The meanings oƒ Bad friends: 


Ù 
2) 


Ác hữu: Evil friend—Bad friend. 
Ác Tri Thức: Ác Sư Hữu—Thầy tà bạn ác—A bad intimate or friend, or teacher. 


(IH) Phật tử chân thuần nên tránh xa Ác trì thức và thân cận Thiện trì thức—Devout 


Buddhists should avoid coarse people and make friends with refined people: Người thô lỗ 
bị sân hận chế ngự, thiếu từ tâm, thiếu lòng tha thứ, thiếu cả tình thương. Ngược lại tốt có 
đầy đủ đức từ bi. Trên thế gian nầy nhiều người tâm đầy sân hận, không thể phân biệt 
được các hành động thiện ác, không khiêm nhường, không tôn kính các bậc đáng tôn 
kính, không học hỏi giáo pháp, cũng không tu tập. Họ dễ dàng nổi giận vì một chuyện 
bực mình nhỏ. Họ cáu kỉnh với người khác và tự hành hạ chính mình bằng sự tự trách. 
Đời sống của họ tràn đầy thô bạo và không có ý nghĩa gì. Chúng ta thử tưởng tượng mà 
xem, làm bạn với những hạng nây có lợi ích gì? Trái hẳn với hạng ác tri thức, những 
thiện tri thức là những người bạn tốt, những người có tâm đầy tình thương. Họ luôn nghĩ 
đến sự an lạc và lợi ích của tha nhân. Tình thương và sự nồng ấm của họ được biểu hiện 


4302 


qua lời nói và việc làm của họ. Họ giao tiếp với người khác bằng ái ngữ, bằng lợi hành 
và đồng sự. Họ luôn phát tâm bố thí những gì họ có thể bố thí nhằm lợi lạc tha nhân— 
Coarse people are always overwhelmed by anger and lacking loving-kindness that they 
cannot appreciate the difference between wholesome and unwholesome activities. They 
do not know the benefit or approprlateness of payIng respect to persons worthy of 
respect, nor of learning about the Dharma, nor of actually cultivating. They may be hot- 
tempered, easily victimized by by anger and aversion. Their lives may be filled with 
rouph and distasteful activitles. What 1s the use of making friends with such people? Ôn 
the contrary, good people have a deep considerateness and loving care for other beings. 
The warmth and love of their hearts 1s mamifested In actions and speech. Refined people 
like these carry out their relationships with other people in sweet speech, beneficial 
action, and sharing a common aim. They always vow to gIve whatever they can øIve to 
benefit other people. 


(IHI)Những lời Phật dạy về “Ác Trì Thức ” trong Kinh Pháp Cú— The Buddha's teachings 


Ù) 


2) 


3) 


4) 


on “Ervil friends ” in the Dharmapada Sufra: 

Không được kết bạn với kẻ hơn mình, không được kết bạn với kẻ ngang mình, thà quyết 
chí ở một mình tốt hơn kết bạn với người ngu muội—If a traveler does not meet a 
companion who 1s better or at least equal, let him firmly pursue his solitary career, rather 
than being In fellowship with the foolish (Dharmapada 61). 

Những người hay khuyên răn dạy dỗ, cẩn ngăn tội lỗi kẻ khác, được người lành kính yêu 
bao nhiêu thì bị người dữ ghét bỏ bấy nhiêu—Those who advise, teach or dissuade one 
from evil-doing, will be beloved and admired by the good, but they will be hated by the 
bad (Dharmapada 77). 

Chớ nên làm bạn với người ác, chớ nên làm bạn với người kém hèn, hãy nên làm bạn 
với người lành, với người chí khí cao thượng——Do not assoclate or make friends with evil 
friends; do not associate with mean men. Associate with good friends; assoclate with 
noble men (Dharmapada 78). 

Đi chung với người ngu, chẳng lúc nào không lo buôn. Ở chung với kẻ ngu khác nào ở 
chung với quân địch. Ở chung với người trí khác nào hội ngộ với người thân—He who 
companies with fools grieves for a long time. To be with the foolish 1s ever painful as 
with an enemy. To assoclate with the wise 1s ever happy like meeting with kinsfolk 
(Dharmapada 207). 





(Kỳ Viên Tịnh Xá-Xá Vệ Quốc) 


4303 


CHƯƠNG MỘT TRĂM BỔN MƯƠI TÁM 
CHAPTER ONE HUNDRED FORTY-EIGHT 


Hạnh Phúc 
Happiness 


(A) Tổng quan và Nghĩa của Hạnh Phúc— Overview and Meanings oƒ Happiness 
(I) Tổng quan về Hạnh Phúc— An overview oƒ Happiness. 
(H) Nghĩa của Hạnh Phúc— The meanings oƒ Happiness. 


(B) Phân Loại Hạnh Phúc— Categories 0ƒ Happiness 

(I) Tứ An Lạc Hành— Four means oƒ aftaining to a hqDDy COnHf€HfInen†: 

(H) Tứ Chủng Hạnh Phúc. 

(C) Hạnh phúc Bình Thường— Ordinary Happiness 

(D) Tiền có mang lại Hạnh phúc không?—Does Money bring Happiness? 
(E) Bí mật của Hạnh Phúc— The Secret 0ƒ Happiness 

(F) Cuộc Sống An Bình Hạnh Phúc—A Peaceful and Happy LỰe 


(G) Hạnh Phúc Tối Thượng— Supreme Happiness Ultimate Happiness 


(H) Thành Tựu Khoa Học và Hạnh Phúc Con Người — Scient[ic Achievementfs and Humnan 
Happiness 


(D Hạnh Phúc hành trì Phật pháp— Happiness 0ƒ practicing dharmas 


(J) Đức Phật dạy về Hạnh Phúc— The Buddha'°s teachings on “Happiness ” 

(I) Đức Phật đã nêu lên các loại hạnh phúc cho người cư sĩ tại gia. 

(H) Những lời dạy của Đức Phật về Hạnh Phúc trong Kinh Pháp Cú— The Buddha's 
teachings on Happiness in the Dharmapada Sufra. 

(K) Kinh Hạnh Phúc— Sutta oƒ Blessing Mlangala Sutta 

(L) Hạnh Phúc theo Kinh Tam Bảo— Happiness according to the Ratana Sutta 


4304 


4305 


(A) Tổng quan và Nghĩa của Hạnh Phúc 
Overview and Meanings 0ƒ Happiness 


(I) Tổng quan về Hạnh Phúc—An overview oƒ Happiness: 


l) 


2) 


3) 


Cái gì mang lại thoải mái là hạnh phúc. Tuy nhiên, hạnh phúc đạt được từ sự ổn định của 
tâm thức là quan trọng nhứt vì mục đích tối thượng của đời người là hạnh phúc và an 
vui—What can be borne with ease 1s happiness. However, happiness resulting from 
mental stability 1s the most Important for the ultimate goal of human lives 1s happIness 
and Joyfulness. 

Hạnh phúc bình thường là thỏa mãn sự khao khát. Tuy nhiên, ngay khi điều mong muốn 
vừa được thực hiện thì chúng ta lại mong muốn một thứ hạnh phúc khác, vì lòng thèm 
muốn ích kỷ của chúng ta không cùng tận. Chúng ta thường cố gắng theo đuổi những 
cảm giác dễ chịu và hài lòng cũng như loại bỏ những khổ đau bất hạnh bằng những giác 
quan của mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Tuy nhiên, còn một mức độ cảm nhận khác hơn, đó 
là sự cảm nhận bằng tâm. Hạnh phúc thật sự cũng phải được theo đuổi bằng tâm nữa. 
Như vậy, theo Phật giáo chúng ta không thể định nghĩa hạnh phúc đích thực bằng những 
thỏa mãn vật chất và nhục dục, mà chỉ bằng cách khai tâm mở trí sao cho lúc nào chúng 
ta cũng hướng đến tha nhân và những nhu cầu của họ. Phật tử chân thuần phải nên luôn 
nhớ rằng hạnh phúc thật sự chỉ bắt nguồn từ cuộc sống đạo đức: Ordinary happiness is 
the gratification of a desire. However, as soon as the thing desired 1s achived the we 
desire something else or some other kind of happiness, for our selfish desires are endless. 
We usually seek pleasant feelings and avoid unpleasant feelings through our sensory 
experience of the eyes, ears, nose, tongue and body. However, there 1s another level of 
experience: menfal experience. True happiness should also be pursued on the mental 
level. Thus, according to Buddhism, genuine happiness cannot be defined by material and 
sensual satisfactions, but only by means of spiritual development and opening of wisdom 
so that we always acknowledge others and their needs. Sincere Buddhists should always 
remember that true happiness 1s only originated from a virtuous HIfe. 

Tiền không mua được hạnh phúc, hay sự giàu có thường không mang lại hạnh phúc. Kỳ 
thật, hạnh phúc thực sự chỉ tìm thấy trong nội tâm chứ không nơi của cải, quyển thế, danh 
vọng hay chiến thắng: Money cannot buy happiness, or wealth does not always conduce 
to happiness. In fact, real happiness 1s found within, and 1s not be defined In terms of 
wealth, power, honours, or conquesfs. 


(I) Nghĩa của Hạnh Phúc— The meanings 0ƒ Happiness: 


Ũ 


2) 


Hạnh phúc của người có vật sở hữu nhờ sự nỗ lực cố gắng, nhờ sức lực của chân tay và 
mô hôi, sở hữu một cách hợp pháp. Chính mình thọ hưởng tài sản ấy, hoặc dùng nó để 
gieo duyên tạo phước. Đây mới đích thực là hạnh phúc —Herein a clansman has wealth 
acquired by energetic striving, amassed by strength of arm, won by sweat, and lawfully 
gotten. At this thought, bliss and satisfaction come to him. He or she enJoys his/her wealth 
and does meritorious deeds. This 1s call the real bliss 

Đức Phật đã nêu lên các loại hạnh phúc cho người cư sĩ tại gia: “Hạnh phúc có sức khỏe, 
có của cải, sống lâu, đẹp đẽ, vui vẻ, sức mạnh, tài sản và con cái, vân vân. Đức Phật 


4306 


không khuyên chúng ta từ bỏ cuộc sống trần tục và rút lui về sống ẩn dật. Tuy nhiên, 
Ngài khuyên Phật tử tại gia, sự vui hưởng của cải không những nằm trong việc xử dụng 
cho riêng mình, mà nên đem phúc lợi cho người khác. Những cái mà chúng ta đang có 
chỉ là tạm bợ. Những cái mà chúng ta đang øìn giữ, rốt rồi chúng ta cũng bỏ chúng mà đi. 
Chỉ có những nghiệp sẽ phải theo chúng ta suốt nẻo luân hồi. Đức Phật dạy về hạnh 
phúc của người cư sĩ như sau: “Sống nghèo về vật chất mà tinh thần thoải mái là hạnh 
phúc. Sống đời không bị chê trách là hạnh phúc, vì người không bị chê trách là phúc lành 
cho chính mình và cho người khác. Người đó được mọi người ngưỡng mộ và cảm thấy 
sung sướng hơn khi truyền cảm được làn sóng hòa bình sang người khác. Tuy nhiên, rất 
khó mà không bị mọi người chê trách. Vì thế người trí cao thượng nên cố sống dửng dưng 
với sự khen chê bên ngoài, cố đạt được hạnh phúc tinh thần bằng cách vượt qua lạc thú 
vật chất.” Sau đó Đức Phật tiếp tục nhắc nhở chư Tăng Ni: “Hạnh phúc Niết Bàn là dạng 
thức hạnh phúc giải thoát khổ đau cao thượng nhất.”: The Buddha enumerates some 
kinds of happiness for a layman. They are the happiness of possession, health, wealth, 
longevity, beauty, Joy, strength, property, children, etc. The Buddha does not advise all 
Of us fo renounce our worldly lives and pleasures and retire to solitude. However, he 
advised lay disciples to share the enJoyment of wealth with others. We should use wealth 
for ourselves, but we should also use wealth for the welfare of others. What we have Is 
only temporary; what we preserve we leave and go. Only karmas will have to go with us 
along the endless cycle of births and deaths. The Buddha taught about the happiness of 
lay disciples as follows: “A poor, but peace life 1s real happiness. Leading a blameless 
life 1s one of the best sources of happiness, for a blameless person 1s a blessing to himself 
and to others. He 1s admired by all and feels happier, being affected by the peaceful 
vibratlons of others. However, If Is very difficult to get a good name from all. The 
wisemen try to be indifferent to external approbation, try to obtain the spiritual happIness 
by transcending of material pleasures.” Then the Buddha continued to remind monks and 
nuns: “Nirvana bliss, which 1s the bliss of relief from suffering, 1s the highest form of 
happiness.” 


(B) Phân Loại Hạnh Phúc 
Categories 0ƒ Happiness 


(D_ Tứ An Lạc Hành— Four mmeans 0g attaining to a happy contentinent: 
(A) Tổng quan về Tứ An Lạc Hành—An overview oƒ Four means oƒ aftaining to a happy 


contentmenr: Theo Kinh Pháp Hoa, có bốn an lạc hạnh hay bốn phương cách để đạt được 
hạnh phúc. Trong kinh này, Đức Phật dạy chúng ta phải đối xử như thế nào, phải nói 
năng làm sao, phải giữ thái độ của tâm thức và nỗ lực thực hiện lý tưởng của chúng ta 
như thế nào—According to The Lotus Sutra, there are four means of attaining to a happy 
contentmerrt. In that sutra, the Buddha teaches us how to behave, to to speak, what kind 
of merntal attitude to maintain, and how to endeavor to realize our ideal 


(B) Chỉ tiết về Tứ An Lạc Hành— Details oƒ Four means oƒ aftaining to a haDDy COnfeHteHI: 
I) Thân An Lạc Hành —Pleasant practice of the body: An lạc bằng những thiện nghiệp của 


thân. Đức Phật dạy hạnh an lạc về thân bằng cách chia hạnh này ra làm hai phần, phạm 


a) 


b) 


ii) 


1V) 


4307 


vi hành sử (hoạt động) và phạm vi thân cận (gần gũi) của một vị Bồ Tát —To attain a 
happy contentment by proper direction of the deeds of the body. The Buddha taught the 
pleasant practice of the body by dividing 1t into two parts, a Bodhisattva”s spheres of 
action and of Intimacy. 

Phạm vị hành xử của một vị Bồ Tát là thái độ căn bản của vị ấy, đây là nền tảng của sự 
ứng xử riêng của vị ấy. Một vị Bồ Tát phải luôn kiên nhẫn, tử tế, nhu hòa, không nóng 
nảy; không hách dịch, không như người bình thường, vị ấy không kiêu mạn hay khoe 
khoang về những việc tốt của riêng mình, vị ấy phải nhìn thấy đúng như thật tính của tất 
cả các sự vật. Vị ấy không bao giờ có cái nhìn phiến diện về các sự vật. Vị ấy hành sử 
với lòng từ bi với tất cả mọi người mà không bao giờ tỏ lộ, nghĩa là không phân biệt: A 
Bodhisattvaˆs sphere of action means his fundamenral attitude as the basis of his personal 
behavior. A Bodhisattva 1s patlent, gentle, and agreeable, and 1s neither hasty nor 
overbearing, his mind 1s always unperturbed. Unlike ordinary people, he 1s not conceited 
or boastful about his own good works. He must see all things In their reality. He never 
take a partial view of things. He acts toward all people with the same compassion and 
never making show 0Ý It. 

Đức Phật dạy về phạm vi gần gũi của một vị Bồ Tát bằng cách chia phạm vi này ra làm 
10 phần—A Bodhisattvaˆs sphere of intimacy——Phạm vi gần gũi của một vị Bồ Tát: The 
Buddha teaches a Bodhisattva”s sphere of intimacy by dividing 1t Into ten areas: 

Một vị Bồ Tát không gần gũi với những người có chức vị cao hay có uy thế nhằm đạt lợi 
dưỡng, cũng không chịu giảng pháp cho họ bằng sự thân mật thái quá với họ: A 
Bodhisattva 1s not Intimate with men of high position and influence 1n order to øgain some 
benefit, nor does he compromise his preaching of the Law to them through excessIve 
familiarity with them. 

Một vị Bồ Tát không gần gũi các ngoại đạo, các nhà làm thơ văn thế tục, không gần gũi 
với những người chỉ biết chạy theo thế tục hay những người chán bồ thế tục. Do đó mà vị 
Bồ Tát luôn đi trên “Trung Đạo” chứ không bị ảnh hưởng bất tịnh của các hạng người 
vừa kể: A Bodhisattva is not intimate with heretics, composers of worldly literature or 
poetry, nor with those who chase for worldly life, nor with those who don”t care about 
lie. Thus, a Bodhisattva must always be on the “Middle Way,” not adversely affected by 
the Impurity of the above mentioned people. 

Một vị Bồ Tát không tham dự vào các môn thể thao hung bạo như quyển anh hay đô vật, 
hay những cuộc trình diễn múa men của các vũ công hay của những người khác: A 
Bodhisattva does not resort to brutal sports, such as boxing and wrestling, nor the varlous 
Juggling performances of dancers and others. 

Một vị Bồ Tát không lui tới thân cận với những người làm nghề sát sanh, như người bán 
thịt, đánh cá, thợ săn, và vị ấy không bày tỏ thái độ dửng dưng đối với việc làm ác: A 
Bodhisattva does not consort personally with those who KkIll creatures to make a living, 
such as butchers, fishermen, and hunters, and does not develop a callous attitude toward 
engaging In cruel conduct. 

Một vị Bồ Tát không thân cận gần gũi với chư Tăng Ni chỉ biết tìm cầu an lạc và hạnh 
phúc cho riêng mình, còn thì không lo gì cho ai, và những người bằng lòng với cuộc sống 
tách biệt với thế tục. Hơn nữa, vị ấy không bị tiêm nhiễm bởi những ý tưởng ích kỷ, cũng 
không chịu nghe pháp mà họ giảng. Nếu họ có tới nghe pháp của mình thì mình phải nắm 


VI) 


4308 


lấy cơ hội mà thuyết giảng, nhưng không mong cầu bất cứ điều gì nơi họ: A Bodhisattva 
does not consort with monks and nuns who seek peace and happiness for themselves and 
don”t care about other people, and who satisfy with theIr own personal 1solation from 
earthly existence. Moreover, he does not become Infected by therr selfish ideas, nor 
develop a tendency to compromise with them In listening to the laws preached by them. If 
they come to him to hear the Law, he takes the opportunity to preach 1t, expect nothing In 
return. 

Khi giảng pháp cho phụ nữ, vị ấy không để lộ vẻ bên ngoài có thể gây ý tưởng đam mê, 
và vị ấy luôn giữ một tâm lý đứng đắn và một thái độ nghiêm túc: When he preaches the 
Law to women, he does not display an appearance capable of arousing passionate 
thoughts, and he mainfains a correct mental attitude with øreat strictness. 


vii) Vị ấy không thân cận với một người lưỡng tính. Nghĩa là vị ấy phải cẩn trọng khi thuyết 


giảng cho một người lưỡng tính như thế: He does not become friendly with any 
hermaphrodite. This means that he needs to take a very prudent attitude when he teaches 
such a deformed person. 


viii)Vị ấy không vào nhà người khác một mình. Nếu vì bất cứ lý do gì mà phải làm như vậy, 


1X) 


2) 


a) 


b) 


c) 


đ) 


©) 


vị ấy chỉ chú tâm nghĩ nhớ tới Đức Phật. Đây là lời khuyên dạy của Đức Phật cho vị Bồ 
Tát khi vị này đi mọi nơi cùng với Đức Phật: He does not enter the homes of others 
alone. lIf for some reason he must do so, then he thinks single-mindedly of the Buddha. 
Thịs 1s the Buddhaˆ”s admonition to the Bodhisattva to go everywhere together with the 
Buddha. 

Khi giảng pháp cho phụ nữ, không nên để lộ răng khi cười, cũng không nên để lộ ngực 
mình ra: If he preaches teh Law to lay women, he does not display his teeth in smile nor 
let his breast be seen. 

Vị ấy không thích giữ các vị sa-di và trẻ em bên cạnh mình. Ngược lại, Đức Phật khuyên 
vị ấy nên ưa thích thiển định, độc cư, học tập và kiểm soát tâm mình: He takes no 
pleasure in keeping young pupils and children by his side. Ôn the contrary, the Buddha 
admonishes the Bodhisattva ever to prefer meditation and seclusion and also to cultivate 
and control his mind. 

Khẩu An Lạc Hành—Pleasant practice of the mouth: An lạc bằng những thiện nghiệp 
của khẩu—To attain a happy contentment by the words of the mouth. 

Một vị Bồ Tát không ưa thích kể những sai lầm của người khác hay của các kinh: A 
Bodhisattva takes no pleasure In telling of the errors of other people or of the suftras. 

Một vị Bồ Tát không khinh thường những người thuyết giảng khác: A Bodhisattva does 
not despise other preachers. 

Vị ấy không nói cái tốt, cái xấu hay ưu khuyết điểm của người khác, không nêu tên các 
Thanh văn và không nêu truyền những sai lầm và tội lỗi của họ: He does not speak of the 
good and evil, the merits and demerits of other people, nor does he single out Sravakas 
by name and broadcast theIr errors and sins. 

Vị ấy không ca ngợi đức hạnh của họ và không sanh lòng ghen ty: He does not praise 
virtues and does not beget a Jealous mind. 

Vị ấy luôn giữ tâm hoan hỷ và mở rộng. Khi có ai đặt câu hỏi khó, vị ấy không bao giờ 
nói những điều mà mình không biết: He always maintains a cheerful and open mind. If 
someone asks difficult questions, he does not answer 1f he does not know the answer. 


3) 


a) 


b) 


c) 


đ) 


©) 


8) 
h) 


4) 


4309 


Ý An Lạc Hành—Pleasant practice of the mind: An lạc bằng những thiện nghiệp của ý— 
To attain a happy contentment by the thoughts of the mind. 

Vị ấy không nuôi dưỡng lòng đố ky, lừa dối: He does not harbor an envious or deceitful 
mind. 

Vị ấy không khinh thường hay nhục mạ những người học đạo khác, dù những người này 
là những người sơ cơ, vị ấy cũng không vạch ra những dư thừa hay thiếu sót của họ: He 
does not slipht or abuse other learners of the Buddha”s teachings, even If they are 
beginners, nor does he seek out their excesses and shortcominøs. 

Nếu có ai tìm cầu Bồ Tát đạo, vị ấy không làm cho họ chán nản khi khiến họ nghi ngờ 
hay nuối tiếc; vị ấy cũng không nói những điều làm họ nhụt chí: If there are people who 
seek the Bodhisattva-way, he does not distress them, causing them to feel doubt and 
regret, nor does he say discouraging things to them. 

Vị ấy không ưa thích bàn luận về các pháp hoặc tranh cãi mà nên nỗ lực bàn về phương 
cách tu tập để cứu độ tất cả chúng sanh: He should not indulge in discussions about the 
laws or engage In dispute but should devote himself to discussion of the practice to save 
all living beings. 

Vị ấy nên nghĩ đến việc cứu độ tất cả chúng sanh khỏi các khổ đau bằng lòng đại từ bi 
của mình: He should think of saving all living beings from their sufferings through his 
8reaf compassion. 

Vị ấy nên nghĩ đến chư Phật như tưởng nghĩ đến đấng từ phụ: He should think of the 
Buddhas as benevolent fathers. 

Vị ấy nên nghĩ đến những vị Bồ Tát như những bậc thầy vĩ đại của mình: He should think 
of the Bodhisattvas as his great teachers. 

Vị ấy nên giảng pháp đồng đều cho tất cả chúng sanh: He should preach the Law equally 
to all living beings. 

Thệ Nguyện An Lạc Hành—Pleasant practice of the vow: An lạc bằng cách giảng dạy 
kinh pháp. Vào thời mạt pháp, chư Bồ Tát nên phát sinh một tinh thần từ thiện lớn lao với 
những người chưa là Bồ Tát —To attain a happy contentment by the will to preach all 
sutras. In the Dharma ending age, Bodhisattvas should beget a spirit of great charity 
toward both laypeople and monks who are not yet Bodhisattvas with a spirIt of great 
compassIon. 


(I) Tứ Chủng Hạnh Phúc: Trong Kinh Tăng Nhứt A Hàm, Đức Phật đã giảng về bốn loại 


l) 


2) 


hạnh phúc của người cư sĩ như sau-—ln the Anguttara Nikaya Sutra, the Buddha 
commented on the four kinds of bliss a layman enJoy as follow: 

Hạnh phúc có vật sở hữu: Atthisukha (p)—Hạnh phúc của người có vật sở hữu nhờ sự nỗ 
lực cố gắng, nhờ sức lực của chân tay và mồ hôi, sở hữu một cách hợp pháp. Khi nghĩ 
như vậy, người kia cảm thấy thỏa thích và mãn nguyện. Đó là hạnh phúc có được vật sở 
hữu —Herein a clansman has wealth acquired by energetic striving, amassed by strength 
of arm, won by sweat, and lawfully gotten. At this thought, bliss and satisfaction come to 
him. This 1s call the bliss of ownership. 

Hạnh phúc được có tài sản: Bhogasukha (sk)——Người kia tạo nên tài sản do nơi cố gắng 
nỗ lực. Bây giờ chính mình thọ hưởng tài sản ấy, hoặc dùng nó để gieo duyên tạo phước. 
Khi nghĩ như vậy, người ấy cảm thấy thỏa thích và mãn nguyện. Đó là hạnh phúc có 


3) 


4 


4310 


được tài sản—Herein a clansman by means of wealth acquired by energetic striving, both 
enJoys his wealth and does meritorious deeds. At this thought, bliss and satisfaction come 
to him. This 1s called the bliss of wealth. 

Hạnh phúc không nợ nần: Ananasukha (skt)—Người kia không thiếu ai món nợ lớn nhỏ 
nào. Khi nghĩ như vậy người kia cảm thấy thỏa thích và mãn nguyện. Đó là hạnh phúc 
không mang nợ—Herein a clansman owes no debt, great or small, to anyone. At the 
thought, bliss and satisfaction come to him. This 1s called the bliss of debtlessness. 

Hạnh phúc không bị khiển trách: Anavajjasukha (p)—Bậc Thánh nhân không bị khiển 
trách về thân khẩu ý. Khi nghĩ như vậy, người ấy cảm thấy thỏa thích và mãn nguyện. 
Đó là hạnh phúc không bị khiển trách —Herein the Aryan disciple is blessed with 
blameless action of body, blameless action of speech, blameless action of mind. At the 
thought, bliss and satisfaction come to him. Thịs 1s called the bliss of blamelessness. 


(C) Hạnh phúc Bình Thường 
Ordinary Happiness 


Hạnh phúc bình thường là thỏa mãn sự khao khát. Tuy nhiên, ngay khi điều mong muốn 
vừa được thực hiện thì chúng ta lại mong muốn một thứ hạnh phúc khác, vì lòng thèm 
muốn ích kỷ của chúng ta không cùng tận. Chúng ta thường cố gắng theo đuổi những 
cảm giác dễ chịu và hài lòng cũng như loại bỏ những khổ đau bất hạnh bằng những giác 
quan của mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Tuy nhiên, còn một mức độ cảm nhận khác hơn, đó 
là sự cảm nhận bằng tâm. Hạnh phúc thật sự cũng phải được theo đuổi bằng tâm nữa— 
Ordinary happiness 1s the gratification of a desire. However, as soon as the thing desired 
1s achived the we desire something else or some other kind of happiness, for our selfish 
desires are endless. We usually seek pleasant feelings and avoid unpleasant feelings 
through our sensory experience of the eyes, ears, nose, tongue and body. However, there 
1s another level of experience: mental experience. Ture happiness should also be pursued 
on the mental level. 


(D) Tiền có mang lại Hạnh phúc không? 
Does Money bring Happiness? 


Nhiều người cho rằng họ có thể giải quyết mọi vấn để của mình khi họ có tiền, nên họ 
luôn bận rộn đem hết sức lực của mình ra để kiếm tiển. Càng kiếm được nhiều tiền họ 
càng muốn kiếm thêm nữa. Họ không nhận thức được rằng tiền không mua được hạnh 
phúc, hay sự giàu có thường không mang lại hạnh phúc. Kỳ thật, hạnh phúc thực sự chỉ 
tìm thấy trong nội tâm chứ không nơi của cải, quyền thế, danh vọng hay chiến thắng. 
Nếu chúng ta so sánh giữa hạnh phúc vật chất và tâm hồn thì chúng ta sẽ thấy rằng 
những hạnh phúc và khổ đau diễn ra trong tâm hồn chúng ta mãnh liệt hơn vật chất rất 
nhiều. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng tài sản sẽ ở lại khi bạn ra đi. Bạn bè người 
thân sẽ đưa tiễn bạn ra nghĩa trang. Chỉ có nghiệp lành nghiệp dữ mà bạn đã tạo ra sẽ 
phải đi theo với bạn vào chung huyệt mộ mà thôi. Vì thế, tài sản chỉ có thể được dùng để 


4311 


trang hoàng căn nhà, chứ không thể tô điểm được cho công đức của mình. Y phục có thể 
được dùng để trang hoàng thân thể của bạn, chứ không phải cho chính bạn—Many 
people believe that they can solve all their problems 1f they have money, so they”re 
always busy to exhaust their energy to collect more and more money. The more money 
they have, the more they want to collect. They don”t realize that money cannot buy 
happiness, or wealth does not always conduce to happiness. In fact, real happiness 1s 
found within, and 1s not be defined In terms of wealth, power, honours, or conquests. If 
we compare the mental and physical levels of happiness, we”ll find that mental 
experiences of pain and pleasure are actually more powerful than those of physical 
experiences. Devout Buddhists should always remember that your property wIll remain 
when you die. Your friends and relatives wIll follow you up to your grave. But only good 
or bad actions you have done will follow you beyond the grave. Thus, wealth can only be 
used to decorate your house but not you. Only your own virtue can decorate you. Your 
dress can decorate your body, but not you; only your good conduct can decorate you. 


(E) Bí mật của Hạnh Phúc 
The Secret 0ƒ Happiness 


Bí mật của hạnh phúc nằm ở chỗ chúng ta biết những gì cần làm ngay trong hiện tại, và 
không bận tâm đến quá khứ và tương lai. Chúng ta không thể nào trở về lại để thay đổi 
những việc đã xảy ra trong quá khứ, và chúng ta cũng chẳng thể nào biết trước những gì 
sẽ xảy ra trong tương lai. Chỉ có khoảnh khắc thời gian mà chúng ta tương đối kiểm soát 
được là hiện tại--The secret of happiness lies in doïing what needs be done now and not 
worrying about the past and the future. We cannot go back to change things in the past 
nor can we anticipate what wIll happen In the future. There 1s but one moment of time 
over which we have some relatively conscious control and that 1s the present. 


(F) Cuộc Sống An Bình Hạnh Phúc 
A Peaceƒful and Happy LỰe 


Theo giáo thuyết nhà Phật, cuộc sống hạnh phúc có nghĩa là cuộc sống mà trong đó con 
người luôn duy trì cho mình cái tâm bình an và hạnh phúc. Còn chư Tăng Ni, họ nên luôn 
tri túc và tự nguyện tu tập. Chừng nào mà một người còn ôm ấp sự thù hằn, chừng đó tâm 
thức người ấy chưa hàm chứa thể cách lý tưởng của một Phật tử thuần thành; dù bất cứ 
bất hạnh nào giáng xuống cho người ấy, người ấy vẫn phải giữ một cái tâm bình an tĩnh 
lặng. Còn an lạc là một cái gì có thể hiện hữu trong giờ phút hiện tại. Thật là kỳ cục khi 
nói, “Hãy đợi cho đến khi tôi làm xong cái này rồi thì tôi thoải mái để sống trong an lạc 
được.” Cái ấy là cái gì? Một mảnh bằng, một công việc, một cái nhà, một chiếc xe, hay 
trả một món nợ? Như vậy bạn sẽ không bao giờ có an lạc. Lúc nào cũng có một cái khác 
sau cái này. Theo đạo Phật, nếu bạn không sống trong an lạc ngay trong giây phút này, 
thì bạn sẽ không bao giờ có an lạc. Nếu bạn thực sự muốn an lạc, thì bạn có thể an lạc 
ngay trong giờ phút này. Nếu không thì bạn chỉ có thể sống trong hy vọng được an lạc 


4312 


trong tương lai mà thôi. Muốn đạt được một cuộc sống an bình và hạnh phúc trước tiên 
bạn phải có một cái tâm an tịnh và tập trung. Đây là một cái tâm luôn cần thiết cho 
người tu Phật. Phật tử thuần thành nên dùng tâm bình an, tĩnh lặng và tập trung nầy để 
xem xét thân tâm. Ngay cả những lúc tâm bất an chúng ta cũng phải để tâm theo dõi; sau 
đó chúng ta sẽ thấy tâm an tịnh, vì chúng ta sẽ thấy được sự vô thường. Ngay cả sự bình 
an, tĩnh lặng cũng phải được xem là vô thường. Nếu chúng ta bị dính mắc vào trạng thái 
an tịnh, chúng ta sẽ đau khổ khi không đạt được trạng thái bình an tĩnh lặng. Hãy vứt bỏ 
tất cả, ngay cả sự bình an tĩnh lặng. Làm được như vậy là chúng ta đã có được cuộc sống 
an bình và hạnh phúc ngay trong đời kiếp nầy——According to Buddhist theory, a happy 
lie means always to maintain a peaceful and happy mind. For monks and nuns, they 
should be always self-content and willing to practice religious disciplines. So long as a 
person still cherishes resentment, his menfal attitude does not embody the ideal way of 
true believer of the Buddhist teaching; whatever misfortune may befall him, he must 
maintain a peaceful and calm mind. While peace can exist only in the present momert. lt 
1s ridiculous to say, “Wait until I finish thịs, then I will be free to live in peace.” What 1s 
“this?” A degree, a Job, a house, a car, the payment of a debt? If you think that way, 
peace will never come. There 1s always another “this” that will follow the present one. 
According to Buddhism, 1f you are not living In peace at this moment, you w1ll never be 
able to. If you truly want to be at peace, you must be at peace right now. Otherwise, there 
1s only “the hope of peace some day.” In order to be able to attain a peaceful and happy 
life, we must possess a peaceful and concentrated mind. This mind 1s always good for any 
cultivator. Devoted Buddhists should always make the mind peaceful, concentrated, and 
use this concentration to examine the mind and body. When the mind 1s not peaceful, we 
should also watch. Then we will know true peace, because we wIlÏ see impermanence. 
Even peace must be seen as Impermanent. If we are attached to peaceful states of mind, 
we wWIll suffer when we do not have them. Give up everything, even peace. To do this, 
we all have a peace and happiness 1n this very life. 


(G) Hạnh Phúc Tối Thượng 
Suprerne Happiness— Ultinate Happiness 


Trong Phật giáo, Niết Bàn được gọi là hạnh phúc tối thượng (Paranam sukham) và hạnh 
phúc nầy phát sanh do sự lắng dịu hoàn toàn, sự diệt hoàn toàn của mọi cảm thọ. Đây 
chính là lời tuyên bố làm cho chúng ta hoàn toàn khó hiểu, vì chúng ta đã quen cảm thọ 
những lạc thọ nầy bằng các căn của chúng ta. Theo Kinh Tăng Chỉ Bộ, tôn giả Udayi, 
một vị đệ tử của Đức Phật cũng đã đối diện với vấn đề nầy. Một lần nọ, Tôn giả Xá Lợi 
Phất gọi các Tỳ Kheo và nói: “Niết Bàn, nầy chư hiển đức, là lạc, Niết Bàn chính là 
hạnh phúc.” Khi ấy Tôn giả Udayi bèn hỏi: “Nhưng hiền giả Xá Lợi Phất! Lạc thú ấy là 
thế nào, vì ở đây không có thọ?” Xá Lợi Phất trả lời: “Ngay đó chính là lạc, nầy hiển 
giả, vì ở đây không còn thọ.” Lời giải thích nầy của tôn giả Xá Lợi Phất đã được xác 
chứng bởi lời Phật dạy trong kinh Tương Ưng Bộ: “Bất cứ thứ gì được cảm thọ, được 
nhận thức, được cảm giác, tất cả những thứ đó đều là khổ.” Như vậy, hạnh phúc tối 
thượng là một trạng thái có thể chứng đắc ngay trong kiếp sống nầy. Người có suy tư, có 


4313 


đầu óc quan sát, hẳn sẽ không thấy khó hiểu trạng thái nầy——In Buddhism, Nirvana ¡s 
called the Supreme happiness and this happiness 1s brought about by the complete 
calming, the utter ceasing of all sensations. Now, this saying, Iindeed, confuses us 
completely, we who have experienced so many pleasant feelings with our sense 
faculties. In the Anguttara NÑikaya, the Venerable Udayl, a disciple of the Buddha, was 
confronted with this very problem. The Venerable Sariputta addressing the monks said: 
“It 1s Nibbana, friends, that 1s happiness; 1t 1s Nibbana, friends, that 1s happiness.” Then 
the Venerable Uday! asked: “But what, friend Sariputta, 1s happiness, since herein there 
1s no feeling?” Sariputta responded: “Just this, friend, 1s happiness, that herein there 1s no 
feeling.” This saying of Venerable Sariputta 1s fully supported by the following one of the 
Buddha In the Samyutta Nikaya: “Whatever Is experlenced, sensed, felt, all that 1s 
suffering.” Thus, Nibbana or Supreme happiness 1s a state realizable In this very life. The 
thinker, the inquiring mind, will not find ¡t đifficult to understand this state—See Niết Bàn 
1n Chapter 127. 


(H) Thành Tựu Khoa Học và Hạnh Phúc Con Người 
Scientic Achievements and Human Happiness 


Con người trong thời cận đại hình như đang tìm kiếm hạnh phúc từ bên ngoài thay vì từ 
bên trong mình. Tuy nhiên, hạnh phúc không tùy thuộc nơi thế giới bên ngoài. Khoa học 
và kỹ thuật hiện đại hình như hứa hẹn sẽ biến thế giới này thành một thiên đường. Chính 
vì thế mà người ta không ngừng làm việc mong biến cho thế gian này trở thành một nơi 
tốt đẹp hơn. Các nhà khoa học theo đuổi những phương thức cũng như thí nghiệm với nỗ 
lực và quyết tâm không ngừng nghỉ. Sự cố gắng của con người nhằm vén lên bức màn bí 
mật bao trùm thiên nhiên vẫn còn tiếp tục không khoan nhượng với thiên nhiên. Những 
khám phá và những phương tiện truyền thông hiện đại đã tạo nên những thành quả ly kỳ. 
Tất cả những cải thiện trên dù có mang lại thành quả lợi ích, đều hoàn toàn mang tính 
vật chất và thuộc về ngoại cảnh. Cho dù có những thành quả khoa học như vậy, con 
người vẫn chưa kiểm soát được tâm mình. Bên trong dòng chảy của thân và tâm, có 
những kỳ diệu mà có lẽ các nhà khoa học còn phải cần đến nhiều năm nữa để khảo 
sát—Modern man seems to seek happiness outside Instead of seeking 1t within. However, 
happiness does not depend on the external world. Science and technology seem to 
promise that they can turn this world into a paradise. Therefore, there 1s ceaseless work 
going on in all directions to Iimprove the world. Scienfists are pursuing their methods and 
experiments with undiminished vigour and determination. Man”s quest to unravel the 
hidden secrets of nature continued unbated. Modern discoveriles and methods of 
communication have produced sftartling results. All these improvements, thought they 
have their advantages and rewards, are entirely material and external. In spite of all this, 
man cannot yet confrol his own mind, he 1s not better for all his scientific progress. Within 
this conflux of mind and body of man, however, there are unexplored marvels to keep 
men of scIence occupied for many years. 


4314 


(U Hạnh Phúc hành trì Phật pháp 
Happiness 0ƒ pracHcing dharmas 


(D Tổng quan về Hạnh Phúc hành trì Phật pháp—An overview oƒ Happiness 0ƒ practicing 


dharmas: Hạnh phúc hành trì Phật Pháp hay vui mừng khi nghe hay nếm được vị pháp. Theo 
Kinh Duy Ma Cật, Phẩm Bồ Tát, Ma Vương giả làm Trời Đế Thích, đem hiến một muôn hai ngàn 
thiên nữ cho Bồ Tát Trì Thế—Happiness of practicing dharmas or the Joy of the Law, the joy of 
hearing or tasting dharma. According to the Vimalakiri Sutra, Chapter Bodhisattvas, a demon 
pretended to be Indra, offered twelve thousand goddesses (devakanya) to the Bodhisattva Ruler of 
the World. 


(ID Chỉ tiết về Hạnh Phúc hành trì Phật pháp— Details oƒ Happiness oƒ practicing dharmas: 


x 


Ma vương nói với Trì Thế: “Thưa Chánh sĩ! Xin ngài nhận một muôn hai ngàn Thiên nữ nầy để 
dùng hầu hạ quét tước.”—The demon said to the Ruler of the World Bodhisattva: “Bodhisattva, 
please take these twelve thousand øoddesses who will serve you.” 

Trì Thế nói rằng: “Nầy Kiểu Thi Ca! Ông đừng cho vật phi pháp nây, tôi là kẻ Sa Môn Thích tử, 
việc ấy không phải việc của tôi.”—The Ruler of the World Bodhisattva replied: “Sakra, please do 
not make to a monk this unclean offering which does not suit me.” 

Nói chưa dứt lời, bỗng ông Duy Ma Cật đến nói với Trì Thế: “Đây chẳng phải là Đế Thích, mà là 
Ma đến khuấy nhiễu ông đấy!” Ông lại bảo ma rằng: “Các vị Thiên nữ nầy nên đem cho ta, như 
ta đây mới nên thọ—“Even before the Ruler of the World Bodhisattva had finished speaking, 
Vimalakiri came and said: “He 1s not Sakra; he 1s a dềẻemon who comes fo disturb you.” He then 
said to the demon: “You can give me these girls and I will keep them.” 

Ma sợ hãi nghĩ rằng: “Có lẽ ông Duy Ma Cật đến khuấy rối ta chăng?” Ma muốn ẩn hình mà 
không thể ẩn, rán hết thần lực, cũng không đi được. Liên nghe giữa hư không có tiếng rằng: “Nầy 
Ba Tuần! Hãy đem Thiên nữ cho ông Duy Ma Cật thì mới đi được. Ma vì sợ hãi, nên miễn cưởng 
cho—The demon was frightened, and being afraid that Vimalakirti mipht give him trouble, he tried 
to make himself Iinvisible but failed, and In spite of his use of supernatural powers he could not øo 
away. Suddenly a voice was heard In the air, saying: “Demon, give him the girls and then you can 
go.` Being scared, he gave the girls.” 

Khi ấy ông Duy Ma Cật bảo các Thiên nữ rằng: “Ma đã đem các ngươi cho ta rồi, nay các ngươi 
đều phải phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Rồi ông theo căn cơ của Thiên nữ mà nói 
Pháp để cho phát ý đạo, và bảo rằng các ngươi đã phát ý đạo, có Pháp hạnh phúc để tự hạnh phúc 
chớ nên hạnh phúc theo ngũ dục nữa.”—At that time, Vimalakirti said to them: “The demon has 
given you fo me. You can now develop a mind set on the quest of supreme enliphtenment.” 
Vimalakirti then expounded the Dharma to them urging them to seek the truth. He declared: “You 
have now set your minds on the quest for the truth and can experience Joy In the Dharma Instead 
of in the five worldly pleasures (arising from the obJects of the five senses).”” 

Thiên nữ hỏi: “Thế nào là Pháp hạnh phúc?”——The goddesses asked him: “What is this Happiness 
1n the Dharma?” 

Ông đáp: “Hạnh phúc thường tin Phật; hạnh phúc muốn nghe pháp; hạnh phúc cúng dường Tăng; 
hạnh phúc lìa ngũ dục; hạnh phúc quán ngũ ấm như oán tặc; hạnh phúc quán thân tứ đại như rắn 
độc; hạnh phúc quán nội nhập (sáu căn) như không; hạnh phúc gìn giữ đạo ý; hạnh phúc lợi ích 
chúng sanh; hạnh phúc cung kính cúng dường bực sư trưởng; hạnh phúc nhẫn nhục nhu hòa; hạnh 
phúc siêng nhóm căn lành; hạnh phúc thiển định chẳng loạn; hạnh phúc rời cấu nhiễm đặng trí tuệ 
sáng suốt; hạnh phúc mở rộng tâm Bồ Đề; hạnh phúc hàng phục các ma; hạnh phúc đoạn phiền 
não; hạnh phúc thanh tịnh cõi nước Phật; hạnh phúc thành tựu các tướng tốt mà tu các công đức; 


4315 


hạnh phúc trang nghiêm đạo tràng; hạnh phúc nghe pháp thâm diệu mà không sợ; hạnh phúc ba 
môn giải thoát mà không hạnh phúc phi thời; hạnh phúc gần bạn đồng học; hạnh phúc ở chung với 
người không phải đồng học mà lòng thương không chướng ngại; hạnh phúc giúp đỡ ác tri thức; 
hạnh phúc gần thiện tri thức; hạnh phúc tâm hoan hỷ thanh tịnh; hạnh phúc tu vô lượng Pháp đạo 
phẩm. Đó là Pháp hạnh phúc của Bồ Tát.”—He replied: '“Happiness in having faith in the Buddha, 
happiness In listening to the Dharma, happiness in making offerings to the Sangha, and happiness 
1n forsaking the five worldly pleasures; happiness In finding out that the five aggregates are like 
deadly enemies, that the four elementfs (that make the body) are like poisonous snakes, and that 
the sense organs and their objects are empty like space; happiness In following and upholding the 
truth; happiness 1n being beneficial to living beings; happiness In revering and making offerings to 
your masters; happiness 1n spreading the practice of charity (dana); happiness In firmly keeping 
the rules of discipline (sila); happiness In forbearance (ksanti); happiness In unflinching zeal 
(virya) to sow all excellent roofts; happiness in unperturbed serenity (dhyana); happiness in wiping 
out all defilement that screens clear wisdom (prajna); happiness In expanding the enlightened 
(bodhi) mind; happiness In overcoming all demons; happiness In eradicating all troubles (klesa); 
happiness in purifying the Buddha land; happiness In winning merifs from excellent physical 
marks; happiness in embellishing the bodhimandala (the holy site); happiness In fearlessness to 
hear (and understand) the profound Dharma; happiness In the three perfect doors to nirvana (I.e. 
voidness, formlessness and Inactivity) as confrasted with their incomplete counterparts (which still 
cling to the notion of objective realization); happiness of being with those studying the same 
Dharma and happiness In the freedom from hindrance when amonøst those who do not study 1f; 
happiness to guide and convert evil men and to be with men of good counsel; happiness 1n the 
state of purity and cleanness; happiness 1n the practice of countless conditions contributory to 
enliphtenment. All this 1s the Bodhisattva happiness In the Dharma.” 


(J) Đức Phật dạy về Hạnh Phúc 
The Buddha”s teachings on “Happiness ” 


(DU Đức Phật đã nêu lên các loại hạnh phúc cho người cư sĩ tại gia: “Hạnh phúc có sức 
khỏe, có của cải, sống lâu, đẹp đẽ, vui vẻ, sức mạnh, tài sản và con cái, vân vân. Đức 
Phật không khuyên chúng ta từ bỏ cuộc sống trần tục và rút lui về sống ẩn dật. Tuy 
nhiên, Ngài khuyên Phật tử tại gia, sự vui hưởng của cải không những nằm trong việc xử 
dụng cho riêng mình, mà nên đem phúc lợi cho người khác. Những cái mà chúng ta đang 
có chỉ là tạm bợ. Những cái mà chúng ta đang gìn giữ, rốt rồi chúng ta cũng bổ chúng mà 
đi. Chỉ có những nghiệp sẽ phải theo chúng ta suốt nẻo luân hồi. Vì vậy chúng ta nên 
nhận chân và khử trừ những cảm xúc mạnh mẽ về tham, sân, hận,s¡ mê, ngã mạn, nghĩ 
hoặc, và tà kiến, vân vân vì chúng không mang lại cho chúng ta hạnh phúc trường cửu. 
Một sự ham muốn được thỏa mãn có thể mang lại cho chúng ta một cảm giác hài lòng 
tạm thời, nhưng sự hài lòng này không tổn tại lâu dài. Thí dụ như chúng ta hài lòng vì 
mới vừa mua một cái xe mới, nhưng sự hài lòng này sẽ tổn tại được bao lâu? Chẵng bao 
lâu sau cái xe rồi sẽ cũ sẽ hư và chúng ta sẽ trở nên buồn bã khổ đau vì sự hư hoại của 
cái xe ấy. Chính vì thế mà Đức Phật dạy về hạnh phúc của người cư sĩ như sau: “Sống 
nghèo về vật chất mà tỉnh thần thoải mái là hạnh phúc. Sống đời không bị chê trách là 
hạnh phúc, vì người không bị chê trách là phúc lành cho chính mình và cho người khác. 
Người đó được mọi người ngưỡng mộ và cảm thấy sung sướng hơn khi truyền cảm được 


4316 


làn sóng hòa bình sang người khác. Tuy nhiên, rất khó mà không bị mọi người chê trách. 
Vì thế người trí cao thượng nên cố sống dửng dưng với sự khen chê bên ngoài, cố đạt 
được hạnh phúc tinh thần bằng cách vượt qua lạc thú vật chất.” Sau đó Đức Phật tiếp tục 
nhắc nhở chư Tăng Ni: “Hạnh phúc Niết Bàn là dạng thức hạnh phúc giải thoát khổ đau 
cao thượng nhất.”—The Buddha enumerates some kinds of happiness for a layman. They 
are the happiness of possession, health, wealth, longevity, beauty, Joy, strength, property, 
children, etc. The Buddha does not advise all of us to renounce our worldly lives and 
pleasures and retire to solitude. However, he advised lay disciples to share the enJoyment 
of wealth with others. We should use wealth for ourselves, but we should also use wealth 
for the welfare of others. What we have 1s only temporary; what we preserve we leave 
and go. Only karmas wIll have to go with us along the endless cycle of births and deaths. 
Thus we must try to recognize and eliminate the powerful emotions we possess such as 
desire, hatred, anger, Ignorance, pride, doubt, wrong views, etc., for they tend not to bring 
us long happiness. A fulfilled desire may provide us a sense of temporary satisfaction, but 
1t WwIll not last long. For example, we are satisfied with a new car we Just bought, but for 
how long that satisfaction can last? Soon after the car will become old and broken, and 
that would cause us disatisfactions and sufferings. Thus, the Buddha taught about the 
happiness of lay disciples as follows: “A poor, but peace life 1s real happiness. Leading a 
blameless life 1s one of the best sources of happiness, for a blameless person 1s a blessing 
to himself and to others. He 1s admired by all and feels happler, being affected by the 
peaceful vibrations of others. However, If 1s very difficult to get a good name from all. 
The wisemen try to be Indifferent to external approbation, try to obtain the spiritual 
happiness by transcending of material pleasures.” Then the Buddha continued to remind 
monks and nuns: “Nirvana bliss, which 1s the bliss of relief from suffering, 1s the highest 
form of happiness.” 


(II) Những lời dạy của Đúc Phật về Hạnh Phúc trong Kinh Pháp Cú—The Buddha°s 


]) 


2) 


3) 


4) 


5) 


teachings on Happiness in the Dharmapada Sutra: 

Hạnh phúc thay đức Phật ra đời! Hạnh phúc thay diễn nói Chánh pháp! Hạnh phúc thay Tăng già 
hòa hợp! Hạnh phúc thay dõng tiến đồng tu! —Happy ¡is the birth of Buddhas! Happy is the 
teaching of the True Law! Happy 1s the harmony ¡n the sangha! Happy 1s the discipline of the 
united ones! (Dharmapada 194). 

Sung sướng thay chúng ta sống không thù oán giữa những người thù oán; giữa những người thù 
oán, ta sống không thù oán —Oh! Happily do we live without hatred among the hateful! Among 
hateful men we dwell unhating! (Dharmapada 197). 

Sung sướng thay chúng ta sống không tật bệnh giữa những người tật bệnh; giữa những người tật 
bệnh chúng ta sống không tật bệnh —Oh! Happily do we live in good health among the ailing! 
Among the ailing we dwell in good health! (Dharmapada 198). 

Sung sướng thay chúng ta sống không tham dục giữa những người tham dục; giữa những người 
tham dục, chúng ta sống không tham dục—Oh! Happily do we live without greed for sensual 
pleasures among the greedy! Among the greedy we dwell free from greed! (Dharmapada 199). 
Sung sướng thay chúng ta sống không bị điều gì chướng ngại. Ta thường sống với những điều an 
lạc như các vị thần giữa cõi trời Quang-Âm——Oh! Happily do we live without any hindrances. We 
shall always live in peace and Joy as the gods of the Radiant Realm (Dharmapada 200). 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


11) 


12) 


13) 


14) 


l) 


4317 


Thắng lợi thì bị thù oán, thất bại thì bị đau khổ; chẳng màng tới thắng bại, sẽ sống một đời hòa 
hiếu an vui và hạnh phúc——Victory breeds hatred, defeat breeds suffering; giving up both victory 
and defeat will lead us to a peaceful and happy life (Dharmapada 201). 

Đói là chứng bệnh lớn, vô thường là nổi khổ lớn; biết được đúng đắn như thế, đạt đến Niết bàn là 
hạnh phúc tối thượng (Dharmapada 203)—Hunger ¡s the greatest disease, aggregates are the 
øreatest suffering. Knowing this as It really 1s, the wIse realize Nirvana: supreme happiness. 

Vô bệnh là điễu rất lợi, biết đủ là kẻ rất giàu, thành tín là nơi chí thân, Niết bàn là niềm hạnh 
phúc tối thượng (Dharmapada 204): Good health is a great benefit, contentment ¡s the richest, trust 
1s the best kinsmen, Nirvana 1s the highest bliss. 

Gặp được bậc Thánh nhân là rất quý, vì sẽ chung hưởng sự vui lành. Bởi không gặp kẻ ngu sĩ nên 
người kia thường cảm thấy hạnh phúc (Dharmapada 206): To meet the sage is good, to live with 
them 1s ever happy. If a man has not ever seen the foolish, he may ever be happy. 

Không lửa nào bằng lửa tham dục, không ác nào bằng ác sân si, không khổ nào bằng khổ ngũ ấm, 
và không vui nào bằng vui Niết bàn—There is no fire like lust; no evil like hatred. There is no ill 
like the body; no bliss higher than Nirvana (Dharmapada 202). 

Ai đã từng nếm được mùi độc cư, ai đã từng nếm được mùi tịch tịnh, người ấy càng ưa nếm pháp 
vị để xa la mọi tội ác, sợ hãi—He who has tasted the flavour of seclusion and tranquility, will 
prefer to the taste of the Joy of the Dharma, and to be free from fear and sin (Dharmapada 205). 

Đi chung với người ngu, chẳng lúc nào không lo buôn. Ở chung với kẻ ngu khác nào ở chung với 
quân địch. Ở chung với người trí khác nào hội ngộ với người thân—He who companmies with fools 
grieves for a long time. To be with the foolish 1s ever painful as with an enemy. To assoclate with 
the wise 1s ever happy like meeting with kinsfolk (Dharmapada 207). 

Đúng như vậy, người hiễn trí, người đa văn, người nhẫn nhục, người trì giới chân thành và các bậc 
Thánh giả là chỗ nương dựa tốt nhất cho mọi người. Được đi theo những bậc thiện nhân hiển huệ 
ấy, khác nào mặt trăng đi theo đường tịnh đạo—Therefore, one should be with the wise, the 
learned, the enduring, the dutiful and the noble. To be with a man of such virtue and intellect as 
the moon follows the starry path (Dharmapada 208). 

Nếu bỏ vui nhỏ mà được hưởng vui lớn, kẻ trí sẽ làm như thế—If by giving up a small happiness 
or pleasure, one may behold a larger Joy. A far-seeing and wise man will do this (a wise man will 
leave the small pleasure and look for a larger one) (Dharmapada 290). 


(K) Kinh Hạnh Phúc 
Sutta 0ƒ Blessing— Mangala Sutta 


Tôi nghe như vầy—Thus, I have heard: Một thuở nọ Đức Thê Tôn ngụ tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô 
Độc của Trưởng giả Cấp Cô Độc, gần thành Xá Vệ. Lúc bấy giờ đêm đã về khuya, có một vị Trời 
hào quang chiếu sáng toàn khu Kỳ Viên, đến hầu Phật, lại gần nơi Phật ngự, đảnh lễ Đức Thế 
Tôn, rồi đứng sang một bên. Khi đã đứng yên, vị Trời cung kính bạch với Đức Thế Tôn bằng lời 
kệ—On one occasion the “Exalted One” was dwelling at the monastery of Anathapindika, in Jeta 
Grove, near Savatthi Now when the night was far spent, a certain deity, whose surpassing 
splendour i1lluminated the entire Jeta Grove, came to the presence of the “Exalted One” and 
drawing near, respectfully saluted him and stood at one side. Standing, he addressed the “Exalted 
One" in verse: 

Chư Thiên và nhân loại đều cầu mong được an lành và ai cũng suy tìm hạnh phúc. Kính bạch Đức 
Thế Tôn, xin Ngài hoan hỷ chỉ dạy chúng con về Phúc Lành Cao Thượng Nhấ—Many deities and 
men, yearning after good, have pondered on blessings. Pray and tell me the highest blessinøs. 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


II 


` 


12) 


4318 


Không kết giao với người ác, thân cận với bậc hiển trí, và tôn kính bậc đáng kính, là phúc lành 
cao thượng nhất —Not to associate with fools, to associate with the wise and to honour those who 
are worthy of honour, this 1s the highest blessing. 

Cư ngụ nơi thích nghi, đã có tạo công đức trong quá khứ, và hướng tâm về chánh đạo, là hạnh 
phúc cao thượng——To reside in a suitable locality, to have done meriforious actions 1n the past and 
to set oneself in the right course, this 1s the highest blessing. 

Học nhiều hiểu rộng, lão luyện tinh thông thủ công nghiệp, giới hạnh thuần thục trang nghiêm, có 
lời nói thanh nhã, là hạnh phúc cao thượng—Vast learning, perfect handicraft, a highly trained 
discipline and pleasant speech, this the highest blessing. 

Hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ, thương yêu tiếp độ vợ con, và hành nghề an lạc, là hạnh phúc cao 
thượng—The support of father and mother, the cherishing of a wife and children and peaceful 
Occupations, this 1s the highest blessing. 

Rộng lượng bố thí, tâm tánh chánh trực, giúp đở họ hàng, và tạo nghiệp chân chánh, là hạnh phúc 
cao thượng—LiIberality (freedom), riphteous conduct, the helping of relatives and blameless 
actions, this 1s the highest blessing. 

Loại trừ và ngăn ngừa nghiệp ác, thận trọng kiên cử các chất say, vững vàng giữ gìn phẩm hạnh, 
là hạnh phúc cao thượng——To cease and abstain from evil, forbearance with respect fo intoxicanfs 
and steadfastness In virtue, this 1s the highest blessing. 

Đức hạnh biết tôn kính, khiêm tốn, biết đủ, biết nhớ ơn và đúng lúc, lắng nghe giáo pháp, là hạnh 
phúc cao thượng—Reverence, humilify, contentment, gratitude and opportune hearing of the 
Dharma, this 1s the highest blessing. 

Nhẫn nhục, biết vâng lời, thường gặp gỡ bậc sa Môn, và tùy thời luận đàm giáo pháp, là hạnh 
phúc cao thượng——Patience, obedience, sight of Samanas and religIous discussions at due season, 
this 1s the highest blessing. 

Tự kiểm soát, sống đời thánh thiện, quán tri Tứ Đế, liễu ngộ Niết Bàn, là hạnh phúc cao thượng— 
Self-control, holy life, perception of the Noble truths and the realization of Ñivarna, this 1s the 
highest blessing. 

Người mà tâm không giao động khi tiếp xúc với thế gian pháp, không sầu muộn, vô nhiễm và an 
toàn, là hạnh phúc cao thượng —He whose mind does not flutter by contact with worldly 
confingencies, sorrowless (without sorrow), stainless (without sfain), and secure, this 1s the hiphest 
blessing. 

Đối với những ai đã viên mãn hoàn thành các pháp trên, ở mọi nơi đều không thể bị thất bại, đi 
khắp nơi đều được hạnh phúc, là hạnh phúc cao thượng——To them, fulfilling matters such as these, 
everywhere Invincible and in every way moving happlly, these are the highest blessings. 


(L) Hạnh Phúc theo Kinh Tam Bảo 
Happiness according to the Ratana Sutta 


Bất luận ai hội tụ nơi đây, hoặc chúng sanh trên địa cầu hoặc chúng sanh ở cảnh trời, ngưỡng 
mong tất cả đều an lành hạnh phúc! Tất cả hãy chú tâm lắng nghe những lời nây!—Whatever 
beings are assembled, whether terrestrial or celestial, may every beIng be happy! Moreover, may 
they be attentively listen to my words! 

Tất cả hãy chú tâm suy niệm; hãy biểu lộ lòng từ ái đối với chúng sanh trong cảnh người, ngày 
đêm hằng dâng cúng. Hãy tận tình hộ trì những người ấy—Accordingly, give good heed to all 
beings; show your love to the humans who day and nipht bring offerings to you. Wherefore guard 
them zealously. 


4319 


Dầu kho tàng quý giá nào trên đời hay trong một cảnh giới khác, dầu châu báu trong những cảnh 
trời, không gì sánh bằng Đức Thế Tôn. Đúng vậy, Đức Phật là châu báu thù diệu. Do sự thật nầy, 
ngưỡng mong được an lành hạnh phúc! —Whatsoever treasure there be either here or in the world 
beyond or whatever preclous Jewel In the heavens yet there is non comparable with the 
“Accomplished One.” Truly, in the Buddha, 1s this precious Jewel. By this truth may there be 
happIness! 

Bậc Thiện trí dòng Thích Ca đã viên mãn. Chấm dứt phiển não, ly dục và thành đạt 
trạng thái vô sanh bất tử vô thượng. Không gì sánh bằng giáo pháp. Đúng vậy, giáo pháp 
là châu báu thù diệu. Do sự thật nầy, ngưỡng mong được an lành hạnh phúc! —The 
tranguill Sage of the Sakya realized that cessation, passion-free (free of passion), 
Immortality supreme, there ¡is no comparable with that of the Dharma. Truly, In the 
Dharma, Is this precious Jewel. By this truth may there be happiness! 

Các bậc Thánh nhân mà Đức Thế Tôn tán dương, được mô tả là tâm an trụ không gián 
đoạn. Không có gì như tâm an trụ ấy. Đúng vậy, giáo pháp là châu báu thù diệu. Do sự 
thật nầy, ngưỡng mong được an lành hạnh phúc!——That sanctity praised by the Buddha 
Supreme, 1s described as “concentration without interruption.” 'There 1s nothing like that 
concenfration. Truly, in the Dharma, Is this preclous Jewel. By this truth may there be 
happiness†! 

Tám vị Thánh ấy hợp thành bốn đôi, được bậc thiện tri thức tán dương; các Ngài là 
những bậc đáng được cúng dường, là đệ tử của Đấng Thiện Thệ. Vật dâng cúng đến các 
Ngài sẽ đem lại quả phúc đổi dào. Đúng vậy, Tăng già là châu báu thù diệu. Do sự thật 
nầy, ngưỡng mong được an lành hạnh phúc—Those eight individuals, praised by the 
Virftuous, constitute four paIrs. They, worthy of offerings, the disciples of the “Welcome 
One, to these gIfts given yield abundant fruit. Truly, in the Sangha, 1s this precious Jewel. 
By this truth may there be happinessl 

Với ý chí kiên trì vững chắc, sống trọn vẹn trong giáo huấn của Đức Gotama, không ái 
dục, các Ngài đã thành đạt những gì cần thành đạt và thể nhập quả vị Bất Tử, các Ngài 
an nhàn thọ hưởng cảnh thanh bình an lạc. Đúng vậy, Tăng già là châu báu thù diệu. Do 
sự thật nầy, ngưỡng mong được an lành hạnh phúc! —With steadfast mind, applying 
themselves throroughly In the dispensation (delivery) of the Gotama, exempt from 
passion, they have attained to that which should be attained and plunging into the 
deathless, they enJoy the peace obtained without price. Truly, In the Sangha 1s this 
precious Jewel. By this truth may there be happiness! 

Như cột trụ chôn sâu trong lòng đất không thể bị gió bốn phương lay chuyển, cùng thế ấy 
Như Lai tuyên ngôn, con người chánh trực đã chứng ngộ Tứ Diệu Đế lại cũng như vậy. 
Đúng vậy, Tăng già là châu báu thù diệu. Do sự thật nầy, ngưỡng mong được an lành 
hạnh phúc!—Just as a firm post sunk 1n the earth cannot be shaken by the four winds, so 
do I declare him to be a righteous person, who thoroughly perceives the Noble Truths. 
Truly, in the Sangha, 1s this precious Jewel! By this truth may there be happiness†l 

Những bậc đã thấu đạt rõ ràng các Thánh Đế mà bậc trí tuệ thậm thâm đã giáo truyền, 
dầu dễ duôi phóng dật, vẫn không tái sanh đến lần thứ tám. Đúng vậy, Tăng già là châu 
báu thù diệu. Do sự thật nầy, ngưỡng mong được an lành hạnh phúc! —Those who 
comprehend clearly the Noble Truths, well taught by him of deep wisdom (do not, 


4320 


however, exceeding hedless they may be, undergo an eight birth). Truly, in the Sangha, 1s 
this precious Jewel. By this truth may there be happinessl 

Người chứng ngộ minh sát, ba điều kiện nếu còn, sẽ được loại trừ, đó là thân kiến, hoài 
nghi và giới cấm thủ. Không bao giờ sa đọa vào bốn cảnh khổ và không còn có thể vi 
phạm sáu trọng nghiệp bất thiện. Đúng vậy, Tăng già là châu báu thù diệu. Do sự thật 
nầy, ngưỡng mong được an lành hạnh phúc! —For him with the development of insight 
three conditions come to none namely, 1llusion, doubt, and indulgence In wrong rites and 
ceremonies, should there be any. From the four sfates of misery, he 1s now absolutely 
freed and 1s Iincapable of committing the six heinous crimes. 

Bất luận hành động nào mình đã làm bằng thân, khẩu hay ý, bậc Thánh nhân không thể 
giấu; bởi vì người đã thấy con đường không thể còn phạm lỗi. Đúng vậy, Tăng già là 
châu báu thù diệu. Do sự thật nầy, ngưỡng mong được an lành hạnh phúc! —Whatever 
evil deeds he does (whether by deeds, word or thought), he 1s incapable of hiding 1t: for 1t 
had been said that such an act 1s Impossible for one who has seen the Path. 

Cũng dường như cây trong rừng đua nhau đâm chỗi nẩy lộc khi mùa hè bắt đầu ấm nóng. 
Giáo pháp tối thượng dẫn đến Niết Bàn đã được giáo truyền vì lợi ích tối thượng cũng 
thế ấy. Đúng vậy, Đức Phật là châu báu thù diệu. Do sự thật nầy, ngưỡng mong được an 
lành hạnh phúc! —Like unto the woodland groves with blossomed tree-tops In the first 
heat of the summer season, had the sublime doctrine that leads to Nirvana been taught for 
the highest good. Truly, in the Buddha, 1s this precious Jewel. By this truth may there be 
happiness! 

Đức Thế Tôn Vô Thượng, bậc Toàn Giác, bậc Thánh Nhân đã ban bố, bậc đã đem đến 
và giáo truyền Pháp cao siêu tối thượng. Đúng vậy, Đức Phật là châu báu thù diệu. Do 
sự thật nầy, ngưỡng mong được an lành hạnh phúc! The Unrivalled (Unparalleled) 
Excellent One, the Knower, the giver, and bringer of the Excellent has expounded the 
excellent Doctrine. Truly, in the Buddha, 1s this precious Jewel. By this truth may there be 
happiness†! 

Quá khứ đã chấm dứt, vị lai thì chưa đến, tâm không dính mắc trong một kiếp tái sanh vị lai, tham 
ái không sanh khởi, các bậc trí tuệ ấy siêu thoát như ngọn đèn kia chợt tắt. Đúng vậy, Tăng già là 
châu báu thù diệu. Do sự thật nầy, ngưỡng mong được an lành hạnh phúc!—The past is extinct, 
future has not yet come, their minds are not atfached to a future birth, their desires do not ørow, 
those wise ones øo out even as this lamp. Truly, in the Sangha, 1s this precious Jewel. By this truth 
may there be happiness! 

Chúng ta tụ hội nơi đây, dầu là chúng sanh ở địa cầu hay thiên giới, hãy đảnh lễ Đức Thế Tôn, 
bậc được chư Thiên và nhân loại kính mộ tôn vinh. ÑNgưỡng mong được an lành hạnh phúc —We, 
beings here assembled, whether terrestrial or celestial, salute the accomplished Buddha, 
honoured by gods and humans. May there be happinessl 

Chúng ta tụ hội nơi đây, dầu là chúng sanh địa cầu hay thiên giới, hãy đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc 
được chư thiên và nhân loại kỉnh mộ tôn vinh. Ngưỡng mong được an lành hạnh phúc—We, 
beings here assembled whether terrestrial or celestial, salute the accomplished Buddha, honoured 
by gods and humans. May there be happiness! 

Chúng ta tụ hội nơi đây, dầu là chúng sanh địa cầu hay thiên giới, hãy đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc 
được chư thiên và nhân loại kỉnh mộ tôn vinh. Ngưỡng mong được an lành hạnh phúc—We, 
beings here assembled whether terrestrial or celestial, salute the accomplished Buddha, honoured 
by gods and humans. May there be happiness! 


4321 


CHƯƠNG MỘT TRĂM BỔN MƯƠI CHÍN 
CHAPTER ONE HUNDRED FORTY-NINE 


Tăng Nhất Pháp 
Increased-by-One Dharmas 


Phần I— Part I: Tổng quan về Tăng Nhất Pháp —An overview dƒ Increased-by-One 
Dharmas 


Phần II— Part II: Chỉ Tiết về Tăng Nhất Pháp— Details oƒ Increased-by-One Dharimas 
(A) Nhất Pháp—One Dharma 

(B) Nhị Pháp — Two Dharmas 

(C) Tam Pháp— Three dharimas 

(D) Tứ Pháp— Four dharrmas 

(E) Ngũ Pháp— Five Dharmas 

(F) Lục Pháp— Six Dharmas 

(G) Thất Pháp— Seven Dharmas 

(H) Tám Pháp— Eight Dharmas 

(H-1) Bát Pháp— Eight Dharmas 

(H-2) Tám Pháp— Fight Dharmas 

(D Nine Dharmas— Cứu Pháp 

(J) Thập Pháp— Ten Dharmas 

(J-1) Mười Pháp— Ten Dharimas 

(J-2) Thập Pháp— Ten Dharrmas 

(K) Thập Nhất Pháp— Eleven Dharmas 
(L) Thập Nhị Pháp— Twelve Dharmas 
(M) Thập Tam Pháp— Thirteen Dharmas 
(N) Thập Tứ Pháp— Fourteen Dharmas 
(O) Thập Ngũ Pháp— F[fIeen Dharmas 
(P) Thập Lục Pháp— Sixteen Dharmas 
(Q) Thập Thất Pháp— Seventeen Dharmas 
(R) Thập Bát Pháp— Fighteen Dharmas 
(S) Nhị Thập Pháp— Twenty Dharmas 
(T) Nhị Thập Nhị Pháp— Twenty-two Dharmas 
(U) Tam Thập Pháp— Thirty Dharmas 
(V) Tứ Thập Pháp— Forty Dharmas 

(W) Ngũ Thập Pháp— Fÿty Dharmas 

(X) Lục Thập Pháp— Sixty Dharmas 

(Y) Thất Thập Pháp —Seventy Dharmas 
(Z) Bát Thập Pháp— Eighty Dharmas 
(AA) Cửu Thập Pháp— Ninety Dharmas 


4322 


4323 


Phần I 
Part I 


Tổng quan về Tăng Nhất Pháp 
An oyerview 0ƒ Increased-by-One Dharrmmas 


Đức Phật đã nhập diệt gần hai ngần sáu trăm năm, nhưng giáo pháp đầy tình thương và 
trí tuệ của Ngài không bao giờ mất. Các đệ tử của Ngài đã tiếp tục truyền bá vi diệu 
pháp đến với nhiều người khác. Rồi giáo pháp của Ngài được truyễn lại từ thế hệ nầy 
qua thế hệ khác. Bằng cách nầy giáo lý Phật Đà được truyền lại đến cho nhân loại ngày 
nay. Nếu chúng ta chịu tu tập tập nghiêm chỉnh những lời dạy nây thời chúng ta có thể 
tận diệt được lòng ích kỷ, sân hận và tham lam. Chúng ta có thể khắc phục được khổ đau 
phiền não, cũng như mọi nỗi lo âu, để có được nội tâm an lạc và trí tuệ hiểu biết như 
chính Đức Phật đã tìm thấy dưới cội Bồ Đề. Giáo pháp của Ngài dầu có thiên kinh vạn 
quyển cũng không chuyên chở hết được. Chúng ta có thể nói mãi về Tăng Nhất Pháp 
không bao giờ dứt, cứ tăng và tăng mãi. Tuy nhiên, chúng ta có thể tóm lược tất cả Phật 
Pháp trong một câu: “Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, ấy lời chư 
Phật dạy. —The Buddha passed away almost twenty-six hundred years ago, but His 
teachinsgs of love and wisdom have never died. His disciples continued to pass on His 
teachings to others. Then, His wonderful dharmas have been taught from generation to 
generation. In this way, the Buddha-dharmas have reached us today. If we resolve to 
follow these teachings properly, we can get rid of all selfishness, hatred and greed. We 
can also conquer all fear and reach the same peace and understanding that Prince 
Siddhartha found under the Tree of Enlightenment. The Buddha-dharmas were 
Innumerable that cannot be carried out by hundreds of thousands of sutras. We can keep 
talking about Increased-by-one dharmas endlessly; However, Buddha-dharmas can be 
Ssummar1ze In Just one sentence: “Not to commit evil, to do good, and purify one”s mind, 
these are the teachings of the Awakened Ones.” 


Phần II 
Part II 


Chỉ Tiết về Tăng Nhất Pháp 
Detalls 0ƒ Increased-by-One Dharrmas 


(A) Nhất Pháp 
One Dharma 


1) Nhất: Eka (sk)—Một —One——Unity—The same—Once. 


4324 


2) Nhất Âm Giáo: Học thuyết được sáng lập bởi Cưu Ma La Thập và Bồ Đề Lưu Chi—The 
totality of Buddha's doctrine—The one-sound teaching, the totality of the Buddha's 
doctrine, which was founded by Kumarajiva and Bodhirucl. 

3)_ Nhất Ấn: Một ấn—A seaL—Sign—Symbol. 

4) Nhất Bảo: Một bảo vật (sự linh mẫn của tâm tánh)—The one precious thing—The spirit 
or Intelligent mind or nature . 

3) Nhất Biến: One recital of Buddhaˆs name. 

6) Nhất Cảnh: One region—One realm—A phenomenon which is objective in causing 
karma, 1.e. smoke 1s an obJective phenomenon In causing any karma 1n one”s lIfe. 

7)_ Nhất Chân: Bhutatathata (sk)—Nhất như—Nhất thật —The whole of reality. 

ở) Nhất Chân Địa: The state of meditation on the absolute. 

9) Nhất Chân Như: See Chapter 73. 

10) Nhất Chân Pháp Giới: Pháp giới của chân thực—The dharma realm of the one reality. 

11) Nhất Chuyển Ngữ: Một chữ làm chuyển đổi—A turning word——A word when spoken and 
heard Just at the right time and place, has the power fo serve as a turning point in one's 
le. 

12) Nhất Cơ: An opportunity which is subjective in causing karma. 

13) Nhất Cơ Nhất Cảnh: One subjective corresponds to one objective: 

a) Cơ: The subJective (fire). 

b)_ Cảnh: The objective (smoke). 

14) Nhất Cú: Một câu—One sentence. 

15) Nhất Cú Đạo Tận: Với một câu làm tổ bày chư pháp—With one sentence to make clear 
the whole Law. 

16) Nhất Cửu Chỉ Sanh: Sanh vào một trong cửu phẩm Tịnh Độ —Future life in tha 
Amitabha Pure Land. 

17) Nhất Dị: Ekatva-anyatva (skÙ— Một và nhiều_-One and many—Unity-cum- 
differentiation——Monism and pluralism—Oneness and otherness. 

18) Nhất Đại: Một đời—A human life. 

19) Nhất Đại Giáo: Toàn bộ giáo pháp của Phật từ lúc mới đạt được đại giác đến lúc nhập 
Niết bàn (bao gồm cả Tiểu lẫn Đại thừa)—The whole of the Buddha's teaching from his 
enlightenment to his nirvana (including both Hinayan and Mahayana). 

20) Nhất Đại Sự: Một việc trọng đại của Đức Phật là làm cho chư chúng sanh giác ngộ và 
giải thoát—The one great work—The one great work of a Buddha, universal 
enlighenment and release. 

21) Nhất Đại Tam Đoạn: Ba thời kỳ thuyết pháp của Phật —The three sections (divisions or 
periods) of Buddhaˆs teaching In his life-time. 

22) Nhất Đại Tam Thiên Thế Giới: Nhất đại thiên——Tam thiên đại thiên thế giới—A great 
chiliocosmos or universe of the three kinds of thousands of worlds. 

23) Nhất Đại Trạch: Căn nhà lớn, nhà lửa đang cháy được Phật thuyết giảng trong Kinh 
Pháp Hoa—A great house——The burning house In the Lotus Sutra. 

24) Nhất Đao Tam Lễ: Mỗi một nhát dao chạm trổ hình tượng Phật đều phải lễ bái Tam 
Bảo —ln carving a statue (image) of Buddha, at each cut thrice to pay homaøge to the 
Triratna. 


4325 


25) Nhất Đạo: Đại Thừa—The one way of deliverance from morfality (Mahayana). 

26) Nhất Đạo Thần Quang: Nội quang hay trí trực giác—Inner light—lIntuitive wisdom. 

27) Nhất Đạo Vô Vì Tâm: Mind apart from all ideas of activity or inactivity. 

28) Nhất Đẳng: 

a) Tất cả đều bình đẳng: All equal. 

b)_ Đệ nhất: FEirst degree. 

29) Nhất Địa: Phật tánh của chúng sanh mọi loài, như các loại cây được trồng trên một mảnh 
đất, tất cả những bản chất và sự việc thiện lành đều được trưởng dưỡng từ cái Phật tánh 
ấy—The one ground—The Buddha-nature of all living beings as all the plants grow out 
of the one ground, so all good character and works grow from the one Buddha-nature. 

30) Nhất Điểm Tâm: Ekagsata (p)—See Chapter 54. 

31) Nhất Điểm Trụ: See Chapter 80. 

32) Nhất Đoạn Sự: Tiến trình đồng nhứt, liên tục và không đứt đoạn của thiên nhiên (vạn 
hữu chỉ là một tiến trình liên tục)—The unity or continuity in the unbroken processes of 
nature (all being 1s but one continuous procesS$). 

33) Nhất Gia Yến: Sư trụ trì mới về trú xứ mời các đồng viện tham dự buổi tiệc đãi trong 
tình xá—A monastery family party, when a monk, on becoming head of a monasftery, 
Invifes his colleagues to a feast. 

34) Nhất Hà Sa: Nhất Hằng Hà Sa—As the sands of one Ganges river. 

35) Nhất Hạ: An cư kiết hạ từ ngày 16 tháng tư đến 15 tháng bẩy —The summer retreat 
from the 16” of the 4” month to the 15” of the 7” month. 

36) Nhất Hình: An appearance—A lifetime——A period of an individual existence. 

37) Nhất Hóa: Sự giáo hóa và ảnh hưởng của một vị Phật trong thời tại thế của vị Phật 
nầy——The teaching and influence of a Buddha during one Buddha-period. 

38) Nhứt Hóa Ngũ Vị Giáo: Năm vị hay năm thời kỳ thuyết giáo của Đức Phật được định 
nghĩa theo trường phái Thiên Thai—The five tastes or periods of the Buddha”s teaching 
as defined by T”ien T”ai school: 

a) Hoa Nghiêm: Avatamsaka (Hua-Yen). 

b) A Hàm: Agama. 

c)_ Phương Đẳng: Vaipulya. 

d) Bát Nhã: PraJna. 

e)_ Pháp Hoa hay Niết Bàn: Lotus or Parinirvana. 

39) Nhất Họa Tam Lễ: Mỗi nét vẽ hình tượng chư Phật đều phải lễ lạy Tam Bảo—In 
drawing an image of Buddha, at each drawing thrice to pay homage to the Triratna. 

40) Nhất Hướng Tâm định trên một hướng One direction—Each đdirection— 
Undistracted—With a single mind——The mind 1s fixed on one direction. 

41) Nhất Hướng Đại Thừa Tự: A monastery wholly Mahayana. 

42) Nhất Hướng Ký: Câu trả lời khẳng định—A_ confirmatory reply to a question. 

43) Nhất Hướng Thanh Tịnh, Vô Hữu Nữ Nhân: Phật độ duy chỉ một đường thanh tịnh, 
không có nữ nhân—The land of the Buddha everywhere 1s pure, no women are there. 

44) Nhất Hướng Tiểu Thừa Tự: Tự viện Tiểu Thừa——A monastery wholly Hinayana. 

45) Nhất Hướng Tông: Nhất Hướng Chân Tông—Tín đồ của tông phái nây thực tập bằng 
cách niệm danh hiệu Phật A Di Đà để đạt được nhất tâm—The Pure Land Shin Sect of 








4326 


which followers practice by repeating the name of Amitabha Buddha to obtain 
unwavering concenfrafion. 

46) Nhất Khắc Thiên Kim: Một khắc đáng giá ngàn vàng (thời gian quý báu như vàng)— 
Time 1s as precious as øold (time 1s as precious as gold). 

47) Nhất Không: Tất cả đều không—Non-materialT——All is empty—AII is of the void. 

48) Nhất Kiến: Cái nhìn hay cuộc gặp gỡ đầu tiên——At first sight or at the first meeting. 

49) Nhất Kỳ: Một đời—A Iifetime——The period of an individual existence. 

50) Nhất Lai: Sakrdagamin (sk)—Chỉ còn trở lại tái sanh một lần nữa mà thôi—Only one 
more return to mortality. 

51) Nhất Lưu: On the same flow——Of the same class. 

52) Nhất Ma Vạn Tiển: Nghe một lời xúi dục của ma vương, ví như vạn mũi tên độc vừa bắn 
ra—To listen to one Mara-temptation opens the way for a myriad Mara-arrows. 

53) Nhất Môn: The one door out of mortality into Nirvana or into the Pure Land—The Pure 
Land door. 

54) Nhất Môn Phổ Môn: The one door is the all-door—By entering the one door all doors 
are opened. 

55) Nhất Nghiệp: A karma——A karma-cause, causative of the next form of existence. 

56) Nhất Nhãn Chỉ Qui: Rùa biển một mắt, từ đáy biển trôi lên trong một bọng cây, thấy 
được vâng nhựt nguyệt, rồi theo lượn sóng mà tấp vào bờ. Ý nói sự hiếm quý của sự thị 
hiện của Phật, cũng như được sanh làm người vậy——A sea turtle which has only one eye, 
and that underneath, entered a hollow In a floating log; the log, tossed by the waves, 
happen to roll over, whereupon the turtle momentarily saw the sun and moon. This refers 
to the rareness of the appearance of a Buddha, also of the difficulty of being born as a 
man. 

57) Nhất Nhân: Nhất nhơn—A cause——The cause from which the Buddha-law arises. 

38) Nhất Nhất: Mọi người hay mọi vật—All—Everythinge—Everyone—One by one. 

59) Nhất Như: According to the criterion in Mahayana doctrine, all 1s Bhutatathata; however, 
with the Hinayana criteria of Impermanence, non-personality, and nirvana. The one 
bhutatathata or absolute (chân như). 

a) Chân Như: The true suchness or true character, or reality. 

b)_ Pháp tánh: Nature of things or beings. 

60) Nhất Như Đốn Chứng: Túc thì chứng ngộ Bồ Đề —Immediate experiential 
enlightenmernt by the Tathagata truth—The Immediate realization that all 1s bhutatathata. 

61) Nhất Như Quán Âm: Một trong 33 đại biểu của Quán Âm, đi lên từ trên mây——One of 
the thirty-three representations of Kuan-Yin, ascending on the clouds. 

62) Nhất Nhựt: A day from sun rise to sun set. 

63) Nhất Nhựt Nhất Dạ: A day and a night—One day one night. 

64) Nhất Nhựt Phật: A one-day Buddha—One who lives a whole day purely. 

65) Nhất Nhựt Tam Thời: The three divisions of a day (morning, noon and evening). 

66) Nhất Niệm: A ksana (skU—A_ concentration of mind—A thought—A time of a thought, 
of which there are varying measurements from 60 ksana upwards. 

67) Nhất Niệm Bất Sinh: Không một niệm nào phát sanh—Not a thought arising. 








4327 


68) Nhất Niệm Di Đà: The Pure Land sect identify the vow_ of Amitabha as an assurance of 
salvation. 

69) Nhất Niệm Nghiệp Thành: Chỉ trong một niệm là nghiệp đã được thành lập. Nếu thành 
tâm trì niệm hồng danh Phật A Di Đà thì đường vào Tịnh độ là chắc chắn—Karma 
complete In one thought or at Just one thought the work completed. If one has sincere 
thought or fath in Amitabhaˆ”s vow, enfrance 1nto the Pure Land 1s assured. 

70) Nhất Niệm Tưm Thiên: To see the universe as a though—Một niệm bao trùm chúng 
sanh trong cả tam thiên đại thiên thế giới—In one thought to survey or embrace the three 
thousand worlds with all 1ts forms of existence. 

71) Nhất Niệm Tham Sân Khởi, Bá Vạn Chướng Môn Khai: A thought of greed and anger 
arises, thousand doors of hindrances open. When we allow an angry thought to arIse, we 
open the door to millions of obstructions. 

72) Nhất Niệm Vạn Niên: Chỉ một niệm Di Đà mà được vạn năm không trở lại luân hồi sanh 
tử—lIn a momenfs thought of Amitabha to obtain a myriad years and no return to 
mortality. 

73) Nhất Pháp: A dharma or law—A thing. 

74) Nhất Pháp Ấn: The seal or assurance of the one truth or law. 

75) Nhất Pháp Giới: A universe—A spiritual realm—The bhufatathata considered in terms 
of mind as a whole. 

76) Nhất Pháp Giới Tâm: A mind universal which is above limitations of existence or 
differentiation. 

77) Nhứt Pháp Tâm: See Nhất Pháp Giới Tâm. 

78) Nhất Phẩm: Varga (sk)——One chapter of a sutra. 

79) Nhất Phần Bồ Tát: A one-tenth bodhisattva—A disciple who keeps one-tenth of the 
commandments. 

80) Nhất Phật Đa Phật: One Buddha or many Buddhas. 

&1) Nhất Phật Thế Giới: Phật giới hay Tịnh độ—A Buddha-cosmo or Buddha-domain (a 
world undergoing transformation by a Buddha)—Buddha-region—Pure Land. 

82) Nhất Phật Thừa: The One-Buddha-Yana—Những người theo Phật giáo Đại thừa tin rằng 
đây là con đường duy nhất giúp chúng ta đáo bỉ ngạn Niết Bàn — The Mahayanists 
believe that this 1s the perfect and only way to the shore of parInirvana. 

83) Nhất Phật Tịnh Độ: A Buddhaˆs Pure Land, especially that of Amitabha. 

84) Nhất Quán: 

a)_ Nhất điểm quán: The contemplation on the one-pointedness. 

b) Một để mục quán tưởng: Theo Vi Diệu Pháp, đây là quán tưởng về tánh cách không 
trong sạch của thức ăn, hay sự ghê tởm của vật thực—According to The Abhidharma, this 
1s the one perception of loadsomeness of material food (ahare patikkulasanna). 

c)_ Nhất Quang Tam Tôn: Ba đấng Chí Tôn dưới một vâng hào quang (Di Đà, Quán Âm, và 
Thế Chí) Three Honored Ones ¡in one ligh(t or halo (Amitabha, Avalokitesvara, 
Mahasthamaprapta). 

85) Nhất Sanh: Một đời người—A whole lifetime——Lifetime——Throughout one's life. 

86) Nhất Sanh Bất Phạm: L1fe-long innocence, especially sexual misconduct. 


4328 


87) Nhất Sanh Bổ Xứ: Eka-jati-prati-badha (skt)—Giai đoạn mà vị Bồ Tát chỉ một lần sanh 
ở chỗ nầy là được bổ lên ngôi vị Phật— The stage of having only one lifetime or one 
enlightenment to attain Buddhahood. A name for Maitreya, who 1s to be the next Buddha 
1n this world. 

88) Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát: VỊ chỉ cồn sanh vào cối Tịnh Độ một lần nữa là được lên ngôi 
Phật, thường chỉ áp dụng cho Bồ Tát. Tất cả các vị vãng sanh Tịnh Độ, người nào cũng 
quyết thực là nhất sanh bổ xứ, trong số đó có vô số “Thượng Thiện Nhân”—One who, in 
this one life, accomplishes the three stages for final entry. The stage of having only one 
lifetime to go before enlightenment, generally attributed to Bodhisattvas (associated with 
20” vow of Amitabha). Everyone in the Pure Land is sure to experience the stage of 
having only one lifetime to go before enlightenment, and among them are countless 
numbers of such superlative Bodhisattvas. 

89) Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát Tượng: A 30-armed image of Maitreya (Di Lặc). 

90) Nhất Sanh Nhập Diệu Giác: Buddha enlightenment can be attained by any in one 
lifetime, I.e the present life. 

91) Nhất Sanh Viên Mãn: Perfect Realization in a lifetime—Trong các thời kỳ giáo thuyết 
của Đức Phật, chỉ có thời kỳ Hoa Nghiêm là nói rõ nghĩa của “Nhất Sanh Viên Mãn.” 
Đức Phật giảng rất rõ về Nhất Sanh Viên Mãn trong Phổ Hiền Thập Hạnh Nguyện. Đây 
là con đường trở về cõi An Dưỡng Địa hay Tây Phương Cực Lạc của người tu mà Đức 
Phật đã khuyến tấn tứ chúng rất rõ ràng trong Hải Hội Hoa Tạng trong Kinh Hoa 
Nghiêm—Among the teachings given by Sakyamuni Buddha for a certain era, only the 
Flower Ornament or Avatamsaka Sutra explains “Perfect Realization in a Single 
Lifetime.” The basIs for perfect realization 1s explained In the Chapter of the “Vows of 
Samantabhadra In the Ten Great Vows which show the way back to the land called 
“Peaceful Nurturing” or Amitabha”s Pure Land. In Avatamsaka Sutra, the Buddha urged 
the whole assembly to advance toward the Pure Land in the Flower Treasury World. 

92) Nhất Sát: A ksetra (sk)——Một cõi Phật—A. land——A Buddha realm——Chiliocosm. 

93) Nhất Sát Đa Sinh: Giết một cứu nhiều—To kill one that many may live. 

94) Nhất Sát Na: A ksana (sk)—Một khoảng thời gian ngắn nhất (1/90 của một niệm hay 
1/4500 của một phút)—The shortest period of time. (1/90” part of a thought or 1/4500” of 
a minute). 

95) Nhất Sắc: One colour—The same colour. 

96) Nhất Tam Muội: Ekagra (sk)——Undeflected concentraion—Meditaton on one object— 
Undefeated concenfration. 

97) Nhất Tánh Tông: Nhất Tánh Tông trong Phật giáo Đại thừa quyết đoán rằng tất cả 
chúng sanh đều có Phật tánh như nhau—Monophysitic or Pantheistic sect of Mahayana, 
which assert that all beings have one and the same nature with all Buddhas. 

98) Nhất Tăng Nhất Giảm: Kiếp tăng từ 10 lên đến 80.000 năm, rồi lại giảm xuống còn 
10—A kalpa during which a human lifetime Increases from ten years to 80.000 years and 
then decreases back to ten. 

99) Nhất Tâm: Citta-nupassana (p)—Contempaltion of mind—Bằng tất cả tâm trí: 
Unanimous (Unanimity)——In agreement——lIn chorus—With the whole mind or heart—The 
bhutatathata. 


4329 


100)Nhất Tâm Bao Trùm Bốn Cối: This single mìnd encompasses the four kinds of lands in 
thetr totality: 

a)_ Phàm Thánh đồng cư độ: Cõi phàm Thánh cùng ở chung với nhau—The land of common 
residence of beings and saInts. 

b) Phương tiện hữu dư độ: Cõi của phương tiện—The land of expediency. 

c) Thật báo vô chướng ngại độ: Cõi của thực báo không còn chướng ngại—The land of true 
reward. 

d) Thường tịch quang độ: Cõi của ánh sáng tịch tịnh miên viễn—The land of eternally 
tranguil light. 

101)Nhất Tâm Bất Loạn: Một tâm không loạn động —One mind unconfused. One- 
pointedness of mind—One-pointed mind—Singleminded concentraton—The absolute 
necessary condition for achieving rebrrth in the Pure Land. 

102)Nhất Tâm Kiến Phật: Muốn thấy Phật, hành giả phải trước tiên loại trừ hay bổ những 
lôi cuốn qua một bên như lo âu, sở hữu, tài sản, con cái, gia đình, vân vân—To see the 
Buddha, cultivators should first eliminate or put all đistractions aside such as WOfrry, 
pOSsessions, properties, children, family, etc. 

103)Nhất Tâm Kim Cang Bảo Giới: Viên đốn giới—Giới kim cang bất hoại của chư Phật và 
chư Bồ Tát —The infrangible-diamond rules of all Buddhas and Bodhisattvas. 

104)Nhất Tâm Niệm Phật: Reciing the Buddhas name with one mind or 
“Sinplemindedness"—See Chapter 136. 

105)Nhất Tâm Tam Hoặc: Đồng thể tam hoặc—Theo trường phái Thiên Thai thì tâm của vị 
Bồ Tát có ba mối nghi hoặc làm nẩy sanh kiến tư, trần sa và vô minh—The TPien Tai 
“three doubts” in the mind of a Bodhisattva which produce: 

a) Kiến tư: Sợ bị ảo tưởng—Fear of illusion. 

b)_ Trần sa: Rối loạn vì trách vụ tư bề—Confusion through multiplicity of duties. 

c) Vô minh: Sợ vì vô minh—lgnorance. 

106)Nhất Tâm Tam Quán: Không, Trung và Giả chỉ do cái nhìn của tâm mà thôi —The 
simultaneous vision of past, present and future——The void, the “mean,” and the seeming, 
are all aspects of the one mind. 

107)Nhất Tâm Tam Trí: One mind and three aspects of knowledge (emptiness, unreality, 
and withm). 

108)Nhất Tâm Tu Phật: A true and single-minded devotion towards the Buddha. 

109)Nhất Tâm Tức Nhất Thiết Tâm: One mind ¡s all minds, all minds are one mind. 

110)Nhất Tâm Xưng Danh: Nhất tâm trì niệm hồng danh Phật A Di Đà hay Bồ Tát Quán 
Thế Âm—With undivided mind to call on the name of a Buddha, either Amitabha or 
Kuan Shi Yin. 

111)Nhất Thành Nhất Thiết Thành: Với sự đại giác của Như Lai, tất cả chúng sanh rồi đây 
sẽ đạt thành đại giác. Một người toàn thiện mọi người rồi đây sẽ được toàn thiện—With 
the Tathagataˆs enlightenmernt all beings were enlightened——ln the perfection of one all 
are perfected—One deed includes all. 

112)Nhất Thần Giáo: Monotheism——Chủ nghĩa nhất thần giáo. 

113)Nhất Thật— The one reality: Chân lý tối thượng—The bhutatathata—The supreme fact, 
or ultimate reality. 





4330 


114)Nhất Thật Cảnh Trí: Theo Giáo Sư Soothill trong Từ Điển Phật Học Trung Hoa— 
According to Professor Soothill in the Dictionary of Chinese Buddhist Terms: 

a) Trạng thái nhất thật: The state or realm of “one reality.” 

b)_ Sự chứng ngộ thật tánh của chư pháp: The realization of the spirituality of all things. 

c) Như Lai pháp thân: The Tathagata-dharmakaya. 

115)Nhất Thật Thừa: Thừa chân thật (cứu độ chúng sanh)—The one method of salvation. 

116)Nhất Thật Tướng: Tướng chân như—The state of bhufatathata. 

a) Vượt trên mọi sai biệt: Above all differentiation. 

b)_ Bất chuyển: Immutable. 

c) Ám chỉ Phật tánh: It implies the Buddha-nature. 

d)_ Ám chỉ tính phi vật chất và đồng nhất của vạn hữu: It implies the immateriality and unity 
of all things. 

117)Nhất Thật Viên Thừa (rong Kinh Pháp Hoa): Như Lai Viên Thừa—Tathagata`s 
Perfect Vehicle (in the Lotus Sutra). 

118)Nhất Thật Viên Tông: The One Real and Perfect School. 

119)Nhất Thật Vô Tướng: Vô tướng là một sự thật không thể phân cách được —The one 
reality being Indivisible 1s apart from all translent (or empty) forms, and is therefore 
styled the formless——The 1nvisiIble. 

120)Nhất Thế: Một đời—Lifetime. 

121)Nhất Thể: Dù tướng có khác, tánh vẫn đồng—Though externally differing, in nature the 
same. 

122)Nhất Thể Tam Thân Tự Tánh Phật: In one`s own body to have the Trikaya. 

123)Nhất Thiên: Sahasra (sk)——Một ngàn—One thousand. 

124)Nhất Thiên Nhị Bách Công Đức: Một ngàn hai trăm công đức trong Kinh Pháp Hoa— 
One thousand two hundred merifs or powers of eye, fongue and mind predicted in the 
Lotus sutra. 

125)Nhất Thiết: AlL—The whole——Altogether. 

126)Nhất Thiết Biến Trí Ấn: See Nhất thiết Phật tâm ấn in Chapter 149 (A) (171). 

127)Nhất thiết Bồ Tát Ma Ha Tát: All Bodhisattvas and Mahasattvas. 

128)Nhất Thiết Chân Ngôn Chú: Chú “Chân Ngôn” (lời chân thật) được phô bày trong hai 
nhóm Thai Tạng và Kim Cang giớ—All the “true word” rulers, shown in the 
Garbhadhatu and Vajradhatu øroups. 

129)Nhất Thiết Chân Ngôn Tâm: Chữ Phạn đầu tiên “A” được người theo phái Chân Ngôn 
đọc là “AN” và được nhấn mạnh như là tâm của trí huệ—The first Sanskrit letter “A” 
which 1s pronounced “AN” by the Shingon School and emphasized as the heart of all 
wisdom. 

130)Nhất Thiết Chúng Sanh: Tất cả chúng sanh—All sentient beings—AIl living beings. 

131)Nhất Thiết Chúng Sanh Chỉ Phụ: Cha của tất cả chúng sanh—The Father of all the 
living. 

132)Nhất Thiết Chúng Sanh Chỉ Từ Phụ: Ám chỉ Đức Phật là cha hiển của tất cả chúng 
sanh—The Father of all the living—The Buddha. 


4331 


133)Nhất Thiết Chúng Sanh Giai Tất Thành Phật Quả: Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh 
và cuối cùng rồi cũng đạt được giác ngộ—All beings become Buddha, for all have the 
Buddha-nature and must ultimately become enlightened. 

134)Nhất Thiết Chúng Sanh Hoan Hỷ Kiến Phật: Sarvasattva-priya-darsana (skÙ——VỊ Phật 
mà khi thấy mặt Ngài chúng sanh cảm thấy hoan hỷ——The Buddha at whose appearance 
all beings reJoIce. 

135)Nhất Thiết Chúng Sanh Ly Chư Ác Thú: Sarvasattva-papa-prahana (skt——Một loại tam 
muội đưa chúng sanh xa rời ác đạo—A samadhi on a world free from all the evil 
destimes. 

136)Nhất Thiết Chúng Sanh Nhược Hữu Văn Pháp Giả Vô Nhút Bất Thành Phật (Kinh 
Pháp Hoa— Phẩm Phương Tiện): If there be any who hear the dharma, not one will fail 
to become Buddha. 

137)Nhất Thiết Chúng Sanh Tỉnh Khí: Sarvasattvaujohari (skt)——Tinh chất của tất cả chúng 
sanh——Vitality of all beings (the quintessence or eneregy of all living beIngs). 

138)Nhất Thiết Chủng Diệu Tam Muội: Tam muội mang lại mọi công đức trang nghiêm—— 
The samadhi, which brings every kind of merit for one”s adornmeit. 

139)Nhất Thiết Chúng Trí: See Chapter 108. 

140)Nhất Thiết Chủng Thức: Thức thứ tám trong Bát Thức —The eighth consciousness of 
eight consciousness. 

141)Nhất Thiết Chư Phật: Tất cả các Đức Phật —AII Buddhas. 

142)Nhất Thiết Chư Phật Mười Phương Tam Thế: Tất cả các Đức Phật trong mười phương 
ba đời—Buddhas from ten directions from past, present and future. 

143)Nhất Thiết Giai Thành Phật: Mọi chúng sanh đều sẽ thành Phật vì ai cũng có sẵn Phật 
tánh—All beings become Buddhas, for all have the Buddha-nature and must ultimately 
become enlightened. 

144)Nhất Thiết Hữu: Sarvabhava (skt)——Tất cả vạn hữu—All things or beings. 

145)Nhất Thiết Hữu Căn Bổn: Mulasarvastivadah (skt)——Một nhánh của trường phái Nhất 
Thiết Hữu Bộ cho rằng vạn hữu đều có thực hữu—A branch of the Sarvastivadin Sect 
which asserted the reality of things. 

146)Nhất Thiết Hữu Tình: Sarvabhava (skÙ—Tất cả chúng sanh hữu tình—All sentient 
beings—AIl things or beIngs. 

147)Nhất Thiết Hữu Vi: Tất cả pháp hữu vi—All phenomena—The phenomenal (all that is 
prodcued by causative actlon—Everything that 1s dynamic and not static). 

148)Nhất Thiết Không: Total Voidness—See Chapter 85. 

149)Nhất Thiết Kinh: The Tripitaka—Đại Tạng Kinh—The whole of the Buddhist Canon. 

150)Nhất Thiết Nghĩa Thành: Sarvarthasiddha or Siddhartha (skt)——All wishes realized— 
Tên đặt cho Phật Thích Ca lúc Ngài mới đản sanh—Name of Sakyamuni at birth. 

151)Nhất Thiết Nhân Trung Tôn: Tất cả những bậc được loài người tôn kính nhất—The 
most honoured among men (VaIrocana). 

152)Nhất Thiết Nhất Tâm Thức: All thìings are mind or mental. 

153)Nhất Thiết Như Lai: Sarvatathagata (skt)—Tất cả các Đức Phật —AlI the Buddhas—All 
Tathagatas. 


4332 


154)Nhất Thiết Như Lai Bảo: Ngọc bảo châu của chư Như Lai (trong pháp giới Mạn Đà La, 
Liên hoa bên tay trái và bảo châu bên tay mặt)—The talismanic pearl of all Buddhas (on 
the Garbhadhatu mandala, lotus on the left hand and talismanic pearl on the right hand). 

155)Nhất TIiết Như Lai Chư Pháp Bổn Tánh Thanh Tịnh Liên Hoa Tam Muội: Liên Hoa 
Tam Muội của Phật Tỳ Lô Giá Na từ đó Phật A Di Đà được sanh ra. Như Lai thiển định, 
bản tánh của mọi hiện hữu đều thanh tịnh như Liên Hoa—A lotus samadhi of Vairocana 
from which Amitabha was born—The Tathagata meditation, that the fundamental nature 
of all existence 1s pure like the lotus. 

156)Nhất Thiết Như Lai Định: Thiền định cao nhất được các vị Bồ Tát tu tập—The highest 
samadhi practiced by bodhisattvas. 

157)Nhất Thiết Như Lai Kim Cang Thệ Giới: Lời thệ nguyện nguyên thủy của Như Lai như 
tiếng rống của sư tử, nguyện rằng tất cả chư chúng sanh rồi sẽ trở thành như Như Lai— 
The original oath of every Tathagata (with the roar of a lion, he declares that all creatures 
shall become as himself). 

158)Nhất Thiết Như Lai Nhãn Sắc Như Minh Chiếu Tam Ma Địa: Một loại tam muội của 
Phật Tỳ Lô Giá Na, trong đó ánh quang nhãn sắc của Như Lai chiếu khắp—A 
Vairocana-samadhi in which the light of the Tathagata-eye streams forth radiance. 

159)Nhất Thiết Như Lai Tất Định Ấn: Dấu hiệu đạt được Phật quả—The sign of the 
assurance of attaining Buddhahood. 

160)Nhất Thiết Như Lai Trí Ấn: Dấu hiệu trí tuệ của chư Phậ—A sign of the wisdom of all 
Buddhas (a triangle on a lotus in the Garbhadhatu group). 

161)Nhất Thiết Pháp: Sarvadharma (sk)—Tất cả các sự vật, sự hiện hữu—AlI things, laws, 
©xIstence, or beings. 

162)Nhất Thiết Pháp Bất Sinh: Sarvadharma-anutpada (sk)——Mọi vật đều không sanh—All 
things are unborn. 

163)Nhất Thiết Pháp Giới Quyết Định Trí Ấn: Chân ngôn bảo chứng của Phật Tỳ Lô Giá 
Na, một biểu tượng qua đó mọi chúng sanh đều có thể đạt được trí huệ chắc chắn của 
Phật The true word of assurance of Vairocana, the symbol through which all may attain 
the sure Buddha-wisdom. 

164)Nhất Thiết Pháp Giới Sinh Ấn: Một trong ba dấu hiệu của Mạn Đà La—One of the 
three signs of the mandala (the sign of producing all things or realm§). 

165)Nhất Thiết Pháp Giới Tự Thân Biểu: Sự tự hiện thân của Phật —The Buddha's self- 
manifestation to all creation. 

166)Nhất Thiết Pháp Hữu Vi: Tất cả pháp sanh diệt—All phenomena——AIl that ¡is produced 
by causative actlon——Everything that 1s dynamic, not stafIc. 

167)Nhất Thiết Pháp Không: Sarvadharma-sunyata (skt——Cái không của tất cả sự vật—The 
emptiness or unreality of all things. 

168)Nhất Thiết Pháp Không Vô Sinh Vô Nhị Vô Tự Tính Tướng: Sarvadharmanam- 
sunyata-anutpada-advaya-nihsvabhava-lakshana (skÐ)—Khía cạnh hiện hữu trong đó tất 
cả các sự vật được xem là không, không được sinh ra, không phải hai, và không có tự 
tính —The aspect of existence In which all things are to be regarded as empty, unborn, 
non-dual, and without se]lf-substance. 


4333 


169)Nhất Thiết Pháp Vô Ngã: Sarvadharma-niratmanah (skt)—Tất cả các sự vật đều không 
có tự ngã—All things are egoless. 

170)Nhất Thiết Phật Hội: The assembly of all Buddhas. There are two kinds: 

a) Thai Tạng giới: Garbhadhatu. 

b)_ Kim Cang giới: Vajradhatu. 

171)Nhất Thiết Phật Tâm Ấn: Trikona (sk)—Dấu hiệu trên ngực Như Lai (Phật Tỳ Lô Giá 
Na). Dấu hiệu về tâm (tam giác lửa trên bông sen trắng, màu trắng tinh biểu tượng cho 
trí huệ, đỉnh tam giác chỉ xuống chỉ sức mạnh đốt cháy dục vọng và cám dỗ)—The sign 
on a Buddha”s breast (on Vairocana)—The sign of Buddha-mnnd (a triangle of flames 
above a white lotus, pure white color representing wisdom, pointing downwards to 
indicate power over or burn up all passions, opposition, temptations)—The sign of 
Omniscience. 

172)Nhất Thiết Phổ Môn Thân: VỊ trải thân ra khắp bốn pháp giớ—The one who 
completely fills the four realms (Dharmadhatu). 

173)Nhất Thiết Thí: Sarvada (sk)——Toàn trí —All-bestowing——One who who gives his all. 

174 Nhất Thiết Trí Sarvajnana (skÙ—Buddha-wisdom—Perfect knowledge— 
Omniscience——All-knowing. 

175)Nhất Thiết Trí Địa: Nơi mà chư Bồ Tát đạt được Phật trí—The state or place for Perfect 
knowledge or Buddha-wisdom. 

176)Nhất Thiết Trí Huệ Giả: The all-wise one (Vairocana). 

177)Nhất Thiết Trí Tạng: The storage of Buddha-wisdom. 

178)Nhất Thiết Trí Tâm: The Buddha”s wisdom mind. 

179)Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai: All-Knowing-Accomplished Thus Come One. 

180)Nhất Thiết Trí Thiên: Sarvajnadeva (sk——The deva of universal wisdom. 

181)Nhất Thiết Trí Trí: Trí tuệ của chư Phật (bổ để, toàn giác và thanh tịnh)—The wisdom 
of all wisdom——Buddhaˆs wisdom (bodhi, perfect enlightenment and purIty). 

182)Nhất Thiết Vạn: All thìngs. 

183)Nhất Thiết Vật: All thìngs. 

184)Nhất Thiết Vô Chướng Ngại: Hoàn toàn thoát khỏi mọi chướng ngại—Absolutely free 
or unhindered——lImitable——Universal. 

185)Nhất Thiết Vô Chướng Pháp Ấn Minh: Một dấu hiệu để vượt thắng chướng ngại—A 
sign for overcoming all hindrances (by making the sign of a sword through lifting both 
hands, palms outward and thumbs Joined, saying Hai] ! Bhagavat ! Bhagavatsvaha !). 

186)Nhất Thiết Vô Ngại: Hoàn toàn thoát khỏi mọi chướng ngại—Absolutely free or 
unhindered. 

187)Nhất Thiết Xứ: Samanta (sk)——Everywhere——Universal dhyana. 

188)Nhất Thiết Xứ Vô Bất Tương Ưng Chân Ngôn: Chân ngôn tương ưng khắp nơi nơi—The 
“true word” that responds everywhere. 

189)Nhất Thời: Ekasmin samaye——Provisional—Temporary—On one occasion (part of the 
usual opening phrase of a sutra). 

190)Nhất Thốn Quang Âm Nhất Thốn Kim: Thời giờ là tiền bạc—Time is money. 

191)Nhất Thủy Tứ Kiến: Chúng sanh nhìn nước qua 4 cách —The same water may be viewed 
1n four Ways: 








4334 


a)_ Cõi trời nhìn nước như đất bảo thạch: Devas see ït as bejewelled land. 

b)_ Người nhìn nước như nước: Men see If as Waft€r. 

c) Nga quỷ nhìn nước như máu mủ: Hungry ghosts see it as pus and blood. 

d)_ Cá nhìn nước như một nơi để sống: Fish sees water as a place to live in. 

192)Nhất Thuyết Bộ: Ekavyavaharika (skt)—Trường phái Tiểu thừa cho rằng vạn hữu giả 
định chứ không có thực thể——Hinayana school (nominalistic) which considered things as 
nominal without underlying realIty. 

193)Nhất Thừa: Ekayana (sk)—One Vehicle or Vehicle of Oneness—See Chapter 153. 

194)Nhất Thừa Bồ Đề: Nhất thừa giác ngộ——The One-Vehicle enlightenment. 

195)Nhất Thừa Chỉ Bảo: The pearl of the One-Yana (the Lotus Scriptures). 

196)Nhất Thừa Cứu Cánh Giáo: Nhất thừa viên giáo được tìm thấy trong Kinh Pháp Hoa— 
The One vehicle in 1ts final teaching, as found In the Lotus Sutra. 

197)Nhất Thừa Diệu Điển: Toàn thiện Đại thừa quyết đoán chỉ một con đường cứu độ trong 
Kinh Liên Hoa—The Perfect Mahayana which declares one way of salvation——The Lotus 
Sutra. 

198)Nhất Thừa Gia: The one-vehicle family or sect. 

199)Nhất Thừa Hiển Tánh Giáo: One of the five divisions of the Avatamsaka School. 

200)Nhất Thừa Pháp Môn: The one-vehicle method as revealed in the Lotus Sutra. 

201)Nhất Thừa Phật: The one Buddha-Yana 

202)Nhất Thừa Viên Tông: Lotus school of the perfect teaching (One Vehicle— Thiên Thai 
Tông). 

203)Nhất Thức: Tông Thành Thực cho rằng vạn hữu duy tâm The Satyasiddhi Sect 
considered that all things are Just one mind. 

204)Nhất Thực: Ngày ăn một lần: A meal a day. 

205)Nhất Thực Cảnh Giới: Cảnh giới chân như Đất biến và vượt trên mọi phân biệt. Phật 
tánh là phi vật chất và là đồng nhất của chư pháp —The state or realm of bhutatathata 
(reality) which 1s above all differentiation, immutable. Its the Buddha-nature or the 
Iimmateriality and unity of all things—The realization of spirituality of all things—Như 
Lai pháp thân (The Tathagata-dharmakaya). 

206)Nhất Thực Thừa: The one method of salvation. 

207)Nhất Thực Tướng: Phật tánh— Trạng thái chân như, vượt trên mọi biến dị và thối 
chuyển—Budha-natue—The state of bhutatathata, which is above all differentiation and 
1mmutable. 

208)Nhất Thực Viên Thừa: The Tathagata”s perfect vehicle. 

209)Nhất Thực Viên Tông: The one real and perfect school. 

210)Nhất Thực Vô Tướng: 

a) The one reality being Indivisible 1s apart from all transient (or empty) forms——Formless— 
Invisible. 

b) The Invisible—The one reality being Indivisible 1s aprt from all transient forms, and 
therfore styled the formless. 

211)Nhất Tiển Đạo: Đường tên bay—An arrow's flight. 

212)Nhất Tiếu: A smile. 





4335 


213)Nhất Tiểu Kiếp: A small kalpa—Thời kỳ phát triển và hoại diệt của vũ trụ——A period of 
the growth and decay of a universe—S§ee Nhất Tăng Nhất Giảm. 

214)Nhất Tính: All beings have one and the same nature with Buddha. 

215)Nhất Tọa Thực: Mỗi ngày chỉ ăn một buổi trước ngọ—One meal a day, taken before 
nOOI. 

216)Nhất Trần: A grain of dust—Một hạt bụi——An atom—A particle. 

217)Nhất Trần Pháp Giới: Cả pháp giới trong một nguyên tử, cả vũ trụ trong nhất trần—The 
whole in an atom, a universe in a grain of dust—Nhất trần là một vi vũ trụ của toàn vũ 
trụ —One grain of dust 1s a microcosmo of the universe whole. 

218)Nhất Trí: Cùng nhau đồng ý——Unanimous—In chorus. 

219)Nhất Trì: To adhere to one Buddha and one sutra. 

220)Nhất Trung Nhất Thiết Trung: Tánh chân thực, lý, và sự đều như nhau—The three 
aspect of reality, noumenon, and phenomenon are Identical In essence. 

221)Nhất Túc Giác: Overnight Enlightenment—See Chapter 1 17. 

222)Nhất Tự: One word. 

223)Nhất Tự Kim Luân Đảnh Pháp: The one word golden wheel magical method (Chân 
ngôn). 

224)Nhất Tự Tam Lễ: Mỗi chữ viết về Phật pháp đều phải lễ bái Tam Bảo——In writing 
Buddhist scriptures, at each writing thrice to pay homage to the Triratna. 

225)Nhất Tự Thiền: A cryptic single-word reply to a question, requiring meditation for its 
apprehension. It is Zen or Ch°an method. 

226)Nhất Tự Văn Thù: The single-word Manjusri. 

227)Nhất Tức: Một hơi thở—A breath (inspiration-expiration). 

228)Nhất Tức Bán Bộ: Một hơi thở đi nửa bước —Half a step at a breathing on arising from 
meditation. 

229)Nhất Tức Nhất Thiết, Nhất Thiết Tức Nhất: Một là tất cả, tất cả là một —One 1s all and 
all 1s one (the essential unity of all things). 

230)Nhất Tướng: Laksana (sk)—One aspect—The unique form—The one mind ¡in all 
things—Common mind ïn all beings. 

231)Nhất Tướng Pháp Môn: The method with which all cultvators are able to reach a stage 
beyond differentiation where alÏ 1s seen as a unity. 

232)Nhất Tướng Tam Muội: Nhứt hạnh tam muội—Chân như tam muội—A sammadhi for 
realizing that the nature of all Buddhas 1s the same—A_ state of samadhi in which hate 
and love, accepting and reJecting are repressed, and in which the mind reaches an 
undivided state, being anchored in calm and quiet—A samadhi for realizing that the 
nature of all Buddhas 1s the same. 

233)Nhất Tướng Tam Muội Nhất Hạnh Tam Muội: The Samadhi of One Mark and the 
Samadhi of One Conduct—See Chapter 59. 

234)Nhất Tướng Trí: The wisdom that all is bhutatathata and a unity. 

235)Nhất Tướng Vô Tướng: One-ness means none-ness (there is no diversity). 

236)Nhứt Vấng: One passage. 

237)Nhất Vật Bất Tương Lai (Zen): Empty-handed—Nothingness—Not a thing to bring or 
Ca1ry aWay. 


4336 


238)Nhất Vi Trần: The smallest particle=An atom——A microcosm of the universe. 
239)Nhất Vị: One flavour—The same flavour. 
240)Nhất Vô Ngại Đạo: Meditation on the one way without barrier (the end of 


1) 
1) 


ii) 
2) 
3) 
a) 
]) 
¡) 
b) 
1) 
ii) 
c) 
]) 
ñ) 
4) 
)) 
ii) 
3) 


8) 
1) 


T€incarnations 1n nirvana). 


(B) Nhị Pháp 
Two Dharmas 


Nhị Báo: Hai loại quả báo—The dual reward: 

Y báo: Y quả—Hoàn cảnh vật chất mà một người phải tùy thuộc vào do kết quả của 
nghiệp đời trước—The material environment on which a person depends, resulting from 
former karma. 

Chánh báo: Chánh quả——Dïirect reward, body or person. 

Nhị Bát: Mười sáu phép quán sát hay thiển định—The sixteen meditations. 

Nhị Bát Nhã: Hai loại bát nhã hay trí huệ——Two kinds of praJna or wisdom: 


Thế gian Bát nhã: Temporal wisdom. 
Xuất thế gian Bát nhã: Supernatural wisdom. 


Thực tướng Bát nhã: Phần đầu của Bát Nhã Ba La Mật hay trí tuệ gốc—The first part of 
the Prajnaparamita—Original Wisdom. 

Quán chiếu Bát nhã: Phần thứ nhì của Bát Nhã Ba La Mật hay trí tuệ đạt được qua tu 
tập — The second part of the PraJnaparamita—WIsdom acquired from cultivation or 
contemplation. 


Cộng Bát nhã: Bát Nhã của ba giai đoạn Thanh văn, Duyên giác và Bồ Tát —Prajna of 
the three stages of Sravaka and Pratyeka-buddha and the imperfect bodhisattva sect. 

Bất cộng Bát nhã: Bát Nhã của học thuyết toàn thiện Bổ Tát —Prajna of the perfect 
bodhisattva teaching. 

Nhị Bần: Hai loại nghèo—Two kinds of poverty: 

Tài bần: Nghèo vật chất —Poverty of goods. 

Pháp bần: Nghèo tâm linh—Poverty of faith or religion. 

Nhị Biên: Dharmadvaya (skÙ—Dualty—Two sides—Two extreme views—T'wo 
dualistic views expressly reJected in Buddhism: 


Đoạn kiến: Nihilism (skt)—Hoại diệ—Đoạn biên kiến, coi mọi vật không hiện hữu, 
ngay cả những ảo giác hiện lên, hay bất cứ thứ gì tiếp tục sau khi chết. Tà kiến nầy phủ 
nhận thuyết tái sanh —Anmnihilation—Considering that things do not exist in any sense, 
even the delusory manifestations of the world, nor anything continue after death—Denial 
of the doctrine of reincarnation. 


4337 


1i) Biên kiến: Eternalism (skt Vĩnh cửu—Thường biên kiến, tin rằng có sự hiện hữu thật 
của sự vật, và có những thứ hiện hữu đời đời—Immortality—Believing that there is true 
exIstence of real being In obJects, or that there 1s some entity that exIsts Íorever. 





b) 

1) Hữu biên: Tin có sự hiện hữu——Those who believe that things exIst. 

ii) Vô biên: Tin rằng không có cái gì có thể tự hiện hữu—Those who believe that nothing ¡is 
self-existent or thins cannot be sa1Id to exIst. 





c) 

¡) Tăng ích biên: The plus side—Những người tin rằng không có một linh hỗổn hay sự 
thường hằng; vạn pháp vốn không có tự tánh—Those who believe in a soul or 
permanenecc; all things are unreal and have no-self. 

ii) Tổn giảm biên: The minus side—Những người tin rằng không có cái gì hiện hữu ngay cả 
nghiệp báo——Those who believe that nothing exIsts even of karma. 

6) Nhị Biểu Nghiệp: Hai loại biểu nghiệp của thân khẩu ý—Two kinds of activitles of the 
body, mouth and mind: 

¡)_ Hữu Biểu Nghiệp: Manifested activities. 

ii) Vô Biểu Nghiệp: Unmanifested activities. 

7) Nhị Bố Thí: Hai loại bố thí—Two kinds of dana or charity: 

a) 

1) Tài thí: Bố thí bằng của cải—Giving of goods. 

ii) Pháp thí: Thuyết giảng những lời Phật dạy để độ người —Giving the Buddha's truth to 
Save sentient beings. 

b) 

¡)_ Tịnh thí: Bố thí thanh tịnh chẳng cần báo đáp—Pure or unsullied charity, which looks for 
no reward here but only hereafter (expecting no return). 

ii) Bất tịnh thí: Bố thí mong cầu phước báo —Impure or sullied charity whose object is 
personal benefit (expecting something 1n return). 

8) Nhị Cảnh: Two realms—See Chapter 48. 

9) Nhị Căn: Hai loại cắn—Two roots—See Chapter 48. 

10) Nhị Cầu: Hai loại mong cầu——Two kinds of seeking—See Chapter 46. 

¡_ Đắc cầu: Cầu được những điều khoái lạc sung sướng —Seeking to get something of 
enjoyment and happIness. 

ii) _ Mệnh cầu: Cầu được sống lâu mãi mãi—Seeking long life. 

11) Nhị Chân Như: Hai loại Chân Như—See Chapter 73. 

12) Nhị Chấp: Two erroneous tenets or attachments—See Chapter 64. 

13) Nhị Chúng: Hai chúng Phật giáo——Two groups of Buddhist followers—See Chapter 105. 

14) Nhị Chúng Bát nhã: Two kinds of Prajna—See Chapter 85. 

15) Nhị Chúng Bị_nh: Hai loại bịnh——Two kinds of sickness: 

1) Thân bịnh: Physical sickness. 

11) Tâm bịnh: Mental or spiritual sickness. 

16) Nhị Chủng Bồ Đề Tâm: Two kinds of Bodhi-mind. 

¡_ Duyên Sự Bồ Đề Tâm: See Duyên Sự Bồ Đề Tâm ¡in Chapter 112, and Tứ Hoằng Thệ 
Nguyện In Chapter 29. 

ii) Duyên Lý Bồ Để Tâm: See Duyên Lý Bồ Đề Tâm in Chapter 112. 


4338 


17) Nhị Chủng Bồ Tát: Hai loại Bồ Tát—Two kinds of Bodhisattvas: 

Tại gia Bồ Tát: Lay Bodhisattvas. 

ii) Xuất gia Bồ Tát: Monastic Bodhisattvas. 

* See Chapter 172. 

18) Nhị Chủng Bồ Tát Thân: Hai loại thân Bồ Tát—Two kinds of Bodhisattva°s body: 

_ Nhục thân Bồ Tát: Thân sống chết của Bồ Tát—Bodhisattva`s mortal body. 

ii) Kim thân bất hoại Bồ Tát: Bodhisattva°s immortal body. 

19) Nhị Chủng Bố Thí: Hai loại bố th—Two kinds of dana or charity—See Chapter 27. 

20) Nhị Chúng Điên Đảo: Two conditions for being upside down—See Chapter 68. 

21) Nhị Chúng Định: Hai loại định—There are two kinds of samadhi—See Chapter 59. 

)_ Tán Định: Thiển định tổng quát hay tẳn mạn của Dục Giới—Scattered or general 
meditation In the world of desire. 

ii) Thiền Định: Thiền định trong cõi Sắc giới hay Vô Sắc giới—Abstract meditation ¡n the 
realms of form and beyond form. 

22) Nhị Chúng Hữu: Theo Thanh Tịnh Đạo, có hai loại Hữu—See Chapter 87. 

23) Nhị Chúng Hữu Tr¡ Thức: Two kinds of advisor. 

1) Thiện Hữu Tri Thức: Good advIsor. 

1) Ác Hữu Tri Thức: Bad advisor. 

* See Chapter 147. 

24) Nhị Chúng Khất Sĩ: Hai loại khất sĩ——Two kinds of mendicant: 

_ Nội Khất: Người có khả năng tự kểm chế nội tâm——Those who are able to self-control 
his or her Internal mental or spiritual methods. 

1) Ngoại Khất: Người có khả năng tự kềm chế những hình thức bên ngoài —Those who are 
able to self-control his or her externals such as strict điet. 

25) Nhị Chúng Luật Nghỉ: Two kinds of rules or customs. 

1) Ác Luật Nghĩ: Bad, or evil rules and customs. 

1) Thiện Luật Nghĩ: Good rules and customs. 

26) Nhị Chúng Lực: Two kinds of power—See Chapter 75. 

27) Nhị Chủng Nghiệp: Hai loại nghiệp—There are two kinds of karma—See Chapter 34. 

28) Nhị Chúng Nhân: Two groups of good and evil people—See Chapter 167. 

29) Nhị Chủng Nhân Quả: Hai loại nhân quả—Two aspects of cause and effect: 

¡)_ Nhân quả thế gian: Cause and effect in the present life (khổ đế là quả: the effect or fruit; 
tập đế là nhân: the cause). 

1) Nhân quả xuất thế gian: Cause and effect ¡n the future (diệt đế là quả: mortality or 
extinction ¡s the effect or fruit; đạo đế là nhân: the path ¡is the cause). 

30) Nhị Chúng Nhẫn Nhục: Hai loại nhẫn nhục—Two kinds of patience or endurance: 

1) Chúng sanh nhẫn: Patience or endurance of human assaults and insults. 

1) Pháp nhẫn: Patience or endurance of the assaults of nature, heat, cold, etc. 

31) Nhị Chủng Nhất Tâm: two categories for One Mind—See Chapter 103. 

32) Nhị Chủng Niết Bàn: Two Nirvanas—See Chapter 127. 

33) Nhị Chủng Phân Biệt: Theo Kinh Lăng Già, có hai loại phân biệt, tổng phân biệt và 
biến phân biệt; tuy nhiên, nghĩa của chúng gần như không sai khác—According to the 





4339 


Lankavatara Sutra, there are two kinds of discriminaton: samkalpa or general 
discrimination, and parikalpa; however, theIr meaninss are almost the same. 

34) Nhị Chúng Phật Cảnh: Hai cảnh giới Phật—Two Buddha domains: 

¡Chứng cảnh: Cảnh giới mà chư Phật chứng được—Lý Chân Như pháp tánh—The domain 
or state of absolute enlightenment. 

1i) Hóa cảnh: Cảnh giới mà chư Phật biến hóa ra hay là Tây phương quốc độ—The domain 
that the Buddhas are transforming or the Pure Land. 

35) Nhị Chủng Sanh Tử: Hai loại sanh tử——Two kinds of life and death: 

¡Phân Đoạn Sanh Tử: Quả báo trong tam đồ lục đạo của các nghiệp thiện ác, thân được 
tạo thành do quả báo nầy có từng phần từng đoạn (chỉ hết thảy phàm phu có đủ kiến tư 
hoặc)—The varIous karmiIc transmigratIons. 

1i) Bất Tư Nghì Biến Dịch Sanh Tử: Quả báo Tịnh độ giới của nghiệp vô lậu. Đây là sự sanh 
tử của các bậc Thánh đã đoạn hết kiến tư hoặc——The inconceivable transformation life in 
the Pure Land, the transformation of the arhats and other saInts. 

36) Nhị Chủng Tà Kiến: Hai loại tà kiến—The two false views—See Chapter 44. 

37) Nhị Chúng Tâm Tướng: Hai loại tâm tướng——Two kinds of mind: 

_ Nội tâm tướng: Bản tâm thanh tịnh bình đẳng bên trong——The mind in its inner character 
and Influence. 

1i) Ngoại tâm tướng: Theo duyên mà hiện ra các đối cảnh-——The ïn its outer manifesfations. 

38) Nhị Chúng Thanh Tịnh: Theo kinh Hoa Nghiêm, có hai loại thanh tịnh—According to 
the Flower Ornament Scripture, there are two kinds of purIty: 

1 Tự tnh thanh tịnh: Chân như thanh tịnh—The natural purity. 

ii) Ly cấu thanh tịnh: Đạt được tâm thể thanh tịnh bằng cách xa la mọi ô nhiễm——Acquired 
purity through avoiding pollution. 

39) Nhị Chúng Thánh: Hai loại Thánh—Two classes of sainfs or preachers: 

1) Hữu ngôn Thánh: Those who preach with words (Pháp sư). 

ii) Vô ngôn Thánh: Những vị Thánh nêu gương bằng những phẩm hạnh cao tuyệt chứ không 
nói một lời —Those who preach without words, but examplify themselves with good 
morality. 

40) Nhị Chủng Thế Giới: Two kinds of world. 

¡)_ Hữu Tình Thế Giới: Thế giới của loài hữu tình có thân thể——The world of the living, who 
are receiving the1r correct recompense. 

1i) Khí Thế Giới: Thế giới vật lý hay địa phương nơi loài hữu tình cư trú (các loài hữu tình, 
theo luận điểm vật chất hay tinh thần, được chia thành ba cõi—The world of the material, 
or that on which karma depends for expression. The world of material 1s divided into 
three realms. 

* Dục Giới: Kamadhatu (skÐ. 

*. Sắc Giới: Rupadhatu (sk0. 

* Vô Sắc Giới: Arupadhatu (sk0. 

41) Nhị Chúng Thiên: Two kinds of contemplation. 

¡ Sự Thiền: The đhyana of or concentration on phenomena—See Sự Thiền in Chapter 60. 

l) Lý Thiển: The dhyana of or concentration on the absolute truth—See Lý Thiển in 
Chapter 60. 


4340 


42) Nhị Chủng Thọ Ký: Hai loại thọ ký——Two classes of Buddhaˆs predictions of a disciple”s 
destiny: 

1 Hữu dư thọ ký: Đức Phật nói vào thời nào trong tương lai thì vị Phật nào sẽ thọ ký cho 
chúng sanh—Partial or Iincomplete prediction—The Buddha predicted what Buddha 
would make a prediction for senfient being 1n certain periods of time 1n the future. 

ii) Vô dư thọ ký: Đức Phật thọ ký về sự thành Phật của một chúng sanh—Prediction ¡in 
finality, or complete detaIl of becoming Buddha of a sentient being. 

43) Nhị Chủng Thoát Tục: Hai loại thoát tục —Two kinds of seclusion: 

1 Thân thoát tục: Bodily withdrawal into seclusion. 

1) Tâm thoát tục: Spiritual withdrawal from all evil, and into meditation. 

44) Nhị Chúng Tịch Tịnh: Hai loại tịch tịnh—Two kinds of seclusion or retirement from the 
world: 

¡_ Thân tịch tịnh: Tự thân ha bỏ gia đình để sống đời thanh thản yên tĩnh—Bodily 
withdrawal Into seclusion. 

ii) Tâm tịch tịnh: Nhờ tu thiển định mà tâm đoạn lìa tất cả những điều ác —Spiritual 
withdrawal from all evil and into meditation. 

45) Nhị Chúng Tín: Two forms of faith—See Chapter 29. 

46) Nhị Chúng Tỉnh Tấn: Theo Đại Trí Độ Luận, có hai loại tỉnh tấn—According to the 
Maha-Paramita-Sastra, there are two kinds of virya: 

¡Thân Tinh Tấn: Như vẫn sinh hoạt mang đến của cải, nhưng lại dùng vào việc bố thí— 
The fortitude in body, 1.e. use earned properties in almsgivinge—See Bát Chánh Đạo In 
Chapter 20. 

1) Tâm Tinh Tấn: Dứt bỏ tham dục, ác tâm, cũng như tà kiến —The Vigour In mind, 1.e. cut 
off all passions, evil mind, and wrong views—See Bát Chánh Đạo in Chapter 20. 

47) Nhị Chúng Tính: Hai loại tính —Two kinds of seed-nature (the character of the alaya 
seed and is development): 

a) 

¡ Tính chủng tử: Bản tính thiện từ vô thủy —-The original good seed-nature. 

ii) Tập chủng tử: Chủng tính thiện do tu tập mà phát triển—The seed-nature in practice or 
development. 

b) 

)_ Bổn tính trụ chủng tính: Bản tính tự nhiên từ vô thủy——The immanent abiding original 
øood seed-nature. 

1) Tập sở thành chủng tính: Chủng tính mới được huân tập—The seed productive according 
fO 1fs øround. 

c) 

1) Thánh chủng tính: Hạt giống chứng quả Niết Bàn của bậc Thánh tam thừa—The seed- 
nature of the saints, by which they attain nirvana. 

1i) Phàm phu chủng tính: Ngu phu chủng tính, hay chủng tính phàm phu ngu muội cố bám 
giữ lấy chư pháp (hạt giống nầy có khả năng sinh sản, còn tính là do rèn tập mà có chứ 
không phải là tính của lý tính)—The seed-nature in the foolish and ignorant. 

48) Nhị Chúng Trí: Two kinds of wisdom: 

¡_ Tướng Trí: Hữu lậu trí hay trí nương vào sự tướng thế gian và hãy còn quan hệ với phiển 
não—Knowledge derived from phenomena, associated with afflictions. 


4341 


ii) Phật Trí: Vô lậu trí, cắt đứt liên hệ với phiền não——Buddha wisdom, no longer associated 
with afflictions. 

*... For more Information, please see Chapter 108. 

49) Nhị Chúng Tư Lương: Theo Kinh Bảo Tích, có hai loại trang nghiêm——According to The 
Ratna-rasi or Ratna-kuta sutra (Gem-Heap sutra), there are two kinds spiritual provender: 

¡)_ Phúc đức tư lương: Bố thí công đức thiện căn để trì giới, nhẫn nhục, và tinh tấn—Charity, 
the first four paramitas In the sIx paramifas. 

ii) Trí đức tư lương: Tu tập thiển quán và tỉnh chuyên tìm cầu Diệu Giác, hay là ba Ba La 
Mật sau cùng——Wisdom, the last three paramitas. 

350) Nhị Chúng Tử: Hai loại chủng tử—Two kinds of seeds: 

a) 

¡)_ Danh ngôn chủng tử (Bổn hữu chủng tử): Chủng tử là nhân tạo ra tất cả mọi pháp thiện 
ác—Seed which causes moral action—Oood or evil seeds produce good or evil deeds. 

ii) _ Nghiệp chủng tử: Chủng tử gây ra bởi nghiệp tạo tác thiện ác nơi tâm sở rồi huân tập nơi 
thức thứ tám——Karma seed, the sixth (mind consciousness) acting with the eighth (Alaya 
COnSCIOUSness). 

b) 

)_ Bổn hữu chủng tử: The seed or latent undivided moral force immanent in the highest of 
the Alaya consciousness. 

1) Thân huân chủng tử: The newly influenced or active seed when acted upon by the seven 
other consciousness, thus becoming producfIive. 

c) Two kinds of death: 

) Mệnh tận tử: Natural death. 

1ñ) Ngoại duyên tử: Violent death or death caused by external causes. 

51) Nhị Chúng Tỳ Kheo: Hai loại Tỳ Kheo——Two classes of monks: 

Đa văn tỳ kheo: Monks who hear and repeat many sutras, but are not devoted doers. 

ii) Quả thiển tỳ kheo: Those who read and repeat few sutras, but are devoted in their lives. 

52) Nhị Chủng Vọng Kiến: Two kinds of upside-down discriminating false views—See 
Chapter 44. 

33) Nhị Chúng Xá Lợi: Hai loại xá lợi——Two kinds of relics: 

)_ Thân Xá Lợi: The Buddhaˆs physical remains or relics. 

1) Pháp Xá Lợi: Kinh xá lợi —Pháp thân xá lợ—Dharmakaya—The sutras—Sprritual or 
dharmakaya remains. 

34) Nhị Chướng: Avaranadvaya (skt)—Hai chướng ngạiI—Two hindrances—See Chapter 38. 

55) Nhị Cộng Bát Nhấ: Things in common—According to the Prajna Sutra, there are two 
kinds: 

)_ Cộng Bát Nhã: Pháp chung cho cả Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát —The things in 
common with Sravakas, Pratyeka-buddhas and Bodhisattvas. 

ii) Bất Cộng Bát Nhã: Pháp riêng cho Bồ Tát, đối lại với pháp riêng cho Thanh Văn và 
Duyên Giác —The things special to Bodhisattvas, in contrast with the things they have In 
common with Sravakas and Pratyeka-buddhas. 

56) Nhị Cúng Dường: Hai loại cúng dường —Two forms of service or offerings—See 
Chapter 137. 

57) Nhị Diệu: Hai diệu nghĩa của Kinh Pháp Hoa——The dual marvel of Lotus Sutra: 


1) 


ii) 


4342 


Tương đãi diệu: Quan điểm thô thiển hãy còn trong bỉ thử đối đãi—Comparative view, 
compared with all previous teaching, which 1s rough ground-work. 

Tuyệt đãi diệu: Quan điểm toàn mãn không còn thô thiển đối đãi—Perfect view of 
teaching, hence It is wonderful in comparison with all previous doctrine, and absolutely 
wonderful in itself. 


38) Nhị Dụ: Theo Nhân Minh Luận, có hai loại dụ—According to the Hetuvidya-sastra (the 


1) 


ñ) 


treatise explaining causality, or the nature of truth and error), there are two kinds of 
drstanta or examples. 

Dụ Y: Lấy vật thể làm chỗ dựa của dụ, như cái bình, cái chay, vân vân—The subJect of 
the example, e.ø. a vase, a bottle. 

Dụ Thể: Lấy cái nghĩa lý làm chỗ dựa của dụ, như cái bình không thường hằng—The 
predicate, e.ø. the vase 1s not eternal. 


359) Nhị Dực: Một cặp cánh—A palr of wings: 


1) 


) 


Bố thí: Charity. 
Trí huệ: Wisdom. 


60) Nhị Đàn: Hai loại bố thí cúng dường——The two dana (đàn na)—Two kinds of donating or 


a) 
]) 
ñ) 
b) 
)) 
ñ) 


almsgIving: 


Thế gian đàn: Cách bố thí của phàm phu còn mong phước báo hữu lậu —Conditionally 
Ordinary alms. 

Xuất thế gian đàn: Cách bố thí vô lậu của bậc Thánh nhân Bồ Tát —Spiritual or other 
worldly gifts——Unconditionally alms. 


Ma Đàn: Bố thí vì danh vì lợ—Mara-giving, or giving out of fame and øains. 

Phật Đàn: Bố thí với tấm lòng trong sạch, thanh tịnh giống như Phật thuyết pháp cứu độ 
chúng sanh —Buddha-giving or Buddha-charity as moftive of giving, or preaching, and of 
self-sacriflce, or self-Immolafion. 


61) Nhị Đạo: Hai đạo—Two ways: 


8) 
1) 


¡) 


b) 
1) 


ñ) 


c) 
1) 


ñ) 


đ) 


Vô ngại đạo: Vô gián đạo hay đạo đoạn trừ những chướng ngại cần phải đoạn trừ—The 
open or unhindered way, or the way of removing all obstacles or Intervention (delusions). 
Giải thoát đạo: Con đường giải thoát bằng thực chứng chân lý—The way of release by 
realization of truth. 


Nan hành đạo: Con đường khó bằng thực hành lục Ba La Mật cũng như những giới luật 
khác —The hard way of works, by practicing the six paramitas and other diciplines. 

Dị hành đạo: Con đường dễ bằng cách niệm hồng danh Phật A Di Đà—The easy way of 
salvation, by recitation or Invocation of Amitabha. 





Hữu lậu đạo: Con đường của tái sanh hay sanh tử—The way of reincarantion or 
mortalIity. 

Vô lậu đạo: Con đường giác ngộ và giải thoát mọi khổ đau của luân hồi sanh tử—The 
enlightened way of escape from miseries of transmigrafion. 


8) 
b) 


4343 


Giáo đạo: Đạo giáo là phương tiện——The way of Instructions. 
Chứng đạo: Thực chứng con đường của chư Phật—The way of realization. 


62) Nhị Đáp: Hai cách đối đáp —Two kinds of reply: 


1) 


) 


Ngôn đáp: Dùng ngôn ngữ mà trả lời —Reply by words. 
Thị tướng đáp: Dùng các loại hình tướng mà trả lời —Reply by signs. 


63) Nhị Đế: Hai loại chân lý—Two Truths—See Chapter 42. 
64) Nhị Độ: Hai quốc độ—Two lands: 


8) 
1) 


ñ) 


b) 
Ụ 
1) 
©) 
Ụ 
1) 


Báo độ: Quốc độ của Đức Phật (chốn trụ xứ của báo thân Phật) —The land in which a 
Buddha himself dwells. 

Hóa độ: Quốc độ nơi chúng sanh được chuyển hóa (chốn trụ xứ của hóa thân Phật)—The 
land in which all beings are transformed. 


Tình độ: Pure Land or Paradise. 
Uế độ: Impure land (the present world). 


Tính độ: Dharma-nature or essence of things. 
Tướng độ: Form-nature or formal existence of the dharma, pure or impure according to 
the mind and action of the living. 


65) Nhị Đốn: Hai loại đốn giáo—Two immediate or direct ways to perfection: 


a) 


Ụ 
1) 
b) 
Ụ 


ñ) 


Theo Kinh Khê của trường phái Hoa nghiêm——According to Ching-Ch”I of the Hua-Yen 
school: 

Đốn Đốn Giáo: Immediately immediate way. 

Tiệm Đốn Giáo: Gradually immediate teaching. 

Theo trường phái Pháp Hoa——According to the Lotus: 

Đốn Đốn Giáo: Immediately immediate teaching. 

Đốn Viên Giáo: Immediately perfect teaching. 


66) Nhị Đức: Hai đức—Two kinds of virtue: 


8) 
1) 


ñ) 
b) 
lì 
) 


Trí đức: Tánh đức—Trí huệ hay sự thông biết về Phật tánh mà chúng sanh sẵn có— 
Wisdom or intellectual virtue. 
Đoạn đức: Tu đức—Đức tính do tu tập mà có——Practicing virtue. 


Trí đức: Đức tự lợi của chư Bồ Tát—Widom or intellectual virtue. 
Bì đức: Đức lợi tha thương xót chúng sanh—Pity vitue obtained through practicing. 


67) Nhị Gia Hộ: Hai cách Phật gia hộ——The dual aid bestowed by the Buddha: 


1) 


) 


Hiển gia hộ: Hiển hiện hay gia hộ bể ngoài cho phước báo của đời nầy một cách công 
khai—Manifest or external aid, in the blessing and powers of this Life. 

Minh gia hộ: Gia hộ không thấy được hay gia hộ một cách bí mật trong việc loại trừ tội 
lỗi và tăng trưởng công đức—Invisible or mysteric aid, in getting rid of sins, increasing 
Virfue. 


68) Nhị Giả: Hai giả thuyết —Two hypotheses: 


1) 


Vô thể tùy hình giả: Giả thuyết không có cá nhân, không có chủ thể và khách thể (phàm 
phu chấp ngã pháp, ngã pháp vốn không có thực thể, nhưng tùy theo vọng tình của mình 


4344 


mà lập ra cái tên ngã pháp)— The non-substantial hypothesis—There 1s no substantial 
1ndividual, no subJect, no obJect, but that all 1s transient emotion. 

ii) Hữu thể thi thiết giả: Giả thuyết có cá nhân, chủ thể và khách thể—The factual 
hypothesis—There 1s entity or individuality, subJect and obJect. 

69) Nhị Giác: Hai loại giác ngộ—Two kinds of enlightenment: 

a) 

¡)_ Bổn giác: Tâm thể của chúng sanh bản lai trong sáng và trống rỗng như hư không—The 
1mmanent or space-like mind in all things (dharmakaya Pháp thân). 

ii) Thủy giác: Nhờ bổn giác dẫn đến Phật quả hay toàn giác —Initial enlightenment or 
beginning of illumination, which leads on to Buddhahood or full enlightenment. 

b) 

¡)_ Đẳng giác: Giai đoạn thứ 51 của Bồ Tát—The fifty ñirst stage of a bodhisattva. 

ii) Diệu giác: Giai đoạn thứ 52 của Bồ Tát hay là giai đoạn giác ngộ Phật quả—The fifty- 
second stage of a bodhisattva or enlightenment of Buddhahood. 

c) 

1 Tự giác: A Buddha”s own or natural enlightenment. 

1) Giác tha: Enlightening of all others. 

70) Nhị Giải Thoát: Hai loại giải thoát——Two kinds of deliverance—See Chapter 62. 

71) Nhị Hà Bạch Đạo: Thiện đạo giữa hai giòng sông—Hai dòng sông và bạch đạo——The 
two rivers and the white path: 

¡Nhị hà: Hai dòng sông thủy hỏa hay hai dòng tham sân—Two rivers of water and fire or 
of desire and hatred. 

1) Bạch đạo: Đường trắng—Thiện đạo ám chỉ tâm thanh tịnh và nguyện vãng sanh—The 
white path Iimplies the pure mind and the vows of rebirth in the Pure Land. 

72) Nhị Hành: Hai loại hành—Two classes of conduct: 

¡)_ Kiến hành: Hành theo tà kiến—Conduct following wrong views. 

ii) Ái hành: Hành theo sự ham muốn tà vạy——Conduct following wrong desire or emtions. 

73) Nhị Hạnh Vãng Sanh: Two practices for rebirth—See Chapter 136. 

74) Nhị Hiện: Hai sự thị hiện—Two kinds of manifestation or appearance: 

¡)_ Tu hiện: Sự xuất hiện cần thiết bằng thân xương thịt và tướng hảo của Phật để chỉ dạy 
phàm nhân—The necessary appearance 1n the flesh of the Budha for ordinary people. 

ii) Bất tu hiện: Sự xuất hiện không cần thiết của Phật đến với những chúng sanh tâm linh— 
The non-necessary appearance of the Buddha to those of spiritual vision. 

75) Nhị Hiếp Sĩ: 

a)_ Hai vị hầu cạnh của Đức Phật A Di Đà—Two attendants by the side of Amitabha: 

J)_ Quán Thế Âm: Avalokitesvara—Kuan Shi Yin. 

1) Đại Thế Chí: Mahasthamaprapta. 

b) Hai vị hầu cạnh của Phật Dược Sư—Two atendants by the side of the Master of 
Medicine: 

1 Nhật Quang: The Sunlight. 

1) Nguyệt Quang: The Moonlight. 

©)_ Hai vị hầu cạnh Phật Thích Ca——Two attendants by the side of Sakyamuni: 

) Văn Thù: Manjusr. 

ii) Phổ Hiền: Samantabhadra. 


4345 


76) Nhị Hóa: Sự giáo hóa của Đức Phật được chia làm hai loại—The Buddha”s teaching is 
divided info two đIvISIOnS. 

¡)_ Tích Hóa: Dùng những sự kiện bên ngoài để giáo hóa thì gọi là “tích hóa,” như lấy cuộc 
đời và công nghiệp hoằng hóa của Đức Phật để làm gương noi theo, hoặc giả 14 phẩm 
đầu trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa—Teaching or lessons derived from external events, 
1.e. the Buddha”s life and work, shown In the first fourteen sections 1n the Lotus Sutra. 

ii) Bản Hóa: Những lời giáo hóa trực tiếp với những thực hành và chứng đắc cụ thể—The 
Buddha's direct teaching, his real practice, and realization. 

77) Nhị Hòa: Hai loại hòa hợp —The double harmony or unty In both doctrine and practice 
(Sangha): 

)_ Lý Hòa: Unity in doctrine. 

1) Sự Hòa: Sự hòa có sáu loại khác nhau——Unity In practice. There are six different kinds of 
Unity In practice (see Lục Hòa In Vietnamese-English Section) 

78) Nhị Hoặc: Hai loại hoặc—Two aspects of 1llusion: 

a) 

¡)_ Kiến hoặc: Những ảo giác hay cám dỗ khởi lên từ sự suy đoán sai lầm về tà kiến hay tà 
thuyết —Perplexities or illusions and tempfations arise from false views or theories. 

1i) Tư hoặc: Tư hoặc hay Tu hoặc là những ảo vọng từ tư tưởng của hạng phàm phu khởi lên 
từ sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài hay thói quen, như tham, sân, si, vân vân—Illusions 
from thoughts arising through contact with the world or by habit, such as desire, anger, 
1nfactuation, etc. 

b) 

1) Lý hoặc: lllusion connected with principles (see Kiến Hoặc). 

11) Sự hoặc: Illusion arising In practice (see Tư Hoặc). 

79) Nhị Học: Hai loại học—Two kinds of study or learning: 

1) Đọc Tụng kinh: Reading and reciting sutras. 

ii) Thiền quán: Thiển tư—Meditation and thought. 

80) Nhị Hộ: Hai loại hộ trì —Two protectors: 

Nội hộ: Thâm tâm bên trong của mình, học và tu theo Phật pháp——The inner, oneself, by 
studying and following the law. 

ii) _ Ngoại hộ: Những người yểm trợ và giúp đỡ những thứ cần thiết cho thân và tâm tu trì— 
The outer or supporters, those who supply that 1s needed for oneˆs body and mind. 

61) Nhị Hư Không: Theo Hữu Bộ tông, có hai loại hư không —According to the 
Sarvastivadah Sect, there are two kinds of space. 

¡)_ Hữu Vi Hư Không: Hư không có phân hạn, có sinh diệt, thuộc về thứ mà mắt có thể nhìn 
thấy được Active or phenomenal space which ¡is differentiated and limited, and 
apprehended by sight. 

1i) Vô Vi Hư Không: Hư không không có hạn lượng, không có biên tế, chân không tịch diệt, 
xa lầa tất cả chướng ngại, đây thuộc về sở duyên của ý thức—Passive or non-phenomenal 
(noumenal) space which 1s without bounds or limitations, and belongs entirely to mental 
concepfion. 

82) Nhị Ích: Hai loại lợi ch—The dual advantages or benefIts: 

¡)_ Hiện Ích: Lợi ích hiện tại trong đời nầy——Profitable to the life which now is. 

11) Đương Ích: Lợi ích sau khi diệt độ—Profitable to the life which is to come. 





4346 


83) Nhị Kết: Hai loại trói buộc vào phiền não——Two duskrta. 


]) 
) 


Lầm ác: Doing evIl. 
Nói ác: Speaking evIl. 


84) Nhị Khảo: Two kinds of challenges—See Chapter I II. 
85) Nhị Khởi: Two types of arising of errors or delusions: 


1) 


ñ) 


Câu Sinh Khởi: Phiển não khởi lên tự nhiên—Errors or delusions that arise naturally 
among people. 

Phân Biệt Khởi: Dựa theo tà giáo tà sư mà lý luận tư duy thì gọi là phân biệt khởi— 
Delusions arising from reasoning and teaching. 


86) Nhị Khổ: Hai loại khổ—Two kinds of suffering: 


1) 


+ 


ñ) 


Nội khổ: Internal sufferings: 

Thân Khổ: Khổ về thể chất từ bên trong như bịnh hoạn sâu đau: Physical sufferings or 
sufferings from within such as sickness Or SOTTOW. 

Tâm Khổ: Khổ về tinh thần như buôn phiển, ghen ghét, đắng cay, bất toại, không hạnh 
phúc, vân vân: Mental suffering such as sadness, distress, Jealousy, bifterness, 
unsatisfaction, unhappiness, efc. 

Ngoại khổ: Khổ từ hoàn cảnh bên ngoài như tai họa, chiến tranh, vân vân—External 
sufferings or sufferings from outside circumstances such as calamities, wars, ©fc. 


87) Nhị Không: Hai không—Two voids (Unrealities or Immaterialities): 


3) 
Ụ 
1) 
b) 
Ụ 
1) 


c) 
)) 
ñ) 


đ) 
1) 


ñ) 


Ngã không (Nhân không): The non-reality of the atman, the soul, the person. 
Pháp không: The non-reality of things. 


Tánh không: Không có thứ gì có thực tánh của chính nó—Nothing has a nature of its own. 
Tướng không: Vì pháp không có thực tánh của chính nó nên hình tướng của nó cũng là 
không thật —Nothing has a nature of Ifs own; therefore, 1†s form 1s unreal (forms are only 
temporary names). 


Vô sinh quán: Thiển quán chư pháp không sinh, không có cá tánh của riêng nó—The 
meditation that things are unproduced, having no Individual or separate nature (all things 
are void and unreal). 

Vô tướng quán: Vì chư pháp không thật nên chúng không có hình tướng——Because things 
are void and unreal; therefore, they are formless. 

Theo trường phái Thiên Thai—According to the T”1en-T”a1: 

Như thực không: Trong thể chân như không vọng nhiễm—The bhutatathata is devoid of 
all IimpurIty. 

Như thực bất không: Trong thể chân như đã có đủ tất cả công đức vô lậu —The 
bhutatathata 1s full of merit or achievemet. 


8) Nhị Không Quán: See Nhị Không (C). 
89) Nhị Kiến: Hai loại tà kiến—Two wrong views: 


8) 
1) 


Hữu kiến: Ý kiến cố chấp cho rằng vạn vật là thực hữu—Holding to the real existence of 
material things. 


4347 


ii) Vô kiến: Ý kiến cố chấp cho rằng vạn vật là không có thực—Holding to their entire 
unreality. 

b) 

1) Đoạn kiến: Holding to the view of total annihilation. 

ii) Thường kiến: Tà kiến cho rằng cái ngã trường tổn—Holding to the view of permanence 

or Immortality. The view that personality 1s permanent 

90) Nhị Kinh Thể: Hai loại kinh thể——Two bodies or elements in a sutra: 

)_ Kinh văn: Chữ trong kinh—The words In a sufra. 

ii) Kinh nghĩa: Ý nghĩa của kinh—The meaning or ideas of a sutra. 

91) Nhị Lậu: Hai thứ lậu——T'wo conditions relating to passlons and delusions: 

_ Hữu lậu: Pháp có phiển não hoặc làm tăng trưởng phiển não—The condition in which 
they can prevail—The condiioned dharma which produces afflictions (passions and 
delusions). 

ii) Vô lậu: Pháp thanh tịnh ha được phiển não—The condition in which they cannot 
prevail—The unconditioned dharma which produces no afflictions (no passions and 
deluslons). 

92) Nhị Loại Các Sanh: Hai loại đều vãng sanh—Both will be reborn in the Pure Land: 

¡ Tịnh Độ không chỉ dành riêng cho những người tu theo pháp môn niệm Phật —The Pure 
Land 1s not limited to those who repeat the name of Amitabha according to his eighteen 





VOWS. 

1) Tịnh Độ cũng dành cho những người tu theo pháp môn khác The pure Land also 
Iineludes those who adopt other ways. 

93) Nhị Lợi: Hai loại lợi ích —The dual benefits: 

¡) Tự lợi: Trường phái Tiểu Thừa chỉ mong cầu tìm lợi ích cho chính mình —Benefiting 
oneself (Hinayan seeks only one”s own benefit). 

ii) Lợi tha: Bồ Tát mong cầu tự lợi và lợi tha—Benefting others (bodhisattva seeks both 
one”s own benefit and that of others, or personal improvement for the Improvement of 
others). 

94) Nhị Luân: Hai bánh xe—Two wheels: 

a) 

1 Định luân: The wheel of Meditation. 

1) Tuệ luận: The wheel of W1sdom. 

b) 

1) Thực luân: The wheel of food (physical wheel). 

11) Pháp luân: The wheel of dharma (spiritual wheel). 

95) Nhị Luận: Two kinds of discussion. 

1 Sự Luận: Discussion of phenomena. 

1l) Lý Luận: Discussion of fundamental truth. 

96) Nhị Lực: Hai loại lực—Dual powers: 

a) Theo Kính A Di Đà—According to the Amitabha Sutra: 

1 Tự lực: Dùng tự lực để tu hành giới định tuệ mà cứu độ lấy mình—One”s own strength or 
endeavours—Salvation of self by cultivating morality, meditation and wisdom. 

1) Tha lực: Được cứu độ bằng tha lực hay lực cứu độ của Đức Phật A Di Đà—Salvation 
obfained from another”s strength—The saving power of Amitabha. 


4348 


b) Theo Kinh Hoa Nghiêm——According to The Flower Adornment Sutra: 

Tư trạch: Power of thought in choosing of right principles. 

1) Tu tập lực: Power of practice and performance. 

c) Theo Kinh Hoa Nghiêm——According to The Flower Adornment Sutra: 

1) Hữu lực: Positive (dominant——active) forces. 

1) Vô lực: Negative (subordinate—inert) forces. 

97) Nhị Lượng: Hai loại đo lường——Two kinds of measuring: 

¡_ Hiện lượng: Dùng nhãn thức để thấy sắc, dùng nhĩ thức để nghe tiếng, vân vân— 
Immediate or direct reasoning, whereby the eye apprehends and distinguishes colour and 





ii) Tỷ Lượng: Tỷ là sự so sánh cái đã biết, lượng là định lượng cái không biết— Thấy cái 
nầy biết có cái kia (dùng cái đã biết mà lượng cái chưa biết), như thấy khói biết có lửa— 
Immediate Insight Into, or direct inference In a trance of all the conditions of the 
alayaviJnana—Comparison and inference; comparison of the known and inference of the 
unknown—Measuring by Inference, 1.e. the inference of fire from smoke. 

98) Nhị Lưu: Hai dòng lưu chuyển luân hồi—There are two ways in the current of 
transmigration: 

ï)_ Thuận lưu: Nhân quả tái sanh lưu chuyển——To flow with it in continual reincarnation. 

ii) Nghịch lưu: Chống lại thuận lưu và tìm giải thoát khỏi cảnh đời đau khổ——To resist it and 
seek a way of escape by getting rid of lifeˆs delusions. 

99) Nhị Mật: Hai loại bí mật —T'wo esoteric aspecfs: 

1) Lý mật: Lý viên dung bất ly—The esoteric doctrine. 

1) Sự mật: Bí mật của thân khẩu ý của Đức Như Lai—The espteric acts of a Tathagata. 

100)Nhị Mê Hoặc: Hai loại mê hoặc——Two kinds of delusions: 

¡Phân Biệt Khởi Mê Hoặc: Mê hoặc khởi lên từ tư duy, giáo pháp hay thầy bạn— 
Deluslons arising from reasoning, teaching and teachers or friends. 

1i) Câu Sinh Khởi Mê Hoặc: Mê hoặc khởi lên do huân tập từ vô thủy đến nay, sinh ra cùng 
với thân, tự nhiên mà có——Deluslons or errors that arise naturally among people. 

101)Nhị Môn: Two doors—See Chapter 150. 

102)Nhị Mỹ: Hai điều hoàn mỹ cho người Phật tử——Two excellent things for any Buddhist: 

1) Thiền định: Meditation. 

1) Trí huệ: Wisdom. 

103)Nhị Ngã: 

a) Nhị Ngã Kiến—The two erroneous views of individualism: 

¡)_ Nhân ngã kiến: Tà kiến sai lầm cho rằng có một cái ngã độc lập—The erroneous view 
that there 1s an independent human personality or soul. 

1i) Pháp ngã kiến: Vọng kiến cho rằng chư pháp hiện hữu độc lập —The erroneous view that 
everything exists with an independent nature. 

b)_ Nhị Ngã Chấp—The two reasons for clinging to the idea of self: 

ï)_ Câu sinh ngã chấp: Ngã chấp bẩm sinh, lúc mới sanh ra đã có—The natural or intinctive 
cleaving (clinging) to the idea of self or soul. 

ii) Phân biệt ngã chấp: Ngã chấp nảy sanh ra do sự phân biệt hay lý luận sai lầm của bản 
thân—The clinging to the idea of self developed as the result of erroneous reasoning. 

104)Nhị Ngã Chấp: Two reasons for clinging to the idea of the selfF—See Chapter 67. 


4349 


105)Nhị Ngạn: Hai bờ sanh tử và Niết Bàn—The two shores of life-and-death and nirvana: 


1) 


ñ) 


Sanh Tử Ngạn: Bờ nầy của sanh tử—The shore of life-and-death—The shore of mortal 
lie. 


Bỉ Ngạn: Bờ giải thoát bên kia—The shore of nirvana. 


106)Nhị Nghĩa: Hai loại nghĩa của giáo pháp—Two meanings of the teachings: 


8) 
Ụ 
1) 
b) 
Ụ 
1) 


Liễu nghĩa: Kinh điển giải thích đầy đủ—Complete meaning. 
Bất liễu nghĩa: Kinh điển giấu đi một phân thực nghĩa—Partial or incomplete meaning. 


v\ À À2 ai cớ Š _ . . 
An Mật: Bổ ý ẩn nấu kín đáo bên trong lời văn——Esoteric meaning. 

sa :^ ở Z* . z ~ d . ~ ` . . $ 
Hiển Liêu: Lời nói văn tự có nghĩa phân minh rõ ràng—Exoteric meaning, or plain 
meaning. 


107)Nhị Nghiêm: Theo Kinh Đại Bát Niết Bàn, có hai loại trang nghiêm——According to 


)) 
) 


Parinirvana Sutra, there are two adornmens: 
Trí huệ trang nghiêm: Adornment of Wisdom. 
Phúc đức trang nghiêm: Adornment of Good deeds. 


108)Nhị Nghiệp: Hai loại nghiệp—Two classes of karma: 


8) 
1) 


ñ) 


b) 
1) 


) 


c) 


1) 


ñ) 


Theo Câu Xá Luận trong Tiểu thừa—According to the Kosa Sastra in the Hinayana: 
Thiện nghiệp: Nghiệp tạo ra bởi thiện đạo như ngũ giới thập thiện, sẽ đưa chúng sanh 
đến chỗ an lạc hạnh phúc—Good karma created by wholesome path such as practicing of 
the five precepts and the ten wholesome deeds, which wIll result in happiness. 

Ác nghiệp: Nghiệp gây ra bởi các tội ác như ngũ nghịch hay thập ác, đưa chúng sanh đến 
chỗ khổ đau phiền não—Bad karma created by committing the five grave sins and the ten 
unwholesome deeds, which wIll result in misery. 

Theo Đại Thừa—According to the Mahayana: 

Trợ nghiệp: Nghiệp có thể trợ giúp cho việc vãng sanh như cúng dường hay niệm Phật— 
Alds to the karma of being born in Amitabhaˆs Pure Land such as offerings, chantings, 
©fc. 

Chánh nghiệp: Niệm Phật nhất tâm bất loạn là nhân chính đưa đến việc vãng sanh— 
Thought and invocation of Amitabha with undivided mind, as the direct method. 

Theo Đại Thừa—According to the Mahayana: 

Dẫn nghiệp: Nghiệp nhân dẫn đến quả báo tổng quát (quả báo sanh về cõi súc sanh hay 
nhân thiên)—Karma that leads to the general rewards (the award as to the specIes Info 
which one 1s to be born, 1.e. animals, men, øgods, etc). 

Mãn nghiệp: Nghiệp nhân dẫn đến biệt báo, chẳng hạn như được phẩm chất thông minh 
hay đần độn——Karma that leads to the individual reward, ¡.e. the kind or quality of being 
clever or stupid. 


109)Nhị Ngộ: Hai cách tiến tới giác ngộ trong đạo Phật—Two kinds of entry ¡nto 


)) 
¡) 


Bodhisattvahood: 
Đốn ngộ: Immediate awakening. 
Tiệm ngộ: Gradual awakening. 


110)Nhị Ngũ Thực: Hai loại Ngũ thực—Hai loại đạm thực và tước thực—Two groups of 


food, each of five kinds: 


4350 


)_ Đạm Thực: Bồ Xà Ni—Bhojaniya (skt)——Trong ngũ cốc, cá và thị—In Cereals, fish and 
flesh. 

1) Tước Thực: Khư Xà N—Khadaniya (skt)—Trong trái cây rau quả——ln fruits. 

TII)Nhị Nguyên: Dvatta, Dvaya, or Dharmadvaya (sk——Two extremes: 

J_ Hữu biên: Những người tin vạn hữu hiện hữu—Those who believe that things exIst. 

1) Vô biên: Những người tin không có gì tự hiện hữu —Those who believe that nothing 1s 
self-exIstence or things cannot be said to exIst. 

112)Nhị Nhân: Hai nhâần—Two causes: 

a) Theo Kinh Niết Bàn —According to The Nirvana Sutra: 

I1) Sinh nhân: The producing cause of all good things. 

1i) Liễu nhân: The revealing or illuminating cause (knowledge and wisdom). 

b) 

1) Năng sinh nhân: The cause that 1s able to produce all sense and perceptions—All good 
and evIl. 

1) Phương tiện nhân: The environmental or adaptive cause (water and soil help the seed 
Øørowin®). 

c) 

¡)_ Tập nhân: Đồng loại nhân—Practice or habit as cause (desire causing desire). 

1ñ) Báo nhân: Quả thục nhân—The rewarding cause or fruit-ripening cause (pleasure or pain 
caused by good or evil deeds). 

d) Theo Kinh Niết Bàn ——According to The Nirvana Sutra: 

1) Chính nhân: Correct or direct cause (Buddha nature of all beings). 

1) Duyên nhân: The contributory cause or enlightenment which evolves the Buddha nature 
by good work. 

©) 

1) Cận nhân: Immediate or direct cause. 

1ñ) Viễn nhân: Distant or indirect cause. 

113)Nhị Nhân Quả: The two aspects oŸ cause and effect: 

¡)_ Thế gian nhân quả: The suffering (Khổ đế) and the cause (Tập đế) in the present life. 

1i) Xuất thế gian nhân quả: The eightfold noble path as the cause (Đạo đế) leading to the 
extinction of passion and mortality (Diệt đế) in the future life. 

114)Nhị Nhẫn: Hai loại nhẫn—Two kinds of patience or endurance: 

a) 

¡_ Chúng sanh nhẫn: Nhẫn nại các sự não hại của chúng sanh, như căm thù hay lợi dụng— 
Endurance of human assaults and Insults, 1.e. hatred, or abuse. 

ii) Vô sanh pháp nhẫn: An nhẫn về sự nóng lạnh của thiên nhiên, hay già bệnh, vân vân— 
Endurance of the assaults of nature, heat, cold, aøge, sickness, etfc. 

b) 

_ An thọ khổ nhẫn: Nhẫn nhục trước khổ đau—Patience under suffering (see Chúng sanh 
nhẫn). 

1) Quán sát pháp nhẫn: Imperturbable examination of or meditation ¡in the law or of all 
things (see Vô sanh pháp nhẫn). 

c) 


1) Thân nhẫn: Physical patience or endurance. 


4351 


ii) Ý nhẫn: Mental patience or endurance. 

115)Nhị Nhập: Hai lối nhập đạo—Two ways of entering the truth: 

¡)_ Lý nhập: Thấu nhập lý tính rằng tất cả chúng sanh đều có chân như Phật tánh——Entering 
by conviction Intellectually that all sentient beings have the Buddha-nature. 

1i) Hành nhập: Thấu nhập vào hạnh tu—Entering by proving it in practice. 

116)Nhị Nhất Tâm: Two types of one-pointedness of mind, theory and practice—See 
Chapter 103. 

T117)Nh; Nữ: Hai chị em thường theo sát bên nhau——Two sIsters who always accompany each 
other. 

J_ Công đức thiện nữ: Làm cho người được của cải châu báu The deva “merit” or 
“achieving” who causes people to acquire wealth. 

1i) Hắc ám nữ: Khiến người hao tài tốn của và phung phí châu báu —The deva “dark” who 
causes people to spend and waste 

118)Nhị Phàm: Hai hạng phàm phu —The two ordinary ranks: 

J_ Ngoại phàm: Chỉ nghe và tin tưởng giáo pháp—The external ordinary are ordinary 
belivers who pursue the stage of “ten faiths.” 

ii) Nội phàm: Chính hành giáo pháp tiến gần tới tam Thánh vị —The internal ordinary are 
the zealous, who are advancing through the next three øroups of stages up to the fortieth. 

119)Nhị Phạm: Hai loại sai phạm——Two kinds of sins: 

¡)_ Chỉ phạm: Chẳng chịu tu hành để tránh các ác nghiệp—Preventing good—Sin omission. 

ii) Tác phạm: Chẳng chịu tu hành để đoạn lìa không làm các điều ác—Doing evil—Sin 
Commission. 

120)Nhị Pháp Chấp: Hai loại pháp chấp —Twvo tenets in regard to things: 

1) Câu sinh pháp chấp: Khuynh hướng thông thường coi mọi sự là có thật, phải qua quá 
trình tu tập mà đoạn trừ—The common or natural tendency to consider things as real. 

ii) Phân biệt pháp chấp: Nhìn thấy sự vật là thật do bởi sự suy nghĩ và lý luận sai lầm, khi 
Bồ Tát thấy đạo thì đoạn trừ được ngay—The tenet in regard to things as real as the 
result of false reasoning. 

121)Nhị Pháp Thân: Hai loại pháp thân——Two kinds of dharma-body (dharmakaya): 

a) Theo Pháp Tướng Tông——According to the Dharma-Nature Sect: 

¡)_ Tổng tướng pháp thân: The unity of dharmakaya or the noumenal absolute. 

1) Biệt tướng pháp thân: The diversity of dharmakaya. 

b) 

I1) Lý pháp thân: Substance. 

1) Trí pháp thân: Wisdom or expression. 

c) 

1) Pháp tính pháp thân: Quả cực pháp thân—Essential nature dharma-body (dharmakaya). 

ii) Ứng hóa pháp thân: Hiện thân hay phương tiện pháp thân—Manifestation of đharma- 
body. 

d) 

¡)_ Pháp tánh pháp thân: Chân thân của Phật đã chứng lý thể pháp tánh——Dharma-Nature or 
dharmakaya. 

ii) Phương tiện pháp thân: Do từ Pháp tính pháp thân mà thị hiện ứng hóa thân Phật để cứu 
độ chúng sanh—SKIll in means dharmakaya. 


4352 


©) 

Lý pháp thân: Lý thuyết hay chân lý do Như Lai sở chứng——Noumenal dharmakaya. 

1) Sự pháp thân: Hiện tượng Pháp thân để tu tập Giới Định Tuệ —Phenomenal dharmakaya. 

122)Nhị Phận: Two aspects—See Chapter 64. 

123)Nhị Phật: There are two main Buddhas in the Lotus Sutra: 

1 Thích Ca Mâu Ni Phật: Sakyamumi Buddha. 

1) Đa Bảo Phật: Prabhutaratna Buddha. 

124)Nhị Phật Cảnh: Two Buddha-domains: 

1) Chứng cảnh: State or domain of absolute enlightenmert. 

1ñ) Hóa cảnh: Domain of transformation. 

125)Nhị Phật Đông (Tịnh) Tọa: Hai Đức Phật ngồi sánh vai nhau (chỉ Phật Thích Ca và Phật 
Đa Bảo)—The two Buddhas sitting together (Sakyamuni and Prabhutaratna Buddhas)— 
See Nhị Thế Tôn. 

126)Nhị Phật Tánh: Dual aspects of the Buddha-nature: 

_ Lý Phật tánh: Phật tánh căn bản trong mọi chúng sanh—The Buddha-nature which ¡s 
fundamenrally in all sentient beings. 

1) Hành Phật tánh: Hành Phật tánh có trong vài chúng sanh tu tập nhưng không có trong 
những chúng sanh khác —The functionng Buddha-nature active and effective in some 
who cultivate, but not in others. 

127)Nhị Phiên Não: Klesadvaya (skt)—Hai loại phiển não—Two kinds of affliction—Klesas 
(passions, delusions, temptations, trials)—See Chapter 40. 

12§)Nhị Phước: Hai loại phước——Two kinds of blessing: 

_ Thiên phước: The bliss of the gods. 

1) Thánh phước: The bliss of the Saints. 

129)Nhị Phước Điền: Hai phước điền——Two fields for the cultivation of happiness: 

a) 

¡_ Bi điền: Thương xót những người nghèo hay cùng khổ, đây là cơ hội cho bố thí—The 
pitlable, or poor and needy, as the field or opportunity for charIty. 

ii) Kính điển: Kính trọng Phật và Hiền Thánh Tăng——The field of religion and reverence of 
the Buddhas, the saints, the priesthood. 

b) 

¡_ Học nhân điển: Tu tập phước bằng cách cúng dường những người hãy còn đang tu học— 
Cultivate of happiness by doing offerings to those who are stilÏ in training In religion. 

i) Vô học nhân điển: Cúng dường cho những người đã hoàn thành tu tập—Offerings to 
those who have completed their course. 

130)Nhị Quả: Sakrdagamin (skt). 

a) Quả thứ hai trong tứ Thánh Tiểu thừa, chỉ còn trở lại một lần nữa mà thôi (Nhất Lai 
quả)—The second fruit of the four kinds of Hinayana arhats, who has only once more to 
return to mortalIty. 

b)_ Hai loại quả nghiệp—There are two kinds of fruit or karma: 

_ Tập khí quả: Bản chất tốt xấu hay các quả thiện ác đã huân tập từ tiền kiếp —The good 
or evil characterisfics resulting from habit or practice 1n a former exIstence. 


4353 


ii) Báo quả: Hậu quả khổ đau hay vui sướng (khổ lạc) trong kiếp nầy do từ những nhân hay 
hành động thiện ác của kiếp trước—The pain or pleasure resulting ¡n this life.from the 
pracfices of a previous life 

131)Nhị Quán: Hai loại quán—Two universal bases of meditation: 

_ Sự quán: Quán sát hình thức bên ngoài hay sự quán đều do nhân duyên mà sanh diệt — 
The external forms or the phenomenal meditation. 

1) Lý quán: Quán thực tánh của vạn pháp hay quán tánh không—Meditation on the real or 
underlying nature. 

132)Nhị Quán Đảnh: Two forms oŸ esoteric baptism—See Quán Đảnh ¡in Chapter 119. 

133)Nhị Quang: The dual lights: 

_ Phật thân quang: Light from the Buddhaˆs body. 

1) Phật tâm quang: The light from the Buddha”s mind. 

134)Nhị Quang: Hai thứ ánh sáng——The dual lights: 

a) 

¡)_ Sắc quang: Còn gọi là thân quang hay ánh hào quang từ thân Phật phát ra mà mắt có thể 
nhìn thấy được —The halo from a Buddhaˆs body which can be seen by flesh eyes. 

ii) Tâm quang: Ánh quang minh từ tâm Phật phát ra—The light from a Buddha's mind. 

b) 

¡_ Thường quang: Ánh quang minh thường xuyên phát ra từ thân của chư Phật—The 
constant halo from the bodies of Buddhas. 

ii) Thần thông quang: Ánh quang minh siêu nhiên được chư Phật dùng thần lực phóng ra 
(khoảng giữa hai mí chân mày của Phật)—The supernatural light sent out by a Buddha 
(from between his eyebrows) to 1lluminate a distant world. 

135)Nhị Quang Minh: Hai loại ánh sáng——Two kinds of light: 

a) 

¡)_ Sắc quang minh: Physical light. 

1) Trí huệ quang minh: Tâm quang minh—Wisdom or merrfal light. 

b) 

1) Phật quang: The true light of the Buddha. 

1) Ma quang: Mara”s delusive light. 

c) 

Thường quang: The constant and eternal light. 

1i) Hiện khởi quang: The light in temporary manifestations. 

136)Nhị Sắc Thân: Hai loại sắc thân của Phật —Two rupakaya or Incarnation-bodies of a 
Buddha: 

¡)_ Báo thân: Như thực sắc thân—Sambhogakaya. 

ii) Ứng thân: Hóa sắc thân—Nirmanakaya. 

137)Nhị Siêu: Hai cách siêu thoát —Two ways of passing over or bÏ1ss: 

¡)_ Thụ siêu: Con đường dọc hay đường trường của Tiểu thừa——The lengthwise or long way 
of Hinayana. 

1) Hoành siêu: Đường ngang hay đường tắt của Đại thừa—The crosswise or short way of 
Mahayana. 

136)Nhị Sư: Hai vị đạo sư— The two sages. 

a)_ Hai vị đạo sư trong Kinh Pháp Hoa—Two sages or preceptors In the Lotus Sutra: 


4354 


Thích Ca Như Lai: Sakyamuni Buddha. 

1ñ) Đa Bảo Như Lai—The two sages or preceptors in the Lotus Sutra, Sakyamuni and 
Prabhutaratna—See Nhị Phật. 

b)_ Hai loại thầy—Two kinds of teachers: 

I1) Thánh sư: Sages. 

11) Phàm sư: Ordinary preceptOrs. 

139)Nhị Tà Hạnh: Two classes of misconduct: 

1) Tà kiến: Chạy theo tà kiến—Follow wrong views. 

1) Tà dục: Chạy theo tham dục và tình cảm——Follow wrong desires or emotions 

140)Nhị Tà Kiến: Hai tà kiến —Two wrong views: 

a) 

1) Hữu kiến: Cho rằng vật chất có sự hiện hữu thật —Holding to the real existence of 
material things. 

ii) Vô kiến: Cho rằng mọi vật hoàn toàn không có thật —Holding to the entire unreality of 
things. 

b) 

)_ Đoạn kiến: Cho rằng mọi thứ hoại diệt—Holding to the view of total annihilation. 

1) Thường kiến: Cho rằng chư pháp thường hằng bất tử Holding to the view of 
permanence or Immortality. 

141)Nhị Tạng Kinh: Hai tạng Kinh Phật giáo—Twofold canon—Two Pitakas (Buddhist 
Canon): 

a) 

¡_ Thanh Văn Tạng: Giáo lý giảng thuyết về hai thừa Thanh Văn và Duyên Giác—The 
Sravaka or Hinayana. 

ii) Bồ Tát Tạng: Giáo lý giảng thuyết về Bồ Tát đại s—The Bodhisattva or Mahayana. 

b) 

1 Tạng Kinh: The Sutras. 

11) Tạng Luật: The Vinaya. 

c) 

¡)_ Tiểu Thừa Tạng: The Hinayana scriptures. 

1) Đại Thừa Tạng: The Mahayana scriptures. 

142)Nhị Tăng Bồ Tát: Hai loại Bồ Tát—Two superior kinds of bodhisattvas: 

¡_ Trí Tăng Bồ Tát: Bồ Tát đại trí tăng thượng (tự đoạn ác chứng lý). Tuy nhiên chính yếu 
là tự lợi nhiều hơn lợi tha—Superior in wisdom; however, chiefly beneficial to self. 

ii) Bi Tăng Bồ Tát: Bồ Tát đại bi tăng thượng, vì thương xót chúng sanh mà trụ lâu trong đời 
để hóa độ, chứ chẳng một mình đắc quả Bồ Đề—Superior in pity for others and devotion 
to their salvation. 

143)Nhị Tâm: Theo Kinh Pháp Hoa, có hai tâm——According to the Lotus Sutra, there are two 
minds: 

a) 

¡)_ Chơn tâm: Như Lai Tạng Tâm sẵn có của chúng sanh—The orginal, simple, pure, natural 
mind of all creatures—Buddha-mind. 

1) Vọng tâm: Tâm khởi niệm phân biệt sinh ra hết thẩy mọi cảnh giới—lIlusion-mind, 
which results in complexity and confusion. 


4355 


b) 

¡)_ Định tâm: Tâm thiển định—Meditative mind or mind fixed on goodness. 

11) Tán tâm: Tâm tán loạn hay là tâm tu tán thiện—The scattered, inattentive mind, or mind 
that 1s only good at Intervals. 

144)Nhị Tế: Hai cõi—Two states. 

_ Theo Tiểu thừa là Niết Bàn và sanh tử—According to the Hinayana, nirvana and 
mortalIty. 

1) Theo Đại thừa thì cả hai chỉ là một —According to the Mahayana, the two are one. 

145)Nhị Thánh: Two saints. 

Thích Ca Mâu Ni: Sakyamun. 

ñ) Đa Bảo Như Lai: Prabhutaratna. 

146)Nhị Thắng Quả: Hai quả tối thắng—Two surpassing fruits or rewards given by a 
Buddha: 

_ Cứu cánh Niết bàn: Final Ñirvana. 

11) Toàn giác: Perfect enlightenmett. 

147)Nhị Thân: Hai loại thân—Two forms of body: 

a)_ Hai thân của Phật —Two rupakaya or incarnation bodies of a Buddha: 

)_ Báo thân: Sambhogakaya or dharmakaya. 

ii) Ứng thân hay Hóa Thân: Nirnanakaya. 

b)_ Phân đoạn và Biến dịch thân——Mortal and Spiritual bodies: 

_ Phân đoạn thân: The varied forms of the karmaic or ordinary mortal body. 

1i) Biến dịch thân: The transformable or spiritual body. 

c) Sinh thân và Pháp thân—Earthly and Moral bodies: 

)_ Sinh thân: Sambhogakaya——The earthly body of the Buddha. 

1) Pháp thân: Dharmakaya——Moral and mental nature. 

d) Thực tướng và VI vật thân—The Absolute and Functional bodies: 

1 Thực tướng thân: Pháp thân—Dharmakaya——The absolute truth or light of the Buddha. 

1) Vị vật thân: The function or temporal body. 

e) Chân và Hóa thân—Dharmakaya and NÑirmanakaya: 

)_ Chân thân: The dharmakaya and sambhogakaya. 

1) Hóa thân: Nirmakaya. 

f?_ Thường và Vô thường—Permanent and Temporal bodies: 

Thường thân: Buddha”s permanent or eternal body. 

1) Vô Thường thân: Buddhaˆs temporal body. 

146)Nhị Thiên: Hai loại chư Thiên——T'wo kinds of devas: 

a) 

1 Nhựt thiên: Sun-deva. 

1) Nguyệt thiên: Moon-deva. 

b) 

_ Đồng sanh thiên: A deva born simultaneously with the individual. 

ii) Đồng danh thiên: A deva with the same name as the individual. 

*%. Both have the duties of watching over the Individual. 

c) 


1) Phạm thiên: Brahma. 


4356 


1i) Đế Thích thiên: Indra. 

149)Nhị Thiên Tam Tiên: Hai loại chư Thiên (Trời) và ba loại Tiên —The two devas and the 
three r1. 

a) Nhị Thiên—Two devas: 

_ Ma-Hê-Thủ-La: Mahesvara (skt). 

1) TìNữu Thiên: Visnu (skt). 

b) Tam Tiên ——Three rsi: 

1 Ca Ty La Tiên: Kapila (skÐ. 

1) Ưu Lâu Tăng Khư: Uluka (sk0. 

11) Lặc Sa Bà: Rsabha (skÐ. 

150)Nhị Thiện: Two good thìngs obtained during meditation and scattering mind: 

a) Sự lý thiện: Goodness in both theory and practice. 

b) 

¡_ Định thiện: Các thiện pháp đạt được bằng thiển định —The good character that arises 
from meditation or contemplation. 

i) Tán thiện: Các thiện pháp đạt được không bằng thiển định— The good character 
attainable when thought not in meditation. 

c) 

1) VỊ sanh thiện: Các thiện pháp chưa từng được tu tập——The good character not yet arIses. 

11) Dĩ sanh thiện: Các thiện pháp đã từng được tu tập—The good character already evolved. 

151)Nhị Thọ: Hai loại thọ nghiệp—The dual receptivity—See Chapter 1 16 (B) ]) (2). 

1) Thân thọ: Karma of pleasure and pain of the physical body. 

1) Tâm thọ: Karma of the mental or the mind. 

152)Nhị Thời: Hai thờ —Two times or perlods: 

1) Ca La thời: Kala (skÙ—Thực thời hay là thời gian cố định cho các bữa ăn—Regular or 
fixed hour for meals. 

1) Tam muội da thời: Samaya (skt—Nhất thời hay thời gian không cố định —lrregular or 
unfixed hours or times. 

153)Nhị Thủy: Hai sự bắt đầu —The two beginnings: 

¡)_A Hàm: Phật thuyết kinh A Hàm tại vường Lộc Uyển là sự bắt đầu của Tiểu Thừa——The 
beginning of Hianyana when the Buddha preached Agama Sutra at the Deer Park. 

ii) Hoa Nghiêm: Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm là sự bắt đầu của Đại Thừa—The beginning 
of Mahayana when the Buddha preached the Avatamsaka (Flower Adornmentf) Sutra. 

154)Nhị Thuyên: Hai loại định nghĩa——Two kinds of statement or definition: 

¡)_ Già thuyên: Định nghĩa theo kiểu thụ động tiêu cực “không tăng không giảm, không sanh 
không diệt.”——Latent or negative definition “Neither increasing nor decreasinge——Neither 
producing nor destroying. 

ii) Biểu thuyên: Định nghĩa tích cực theo “tri kiến giác chiếu.”—Patent or positive—A 
pOSIfIve statemernt. 

155)Nhị Thử: Hai con chuột đen và trắng ám chỉ đêm và ngày hay ác và thiện —The black 
and white rats—NIght and day—Bad and good—Unwholesome and wholesome——See 
Bạch Hắc Nhị Thử. 

156)Nhị Thừa: Dviyana (skÙ—The two vehicles. 


4357 


_ Hai thừa đưa chúng sanh đến đích cuối cùng: Đại và Tiểu thừa—The two vehicles 
conveying to the final goal: Mahayan and Hinayana. 

1) Hai trong bốn cỗ xe lớn trong Phật giáo, đó là Thanh Văn và Duyên Giác (hai thừa còn 
lại cũng là tối thượng thừa Bồ Tát và Phật) —The fñirst two of the four big vehicles in 
Buddhism, which are namely: Sravakas (Sravakahood) and Pratyeka-buddhas 
(Pratyekabuddhahood). The other two are supreme vehicles of Bodhisattvas and 
Buddhas. 

157)Nhị Thúc: Hai thức, phân biệt giữa A Lại da thức hay vô một (không mất), chứa mầm 
của hết thẩy các pháp mà không mất, đối lại với mạt na thức hay phân biệt thức, nương 
vào A Lại Da mà sinh ra phân biệt (cảnh của mắt, thanh của tai, hương của mũi, vị của 
lưỡi, xúc của thân, tư tưởng của ý)—TWo consciousnesses. Discriminating the alaya- 
vijnana or primal undivided condition from the mano-vijnana or that of discrImination: 

1 Mạt Na thức: Thức phân biệt—Mano-vijnana. 

1) A-LạI-Da thức: Tàng thức—Alaya-vijnana. 

158)Nhị Thực: Hai loại thức ăn của người con Phật —Two kinds of food for any Buddhist: 

a) 

_ Pháp duyệt: The Joy of the Law. 

ii)  Thiển duyệt: The bliss of meditation. 

b) 

1) Chánh mạng thực hay Chánh mạng Tăng: Người xuất gia phải lấy việc khất thực mà nuôi 

The right kind of monk”s livelihood by mendicancy. 

1) Tà mạng thực hay Tà mạng Tăng: Người xuất gia mà không chịu khất thực thọ mạng là 
hạng tà mạng thực——The wrong kind of monk”s livelihood by any other means. 

159)Nhị Tín: Hai loại tín ——Two forms of faith: 

_ Tín Giải: Giải Tín—-Bản thân sáng rõ cái lý mà mình thấy, tâm không nghi ngờ: 
Adhimukti (skt—Intuition—Self-assured enlightenmert. 

ii) Thâm Tín: Ngưỡng Tín—Niềm tin theo lời nói của người khác: Sraddha (sk)—Faith 
through hearing or being taught. 

160)Nhị Tội: Hai loại tộ——Two kinds of offenses: 

¡)_ Tính tội: Tự tính của loại tội nầy đã ác—Offense which is wrong in itself, ¡.e. murder. 

1i) Già tội: Tự tính không phải là ác như uống rượu, nhưng bị Đức Phật cấm vì lợi ích cho 
những giới khác—Offense which not wrong In Ifself, 1.e. taking alcohol, but forbidden by 
the Buddha for the sake of the other commandments. 

161)Nhị Tôn: Theo Kinh Vô Lượng Thọ, hai vị đáng tôn kính với chung một giáo thuyết — 
According to the Infinite Life Sutra, the two Honored Ones with one teaching: 

I Thích Ca Mâu Ni: SakyamunI. 

1) A Di Đà: Amitabha. 

162)Nhị Tông: Hai tông phái Đại thừa trong trường phái Hoa nghiêm—Two theorles or 
schools stated by Hua-Yen: 

_ Pháp Tướng tông: Tướng tông——The Dharma-Form sect. 

1) Pháp Tính tông: Tính tông——The Dharma-Nature sect.. 

163)Nhị Trang Nghiêm: Two kinds of adornmenI. 

J_ Phước Đức Trang Nghiêm: Punya (skÐ—The adornmernt of the Blessedness—See Phước 
Đức. 


sắc thân mà tu hành. 





4355 


1) Trí Huệ Trang Nghiêm: Prajna (skt)——The adornment of the wisdom—See Trí Huệ Ba La 
Mật. 

164)Nhị Trí: Hai loại tr——Two kinds of wIsdom—See Chapter 108. 

165)Nhị Trí Viên Mãn: Hai trí viên mãn của Đức Như Lai, cả hai đều viên mãn—Two kinds 
of Tathagata-wisdom which are both perfect and complete: 

¡_ Thực trí: Như Thực Trí Chân Thực Trí —Trí chiếu tổ sáng đạo lý chân thực, bình đẳng, 
không sai biệt—Absolutely perfect and complete wisdom. 

ii) Quyển trí: Tục Trí Phương Tiện Trí —Trí có quan hệ tới phương tiện giáo và hiện tượng 
tương đối và sai biệt—Functionally or relatively perfect and complete wisdom. 

166)Nhị Trì: Two modes of cultivaton—See Chapter 128. 

167)Nhị Tu: Hai cách tu tập—Two kinds of devotlons or practices: 

a) 

Chuyên tu : Sole or single-minded——ChIief or sole duty. 

1) Tạp tu: Miscellaneous or varled—Aids thereto or adJunctive observances. 

b) 

_ Duyên tu: Duyên tu của Bồ Tát đời trước——Causative devotion of a bodhisattva in former 
le. 

ii) Chân tu: Trước nhờ duyên tu, sau khi sanh trong đời rồi thì chân tu——Actual manifestation 
here 1n this life. 

168)Nhị Túc: Hai chân trong hạnh Bồ Tát—The two feet in the Bodhisattva”s practices. 

I1) Phước Túc: The foot of blessedness—See Phước Túc in Chapter 26. 

11) Trí Túc: The foot of wIsdom—See Trí Túc in Chapter 134. 

*.. For more Information, please see Lục Độ Ba La Mật in Chapter 27. 

169)Nhị Tùy Hành: Hai “Tùy Hành” cho hành giả—Two kinds of religious life: 

I1) Tùy Tín Hành: The religious life which 1s evolved from faith in the teaching of others— 
See Tùy Tín Hành in Chapter 29. 

1) Tùy Pháp Hành: The religious lie which 1s evolved from practicing the teaching of 
others—See Tùy Pháp Hành In Chapter 29. 

170)Nhị Tử: Có hai loại chết—There are two kinds of death. 

¡)_ Cái chết của thân thể: The death of the physical body. 

ii) Cái chết của thân vi tế (thân mà vị Bồ Tát mang lấy): The death of the superphysical (the 
body which 1s assumed by a Bodhisattva). 

T71)Nhị Tự: 

a)_ Hai chữ ám chỉ một vị Tăng vì tên gọi của một vị Tăng (Tỳ Khưu) gồm hai chữ—Double 
letter, mplies a monk because a monk”s name consists of two characters (Bhikkhu). 

b)_ Hai loại lời tựa——Two kinds of introductory phrase: 

¡)_ Thông tự: Thông tự bắt đầu bằng câu “Tôi nghe như vầy.”——The ordinary opening phrase 
Of a sutra, “Thus Ihave heard.” 

ii) Biệt tự: Biệt tự nói về duyên khởi đặc thù của bản kinh —Specific opening referring to 
the circumstances In which the sutra was produced. 

172)Nhị Tự Văn Thù: Hai chữ Văn Thù —The two-character Manjusr1. 

173)Nhị Tướng: Hai tướng Chân Như——Two forms (characteristics) of the bhutatathata: 

a) Theo Khởi Tín Luận—According to the Sraddhopada Sastra (Awakening of Faith): 

I1) Tịnh trí tuớng: Pure wisdom, primary condition arises out of the Alaya Vijnana. 





4359 


1i) Bất tư nghì dụng tướng: Do tịnh trí tướng mà hiện ra hết thấy mọi cảnh giới làm lợi ích 
chúng sanh——Inconceivable, beneficial functions and uses from the pure wisdom. 

b) Theo Khởi Tín Luận—According to the Sraddhopada Sastra: 

¡)_ Đồng tướng: Hai tướng nhiễm tịnh đồng giải là kiến giới tính tướng chân như—AlI things, 
pure or Impure, are fundamentally of the same universal (clay which 1s made Into tiles). 

ii) Dị tướng: Lý chân như bình đẳng, hai tướng nhiễm tịnh tùy duyên hiển hiện kiến giới của 
mọi tướng sai biệt —All things are fundamentally of the same universal, but display 
particular qualities, as affected by pure or Impure causes. 

c) Theo Đại Trí Độ Luận—Sastra on Maha Prajna Paramita Sutra (Great Wisdom Sastra): 

¡)_ Tổng tướng: Universal, as impermanence. 

1) Biệt tướng: Particulars, for though all things have the universal basis of permanence, they 
have particular qualities (earth-solidity, heat of fire, etc). 

đ) 

)_ Cộng Tướng: Totality—Generality——In common. 

1) Tự Tướng: Individuality——Personal——Particula—Component parts. 

174)Nhị Ứng Thân: Hai ứng thân của một vị Phật —Two kinds of transformation-body of a 
Buddha: 

¡)_ Thắng ứng thân: Thân Phật được thị hiện thành thân thù diệu được thấy nơi chư Bồ Tát— 
His surpassing body as seen by Bodhisattvas. 

1i) Liệt ứng thân: Thân Phật được thị hiện thành thân kém cỏi được thấy nơi phàm phu—His 
1nferior human body as seen by ordinary people. 

175)Nhị Vãng: Trở lại lần nữa—Twice over. 

176)Nhị Viên: Hai loại viên giáo—Two perfect doctrines: 

a) Theo trường phái Hoa Nghiêm——According to the Hua-Yen Sect: 

1 Tiệm viên: Gradual perfection. 

1i) _ Đốn viên: Immediate perfection. 

b) Theo trường phái Thiên Thai—According to the T”Ien-T”ai Sect: 

)_ Kim Viên: Khai hiển viên hay Tuyệt Đãi viên—Là viên giáo chân thực, có thể độ tha 





một cách rộng rãi—The present really perfect with universal salvation. 

ii) Tích Viên: Tương Đãi viên—Là viên giáo đối đãi với thời kỳ tiền Pháp Hoa với sự độ 
tha giới hạn —The older or comparatively speaking perfect doctrine of the pre-Lotus 
teaching with limited salvation. 

c) Cũng theo trường phái Thiên Thai—Also according to the T”1en-T”a1 Sect: 

1 Bộ Viên: See Kim Viên. 

1) Giáo Viên: See Tích Viên. 

177)Nhị Vô Ký: Two neutrals. 

_ Hữu phú vô ký: Có tánh ác mà chẳng thấy quả khổ—-Indeterminates which cannot be 
noted as good or evIl. 

1) Vô phú vô ký: Vô ký pháp xa ha chướng ngại —Indeterminates which get rid of 
hindrances. 

178)NHhị Vô Ngã: Dvayanarratmya (skÙ—Hai loại vô ngã —Two categorles of non-ego 
(anatman): 

J_ Nhân vô ngã: Pudgala-nairatmya (skt—No permanent human ego or soul. 


4360 


1) Pháp vô ngã: Dharma-nairatmya (skÙ——No permanent Individuality 1n or independence 
of things. 

179)Nh‡ Vô Ngã Trí: Hai loại trí vô ngã tức là hai loại trí thừa nhận không có đại ngã hay 
linh hồn bất diệt—Two kinds of wisdom that recognize that there is no such ego, nor soul, 
nOT Dermanence. 

_ Nhân vô ngã trí: The wisdom that recognize there 1s no such ego nor soul. 

1) Pháp vô ngã trí: The wisdom that recognize there 1s no permanence In things. 

180)Nhị Vô Thường: Hai loại vô thường——Two kinds of Impermanence: 

)_ Niệm niệm vô thường: Hết thảy mọi pháp hữu vi đều sinh diệt chứ chẳng dừng lại— 
Things in mofion, manifestly transient. 

1) Tương tục vô thường: Pháp hữu vi tương tục và khi hết kỳ hạn sẽ bị hoại diệt (đời sống 
chấm dứt nơi sự chết giống như ngọn nến tắt hẳn ánh sáng) —Things that have the 
semblance of continuity, but are also transient (life ending in death Just like the candle in 
extinction). 

181)Nhị Vương: Tượng của hai vị hộ pháp đặt ngay cổng chùa, gọi là Kim Cang Thần hay 
Kim Cang Dạ Xoa, hay Dạ Xoa Thần— The statues of the two guardian spirits 
represented on the temple gates, called Vajrayaksa. 

182)Nhị Xuất: Hai cách xuất ly hay hai cách giải thoá—Two modes of escape from 
mortalIty: 

a) 

¡) Tự lực giáo: Tự tu hành giải thoát—Working out one”s own salvation. 

ii) Tha lực giáo: Con đường ngắn dẫn tới cõi Tịnh Độ nhờ tha lực, bằng cách niệm hồng 
danh Phật A Di Đà —Short way of the Pure Land through faith In or Invocation of 
another, I.e. Amitabha. 

b) 

¡)_ Thụ xuất: Giáo pháp chủ trương dựa vào tự lực (Thánh đạo môn)—The long way to work 
out one”s own salvation. 

1i) Hoành xuất: Giáo pháp chủ trương dựa vào tha lực—The across or short way of the Pure 
Land sect——Faith 1n or Invocation of a Buddha name (Amitabha). 

183)Hai Loại Bố Thí: Two kinds of donation or almsgiving: 

I)_ Thế gian: Ordinary alms. 

1i) Xuất thế gian: Spiritual gifts. 

184)Hai Loại Thỏa Thích: Two kinds of pleasure—Theo Kinh Niệm Xứ, có hai loại thỏa 
thích—According to the Satipatthana Sutta, there are two kinds of pleasure. 

1) Thỏa Thích Thế Gian: Samisa sukha (p)—Pleasant worldly feeling. 

ii) Thỏa Thích Siêu Thế Gian: Niramisa sukha (p)—Thỏa thích siêu thế gian cao quý hơn 
thỏa thích thế gian——Pleasant unworldly feeling, which is far superior to samisa sukha. 

185)Hai Loại Vận Hành Của Tâm: Two kinds of functioning of the mind—See Chapter 54. 

186)Hai Lối Tu Hành: Two paths of culúvation—Theo Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận, có hai lối 
tu hành —See Chapter 128. 

187)Hai Nghĩa: Double meaning. 

188)Hai Pháp Cơ Bản Về Các Thiện Pháp: Theo Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm Ambapali, có 
hai pháp cơ bản về các thiện pháp —According to The Connected Discourses of the 
Buddha, Chapter Ambapali, there are two starting points of wholesome states: 


4361 


1) Giới Khéo Thanh Tịnh: Virtue that is well purified. 

*.Y cứ trên giới: Based upon virtue. 

*... An trú trên giới: Established upon virtue. 

1) Tri Kiến Chánh Trực: View that is straight. 

189)Hai Sắc Thái Của Đời Sống Phật Tử: Two aspects of the Buddhist life—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, có hai sắc thái của đời sống Phật tử—See Chapter 158. 


(C) Tam Pháp 
Threce dharmas 


Tam Pháp theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh— Three dharma according to 
the Sangti Sutta in the Long Discourses: 

(A) Tam Pháp— Three dharmas: 

1) Phật pháp: The Buddhaˆs teaching. 

2) Hành pháp: The practice of Buddha dharma. 

3) Chứng pháp: The realization of experiential proof of the dharma in bodhi or nirvana. 

(B) Tam Bất Thiện Căn— Three unwholesome r0ofs: 

I)_ Tham bất thiện căn: Lobho akusala mulam (p)—Unwholesome root of greed. 

2) Sân bất thiện căn: Doso akusala mulam (p)—Unwholesome root of hatred. 

3) Sĩ bất thiện căn: Moho akusala mulam (p)—Unwholesome root of delusion. 

(C) Tam Tiiện Căn— Three wholÏesorme r00fS: 

1) Vô tham thiện căn: alobho kusala (p)—Wholesome root of non-greed. 

2) Vô sân thiện căn: Adoso kusala (p)—Wholesome root of non-hatred. 

3) Vô sĩ thiện căn: Amoho kusala (p)—Wholesome root of non-delusion. 

(D) Tam Ác Hạnh— Three kinds oƒ wrong conduet: 

1) Thân ác hạnh: Kaya-duccaritam (p)—Wrong conduct In body. 

2) Khẩu ác hạnh: Vaci-duccaritam (p)—Wrong conduct in speech. 

3) Ýác hạnh: Mano-duccaritam (p)—Wrong conduct In thought. 

(E) Tam Thiện Hạnh— Three kinds oƒ right conduct: 

1) Thân thiện hạnh: Kaya-succaritam (p)——RiIght conduct in body. 

2) Khẩu thiện hạnh: Vaci-succaritam (p)—Right conduct in speech. 

3) ý thiện hạnh: Mano-succaritam (p)——RIght conduct in thoughit. 

(F) Tam Bất Thiện Tầm: Akusala vitakka (p)—Three kinds of unwholesome thoughr: 

1)_ Dục tầm: Kama-vitakko (p)—Unwholesome thought of sentuality. 

2) Sân tầm: Vyapada-vitakko (p)—Unwholesome thought of enmity. 

3)_ Hại tầm: Vihimsa-vitakko (p)—Unwholesome thought of cruelty. 

(G) Tam Thiện Tâum— Three kinds oƒ wholesome thought: 

1) Wholesome thought of renunciation: Nekkkama-vitakko (p)—Ly dục tầm. 

2) Vô sân tầm: Wholesome thought of non-enmity. 

3) Vô hại tầm: Wholesome thought of non-cruelty. 

(H) Tam Bất Thiện Tư Duy— Three kinds 0ƒ unwholesome motivation: 

I)_ Dục bất thiện tư duy: Unwholesome motivation through sensuality. 


4362 


2) Sân bất thiện tư duy: Unwholesome motivation through enmity. 
3) Hại bất thiện tư duy: Unwholesome motivation through cruelty. 
(D_ Tam Bất Thiện Tưởng— Three kinds oƒ unwholesome perception: 
I)_ Dục bất thiện tưởng: Unwholesome perception of sensuality. 
2)_ Sân bất thiện tưởng: Unwholesome perception of enmity. 

3) Hại bất thiện tưởng: Unwholesome perception of cruelty. 

(J) Tam Thiện Tưởng— Three kinds oƒ wholesoime perception: 
I)_ Ly dục tưởng: Wholesome perception of renunciation. 

2) Vô sân tưởng: Wholesome perception of non-enmity. 

3) Vô hại tưởng: Wholesome perception of non-cruelty. 

(K) Tam Bất Thiện Giới— Three unwholesome eÌleenfs: 

1) Dục giới: Sensuality. 

2) Sân giới: Enmity. 

3) Hại giới: Cruelty. 

(L) Tam Thiện Giới— Three whiolesorme eÏlemenfs: 

1) Ly dục giới: Renunciation. 

2) Vô sân giới: Non-enmity. 

3) Vô hại giới: Non-cruelty. 

(M)Ba Giới Khác— Three more eÌleinen£s: 

(MI) 

1) Dục giới: Kama-dhatu (p)—The element of sense-desire. 

2) Sắc giới: Rupa dhatu (p)—The element of form. 

3) Vô sắc giới: Arupa-dhatu (p)}—The formless elemeri. 

(M2) 

I) Sắc giới: Rupa-dhatu (p)—The element of form. 

2) Vô sắc giới: Arupa-dhatu (p)—The formless elemeri. 

3) Diệt giới: Nirodha-dhatu (p)—The element of cessation. 
(M3) 

1) Liệt giới: Hina-dhatu (p)—The low elemernt. 

2) The middling element: MaJjhima-dhatu (p)—Trung giới. 

3) The sublime element: Patina-dhatu (p)—Thắng giới. 

(N) Tam Á¡— Three kinds 0ƒ craving: 

(NI) 

1) Dục ái: Kama-tanha (p)—Sensual craving. 

2) Hữu ái: Bhava-tanha (p)}—Craving for becoming. 

3) Vô hữu ái: Vibhava-tanha (p)—Craving for extinction. 
(N2)Ba Ái Khác—Three more kinds of Craving: 

1) Dục ái: Kama-tanha (p)—Craving for the world of sensual desire. 
2) Sắc ái: Rupa-tanha (p)—Craving for the world of form. 

3) Vô sắc ái: Arupa-tanha (p)—Craving for the formless world. 
(N3)Ba Ái Khác nữa—Three more kinds of Craving: 

I) Sắc ái: Craving for the world of form. 

2) Vô sắc ái: Craving for the formless world. 

3) Diệt ái: Craving for cessation. 


4363 


(O) Tam Kiết Sử— Three ƒefters: 

I) Thân kiến kiết sử: Sakkaya-ditthi (p)—The fetter of personality belief. 

2) Nghi kiết sử: Vici-kiccha (p)—The fetter of doubt. 

3) Giới cấm thủ: Silabhata-paramaso (p)—The fetter of attachment to rite and ritual. 

(P) Tam Lậu: Asava (p)—Three corruptions: 

1) Dục lậu: Kamasavo (p}—The corruption of desire. 

2) Hữu lậu: Bhavasavo (p)—The corruption of becoming. 

3) Vô minh lậu: AvijJasavo (p)—The corruption of ignorance. 

(Q) Tam Hữu— Three kinds 0ƒ becoming: 

1) Dục hữu: Kama-bhavo (p)—Becoming In the world of sense-desire. 

2) Sắc hữu: Rupa-bhavo (p)—Becoming ¡n the world of form. 

3) Vô sắc hữu: Arupa-bhavo (p)—Becoming in the formless world. 

(R) Tam Cầu— Three quesfs: 

1) Dục cầu: Kamesana (p)—Quests for sense-desire. 

2) Hữu cầu: Bhavesana (p)—Quests for becoming. 

3) Phạm hạnh câu: Brahmacariyesana (p)—Quests for the holy life. 

(S) Tam Mạn— Three ƒorrns 0ƒ conceif: 

I)_ Tôi tốt hơn: Thắng mạn—I am better than.... 

2) Tôi bằng: Đẳng mạn——I am equal to.... 

3) Tôi tệ hơn: Ty liệt mạn——I am worse than.... 

(T) Tam Thời— Three tùnes: 

1) Quá khứ: Atio addha (p)—Past. 

2) VỊ lai: Anagato addha (p)—Future. 

3) Hiện tại: Paccuppanno addha (p)—Present. 

(U) Tam Biên— Three ends: 

1) Hữu thân biên: Sakkaya anto (p)—Personality. 

2) Hữu thân tập biên: Sakkaya-samudayo anfo (p)—Arising of personality. 

3) Hữu thân diệt biên: Sakkaya-noridho anto (p)——Cessation of personality. 

(V) Tam Thọ— Three ƒeelings: 

1) Lạc thọ: Sukha vedana (p)—The pleasant feeling. 

2) Khổ thọ: Dukkha vedana (p)—The painful feeling. 

3) Phi khổ phi lạc thọdukkham-asukha vedana (p)—Neither pleasant nor painful feeling. 

(W)Tam Khổ Tánh— Three kinds oƒ suffering: 

1) Khổ khổ: Dukkha-dukkhata (p)—Suffering as pain. 

2) Hành khổ: Sankhara-dukkhata (p)—Suffering as Iinherent In formations. 

3) Hoại khổ: Viparinama-dukkhata (p)—Suffering as due to change. 

(X) Tam Tụ— Three accurnulations: 

1) Tà định tụ: Micchatta-niyato rasi (p)—Evil accumulation with fixed result. 

2) Chánh định tụ: Sammatta-niyato rasi (p)—Good accumulation with fixed result. 

3) Bất định tụ: Aniyato rasi (p)—Indeterminate. 

(Y) Tam Nghỉ— Three obscurations: 

I)_ Đối với vấn đề thuộc về quá khứ nghi ngờ, do dự, không quyết định, không hài lòng: One 
hesitates, vacillates, 1s undecided, 1s unsettled about the past. 


4364 


2) Đối với vấn để thuộc về tương lai nghi ngờ, do dự, không quyết định, không hài lòng: 
One hesitates, vacillates, 1s undecided, 1s unsettled about the future. 

3)_ Đối với vấn để thuộc về hiện tại nghi ngờ, do dự, không quyết định, không hài lòng: One 
hesitates, vacillates, 1s undecided, 1s unsettled about the present. 

(Z) Ba điều Như Lai không cần gìn giữ— Three things a Tathagata has no need to guard 
agdinst: 

1) Như Lai thanh tịnh hiện hành về thân, Như Lai không có ác hạnh về thân mà Như Lai 
phải gìn giữ: A Tathagata is perfectly pure in bodily conduct. There ¡s no misdeed of the 
body which He must conceal lest anyone should get to hear about It. 

2) Như Lai thanh tịnh hiện hành về miệng. Như Lai không có ác hạnh về miệng mà Như Lai 
phải gìn giữ: A Tathagata ¡s perfectly pure ¡n speech. There ¡is no misdeed of the speech. 

3) Như Lai thanh tịnh hiện hành về ý. Như Lai không có ác hạnh về ý mà Như Lai phải gìn 
giữ: A Tathagata 1s perfectly pure In thought. There 1s no misdeed of thought. 

(AA)Tam Chướng— Three obstacles: 

1) Tham chướng: Rago-kincanam (p)—Obstacles of Lust. 

2) Sân chướng: Dosa kincanam (p)—Obstacles of hatred. 

3) Si chướng: Moho kincanam (p)—Obstacles of delusion. 

(BB)Tam Chúng Hỏa— Three fires: 

(BBIT) 

I1) Lửa tham: Ragaggi (p)—Fire of lust. 

2) Lửa sân: Dosaggi (p)—Fire of hatred. 

3) Lửa si: Mohaggi (p)—Fire of delusion. 

(BB2)Ba Loại Lửa Khác— Three more fires: 

1) Lửa của người hiếu kính: Ahuneyyagøgi (p)—The fire of those to be revered. 

2) Lửa của người gia chủ: Gahapataggi (p)—The fire of the householder. 

3) Lửa của người đáng cúng dường (cha mẹ, vợ con, và các vị xuất gia): Dakkhineyyaggi 
(p)›—The fire of those worthy of offerings (parents, husband, wife, children, monks and 
nun§). 

(CC)Tam Chủng Sắc Tụ— Threefold classjfication 0ƒ matter: 

I) Hữu kiến hữu đối sắc: Sanidas-sana-sappatigham rupam (p)—Visible and resisting 
mAttT. 

2) Vô kiến hữu đối sắc: Anidassana-sappatigham rupam (p)—Invisible and resisting matter. 

3) Vô kiến vô đối sắc: Anidas-sana-appatigham-rupam (p)—lnvisible and unresisting 
TAttT. 

(DD)Tam Hành— Three kinds oƒ karmic ƒormatfion: 

1) Phước hành: Punnabhisankharo (p)—Meritorious karmic formation. 

2) Phi phước hành: Apunnabhisankharo (p}—Demeritorious karmic formation. 

3) Bất động hành: Anenjabhisankharo (p)—Imperturbable karmic formation. 

(EE) Tam Chúng Nhân— Three persons: 

1) Hữu học nhân: Sekho puggalo (p)—The learner. 

2) Vô học nhân: Asekho puggalo (p}—The non-learner. 

3) Phi hữu học phi vô học nhân: Nˆeva sekho nasekho puggalo (p)—The one who 1s neither 
the learner nor the non-learner. 

(FF)Tam Vị trưởng Lão— Three elders: 


4365 


I)_ Sanh trưởng lão: Jati-thero (p)—An elder by birth. 

2) Pháp trưởng lão: Dhamma thero (p)—An elder in Dhamma. 

3) Nhập định trưởng lão: Sammuti-thero (p)—An elder by convention. 

(GGŒ)Tam Phước Nghiệp Sự— Three grounds based on mertt: 

1) Thí hành phước nghiệp sự: Danamayam punna kiriya vatthu (p)—The merit of g1ving. 

2) Giới hành phước nghiệp sự: Silamayam pumna kiriya vatthu (p)—The merit of moralIty. 

3) Tu hành phước nghiệp sự: Bhavanamaya punna kiriya vatthu (p)—The merit of 
meditation. 

(HH)Tam Cử Tội Sự— Three grounds ƒor reprooƒ: 

I) Thấy: Ditthena (p)—Reproof based on what has been seen. 

2) Nghe: Sutena (p)—Reproof based on what has been heard. 

3) Nghi: Parisankaya (p)—Reproof based on what has been suspected. 

(H)Tam Dục Sanh— Three kinds 0ƒ rebirth im the realhn oƒ Sense-Destre: 

I) Hữu tình do dục an trú: Paccuppatthita-kama (p)—Hữu tình do dục an trú, họ bị chi phối 
phụ thuộc, như loài người, một số chư Thiên, và một số tái sanh trong đọa xứ —There are 
beings who desire what presents 1tself to them, and are 1n the grip of that desire, such as 
human beings, some devas, and some 1n states of woe. 

2) Hữu tình có lòng dục đối với những sự vật do họ tạo ra, như chư Hóa Lạc Thiên: 
NÑimmita-kama (p)—There are beings who desire what they have created, such as the 
devas who reJoIce 1n the own creation (nimmanaratI). 

3) Hữu tình có lòng dục đối với sự vật do các loài khác tạo ra, như chư Thiên Tha Hóa Tự 
Tại: Pranimmita-vasavati (p)—There are beings who reJoIce In the creations of others, 
such as the devas Having Power over Others” Creation. 

(JJ)Tam Chúng Lạc Sanh: Sukhupapafttiyo (p)— Three happy rebiths: 

1) Hữu tình luôn tạo ra thiển định lạc hay sống trong sự an lạc, như các vị Phạm Thiên: 
There are beings who, having continually produced happiness now dwell in happiness, 
such as the devas of the Brahma group. 

2) Hữu tình thấm nhuần, biến mãn, sung mãn, hưng thịnh với an lạc. Thỉnh thoảng họ thốt ra 
những câu cảm hứng: “Ôi an lạc thay! Ôi an lạc thay!” như chư Quang Âm Thiên: There 
are beings who are overflowing with happiness, drenched with it, full of 1t, Immersed 1n 1t, 
so that they occasionally exclaim: “Oh what bliss!” sụch as the Radiant devas (abhasara). 

3) Hữu tình thấm nhuần, biến mãn, sung mãn, hưng thịnh với an lạc. Họ sống mãn túc với 
an lạc ấy, cảm thọ an lạc, như chư Biến Tịnh Thiên: There are beings who are 
overflowing with happiness, drenched with it, full of it, Iimmersed in 1t, who, supremely 
blissful, experlence only perfect happiness, such as the lustrous devas (subhakina). 

(KK)Tam Tuệ— Three kimds oƒ wisdom: 

(KKT) 

1) Hữu học tuệ: The wIsdom of the learner. 

2) Vô học tuệ: The wIisdom of the non-learner. 

3) Phi hữu học phi vô học tuệ: The wisdom of the one who 1s neither the learner nor the 
non-learner. 

(KK2)Ba Loại Tuệ Khác— Three Three more kinds oƒ wisdom: 

l1) Tư sanh tuệ: Cintamaya panna (p)—The wisdom based on thought. 

2) Văn sanh tuệ: Sutamaya pamna (p)—The wisdom based on learning. 


4366 


3) Tu sanh tuệ: Bhavanamaya panna (p}— The wisdom based on mental development. 

(LL)Tam Chúng Bình Khí— Three arimaimenfs: 

1) Nghe: Sutavudham (p)—What one has learned. 

2) Xả ly: Pavivekavudham (p)—Detachment. 

3) Tuệ: Pannavudham (p)—Wisdom. 

(MM)Tam Căn— Three ƒaculties: 

1) Vị tri đương tri căn: Anannatam-nassamitindriyam (p)—Trí căn dùng để biết những gì 
chưa được biết —The faculty of knowing that one will know the unknown. 

2) Dĩ tri căn: Annindriyam (p)— Trí căn tối thượng—The faculty of highest knowledge. 

3) Cụ tri căn: Annata-indriyam (p)—Trí căn của bậc thức giả—The faculty of the one who 
knows. 

(NN)Tam Nhãn— Three eyes: 

1)  Nhục nhãn: Mamsa-cakkhu (p)—The fleshly eye. 

2) Thiên nhãn: Dibba-cakkhu (p}—The divine eye. 

3) Tuệ nhãn: Panna-cakkhu (p)—The eye of wIsdom. 

(00)Tam Học— Three kinds ogƒ training: 

1) Tăng thượng giới học: Adhisila-sikkha (p)—Training In higher morality. 

2) Tăng thượng tâm học: Adhicitta-sikkha (p)——Training in higher thoupht. 

3) Tăng thượng tuệ học: Adhipanna-sikkha (p)——Training In higher wisdom. 

(PP)Tam Sự Tu Tập— Three kinds oƒ development: 

1) Thân tu: Kaya-bhavana (p)—Development of the emotions. 

2) Tâm tu: Citta-bhavana (p)—Development of mind. 

3) Tuệ tu: Panna-bhavana (p)—Development of wisdom. 

(Q0)Tam Vô Thượng— Three unsurpassables: 

I)_ Kiến vô thượng: Dassananuttariyam (p)—The unsurpassable of vision. 

2) Hành vô thượng: Patipadanuttariyam (p)—The unsurpassable of practice. 

3) Giải thoát vô thượng: Vimuttanuttariyam (p)—The unsurpassable of liberation. 

(RR)Tam Định— Three kinds oƒ concentraiion: 

(RRI) 

1) Hữu tầm hữu tứ định: Savotakko-savicaro samadhi (p)—The concentration of thinking 
and pondering. 

2) Vô tầm hữu tứ định: Avitakko-vicara-matto samadhi (p)—The concentration with 
pondering without thinking. 

3) Vô tầm vô tứ định: Avitakko-avicaro samadhi (p)—The concentration with neither 
thinking nor pondering. 

(RR2)Ba Định Khác— Three more kinds oƒ concenfrafion: 

1) Không định: Sunnato-samadhi (p)—The concentration on emptiness. 

2) Vô tướng định: Animitto-samadhi (p)—The concentration on the signlessness. 

3) Vô nguyện định: Appanihito samadhi (p)—The concentration on desirelessness. 

(ŠSS)Tam Thanh Tịnh— Three purifies: 

1) Thân thanh tịnh: Kaya-socceyam (p)—Purity of body. 

2) Ngữ thanh tịnh: Vaci-socceyam (p)—Purity of speech. 

3) Ý thanh tịnh: Mano-socceyam (p)—Purity of mind. 

(TT)Tam Tịnh Mặc— Three qualities oƒ the sage: 





Ù 
2) 
3) 


4367 


Thân tịnh mặc: Kaya-moneyyam (p)—Qualities of the sage as to the body. 
Ngữ tịnh mặc: Vaci-moneyyam (p)—Qualities of the sage as to speech. 
` tịnh mặc: Mano-moneyyam (p)—Qualities of the sage as to mind. 


(UU)Tam Thiện Xảo— Three skills: 


Ũ 
2) 
3) 


Tăng ích thiện xảo: Aya-kosallam (p)—SkKills in goïng forward. 
Tổn ích thiện xảo: Apaya-kosallam (p)—Skills in going down. 
Phương tiện thiện xảo: Upaya-kosallam (p)—Skills in means to progress. 


(VV)Tam Kiêu— Thiree tnfoxicafions: 


l) 
2) 


3) 


Vô bệnh kiêu: Arogya-mado (p)—Kiêu mạn vì thân không bệnh —lIntoxication with 
health. 

Niên tráng kiêu: Yobbana-mado (p)—Kiêu mạn vì tuổi trắng niên—Intoxciation with 
youth. 

Hoạt mạng kiêu: Jivita-mado (p)—Kiêu mạn vì có đời sống sung túc —Intoxication with 
one”s prosperous lIfe. 


(WW)Tam Tăng Thượng— Three Predominant inƒÏluences: 


l) 
2) 
3) 


Ngã tăng thượng: Attadhipateyyam (p)—The predominant influence on oneself. 

Thế tăng thượng: Lokadhipateyyam (p)—The predominant influence on the world. 

Pháp tăng thượng: Dhammadhipateyyam (p)— The predominant Iinfluence on the 
Dhamma. 


(XX)Tam Luận Sự— Three topics 0ƒ điscussion: 


l) 
2) 


3) 


Bàn luận về vấn để quá khứ (sự việc nầy xãy ra trong quá khứ): Talk may be of the past 
(that s how 1t used to be). 

Bàn luận về vấn để tương lai ((sự việc nầy xãy ra trong tương lai): Talk may be of the 
future (that )s how 1t wIll be). 

Bàn luận về vấn để hiện tại (sự việc này xãy ra trong hiện tại): Talk may be of the 
present (that `s how 1t 1s now). 


(YY)Tam Minh— Three knowledges: 


l) 
2) 


3) 


Túc mạng minh: Pubbenivasanussati-nanam-vijja (p)—Knowledge of one”s past lives. 
Hữu tình sanh tử minh: Sattanam-cutupapate-nanam-vijja (p)—Knowledge of the decease 
and rebirth of beings. 

Lậu tận trí minh: Asavanam-khaye-nanam-vijJJa (p)—Knowledge of the destruction of the 
COrruption. 


(ZZ)Tam Trú— Three abidings: 


l) 
2) 
3) 


Thiên trú: Dibbo-viharo (p)—Deva-abiding. 
Phạm trú: Brahma-viharo (p)—Brahma-abiding. 
Thánh trú: Ariyo-viharo (p)—Ariyan-abiding. 


(AAA)Tam Thần Thông— Three miracles: 


l) 
2) 
3) 


Thần túc thần thông: Iddhi-patihariyam (p)—The miracle of psychic power. 
Tha tâm thần thông: Adesana-patihariyam (p)—The miracle of telepathy. 
Giáo giới thần thông: Anusasani-patihariyam (p)—The miracle of instruction. 


4368 


(D) Tứ Pháp 
Four dharmas 


(A)Theo Kinh Tâm Địa Quán— According to the Sutra 0ƒ Confemplation 0ƒ the Mind: 
(AT) 


Ù 
2) 
3) 
4) 


Giáo pháp: The teaching of the Buddha. 
Lý pháp: The principles or meaning. 
Hành pháp: The practice. 

Quả pháp: The fruits or rewards. 


(A2) 


Ù 
2) 
3) 
4 





Bất xả Bồ đề tâm: Chẳng bỏ Bồ Đề tâm——Never losing the bodhi-mind. 

Bất xả thiện tri thức: Chẳng bỏ thiện tri thức——Never losing good-knowing advisors. 

Bất xả kham nhẫn: Chẳng bỏ kham nhẫn——Never losing perseverance in progress. 

Bất xả a-luyện-nhã (nơi tu hành tịch tỉnh): Chẳng bỏ đời sống tịnh hạnh—Never losing 
the monastic forest life (aranyaka). 


(B)Theo Kinh Đại Thừa Ký Pháp—According to the Mahayana Records ogƒ Teachings: 


l) 
2) 
3) 
4 


Tín: Faith. 

Giải: Liberty. 

Hạnh: Deeds or action. 
Chứng: Realization. 


(C) Theo Tịnh Độ Tông—According to the Pure Land sect: 


l) 


2) 


3) 


4) 


Giáo pháp: Giáo pháp của Phật trong Kinh Vô Lượng Thọ—The teaching of the Buddha 
In the Infinite Life Sutra. 

Hành pháp: Thực hành lời nguyện thứ I7 của Phật A Di Đà —The practice of the 
seventeenth of Amitabha”s vows—See Forty-eight vows of Amitabha (17) in Chapters 29 
and 172. 

Tín pháp: Tin vào lời nguyện thứ 18 của Đức A Di Đà ——Faith ¡in the eightteenth of 
Amitabha”s vows—See Forty-eight vows of Amitabha (18) in Chapters 29 and 172. 
Chứng pháp: Chứng trong lời nguyện thứ II của Phật A Di Đà ——Realization or proof of 
the eleventh of Amitabha”s vows—See Forty-eight vows of Amitabha (11) in Chapters 29 
and 172. 


(D) Theo Kinh Pháp Hoa—According to the Lotus Sutra: Đức Phật trả lời Ngài Phổ Hiền 


Ù 
2) 
3) 
4) 


sau khi Đức Phật diệt độ thì những người tu trì theo Kinh Pháp Hoa sẽ được những gì — 
The Buddha told Fu-Hsien (Samantabhadra) how the Lotus to be possessed after the 
Buddhaˆs demise: 

Được Chư Phật Hộ Niệm: Protection of the Buddhas. 

Trồng Các Cội Đức: Cultivation of virtue. 

Nhập Chánh Định: Entry Into correct dhyana. 

Phát Tâm Cứu Độ Hết Thảy Chúng Sanh: Having a mind to save all creatures. 


(E) Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh— According to the Sang Sufta in the 


Long Discourses oƒ the Buddha: Có một chuỗi Tứ Pháp đã được Đức Phật giảng dạy— 
There are sets of Four Things which were perfectly proclaimed by the Buddha: 


4369 


(ElI)Tứ Niệm Xứ: Four foundations of mindfulness—See Four foundations of mindfulness In 
Chapter 118. 

(E2)Tứ Chánh Cần: Sammappadhana (p)—The four great efforts—See Four efforts in 
Chapter 21. 

(E3)Tứ Như Ý Túc: Iddhipada (p)—Four roads to power—See Four Suffieiences in Chapter 
21. 

(E4)Tứ Thiền: Four J]hanas—See Four Jhanas in Chapter 60. 

(E5)Tứ Tu Tập Thiền Định: Samadhi-bhavana (p)—Four concentrative meditations—See 
Four concentrative meditations in Chapter 60. 

(E6)Tứ Vô Lượng Tâm: Four boundless states—See Four mmeasurable minds in Chapter 22. 

(E7)Tứ Thiền Vô Sắc: Four formless J]hanas—See Four formless Heavens in Chapter 169. 

(E8)Tứ Y Chỉ: Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn y chỉ—According to the 
SangIti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are four supports: 

l1) Thọ Dụng: Ở đây vị Tỳ Kheo sau khi suy nghĩ phán xét mới thọ dụng —Here a monk 
Judges that one thing 1s to be pursued. 

2) Nhẫn Thọ: Ở đây vị Tỳ Kheo suy nghĩ nhẫn thọ—Here a monk judges that one thing is to 
be endured. 

3) Viễn Ly: Ở đây vị Tỳ Kheo suy nghĩ viễn ly—Here a monk judges that one thing is to be 
avoided. 

4) Khiển trừ: Ở đây vị Tỳ Kheo suy nghĩ khiển trừ—Here a monk judges that one thing is to 
be suppressed. 

(E9)Tứ Thánh Hành: Four Ariyan lineages——Four holy ways—See Tứ Thánh hành in Chapter 
76. 

(E10)Tứ Tỉnh Cân: Four efforts—See Four efforts in Chapter 21. 

(EII)Tứ Trí: Four knowledges—See Tứ Trí in Chapter 108. 

(El2)Tứ Trí Khác: Four More Knowledges—See Tứ Trí in Chapter 108. 

(E13)Túứ Dự Lưu Hướng Chỉ: Four factors of Stream-Attainment—See Tứ Thánh Quả ¡ïn 
Chapter 76. 

(El14)Tứ Dự Lưu Quả Chỉ: Four characteristics of a Stream-Winner—See Tứ Thánh Quả in 
Chapter 76. 

(E15)Tứ Thánh Quả: Four fruits of the ascetic life—See Tứ Thánh Quả ¡in Chapter 76. 

(EI6)Tứ Đại: Four elements—See Four elements. 

I)_ Đất: Earth —Solid matter—Solidity. 

2) Nước: Fluidity—L1quid—Water. 

3) Lửa: Fire—Heat. 

4) Gió: Alr—Energy of motlon—Motion. 

(E17)Tứ Thực: Eour nutriments—Bốn loại thực vật—Theo Tỳ Kheo Bổ Đề trong Vi Diệu 
Pháp, có bốn loại thực vật hành xử như những trợ duyên——According to Bhikkhu Bodhi in 
Abhidhamma, there are four nutriments which act as strong supporting conditions: 

1) Thực vật có thể ăn được: Edible food as nutriment sustains the physical body. 

2) Xúc hay cảm thọ do năm giác quan: Contact sustains feeling. 

3) Tác ý: Mental volition sustains rebirth in the three realms of existence, because volition 





1s kamma and kamma generates rebirth. 
4) Thức hay tái sanh: ConscIousness sustains the compound of mind and body. 


4370 


(ElI6)Tứ Thức Trú: Vìnnana-tthitiyo (p)—FOour sfations of consciousness—Theo Kinh Phúng 
Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn thức trú—According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are four stations of conscIousness: 

I) Sắc Thức Trú —Phenomenon: Khi duyên sắc, thức khởi lên và an trú, thức ấy lấy sắc làm 
cảnh, lấy sắc làm sở y, lấy sắc làm căn cứ thọ hưởng; được tăng trưởng, tăng thịnh, và 
tăng quảng—Consciousness gains a footing ¡n relation to materiality, with materiality as 
object and basis, as a place of enJoyment; and there 1t grows, Increases, and flourishes. 

2) Thọ Thức Trú —Receptivity: Khi duyên thọ, thức khởi lên và an trú, thức lấy thọ làm 
cảnh, lấy thọ làm sở y, lấy thọ làm căn cứ thọ hưởng; được tăng trưởng, tăng thịnh, và 
tăng quảng—Consciousness gains a footing ¡n relation to feelings, with feelings as object 
and basis, as a place of enJoymet. 

3) Tưởng Thức Trú—Cognition: Khi duyên tưởng, thức khởi lên và an trú, thức lấy tưởng 
làm cảnh, lấy tưởng làm sở y, lấy tưởng làm căn cứ thọ hưởng; được tăng trưởng, tăng 
thịnh, và tăng quảng—Consciousness gains a footing ¡n relation to perceptions, with 
perceptions as obJect and basis, as a place of enJoymer. 

4) Hành Thức Trú —Reaction: Khi duyên hành, thức khởi lên và an trú, thức lấy hành làm 
cảnh, lấy hành làm sở y, lấy hành làm căn cứ thọ hưởng; được tăng trưởng, tăng thịnh, và 
tăng quảng—Consciousness gains a footing in relation to mental formations, with mental 





formations as obJect and basis, as a place of enJoymeIt. 

(E19)Tứ Bất Hành Xứ Hạnh: Agata-gamanani (p)—Four ways of going wrong—Theo Kinh 
Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn bất hành xứ hạnh (hành xử sai trái)— 
According to the Sangiti Sutta in he Long Discourses of the Buddha, there are four ways 
Of going wrong: 

I)_ Tham dục bất hành xứ hạnh: Chanda (p)—One goes wrong through desire. 

2) Sân bất hành xứ hạnh: One goes wrong through hatred. 

3) S¡i bất hành xứ hạnh: One goes wrong through delusion. 

4) Bố úy bất hành xứ hạnh: One goes wrong through fear. 

(E20)Tứ Ái Sanh: Bốn nguồn phát khởi sự tham ái—Four arousals of craving—FOour sources 
Of affection for a bhiksu or bhiksun1. 

(E20-1) 

1) Ăn—Food: Cho hay nhận thức ăn—The giving or receiving of Food. 

2)_ Mặc—Clothes: Cho hay nhận quần áo—The giving or receiving of Clothing. 

3 Ở 

4) Quà cáp——Gifts: Cho hay nhận quà——Thhe giving or receiving 0Ÿ gIfts. 

(E20-2)Theo Kinh Phúng Tụng trong trường Bộ Kinh, có bốn ái sanh —According to the 
Sangifi Sutta in the Long Discourses oƒ the Buddha, there are ƒour arousals oƒ craving: 


Bedding: Cho hay nhận chỗ ở—The giving or receiving of bedding. 





I) Do nhơn y phục mà vị Tỳ Kheo khởi lên lòng tham ái: Craving arises in a monk because 
Of robes. 

2) Do nhơn đồ ăn khất thực mà vị Tỳ Kheo khởi lên lòng tham ái: Craving arises in a monk 
because of alms. 

3) Do nhơn phòng xá mà vị Tỳ Kheo khởi lên lòng tham ái: Craving arises in a monk 
because of lodging. 

4) Do nhơn hữu và phi hữu mà vị Tỳ Kheo khởi lên lòng tham ái: Craving arises in a monk 
because of being and non-being. 


4371 


(E21)Túứ Hành: Four kinds of progress—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 


Ù 
2) 
3) 
4) 


bốn loại hành —According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, 
there are four kinds of progress. 

Khổ Hành Trì Chứng: Painful progress with slow comprehension. 

Khổ Hành Tốc Chứng: Painful progress with quick comprehension. 

Lạc Hành Trì Chứng: Pleasant progress with slow comprehension. 

Lạc Hành Tốc Chứng: Pleasant progress with quick comprehension. 


(E22)Tứ Hành Khác: Bốn loại hành khác—Four more kinds of progress. 


Ù 
2) 
3) 
4) 


Bất Kham Nhẫn Hành: Akkhama-patipada (p)—Progress with impatience. 
Kham Nhẫn Hành: Khama-patipada (p)—Patient progress. 

Điều Phục Hành: Dama-patipada (p}—Controlled progress. 

Tịch Tịnh Hành: Sama-patipada (p)—Calm progress. 


(E23)Tú Pháp Túc: Four ways of Dhamma——Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, 


Ù 
2) 
3) 
4) 


có bốn pháp túc—According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, 
there are four ways of Dhamma: 

Vô Tham Pháp Túc: Way of Dhamma without hankering. 

Vô Sân Pháp Túc: Way of Dhamma without enmIty. 

Chánh Niệm Pháp Túc: Way of Dhamma with right mindfulness. 

Chánh Định Pháp Túc: Way of Dhamma with right concenfration. 


(E24)Tú Pháp Thọ: Four ways of undertaking Dhamma—Theo Kinh Phúng Tụng trong 


l) 
2) 
3) 


4) 


Trường Bộ Kinh, có bốn Pháp Thọ—According to the Sangiti Sutta ¡in the Long 
Discourses of the Buddha, there are four ways of undertaking Dhamma: 

Có Pháp thọ, hiện tại khổ và tương lai quả báo khổ: Dukkha-vipakam (p)—There ¡is the 
way that 1s painful in the present and brings painful future results. 

Có Pháp Thọ, hiện tại khổ và tương lai quả báo lạc: Sukha-vipakam (p)—There ¡s the 
way that 1s painful in the present and brings pleasant future results. 

Có Pháp Thọ, hiện tại lạc và tương lai quả báo khổ: There is the way that is pleasant in 
the present and brings painful future results. 

Có Pháp Thọ, hiện tại lạc và tương lai quả báo lạc: There is the way that ¡is pleasant in 
the present and brings pleasant future results. 


(E25)Tứ Pháp Uẩn: Four divisions of Dhamma—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 


Ù 
2) 
3) 
4) 


Kinh, có bốn pháp uẩn—According to the Sangiti Sutta ¡n the Long Discourses of the 
Buddha, there are four đivisions of Dhamma: 

Giới Uẩn: Morality. 

Định Uẩn: Concentration. 

Công Đức Uẩn: Merit. 

Giải Thoát Uẩn: Liberation. 


(E26)Tứ Lực: Four powers—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn lực— 


Ù 
2) 
3) 
4) 


According to the SangIti Sutfa, there are four pOWe€rs: 
Tinh tấn lực: Energy. 

Niệm lực: Mindfulness. 

Định lực: Concentration. 

Tuệ lực: Wisdom. 


4372 


(E27)Tứ Nguyện: Four kinds of resolve—Tứ Thắng Xứ Theo Kinh Phúng Tụng trong 


Ù 
2) 
3) 
4) 


Trường Bộ Kinh, có bốn nguyện—According to the sangiti Sutta in the Long Discourses 
of the Buddha, there are four kinds of resolve: 

Tuệ Thắng Xứ: Gaining wisdom. 

Đế Thắng Xứ: Gaining truth. 

Xả Thắng Xứ: Gaining relinquishment. 

Chỉ Tức Thắng Xứ: Gaining tranquility. 


(E28)Bốn Cách Trả Lời Câu Hỏi: Four ways of answering questions—Theo Kinh Phúng 


Ù 
2) 
3) 


4) 


Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn cách trả lời câu hỏi——According to the Sangiti Sutta, 
there are four ways Of answering questions. 

Trả lời câu hỏi một cách dứt khoát: Ekamsa-vyakaraniyo-panho (p)—The question to be 
answered directly. 

Trả lời câu hỏi bằng cách phân tích: Vibhajja-vyakaraniyo-panho (p)—Redquiring an 
explanation. 

Trả lời câu hỏi bằng cách chất vấn: Patipuccha-vyakaraniyo-panho (p)—Redquiring a 
COUTfer-question. 

Trả lời câu hỏi bằng cách giả lơ hay bỏ qua: Thapaniyo-panha (p)—To be set aside. 


(E29)Tứ Nghiệp: Four kinds of kamma——Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 


Ù 


2) 
3) 


4 


bốn loại nghiệp—According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, 
there are four kinds of kamma: 

Hắc Nghiệp Hắc Báo: Kanha-vipakam (p)—Black kamma, or evil deeds with black 
results. 

Bạch Nghiệp Bạch Báo: Sukka-vipakam (p)—Bright kamma with bright result. 

Hắc Bạch Nghiệp, Hắc Bạch Báo: Kanha-sukka-vipakam (p)—Black-and-bright kamma 
with black-and-bright result. 

Phi Hắc Phi Bạch Nghiệp, Phi Hắc Phi Bạch Báo, đưa đến sự tận diệt các nghiệp: 
Akanham-asukkam (p)—Kamma that 1s neither black nor bright, with neither black nor 
bright result, leading to the destruction of kamma. 


(E30)Bốn Pháp Cần Phải Chứng Ngộ: Four things to be realized—Theo Kinh Phúng Tụng 


l) 
2) 


3) 


4) 


trong Trường Bộ Kinh, có bốn pháp cần phải chứng ngộ—According to the Sangiti Sutta 
In the Long Discourses of the Buddha, there are four things to be realised. 

Túc mạng cần phải chứng ngộ bởi niệm: Former lives to be realised by recollection. 

Sanh tử cần phải chứng ngộ bởi thiên nhãn: Passing-away and re-arising to be realised by 
divine eye. 

Tám giác ngộ cần phải chứng ngộ bởi thân: Eight deliverances, to be realised with the 
merntal body. 

Lậu tận cần phải chứng ngộ bởi tuệ: The destruction of the corruptions, to be realised by 
wisdom. 


(E31)Tứ Bộc Lưu: Four floods—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn bộc 


Ù 
2) 
3) 


lưu (lũ lụ-—According to the Sangtti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there 
are four floods: 

Dục Bôc Lưu: Flood of sensuality. 

Hữu Bộc Lưu: Flood of becoming or existence. 

Tà Kiến Bộc Lưu: Flood of wrong views. 


4) 


4373 


Vô Minh Bộc Lưu: Flood of Ignorance. 


(E32)Tứ Ách: Four yokes—Tứ Ách Phược—Theo Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm Tầm Cầu, có 


Ũ 
2) 
3) 


4 


bốn Ách Phược—According to The Connected Discourses of the Buddha, Chapter 
Esanavago (Searches), there are four yokes or fetters: 

Dục Ách Phược: Tham dục——Yoke of Desire or sensuality. 

Hữu Ách Phược: Chấp hữu——Yoke of Possession or existence. 

Kiến Ách Phược: Tà kiến—Yoke of Unenlightened or non-Buddhist views or wrong 
VI©WS. 

Vô Minh Ách Phược: Sĩ mê——Yoke of Ignorance. 


(E33)Tứ Ly Ách: Four unyokings—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn ly 


Ù 
2) 
3) 
4) 


ách—According to the Sangiti Sutfa in the Long Discourses of the Buddha, there are four 
unyokings: 

Ly Dục Ách: Unyoking from sensuality. 

Ly Hữu Ách: Unyoking from becoming. 

Ly Kiến Ách: Unyoking from wrong views. 

Ly Vô Minh Ách: Unyoking from ignorance. 


(E34)Tứ Phược: Four ties—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn hệ 


Ù 
2) 
3) 
4) 


phược—According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are 
four ties (gantha): 

Tham Thân Hệ Phược: Kaya-gantha (p)—The body tie of hankering (abhijjha). 

Sân Thân Hệ Phược: Vyapada (p}—TIe of 1ll-will. 

Giới Cấm Thủ Thân Hệ Phược: Silabbata-paramasa (p)—Attachmert to rite and ritual. 
Thử Thực Chấp Thân Hệ Phược: Idam-sacca-bhinivesa (p)—Dogmatic fanaticism. 


(E35)Tứ Thủ: Four clingings—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn thủ— 


Ù 
2) 
3) 


4) 


According to the Sangiti Sutta In the Long Discourses of the Buddha, there are four 
clingings: 

Dục Thủ: Chấp thủ vào dục lạc——Clinging to sensuality. 

Chấp thủ vào tà kiến: Ditthi (p)—Kiến Thủ—Clinging to wrong views. 

Giới Cấm Thủ: Silabbata-paramasa (p)—Chấp thủ vào giới cấm hay lễ nghi—Clinging to 
rules and ritual. 

Ngã Thuyết Thủ: Attavada (p)—Chấp thủ vào ngã tín—Clinging to ego-belief. 


(E36)Tứ Sanh: Four kinds of generations—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 


Ù 
2) 
3) 


4) 


bốn loại tái sanh có thể có đối với những sanh linh trong sáu đường (tất cả chúng sanh 
đều được sanh ra dưới bốn hình thức để đi vào trong lục đạo luân hồi)—According to the 
SangIti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are four forms of birth by which 
the beings of the six modes of existence can be reborn (all births take place in four forms 
and in each case causing a sentient being to enter one of the six gati or paths of 
transmigration): 

Thai Sanh: Jarayuja (skÐ——Birth from the womb——Viviparous, as with mammalia. 

Noãn sanh: Andaja (skt)——Birth from eggs—Egg-born—OviparIous, as with birds. 

Thấp sanh: Samsvedaja (skt—Birth from moisture—Moisture or water born, as with 
worms and fishes. 

Hóa sanh: Anpapaduka (skÐ—Opapatika-yom (p)—Metamorphic, as with moths from the 
chrysalis——Birth by transformation as In the case of deitiles and superlor beings of the 


4374 


Pure Lands. It is said that such beings, after the end of their previous lifetine, suddenly 
appear ¡1n this fashion due to their karma, without the help of parents or any other 
Intermediary agency. 


(E37)Tứ Nhập Thai: Four ways of descend Into the womb——Theo Kinh Phúng Tụng trong 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Trường Bộ Kinh, có bốn cách nhập thai—According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are four ways of descent Into the womb: 

Không tỉnh giác nhập mẫu thai, không tỉnh giác trú mẫu thai, không tỉnh giác xuất mẫu 
thai: One descends Into the mothers womb unknowing, stays there unknowing, and 
leaves It unkmowing. 

Tỉnh giác nhập mẫu thai, không tỉnh giác trú mẫu thai, không tỉnh giác xuất mẫu thai: 
One enfers the womb knowing, stays there unknowing, and leaves 1t unknowing. 

Tỉnh giác nhập mẫu thai, tỉnh giác trú mẫu thai, không tỉnh giác xuất mẫu thai: One 
enters the womb knowing, stays there knowing, and leaves 1t unknowing. 

Tỉnh giác nhập mẫu thai, tỉnh giác trú mẫu thai, tỉnh giác xuất mẫu thai: One enters the 
wormnb knowing, stays there knowing, leaves 1t knowing. 


(E38)Bốn Phương Cách Được Tự Thể Mới: Attabhava-patilabha (p)—Four ways of getting a 


l) 
2) 
3) 


4) 


new personalit(y Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn phương cách 
được tự thể mới—According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, 
there are four ways of getting new personalIty. 

Tự thể có được do ý chí của mình, không do ý chí của người khác: There is an acquisition 
Of personality that 1s brought about by one”s own volition, not anothers. 

Tự thể có được do ý chí của người khác, chứ không do ý chí của mình: There is an 
acquisition of personality that 1s brought about by anotherˆs volition, not one”s own. 

Tự thể có được do cả ý chí của mình lẫn ý chí của người khác: There is an acquisition of 
personality that 1s brought about by both one”s own volition and anothers. 

Tự thể có được không do ý chí của mình, cũng không do ý chí của người khác: There ¡s 
an acquisition of personality that 1s brought about by neither one”s own volition, nor 
another' s. 


(E39)Tú Cúng Dường Thanh Tịnh: Dakkhina-visuddhiyo (p)—FOour purifications of offerings: 


Ũ 
2) 
3) 


4) 


Hợp Chưởng: Anjali (skt——Saluftation with joined palms. 

Dâng Nước Thơm: Argha (skt)——Offering of fragrant water. 

Chân Ngôn Ấn Khế: Manual SIgns IndicafIve oŸ varIous ideas—Ấn tướng là biểu tượng 
chỉ rõ những ý nghĩa khác nhau. Có nhiều ấn khế khác nhau và nhiều ấn tướng của chư 
Phật và chư Bồ Tát—Manual signs for the Buddha true words. 

Vận Tâm: Vận tâm thành Phật——To practice oneˆs mind toward the Buddhahood. 


(E40)Tứ Nhiếp Pháp: Samgaha-vatthuni (p)—Four elements of populariy—See Four 


elemenfs of popularity—See Chapter 23. 


(E4I)Tú Phi Thánh Ngôn: Four un-Ariyan modes of speech—See Four un-Ariyan modes of 


speech—See Chapter 76. 


(E42)Tú Phi Thánh Ngôn: Four more un-Ariyan modes of speech—See Four un-Ariyan 


modes of speech (B)—See Chapter 76. 


(E43)Tú Thánh Ngôn: Four Ariyan modes of speech—See Four Ariyan modes of speech— 


See Chapter 76. 


4375 


(E44)Bốn Thánh Ngôn Khác: Four more Ariyan modes of speech—See Four Ariyan modes 


of speech (B)—See Chapter 76. 


(E45)Bốn Thánh Ngôn Khác: Four more Ariyan modes of speech—See Four Ariyan modes 


of speech (C)—See Chapter 76. 


(E46)Bốn Thánh Ngôn Khác: Four more Ariyan modes of speech—See Four Ariyan modes 


of speech (D)—See Chapter 76. 


(E47)Bốn Loại Người: Four types of persons—Tứ Chủng Nhân—Theo Kinh Phúng Tụng 


Ù 
2) 


3) 


4) 


trong Trường Bộ Kinh, có bốn loại người —According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are four types of persons: 

Loại người tự mình làm khổ mình và siêng năng làm khổ mình: Attan-tapo-hoti (p}—A 
certain man who torments himself or 1s ø1ven to self-tormenfting. 

Loại người làm khổ người khác và siêng năng làm khổ người khác: Paran-tapo-hoti (p)— 
A certain man who tormentfs others or 1s øiven to torment others. 

Loại người làm khổ mình, siêng năng làm khổ mình; làm khổ người, và siêng năng làm 
khổ người: A certain man who torments himself, is given to self-tormenting; torments 
others, 1s øgiven to torment others. 

Loại người không làm khổ mình, không siêng năng làm khổ mình; không làm khổ người, 
không siêng năng làm khổ người. Nên ngay cuộc sống hiện tại, vị nây sống ly dục, tịch 
tịnh, thanh lương, an lạc thánh thiện: A certain man who torments neither himself nor 
others. Thereby he dwells in this life without craving, released, cool, enJoying bÌiss, 
becomes as Brahma. 


(E48)Bốn Loại Người Khác: Four more types of persons: 


Ũ 


2) 


3) 


4) 


Loại người hành tự lợi, không hành tha lợi. Đây là loại người chỉ phấn đấu loại bổ tham, 
sân s¡ cho chính mình, mà không khuyến khích người khác loại bổ tham sân si, cũng 
không làm gì phúc lợi cho người khác: Here a man's life benefits himself, but not others 
(who works for his own good, but not for the good of others). It is he who strives for the 
aboliion of greed, hatred and delusion in himself, but does not encourage others to 
abolish greed, hatred and delusion, nor does he do anything for the welfare of others. 
Loại người hành tha lợi, không hành tự lợi. Đây là loại người chỉ khuyến khích người 
khác loại bỏ nhược điểm và phục vụ họ, nhưng không tự đấu tranh để loại bỏ nhược điểm 
của chính mình (năng thuyết bất năng hành): Here a man's life benefits others, but not 
himself (who works for the good of others, but not for his own good). It ¡is he who 
encourages others to abolish human weaknesses and do some services to them, but does 
not sfrive for the abolition of his own. 

Loại người không hành tự lợi, mà cũng không hành tha lợi. Đây là loại người không đấu 
tranh để loại bỏ nhược điểm của chính mình, cũng chẳng khuyến khích người khác loại 
bỏ nhược điểm, cũng không phục vụ người khác: Here a man's life benefits neither 
himself nor others (who works neither for his own good nor for the good of others). lt 1s 
he who neither strives for the abolition of his own weaknesses, nor does he encourage 
others to abolish others weaknesses, nor does he do any service to others. 

Loại người hành tự lợi và hành tha lợi. Đây là loại người phấn đấu loại bỏ những tư 
tưởng xấu trong tâm mình, đồng thời giúp người khác làm điều thiện: Here a man's life 
benefits both himself and others (who works for his own good as well as for the good of 


4376 


others). It is he who strives for the abolition of evil houghts from mind and at the same 
time help others to be good. 


(E49)Bốn Loại Người Khác: Four more types of persons: 


Ù 
2) 
3) 


4) 


Loại sống trong bóng tối và hướng đến bóng tối: Here a man who lives in darkness and 
bounds for drakness. 

Loại sống trong bóng tối, nhưng hướng đến ánh sáng: Here a man who lives in darkness, 
but bounds for the light. 

Loại người sống trong ánh sáng, nhưng hướng đến bóng tối: Here a man who lives in the 
light, but bounds for drakness. 

Loại sống trong ánh sáng và hướng đến ánh sáng: Here a man who lives in the light and 
bounds for the light. 


(E50)Bốn Loại Người Khác: Four more types of persons: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


Hạng người không ai hỏi về cái tốt của mình mà cứ nói, huống hồ chỉ là có hỏi! Đây là 
lỗi tự khoe khoang mình, rất là tổn đức, chỉ có kẻ tiểu nhơn mới làm như vậy, chứ bậc đại 
trượng phu quân tử được khen cũng không cần ai công bố ra: Those who are not asked by 
anyone of their wholesome deeds, and yet they speak of them voluntarily, let alone 1ƒ 
someone did ask. This represents those who are constantly bragsging and boasting himself 
or herself. Only a petty person would do such a thing because true greatness will be 
praIsed without having necessary to announce 1t to the world. 

Hạng người có ai hỏi đến cái tốt của người khác, thì chỉ ngập ngừng, bập bẹ như con nít 
mới học nói, huống hồ chỉ là không hỏi! Đây là lỗi dìm che điều tốt của người, để cho 
thấy mình tốt, lỗi nây rất là tổn phước, chỉ có kẻ tiểu nhơn mới làm như vậy: Those who 
when asked of others' wholesome deeds, will speak ¡incompletely, sometimes 
incoherently much like a child who had Just learned to speak, let alone 1f they were not 
asked! 'This condition represents people who hide other people”s wholesome deeds, so 
they would look good In the process. Ït is an act oŸ a petty person. 

Hạng người không ai hỏi đến cái xấu của kẻ khác, mà cứ nói, huống chi là có hỏi! Đây 
là lỗi giết hại người mà không dùng đao kiếm, rất là tổn hại, chỉ có kẻ âm hiểm ác độc 
mới làm như vậy: Those who are not asked of others” unwholesome deeds but speak of 
them anyway, let alone 1f they were asked. These are people who kill without weapons. 
This 1s to expose other people”s mistakes and transgressions, or to ridicule others to make 
one”s self look good. Such an act 1s a sign of wickedness and evIl. 

Hạng người có ai hỏi đến cái xấu của mình thì che dấu, huống là không hồi! Đây là lỗi 
dối trá, xảo quyệt, lừa gạt cho người ta tưởng mình là bậc Thánh. Hạng người nầy được 
gọi là người không biết tàm quí: Those who keep their unwholesome deeds hidden, lying 
about it when anyone asks about them, let alone 1f these deeds were not asked, then 
certainly their wickedness would never be revealed. This condition represents people 
who are pretenders, those who tricked others Into believing they are saints. They are 
people of no shame 1n self or before others. 


(ES1)Bốn Loại Người Khác: Four more types of persons: 


Ù 
2) 
3) 
4) 


Bất Động Sa Môn: Samana-acalo (p)—The unshakeable ascetic. 

Thanh Liên Hoa Sa Môn: The “Blue-lotus” ascetic. 

Bạch Liên Hoa Sa Môn: The “White-lotus” ascetIc. 

Diệu Thiện Sa Môn: Samana-sukhumalo (p)——The subly-perfect ascetic. 


4377 


(F) Tứ Pháp Túc— Four ways 0ƒ Dhamưna: Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, 


Ù 
2) 
3) 
4) 


có bốn pháp túc—According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, 
there are four ways of Dhamma: 

Vô Tham Pháp Túc: Way of Dhamma without hankering. 

Vô Sân Pháp Túc: Way of Dhamma without enmIty. 

Chánh Niệm Pháp Túc: Way of Dhamma with right mindfulness. 

Chánh Định Pháp Túc: Way of Dhamma with right concentration. 


(G) Tứ Pháp Uẩn— Four divisions oƒ Dhamưna: Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 


Ù 
2) 
3) 
4) 


Œ) 


Ù) 


2) 


3) 
4) 
5) 


Kinh, có bốn pháp uẩn—According to the Sangiti Sutta ¡n the Long Discourses of the 
Buddha, there are four divisions of Dhamma: 

Giới Uẩn: Morality. 

Định Uẩn: Concentration. 

Công Đức Uẩn: Merit. 

Giải Thoát Uẩn: Liberation. 


(E) Ngũ Pháp 
Five Dharmas 


Tướng Danh Ngũ Pháp— Five categories 0ƒ forms: Theo Thiền Sư Suzuki trong Nghiên 
Cứu Kinh Lăng Già, có năm pháp là Tướng, Danh, Phân Biệt, Chánh Trí, và Như Như. 
Những ai muốn đạt tới tỉnh thần của Đức Như Lai thì cần phải biết năm pháp nầy, những 
người tầm thường thì không biết chúng, vì không biết chúng nên thường phán đoán sai 
lầm và trở nên chấp trước vào những hình tướng bên ngoài—According to Zen Master D. 
T. Suzuki in The Studies In The Lankavatara Sutra, there are five categorles of forms. 
They are Name (nama), Appearance (nimita), Discrminaton (Right Knowledge 
(samyagijnana), and Suchness (tathata). Those who are desirous of attaining to the 
spirituality of the Tathagata are urged to know what these five categories are; they are 
unknown to ordinary minds and, as they are unknown, the latter Judge wrongly and 
become attached to appearances. 

Danh: Names of all appearance or phenomena—See Names of all appearance or 
phenomena. 

Tướng—Appearances: Các pháp hữu vi hay hiện tượng. Tướng nghĩa là các tính chất 
thuộc đối tượng cảm quan như mắt, mũi, vân vân—Appearances or phenomena. 
Appearances (nimitta) mean qualitiles belonging to sense-obJects such as visual, olfactory, 
©fc. 

Phân biệt (Vọng tưởng)—Discrimination: Vikalpa (skt)—See Discrimination. 

Corrective wisdom: Samyagjnana (skt)— Chánh trí—See Corrective wisdom. 

Chân như (Như như)—Bhutatathata (skt): Tathata (skt—See Bhutatathata (6). 


(H) Sự Lý Ngũ Pháp— Five categories inío which things and their principles are divided: 


Theo Pháp Tướng Tông, hết thảy sự lý của pháp được chia làm năm loại—According to 


Ù 


2) 


3) 


4) 
5) 


4378 


the Dharmalaksana School, there are five categories into which things and thetr principles 
are divided: 

Tâm pháp —Mind: Tự tướng của thức—Tám tâm pháp biệt lập nhau. Năm thức đầu lập 
thành nhận thức giác quan, thứ sáu là ý thức (mano-vijnana), thứ bảy là mạt na thức 
(manas) và thứ tám là A Lại Da thức (citta). Theo tự tánh, tất cả các thức nầy lệ thuộc 
vào một pháp khác, tức là y tha khởi tướng (paratantra-laksana) nhưng chúng không phải 
chỉ là tưởng tượng (parikalpitalaksana). Giả thuyết về thực tại biệt lập của 8 thức nầy là 
lý thuyết riêng của Hộ Pháp và không thể tìm thấy ở đâu khác trong Phật giáo, ngay cả 
trong Tiểu Thừa—Eight consciousnesses (mind) are all separate. The first five constitute 
Sense-consciousness (Vijnana), the sixth 1s the sense-center (mano-viJnana), the seventh 
1s the thought-center of self-consciousness (citta). By nature all of these consciousnesses 
are dependent on something else, 1.e., cause (paratantra-laksana), but they are not mere 
1magination (parikalpita-laksana). The assumption of the separate reality of the eight 
conscIousnesses 1s Dharmapala”s special tenet and nowhere else in Buddhism can 1t be 
seen, not even in Hinayana. 

Tâm sở pháp: Các pháp tương ứng với tám thức mà khởi lên—Mental conditions or 
aCfIVItI€S. 

Sắc pháp: Các pháp do tâm pháp và tâm sở pháp biến ra——The actual states or categories 
as conceived. 

Bất tương ưng pháp: Pháp giả lập——Hypothetic categories. 

Vô vi pháp: Thực tính nh lặng của chư pháp —The state of rest, or the inactive principle 
pervading all things. 


(HI)Lý Trí Ngũ Pháp— The five categories 0ƒ essential wisdom: 


Ù 
2) 
3) 
ñ) 


5) 


Chân như: The absolute. 

Đại viên cảnh trí: Wisdom as the great perfect mirror reflecting all things. 

Bình đẳng trí: Wisdom of the equal Buddha-nature of all beings. 

Diệu quán sát trí: Wisdom of mystic insight into all things and removal of Ignorance and 
doubt. 

Thành sở tác trí: Wisdom perfect in action and bringing blessing to self and others. 


(IV)Đề Bà Ngũ Pháp— The five obnoxious rules oƒ Devadaffa: Năm tà pháp của Đề Bà Đạt 


(A) 


Ù 
2) 
3) 
4) 


5) 


(B) 


Ù 


Đa nêu ra khi Đức Phật còn tại thế (Đề Bà Đạt Đa đã dùng năm tà pháp nầy để phá sự 
hòa hợp trong Tăng đoàn. Đó là tội nặng nhất trong ngũ nghịch tội, năm tà pháp ấy tuy 
có vẻ giống với tứ y pháp, nhưng kỳ thật là trái ý Phật. 


Chẳng nên thụ dụng sữa: Not to take milk in any forms. 

Kiêng ăn thịt: Not to eat meat. 

Kiêng ăn muối: Not to take salt. 

Nên mặc áo chẳng may cắt (trong khi Phật cho mặc vải vụn may thành cà sa): To wear 
unshaped garments. 

Không nên ở chùa cận kề bên thôn xóm: To live apart from hamlets. 


Suốt đời mặc phấn tảo y: To wear only cast-off rags at all times. 


4379 


2) Trọn đời khất thực: Khất thực bất cứ lúc nào chẳng kể ngày đêm, trong khi Phật chỉ cho 
đi khất thực vào buổi sáng——To beg for food at all times, while the Buddha only allows 
begging for food in the morning (before noon time). 

3) Ăn bất cứ lúc nào, trong khi Phật chỉ cho phép ăn ngày một ngọ: To have meals any time 
during the day, while the Buddha only allows one set of meal a day at noon time. 

4) Trọn đời thường ở chỗ trống vắng, trong khi Đức Phật cho phép các đệ tử của Ngài có 
thể ở nơi trống vắng hay ở trong tịnh xá: To dwell in the open at all times, while the 
Buddha allows his disciples to dwell both in the open air and In the monastery. 

5) Trọn đời chẳng ăn thịt cá, sữa, bơ: Not to take flesh, milk, or butter. 


(V)A Tỳ Đàm Ngũ Pháp—Abhidharma Five Laws: Theo A Tỳ Đầm Luận, 75 pháp được 
Câu Xá Tông phân chia làm năm cấp trong hai loại hữu vi và vô vi—In the Abhidharma, 
75 dharmas mentioned by the Kosa school are arranged In five categories and classified 
1nto tfwo categorIes, created and uncreated—See Câu Xá Tông in Chapter 185. 


(F) Lục Pháp 
Six Dharmas 


1) Lục A La Hán: Six Arhats—Mỗi vị A La Hán được hai quỷ sứ đội đèn hộ tống—Each 
Arahant Is escorted by two yaksas bearing candle—See Chapter 172. 

2) Lục Ái Thân—Six groups oƒ craving: Tanha-kaya (p)—Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có sáu ái thân—According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses 
of the Buddha, there are sIx øroups of craving: 

¡)_ Sắc Ái: Craving for sights. 

ii) Thanh Ái: Craving for sounds. 

iii) Hương Ái: Craving for smells. 

1V) VỊ Ái: Craving for tastes. 

v)_ Xúc Ái: Craving for touches. 

vi) Pháp Ái: Craving for mind-objects. 

3) Lục Ba La Di về buôn bán rượu và những chất cay độc— Six ways 0ƒ selling alcoholic 
beverages and ofher infoxicanfs which leqd to a Parqjika offense (major oƒfƒense for q 
Bodhisatra): Sáu cách phạm tội buôn bán rượu và những chất cay độc khác dẫn đến 
trọng tội Ba-La-Di (trọng tội của Bồ Tát). 

) Tự mình buôn bán: To trade in alcoholic beverages and other intoxicanfs by oneself. 

1) Bảo người buôn bán rượu và những chất cay độc: To encourage others to do so. 

1i) Phương tiện buôn bán những chất ấy: To trade such intoxicants by expedient means. 

iv) Thấy người buôn bán mà tán thán: To praise others for do¡ng such trade. 

v) Hoan hỷ khi thấy người buôn bán những chất ấy: To rejoice at witnessing others people 
to trade such 1ntoxicanfs. 

vi) Dùng bùa chú để buôn bán những chất cay độc ấy: To trade such intoxicants through 
Incantation or deviant mantras. 

4) Lục Báo: S1x retributlons—See Chapter 34. 


3) 
8) 


1) 
1) 
11) 
1V) 
v) 
À9) 
b) 


1) 

11) 
111) 
1V) 
v) 
VI) 


c) 


4380 


Lục Căn— SïIY roofs: 

The meanings of the six senses: Nghĩa của Lục Căn: Sáu căn—The six organs 
(facultes)——The sIx roots of sensations——The six Indriyas. 

Mắt: Eye. 

Tai: Ear. 

Mũi: Nose. 

Lưỡi: Tongue. 

Thân: Body. 

Ý: Mind. 

The six senses are objects of meditation practices: Lục Căn là những đối tượng của Thiền 
Tập —Theo Tỳ Kheo Piyananda trong Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo, bạn phải luôn 
tỉnh thức về những cơ quan của giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và sự tiếp xúc của 
chúng với thế giới bên ngoài. Bạn phải tỉnh thức về những cảm nghĩ phát sinh do kết quả 
của những sự tiếp xúc ấy-—According to Bikkhu Piyananda in The Gems Of Buddhism 
Wisdom, you must always be aware of the sense organs such as eye, ear, nose, ftongue 
and body and the confact they are having with the outside world. You must be aware of 
the feelings that are arising as a result of this contact. 

Mắt đang tiếp xúc với sắc: Eye is now in contact with forms (rupa). 

Tai đang tiếp xúc với thanh: Ear is now in confact with sound. 

Mũi đang tiếp xúc với mùi: Nose is now ¡in conatct with smell. 

Lưỡi đang tiếp xúc với vị: Tongue is now in contact with taste. 

Thân đang tiếp xúc với sự xúc chạm: Body is now in contact with touching. 

Ý đang tiếp xúc với vạn pháp: Mind is now in contact with all things (đharma). 

Theo Tỳ Kheo Bồ Đề trong Vi Diệu Pháp, trong phần đại cương của những phân loại linh 
tinh, có sấu căn—According to Bhikkhu Bodhi in Abhidhamma, In the compendium of 
mixed categories there are SIX rOOfS: 


c-1)Bất thiện căn——Unwholesome Roots: 


)) 
ñ) 


ii) 


Tham: Greed. 
Sân: Hatred. 
S1: Delusion. 


c-2)Thiện căn—Wholesome Roots: 


1V) 
v) 
À9) 
6) 
7) 


ỡ) 


1) 

1) 
11) 
1V) 


v) 


Vô tham: Non-greed. 

Vô sân: Non-hatred. 

Vô sĩ: Non-delusion. 

Lục Căn Nhân: Š1x chief causes In the Theory of Causal Relation—See Chapter 35. 

Lục Căn Nhân Tứ Trợ Duyên: Six Chief Causes (hetu) and four Sub-causes—See 
Chapter 35. 

Lục Cấu: Six defiled things—Theo Câu Xá Luận có sáu điều làm ô uế tịnh tâm— 
According to the Kosa Sastra, there are six things that defile the pure mind: 

Não (phiền muộn): Vexation. 

Siểm (nịnh nọt): Flattery. 

Kiêu (khi lờn người khác): Arrogance. 

Cuồng (Dối gạt người khác): Exaggeration. 

Hận: Hatred. 


4381 


vi) Hại (làm hại người khác): Malice. 

9) Lục Chúng Câu Sinh Hoặc: Six deceivers—Sáu loại mê hoặc thông thường với chúng 
sanh—The six deceIvers common to all the living: 

1 Tham: Greed. 

1) Sân: Anger. 

11) Vô Minh: Si—lgnorance. 

iv) Hôn trầm: Torpor. 

v)ạ Nghi hoặc: Doubt. 

vi) Bất Chánh Kiến: Tà kiến——Incorrect views. 

10) Lục Chúng Chánh Hành: Six kinds of proper practice—See Chapter 29. 

11) Lục Chủng Chấn Động—Six earthquakes: Ba loại sáu thứ chấn động —The six 
earthquakes or earth-shakings of which there are three categories: 

a) Sáu thời chấn động theo Kinh Trường A Hàm—Earthquakes in the six periods of a day, 
according to the Long Agama Sutra: 

1 Lúc Phật nhập thai: At the Buddhaˆs conception. 

1) Lúc Phật xuất thai: At the Buddhaˆs birth. 

11) Lúc Phật thành đạo: At the Buddhaˆs enlightenment. 

iv) Lúc Phật chuyển Pháp Luân: At the Buddha's first preaching. 

v)_ Lúc thiên ma khuyến thỉnh Ngài sống: When Mara besought him to live. 

vi) Lúc Phật nhập Niết Bàn: At the Buddha”s Nirvana. 

b)_ Sáu phương chấn động theo Kinh Đại Bát Nhã. Khi Thế Tôn nhập sư tử du hý tam muội, 
thì sáu loại chấn động nổi lên—Earthquakes in six directions, according to the Maha- 
PraJna Sutra. The six different kinds of shaking of the chiliocosm, or universe, when the 
Buddha entered Into the samadhi of Joyful wandering: 

¡)_ Đông vọt lên thì Tây chìm xuống: East rose and West sank. 

1) Tây vọt lên thì Đông chìm xuống: West rose and east sank. 

1i) Nam vọt lên thì Bắc chìm xuống: South rose and North sank. 

iv) Bắc vọt lên thì Nam chìm xuống: North rose and South sank. 

v)ạ Bốn bên vọt lên thì chính giữa chìm xuống: Surroundings (borders) rose the centre 
(middle) sank. 

vi) Chính giữa vọt lên thì bốn bên chìm xuống: Centre (middle) rose and surroundings 
(borders) sank. 

c) Sáu tướng chấn động, theo Kinh Hoa Nghiêm—Six laksanas or marks of earthquake, 
according to the Avatamsaka Sutra: 

J)_ Động: Shaking. 

1ñ) Khởi: Rising. 

1i) Dũng (lắc qua lắc lại): Waving. 

1v) Chấn: Reverberating. 

v)_ Giác: Khuấy động—Arousing. 

vi) Hống: Roaring. 

d) Sáu tướng chấn động, theo Kinh Bát Nhã—Six laksanas or marks of earthquake, 
according to the Maha-Prajna Sutra: 

1 Động: Shaking. 

1ñ) Khởi: Rising. 


4382 


1i) Chấn: Reverberating. 

1V) Kích: Khua đập —Beating. 

v) Hống: Roaring. 

vi) Nứt ra: Cracking. 

12) Lục Chúng Khảo: Six types of testing condition—See Chapter lII. 

13) Lục Chủng Quyết Định— Six kinds oƒ certainmy: See Chapter 172. 

14) Lục Chủng Trụ: Six Bodhisattva-stages—Sáu loại trụ vị của Bồ Tát-The six 
bodhisattva-stages in the Bodhisattvabhumi Sutra (Bồ Tát Địa Trì Kinh)—See Chapter 
172 

15) Lục Chúng Vô Vĩ Pháp: Šix non-created elements 

1 Hư không vô vi: Akasa (skÐ—Space. 

11) Trạch diệt vô vi: Pratisamkhya (skt)——Extinction obtained by knowledge. 

11) Phi trạch diệt vô vi: Apratisamkhya-nirodha (skt——Extinction not obtained by knowledge 
but by nature. 

iv) Bất động diệt vô vi: Acala-nirodha (skt—Extinction by a motionless state of heavenly 
meditation. 

v) Thô tưởng diệt vô vi (achieved by an Arhat): Samjna-vedayita-nirodha (skt)—Extinction 
by the stoppage of idea and sensation. 

vi) Chân như vô vi: Tathata (skt)——True suchness. 

16) Lục Cúng Cụ: Sáu món dành trong việc cúng kiến hay sáu món mà Thiển Lâm dâng để 
cúng Phật —S1x articles for worship——See Chapter 137 (II). 

17) Lục Dâm Ba La Di: Sáu cách phạm tội dâm dục dẫn đến trọng tội Ba-La-Di (trọng tội 
của Bồ Tát —Six ways of sexual misconduct which lead to a Parajika offense (major 
offense for a Bodhisattva). 

) Tự mình phạm tội dâm: To engage In sexual intercourses by oneself. 

1) Bảo người dâm dục: To encourage others to commit sexual misconduct. 

11) Tán thán người tà dâm: To praise one who commits sexual misconduct. 

1v) Phương tiện tà dâm: To commit sexual misconduct by expedient means. 

v)_ Thấy người tà dâm mà hoan hỷ: To rejoice at witnessing committing sexual misconduct. 

vi) Dùng bùa chú để phạm tội tà dâm: To commit sexual misconduct through incantation or 
deviant mantras. 

18) Lục Diệu Môn— Six wonderƒul đoors: See Chapter 60. 

19) Lục Dụ: Six illustrations of unreality—Sáu thì dụ về mộng huyễn—Six illustrations of 
unreality in the Diamond Sutra: 

1) Mộng: A dream. 

1) Huyễn: A phantom. 

11) Bào: A bubble. 

1V) Ảnh: A shadow. 

v)ạậ Sương Mai: Dew. 

vi) Điển Chớp: Lighting. 

20) Lục Dục và Ngũ Trần: Six desires and the five gunas (dusts). 

a) Sáu dục ——The six sensual aftfractons: 

1) Sắc Dục: Colour—Sự ham muốn hấp dẫn của màu sắc——The sensual attraction of colour. 

1) Hình Mạo Dục: Form. 


4383 


11) Uy Nghị Tư Thái Dục: Carriage. 

iv) Ngữ Ngôn Âm Thanh Dục: Voice or Speech. 

v)_ Tế Hoạt Dục: Softness or Smoothness. 

vi) Nhân Tướng Dục: Features. 

b) Ngũ Trần: Pancavisayarasa (p)—Five dusts—Five indulgences of the senses—Năm trần 
hay năm cảnh sắc The objects of the five senses, which being dusty or earthly things 
can taint the true nature. 

)_ Sắc Trần: Form. 

1) Thinh Trần: Sound. 

1i) Hương Trần: Smell. 

iv) Vị Trân: Flavor. 

v) Xúc Trần: Touch. 

21) Lục Dục Nữ Nhân: Si1x feminine attractions—Sáu loại dục mà người nữ ưa thích. 

¡_ Sắc dục: Attraction to Colour. 

1) Hình mạo dục: Attraction to Looks. 

11) Uy nghi dục: Attraction to Style. 

1V) Ngôn ngữ dục: Attraction to TaÏlk. 

v) Âm thanh dục: Attraction to VoIce. 

vi) Hình thái dục: Attraction to Carriage. 

22) Lục Dục Thiên— Six Destre Heavens: See Chapter 169. 

23) Lục Đại— Sïix great elemenfs: ŠSad-dhatavah (skÙ——S1x fundamental elements—S1x great 
or fundamental elements: 

) Địa Giới: Địa Đại—Đất—Earth element—See Chapter 41. 

1i) Thủy Giới: Thủy Đại—Nước—Water element. 

ññ Hỏa Giới: Hỏa Đại —Lửỷa—Fire element. 

1V) Phong Giới: Phong Đại—Gió—Wnnd or Air elemernt. 

v)ạ Không Giới: Không Đại—Hư không——Space elemetrt. 

vi) Thức Giới: Thức Đại—Tâm Thức—Mind or Perception. 

24) Lục Đại Phiền Não—Six great klesas, passions or disfressers: Sáu phiền não lớn. 

_ Tham Phiển Não: Raga (skU—Phiển não gây ra bởi tham ái hay muốn có (nhiễm trước 
thành tính rồi sinh ra khổ nghiệp)—Afflictions caused by desire or desire to have. 

ii) Sân Phiển Não: Pratigha (skt——Afflictions caused by resentment or anger 
gây ra bởi sân hận (do căm ghét mà thành tính, dựa vào bất an và ác hành mà tạo thành 
nghiệp). 

1i) Si Phiển Nã: Mudhaya (skt)—oAfflictions caused by stupidity or ignorance—Phiển não 
gây ra bởi si mê (mê muội mờ ám về sự lý mà thành tính, dựa vào những nghi hoặc mà 
tác thành nghiệp). 

iv) Afflictions caused by pride or self-conceit: Mana (skt——Mạn Phiểền Não—Phiễn não gây 
ra bởi kiêu ngạo (do thói cậy mình tài hơn người mà thành tính và sanh ra khổ nghiệp). 

v)_ Nghi Phiển Não: Vicitiksa (skÙ——Afflictons caused by doubt—Phiền não gây ra bởi nghi 
hoặc (do ngờ vực về chân lý mà thành tính, từ đó ngăn cần tín tâm rồi hành động tà vạy 
mà thành nghiệp). 


Phiểền não 














4384 


vi) Ác Kiến Phiển Não: Drishti (skQ—Afflictions caused by False views—Phiển não gây ra 
bởi ác kiến hay tà kiến (do ác kiến suy nghĩ đảo điên mà thành tính, ngăn cần thiện kiến 
rồi hành động tà vạy gây ra ác nghiệp). 

25) Lục Đại Quán—Six clemenfs im medifafion: See Six kinds of contemplation—See 
Chapter 61. 

26) Lục Đạo: Š1x conditions of senftlent exIstence—SIx gatls—See Chapters 163, 164, 165, 
166, 167, 168, and 169. 

27) Lục Điểm Tái Sanh: Six places in the body that represent the six paths of rebirth: See 
Chapter 89. 

28) Lục Độ Ba La Mật— Six Paramfas: Š1x perfections—See Chapter 27. 

29) Lục Đức: Six charateristics of a Bhagavat—Sáu đặc tánh của từ Bạt Già Phạm, cũng là 
một trong những danh hiệu của Phật —The six charateristics of a Bhagavat, which is one 
of a Buddha's titles: 

1 Tự Tại: Sovereign. 

1) Cực Thịnh (Huy hoàng): Glorious. 

11) Đoan Nghiêm: MaJestic. 

1v) Danh Tiếng: Famous. 

v)_ Cát Tường (tốt lành): Propitious. 

vi) Tôn Quý (cao quý): Honoured. 

30) Lục Hạnh Quán: Six subjects in meditation—Sáu đối tượng thiển quán. Bằng thiển quán 
chúng ta có thể vượt qua mọi ảo tưởng dục vọng—By meditations on the distasteful and 
the delight, delusions and passions may be overcome: 

a) Ba hạ quán hạnh—The three lower practices or distasteful matters: 

¡)_ Thô tục lỗ mãng: Coarseness. 

ii) Khổ: Suffering. 

11) Chướng: Resistance. 

b)_ Ba thượng hạnh quán —The three higher practices delight matters: 

1V) Tịnh: Calm. 

v)ạ Diệu: Mystic. 

vi) Ly: Free. 

31) Lục Hằng Trú: Satata-vihara (p—S1x stable states—Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có sáu hằng trú —According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses 
ofthe Buddha, there are six stable states: 

)_ Ở đây vị Tỳ Kheo, mắt thấy sắc, không có hoan hỷ, không có ưu phiền, an trú xả, chánh 
niệm, giác tỉnh: Here a monk, on seeing an object with the eye, ¡is neither pleased 
(sumano) nor displeased (dummano), but remains equable (upekhako), mindful and 
clearly aware. 

1) Ở đây vị Tỳ Kheo, tai nghe tiếng, không có hoan hỷ, không có ưu phiền, an trú xả, chánh 
niệm, tỉnh giác: Here a monk, on hearing a sound with the ear, ¡is neither pleased nor 
displeased, but remains equable, mindful and clearly aware. 

ii) Ở đây vị Tỳ Kheo, mũi ngửi hương, không có hoan hỷ, không có ưu phiển, an trú xả, 
chánh niệm, tỉnh giác: Here a monk, on smelling a smell with the nose, ¡is neither 
pleased nor displeased, but remains equable, mindful and clearly aware. 


4385 


iv) Ở đây vị Tỳ Kheo, lưỡi nếm vị, không có hoan hỷ, không có ưu phiền, an trú xả, chánh 
niệm, tỉnh giác: Here a monk, on tasting a flavour with the tongue, is neither pleased nor 
displeased, but remains equable, mindful and clearly aware. 

V) Ở đây vị Tỳ Kheo, thân xúc chạm, không có hoan hỷ, không có ưu phiển, an trú xả, 
chánh niệm, tỉnh giác: Here a monk, on touching a tangible object with the body, is 
neither pleased not displeased, but remains equable, mindful and clearly aware. 

vi) Ở đây vị Tỳ Kheo, ý nhận thức pháp, không có hoan hỷ, không có ưu phiển, an trú xả, 
chánh niệm, tỉnh giác: Here a monk, on cognising a mental object with the mind, is 
neither pleased nor displeased, but remains equable, mindful and clearly aware. 

32) Lục Hòa Hợp: Sáu hòa hợp—Sự hòa hợp giữa sáu căn với sáu trần—The six unions of 
the six sense organs with the six obJects of the senses: 

¡)_ Mắt phải hòa hợp với vật thấy: The eye is in union with the object seen. 

1) Tai phải hòa hợp với âm thanh nghe: The ear is in union with the sound heard. 

1) Mũi phải hòa hợp với mùi ngữi: The nose ¡is in union with the smell smelt. 

1v) Lưỡi phải hòa hợp với vị được nếm: The tongue ïs in union with the taste tasted. 

v)_ Thân phải hòa hợp với vật tiếp xúc: The body is in union with the thing touched. 

vi) Ý phải hòa hợp với điều suy nghĩ: The mind is in union with the thoughi. 

33) Lục Hòa Kính Pháp: ŠSix points oŸ reverent harmony or unity In a monastery—See 
Chapter 154. 

34) Lục Huệ— Six kinds 9ƒ wisdom: See Chapter 108. 

35) Lục KếtF—Six cords: Theo Kinh Lăng Già, dây vải kết thành sáu vòng và sáu nút liên 
tục. Vải tượng trưng cho sự đồng nhất và những nút tượng trưng cho sự dị biệt— 
According to the Lankavatara Sutra, a cloth or cord tied in six consecutive double loops 
and knots. The cloth represents the fundamental unity, the knots the apparent diversity—— 
See Chapter 54. 

36) Lục Ngoại Xứ: Bahirani-ayatanani (p)—Six external sense-spheres—Theo Kinh Phúng 
Tụng trong Trường Bộ Kinh, có sấu ngoại xứ—According to the Sangiti Sutta In the Long 
Discourses of the Buddha, there are six external sense-spheres: 

1) Sắc Xứ: Rupayatanam (p)—Sight-object. 

1) Thanh Xứ: Sound-sense-sphere. 

111) Hương Xứ: Smell-sense-sphere. 

1V) VỊ Xứ: Taste-sense-sphere. 

v) Xúc Xứ: Phottabbayatanam (p)—Tangible obJect. 

vi) Pháp Xứ: Dhammayatanam (p)—Mind-obJect. 

37) Lục Nhân: Š1x causatlons of the stages of bodhisattva development—See Chapter 35. 

38) Lục Nhẫn: Six kinds of enduance—See Chapter 129. 

39) Lục Nhập— Six enfrances: Sadayatana (skÙ—See Chapter I 16. 

40) Lục Nhiễm Tâm: Six mental taints—See Chapter 54. 

4I) Lục Niệm Pháp: Anussat-tthanani (p)—Sáu niệm pháp—The six objJects of 
recollection—SIx thoughts to dwell upon. 

1) Niệm Phật: The Buddha. 

11) Niệm Pháp: The Law. 

11) Niệm Tăng: The Order. 

1V) Niệm Giới: The Commandments or morality. 


4386 


v)ạ Niệm Thí: The Almsgiving or renunciation. 

vi) Niệm Thiên: The Heaven (deva) with 1ts prospectIVe JOys. 

42) Lục Nội Xứ: Aljhattikam ayatanam (p)—S1x Internal sense-spheres—Theo Kinh Phúng 
Tụng trong Trường Bộ Kinh, có sáu nội xứ—According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are six internal sense-spheres: 

I1) Nhãn Xứ: Eye-sense-sphere. 

1) Nhĩ Xứ: Ear-sense-sphere. 

1i) Tỷ Xứ: Nose-sense-sphere. 

1v) Thiệt Xứ: Tongue-sense-sphere. 

v) Thân Xứ: Kayayatanam (p)—Body-sense-sphere. 

vi) Ý Xứ: Manayatanam (p)—Mind-sense-sphere. 

43) Lục Pháp Giới: Sáu giới pháp của Thức Xoa Ma NÑa—Six prohibition rules for a female 
devotee. 

)_ Bất Dâm: Chẳng dâm dục cũng chẳng chạm vào người nam——Not indelicacy of contact 
with a male. 

1ñ) Bất Đạo: Chẳng trộm đạo——Not purloining for cash. 

1i) Bất Sát: Không giết hại sinh vật—Not killing animals. 

iv) Bất Cuống Ngữ: Không nói lời dối trá—Not telling untruthfulness. 

v)_ Bất Phi Thời Thực: Chẳng ăn sau ngọ—Not having food after midday meal. 

vi) Bất Ẩm Tửu: Không uống rượu—Not drinking wine or beer. 

44) Lục Quán Pháp: S1x kinds oŸ contemplation—Theo trường phái Thiên Thai, có sáu quán 
pháp —According to the T”ien-T”ai Sect, there are six kinds of contemplation or six kinds 
of Kuan-Ynn: 

1 Đại bi: Most pitiful. 

1) Đại từ: Most mercIiful. 

1i) Sư tử vô úy: Of lion-courage. 

iv) Đại quang phổ chiếu: Of universal light. 

v) Thiên nhân trượng phu: Leaders among gods and men. 

vi) Đại phạm thâm viễn: The most omnipresent Brahma. 

*._ Mỗi phẩm chất của Bồ Tát có công năng diệt trừ chướng ngại trong sáu đường địa ngục, 
nga quỷ, súc sanh, a-tu-la, nhân và thiên—Each of this Bodhisattva”s six qualities (pitiful, 
merciful, lion-courage, universal light, leader among gods and men, brahma) breaks the 
hindrances respectively of the hells, pretas, animals, asuras, men, and devas. 

45) Lục Quyết Trạch Phần Tưởng—Six perceptions conducive to penetrafion: Nibbedha- 
bhagiya-sanna (p)—Theo Kinh Phúng Tụng trong trường Bộ Kinh, có sáu quyết trạch 
phần tưởng—According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there 
are sIX perceptions conducive to penetratIon: 

¡) Vô Thường Tưởng: The perception of impermanenee. 

ii) Khổ Tưởng Trên Vô Thường: The perception of suffering in impermanence. 

ii) Vô Ngã Tưởng trên Khổ: The perception of impersonality in suffering. 

iv) Đoạn Tưởng: The perception of abandoning. 

v)_ Vô Tham Tưởng: The perception of dispassion. 

vi) Diệt Tưởng: The perception of cessation. 


4387 


46) Lục Sanh Loại: Abhijatiyo (p}—S1x specles—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 
Kinh, có sáu loại sanh —According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the 
Buddha, there are six SpecIes. 

1) Có người hắc sanh và sống trong hắc pháp: Here one born ¡in dark conditions, lives a dark 
le. 

1i) Có người hắc sanh và sống tạo bạch pháp: One born in dark conditions lives a bright life. 

1i) Có người hắc sanh và sống tạo Niết Bàn: One born in dark conditions attains Nibbana, 
which 1s neither dark nor bright. Attains Nibbana, which 1s neither dark nor bright. 

1v) Bạch sanh sống tạo hắc pháp: One born in bright conditions lives a dark life. 

v)_ Bạch sanh sống tạo bạch pháp: One born ¡in bright conditions lives a bright life. 

vi) Bạch sanh sống tạo Niết Bàn (Phi Hắc Pháp phi bạch pháp): One born ¡in bright 
conditions attains Nibbana which 1s neither dark nor bright. 

47) Lục Sát Ba La Di: Sáu cách phạm tội giết dẫn tới trọng tội Ba La Di (trong tội của Bồ 
Tá —S1x ways of kiling which lead to a Parajika offense (major offense for a 
Bodhisattva). 

¡) Tự mình giết: To kill by oneself. 

1) Bảo người khác giết: To encourage others to kill. 

1i) Phương tiện giết: To kill by expedient means. 

iv) Khen tặng sự giết: Praising killing. 

v)_ Thấy giết mà tùy hỷ: Rejoice at witnessing killing. 

vi) Dùng bùa chú để giết: KilI through incantation or deviant mantras. 

48) Lục Sự Thành Tựu: Sáu điều khiến cho một vị Bồ tát giữ tròn lục Ba La Mật—Six 
things which enable a Bodhisattva to keep perfectly the sIx paramifas. 

¡)_ Cúng dường: Cúng dường để thành tựu đàn độ—Worshipful offerings. 

1) Hành trì giới luật: Học và hành trì giới giới luật đề thành tựu giới độ—Study and practice 
the moral dutIes. 

ii) Bi mẫn: Pity—Bi mẫn để thành tựu nhẫn độ. 

¡iv) Tĩnh tấn hành trì thiện pháp: Siêng năng làm điều thiện để thành tựu tiến độ—Zeal in 
gøoodness. 

v)_ Ở nơi cô liêu: Ở nơi cô liêu để thành tựu thiển độ—Isolation. 

vi) Pháp lạc: Vui học Phật pháp để thành tựu trí độ—Delight In the law. 

49) Lục Tặc: Six robbers—Sáu tên giặc cướp. Sáu căn được ví với sáu tên mối lái cho giặc 
cướp, cướp đoạt hết công năng pháp tài hay thiện pháp. Sáu tên giặc kia mà đến thì lục 
căn sung sướng vui mừng. Cách để phòng duy nhứt là đừng a tòng với chúngThe six 
cauras or robbers, such as the six senses, the six sense organs are the match-makers, or 
medial agents of the six robbers. The six robbers are also likened to the six pleasures of 
the six sense organs. The only way to prevent them 1s by not acting with them: 

¡)_ Mắt đừng nhìn sắc đẹp: The eye avoiding beauty. 

1i) Tai đừng nghe tiếng du dương: The ear avoiding melodious sound. 

11) Mũi đừng ngữi mùi thơm: The nose avoiding fragrant scent. 

1v) Lưỡi đừng nếm vị ngon: The tongue avoiding tasty flavour. 

v) Thân đừng xúc chạm êm ái: The body avoiding seductions. 

vi) Ý nên kểm giữ tư tưởng: The mind should always control thoughts. 

30) Lục Tâm: 


4388 


a) Six poinfs to develop a true Bodhi Mind—See Chapter 112. 

b)_ Sáu loại Tâm—Six kinds of mind: See Chapter 54. 

51) Lục Tế: Six sins that smother the six paramitas or the pure mind—Theo Trí Độ Luận, có 
sáu thứ chướng tế che đậy mất sáu Ba La Mật hay tịnh tâm——According to the Maha- 
PraJna-Sastra. 

 Xan Tham: Tham lam bỏn xẻn—GŒrudging. 

1) Phá Giới: Commandmenf-breaking. 

1i) Sân Nhuế: Nóng nảy giận dữ——Anger. 

iv) Liên Niệm: Thương nhớ luyến ái gia đình —Family attachment. 

v)ạ_ Tán Loạn: Confused thoughts or scattered mind. 

vi) Ngu Sĩ: Ignorance or sfupidity. 

52) Lục Thành Tựu: Six perfections (paramitas)—Sáu loại thành tựu, thường mở đầu các 
kinh—SIx perfections found In the opening phrase of each sutra: 

¡)_ Tín Thành Tự: Lấy chữ “Như Vậy” làm tín thành tựu—““Thus” implies perfect faith. 

1) Văn Thành Tựu: Lấy hai chữ “Ngã Văn” hay “Tôi nghe” làm văn thành tựu—“I Have 
Heard” implies perfect hearing. 

1i) Thời Thành Tựu: Lấy hai chữ “Nhất Thời” hay “một thuở” làm thời thành tựu—“Once” 
1mplies the perfect time. 

iv) Chủ Thành Tựu: Lấy chữ “Phật” chỉ rõ vị chủ thuyết pháp làm chủ thành tựu—“The 
Buddha” implies the perfect lord or masfter. 

v) Xứ Thành Tựu: Lấy các chữ như “Tại núi Kỳ Xà Quật” làm xứ thành tựu—“On Mount 
Grdhrakuta” implies the perfect place. 

vi) Chúng Thành Tựu: Lấy các chữ “Đại Tỳ Kheo Chúng” làm chúng thành tựu—“With the 
øreat assembly of bhiksus” Implies the perfect assembly. 

53) Lục Thâu Ba La Di: Sáu cách phạm tội trộm cắp dẫn đến trọng tội Ba-La-Di (trọng tội 
của Bồ Tát)—Six ways of stealing which lead to a Parajaka offense (major offense for a 
Bodhisattva). 

¡)_ Tự mình trộm cắp: Stealing committed by oneself. 

1) Bảo người trộm: To encourage others to steal. 

1i) Phương tiện trộm cắp: Steal by expedient means. 

iv) Tán thán sự trộm cắp: To praise stealing. 

v)_ Thấy trộm cướp mà tùy hỷ: To rejoice at witnessing stealing. 

vi) Dùng bùa chú trộm cướp: Steal through incantation or deviant manfras. 

34) Lục Thọ Thân: Vedana-kaya (p)—S1x groups of feeling——Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có sáu thọ thân—According to the Sangiti Sutfa In the Long Discourses 
of the Buddha, there are six øroups of feeling: 

1) Nhãn xúc sở sanh thọ: Cakkhu-samphassaja-vedana (p)—Feeling based on eye-contact. 

1) Nhĩ xúc sở sanh thọ: Feeling based on ear-conftact. 

1i) Tỷ xúc sở sanh thọ: Feeling based on nose-confact. 

iv) Thiệt xúc sở sanh thọ: Feeling based on tongue-confact. 

v)_ Thân xúc sở sanh thọ: Feeling based on body-contact. 

À9) Ý xúc sở sanh thọ: Feeling based on mind-conftact. 


4389 


55) Lục Thoại: Six auspicious indications—Sáu điểm kiết tường khi Phật thuyết kinh Pháp 
Hoa—The six auspiIclous Iindications attributed to the Buddha as a preliminary to his 
delivery of the Lotus Sutra: 

¡_ Bài thuyết khai thị về vô lượng của Đức Phật: The Buddha”s opening address on the 
Infinite. 

1) Phật tam ma địa: The Buddha”s samadhi. 

11) Mưa hoa: The rain of flowers. 

iv) Mặt đất run chuyển: The earthquake. 

v)_ Người mục kích cảm thấy dễ chịu: The delight of the beholders. 

vi) Phật phóng quang: The Buddha-ray. 

56) Lục Thông: Abhijna or Sadabhijna (skt)—S1x supernatural powers—SIx miraculous or 
transcendentalÐ powers—SIx magical penetrations—S1x superknowledges—See Chapter 
102. 

J_ Thiên nhãn thông: Divyacaksu (sk—DIvine eye—Power to see what one wills to see 
anywhere. 

1) Thiên nhĩ thông: Divyasrotra (skt—Divine ear—Power to hear and understand all 
languages. 

11) Tha tâm thông: Paracitta-Jnana (skÐ—Ability to perceive other person's thoughts— 
Power to read thoughts. 

1V) Túc mạng thông: Purvanivasanu-jnana (skÙ—Remember one's former state of 
exIstence——Super knowledge of past lives of one”s own. 

v)_ Biết được các đời quá khứ của người khác: Super knowledge of former lives of others. 

vi) Lậu tận thông: Asravaksaya-jnana (skt)—The deliverance of mind from passions— 





Supernatural consciousness of the waning of viclous propensifles or extinction of the 
cankers. 

57) Lục Thức: Six Consclousnesses—SIX conceptlons (consciousnesses)—The perceptions 
and discernings of the six organs of sense: 

Nhãn thức: Sight consciousness. 

11) Nhĩ thức: Hearing consciousness. 

1i) Tỷ thức: Scent consciousness. 

1V) Thiệt thức: Taste conscIousness. 

v) Thân thức: Body consciousness. 

vì) Ý thức: Mana (skÐ—Mind conscIousness. 

38) Lục Tín: Š1x elements of faith—See Chapter 209. 

359) Lục Tình: Sáu tình khởi lên từ sấu căn—Six emotions arising from the six organs of 
Sense. 

1) Nhãn Tình: Tình khởi lên từ nhãn căn hay mắt —Emotions arising from the eyes. 

1i) Nhĩ Tình: Tình khởi lên từ nhĩ căn hay ta—Emotions arising from the ears. 

1i) Tỷ Tình: Tình khởi lên từ tỹ căn hay mũi—Emotions arising from the nose. 

¡v) Thiệt Tình: Tình khởi lên tứ thiệt căn hay lưỡi—Emotions arising from the tongue. 

v)_ Thân Tình: Tình khởi lên từ thân căn—Emotions arising from the body. 

vi) Ý Tình: Tình khởi lên từ ý căn—=Emotions arising from the mind. 

60) Lục Tránh Căn—Sïx roofs 0ƒ confenfion: Vivada-mulam (p)—See Chapter 154. 


4390 


61) Lục Trần: Lục Cảnh—S¡x sense-objects—Six gunas—Six dusts—Sáu trần sanh ra bởi 
sáu căn và sáu đối tượng của căn là sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Lục trần chạm với 
lục căn khởi sanh lục thức—Six objects (inherent qualities produced by the objects and 
Organs of sense, 1.e. sight or visible obJects, sounds, smell, taste, touch, and idea, thought, 
or mental obJects). The six sense-obJects collide with their respecfive sense-organs ø1ving 
TIS€ fO SIX fyp€s Of consciIousness. 

¡)_ Sắc trần: Ruparammana (p)—Forms—The visual object. 

ii) Thanh trần: Saddarammana (p)—Sounds—The audible object. 

1i) Hương trần: Grandharammana (p)—Odors—The ordourferous object. 

iv)_ Vị trần: Rasarammana (p)—Taste—The sapid object. 

v)_ Xúc trần: Phassarammana (p) Touch (Tangible)——The tactile object. 

vi) Pháp trần: Dhammarammana (p)—Mental objects—The mental object. 

62) Lục Trước Tâm: Six bonds of the mind—Sáu loại tâm chấp trước—The six bonds or the 
mind of the six bonds: 

I1) Tâm tham trước: Greedy mind. 

1) Tâm ái trước: Mind attached to love—Mind of sensual love. 

11) Tâm sân trước: Mind full of hate. 

1V) Tâm nghi trước: Mind full of doubt. 

v) Tâm dục trước: Mind full of lust. 

vi) Tâm mạn trước: Mind full of pride. 

63) Lục Tụ—Six kinds oƒ wrong-doing: Sáu loại tội lỗi của Tăng chúng—See Chapter 36. 

64) Lục Tư Thân: ŠSancetana-kaya (p}—S1x groups of volition——Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có sáu tư thân—According to the Sangiti Sutta In the Long Discourses 
of the Buddha, there are six øroups of volition: 

¡)_ Sắc Tư: Voliton based on sights. 

1) Thanh Tư: Volition based on sounds. 

111) Hương Tư: Volition based on smells. 

1V) VỊ Tư: Volition based on tastes. 

v) Xúc Tư: Volition based on touches. 

vi) Pháp Tư: Volition based on mind-obJects. 

65) Lục Tướng: S1x characteristics: —See Chapter 92. 

66) Lục Tưởng Thân: Sanna-kaya (p)—Six groups of perception—Theo Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh, có sáu tưởng thân—According to the Sangiti Sutta ¡in the Long 
Discourses of the Buddha, there are sIx øroups of perceptIon: 

¡)_ Sắc Tưởng: Rupa-sanna (p)—Perception of sights. 

1) Thanh Tưởng: Perception of sounds. 

1i) Hương tưởng: Perception of smell. 

iv) Vị Tưởng: Perception of taste. 

v)_ Xúc Tưởng: Perception of touch. 

vi) Pháp tưởng: Dhamma-sanna (p)—Perception of mind-objects. 

67) Lục Vật: Six things which a monk must have—Sáu vật mà Tỳ Kheo phải có. 

a) Tam Y—Three robes or garmenIs: 

Tăng Già Lê: Sanghati (sk)—The nine-patched robe—Đại y hay áo cửu điều (chín 
mảnh). 








4391 


1) Uất Đa La Tăng: Uttara-sanghati (skU)—The stole of seven pieces or seven-patched 
robe—Trung y hay áo thất điều (bẩy mảnh). 

11) An Đà Hội: Antara-vasaka (sk —The skirk of Iinner garment of five pieces—Hạ y hay 
áo ngũ điều (năm mảnh). 

b) Tam Vật —Three things: 

iv) Thiết Đa La: Patra (skt)—Begging bowl—Bát sắt. 

v)_ Ni Sư Đàn: Nisidana (skt——A stool—vải lót ngồi hay ghế đẩu nhỏ. 

vi) Túi lọc nước: A wafter sfrainer. 

68) Lục Vọng Ba La Di—S¡x ways 0ƒ lying which leqad to a Parajika o[ƒense (major 0ƒ[ƒfense 
or a Bodhisatfva): Sáu cách phạm tội nói dối dẫn đến trọng tội Ba-La-Di (trọng tội của 
Bồ Tát). 

¡Tự mình nói dối: To use false words and speech by oneself. 

1i) _ Khuyến khích người nói dối: To encourage others to lie. 

11) Phương tiện nói láo: To lie by expedient means. 

1v) Tán thán người nói láo: To praIse those who le. 

v)_ Nghe thấy người nói láo mà hoan hỷ: To rejoice at witnessing lying. 

vi) Dùng bùa chú để nói láo gạt người: To lie through incantation or deviant mantras. 

69) Lục Vô Thượng— Six unsurpassed things: Anuttariyam (p}—Theo Kinh Phúng Tụng 
trong trường Bộ Kinh, có sáu vô thượng —According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are six unsurpassed things: 

¡)_ Kiến Vô Thượng: Unsurpassed sights. 

1) Văn Vô Thượng: Unsurpased things heard. 

1i) Lợi Đắc Vô Thượng: Unsurpassed gains. 

1V) Học Giới Vô Thượng: Unsurpassed trainings. 

v)ạ Hành Vô Thượng: Pari-cariyanuttariyam (p}—Unsurpassed forms of service. 

vi) Ức Niệm Vô Thượng: Unsurpassed objects of recollection. 

70) Lục Xuất Ly Giới: Nissaraniya-dhatuyo (p)—Six elements making for deliverance— 
Chapter 154. 

71) Lục Xúc Thân— Six groups oƒ confacfs: Phassa-kaya (p)—Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có sáu xúc thân—According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses 
of the Buddha, there are six øgroups of conftacts: 

1) Nhãn Xúc: Eye-contact. 

1) Nhĩ Xúc: Ear-contact. 

1i) Tỷ Xúc: Nose-contact. 

1V) Thiệt Xúc: Tongue-contact. 

v) Thân Xúc: Body-contact. 

vì) Ý Xúc: Mano-samphasso (p)—Mind-contact. 

72) Lục Y: Six senses on which one relies—Sáu giác quan hay sáu chỗ để nhận biết —The 
SIX senses on which one relies or from which knowledge 1s received: 

)_ Mắt: Eyes. 

1) Tai: Ears. 

11) Mũi: Nose. 

1V) Lưỡi: Tongue. 

vỳạ Thân: Body. 








4392 


vi) Ý: Mind. 

73) Sáu Cung Kính Pháp— Six kinds 0ƒ respecf: Garava (p)—See Chapter 154. 

74) Sáu điều khó gặp: Six difficult things. 

a) 

1 Được sanh ra làm người là khó: To be born in human form. 

11) Được sanh ra cùng thời với Phật là khó: To be born In the Buddha-age. 

11) To hear the true Buddha-law: Nghe được chánh pháp là khó. 

1V) To beget a good heart: Có tâm lành là khó. 

v)_ To be born in the central kingdom: Được sanh ra nơi trung tâm vương quốc là khó. 

vi) To be perfect: Tu tập được quả vị là khó. 

b) 

1) Ngộ Phật Thế Nan: Sanh ra nhằm thời có Phật là khó——To be born in the Buddha-age. 

1) Văn Chánh Pháp Nan: Nghe được chánh pháp là khó——To hear the true Buddha-law. 

11) Sanh Thiện Tâm Nan: Sanh được thiện tâm là khó——To beget a good heart. 

iv) Sanh Trung Quốc Nan: Được sanh ra trong xứ trung tâm là khó—To be born ¡in the 
central kingdom. 

v)_ Đắc Nhân Thân Nan: Được thân người là khó——To be in human form. 

vi) Toàn Căn Nan: Được đây đủ các căn là khó——To be perfect. 

75) Sáu điều kiện có khuynh hướng tận diệt tham dục (Đúc Phật và Phật Pháp): Six 
conditions tend to the eradication of sense-desires (The Buddha and His Teachinss). 

ï)_ Nhận thức về mối nguy hại của đối tượng: Perceiving the loathsomeness of the objects. 

ii) Kiên trì quán tưởng về những mối nguy hại ấy: Constant meditation on loathsomeness. 

111) Thu thúc lục căn: Sense-restraint. 

iv) Điều tiết việc ăn uống (Ăn uống có độ lượng): Moderation in food. 

v)_ Tạo tình bằng hữu tốt: Good friendship. 

vi) Đàm luận hữu ích: Profitable talk. 

76) Sáu điều kiện sinh hoạt của một vị Sa Môn (Kinh Tứ Thập Nhị Chương): Six conditions 
of living activitiles for a Sramanera (Sutra In Forty-Two Sections)—See Chapter 154. 

77) Sáu điều thành thật giúp cho anh em hòa hợp: Trong Luật Tạng, Đức Phật đã nhắc nhở 
sáu nguyên tắc thành thật để sống hòa hợp—In Vinaya, the Buddha reminded six things 
Of sincerity that will help to lead a Brotherhood to harmony. 

_ Ngôn ngữ từ bi: Sincerity of speech. 

1) Hành vi từ bị: Sincerity and kindness 0Ÿ action. 

iii) Ý chí từ bi và cảm thông: Sincerity and sympathy of spirit. 

iv) Cộng hưởng tài sản: Equal sharing of common property. 

v) Cùng giữ giới thanh tịnh: Following the same pure precepts. 

vi) Cùng giữ chánh kiến: Having right views. 

78) Sáu Không Cung Kính Pháp— Six kimds 0ƒ đisrespecf: Agarava (p)—See Chapter 154. 

79) Sáu Luận Chứng Về Duy Tâm—Six prooƒš for the “Mind-Only ”: See Chapter 55. 

80) Sáu nguy hiểm khi đam mê các loại rượu và thuốc—Six dangers when one attaches to 
addiction 0ƒ alcoholic drinks and drugs: According to the Sigalaka Sutra, there are six 
dangers when one attaches to addiction of alcoholic drinks and drugs—Theo Kinh Thị Ca 
La Việt, có sáu nguy hiểm khi đam mê các loại rượu và thuốc—See Chapter 161. 


4393 


ở1) Sáu nguy hiểm khi đam mê cờ bạc—Six dangers when one afaches to gambling: 
According to the Sigalaka Sutra, there are six dangers when one attaches to gambling—— 
Theo Kinh Thi Ca La Việt, có sáu mối nguy hiểm khi đam mê cờ bạc—See Chapter 161. 

82) Sáu nguy hiểm khi la cà đình đám hý viện—Six dangers when one ƒrequents fairs and 
parfes: According to the Sigalaka Sutra, there are six dangers when one frequents faIrs 
and parties—Theo Kinh Thi Ca La Việt, có sáu nguy hiểm khi la cà đình đám—See 
Chapter 161. 

83) Sáu nguy hiểm của thói quen lười biếng— Six dangers when one af(aches to idleness: 
According to the Sigalaka Sutra, there are six dangers when one attaches to idleness—— 
Theo Kinh Thi Ca La Việt, thói quen lười biếng có sáu mối nguy hiểm—See Chapter 
161. 

84) Sáu mối nguy hiểm khi thân cận ác hữu—Six dangers when one keeps bad company: 
According to the Sigalaka Sutra, there are six dangers when one keeps bad company—— 
Theo Kinh Thi Ca La Việt, có sáu mối nguy hiểm khi thân cận ác hữu (bạn xấu)—See 
Chapter 161. 

85) Sáu nguy hiểm khi du hành trên đường phố phi thời— Six dangers when one wanders 
the streefs at unƒiHing time: According to the Sigalaka Sutra, there are six dangers when 
one wanders the streets at unfitting time——Theo Kinh Thị Ca La Việt, du hành trên đường 
phố phi thời có sáu mối nguy hiểm—See Chapter 161. 

66) Sáu Nguyên Lý— Six general principles: See Chapter 103. 

87) Sáu pháp đưa đến chánh quán định fnh: Theo kinh Trường Bộ, có sáu pháp đưa đến 
chánh quán định tính—S1x things that lead to right reflection on tranguility. According to 
the Digha Nikaya, there are six thinss that lead to right reflection on tranquIÌity: 

¡)_ Tri kiến về Thánh điển trong vị Tỳ Kheo đa văn: Knowledge of the holy scriptures in the 
well-learned Bhiksu. 

ii) Tham vấn nhiều về Phật, Pháp và Thánh Tăng: Questioning much about the Buddha, the 
Dharma and the Sangha of Real Saints. 

1i) Tinh thông giới luật do hành trì và nghiên cứu các giới điều: Mastering the discipline due 
to the practice and study of the rules. 

iv) Thân cận các vị nhiều kinh nghiệm và đức hạnh trong Tăng chúng: Association with 
those more experienced and virtuous In the Order. 

v) Bầu bạn thân thiện và đầy lợi ích với những vị tinh thông giới luật: Sympathetic and 
helpful companionship with experts of the rules. 

vi) Đàm luận các vấn đề về Giới Luật: Talks referring to matters of Rules. 

88) Sáu pháp mật hành của Naropa—Six dharmas oƒ Naropa order: See Chapter 91. 

9) Sáu Pháp Vô Vĩ Trong Duy Thức Học: Š1x unconditioned dharmas. 

) Hư không vô vi: Akasha (skt)——Ùnconditioned Empty Space. 

1) Trạch diệt vô vi: Pratsamkhyanirodha (skÐ——Unconditioned Extinction which 1s attained 
throupgh selection. 

11) Phi trạch vô vi diệt pháp: Apratisamkhyanirodha (skt—Unconditioned Extinction which 
1s Unselected. 

iv) Bất động diệt vô vi: Aninjya (skt——Uncondiioned Unmoving Extinction. 

v) Tưởng thọ diệt vô vi: Samjnavedayitanirodha (skt—Unconditioned Extinction of 
Feeling. 


À9) 


4394 


Chơn như vô vi: Tathata (skt)——Unconditioned True Suchness. 


90) Sáu Suy Tư Đến Uu—Six unpleasurable investigafions: Theo Kinh Phúng Tụng trong 


1) 


ñ) 


ii) 


1V) 


v) 


À9) 


Trường Bộ Kinh, có sáu suy tư đến ưu —According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are six unpleasurable Investigations. 

Khi mắt thấy sắc, ưu khởi lên, sắc ấy được suy tư: When, on seeing a sight-object with 
the eye, one investigates a corresponding obJect productive of displeasure. 

Khi tai nghe tiếng, ưu khởi lên, âm thanh ấy được suy tư: When, on hearing a sound- 
obJect with the ear, one Investigates a corresponding obJect productive of displeasure. 

Khi mũi ngửi hương, ưu khởi lên, mùi hương ấy được suy tư: When, on smelling a smell- 
obJect with the nose, one 1nvestigates a corresponding obJect productive of displeasure. 
Khi lưỡi nếm vị, ưu khởi lên, vị ấy được suy tư: When, on tasting a flavour with the 
fongue, one 1nvesfigates a corresponding obJect productive of displeasure. 

Khi thân xúc chạm, ưu khởi lên, sự xúc chạm ấy được suy tư: When, on touching a touch- 
obJect with the body, one Investigates a corresponding obJect productive of displeasure. 
Khi ý nhận pháp, ưu khởi lên, pháp ấy được suy tư: When, on knowing a mind-object 
with the mind, one 1nvesftigates a corresponding obJect productive of displeasure. 


91) Sáu Suy Tư Đến Xả: Six Indifferent investigations—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường 


1) 


) 


ii) 


1V) 


v) 


VI) 


Bộ Kinh, có sáu suy tư đến xả——According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of 
the Buddha, there are sIx Indifferent investigations. 

Khi mắt thấy sắc, xả khởi lên, sắc ấy được suy tư: When, on seeing a sight-object with 
the eye, one invesfigates a corresponding obJect productive of indiffernce. 

Khi tai nghe tiếng, xả khởi lên, âm thanh ấy được suy tư: When, on hearing a sound- 
object with the ear, one Investigates a corresponding obJect productive of indifference. 
Khi mũi ngửi hương, xả khởi lên, mùi hương ấy được suy tư: When, on smelling a smell- 
object with the nose, one Investigates a corresponding obJect productfive of indifference. 
Khi lưỡi nếm vị, xả khởi lên, vị ấy được suy tư: When, on tasting a flavour with the 
tongue, one Investigates a corresponding obJect productive of indifference. 

Khi thân xúc chạm, xả khởi lên, sự xúc chạm ấy được suy tư: When, on touching a touch- 
object with the body, one Investigates a corresponding obJect productive of indifference. 
Khi ý nhận pháp, xả khởi lên, pháp ấy được suy tư: When, on knowing a mind-object 
with the mind, one 1nvestIigates a corresponding obJect productive of indifference. 


92) Sáu tà kiến về tự ngã— Six wrong views on the “sejf”: See Chapter 44. 
93) Sáu tiến trình phát triển Bồ Tát đạo: Six ordinary developments—Sáu ngôi vị hay giai 


1) 
11) 
11) 
1V) 
v) 


VI) 


đoạn trong tiến trình phát triển Bồ Tát đạo trong Thiên Thai Biệt Giáo——The six ordinary 
developments found ¡in the T”1en-T”ai Differentiated or Separated School: 

Thập Tín VỊ: Ten grades of Bodhisattva faith. 

Thập trụ VỊ: Ten grounds. 

Thập Hồi Hướng Vị: Ten Kinds of Dedications. 

Thập Địa Vị: Thập Địa Bồ Tát —Ten Stages of Bodhisattva. 

Đẳng Giác vị: The fifty-first stage in the fifty-two stages towards the Buddha-bhumi. 

Phật Địa VỊ: Phật Địa—Buddha-ksetra and Buddha-land. 


HH 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 


4395 


(G) Thất Pháp 
Seven Dharmas 


Bảy cảnh giới hữu phúc: Seven happy states (The Buddha and His Teachings)—See 
Chapter 89. 

Bảy chỉ Thiền: Seven Jhana factors—Theo Tỳ Kheo Bồ Đề trong Vi Diệu Pháp, có bảy 
chi Thiển——According to Bhikkhu Bodhi in Abhidhamma, there are seven Jhana Factors: 
Tầm: Initial application. 

Sát: Sustained application. 

Phỉ: Zest. 

Nhất điểm tâm: One-pointedness. 

Hỷ: Joy. 

Lạc: Displeasure. 

Xả: Equanimity. 


HII. Bảy điều đưa một quốc gia đến chỗ phú cường: Seven teachings which lead a country to 


Ù 
2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


prosperity—Trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật đã nhắc nhở những nhà lãnh đạo về 
bẩy điều làm cho đất nước hưng thịnh —In Mahaparinivarna Sutra, the Buddha reminded 
all rulers his seven teachings which lead a country to prosperIty. 

Quốc dân nên thường hội họp thảo luận chính trị và phòng thủ quốc gia: People should 
assemble often to discuss political affairs, and to provide for national defense. 

Quốc dân mọi từng lớp đồng lòng tham gia bàn luận quốc sự: People of all social classes 
should meet together in unity to discuss their national affaIrs. 

Quốc dân nên tôn trọng luật lệ được lưu truyền lại và không thay đổi chúng một cách vô 
lý. Quốc dân cũng nên trọng lễ nghĩa và công lý: People should respect old customs and 
not change them unreasonably, and they should also observe the rules of ceremony and 
maintain justice. 

Quốc dân nên công nhận sự khác biệt về giới tánh và bậc trưởng thượng, cũng như duy trì 
sự thanh tịnh trong gia đình: People should recognize the difference of sex and senIorIty, 
and maintain the purity of family. 

Quốc dân nên hiếu thuận với mẹ cha và trung nghĩa với thầy cô và các bậc trưởng 
thượng: People should be fiial to their parenfs and faithful to their teachers and elders. 
Quốc dân nên tôn danh lăng miếu tổ tiên và bảo tổn nghi lễ hằng năm: People should 
honor the ancestors” shrines and keep up the annual rites. 

Quốc dân nên tôn trọng đạo đức quần chúng, tôn danh và cúng dường những vị đạo sư 
đạo cao đức trọng: People should esteem public morality, honor virtuous conduct, listen 
to honorable teachers and make offerings to them. 


IV. Bảy điều khó tránh: Seven unavoidables. 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


Tái sanh chẳng thể tránh được: Rebirth ¡is unavoidable. 
Già chẳng tránh được: Old age (aging) is unavoidable. 
Bịnh chẳng tránh được: Sickness (1llness) 1s unavoidable. 
Chết chẳng tránh được: Death is unavoidable. 

Tội chẳng tránh được: Punishment for sins 1s unavoidable. 


6) 


7) 
V. 


VI. 


4396 


Phước (hạnh phúc thế gian) chẳng tránh được: Worldly happiness—Happiness for 
gøoodness 1s unavoidable. 

Nhơn duyên chẳng tránh được: Consequences or Cause and effect are unavoidable. 

Bảy Khuynh Hướng Ngủ Ngầm: Seven defilements—See Chapter 111. 

Bảy Loại Cúng Dường Cho Tăng Chúng: Seven kinds of offerings—See Chapter 137. 


VIIBảy Loại Người Đáng Kính Trọng: Seven persons worthy of offerines—Theo Kinh Tự 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 


Hoan Hỷ và Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bảy loại người đáng kính 
trọng—According to the Sampasadaniya Sutta and Sangtti Sutta In the Long Discourses 
of the Buddha, there are seven persons worthy of offerings: 

Câu Phần Giải Thoát: The Both-Ways-Liberated. 

Tuệ Giải Thoát: The Wisdom-Liberated. 

Thân Chứng: The Body-WItness. 

Kiến Chí: The Vision-Attainer. 

Tín Giải Thoát: The Faith-Liberated. 

Tùy Pháp Hành: The Dhamma-Devotee. 

Tùy Tín Hành: The Faith-Devotee. 


VHIIL Bảy pháp bất thối của chúng Tỳ Kheo: Seven factors of non-decline of the Bhiksus— 


1. 


X. 


XI. 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 


See Chapter 154. 

Bảy Pháp Sám Hối: Seven-Limbed Prayer-Tibetan tradiion (composed by the First 
Tibetan Panchen Lama)—See Chapter 133. 

Bảy phép quán thân bất tịnh: Seven types of contemplation on the impure body—See 
Chapter 61. 

Bảy Thức: Seven consciousnesses—Ý thức xãy ra khi giác quan tiếp xúc với đối tượng 
bên ngoài—ConscIousness refers to the perception or discernment which occurs when our 
Sense organs make contact with theIr respectIve obJecfs: 

Nhãn thức: Sight consciousness. 

Nhĩ thức: Hearing conscIousness. 

Tỷ thức: Scent consciousness. 

Thiệt thức: Taste conscIousness. 

Thân thức: Touch consciousness. 

Ý thức: Mạt na thức——Mind (mano) conscIousness. 

Ý căn: Klistamano consciousness. 


XII.Bảy Trường Hợp Khó Niệm Phật: Seven circumstances that are difficult to practice 





Buddha Recitaton—See Chapter 136. 


XIII Bảy Tư thế của Đức Tỳ Lô Giá Na: Seven Postures of Vairocana—See Chapter 57. 


XIV.Thất Ác: Bảy điều ác—Seven evils—Seven sins. 
(A) Ba ác nơi Thân—Three sins of the BOIDY: 


Ũ 
2) 
3) 


Sát sanh: Killing. 
Trộm cướp: Robbing. 
Tà dâm: Adultery. 


(B) Bốn ác nơi Khẩu—Four sins of the SPEECH: 


4) 
5) 


Nói dối: Lying. 
Nói lời chia rẽ: Slander. 


6) 
? 


4397 


Nói lời lấn lướt độc ác: Abuse. 
Nói lời vô ích: Double-tongue (vain conversation). 


XYV.Thất Bồ Đề Phần: Sapta-bodhyangani (sk)—Sambojjhanga (p)—Seven Bodhyangas— 


See Chapter 2l. 


XVI.Thất Chủng Bất Tịnh: Seven kinds of impurity. 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


6) 
? 


Chủng tử bất tịnh: Unclean parental seed—Hạt giống chẳng sạch (nghiệp nhân phiển não 
là giống bên trong và thể xác cha mẹ là giống bên ngoài đều bất tịnh). 

Thọ sanh bất tịnh: Parental intercourse is unclean—Sự thọ sanh chẳng sạch (cha mẹ giao 
cấu, huyết đỏ huyết trắng chẳng sạch). 

Trụ xứ bất tịnh: The womb ¡s unclean—Tử cung của người mẹ chẳng sạch (chín tháng 
trong thai chẳng sạch). 

Thực hám bất tịnh (ăn uống chẳng sạch): The pre-natal blood of the mother 1s not clean. 
Sơ sanh bất tịnh (Lúc mới sanh chẳng sạch): Birth 1s not clean. 

Thân thể chẳng sạch: Ones own flesh is not clean. 

Cứu cánh bất tịnh (Cuối cùng thì toàn thân thối rửa bất tịnh): Oneˆs own putrid corpse is 
not clean at all. 


XVII.Thất Chủng Hữu: Seven stages of existence—Bảy loại hiện hữu trong thế giới loài 


l) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
lở) 


người hay trong bất cứ dục giới nào—The seven stages of existence in a human world or 
1n any desire world: 

Địa ngục hữu: In the hells. 

Súc sanh hữu: As animals. 

Ngạ quỷ hữu: In the hungry ghosts. 

Thiên hữu: In the Devas. 

Nhơn hữu: In the human beings. 

Nghiệp hữu: Karma. 

Thân trung ấm hữu: In the intermediate stage. 


XVIII.Thất Chủng Không: Seven kinds of emptiness—See Chapter 85. 
XIX.Thất Chủng Tâm Sám Hối: Seven mental attitudes in penitential meditation or 


worship—See Chapter 133. 


XX.Thất Chủng Tự Tánh: Seven types of self-nature—Theo Kinh Lăng Già, có bảy loại tự 


l) 
2) 
3) 


4) 
3) 
6) 
1) 


tánh—According to The Lankavatara Sutra, there are seven types of self-nature 
(svabhava): 

Tập Tự Tánh: Amudayasvabhava (skÐ)——Collection or aggregate—Sự tập hợp hay tụ tập. 
Tánh Tự Tánh: Bhavasvabhava (skt—BeIng——ExIstence—Hữu thể hay sự hiện hữu. 
Tướng Tự Tánh: Lakshanasvabhava (sk)—§Symbol—Sign—Dấu hiệu hay cái tượng 
trưng. 

Đại Chủng Tự Tánh: Mahabhutasvabhava (skt)—The elements—Các thành tố. 

Nhân Tự Tánh: Hetusvabhava (skt——Cause or reason—Nguyên nhân hay lý do. 

Duyên Tự Tánh: Pratyayasvabhava (skt)—Causation—Condition—Điều kiện hay duyên. 
Thành Tự Tánh: Nishpattisvabhava (skt)—Sự hoàn thành hay sự toàn hảo—Perfection. 








XXI.Thất Chủng Xả: Seven riddances—Bảy loại xả bổ—§even abandonments. 


Ũ 
2) 
3) 


Tâm tánh bình đẳng, xả bỏ ghét thương: Cherishing non and nothing. 
Xả bỏ kẻ thân người thù: No relations with others. 
Xả bỏ lỗi lầm thương ghét gây ra bởi tham, sân, si....: Riddance of love and hate 


4) 
5) 
6) 
7) 


4398 


Xã bỏ lo âu về lợi tha: Riddance of anxiety about the salvation of others. 

Xả bỏ chấp tướng: Riddance of the clinging of form. 

Xả bỏ mọi vui sướng của mình, đem thí cho người: Giving to others. 

Làm lợi cho kẻ khác mà không mong đền đáp: Benefitting others without hope of return. 


XXIIThất Diệu Pháp: Saddhamma (p)—Seven right practices—Theo Kinh Phúng Tụng 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


7) 


trong Trường Bộ Kinh, có bảy diệu pháp —According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are seven right practIices: 

Ở đây vị Tỳ Kheo có lòng tín; Here a monk who has faith. 

Ở đây vị Tỳ Kheo có tàm: Here a monk who has moral shame. 

Ở đây vị Tỳ Kheo có quý: Here a monk who has moral dread. 

Ở đây vị Tỳ Kheo đa văn: Here a monk who has much learning. 

Ở đây vị Tỳ Kheo có tỉnh tấn: Araddha-viriyo (p)—Here a monk who has aroused vigour. 
Ở đây vị Tỳ Kheo có niệm an trú: Upatthita-sati hot (p}—Here a monk who has 
established mindfulness. 

lộ) đây vị Tỳ Kheo có trí tuệ: Here a monk who possesses wisdom. 


XXIILThất Diệt Tranh Pháp: Saptadhikarana-samatha (skt—Seven rules given ¡in the 


Vinaya for settling disputes among monks and nuns—See Chapter 36. 


XXIV.Thất Đại: Seven elements—See Chapter 41. 
XXY.Thất Điên Đảo: Viparyaya (skÙ—Seven upside-down views—Seven inversions views. 


(A) 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 


Thường điên đảo: Wrong views on permanence. 

Lạc và vô lạc điên đảo: Wrong views on worldly happiness and unhappiness. 
Ngã điên đảo: Wrong views on ego. 

Tịnh và vô tịnh điên đảo: Wrong views on purity and impurity. 

Vô thường điên đảo: Wrong views on impermanenee. 

Vô ngã điên đảo: Wrong views on non-egoism. 

Không điên đảo: Wrong views on emptiness. 


(B) Theo Du Già Luận—According to the Yogacara Sastra: 


Ù 
2) 


3) 


4) 


5) 


6) 
? 


Tưởng Điên Đảo: Evil thoughts or wrong views on (upside down) perception. 

Kiến Điên Đảo: False views or wrong views or illusory or misleading views. To see 
things upside down. 

Tâm Điên Đảo: Deluded or upside down mind, or miínd following the external 
environments. 

Thường Điên Đảo: Điên đảo cho vô thường là thường—Wrong views on permanence and 
1mpermanence. 

Lạc Điên Đảo: Điên đảo cho khổ là vui—Wrong views on worldly happiness and 
unhappiness. 

Ngã Điên Đảo: Điên đảo cho vô ngã là ngã—Wrong views on ego and non-ego. 

Tịnh Điên Đảo: Điên đảo cho bất tịnh là tịnh—Wrong views on purity and impurity. 


XXVI.Thất Định Cụ: Seven requisites of concentration—Theo Kinh Phúng Tụng trong 


Ù 
2) 


Trường Bộ Kinh, có bảy định cụ—According to the Sangiti Sutta ¡in the Long Discourses 
of the Buddha, there are seven requisites of concentration. 

Chánh Tri Kiến: Right views. 

Chánh Tư Duy: Right Thought. 


3) 
4) 
5) 
6) 
? 


4399 


Chánh Ngữ: Right speech. 

Chánh Nghiệp: Right action. 

Chánh Mạng: Right livelihood. 

Chánh Tinh Tấn: Right effort (energy). 
Chánh Niệm: Right mindfulness. 


XXVII.Thất Giác Phần: Bảy giai đoạn tiến đến Tam Bồ Đề—Seven limbs of enlightenment. 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7 


Tỉnh thức: Mindfulness. 

Trạch pháp: Investigation of the Dharma——DIscriminative 1nvestigation of the Dharma. 
Tinh tấn: Zeal—Vigor. 

Hỷ lạc: Joy. 

Thanh tịnh thân tâm: Tranquility of body and mind—Ease of body and mind. 

Thiền định: Concentration. 

Tịnh mặc: Equanimity. 


XXYVIII.Thất Hoa: Seven flowers of enlightenment. 


(A) 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 


Giới thanh tịnh: Commandments are pure. 

Tâm thanh tịnh: Heart 1s pure. 

Kiến thanh tịnh: Views are pure. 

Nghi phân biệt thanh tịnh: Purity in doubt discrimination. 
Phán quyết thanh tịnh: Purity in judgment. 

Hạnh thanh tịnh: Purity in conduct. 

Niết bàn thanh tịnh: Purity in Nirvana. 


(B) Thất Bồ Đề Phần: Seven Bodhyangas: See Chapter 21. 
XXIX.Thất Hữu Y Phúc Nghiệp: Seven grounds for a happy karma through benevolence to 


Ù 
2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


the needy. 

Bố thí cho khách và người lỡ bước: Almsgiving to visitors, travellers or strangers. 

Giúp đỡ người bịnh: Bố thí cho người bịnh và giúp đở người hầu bịnh—Help the sick and 
their nurses. 

Trồng cây và làm vườn cho tịnh xá: Bố thí vườn tược —Gifts of gardens and groves to 
mOoNaSf€rIes. 

Thường xuyên cung cấp thực phẩm cho chư Tăng Ni: Bố thí đồ ăn thường ngày—Regular 
provision of food for the monks and the nuns. 

Thường xuyên cung cấp y áo cho chư Tăng Ni: Regular provision of clothes for the 
monks and the nuns. 

Thường xuyên cung cấp thuốc men cho chư Tăng Ni: Regular provision of medicines to 
the monks and the nuns. 

Tùy lúc bố thí: Practice Almsgiving whenever possible. 


XXX.Thất Kiết Sử: Seven fetters— Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bảy 


kiết sử—According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are 
seven fetters—See Chapter 64 (B-2) (V). 


XXXI.Thất Lực: Seven powers—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bẩy 


Ũ 


lực —According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are 
Seven pOWeTS: 
Tín Lực: Power of faIth. 


4400 


2) Tinh Tấn Lực: Power of energy. 

3) Tàm Lực: Power of moral shame. 

4) Quý Lực: Power of moral dread. 

5) Niệm Lực: Power of mindfulness. 

6) Định Lực: Power of concentration. 

7) Tuệ Lực: Power of wIsdom. 

XXXII.Thất Mạn: Seven arrogances—Seven pretensions—See Chapter 77. 
XXXIII Thất Nạn: Seven calamities—Seven disasters. 

(A) 

I1) Nạn bởi mặt trời mặt trăng lỗi độ—Sun and moon losing their order (eclipses). Too early 
monsoon or too late monsoon. 

2) Nạn bởi các vì sao lỗi độ: Unlucky stars—Constellations irregular. 

3)_ Nạn lửa cháy: Fire. 

4) Nạn lụt: Flood. 

3) Nạn giông bão: Wind-storms——Violent storms. 

6) _ Nạn hạn hán: Drought. 

7) Nạn giặc cướp: Rebellion, invasion and robbers——Hateful bandits anf thieves. 


1) Nạnlửa: Eire. 

2) Nạn nước: Water. 

3) Nạn giông bão: Violent or wind storms. 

4)_ Nạn gươm đao: Knives and staves. 

5)_ Nạn quỷ dữ: Vengeful ghosts. 

6) Nạn gông cùm: Yokes, chains and fetters. 

7) Nạn giặc cướp: Hateful bandits and thieves. 

XXXIV.Thất Nghịch: Seven deadly sins—Seven rebellion acts. 

I1) Làm thân Phật chảy máu: Shedding a Buddha”s blood. 

2) Thí phụ: Giết cha—Killing father. 

3) Thí mẫu: Giết mẹ——Killing mother. 

4) Thí Tăng: Giết Tỳ kheo——Killing a monk. 

5) Thí A xà lê: Giết Thầy dạy đạo—Killing a master (teacher). 

6) Phá kiết ma: Subverting or disrupting monks. 

7) Thí A-la-hán: Killing an Arhat. 

XXXV.Thất Pháp Tài: Seven riches—Bảy cách làm giàu trong chánh pháp —The seven 
riches or seven ways of becoming rich In the Law: 

1) Tín: Faith. 

2) Tấn: Zeal. 

3) Giới: Moral restraint. 

4) Tàm quí: Shame. 

3) Văn: Obedient hearing of the Law. 

6)_ Xả: Abnegation or abandonmert. 

7) Định huệ: Wisdom arising from meditation. 








4401 


XXXVI.Thất Phi Diệu Pháp: Asaddhamma (p)—Seven wrong practices—Theo Kinh Phúng 
Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bảy phi diệu pháp—According to the Sangiti Sutta ¡in the 
Long Discourses of the Buddha, there are seven wrong practices. 

1) Ở đây vị Tỳ Kheo bất tín: Here a monk who lacks faith. 

2) lộ) đây vị Tỳ Kheo vô tàm: Here a monk who lacks moral shame. 

3) Ở đây vị Tỳ Kheo vô quý: Here a monk who lacks moral dread. 

+4) Ở đây vị Tỳ Kheo thiểu văn: Here a monk who has little learning. 

53) Ở đây vị Tỳ Kheo giải đãi: Kusito (p)—Here a monk who is slack. 

6) Ở đây vị Tỳ Kheo thất niệm: Mutthassati (p)——Here a monk who is unmindful. 

7) Ở đây vị Tỳ Kheo liệt tuệ: Here a monk who lacks wisdom. 

XXXVII.Thất Sắc Thiên: Bảy Tầng Trời Sắc Giới—Seven heavens in the form realm. 

(A) 

1l) Tịnh Cư Thiên: The Heavens of Pure Dwelling. 

2) Phạm Thiên: The Brahma Heavens. 

3) Tha Hóa Thiên: The Heavens of Others” Transformation. 

4) Tha Hóa Tự Tại Thiên: The Heavens of Comfort from Transformation. 

5)_ Đâu Suất Thiên: The Tushita Heaven. 

6) Tô Dạ Ma Thiên: Suyama Heaven. 

7) Đao Lợi Thiên: The Heaven of the Thirty-Three. 

(@) 

1) Phạm Thiên: The Brahma Heaven. 

2) Tịnh Cư Thiên: Năm cõi trời Tịnh Cư —The five Pure Dwelling Heavens—Heavens of 
No-Return. 

3) Vô Tưởng Thiên: The No Thought Heaven. 

4)_ Nhứt Thiển Thiên: The First Dhyana Heaven. 

5) Nhị Thiền Thiên: The Second Dhyana Heaven. 

6)_ Tam Thiển Thiên: The Third Dhyana Heaven. 

7) Tứ Thiển Thiên: The Fourth Dhyana Heaven. 

XXXVIIIThất Sứ Giả: Klesas (sk)—Seven messengers—Bảy sứ giả của ác đạo —The 
Seven messengers or agents that cause sentient beings to go down to the evil paths. 

1) Ái dục: Desire. 

2) Sân hận: Anger. 

3) Vướng mắc: Clinging or attachment. 

4) Cống cao ngã mạn: Pride or arrogance. 

3) Vô minh: lgnorance or unenlightenmernt. 

6) Tà kiến: Wrong views. 

7) Nghi hoặc: Doubts. 

XXXIX.Thất Tâm Giới: Seven-realms perception. 

1) Tâm nhãn: Perception produced by eye. 

2) Tâm thiệt: Perception produced by tongue. 

3) Tâm thính: Perception produced by ear. 

4) Tâm tỷ: Perception produced by nose. 

53) Tâm thân: Perception produced by body. 

6) Tâm tưởng: Perception produced by mind. 


4402 


7) Tâm ý: Perception produced by thought. 

XL. Thất Thánh: Seven sacred graces. 

(A) Nội dung của Thất Thánh—Content of the “Seven sacred graces”: 

1) Tín: Faith. 

2) Giới (Trì giới): Observance of the commandmenis. 

3) Văn (Nghe pháp): Hearing Instruction. 

4) Tàm: Shame for self. 

5) Quí: Shame for others. 

6) Xả: Renunciation. 

7) Huệ: Wisdom. 

(B) Theo Đại Thừa, thất Thánh hay bẩy bước đi vào kiến đạo (trí huệ không sai phạm)— 
According to the Mahayana, seven sacred graces or seven grades or steps In virtue 
preceding the entry into faultless wisdom. 

(C) Theo trường phái Câu Xá của Tiểu Thừa, thất Thánh là bảy sự phát triển để đi đến 
Thánh thiện —According to Kosa School of Hinayana, the seven sacred øraces are seven 
developments of holiness. 

XLI Thất Thánh Tài: Ariya-dhanani (p)—Bẩảy tài sẳn—Seven treasures of Enlightened 
Beingss. 

(A) Bảy tài sản của bậc Thánh Nhân—Seven Treasures of Enlightened Beings: 

1) Tín: Đức tin—Faithfulness. 

2) Tấn: Tinh tấn—Vigor. 

3)_ Tàm quý: Hổ với bên ngoài và thẹn với bên trong—Shamefulness. 

4)_ Đa văn: Học nhiều hiểu rộng—Broad knowledge. 

5) Xả: Không chấp giữ trong tâm——Forgiveness or Abandonment. 

6) Định: Tâm không dao động——Concentration or Samadhi. 

7) Huệ: Trí huệ—W¡sdom. 

(B) Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có thất thánh tài—According to the 
SangIti Sutfa In the Long Discourses of the Buddha, there are seven Ariyan treasures: 

1) Tín Tài; The treasure of Faith. 

2) Giới Tài: The treasure of morality. 

3) Tàm Tài: Hiri (p)—The treasure of moral shame. 

4) Quý Tài: Ottappa (p)—The treasure of moral dread. 

3) Văn Tài: Suta (p)—The treasure of learning. 

6) Thí Tài: Caga (p)—The treasure of renunciafion. 

7) Tuệ Tài: Wisdom. 

XLII.Thất Thắng Sự: Bảy loại vô thượng—Seven surpassing qualities of a Buddha. 

1) Phật thân: Buddhaˆs body (his body with thirty-two signs and eighty-four marks). 

2) Phật pháp: His way of universal mercy——Buddha”s dharma or universal law. 

3) Phật huệ: Buddhaˆs wIsdom. 

4) Phật Toàn: Buddhaˆs perfection——HIs perfect insight or doctrine. 

5) Thần lực Phật: Buddha°s supernatural powers. 

6) Khả năng đoạn khổ giải thoát của Đức Phật: Buddha's ability to overcome hindrance 
and attain Deliverance. 

7)_ Phật Niết Bàn: Buddha°s abiding place (Nirvana). 








4403 


XLIII. Thất Thú: Seven gatis of sentient beings—Seven sfates of sentient beings. 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 


Địa ngục: Narakagati (skÐ)——Hells. 

Ngạ quỷ: Preta (skt)—Hungry ghosts. 

Súc sanh: Tiryagyomi (skt——Animals. 

A-tu-la: Asuras (skt——Demons of higher order. 

Nhơn: Manusya (skt)—Humans. 

Phi Nhơn: Non-Humans. 

Thiên: Devas (sk—A genius or higher spiritual being——Gods. 


XLIV.Thất Thù Diệu Sự: Middasa-vatthuni (p)—Seven grounds for commendations—See 


Chapter 154. 


XLV.Thất Thức Trú: Seven stations of consciousness—See Chapter 48. 
XLVI.Thất Thượng Nhân Pháp: Sappurisa-dhamma (p}—Seven qualities of the true man— 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 


Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bảy thượng nhân pháp —According to 
the Sangiti Sutta, there are seven qualities of the true man. 

Trị Pháp: Knower ofthe Dhamma. 

Trị Nghĩa: Atthannu (p)—Knower of the meaning. 

Tự trị: Attannu (p)—Knower oŸ self. 

Trị Lượng: Mattannu (p)—Knower of moderation. 

Trị Thời: Knower of the right time. 

Trị Chúng: Parisannu (p)—Knower of øroups. 

Trị Nhân: Knower of persons. 


XLVII.Thất Tối Thắng: Bảy thứ tối thắng——Seven perfections. 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


?) 


An trụ tối thắng: Perfect rest in the Bodhisattva nature. 

Y chỉ tối thắng: Perfect reliance on or holding fast to the great bodhi (awaken mind). 

Ý quả tối thắng: Perfect resultant aim in pity for all. 

Sự nghiệp tối thắng: Perfect in constant performance. 

Xảo tiện tối thắng: Perfect in able device (for spiritual presenfation). 

Hồi hướng tối thắng (hồi hướng vô thượng Bồ Đề): Perfect direction towards the highest 
bodhi. 

Thanh tịnh tối thắng: Perfect purity and peace. 


XLVTII.Thất Tri: Bảy điều biế—Seven knowings. 


Ũ 
2) 
3) 
4 
5) 
6) 
? 


Biết pháp: To know the Law. 

Biết nghĩa: To know its meaning. 

Biết thời biết việc: To know the times and all duties. 

Biết điều tiết: To know moderation. 

Biết mình: To know oneself. 

Biết người: To know the different classes of people. 

Biết người như những cá nhân: To know people as individuals. 


XLIX. Thất Tùy Miên: Seven tendencies—See Chapter 1 II. 


L. 


Ù 
2) 


Thất Tưởng: Seven perceptions—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bẩy 
thức —According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are 
Seven perceptIons. 

Vô Thường Tưởng: Perception of impermanence. 

Vô Ngã Tưởng: Perception of Not-Self. 


3) 
4) 
5) 
6) 
7 


L 
Ũ 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


lH 


4404 


Bất Tịnh Tưởng: Asubhasanna (p)—Perception of foulness. 
Hoạn Nạn Tưởng: Perception of danger. 

Đoạn Tưởng: Perception of abandonmert. 

Ly Tham Tưởng: Perception of dispassion. 

Diệt Tưởng: Perception of cessation. 


(H) Tám Pháp 
Eight Dharrmas 


(H-1) Bát Pháp 
Eight Dharrmmas 


Bát Âm: Tám âm thanh của Phật —The eight tones of a Buddha's voice: 

Cực hảo âm: beautiful voice. 

Nhu nhuyễn âm: Flexible voice. 

Hòa thích âm: Harmonious voIce. 

Tôn huệ âm: Respectf-producing voice. 

Bất nữ âm: Not effaminate voice. 

Bất ngộ âm: Unerring voice. 

Thâm viễn âm: Deep voice. 

Bất kiệt âm: resonant voice. 

Bát Ba La Di: Tám tội của chư NÑi—Eight parajika, in relation to the sins of a nun: 


(A) Bốn tội đầu là Tứ Đọa— The ƒirst [our sins. 


Ù 
2) 
3) 
4) 


Sát: Killing. 

Đạo: Stealing. 

Dâm: Commit sexual Intercourse. 
Vọng: Lying. 


(B) Bốn tội sau— The last ƒour sins: 


5) 
6) 


a) 
b) 
c) 
đ) 
©) 


|) 


8) 


Đem lòng dâm chạm vào thân thể người nam: Libidinous contact with a male. 

Bất cứ hành động không thích hợp nào đưa đến tà dâm với người nam—Any sort of 
Improper association which leads to adultery: 

Sờ tay người nam: Touch the arms of a male. 

Sờ áo người nam: Touch a male”s shirt. 

Vào phòng người nam: Enter a maleˆs room. 

Đứng một mình với người nam: Stand alone with a male. 

Nói chuyện một mình với người nam ở nơi tư riêng: To converse with a male in a private 
place. 

Cùng đi song đôi với người nam vì bất cứ lý do gì: To promenade with a male for 
whatever reason(s). 

Dựa mình vào người nam: To lean oneˆs back on a male”s back. 


h) 


7) 


8) 


4405 


Hẹn nhau với người nam để tính chuyện dâm đảng: To arrange to meet with a male for 
sexual conduct. 

Phú tàng tha trọng tội giới: Biết đồng đạo phạm tội mà che dấu —Concealing the 
misbehaviour of an equal or inferior nun. 

Tùy thuận bị cử Tỳ Kheo giới: Giao dịch đi lại với Tỳ Kheo không đúng phép——Improper 
dealings with a monk. 


HII. Bát Băng Địa Ngục: Bát Hàn Địa Ngục—See Chapter 163. 
IV. Bát Bất Chánh Kiến: The eight incorrect views—See Bát Tà Kiến in Chapter 44. 


Ý. 


Bát Bất Hiển Thực: The eight negations of the Madhyamika Doctrine—See Bát Bất 
Trung Đạo In Chapter 8. 


VI. Bát Bất Khả Vượt: Bát Kính Giáo—See Chapter 36. 
VII Bát Bất Quá Pháp: Bát Kính Giáo—See Chapter 36. 
VIIL Bát Bất Sinh Pháp: Anutpattikadharma (skt——Eight ways of no-birth—Theo Kinh Lăng 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


Già, có tám cách mà quan niệm vô sinh được thiết lập. Khi tám ý niệm về vô sinh nầy 
được thể chứng thì người ta đạt tới cái nhận biết về sự vô sanh của vạn hữu—According 
to Lankavatara Sutra, there are eipht ways in which the conception of no-birth 1s 
established. When this eightfold notion of no-birth 1s realized, one attains the recognition 
of the birthlessness of all things. 

Chư pháp hay các sự vật chưa từng được sinh ra vì ý niệm sinh và diệt không tổn tại 
trong thực tính: Things have never born because the idea of birth-and-death does not 
obtain In realIty. 

Từ cái đi trước mà có cái sau, và không có phân biệt nào giữa những cái trước và những 
cái sau, cũng như không có sự khởi đầu tuyệt đối nào có thể được quy cho sự vật: From 
that which precedes there 1s that which follows, and there 1s no difference between 
antecedents and consequents, and no absolute beginning can be assigned to anything. 
Nếu bất cứ sự vật nào đã hiện hữu ở đây, thì không có cái gì có thể thay thế nó được trừ 
phi chúng ta tự cho rằng có sự phát nguồn độc lập, điều nầy không thể xãy ra được (theo 
12 nhân duyên thì không có cái gì được gọi là sự phát nguồn độc lập cả): If anything is 
already here, nothing else can take 1s place unless we assume an Independent origin, 
which 1s impossIble. 

Ý niệm về tự tính phát xuất từ sự tưởng tượng, là thứ không được đặt căn bản trên thực 
tính: The notion of self-substance which 1s not based on reality. 

Do bởi sự tùy thuộc tương đối hay y tha khởi hay duyên khởi tính (paratantra) mà chúng 
ta tin là nguồn gốc tự nhiên, nhưng thực ra không có cái gì có thể được gọi là tự tính: 
Because of relative dependence or paratantra, we assume natural origin, but in reality 
there 1s nothing that can be called self-substance. 

Sự nhất tính tuyệt đối của trí tuệ toàn hảo hay trí viên thành (parinishpanna) loại trừ cái 
ý niệm về dị biệt: The absolute oneness of perfect knowledge or parinishpanna excludes 
the idea of otherness. 

Khi cái trí của sự đoạn diệt hoàn toàn (kshayajnana) được thể chứng thì sẽ không bao g1ờ 
còn sự xác định về các phiển não nữa: When the knowledge of complete destruction or 
kshayajnana 1s realized, there 1s never again the assertion of evil passions. 


8) 


1. 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


? 
8) 
X. 


XI. 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


4406 


Trong Pháp thân của tất cả chư Phật có cái nhất thể toàn hảo và không có sự cá biệt nào 
phân khác cả: In the Dharmakaya of all Buddhas there ¡is perfect unity, and no 
differentiating individuation. 

Bát Bất Tịnh: Tám điều bất tịnh cho chư Tăng Ni; tám thứ mà chư Tăng Ni không được 
sở hữu —The eight impure or unclean things for a monk or a nun; eight things that monks 
and nuns are not allowed to possess: 

Giữ vàng: To keep gold. 

Giữ bạc: To keep silver or money. 

Giữ nô lệ nam: Mướn đầy tớ nam——To have male slaves, or manservant. 

Giữ nô lệ nữ: Mướn đầy tớ nữ——To have female slaves, or maidservant. 

Nuôi gia súc hay gia cầm: To raise cattles, birds, or domestic animals. 

Dự trữ bất cứ thứ gì: To keep supplies of grain and silk or of anything—To store anything 
other than the eight appurtenances (tám món cần dùng). 

Buôn bán trao đổi: To trade, or to do business. 

Canh nông: To own and farm the land——To own and cultivate the land. 

Bát Bất Trung Đạo: Eight Negations—See Chapter 8. 

Đại Hải Bát Bất Tư Nghì: Tám pháp bất tư nghì của biển cả—Eight marvellous 
characteristics of the ocean: 

Sâu lần lần (càng ra xa càng sâu): Its gradually increasing depth. 

Chẳng thể tới đáy: Its unfathomableness. 

Cùng một vị mặn: Its universal saltness. 

Thủy triều chẳng bao giờ quá hạn: Its punctual tides. 

Có nhiều châu báu: Its stores of precious things. 

Có chúng sanh thân lớn trú ngụ: Its enormous creatures. 

Chẳng dung chứa xác chết: Its objection to corpses. 

Nhận khắp muôn dòng mưa lũ đổ vào mà vẫn không tăng giảm: Iís unvarying level 
despite all that pours 1nfO 1t. 


XII.Bát Biến Hóa: Tám loại biến hóa hay tám thần thông biến hóa của chư Phật—Eight 


Ù 


2) 


3) 
4) 


5) 


6) 


supernatural powers of transformation, characteristics of every Buddha: 

Năng tiểu: Animan (sk—Có khả năng làm cho nhỏ lại được —To shrink self or others 
(to make self or others smaller), or the world and all things to an atom. 

Năng đại: Mahiman (skt—Có khả năng làm cho lớn ra được —To enlarge self or others 
(to make self or others larger than anything in the world), or the world and all things to fill 
all space. 

Năng khinh: Laghiman (skt—Có khả năng làm cho nhẹ đi được —To make self or others, 
or the world and all things light as a feather (to make self or others lighter). 

Năng tự tại: Vasitva (skt)—Có khả năng làm cho tự tại được—To make self or others any 
size or anywhere at will_——To make everything depends upon oneseTf, all at wIll. 

Năng hữu chủ: Isitva (sk)—Có khả năng làm cho có quyền vô hạn ở khắp mọi nơi và 
trên mọi vật —To make everywhere and everthing to be omnipotent—To be able to 
control all natural laws. 

Năng viễn chí: Prapti (sk)—Có khả năng đến nơi xa được hay như ý thân—To be 
anywhere at will, either by self-transportation or by bringing the destination to himself—— 
To reach any place at wIll. 


? 
8) 


4407 


Năng động: Có khả năng làm cho động được——The be able to shake all things. 
Tùy ý: Prakamya (skt—Có khả năng làm tùy theo ý mình—To be one or many and at 
wIll pass through the solid or through space, or through fire or water, or tranform the four 





elemenfs at wIlÏ, I.e. turn earth into water——To be able to assume any shape. 


XIIIBát Biện: Eight characteristics of a Buddha”s speaking—Tám tài hùng biện của Đức 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


Như Lai—Tám đặc tính của Phật trong lúc nói—Eight characteristics of a Buddha”s 
speaking: 

Bất tê hát biện (không la ó hò hét): Never hectoring. 

Bất mê loạn biện (không mê mờ loạn động): Never misleading or confused. 

Bất bố biện (biện luận không tỏ vẻ khiếp sợ): Fearless. 

Bất kiêu mạn biện: Biện luận không tỏ vẻ kiêu mạn——Never haughty. 

Nghĩa cụ túc biện (biện luận với đầy đủ ý nghĩa): Perfect in meaning. 

Vị cụ túc biện (biện luận với đầy đủ hương vị ý vị): Perfect in flavor. 

Bất chuyết sáp biện (biện luận lưu loát, chẳng vụng về cứng nhắt): Free from harshness. 
Ứng thì phân biệt (biện luận đúng lúc đúng thời): Seasonable or suited to the occasion. 


XIV.Bát Bố Thí: Eight kinds of almsgiving—Eight kinds of dana—Bát Chủng Bố Thí —See 


Chapter 27. 


XV. Bát Bộ Chúng: Bát bộ Thiên Long 1n Chapter 104. 
XVI.Bát Bộ Kim Cang: Tám chúng sanh siêu nhân trong Kinh Liên Hoa——The eight classes 


l) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
lở) 
8) 


of supernatural beings In the Lotus Sutra——Thhe Eight VaJra Detties: 
Thiên: Deva. 

Long: Naga. 

Dạ Xoa: Yaksa. 

Càng Thát bà: Gandharva. 

A-Tu-La: Asura. 

Ca-Lâu-La: Gadura. 

Khẩn-Na-La: Kinnara. 

Ma-Hầu-La Già: Mahoraga. 


XVII Bát Bộ Quỷ Chúng: Tám bộ quỷ chúng—The eight groups of demon-followers of the 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


four maharaJas: 

Càn Thát Bà: Gandharvas. 
Tì-Xá-Xả: Pisacas. 

Cưu Bàn Trà: Kumbhandas. 

Tiết Lệ Đa (Ngạ quỷ): Pretas. 

Chư Long: Nagas. 

Phú Đan Na (Xú Ngạ Quỷ): Putanas. 
Dạ Xoa (Dũng Kiện Quỷ): Yaksas. 
Tiệp Tật Quỷ (La Sát): Raksasas. 


XYVHII.Bát Bộ Thiên Long: EIight classes of diviniies—See Chapter 104. 
XIX.Bát Câu Nghĩa: Tám nguyên tắc căn bản, của trực giác hay liên hệ trực tiếp với tâm 


Ù 
2) 


linh của trường phái Thiền Tông— The eight fundamental principles, intuidional or 
relating to direct menfal vision of the Zen School. 

Chánh Pháp Nhãn Tạng: Correct Law Eye- Treasury. 

Niết Bàn Diệu Tâm: Nirvana of Wonderful and Profound Mind—See Diệu Tâm. 


3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


4408 


Thực Tướng Vô Tướng: Reality 1s nullity. 

Vị Diệu Pháp Môn: The Door of Abhidharma. 

Bất Lập Văn Tự: It ¡s not relying on books, or not established on words. 

Giáo Ngoại Biệt Truyễn: It is a special transmission outside the teachings. 

Trực Chỉ Nhân Tâm: It points directly to the human mind. 

Kiến Tánh Thành Phật: Through it one sees one”s own nature and becomes a Buddha. 


XX.Bát Chúng: Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có tám chúng——According to 


l) 
2) 
3) 
„) 
3) 


6) 
lở) 
8) 


the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are eight assemblies: 
Chúng Sát Đế Lợi: The assembly of Khattiyas. 

Chúng Bà La Môn: The assembly of Brahmains. 

Chúng Gia Chủ: The assembly of Householders. 

Chúng Sa Môn: The assembly of ascetics. 

Chúng Tứ Đại Thiên Vương: The assembly of devas of the Realm of the Four Great 
Kings. 

Chúng Tam Thập Tam Thiên: The assembly of the Thirty-Three Gods. 

Chúng Thiên Ma: The assembly of maras. 

Chúng Phạm Thiên: The assembly of Brahmas. 


XXTI.Bát Chúng Biệt Giải Thoát Giới: Tám loại biệt giải thoát giớ—Differentiated rules of 


l) 
2) 
3) 
4 
3) 
6) 
lở) 
8) 


liberation for the eight orders: 

Tỳ Khưu giới: Monks. 

Tỳ Khưu Ni giới: Nuns. 

Khất Sĩ giới: Mendicants. 

Sa Di giới: Novice male. 

Sa DỊ Ni giới: Novice female. 

Ưu Bà Tắc giới: Upasaka or Male disciples. 

Ưu Bà Di giới: Upasika or Female disciples. 

Cận Trụ giới: The laity who observe the first eight commandments. 


XXII.Bát Chủng Chúc: Tám loại cháo mà người ta có thể cúng dường cho Phật và giáo đoàn 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
lở) 
8) 


khi các ngài đang an cưu kiết hạ trong tịnh xá Trúc Lâm-——Eight kinds of congee, or pruel 
served by the citizens to the Buddha and his disciples when ¡in retreat in the bamboo 
grove of Kasi: 

Bơ: Butter. 

Mở: Fats. 

Hạt gai: Hempseed. 

Sữa: MIIK. 

Đậu non: Peas. 

Đậu hạt khô: Beans. 

Hạt mè: Sesamum. 

Cháo trắng: Plain gruel. 


XXIII.Bát Chủng Thắng Pháp: Tám loại thắng pháp. Những ai thọ trì bát trai giới sẽ được 


Ù 
2) 


tám loại công đức thù thắng—The eight surpassing things. Those who keep the forst eipht 
commandments receive eight kinds of reward: 

Chẳng đọa địa ngục: They escape from falling into the hells. 

Chẳng làm ngạ quỷ: They escape from becoming pretas. 


3) 
4) 
5) 


6) 
lở) 


8) 


4409 


Chẳng tái sanh vào cõi súc sanh: Not to be reborn in the realm of animals. 

Chẳng rơi vào cõi A-Tu-La: They escape from falling into the realm of asuras. 

Sanh vào cõi người và xuất gia tu hành đắc đạo: They will be reborn among men, 
become monks, and obtain the truth. 

Tái sanh vào cõi trời dục giới: To be reborn in the heavens of destre. 

Hằng sanh vào cõi Phạm Thiên hay vào thời gặp Phật: To be reborn ¡in the Brahma 
Heaven or meet a Buddha. 

Chứng đạo quả Bồ Đề: To obtain perfect enlightenment. 


XXIV.Bát Chúng Thọ Ký: Tám loại thọ ký—Eight kinds of prediction: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 


Chỉ mình biết, người khác không biết: made known to self, not to others. 

Mọi người đều biết, chỉ mình không biết: Made known to others, not to self. 

Mọi người và mình đều biết: Made known to self and others. 

Mình và mọi người đều chưa biết: Unknown to self or others. 

Gần thì biết, xa không biết: The near made known, but the remote not. 

Xa biết nhưng gần không biết: The remote made known, but not the intermediate. 
Gần xa đều biết: Near and remote both made known. 

Gần xa đều không biết: Near and remote both not made known. 


XXV.Bát Chuyển Thanh: Tám chuyển thanh trong Phạn ngữ (subanta)—Eight cases of nouns 


Ũ 
2) 
3) 
4 
5) 
6) 
? 
8) 


1n Sanskrit: 

Thể thanh: Chủ cách nói chung về vật thể—Nïirdesa (sk0. 

Nghiệp thanh: Mục đích cách—Upadesana (skt). 

Cụ thanh: Từ biểu thị công cụ của cái năng tác—Kartrkarana (skt). 
Sở vi thanh: Từ biểu thị sở đối với cái năng tác——Sampradana (skt). 
Sở tòng thanh: Từ biểu thị vật đó từ đâu tới—Apadana (skt). 

Sở thuộc thanh: Từ biểu thị vật chủ cách —Svamivacana (skt). 

Sở y thanh: Từ biểu thị chỗ sở y của vật—Samnidhanartha (sk0). 
Hô thanh: Từ biểu thị cách gỌI Vật thể——Amantrana (sk0. 


XXYVI.Bát Công Đúc Thủy: Eight kinds of water of virtues, or eight virtues—Bát Công Đức 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


Trì —Cồòn gọi là Bát Vị Thủy, tức là nước tám công đức. Người ta nói đây là tánh đặc thù 
của nước trong những ao hồ nơi cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà—Eight waters of 
merit and virtue. It is said that these are characteristics of water in the lakes and ponds In 
the Pure Land of Amitabha Buddha 

Trừng Tịnh: Trong sạch hay lắng sạch —Clarity and cleanliness. 

Thanh Lãnh: Trong trẻo và mát mẻ——Coolness. 

Cam Mỹ: Ngọt ngào—Sweetness—Sweet. 

Khinh Nhuyễn: Nhẹ dịu —Lightness. 

Nhuận Trạch: Uy lực rưới mát mọi vật—MoIsturing power. 

An Hòa: Có khả năng làm an lạc và êm dịu mọi tình huống——Ability to give comfort. 

Có khả năng làm dịu những khao khát: Ablity to quench thirst. 

Có khả năng cải tiến sự khang kiện và bổ khỏe các căn: Ability to improve health and 
nourishing all roots. 





XXVII.Bát Đại Nhân Giác: Eight Awakenings of Great People—See Chapter 47. 
XXYVHII Bát Đại Địa Ngục: See Bát Đại Địa Ngục In Chapter 163. 


4410 


XXIX.Bát Đại Linh Tháp: Tám ngôi tháp thiêng lớn của Phật giáo—The Eight Great 


l) 
2) 
3) 
4) 
3) 


6) 


7) 


8) 


Spiritual or Sacred Stupas of Buddhism. 

Vườn Lâm Tỳ Ni trong thành Ca Tỳ La Vệ là nơi đản sanh của Phật: Lumbini Garden, 
Buddha's birthplace in Kapilavastu. 

Sông Ni Liên Thiển là nơi Phật thành đạo tại xứ Ma Kiệt Đà: Magadha, where the 
Buddha first enlightened. 

Vườn Lộc Uyển là nơi Phật chuyển Pháp Luân, tại thành Ba La Nại xứ Ca Thị: The deer 
Park, Benares, where the Buddha first preached. 

Vườn Kỳ Đà thuộc nước Xá Vệ, nơi Phật hiện thần thông: Jetavana, where the Buddha 
revealed his supernatural powers. 

Tại thành Khúc Nữ nước Tăng Già Thi, nơi Phật giáng trần từ cung trời Đao Lợi: 
Kanyakubja (Kanauj), where the Buddha descended from Indra*s Heavens. 

Tại thành Vương Xá, nơi Đề Bà Đạt Đa phá hòa hợp Tăng, nhưng chư Tăng đã được 
Phật hóa độ khiến họ trở lại hòa hợp thanh tịnh: Rajargrha, where Dvadatta was 
destroyed and the Sangha purified again by the Buddha. 

Tại thành Tỳ Xá Ly, nơi Phật tuyên bố là Ngài sẽ mau nhập Niết Bàn: Vaisali, where the 
Buddha announced his speedy nirvana. 

Tại thành Câu Thi Na, nơi Phật nhập Niết Bàn: Kusinagara, where the Buddha entered 
nirvana. 


XXX.Bát Đại Minh Vương: Tám Kim Cang vương hay Kim Cang Hộ Bồ tát cho Phật Tỳ Lô 


l) 


2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
lở) 
8) 


Giá Na—The eight diamond-kings, or bodhisattvas as guardians of Vairocana (Đại Nhựt 
Như Lai): 

Kim Cang Thủ Bồ Tát (hiện làm Giáng Tam Thế): Vajrapani (skt——Holder or protector 
Of a vajra. 

Diệu Kiết Tường Bồ Tát (hiện làm Đại Uy Đức Kim Cương): Wonderful and auspicious. 
Hư Không Tạng Bồ Tát ( hiện làm Đại Tiếu Kim Cương): Akasagarbha (skt). 

Từ Thị Bồ Tát (hiện làm Đại Luân Kim Cương): Maitreya (skt). 

Quán Tự Tại Bồ Tát (hiện làm Mã Đầu Kim Cương): Avalokitesvara (skt). 

Địa Tạng Bồ Tát (hiện làm Vô Năng Thắng Minh Vương): Tsitigarbha (skt). 

Trừ Cái chướng Bồ Tát (hiện làm Bất Động Tôn Minh Vương): Aryacalanatha (skt). 

Phổ Hiền Bồ Tát (hiện làm Bộ Trịch Kim Cương Minh Vương): Samantabhadra (skt). 


XXXI.Bát Đại Nhiệt Địa Ngục: Elght great hot hells: Eight great narakas—See Chapter 163. 
XXXII.Bát Đại Tự Tại Ngã: Tám cái ngã tự tại lớn—The eight great powers of personality 


Ũ 
2) 
3) 
4) 


5) 


6) 
? 


or sovereign Independence: 

Năng thị hiện một thân làm nhiều thân: Powers of self-manifolding. 

Năng thị hiện một trần thân đầy cả đại thiên thế giới: Powers of infinite expansion. 

Năng cất thân nhẹ nhàng tới khắp mọi nơi: Powers of levitation and transportation. 
Thường ở một cõi năng hiện vô lượng loại: Powers of manifesting countless forms 
permanently In one and the same place. 

Năng dùng các căn thay cho nhau: Powers of use of one physical organ In place of 
another. 

Được mọi pháp mà tưởng chừng như không có pháp: Obtaining all things as if nothing. 
Thuyết nghĩa một bài kệ trải qua vô lượng kiếp: Expounding a stanza through countless 
kalpas. 


8) 


4411 


Thân khắp mọi chốn giống như cõi hư không: Ability to traverse the solid as space. 


XXXIII Bát Đế: Satya (skUÙ—Tám sự thật —The eight truths (postulates or Judgments): 
A. The first four abstract or philosophical: 


Ù 


2) 
3) 


4) 


Thế gian thế tục đế: Vô thật đế—Common postulates on reality, considering the nominal 
as real. 

Đạo lý thế tục đế: Tùy sự sai biệt đế—Common doctrinal postulates (the five skandhas). 
Chứng đắc thế tục đế: Phương tiện an lập đế —Abstract postulates (the four Noble 
Truths). 

Thắng nghĩa thế tục đế: Giả danh phi an lập đế—Temporal postulates in regard to the 
Spiritual in the material. 


B. The second abstract or philosophical four: 


5) 


6) 
? 
8) 


Thế gian thắng nghĩa đế: Thể dụng hiển hiện đế—Postulates on constitution and function 
of the five skandhas. 

Đạo lý thắng nghĩa đế: Nhơn quả sai biệt đế—Postulates on cause and efect. 

Chứng đắc thắng nghĩa đế: Y môn hiển thật đế—Postulates o the void or the immaterial. 
Thắng nghĩa thắng nghĩa đế: Phế thuyên đàm chỉ—Postulates on the pure inexpressible 
ultimate or absolute. 


XXXIV.Bát Điên Đảo: Eight upside-down views—Tám điên đảo. 
(A) Phàm phu Tứ Điên Đảo—Four upside-down views for ordinary people: 


l) 
2) 
3) 
4 


Thường điên đảo: Heretics believe in permanence. 
Lạc điên đảo: Heretics believe in pleasure. 

Ngã điên đảo: Heretics believe in personality. 
Tịnh điên đảo: Heretics believe in purity. 


(B) Nhị Thừa Tứ Điên Đảo——Four upside-down views for both Hinayana and Mahayana: 


3) 


6) 


7) 


8) 


Vô thường điên đảo: Niết bàn là thường hằng vĩnh cửu; tuy nhiên tà đạo lại cho rằng 
ngay cả Niết bàn cũng vô thường——Nirvana is permanent and eternal; however, heretics 
believe that everything including nirvana as impermanernt. 

Vô lạc điên đảo: Niết bàn là nơi của an lạc; tuy nhiên tà đạo lại cho rằng mọi nơi kể cả 
Niết bàn đều khổ chứ không vui—Nirvana is a permanent place of bliss; however, 
heretics believe that everywhere including nirvana as no pleasure, but suffering. 

Vô ngã điên đảo: Niết bàn là chân Phật tánh; tuy nhiên tà đạo cho rằng làm gì có cái 
Phật tánh —NIrvana 1s a real Buddha-nature; however, heretics believe that there 1s no 
such Buddha-nature. 

Vô tịnh điên đảo: Niết bàn là thanh tịnh; tuy nhiên, tà đạo cho rằng ngay cả Niết bàn 
cũng bất tịnh——Nirvana is pure; however, heretics believe that everything is impure. 


XXXV.Bát Đọa: Parajikas (skÙ)—Bát Ba La Di—Bát Cực Trọng Cảm Đọa Tội —Bát 


Trọng—Chữ Parajika được lấy từ gốc chữ Bắc Phạn Para và Jika có nghĩa là ĐỌA. Bát 
Đọa có nghĩa là tám tội Ba La Di thoái đọa pháp phải và bị khai trừ khỏi Ni Chúng. Theo 
quan điểm xuất gia của Phật giáo thì những vi phạm nây được xem là có tính chất 
nghiêm trọng. Bất cứ vị Ni nào, bất kể thứ bậc và thâm niên trong Giáo Đoàn, hễ phạm 
phải một trong Bát Ba La Di nầy sẽ bị trục xuất khỏi Giáo Đoàn. Một khi bị trục xuất sẽ 
không bao giờ được phép trở lại Giáo Đoàn (bất cứ hệ phái nào trong Phật Giáo). Những 
vị nầy sẽ vĩnh viễn bị đọa lạc. Vì thế mà Đức Phật khuyến cáo chư Ni phải cẩn trọng 
đừng để vướng phải một trong Bát Ba La Di nầy—The eight grave prohibitions or sins— 


4412 


The word Parajika 1s derived from the Sanskrit root Para and Jika which means that 
makes DEFEAT. Eight paraJikas for nuns mean eight causes of falling from grace and 
final excommunication or expulsion of a nun. According to the monastic point of view, 
these offences are regarded as very serious 1n nature. Any nuns, regardless of their ranks 
and years In the Order, violate any one of these offences, are subJect to expulsion from 
the Order of the Nuns. Once they are expelled, they are never allowed to Join the Order 
again. They are defeated forever. Therefore, the Buddha cautioned all nuns not to 
indulgse In any one of them: 


(A1)Theo Đại Thừa và Tiểu Thừa—According to the Mahayana and Hinayana: 


Ù 
2) 
3) 


4) 


Sát: Giết hại chúng sanh—Vadha-himsa (skt)——Killing—See Sát Sanh. 

Đạo: Trộm Cắp——Adattadana (skt)—Stealing—See Trộm Cắp. 

Dâm Dục: Phạm tội thông dâm—Abrahmacarya (skt)—Adultery—Sexual Iimmorality or 
bestiality—See Dâm. 

Vọng: Vọng ngữ hay nói dối—Uttaramanusyadharma-pralapa (skt—False speaking— 
Falsity—See Nói Dối, and Nói Lời Đâm Thọc. 


(A2)Theo Mật Giáo—According to the Esoteric sect: 


Ù 
2) 
3) 


4) 


(@) 


5) 


6) 


?) 


8) 


Xả Chánh Pháp: Phế bỏ Chánh Pháp —Discarding the truth. 

Xả Bồ Đề Tâm: Phế bỏ Bồ Đề tâm——Discarding the Bodhi-mind. 

Khan Lận Thắng Pháp: Ích kỷ trong việc truyền bá Chánh Pháp—Being mean or selfish 
1n regard to the supreme law. 

Não Hại Chúng Sanh: Làm tổn hại đến chúng sanh—Injuring the living. 


Cấm rờ, đẩy, kéo một người đàn ông: A nun should not engage in the action of rubbing, 
touching, and pressing against a male person (she should never touch or press a male 
person below the collar-bone and above the circle of the knees). 

Cấm đến gần, nói chuyện, hoặc hẹn hò với một người đàn ông: A nun should not 
approach a man, standing near him, holding a talk with him, or sugøesting to øo a rendez- 
vous (date) with him. 

Cấm dấu tội nặng của một Ni cô khác:A nun should not conceal (hide) parajika offences 
Of some other nuns. 

Cấm a tòng theo một Ni cô khác phạm đại giới: A nun should not join in (following) 
another Bhikhuni who has committed a parajika offence. 


XXXVI.Bát Đức: Eight virtues—Tám công đức làm cho Phật có khả năng ban phước hạnh 


Ù 


2) 


3) 


4) 


cho con người—EIpht virtues that enable Buddha to bestow blessings and happiness upon 
the people. 

Khả năng làm lợi ích và hạnh phúc cho chúng sanh qua thực hành giáo pháp của Ngài: 
Ability to bring immediate benefits and happiness In the world through practice of His 
teaching. 

Khả năng phán đoán một cách chính xác thiện ác chánh tà: Ability to judge correctly 
between good and bad, right and wrong. 

Khả năng giáo đạo chính đạo khiến chúng sanh giác ngộ: Ability to lead people to 
enlightenment by teach his ripght way. 

Khả năng dẫn đạo khiến chúng sanh nhập chánh đạo: Ability to lead and guide people to 
convert to the right way. 


5) 
6) 
? 


8) 


4413 


Khả năng tránh tâm kiêu mạn: Ability to avoid pride and boasting. 

Khả năng y ngôn thực hành (Nói làm như nhứt): Ability to do what He has spoken. 

Khả năng hướng dẫn chúng sanh một cách bình đẳng: Ability to lead all people by an 
equal way. 

Khả năng hoàn thành mãn túc chư nguyện: Ability to fulfill the vows of his 
compassionate heart. 


XXXVII.Bát Giác: Tám loại ác giác——The eight wrong perceptions of thought: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


6) 
? 
8) 


Dục giác: Desire. 

Sân giác: Hatred. 

Não giác: Vexation with others. 

Thân lý giác: Nhớ nhà—Home-sickness. 

Quốc độ giác: Ái quốc hay nghĩ đến sự lợi ích của quốc gia—Patriotism or thoughts of 
the countryˆs welfare. 

Bất tử giác: Không thích cái chết —Dislike of death. 

Tộc tính giác: Vì cao vọng cho dòng họ—Ambition for one”s clan or family. 

Khinh vụ giác: Khi dễ hay thô lỗ với người khác—Slighting or being rude to others. 





XXXVIII.Bát Giải Đãi Sự: Kusita-vatthuni (p)—Eight occasions of indolence—See Chapter 


111. 


XXXIX.Bát Giải Thoát: Asta-vimoksa (skÐ——Eight liberations—See Chapter 62. 
XL.Bát Giáo Thiên Thai: Eight T”ien-T”ai classifications of Sakyamuni's teaching—See 


Chapter 124. 


XLI.Bát Giới: Eight precepts—See Chapter 139. 
XLITI Bát Giới Hối Quá: Patdesanniya (sk)—Theo Tôn Sư Minh Đăng Quang trong Luật 


Ù 
2) 


3) 


Nghi Khất Sĩ, chữ Patidesaniya là gốc chữ Bắc Phạn, có nghĩa là phát lỗ xưng ra sự vi 
phạm luật xuất gia trước Giáo Hội. Tám giới Ba La Đề Xá Ni là những vi phạm mà hình 
phạt phải được Giáo Hội quyết định. Nếu không đau, mà vị Ni nào đòi hồi một trong 
những điều dưới đây đều phạm tội Ba La Đề Xá Ni, phải xưng ra rõ ràng. Xưng rõ ràng 
có nghĩa là trong kỳ Bố Tát, vị Ni ấy phải nói: “Thưa Ni chúng, tôi đã phạm phải một 
vấn đề đáng trách phải xưng tội xả đọa, và tôi xin xưng ra đây.”—According to Most 
Honorable Master Minh Đăng Quang in The Rules for Mendicant Bhiksus and Bhiksumis, 
the word Patidesaniya 1s a Sanskrit word means a confession of an offence or some sort 
Of transgression of monastic rules which ought to be confessed before the Order, and the 
punishments for these offences are decided by the Order. Any nun who 1s not IlI, but 
asking for any one of these below mentioned things, commits an offence which ought to 
be confessed with clear expression. By clear expression, 1t 1s meant that the nun should 
say: “I have fallen, sisters, Into a blameworthy matter which ought to be confessed and I 
confessed it.” 

Cấm nếu không đau, không được xin sữa hay đậu: It is not proper for a nun who ¡s not ill 
to ask for milk or beans (curd). 

Cấm nếu không đau, không được xin đầu: It has been stated that it is not proper for a nun 
who 1s not 1l to ask for oIl. 

Cấm nếu không đau, không được xin mật hoa: It is not proper for a nun who is not ïÏl to 
ask for honey. 


4) 


3) 
6) 


7) 


8) 


4414 


Cấm nếu không đau, không được xin đường: It is not proper for a nun who is not ¡ll to ask 
for sugar. 

Cấm nếu không đau, không được xin bột: 

Cấm nếu không đau, không được xin cháo: It is not proper for a nun who is not ïll to ask 
for ghee (rice soup). 

Cấm nếu không đau, không được xin đồ ngon: It is not proper for a nun who is not ill to as 
for delicious food (for curing the 1llness). 

Cấm nếu không đau, không được xin đổ quí (thường là thuốc men để trị bệnh): It is not 
proper for a nun who 1s not 1Ï to ask for precious things (usually medications for healing 
the 1llness). 


XLIII Bát Hải Đúc: Eight powers of the ocean——Tám đức tánh (tánh chất) hay khả năng của 


l) 
2) 
3) 


4) 
5) 
6) 
lở) 
8) 


biển—The eight virtues, or powers of the ocean. 

Bao la: Vastness. 

Hải triều đúng quy định: Tidal regularity. 

Không dung chứa xác chết: Tất cả xác chết của chúng hữu tình đều bị tấp vào bờ — 
Throwing out of the dead. 

Chứa thất bảo: Containing the seven kinds of pearls. 

Thâu nhiếp đại hà mà không hề tăng hải triều: Absorption of all rivers without increase. 
Thâu nhiếp đại vũ mà không hề tăng hải triều: Absorption of all rain without increase. 
Chứa kình ngư: Holding the most mighty fish. 

Đồng một vị mặn: Universal unvarying saltness. 


XLIV.Bát Khổ: Eight Sufferings—See Chapter 45. 
XLY.Bát Kiêu: Tám thứ kiêu mạn——The eight kinds of pride or arrogance: 


l) 
2) 
3) 
4) 


5) 
6) 
lở) 


8) 


(B) 


l) 
2) 
3) 
4 
5) 
6) 
lở) 
8) 


Cậy mình mạnh hơn người nên kiêu mạn: Arrogance because of strength. 

Cậy nơi gia thế hay tiếng tăm mà kiêu mạn: Pride because of clan or name. 

Cậy nơi nhiều tiền lắm bạc mà kiêu mạn: Arrogance because of wealth. 

Cậy nơi tự tại hay quyển cao chức trọng mà kiêu mạn: Arrogance because of 
1ndependence or high position. 

Cậy nơi lớn tuối mà kiêu mạn: Pride because of years of age. 

Cậy nơi thông minh trí tuệ mà kiêu mạn: Arrogance because of cleverness. 

Cậy nơi phước đức bố thí thiện lành mà kiêu mạn: Pride because of good or charitable 
deeds. 

Cậy nơi tướng hảo mà kiêu mạn: Arrogance because of good looks. 


Như mạn: Though inferlor, to think oneself equal to others (in religion). 

Mạn mạn: To think oneself superior among manIfest superiors. 

Bất như mạn: To think oneself not so much inferior among manifest superiors. 
Tăng thượng mạn: To think one has attained more than 1s the fact. 

Ngã mạn: Self-superiority, or self-sufficiency. 

Tà mạn: Pride in false views or doings. 

Kiêu mạn: Arrogance. 

Đại mạn: Extreme arrogance. 


XLVI.Bát Kính Giáo hay Tám Điều tôn kính của một Tỳ kheo Ni: Eight commands given to 


a nun before letting her entering the Bhiksuni Order—See Chapter 36. 


4415 


XLVII.Bát Ma: Tám loại ma——The eight Maras or destroyers: 

(A) 

1) Phiên não ma: The mara of the passlons. 

2) Ngũ ấm ma: The skandha-maras. 

3) Tử ma: Death-mara. 

4) Tha hóa tự tại thiên ma: The mara-king. 

3) Vô thường ma: The mara of Impermanence. 

6) Vô lạc ma: The mara of Joylessness. 

7) Vô ngã ma: The mara of lImpersonality. 

8) Vô tịnh ma: The mara of lImpurIty. 

(B) 

1)  Phiền não ma: The mara of the passions. 

2) Thiện tri thức ma: The mara of good-knowing advIsor. 

3) Bồ để tâm ma: The mara of wishing to attain Bodhicitta. 

4) Tam Muội ma: The mara of wishing to achieve Samadhi. 

5) Tha hóa tự tại thiên ma: The mara-king. 

6) Ma Tử: The mara of death. 

7) Thiên ma: Deva-king mara. 

8) Âm ma: The mara of the hell or of the underworld. 

XLVIII.Bát Mạn: The eight kinds of pride, mana, arrogance or self-conceIt: 

1) _ Như mạn: Thouph inferior, to think oneself equal to others (in religion). 

2) Mạn mạn: To think oneself superior among manIfest superIors. 

3) Bất như mạn: To think oneself not so much inferior among manifest superiors. 

4) Tăng thượng mạn: To think one has attained more than 1s the fact. 

3) Ngã mạn: self-superiority, or self-sufficiency. 

6) Tà mạn: Pride In false views or doInøs. 

7) Kiêu mạn: Arrogance. 

8) Đại mạn: Extreme arrogance. 

XLIX. Bát Mê: Tám thứ mê——The eight misleadings. 

1) Sinh: Birth. 

2) Diệt: Death. 

3) Khứ: Past. 

4) Lai: Future. 

3) Nhứt: Identity. 

6) DỊ: Difference. 

7) Đoạn: Annihilation. 

8) Thường: Perpetuity or eternty. 

LL Bát Môn: Tám pháp môn hay tám lý luận khôn ngoan trong lý luận Phật giáo——Eight 
kinds of syllogIsms in Buddhist logic: 

1) Năng lập môn: Có thể lập lên được—A. valid proposition. 

2)_ Năng phá môn: Có thể phá bỏ đi được——An invalid proposition. 

3) Tự năng lập môn: Tựa như lập lên được——Doubtful or seemingly valid but faulty. 

4) Tự năng phá môn: Tựa như phá được—Seemingly invalid, and assailable . 

3) Hiện lượng môn: Lượng hiện thật—Manifest or evidential. 


6) 
? 
8) 


LI. 


4416 


Tỷ lượng môn: Inferential. 

Tự hiện lượng môn: Seemingly evidential. 

Tự tỷ lượng môn: Seemingly inferential. 

Bát Nan (tám điều khó gặp hay nghe được Phật pháp): 


(A) Tám điều kiện hay hoàn cảnh khó gặp Phật pháp, hay tám chỗ chướng nạn, một khi sanh 


Ù 


2) 


3) 


4 


5) 


6) 


7) 


8) 


vào thì chẳng có thể tu học cho thành đạo được— The eight conditions or circumstances in 
which if is dificult to see a Buddha or hear his dharma; or eighf special fypes oƒ 
adversities that prevent the practice oƒƑthe Dharma: 

Địa ngục: Tái sanh nơi địa ngục, chúng sanh phải luôn chịu khổ đau—Rebirth in hells 
where beings undergo sufferings at all times. 

Ngạ quỷ: Nơi chúng sanh chẳng bao giờ cảm thấy dễ chịu và luôn ham muốn—Rebirth 
as a hungry ghost, or the ghost-world, where beings never feel comfortable with non-stop 
greed. 

Súc sanh: Nơi chúng sanh không có khả năng hiểu biết Phật pháp——Rebirth in an animal 
realm where beings has no ability and knowledge to practice dharma. 

Bắc Cu lô châu: Uttarakuru—Nơi chúng sanh luôn vui sướng ngũ dục làm cho chúng 
sanh không còn thiết gì đến tu hành Phật pháp —Rebirth in Utarakuru (Northern 
continent) where life ¡is always pleasant and desires that beings have no motivation to 
practice the dharma. 

Cung trời trường thọ: Nơi chúng sanh sống trường thọ và sung sướng đến nỗi không ai 
muốn tìm cầu Phật pháp——Rebirth in any long-life gods or heavens where life is long and 
easy so that beings have no motivation to seek the Buddha dharma. 

Sanh làm thức giả hay triết giả phàm phu: Những chúng sanh tưởng mình là thế trí biện 
thông, biết hết mọi thứ nên không còn muốn tu tập theo Phật —Rebirth as worldly 
philosophers (intelligent and well educated in mundane sense) who think that they know 
everything and don't want to study or practise anymore, especially practicing dharmas. 
Sanh làm những người đui, điếc, câm, què: Rebirth with impaired, or deficient faculties 
such as the blind, the deaf, the dumb and the cripple. 

Tái sanh trong thời không có Như Lai, hay trong buổi chuyển tiếp sau thời Phật nhập diệt 
và thời Đức Hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. Trong thời kỳ nầy, chúng sanh chỉ biết nhàn đàm 
hý luận về Phật pháp chứ không chịu tu tập: Life in a realm wherein there is no 
Tathagata, or In the intermediate period between a Buddha and his successor. During this 
period of time, people spent all the time to øossIp or to argue for or their own views on 
what they heard about Buddha dharma, but not practicing. 


(B) Tám khổ nạn— Eight adversities: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


Sanh: Birth. 

Lão: Old-age. 

Bịnh: Disease. 

Tử: Death. 

Xa lìa người yêu thương: Separation from loved ones. 

Oán tắng hội (gặp kẻ không ưa): Meeting with uncongenial. 

Cầu bất đắc: Unfulfilled wishes. 

Ngũ ấm thạnh suy: Ups and downs of the five skandhas (Suffering associated with the 
five skandhas). 


4417 


LII.Bát Nhẫn: Eight ksantis or powers of patient endurance—See Chapter 129. 

LIII.Bát Niệm: Eight Thoughts. 

(A) Tám niệm giúp hành giả chống lại ma quân và những cám dỗ. xấu ác trong lúc hành 
thiền— Eight lines oƒ thought for resisting Mara-attacks and evil-promptings during the 
meditation. 

1) Niệm Phật: Thought of the Buddha. 

2) Niệm Pháp: Thought of the Law. 

3) Niệm Tăng: Thought of the fraternity. 

4) Niệm Giới: Thought of the commandments. 

5)_ Niệm Xả: Niệm Thí—Thought of almsgiving. 

6) _ Niệm Thiên: Thought of Devas. 

7) Niệm Tức: Niệm hơi thở——Thought of the breathing. 

8) Niệm Tử: Niệm về cái chết—Thought of the death. 

(B) Đại Nhân Bát Niệm: Eight lines of thought for great men—Tám niệm pháp của các bậc 
đại nhân——EIpht lines of thought for great men: 

1) Vô Dục: Absence of desire. 

2) Tri Túc: Contentmert. 

3) Viễn Ly: Aloneness. 

4) Tinh Cần: Zeal. 

3) Chánh niệm: Correct thinking. 

6) Định Tâm: Fixed mind. 

7) Trí Tuệ: Wisdom. 

8) Hỷÿ Lạc: Inner Joy. 

LIV.Bát Pháp: Elght Dharmas. 

(A) See Tám Pháp môn cần thiết. 

(B) Tám phương pháp— The eight dharmas, things or methods. 

1) Giáo: Instruction. 

2) Lý: Doctrine. 

3) Trí: Knowledge or wisdom attained through cultivation. 

4) Đoạn: Cutting away delusion. 

3) Hành: Practice of religious life. 

6) Lập: Progressive stafus. 

7) Nhân: Producing. 

8) Quả: The fruit of saintliness. 

LV. Bát Pháp Thành Tựu: Elght perfectons—See Chapter 172. 

LVI.Bát Phong: Attha-vayubheda (p)—The eight winds—Eight kinds of wind—See Chapter 
82. 

LVII.Bát Phúc Điền: Tám ruộng phước điền—The eight fields for cultivating blessedness: 

(A) ộ 

(A-1) Kính Điển— Reverence-field: 

1) Phật: Buddhas. 

2) Thánh nhân: Arhats or saints. 

3) Hòa Thượng: Upadhyaya—Most Venerable——Preaching monks. 

4) A Xà Lê: Asarya—Gnáo thọ sư—Teacher. 


5) 


4418 


Tăng: Monks and nuns 1n general (frlars). 


(A-2) Ân Điền— Grace or Gratitude fields: 


6) 
? 


Cha: Father. 
Mẹ: Mother. 


(A-3) Bi Điền— Compassion-fields: 


8) 
(@) 
Ù 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
7 
8) 
(C) 
Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


6) 
? 
8) 


Người bịnh: The sick. 

Theo Kinh Phạm Võng——According to the Brahma Net Sutra: 

Lầm đường rộng giếng tốt: To make wide roads and good wells. 

Bắt cầu: To build bridges across rivers and canals. 

Tu sửa những đường xá nguy hiểm: To repair dangerous roads. 

Hiếu dưỡng cha mẹ: To be dutiful to parents. 

Hộ trì Tăng Già: To support monks. 

Chăm sóc người bệnh: To tend the sick. 

Giúp đở người lâm nạn tai ương: Save and help people who are victims of disasters. 
Thương xót không sát hại súc sanh: Love and not to kill animals. 


Kính Phật: To revere the Buddha. 

Hộ pháp: To protect the Law. 

Trợ Tăng: To support the Sangha. 

Hiếu kính cha mẹ: To be filial (pious) to one”s parents. 

Hộ trì người biết pháp, hoặc giả xem chư Tăng như những vị Thầy: To support and assist 
those who understand the Truth and consider the monks as teachers. 

Thương xót và bố thí cho người nghèo: Love and give alms to the poor. 

Chăm sóc người bệnh: Tend the sick. 

Không sát sanh hại vật: Not to kill or harm animals. 


LVIIILBát Phúc Sinh Xứ: Tám điều kiện tái sanh hạnh phúc khi chúng ta trì giữ ngũ giới 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 


8) 


thập thiện—The eight happy conditions in which one may be reborn so that one can keep 
the five commandments and the ten good ways and bestows alms: 

Tái sanh trong cối người giàu sang phú quý: Rich and honorable among men. 

Tái sanh trong cõi Tứ thiên vương: In the heavens of the four deva kings. 

Tái sanh trong cõi trời Đao lợi: reborn in the Indra heavens. 

Tái sanh trong cối trời Dạ ma: Reborn in the Suyama-heavens. 

Tái sanh trong cõi trời Đâu Suất: Reborn ¡in the Tusita Heaven. 

Tái sanh trong cõi trời Hóa Lạc: Reborn In the nirmanarati heaven (the fifth devaloka). 
Tái sanh trong cõi trời Tha Hóa: Reborn In the paranirmita-vasavartin (the sixth devaloka 
heaven). 

Tái sanh trong cối trời Phạm thiên: Reborn in the Brahma-heavens. 


LIX.Bát Phương (tám phương): Tám phương vũ trụ—E1ght directlons 1n the universe. 


(A) 
Ù 
2) 
3) 
4) 
(B) 


Bốn Phương chánh— The ƒour quarters or main directions: 
Đông: East. 

Tây: West. 

Nam: South. 

Bắc: North. 

Tứ Duy hay bốn phương phụ— The ƒour halƒ-quarters: 


5) 
6) 
? 
8) 


4419 


Đông Nam: Southeast. 
Tây Nam: Southwest. 
Đông Bắc: Northeast. 
Tây Bắc: Northwest. 


LX. Bát Phương Thiên: Chư Thiên tám hướng—Tám cõi Trời và chư Thiên ở tám hướng— 


Ù 
2) 
3) 


4) 
5) 
6) 
? 
8) 


The eight heavens and devas at the eight points of the compass: 

Đông phương với trời Đế Thích: East with Indra or Sakra heaven. 

Nam phương với Trời Diệm Ma: South with the Yama heaven. 

Tây phương với trời Phọc Lỗ Na hay Thủy Thiên: West with the Varuna or Water 
heaven. 

Bắc phương với trời Tỳ Sa Môn: North with the Vaisramana or Pluto heaven. 

Đông Nam với Trời Hộ Ma hay Hỏa Thiên: Southeast with Homa or Fire heaven. 

Tây Nam với trời Niết Lý Để và La sát Thiên: Southwest with Nirrti and Raksah heaven. 
Đông Bắc với Trời Y-Sá-Ni: Northeast with Isana and Siva heaven. 

Tây Bắc với Trời Phọc Dũ và Phong Thiên: Northwest with the Vayu or wind heaven. 


LXI.Bát Quan Trai Giới: Bát giới đầu tiên trong thập giới—Bát Quan Trai Giới cho người 


Ù 
2) 
3) 
4 
5) 


6) 
? 
8) 
b) 


8) 


Phật tử tại gia tu trì trong một ngày một đêm—The first eight Prohibitory 
Commandmenfs of the ten commandments (abstinences)——EIght preceptfs are given to lay 
Buddhists to cultivate the way and must be observed and strictly followed for one day and 
migpht: 

Không sát sanh: Not to kiI_—Not killing living beings. 

Không trộm cắp: Not stealing——Not to take things not given. 

Không tà dâm: Not to commit sexual misconduct——Not having sexual Intercourse. 

Không nói dối: Not to lie——Not to speak falsely—Not telling lies. 

Không uống rượu hay những chất cay độc: Not to drink wine—Not consuming 
InfOoXIcants. 

Không son phấn: Not to indulge in cosmetics—Personal adornments—Not wearing 
personal decoration——Not to wear make-up, fragrance, and Jewelry. 


Không ca hát múa nhảy hoặc nghe nhạc: Not to dance, sing, play or listen to music. 
Không nằm giường cao: Not to sleep on fine or raised (high) beds, but on a mat on the 
ground. 

Không ăn sái giờ ngọ, mà chỉ ăn trong khoảng từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều: Not to eat 
out Of regulation (appropriate) hours (after noon); eat only from 11 AM to 1 PM. 


LXII.Bát Sắc Phan: Phướn tám sắc của Đức Phật A Di Đà, chỉ tám hướng trong không 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 


gian—The Amitabha eight pennons of varlous colours, Indicating the eight directions of 
Space: 

Phương Đông phướn trắng: White pennon ¡n the East. 

Đông Nam phướn hồng: Pink pennon in the Southeast. 

Chính Nam phướn đen: Black pennon in the South. 

Tây Nam phướn xám: Gray pennon In the Southwest. 

Phương Tây phướn đỏ: Red pennon ¡in the West. 

Tây Bắc phướn xanh: Blue pennon ¡n the Northwest. 

Chánh Bắc phướn vàng: Yellow pennon in the North. 


8) 


4420 


Đông Bắc phướn đỏ trắng: Red and white pennon ¡n the Northeast. 


LXIII Bát Sư: Tám vị thầy—The eight teachers: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


Sát: Kẻ sát nhân—Murder. 

Đạo: Kẻ cướp—The Robbery. 

Dâm: Kẻ tà dâm—The adultery. 
Vọng: Kẻ láo khoét—The lying. 

Ẩm Tửu: Kẻ say sưa—The drunkard. 
Lão: Người già cả—The aged. 
Bệnh: Người ốm đau—The sick. 

Tử: Người chết —The death. 


LXIV.Bát Sự Tùy Thân: The eight appurtenances ofa monk or a nun: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


Tam y: Three garments. 
Nhứt bát: A bowl. 

Ghế đẩu: A stool. 

Đồ lọc nước: A filter. 
Kmm: A needle. 

Chỉ: Thread. 

Dao: Knife (chopper). 
Bàn chảy: A brush. 


LXYV.Bát Tà: Micchatta (p)—EIight Wrongnesses—Theo Trường Bộ, Kinh Phúng Tụng, có 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


tám loại tà —According to the Long Discourses of the Buddha, Sangiti Sutra, there are 
eipht wrong factors—See Bát Thánh Đạo (Eight Noble Paths) in Chapter 20. 

Tà Kiến: Wrong views. 

Tà Tư Duy: Wrong thinking. 

Tà Ngữ: Wrong speech. 

Tà Nghiệp: Wrong action. 

Tà Mạng: Wrong livelihood. 

Tà Tinh Tấn: Wrong effort. 

Tà Niệm: Wrong mindfulness. 

Tà Định: Wrong concentration. 


LXVI.Bát Tà Kiến: The eight incorrect views: 


Ù 
2) 
3) 
4 
5) 
6) 


? 
8) 


Ngã kiến: Cho rằng có một cái ngã thường hằng——Holding to the idea of the existence of 
a permanent ego. 

Chúng sanh kiến: Cho rằng chúng sanh không lập thành bởi ngũ uẩn—Holding to the 
Idea of the five skandhas as not the constituents of the living. 

Thọ mệnh kiến: Cho rằng định mệnh quyết định trường thọ hay yểu mệnh—Holding to 
the idea of fate or determination of length of life. 

Sĩ phu kiến: Tạo hóa kiến, cho rằng có một đấng tạo hóa—Holding to the idea of a 
CT€AfOT. 

Thường kiến: Cho rằng mọi sự mọi vật thường hằng—Holding to the idea of permanence. 
Đoạn kiến: Cho rằng mọi thứ đều đoạn diệt—Holding to the idea of annihilation. 

Hữu kiến: Cho rằng chư pháp là hiện thực —Holding to the idea of the reality of things. 
Vô kiến: Cho rằng chư pháp là không thực —Holding to the idea of unreality of all things. 


4421 


LXVIILBát Tam-Ma-Địa: Tám cách thiền định—Eight types of meditation for removing 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 


8) 


Various attachments: 

Quán thân bất tịnh để trừ dục vọng: Meditate on the impurity of one`s body to remove 
2SSIOnS. 

Làm lớn mạnh ý chí giải thoát bằng quán sự bất tịnh của vạn vật: Meditate on the 
1mpurity of external obJects to strengthen emancipaftion. 

Giải trừ dục vọng bằng quán những khía cạnh thanh tịnh của ngoại vật: Removing 
passions by meditating on pure aspects of external obJects. 

Giải trừ vướng mắc bằng quán vô biên thức: Removing attachment to material objects by 
meditating on boundless conscIousness. 

Giải trừ chấp không bằng quán vô biên thức: Removing attachment to void by medifating 
the boundless consciousness. 

Giải trừ tri thức bằng quán vô ngã: Removing attachment to consciousness by meditating 
0n non-existence. 

Giải trừ chấp vô ngã bằng quán vô tưởng: Removing non-existence by meditating on the 
sfate of neither nor non-thoupht. 

Giải trừ tất cả tư tưởng để trụ vào chỗ ngưng bặt hoàn toàn: Extinguishing all thoughts 
and perceptions and dwelling In the stage of total extinction. 


LXVIII.Bát Tâm: Eight minds. 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


Tà: Erroneous. 
Chánh: Correct. 
Chân: Truce. 
Ngụy: False. 
Đại: Great. 

Tiểu: Small. 
Thiên: Imperfect. 
Viên: Perfect. 


LXIX.Bát Thánh Đạo: Eight Path Factors—See Chapter 20. 

LXX.Bát Thắng Xứ: Eight victorious stages—See Chapter 154. 

LXXI.Bát Thí Sanh: Eight kinds of rebirth due to generosity—See Chapter 89. 

LXXII Bát Thúy: Tám sông lớn ở Ấn Độ vào thời Đức Phật —Eight bịg rivers of India at the 


l) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
lở) 
8) 


time of the Buddha: 

Sông Hằng: Ganges. 

Sông Diệm Ma La: Jumna. 

Sông Tát La: SarasvatI. 

Sông A Di La Bạt Đề: Hiranyavati or Ajiravati. 
Ma Hà: Mahi. 

Sông Tân Đầu hay Ấn Hà: Indus. 

Sông Bác Xoa: Oxus. 

Sông Tất Đà: Sita. 


LXXIHII.Bát Thức: Eight consclousnesses—See Chapter 49. 
LXXIV.Bát Tỉnh Tấn Sự: Arabbha-vatthuni (p)—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 


Kinh, có tám sự tỉnh tấn——According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the 
Buddha, there are eight occasions for making an effort: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


3) 


4422 


Cơ hội tinh tấn thứ nhất — The first occasion for making an effort: Ở đây có việc vị Tỳ 
Kheo phải làm, vị ấy nghĩ: “Có công việc ta sẽ phải làm, nếu ta làm việc thì không dễ gì 
ta suy tư đến giáo pháp của chư Phật. Ta hãy tinh tấn.” Và vị ấy tinh tấn để đạt được 
điều gì chưa đạt được, để thành tựu điều gì chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều gì 
chưa chứng ngộ được —Here a monk who has a Job to do. He thinks: “l”ve got this Job to 
do, but in doïng 1t Ï won't find easy to pay attention to the teaching of the Buddhas. lI 
have to str up my energy.” And he stirs up sufficlent energy to complete the 
uncompleted, to accomplish the unaccomplished, to realise the unrealised. 

Cơ hội tinh tấn thứ nhì The second occasion for making an effort: Ở đây có vị Tỳ Kheo 
đã làm xong công việc, vị ấy suy nghĩ: “Ta đã làm xong công việc. Khi ta làm xong công 
việc, ta không thể suy tư đến giáo pháp của chư Phật. Ta hãy tinh tấn.” Và vị ấy cố gắng 
tỉnh tấn đạt được điều gì chưa đạt được, để thành tựu điều gì chưa thành tựu được, để 
chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ được —Here a monk who has done some work, and 
thinks: “Well, I dịd the job, but because of it I wasn”t able to pay sufficient attention to 
the teaching of the Buddhas. So I wIll stir up sufficient energy.” And he stirs up sufficient 
energy to complete the uncompleted, to accomplish the unaccomplished, to realise the 
unrealised. 

Cơ hội tinh tấn thứ ba—The third occasion for making an effort: Ở đây vị Tỳ Kheo có 
con đường phải đi. VỊ ấy nghĩ : “Đây là con đường mà ta sẽ phải đi. Khi ta đi con đường 
ấy, không dễ gì ta có thể suy tư đến giáo pháp của chư Phật. Vậy ta hãy cố gắng tinh 
tấn.” Và vị ấy cố gắng tinh tấn đạt được những gì chưa đạt được, để thành tựu những gì 
chưa thành tựu được, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ được —Here a monk who 
has to go on a Journey, and thinks: “[ have to go on this Journey, but in doing 1t Ï won”t 
find easy to pay attention to the teaching of the Buddhas. ƑlI have to stir up energy.” And 
he stirs up sufficlent energy to complete the uncompleted, to accomplish the 
unaccomplished, to realise the unrealised. 

Cơ hội tinh tấn thứ tư The fourth occasion for making an effort: Ở đây vị Tỳ Kheo đã đi 
con đường. Vị nầy nghĩ: “Ta đã đi con đường ấy. Khi ta đi con đường, ta không có thể suy 
tư đến giáo pháp của chư Phật. Vậy ta hãy cố gắng tinh cần.” Và vị ấy cố gắng tinh tấn 
để đạt được điều gì chưa đạt được, để thành tựu điều gì chưa thành tựu được, để chứng 
ngộ điều gì chưa chứng ngộ được—Here a monk who has been on a journey, and he 
thinks: “I have been on a Journey, but because of 1t Ï wasn't able to pay sufficlent 
attention to the teaching of the Buddhas. [II have to stir up energy.” And he stirs up 
energy to complete the uncompleted, to accomplish the unaccomplished, to realise the 
unrealised. 

Cơ hội tinh tấn thứ năm —The fifth occasion for making an effort: Ở đây vị Tỳ Kheo 
trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị, không nhận được các loại đồ ăn cứng hay đồ 
ăn mềm đầy đủ như ý muốn. Vị nầy nghĩ: “Ta trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô 
thị, không nhận được các loại đồ ăn mềm hay cứng đầy đủ như ý muốn. Thân ta như vậy 
nhẹ nhàng có thể làm việc. Vậy ta hãy cố gắng tinh cần.” Và vị ấy cố gắng tinh cần đạt 
được điều gì chưa đạt được, để thành tựu điều gì chưa thành tựu, để chứng ngộ điều gì 
chưa chứng ngộ—Here a monk who goes for alms-round In a village or town and does not 
get his fill of food, whether coarse or fine, and he thinks: “lve gone for alms-round 
without getting my fill of food. So my body 1s light and fit. PlI stir up energy.” And he 





6) 


7) 


8) 


4423 


sfirs up energy to complete the uncompleted, to accomplish the unaccomplished, to 
realise the unrealised. 

Cơ hội tinh tấn thứ sáu —The sixth occasion for making an effort: lộ) đây vị Tỳ Kheo trong 
khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị được các loại đồ ăn cứng hay mềm đầy đủ như ý 
muốn. Vị nầy nghĩ: “Ta trong khi đi khất thực tại làng hay tại đô thị được các loại đồ ăn 
cứng hay mềm, đây đủ như ý muốn. Như vậy thân ta mạnh, có thể làm việc. Vậy ta hãy 
cố gắng tinh tấn.” Và vị ấy cố gắng tinh tấn để đạt được điều gì chưa đạt được, để thành 
tựu điều gì chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được—Here a 
monk who goes for alms-round ĩn a village or town and getfs his fill of food, whether 
coarse or fine, and he thinks: “le gone for alms-round and get my fill of food. So my 
body 1s strong anf ft. [ll stir up energy.” And he stirs up energy to complete the 
uncompleted, to accomplish the unaccomplished, to realise the unrealised. 

Cơ hội tinh tấn thứ bảy-——The seventh occasion for making an effort: Ở đây vị Tỳ Kheo bị 
đau bệnh nhẹ. Vị ấy nghĩ: “Ta nay đau bệnh nhẹ, sự kiện nầy có thể xấy ra, bệnh nầy có 
thể trâm trọng hơn. Vậy ta hãy cố gắng tinh tấn.” Và vị ấy cố gắng tinh tấn để đạt được 
điều gì chưa đạt được, để thành tựu điều gì chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều gì 
chưa chứng ngộ được —Here a monk who has some slight indisposition, and he thinks: “I 
get some slight indisposition, and this Indisposiion might get worse, so ] stir up 
energy.” And he stirs up energy to complete the uncompleted, to accomplish the 
unaccomplished, to realise the unrealised. 

Cơ hội tính tấn thứ tám —The eighth occasion for making an effort: Ở đây vị Tỳ Kheo 
mới đau bệnh dậy, mới khỏi bệnh không bao lâu. VỊ ấy nghĩ: “Ta mới đau bệnh dậy, mới 
khỏi bệnh không bao lâu. Sự kiện nầy có thể xãy ra, bệnh của ta có thể trở lại. Vậy ta 
hãy cố gắng tinh tấn.” Và vị ấy cố gắng tinh tấn để đạt điều gì chưa đạt được, để thành 
tựu điều gì chưa thành tựu được, để chứng ngộ điều gì chưa chứng ngộ được —Here a 
monk who Is recuperating from an i1llness, and he thinks: “lÏ am Just recuperating from an 
Illness. lí might be that the i1llness will recur. So Ƒ]I stir up energy.” And he stirs up 
energy to complete the uncompleted, to accomplish the unaccomplished, to realise the 
unrealised. 


LXXV.Bát Tông: Các tông phái của Phật giáo Nhật Bản thời phôi thai—Eight of the early 


Ù 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
? 
8) 


Japanese Buddhist sects: 

Câu Xá Tông: Kusha. 

Thành Thực Tông: JojJitsu. 

Luật Tông: Ritsu. 

Pháp Tướng Tông: Hosso. 

Tam Luận Tông: Sanron. 

Hoa nghiêm Tông: Kegon. 
Thiên Thai Tông: Tendal. 

Chân Ngôn Tông: Shingon Sect. 


LXXVI.Bát Triền: Tám thứ trói buộc—The eight entanglements or evils: 


Ù 
2) 
3) 
4) 


Vô Tàm: To be without shame. 
Vô quí: To be without a blush. 
Tật đố: To be envious. 

Xan: Mean. 


5) 
6) 
? 
8) 


4424 


Bất hối: To be ungrateful. 

Thụy miên: To be sleepy or indolent. 
Trạo cử: Restlessness. 

Hôn trầm: Torpor. 


LXXVIIBát Trung Châu: Tám châu ở giữa—Each of the four continents has two other 


Ù) 


2) 
3) 


4 


cOnfInenIs: 

Nam Thiệm Bộ Châu có Camara và Varacamara—Jambudvipa has Camara and 
Varacamara. 

Đông Thắng Thần Châu có Deha và Videha—Purvavideha has Deha and Videha. 

Tây Ngưu Hóa châu có Satha và Uttaramantrinah—Aparagodaniya has Satha and 
Uttaramantrinah. 

Bắc Cu Lô châu có Kuravah và Kaurava—Uttarakuru has Kuravah and Kaurava. 


LXXVIII.Bát Trùng Chân Bảo: Tám lớp chân bảo. Tám loại kim khí tùy thuộc vào vàng để 


định giá. Ví như vàng là của báu vô giá, nếu không có vàng thì bạc lại là của báu vô giá. 
Nếu không có bạc thì đồng, thau, chì, vân vân lại lần lượt là của báu vô giá. Trong thế 
gian thì Phật là vô thượng, tất cả các thứ lớp khác đều sắp ở hạng dưới—The eight 
weighty and truly precious things. The eight metals, which depend for evaluation on gold, 
the highest and greatest, used to 1llustrate the Buddha as supreme and the other classes In 
grades beneath him. 


LXXIX.Bát Tự Bố Thân: Tám chữ phân bố trên thân—The eight magic words to be placed 


l) 
2) 
3) 
4 
5) 
6) 
lở) 


8) 


on eight parts of the body: 

Chữ “A” (thuần bạch) ở giữa tâm: The letter “A” for purification is placed in the middle 
of the mind. 

Chữ “Sa” (Phật bộ) ở dưới ngực: The Letter “Sa” for Buddhism is placed right under the 
chest. 

Chữ “Hồng” (Liên Hoa bộ) ở giữa lông mày: The leter “Hung” for Lotus is placed 
between the two eye brows. 

Chữ “A” (Kim Cang bộ) ở dưới thắt lưng: The letter “A” for Vajra ¡s placed under the 
WaIsSt. 

Chữ “Phọc” (Địa luân đệ nhất mệnh) ở ngay rốn: The letter “Phu” for the supreme earth 
wheel 1s placed at the navel. 

Chữ “La” (Thủy luân) ở ngay tâm: The letter “Loa” for the water wheel is placed in the 
cenfre of the mind. 

Chữ “Hồng” (Hỏa luân) ở trán: The letter “Hung” for Fire wheel ¡s placed in the middle 
of the front. 

Chữ “Khư” (Phong luân phẩn nộ hay Không luân) ở trên đỉnh đầu: The letter “Suy” for 
the wind of hatred Is placed right on top of the head. 


LXXX.Bát Uế: Tám thứ uế hạnh—Eipht things unclean to a monk: 


l) 


2) 
3) 
4) 


Mua đất mua nhà cho bản thân hay gia đình, chứ không phải cho Tăng đoàn để hoằng 
dương chánh pháp: To buy land and homes for self or family, not for the Sangha to 
develop Buddhism. 

Trồng trọt: Cultivating. 

Tích trữ thóc lúa: Storing up cereals. 

Nuôi nấng nô tì: Keeping servants. 


5) 
6) 
? 
8) 


4425 


Chăn nuôi gia súc để bán thịt: Keeping animals for slaughter. 

Cất giữ tiền bạc, vàng và châu báu: Treasuring up money, gold and jewels. 
Cất giữ những thứ đồ khắc chạm trang sức: Treasuring up ivory and ornaments. 
Cất giữ nổi nêu làm của riêng: Storing up utensils for private use. 


LXXXI.Bát Vị: Eight grades of disciples—Thứ hạng của đệ tử theo Thiên Thai Viên Giáo— 


Ù 
2) 


3) 
4) 
3) 
6) 
? 
8) 


The classification or grades of disciples according to the T”1en- Tai Perfect Teaching. 
Quán Hạnh Tức: Ngũ phẫm vị đệ tử tại gia—Grade of the five classes or stages of lay 
disciples. 

Tương Tự Tức: Thập tín vị đệ tử hay phàm Tăng phàm Ni—Grade of the ten classes of 
ordinary monks and nuns. 

Thập Trụ: Ten States of Bidhisattvas. 

Thập Hạnh: Ten practices. 

Thập Hồi Hướng: Ten dedications. 

Thập Địa: Ten Stages. 

Đẳng Giác: The fifty-first stage in the 52 stages or Bodhisattva”s staøe. 

Cứu Cánh Tức: The perfect or Buddha stage. 


LXXXILBát Vị Niết Bàn: Tám pháp vị trong Niết bàn của Phật The eight savours 
(pleasures) of the Buddhaˆs nirvana: 


Ù 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
? 
8) 


x% 


Thường trụ: Eternity or perpetual abode. 

Tịch diệt: Tranquilifty or extinction. 

Bất lão: Agelessness or eternal youth. 

Bất tử: Immortality. 

Thanh tịnh: Purenes or pur1ty. 

Hư không: Absolute freedom of space. 

Bất động: Firmness or imperturbility. 

Khoái lạc: Happiness or Joy. 

Có người thay thế “Đồng điệu” cho “Hư Không”——Some replaces Harmony for 
Absolute freedom of space. 


LXXXIII Bát VỊ Thai Tạng: Tám thời kỳ của thai nhi trong bụng mẹ—The eight stages of 


Ù 
2) 
3) 


4) 
3) 


6) 


7) 


8) 


the human foetus: 

Yết La Lam: Kalala (skÐ——Thời kỳ ban sơ đến lúc được bảy ngày —The appearance 
after the first week of conception. 

Ngạch Bộ Đàm: Arbuda (skt)—Ngày cuối của tuần thứ hai—At the end of the second 
week. 

Bế Thi: Pesi (skt)—Ngày cuối của tuần thứ ba, đã thành một khối nhỏ của thai nhi—At 
the end of the third week. There formed a piece, or a mass, of flesh; a foetus. 

Kiện Nam: Ghana (skt)——Ngày cuối của tuần thứ tư—At the end of the fourth week. 

Bát La Xa Khư: Prasakha (skt)—Tứ chi thành hình vào tuần thứ năm—Limbs formed 
during the fifth week. 

Mao Phát Trảo XỈỉ: Lông, tóc, móng, răng thành hình vào tuần thứ sáu —Haiïr, nails, and 
teeth formed during the sixth week. 

Tứ Căn Thành Hình: The organs of sense, eyes, ears, nose, and tongue formed during the 
seventh week. 

Hình Tướng Hoàn BỊ: Complete formation during the eighth week. 


4426 


LXXXIV.Bát Viên: Tám thứ viên dung hay tám món tròn đầy trong Viên giáo—Eight 
fundamenral characteristic of a complete or perfect school of teaching: 

1) Giáo viên (phép dạy tròn đầy): Complete perfect teaching. 

2) Lý viên (Lý tròn đầy mầu nhiệm): Complete or perfect theory. 

3) Trí viên (Trí tròn đầy thông hiểu vạn sự): Complete or perfect knowledge or wisdom. 

4) Đoạn viên (Dứt trừ mọi phiển não): Complete or perfect extinction of passion and 
delusion. 

5) Hạnh viên (Hạnh tu hành tròn đầy): Complete or perfect practicing or cultivating. 

6) Vị viên (Công đức đủ đây, quả vị viên mãn): Complete or perfect achievement or 


affainment. 
7) Nhơn viên (Nhơn duyên tròn đầy góp phần đưa tới quả vị Phật): Complete or perfect 
cause. 


8) Quả viên (quả vị tròn đầy): Complete or pefect Buddhahood. 

LXXXYV.Bát Vô Ngại: Eight universal powers— Tám pháp vô ngại. 
(A) Lục thức 
1) Nhãn thức: Eye consciousness—The power of the eye conscIousness. 





The universal powers of the six senses: 


2) Nhĩ thức: Ear conscIousness—The power of the ear consciousness. 

3) Tỷ thức: Nose consciousness—The power of the nose consciousness. 

4) Thiệt thức: Tongue consciousness—The power of the tongue conscIousness. 

3) Thân thức: Body consciousness— The power of the body consciousness. 

6) Ý thức: Mind consciousness—The power of the mind consciousness. 

(B)_- 

7) Y Căn: Mana consciousness—The power of the Mana conscIousness. 

8) Pháp giới: Dharmadhatu—The power of dharmadhatu. 

LXXXVI.Bát Vương Nhật: Tám ngày vương nhật—The eight royal days: 

1) Lập Xuân: Beginning of Spring (first term). 

2) Xuân Phân: Equinoxes—Equinoctial point—Spring equinox. 

3) Lập Hạ: Beginning of summer. 

4) Hạ Chí: Summer Solstice. 

3) Lập Thu: Beginning of Autumn. 

6) Thu Phân: Autumn Equinox. 

7) Lập Đông: Beginning of wInter. 

8) Đông Chí: Winter Solstice. 

LXXXVII.Bát Xúc: Tám loại cẩm xúc hay cảm giác gây trổ ngại trong giai đoạn sơ thiển— 
Eight physical sensations which hinder meditation 1n 1s earÏy stages: 

1) Động xúc: Trạo cử hay loạn động——Restlessness. 

2) Trọng xúc: Hôn trầm hay thấy thân thể nặng nễ—Heaviness. 

3) Trạo xúc: Ngứa ngái —ltching. 

4 Khinh xúc: Nhẹ nhàng êm ái—Buoyancy. 

5) Sáp xúc: Thấy thân thể gồ ghề——Roughness. 

6) Hoạt xúc: Thấy thân thể êm ái hoặc trơn nhờn—Smoothness. 

7)_ Noãn xúc: Thấy thân thể nóng như lửa—Heat. 

8) Lãnh xúc: Thấy thân thể lạnh như nước——Coldness. 


L 


HH 


4427 


(H-2) Tám Pháp 
Eight Dharmas 


Tám Cách Phát Tâm Bồ Đề: Eight ways to develop the Bodhi Mind—See Chapters 55 
and 112. 
Tám cối tái sanh: Elght adversitIes 





See Chapter 89. 


HIL Tám Đặc Điểm Chính Của Ngộ: Tám đặc tánh của giác ngộ trong Thiểền—Eight chief 


characteristics of “sator1” in Z“en—See Chapter 117. 


IV. Tám Điều Bất Tịnh Cho Kẻ Xuất Gia: Eight things which are unclean to a monk or a 


nuUN: 


(A) Tám thứ bất tịnh— Eight impure things: 


D 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


Mua đất cho mình thay vì cho Tam bảo: To buy land for self, not for the monastery. 

Tà kiến tu hành: Wrong views ¡in cultivating. 

Tích trử tài vật: Storing up wealth. 

Nuôi người làm hay nô lệ: Keep servants or sÏaves. 

Nuôi thú với mục đích sát sinh: Keep animals for slaughter. 

Tích trử vàng bạc ngọc ngà: Treasuring up gold, silver and ivory. 

Dùng đồ trang sức: Utilize ornaments. 

Dùng vật dụng cá nhân khác hơn tám món cần thiết (bát sự tùy thân): Utensils for private 
use except for the eight appurtenances of a monk (three garments: tam y, bowl: bát, stool: 
ghế đẩu, filter: đồ lọc nước, needle and thread: kim và chỉ, chopper: dao). 


(B) Tám thứ mà chư Tăng Ni không được quyên sở hữu— Eight things that monks or nuns are 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
V. 


VI. 


not allowed †o possessed: 

Vàng: Gold. 

Bạc: Silver. 

Tiển: Money. 

Đầy tớ nam: Manservant. 

Đầy tớ nữ: Maidservant. 

G1a súc: Domestic animals. 

Thương nghiệp: Business. 

Chà lúa: Grain seeds. 

Tám Điều Cốt Yếu Của Người Tu Tịnh Độ: Eight crucial elements for Pureland 
culfivators—See Chapter 136 (N) (VI). 

Tám điều kiện đưa đến hoàn thành bổn nguyện: Eight conditions to fulfill one°s vows—— 
See Chapter 29. 


VHI.Tám (Hạng) Người Đáng Cung Kính: Elght persons worthy of offerings—Theo Kinh 


Ù 


Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có tám loại người đáng được cung kính —According 
to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are eight persons worthy 
Of offerings: 

Hạng đã thành tựu Dự Lưu quả: The Stream-Winner . 


2) 


3) 
4) 


5) 
6) 


? 
8) 


4428 


Hạng đang thành tựu Dự Lưu quả: One who has practiced to gain the fruit of Stream- 
Entry. 

Hạng đã thành tựu Nhất Lai quả: The Once-Returner. 

Hạng đang thành tựu Nhất Lai quả: One who has practiced to gain the fruit of Once- 
returner. 

Hạng đã thành tựu Bất Lai quả: The Non-Returner. 

Hạng đang thành tựu Bất Lai quả: One who has practiced to gain the fruit of Non- 
Returner. 

Hạng đã thành tựu A-La-Hán quả: The Arahant. 

Hạng đang thành tựu A-La-Hán quả: One who has worked to gain the fruit of 
Arahantship. 


VIII.Tám Loại Ác giác: Eight wrong perceptions of thought. 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


6) 
? 
8) 


1. 


Ũ 


2) 
3) 
4) 
5) 


6) 
? 
8) 
X. 


XI. 


D 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 


Dục giác: Desire. 

Sân giác: Hatred. 

Não giác: Vexation with others. 

Thân lý giác: Nhớ nhà—Home-sickness. 

Quốc độ giác: Ái quốc hay nghĩ đến sự lợi ích của quốc gia—Patriotism or thoughts of 
the countryˆs welfare. 

Bất tử giác: Không thích cái chết —Dislike of death. 

Tộc tính giác: Vì cao vọng cho dòng họ—Ambition for one”s clan or family. 

Khinh vụ giác: Khi dễ hay thô lỗ với người khác—Slighting or being rude to others. 

Tám loại cúng dường cho Tăng Ni (đề nghị bởi bà Visakha) được Phật phê chuẩn: Eight 
offerings (boons) to the Sangha (suggested by Visakha) which granted by the Buddha. 
Dâng y đến chư Tăng Ni trong mùa nhập Hạ: To offer robes to the Sangha during the 
Rainy season. 

Để bát cho chư Tăng Ni đến: To provide alms and food for the Sangha who are coming. 
Để bát cho những vị sư ra đi: To provide alms and food for the Sangha who are going out. 
Dâng thực phẩm đến những vị sư đau ốm: To give food for sick Bhiksus. 

Dâng thực phẩm đến những vị ra công chăm sóc các sư đau ốm: To give food for those 
who attend sick Bhiksus. 

Dâng thuốc men đến những vị sư đau ốm: To give medicine for the sick Bhiksus. 

Dâng y tắm đến chư Tỳ Kheo Ni: To give bathing garments for nuns. 

Xin dâng lúa mạch đến cho chư Tăng: To give rice-pruel for monks. 

Tám Lý Do Một Vị Bồ Tát Không Nên Ăn Thịt: Eight reasons for not eating animal 
food—Tám Lý Do Một Vị Bồ Tát Không Nên Ăn Thịt Được Nêu Ra Trong Kinh Lăng 
Già—See Chapter 130 (E). 

Tám Món Cần Dùng Của Phật: The eight requisites (Attha Parikkhara): 

Y Tăng già lê: The double robe. 

Y vai trái: The upper robe. 

Y nội: Under robe. 

Bình bát: Bowl. 

Dao: Kntfe. 

Kim may: Needle. 

Dây nịt: Belt. 











4429 


8) Đồ lọc nước: Strainer or filter. 

XIILTám Muôn Tế Hạnh: Eighty thousand minute conducts—Tám muôn tế hạnh là 80.000 
cái hạnh vi tế của người xuất gia. Tám muôn tế hạnh phát xuất từ 250 giới cụ túc của 
chúng Tỳ Kheo mà thành như sau——Eighty thousand minute conducts are the extremely 
small conductfs of a religious figure. The eighty thousand tiny conducts originate from the 
250 Bhiksu Precepts as follows: 

I) Lấy ba ngàn oai nghi nhơn cho Thân Tam và Khẩu Tứ (See Thân Tam Khẩu Tứ Ý Tam) 
thành 21.000 tế hạnh —Taking three thousand demeanors to multiply with the three 
commandments dealing with the body plus the four commandmenfs dealing with speech 
to make 21,000 tiny conducts. 

2) Lấy 21.000 tế hạnh nhơn cho Ý Tam và Mạt Na Thức (see Thân Tam Khẩu Tứ Ý Tam, 
và Mạt Na Thức) thành ra 84.000——Taking 21,000 tiny conducts to multiply with three 
commandments dealing with the mind plus one dealing with the Manas to make 84,000 
tiny conducts. 

XIIILTám Nghĩa Của Duy Tâm: Eight meanings of “Mind-only”—See Chapter 55. 

XIV.Tám Pháp cần thiết: Eight essential things. 

1) Giáo: Instruction. 

2) Lý: Doctrine. 

3) Trí: Knowledge or wisdom attained through cultivation. 

4) Đoạn: Cutting away delusion. 

3) Hành: Practice of religious life. 

6) Lập: Progressive stafus. 

7) Nhân: Producing. 

8) Thánh Quả: The fruit of saintliness. 

XV.Tám Pháp Đưa Đến Sự Đoạn Tận: Eight things in the Noble One”s Discipline that lead 
to the cutting off of affairse—Eight things that lead to the cutting off of affairs—See 
Chapter 154. 

XVI.Tám Pháp Thế Gian: Attha loka-dharma (skt——The eight worldly conditions which are 
inseparable from life—See Bát Phong in Chapter 82. 

XVIITám Phẩm Chất Của Người Nữ Có Thể Giúp Đưa Người Ấy Lên Các Cảnh Trời: 
Trong một vài dịp giảng cho bà Visakha, Đức Phật đã để cập đến tám phẩm chất có thể 
giúp người nữ sanh lên các cảnh trời—On various occasions, the Buddha mentioned to 
Visakha the eight qualities that make a woman seek birth in happy states; or she wIll be 
born again where lovely devas dwellL 

1) Tích cực hoạt động, luôn luôn dịu dàng chìu chuộng chồng: Always active, and alert to 
cherish her husband. 

2) Dầu chồng không mang lại tất cả hạnh phúc: Even though he ¡s not the man who brings 
her every Joy. 

3) Không khi nào dùng lời bất cẩn, nghịch ý, thiếu lễ độ, làm chồng nổi lên sân giận: She 
offers slight, nor will a good wife, move to wrath her husband by some spifeful word. 

4) Tôn trọng tất cả những người được chồng kính nể: She reveres all whom her husband 
honour. 

5) Vì nàng là người sáng suốt khôn ngoan, khéo léo, lanh lẹ, thức khuya dậy sớm: For she is 
wIse, deft, nimble, up bedtimes. 





4430 


6) Tận tâm chăm sóc sức khỏe của chồng trong khi chồng làm việc cực nhọc: She mind his 
wealth amid his folk at work. 

7)_ Nhã nhặn hiển hòa: Sweetly orders all. 

8) Muốn những điều chồng muốn và cố làm cho được: Who complies with her husband”s 
wish and wIll. 

XVIII.Tám Phẩm Chất Của Người Nữ Có Thể Tạo An Vui Hạnh Phúc Trong Đời Hiện Tại 
Và Cảnh Giới Tương Lai: Trong Gradual Sayings, Đức Phật đã giảng cho Visakha nghe 
về tám phẩm chất khiến cho người nữ được sanh Thiên——In Gradual Sayings, the Buddha 
commernied to Visakha the eight qualities in a woman that tend to wealth and happiness 
In this world and in the next world: 

1) Nầy Visakha, đó là hạnh phúc của người phụ nữ có khả năng làm việc: Herein, Visakha, 
a woman 1s capable at her work. 

2) Có khả năng điều khiển người làm: A woman is capable to manage the servants. 

3) Có lối đối xử dịu dàng và chìu chuộng chồng: In her ways she is lovely to her husband. 

4) Giữ gìn của cải trong nhà: She guards his wealth. 

5) Nầy Visakha, đó là hạnh phúc của người phụ nữ đã thành công trong niểm tin: Herein, 
Visakha, a woman 1s accomplished In trustful confidence. 

6) Thành công trong giới luật: Accomplished In virtue 

7) Thành công trong lòng quảng đại: Accomplished in charity. 

8) Thành công trong trí tuệ: Accomplished in wisdom. 

XIX.Tám Tánh Của Pháp Thân Như Lai: Eight natures of Dharmakaya—See Chapter 125. 

XX.Tám Tâm Dục Giới được xếp loại theo Hỷ Xả và Trí và chắc thật: Eight 
Consciousnesses being classified according to Joy, equanimity, knowledge, and 
prompting—See Chapter 54 (N-1). 

XXI.Tám Tâm Dục Giới Được Xếp Loại Theo Hỷ Xả Và Trí Và Nhắc Bảo: Eightfold 
Consciousness being classiied according to Joy, equanimity, knowledge, and 
prompting—See Chapter 54 (N-1). 

XXIILTám Tâm Hành Thiện Hữu Nhân của Dục giới: BEight types of sense-sphere 
functional wholesome minds with roots—See Chapter 54 (N-1). 

XXIITám Tâm Siêu Thế: Lokuttaracitan (p)—Eight types of supramundane 
consciousness—See Chapter 54 (L). 

XXIV.Tám Thời Kỳ Trong Cuộc Đời Đức Phật: Bát Tướng Thành Đạo—EIght aspects 
(periods) of Buddha's life: 

I)_ Đâu Suất lai nghinh tướng: Xuống từ cung trời Đâu Suất—Descend into and abode ¡n the 
Tusita heaven——Descending from the Tushita Heaven Palace. 

2) Tại đây thuyết pháp cho chư thiên: Abode there visibly preaching to the devas. 

3) Nhập thai nơi Hoàng Hậu Ma Da: Entry into his motherˆs womb (Queen Maha Maya). 

4) Phong Tỳ Ni viên giáng sanh tướng: Giáng sanh tại vườn Lâm Tì Ni—Birth from his 
mother”s side In LimbinI. 

5)_ Du thành xuất gia tướng: Xuất gia tu hành năm 19 (or 25) tuổi—Leaving home at 19 (or 
25) as a hermit—Leaving the home life. 

6) Bồ để thọ hạ hàng ma Thành đạo tướng: Thành đạo sau 6 năm khổ hạnh—After six 
years suffering, subduing mara and attainning enliphtenment—Subduing mara and 
accomplishing the Way. 


7) 


8) 


4431 


Lộc Dã Uyển chuyển Pháp luân tướng: Chuyển Pháp Luân và Thuyết pháp—Rolling the 
Law-wheel or preaching—Turning the Dharma wheel. 
Nhập diệt năm §0 tuổi: Entering nirvana (Parinirvana) at the age of 80. 


XXYV.Tám thứ chư Tăng Ni không được sở hữu hay không được làm: Eight things that monks 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


or nuns are not allowed to possessed. 
Vàng: Gold. 

Bạc: Silver. 

Tiển: Money. 

Đầy tớ nam: Manservant. 

Đầy tớ nữ: Maidservant. 

Gia súc: Domestic animals. 

Thương nghiệp: Business. 

Chà lúa: Grain seeds. 


XXVI.Tám Tướng: Theo Lạt Ma Geshe Kelsang Gyatso trong Phật Giáo Truyền Thống Đại 


Thừa, có tám tâng lớp tâm phát sinh trong giấc ngủ; mỗi tầng lớp có một dấu hiệu 
riêng—According to Lama Geshe Kelsang Gyatso in Buddhism in Mahayana Tradition, 
there are eight levels of mind development during the sleep process. Each level has a 
different sign. 


(A) Bốn tướng đầu tiên được nhận biết bởi những tầng mức tương đối còn thô thiển của cái 


Ù 


a) 


b) 


2) 


a) 


tâm vi tế. Trong thân có tứ đại là đất, nước, lửa, và gió. Mỗi đại có một luồng khí lực đi 
kèm. Bốn tướng trạng đầu tiên nầy được gọi là bốn dấu hiệu từ thô đến tế của giấc 
ngủ—The first four appearances are perceived by relatively gross levels of the subtle 
mind. Within the body are four elements: earth, water, fire and air. Accompanying each 
element 1s 1ts energy wind. The first four signs from gross to subtle which are called the 
four appearances of sleeping. 

Dấu hiệu đầu tiên là tướng giống như ảo tượng—The first level”s sign is the mirage-like 
appearance: 

Tướng ảo phát sinh khi luồng khí lực của địa đại tan vào bên trong. Nhưng vì hiện tại ta 
chưa thể xử dụng ký ức hay chánh niệm trong khi ngủ, nên ta không thể nhận ra tướng 
nây rõ ràng lắm. Nếu nghiên cứu kỹ bản chất những tướng nầy, thì có thể ta sẽ nhận ra 
chúng được —The mirage-like appearance develops when the energy wind of the earth 
element dissolves Inwardly. But since at present we cannot use our recollection or 
mindfulness during sleep, we cannot recognize these signs or appearances precisely. But 
1f we carefully study the nature of these signs, 1t becomes possible to recogn1ze them. 

Khi phát sinh cái tâm nhận ra được tướng ảo tượng, thì tâm này là một tâm tương đối còn 
thô. Trong cái tâm vi tế của giấc ngủ, có một số tâm tương đối thô, một số tương đối vi tế 
hơn những tâm khác —When we develop the mind which perceives the mirage-like 
appearance, this 1s a relatively gross mind. Within the subtle mind of sleep, some minds 
are relatively more øross and some more subtle than others. 

Tướng thứ hai giống như làn khói The second appearance ¡is the smoke-like 
appearance: 

Tướng nầy xuất hiện khi luồng khí lực tương ứng với thủy đại tan vào bên trong. Khi tâm 
lý hay khí lực thuộc thủy đại tan ra, thì ta liền thấy tướng làn khói xuất hiện—This 
appearance 1s perceived when the energy wind related to the water element dissolves 


b) 


3) 


4) 


4432 


inwardly. When the psychic or energy wind of the water element dissolves, we perceive 
the smoke-like appearance Instantly. 

Trong giấc ngủ, cái tâm nhận ra tướng làn khói là vi tế hơn tâm trước đấy, nhưng nó vẫn 
còn là một tâm còn tương đối thô phù —Within the mind of sleep, the mind which 
perceives the smoke-like appearance 1s subtler than the previous mind but 1s still a 
relatively øross mind. 

Tướng thứ ba là một hiện tượng giống như những con đom đóm —The third sign ¡s the 
fireflies appearance: Tướng nầy sinh khởi khi khí lực tương ứng với hỏa đại tan vào trong 
tâm—This appearance arises when the energy wind which 1s related to our fire element 
dissolves inwardly. 

Tướng thứ tư là hiện tượng giống như ngọn đèn thắp bằng dầu bơ —The fourth sign ¡s the 
burning butter lamp-like appearance: Tướng nầy được nhận ra liền khi luông khí lực của 
phong đại trong chúng ta tan rã—Ït 1s perceived 1nstantly when the energy wind oŸ our a1r 
element dissolves. 


(B) Bốn tướng trạng trong tiến trình chết, còn gọi là bốn tướng “không.” Nếu trong giấc ngủ 


5) 


b) 


6) 


b) 


7) 


8) 


a) 


ta có những tầng lớp tâm từ thô đến tế thì cũng vậy, khi ta chết, có những tầng lớp tâm từ 
thô đến tế, rồi vô cùng vi tế phát sanh—Four appearances during the death process, also 
called the four “emptles.” Just as we have more gross and more subtle levels of mind 
during sleep, likewise when we die we develop gross, subtle and very subtle levels of 
mind: 

Cái không đầu tiên là tâm có tướng màu trắng —The first empty is the mind of white 
app€arance: 

Lúc ấy mọi sự được tâm nhận thức là hoàn toàn trống rỗng nhưng trắng và sáng——At this 
time everything 1s perceived as totally empty but white and bright. 

Vào thời điểm nầy tâm vi tế của giấc ngủ phát triển, và tâm ta càng lúc càng trở nên vi 
tế hơn trước —At this point the subtle mind of sleep develops and our mind becomes 
subtler and subtler. 

Cái không kế tiếp là tâm màu đỏ tăng trưởng—The next emptiness is the mind of red 
InCrease: 

Cái tâm nhận ra màu đỏ này vi tế hơn những tâng tâm thức trước đấy—The mind which 
perceives the red appearance 1s subtler than the previous levels of mind. 

Tâm nầy thấy mọi sự hoàn toàn trống rỗng, nhưng có tướng màu đỏ xuất hiện —This 
mind perceives everything totally empty, but there 1s a red-coloured appearance. 

Tướng kế tiếp là cái tâm màu đen của định cận hành (gần chứng đắc định an chỉ)—The 
next emptiness is the mind of black near-attainment: Mọi sự xuất hiện nhưng có một 
màu đen kịt. Trong giai đoạn nầy, ta trải qua giấc ngủ sâu xa nhất của mình—Everything 
appears entirely empty but dark or black. During this stage we experlence our deepest 
sleep. 

Cái không thứ tư xuất hiện tâm với ánh sáng trong suốt ——The fourth empty arises the 
mind of clear light: 

Hiện tượng màu đen biến mất, và khi ấy ta thấy một ánh sáng trong suốt như màu bình 
minh—The dark appearance đisappears and we perceive a clear light like the colour of 
dawn. 


b) 


4433 


Đây gọi là ánh sáng trong suốt của giấc ngủ. Không có tâm nào vi tế hơn tâm của ánh 
sáng trong suốt ấy. Vào giây phút cuối cùng trước khi chết tâm ta nhận thấy ánh sáng 
trong suốt. Khi một người có thiện nghiệp đặc biệt để được tái sanh làm người, thì dòng 
tương tục của cái tâm vi tế ấy sẽ nhập vào sự giao hợp của tinh cha trứng mẹ. Từ đó trở 
đi tâm trở nên càng ngày càng thô hơn—This is called the clear light of sleep. There is no 
consciousness more subtle than the mind of clear light. At the last instant before death 
our mind perceives the clear light. If a person has the special good karma to be reborn as 
a human being, the continuum of that very subtle mind later enters 1nto the union of the 
father`s and mother”s sperm and egs. From that time on the mind becomes grosser and 
ØTOSSCT. 


XXVII.Tám Yếu Tố Tập Trung Tư Tưởng: Eight factors of Yoga concentration—Những tập 


l) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
lở) 
8) 


L 


HH 


luyện của nhà Du Già thật ra cũng giống như các nhà thuộc học phái Du Già Luận của 
Phật Giáo. “Yogacara” có nghĩa là “thực hành sự tập trung tư tưởng” và có nhiều điểm 
chung với triết lý Du Già. Du Già Luận là Duy Tâm Luận của Phật Giáo do Ngài Vô 
Trước để xướng và được em ngài là Thế Thân hệ thống hóa thành học thuyết Duy Thức 
và Ngài Huyễn Trang đưa vào Trung Quốc thành Pháp Tướng tông. Theo Nghĩa Tịnh, 
nhà chiêm bái nổi tiếng của Trung Hoa về Ấn Độ, học thuyết nầy là một trong hai trường 
phái Đại Thừa ở Ấn Độ (Trung Luận và Du Già Luận). Theo Du Già, có tám yếu tố tập 
trung tư tưởng—The practices of the Yogin are actually similar to those of the Yogacara 
School of Buddhism. “Yogacara” means “the practice of self-concentraton” and has 
several things in common with the Yoga philosophy. The Yogacara School 1s Buddhist 
Idealism taught by Asanga, sytematized by his brother Vasubandhu as the Theory of 
Mere Ideation (Vijnaptimaftrata), and ¡introduced to China by Hsuan-Tsang as the 
Dharmalaksana (Fa-Hslang) School. According to I-Ching, a famous traveler in India, 1t 
was one of the only two Mahayana School in India (Madhyamika and Yogacara). 
According to the Yogacara Bhumi Sastra, there are eight factors of Yoga abstraction or 
concenfration. 

Chế Giới: Yama (skt)——Restraint. 

Nội Chế: Niyama (skt)——Minor restraint. 

Tọa Pháp: Asana (skÐ—SiItting. 

Số Tức (quán hơi thở): Pranayama (skt)—Restraint of breaths. 

Chế Cảm: Pratyahara (skt)—Withdrawal of senses. 

Tổng Trì: Dharana (skt)—Retention of mind. 

Tĩnh Lự: Dhyana (skt)——Concentration of mind. 

Đẳng Trì (tập trung tư tưởng): Samadhi (skt)——Concentration of thought. 


(T) Nưe Dharmas 
Cửu Pháp 


Chín Chỗ An Trú Của Loài Hữu Tình: Nine abodes of beings—See Chapter §7. 
Cửu Kết: Nine bonds that bind men to mortality—See Chapter 64. 


HỊI. Chín Sự Xung Đột: Aghata-vatthumi (p)—Nine causes of malice—See Chapter 32. 


4434 


IV. Cửu Chúng: Nine classes of disciple—See Chapter 105. 

V. Cửu Quỷ: Nine classes of ghostse—See Chapter 164. 

VI. Cửu Sơn Bát Hải: Cakravala (skÙ—Nine concentric mountain ranges and eight seas— 
See Chapter 94. 

VII Cửu Trai Nhựt: Nine days of abstinence—Chín ngày ăn chay, trì giới, và cử ăn quá ngọ. 
Trong chín ngày nầy vua Trời Đế Thích và Tứ Thiên vương dò xét sự thiện ác của nhân 
gian—Nine days of abstinence on which no food 1s eaten after twelve o”clock and all the 
commandments must be observed. On these days Indras and the four deva-kings 
Invesfigate the conduct of men. 

(A) - 

1) Mỗi ngày trong tháng giêng: Every day of the first month. 

2) Mỗi ngày trong tháng năm: Every day of the fifth month. 

3)_ Mỗi ngày trong tháng chín: Everyday of the ninth month. 

(B) Các tháng khác mỗi tháng sáu ngày——Other months each month six days as follow: 

4)_ Mông tám: The §”. 

5) Mông chín: The 9°, 

6) Mông 14: The 14”. 

7) Hăm ba: The 23”. 

8) Hăm chín: The 29°, 

9) Ba mươi: The 30”. 

VIIICửu Thứ Đệ Định: Nine degrees of samadhi—See Chapter 6]. 

1X. Chín điều khó trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương: Nine difficulties (Sutra in Forty-Two 
Sections— Chapter 36)—See Chapter 107. 

X.. Cửu Não: Nine distresses—See Chapter l. 

XI. Cửu Mạn: Nine forms of pride—See Chapter 77. 

XII.Cửu Vô Học: Nine grades of arhats—See Chapter 52. 

XIII Cửu Phạm: Nine heavens of the fourth dhyana heaven—See Chapter 169. 

XIV.Cửu Phẩm Liên Hoa: Nine holy grades of Lotus. 

(A) Hạ phẩm—The three lowest staøes. 

1) Hạ phẩm hạ sanh: The lowest of the three lowest classes. 

2) Hạ phẩm trung sanh: The middle of the three lowest classes. 

3) Hạ phẩm thượng sanh: The highest of the three lowest classes. 

(B) Trung phẩm—The three middle stages of birth ¡in the Pure Land. 

4)_ Trung phẩm hạ sanh: The lowest of the three middle classes. 

5)_ Trung phẩm trung sanh: The middle of the three middle classes. 

6)_ Trung phẩm thượng sanh: The highest of the three middle classes. 

( C)Thượng phẩm——The three highest stages of birth in the Pure Land. 

7) Thượng phẩm hạ sanh: The lowest of the three highest classes. 

8) Thượng phẩm trung sanh: The middle of the three highest classes. 

9) Thượng phẩm thượng sanh: The highest of the three highest classes. 

XV.Cửu Khổng (Khiếu) Bất Tịnh: Nine impure openings in our body—Chín lổ bất tịnh trong 
thân. Đức Phật dạy có chín lổ bất tịnh trong cơ thể chúng ta, từ mỗi lổ nầy luôn rỉ ra mọi 
thứ cặn bã như đờm nơi cổ họng, mô hôi từ lổ lông nơi da, vân vân. Không có sự bài tiết 
nào có thể ngữi, rờ hay nếm cho vô. Tất cả đều bất tịnh—The Buddha teaches us that 


4435 


there are nine openings In our body and from each of them exudes all kinds of excretions 

all the the time, 1.e., phlegm from throat, sweat from the pores of skin, etc. None of the 

things excreted are pleasant to smell or touch or taste. They are all unclean things. 
1-2)Hai mắt: Two eyes. 

3-4)Hai lổ tai: Two ears. 

5-6)Hai lổ mũi: Two nose nostrils. 

7) Miệng: Mouth. 

8) Tiểu tiện: Anus. 

9) Đại tiện: Rectum. 

XVI.Cửu Vô Gián Đạo: Nine interrupted ways—Chín đạo vô gián—Tam giới có chín địa, tư 
hoặc trong mỗi địa lại có chín cách làm giảm nhẹ, từ đó vượt thắng chướng ngại; lại cũng 
có chín đạo vô gián và đi từ giai đoạn nây đến giai đoạn khác trong tam giới để giải 
thoát bằng trí tuệ để vượt thoát phiền não trong mỗi giai đoạn—In every universe there 
are nine realms, In every realm there are nine illusions In practice and nine ways of 
relief; hence the nine ways of overcoming hindrances; also there are nine 1nterrupted 
ways Of advance from one stage to another of the nine stages of the trailokya by the 
wisdom of overcoming delusion In each stage. 

XVII.Cửu Kiếp: Nine kalpas— Theo Kinh Đại Bảo Tích, dù Phật Thích Ca và Di Lặc cùng 
khởi đầu một lượt, nhưng sự tinh tấn đã khiến cho Ngài Thích Ca thành Phật sớm hơn 
Ngài Di Lặc đến 9 tiểu kiếp—According to the Maharatnakuta Sutra, though Sakyamuni 
and Maitreya started together, the zeal of the first enabled him to become Buddha nine 
kalpas sooner. 

XVIIILCửu Phẩm Hạnh Nghiệp: Nine karmas for being reborn ¡n the Pure Land—Chín hạnh 
nghiệp đạt được qua tu tập, nhờ đó con người được vãng sanh Tịnh Độ—The nine karma 
to be attained by the conduct or practice through which one may be born Into the Pure 
Land. 

XIX.Cửu Loại Sanh: Chín loại sanh—Nine kinds of birth. 

(A) The first four kinds are common to devas, earth, and hells: 

1) Thai Sanh: Birth from the womb. 

2) Noãn Sanh: Birth from the egg. 

3) Thấp Sanh: Birth from the moisture. 

4) Hóa Sanh: Birth from transformation. 

(B) The second five for upper sages and saints in the realms of form and non-form: 

5)_ Hữu Sắc: Birth into the heavens of form. 

6)_ Vô Sắc: Birth into the heavens of non-form. 

7) Hữu Tưởng:. 

8) Vô Tưởng: Birth into the heavens of non-thoupht. 

9) Phi Tưởng Phi Phi Tưởng: Birth into the heavens of neither thought nor non-thought. 

XX.Cửu Tịnh Nhục: Nine kinds of clean flesh. 

1-5) Ngũ Tịnh Nhục—See Five kinds of clean flesh. 

6)_ Con vật không phải vì mình mà bị giết: Creatures not killed for me. 

7)_ Thịt khô tự nhiên: Naturally dried meat—Do con vật tự chết lâu ngày dưới ánh nắng làm 
cho thịt khô lại. 


4436 


8)_ Những món không phải do ước hẹn, nhưng tình cờ gặp mà ăn: Things not seasonable or at 
the right time. 

9) Món thịt đã làm từ trước khi có sự hiện diện của mình tại đó: Things previously killed. 

XXI.Cửu Thức: Nine kinds of consciousness—The nine kinds of cognition or consciousness 
(Viinana)—Chín loại ý thức. 

1) Nhãn Thức: Consciousness of the sipht. 

2) Nhĩ Thức: Consciousness of the hearing. 

3) Tỷ Thức: Consciousness of the smelling. 

4) Thiệt Thức: Consciousness of the tasting. 

5) Thân Thức: Consciousness of touch. 

6) Ý Thức: Consciousness of the mind. 

7) MạtNa Thức: A Đà Na Thức—Ý căn—Consciousness of manas. 

8) A Lại Da Thức: Tàng thức—Consciousness of the mental perception. 

9) A Ma La Thức: Phật Thức —Vô Cấu Thức Thanh Tịnh Thức—Chân Như hay chân 
tâm——Purified or Buddha conscIousness. 

XXII.Cửu Nghiệp: Chín loại nghiệp —Nine kinds of karma. 

(A) Nghiệp trong Dục Giới—Karma 1n the Desire realm: 

1) Tác Nghiệp: Conduct that causes karma. 

2) Vô Tác Nghiệp: Conduct that does not cause karma. 

3) Phi Tác Phi Vô Tác: Conduct that 1s neutral. 

(B) Nghiệp trong Sắc Giới—Karma in the Form realm: 

4) Tác Nghiệp: Conduct that causes karma. 

53) Phi Tác Nghiệp: Conduct that does not cause karma. 

6) Phi Tác Phi Vô Tác: Conduct that 1s neutral. 

(C) Nghiệp trong Vô Sắc Giới—Karma ïn the Formless realm: 

7) Vô Tác Nghiệp: Non-causative deeds. 

8) Phi Tác Phi Vô Tác: Neutrality. 

9) Vô Lậu Nghiệp: Immortality. 

XXIIICửu Vô Vi: Nine kinds of non-action—See Chapter 83. 

XXIV.Cửu Địa: Nine lands—See Chapter 93. 

XXYV.Cửu Lậu: Nine leakages—See Chapter 52. 

XXYVI.Cửu Chúng Hoạnh Tử: Nine major forms of untimely death—See Chapter 88. 

XXVII.Cửu Lực: Nine Powers—Theo Tỳ Kheo Bồ Đề trong Vi Diệu Pháp, có chính thứ 
lực—According to Bhikkhu Bodhi in Abhidhamma, there are nine powers: 

(A) Thiện hay trung tính—Either wholesome or Indeterminafte: 

1) Tín lực: The power of faith. 

2) Niệm lực: The power of mindfulness. 

3) Tuệ lực: The power of wisdom. 

4) Tàm lực (biết hổ thẹn khi gây nên tội lỗi): The power of shame. 

5) Quý lực (biết ghê sợ hậu quả của tội lỗi): The power of fear of wrongdoing. 

(B) Bất thiện—Unwholesome: 

6)_ Vô tàm lực (không biết hổ thẹn khi gây nên tội lỗi): The power of shamelessness. 

7) Vô quý lực (không biết ghê sợ hậu quả của tội lỗi): The power of fearlessness of 
wrongdoing. 


4437 


(B) Hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc trung tính—Either wholesome or unwholesome or 
1ndeterminate: 

8) Tấn lực: The power of energy. 

9) Định lực: The power of concentrafion. 

XXVIII Cửu Phược Nhứt Thoát: Chín trạng thái trói buộc và một trạng thái giải thoát—Nine 
sfates of bondage and the one state of liberation. 

(A) Chín trạng thái trói buộc——The nine states of bondage: 

1) Hỏa Đồ: Hell of fire. 

2) Huyết Đồ: Hell of blood. 

3)_ Đao Đô: Hell of sword. 

4) A-Tu-La: Asuras. 

5) Nhân: Men. 

6) Thiên: Devas. 

7) Ma: Maras. 

8) Ni Kiền Đà (ngoại đạo): Nirgranthas. 

9)_ Sắc và Vô Sắc: Form and formless states. 

(B) Một trạng thái giải thoát —The one state of liberation: 

I1) Niết Bàn: Freedom of Nirvana. 

XXIX.Chín Giai Đoạn Thiền Chỉ: Nine states of samatha meditation—Theo Lạt Ma 
Khenchen Thrangu, theo Kim cang Thừa, có chín giai đoạn thiển chỉ—According to 
Lama Khenchen Thrangu In “The Practice of Tranquility and Insight”, there are nine 
states of samatha Truths in the Vajrayana—See Chapter 60. 

XXX.Chín Thứ Đệ Trú: Nine successive abidings—See Chapter 60. 

XXXI.Chín Thứ Đệ Diệt: Anupubha-nirodha (p)—Nine successive cessatlons—See Chapter 
ó0. 

XXXII.Cửu Phương Tiện: Nine suitable stages in religious services—See Chapter 140. 

XXXIII.Cửu Đế: Nine truths or postulates—See Chapter 42. 

XXXIV.Chín Bất Thời Bất Tiết Dẫn Đến Đời Sống Phạm Hạnh: Akkhana-asamaya- 
brahmacariya-vasaya (p)—NIne unfortunate Iinappropriate times for leading the holy 
lie—See Chapter 141. 

XXXYV.Cửu Nghỉ: Nine ways of showing respect in India—Chín oai nghi—See Chapter 152. 


(J) Thập Pháp 
Ten Dharmas 


(J-1) Mười Pháp 
Ten Dharmas 


1) Mười Ấn Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of definiive mark of Great Enlightening 
Beings—See Chapter 177 (57). 


4438 


2) Mười Ba La Mật Của Chư Đại Bồ Tát: Ten transcendent ways possesed by Great 
Enlightening Beings—See Chapter 177 (58). 

3) Mười Bất Hoại Tín Của Chư Bồ Tát: Ten kinds of ¡indestructible faith of Great 
Enlightening Beings—See Chapter 177 (60). 

4) Mười Bất Khả Tư Nghì Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of inconceivability of Great 
Enlightening Beings—See Chapter 177 (61). 

5) Mười Bất Không Mà Chư Đại Bồ Tát Đạt Được Khi Chứng Quang Minh Tạng Trí: Ten 
kinds of fruifulness Great Enlightening Beings attain when they realize the treasury of 
light of knowledge—See Chapter 177 (62). 

6) Mười Biến Nhập Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of universal entry of Great 
Enlightening Beings—See Chapter 177 (63). 

7) Mười Biện Tài Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of intellectual power of Great 
Enlightening Beings—See Chapter 177 (614). 

8) Mười Bình Đẳng Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of impartiality possessed by Great 
Enlightening Beings—See Chapter 177 (65). 

9) Mười Bụng Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of guts of Great Enlightening Beings—See 
Chapter 177 (66). 

10) Mười Cách Nhập Kiếp Của Chư Bồ Tát: Ten kinds of entry into ages by Enlightening 
Beings mentioned by the Buddha. This means they enter all ages—See Chapter 177 (67). 

11) Mười Cách Nhập Thế Giới Của Chư Bồ Tát: Ten kinds of entry into worlds or ten 
đirections—See Chapter 177 (68). 

12) Mười Cách Sanh Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of bình of Great Enlightening 
Beings—See Chapter 177 (69). 

13) Mười Cảnh Giới Của Chư Đại Bồ Tát: Ten spheres of Great Enlightening Beings—See 
Chapter 177 (70). 

14) Mười Cảnh Giới Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of unimpeded function 
relating to realms—See Chapter 177 (71). 

15) Mười Cảnh Giới Vô Tỷ Của Chư Bồ Tát: Mười thứ cảnh giới vô tỉ bất tư nghì của chư 
Phật —Ten kinds of peerless inconceivable realms of all Buddhas—See Chapter L77 (72). 

16) Mười Căn Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of faculties of Great Enlightening Beings— 
See Chapter I77 (73). 

17) Mười Chân Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of feet of Great Enlightening Beings—See 
Chapter 177 (74). 

18) Mười Chỗ An Trụ Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of abiding of Great Enlightening 
Beings—See Chapter 177 (75). 

19) Mười Chỗ Nằm Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of reclining of Great Enlightening 
Beings—See Chapter 177 (76). 

20) Mười Chỗ Ngôi Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of sitting of Great Enlightening Beings. 
Enlightening Beings who abide by these can attain the Buddhas” supreme sitting of true 
awareness—See Chapter 177 (77). 

21) Mười Chỗ Sở Hành Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of sphere of action of Great 
Enlightening Beings—See Chapter 177 (78). 





4439 


22) Mười Chỗ Sở Trụ Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of abode of Great Enlightening 
Beings—See Chapter 177 (79). 

23) Mười Công Đức Của Tu Tập Thân Hành Niệm: Ten merits od the cultivation of the 
mindfulness of the body——See Chapter 175 (ID). 

24) Mười Cung Điện Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of palace of Great Enlightening 
Beings—See Chapter 177 (80). 

25) Mười Cửa Giải Thoát Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of doors of liberation of Great 
Enlipghtening Beings—See Chapter 177 (81). 

26) Mười Danh Hiệu Đại Trượng Phu Của Chư Đại Bồ Tát: Ten appellations of greatness— 
See Chapter I77 (82). 

27) Mười Đại Sự Rốt Ráo Của Chư Đại Bồ Tát: Ten ulimate great tasks of Great 
Enlipghtening Beings—See Chapter 177 (83). 

28) Mười Đạo Của Chư Bồ Tát: Ten kinds of path of Great Enlightening Beings—See 
Chapter 177 (84). 

29) Mười Đạo Ly Sanh Của Chư Đại Bồ Tát: Ten Paths Of Emancipation Of Great 
Enlightening Beings—See Chapter 177 (85). 

30) Mười Đạo Trang Nghiêm Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of way of adornment of Great 
Enlightening Beings—See Chapter 177 (86). 

31) Mười Đạo Xuất Sanh Phật Pháp Của Chư Đại Bồ Tát: Ten ways of generating the 
qualities of Buddhahood of Great Enlightening Beings—See Chapter 177 (87). 

32) Mười Đặc Điểm Của Bồ Đề Tâm: Ten characters of Bodhicitta—See Chapter 175 (II). 

33) Mười Đầu Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of head of Great Enlightening Beings—See 
Chapter 177 (88). 

34) Mười Điều Bị Ma Nhiếp Trì Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of possession by demons of 
Great Enlightening Beings—See Chapter 177 (89). 

35) Mười Điều Cầu Pháp Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of quest for truth of Great 
Enlightening Beings—See Chapter 177 (90). 

36) Mười Điều Cha dạy Con Gái: Ten admonitions a wise father should instruct his 
daughter—See Chapter 158. 

37) Mười Điều Chứng Tri Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of realizational knowledge 
possessed by Great Enlightening Beings—See Chapter 177 (91). 

38) Mười Điều Của Chư Phật Mà Chư Đại Bồ Tát Hằng Ghi Nhớ: Ten kinds of pure things 
of Buddhas that should always be remembered by Enlightening Beings—See Chapter 177 
(92). 

39) Mười Điều Chư Đại Bồ Tát Được Chư Phật Nhiếp Trì: Ten kinds of support by 
Buddhas—See Chapter L77 (93). 

40) Mười Điều Được Pháp Nhiếp Trì Của Chư Bồ Tát: Ten kinds of support by truth of Great 
Enlightening Beings—See Chapter 177 (94). 

41) Mười Điều Kiện Khởi Đầu Đưa Đến Hoài Bảo Giác Ngộ Tối Thượng Của Chư Đại Bồ 
Tái: Ten preliminary conditions that lead to the cherishing of the desire for supreme 
enlightenment—See Chapter 177 (95). 

42) Mười Điều Lành Mà Chư Bồ Tát Làm Lợi Ích Cho Chúng Sanh Ở Cõi Ta Bà: Ten 
Bodhisattvas” excellent deeds in the Saha world—See Chapter L77 (96). 


4440 


43) Mười Điều Phấn Tấn Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of springing of Great Enlightening 
Beings—See Chapter 177 (97). 

44) Mười Điều Rời Bỏ Ma Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tát: Ten ways of getting rid of demons" 
actions of Great Enlightening Beings—See Chapter 177 (98). 

45) Mười Điều Tâm Niệm: Ten Non-Seeking Practices—See Chapter 175 (IV). 

46) Mười Điều Thành Như Lai Lực Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of attainment of powers 
of the enlightened of enlightening beings—See Chapter 177 (99). 

47) Mười Điều Thốt Thất Phật Pháp Mà Chư Đại Bồ Tát Nên Tránh: Ten things that cause 
enlightening beings to regress from the Buddha teachings, which they should avoid. 
Enlightening Beings who avoid these ten things will enter the Enlightening Beings' paths 
of emancipation—See Chapter 177 (100). 

48) Mười Điều Thủ Lấy Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of grasping by which they 
perpetuate the practices of Enlightening Beings—See Chapter 178 (101). 

49) Mười Điều Tịnh Tu Ngữ Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tát: Ten ways of purifying speech of 
Great Enlightening Beings—See Chapter 178 (102). 

50) Mười Điều Tu Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of cultivation of Great Enlightening 
Beings—See Chapter 178 (103). 

51) Mười Điều Tu Tỉnh Chuyên Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of điligent practices of 
Great Enlightening Beings—See Chapter 178 (104). 

52) Mười Điều Vui Thích Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of enjoyment of Great 
Enlightening Beings—See Chapter 178 (105). 

53) Mười Hạnh Của Chư Đại Bồ Tát: Ten Bodhisattva practices—See Chapter 178 (106). 

54) Mười Hạnh Bồ Tát: Ten kinds of practice of great enlightening beings—See Chapter 178 
(107). 

55) Mười Hoàn Cảnh Khởi Tâm Đại Bi Của Chư Đại Bồ Tát: Ten circumstances in which 
Bodhisattvas develop their compassionate minds—See Chapter 175. 

56) Mười Khí Giới Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of weapon of Great Enlightening 
Beings—See Chapter 178 (108). 

57) Mười Không Dính Mắc Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of nonattachment of Great 
Enlightening Beings—See Chapter 178 (109). 

38) Mười Loại Thiện Hữu Tri Thức Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of spiritual friends who 
help them along the path to enlightenment—See Chapter 178 (110). 

59) Mười Loại Viên Lâm Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of grove of Great Enlightening 
Beings—See Chapter 178 (111). 

60) Mười Lời Khuyên Về Công Án Thiên Của Thối Ẩn: Ten advices regarding the Zen koan 
from T”ui-Yin—See Chapter 60. 

61) Mười Luật Nghỉ Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of rules of behavior of great 
enlightening beings—See Chapter 178 (112). 

62) Mười Lực Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of power possessed by Great Enlightening 
Beings—See Chapter 178 (113). 

63) Mười Lực Trì Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of support of power of Great Enlightening 
Beings—See Chapter 178 (114). 











64) Mười Lực Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of unimpeded function relating 
to power—See Chapter 178 (115). 

65) Mười Lưỡi Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of tongue of Great Enlightening Beings—See 
Chapter 178 (116). 

66) Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Thị Hiện Đi Bảy Bước: Ten reasons Great 
Enlightening Beings show the act of walking seven steps—See Chapter 178 (117). 

67) Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Thị Hiện Khổ Hạnh: Ten reasons Great 
Enlightening Beings practice austeritles——See Chapter 178 (118). 

68) Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Thị Hiện Ở Thân Đồng Tử: Ten reasons 
Enlightening Beings appear as children—See Chapter 178 (119). 

69) Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Thị Hiện Ở Vương Cung: Ten reasons Enlightening 
Beings appear to live In a royal palce—See Chapter 178 (120). 

70) Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Thị Hiện Vi Tiếu, Tâm Tự Thệ Điều Phục Chúng 
Sanh: Ten reasons why Great Enlightening Beings smile and make a promise 1n the1r 
hearts to tame and pacIfy sentient beings—See Chapter 178 (121). 

71) Mười Lý Do Khiến Chư Đại Bồ Tát Xuất Gia: Ten reasons enlightening beings appear to 
live In a royal palce—See Chapter 178 (122). 

72) Mười Ma Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of demons” actons of Great 
Enlightening Beings—See Chapter 178 (123). 

73) Mười Mạn Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tái: Ten kinds of conceited action of Great 
Enlightening Beings—See Chapter 178 (124). 

74) Mười Mắt Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of eye of Great Enlightening Beings—See 
Chapter 178 (125). 

75) Mười Mật Ngữ Thiện Xảo Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of unexcelled skillful esoteric 
speech of Great Enlightening Beings—See Chapter 178 (126). 

76) Mười Minh Túc Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of suffiiciency of insight of Great 
Enlightening Beings—See Chapter 178 (127). 

77) Mười Môn Du Hý Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of versality of Great Enlightening 
Beings—See Chapter 178 (128). 

78) Mười Môn Kiến Phật Của Chư Đại Bồ Tát: Ten ways of seeing Buddhas of Great 
Enlightening Beings—See Chapter 178 (129). 

79) Mười Một Tâm Dẫn Đến Giác Ngộ Của Chư Đại Bồ Tát: Elven minds that lead to 
enlightenment (desire for enlightenment 1s really arouse from these minds)—See Chapter 
178 (130). 

80) Mười Mục Đích Thị Hiện Hàng Ma Của Chư Đại Bồ Tát: Ten purposes of conquering 
of demons of Great Enlightening Beings—See Chapter 178 (131). 

81) Mười Mũi Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of nose of Great Enlightening Beings—See 
Chapter 178 (132). 

82) Mười Nghĩa Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of principle of Great Enlightening Beings— 
See Chapter 178 (133). 

83) Mười Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of activity of Great Enlightening Beings— 
See Chapter 178 (134). 





4442 


84) Mười Nguyện Thanh Tịnh Của Chư Đại Bồ Tát: Ten pure vows of Enlightening 
Beings—See Chapter 178 (135). 

85) Mười Nguyện Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of unimpeded function 
relating to vows—See Chapter 178 (136). 

86) Mười Ngữ Ngôn Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of speech of Great Enlightening 
Beings—See Chapter 178 (137). 

87) Mười Nhân Duyên Khiến Bồ Tát Phát Tâm Bồ Đề: Ten kinds of causes of Great 
Enlightening Beings's development of the will for enlightenment—See Chapter 178 
(138). 

88) Mười Như Thiệt Trụ Nơi Vô Thượng Bồ Đề: Ten kinds of jewel-like state in unexcelled 
complete perfect enlightenment.—See Chapter 176 (3). 

89) Mười Pháp Biến Hóa Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of magical displays of Great 
Enlightening Beings—See Chapter 176 (4). 

90) Mười Pháp Biết Tam Thế Của Chư Bồ Tát: Ten ways of knowing the worlds of past, 
present and future of all Enlightening Beings—See Chapter 176 (Š). 

91) Mười Pháp Chẳng Bỏ Tâm Thâm Đại Của Chư Bồ Tát: Ten kinds of profound great 
determinations that enlightening beings do not abandon—See Chapter 176 (6). 

92) Mười Pháp Chư Đại Bồ Tát Đạt Được Khi Trụ Vào Vô Ngại Luân Tam Muội: Ten kind 
sof Unimpeded wheel concentration of Great Enlightening Beings—See Chapter 176 (7). 

93) Mười Pháp Cú Của Chư Bồ Tát Trong Kinh Hoa Nghiêm: Ten indications used by 
Bodhisattvas in the Flower Adornment Sutra—See Chpater 176 (2). 

94) Mười Pháp Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of laws of Great Enlightening Beings—See 
Chapter 176 (8). 

95) Mười Pháp Đại Hoan Hỷ Và An Ủi Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of great joy and 
solace of Great Enlightening Beings—See Chapter 176 (9). 

96) Mười Pháp Đại Phát Khởi Của Chư Đại Bồ Tát: Ten great undertakings of Great 
Enlightening Beings—See Chapter 176 (10). 

97) Mười Pháp Được Trí Huệ Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of attainment of wisdom of 
Great Enlightening Beings—See Chapter 176 (11). 

98) Mười Pháp Giải Thoát Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of liberation of Great 
Enlightening Beings—See Chapter 176 (12). 

99) Mười Pháp “Giảng Nói Tam Thế” Của Chư Bồ Tát: Ten ways by which Enlightening 
Beings explain all pasts, presents and futures—See Chapter 176 (13). 

100)Mười Pháp Khắp Cùng Vô Lượng Vô Biên Pháp Giới Của Chư Phật: Ten things that 
pervade the Infinite cosmos of the Buddhas—See Chapter 176 (14). 

101)Mười Pháp Khiến Cho Những Thực Hành Của Chư Đại Bồ Tát Trở Nên Thanh Tịnh: 
Ten things which cause the practices of Enlightening Beings to be pure—See Chapter 
176 (15). 

102)Mười Pháp Làm Cho Chư Đại Bồ Tát Chóng Nhập Địa: Ten things which cause 
Enlightening Beings to quickly enter the stages—See Chapter 176 (16). 

103)Mười Pháp Làm Cho Chư Phật Hoan Hỷ: Ten things which Enlightening Beings cause 
the Buddhas to reJoice—See Chapter 176 (17). 





4443 


104)Mười Pháp Minh Liễu Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of understanding of truth of 
great enlightening beings—See Chapter 176 (18). 

105)Mười Pháp Môn Vô Tận Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of inexhaustible qualities of 
Enlightening Beings—See Chapter 176 (19). 

106)Mười Pháp Nhập Bồ Tát: Ten ways of entry into the state of Enlightening Beings—See 
Chapter 176 (20). 

107)Mười Pháp Nhập Chúng Sanh Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of penetrations of 
acfions of sentient beings (utilzed by a great enliphtening being)—See Chapter 176 (21). 

108)Mười Pháp Nhập Như Lai Của Chư Bồ Tát: Ten ways of entering enlightenment—See 
Chapter 176 (22). 

109)Mười Pháp Nhập Tam Muội Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of entry into concentration 
of Great Enlightening Beings—See Chapter 176 (23). 

110)Mười Pháp Phát Tâm Vô Úy Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of development of 
fearlessness of Great Enlightening Beings—See Chapter 176 (24). 

111)Mười Pháp Phát Vô Lượng Vô Biên Quảng Đại Tâm: Ten kinds of development of 
boundlessly vast mind of Great Enlightening Beingss—See Chapter 176 (25). 

112)Mười Pháp Quán Đảnh Bất Tư Nghì: Ten kinds of inconceivable anointment of Great 
Enlightening Beings—See Chapter 176 (26). 

113)Mười Pháp Quyết Định Của Chư Đại Bồ Tát: Ten qualities of certainty of Great 
Enlightening Beings—See Chapter 176 (27). 

114)Mười Pháp Tạng Lớn Của Chư Đại Bồ Tát: Ten great metaphysical treasuries of Great 
Enlipghtening Beings—See Chapter 176 (28). 

115)Mười Pháp Tăng Thắng Của Chư Bồ Tát: Ten even greater things attained by 
Enlightening Beings once they have attained purity in practice—See Chapter 176 (29). 

116)Mười Pháp Thần Thông Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of spiritual powers of Great 
Enlightening Beings—See Chapter 176 (30). 

l117)Mười Pháp Thọ Ký: Mười pháp thọ ký—According to the Buddha In The Flower 
Adornment Sutra (Chapter 38—Detachment From The World) —Great Enlightening 
Beings have ten ways of receiving prediction of Budhahood—See Chapter 176 (31). 

118)Mười Pháp Thuyết Giảng Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of explanation of things of 
Great Enlightening Beings—See Chapter 176 (32). 

119)Mười Pháp Trì Của Chư Đại Bồ Tát: Ten things which Great Enlightening Beings 
preserve—See Chapter 176 (33). 

120)Mười Pháp Tu Hành Của Chư Đại Bồ Tát: Ten norms of practice of Great Enlightening 
Beings—See Chapter 176 (34). 

121)Mười Pháp Xuất Sanh Trí Huệ Của Chư Đại Bồ Tát: Ten ways of generating 
knowledge of Great Enlightening Beings—See Chapter 176 (35). 

122)Mười Pháp Xưng Tán Chỗ Khen Ngợi: Ten praise-worthy qualities. In the concentration 
of the differentiated bodies of all sentient beings, Enlightening Beings are lauded for ten 
praise-worthy qualiies—See Chapter 176 (36). 

123)Mười Phát Tâm Của Chư Đại Bồ Tát: Ten determinations of Great Enlightening Beings. 
Enlightening Beings who abide by these can attain Buddhas; mind of great determination 
and competence—See Chapter 176 (57). 








4444 


124)Mười Phẩm Hạnh Của Chư Bồ Tát: Ten qualiies of Bodhisattvas—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Bồ tát có mười phẩm hạnh—According to the Avatamsaka Sutra, Bodhisattvas 
have ten qualities—See Chapter 176 (38). 

125)Mười Phật Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of Buddha-action of great 
enlightening beings—See Chapter 176 (39). 

126)Mười Phật Pháp Thiện Xảo Trí: Ten kinds of technical knowledge of the Buddha 
teachings—See Chapter 176 (40). 

127)Mười Phổ Hiền Hạnh Pháp: Ten principles of Universally Good which Enlightening 
Beings have—See Chapter 176 (41). 

128)Mười Phổ Quán Sát Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of universal observation of Great 
Enlightening Beings—See Chapter 176 (42). 

129)Mười Phục Tạng Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of hidden treasury of Enlightening 
Beings—See Chapter 176 (43). 

130)Mười Quán Sát Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of observation of great enlightening 
beings—See Chapter 176 (44). 

131)Mười Quang Minh Chói Sáng Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of illumination—See 
Chapter 176 (45). 

132)Mười Quốc Độ Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of unimpeded function 
relating to lands of Great Enlightening Beings—See Chapter 176 (47). 

133)Mười Quyết Định Giải Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of certain understanding of 
Great Enlightening Beings—See Chapter 176 (48). 

134)Mười Sai Biệt Trí Của Bồ Tát: Ten kinds of knowledge of differentiation of 
Enlightening Beings—See Chapter 176 (49). 

135)Mười Siêng Năng Tỉnh Tấn Của Chư Bồ Tát: Ten kinds of exertion of energy which 
help Enlightening Beings fully achieve the unexcelled transcendent energy of the 
Buddhas—See Chapter 176 (50). 

136)Mười Sinh Địa Đích Thực Của Chư Bồ Tái: Ten real native countries—See Chapter 
176 (1). 

137)Mười Sư Tử Hống Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of lion's roar of Enlightening 
Beings—See Chapter 176 (52). 

138)Mười Sự Chư Bồ Tát Đi Đến Đạo Tràng: Ten things occur when Great Enlightening 
Beings go to the site of enlightenments—See Chapter 176 (53). 

139)Mười Sự Kỳ Diệu Chưa Từng Thấy Khi Chư Đại Bồ Tát Ngồi Vào Đạo Tràng: Ten 
extraordinary, unprecedented events occur when Great Enlightening Beings sit on the site 
of enlightenment—See Chapter 176 (54). 

140)Mười Sự Xảy Ra Khi Chư Đại Bồ Tát Ngồi Ở Đạo Tràng: Ten things occur when Great 
Enliphtening Beings sit on the site of enlightenment (The Flower Adornment Sutra— 
Chapter 38)—See Chapter 176 (55). 

141)Mười Tai Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of ear of Great Enlightening Beings—See 
Chapter 176 (56). 

142)Mười Tạng Của Chư Bồ Tát: Ten kinds of ¡internal organs of Great Enlightening 
Beings—See Chapter 179 (139). 


4445 


143)Mười Tay Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of hand of Great Enlightening Beings—See 
Chapter 179 (140). 

144)Mười Tâm Bất Động Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of unshakable mind of Great 
Enlightening Beings—See Chapter 179 (141). 

145)Mười Tâm Bình Đẳng Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of equanimity of Great 
Enlightening Beings—See Chapter 179 (142). 

146)Mười Tâm Chẳng Hạ Liệt Của Chư Bồ Tát: Ten kinds of indomitable attitude of Great 
Enlightening Beings—See Chapter 179 (143). 

147)Mười Tâm Cùng Khắp Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of comprehensive mind of Great 
Enlightening Beings—See Chapter 179 (144). 

148)Mười Tâm Đại Bồ Tát: Ten kinds of heart of Great Enlightening Beings—See Chapter 
179 (145). 

149)Mười Tâm Không Mỏi Nhọc Nhàm Chán Của Chư Bồ Tát: Ten kinds of tireless minds 
of Great Enlightening Beings—See Chapter 179 (146). 

150)Mười Tâm Không Nghỉ Của Chư Đại Bồ Tát: Ten ways of developing a mind free from 
doubt by Great Enlightening Beings—See Chapter 179 (147). 

151)Mười Tâm Phát Khởi Khi Chư Đại Bồ Tát Phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề: Ten kinds of 
spiit of Great Enlightenng Beings. When they develop the wIll for supreme 
enlightenment and attend and serve teachers In order to awaken to omniscient knowledge 
arouse such spirits wIll attain all kinds of purity—See Chapter 179 (148). 

152)Mười Tâm Phổ Hiền: Ten kinds of Uninersally Good Mind developed by Enlightening 
Beings—See Chapter 179 (149). 

153)Mười Tâm Tăng Thượng Như Núi Của Chư Bồ Tát: Ten kinds of mind outstanding like 
a mounfain of Great Enlightening Beings—See Chapter 179 (150). 

154)Mười Tâm Thắng Diệu: Ten kinds of sublime mind—See Chapter 179 (151). 

155)Mười Tâm Thệ Nguyện Đại Thừa Như Kùn Cang: Ten kinds of adamantine mind of 
commitment to universal enlightenment. Enlightening Beings who abide by these can 
attain the Iindestructible supreme spiritual knowledge of Buddhas—See Chapter 179 
(152). 

156)Mười Tâm Thương Xót: Mười tâm xót thương—Ten kinds of mind of sympathy and 
compassion (pity)—See Chapter 175 (VH). 

157)Mười Tập Khí Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of habit energy of Great Enlightening 
Beings—See Chapter 179 (154). 

158)Mười Thanh Tịnh: Mười loại thanh tịnh của chư Đại Bồ Tát—Ten kinds of pure 
wisdom of Great Enlightening Beings—See Chapter 179 (155). 

159)Mười Thanh Tịnh Bỉ Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of pure compassion of Great 
Enlightening Beings—See Chapter 179 (156). 

160)Mười Thanh Tịnh Giới Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of pure discipline of Great 
Enlightening Beings—See Chapter 179 (157). 

161)Mười Thanh Tịnh Huệ Của Chư Đại Bồ Tái: Ten kinds of pure wisdom of great 
enlightening beings—See Chapter 179 (158). 

162)Mười Thanh Tịnh Hỷ Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of pure joy of Great Enlightening 
Beings—See Chapter 179 (159). 





4446 


163)Mười Thanh Tịnh Nhẫn Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of pure tolerance of Great 
Enlightening Beings—See Chapter 179 (160). 

164)Mười Thanh Tịnh Thí Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of pure giving of Great 
Enlightening Beings—See Chapter 179 (161). 

165)Mười Thanh Tịnh Thiền Định Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of pure meditation of 
Great Enlightening Beings—See Chapter 179 (162). 

166)Mười Thanh Tịnh Tỉnh Tấn Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of pure energy of Great 
Enlightening Beings—See Chapter 179 (163). 

167)Mười Thanh Tịnh Từ Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of pure benevolence of great 
enlightening beings—See Chapter 179 (164). 

168)Mười Thanh Tịnh Xả Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of pure equanimity of 
enlightening beings—See Chapter 179 (165). 

169) Mười Thành Tựu Chúng Sanh Của Chư Đại Bồ Tát: Great Enlightening Beings have 
ten ways of development sentient beings—See Chapter 179 (166). 

170)Mười Thành Tựu Phật Pháp Của Chư Đại Bồ Tát: Ten ways of fulfilliment of the 
Buddha teachings of Great Enlightening Beings—See Chapter 179 (167). 

171)Mười Thâm Nhập Phật Pháp Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of profound penetration 
ofthe Buddhas”s teachings of Great Enlightening Beings—See Chapter 179 (168). 

172)Mười Thâm Tâm Của Chư Đại Bồ Tát: Ten profound minds—See Chapter 179 (169). 

173)Mười Thâm Tâm Tăng Thượng Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of intense profound 
mind of Great Enlightening Beings—See Chapter 179 (170). 

174)Mười Thân Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of body of Enlightening Beings—See 
Chapter 180 (171). 

175)Mười Thân Nghiệp Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of physical action of Great 
Enlightening Beings—See Chapter 180 (172). 

176)Mười Thân Oai Đúc Thanh Tịnh Của Chư Bồ Tát: Ten kinds of extremely pure bodies 
of power Enlightening Beings gain when they enter concentration of knowledge of the 
adornments of Buddhas of all worlds—See Chapter 180 (173). 

177)Mười Thân Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tát (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 3§): Ten 
kinds of unimpeded functions of Great Enlipghtening Beings (The Flower Adornment 
Sutra— Chapter 38)—See Chapter 180 (174). 

178)Mười Thần Lực Vô Ngại Dụng (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38): Ten kinds of unimpeded 
function relating to miraculous abilities (The Flower Adornment Sutra—Chapter 38)— 
See Chapter 180 (175). 

179)Mười Thần Thông Bỉ Ngạn Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of other shores of spiritual 
powers of Great Enlightening Beings—See Chapter 180 (176). 

180)Mười Thần Thông Vô Ngại: Ten kinds of unimpeded function relating to spiritual 
capacities. Enlightening Beings who abide by these can penetrate all Buddha-teachings— 
See Chapter 180 (177). 

181)Mười Thiệt Nghĩa Phật Pháp Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of expression of the true 
meaning of the Buddhas' Teaching—See Chapter 180 (178). 

182)Mười Thà Thắng Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of excellence of Great Enlightening 
Biengs. Once Great Enlightening Beings have attained these ten oceans, they wIl also 








4441 


attain ten kinds of excellence. After they have attained ten kinds of excellence, they wIll 
also attain ten kinds of power——See Chapter 180 (179). 

183)Mười Thứ Bồ Tát Biết Rõ Chúng Sanh Giới: Ten kinds of certain understanding of the 
realm of sentient beings. Enlightening beings who abide by these can attain the 
supremely powerful certain understanding of Buddhas—See Chapter 180 (180). 

184)Mười Thứ Hải Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of ocean of Great Enlightening Beings— 
See Chapter 180 (181). 

185)Mười Thứ Mặc Giáp Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of armor of Great Enlightening 
Beings—See Chapter 180 (182). 

186)Mười Thứ Minh Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of insight of Great Enlightening Beings 
(The Flower Adornment Sutra—Chapter 3§)—Chư Đại Bồ tát có mười thứ Minh (Kinh 
Hoa Nghiêm—Phẩm 38)—See Chapter 180 (183). 

187)Mười Trang Nghiêm Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of adornment of Great 
Enlightening Beings—See Chapter 180 (184). 

188)Mười Trí Như Biển Nhập Vô Thượng Bồ Đề: Ten kinds of oceanic knowledge entering 
Iinto unexcelled, complete perfect enlightenment—See Chapter 180 (185). 

189)Mười Trí Quán Sát Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of contemplation of knowledge of 
Great Enlightening Beings—See Chapter 180 (186). 

190)Mười Trí Quang Chiếu Của Chư Đại Bồ Tát: Ten illuminations of knowledge of Great 
Enlightening Beings—See Chapter 180 (187). 

191)Mười Trí Tạng Quảng Đại: Ten kinds of treasury of great knowledge possessed by 
Enlightening Beings when they first attain the concentration of knowledge of the 
adornments of Buddhas—See Chapter I80 (188). 

192)Mười Trí Thiện Xảo Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of skillful analytic knowledge of 
Great Enlightening Beings—See Chapter 180 (189). 

193)Mười Trí Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of unimpeded function relating 
to knowledge—See Chapter 180 (190). 

194)Mười Trụ Pháp Giúp Chư Bồ Tát Viên Mãn Đại Nguyện: Ten principles (abiding) 
which help Enlightening Beings to fulfill their great vows—See Chapter 180 (191). 

195)Mười Tư Tưởng Siêu Phàm Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of extraordinary thought 
which help Enlightening Beings attain unexcelled skillful thought—See Chapter 180 
(192). 

196)Mười Tự Tại Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of control of Great Enlightening Beings— 
See Chapter 180 (193). 

197)Mười Viên Mấn: Ten kinds of fulñillment which Enlightening Beings cause sentient 
beings to attain after they obtain ten kinds of extremely pure body of power—See 
Chapter 180 (194). 

198)Mười Vô Đẳng Trụ Của Chư Bồ Tát: Ten peerless states (of Great Enlightening Beings) 
which no listeners or individual i1lluminates can equal. Enlightening Beings who abide by 
these can attain the peerless state of supremely great knowledge and all qualitles of 
Buddhahood—See Chapter 180 (195). 

199)Mười Vô Lượng Đạo Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of infinite path of Great 
Enlightening Beings—See Chapter 180 (196). 





4448 


200)Mười Vô Lượng Đạo Hạnh Tu Tập Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of inñnite path of 
Great Enlightening Beings—See Chapter 180 (197). 

201)Mười Vô Lượng Trợ Đạo Của Chư Bồ Tát: Ten kinds of infinite aids to enlightenment of 
Great Enlightening Beings—See Chapter 180 (198). 

202)Mười Vô Ngại Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of mastery of Great Enlightening 
Beings—See Chapter 180 (199). 

203)Mười Vô Ngại Dụng Chúng Sanh Của Chư Bồ Tát: Ten unimpeded functions relating to 
sentient beings of Great Enlightening Beings—See Chapter 180 (200). 

204)Mười Vô Ngại Dụng Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of unimpeded functions of Great 
Enlightening Beings—See Chapter 180 (201). 

205)Mười Vô Sở Tác: Ten kinds of nondoing of Great Enlightening Beings—See Chapter 
180 (202). 

206)Mười Vô Úy Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of fearlessness of Great Enlightening 
Beings—See Chapter 180 (203). 

207)Mười Y Chỉ Xứ Của Chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of reliance which help Enlightening 
Beings be able to obtain abodes of the unexcelled great knowledge of Buddhas—See 
Chapter 180 (204). 


(J-2) Thập Pháp 
Ten Dharmas 


1) Thập Chướng: Mười chướng ngại mà bất cứ Bồ Tát nào cũng đều phải vượt qua—Ten 
hindrances that any Bodhisattva must overcome before achieving enlightenment—See 
Chapter 181 (205). 

2) Thập Đại Hạnh Của Bồ Tát Phổ Hiền: Ten vows of Samantabhadra Bodhisattva—See 
Chapter 181 (206). 

3) Thập Đạo B,nh Ma: Theo Kinh Nipata, có Mười Đạo Binh Ma—According to the Nipata 
Sutfa, there are ten armies of mara—See Chapter I81 (207). 

4) Thập Địa: Dasabhumi (skt)—Thập Địa Bồ Tát (Tam Thừa): The “ten stages” of the 
development of a Bodhisattva into a Buddha—See Chapter I81 (208). 

35) Thập Độ Ba La Mật: The ten paramitas or ten virtues of perfection—Theo các nhà triết 
gia Du Già thì bốn thứ Ba La Mật sau cùng đều được xem là sự nhấn mạnh của Trí Tuệ 
Ba La Mật —According to the Yogacara philosophers all the last four paramitas are 
regarded as the amplification of the sixth paramita—See Chapter I81 (209). 

6) Thập Giới Phạm Võng Kinh: Kinh Phạm Võng định nghĩa thập giới như sau—The Sutra 
of Brahma Net has another definition for ten commandments as follow—See Chapter 181 
(211). 

7) Thập Hạnh Bồ Tát: Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc nhở 
ngài A Nan về mười hạnh cần thiết của Bồ Tát —In the Surangama Sutra, the Buddha 
reminded Ananda about the ten necessary acfivifles, or practices of a Bodhisattva—See 
Chapter 181 (212). 


4449 


8) Thập Hồi Hướng: Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc nhở 
ngài A Nan về thập hồi hướng như sau—In the Surangama Sutra, book Eight, the Buddha 
reminded Ananda about the ten transferences as follows—See Chapter 181 (213). 

9) Thập Kim Cang Tâm của chư Đại Bồ Tát: Mười tâm Kim Cang phát triển bởi Bồ Tát— 
Ten characteristics of the “Diamond hearf” as developed by a Bodhisattva—See Chapter 
181 @14). 

10) Thập Loại Giới của chư Đại Bồ Tát: Mười loại giớ—Ten kinds of precepts—See 
Chapter 181 (215). 

11) Thập Lực của chư Đại Bồ Tát: Dasa-bodhisattva-balni (sk)——Mười năng lực của vị Bồ 
Tát theo Kinh Hoa Nghiêm—The ten powers of the Bodhisattva according to the 
Avatamsaka Sutra—See Chapter 181 (218). 

12) Thập Ma của chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười thứ ma của 
chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát nên mau dùng phương tiện xa rời mười thứ ma nâầy— 
According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of demons of 
great enlightening beings. Enlightening beings should apply appropriate means to 
quickly escape these demons—See Chapter 181 (219). 

13) Thập Não Loạn của chư Đại Bồ Tát: Mười phiền não hay nhiễu loạn trong cuộc sống tu 
hành —The ten disturbers of the religious life——See Chapter 181 (122). 

14) Thập Nguyện Bồ Tát: Theo Nghiên Cứu Kinh Lăng Già của Thiền Sư D.T. Suzuki, theo 
trí tuệ siêu việt các Bồ Tát biết rằng chân lý Bồ Tát vượt khỏi mọi sự định tính và không 
hề chịu bất cứ hình thức miêu tả nào, nhưng vì tâm các ngài đây từ bi đối với tất cả 
chúng sanh, là những kẻ không thể nào bước ra khỏi vùng nước xoáy của hữu và phi hữu, 
nên các ngài hướng những nguyện ước mãnh liệt của các ngài đến sự cứu độ và giải 
thoát chúng sanh. Trái tim của chính ngài thì thoát khổi những chấp trước như những kẻ 
chưa chứng ngộ thường tôn giữ, mà lại cảm thấy kiên định vì trí tuệ của các ngài đã 
không phá diệt điều nầy, và từ đó mà có các bổn nguyện, các phương tiện thiện xảo và 
các Hóa Thân của các ngài. Nhưng tất cả những gì mà các ngài làm để làm chín muồi tất 
cả mọi chúng sanh để đáp ứng yêu cầu của họ và cũng giống như ánh trăng trong nước, 
các ngài hiện ra đủ mọi hình tướng mà thuyết pháp. Hoạt động của các ngài thuật ngữ 
Đại Thừa gọi là Vô Công Dụng Hạnh, nghĩa là những hành động không dụng công, 
không tác động, không mục đích. Khi vị Bồ Tát nhập vào địa thứ nhất gọi là Hoan Hỷ 
Địa, trong sự nghiệp tu tập tâm linh, ngài phát ra mười lời nguyện bao trùm toàn bộ vũ 
trụ, trải rộng tới cuối chỗ không gian, đạt đến tận cùng của thời gian, hết tất cả các kiếp 
và vẫn vận hành không gián đoạn khi có Đức Phật xuất hiện—According to The Studies 
in The Lankavatara Sutra, writen by Zen Master D.I. SuzukIl, according to hịs 
transcendenrtal Insight into the truth of things, the Bodhisattva knows that 1t 1s beyond all 
oredicates and not at all subJect to any form of description, but his heart full of 
compassion and love for all beings who are unable to step out of the dualistic whirlpools 
of “becoming” or not becoming,” he directs his vows towards their salvation and 
emancipation. His own heart 1s free from such attachments as are ordinarily cherished by 
the unemancipated, but that which feels persists, for his Insight has not destroyed this, and 
hence his Purvapranidhana, his Upayakausalya, his Nirmanakaya. Yet all that he does for 
the maturity of all beings in response to their needs, 1s like the moon reflection in water, 
showing himself in all forms and appearances he preaches to them on the Dharma. His 


4450 


activity 1s what 1s in Mahayana phraseology called “Anabhogacarya,” deeds that are 
effortless, effectless, and purposeless. When the Bodhisattva enters upon the first stage 
called Joy or Pramudita, In the career of his spiritual discipline, he makes the following 
solemn vows, ten in number, which, flowing out of his most earnest determined will, are 
as all-inclusive as the whole universe, extending to the extremity of space 1tself, reaching 
the end of time, exhausting all the number of kalpas or ages, and functioning 
uninterruptedly as long as there 1s the appearance of a Buddha—See Chapter 181 (224). 

15) Thập Nhãn của chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of eyes—See Chapter 1§1 (226). 

16) Thập Nhẫn của chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 29—Thập Nhẫn, có 
mười loại nhẫn. Chư Bồ Tát được mười nhẫn nầy thời được đến nơi vô ngại nhẫn địa của 
tất cả Bồ Tát According to The Flower Adornment Sutra, there are ten kinds of 
acceptance. Enlightening Beings who attain these ten acceptances will manage fo arrive 
at the stage of unhindered acceptance—See Chapter 181 (227). 

17) Thập Pháp của chư Đại Bồ Tát: The ten perfecting Mahayana rules—See Chapter 181 
(229). 

18) Thập Pháp Cú Của Chư Bồ Tát Trong Kinh Hoa Nghiêm: Ten ¡indications used by 
Bodhisattvas in the Flower Adornment Sutra—See Chapter 181 (230). 

19) Thập Phật Sự của chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 27 và 33, có mười thứ 
Phật sự của chư Phật tam thế. Đại Bồ Tát làm cho chúng sanh được mười thứ viên mãn 
rồi, lại vì chúng sanh mà làm mười thứ Phật sự—According to The Flower Adornment 
Sura, Chapters 27 and 33, there are ten kinds of Buddha-work In all worlds in all times of 
the Buddhas. When Great Enlightening Beings have caused sentilent beings to attain 
these ten kinds of fulfillment, they also perform ten kinds of Buddha-work for sentient 
beings—See Chapter 181 (231). 

20) Thập Quảng Đại Trí của chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 36, chư Đại 
Bồ Tát có mười trí quảng đại. Khi chư Đại Bồ Tát trụ nơi mười pháp thanh tịnh thời đầy 
đủ mười trí quảng đại—According to The Flower Adornment Sutra, Chapter 36, there are 
ten kinds of broad knowledge. When great enlightening beings persist in the ten kinds of 
purity, they become Iimbued with ten kinds of broad knowledge—See Chapter 181 (232). 

21) Thập Tâm An Ổn của chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of attainment of peace of mind—Mười 
thứ tâm được an ổn— Theo lời Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm (Phẩm 3§—Phẩm Ly 
Dục), chư đại Bồ tát có mười thứ tâm an ổn nhằm giúp họ đạt được sự an ổn đạt trí vô 
thượng của chư Như Lai According to the Buddha ¡in The Flower Adornment Sutra 
(Chapter 3§—Detachment From The World), Great Enlightening Beings have ten kinds 
Of atfainment of peace of mind which help them attain the peace of the supreme 
knowledge of the Buddhas—See Chapter 181 (235). 

22) Thập Tâm Niệm (Mười Điều Tâm Niệm) của chư Đại Bồ Tát: Ten non-Seeking 
Practices—See Chapter I81 (236). 

23) Thập Tâm Thương Xót của chư Đại Bồ Tát: Ten kinds of minds of sympathy and 
compassion (pity)—See Chapter 181 (237). 

24) Thập Tâm Tịnh Độ của chư Đại Bồ Tát: Ten Minds developed by the Pure Land 
practitioners—See Chapter 181 (238). 

25) Thập Thâm Tâm của chư Đại Bồ Tát: Ten profound minds—Vị Đại Bồ Tát đã thanh 
tịnh xong nhị địa muốn bước vào tam địa phải có mười thâm tâm sau đây—A 


4451 


Bodhisattva Mahasattva who has already purified the second ground, and who wishes to 
enter the third ground, should bring forth ten kinds of profound minds—See Chapter 181 
(240). 

26) Thập Tín Tâm của chư Đại Bồ Tát: Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức 
Phật đã nhắc nhở ngài A Nan về mười tín tâm của Bồ Tát —lIn the Surangama Sutra, 
book Eight, the Buddha reminded Ananda about the ten grades of Bodhisattva faith—See 
Chapter 181 (241). 

27) Thập Trí Nghiệp của chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, có mười trí nghiệp. Chư 
Bồ Tát an trụ trong mười trí nghiệp nầy thời được tất cả thiện xảo phương tiện đại trí 
nghiệp vô thượng của các Đức Như Lai—According to The Flower Adornment Sutra, 
there are ten kinds of actions of knowledge. Enlightening Beings who abide by these ten 
actions of knowledge can attain the supreme action of great knowledge of Buddhas, 
including all skillful means of liberation—See Chapter I81 (242). 

28) Thập Trụ của chư Đại Bồ Tát: Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã 
nhắc nhở ngài A Nan về thập trụ Bồ Tát như sau-——In the Surangama Sutra, book Eight, 
the Buddha reminded Ananda about the Ten Grounds or the ten sfages (periods) In 
Bodhisattva-wisdom as follows—See Chapter 181 (244). 

29) Thập Trưởng Dưỡng Tâm (Thập Trụ Tâm) của chư Đại Bồ Tát: Ten Dwelling Minds— 
Ten kinds of well-nourished heart, essential to entry into the cult of the higher patience 
and endurance—See Chapter 181 (245). 

30) Thập Tùy Giác Trí của chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38§—Ly Thế 
Gian, chư đại Bồ Tát có mười trí tùy giác. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được tất 
cả pháp tự tại quang minh, sở nguyện đều viên mãn, trong khoảng một niệm đều hay biết 
rõ tất cả Phật pháp và thành chánh đẳng chánh giác—According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, Great Enlightening Beings have ten kinds of consclous 
knowledge. Enlightening Beings who abide by these can attain the illumination of 
mastery of all truth, their vows wIll be fulfilled, they will be instantly able to understand 
all Buddhas" techniques and attain true enlightenment—See Chapter 181 (246). 

31) Thập Vô Biên Tâm của chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa nghiêm, Phẩm 27—Thập Định, 
có mười môn vô biên tâm của chư Đại Bồ Tát —According to The Flower Adornment 
Sutra, Chapter 27, there are ten kinds of boundless will of Great Enliphtening Beings—— 
See Chapter IS1 (249). 

32) Thập Vô Tận Tạng của chư Đại Bồ Tát: Ten inexhaustible treasures—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 18, có mười vô tận tạng thành đạt bởi chư Bồ Tát khi các Ngài thành tựu 
đầy đủ mười nguyện—According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 18, there are 
ten Iinexhaustible treasuries attained by enlightening beings once they have fulfilled ten 
vows—See Chapter 181 (251). 

33) Thập Y Chỉ của chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười y chỉ mà 
chư Đại Bồ Tát đều phải nương theo để thực hành hạnh Bồ Tát—According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of basis on which Great 
Enlightening Beings carry out their practices—See Chapter 181 (253). 





4452 


(K) Thập Nhất Pháp 
k;leven Dharmas 


(D Mười Một Điều Đúc Phật Dạy Về Bổn Phận Của Người Vợ Trong Cuộc Sống Hôn 
Nhân: Eleven valuable advices for girls on therr role In their married life—See Chapter 
160 (Q) (V). 

(II) Mười Một Phẩm Hạnh Đem Lại Tình Trạng An Lành Cho Người Nữ Trong Thế Gian 
Nây Và Trong Cảnh Giới Kế Tiếp: Eleven virtues that would conduce towards the well- 
being of women both In this world and in the next as follows——See Chapter 160 (Q)(V]). 

(HI)Mười Một Sắc Pháp: Eleven Form Dharmas—Thập Nhất Sắc. 

(A) Năm căn——Five Faculties: 

I) Mất: Cakshus (skt)—Eyes. 

2) Tai: Shrotra (skt)—Ears. 

3) Mũi: Ghrana (skt)—Nose. 

4) Lưỡi: Jihva (skt)—Tongue. 

3) Thân: Kaya (skt—Body. 

(B) Sáu trần—Si¡x external sense objects or dusts: 

6)_ Sắc trần: Rupa (skt)—Forms. 

7) Thanh trần: Shabda (skt)—Sounds. 

8) Hương trần: Gandha (skt)—Smells. 

9) Vị trần: Rasa (skt)——Tastes or flavors. 

10) Xúc trần: Sprashtavya (skt)——Objects of touch. 

11) Pháp trần: Dharmayatanikani rupani (skt)——Dharmas pertaining to form. 

(IV)Mười Một Điều Đức Phật Khuyên Cha Mẹ Nên Dạy Con Gái— Eleven Valuable Advices 
for Parents from the Buddha: Mười Một Điều Đức Phật Dạy Về Bổn Phận Của Người 
Vợ Trong Cuộc Sống Hôn Nhân—Eleven valuable advices for girls on their role in their 
married life—See Chapter 158 (G) () (3) (d). 

(V) Mười Một Tâm Dẫn Đến Giác Ngộ—Eleven Minds that lead to Enlighfenment: See 
Chapter 117 (P). 

(VŨUDMười Một Phẩm Hạnh Đem Lại Tình Trạng An Lành Cho Người Nữ: Mười Một Phẩm 
Hạnh Đem Lại Tình Trạng An Lành Cho Người Nữ Trong Thế Gian Nâầy Và Trong Cảnh 
Giới Kế Tiếp ——Theo Kinh Tạp A Hàm, Đức Phật đã để cập về mười một phẩm hạnh 
đem lại tình trạng an lành cho người nữ trong thế giới nầy và trong cảnh giới kế tiếp như 
sau—Eleven virtues that would conduce towards the well-being of women both In this 
world and in the next as follows: In the Samyutta Nikaya Sutta, the Buddha mentioned 
about eleven virtues that would conduce towards the well-being of women both In this 
world and in the next as follows: 

1) Saddho (p): Religious devotlon—Đạo tâm nhiệt thành. 

2) Hirima-ottapi (p): A sense of shame and fear of evil deeds—Biết hổ thẹn và kinh vì tội 
lỗi. 

3) Akkodhanao-anupanahi (p): Not disposed towards malice, animosity, and anger—Không 
buông lung phóng túng theo chiều hướng độc hiểm, thù oán và sân hận. 

4) Anissuki (p): Not Jealous—Không ganh ty. 


4453 


5) Amacchari (p): Not nigsardly or stingy, but largehearted or generosityKhông keo kiết 
bỏn xẻn mà quảng đại rộng rãi. 

6)_ Anaticari (p): Pure in conduct—Đức hạnh trong sạch. 

7) Silava (p): Virtuous and moral—Sống đạo đức và thích hợp với thuần phong mỹ tục. 

8) Bahussuto (p): Learned and steeped in knowledge——Trau dồi học vấn và kiến thức thâm 
sâu. 

9) Araddhavrriyo (p): Arden and zealous—Hăng say và nhiệt thành. 

10) Upatthita-sati (p): Mentally alert and nimble—Cảnh giác và lanh lẹ. 

11) Pannava (p): Wise and sagacious—Sáng suốt và khôn ngoan. 


(L) Thập Nhị Pháp 
Twelve Dharmas 


L Mười Hai Bộ Kinh Đại Thừa: Tripitaka (skÙ—Twelve divisions of Mahayana Sutras 
(canon)—Twelve kinds of Buddhist scriptures—Thập Nhị Đại Thừa Kinh—See Chapter 
Ja 

H. Mười Hai Chân Như: Twelve aspects oŸ the Bhutatathata—Thập Nhị Chân Như—See 
Chapter 73 (B) (V). 

HII Mười Hai Chân Thật Hảo Tâm Bố Thí Nhân: Mười hai hạng người chân thật hảo tâm 
bố thí—twelve kinds of people who have a truly good heart and genuinely give—See 
Chapter 181 (228). 

IV. Mười Hai Chỉ Đạo: Twelve Path Factors— Theo Tỳ Kheo Bồ Đề trong Vi Diệu Pháp, có 
12 chi đạo—According to Bhikkhu Bodhi in Abhidhamma, there are twelve path factOrs: 

(A) Tám chi đạo dẫn đến trạng thái an lạc —Eight Paths which lead to the blissful states of 
©xIstence: 

I) Chánh kiến: Right View. 

2) Chánh tư duy: Right Intention. 

3) Chánh ngữ: Right Speech. 

4) Chánh nghiệp: Right Action. 

3) Chánh mạng: Right Livelihood. 

6)_ Chánh tinh tấn: Right Effort. 

7) Chánh niệm: Right Mindfulness. 

8) Chánh định: Right Concentration. 

(B) Bốn chi đạo dẫn đến trạng thái đau khổ——Four Paths lead to the woeful states: 

9) Tà kiến: Wrong View. 

10) Tà tư duy: Wrong Intention. 

11) Tà tinh tấn: Wrong Effort. 

12) Tà nhất điểm tâm: Wrong concentration. 

V. Mười Hai Lời Nguyện Của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Phật: Twelve vows of 
Bhaishajya-Guru-Buddha—See Chapter 182. 

VI. Mười Hai Lời Nguyện Của Đức Quán Ti hế Âm Bồ Tát: Twelve Vows of Avalokitesvara 
Bodhisattva—See Chapter 182. 


4454 


VII.Mười Hai Hạng Người Chân Thật Hảo Tâm Bố Thí: Twelve kinds of people who have 
truly good heart and genuine givine—Thập Nhị Chân Thật Hảo Tâm Bố Thí Nhân—See 
Chapter 27. 

VIII.Mười Hai Hạnh Đầu Đà: Twelve kinds of ascetic practices (dhuta)—See Chapter 141. 

IX. Mười Hai Loại Chúng Sanh: Twelve kinds of living beings—Thập Nhị Loại Chúng 
Sanh—See Chapter 88. 

X. Mười Hai Loại Sanh Tử: Twelve kinds of rebirth—Thập Nhị Phẩm Sanh Tử — Thập Nhị 
Chúng Sanh Tử—See Chapter 88. 

XI. Mười Hai Nhân Duyên: Twelve ndanas—Thập Nhị Nhân Duyên—See Chapter 37. 

XII.Mười Hai Nhập Xứ: Twelve means of sensation—Thập Nhị Nhập—See Chapter 1 1ó. 

XIIL Mười Hai Tâm Bất Thiện: Twelve Unwholesome Minds—See Chapter 54 (E). 

XIV.Mười Hai Tâm Vô Sắc Giới: Twelve kinds of Immaterial-Sphere Consciousness—See 
Chapter 54 (N). 

XV.Mười Hai Xứ: Twelve sense bases— Theo Tỳ Khưu Bồ Đề trong Vi Diệu Pháp, có mười 
hai xứ—According to Bhikkhu Bodhi in Abhidhamma, there are twelve sense bases: 

(A) 

1) Nhãn: The eye base. 

2) Nhĩ: The ear base. 

3) Tỷ: The nose base. 

4) Thiệt: The tongue base. 

3) Thân: The body base. 

6) Ý: The mind base. 

(B) 

7)_ Sắc trần: The visible form base. 

8) Thinh trần: The sound base. 

9) Hương trần: The smell base. 

10) Vị trần: The taste base. 

11) Xúc trần: The tangible base. 

12) Pháp trần: The mental-object base. 


(M) Thập Tam Pháp 
Thưirteen Dharmas 


I_ Mười Ba Bồ Tát Lực: The thirteen powers (balas) of Bodhisattvas of the Pure Land 
School—See Chapter 181 (234). 

HI. Mười ba danh hiệu của Đức Phật A Di Đà: Thirteen titles of Amitabha Buddha. 

1) A Di Đà Như Lai: Amitabha Tathagata. 

2) Vô Lượng Quang Như Lai: Measureless Brightness of Tathagata (Buddha of Boundless 
Light). 

3) Vô Biên Quang Như Lai: Limitless Brightness of Tathagata (Buddha of Unlimited Light). 

4) Vô Ngại Quang Như Lai: No Fear Brightness of Tathagata (Buddha of Irresistible Light). 


5) 


6) 


? 
8) 


3) 


4455 


Vô Đối Quang Như Lai: No Objection Brightness of Tathagata (Buddha of Incomparable 
Light). 

Diệm Vương Quang Như Lai: Volcano King Brightness of Tathagata (Buddha of Flame- 
King Light or Yama). 

Thanh Tịnh Quang Như Lai: Purifiction Brightness of Tathagata (Buddha of Pure Light). 
Hoan Hỷ Quang Như Lai: Joyful and Detached Brightness of Tathagata (Buddha of 
Joyous Light). 

Trí Huệ Quang Như Lai: Brightness of Knowledge and Favour of Tathagata (Buddha of 
Wisdom LJIght). 


10) Nan Tư Quang Như Lai: Brightness of Difficult Privacy of Tathagata (Buddha of 


Unconcerivable Light). 


11) Bất Đoạn Quang Như Lai: Perpetual Brightness of Tathagata (Buddha of Unending 


LighÐ. 


12) Vô Xưng Quang Như Lai: Brightness of Non-Proclamation of Tathagata (Buddha of 


Indescribable Light). 


13) Siêu Nhựt Nguyệt Quang Như Lai: Brightness of Super Sun and Moon of Tathagata 


(Buddha of Light Surpassing that of Sun and Moon). 


HI. Mười Ba Giới tăng Tàn: Thirteen offences which entail monks and nuns temporary 


IV. 


1) 


2) 


3) 
4) 


1) 


2) 


expulsion from the Order—See Chapter 36. 

Mười Ba Yếu Tố Của Sự Giác Ngộ Của Chư Đại Bồ Tát: Theo Kinh Hoa Nghiêm, có 
mười ba yếu tố dẫn đến sự giác ngộ tối thượng—According to the Avatamsaka Sutra, 
Great Enlightening Beings have thirteen elemenfts of supreme enlightenment—See 
Chapter 177 (59). 


(N) Thập Tứ Pháp 
Fourteen Dharimas 


Mười bốn điều không thể thuyết giảng được: Fourteen ¡inexpressible things—See 
Chapter 144. 

Mười Bốn Loại Cúng Dường: Fourteen kinds of offering— Thập Tứ Chủng Cúng 
Dường—See Chapter 137. 

Mười Bốn Tâm Sở Bất Thiện: Fourteen unwholesome factors—See Chapter 54. 

Thập Tứ Vô Úy: Fourteen fearlessnesses—See Chapter 122. 


(O0) Thập Ngũ Pháp 
FựỰIeen Dharmas 


Mười Lăm Pháp Quán Niệm: Fifteen modes of contemplatlon—Thập Ngũ Quán Niệm—— 
See Chapter 61 (H) (X). 

Mười Lăm Tâm Thiện Thuộc Sắc Giới: Fifteen kinds of fine-material-sphere wholesome 
consciousness—See Chapter 54 ((N-2). 


1) 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 


7) 


l. 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
? 


4456 


(P) Thập Lục Pháp 
Sixteen Dharias 


Mười Sáu Cách Quán Tưởng: Sixteen kinds of contemplation in the Pure Land—Sixteen 
visualizattons—Thập Lục Quán —See Chapter 61 (H) (XI). 

Mười Sáu Đại Lực của Tứ Diệu Đế: Sixteen great powers obtainable by a Bodhisattva— 
Thập Lục Đại Lực ——Mười sáu đại lực của Bồ Tát—See Chapter 75 (B) (XI). 

Mười Sáu Khía Cạnh của Tứ Diệu Đế trong Kim Cang Thừa: Six(een aspects of the 
Four Noble Truths—See Chapter 22 (B). 

Mười Sáu Tâm Bất Động— Sixteen Unperturbed Minds: See Chapter 54 (C) (XID (A). 
Mười Sáu Tâm Đế— Sixteen Minds: See Chapter 54 (C) (XID (B). 

Thập Lục Đại Lực của chư Đại Bồ Tát: Mười sáu đại lực của Bồ tát—The sixteen great 
powers obtainable by a Bodhisattva—See Chapter 181 (216). 

Thập Lục Tâm của chư Đại Bồ Tát: The sixteen hearts or minds—See Chapter I§I 
(217). 





(Q) Thập Thất Pháp 
Seventeen Dharmas 


Thập Thất Giới Tăng Tàn: Sanghadisesa (sk)——Seventeen Sanghadisesas—See Chapter 
36. 


(R) Thập Bát Pháp 
Eighteen Dharmas 


Mười Tám Giới: Dhatu (p)—EIghteen elements—See Chapter 116 (D) (H). 

Mười Tám Công Đức: Eighteen merits of a Buddha—Theo Kinh Pháp Hoa, có I8 tính 
chất đặc biệt hay 18 công đức mà chỉ có Đức Phật mới có được——According to the Lotus 
Sutra, there are eighteen unique characteristics or eighteen merits that belong only to the 
Buddha: 

Không sai lầm nơi thân thể: Faultlessness in body. 

Không sai lầm về ngôn ngữ: Faultlessness in speech. 

Không sai lầm về ý niệm: Faultlessness in mind and thought. 

Không bất định về tâm: No unsteadiness of mind. 

Không có tâm thiên vị: Impartiality. 

Hoàn toàn nhẫn nhục: Perfect resignation. 

Kiên trì mong muốn cứu độ tất cả chúng sanh: Imperishable aspiration to save all living 
beings. 





4457 


8) Tinh tấn không ngừng nghỉ: Unfailing zeal. 

9) Nhớ nghĩ không ngừng nghỉ tất cả giáo lý của chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai: 
Unfailing memory of all teachings of all Buddhas past, present, and future. 

10) Quán niệm không ngừng nghỉ: Unfailing contemplation. 

11) Trí tuệ bất tận: Unfailing wisdom. 

12) Không bao giờ bị chướng ngại: Unfailing freedom from all hindrances. 

13) Mọi hành động về thân đều phù hợp với trí tuệ: All bodily deeds being ¡in accord with 
wisdom. 

14) Mọi lời nói đều phù hợp với trí tuệ: All deeds of speech being in accord with wisdom. 

15) Mọi ý nghĩ đều phù hợp với trí tuệ: All deeds of thought being in accord with wisdom. 

16) Trí tuệ không ngăn ngại trong quá khứ: Unhindered knowledge of the past. 

17) Trí tuệ không ngăn ngại trong tương lai: Unhindered knowledge of the future. 

18) Trí tuệ không ngăn ngại trong hiện tại: Unhindered knowledge of the present. 


(S) Nhị Thập Pháp 
Twenty Dharmas 


1) Hai Mươi Bốn Pháp Bất Tương Ung Trong Duy Thức Học: The twenty-four Non- 
Interactive Activity Dharmas—See Chapter 150 (A-5). 

2) Hai Mươi Bốn Phiên Não Phụ: Twenty-four secondary afflictions—See Chapter 40 (C) 
qI) (B). 

3) Hai Mươi Bốn Tâm Đẹp Cõi Dục Giới: Twenty-four Sense-Sphere Beautiful 
Consciousnesses—See Chapter 54. 

4) Hai Mươi Điều Khó: Twenty difficulies—See Chapter 107. 

5) Hai Mươi Quyến Thuộc Của Chư Bồ Tát: Theo Thiền Sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận 
Tập II, chư Bồ Tát có hai mươi cha mẹ và quyến thuộc —According to Zen Master D.T. 
SuzukKI in Essays In Zen Buddhism, Bodhisattvas have twenty parents and relatives—See 
Hai Mươi Cha Mẹ Và Quyến Thuộc Của Chư Bồ Tát in Chapter 172 (H). 

6) Hai Mươi Sáu Đặc Tính Của Chư Bồ Tát Trong Chúng Hội Hoa Nghiêm: Twenty-six 
characteristics of Bodhisattvas In the Gandavyuha Assembly—See Chapters 172 and 176. 

7) Hai Mươi Sự Khác Biệt Giữa Thanh Văn Và Bồ Tát: Twenty differences between 
Sravakas and Bodhisattvas—See Chapter 170. 

8) Hai Mươi Tám Điều Lợi Trong Việc Cúng Dường Hình Tượng Ngài Địa Tạng: Twenty- 
eight benefits in worshipping Ksitigarbha Bodhisattva—See Chapters 137 and 182. 

9) Hai Mươi Tám Tầng Trời: twenty-eight divine realms—See Chapter 169. 

10) Nhị Thập Nhị Căn: Hai mươi hai căn trợ đạo—Twenty two roofs or modes of processes 
1n the perfect development of a Buddha and his works—See Chapter 48. 





4458 


(T) Nhị Thập Nhị Pháp 
Twenty-two Dharrmnas 


Hai Mươi Hai Căn Trợ Đạo: Nhị Thập Nhị Căn —TWwenty two roots or modes of 
processes 1n the perfect development of a Buddha and his works: 

1) Nhãn căn: Caksurindriya (skÐ——Eye. 

2) Nhĩ căn: Srotrendriya (skt)—Ear. 

3) Tỷ căn: Ghranendriya (skt——Nose. 

4) Thiệt căn: Jihvendriya (skt)—Tongue. 

3) Thân căn: Kayendriya (skt)—Body. 

6) Ý căn: Manaindriya (skt)——Mind. 

7) Nữ căn: Strindriya (skt)—Female organ. 

8) Nam căn: Purusendriya (skt)—Male organ. 

9) Mệnh căn: Jivitendriya (skt)—LIÍe. 

10) Khổ căn: Dukhendriya (skt)——Suffering or pain. 

11) Lạc căn: Sukhendriya (skt—Pleasure. 

12) Ưu căn: Daurmanasyendriya (skt——Sorrow. 

13) Hỷ căn: Saumanasyendriya (skt)—Joy. 

14) Xả căn: Upeksendriya (skt)——Abandoning. 

15) Tín căn: Sraddhendriya (skÐ——Faith. 

16) Tấn căn: Viryendriya (skt)——Zeal or effort. 

17) Niệm căn: Smrtindriya (skt—Memory. 

18) Định căn: Samadhindriya (skt)—Meditation or trance. 

19) Huệ căn: Prajnendriya (skt)——W¡Isdom. 

20) VỊ tri đương tri: AnaJnatamaJnasyamindriya (skt——The power for learning the four Noble 
Truths. 

21) Ký tri căn: Ajnendriya (skt)—The power of having learned the four Noble 'Truths. 

22) Cụ tri căn: Ajnata-Vindriya (skt)—The power of perfect knowledge of the four Noble 
Truths. 


(U) Tam Thập Pháp 
Thiríy Dharmas 


1) Ba Mươi Ba Tầng Trời: Thirty-three-fold heavens—Heaven of the thirty-three—See 
Chapter 169. 

2) Ba Mươi Bài Tụng Duy Thức: Trnim”satka (p)—Trim”sika (skÙ—Thirty stanzas of 
Yogàcàra doctrine—Duy Thức Tam Thập Tụng (30 bài tụng về Duy Thức). 

3) Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo: Thirty-seven aids to enlightenment—See Chapter 21. 

4) Ba Mươi Giới Xả Đọa của Tỳ Kheo Ni: Tam Thập Giới Xả Đọa Tỳ Kheo Ni—Tam Thập 
Giới Xả Đọa Tỳ Kheo Tăng—Thirty offences which require explanation and punishment 
for the offenders ¡is sixty-day room retention—See Tam Thập Giới Xả Đọa Tỳ Kheo 
Tăng (Nissaggiya-pacittiya) in Chapter 36. 








4459 


3) Ba Mươi Hai Tướng Hảo: Dvatrimsadvaralakshana (skt)—Thirty-two auspicious marks— 
See Chapter 110. 

6) Ba Mươi Hai Ứng Thân: Thirty-two response bodies—Tam Thập Nhị Ứng Thân—See 
Chapters l and 57. 

7) Ba Mươi Loại Bố Thí Bất Tịnh: Thirty types of impure givinge—Tam Thập Chủng Bất 
Tịnh Bố Thí —See Chapter 27. 


(V) Tứ Thập Pháp 
Forty Dharrmas 


I._ Bốn Mươi Đề Mục Hành Thiên: Forty meditation subjects—See Chapter 60. 

H. Bốn Mươi Tám Pháp Niệm Phật: Forty-eight Aspects of Buddha Recitation—See 
Chapter 136. 

HII Tứ Thập Nhị Phẩm Vô Minh: Forty-two species of ignorance—Bốn mươi hai phẩm vô 
minh—Thiên Thai Viên Giáo đoạn trừ 42 vị — The forty-two specIes of Ignorance which, 
according to the T”1en-tf a1, are to be cut off in the forty-two stages. 

1-10)Thập Trụ: Ten grounds—See Chapter 174. 

11-20)Thập Hạnh: Ten necessary activitles—Ten necessary practices of a Bodhisattva—See 
Chapter 29. 

21-30)Thập Hồi Hướng: Ten kinds of dedication—See Chapter 146. 

31-40) Thập Địa: See Ten grounds—Ten stages—See Chapter 174. 

41) Đẳng Giác: Samyak Sambodhi (skt—The balanced state of truth—Quả vị thứ 51 trong 
52 quả vị mà Bồ Tát phải trải qua trên đường đi đến quả vị Phật —The fifty-first of the 
fifty-two stages throuph which a bodhisattva 1s supposed to pass on the road to 
Buddhahood. 

42) Diệu Giác: Fine state of truth—The wonderful enlightenment—Diệu giác trong Phật giáo 
Đại thừa gồm tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn (tự mình giác ngộ, giúp người giác 
ngộ, giác ngộ tròn đầy). Đây là quả vị thứ 52, cũng là quả vị cuối cùng của một vị Bồ 
Tát trước khi thành Phật The wonderful enlightenment of Mahayana Buddhism, 
consisting of self-enlightenment to enlighten others and Enlightenment of Buddhahood. 
The fifty-second and the last stage of a bodhisattva before becoming Buddha. 

IV. Tứ Thập Vị: Bốn mươi Tâm Bồ Tát trong Kinh Phạm Võng—Forty bodhisattva positions 
in Brahma-Net Sutra—See Chapter 54 (V). 


(W) Ngũ Thập Pháp 
FỨfty Dharmas 


lL Ngũ Thập Ác: Eifty evils—Năm mươi thứ ác (Sắc có 17, Thọ có 8, Tưởng có 8, Hành có 
9, và Thức có 8) —The fifty evils produced by the five skandhas (seventeen for form or 
rupa, elgh(t for feelings, eight for sensation, nine for volition, and eight for 
consciousness—See Ngũ Thập Ấm Ma (Fifty skandha-demon sfates) in Chapter 63. 


4460 


II Ngũ Thập Bát Giới: Fifty-eight commandments—Năm mươi tám giới gồm mười giới 
trọng và bốn mươi tám giới khinh trong Kinh Phạm Võng——Fifty-eight commmandments 
include the ten primary commandmenits and the forty-eight secondary commandments in 
the Brahma Net Sutra. 

1-10)Mười giới trọng: Mười Giới Trọng trong Kinh Phạm Võng—Ten Major Precepts—See 
Chapter 36. 

11-58)Bốn Mươi Tám Giới Khinh: The forty-eight secondary commmaandments—Forty-eight 
Secondary Precepts which the Buddha taught all bodhisattvas in the Brahma-Net Sutra—— 
See Chapter 36. 

HIL Ngũ Thập Pháp: Năm mươi pháp hành thiển trong Đại Phẩm Bát Nhã—Fifty modes of 
medifation mentioned in the Maha-Prajna. 

(3) Tam Tam Muội: Samadhi on the three subjects—Three kinds of SamadhI. 

(4) Tứ Thiền: Four Foundations of Mindfulness. 

(4) Tứ Vô Lượng Tâm: Four Immeasurable Minds. 

(4) Tứ Vô Sắc Định: Four balanced sfates which transcend the world of matter. 

(8) Tám Bội Xả: Bát Giải Thoát Tam Muội—Eipht liberations. 

(8) Bát Thắng Xứ: Eight liberations or Eight victorious stages. 

(9) Cửu Thứ Đệ Định: Samadhi of the nine degrees. 

(10) Thập Nhứt Thiết Xứ: Ten kinds of universal dhyana. 

IV.Ngũ Thập Ấm Ma: Eifty skandha-demon states—Theo Kinh Lăng Nghiêm, quyển thứ 
Chín, có năm mươi ấm ma—According to The Surangama Sutra, book Nine, there are 
fifty skandha-demon states—See Chapter 63. 

Y. Ngũ Thập Nhị Vị: Năm mươi hai giai đoạn trong tiến trình thành Phật —Fifty-two stages 
1n the process of becoming a Buddha. 

(A) Bồ Tát Đạo: Way to Bodhisattvahood—Năm mươi mốt giai đoạn đầu để đi đến Bồ Tát 
đạo —The fifty stages In the process of becoming a Buddha; of these fifty-one are to 
Bodhisattvahood: 

1-10) Thập tín: Ten grades of Bodhisattva”s faith—Ten stages of faith. 

11-20)Thập trụ: Ten stages (periods) in Bodhisattva-wisdom. 

21-30)Thập Hạnh: Ten kinds of practice of Great Enlightening Beings,. 

31-40)Thập hồi hướng: Ten kinds of dedication. 

41-50)Thập địa: Ten grounds. 

51) Đẳng giác: Samyak-sambodhi—The fifty-first stage is “the balanced state of truth”. 

(B) Phật Đạo——Way of the Buddha: 

52) Diệu giác: Fine state of truth— The fifty second stage to Buddhahood 1s “the fine state of 
truth”. 

VI Năm Mươi Mốt Tâm Sở: According to the Mahayana, there are fiffy-one Dharmas 
interactive with the Mind—Theo Đại Thừa, có 51 tâm sở—See Chapter 54 (MI). 

VILNăm Mươi Hai Tâm Sở: Fifty-two mental states—Theo Luận Vi Diệu Pháp (A Tỳ Đạt 
Ma), có 52 tâm sở——According to the Abhidharma, there are fifty-two mental states—See 
Chapter 54 (M). 


lH 


HH 


lỊ. 


4461 


(X) Lục Thập Pháp 
Sixty Dharmas 


Lục Thập Nhị Kiến: Sixty-two wrong views—See Chapter 44. 
Sáu Mươi Ba Pháp: S1xty-three kinds of entiies—See Chapter 150. 


(Y) Thất Thập Pháp 
Seventy Dharrmas 


Thất Thập Ngũ Giới Chúng Học: Sikkka-karaniya (skU)—Sekhiyadhamma (p)— 
Seventy-five rules of conduct—See Chapter 36. 

Bảy Mươi Lăm Pháp Câu Xá Tông: Seventy-five dharmas mentioned by the Kosa 
school—See Câu Xá Tông in Chapter 185 (Part ID (D. 


(Z) Bát Thập Pháp 
Eighty Dharmas 


Tám Mươi Tám Loại Kiến Hoặc: Eighty-eight deluded viewpoints—Bát thập bát kiến 
hoặc —See Chapter 44 (C-3). 

Tám Mươi Bốn Ngàn Pháp Môn: Eighty-four thousand dharma-doors—Eighty-four 
thousand 1s a symbolic number, which represents a counfless number of the Buddha 
Dharma-door. However, we choose the Dharma-door that suits our potentials. We should 
never ridicule any other Dharma-door because even thouph 1t does not suIt us, 1t may SuIf 
someone else`s potentials—Con số tám mươi bốn ngàn là một con số biểu tượng, tiêu 
biểu cho vô số pháp môn của Phật. Tuy nhiên, chúng ta chọn pháp môn nào thích hợp với 
chúng ta nhất. Chúng ta không bao giờ bài bác bất cứ pháp môn nào khác. Mặc dù pháp 
môn khác không thích hợp với chúng ta, nó có thể thích hợp với khả năng của người 
khác. 


HI. Tám Mươi Bốn Ngàn Tướng Hảo Của Phật: Eighty-four thousand signs of perfection of 


TY. 


a Buddha. 

Tám Mươi Bốn Ngàn Trí Tuệ: Từ một Bát Nhã phát sanh ra tám muôn bốn ngàn trí 
tuệ——Eighty-four thousand wisdoms from the one Prajna—Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục 
Tổ Huệ Năng dạy: “Này thiện tri thức, pháp môn của tôi đây từ một Bát Nhã phát sanh 
ra tám muôn bốn ngàn trí tuệ. Vì cớ sao? Vì người đời có tám muôn bốn ngàn trần lao, 
nếu không có trần lao thì trí huệ thường hiện, chẳng lìa tự tánh. Người ngộ pháp nầy tức 
là vô niệm, vô ức, vô trước, chẳng khởi cuống vọng, dùng tánh chơn như của mình, lấy trí 
huệ quán chiếu, đối với tất cả pháp không thủ không xả, tức là thấy tánh thành Phật 
đạo.”—According to the Platform Sutra of the Sixth Patrlarch's Dharma Treasure, the 
SIxth Patriarch, Hui-Neng, taught: “Good Knowing Advisors, my Dharma-door produces 
84,000 wisdom from the one Prajna. Why? Because worldly people have 84,000 kinds of 


4462 


defilement. In the absence of defilement, wisdom 1s always present since It Is not 
separate from the self-nature. Understand this dharma 1s simply no-thought, no- 
remembrance, non-attachment and the non-production of falsehood and error. se your 
own true-suchness nature and, by means of wisdom, contemplate and illuminate all 
dharmas without grasping or reJecting them. That 1s to see one”s own nature and realize 
the Buddha Way” 

Y. Tám Mươi Mốt Pháp: Eighty-one dharmas—Có tám mươi mốt pháp môn được thuyết 
trong Kinh Đại Bát Nhã ——There are eighty-one divisions in the Maha-Prajna-Paramita 
Sutra—See Chapter 150 (A-3) (VD. 


(AA) Cửu Thập Pháp 
Ninety Dharmas 


Lẻ Cửu Thập Giới Đọa: Ninety Pacitiya offences which require confession and 
repentance——Pacittiya (skÐ—See Chapter 36. 


Phật Ngôn: 


Kẻ ngu xuẫn thường hay muốn danh tiếng mà mình không xứng: chỗ ngồi cao trong Tăng 
chúng, oai quyển trong Tăng lữ, danh vọng giữa các gia tộc khác——The fool always desire for 
an undue reputation or undeserved honour, precedence among the monks, authority In the 
monasteries, honour among other families (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 73). 


Chớ nên làm bạn với người ác, chớ nên làm bạn với người kém hèn, hãy nên làm bạn với 
người lành, với người chí khí cao thượng——Do not associate or make friends with evil friends; 
do not associate with mean men. Associate with good friends; associate with noble men (Kinh 
Pháp Cú —The Dammapada Sutta 78). 


Được uống nước Chánh pháp thì tâm thanh tịnh an lạc, nên người trí thường vui mừng, ưa 
nghe Thánh nhơn thuyết pháp —Those who drink the Dharma, live ¡in happiness with a 
pacified mind; the wise man ever reJoices in the Dharma expounded by the sages (Kinh Pháp 
Cú —The Dammapada Sutta 79). 


Người tưới nước lo dẫn nước, thợ làm cung tên lo uốn cung tên, thợ mộc lo nẩy mực đo cây, 
còn người trí thì lo tự điều phục lấy mình——lrrigators guide the water to where they want, 
fletchers bend the arrows, carpenters control their timber, and the wise control or master 
themselves (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 80). 


Như ngọn núi kiên cố, chẳng bao giờ bị gió lay, cũng như thế, những lời hủy báng hoặc tán 
dương chẳng bao giời làm lay động người đại trí—As a solid rock is not shaken by the wind; 
likewise, the wise are not moved by praise or blame (Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 
S1). 


4463 


CHƯƠNG MỘT TRĂM NĂM MƯƠI 
CHAPTER ONE HUNDRED FIFTY 


Pháp và Pháp Môn 
Dharma and Dharma-Doors 


(A) Pháp 
Dhamma (p) 
Dharma (skt) 


(A-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Pháp— Overview and Meanings oƒ Dhamuna 

(I)_ Nghĩa tổng quát của Pháp— The meanings oƒ “Dharma” in general. 

(II) Nghĩa của Dharma theo Phạn ngữ— The meanings oƒ “Dharma” in Sanskrit. 

(IH)Nghĩa của Pháp theo Phật giáo— The meanings oƒ “Dharma” according to Buddhism. 

(IV)Những định nghĩa khác liên quan đến Pháp— Other definitions that are related to Dharma. 

(A-2) Đặc Tính của Pháp—Characteristics 0ƒ Dharmas 

(` Không—Empty: See Không in Chapter 85. 

(I) Vô Thường —lmpermanemt: See Vô Thường in Chapter 69. 

(H1)Giả— Dnreal. 

(A-3) Phân Loại Pháp— Categories 0ƒ Dharma 

(I)_ Tứ Pháp—Four dharmas. 

(H) Ngũ Pháp— Five laws or cafegories. 

(HI)Thất Diệu Pháp— Seven good qualities 

(IV)Ngũ Thập Pháp— Fifty modes oƒ meditation memtioned in the Maha-Prajna. 

(V) Sáu mươi ba pháp— Sixty-three kinds oƒ entities. 

(VI)Bát Thập Nhứt Pháp— Eighty-one divisions in the Maha-Prajna-Paramta Sutra. 

(VH) Tăng Nhứt Pháp— Increased-By-One Dharmas: See Chapter 149. 

(A-4) Bất Cộng Pháp — Distinctive characteristics 0ƒ all dharmas 

(1) Tổng quan về Thập Bát Bất Cộng Pháp—An overview oƒ Eighteen distinctive characteristics øƒ all 
dharmas. 

(IH) Chỉ tiết về Thập Bát Bất Cộng Pháp—Details oƒ Eighteen distinctive characteristics oƒ all 
dharmas: 

(A) Tiểu Thừa Thập Bát Bất Cộng Pháp— The eighteen characteristics defined by the Hinayana. 

(B) Đại Thừa Thập Bát Bất Cộng— The eighteen distinctive characteristics defined by the Mahayana 
or eighteen kinds oƒ perfecHon, according to the Sastra on the Prajna-Paramita-Sutra. 

(A-5) Bất Tương Ưng Hành Pháp— The Elements Independent oƒ Consciousness 

(I Tổng quan về Bất Tương Ưng Hành Pháp—An overview dƒ the Elemems Independent oƒ 
Consciousness. 

(H) Hai Mươi Bốn Pháp Bất Tương Ung Trong Duy Thức Học— The twenty-four Non-interactive 
Activity Dharmas. 

(A-6) Pháp Bình Đẳng— Dharmas 0ƒ Sameness— Dharmasamafa (skt) 

(I)_ Tứ Bình Đẳng Pháp— Four sorts 0ƒ sameness. 

(H) Pháp Bình Đẳng theo Kinh Duy Ma Cật— Dharmasamafa in the Vimalakirti Sutra. 

(A-7) Pháp Cúng Dường— Dharrmnapuja (sk0) 


4464 


(A-8) Diệu Pháp Phi Diệu Pháp— Saddhanuna (p)— Asaddhamưmna (p) 

(D_ Thất Diệu Pháp. 

(H) Thất Phi Diệu Pháp. 

(A-9) Pháp Giải Thoát— Dharma oƒ Liberation— Buddha°s Dharma 

(A-10) Pháp Hành— Conditioned Dharmas 

(I)_ Nghĩa của Pháp Hành— The meanings oƒ Condiioned Dharmas. 

(II) Đặc Tánh của Pháp Hành— Characterisitcs oƒ Conditioned Dharmas: 

(A) Pháp Hành Vô Thường— Conditioned states are impermanen† and passing away. 

(B) Pháp Hành Khổ— Conditioned states are miserable. 

(C) Pháp Hành Vô Ngã— Conditioned states are without a Self: See Chapter 67 (B). 

(A-11) Hộ Pháp— Dharma Protector— Dharmapdla (skt) 

(I)_ Tổng quan về Hộ Pháp—An overview oƒ Dharma profector. 

(H) Hộ pháp có hai nghĩa— The term “Dharma-protector” has fwo meqanings. 

(A-12) Pháp Lạc— Niềm Vui Tôn Giáo—Dharma-Joy 

(I)_ Tổng quan về Pháp Lạc—An overview oƒ Religious joy. 

(II) Pháp Lạc theo Kinh Duy Ma Cật— Religious Joy according to the Vừmalakirti Sutra: 

(A) Âm Mưu của Ma Vương—Demon King's Plots. 

(B) Cư Sĩ Duy Ma Cật lột trần chiếc mặt nạ của Ma Vương— Upasaka Vimalakirti revealed the mask oƒ 
the Demon King. 

(C) Âm Mưu của Ma Vương bị thay đổi— The alteration oƒ the Demon King's Plots. 

(D) Cư Sĩ Duy Ma Cật lột trần chiếc mặt nạ của Ma Vương— Upasaka Vimalakirti revealed the mask oƒ 
the Demon King. 

(A-13) Pháp Luân— The Wheel oƒ Law—Dharma-cakra 

(I)_ Tổng quan vê Pháp Luân—An overview oƒ Dharma-cakra. 

(H) Nghĩa của Pháp Luân— The meanings oƒ Dharma-cakra. 

(A-14) Pháp Nhẫn— Dharmakshanti 

(A-15) Pháp Nhị Biên— Duality Dharmas 

(A-16) Phật Pháp— Buddha?s Teachings— Buddha-Dharma (skf) 

(I)_ Tổng quan về sự khai sanh Phật Pháp —An overview oƒ the birth oƒ the Buddha`s teachings. 

(H) Lời của Phật là lời của một bậc Tĩnh Thức— Teaching oƒthe Awakened One. 

(HI)Chiếc bè Pháp— Raf† oƒ Dharma. 

(A-17) Thượng Pháp— Noble docfrines 

(I) Thượng Pháp. 

(H) Thất Thượng Nhân Pháp. 

(A-18) Tương Ứng Pháp— Corresponding dharmas 

(1) Tổng quan về Tương Ứng Pháp—An overview øƒ Corresponding dharmas. 

(IH) Chỉ tiết về Tương Ưng Pháp— Details of Corresponding Dharmas: 

(A) Tâm Pháp. 

(B) Tâm Sở Pháp. 

(II1)Các loại Tương Ứng Pháp— Different kinds oƒ Corresponding Dharmas. 

(A-19) Pháp Vi Tế— Subtle Dharmas 

(I)_ Tổng quan vê Pháp Vi Tế—An overview oƒ the Subtle Dharmas. 

(IH) Chỉ tiết về Pháp Vi Tế— Details oƒ the Subtle Dharmas: 

(A) Tam Tụ Tịnh Giới— Three cuÏfivaflons oƒ pure precepfs. 

(B) Tam Tụ Tịnh Giới— Three collections oƒ pure precep1s. 

(C)kục hòa kính pháp—Six poinfs 0ƒ reveren† hqarI"OHV OF MHIÍy Ï q mOHđSf€TY: 

(C-1)Tổng quan về “Lục hòa kính pháp”—An overview oƒ “Six poinfs o reverent harmony or unity in a 
Imonas†ery”. 


4465 


(C-2)Tóm lược nội dung của Lục Hòa Kính Pháp trong tự viện— Summary content oƒ the six poimfs oƒ 
reverent hqrIHONÿ OF HHIfÿ IH q ONAđSI€FY. 

(C-3)Theo Kinh Đại Bát Niết Bàn và Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có sáu điểm sống 
chung hòa hợp trong tự viện—According to the Mahaparinibbana Sutta and Sangiti Sutta, there are 
Six polmfs oŸ reverent harmony or wnify ín a monastery or convemt (SIXfold rules oƒ conduct ƒor 
monks and nuns in a monastery). 

(D)Ngũ Triền Cái— Five hindrances. 

(D-1)Theo quan điểm Phật Giáo Đại Thừa—According to the point oƒ view oƒ Mahayana Buddhism: 

(D-2)Theo quan điểm Phật Giáo Nguyên Thủy—According to the point öƒ view oƒ Theravada Buddhism. 

(D-3)Nội dung về Năm Triển Cái— The content oƒ Five hindrances. 

(D-4)Những phương thức nhằm khắc phục năm triền cái này —Methods oƒ overcoming oƒ these five 
hindrances. 

(D-5)Khắc phục năm triền cái— Overcoming the five hindrances. 

(A-20) Pháp Vô Ngã— Dharmanairatnya 

(I)_ Tổng quan về Pháp Vô Ngã—An overview oƒ Dharmanairatmya. 

(II) Nghĩa của Pháp Vô Ngã— The meanings oƒ Dharmanairdtmya. 


(B) Pháp Môn 
Dharmaparyaya (sk£) 


(B-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Pháp Môn—Overview and Menaings oƒ Dharmaparyaya 

(1) Nghĩa của Pháp Môn— The meanings oƒ Dharmaparyaya. 

(H) Những định nghĩa khác liên quan đến Pháp Môn Other definiions that are related to 
Dharmaparyaya. 

(B-2) Phân Loại Pháp Môn— Categories 0ƒ Dharrna-Door 

(I)_ Nhị Môn—Two doors. 

(H) Tứ Môn— Four Doors. 

(A) Tứ Sự Pháp Môn— Four methods oƒa bodhisattva's preparation for preaching the Law. 

(B) Tứ Môn Niệm Phật— Four methods of Buddha Recitation: See Chapter 136 (C) (HI). 

(C)Tiểu Thừa Tứ Môn— Four doctrines øƒ Hinayana. 

(IH)Ngñũ Công Đức Môn— Five meritorious gafes 0ƒ Amitabha's Pure Land. 

(IV)Lục Diệu Môn. 

(V)Bát Môn— Eight kinds oƒ sylogisms in Buddhist logic. 

(VI)Thập Môn— Ten Doors. 

(A) Mười Đề Mục Suy Niệm trong cuộc tu của người Phật tử: Anussati (p)—Ten recollections in any 
Buddhist`s cuÏfivation. 

(B) Thập Huyền Môn. 

(VH)Tám Mươi Bốn Ngàn Pháp Môn— Eighty-ƒfour thousand dharma-door. 

(B-3) Pháp Môn Bất Nhị—Non-Dual Dharma 

(I)_ Tổng quan vê “Pháp Môn Bất Nhị ”—An overview øƒ “Non-dual dharma”. 

(H) Nghĩa của Bất Nhị— The meanings oƒ “Non-Duality”. 

(HI)Pháp Môn Bất Nhị theo Kinh Duy Ma Cật—Non-Dual Dharma according to the Vimalakirti Sua. 

(A) Cư Sĩ Duy Ma Cật hỏi các Bồ Tát về Pháp Môn Bất Nhị—Upasaka Vimalakirti questioned 
Bodhisattvas on the “Non-Dual Dharma”. 

(B) Chư Bồ Tát trả lời Cư Sĩ Duy Ma Cật về những vấn đề liên quan đến Pháp Môn Bất Nhị— 
Bodhisattvas responded to Upasaka VừnalakirH issues that are related to the “Non-Dual Dharma”: 

(C) Chư Bồ Tát muốn biết ý kiến của Ngài văn Thù Bồ Tát về Pháp Môn Bất Nhị—Bodhisattvyas 
wamted to know Manjusri`s opimions on the “Non Dual Dharma”. 


4466 


(D) Ngài Văn Thù Bồ Tát nói cho chư Bồ Tát biết ý kiến của Ngài về Pháp Môn Bất Nhị— Manjusri 
told Bodhisattvas his opimions on the “Non Dual Dharma”. 

(D) Ngài Văn Thù Bồ Tát muốn biết ý kiến của Ngài Duy Ma Cật về Pháp Môn Bất Nhị— Manjusri 
Bodhisattva wanted to know Úpasaka Vimalakirti`s opimions on the “Non Dual Dharma”. 

(E) Thái độ của Cư Sĩ Duy Ma Cật về Pháp Môn Bất Nhị— Upasaka Vimalakirti's attitude on the “Non 
Dual Dharma”. 

(F) Hệ quả trực tiếp của Pháp Môn Bất Nhị— Direct Result oƒ the “Non-Dual Dharma”. 

(B-4) Pháp Môn Lợi Ích Cho Tự Ngã— The Dharma exposition that is applicable to oneself 

(I)_ Tổng quan về Pháp Môn Lợi Ích Cho Tự Ngã—An overview oƒ the Dharma exposition applicable to 
oneselƒ. 

(I) Chỉ tiết về Pháp Môn Lợi Ích Cho Tự Ngã— Details oƒ the Dharma exposition applicable to oneself 

(A) Thân Hành Thanh Tịnh— Purified bodily conduct. 

(B) Khẩu Hành Thanh Tịnh— Purified verbal conduet. 

(B-5) Pháp Môn Giải Thoát — Door oƒ libheration 

()_ Nghĩa của Pháp Môn Giải Thoát— The meanings oƒ the Door oƒ Release. 

(H) Pháp Môn Giải Thoát— Doors oƒ Emancipation. 

(B-6) Pháp Môn Nhẫn Nhục— Dharma Gate oƒ Patience 

(I) Nghĩa của Pháp Nhẫn— The meanings o‡ Dharmakshanti. 

(II)Pháp Môn Nhẫn Nhục— Dharma door oŸ patience. 

(II)Vô Sanh Pháp Nhẫn— Dharma 6ƒ non-appearanee. 

(B-7) Pháp Môn Thiền Định— Methods oƒ meditation 

(I)_ Tổng quan về Pháp Môn Thiền Định—An overview oƒ the Zen Door. 

(H) Chỉ tiết về Pháp Môn Thiền Định— Details oƒ the Zen Door: See Chapter 60. 

(HI)Pháp Môn Thiền Định theo Lục Tổ Huệ Năng— The Zen Door according to the Sixth Patriarch 
Hui-Neng. 


(B-8) Quán Tưởng Môn— Visualization Method 
(I)_ Tổng quan về Quán Tưởng Môn—An overview öøƒ the Visualization Method. 
(II)Chi tiết về Quán Tưởng Môn— Details oƒ the Visualization Method. 


(C) Phổ Môn 
Samanta-mukuha (skt) 
(D_ Phổ Môn 
(II) Thập Phổ Môn: The ten universals oƒ a bodhisattva. 


4461 


(A) Pháp 
Dhammma (p) 
Dharma (skt£) 


(A-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Pháp 
Overview and Meanings 0ƒ Dhamưna 


(D_ Nghĩa tổng quát của Pháp— The meanings 9ƒ “Dharma ” in general: 


Ù 
2) 
3) 
4) 


5) 


6) 


Sự vật —Things: Events, phenomena. 

Luật và giáo pháp nói chung: Duty, law or doctrine. 

Chân Lý: Ultimate truth. 

Pháp từ vô thỉ vô chung mà tất cả mọi hiện tượng theo nhân duyên tùy thuộc vào đó: The 
Dharma that 1s the law of beginningless and endless becoming, to which all phenomena 
are subJect according to causes and conditions. 

Hiện Tượng —Phenomenon: Mọi hiện tượng, sự vật và biểu hiện của hiện thực. Mọi hiện 
tượng đều chịu chung luật nhân quả, bao gồm cả cốt tủy giáo pháp Phật giáo—All 
phenomena, things and manifestation of reality. All phenomena are subJect to the law of 
causation, and this fundamental truth comprises the core ofthe Buddhaˆs teaching. 

Luật vũ trụ hay trật tự mà thế giới chúng ta phải phục tòng, nhưng theo đạo Phật, đây là 
luật “Luân Hồi Nhân Quả”: The cosmic law which is underlying our world, but according 
to Buddhism, this 1s the law of karmically determined rebirth. 


(I1 Nghĩa của Dharma theo Phạn ngữ— The meanings oƒ “Dharma ” in Sanskrit: 


Ù 


Pháp là một danh từ rắc rối, khó xử dụng cho đúng nghĩa; tuy vậy, pháp là một trong 
những thuật ngữ quan trọng và thiết yếu nhất trong Phật Giáo. Pháp có nhiều nghĩa. Do 
gốc chữ Phạn “dhr” có nghĩa là “nắm giữ” hay “mang vác”, hình như luôn luôn có một 
cái gì đó thuộc ý tưởng “tồn tại” đi kèm với nó. Nguyên thủy nó có nghĩa là luật vũ trụ, 
trật tự lớn mà chúng ta phải theo, chủ yếu là nghiệp lực và tái sinh. Học thuyết của Phật, 
người đầu tiên hiểu được và nêu ra những luật nầy. Kỳ thật, những giáo pháp chân thật 
đã có trước thời Phật lịch sử, bản thân Phật chỉ là một biểu hiện. Hiện nay từ “dharma” 
thường được dùng để chỉ giáo pháp và sự thực hành của đạo Phật. Pháp còn là một trong 
“tam bảo” theo đó người Phật tử đạt thành sự giải thoát, hai “bảo” khác là Phật bảo và 
Tăng bảo—Dharma ¡is a very troublesome word to handle properly and yet at the same 
time 1t is one of the most Important and essential technical terms in Buddhism. Dharma 
has many meanings. A term derived from the Sanskrit root “dhr,” which” means “to 
hold,” or “to bear”; there seems always to be something of the Idea of enduring also 
going along with it. Originally, it means the cosmic law which underlying our world; 
above all, the law of karmically determined rebirth. The teaching of the Buddha, who 
recognized and regulated this law. In fact, dharma (universal truth) existed before the 
birth of the historical Buddha, who 1s no more than a manifestation of it. Today, “dharma” 
1S most commonly used to refer to Buddhist doctrine and practice. Dharma 1s also one of 


2) 


a) 


b) 


c) 


đ) 


4468 


the three Jewels on which Buddhists rely for the attainment of liberation, the other Jewels 
are the Buddha and the Sampha. 

Theo Phạn ngữ, chữ “Pháp” phát xuất từ căn ngữ “Dhri” có nghĩa là cầm nắm, mang, 
hiện hữu, hình như luôn luôn có một cái gì đó thuộc ý tưởng “tổn tại” đi kèm với nó— 
Etymologically, 1t comes from the Sanskrit root “Dhri” means to hold, to bear, or to eXIsf; 
there seems always to be something of the idea of enduring also going along with It. 

Ý nghĩa thông thường và quan trọng nhất của “Pháp” trong Phật giáo là chân lý—The 
most common and most Important meaning of “Dharma” in Buddhism 1s “truth,” “law,” or 
“religion.” 

Thứ hai, pháp được dùng với nghĩa “hiện hữu,” hay “hữu thể,” “đối tượng,” hay “sự vật”: 
Secondly, 1t is used in the sense of “existence,” “being,” “obJect,” or “thing.” 

Thứ ba, pháp đồng nghĩa với “đức hạnh,” “công chánh,” “chuẩn tắc,” về cả đạo đức và tri 
thức——Thirdly, 1t is synonymous with “virtue,” “ripghteousness,” or “norm,” not only in the 
ethical sense, but In the intellectual one also. 

Thứ tư, có khi pháp được dùng theo cách bao hàm nhất, gồm tất cả những nghĩa lý vừa 
kể, nên chúng ta không thể dịch ra được. Trong trường hợp nầy cách tốt nhất là cứ để 
nguyên gốc chứ không dịch ra ngoại ngữ—FOurthly, it is occasionally used in a most 
comprehensive way, including all the senses mentioned above. In this case, we”d better 
leave the original untranslated rather than to seek for an equivalent in a foreign language. 


(HI)Nghĩa của Pháp theo Phật giáo — The meanings 0ƒ “Dharma ” according to Buddhism: 


Ù 


2) 


Giáo pháp của Phật —Buddhist doctrine or teachings: Những lời dạy của Đức Phật 
chuyên chở chân lý. Phương cách hiểu và yêu thương được Đức Phật dạy trong giáo pháp 
của Ngài. Đức Phật dạy giáo pháp của Ngài nhằm giúp chúng ta thoát khỏi khổ đau 
phiền não do nguyên nhân cuộc sống hằng ngày và để cho chúng ta khỏi bị mất nhân 
phẩm, cũng như không bị sa vào ác đạo như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vân vân. Pháp 
như chiếc bè cho chúng ta cái gì đó để bám víu khi chúng ta triệt tiêu những vướng mắc 
gây cho chúng ta khổ đau phiền não và lăn trôi bên bờ sanh tử. Phật pháp chỉ những 
phương cách rọi sáng nội tâm, nhằm giúp cho chúng ta vượt thoát biển đời đau khổ để 
đáo được bỉ ngạn Niết Bàn. Một khi đã đáo được bỉ ngạn, thì ngay cả Phật pháp cũng 
phải xả bỏ—The teaching of the Buddhas which carry or hold the truth. The way of 
understanding and love taught by the Buddha doctrine. The Buddha taught the Dharma to 
help us escape the sufferings and afflictions caused by daily life and to prevent us from 
degrading human dignity, and descending Into evil paths such as hells, hungry ghosts, and 
animals, etc. The Dharma 1s like a raft that gives us something to hang onto as we 
eliminate our attachments, which cause us to suffer and be stuck on this shore of birth and 
death. The Buddhaˆs dharma refers to the methods of Iinward 1llumination; 1t takes us 
across the sea of our afflictions to the other shore, nirvana. Once we get there, even the 
Buddha's dharma should be relinquished. 

Pháp không phải là một luật lệ phi thường tạo ra hay ban bố bởi người nào đó. Theo Đức 
Phật, thân thể của chúng ta là Pháp, tâm ta là Pháp, toàn bộ vũ trụ là Pháp. Hiểu được 
thân, tâm và những điều kiện trần thế là hiểu được Pháp The Dharma is not an 
extraordinary law created by or given by anyone. According to the Buddha, our body 
1tself 1s Dharma; our mind 1ífself 1s Dharma; the whole universe 1s Dharma. By 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


4469 


understanding the nature of our physical body, the nature of our mind, and worldly 
conditions, we realize the Dharma. 

Pháp từ vô thỉ vô chung mà tất cả mọi hiện tượng theo nhân duyên tùy thuộc vào đó: The 
Dharma that 1s the law of beginningless and endless becoming, to which all phenomena 
are subJect according to causes and conditions. 

Pháp bao gồm những lời dạy và những bài thuyết pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni trong 
ấy đã giải rõ ý nghĩa của Nhất Thể Tam Bảo và con đường đi đến thể hiện được nó: The 
Dharma, which comprises the spoken words and sermons of Sakyamuni Buddha wherein 
he elucidated the significance of the Unified Three Treasures and the way tO I1tS 
realization. 

Pháp bảo, bao gồm những bài giảng, bài thuyết pháp của chư Phật (tức là những đấng 
giác ngộ viên mãn) như đã thấy trong các kinh điển và bản văn Phật giáo khác vẫn được 
phát triển: The Dharma, the teaching imparted by the Buddha. All written sermons and 
discourses of Buddhas (that 1s, fully enlightened beings) as found In the sutras and other 
Buddhist texts still extant. 

Theo Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, bản chất của chư pháp đều không sanh, 
không diệt, không nhơ, không sạch, không tăng, không giảm: According to the 
Prajnaparamita Heart Sutra, the basic characteristic of all dharmas 1s not arising, not 
ceasing, not defiled, not Immaculate, not increasing, not decreasing. 

Đức Phật dạy: “Những ai thấy được Pháp là thấy Ta.”—The Buddha says: “He who sees 
the Dharma sees me.” 

Giáo pháp của Phật hay những lời Phật dạy. Con đường hiểu và thương mà Đức Phật đã 
dạy: The teaching of the Buddha. The doctrine of understanding and loving). 

Toàn bộ giáo thuyết Phật giáo, các quy tắc đạo đức bao gồm kinh, luật, giới: The 
doctrines of Buddhism, norms of behavior and ethical rules including pitaka, vinaya and 
sa. 


10) Những phản ánh của các hiện tượng vào tâm con người, nội dung tâm thần, ý tưởng: 


Reflection of a thing in the human mind, mental content, obJect of thought or idea. 


11) Những nhân tố tổn tại mà trường phái Tiểu thừa cho đó là nền tẳng của nhân cách kinh 


nghiệm: Factors of existence which the Hinayana considers as bases of the empirical 
personality. 


12) Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, chữ Dharma có 


a) 


b) 


năm nghĩa như sau—According to Prof. Junjiro Takakusu In The Essentials of Buddhist 
Philosophy, the word “Dharma” has five meanings: 

Dharma là cái được nắm giữ hay lý tưởng nếu chúng ta giới hạn ý nghĩa của nó trong 
những tác vụ tâm lý mà thôi. Trình độ của lý tưởng nầy sẽ sai biệt tùy theo sự tiếp nhận 
của mỗi cá thể khác nhau. Ở Đức Phật, nó là sự toàn giác hay viên mãn trí (Bodhi): 
Dharma would mean “that which ¡1s held to, or “the ideal' If we limit Its meaning to 
mental affatrs only. This ideal will be different in scope as conceived by different 
Iindividuals. In the case of the Buddha it w1ll be Perfect Enlightenment or Perfect Wisdom 
(Bodhn). 

Thứ đến, lý tưởng diễn tả trong ngôn từ sẽ là giáo thuyết, giáo lý, hay giáo pháp của 
Ngài: Secondly, the ideal as expressed in words wIll be his Sermon, Dialogue, Teaching, 
Doctrine. 


c) 


đ) 


©) 


1) 


¡) 


4470 


Thứ ba, lý tưởng đề ra cho các đệ tử của Ngài là luật nghi, giới cấm, giới điều, đức lý: 
Thirdly, the 1deal as set forth for his pupIls 1s the Rule, Discipline, Precept, Morality. 

Thứ tư, lý tưởng là để chứng ngộ sẽ là nguyên lý, thuyết lý, chân lý, lý tính, bản tính, 
luật tắc, điều kiện: Fourthly, the ideal to be realized wIll be the Principle, Theory, Truth, 
Reason, Nature, Law, Condition. 

Thứ năm, lý tưởng thể hiện trong một ý nghĩa tổng quát sẽ là thực tại, sự kiện, sự thể, 
yếu tố (bị tạo hay không bị tạo), tâm và vật, ý thể và hiện tượng: Eifthly, the Ideal as 
realized In a general sense wIll be Reality, Fact, Thing, Element (created and not 
created), Mind-and-Matter, Idea-and-Phenomenon. 

Những phản ánh của các hiện tượng vào tâm con người, nội dung tâm thần, ý tưởng: 
Reflection of a thing in the human mind, mental content, obJect of thought or idea. 

Những nhân tố tổn tại mà trường phái Tiểu thừa cho đó là nền tảng của nhân cách kinh 
nghiệm: Factors of existence which the Hinayana considers as bases of the empirical 
personality. 


13) Theo phái Trung Quán, chữ Pháp trong Phật Giáo có nhiều ý nghĩa. Nghĩa rộng nhất thì 


a) 


b) 


c) 


đ) 


nó là năng lực tinh thần, phi nhân cách bên trong và đằng sau tất cả mọi sự vật. Trong 
đạo Phật và triết học Phật giáo, chữ Pháp gồm có bốn nghĩa—According to the 
Madhyamakas, Dharma 1s a protean word in Buddhism. In the broadest sense 1t means an 
Impersonal spiritual energy behind and in everything. There are four important senses In 
which this word has been used In Buddhist philosophy and religlon: 

Pháp có nghĩa là thực tại tối hậu. Nó vừa siêu việt vừa ở bên trong thế giới, và cũng là 
luật chi phối thế giới: Dharma in the sense of one ultimate Reality. It is both transcendent 
and immanent to the world, and also the governing law within 1t. 

Pháp theo ý nghĩa kinh điển, giáo nghĩa, tôn giáo pháp, như Phật Pháp: Dharma in the 
Sense of scripture, doctrine, religion, as the Buddhist Dharma. 

Pháp có nghĩa là sự ngay thẳng, đức hạnh, lòng thành khẩn: Dharma in the sense of 
righteousness, virtue, and pIety. 

Pháp có nghĩa là thành tố của sự sinh tổn. Khi dùng theo nghĩa nầy thì thường được dùng 
cho số nhiều: Dharma ¡n the sense of 'elements of existence.` In this sense, it is generally 
used in plural. 


(IV)Những định nghĩa khác liên quan đến Pháp —Other definiions that are related to 


a) 


1) 


ñ) 


b) 


Dharma: 

Pháp Ái: Tình yêu trong phạm trù tôn giáo —Tình yêu của những vị Bồ tát muốn cứu độ 
chúng sanh, ngược lại với Dục ái hay tình yêu phàm tục ——Religious love——Bodhisattva 
love with desire to save all creatures, in contrast with ordinary love (Dục ái). 

Pháp Ái Tiểu và Đại Thừa—Hinayana and Mahayana Dharma-love: Cả hai thứ pháp ái 
nầy đều cần phải loại bỏ—Both of which are to be eradicated. 

Pháp Ái Tiểu Thừa: Lòng yêu niết bàn của kẻ căn cơ thấp kém—Hinayana Dharma-love 
as desire for nirvana. 

Pháp Ái Đại Thừa: Lòng ái thiện của bậc Bồ Tát Đại Thừa—Mahayana Dharma-love or 
Bodhisattva attachment to 1llusory things. 

Pháp Ái Như Lai: Tâm Đại Bi của Như Lai hay tình yêu cứu độ chúng sanh chân chánh 
vô thượng——Tathagata-love, which goes out to all beings for salvation. 


8) 
b) 


c) 


đ) 


a 


` 


b) 


+ 


4471 


Pháp Âm: Dharmaghosa (skt——Dharma-voice—The sound of preachine—The sound of 
Truth. 

Pháp Ân: Dharma-grace—The grace of Triratna—Ân Tam Bảo. 

Pháp Ấn: Dharma seals. 

Dấu ấn của diệu pháp, diệu pháp chân thực, không chuyển động hay biến đổi nên gọi là 
“Ấn.”: The seal of Buddha-truth, expressing 1ts reality and immutability. 

Dấu hiệu chứng ngộ mà chư Phật hay chư TỔ trao truyền tâm pháp cho nhau: Its 
universality and Its authentic transmission from one Buddha or patriarch to another. 

Tam pháp ấn: There are three Dharma Seals or three marks of existence, or three 
characteristics of all phenomenal existence: Trilaksana (skt—Tilakkhana (p)—See 
Chapter 95. 

Mẫu Đà La Pháp Ấn: Dharmachakra-Mudra (skÙ —Gesture of the Setting in motion of 
the Wheel of Doctrine—Chuyển pháp luân ấn—Lòng bàn tay trái hướng vào thân, còn 
lòng bàn tay phẩi hướng ra phía trước. Ngón cái và ngón trổ mỗi bàn tay tạo thành một 
vòng tròn, hai vòng tròn chạm nhẹ vào nhau. Đây là tư thế của các Phật Thích Ca, Di Đà, 
Đại Nhật và Di Lặc—The left palm 1s turned toward the body, the right outward, and the 
circles formed by the thumbs and index fingers of each hand touch one another. This 
mudra 1s found ¡in representations of Sakyamuni, Amitabha, Vairocana and Mattreya 
Buddhas. 

Pháp Bảo: Dharmaratna (skt). 

Kho tàng Phật Pháp hay diệu pháp mà Đức Phật đã thuyết giáo, được trân quý như của 
báu của người thế tục, ngôi hai trong Tam Bảo——Dharma-treasure—The Law or Buddha- 
truth, the second persomification 1n the Triratna. 

Những vật cá nhân của một vị Tăng hay Ni như Y Bát, vân vân: The personal articles of 
a monk or nun, 1.e. robe, almsbow], etc. 

For more information, please see Tam Bảo ¡in Ch. 6. 

Pháp Bố Thí: The almsgiving of the Buddha-truth—See Pháp Thí and Tam Bố Thí in 
Chapter 27. 

Pháp Chấp: Chấp vào ý niệm chư pháp hay hiện tượng là có thật. Đây là một ảo 
tưởng—Holding (bonding) on the concept that of the reality of dharma, things or 
phenomena (holding to things as realities or false tenet that things are real). 'This holding 
1s an 1llusion. 
Pháp Châu: Thuyền Phật pháp có thể chở người ta ra khỏi biển sanh tử luân hồi để đến 
cõi Niết Bàn —The barque of the Buddha-truth which ferries men out from the sea of 
morfality and reincarnation to nirvana. 





9. Pháp Chiếu: Sự chiếu sáng của Phật pháp —Dharma-shinning. 


10. 


1Ị. 


12. 


a) 


Pháp Cổ: Dharma-drum—Tiếng trống thúc quân được đem ví với tiếng Phật thuyết pháp 
khuyên răn đại chúng tiến lên làm việc công đức—The drum of the law which stiring all 
to advance 1n virtue. 

Pháp Diệt: Sự tận diệt của Phật pháp, sau thời kỳ thứ ba của ba thời kỳ Chánh Tượng 
Mạt—The extinction of the Law, or Buddhism, after the third of the three stages. 

Pháp Duyên: 

Nhân duyên trở thành một Phật tử: To become a Buddhist. 


b) 


13. 


14. 


15. 


1ø. 


4472 


Từ Bi Pháp Duyên: Bi mẫn bế thí vì hiểu rõ pháp duyên (nhân tướng và ngã tướng)— 
Dharma-caused, I.e. the sense of universal altruism giving to pity and mercy. 

Pháp Duyên Khởi: Dharmadhatu—Duyên khởi của mọi hiện tượng —Mọi vật đều tùy 
thuộc vào vật khác, do đó một trong tất cả và tất cả trong một—The environmental cause 
of all phenomena——Everthing 1s being dependent on everything else; therefore, one 1s In 
all and all 1s in one. 

Pháp Duyên Sanh: Dharma arises from direct or Indirect causes—Nhân duyên sanh 
pháp—Pháp khởi lên từ những nhân trực tiếp hay gián tiếp——Real entities that arise from 
đirect or indirect causes. 

Pháp Duyệt: Pháp hỷ hay sự vui mừng khi nghe được pháp hay tự mình tư duy về pháp— 
Joy from hearing and meditating on the Law. 

Pháp Dược: Diệu pháp có thể chữa lành phiển não cho chúng sanh—The medicine of the 
law (capable of healing all misery). 


17. Pháp Đà La Ni: Dharma-dharani (sk)—Nghe giáo pháp của Phật mà thụ trì không quên, 


18. 


19. 


20. 


a) 
b) 


2I. 


22. 


a) 
b) 
c) 


đ) 


23. 


24. 


25. 


20. 


đây là một trong ba pháp Đà La Ni—Holding firmly to the truth one has heard, one of the 
three kinds of dharan—See Chapter 143. 

Pháp Đăng: Dharma-lamp—Ngọn đèn Phật Pháp xua tan bóng tối vô minh—The lamp 
of Dharma which dispels the darkness of Ignorance. 

Pháp Đế: Dharma-emperor—Phật được ví như một vị Pháp Vương (Vua Pháp)—Dharma 
emperor, 1.e. the Buddha. 

Pháp Điển: 

Kinh điển Phật giáo—The scriptures of Buddhism. 

Tiếng chớp của chân lý, chỉ Phật pháp —The lightning of the truth, or Buddha-teaching. 
Pháp Điện: Dharma-hall—Temple—Pháp đường hay giảng đường. Chánh điện trong tự 
viện—The chief hall—Lecture Hall. The main hall of a monastery. 

Pháp Định: Dharma abode—Pháp Trụ. 

Pháp thiền định: Meditation dharma. 

Sự tương tục của hiện hữu: Continuity of existence. 

Diệu lý của chân như dừng trụ trong hết thảẩy các pháp: Dharma abode, ¡.e., the 
omnipresent bhutatathata in all things. 

Phật Tánh: Buddha-nature—Inherent dharma. 

Pháp Độ: Dharma-method—Luật lệ, hay giới luật và phương cách tu hành —Rules, or 
disciplines and methods. 

Pháp giả: Dharmas are unreal—Chư pháp tự tánh vốn là hư giả không thật (pháp do 
nhân duyên mà sinh ra), một trong tam giả—Things are unreal, one of the three 
unrealities. 

Pháp Giới: Dharma-dhatu (skt)—Dharmaksetra (skt—Đạt Ma Đà Đô—Pháp Tính— 
Thực Tướng —Dharma realm—Dharma factor—Dharma element—Cosmos—BIllion- 
world universe—Universe—Dharma-element, factor, or realm— The world where 
Dharma prevails—(thế giới trong đó Pháp là thù thắng)—See Chapter 94. 

Pháp Hà: Dharma-river—Chân lý Phật pháp như sông sâu, có khả năng rữa sạch mọi uế 
nhiễm của phiển não—Buddha-truth likened to a deep river able to wash away the stains 
of ilusion. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


35. 


3ø. 


37. 


3đ. 


39. 


4473 


Pháp Hạ: Dharma summer—Số năm tuổi của Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni tính từ sau khi 
thọ cụ túc giới—The year or age of a monk or a nun after ordination. 

Pháp Hải: Dharma-sea—Luật nhiếp trì của Đức Phật hay chân lý Phật pháp như biển cả 
sâu rộng, có khả năng rữa sạch mọi uế nhiễm của phiền não—The all embracing law of 
the Buddha or the Buddha-truth likened to a vast deep ocean able to wash away the stains 
of illusion. 

Pháp Hành: Dharma action—Hành động xãy ra do sự hiểu biết và thực tập Phật pháp— 
Action resulting from direct apprehension of the doctrine (for those of mentally acute 
ability). Practice based on the teaching of Dharma. 

Pháp Hữu Lậu: Dharma with outflows—Chư pháp trong thế giới hiện tượng, bị ô nhiễm 
bởi tham, sân, si—Conditioned dharmas—Dharmas with outflows—Những hiện tượng 
khác nhau trên thế gian này đều được thành lập bởi những yếu tố hữu lậu. Điều này có 
nghĩa là những hiện tượng này thuộc về trần tục và bất tịnh; kỳ thật chúng là hữu lậu vì 
chúng bị nhiểm ô bởi tam độc tham, sân, si. Công đức hữu lậu dẫn đến luân hồi sanh tử 
trong thế giới Ta Bà—Various phenomena ¡in the world, made up of elements with 
outflows. That 1s to say these phenomena are worldly and Iimpure; indeed, leaking (hữu 
lậu), because they are tainted by the three poisons of greed, anger and Ignorance. 
Conditioned merits and virtues leads to rebirth with samsara. 

Pháp Không: Dharma-sunyata (skÙ—The non-reality of things—Things are unreal— 
Tánh không hay sự không thật của chư pháp. Mọi vật đều tùy thuộc lẫn nhau, chứ không 
có cá nhân hiện hữu, tách rời khỏi vật khác—The emptiness or unreality of all things. 
Everything 1s being dependent on something else and having no individual existence 
apart from other things; hence the illusory nature of all things as being composed of 
elements and not possessing realIty. 

Pháp Kiếm: Dharma-sword—Lưỡi kiếm chân lý chặt đứt hết sự hoạt động của phiển 
não——The sword of Buddha-truth, which 1s able to cut off the functioning of illusion. 

Pháp Kiều: Dharma-bridge—Cầu Chân Lý Phật Pháp có khả năng giúp cho chúng sanh 
đáo bỉ ngạn niết bàn —The bridge of Buddha-truth, which ¡is able to carry all across to 
nIrvana. 

Pháp Kính: Dharma-mirror—Pháp kính phản chiếu trí huệ Phật —The mirror that reflects 
the Buddha-wisdom. 

Pháp Linh: Dharma bell—Chuông pháp hay âm thanh thanh thoát dễ chịu khi trì tụng 
kinh điển—The pleasing sound of intoning the sutras. 

Pháp Loa: Dharmasankha (skU)—Loa Phật Pháp, ý ám chỉ tiếng Đức Phật thuyết pháp 
như tiếng loa thổi của vỏ ốc vang rất xa (thế tục dùng tù và để thối ra hiệu ba quân, tiếng 
thuyết pháp của Đức Phật có sức mạnh hàng phục ma quỷ)—Conch of the Law, a symbol 
of the universality, power, or command of the Buddhaˆs teaching. 

Pháp Lợi: Dharma-blessing—Phúc lợi mà Phật pháp mang lại cho chúng sanh —The 
benefits of Buddhism. 

Pháp Lôi: Dharma-thunder—Tiếng sấm của pháp, làm thức tĩnh sự u mê nơi con người 
và làm tăng trưởng công đức—The thunder of dharma, awakening man from stupidity 
and stimulate the growth of virtue, the awful voice of buddha-truth. 

Pháp Luân: Dharmacakka (skt). 








a) 


b) 


c) 


40. 


AI. 


42. 


43. 


44. 


a) 
b) 


45. 
46. 


4474 


Một khi bắt đầu lái xe, những chiếc bánh xe sẽ giữ cho xe lăn bánh cho đến khi tới nơi. 
Từ khi Đức Phật chuyển bánh xe Pháp, chân lý đã được truyền bá một cách liên tục khắp 
nơi trên thế giới. Chân lý này sẽ tiếp tục được lưu truyền cho đến khi nào nhất thiết (tất 
cả) chúng sanh đều được thoát khổ. Bánh xe Pháp là một biểu hiệu của sự truyền bá 
Phật Pháp một cách liên tục nhằm giúp chúng ta có đời sống hạnh phúc hơn: Once we 
start driving the car, the wheels of the car will keep rolling until the car reaches the 
destination. Ever since the Buddha first started teaching Dharma, the Truth has spread 
continuously and all over the world. This will continue until all beings are freed from 
their suffering. The Dharma Wheel Is a symbol of the continuous spreading of the 
Buddha's teachings to help people live more happlly. 

Pháp luân giống như luân xa vì nó nghiền nát tất cả những ảo giác. Trong Phật giáo, 
Pháp luân được xem như là hình ảnh thu nhỏ của tất cả các dấu hiệu. Đó cũng là dấu 
hiệu của sự thuyết giáo của Đức Phật. Dấu hiệu Pháp luân xuất phát từ thời cổ đại Ấn 
Độ, những cỗ xe có bánh được dùng cán lên người của địch thủ trên chiến trường. Phật 
giáo chấp nhận dấu hiệu này dùng để tiêu biểu cho sự hủy diệt phiển não, và sự truyền 
bá Phật pháp liên tục không ngừng nghỉ, cũng như sự thành tựu những công đức thiện 
lành: Dharma wheel is likened a wheel because 1t crushes all illusions. In Buddhism, the 
Dharma Wheel 1s regarded as the epitome of all symbols. It is also Sakyamuni Buddha”s 
figurative symbol for the preaching of Dharma. Its origin came from ancient India where 
wheeled carts were used to overrun enemies In battlefields. Buddhism adopted this 
symbol to represent destruction of afflictions, as well as a continuous propagatlon of 
Buddha-Dharma, and achievement of wholesome virtues. 

Pháp luân mà Phật đã chuyển trong vườn Nai, gần Ba La Nại—The establishment of 
wIisdom——The wheel of Truth which the Buddha preached at the Deer Park, In Isipatana, 
near Benares. 

Pháp Luật: Dharma-vinaya—Pháp và Luật hay toàn bộ giáo lý của Đức Phật —The 
Dharma-DiIscipline or the Doctrine and Discipline or the Buddha's teaching 1n 1fs 
completeness. 

Pháp Lữ: Dharma-companion—Người tu hành—A companmon of the Dharma—A 
disciple. 

Pháp Lực: Dharmabala (skt)—Năng lực của chân lý Phật pháp có khả năng loại bỏ họa 
hoạn và trấn áp tà vạy—The power of Buddha-truth, able to do away with calamity and 
subdue evIl. 

Pháp Ma: Dharma-mara—Áo tưởng nhìn thấy vạn hữu là có thật —The illusion that 
things are real and not merely seeming. 

Pháp Mệnh: Dharma-lIfe. 

Tuệ mệnh của Pháp thân: The wisdom-life of the Dharmakaya. 

Tuổi thọ của một vị Tăng: The age or lifetime of a monk. 

Pháp Môn: Dharma gate—Dharma door—See Chapter 150 (B). 

Pháp Môn Nhẫn Nhục: Dharma gate of patience—Dharma door of patience—Trong sáu 
pháp Ba La Mật, nhẫn nhục vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta tu tập toàn thiện pháp 
môn nhẫn nhục, chúng ta sẽ chắc chắn hoàn thành đạo quả. Thực tập pháp môn nhẫn 
nhục, chúng ta chẳng những không nóng tánh mà còn kham nhẫn mọi việc—Among the 
SIX paramitas, the Dharma door of patilence 1s very Important. If we cultivate the Dharma 


47. 


48. 


8) 
b) 


49. 
50. 


ST. 


52. 


53. 


54. 


53. 
5ø. 
57. 


4475 


door of patience to perfection, we wIll surely reach an accomplishment. To practice the 
Dharma door of patlence, one must not only be hot tempered, but one should also endure 
everything. 

Pháp Ngã Tướng: Dharmatmyalakshana (skt)—Sự tin rằng có một cái gì đó thuộc về bản 
chất đằng sau những øì hiện ra cho người ta thấy—The belief that there ¡is something 
substantial behind what 1s presented to one”s view. 

Pháp Ngữ: Dharma-words. 

Lời Phật thuyết pháp: A word or a phrase of the Buddhaˆs preaching. 

Bài thuyết pháp (có thể là của một bậc thầy): Buddhist preaching——Dharma-words, 
religIous dIscourses. 

Pháp Nha: Dharma-bud—Mầm non trong Phật Giáo——The sprout or bud of Buddhism. 
Pháp Nhấn: Bodhisattva-Cakkhu (p)—Như Thị Nhãn hay Pháp Nhãn—Dharma Eye that 
penefrates all things—Mắt trí huệ của chư Bồ Tát hay pháp nhãn nhìn thấu suốt sự vật để 
cứu độ chúng sanh —Bodhisattva truth—ObJective eye——The eye that sees the truth that 
releases men from reincarnation. 

Pháp Nhẫn: Dharmakshanti (skt)——See Pháp Nhẫn ¡n Chapter 150 (A-14). 

Pháp Nhập: Dharma-ayatna (skt)—Pháp Xứ—Cảnh giới mà ý thức nương vịnh hay 
duyên vào đó, một trong thập nhị nhập——The sense-data of direct mental perception, one 
of the twelve entrances or places (dvadasayatanani)—See Chapter 1 16. 

Pháp Nhũ: Dharma-milk—Lấy pháp làm thức ăn để nuôi dưỡng pháp thân—The milk of 
the Dharma which nourishes the spiritual nature. 

Pháp Niệm Xứ: Dharma-smrtyupasthana (skt)—Pháp Niệm Xứ (Quán pháp vô ngã)— 
Quán và toàn chứng vạn pháp vô ngã—Vạn pháp không có thực tướng, chúng chỉ là sự 
kết hợp của tứ đại, và mỗi đại không có tự tánh, không thể đứng riêng lẽ, nên vạn pháp 
vô ngã. Quán pháp vô ngã, chúng chỉ nương tựa vào nhau để thành lập, từ đó phủ nhận ý 
nghĩ về “Ngã.” Ở đây vị Tỳ Kheo quán pháp trên các pháp, tinh cần, tỉnh giác, chánh 
niệm để nhiếp phục tham sân trên đời—Meditation and full realization on the transiency 
selflessness of all elements (contemplating that all the dharmas are without theIr own 
nature). Everything has no real nature, they are only a combination of the four elements, 
and each element 1s empty and without a self of itself, thus everything 1s without a self. 
Dharmas (real things and phenomena) as an abode of mindfulness, or mindfulness of 
dharmas as dependent, without self-entity, or to conftemplate all things as beIng 
dependent, without self-nature or self-identity. All phenomena lack self-nature, or there 
1s no such thing as an ego. Things in general as being dependent and without a nature of 
their own (things are composed and egoless——consider everything in the world as being a 
consequence of causes and conditions and that nothing remains unchanged forever). This 
negates the Idea of “Personality.” Here a monk abides contemplating monf-obJects as 
mind-obJects, ardent, clearly aware and mindful, having put aside hankering and fretting 
for the world. 

Pháp Phục: Dharma-garment—Monk”s robe—Pháp y—Cà Sa. 

Pháp Quang: Dharma light—LIght of right teaching and conduct. 

Pháp Sơn: Dharma-mountain—Núi chân lý Phật Pháp——Buddha-truth mounftain, 1.e. the 
exalted dharma. 


5ổ. 


59. 


60. 
61. 


62. 


a) 


b) 


c) 


đ) 


©) 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


68. 


69. 


a) 
b) 


4476 


Pháp Số: Dharma-categories—Phạm trù hay số của các pháp môn như tam giới, ngũ 
uẩn, ngũ vị, tứ đế, lục đạo, mười hai nhân duyên, ba mươi bảy phẩm trợ đạo, vân vân—— 
The categories of Buddhism such as the three realms, five skandhas, five regions, four 
dogmas, six paths, twelve nidanas, and thirty-seven Aids to Enlightenment, etc. 

Pháp Sư: Dharma master—Pháp sư là danh xưng tôn kính được dùng để gọi một vị Tăng 
hay Ni. Ám chỉ rằng vị ấy đã quán triệt Phật Pháp và đủ phẩm chất để giảng dạy Phật 
pháp —An honorific title for a monk of maturity and high standing. Dharma master 1s a 
title of respect used to address a Buddhist Bhiksu (monk) or Bhiksuni (nun). It implies that 
the person so addressed has mastered the Dharma and is qualified to teach 1t. 

Pháp Sự: Dharma-work——Religlous affairs—Phật sự. 

Pháp Tài: Dharma-wealth—Pháp nầy cũng có thể đem lại lợi nhuận cho mọi người như 
tiền tài đem lai niểm vui hạnh phúc cho người thế tục—The riches of the Law, or the law 
as wealth. 

Pháp Tạng: Dharmakara (skt). 

Phật Pháp Tạng: Như Lai Tạng—Lý của pháp tính hay pháp tính hàm chứa vô lượng đức 
tánh trong vũ trụ —Dharma-store which contains innumerable dharma-nature in the 
unIverse. 

Chân lý Phật Pháp là dấu hiệu tiêu biểu cho sức mạnh chế ngự ma quân: The standard of 
Buddha-truth as an emblem of power over the hosts of Mara. 

Chân lý tuyệt đối hàm chứa nơi vạn pháp trong vũ trụ, cũng là nguồn gốc căn bản của 
vạn pháp: The absolute, unitary storehouse of the universe, the primal source of all 
things. 

Kho Pháp Bảo kinh điển, chứa những kim ngôn ngọc ngữ của Phật: The treasury of 
Buddha's teaching, the sutras, etc. 

Thư viện Phật Giáo: Any Buddhist library. 

Pháp Tánh Phật: Dharmatabuddha (skt)—Đức Phật của chính bản thể, từ Pháp Thân 
Phật trong khía cạnh tuyệt đối của nó—The Buddha as Essence itself, ¡i.e., the 
Dharmakaya In 1fs absolute aspect. 

Pháp Tánh Sở Lưu Phật: Dharmatanishyanda-buddha (skt)—Đức Phật được quan niệm 
như là phát xuất từ bản thể tối hậu của các sự vật, tức là, một hình tướng của tuyệt đối 
được hiện ra—The Buddha conceived as flowing out of the ultimate essence of things, 
that is, a manifested form of the Absolute. 

Pháp Thành: Dharma-citade]—Phật pháp là kinh thành ngăn giữ không cho tà ngụy xâm 
nhập; kinh điển là thành trì bảo hộ chân lý——Dharma as a citadel against the false; the 
secure nirvana abode——Thhe sufras as the guardian of truth. 

Pháp Thân Phật: Thể của pháp tính (có cái đức giác tri) gọi là Pháp Thân Phật— 
Dharmakaya Buddha. 

Pháp Thí: Dharmadana (skt)—Dharma-desana (skt)—The almsgiving of the Buddha- 
truth—Offering of the Buddha-truth—See Chapter 27. 

Pháp Thụ: Dharma tree—Cây Pháp, hay Phật pháp có khả năng giúp người ta thu được 
quả vị Niết Bàn —The dharma-tree or Buddha-teaching which bears nirvana fruit. 

Pháp Thực: Dharmahara (skÐÙ—Dharma-food. 

Đồ ăn chân lý: Food of truth. 

Chân lý là pháp thực: Truth 1s dharma-food. 





c) 


đ) 


70. 


71. 


8) 
b) 


z2. 


73. 


74. 


75. 


70. 


8) 
b) 


c) 


đ) 


77. 


78. 


79. 


0. 


G1. 


82. 


A471 


Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật nhắc Mahamati: “Này Mahamati, các Thanh Văn, 
Duyên Giác và Bồ Tát của Ta nuôi sống mình bằng chân lý chứ không bằng thịt; huống 
chi là Như Lai!”—lIn the Lankavatara Sutra, the Buddha reminded Mahamati: “Oh! 
MahamatI, my Sravakas, Pratyekabuddhas, and Bodhisattvas feed themselves on truth, 
not on meat; how much more the Tathagatas!” 

Những thức ăn đúng theo quy định hay những thức ăn đúng theo phép tắc do Phật chế 
định. Theo đạo Phật, chân lý chính là pháp thực ——DIet In harmony with the rules in 
Buddhism. According to Buddhism, Truth 1s dharma-food. 

Pháp Trí: Dharma-jnana (skt)——Enlightened understanding——Vô Lậu Trí hay sự hiểu biết 
của bậc giác ngộ—Knowledge of the Dharma——The understanding of the law——Dharma- 
wisdom, which enables one to understand the law. 

Pháp Trụ: Dharmasthitita (sk——Continuity of existence. 

Sự tương tục của hiện hữu: Continuity of existence. 

Diệu lý của chân như dừng trụ trong hết thẩy các pháp: Dharma abode, i.e., the 
omnipresent bhufatathata In all things. 

Pháp Tượng: Dharma-workman—Một vị thầy có thể dùng chánh pháp để uốn nắn đệ 
tử—Dharma workman, a teacher able to mould his pupil. 

Pháp Uyển: Dharma-garden—Vườn Pháp, chỉ Phật Giáo như một khu vườn sum suê tươi 
tốt—The garden of Dharma, Buddhism. 

Pháp Ứng: Dharmakaya response—Tùy theo nhu cầu của chúng sanh ứng hiện Pháp 
thân—Dharmakaya response, I†s response to the needs of all. 

Pháp Vân Địa: Dharma-cloud—Giai đoạn thứ mười nơi mà Phật pháp tiết ra những giọt 
sương mai tinh khiết The tenth bodhisattva stage, when the dharma everywhere drop 
their sweet dew——See Thập Địa (Ten grounds) in Chapter 174. 

Pháp Vị: Dharmaniyamata (skÐ). 

Chân Như: Dharma state—The bhutatathata. 

Vị cam lồ của pháp: Flavour of the đharma——The ““sweet-dew” taste. 





Thứ tự hay ổn định của các sự vật, mỗi mỗi ở trong vị trí riêng của nó: Orderliness or 
fixedness of things, each 1n 1ts own posifion. 

Ngôi thứ của một vị Tăng: The grade or position of a monk. 

Pháp Võng: Dharma-net—Giáo võng—Giáo võng để bắt và cứu những kẻ lăn trôi trong 
vòng luân hồi sanh tử)—Teaching viewed as a net to catch and save mortals. 

Pháp Vô Lậu: Dharma which produces no afflictions—Pháp thanh tịnh la được phiền 
não—The condition in which they cannot prevail—The unconditioned dharma which 
produces no afflictions (no passions and delusions). 

Pháp Vũ: Dharma-rain—Mưa Pháp làm thấm nhuận chúng sanh—The rain of Buddha- 
truth which fertilizes all beings. 

Pháp Vương: Dharmaraja (skt—Amitabha Buddha—Buddha—Dharma King—King of 
the Dharma—Dharma Prince—King of the Law—Nectar-kinge—Cam lộ vương—Phật là 
bậc Pháp Vương vì ngài tự do tự tại, không bị lệ thuộc ràng buộc vào bấc cứ một pháp 
nào. 

Pháp Xá Lợi: Dharmakaya remains——The sutras—Spiritual remains—Kinh xá lợi —Pháp 
thân xá lợi. 

Pháp Y: Dharma robe. 


8) 
b) 


4478 


Cà Sa: Monk robe. 
Áo Tràng: Áo thường màu lam dành cho Phật tử tại gia—Usually in gray color and for 
laypeople”s use. 


(A-2) Đặc Tính của Pháp 
Characteristics 0ƒ Dharrmas 


(D Không— Empty: See Không In Chapter 85. 
(MU Vô Thường— limperrmanenf: See Vô Thường 1n Chapter 69. 
(HI)Giả— Unreal: Theo Phật giáo, giả có nghĩa là chư pháp vô thường và không có thực thể, 


l) 


a) 


b) 


c) 


2) 


a) 


b) 


duyên hợp hay mượn các pháp khác mà có, như mượn uẩn mà có chúng sanh, mượn cột 
kèo mà có nhà cửa. Tất cả chỉ là hiện tượng giả tạm và không thật: In Buddhism nothing 
1s real and permanent, the five agsregates make up beinss, pillars and rafters make a 
house, etc. All is temporal and merely phenomenal, fallacious, and unreal. 

Giả Danh: Samketa or Vitatha-naman (skt)—Dấu hiệu hay cái tượng trưng tạm thời— 
Provisionary symbol or sign. 

Các pháp do nhân duyên giả hợp tạm bợ mà có chứ không có thực thể: All dharmas are 
empirical combinations without permanernt reality. 

Các pháp vô danh, do người ta giả trao cho cái tên, chứ đều là hư giả không thực: False 
and fictitlous—Unreal names, 1.e. nothing has a name of 1tself, for all names are mere 
human appellations. 

Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật nhắc ngài Mahamati: “Này Mahamati! Vì bị ràng buộc 
vào các tên gọi, các hình ảnh và dấu hiệu, nên phàm phu để mặc cho tâm thức của họ 
lang bạt.”—lIn the Lankavatara Sutra, the Buddha reminded Mahamati: “Mahamatil As 
they are attached to names, Images, and signs, the ignorant allow their minds to wander 
away.” 

Mọi sự mọi vật hiện hữu nhờ sự phối hợp của các vật khác và chỉ là gọi tên theo lối kinh 
nghiệm (như bốn thứ sắc, thinh, hương, vị, xúc, nhân duyên hòa hợp với nhau để thành 
một cái gì đó trong một thời gian hữu hạn rồi tan hoại, chẳng hạn như sữa bò, kỳ thật là 
do bốn thứ ấy duyên hợp mà thành, chứ không bao giờ có cái tự thể của sữa)—Things 
which exist only in name, I.e. all things are combinations of other things and are 
empirically named. 

Giả Hợp: Chư pháp hay mọi hiện tượng tùy theo nhân duyên mà giả hòa hợp, là sự phối 
hợp của các yếu tố, chứ không có thực thể (hòa hợp ắt phải có ly tán, đó là sự hòa hợp 
nhứt thời chứ không vĩnh cửu)—All things or phenomena are combinations of elements 
without permanent reality—Phenomena, empirical combinations without permanent 
realIty. 

Giả Hữu: Các pháp hay hiện tượng do nhân duyên sinh ra, như bóng hoa trong nước, hay 
ánh trăng nơi đáy giếng, không có thực tính. Tuy không có thực tính, lại không phải là 
pháp hư vô. Sự hiện hữu của chư pháp chỉ là giả hữu, nếu không muốn nói là không hơn 
gì sự hiện hữu của lông rùa sừng thỏ—The phenomenal which no more exists than 
turtle”s haIr or rabbit”s horns. 


4479 


(A-3) Phân Loại Pháp 
Categories 0ƒ Dharma 


(D Tứ Pháp— Four dharmas: 
(A) Theo Kinh Tâm Địa Quán—According to the Sutra oƒ ContemplaHon oƒ the Mind: 
(A-1) 


l) 


Giáo pháp: The teaching of the Buddha. 





2) Lý pháp: The principles or meaning. 

3) Hành pháp: The practice. 

4) Quả pháp: The fruits or rewards. 

(A-2) 

1) Bất xả Bồ đề tâm: Chẳng bỏ Bồ Đề tâm——Never losing the bodhi-mind. 

2) Bất xả thiện tri thức: Chẳng bỏ thiện tri thức——Never losing good-knowing advisors. 

3) Bất xả kham nhẫn: Chẳng bỏ kham nhẫn——Never losing perseverance in progress. 

4) Bất xả a-luyện-nhã (nơi tu hành tịch tỉnh): Chẳng bỏ đời sống tịnh hạnh—Never losing 


the monastic forest life (aranyaka). 


(B) Theo Kinh Đại Thừa Ký Pháp—According to the Mahayana Records oƒ Teachings: 


l) 
2) 
3) 
4) 


Tín: Faith. 

Giải: Liberty. 

Hạnh: Deeds or action. 
Chứng: Realization. 


(C) Theo Tịnh Độ Tông—According to the Pure Land sect: 


l) 


2) 


3) 


4) 


Giáo pháp: Giáo pháp của Phật trong Kinh Vô Lượng Thọ--The teaching of the Buddha 
1n the Infinite Life Sutra. 

Hành pháp: Thực hành lời nguyện thứ I7 của Phật A Di Đà ——The practice of the 
seventeenth of Amitabha”s vows—See Forty-eight vows of Amitabha (17) in Chapters 29 
and 57. 

Tín pháp: Tin vào lời nguyện thứ 18 của Đức A Di Đà ——Faith ¡in the eightteenth of 
See Forty-eipght vows of Amitabha (18) in Chapters 29 and 57. 

Chứng pháp: Chứng trong lời nguyện thứ II của Phật A Di Đà ——Realization or proof of 
the eleventh of Amitabha”s vows—See Forty-eight vows of Amitabha (11) in Chapters 29 
and 57. 


Amitabha”s vows 





(D) Theo Kinh Pháp Hoa, Đức Phật trả lời Ngài Phổ Hiền sau khi Đúc Phật diệt độ thì những 


l) 
2) 
3) 
4) 


người tu trì theo Kinh Pháp Hoa sẽ được những gì— The Lotus Sutra, the Buddha told Fu- 
Hsien (Samantabhadra) how the Lofus to be possessed qfter the Buddhaˆs demise: 

Được Chư Phật Hộ Niệm: Protection of the Buddhas. 

Vun Trồng Các Cội Đức: Cultivation of virtue. 

Nhập Chánh Định: Entry Into correct dhyana. 

Phát Tâm Cứu Độ Hết Thảy Chúng Sanh: Having a mind to save all creatures. 


4480 


(E) Tú Pháp Thọ—Four ways 0ƒ undertaking Dhamma: Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường 


l) 
2) 
3) 


4) 


Bộ Kinh, có bốn Pháp Thọ——According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the 
Buddha, there are four ways of undertaking Dhamma: 

Có Pháp thọ, hiện tại khổ và tương lai quả báo khổ: Dukkha-vipakam (p)—There ¡is the 
way that 1s painful in the present and brings painful future results. 

Có Pháp Thọ, hiện tại khổ và tương lai quả báo lạc: Sukha-vipakam (p)—There ¡s the 
way that 1s painful in the present and brings pleasant future results. 

Có Pháp Thọ, hiện tại lạc và tương lai quả báo khổ: There is the way that is pleasant in 
the present and brings painful future results. 

Có Pháp Thọ, hiện tại lạc và tương lai quả báo lạc: There is the way that ¡is pleasant in 
the present and brings pleasant future results. 


(H) Ngũ Pháp— Five laws or cafegories: Pancadharma or Dharmapancakam (skt)—FEive laws 


OT Cat©€ØOTI©S: 


(A) Five categories of forms: Tướng Danh Ngũ Pháp —Theo Thiền Sư Suzuki trong Nghiên 


Ù 
2) 


3) 
4) 
5) 


Cứu Kinh Lăng Già, có năm pháp là Tướng, Danh, Phân Biệt, Chánh Trí, và Như Như. 
Những ai muốn đạt tới tỉnh thần của Đức Như Lai thì cần phải biết năm pháp nầy, những 
người tầm thường thì không biết chúng, vì không biết chúng nên thường phán đoán sai 
lầm và trở nên chấp trước vào những hình tướng bên ngoài—According to Zen Master D. 
T. Suzuki in The Studies In The Lankavatara Sutra, there are five categorles of forms. 
They are Name (nama), Appearance (nimita), Discrminaton (Right Knowledge 
(samyagijnana), and Suchness (tathata). Those who are desirous of attaining to the 
spirituality of the Tathagata are urged to know what these five categories are; they are 
unknown to ordinary minds and, as they are unknown, the latter Judge wrongly and 
become attached to appearances. 

Danh: Names of all appearance or phenomena. 

Tướng: Appearances—Các pháp hữu vi hay hiện tượng. Tướng nghĩa là các tính chất 
thuộc đối tượng cảm quan như mắt, mũi, vân vân—Appearances or phenomena. 
Appearances (nimitta) mean qualities belonging to sense-obJects such as visual, olfactory, 
€fc. 

Phân biệt (Vọng tưởng): Vikalpa (skt)——Discrimination. 

Chánh trí: Samyagjnana (skt)—Corrective wisdom. 

Chân như (Như như): Bhutatathata (skt)—Tathata (skÐ—. 


(B) Sự Lý Ngũ Pháp: Theo Pháp Tướng Tông, hết thẩy sự lý của pháp được chia làm năm 


Ù 


loại—According to the Dharmalaksana School, there are five categories into which things 
and therr principles are divided: 

Tâm pháp: Mind—Tự tướng của thức—Tám tâm pháp biệt lập nhau. Năm thức đầu lập 
thành nhận thức giác quan, thứ sáu là ý thức (mano-vijnana), thứ bảy là mạt na thức 
(manas) và thứ tám là A Lại Da thức (citta). Theo tự tánh, tất cả các thức nầy lệ thuộc 
vào một pháp khác, tức là y tha khởi tướng (paratantra-laksana) nhưng chúng không phải 
chỉ là tưởng tượng (parikalpitalaksana). Giả thuyết về thực tại biệt lập của 8 thức nầy là 
lý thuyết riêng của Hộ Pháp và không thể tìm thấy ở đâu khác trong Phật giáo, ngay cả 
trong Tiểu Thừa—Eight consciousnesses (mind) are all separate. The first five constitute 
Sense-consciousness (Vijnana), the sixth 1s the sense-center (mano-viJnana), the seventh 


4481 


1s the thought-center of self-consciousness (citta). By nature all of these consciousnesses 
are dependent on something else, 1.e., cause (paratantra-laksana), but they are not mere 
Iimagination (parikalpita-laksana). The assumption of the separate reality of the eight 
conscIousnesses 1s Dharmapala”s special tenet and nowhere else in Buddhism can 1t be 
seen, not even in Hinayana. 

2) Tâm sở pháp: Các pháp tương ứng với tám thức mà khởi lên—Mental conditions or 
aCfIVItIeS. 

3) Sắc pháp: Các pháp do tâm pháp và tâm sở pháp biến ra—The actual states or categories 
as conceived. 

4) Bất tương ưng pháp: Pháp giả lập —Hypothetic categories. 

5) Vô vi pháp: Thực tính tĩnh lặng của chư pháp—The state of rest, or the inactive principle 
pervading all things. 

(C)Lý Trí Ngũ Pháp —The five categories of essential wIisdom: 

1) Chân như: The absolute. 

2)_ Đại viên cảnh trí: Wisdom as the great perfect mirror reflecting all things. 

3) Bình đẳng trí: Wisdom of the equal Buddha-nature of all beings. 

4) Diệu quán sát trí: Wisdom of mystic insipht into all things and removal of ignorance and 
doubt. 

5) Thành sở tác trí: Wisdom perfect in action and bringing blessing to self and others. 


(HI)Thất Diệu Pháp— Seven good qualifies: Bảy diệu pháp—Thành Tựu Bảy Diệu Pháp — 
See Chapter 14 (A-5). 


(IV)Ngũ Thập Pháp— FỮfy modes 0ƒ meditation mentioned in the Maha-Prajna: Năm mươi 
pháp hành thiển trong Đại Phẩm Bát Nhã. 

(3) Tam Tam Muội: Three kinds of Samadh—See Samadhi on the three subJects. 

a) Không Tam Muội: Thẩm định về lẽ không——To empty the mind of the ideas of me and 
mine and suffering, which are unreal. 

b) Vô Tướng Tam Muội: Thẩm định về lẽ không có tướng—To get rid of the idea of form, 
or externals. 

c) Vô Nguyện Tam Muội: Thẩm định về lẽ không nguyện cầu—To get rid of all wish or 
desire. 

(4) Tứ Thiển: Four foundations of meditation—See Tứ Niệm Xứ ¡in Chapter 118. 

(4) Tứ Vô Lượng Tâm: Four Immeasurable Minds—See Tứ Vô Lượng Tâm in Chapter 22. 

(4) Tứ Vô Sắc Định: Four balanced states which transcend the world of matter—See Tứ Vô 
Sắc Định in Chapter 60. 

(8) Tám Bội Xả: Bát Giải Thoát Tam Muội—Eight liberations—See Chapter 62. 

(8) Bát Thắng Xứ: Eight victorious stages or degrees—See Bát Thắng Xứ in Chapter 154 (A- 
5). 

(9) Cửu Thứ Đệ Định: Samadhi of the nine degrees—See Cửu Thứ Đệ Định ¡in Chapter 60. 

(10) Thập Pháp—Ten Dharmas: Một trong ba loại Thập Pháp sau đây——One of the following 
Ten Dharmas: 

Hoặc là— Either: 

a)_ Mười Đề Mục Suy Niệm— Ten recollections: Anussati (p). 


ñ) 


ii) 


1V) 


v) 


VI) 


4482 


Niệm Phật: Buddhanussati (p)—The recollection of the Buddha—Suy niệm về Đức Phật. 
Niệm Pháp: Dhammanussati (p)—The recollection of the Dharma—Suy niệm về giáo 
pháp. 

Niệm Tăng: Sanghanussati (p)—The recollection of the Sangha—Suy niệm về Tăng. 
Niệm Giới: Silanussati (p)—The recollection of Morality—Suy niệm về Giới Luật. Tỉnh 
thức về việc tu hành trì giữ giới luật —The practice of mindfully recollecting the special 
qualities of virtuous conduct. 

Niệm Thí: Caganussati (p)—The recollection of generosity—Suy niệm về Tâm Bố Thí. 
Tỉnh thức về việc tu hành hạnh bố thí—Which involves mindful reflection on the special 
qualiftles oŸ øgeneroSIty. 

Niệm Thiên: Devatanussati (p)—The recollection of the devas—Suy niệm về chư 
Thiên—Thực tập bằng cách suy niệm như vầy: “Chư Thiên được sanh ra trong những 
trạng thái siêu việt vì họ có những phẩm hạnh tín, giới, bố thí, và trí huệ. Ta cũng có 
những phẩm hạnh ấy.” Đề mục hành thiển nầy là để mục tu thiển tỉnh thức về những 
phẩm hạnh đặc biệt với sự chứng kiến của chư Thiên —The recollection of the devas, 
practised by mindfully considering: “he dettiles are born in such exalted states on 
account of their faith, morality, learning, øgenerosity, and wisdom. I too possess these 
same qualities.” This meditaton subJect 1s a term for mindfulness with the special 
qualitiles of one”s own faith, efc., as 1s obJects and with the devas standing as wifnesses. 


vii) Niệm Lạc: Upasamanussati (p)—The recollection of peace—Suy niệm về trạng thái 


thanh bình an lạc. Quán chiếu về sự an lạc của Niết Bàn—The contemplation on the 
peaceful attributes of NÑIbbana. 


vii)Niệm Tử: Marananussati (p)—The recollection of death—Suy niệm về sự chết. Quán 


X) 


Ór 
b) 


C) 


tưởng về cái chết là chắc chắn, cái chết đến bất ngờ, và khi chết người ta phải bỏ hết 
mọi thứ —The contemplation on the fact that one”s own death 1s absolutely certain, that 
the arrival of death 1s utterly uncertain, and that when death comes one must relinguish 
everything. 

Niệm Thân: Kayagatasati (p)—Mindfulness occupied with the body—Suy niệm hay tỉnh 
thức về thân. Quán tưởng về 32 phần của thân thể như tóc, lông, móng, răng, da, xương, 
tủy, vân vân—The contemplation of the thirty-two repulsive parts of the body, hair of the 
head, hairs of the body, nails, teeth, skin, flesh, sinews, bones, marrow, ©tfc.. 

Niệm Tức: Anapanasati (p—Mindfulness of breathing—Suy niệm về hơi thở. Tỉnh thức 
về cảm giác xúc chạm của những vùng phụ cận hai lổ mũi hay môi trên khi không khí ập 
đến lúc ta thở vào thở ra—The attentiveness to the touch sensation of in-breath and out- 
breath in the vicinity of the nostrils or upper lip, whether the air 1s felt striking as one 
breathes In and out. 


Lục Dục Thiên và Tứ Thiền Thiên—Six Desire Heavens or Heavens oƒ Desires and Four 
Dhyana Heavens: See Chapter 169. 


Thập Nhứt Thiết Xứ: Ten kinds oƒ universal dhyana. 


4483 


(V) Sáu mươi ba pháp— Sixty-three kinds oƒ enfifies: Theo Tỳ Kheo Bồ Đề trong Vi Diệu 
Pháp, có sáu mươi ba pháp hữu lậu —According to Bhikkhu Bodhi in Abhidhamma, there 
are sixty-three entitIes: 

(A) Những pháp bất thiện có bốn Lậu Hoặc— There are ƒour tainis: 

1) Tham dục hay Dục Lậu: The taint of sensual desire. 

2) Luyến ái duyên theo kiếp sinh tổn hay Hữu Lậu: The taint of attachment to existence. 

3) Tà kiến hay Kiến Lậu: The taint of wrong views. 

4) Vô Minh hay Vô Minh Lậu: The taint of ignorance. 

(B) Có bốn loại bạo lưu hay cảnh ngập lụt— There are four floods: 

5)_ Trận lụt của tham dục: The flood of sensual desire. 

6)_ Trận lụt của sự luyến ái duyên theo kiếp sinh tổn: The flood of attachment to existence. 

7)_ Trận lụt của tà kiến: The flood of wrong views. 

8) Trận lụt của vô minh: The flood of ignorance. 

(C) Bốn thứ trói buộc— Four bonds: 

9) Trói buộc vào tham dục: The bond of sensual desire. 

10) Trói buộc vào luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn: The bond of attachment to existence. 

11) Trói buộc vào tà kiến: The bond of wrong views. 

12) Trói buộc vào vô minh: The bond of ignorance. 

(D) Có bốn thứ thắt chặt (thân)— There are ƒour bodily knots or ties: 

13) Thắt chặt vào tham dục: The bodily knot of covetousness. 

14) Thắt chặt vào sự oán ghét: The bodily knot of iII-wilI. 

15) Thắt chặt vào tà kiến (cúng kiến nghi lễ): The bodily knot of adherence to rites and 
CeremomIes. 

16) Thắt chặt vào giáo điều rằng thì là “Chỉ có giáo pháp nây mới là chơn lý.”: The bodily 
knot of dogmatic belief that ““Phis alone 1s the truth” 

(E) Bốn chấp thủ (thân)— Four bodily clingings: 

17) Chấp thủ vào tham dục: Clinging to sense pleasures. 

18) Chấp thủ vào tà kiến oán hận: Clinging to wrong views. 

19) Chấp thủ vào lễ nghi cúng kiến sai lầm: Clinging to rites and ceremonies. 

20) Chấp thủ vào giáo điều bản ngã, cho rằng có linh hồn trường tổn: Clinging to a doctrine 
Of self. 

(F) Sáu triền cái (chướng ngại)—Six hindrances: 

21) Chướng ngại của tham dục: The hindrance of sensual desire. 

22) Chướng ngại của sự oán ghét: The hindrance of iII-will. 

23) Chướng ngại của hôn trầm dã dượi: The hindrance of sloth and torpor. 

24) Chướng ngại của phóng dật lo âu: The hindrance of restlessness and Worry. 

25) Chướng ngại của sự hoài nghỉ: The hindrance of doubt. 

26) Chướng ngại của sự vô minh: The hindrance of ignorance. 

(G) Bảy thùy miên (tâm tánh ngủ ngâm)—Seven latent dispositions: 

27) Luyến ái dục lạc: Sensual lust. 

28) Luyến ái theo kiếp sinh tổn: Attachment to existence. 

29) Sân hận: Aversion. 

30) Ngã mạn: Concett. 

31) Tà kiến: Wrong views. 


4484 


32) Hoài nghi: Doubt. 

33) Vô minh: Ignorance. 

(H) Mười thằng thúc hay dây trói buộc, theo Kinh Tạng— Ten ƒetters, acording to the SuHanta 
method: 

34) Luyến ái duyên theo dục lạc: The fetter of sensual lust. 

35) Luyến ái duyên theo sắc giới: Attachment to fine-material existence. 

36) Luyến ái duyên theo vô sắc giới: Attachment in immaterial existence. 

37) Trói buộc bởi sân hận: The fetter of aversion. 

38) Trói buộc bởi ngã mạn: The fetter of conceit. 

39) Trói buộc bởi tà kiến: The fetter of wrong views. 

40) Chấp thủ những lễ nghi cúng kiến sai lầm: Adherence to rites and ceremonies. 

41) Trói buộc bởi hoài nghi: The fetter of doubt. 

42) Trói buộc bởi phóng dật: The fetter of restlessness. 

43) Trói buộc bởi vô minh: The fetter of ignorance. 

(I) Mười trói buộc, theo Vì Diệu Pháp— Ten ƒetters, according to the Abhidhamma: 

44) Trói buộc bởi luyến ái duyên theo dục lạc: The fetter of sensual lust. 

45) Luyến ái duyên theo kiếp sinh tổn: Attachment to existence. 

46) Trói buộc bởi sân hận: The fetter of aversion. 

47) Trói buộc bởi ngã mạn: The fetter of conceit. 

48) Trói buộc bởi tà kiến: The fetter of wrong views. 

49) Chấp thủ những lễ nghi cúng kiến sai lầm: Adherence to rites and ceremonies. 

50) Trói buộc bởi nghi hoặc: The fetter of doubt. 

51) Trói buộc bởi đố ky ganh ghét: The fetter of envy. 

52) Trói buộc bởi tham lam bỏn xẻn (xan tham): The fetter of avarice. 

53) Trói buộc bởi vô minh: The fetter of ignorance. 

(J) Mười ô nhiễm— Ten defilemenis: 

54) Tham ái: The defilement of Greed. 

55) Sân hận: The defilement of Hatred. 

56) S1 mê: The defilement of Delusion. 

57) Ngã mạn: The defilement of ConceIt. 

58) Tà kiến: The defilement of Wrong views. 

59) Nghi hoặc: The defilement of Doubt. 

60) Hôn trầm: The defilement of Sloth. 

61) Phóng dật: The defilement of restlessness. 

62) Không hổ thẹn tội lỗi: The defilement of shamelessness. 

63) Không sợ hậu quả của tội lỗi: Fearlessness of wrong doiïng. 


(VI)Bát Thập Nhứt Pháp— Eighty-one divisions in the Maha-Prajna-Paramia Sufra: Tám 
mươi mốt pháp được thuyết trong Kinh Đại Bát Nhã. 

I1) Sắc: Rupa (skt——Form. 

2) Tâm: Mind—See Chapter 54. 

3-7)(5) Ngũ ấm: Năm ấm hay ngũ uẩn—Five Aggregations—See Chaper I 16. 

8-12)Ngũ căn: Five Faculties—See Chapter 48. 

13-17)Ngũ lực: Five powers—See Chapter 75. 


4485 


18-29)(12) Thập Nhị Nhập: Mười hai nhập xứ—Twelve entrances—See Chapter 116. 

30-47)(18) Thập Bát Pháp Giới: Mười tám pháp giới —Eighteen realms—See Chapter 1 16. 

48-51)(4) Tứ Đế: Tứ Diệu Đế—Four Noble Truths—See Chapter 20. 

52-63)(12) Thập Nhị Nhân Duyên: Mười hai nhân duyên——Twelve nidanas—Twelve links of 
cause and effect—See Chapter 37. 

64-71)(8) Bát Không: Tám không——EIght Sunya—See Chapter 85. 

72-77)(6) Lục Ba La Mật: Lục Độ—S1x paramitas—See Chapter 27. 

78-81)(4) Tứ Trí: Four kinds of wIsdom——Four Prajna or wisdoms. 

(A) Tán Tuệ: Trí tuệ có được từ tán tâm—W¡sdom obtained from the scaftering mind: 

78) Sinh Đắc Tuệ: Bẩm sinh trí tuệ——Wisdom received by birth or nature. 

79) Văn Tuệ: Trí tuệ do nghe và trau dồi mà có——Wisdom by hearing or being taught. 

80) Tư Tuệ: Trí tuệ đạt được do suy tư mà có——WIsdom by thoughts. 

(B)Định Tuệ: Trí tuệ có được từ định tâm—Wisdom obtained from the mind of 
concentrafIon: 

81) Tu Tuệ: Trí tuệ do thiển định mà có——Wisdom by dhyana meditation. 





(VII) Tăng Nhứt Pháp — Increased-By-One Dharmas: See Chapter 149. 


(A-4) Bất Cộng Pháp 
Distinctiive characteristics 0ƒ qÌl dharmas 


() Tổng quan về Thập Bát Bất Cộng Pháp —An overview oƒ Eighteen distinctive 
characteristics oƒ all dharmas: Mười tám món công đức của Phật, chẳng chung cùng với 
hai thừa Thanh Văn và Duyên Giác nên gọi là Bất Cộng —The eighteen distinctive 
characteristics or unique qualities of Buddhas, so called because they are not similar to 
those of Sravakas and Pratyeka-buddhas. There are two definitions: 


(II) Chỉ tiết về Thập Bát Bất Cộng Pháp— Details oƒ Eighteen distinctive characteristics 0ƒ 
all dharmas: 

(A) Tiểu Thừa Thập Bát Bất Cộng Pháp — The eighteen characteristics defined by the 
Hinayana: Mười tám Bất Cộng Pháp của Tiểu Thừa. 

1l) (10) Thập Lực: ten kinds of poWwer. 

2) (4) Tứ Vô Úy: Four Fearlessnesses. 

3) (3) Ba Niệm Trụ: Three kinds of mindfulness. 

4) (1) Phật Đại Bi: Đại bi của Phật —The Buddha's great pity. 


(B) Đại Thừa Thập Bát Bất Cộng— The eighteen disinctive characteristics defined by the 
Mahayana or eighteen kinds oƒ perfecfion, qccording to the Sasira on the Prdjna- 
Paramita-Sutra: Mười tám điều không lỗi theo Đại Trí Độ Luận. 

I) Thân Vô Thất: Thân Không Lỗi—Perfection of body-—lImpacability of action. 

2) Khẩu Vô Thất: Miệng Không Lỗi—Perfection of speech—lImpacability of speech. 

3)_ Niệm Vô Thất: Ý Không Lỗi—Perfection of memory——lImpacability of mind. 


4486 


4) Vô Dị Tưởng (đối với hết thảy chúng sanh đều bình đẳng không có tư tưởng khác): 
Không có tư tưởng phân biệt—lmpartiality or universality—Having no discriminatory 
thoughts. 

5) Vô Bất Tri Dĩ Xả (xả bỏ mọi pháp không chấp trước): Chẳng phải không biết chuyện xả 
bỏ—Ehntire self-abnegation—Unfailing discernment and relinquishmernt. 

6) Vô Bất Định Tâm: Không bao giờ có tâm tán loạn—Ever in samadhi or unfailing 
concentration. 

7) Dục Vô Diệt: Ý muốn cứu độ chúng sanh không hể nhàm chán và không cùng tận— 
Never diminishing wIll to save——Endless volition, or desire of saving beings. 

8) Tinh Tấn Vô Diệt: Tinh Tấn Không Suy Giảm ——Endless zeal or vigor. 

9) Niệm Vô Diệt: Niệm Không Giảm hay tỉnh thức không cùng tận—Endless thought or 
endless mindfulness. 

10) Huệ Vô Diệt: Tuệ Không Giảm—Endless wisdom. 

11) Giải Thoát Vô Diệt: Giải Thoát Không Giảm hay giải thoát không cùng tận—Endless 
salvation or liberation. 

12) Giải Thoát Tri Kiến Vô Diệt: Giải Thoát Tri Kiến Không Giảm hay không cùng tận— 
Endless insight into salvation or endless liberated knowledge and vision. 

13) Nhất Thiết Thân Nghiệp Tùy Trí Huệ Hành: Mọi Thân Nghiệp Đều Làm Theo Trí 
Tuệ ——Deeds are accordant with wisdom——All actions are in accordance with knowledge 
and wisdom. 

14) Nhất Thiết Khẩu Nghiệp Tùy Trí Huệ Hành: Mọi Khẩu Nghiệp Đều Làm Theo Trí 
Tuệ——All speech 1s accordant with wisdom or knowledge and wIisdom. 

15) Nhất Thiết Ý Nghiệp Tùy Trí Huệ: Mọi Ý Nghiệp Đều Làm Theo Trí Tuệ—Mind is 
accordant with wisdom or all thoughts are in accordance with knowledge and wisdom. 

16) Trí Huệ Tri Quá Khứ Thế Vô Ngại: Trí Tuệ Biết Đời Quá Khứ Không Bị Ngăn Ngại— 
Omniscience in regard to the pasf or unobstructed 1nsight Into the past. 

17) Trí Huệ Tri Vị Lai Vô Ngại: Trí Tuệ Biết Đời Vị Lai Không Bị Ngăn Ngại— 
Omniscience in regard to the future of unobstructed insight into the future. 

18) Trí Huệ Tri Hiện Tại Thế Vô Ngại: Trí Tuệ Biết Đời Hiện Tại Không Bị Ngăn Ngại— 
Omniscience in regard to the present or unobstructed insight Into the present. 





(A-5) Bất Tương Ưng Hành Pháp 
The Elements Independent 0ƒ Consciousness 


(D Tổng quan về Bất Tương Ứng Hành Pháp —An overview oƒ the Elements Independent 
0ƒ Consciousness: Tâm bất tương ưng hành pháp không thuôc sắc cũng không thuộc tâm, 
có 14 pháp —Elements Iindependent of consciousness, with 14 dharmas, are neither form 
TOT CONSCIOuSness. 


(IH) Hai Mươi Bốn Pháp Bất Tương Ung Trong Duy Thúc Học— The twenty-ƒour Non- 
tmteracfive Activify Dharmas: 
I) Đắc: Prapti (skt——Attainment. 


2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 
3) 


4487 


Mạng căn: Jivitendriya (skt)——LIfe faculty. 

Chúng đồng phận: Nikaya-Sabhaga (skt)——Generic Similarity. 
DỊ sanh tánh: Visabhaga (skt——DIssimilarity. 

Vô tưởng định: Asamjnisamapatti (skt)——No-thought samadhi. 
Diệt tận định: Nirodha-samapatti (skt)——Samadhi of extinction. 
Vô tưởng báo: Asamjinika (skt)—Reward of No-Thought. 
Danh thân: Namakaya (skt)—Bodies of nouns. 

Cú thân: Padakaya (skÐ—Bodies of sentences. 


10) Văn thân: VyanJanakaya (skt——Bodies of phonemes. 
11) Sanh: Jati (skt)—Bïrth. 

12) Trụ: Sthiti (skt)——Dwelling. 

13) Lão: Jara (skÙ——Aging. 

14) Vô thường: Anityata (skt)——lmpermanence. 

15) Lưu chuyển: PravrnittI (skÐ——Revolution. 

16) Định dị: Pratiniyama (skt)——DIstinction. 

17) Tương ưng: Yoga (skÐ——Interaction. 

18) Thế tốc: Java (skt)—Speed. 

19) Thứ đệ: Anukrama (skt)—Sequence. 

20) Thời: Kala (skt)——Tme. 

21) Phương: Desha (skt)——Direction. 

22) Số: samkhya (skt)——Numeration. 

23) Hòa hiệp tánh: Samagri (skt)—Combination. 

24) Bất hòa hiệp tánh: Anyathatva (skt)—Discontinuity. 


(D Tứ Bình Đẳng Pháp— Four sorfs 0ƒ sameness: A fourfold sameness 


Ũ 


2) 


(A-6) Pháp Bình Đẳng 
Dharmas 0ƒ Sameness— Dharmasamafa (skt) 





Trong Kinh Lăng 
Già, Đức Phật dạy: “Ta nói trong chúng hội giáo lý thâm mật về bốn bình đẳng rằng xưa 
kia Ta đã từng là Đức Phật Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, hay Ca Diếp.” Bốn loại 
bình đẳng đối với những ai tu tập đời sống phạm hạnh—According to The Lankavatara 
Sutra, the Buddha taught: “We talk of this In the assembly because of the secret teaching 
of fourfold sameness, that Ï was in ancient days the Buddha Krakucchanda, Kanakamuni, 
or Kasyapa.” Four sorts of sameness for those who disicpline themselves In religious life. 
Danh Tự Bình Đắng—Bình đẳng về chữ nghĩa là danh hiệu Phật được nêu như nhau cho 
hết thảy chư Như Lai, không có sự phân biệt nào trong chư vị trong phạm vi của chữ 
PHẬT: By “sameness in letters” is meant that the tile Buddha ¡s equally given to all 
Tathagatas, no distinction being made among them as far as these letter BUDDHA go. 

Ngôn Từ Bình Đẳng—Bình đẳng về ngôn từ nghĩa là tất cả chư Như Lai đều nói sáu 
mươi bốn âm giai hay âm thanh khác nhau mà ngôn ngữ của Phạm Thiên phát âm, và 
nghĩa là ngôn ngữ của chư Như Lai nghe ra giống như âm giai của loài chim Ca Lăng 
Tần Già: By “sameness in words” is meant that all the Tathagatas speak in sixty-four 


3) 


„) 


4488 


different notes or sounds with the language of Brahma 1s pronounced, and that thelr 
language sounding like the notes of Kalavinka bird 1s common to all the Tathagatas. 
Nghĩa Bình Đẳng—Bình đẳng về thân nghĩa là tất cả các Đức Như Lai đều không khác 
biệt khi được xét về Pháp Thân (Dharmakaya), về đặc trưng thuộc về thân thể hay sắc 
tướng (rupalakshana), và các nét cao đẹp phụ hay hảo tướng. Tuy vậy, chư Như Lai khác 
nhau khi được nhìn bởi chúng sanh khác nhau mà chư vị đang điều ngự dạy bảo: By 
“sameness in body” 1s meant that all the Tathagatas show no distinction as far as thelr 
Dharmakaya, their corporal features (rupalakshana) and their secondary marks of 
excellence are concerned. They differ, however, when they are seen by a varlety Of 
beings whom they have the special design to confrol and discipline. 

Pháp Bình Đẳng—Bình đẳng về chân lý có nghĩa là tất cả chư Như Lai đều đạt cùng một 
sự thể chứng nhờ vào ba mươi bẩy phần chứng ngộ: By “sameness in the truth” is meant 
that all Tathagatas attain to the same realization by means of the thirty-seven divisions of 
enlightenmenit. 





(II) Pháp Bình Đẳng theo Kinh Duy Ma Cật—Dharmasamata in the Vimalakiri Sutra: 


Theo Kinh Duy Ma Cật, Phẩm Đệ Tử, khi Đức Phật bảo Tu Bồ Đề đi đến thăm bệnh ông 
Duy Ma Cật dùm Ngài. Tu Bồ Đề bèn bạch Phật như sau—According to The Vimalakirti 
Sutra, Chapter Three, the Disciples, when the Buddha asked Subhuti to go to visit 
Vịimalakirti on his behalf, Subhuti said to the Buddha as follows: 

Tu Bồ Đề bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! Con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? 
Nhớ lại thuở trước, con vào khất thực nơi nhà ông, lúc đó trưởng giả Duy Ma Cật lấy cái 
bát của con đựng đầy cơm rồi nói với con rằng “Thưa ngài Tu Bồ Đề! Đối với cơm bình 
đẳng, thì các Pháp cũng bình đẳng, các Pháp bình đẳng thì cơm cũng bình đẳng, đi khất 
thực như thế mới nên lãnh món ăn. Như Tu Bồ Đề không trừ dâm nộ si, cũng không 
chung cùng với nó, không hoại thân mà theo một hình tướng, không dứt sĩ ái sanh ra giải 
thoát, ở tướng ngũ nghịch mà đặng giải thoát, không mở cũng không buộc, không thấy tứ 
đế cũng không phải không đắc quả, không phải phàm phu cũng không phải rời phàm phu, 
không phải Thánh nhơn, không phải không Thánh nhơn, tuy làm nên tất cả các Pháp mà 
rời tướng các Pháp, thế mới nên lấy món ăn. Như Tu Bồ Đề không thấy Phật, không 
nghe Pháp, bọn lục sư ngoại đạo kia như Phú Lan Na Ca Diếp, Mạc Dà Lê Câu Xa Lê 
Tử, San Xà Dạ Tỳ La Chi Tử, A Kỳ Đa Xý Xá Khâm Ba La, Ca La Cưu Đà Ca Chiên 
Diên, Ni Kiền Đà Nhã Đề Tử là thầy của ngài. Ngài theo bọn kia xuất gia, bọn lục sư kia 
đọa, ngài cũng đọa theo, mới nên lấy món ăn. Tu Bồ Đề! Nếu ngài vào nơi tà kiến, 
không đến bờ giác, ở nơi tám nạn, đồng với phiển não, la Pháp thanh tịnh, ngài được vô 
tránh tam muội, tất cả chúng sanh cũng được tam muội ấy, những người thí cho ngài 
chẳng gọi phước điển, những kẻ cúng dường cho ngài đọa vào ba đường ác, ngài cùng 
với ma nắm tay nhau làm bạn lữ, ngài cùng với các ma và các trần lao như nhau không 
khác, đối với tất cả chúng sanh mà có lòng oán hận, khinh báng Phật, chê bai Pháp, 
không vào số chúng Tăng, hoàn toàn không được diệt độ, nếu ngài được như thế mới nên 
lấy món ăn—Subhuti said: “World Honoured One, I am not qualified to call on him and 
enqurre after his health. The reason 1s that once when I went to his house begging for 
food, he took my bowl and filled it with rice, saying: “Subhuti, 1Ÿ your mind set on eating 
1s In the same sfate as when confronting all (other) things, and 1f this uniformity as regards 


4489 


all things equally applies to (the act of) eating, you can then beg for food and eat It. 
SubhutI, 1Ÿ without cutting off carnalify, anger and stupidity you can keep from these 
(three) evils: If you do not watt for the death of your body to achieve the oneness of all 
things; IÝ you do not wipe out stupidity and love In your quest of enlightenment and 
liberation; If you can look Into (the underlying nature of) the five deadly sins to win 
liberation, with at the same time no idea of either bondage or freedom; If you ø1ve rIse to 
neither the four noble truths nor their opposites; 1Ý you do not hold both the concept of 
winning and not winning the holy fruit; IÝ you do not regard yourself as a worldly or 
unworldly man, as a saint or not as a saint; If you perfect all Dharmas while keeping 
away from the concept of Dharmas, then can you receive and eat the food. Subhut, 1ƒ 
you neither see the Buddha nor hear the Dharma; 1f the six heterodox teachers, Purana- 
kasyapa, Maskari-gosaliputra, YanJaya-varratiputra, Ajita-kesakambala, Kakuda- 
katyayana and Nirgrantha-Jnatiputra are regarded Iimpartially as your own teachers and If, 
when they Iinduce leavers of home 1nto heterodoxy, you also fall with the latter; then you 
can take away the food and eat it. If you are (unprejudiced about) falling Into heresy and 
regard yourself as not reaching the other shore (of enlightenment); IÝ you (are 
unpreJudiced about) the eight sad conditions and regard yourself as not free from them; If 
you (are unpreJudiced about) defilements and relinquish the concept of pure living; 1ƒ 
when you realize samadhi in which there 1s absence of debate or disputation, all living 
beings also achieve 1t; If your donors of food are not regarded (with partiality) as 
(cultuivating) the field of blessedness; 1f those making offerings to you (are partially 
looked on as also) falling Iinto the three evil realms of existence; If you (impartially 
regard demons as your companmions without differentiating between them as well as 
between other forms of defilement; If you are discontented with all living beings, defame 
the Buddha, break the law (Dharma), do not attain the holy rank, and fail to win 
liberation; then you can take away the food and eat It. 

Bạch Thế Tôn! Lúc đó con nghe những lời ấy rồi mờ mịt không biết là nói gì, cũng 
không biết lấy lời chi đáp, con liên để bát lại muốn ra khỏi nhà ông. Ông Duy Ma Cật 
nói “Thưa ngài Tu Bồ Để! Ngài lấy bát chớ sợ! Ý ngài nghĩ sao? Như Phật biến ra một 
ngàn người huyễn hóa và nếu người huyễn hóa đó đem việc nầy hỏi Ngài, chừng ấy 
Ngài có sợ chăng?? Con đáp: “Không sợ!” Trưởng giả Duy Ma Cật lại nói: “Tất cả các 
Pháp như tướng huyễn hóa, ngài không nên có tâm sợ sệt. Vì sao? Vì tất cả lời nói năng 
không lìa tướng huyễn hóa, chí như người trí không chấp vào văn tự, nên không sợ. Vì 
sao thế? Tánh văn tự vốn ly, không có văn tự đó là giải thoát. Tướng giải thoát đó là 
các Pháp vậy —“World Honoured One, I was dumbfounded when I heard his words 
which were beyond my reach and to which I found no answer. Then I left the bowl of 
rice and intended to leave his house but Vimalakirti said: “Hey, Subhuti, take the bowl of 
rice without fear. Are you friphtened when the Tathagata makes an illusory man ask you 
questions? I replied: “No." He then continued: “All things are illusory and you should not 
fear anything. Why? Because words and speech are illusory. So all wise men do not 
cling to words and speech, and this 1s why they fear nothing. Why? Because words and 
speech have no Iindependent nature of their own, and when they are no more, you are 
liberated. This liberation wIll free you from all bondage.. 


Ù 


2) 


4490 


(A-7) Pháp Cúng Dường 
Dharmapwja (sktf) 


Pháp cúng dường bằng cách tin pháp, giảng pháp, bảo vệ pháp, tu tập tinh thần và hộ trì 
Phật giáo—Serving the dharma by believing 1t, explaining 1t, obeying it, keeping 1t, 
protecting 1t, cultivating the spiritual nature and assisting the Buddhism. 

Theo kinh Duy Ma Cật, chương mười ba, phẩm Pháp Cúng Dường, do oai thân của Phật, 
một vị trời từ trên hư không nói với chúng Bồ Tát: “Nầy thiện nam tử! Pháp cúng dường 
là hơn hết trong các việc cúng dường.”—According to the Vimalakirti Sutra, chapter 
thirteen, the Offering of Dharma, under the Influence of the Buddhaˆs transcendental 
power a deva In the sky said to the Bodhisattvas: “Virtuous man, the offering of Dharma 
surpasses all other forms of offering.” 

Nguyệt Cái liền hỏi: “Sao gọi là Pháp cúng dường?”——Lunar Canopy asked: “What is this 
offering of Dharma?" 

Vị trời đáp: “Ông đến hỏi Đức Dược Vương Như Lai, Ngài sẽ nói rõ thế nào là Pháp 
cúng dường.”—The deva replied: “Go to the Tathagata Bhaisajya who will explain 1t 
fully.' 

Tức thì Nguyệt Cái vương tử đến chỗ Dược Vương Như Lai cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi 
đứng qua một bên bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! Trong việc cúng dường, pháp cúng dường 
là hơn hết. Thế nào gọi là Pháp cúng dường?”——Thereupon, Lunar Canopy came to the 
Tathagata Bhaisajya, bowed his head at his feet and stood at his side, asking: “World 
Honoured One, (I have heard that) the offering of Dharma surpasses all other forms of 
offering; what 1s the offering of Dharma?" 

Phật dạy rằng: “Thiện nam tử! Pháp cúng dường là kinh thâm diệu của chư Phật nói ra, 
tất cả trong đời khó tin khó nhận, nhiệm mầu khó thấy, thanh tịnh không nhiễm, không 
phải lấy suy nghĩ phân biệt mà biết được. Kinh nầy nhiếp về pháp tạng của Bồ Tát, ấn 
đà la ni, ấn đó cho đến bất thối chuyển, thành tựu lục độ, khéo phân biệt các nghĩa, 
thuận pháp Bồ Đề, trên hết các kinh, vào các đại từ bị, la các việc ma và các tà kiến, 
thuận pháp nhân duyên, không ngã, không nhơn, không chúng sanh, không thọ mạng, 
không vô tướng, vô tác, vô khởi, làm cho chúng sanh ngồi nơi đạo tràng mà chuyển pháp 
luân, chư Thiên, Long thần, Càn thát bà thảy đều ngợi khen, đưa chúng sanh vào pháp 
tạng của Phật, nhiếp tất cả trí tuệ của Hiển Thánh, diễn nói cách tu hành của Bồ Tát, 
nương theo nghĩa thực tướng của các pháp, tuyên bày các pháp vô thường, khổ, không, 
vô ngã, tịch diệt, cứu độ chúng sanh hủy phá giới cấm, làm cho tà ma ngoại đạo và người 
tham lam chấp trước đều sợ sệt, chư Phật, Hiền, Thánh đều ngợi khen, trái cái khổ sanh 
tử, chỉ cái vui Niết Bàn, chư Phật ba đời ở trong mười phương đều nói ra, nếu người nghe 
những kinh như thế mà tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, dùng sức phương tiện phân biệt giải 
nói, chỉ bầy rành rẽ cho chúng sanh, giữ gìn chánh pháp, đó gọi là Pháp cúng dường.”— 
“he Tathagata replied: “Virtuous one, the offering of Dharma 1s preached by all 
Buddhas In profound sutras but 1t is hard for worldly men to believe and accept It as IS 
meaning 1s subtle and not easily detected, for 1t 1s spotless In Its purify and cleanness. lt 


3) 


4491 


1s beyond the reach of thinking and discriminating; 1t contains the treasury of the Bodhi- 
sattva's Dharma store and Is sealed by the Dharani-symbol; it never backslides for It 
achieves the six perfections (paramitas), discerns the difference between varlous 
meaninøs, 1s 1n line with the bodhi Dharma, 1s at the top of all sutras, helps people to 
enter upon great kindness and great compassion, to keep from demons and perverse 
views, and to conform with the law of causality and the teaching on the unreality of an 
ego, a man, a living being and life and on voidness, formlessness, non-creating and non- 
uprising. It enables living beings to sit in a bodhimandala to turn the wheel of the law. lt 
1S praised and honoured by heavenly dragons, gandharvas, etc. It can help living beings 
to reach the Buddhaˆs Dharma store and gather all knowledge (sarvajna realized by) 
saints and sages, preach the path followed by all Bodhisattvas, rely on the reality 
underlying all things, proclaim the (doctrine of) impermanence, suffering, voidness and 
absence of ego and nirvana. It can save all living beings who have broken the precepts 
and keep In awe all demons, heretics and greedy people. It is praised by the Buddhas, 
saints and sages for 1t wipes out suffering from birth and death, proclaims the Joy In 
nirvana as preached by past, future and present Buddhas in the ten directions. “If a 
listener after hearing about this sutra, believes, understands, receives, upholds, reads and 
recites It and uses appropriate methods (upaya) to preach it clearly to others, this 
upholding of the Dharma 1s called the offering of Dharma. 

Lại theo các pháp đúng như lời nói tu hành, tùy thuận 12 nhơn duyên, lìa tà kiến, được vô 
sanh nhẫn, quyết định không có ngã, không có chúng sanh, mà đối với quả báo nhơn 
duyên không trái không cãi, lìa các ngã sở, y theo nghĩa không y theo lời, y theo trí 
không y theo thức, y theo kinh liễu nghĩa không y theo kinh không liễu nghĩa, y theo 
pháp không y theo người, thuận theo pháp tướng, không chỗ vào, không chỗ về, vô minh 
diệt hết thời hành cũng diệt hết, cho đến sanh diệt hết thời lão tử cũng diệt hết, quán như 
thế thì 12 nhơn duyên không có tướng diệt, không có tướng khởi, đó gọi là Pháp cúng 
dường hơn hết.”—“Further, the practice of all Dharmas as preached, to keep ¡n line with 
the doctrine of the twelve links In the chain of existence, to wipe out all heterodox 
Views, to achieve the patient endurance of the uncreate (anutpatti-dharma-ksanti) (as 
beyond creation), to settle once for all the unreality of the ego and the non-existence of 
living beings, and to forsake all dualities of ego and 1ts obJects without deviation from and 
contradiction to the law of causality and retribution for good and evil; by trusting to the 
meaning rather than the letter, to wisdom rather than conscIousness, fo sutras revealing 
the whole truth rather than those of partial revelation; and to the Dharma Instead of the 
man (1e. the preacher); to conform with the twelve links in the chain of existence 
(nidanas) that have neither whence to come nor wither to go, beginning from 1gnorance 
(avidya) which 1s fundamentally non-existent, and conception (samskara) which 1s also 
basically unreal, down to birth (Jati) which 1s fundamentally non-exIstent and old age and 
death (Jaramarana) which are equally unreal. Thus contemplated, the twelve links in the 
chain of existence are inexhaustible, thereby putting an end to the (wrong) view of 
annihilation. 'This 1s the unsurpassed offering of Dharma.” 


Œ) 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


7) 


4492 


(A-8) Diệu Pháp Phi Diệu Pháp 
Saddhamna (p)—Asaddhamma (p) 


Thất Diệu Pháp: Saddhamma (p)—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 
bảy diệu pháp —According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the Buddha, 
there are seven right practices: 

Ở đây vị Tỳ Kheo có lòng tín: Here a monk who has faith. 

Ở đây vị Tỳ Kheo có tàm: Here a monk who has moral shame. 

Ở đây vị Tỳ Kheo có quý: Here a monk who has moral dread. 

Ở đây vị Tỳ Kheo đa văn: Here a monk who has much learning. 

Ở đây vị Tỳ Kheo có tỉnh tấn: Araddha-viriyo (p)—Here a monk who has aroused vigour. 
lộ) đây vị Tỳ Kheo có niệm an trú: Upatthita-sati hot (p—Here a monk who has 
established mindfulness. 

Ở đây vị Tỳ Kheo có trí tuệ: Here a monk who possesses wisdom. 


(H) Thất Phi Diệu Pháp: Asaddhamma (p)—Theo Kinh Phúng Tụng 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 


trong Trường Bộ Kinh, có bảy phi diệu pháp —According to the Sangiti Sutta ¡in the Long 
Discourses of the Buddha, there are seven wrong practices: 

Ở đây vị Tỳ Kheo bất tín: Here a monk who lacks faith. 

Ở đây vị Tỳ Kheo vô tàm: Here a monk who lacks moral shame. 

Ở đây vị Tỳ Kheo vô quý: Here a monk who lacks moral dread. 

Ở đây vị Tỳ Kheo thiểu văn: Here a monk who has little learning. 

Ở đây vị Tỳ Kheo giải đãi: Kusito (p)—Here a monk who is slack. 

Ở đây vị Tỳ Kheo thất niệm: Mutthassati (p)——Here a monk who is unmindful. 

Ở đây vị Tỳ Kheo liệt tuệ: Here a monk who lacks wisdom. 


(A-9) Pháp Giải Thoát 
Dharma oƒ Liberation— Buddha?s Dharma 


Nói chung, giáo pháp nhà Phật đều nhắm vào việc giải thoát con người khỏi những khổ 
đau phiền não ngay trong kiếp này. Các lời dạy này đều có cùng một chức năng giúp đỡ 
cá nhân hiểu rõ phương cách khơi dậy thiện tâm và từ bỏ ác tâm. Thí dụ như dùng bi tâm 
để giải thoát sân hận, dùng vô tham để giải thoát lòng tham, dùng trí tuệ để giải thoát sĩ 
mê, dùng vô thường, tưởng và khổ để giải thoát sự ngã mạn cống cao. Đối với người tại 
gia còn có bổn phận đối với tự thân, gia đình, tôn giáo và xứ sở, Đức Phật đã khuyên nên 
từng bước tu tập các nghiệp không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng 
ngữ, không làm những hành động do chấp trước hay tham sân si và sợ hãi tác động, 
không tiêu phí tài sản bằng những cách uống rượu, la cà đường phố, tham dự các tổ chức 
đình đám không có ý nghĩa, không đánh bạc, không làm bạn với người xấu và không 
nhàn cư (vì cổ đức có dạy “nhàn cư vi bất thiện.'). Ngoài ra, người tại gia nên luôn giữ 
gìn tốt sáu mối quan hệ gia đình và xã hội: liên hệ giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ 
chồng, giữa thầy trò, giữa bà con thân thuộc, giữa láng giểng, giữa người tại gia và người 


4493 


xuất gia, giữa chủ và thợ, vân vân. Các mối quan hệ này phải được xây dựng trên cơ sở 
tình người, sự thủy chung, sự biết ơn, biết chấp nhận và cảm thông với nhau, biết tương 
kính lẫn nhau vì chúng liên hệ mật thiết với hạnh phúc cá nhân trong những giây phút 
hiện tại. Chính vì thế mà Phật Pháp được gọi là Pháp Giải Thoát Generally speaking, 
all teachings of the Buddha are aimed at releasing human beings` sufferings and 
afflictions In this very life. They have a function of helping individual see the way to 
make arise the skilful thought, and to release the evil thought. For example, using 
compassion to release 1ll-w1ll; using detachment or greedilessness to release øreediness; 
using wIsdom or non-illusion to release 1llusion; using perception to release selfishness; 
using Impermanence and suffering to release “concett.” For lay people who still have 
dutiles to do 1n danly life for themselves and their families, work, religion, and country, the 
Buddha specifically Iintroduced different means and methods, especially the Buddhaˆs 
teachings In the Advices to Lay People (Sigalaka) Sutra. The Buddha also introduced 
other methods of cultivation: “To abandon four wrong deeds of not taking life, not taking 
what 1s not øIven, not commitfing sexual misconduct, not lying, not doing what 1s caused 
by attachment, Ill-will, or fear, not to waste one”s substance by the six ways of not 
drinking alcohol, not haunting the streets at unfitting time, not attending nonesense 
affairs, not gambling, not keeping bad company, and not staying idle. In addition, lay 
people should always live In the six good relationships of their families and society: 
between parents and children, between husband and wife, between teacher and student, 
among relatives and neighbors, between monks and lay people, between employer and 
employee, etc. These relationships should be based on human love, loyalty, sincerIty, 
gratitude, mutual acceptance, mutual understanding and mutual respect because they 
relate closely to individuals” happiness In the present. Thus, the Buddha's Dharma 1s 
called the Dharma of liberation. 


(A-10) Pháp Hành 
Condifioned Dharras 


() Nghĩa của Pháp Hành— The meanings oƒ Conditioned Dharmas: Pháp được thành lập 
bởi nhân duyên hay điều kiện. Tất cả các hiện tượng bị ảnh hưởng bởi quy luật sanh, trụ, 
đị và diệt—Active, conditioned, produced or functioning dharmas——All phenomena which 
are Influenced by the production or birth, duration or existence, change, and annihilation. 


(1 Đặc Tánh của Pháp Hành— Characteristtcs 0ƒ Condiioned Dharmas: 

(A) Pháp Hành Vô Thường— Conditioned stafes are iémnperinanenft and passing away: Hành 
pháp vô thường, là pháp diệt mất —Đây là một trong bốn âm thanh quảng đại của Đức 
Như Lai, “Đại chúng nên biết tất cả hành pháp tràn đây những khổ như hòn sắt nóng, 
hành pháp vô thường, là pháp diệt mất. Niết Bàn tịch tịnh vô vi an lạc lìa xa khốn khổ, 
tiêu sạch nhiệt não.” Chúng sanh nghe xong siêng tu pháp lành, nơi Thanh Văn thừa 
được tùy thuận âm thanh nhẫn——This is one of the four great voices of the Buddha, “You 
should know that the myriad pains of all conditioned states are as searing as balls hot 


4494 


Iron. Conditoned states are Impermanent and pass away. Nưrvana 1s tranqull, 
unfabricated well-being, beyond all burning, extinguishing all inflaming afflictions.” 
Having heard this, sentient beings diligently practice good principles, and in the vehicle 
Of listeners to Buddhaˆs voice attain the tolerance of conformity to the message. 


(B) Pháp Hành Khổ— Conditioned states are miserable: Đây là một trong bốn loại âm thanh 


quảng đại của Đức Như Lai, “Đại chúng nên biết tất cả hành pháp đều là khổ. Những là 
địa ngục khổ, súc sanh khổ, ngạ quỷ khổ, không phước đức là khổ, chấp ngã và ngã sở là 
khổ (chấp cái tôi và cái của tôi), tạo những ác hạnh là khổ. Muốn sanh lên cõi trời hay 
nhơn gian phải gieo căn lành, sanh trong nhơn thiên rời khỏi các chỗ nạn.” Chúng sanh 
nghe xong bỏ lìa điên đảo tu những hạnh lành, rời khỏi những chỗ nạn mà sanh lên cõi 
nhơn thiên—This 1s one of the four great voices of the Buddha, “You all should know that 
all conditioned states are miserable. There 1s the misery of hells, the misery of animality, 
the misery of hungry ghosthood, the misery of lack of virtue, the misery of clinging to self 
and possessions, the misery of evildoing. lÝ you want to be born human or divine, you 
should plant roots of goodness. Born in the human world or in a heaven, you will leave all 
situatlons in which enlightenment 1s difficult.” Sentient beings, having heard this, ø1ve up 
error and perversify, practice good actions, leave all difficulties behind, and are born In 
the human world or in heaven. 


(C) Pháp Hành Vô Ngã— CondiHioned síates are withouf a Selƒ: See Chapter 67 (B). 


(A-I1) Hộ Pháp 
Dharma Protector— Dharrmmapala (skf) 


(ID Tổng quan về Hộ Pháp—An overview oƒ Dharma protector: Dharma guardian—Người 


bảo hộ và duy trì chánh pháp và bảo vệ chùa chiểng. Trong chùa thường có bốn tượng 
của bốn vị Hộ Pháp bảo vệ ngay cửa vào chánh điện, hai vị văn và hai vị võ. Vị hộ pháp 
bên văn, tay cầm cuộn giấy, tiêu biểu cho sự thành tựu trí tuệ bằng con đường quán 
chiếu tâm thức. Vị hộ pháp bên võ, tay cầm gươm, biểu thị sự sẵn sàng bảo vệ ngôi già 
lam và đoạn trừ vô minh để thực hiện tuệ giác—One who protects and maintains the 
Buddha-truth and safeguards Buddhist temples. In temples, there are four Dharma 
protectors guarding the enfrance doors to the Buddha Hall, two scholars and two WarrIOrS. 
The scholar Dharma protector with the scroll of paper In his hands, represents the 
attainment of wisdom through the contemplation of the mind, the warrior Dharma 
proftector, carrying the sword to show that he 1s ready to protect the temple, and to cut off 
Ipgnorance in order to attain wisdom. 


(II) Hộ pháp có hai nghĩa— The term “Dharma-protector ” has fWO0 I1eqHings: 


Ù 


2) 


Chư Thiên và các vị Thần bảo vệ Phật Pháp cũng như những vị tu tập: Gods, spirits, and 
ghosts who protect the Dharma and those who cultivate i—See Chapter 169. 

Những vị Phật tử tại gia hộ trì các tự viện: Human lay supporters of the Buddhist 
monastic establishment—See Phật Tử Tại Gia in Chapter 158. 


4495 


(A-12) Pháp Lạc— Niềm Vui Tôn Giáo 
Dharma-Joy 


(D Tổng quan về Pháp Lạc—An overview oƒ Religious joy: Pháp hỷ hay sự vui mừng khi 


nghe được pháp, tự mình tư duy về pháp. Vui mừng khi nghe hay nếm được vị pháp, khi 
thờ kính Phật tổ, khi tạo lập công đức, cúng dường hay tụng niệm (dùng mùi vị của pháp 
để làm cho tâm thần vui thú)—loy from hearing and meditating on the Law, or the joy of 
hearing or tasting dharma, worshipping Buddha, laying up merit, making offerings, 
repeafting suftras. 


(H) Pháp Lạc theo Kinh Duy Ma Cật— Religious .JJoy according to the Vừnalakirti Sufra: 
(A) Âm Mưu của Ma Vương—Demon King)s Plofs: Theo Kinh Duy Ma Cật, Phẩm Bồ Tát, 


Ù 


2) 


Ma Vương giả làm Trời Đế Thích, đem hiến một muôn hai ngàn thiên nữ cho Bồ Tát Trì 
Thế—According to the Vimalakirti Sutra, Chapter Bodhisattvas, a dềẻemon pretended to be 
Indra, offered twelve thousand goddesses (devakanya) to the Bodhisattva Ruler of the 
World: 

Ma vương nói với Trì Thế: “Thưa Chánh sĩ! Xin ngài nhận một muôn hai ngàn Thiên nữ 
nây để dùng hầu hạ quét tước.”—The demon said to the Ruler of the World Bodhisattva: 
“Bodhisattva, please take these twelve thousand goddesses who wIlÏ serve you.” 

Tn Thế nói rằng: “Nầy Kiểu Thi Ca! Ông đừng cho vật phi pháp nây, tôi là kẻ Sa Môn 
Thích tử, việc ấy không phải việc của tôi.”—The Ruler of the World Bodhisattva replied: 
“Sakra, please do not make to a monk this unclean offering which does not suit me” 


(B) Cư Sĩ Duy Ma Cật thách thức Ma Vương—Ùpasaka Vừnalakirti challenged the Demon 


King: Nói chưa dứt lời, bỗng ông Duy Ma Cật đến nói với Trì Thế: “Đây chẳng phải là 
Đế Thích, mà là Ma đến khuấy nhiễu ông đấy!” Ông lại bảo ma rằng: “Các vị Thiên nữ 
nầy nên đem cho ta, như ta đây mới nên thọ--“Even before the Ruler of the World 
Bodhisattva had finished speaking, Vimalakirti came and said: “He 1s not Sakra; he 1s a 
demon who comes to disturb you.” He then said to the demon: “You can give me these 
øIrls and I will keep them”. 


(C) Âm Mưu của Ma Vương bị thay đổi— The alteration oƒ the Demon King?s Plots: Ma sợ 


hãi nghĩ rằng: “Có lẽ ông Duy Ma Cật đến khuấy rối ta chăng?” Ma muốn ẩn hình mà 
không thể ẩn, rán hết thần lực, cũng không đi được. Liền nghe giữa hư không có tiếng 
rằng: “Nầy Ba Tuần! Hãy đem Thiên nữ cho ông Duy Ma Cật thì mới đi được. Ma vì sợ 
hãi, nên miễn cưởng cho—The demon was frightened, and being afraid that Vimalakirti 
might give him trouble, he tried to make himself invisible but failed, and in spite of his 
use Of supernatural powers he could not go away. Suddenly a voIice was heard in the aIr, 
saying: “Demon, give him the girls and then you can go.` Being scared, he gave the 
g1rls'. 


(D) Cư Sĩ Duy Ma Cật lột trần chiếc mặt nạ của Ma Vương— Upasaka Vimalakirti revealed 


the mask 0ƒ the Demon King: 


Ũ 


2) 


3) 


4496 


Khi ấy ông Duy Ma Cật bảo các Thiên nữ rằng: “Ma đã đem các ngươi cho ta rồi, nay 
các ngươi đều phải phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Rồi ông theo căn cơ 
của Thiên nữ mà nói Pháp để cho phát ý đạo, và bảo rằng các ngươi đã phát ý đạo, có 
Pháp vui để tự vui chớ nên vui theo ngũ dục nữa.”—At that time, Vimalakirti said to 
them: “The demon has given you to me. You can now develop a mind set on the quest of 
supreme enlightenment.” Vimalakirti then expounded the Dharma to them urging them to 
seek the truth. He declared: “You have now set your minds on the quest for the truth and 
can experience Joy In the Dharma Instead of in the five worldly pleasures (arising from 
the obJects of the five senses)”. 

Thiên nữ hỏi: “Thế nào là Pháp vui?”——The goddesses asked him: “What is this Joy in the 
Dharma?” 

Ông đáp: “Vui thường tin Phật; vui muốn nghe pháp; vui cúng dường Tăng; vui lìa ngũ 
dục; vui quán ngũ ấm như oán tặc; vui quán thân tứ đại như rắn độc; vui quán nội nhập 
(sáu căn) như không; vui gìn giữ đạo ý; vui lợi ích chúng sanh; vui cung kính cúng dường 
bực sư trưởng; vui nhẫn nhục nhu hòa; vui siêng nhóm căn lành; vui thiển định chẳng 
loạn; vui rời cấu nhiễm đặng trí tuệ sáng suốt; vui mở rộng tâm Bồ Đề; vui hàng phục 
các ma; vui đoạn phiễển não; vui thanh tịnh cõi nước Phật; vui thành tựu các tướng tốt mà 
tu các công đức; vui trang nghiêm đạo tràng; vui nghe pháp thâm diệu mà không sợ; vui 
ba môn giải thoát mà không vui phi thời; vui gần bạn đồng học; vui ở chung với người 
không phải đồng học mà lòng thương không chướng ngại; vui giúp đỡ ác tri thức; vui gần 
thiện tri thức; vui tâm hoan hỷ thanh tịnh; vui tu vô lượng Pháp đạo phẩm. Đó là Pháp 
vui của Bồ Tát.”—He replied: “Joy in having faith in the Buddha, joy ¡in listening to the 
Dharma, Joy in making offerings to the Sangha, and Joy in forsaking the five worldly 
pleasures; Joy In finding out that the five aggregates are like deadly enemies, that the 
four elements (that make the body) are like poisonous snakes, and that the sense organs 
and therr obJects are empty like space; Joy 1n following and upholding the truth; Joy In 
being beneficial to living beings; Joy 1n revering and making offerings to your masfers; 
Joy In spreading the practice of charity (dana); Joy 1n firmly keeping the rules of discipline 
(sila); Joy In forbearance (ksanti); Joy 1n unflinching zeal (virya) to sow all excellent 
roofs; Joy 1n unperturbed seremify (dhyana); Joy 1n wiping out all defilement that screens 
clear wisdom (praJna); Joy in expanding the enlightened (bodhi) mind; Joy in overcoming 
all demons; Joy in eradicating all troubles (klesa); Joy in purifying the Buddha land; Joy In 
winning merits from excellent physical marks; Joy in embellishing the bodhimandala (the 
holy site); Joy in fearlessness to hear (and understand ) the profound Dharma; Joy in the 
three perfect doors fo nirvana (I.e. voidness, formlessness and Inactivity) as contrasted 
with their incomplete counterparts (which still cling to the notion of obJective realization); 
Joy of being with those studying the same Dharma and Joy In the freedom from hindrance 
when amongst those who do not study 1f; joy to guide and convert evil men and to be with 
men of good counsel; Joy in the state of purity and cleanness; Joy In the practice of 
countless conditions contributory to enlightenment. All this 1s the Bodhisattva Joy In the 
Dharma” 


4497 


(A-13) Pháp Luân 
The Wheel oƒ Law—Dharrmma-cakra (skf) 


(D Tổng quan về Pháp Luân—An overview gƒ Dharma-cakra: Pháp luân, bánh xe Pháp 


trong Phật giáo, học thuyết do Phật thuyết giáo gồm Tứ diệu đế, Bát chánh đạo và trung 
đạo. Pháp luân được biểu hiện với một bánh xe có tám tia, tượng trưng cho Bát chánh 
đạo. Bánh xe pháp hay chân lý Phật pháp có khả năng nghiền nát những ác quấy, đối lập 
và ảo vọng. Lời thuyết pháp của Đức phật phá vỡ mọi não phiền nghiệp hoặc, lời ấy 
không ngừng nghỉ ở một người nào, một chỗ nào, mà nó xoay chuyển mãi từ thế hệ nầy 
qua thế hệ khác —Wheel of the teaching in Buddhism, a symbol of the teaching 
expounded by the Buddha, including the Four Noble Truths, The Eightfold Noble Path 
and The Middle Way. The Dharma-Chakra 1s always depicted with eight spokes 
representing the eightfold path. The Buddha truth which 1s able to crush all evil and all 
opposition. The preaching of a Buddha. Dharma wheel ¡1s likened a wheel because 1t 
crushed all ilusions, evil and on opposition, like Indra”s wheel, which rolls from man to 
man, place to place, age to age. 


(I) Nghĩa của Pháp Luân— The meanings 0ƒ Dharma-cakra: Pháp luân, bánh xe Pháp 


Ù 


trong Phật giáo, học thuyết do Phật thuyết giáo gồm Tứ diệu đế, Bát chánh đạo và trung 
đạo. Pháp luân được biểu hiện với một bánh xe có tám tỉa, tượng trưng cho Bát chánh 
đạo. Theo truyền thống thì bánh xe pháp được quay ba lần—Wheel of the teaching ¡in 
Buddhism, a symbol of the teaching expounded by the Buddha, including the Four Noble 
Truths, The Eightfold Noble Path and The Middel Way. The Dharma-Chakra 1s always 
depicted with eight spokes representing the eightfold path. According to tradition, the 
wheel of dharma was set In motion three times: 

Tại vườn Lộc Uyển khi Phật vừa đạt được đại giác. Lúc ban sơ, để độ năm anh em Kiểu 
Trần Như, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đi đến Vườn Lộc Uyển. Năm vị nầy đều là bà 
con của Ngài. Họ đã từng theo Ngài tu đạo, tuy nhiên, vì không chịu nổi những pháp tu 
khổ hạnh của Đức Phật lúc ở Núi Tuyết, vì mỗi ngày Ngài chỉ ăn một hột mè, một hột 
mạch, nên thân thể gầy ốm. Ba vị đồng tu vì không chịu nổi nên bỏ đi, chỉ còn lại hai vị. 
Về sau, vài ngày rằm tháng chạp, có vị tín nữ đem sữa tới cúng dường Đức Phật, Ngài 
thọ nhận, nên hai vị còn lại cũng hiểu lâm, tưởng Ngài đã từ chối khổ hạnh, nên cũng bỏ 
đi. Họ nói: “Tu hành cần phải khổ hạnh. Bây giờ Sa Môn Cổ Đàm uống sữa, chẳng còn 
khả năng tu hành nữa. Ngài chẳng chịu đựng được khổ hạnh nữa rồi.” Do đó họ bỏ đi. 
Thế là cả năm vị đều bỏ Ngài mà đi đến Vườn Lộc Uyển. Khi đến Vườn Lộc Uyển, Đức 
Phật ba lần thuyết giảng về Tứ Diệu Đế, gọi là “Tam Chuyển Tứ Đế Pháp Luân” cho 
năm vị Tỳ Kheo: In Sarnath where the Buddha pronounced his first discourse after 
attainng complete enlightenment. In the beginning, Sakyamuni Buddha first went to 
convert the five Bhiksus in the Deer Park. These five Bhiksus were the Buddha”s 
relatives. They had been cultivating the Way with the Buddha, but three of them could 
not endure the bitterness of ascetic practices. When Sakyamuni Buddha was in the 
Himalayas, he ate one seasame seed and one grain of wheat each day, and he became as 
thin as a matchstick, so they left because they were sfarving and could not endure the 


2) 


4498 


suffering, only two of them remained. Later, on the eighth day of the twelfth lunar month, 
a heavenly maiden made an offering of milk to the Buddha. When the Buddha drank the 
miÌk, his two remaining companions also left, saying: “Cultivation consIsts oŸ ascetic 
practice. But now, you have drunk milk. That shows that you could not cultivate. You 
cannot take the suffering.” Then they left. All of them went to the Deer Park. When the 
Buddha arrived at the Deer Park, He turned the Dharma Wheel of the Four Holy Truths 
three times for the five Bhiksus: 

Lần Đầu Chuyển Pháp—The Eirst Turning: 

Đây là khổ. Tánh của khổ là bức bách: This is suffering, is nature is oppressive. 

Đây là Tập hay nguyên nhân của khổ. Tánh của Tập là chiêu cảm: This is accumulation, 
1s nafure 1s entIcemeIit. 

Đây là Diệt hay sự chấm dứt khổ đau. Tánh của Diệt hay sự dứt khổ là chứng đắc: This 
1S Cessation, 1fs nature 1s that 1t can be realized. 

Đây là Đạo hay con đường dứt khổ. Tánh của Đạo là có thể tu tập để giác ngộ: This is 
the Way, Its nature 1s that It can be cultivated in order to become enlightened. 

Lần chuyển Pháp thứ hai—The Second Turning: 

Đây là khổ, con phải biết: This is suffering, you should know it. 

Đây là nguyên nhân của khổ, con phải đoạn trừ: This is accumulation, you should cut it 
ofT. 

Đây là sự diệt khổ, con phải chứng đắc: This is cessation, you should realize it. 

Đây là con đường hết khổ mà con phải tu tập: This is the Way, you should cultivate it. 
Lần chuyển Pháp thứ ba—The Third Turning: 

Đây là khổ, ta đã biết, không cần biết thêm nữa: This is suffering. I already know it and 
need not know It again. 

Đây là nguyên nhân của khổ, ta đã đoạn hết, không cần đoạn thêm nữa: This is 
accumulation. I have already cut it off and need not cut 1t off again. 

Đây là sự hết khổ, ta đã dứt sạch, không cần dứt thêm gì nữa: This is cessation. I have 
already realized 1t, and need not realize 1t any more. 

Đây là con đường hết khổ, ta đã tu hành, không cần tu thêm nữa: This is the way. I have 
already cultivated It and need not cultivate It any more. 

Khi Đức Phật đã ba lần chuyển bánh xe Pháp Tứ Đế rồi, Ngài đã dạy: “Nầy Kiều Trần 
Như, hiện giờ ông đang bị khách trần quấy nhiễu, khiến ông chẳng đặng giải thoát.” Sau 
khi Kiểu Trần Như nghe đến hai chữ “Khách Trần” thì ông liền khai ngộ. Tại sao gọi là 
khách trần? Khách Trần có nghĩa là người khách không sạch sẽ (vì bản chất của nó là 
bụi bặm). Trong khi Tự Tánh của mình vốn là ông chủ, tự tánh vốn thanh tịnh. Chính vì 
thế mà ông khai ngộ và được Đức Phật đặt tên là “Giải Bổn Tế” nghĩa là thông đạt lý 
giải chân lý sẵn có xưa nay—After speaking the Four Holy Truths, the Buddha said, 
“Ajnatakaundinya, you are troubled by the guestdust and have not obtained 
emancipation.” When Ajnatakaundinya heard the words “guest-dust he became 
enlightened. What is meant by “guest-dust”? Guest 1s not the host, and “dust” 1s something 
Iimpure. The self-nature 1s the host, and 1t is pure. So Ajnatakaundinya became 
enlightened, and the Buddha named him “One who understands the original limit” 
because he understood the basic principle. 

Khi Đại thừa xuất hiện: Through the origination of the Mahayana. 


3) 


Œ) 


4499 


Khi Kim Cang thừa xuất hiện: Through the arising of the Vajrayana. 


(A-14) Pháp Nhẫn 
Dharmakshanfi 


Pháp nhẫn là chấp nhận sự khẳng định rằng tất cả các sự vật là đúng như chính chúng, 
không phải chịu luật sinh diệt là luật chỉ được thù thắng trong thế giới hiện tượng tạo ra 
do phân biệt sai lầm. Pháp Nhẫn là sự nhẫn nại đạt được qua tu tập Phật pháp có khả 
năng giúp ta vượt thoát ảo vọng. Cũng là khả năng kham nhẫn những khó khăn bên 
ngoài. Pháp Môn Nhẫn Nhục là một trong sáu pháp Ba La Mật, nhẫn nhục vô cùng quan 
trọng. Nếu chúng ta tu tập toàn thiện pháp môn nhẫn nhục, chúng ta sẽ chắc chắn hoàn 
thành đạo quả. Thực tập pháp môn nhẫn nhục, chúng ta chẳng những không nóng tánh 
mà còn kham nhẫn mọi việc: Dharmakshanti means acceptance of the statement that all 
things are as they are, not being subJect to the law of birth and death, which prevails only 
1n the phenomenal world created by our wrong discrimination. Patience attained through 
dharma to overcome 1llusion. Also, ability to bear patiently external hardships. Dharma 
door of patience (Dharma gate of Patience) 1s among the six paramifas, the Dharma door 
Of patience 1s very Important. If we cultivate the Dharma door of patilence to perfection, 
we wWIll surely reach an accomplishment. To practice the Dharma door of patience, one 
must not only be hot tempered, but one should also endure everythinge—See Chapter 150 
(B-6). 


(A-15) Pháp Nhị Biên 
Dharmachakra-pravartana 


Tổng quan về Pháp Nhị Biên— An overview oƒ Dharmachakra-pravartana: Có hai điều 
cực đoan mà người xuất gia nên tránh. Một bên là sự chạy theo dục lạc (kamesu) vốn 
thấp hèn, thô bỉ, phàm tục và vô ích, còn một bên là sự gò bó trong lối tu khổ hạnh, gây 
ra đau khổ, không xứng đáng và cũng vô ích. Đức Phật dạy: “Hỡi các Tỳ Kheo! Bây giờ 
đây là chân lý cao siêu (diệu đế) về sự khổ: sinh là khổ, lão là khổ, bệnh là khổ và tử là 
khổ. Tiếp xúc với những thứ khó chịu là khổ, xa cách những thứ mình yêu thích là khổ và 
không đạt được điều mình mong muốn là khổ, tóm lại, năm thứ uẩn là những cái khổ. 
Hỡi các Tỳ Kheo, bây giờ là diệu đế về nguyên cái khổ: chính là sự tham ái, nguyên 
nhân của tái sinh, kết hợp với dục lạc, tìm cầu hỷ lạc ở mọi nơi, tức là dục ái, hữu ái và 
vô hữu ái. Hỡi các Tỳ Kheo, bây giờ là diệu đế về sự chấm dứt khổ đau: đó là sự đoạn 
diệt không có sót lại của tham ái, là sự khước từ, chối bỏ, giải thoát, không còn chấp thủ. 
Hỡi các Tỳ Kheo, giờ đây là diệu đế về con đường dẫn đến sự diệt khổ: đó là Bát Chánh 
Đạo, gồm có Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh nghiệp, Chánh Mạng, 
Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, và Chánh Định.—These two extremes, mendicant 
brothers, are not to be approached by him who has withdrawn from the world. Which 
two? On the one hand that which 1s linked and connected with lust through sensuous 


4500 


pleasures (kamesu) and 1s low; ignorant, vulgar, ignoble and profitless; and on the other 
hand that which 1s connected with self-mortification, and 1s painful, ignoble and profitless. 
The Buddha taught: “Now this, O monks, 1s the noble truth of pain; birth 1s painful, aging 
1S painful; sickness 1s painful, death 1s painful. Contact with unpleasant things 1s painful, 
separation from pleasant things 1s painful and not getting what one wishes 1s also painful. 
In short, the five “khandhas" of grasping are painful. Now this, O monks, 1s the noble truth 
of the cause of pain; that craving, which leads to rebirth, combined with pleasures and 
lust, finding pleasure here and there, namely the craving for passion, the craving for 
©exIstence, the craving for non-existence. Now this, O monks, 1s the noble truth of the 
cessation of pain: the cessation without a remainder of that craving, abandonmeht, 
forsaking, release, non-attachment. Now this, O monks, 1s the noble truth of the way that 
leads to the cessation of pain: this 1s the Noble Eightfold Path, namely Right Views, Right 
Intention, Right Speech, Right Action, Right Livelihood, Right Effort, Right Mindfulness, 
Right Concentration.” 


(H) Các loại Nhị Biên— Djƒƒferent kimds 0ƒ Dualit: 

(A) 

I)_ Đoạn kiến: Nihilism (skt)—Hoại diệt—Annihilation—Đoạn biên kiến, coi mọi vật không 
hiện hữu, ngay cả những ảo giác hiện lên, hay bất cứ thứ gì tiếp tục sau khi chết. Tà kiến 
nầy phủ nhận thuyết tái sanh—Considering that things do not exist in any sense, even the 
delusory manifestations of the world, nor anything continue after death—Denial of the 
doctrine of reincarnation. 

2) Biên kiến: Eternalism (skt)—Vĩnh cửu ——Immortality——Thường biên kiến, tin rằng có sự 
hiện hữu thật của sự vật, và có những thứ hiện hữu đời đời—Believing that there is true 
existence of real being 1n obJects, or that there 1s some entity that exIsts fOrever. 

(B) 

1) Hữu biên: Tin có sự hiện hữu——Those who believe that things exIst. 

2) Vô biên: Tin rằng không có cái gì có thể tự hiện hữu—Those who believe that nothing ¡s 
self-existent or thins cannot be said to exIst. 

(©) 

I1) Tăng ích biên: The plus side—Những người tin rằng không có một linh hồn hay sự 
thường hằng; vạn pháp vốn không có tự tánh—Those who believe in a soul or 
permanence; all things are unreal and have no-self. 

2) Tổn giảm biên: The minus side—Những người tin rằng không có cái gì hiện hữu ngay cả 
nghiệp báo—Those who believe that nothing exIsts even of karma. 








(A-16) Phật Pháp— Buddha*s Teachings 
Buddha-Dharma (sktf) 


(D Tổng quan về sự khai sanh Phật Pháp —An overview oƒ the bìnth 0ƒ the Buddha's 
teachings: 

1) Đỉnh cao tuyệt về thành quả của Đức Phật —The pinnacle of the Buddhaˆs achievement: 
Về một khía cạnh nào đó, sự giác ngộ của Đức Phật chính là đỉnh cao tuyệt về thành quả 


2) 


4501 


của Ngài, nhưng thật ra chính là giáo pháp theo sau đó của Ngài đã đặt nền tảng vững 
chãi cho đi sản muôn đời của Ngài. Tăng đoàn và Ni đoàn được thành lập để bảo đảm sự 
truyền bá giáo lý này đến các thế hệ mai sau, và vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, hoàng 
đế A Dục đã đóng một vai trò chính yếu trong việc truyền bá Phật giáo một cách rộng 
rãi tại Ấn Độ —The Buddhaˆs enlightenment was In some respects the pinnacle of his 
achievement, but it was his subsequent teaching of Dharma (Truth) that laid the 
foundation for his enduring legacy. The community of monks and nuns that he established 
ensured the transmission of this doctrine to future generations, and in the 3' century B.C. 
the reign of the emperor Asoka played an Instrumental role In the dissemination of 
Buddhism In India. 

Sau khi đạt được đại giác, Đức Phật đã lưu lại dưới gốc cây Bồ Đề thêm 49 ngày với 
niềm hỷ lạc vô biên. Trong khoảng thời gian này, Ngài nhận thức rằng những gì Ngài đã 
hiểu biết là một chân lý vi diệu và khó khăn mà những người khác còn những ham muốn 
trần tục khó lòng thấu hiểu. Theo Đức Phật, Phật Pháp chính là thế gian pháp mà trong 
đó người biết tu hành quay ngược lại. Nó là pháp mà người thế gian không muốn làm. 
Người thế gian đang lặn hụp trong thế gian pháp, ai cũng lăng xăng bận rộn không ngoài 
lòng ích kỷ riêng tư, chỉ lo bảo vệ thân mạng và của cải của chính mình. Trong khi Phật 
pháp thì chỉ có công ích chứ không có tư lợi. Người chân tu lúc nào cũng nghĩ đến lợi ích 
của người khác. Người chân tu lúc nào cũng xem nhẹ cái “Tôi”, lúc nào cũng quên mình 
vì người và không bao giờ làm cho người khác cảm thấy khó chịu hay phiền não. Tuy 
nhiên, phần lớn người ta không nhận thức được rõ ràng về Phật Pháp như chính Đức Phật 
đã một lần tuyên thuyết. Vì thế mà ngay chính trong nội bộ Phật giáo đã xãy ra đủ thứ 
tranh chấp, cãi vã, phiền não và thị phi. Những thứ nây xem ra chẳng khác gì hơn chốn 
trần tục, nếu chúng ta không muốn nói là có khi chúng có phần tệ hại nữa là đằng khác. 
Đức Phật đã tiên đoán được tất cả những điều nầy, vì thế mà Ngài đã đi đến kết luận 
rằng chân lý này sẽ trở nên vô nghĩa khi Ngài cố tìm cách giảng dạy cho người khác về 
sự giác ngộ của Ngài, nhưng vị đại Phạm Thiên Sahampati hiện ra thỉnh cầu Ngài chia 
xẻ sự khám phá của Ngài cho nhân loại: After he had attained enlightenment, the 
Buddha remained for seven weeks at the site of the Bodhi Tree and enJoyed great bliss. 
During this period he realized that what he had come to understand was a profound and 
difficult truth, which other people relished worldly attachment, would find hard to grasp. 
According to the Buddha, the Buddha-dharma 1s simply worldly dharma in which we turn 
ourselves around. It is the dharma that most ordinary people are unwilling to use. Worldly 
people are sinking and floating In the worldly dharma; they are always busy running here 
and there, constantly hurried and agitated. The source of all these activities 1s Invarably 
selfishness, motivated by a concern to protect their own lives and properties. Buddha- 
dharma, on the other hand, 1s unselfish and public-spirited, and springs from a wish to 
benefit others. Sincere cultivators always think of others” welfare. Sincere cultIvators 
always forget their own “Ego”. They always give up theIr own Interesfs in service to 
others, and never bring uncomfortable circumstances and afflictions to others. However, 
most people fail to clearly understand the basic ideas that the Buddha once preached. As 
a result as we can see now, within Buddhist circles we find strugsle and contention, 
troubles and hassles, quarrels and strife. These problems seem to be no different from 
that of ordinary people, If we do not want to say worst than what we can find in worldly 


3) 


4) 


5) 


4502 


le. The Buddha predicted all these problems, thus He concluded that it would be 
poIntless to try to teach others about his enliphtenment, but the great god Brahma 
Sahampati intervened and implored the Buddha to share his discoveries with humankind. 
Vị đại Phạm Thiên Sahampati hiện ra thỉnh cầu Ngài chia xẻ sự khám phá của Ngài cho 
nhân loại. Bị thúc đẩy bởi lòng bi mẫn vĩ đại của chính mình, Đức Phật quyết định xem 
xét lại thế gian. Ngài thấy chúng sanh có nhiều hạng bậc khác nhau, giống như hoa sen 
trong hồ, một số nằm ngầm dưới làn nước, một số mọc tựa lên mặt nước, lại có một số 
khác vươn cao khỏi mặt nước và đứng thật vững chãi. Ngài hiểu rằng cũng giống như 
vậy, con người thì có người tốt, có người xấu, một số dễ dàng chỉ dạy và một số khác thì 
khó khăn. Do tính đa dạng này và vì lòng bi mẫn lớn lao của Ngài dành cho chúng sanh, 
Đức Phật thay đổi ý định của Ngài và quyết định dẫn dắt chúng sanh: The great god 
Brahma Sahampati Intervened and implored the Buddha to share his discoveries with 
humankind. Impelled by his great compassion, the Buddha decided to survey the world. 
He saw that beings are of different kinds: like lotuses In a pond, some are Iimmersed 
underwater, other grow and rest on the surface, and other again come right out of the 
water and stand clear, He understood that Just as some people have good qualitiles and 
others bad, some would be easy to teach and others would be difficult. Because of this 
diversity and out of hIs øreat compassion for all beings, the Buddha changed his mind and 
resolved to teach. 

Bài pháp đầu tiên của Ngài được giảng giải cho 5 đạo sĩ khổ hạnh, những người một thời 
đã từng là đồng đạo của Ngài trước khi Ngài giác ngộ. Ở vườn Lộc Uyển, gần thành Ba 
La Nại, Ngài giải thích cho họ về nội dung sự giác ngộ của mình ở hình thức “Tứ Diệu 
Đế,” 5 vị đạo sĩ vô cùng kinh ngạc bởi tuệ giác sâu sắc của Ngài và tính mới lạ của bức 
thông điệp đến nỗi một người trong nhóm của họ đã chứng ngay quả vị A La Hán, một 
quả vị cao quý, người đã đạt được an lạc tối thượng của Niết Bàn qua giáo pháp của 
Ngài. Bốn người còn lại cũng lần lượt chứng Thánh vào những ngày sau đó. Bài pháp kỳ 
vĩ đầu tiên của Ngài, đã trở thành một trong những lời giáo huấn mạch lạc nhất của Đức 
Phật và của Phật giáo nói chung, và được gọi là “Chuyển Pháp Luân.” Nó vẫn được mọi 
người tôn kính ở hầu hết các quốc gia theo Phật giáo nguyên thủy ở trong lễ hội được gọi 
là “Asalha Puja,” diễn ra vào ngày rằm tháng 7: The Buddha”s first sermon was 
addressed to the five ascetics who had been his companions before the enlightenment. At 
the deer park at Sarnath, near present day Varanasi, he explained to them the content of 
his enlightenment in the form of the Four Noble Truths. These ascetics were so struck by 
the depth of his insight and the novelty of his message that one of them 1nstantly became 
an arhat, a “worthy one” who attains nirvana through a Buddha”s teaching. The other 
four followed suit in the days to come. This momentous first sermon, which has become 
one of the better-known articulations of the Buddha's teaching and of Buddhism In 
general, is called the “Setting in Motion of the Wheel of Dharma.” It is still celebrated In 
most Theravada countries In the festival called “Asalha PuJa,” which takes place on the 
full moon day of the month of July. 

Đức Phật đã truyền dạy giáo pháp của Nsài trong 45 năm liền sau đó, cho đến lúc Ngài 
nhập Niết Bàn. Số tín đồ của Ngài ngày càng tăng và cộng đổng Tăng bắt đầu thành 
hình. Chính Đức Phật vẫn tiếp tục chu du thuyết giảng và khất thực. Ngài truyền dạy 
pháp của mình không phân biệt, Ngài nói chuyện với hàng vua chúa cũng như thứ dân 


6) 


?) 


4503 


đều giống nhau, và chỉ dừng chân trong ba tháng mùa mưa. Đức Phật không chỉ định 
người kế vị: For the next forty-five years, until his ultimate extinction, the Buddha taught 
Dharma. The number of his followers increased steadily and the community of monks, 
the Sangha, began to form. The Buddha himself continued wandering and begging for hIs 
food. He taught indiscriminately, talking to kings and paupers alike, and ceased traveling 
only In the three months of the rainy season. The Buddha did not appoint a successor. 

Khi những vị đệ tử của Ngài hồi Ngài ai sẽ là người dẫn dắt giáo hội sau khi Ngài nhập 
diệt, Ngài đáp rằng họ phải tự bản thân tiếp tục và tuân theo Pháp mà Ngài đã truyền 
dạy cho họ. Bổn phận của Tăng đoàn là duy trì giáo pháp khi Ngài không còn ở thế gian 
này nữa: When his disciples asked who would lead them after his death, he retorted that 
they must turn to themselves and be guided by the Dharma as he had taught it to them. lt 
would be the duty of the Sangha to maintain the Dharma when he was gone. At his death 
approached, the Buddha asked the assembled monks I1f they had any questions. The 
gathering remained silent. 

Khi Ngài sắp nhập diệt, Đức Phật yêu cầu chư Tăng họp lại nếu họ có vấn đề nào cần 
muốn hỏi. Tất cả mọi người đều im lặng. Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật ban bố 
cho chư Tăng: “Tất cả vạn vật đều đi đến hoại diệt. Bây giờ các con hãy nỗ lực tinh tấn.” 
Sau đó Ngài nằm nghiêng về phía bên phải giữa hai cây Song Thọ, Ngài bắt đầu nhập 
sâu vào các tầng thiển rồi cuối cùng nhập vào Niết Bàn, sau đó không bao giờ còn tái 
sanh trở lại nữa. Nhục thân của Ngài được hỏa táng, theo ước nguyện của Ngài xá lợi 
được chia cho loài người và chư Thiên. Người ta dựng các bảo tháp thẳng đứng trên các 
xá lợi. Ngày nay chúng ta có thể nhìn thấy các bảo tháp ở các địa điểm thánh tích như ở 
Sanchi và Amaravati ở Ấn Độ, Anuradhapura ở Sri Lanka và Borobudur ở Nam Dương: 
The Buddhaˆs last words to the monks were: “All things composed are perishable. NÑow 
strive dilipently.” Then, lying on his ripght side between two “sal” trees, he began 
medifating Into the many stages of his complete and final extinction (parinirvana), after 
which he would never again be reborn. His body was cremated and, in accordance with 
his wish, the remains were divided among humans and gods. Stupas (dome-shaped 
funerary mounds) were erected over the relics. Stupas can be seen today at such sites as 
Sanchi and Amaravati in India, Anuradhapura in Sri Lanka and Borobudur in Indonesia. 


(I1) Lời của Phật là lời của một bậc Tĩnh Thức— Teaching oƒ the Awakened One: “Chớ làm 


các điều ác, nên làm những việc lành, giữ tâm ý trong sạch.” Đó là lời chư Phật dạy. Lời 
Phật dạy dễ đến độ đứa trẻ lên ba cũng nói được, nhưng khó đến độ cụ già 80 cũng 
không thực hành nỗi. Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Phẩm 18, Đức Phật dạy: “Pháp 
của ta là niệm mà không còn chủ thể niệm và đối tượng niệm; làm mà không còn chủ 
thể làm và đối tượng làm; nói mà không có chủ thể nói và đối tượng nói; tu mà không 
còn chủ thể tu và đối tượng tu. Người ngộ thì rất gần, kẻ mê thì rất xa. Dứt đường ngôn 
ngữ, không bị ràng buộc bất cứ cái gì. Sai đi một ly thì mất tức khắc.”—“Not to commit 
any sin, to do good, to purIfy one”s mind.” Buddha”s teaching 1s so easy to speak about, 
but very difficult to put Iinto practice. The Buddhaˆs teaching 1s so easy that a child of 
three knows how to speak, but It 1s so difficult that even an old man of eighty finds 1t 
difficult to practice. According to the Forty-Two Sections Sutra, Chapter 18, the Buddha 
said: “My Dharma 1s the mindfulness that 1s both mindfulness and no-mindfulness. Ït 1s 


4504 


the practice that 1s both practice and non-practice. lí 1s words that are words and non- 
words. It 1s cultivation that 1s cultivation and non-cultivation. Those who understand are 
near fo 1t; those who are confused are far from 1t indeed. The path of words and language 
1S cut Off; 1t cannot be categorized as a thing. If you are off (emoved) by a hairˆs breadth, 
you lose 1t in an Instant.” 


(HI)Chiếc bè Pháp— Raƒt oƒ Dharma: Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta cứ sanh ra rồi 
chết đi, chết đi rồi lại sanh ra. Trải qua không biết bao nhiêu a tăng kỳ kiếp, chúng ta 
chưa từng gặp được Phật Pháp, chính vì thế mà các thói hư tật xấu của chúng ta chẳng 
giảm bớt chút nào, trong khi vô minh phiền não thì mỗi ngày một gia tăng. Nay gặp được 
Phật Pháp, có thể nói nhờ những thiện căn mà chúng ta đã gieo trồng trong vô lượng kiếp 
về trước đã chín muỗi cho nên chúng ta mới gặp được Phật Pháp trong kiếp nầy. Nếu 
không có thiện căn, không có đức hạnh, thì chẳng thể nào có cơ hội gặp được Phật Pháp. 
Do đó, chúng ta phải biết quý trọng thời giờ quý báu, đừng để đời nầy luống qua vô ích! 
Trong Kinh Alaguddùpama, Đức Phật so sánh giáo pháp của Ngài như là con thuyển 
được để lại sau khi sang sông; có nghĩa là không nên nắm giữ nó như những giáo điều 
tuyệt đốiTrong Phật giáo, Pháp chỉ tất cả mọi phương cách tu hành được dạy bởi Đức 
Phật mà cuối cùng đưa đến cứu cánh giác ngộ. Chư pháp là phương tiện đưa đến cứu 
cánh, chứ tự chúng không phải là cứu cánh. Giáo pháp của Đức Phật cũng giống như 
chiếc bè, được dùng để đi qua bên kia bờ. Tất cả chúng ta đều phải lệ thuộc vào chiếc bè 
Phật pháp này để vượt thoát dòng sông sanh tử. Chúng ta gắng sức bằng tay chân, bằng 
trí tuệ để đạt đến bỉ ngạn. Khi cứu cánh bỉ ngạn đã đến, thì bè cũng phải bỏ lại sau lưng. 
Giáo pháp không phải là cứu cánh mà chỉ là phương tiện thôi. Theo Kinh Ấn dụ Con 
Rắn, Đức Phật dạy: “Giáo pháp của ta như chiếc bè để vượt qua chứ không phải để nắm 
giữ.” Cũng theo Kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy: “Pháp mà ta giảng dạy chỉ là chiếc bè. 
Ngay cả Pháp ấy còn phải xả bỏ, huống là phi pháp. Chiếc bè Pháp ấy chỉ nên được 
dùng để đáo bỉ ngạn, chứ không nên giữ lại.”—From beginningless eons in the past, we 
have died and been reborn, over and over, passing through hundreds of thousands of 
Asankhyas. During all this time, we have never encountered the Buddha-dharma, so our 
bad habits and faults have not decreased by the slightest bịt. In fact, our ignorance and 
afflictions have increased day by day. Now that we have encountered the Buddha- 
dharma, we might say that the roots of goodness we have planted throughout measureless 
eons in the past have matured, enabling us to meet the wonderful and inconceivable 
Dharmas. Someone who lacked these roots of goodness, who has no virtuous practices, 
would never have the chance to encounter the Buddha-dharma. Therefore, we should 
cherish our precious time, do not let the time pass In vain. In the Alaguddùpama Sutta, 
the Buddha compares the dharmas to a raft which has to be left off after crossing the 
stream; they are not meant to be taken as ultimate tenet. In Buddhism, dharma refers to 
all the methods of cultivation taught by the Buddha which lead to ultimate enlightenment. 
They are means that lead to an end, not an end themselves. The Buddha”s teaching 1s 
likened a raft for going the other shore. All of us depend on the raft of Dharma to cross 
the river of birth and death. We strive with our hands, feet, and wisdom to reach the other 
shore. When the goal, the other shore, 1s reached, then the raft 1s left behind. The form of 
teaching 1s not final dogma but an expedient method. According to the Discourse on the 


Œ) 


Ù 


2) 


3) 


4) 


4505 


Water Snakeˆs Parable, the Buddha taught: “My teaching 1s like a raft for crossing over, 
not for carrying.” Also according to the Middle Length Saying, the Buddha taught: “he 
dharma that I teach 1s like a raft. Even Dharma should be relinguished, how much the 
more that which 1s not Dharma? The Raft of Dharma 1s for crossing over, not for 
retaining.” 


(A-17) Thượng Pháp 
Noble doctrines 


Thượng Pháp: Noble doctrines or Right doctrines—Theo Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy: 
“Thượng Pháp Ưng Xả, Hà Huống Phi Pháp.”—According to the Diamond Sutra, the 
Buddha taught: “Do not attach to the concept of even noble doctrines or no-doctrine.” 
Chúng sanh không nên chấp vào tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, 
tướng vô pháp, và cũng không chấp vào tướng không phải là phi pháp—Sentient beings 
should not attached to the concept of self, others, affliations and Incessantness, not to the 
concept of doctrines, nor no doctrines. 

Tại vì sao? Nếu tâm còn chấp vào tướng, tức là chấp có ta, có người, có chúng sinh, có 
thọ giả. Nếu cố chấp vào pháp tướng, cũng tức là chấp có ta, chấp có người, chấp có 
chúng sinh, và chấp có thọ giả—Why? One who grasps a concept is attached to the self, 
others, affiliations and Iincessantness. One who grasps doctrine 1s attached to the self, 
others, affiliations and incessantness. 

Bởi vậy không nên chấp là pháp, không nên chấp là phi pháp —One who grasps no- 
doctrines 1s attached to the self, others, affiliations and Iincessantness. Therefore, do not 
attach to the concept of doctrines or no-doctrine. 

Vì lẽ đó, cho nên Như Lai thường nói: “Tỳ Kheo các ông nên hiểu rằng “Pháp của ta nói 
ra, cũng ví như cái bè khi sang qua sông, thế nên Thượng Pháp ưng xả, hà huống phi 
pháp!” (chính pháp có khi còn nên bỏ, huống là phi pháp.)”-—Thus, the Tathagata always 
says: “You, Bhikshus, should be aware that my teaching 1s a raft. It can be cast aside. 
How much more should you cast aside non-Buddhist teachings?” 


(H) Thất Thượng Nhân Pháp: Sappurisa-dhamma (p)—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường 


Ũ 
2) 
3) 
4 
5) 
6) 
? 


Bộ Kinh, có bảy thượng nhân pháp —According to the Sangiti Sutta, there are seven 
qualities of the true man: 

Trị Pháp: Knower ofthe Dhamma. 

Trị Nghĩa: Atthannu (p)—Knower of the meaning. 

Tự trị: attannu (p)—Knower of self. 

Trị Lượng: Mattannu (p)—Knower of moderation. 

Trị Thời: Knower of the right time. 

Trị Chúng: Parisannu (p)—Knower of øroups. 

Trị Nhân: Knower of persons. 


4506 


(A-18) Tương Ứng Pháp 
Corresponding dharrnas 


(ID Tổng quan về Tương Ứng Pháp An overview oƒ Corresponding dharmas: Mutual 


dharmas—Tương Ưng Pháp là tên gọi khác của Tâm và Tâm Sở. Một khối tâm và tâm 
sở đồng thời khởi dậy hay sự tương ứng giữa tâm và những dữ kiện tinh thần tùy thuộc 
vào ngũ quan, lý luận, tiến trình, thời gian và đối tượng. Tâm pháp sở hữu của tâm vương 
hay những điều kiện tinh thần, những đóng góp của tâm, đặc biệt là những phẩm chất 
luân lý, tình cảm, thương yêu, hận thù, vân vân—The Corresponding dharma ¡is another 
name for Mind and Mental factors (mental actions). The correspondence of mind with 
mental data dependent on five correspondences. Menfal conditions or emotions are the 
attributes of the mind, especially the moral qualities, emotions, love, hate, etc. 


(II) Chỉ tiết về Tương Ưng Pháp— Details oƒ Corresponding Dharmas: 
(A) Tâm Pháp: Consciousness—Tâm pháp có một, đôi khi được chia thành 5 pháp tương ứng 


với 5 căn—Consciousness has one dharma, sometimes subdivided into five dharmas 
corresponding to the sense-organs—See Chapter 49. 


(B) Tâm Sở Pháp: The Concomitant Mental Functions—Tâm sở pháp được chia thành 6 


l) 
2) 


3) 


cấp, tức là những nhiệm vụ tổng quát, thiện, bất thiện, phiển não, tiểu phiền não và bất 
định —The Concomitant Mental Functons with 46 dharmas, are subdivided Into sIx 
grades, 1.e., general, øoodsfoul, evil, minor foul and indeterminate functions. 

Tâm Sở Hữu Pháp: Citasamprayuktasamskarah (skt)——Mental qualities. 

Tâm Sở Phổ Thông: Theo Tỳ Kheo Bồ Đề trong Vi Diệu Pháp, có bẩy tâm sở phổ 
thông—According to The Abhidharma composed by Bhikkhu Bodhi, there are seven 
universal consciousness. 

Tâm Sở Xúc: Phasso (p)—Contact—See Xúc in Chapter I16. 

Tâm Sở Thọ: Vedana (p)—Feelinge—See Thọ in Chapter 1 16. 

Tâm Sở Tưởng: Sanna (p)—Perception—See Tưởng ¡in Chapter l1ó6. 

Tâm Sở Tác Ý (Hành): Cetana (p)—Volition—See Hành in Chapter 116. 

Tâm Sở Nhất Điểm: Ekaggata (p)—One-pointedness. 

Tâm Sở Mạng Căn: Jivitindriyam (p)—Mental life faculty. 

Tâm Sở Chú Ý: Manasikaro (p)—Attention. 

Tâm Sở Tác Ý: Tâm tập trung vào một đối tượng trong các đối tượng. Với tâm sở tác ý, 
chúng ta có thể tập trung tư tưởng vào một vật trong một nhóm vật, hay một người trong 
một nhóm người, từ đó chúng ta có thể thực tập nhứt tâm——Mental factor attention—A 
mind which focuses on one particular obJect from among various obJects. With the mental 
factor attention, we are able to focus on one thing among a goup of things or one person 
among a group of people, so we can practice one-minded concentration. 

Tâm Sở Tâm: Tâm quán sát bể ngoài sự vật, chứ không quán sát kỹ—The mental factor 
Investigaton—A mind which examines obJects superficially, without making a precIse 
examination. 


4) 


4507 


Tâm Sở Tư: Tâm quán sát sự vật cẩn thận và rõ ràng, chẳng hạn như đọc kỷ một quyển 
sách, lý luận kỷ càng, quán sát kỹ càng, vân vân là nhiệm vụ phân tích của tâm——The 
merntal factor Analysis—A mind which Investigates 1ts obJects carefully and precisely. 
Reading a book precisely, reasoning things precisely, contemplating or meditating 
precisely, etc are the functions of the menfal factor analys1s. 


(HI)Các loại Tương Ứng Pháp— Dựerent kinds oƒ Corresponding Dharimas: 


l) 
2) 
3) 
4) 


3) 


Œ) 


Sở Y Bình Đẳng: Tâm vương y theo nhãn căn thì tâm sở cũng y theo nhãn căn, cũng hiểu 
rõ thanh sắc—The correspondence among the senses. 

Sở Duyên Bình Đẳng: Tâm vương duyên với thanh cảnh thì tâm sở cũng duyên với thanh 
cảnh, mà lý luận—The correspondence among reasoning. 

Hành Tướng Bình Đẳng: Tâm vương hiễu rõ thanh sắc thì tâm sở cũng hiễu rõ thanh sắc 
(tiến trình của tâm vương và tâm sở)—The correspondence among the process. 

Thời Bình Đẳng: Tâm vương khởi dậy lúc nào thì tâm sở cũng khởi dậy lúc ấy—The 
correspondence among the time. 

Sự Bình Đẳng: Thể của tâm vương là một thì thể của tâm sở cũng là một—The 
correspondence among the obJect. 





(A-19) Pháp Vi Tế 
Subtle Dharmas 


Tổng quan về Pháp Vì Tế—An overview oƒ the Subtle Dharmas: Theo Đức Tôn Sư Minh 
Đăng Quang trong Luật Nghi Khất Sĩ, pháp vi tế rất khó nhận biết, nhưng bằng mọi giá 
chúng ta cần phải nhận ra chúng trong sinh hoạt tu tập hằng ngày——According to Most 
Honorable Master Minh Đăng Quang in the Precepts for Mendicant Monks and Nungs, 
subtle dharmas are very difficult to recognize, but, by all means, we need to recognIze 
them 1n our daily acfIvities. 


(II) Chỉ tiết về Pháp Vì Tế— Details oƒ the Subtle Dharmas: 
(A) Tam Tu Tịnh Giới— Three culfivations 0ƒ pure precepfs: 


l) 
2) 
3) 


Tránh làm các điều ác: Avoid doïing any evil doings. 
Lầm các điều lành: Do what is good (perform all good deeds). 
Cứu độ chúng sanh: Save sentient beings. 


(B) Tam Tụ Tịnh Giới— Three collections oƒ pure precep£s: Ba tụ giới của chư Bồ Tát. Ba tụ 


tịnh giới nầy hàng Thanh Văn Duyên Giác Tiểu Thừa không có, mà chỉ có nơi các bậc 
Bồ Tát Đại Thừa. Ba tụ tịnh giới nầy nhiếp hết thảy Tứ Hoằng Thệ Nguyện—Three 
collections of pure precepts, or three accumulations of pure precepts of the Bodhisattvas. 
Those cultivating Hinayana”s Sravaka Way do not have these three accumulatlons of 
purity precepts. Only Mahayana Bodhisattvas practice them. These three accumulations 
Of pure precepts encompass the “Four Propagation Vows.” (see Tứ Hoằng Thệ Nguyện): 


Ũ 


2) 


3) 


4508 


Nhiếp luật nghi giới: Tránh làm việc ác bằng cách trì giới hay thâu nhiếp hết tất cả các 
giới chẳng hạn như 5 giới, 8 giới, 10 giới Sa Di, 250 giới Tỳ Kheo, 348 giới Tỳ Kheo Ni, 
10 giới trọng và 48 giới khinh của Bồ Tát, giữ kỹ không cho sai phạm một giới nào—The 
pure precepts which include all rules and observances, or to avoid evil by keeping the 
discipline. Which means to gather all precepts such as five precepts, eight precepts, ten 
precepts of Sramanera, 250 precepts of Bhiksus, 348 precepts of Bhiksunis, 10 majJor and 
48 minor precepts of Bodhisattvas, and maintain them purely without violating a single 
precept. 

Nhiếp thiện pháp giới: Là bậc Bồ Tát phải học hết tất cả pháp lành của Phật dạy trong 
các kinh điển, để biết rõ đường lối và phương cách “độ tận chúng sanh,” không được bỏ 
sót bất cứ pháp môn nào cả. Đây gọi là pháp môn vô lượng thệ nguyện học —The pure 
precepts which Include all wholesome dharmas. Accumulating wholesome precepts 
means Bodhisattvas who must learn all the wholesome dharmas that the Buddha taught in 
Various sufras, so they will know all the clear paths and means necessary to “lead and 
guide sentient beings” to liberation and enlightenment. Thus, no matter how 1nsignificant 
a dharma teaching may seem, they are not to abandon any dharma door. This Vvow Is 
made by all Mahayana practicing Buddhists that “Innumerable Dharma Door, I vow to 
master.” 

Nhiếp chúng sanh giới hay nhiêu ích hữu tình giới: Nghĩa là phải phát lòng từ bi làm lợi 
ích và cứu độ tất cả chúng sanh. Đây gọi là “Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.”—The 
pure precepts which include all living beings. This means to develop the compassionate 
nature to want to benefit and aid all sentient beings, and this 1s the vow “Infinite sentient 
beings, I vow to take across. ” 


(C)Lục hòa kính pháp— Six poimnfs 0ƒ reverent hqrIn0Hÿ 0F HHÍÍy ï" đ monas(ery: Theo Kinh 


Ù 
a) 


b) 


2) 
8) 


b) 


3) 


Đại Bát Niết Bàn và Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có sáu điểm sống chung 
hòa hợp trong tự viện—According to the Mahaparinibbana Sutta and Sangiti Sutta, there 
are siX poInts of reverent harmony or unity in a monastery or convent (Sixfold rules of 
conduct for monks and nuns In a monastery): 

Giới Hòa Đồng Tu—Precept concord: 

Luôn cùng nhau giữ giới tu hành: Moral umty 1n observing the commandments (Always 
observing precepts together). 

VỊ Tỳ Kheo, trước mặt hay sau lưng, không phá giới, không vi phạm, mà kiên trì tuân 
hành, không có tỳ vết, làm cho con người được giải thoát, được người tán thán, không uế 
tạp và hướng đến thiển định: A monk who, in public and ¡n private, keeps persistently, 
unbroken and unaltered those rules of conduct that are spotless, leading to liberation, 
praised by the wise, unstained and conducive to concentration. 

Thân Hòa Đồng Trụ—Living concord: 

Cùng một thân luôn cùng nhau lễ bái trong an tịnh: Bodily unity in form of worship 
(AIways living together In peace). 

Vị Tỳ Kheo thành tựu từ ái nơi thân nghiệp, trước mặt hay sau lưng đối với các vị đồng 
phạm: A monk who, in public and In private, shows loving-kindness to their fellows 1n 
acts of body. 

Kiến Hòa Đồng Giải—Idea concord: 


a) 


b) 


4) 
8) 


b) 


5) 
â) 


b) 
6) 


8) 
b) 


4509 


Cùng nhau bàn luận và lý giải giáo pháp (cùng chung kiến giải): Doctrinal unity in views 
and explanations (Always discussing and obsorbing the dharma together). 

Vị Tỳ Kheo sống đời được chánh kiến hướng dẫn, chơn chánh đoạn diệt khổ đau, vị ấy 
sống thành tựu với chánh kiến như vậy với các vị đồng phạm hạnh, trước mặt và sau 
lưng: A monk who, in public and In private, continues in that noble view that leads to 
liberation, to the utter destruction of suffering. 

Lợi Hòa Đồng Quân—Beneficial concord: 

Cùng nhau chia đều những lợi lạc vật chất về ăn, mặc, ở và thuốc men (hay chia đều 
nhau về lợi, hành, học, thí): Economic unity in community of goods, deeds, studies or 
charity. 

Đối với các đồ vật cúng dường một cách hợp pháp, cho đến đồ vật nhận trong bình bát, 
đều đem chia đồng chứ không giữ riêng: They share with their virtuous fellows whatever 
they receive as a righfful gift, including the contents of their alms-bowls, which they do 
not keep to themselves. 

Khẩu Hòa Vô Tranh—Speech concord: 

Cùng nhau tán tụng kinh điển hay nói những lời hay ý đẹp, chứ không bao giờ tranh cãi: 
Oral unity in chanting (never arguing). 

Vị Tỳ Kheo, trước mặt hay sau lưng, thành tựu từ ái nơi khẩu nghiệp đối với các vị đồng 
phạm: A monk who, in public and In private, shows loving-kindness to their fellows 1n 
acts of speech. 

Ý Hòa Đồng Duyệt—Thinking concord: 

Cùng nhau tín hỷ phụng hành giáo pháp nhà Phật: Mental unity in faith (Always being happy). 

Vị Tỳ Kheo, trước mặt hay sau lưng, thành tựu từ ái nơi ý nghiệp đối với các vị đồng 
phạm: A monk who, In public or in private, shows loving-kindness to their fellows 1n acts 
of thoughit. 


(D)Ngñ Triền Cái— Fie hindraneces: Nivaranas (p)—Ngũ chướng——Năm chướng ngại cho 


sự tiến bộ tinh thần, làm rối loạn sự nhìn sâu vào vạn hữu, ngăn cắn con người đạt tới sự 
tập trung hoàn toàn, cũng như khám phá ra chân lý. Theo Kinh Phúng Tụng trong trường 
Bộ Kinh, có năm triển cái, chúng làm chướng ngại và che dấu thực tại khỏi tâm thức— 
Five hindrances to spiritual progress that hinder the mind, obstruct insight, and prevent 
cultivators from attaining complete concentration and from knowing the truth (Five 
factors (hindrances) which blind our vision from the truth). According to the Sangifi Sutta 
1n the Long Discourses of the Buddha, there are five hindrances which, in the sense of 
obstructing and hindering and concealing reality from conscIousness: 


(D-1)Theo quan điểm Phật Giáo Đại Thừa—According to the point oƒ view o‡ Mahayana 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


Buddhism: 

Tham dục: Kamachanda (p)—Greed—Tham ái duyên theo dục giới —Sensuous lust. 
Sân hận: Vyapada (p)—III-will—Hatred. 

S¡ mê: Ignorance——Physical and menfal torpor. 

Lo âu: Uddhaccakukkucca (p)——Restlessness and wOorry. 

Nghi hoặc: Vicikiccha (p)—Doubt. 


(D-2)Theo quan điểm Phật Giáo Nguyên Thủy—According to the point oƒ view oƒ Theravada 


Buddhism- 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


4510 


Tham dục hay tham ái duyên theo dục giới: Kamachanda (p)—Sensual desires. 
Sân hận: Vyapada (p)—Hatred. 

Hôn trầm dã dượi: Thinamiddha (p)—Sloth and torpor. 

Phóng dật lo âu: Uddhaccakukkucca (p)—Restlessness and worry. 

Hoài nghĩ: Vicikiccha (p}—Doubt, or indecision. 


(D-3)Nội dung về Năm Triền Cái— The content oƒ Five hindrances: 


l) 


2) 


3) 


Tham Dục Triển Cái: Kamacchanda (p)—Lust—Như sắc, thinh, hương, vị, xúc. Chúng là 
những trói buộc chúng sanh vào vòng luân hồi sanh tử. Tham dục là sự ham muốn duyên 
theo nhục dục ngũ trần. Những tư tưởng tham dục chắc chắn làm chậm trể sự phát triển 
tỉnh thần. Nó làm tâm chao động và trở ngại công trình lắng tâm an trụ. Sở dĩ có tham 
dục phát sanh là vì chúng ta không chịu thu thúc lục căn. Vì không cẩn mật canh phòng 
sáu cửa nên những tư tưởng tham ái có thể xâm nhập vào làm ô nhiễm tâm thức. Do vậy 
người tu theo Phật cần phải cẩn trọng thu nhiếp lục căn, không dễ duôi hờ hửng để cho 
chướng ngại tham ái ngăn chặn làm bít mất con đường giải thoát của mình —Such as 
form, sound, odour, taste and contact. They are regarded as fetters that binds sentient 
beings to the Samsara. The hindrance of sensuality (sensual desire). Sensual desire 1s lust 
for sense obJects. Sensual thoughts definitely retarded mental development. They disturb 
the mind and hinder concentration. Sensuality is due to non-restraint of the six senses, 
which when unguarded give rises to thoughts of lust so that the mind-flux ¡1s defiled. 
Hence the need for any Buddhist 1s to be on his guard agaInst this hindrance which closes 
the door to deliverance. 

Sân hận Triển Cái: Vyapada (p)—The hindrance of ilII-will_—Điều ưa thích dẫn dắt chúng 
sanh đến chỗ luyến ái, trong khi điều trái với sở thích đưa đến sự ghét bỏ. Đây là hai 
ngọn lửa lớn đã thiêu đốt cả thế gian. Đây cũng chính là nguyên nhân phát sanh mọi khổ 
đau phiển não cho chúng sanh. Cũng như tham dục, sự chú tâm sai lầm, kém khôn ngoan, 
không sáng suốt, dẫn đến sân hận. Nếu không kiểm soát kịp thời, những tư tưởng bất 
thiện nầy sẽ thấm nhuần tâm và che lấp mất trí tuệ. Nó có thể làm méo mó toàn thể tâm 
thức và các tâm sở, cũng như gây trở ngại cho ánh sáng chân lý, đóng mất cửa giải thoát. 
Tham dục và sân hận đặt nền tảng trên vô minh, chẳng những làm chậm trể sự phát triển 
của tâm trí, mà còn đốt cháy cả rừng công đức mà ta đã tích tập từ bao đời kiếp——A 
desirable obJect leads beings to attachment, whereas an undesirable one leads to 
aversion. These are two great fires that burn the whole world. They also produce all kinds 
of sufferings for sentient beings. As In the case of sense-desire, it 1s unwise and 
unsystematic attention that brings about i1ll-willL When not under control, 1ll-will 
propagates Ifself, saps the mind and clouds the vision. It distorts the entire mind and thus 
hinders awakening to Ignorance, not only hamper mental growth, but also destroy the 
whole forest of merits which we had accumulated in so many Ïives. 

Hôn Trầm Thụy Miên triển Cái: Thina-middha (p)—Stiffness and torpor—Hôn trầm thụy 
miên hay hôn trầm dã dượi, một trạng thái tâm uể oải, không buồn hoạt động. Đây 
không phải là trạng thái uể oải vật chất của cơ thể (vì cho dù là bậc A La Hán, đôi khi 
vẫn cảm thấy thân thể mệt mỏi). Trạng thái nầy làm cho hành giả tu thiển mất lòng nhiệt 
thành, kém quyết tâm, rồi tinh thần trở nên ương yếu và lười biếng. Sự hôn trầm làm cho 
tâm thần càng thêm dã dượi và cuối cùng đưa đến trạng thái tâm chai đá hửng hờ —The 
hindrance of sloth and torpor. This 1s a morbid state of mind and menftal properties. Ït 1s 


4) 


5) 


4511 


not the state of sluggishness of the body (for even the arhats, who are free from this II, 
also experience bodily fatigue). This sloth and torpor lessens the yogiˆs enthusiasm and 
earnestness for meditation so that the meditator becomes mentally sick and lazy. LaxIty 
leads to greater slackness until finally there arises a state of callous indifference. 

Trạo Cử Hối Quá Triển Cái: Uddhacca-kukkucca (p)—Restlessness and worry— 
Agitation and worry—Phóng dật hay lo âu là trạng thái tâm liên hệ đến những tâm thức 
bất thiện. Còn gọi là phóng dật lo âu, một chướng ngại làm chậm trể bước tiến tinh thần. 
Khi tâm phóng dật thì như bầy ong vỡ ổ, cứ vo vo bay quanh quẩn không ngừng, khó lòng 
an trụ được. Tình trạng chao động nầy là một trở ngại trên đường đi đến định tĩnh. Khi 
hành giả mãi lo âu suy nghĩ hết chuyện nầy đến chuyện khác, hết việc nọ đến việc kia, 
những việc làm xong, cũng như những việc chưa xong, luôn lo âu về những may rủi của 
đời sống, thì chắc chắn người ấy sẽ chẳng bao giờ có an lạc—Mental restlessness or 
©xcItement or worry 1s a mental state of the mind which 1s assoclated with all types of 
Immoral consciousness. The hindrance of worry and flurry, also called restlessness and 
remorse. This 1s another disadvantage that makes progress more difficult. When the mind 
becomes resfless like flustered bees in a shaken hive, 1t cannot concentrate. This mental 
agitation prevents calmness and blocks the upward path. Worry 1s Just as harmful. When a 
man worries over one thing and another, over things done or left undone, and over 
misfortunes, he can never have peace of mind. All this bother and worry, this fidgeting 
and unsteadiness of mind, prevent concentration. 

Nghi Triển Cái: Vicikiccha (p)—The hindrance of sceptical doubt or uncertainty—Hoài 
nghi hay không quyết định là suy nghĩ làm trống rỗng trí tuệ. Còn gọi là hoài nghi, không 
tin tưởng về sự chứng đắc thiển định, không quyết định được điều mình đang làm. Ngày 
nào mình còn tâm trạng hoài nghi, ngày đó tỉnh thần còn bị lung lạc như người ngồi trên 
hàng rào, không thể nào trau dồi tâm trí được—Doubt or indecision which ¡s devoid of 
the remedy of wisdom. The hindrance of doubt 1s the Inability to decide anything 
definitely. It includes doubt with regard to the possibility of attaining the Jhana, and 
uncertain on what we are doing. Unless we shed our doubts, we will continue to suffer 
from 1t. As long as we continue to take skeptical view of things, sitting on the fence, this 
wIll most detrimental to mental developmernt. 


(D-4)Những phương thức nhằm khắc phục năm triền cái này —Methods o‡ overcoming oƒ 


Ù 


1) 

1) 
11) 
1V) 


VI) 
2) 


these five hindrances: 

Sáu điều kiện có khuynh hướng tận diệt tham dục——Six conditions tend to the eradication 
Of sense-desires: 

Nhận thức về mối nguy hại của đối tượng: Perceiving the loathsome of the object. 

Kiên trì quán tưởng về những mối nguy hại ấy: Constant meditation on loathsome. 

Thu thúc lục căn: Sense-restrant. 

Ăn uống điều độ: Moderation in food. 

Tạo tình bằng hữu tốt: Good friendship. 

Luận đàm hữu ích: Profitable talk. 

Sáu điều kiện có khuynh hướng tận diệt sự oán ghét—Six conditions tend to eradication 
of 1ll-will: 

Nhận biết đối tượng với thiện ý: Perceiving the obJect with thoughts of goodwill. 

Kiên trì quán tưởng về tâm từ bi: Constant meditation on loving-kindness. 


4512 


1i) Suy niệm rằng nghiệp là do chính ta tạo nên: Thinking that karma is one”s own. 

1v) Sống tu theo quan niệm như vậy: Adherence to that view. 

v)_ Tạo tình bằng hữu tốt: Good friendship. 

vi) Luận đàm hữu ích: Profitable talk. 

3) Sáu điều kiện có khuynh hướng tận diệt hôn trầm—Si¡x conditions tend to eradicate of 
sloth and torpor. 

Suy nghĩ về đối tượng của thói quen ẩm thực vô độ: Reflection on the object of 
moderation in food. 

ii) Thay đổi tư thế (oai nghi): Changing of bodily postures. 

1i) Quán tưởng đối tượng ánh sáng: Contemplation of the object of light. 

iv) Sống nơi trống trải: Living in the open. 

v)_ Tạo tình bằng hữu tốt: Good friendship. 

vi) Luận đàm hữu ích: Profitable talk. 

4) Sáu điều kiện có khuynh hướng tận diệt phóng dật hay lo âu—Six conditions tend to 
eradication of restlessness: 

1) Thông suốt pháp học: Erudition or learning. 

1) Nghiên cứu học hỏi và thảo luận: Questioning or discussion. 

ii) Thấu triệt tinh thần của giới luật: Understanding the nature of Vinaya dicipline. 

1v) Thân cận với những vị cao Tăng đạo cao đức trọng: Assoclation with senIor virfuous 
monks. 

v)_ Tạo tình bằng hữu tốt: Good friendship. 

vi) Luận đàm hữu ích: Profitable talk. 

5) Sáu điều kiện có khuynh hướng tận diệt hoài nghi —S¡x conditions tend to eradication of 
doubt. 

1) Thông suốt giáo pháp và giới luật: Knowledge of the Dharma and Vinaya. 

1) Nghiên cứu tìm học và thảo luận: Discussion or questioning. 

1i) Thấu triệt tỉnh thần của giới luật: Understanding of the nature of the Vinaya dicipline. 

iv) Niềm tin hoàn toàn vững chắc: Excessive confidence. 

v)_ Tạo tình bằng hữu tốt: Good friendship. 

vi) Luận đàm hữu ích: Profitable talk. 

(D-5)Khắc phục năm triền cái—Overcoming the five hindrances: 

1) Theo Hòa Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường Cổ Xưa,” để khắc phục năm triển 
cái, hành giả nên dùng năm thiển chỉ trong tu tập, vì chính năm thiển chỉ nầy sẽ nâng các 
cấp thanh tịnh tâm của hành giả từ thấp lên cao. Tâm kết hợp với chúng trở thành tâm 
thiển, các thiển chi nầy theo thứ tự từng chi một sẽ chế ngự các triển cái ngăn cẩn con 
đường thiển định của hành giả, chẳng hạn tham dục được chế ngự bởi định hay nhất tâm, 
sân hận được chế ngự bởi hỷ, hôn trầm và thụy miên bởi tầm, trạo cử và hối quá bởi lạc, 
và hoài nghi bởi tứ—According to Most Venerable Piyadassi in “The Buddhaˆs Ancient 
Path,” in order to be able to overcome the five hindrances, practitioner should develop 
five psychic factors known as “Jhananga” or factors of Jhana. They are vitakka, vicara, 
pitl, sukha, and ekaggata which are the very opposites of the five hindrances. lt 1s these 
psychic factors that raise the practitioner from lower to higher levels of menfal purity. 
These psychic factors, in order, step by step, subdue the hindrances that block the path of 
concentration. Sense desire, for instance, 1s subdued by ekaggata, that 1s, unification of 


2) 


a) 


1) 


ñ) 


ii) 


1V) 


b) 


1) 

¡) 
ii) 
iv) 


v) 


q) 


4513 


the mind; ill-will by Joy (pitl); sÏoth and torpor by applied thought (vitakka); restlessness 
and worry by happiness (sukha), and doubt by sustained thought (vicara). 

Những phương thức khác nhằm chế ngự năm triển cái nầy Other methods of 
overcoming these five hindrances: 

Phật tử nên luôn tu tập chánh tinh tấn để chế ngự năm triển cái nầằy—A Buddhist must 
always practice the right efforts to overcome these five hindrances: 

Ngăn ngừa những tư tưởng bất thiện chưa phát sanh, không cho nó phát sanh: To prevent 
the arsing of evil unwholesome thoughts that have not yet arisen in the mind. 

Loại trừ những tư tưởng bất thiện đã phát sanh: To discard such evil thoughts already 
Arisen. 

Khai triển những tư tưởng thiện chưa phát sanh: To produce wholesome thoughts not yet 
Arisen. 

Củng cố và bảo trì những tư tưởng thiện đã phát sanh: To promote and maintain the good 
thoughts already present. 

Theo Tỳ Kheo Piyadassi Mahathera trong Phật Giáo Nhìn Toàn Diện, để điều phục năm 
triển cái, hành giả cũng cần phải trau đổi và phát triển năm yếu tố tâm lý gọi là chỉ 
thiển. Chính năm chỉ thiển nây sẽ nâng các cấp thanh tịnh tâm của hành giả từ thấp lên 
cao. Tâm kết hợp với chúng trở thành tâm thiền. Các thiển chi nầy theo thứ tự từng chỉ 
một, chế ngự các triỀn cái ngăn cẩn con đường thiền định của hành giả—According to 
Bhikkhu PIiyadassi Mahathera in The Spectrum of Buddhism, to overcome these five 
hindrances, one has to develop five psychic factors known as five factors of Jhana. It 1s 
the psychic factors that raise the practitioner from lower to higher levels of menfal purIty. 
'The consciousness that 1s associated with them becomes known as “Jjhana.” These psychic 
factors, in order, step by step, subdue the hindrances that block the path of concentration: 
Tầm: Vitakka (p)—Tầm được dùng để chế ngự hôn trầm dã dượi—Applied thought is 
used to subdue sloth and torpor. 

Sát: Vicara (p)—Sát được dùng để chế ngự hoài nghi —Sustained thought ¡s used to 
subdue doubt. 

Phỉ: Piti (p)—Phỉ hay hỷ lạc được dùng để chế ngự sân hận—Joy ¡s used to subdue ilI- 
will. 

Lạc: Sukha (p)—An lạc được dùng để chế ngự phóng dật và lo âu—Happiness is used to 
subdue restlessness and worry. 

Trụ: Ekaggata (p)—Trụ được dùng để chế ngự tham dục One pointedness or unification 
of the mind which 1s used to subdue sense desire. 


(A-20) Pháp Vô Ngã 
Dharmanatratmya 


Tổng quan về Pháp Vô Ngã—An overview oƒ Dharmanairatnya: Vô ngã hay tánh 
không của vạn hữu. Hiểu biết về tánh Vô ngã của chư pháp có nghĩa là sự hiểu biết chơn 
chánh về tánh không của ngũ uẩn, không phải vì chúng là ngũ uẩn, mà vì bản chất thật 
của vạn pháp là không. Theo Bát Nhã Tâm Kinh, “Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát quán ngũ 


4514 


uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.” Theo Phật giáo Tiểu Thừa, ngã là sự kết hợp của 
ngũ uẩn hay nhiều vật chất hợp lại mà thành, nên không thật (đây là cái không tương 
đối). Theo Phật giáo Đại Thừa, vạn hữu giai không, từ bản chất đã là không (đây là cái 
không tuyệt đối)—No-self Dharma or the emptiness of all phenomena. Understanding of 
the No-self Dharma means true understanding that the five skandhas are empty, not only 
because they are agsgregates, but by their very nature. According to the Heart Sutra, “the 
Avalokitesvara Bodhisattva 1lluminated the five skandhas and saw that they were empty. 
Thus he overcame all 1lls and sufferings.” In Theravada, the self 1s a composite, or an 
agøregate of many other elements, and 1s therefore empty or relative emptiness. In 
Mahayana Buddhism, al phenomena Including the self are empty in their very nature or 
absolute emptiness. 


(I1) Nghĩa của Pháp Vô Ngã— The meanings oƒ Dharmanairainya: 

l) Vạn hữu không có thực ngã, không có tự tính, không độc lập: Things are without 
independent individuality, 1.e. the tenet that things have no independernt reality, no reality 
in themselves——No permanent individuality in or independence of things. 

2) Cái ý niệm cho rằng không có tự tính hay ngã tạo nên tính đặc thù của mỗi sự vật được 
những người theo Phật Giáo Đại Thừa khẳng định là đặc biệt của họ chứ không phải của 
Tiểu Thừa. Ý niệm nầy thật tự nhiên vì ý niệm về “không tính” là một trong những đặc 
điểm nổi bậc nhất của Đại Thừa, nên thật là tự nhiên khi các học giả Đại Thừa đặc 
“Pháp Vô Ngã” ở một vị trí nổi bậc trong triết học của họ: The idea that there ¡is no self- 
substance or “Atman” constituting the Individuality of each object 1s insisted on by the 
followers of Mahayana Buddhism to be their exclusive property, not shared by the 
Hinayana. This Idea 1s naturally true as the idea of “no self-substance” or 
Dharmanarratmya 1s closely connected with that of “Sunyata” and the latter 1s one of the 
most đistinguishing marks of the Mahayana, 1t was natural for 1ts scholars to give the 
former a prominent position in their philosophy. 

3) Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật dạy: “Khi một vị Bồ Tát Ma ha tát nhận ra rằng tất cả 
các pháp đều thoát ngoài tâm, mạt na, ý thức, ngũ pháp, và ba tự tính, thì vị ấy được gọi 
là hiễu rõ thực nghĩa của “Pháp Vô Ngã: In the Lankavatara Sutra, the Buddha tauphi: 
“When a Bodhisattva-mahasattva recognizes that all dharmas are free from Citta, Manas, 
Manovijnana, the Five Dharmas, and the Threefold Svabhava, he 1s said to understand 
well the real significance of Dharmanairatmya.” 


(B) Pháp Môn 
Dharimaparyaya (skf) 


(B-1) Tổng quan và Ý nghĩa của Pháp Môn 
Overview and Menaings 0ƒ Dharmaparyaya 


() _ Nghĩa của Pháp Môn— The meanings oƒ Dharmaparyaya: The Dharma Door—Pháp trí 
của Phật là cửa ngõ giác ngộ—Giáo pháp của Phật hay Phật pháp được coi như là cửa 


4515 


ngõ (những lời nói nây làm chuẩn tắc cho đời) vì qua đó chúng sanh đạt được giác ngộ. 
Chúng sanh có § vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng đưa ra 8 vạn bốn ngàn pháp 
môn đối trị. Vì biết rằng căn tánh của chúng sanh hoàn toàn khác biệt nên Đức Phật chia 
ra nhiều pháp môn nhằm giúp họ tùy theo căn cơ của chính mình mà chọn lựa một pháp 
môn thích hợp để tu hành. Một người có thể tu nhiều pháp môn tùy theo khả năng sức 
khỏe và thời gian của mình. Tất cả các pháp môn đều có liên hệ mật thiết với nhau. Tu 
tập những giáo pháp của Phật đòi hỏi liên tục, thường xuyên, có lòng tin, có mục đích và 
sự cả quyết. Trây lười và vội vã là những dấu hiệu của thất bại. Con đường đi đến giác 
ngộ Bồ Đề chỉ có một không hai, nhưng vì con người khác nhau về sức khỏe, điều kiện 
vật chất, tính thông minh, bản chất và lòng tin, nên Đức Phật dạy về những quả vị Thanh 
Văn, Duyên Giác và Bồ Tát Đạo, cũng như những con đường của kẻ xuất gia hay người 
tại gia. Tất cả những con đường nầy đều là Phật đạo. Không ai có thể không đi mà đến. 
Đạo không thể nào không học, không hiểu, không hành mà có thể đạt được giác ngộ— 
The doctrine or wIisdom of Buddha regarded as the door (method) to enlightenment. The 
teaching of the Buddha. The meaning 1s that the dharma 1s something like a gate, because 
throuph it sentient beings attain the enlightenment. As the living have 84,000 delusions, 
so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Knowing that the spiritual 
level of sentient beIngs 1s totally different from one another, the Buddha had allowed his 
disciples to choose any suitable Dharma they like to practice. A person can practice one 
or many dharmas, depending on his physical conditions, his free time, since all the 
dharmas are closely related. Practicing Buddhist Dharma requires continuity, regularity, 
faith, purpose and determination. LazIness and hurriedness are signs of failure. There 1s 
only one path leading to Enliphtenment, but, since people differ greatly in terms of 
health, material conditions, Intelligence, character and faith, the Buddha taught more than 
one path leading to different stages of attainment such as stage of Hearers, that of 
Pratyeka-buddhas, that of Bodhisattvas, that of. laymen, and that of monks and nuns. All 
of these ways are ways to the Buddhahood. Nobody can reach final attainment without 
following a path, and no enlightenment can be reached without studying, understanding 
and practicing. 


(H) Những định nghĩa khác liền quan đến Pháp Môn— Other definmitions that are related to 
Dharmaparyaya: 

1. Bất Nhị Môn: Non-Dual Dharma—See Pháp Môn Bất Nhị in Chapter 150 (B-3). 

2. Bổn Môn: Law of Original—Theo Kinh Pháp Hoa, Bổn môn là giáo lý biểu hiện mối 
quan hệ giữa Đức Phật và con người, tức là sự cứu độ con người của Đức Bổn Phật. Sự 
cứu độ này tùy thuộc vào lòng từ bi của Đức Phật và lòng từ bi này là tinh yếu của Bổn 
Môn. Bổn môn tuyên bố rằng Đức Phật Thích Ca vẫn tiếp tục giảng dạy chúng sanh 
trong khắp vũ trụ kể từ thời vô thỉ, nói một cách khác, đức Phật là chân lý của vũ trụ, tức 
là, cái nguyên lý cơ bản hay năng lực cơ bản khiến cho mọi hiện tượng trong vũ trụ, gồm 
mặt trời, các vì sao khác, con người, loài vật, cây cỏ, vân vân, sống và hoạt động. Do đó, 
theo Bổn môn thì đức Phật đã hiện hữu khắp nơi trong vũ trụ từ lúc khởi đầu của vũ 
trụ —According to the Lotus Sutra, the law of orlgin 1s the teaching expressing the 
relationship between the Buddha and man, that 1s, the salvation of man through the 
Original Buddha. This salvation depends on the benevolence of the Buddha, and the 


a) 


b) 


c) 


đ) 


4516 


benevolence 1s the essence of the Law of Origin. The Law of Origin declares that 
Sakyamuni Buddha has continually taught people throughout the universe since the 
infnite past. In other words, the Buddha 1s the truth of the universe, that 1s, the 
fundamernrtal principle or the fundamental power causing all phenomena of the unIverse, 
1ncluding the sun, other stars, human beings, animals, plants, and so on, to live and move. 
Therefore, according to the Law of Origin, the Buddha has existed everywhere in the 
universe since 1ts beginning. 

Pháp Môn Hải: Pháp môn đối trị phiển não của Phật nhiều như biển cả—The ocean of 
Buddhaˆs methods. 

Hóa Môn— Methods 0ƒ saving sentient beings: Instruction 1n the Buddhist princIples—— 
Pháp môn hóa đạo hay phương pháp giáo hóa. Theo Tông Thiên Thai, để hóa độ chúng 
sanh, Phật Thích Ca dùng bốn phương pháp —According to the T?ien Tai Sect, the 
Buddha utilized four methods to save sentient beings: 

Tụng: Nội dung giảng dạy căn cứ theo Tam Tạng Kinh Điển—Preaching in accordance 
with the Tripitaka Basket. 

Thông: Nội dung giảng dạy thông suốt với các trình độ, mọi người đều hiểu được— 
Interrelated preaching. 

Biệt: Nội dung giảng chỉ thích hợp với trình độ của một số người —Differentiated 
preaching. 

Viên: Giáo lý tròn đầy hoàn thiện, chỉ trực tiếp vào thực tại—A complete, all-embracing 
preaching. 

Hữu Môn: Dharma Door of Existence—Existence Cultivated Door—Theo Hòa Thượng 
Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, đây là một trong hai pháp môn cho người 
tu Tịnh Độ. Hữu môn là Pháp Môn tu tập còn cần phẩi nương vào nơi sự tướng mà hành 
trì, bởi vì chúng sanh chúng ta còn bị lệ thuộc vào hữu vi cùng sáu căn là Nhãn, Nhĩ, Tỷ, 
Thiệt, Thân, Ý: và sáu trần là Sắc, Thanh, Hương, VỊ, Xúc, Pháp, cho nên chẳng thể nào 
Không được đối với các trần cảnh chung quanh. Tông Tịnh Độ thuộc về Hữu Môn. Người 
niệm Phật khi mới phát tâm từ nơi tướng có mà đi vào, cầu được thấy thánh cảnh ở Tây 
Phương——According to Most Venerable Thích Thiền Tâm in The Pure Land Buddhism in 
Theory and Practice, this 1s one of the two doors for Pure Land practitioners. Thịs 1s a 
Dharma Door that still relies on “Form Characteristics” to practice, because we sentient 
beings are still trapped In existence as well as In the six faculties of Eyes, Ears, Nose, 
Tongue, Body, and Mind; and the six elements of Form, Sound, Fragrance, Flavor, Touch 
and Dharma. Thus at every moment of our existence, our facultiles are Iinteracting with 
the varlous elements, so 1t 1s Impossible for us to have “Emptiness” while facing the 
stimuli in our surroundings. The Pure Land method belongs to the Dharma Door of 
ExIstence; when Pure Land practitioners first develop the Bodhi Mind, they enter the 
Way through forms and marks and seek to view the celestial scenes of the Western Pure 
Land. 

Không Môn: Dharma Door of Emptiness—Emptiness Cultivated Door—Theo Hòa 
Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, đây là một trong hai pháp môn 
cho người tu Tịnh Độ. Chỉ có những bậc từ A La Hán đến Bồ Tát là các bậc Thánh nhơn 
đã chứng đắc được quả Vô Học. Không môn là pháp môn lìa tướng mà tu, hay là chế 
phục được sáu căn Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, ý và không còn bị sáu trần là Sắc, Thanh, 


7, 


ổ. 


9. 


10. 


Ù 


8) 
b) 


4517 


Hương, Vị, Xúc, Pháp sai xử nữa. Thiển tông từ nơi “Không Môn” đi vào, khi phát tâm tu 
liền quét sạch tất cả tướng, cho đến tướng Phật, tướng pháp đều bị phá trừ —According to 
Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡n The Pure Land Buddhism in Theory and Practice, 
this 1s one of the two doors for Pure Land practitioners. This Dharma Door abandon the 
attchments to Form 1n order to cultivate. It 1s the ability to tame and master over the sIX 
faculties of Eyes, Ears, Nose, Tongue, Body, and Mind and 1s no longer enslaved and 
ordered around by the six elements of Form, Sound, Fragrance, Flavor, Touch and 
Dharma. Only Arhats and Bodhisattvas who have atfained the state of “No Learning.” In 
the Zen School, the practitioner enters the Way throught the Dharma Door of Emptiness. 
Right from the beginning of his cultivation he wipes out all makrs, even the marks of the 
Buddhas or the Dharma are destroyed. 
Khuyến Môn: Method of persuaton—Methods of exhortation—Pháp môn khuyến tấn 
con người làm việc thiện, đối lại với “Giới Môn” (ngăn cấm con người làm việc ác)— 
The method of exhortation or persuation, in contrast with prohibition or command. 
Nhẫn Nhục Môn: Dharma gate of Patience—Pháp Môn Nhẫn Nhục—Trong sáu pháp 
Ba La Mật, nhẫn nhục vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta tu tập toàn thiện pháp môn 
nhẫn nhục, chúng ta sẽ chắc chắn hoàn thành đạo quả. Thực tập pháp môn nhẫn nhục, 
chúng ta chẳng những không nóng tánh mà còn kham nhẫn mọi việc—Dharma door of 
patence—Among the sIx paramitas, the Dharma door of patlence 1s very Important. lÝ we 
cultivate the Dharma door of patilence to perfection, we will surely reach an 
accomplishment. To practice the Dharma door of patience, one must not only be hot 
tempered, but one should also endure everything. To practice the Dharma door of 
patence, one must not only be hot tempered, but one should also endure everything—— 
See Pháp Môn Nhẫn Nhục in Chapter 150 (B-6), and Lục Ba La Mật in Chapter 27. 

Niệm Phật Môn: Dharma Door of Buddha Recitaton—Dù pháp môn Niệm Phật giản dị, 
nhưng rất thâm sâu. Điều tối cần là phải niệm một cách chí thành tha thiết thì tư tưởng 
của mình mới giao cảm được với tư tưởng Phật, và từ đó lợi ích mới có được trong hiện 
đời. Nếu bạn trây lười lơ đểnh và không có nghị lực hăng hái, thì bạn có thể gieo nhân 
giải thoát, nhưng ác nghiệp khinh lờn Phật pháp là kết quả không thể nghĩ bàn. Tuy 
nhiên nhờ vào phước đức của sự niệm Phật, bạn có thể thoát khỏi tam đồ ác đạo mà sanh 
vào cõi người hay cõi trời, nhưng còn lâu lắm mới có đủ phước đức để câu hội Liên Trì— 
Although Buddha recitation 1s simple, 1t 1s very deep and encompassing. However, 1t 1s 
most Important to be utterly sincere and earnest, for only then will your thoughts merge 
with those of Amitabha Buddhaˆs and can you reap true benefits In this very life. lf you 
are lazy and careless or lack of zealous energy, you may still sow the seeds of future 
liberation, but evil karma as a result of disrespect the Buddha teachings 1s inconceivable. 
However, thanks to the residual merits of reciting the name of Amitabha, you escape the 
three evil paths and are reborn In the human or celestial realms, but you will find 1t 1s 
very difficult to Join the Ocean-Wide Lotus Assembly—See Chapter 136. 

Pháp Môn Thân: 

Tông Thiên Thai lập thuyết tam thân của thân Phật—A Tien-T?ai definiion of the 
Dharmakaya of the Trinity: 

Sắc Thân: The powers of the dharmakaya. 

Pháp Môn Thân: The methods of the Buddha. 





c) 
2) 


1Ị. 


12. 


4518 


Thực Tướng Thân: The reality or real qualities of the Buddha. 

Biểu thị vô số hình tượng chư Phật và chư Bồ Tát trong Mạn Đà La: The various 
represenfations of the perspective characteristics of Buddhas and Bodhisattvas In the 
mandalas. 

Phi Môn: Rismed (tib)—“Rismed” là thuật ngữ Tây Tạng dùng để chỉ “Không môn 
phái.” Đây là một phong trào tôn giáo quan trọng trong Phật giáo Tây Tạng được các 
ngài lamyang Khyentse Wangpo và Jamgon Kongtrul Lodro Taye phát động. Phong nào 
này khởi lên như là một phản ứng làm giảm hiệu lực của các môn phái (có tính cách bè 
nhóm) trong Phật giáo Tây Tạng, đã đưa đến việc sự tê liệt trong tu tập và sự cứng nhắc 
về giáo lý do ý hướng bè nhóm gây nên, cũng như bạo động. Những người trung thành 
với phong trào đã cố gắng tìm ra những điểm tương đông giữa các truyền thống khác 
nhau trong Phật giáo Tây Tạng và loại bỏ khuynh hướng đang thịnh hành thời bấy giờ chỉ 
tập trung vào việc ghi nhớ và lặp lại những kinh văn luận giải ngoại suy từ các tài liệu 
bên Ấn Độ. Các bậc đạo sư chủ trương không môn phái, ngược lại, đòi hỏi đổ đệ phải 
học giáo điển nguyên thủy của Phật giáo Tây Tạng xuất phát từ Ấn Độ. Phong trào cũng 
có một thành phần phổ thông quan trọng khi các vị đạo sư chấp nhận hình tượng và chủ 
để của các văn kinh phổ thông như những bài “hùng ca” chẳng hạn. Hơn nữa, nhiều đạo 
sư theo truyền thống xóa bỏ môn phái đã phát triển những nghi thức tôn giáo rất phổ 
biến, như ban lễ quán đẳnh về “'sự hồi hướng của thức” cho các nhóm Phật tử tại gia. Các 
đạo sư “không môn phái” đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển trong thời cận 
đại của các truyền thống Sakyapa, bKa-Brgyudpa, và rNyingmapa—“Rismeđ” is a 
Tibetan term for “Non-Sectarlan.” This 1s an important nineteenth-century religious 
movemert in Tibetan Buddhism initiated by Jamyang Khyentse Wangpo (1820-1892) and 
Jamgon Kongtrul Lodro Taye (1811-1899). It arose as a reaction to the stultifying (làm 
giảm hiệu lực) sectarianism of Tibetan Buddhism, which had led to Buddhist paralysis in 
practices and dogmatic (thuộc về giáo lý) adherence to tradition, as well as violence. 
Adherents of the movement attempted to find common ground between the various 
traditions of Tibetan Buddhism and reJected the prevalent (thịnh hành) tendency to focus 
on memorization and repetition of scholastic treatises and textbooks that extrapolated 
(ngoại suy) from Indian sources. Rismed teachers, by contrast, required their studenfs to 
study the original Indian sources of Tibetan Buddhism. The movement also had an 
1mportant popular component, as Rismed teachers often adopted the themes and images 
of popular literature like the Gesar epic (hùng ca). In addition, many Rismed teachers 
developed popular religious rituals, such as conferring (ban cho) “transference of 
ConscIousness” Initiations on groups of laypeople. Rismed has played a pivotally 
Important role In the modern development of the Sakyapa, bKa-Brgyudpa, and 
rNÑyingmapa order. 

Tích Môn: Law of appearance—Tích môn nghĩa là giáo lý của Đức Phật hiển hiện trong 
lịch sử, tức là Tích Phật. Tích môn bao gồm các giáo lý về cấu trúc vũ trụ, đời người, 
những quan hệ của con người trên căn bản của kinh nghiệm và chứng ngộ của Đức Thích 
Ca Mâu Nị, vị đã đạt đến trạng thái lý tưởng của một con người. Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni cũng dạy chúng ta rằng trí tuệ là thuộc tánh quan trọng nhất để giữ vững những quan 
hệ đứng đắn giữa con người. Tinh yếu của Tích môn là trí tuệ của Đức Phật — The law of 
appearance means the teaching of the Buddha appearing 1n history. The law of apearance 


4519 


includes the teachings of the organization of the universe, human life, and human 
relatlonships on the basis of the experience and enlightenment of Sakyamuni Buddha, 
who attained the ideal state of a human being. Sakyamumi Buddha also teaches us that 
wisdom 1s the most important attribute for maintaining correct human relationships. The 
essence of the law of appearance 1s the wisdom of the Buddha. 

13. Tịnh Độ Môn: Pure Land Methods in the Cultivation—Theo Hòa Thượng Thích Thiền 
Tâm trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, pháp môn không cao không thấp, cao 
thấp do căn tánh mà phân. Vì chúng sanh căn cơ sai biệt nhau, nên pháp tu cũng có nhiều 
cách. Tuy nhiên, căn bản có ba môn tu trong Tịnh Độ—According to Most Venerable 
Thích Thiền Tâm ¡in The Pure Land Buddhism, the Dharma methods are not, in 
themselves, hiph or low. lí 1s only because the different natures and capactItiles of 
individuals that they have been categorized as such. Sentient beings are at different 
levels of spiritual developmernt, and therefore, various methods are required. There are 
numerous methods; however, we can summarIze In the three basic ones—See Chapter 
151. 


(B-2) Phân Loại Pháp Môn 
Categories 0ƒ Dharrna-Door 


(D)_ Nhị Môn— Two doors: Hai cửa, hai trường phái—Two entrances or schools. 

(A) Hai trường phái— Two schools: 

I1) Thiển môn—Zen door which helps practitioners to realize enlightenment through 
meditation: Giúp người tu đi thẳng từ phàm đến Thánh hay chứng ngộ Bồ Để bằng con 
đường thiển quán. 

2) Tịnh Độ môn—The Pure Land Door: Hành giả vãng sanh bằng phương pháp niệm hồng 
danh Phật A Di Đà ——Practitioners achieve rebirth in the Pure Land by reciting the name 
of Amitabha Buddha. 

(B) Hai giáo lý— The fwo doctrines: 

1) Phân Tướng Môn—The doctrine which differentiates the three vehicles from the one 
vehicle: Giáo lý thuyết minh về sự sai biệt giữa tam thừa và nhứt thừa. 

2) Cai Nhiếp Môn—The doctrine which maintains the three vehicles to be the one: Giáo lý 
thuyết minh tam thừa là nhứt thừa. 

(C) Theo Đại Thừa Khởi Tín Luận— According to the Awakening oƒ Faith: 

1) Chân Như Môn: The mind as bhutatathata. 

2) Sinh Diệt Môn: The door of creation and extinction, or beginning and end. 

(D) 

1) Trí Môn—WIsdom gate or Buddha-wisdom, or the way of enlightenment: Trí tuệ Phật 
dẫn đến giác ngộ Bồ Đề. 

2) Bi Môn—Buddha-pity, or the way of pity directed to others: Bi tâm Phật hướng đến cứu 
độ tha nhân. 

(E) Khuyến Giới Nhị Môn—Prohibilions from evil and exhortations to good: Dạy làm điều 
thiện gọi là “khuyến,” ngăn cấm làm điều ác gọi là “giới.” Giáo pháp của Phật đây đủ 
hai môn Khuyến Giới (như chư ác mạc tác thuộc về Giới Môn, còn chúng thiện phụng 


4520 


hành thuộc về Khuyến Môn)—Exhortation and prohibition; to exhort and admonish; 
exhort to be good and forbid the doïng of evIl. 

I1) Pháp môn khuyến tấn con người làm việc thiện, đối lại với “Giới Môn” (ngăn cấm con 
người làm việc ác): The method of exhortation or persuation, 1n contrast with prohibition 
or command: Khuyến Môn. 

2) Giới Môn—The way or method of the commandments or rules: Tu hành giới luật là cửa 
vào giải thoát—Obedience to the commandments as a way of salvation. 

(F) Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, có hai Pháp môn— 
Acecording to Most Venerable Thích Thiền Tâm in The Pure Land Buddhism in Theory and 
Practice, there are tWo đdoOFS: 

1) Hữu Môn: Dharma Door of Existence—ExIstence Cultivated Door—See Chapter 150 (B) 
qD) G). 

2) Không Môn: Dharma Door of Emptiness—Emptiness Cultivated Door—See Chapter 150 
(B) đI) (6). 

(G) Bỉ Trí Nhị Môn— Two doors oŸ compassion and wisdom: 

I) Bi Môn: Bi tâm Phật hướng đến cứu độ tha nhân (cửa từ bi hay lòng thương xót chúng 
sanh. Thấy chúng sanh mê lầm sa ngã, đớn đau khổ não và hoạn nạn thì thương xót và 
dùng mọi phương tiện để giúp họ được vui. Lòng từ bi của chư Phật và chư Bồ Tát vô 
cùng vô tận bủa khắp mười phương nên gọi là Đại Bi. Những bậc Bồ Tát trải qua vô 
lượng kiếp thực hành đại hạnh từ bi này rồi sau mới đắc quả vô thượng Bồ Để)— 
Buddha-pity, or Bodhisattva-pity, the way of pity đirected to others. 

2) Trí Môn: Trí tuệ Phật dẫn đến giác ngộ Bồ Đề (cửa trí huệ. Tu theo Phật là tu pháp môn 
trí huệ, nghĩa là dùng trí huệ sáng suốt mà soi xét và đoạn trừ những phiền não tối tăm, 
những hoặc chướng vô minh; dùng trí huệ để phân định chánh tà, sự lý viên minh. Hành 
giả tu tập cuối cùng sẽ đạt được trí huệ tối thượng hay nhứt thiết trí, hay trí huệ Phật)— 
Wisdom gate or Buddha-wIsdom, or the way of enlightenment. 

(H) Nhập Xuất Nhị Môn— Two doors oƒ ingress and egress: Hai cửa vào ra—Vào cửa tự 
thanh tịnh và ra cửa cứu độ chúng sanh—The two doors of ingress and egress. Enter the 
gate of self-purification and then go forth to benefit and save others. 

(l)_ Bản Tích Nhị Môn— Two doors oƒthe Lotus Sutra: 

I1) Pháp Hoa Tích Môn: Mười bốn chương đầu trong Kinh Pháp Hoa liên hệ đến giai đoạn 
đầu cuộc đời Đức Phật và những giáo thuyết trước đó: The first fourteen chapters which 
related to the Buddha”s early life and previous teaching. 

2) Pháp Hoa Bổn Môn: Mười bốn chương sau liên hệ đến giai đoạn sau khi Phật Thích Ca 
thành đạo cho đến chúng hội Pháp Hoa, cũng như những giáo thuyết cho Bồ Tát: The 
following fourteen chapters which related to the final revelation of the Buddha as eternal 
and Bodhisattva doctrines. 





(II Tứ Môn— Four Doors: 

(A) Tứ Sự Pháp Môn— Four methods 0ƒ a bodhisaftvda°s preparafion for preaching the Law: 

(A-1)Gần giống như Tứ Sự Kinh, Tứ Sự Pháp Môn là bốn cách chuẩn bị của Bồ Tát trước khi 
giảng kinh—Almost the same as the four methods of a bodhisattva”s preparation, the four 
methods of a bodhisattva”s preparation for preaching the Law. 

1) Vào thiển: Entry into meditation. 


4521 


2) Vào huệ: Entry into wisdom. 

3) Vào giới tự chế: Entry into complete moral self-control. 

4)_ Nhận thức sáng suốt: Entry into clear discernment or reasoning (Biện tài). 

(A-2)Kinh nói về bốn phương pháp chuẩn bị của Bồ Tát —The Sutra of the Four Methods of a 
bodhisattva”s preparation: 

I)_ Giảng kinh pháp: Preaching the Law. 

2) Vào giới: Into complete moral self-control. 

3) Vào định: Entry into meditation. 

4)_ Vào huệ cũng như có những lý luận sáng suốt: Into wisdom and into clear discernment or 
clear reasoning. 

(B) Tứ Môn Niệm Phật — Four methods 0ƒ Buddha Recifation: See Chapter 136 (C) (1D. 

(C)Tiểu Thừa Tứ Môn— Four doctrines 0ƒ Hinayana: Four schools of Hinayana—Bốn cửa, 
bốn trường phái hay bốn giáo pháp Tiểu Thừa. 

1) Tiểu Thừa Hữu Môn: Nói về lý “Hữu”. Tư tạng Giáo cho rằng thế giới hiện tượng có 
thật —The door of reality, the existence of all phenomena, the doctrine of being. 

2) Tiểu Thừa Không Môn: Nói về lý “Không”. Thông giáo cho rằng thế giới hiện tượng 
không có thật —The door ofunreality, door of non-existence. 

3) Tiểu Thừa Diệc Hữu Diệc Không Môn: Nói về lý vừa “Hữu” vừa “Không”. Biệt? giáo cho 
rằng thế giới hiện tượng cũng là hữu mà cũng là không—The door of both reality and 
unreality or relativity of exIstence and non-existence. 

4) Tiểu Thừa Phi Hữu Phi Không Môn: Nói về lý “Phi Hữu,” “Phi Không”. Viên giáo cho 
rằng thế giới hiện tượng chẳng phải hữu mà cũng chẳng phải không—The door of 
neither, or transcending existence or non-existence. 


(HI)Ngũ Công Đức Môn— Five meritorious gates 0ƒ Amitabha°s Pure Land: Năm loại công 
đức phải thành tựu để được vãng sanh về cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà—The five 
effective or meritorious gates to Amitabhaˆs Pure Land: 

I)_ Lễ Bái Môn: Đem thân nghiệp thờ kính Phật A Di Đà—Worship Amitabha Buddha. 

2) Tán thán Môn: Đem khẩu nghiệp xưng danh hiệu Đức Phật A Di Đà —Praise Amitabha 
Buddha. 

3) Tác Nguyện Môn: Hướng về A Di Đà Phật mà phát nguyện sanh về cõi Cực Lạc—Vow 
to Amitabha Buddha. 

4) Quán sát Môn: Đem trí huệ thiển định xem xét các công đức của cõi Phật A Di Đà— 
Meditate on Amitabha Buddha. 

5)_ Hồi hướng Môn: Sẵn sàng chịu khổ để cứu độ chúng sanh, đem tất cả công đức của mình 
bố thí lại cho hết thảy chúng sanh—Willingness to suffer for universal salvation. 


(IV)Lục Diệu Môn: Sáu phương cách hay cửa ngõ kỳ diệu cho người tu Phật—Six wonderful 
strategles or doors for Buddhist cultIvafors: 

1) Số Tức Môn: Phương pháp đếm hơi thở điều hòa thân tâm. Bạn có thể đếm từ một đến 
mười hay ngược lại (đây là một trong những phương pháp trọng yếu giúp ta định tĩnh)— 
Meditation by counting oneˆs breaths. You can count from one to fen or VIS€-V€TSa. 

2) Tùy Tức Môn: Phương pháp theo dõi hay nương theo hơi thở (lắng tâm theo hơi thở, biết 
mình đang thổ vào, biết mình đang thở ra)—Meditation by following one”s breaths. 


3) 


4) 


5) 


6) 


4522 


Chỉ Môn hay Tập Trung Tâm Ý: Tập trung vào chỉ quán để lắng tâm tnh lặng (đã quán 
sổ tức và tùy tức, hành giả phải cố gắng tu tập chỉ quán)—Meditation by concentrating 
the mind. 

Quán Tưởng Môn: Quán tưởng vào một để mục để trí tuệ sáng suốt và dứt trừ điên đảo 
mộng tưởng—Meditation by contemplating on any object to obtain wisdom and to 
eliminate delusions. 

Hoàn Môn: Quay về chiếu rọi vào trong cái tâm năng quán của chính mình—Meditation 
by returning to the mind. 

Tịnh Môn: Tâm thanh tịnh hay không dính mắc vào đâu, nghĩa là vọng động không sanh 
khởi (biết rõ mình chẳng trụ, chẳng đắm, nhờ đó sự sáng suốt chân thực khai phát và cắt 
đứt mọi phiển não} —Meditation by pacifying the mind. 


(V)Bát Môn— Eight kimds oƒ syHlogisrmms in Buddhist logic: Tám pháp môn hay tám lý luận 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


khôn ngoan trong lý luận Phật giáo. 

Năng lập môn: Có thể lập lên được—A valid proposition. 

Năng phá môn: Có thể phá bỏ đi được—An invalid proposition. 

Tự năng lập môn: Tựa như lập lên được—Doubfful or seemingly valid but faulty. 
Tự năng phá môn: Tựa như phá được—Seemingly Iinvalid, and assailable. 

Hiện lượng môn: Lượng hiện thật—Mamifest or evidential. 

Tỷ lượng môn: Inferential. 

Tự hiện lượng môn: Seemingly evidential. 

Tự tỷ lượng môn: Seemingly inferential. 


(VI)Thập Môn— Ten Doors: 
(A) Mười Đề Mục Suy Niệm trong cuộc tu của người Phật tử: Anussafi (p)—Ten 


Ù 
2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


recollections in any Buddhist°s cuÏfivafion. 

Niệm Phật: Buddhanussati (p)—Suy niệm về Đức Phật—The recollection of the Buddha. 
Niệm Pháp: Dhammanussati (p)—Suy niệm về giáo pháp —The recollection of the 
Dharma. 

Niệm Tăng: Sanghanussati (p)—Suy niệm về Tăng—The recollection of the Sangha. 
Niệm Giới: Silanussati (p)—Suy niệm về Giới Luật. Tỉnh thức về việc tu hành trì giữ giới 
luật The recollection of Morality The practice of mindfully recollecting the special 
qualities of virtuous conduct. 

Niệm Thí: Caganussati (p)—The recollection of generosity—Suy niệm về Tâm Bố Thí. 
Tỉnh thức về việc tu hành hạnh bố thí—Which involves mindful reflection on the special 
qualities of øenerOSIty. 

Niệm Thiên: Devatanussati (p)—The recollection of the devas—Suy niệm về chư 
Thiên— Thực tập bằng cách suy niệm như vầy: “Chư Thiên được sanh ra trong những 
trạng thái siêu việt vì họ có những phẩm hạnh tín, giới, bố thí, và trí huệ. Ta cũng có 
những phẩm hạnh ấy.” Đề mục hành thiền nầy là đề mục tu thiển tỉnh thức về những 
phẩm hạnh đặc biệt với sự chứng kiến của chư Thiên —The recollection of the devas, 
practised by mindfully considering: “The delitles are born In such exalted states on 
account of their faith, morality, learning, øgenerosity, and wisdom. I too possess these 


NỞ 


8) 


3) 


4523 


same qualities.” This meditaton subJect 1s a term for mindfulness with the special 
qualities of one”s own faith, efc., as 1s obJects and with the devas standing as wifnesses. 
Niệm Lạc: Upasamanussati (p)—The recollection of peace—Suy niệm về trạng thái 
thanh bình an lạc. Quán chiếu về sự an lạc của Niết Bàn—The contemplation on the 
peaceful attributes of NÑibbana. 

Niệm Tử: Marananussati (p)—The recollection of death—Suy niệm về sự chết. Quán 
tưởng về cái chết là chắc chắn, cái chết đến bất ngờ, và khi chết người ta phải bỏ hết 
mọi thứ —The contemplation on the fact that one”s own death 1s absolutely certain, that 
the arrival of death 1s utterly uncertain, and that when death comes one must relinquish 
everything. 

Niệm Thân: Kayagatasati (p)—Mindfulness occupied with the body—Suy niệm hay tỉnh 
thức về thân. Quán tưởng về 32 phần của thân thể như tóc, lông, móng, răng, da, xương, 
tủy, vân vân—The contemplation of the thirty-two repulsive parts of the body, hair of the 
head, hairs of the body, nails, teeth, skin, flesh, sinews, bones, marrow, ©tfc.. 


10) Niệm Tức: Anapanasati (p)—Mindfulness of breathine—Suy niệm về hơi thở. Tỉnh thức 


về cảm giác xúc chạm của những vùng phụ cận hai lổ mũi hay môi trên khi không khí ập 
đến lúc ta thở vào thở ra—The attentiveness to the touch sensation of in-breath and out- 
breath in the vicinifty of the nostrils or upper lip, whether the air 1s felt striking as one 
breathes in and out. 


(B) Thập Huyền Môn: Để thuyết minh khả tính của thế giới “Sự Sự Vô Ngại Pháp Giới,” 


l) 


2) 


3) 


tông Hoa Nghiêm đã đề ra mười Huyền Môn—In order to elucidate the possibility of the 
realm of Fact and fact world perfectly harmonized,” the Hua-Yen School set forth the 
““[en Profound Theories.” 

Đồng Thời Cụ Túc Tương Ưng Môn: Nói về sự cộng đồng liên hệ, trong đó vạn vật cộng 
đồng hiện hữu và đồng thời hiện khởi. Tất cả đều cộng đồng hiện hữu, không những chỉ 
quan hệ không gian mà cả trong quan hệ thời gian; không có sự phân biệt giữa quá khứ, 
hiện tại và vị lai, mỗi thời bao hàm các thời phần khác. Mặc dù chúng có vẻ sai biệt 
trong thời gian, nhưng tất cả đều được hợp nhất thành một thực thể, theo quan điểm viên 
dung—The theory of co-relation, in which all things have co-existence and simultaneous 
rise. All are co-existent not only In relation to space, but also in relation to time. There 1s 
no distinction of past, present and future, each of them being inclusive of the other. 
Distinct as they are and separated as they seem to be In time, all beings are united to 
make over entity from the universal point of view. 

Quảng Hiệp Tự Tại Vô Ngại Môn: Nói về tự do toàn vẹn, trong đó mọi loài, thông minh 
hay ngu độn, đều tương giao với nhau không chướng ngại. Năng lực của tất cả nội hàm 
cũng như ngoại trương đều vô hạn như nhau. Một nghiệp, dù nhỏ bao nhiêu cũng bao 
hàm tất cả mọi nghiệp. Một và tất cả đều tương giao một cách tự do và bất tuyệt—The 
theory of perfect freedom in which all beings “broad and narrow” commune with each 
other without any obstacle. The power of all beings as to Intension and extension 1s 
equally limitless. One action, however small, Iincludes all actions. One and all are 
commutable freely and uninterruptedly. 

Nhất Đa Tương Dung Bất Đồng Môn: Nói về sự hỗ tương nhiếp nhập của những sự thể 
bất đồng. Tất cả những hiện hữu bất đồng đều có những điểm tương đồng. Nhiều ở trong 
một, một ở trong nhiều và tất cả ở trong nhất thể——The theory of mutual penetration of 


4) 


5) 


6) 


7) 


4524 


dissimilar things. All dissimilar existences have something in common. Many 1n one, one 
1n many, and all in umty. 

Chư Pháp Tương Tức Tự Tại Môn: Nói về tự do, nghĩa là vượt ngoài những sai biệt kỳ 
cùng, trong đó tất cả các pháp đều hỗ tương đồng nhất. Đây là sự đồng nhất phổ biến của 
vạn hữu. Thực ra, hỗ tương đồng nhất là tự tiêu hủy. Khi đồng nhất ta với kẻ khác, ta có 
thể hòa hợp với kẻ khác. Tự tiêu hủy và tự đồng hóa với cái khác tạo thành một đồng 
nhất hóa tổng hợp. Đây là lý thuyết hay thực hành đặc biệt của Đại Thừa, áp dụng cho 
bất cứ lý thuyết hay thực hành nào. Hai lý thuyết đối nghịch hay những sự kiện khó dung 
hợp thường được kết lại thành một. Thông thường do phương pháp này mà người ta đi 
đến một giải pháp êm đẹp cho một vấn để. Do kết quả của sự hỗ tương nhiếp nhập và hỗ 
tương hòa hợp, chúng ta có khái niệm “Một trong tất cả, tất cả trong một. Một ở đàng sau 
tất cả, tất cả ở đàng sau một. Lớn và nhỏ, cao hay thấp, cũng vận chuyển nhịp nhàng với 
nhau. Ngay cả những đóng góp khiêm nhường nhứt vào công cuộc hòa điệu, cũng không 
ai có thể tách khỏi hay biệt lập một mình được——The theory of freedom, 1.e., ffeedom 
from ultimate disctinctions, in which all elements are mutually identified. It is a universal 
Identification of all beings. Mutual identification 1s, In fact, self-negation. Identifying 
oneself with another, one can synthesize with another. Negating oneself and identifying 
oneself with another constitute synthetical identification. This 1s a peculiar theory or 
practice of Mahayana. It is applied to any theory and practice. Two opposed theorles or 
incompatible facts are often identified. Often a happy solution of a question 1s arrived at 
by the use of this method. As the result of mutual penetration and mutual identification. 
We have the concept “One In All, All in One. One behind AlI, AII behind One.” The great 
and small, the high or low, moving harmoniously together. Even the humblest partaking 
of the work In peace, no one stands separately or independently alone. It is the world of 
perfect harmony. 

Ấn Mật Hiển Liễu Câu Thành Môn: Nói về thuyết tựu thành, nhờ đó mà cái ẩn mật và 
cái biểu hiện cùng tạo thành một toàn thể. bằng hỗ tương chỉ trì. Nếu cái nầy ở trong thì 
cái kia ở ngoài hay ngược lại. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau tạo thành một nhất thể——The theory 
of complementarity by which the hidden and the manifested will make the whole by 
mutual supply. lf one 1s Inside, the other will be outside, or vice versa. Both 
complementing each other will complete one entity. 

Vi Tế Tương Dung An Lập Môn: Nói về sự thành lập bằng hỗ tương nhiếp nhập của 
những vật chất vi tiểu và ẩn áo. Nói một cách tổng quát, một sự thể càng vi tiểu và ẩn 
áo, người ta càng khó mà nhận ra nó. Những sự thể vi tế hay ẩn áo vượt ngoài lãnh hội 
của một người cũng phải thể hiện lý thuyết về “một trong nhiều và nhiều trong một.”— 
The theory of construction by mutual penetraton of minute and abstruse matf€rs. 
Generally speaking, the more minute or abstruse a thing 1s, the more difficult 1t 1s to be 
conceived. Things minute or abstruse beyond a man's comprehension must also be 
realizing the theory of one-in-many and many-In-one. 

Nhân Đà La Võng Cảnh Giới Môn: Nói về sự phản chiếu nội tại, như trong lãnh vực 
được bao quanh bằng lưới của trời Đế Thích (mỗi mắt lưới là một viên ngọc thạch lấp 
lánh), ở đó những hạt ngọc phản chiếu rực rỡ lẫn nhau. Cũng vậy, những sự kiện thực tế 
của thế giới đều chen lẫn và chiếu rọi lẫn nhau—The theory of inter-reflection, as in the 
region surrounded by the Indra net (a net decorated with a bright stone on each knot of 


8) 


3) 


4525 


the mesh), where the Jewels reflect brilliance upon each other, according to which the 
real facts of the world are mutually permeating and reflecting. 

Thác Sự Hiển Pháp Sinh Giải Môn: Nói về sự thuyết minh chân lý bằng những điển hình 
thật sự. Chân lý được biểu lộ trong sự vật và sự vật là nguồn gốc của giác ngộ—The 
theory of elucidating the truth by factual 1llustrations. Truth 1s mamifested In fact and fact 
1s the source of enlightening. 

Thập Thế Cách Pháp Dị Thành Môn: Nói về “sự thành tựu từ đa thù của 10 thời gian tạo 
thành một thực thể.” Quá khứ, hiện tại, và vị lai, mỗi thời đều chứa đựng ba thời, như thế 
tạo thành chín thời, chúng hợp chung lại thành một thời duy nhất, chín và một là mười 
thời. Mười thời, tất cả đều khác biệt, nhưng nhiếp nhập lẫn nhau, hoàn thành cái lý tắc 
một-trong-tất-cả. Tất cả những lý thuyết khác, chính yếu liên hệ với sự hỗ tương nhiếp 
nhập nầy trong bình diện “hàng ngang,” nhưng lý thuyết nầy lại liên hệ với mọi “quan hệ 
hàng dọc” hay thời gian, nghĩa là mọi loài bị phân tách dọc theo chín thời, mỗi thời tự 
đầy đủ để cuối cùng tất cả đều tương quan tương liên trong một thời độc nhất; một thời 
độc nhất được hình thành bằng chín thời kia—The theory of “variously completing ten 
time-periods creating one entity.” Each of past, present and future confains three perlods 
thus making up nine periods which altogether form one period, nine and one, ten perlods 
1n all. The ten periods, all distinct yet mutually penetrating, will complete the one-in-all 
pmnciple. All other theorles are concerned chiefly with the mutual penetration In 
“horizontal plane,” but this theory 1s concerned with the “vertical connection,” or time, 
meaning that all beings separated along the nine perlods, each complete in 1tself, are, 
after all, interconnected in one period, the one period formed by the nine. 


10) Duy Tâm Hồi Chuyển Thiện Thành Môn: Nói về sự thành tựu của những thiện đức mà 


nhờ đó, chủ và tớ cùng hoạt động một cách nhịp nhàng và xán lạn. Nếu cái nầy là chủ thì 
tất cả những cái khác sẽ hoạt động như là thần tử của nó, nghĩa là theo lý tắc “nhứt tức 
nhất thiết, và nhất thiết tức nhứt.” Chúng tạo thành một toàn thể viên toàn trên thực tế, 
cái nầy cái kia xen lẫn nhau—The theory of completion of virtues by which the chief 
and the retinue work together harmoniously and brightly. If one 1s the chief, all others 
will work as his retinue, 1.e., according to the one-in-all and all-in-one principle, they 
really form one complete whole, penetrating one another. 


(VH)Tám Mươi Bốn Ngàn Pháp Môn— Eighty-four thousand dharma-doors: Con số tám 


mươi bốn ngàn là một con số biểu tượng, tiêu biểu cho vô số pháp môn của Phật. Tuy 
nhiên, chúng ta chọn pháp môn nào thích hợp với chúng ta nhất. Chúng ta không bao giờ 
bài bác bất cứ pháp môn nào khác. Mặc dù pháp môn khác không thích hợp với chúng ta, 
nó có thể thích hợp với khả năng của người khác—Eighty-four thousand is a symbolic 
number, which represents a countless number of the Buddha Dharma-door. However, we 
choose the Dharma-door that suits our potentials. We should never ridicule any other 
Dharma-door because even though It does not suIt us, It may suit someone else”s 
potentials. 


4526 


(B-3) Pháp Môn Bất Nhị 
Non-Dual Dharma 


(D Tổng quan về “Pháp Môn Bất Nhị”—An overview 0ƒ “Non-dual dharma ”: Đa phần 
chúng ta hãy còn vướng mắc vào nhị nguyên nên không thể nhận rõ đâu là tinh túy, đâu 
là hình tướng bên ngoài, đâu là hiện hữu, đâu là không hiện hữu, danh sắc hay hiện 
tượng, vân vân. Chúng ta thường ôm lấy tinh túy và chối bỏổ hình tướng bên ngoài, ôm 
lấy tánh không và chối bỏ sự hiện hữu, vân vân. Đây là loại tà kiến tạo ra nhiều tranh 
cãi và nghi nan. Thật ra có sự hổ tương giữa tâm linh và hiện tượng. Hành giả nên tự hòa 
giải với chính mình để loại những vướng mắc không cần thiết. Phật tử chân thuần nên cố 
gắng hòa giải giữa tánh tướng, hữu vô, lý sự. Chúng ta ôm ấp tánh và chối bỏ tướng, ôm 
ấp vô và chối bỏ hữu, ôm ấp lý và chối bỏ sự, vân vân. Tà kiến nầy đưa đến nhiều tranh 
luận và nghi nan. Kỳ thật, có sự tương đồng giữa lý và sự. Sự là lý và lý là sự. Phật tử tu 
hành nên hòa giải vạn vật vạn sự hầu tận diệt sự chấp trước nầy——Most of us are still 
attached to duality and have not reconciled essence and marks, existence and non- 
exIstence, noumenon and phenomena. We embrace essence and reject marks, we 
embrace non-existence (emptiness) and reJect existence and so on. This kind of wrong 
view creates a lot of disputes, doubts and perplexity. In fact, there 1s mutual identity 
between noumenon and phenomena, phenomena are noumenon, noumenon 1s 
phenomena. Buddhist cultuivators should reconcile all thíngs and eliminate this 
unnecessary attachment. Sincere cultivators should try to reconcile essence and marks, 
exIstence and non-existence, noumenon and phenomena. We embrace essence and reJect 
marks, we embrace non-existence (emptiness) and reJect existence and so on. This kind 
Of wrong view creates a lot of disputes, doubts and perplexity. In fact, there 1s mutual 
1dentity between noumenon and phenomena, phenomena are noumenon, noumenon 1s 
phenomena. Buddhist cultivators should reconcille all thngs and eliminate this 
attachmett. 


(H) Nghĩa của Bất Nhị The meanings oƒ “Non-Dualiy”: Advaya (skÙ—Bất nhị —No 
second—Không hai—Bất nhị là trọng tâm của học thuyết Đại Thừa. Tính không hai hay 
không khác biệt về luân hồi và niết bàn. Theo Tâm Kinh, khi ngài Bổ Tát Quán Thế Âm 
nói sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Các uẩn khác lại cũng như vậy, cũng 
chẳng khác không và không cũng chẳng khác các uẩn. Bởi vậy, luân hồi và niết bàn, các 
uẩn và tính không, các hiện tượng và những cái vô điều kiện, cái có điều kiện và siêu 
đẳng, tất cả đều là những khả năng xen lẫn nhau, chúng đều tương đối với nhau, chúng 
đều không hiện hữu độc lập. Thật vậy, vì chúng tương đối với nhau, nên mỗi thứ tuyệt 
nhiên đều không thật và huyễn. Cho nên tính hai mặt của luân hồi sanh tử và niết bàn bị 
hủy bỏ trong cái nhìn của “tánh không” hay “huyễn”. Tánh không chính là con đường 
bên ngoài các thái cực, ngay cả thái cực về luân hồi và niết bàn—The nonduality is the 
central Mahayana doctrine. The nonduality or non-differentiation of samsara and nirvana. 
According to the Heart Sutra, Avalokitesvara Bodhisattva says that form 1s not different 
from emptiness and emptiness 1s not different from form. The other aggregates, too, are 
not different from emptiness, and emptiness 1s not different from the aggregates. Thus 
samsara and nirvana, the aggregates and emptiness, phenomena and conditioned, the 


4527 


conditioned and the transcendental are all alternatives that are relative to each other. 
They have no independent existence. Indeed, because they are relative to each other, 
they are, each of them, ultimately unreal and empty. Hence the duality of samsara and 
mirvana 1s đissolved In the vision of emptiness. Emptiness 1s the way out of all extremes, 
even the extremes of samsara and nirvana. 


(HI)Pháp Môn Bất Nhị theo Kinh Duy Ma Cật—Non-Dual Dharma according to the 


Vimalakirti Sufra: Theo Kinh Duy Ma Cật, phẩm thứ chín, Pháp Môn Không Hai, cư sĩ 
Duy Ma Cật họp bàn cùng các Bồ Tát về pháp môn Không Hai như sau—According to 
the Vimalakirti Sutra, chapter nine, Initiation into the Non-Dual Dharma, Upasaka 
Vimalakirti discussed with other Bodhisattvas about the Non-Dual Dharma as follows: 


(A) Cư Sĩ Duy Ma Cật hỏi các Bồ Tát về Pháp Môn Bất Nhị—Upasaka Vimalakirti 


questioned Bodhisatteas on the “Non-Dual Dharma ”: Bấy giờ ông Duy Ma Cật bảo các 
vị Bồ Tát rằng: “Các nhân giả! Theo chỗ các ngài hiểu thì thế nào là Bồ Tát vào pháp 
môn không hai?”——At that time, Vimalakirti said to the Bodhisattvas present: “Virtuous 
Ones, each of you please say something about the non-dual Dharma as you understand 
1.” 


(B) Chư Bồ Tát trả lời Cư Sĩ Duy Ma Cật về những vấn đề liền quan đến Pháp Môn Bất 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


Nhị— Bodhisafvas responded to pasaka Viừmalakirfi issues that are related to the 
*Non-Dual Dharma ”: 

Trong Pháp hội có Bồ Tát tên là Pháp Tự Tại nói: “Các nhân giả! Sanh Diệt là hai. Pháp 
vốn không sanh, cũng không diệt, đặng vô sanh pháp nhẫn, đó là vào pháp môn không 
hai.—lIn the meeting a Bodhisattva called “Comfort in the Dharma” said: “Virtuous 
Ones, birth and death are a duality but nothing is created and nothing 1s destroyed. 
Realization of this patient endurance leading to the uncreafte 1s 1nitiation into the non-dual 
Dharma.” 

Bồ Tát Đức Thủ nói: “Ngã và Ngã Sở là hai. Nhân có ngã mới có ngã sở, nếu không có 
ngã thời không có ngã sở, đó là vào pháp môn không hai.”—The Bodhisattva called 
“Guardian of the Three Virtues” said: “SubJect and obJect are a duality for where there 1s 
ego there 1s also (1s) obJect, but since fundamenfally there 1s no ego, 1ts obJect does not 
arise; this 1s 1nitiation into the non-dual Dharma.” 

Bồ Tát Bất Thuấn nói: “Thọ và Không Thọ là hai. Nếu các pháp không thọ thời không 
có “được,` vì không có “được,” nên không thủ xả, không gây không làm đó là vào pháp 
môn không hai.”—The Bodhisattva “Never Winking” said: “Responsiveness (vedana, the 
second agsregate) and unresponsiveness are a duality. Ilf there Is no response tfo 
phenomena, the latter cannot be found anywhere; hence there 1s neither accepting nor 
rejecting (of anything), and neither karmic activity nor discrimination; this 1s Initiation 
I1nto the non-dual Dharma.” 

Bồ Tát Đức Đảnh nói: “Nhơ và Sạch là hai. Thấy được tánh chân thật của nhơ, thời 
không có tướng sạch, thuận theo tướng diệt, đó là vào pháp môn không hai.”—The 
Bodhisattva “Highest virtue” said: “lmpurity and purity are a duality. When the 
underlying nature of Impurity 1s clearly perceived, even purity ceases to arise. Hence 
this cessation (of the idea of purity) 1s Initiation 1nto the non-dual Dharma.” 

Bồ Tát Thiện Túc nói: “Động và Niệm là hai. Không động thời không niệm, không niệm 


6) 


1) 


8) 


9) 


4528 


thời không phân biệt; thông suốt lý ấy là vào pháp môn không hai.”—The Bodhisattva 
“Winner of Samadhi by Looking at the Star” said: “(External) disturbance and (mnner) 
thinking are a duality; when disturbance subsides, thinking comes to an end and the 
absence of thought leads to non-dual Dharma.” 

Bồ Tát Thiện Nhãn nói: “Một Tướng và Không Tướng là hai. Nếu biết một tướng tức là 
không tướng, cũng không chấp không tướng mà vào bình đẳng, đó là vào pháp môn 
không hai.”—The Bodhisattva “Skilful Eye” said: “Monistic form and formlessness are a 
duality. If monistic form 1s realized as (fundamentally) formless, with relinguishment of 
formlessness In order to achieve 1mpartiality, this 1s imtiation info the non-dual Dharma.” 
Bồ Tát Diệu Tý nói: “Tâm Bồ Tát và Tâm Thanh Văn là hai. Quán tướng của tâm vốn 
không, như huyễn như hóa, thời không có tâm Bồ Tát cũng không có tâm Thanh Văn, đó 
là vào pháp môn không hai.”——The Bodhisattva “Wonderful Arm” said: “Phe Bodhisattva 
mind and the Sravaka mind are a duality. If the mind 1s looked into as void and 1llusory, 
there is neither Bodhisattva mind nor Sravaka mind; this 1s Initiation into the non-dual 
Dharma.” 

Bồ Tát Phất Sa nói: “Thiện và Bất Thiện là hai. Nếu không khởi thiện và bất thiện, vào 
gốc không tướng mà thông suốt được, đó là vào pháp môn không hai.”—The Bodhisattva 
Pusya said: “Good and evil are a duality; If neither good nor evil arises so that 
formlessness 1s realized to attain Reality, this 1s Initiation Into the non-dual Dharma.” 

Bồ Tát Sư Tử nói: “Tội và Phước là hai. Nếu thông đạt được tánh của tội, thì tội cùng 
phước không khác, dùng tuệ kim cang quyết liễu tướng ấy, không buộc không mở, đó là 
vào pháp môn không hai.—The Bodhisattva Simha (Lion) said: “Weal and woe are a 
duality; 1f the underlying nature of woe 1s understood, woe does not differ from weal. If 
the diamond (ndestructible) wisdom 1s used to look 1nto this with neither bondage nor 
liberation (coming Into play), this 1s Initiation into the non-dual Dharma.” 


10) Bồ Tát Sư Tử Ý nói: “Hữu Lậu và Vô Lậu là hai. Nếu chứng được các pháp bình đẳng 


thời không có tướng hữu lậu và vô lậu, không chấp có tướng cũng không chấp vô tướng, 
đó là vào pháp môn không hai.—The Bodhisattva “Lion”s Fearlessness” said: “The 
mundane and supra-mundane are a duality. If all things are looked Into 1mpartially, 
neither the mundane nor the supra-mundane wIll arise, with no differentiation between 
form and formlessness, this 1s Initiation 1nto the non-dual Dharma.” 


11) Bồ Tát Tịnh Giải nói: “Hữu Vi và Vô Vi là hai. Nếu la tất cả số thời tâm như hư không, 


dùng tuệ thanh tịnh không có chướng ngại, đó là vào pháp môn không hai.—The 
Bodhisattva “Pure Interpretation” said: “Activity (Ju wei) and non-acfIvity (wu Wwel) are a 
duality, but 1f the mind 1s kept from all mental conditions 1t wIll be (void) like space and 
pure and clean wisdom wIll be free from all obstructlons. This 1S Initiation into the non- 
dual Dharma.” 


12) Bồ Tát Na La Diên nói: “Thế Gian và Xuất Thế Gian là hai. Tánh thế gian không tức là 


xuất thế gian, trong đó không vào không ra, không đây không vơi, đó là vào pháp môn 
không hai.”——The Bodhisattva Narayana said: “he mundane and the supra-mundane are 
a duality but the underlying nature of the mundane 1s void (or Immaterial) and 1s but the 
supra-mundane which can be neither entered nor left and neither overflows (like the 
stream of transmigration) nor scatters (like smoke). This 1s Initiation Into the non-dual 
Dharma.” 


4529 


13) Bồ Tát Thiện Ý nói: “Sanh Tử và Niết Bàn là hai. Nếu thấy được tánh sanh tử thời 
không có sanh tử, không buộc không mở, không sinh không diệt, hiểu như thế đó là vào 
pháp môn không hai."—The Bodhisattva “Skillful Mind” said: “Samsara and nirvana are 
a duality. If the underlying nature of samsara 1s perceived there exists neither birth nor 
death, neither bondage nor liberation, and neither rise nor fall. Such an understanding 1s 
Initiation Into the non-dual Dharma.” 

14) Bồ Tát Hiện Kiến nói: “Tận và Không Tận là hai. Pháp đến chỗ rốt ráo thời tận hoặc 
không tận đều là tướng Vô Tận tức là Không, không thời không có tướng tận và không 
tận, được như thế đó là vào pháp môn không hai.”—The Bodhisattva “Direct Insight” 
said: “The exhaustible and the Inexhaustible are a duality. If all things are looked Into 
exhaustively, both the exhaustible and the inexhaustible cannot be exhausted; and the 
inexhaustible 1s identical with the void which 1s beyond both the exhaustible and the 
inexhaustible. Such an Interprefation 1s intiation into the non-dual Dharma.” 

15) Bồ Tát Phổ Thủ nói: “Ngã và Vô Ngã là hai. Ngã còn không có, thời Phi Ngã đâu có 
được. Thấy được thực tánh của Ngã không còn có hai tướng, đó là vào pháp môn không 
hai.—The Bodhisattva “Upholder of Universality” said: “The ego and non-ego are a 
duality. Since the ego cannot be found, where can the non-ego be found? He who 
perceives the real nature of the ego wIll not give rise to dualitiles; this 1s Inifiation info the 
non-dual Dharma.” 

16) Bồ Tát Điển Thiên nói: “Minh và Vô Minh là hai. Thực tánh của vô minh là minh, minh 
cũng không thể nhận lấy, ha tất cả số, ở đó bình đẳng không hai, đó là vào pháp môn 
không hai” —The Bodhisatva “Lightnng Perception” said: “Enliphtenment and 
unenlightenment are a duality, but the underlying nature of unenlightenment 1s 
enlightenment which should also be cast away; 1Ÿ all relativities are discarded and 
replaced by non-dual impartiality, this 1s Initlation Into the non-dual Dharma.” 

17) Bồ Tát Hỷ Kiến nói: “Sắc và Không là hai. Sắc tức là không, chẳng phải sắc diệt rồi mới 
không, tánh sắc tự không; thọ, tưởng, hành, thức cũng thế. Thức và Không là hai. Thức 
tức là không, chẳng phải thức diệt rồi mới không, tánh thức tự không. Thông hiểu lý đó 
là vào pháp môn không hai.—The Bodhisattva Priyadarsana said: “Form (rupa) and 
voidness are a duality, (but) form 1s Identical with voidness, which does not mean that 
form wipes out voidness, for the underlying nature of form 1s void of itself. So are (the 
other four agøregates) reception (vedana), conception (sanjna), discrimination (samskara) 
and consciousness (vijnana- 1n relation to voidness). “Consciousness and voidness are a 
duality (yet) conscilousness 1s Identical with voidness, which does not mean that 
COnScIousness wIpes out voidness for the underlying nature of voidness 1s void oŸ 1tself. 
A thorough understanding of this 1s initiation into the non-dual Dharma.” 

18) Bồ Tát Minh Tướng nói: “Tứ Đại và Không Đại là hai. Tánh tứ đại tức là tánh không đại, 
như lớp trước lớp sau không, thời lớp giữa cũng không. Nếu biết được thực tánh các đại 
thời đó là vào pháp môn không hai. —The Bodhisattva “Understanding the Four 
Elements” said: “The four elements (earth, water, fire and a1r) and their voidness are a 
duality (buÐ the underlying nature of the four elements 1s identical with that of voidness. 
Like the past (before the four elements came Into being) and the future (when they 
scatter away) which are both void, the present (when they appear) 1s also void. Identical 
understanding of the underlying nature of all four elements 1s Initiation into the non-dual 


4530 


Dharma.” 

19) Bồ Tát Diệu Ý nói: “Con Mắt và Sắc Trần là hai. Nếu biết được tánh của mắt thời đối 
với sắc không tham, không sân, không sĩ, tức là tịch diệt. Tai với tiếng, mũi với hương, 
lưỡi với vị, thân với xúc, ý với pháp cũng là hai. Nếu biết được tánh của ý thời đối với 
pháp không tham, không sân, không si, tức là tịch diệt. Nhận như thế đó là vào pháp môn 
không hai.”——The Bodhisattva “Deep Thought” said: “Eyes and form are a duality (but) If 
the underlying nature of the eye 1s known with neither desire nor anger nor stupidity In 
relation to things seen, this 1s nirvana. “Likewise, the ear and sound, the nose and smell, 
the tongue and taste, the body and touch, and the mind and ideation are dualities (but) 1Ÿ 
the underlying nature of the mind 1s known with neither desire, anger and stupidity In 
relation to things (heard, smelt, tasted, touched and though)), this 1s nrvana. Resting in 
this state (of nrvana) 1s Imtiation 1nfo the non-dual Dharma.” 

20) Bồ Tát Vô Tận Ý nói: “Bố Thí và Hồi Hướng Nhứt Thiết Trí là hai. Tánh bố thí tức là 
tánh hồi hướng nhứt thiết trí. Trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiển định, trí tuệ và hồi hướng 
nhứt thiết trí lại cũng là hai. Tánh trí tuệ tức là tánh hồi hướng nhứt thiết trí, ở trong đó 
vào một tướng là vào pháp môn không hai.—The Bodhisattva “Inexhaustible Mind” 
said: “Charity-perfection (dana-paramita) and the dedication (parinamana) of Its merIfs 
towards realizing the all-knowledge (sarvajna) are a duality, (but) the underlying nature 
Of charity 1s dedication towards the All-knowledge. “LikewIse, discipline perfection (sila- 
paramita), patlence-perfection, (ksanti-paramita), zeal-perfection (virya-paramita), 
meditation-perfection (dhyana-paramifa) and wisdom-perfection (prajna-paramita), with 
dedication to the All-knowledge, are (five) dualities, but their underlying natures are but 
dedication to the All-knowledge, while realization of their oneness 1s 1nitiation 1nto the 
non-dual Dharma.” 

21) Bồ Tát Thâm Tuệ nói: “Không Vô Tướng và Vô Tác là hai. Không tức là vô tướng, vô 
tướng tức là vô tác. Nếu không vô tướng, vô tác thời không có tâm, ý thức. Một món giải 
thoát là ba món giải thoát, đó là vào pháp môn không hai.”—The Bodhisattva “Profound 
Wisdom” said: “Voidness, formlessness and non-acfivity are (three different gates to 
liberation, and when each 1s compared to the other two there are) three dualities, (but) 
voidness 1s formless and formlessness Is non-active. For when voidness, formlessness 
and non-activity obtain, there 1s neither mind, nor intellect nor consciousness, and 
liberation through either one of these three gates 1s Identical with liberation through all 
the three. This 1s Initiation Into the non-dual Dharma.” 

22) Bồ Tát Tịnh Căn nói: “Phật, Pháp, và chúng Tăng là hai. Phật tức là Pháp, Pháp tức là 
chúng Tăng. Ba ngôi báu ấy đều là tướng vô vi, cũng như hư không. Tất cả pháp cũng 
vậ y, theo được hạnh ấy là vào pháp môn không hai.”—The Bodhisattva “Unstirred Sense 
Organs” said: “Buddha, Dharma and Sangha are three different treasures and when each 
1S compared to the other two there are three dualities (but) Buddha 1s Identical with 
Dharma, and Dharma 1s Identical with Sangha. For the three treasures are non-active (wu 
wel) and are equal to space, with the same equality for all things. The realization of this 
(equality) 1s Initiation into the non-dual Dharma.” 

23) Bồ Tát Tâm Vô Ngại nói: “Thân và Thân Diệt là hai. Thân tức là thân diệt. Vì sao? Thấy 
thực tướng của thân thời không thấy thân và thân diệt. Thân và thân diệt không hai, 
không khác, theo đó chẳng kinh chẳng sợ là vào pháp môn không hai.”—The 


4531 


Bodhisattva “Unimpeded Mind” said: “Body and 1ts eradication (in nirvana) are a duality 
but body 1s identical with nirvana. Why? Because 1f the underlying nature of body 1s 
perceived, no conception of (existing) body and 1fs nirvanic condition will arise, for both 
are fundamentally non-dual, not being two different things. The absence of alarm and 
dread when confronting this ultimate sfate 1s Initiation Into the non-dual Dharma.” 

24) Bồ Tát Thượng Thiện nói: “Thân Thiện, Khẩu Thiện và Ý Thiện là hai. Ba nghiệp này là 
tướng vô tác. Tướng vô tác của thân tức là tướng vô tác của khẩu, tướng vô tác của khẩu 
tức là tướng vô tác của ý. Tướng vô tác của ba nghiệp nầy tức là tướng vô tác của tất cả 
các pháp. Tùy thuận trí tuệ vô tác như thế là vào pháp môn không hai.”—The 
Bodhisattva “Superlor Virtue” said: “he three karmas (produced by) body, mouth and 
mind (are different when each 1s compared to the other two and make three) dualitles 
(but) their underlying nature 1s non-actfive; so non-active body 1s Identical with non-active 
mouth, which 1s identical with non-active mind. These three karmas being non-active, all 
things are also non-active. Likewise, Ifƒ wIisdom (praJna) 1s also non-active, this 1s 
Initiation Into the non-dual Dharma.” 

25) Bồ Tát Phước Điển nói: “Làm Phước, Làm Tội, Làm Bất Động là hai. Thực tánh của ba 
việc làm tức là Không, không thời không làm phước, không làm tội, không làm bất động. 
Ở ba việc nầy mà không khởi là vào pháp môn không hai.”—The Bodhisattva “Field of 
Blessedness” said: “Good conduct, evil conduct and motionlessness are (different and 
when each 1s compared to the other two make three) dualities (but) the underlying nature 
of all three 1s voidness which 1s free from good, evil and motionlessness. The non-rising 
of these three 1s Initiation Into the non-dual Dharma.” 

26) Bồ Tát Hoa Nghiêm nói: “Do Ngã mà Khởi ra là hai. Thấy được thực tướng của ngã thời 
không khởi ra hai pháp. Nếu không trụ hai pháp thời không có thức. Không có thức là 
vào pháp môn không hai.”—The Bodhisattva “MaJestic Blossom” said: “ “The ego and 1ts 
obJective are a duality, (but) 1f the underlying nature of the ego 1s looked Into, this duality 
vanishes. If duality 1s cast away there wIll be no consciousness, and freedom from 
COnSCIOUSness IS InifIation into the non-dual Dharma.” 

27) Bồ Tát Đức Tạng nói: “Có tướng Sở Đắc là hai. Nếu không có sở đắc thời không có lấy 
bỏ. Không lấy bổ là vào pháp môn không hai.”——The Bodhisattva “Treasure of Threefold 
Potency” said: “Realization Iimplies subJect and obJect which are a duality, but 1ƒ nothing 
1s regarded as realization, there wIll be neither grasping nor reJecting, and freedom from 
ørasping and reJecting 1s 1nitiation Iinto the non-dual Dharma.” 

28) Bồ Tát Nguyệt Thượng nói: “Tối và Sáng là hai. Không tối, không sáng thời không có 
hai. Vì sao? Như vào định diệt thọ tưởng thời không có tối, không có sáng. Tất cả pháp 
tướng cũng như thế; bình đẳng vào chỗ ấy là vào pháp môn không hai.”—The 
Bodhisattva “Moon in Midheaven” said: “Darkness and light are a duality. Where there 
1s neither darkness nor light, this duality 1s no more. Why? Because in the state of 
samadhi resulting from the complete extinction of sensation and thought there 1s neither 
darkness nor light, while all things disappear. A disinterested entry Into this state 1s 
I1nitiation Into the non-dual Dharma.” 

29) Bồ Tát Ấn Thủ nói: “Ưa Niết Bàn, Không Ưa Thế Gian là hai. Nếu không ưa Niết Bàn, 
không chán thế gian thời không có hai. Vì sao? Nếu có buộc thời có mở, nếu không có 
buộc thì nào có cầu mở. Không buộc, không mở, thời không ưa, không chán, đó là vào 


4532 


pháp môn không hai.”—The Bodhisattva Ratna Mudra( (Preclous Symbol) said: Joy In 
nirvana and sadness In samsara are a duality which vanishes when there 1s no longer Joy 
and sadness. Why? Because where there 1s bondage, there 1s also (desire for) liberation, 
but 1f fundamentally there 1s no bondage nor liberation, there will be neither Joy nor 
sadness; this 1s Initiation Iinto the non-dual Dharma.” 

30) Bồ Tát Châu Đảnh Vương nói: “Chánh Đạo và Tà Đạo là hai. Ở chánh đạo thời không 
phân biệt thế nào là tà, thế nào là chánh. Lầa hai món phân biệt đó là vào pháp môn 
không hai.——The Bodhisattva “Gem on the Head” said: “Orthodoxy and heterodoxy are 
a duality, (but) he who dwells In (1.e. realizes) orthodoxy does not discriminate between 
orthodoxy and heterodoxy. Keeping from these two extremes Is Inifiation into the non- 
dual Dharma.” 

31) Bồ Tát Nhạo Thật nói: “Thực và Không Thực là hai. Thực thấy còn không thấy thực, 
huống là không thực thấy. Vì sao? Không phải mắt thịt mà thấy được, chỉ có mắt tuệ mới 
thấy được. Nhưng mắt tuệ không thấy mà chỗ nào cũng thấy cả, đó là vào pháp môn 
không hai.”——The Bodhisattva “Joy in Reality” said: “Reality and unreality are a duality, 
(but) he who realizes realiy does not even perceive 1t, still less unreality. Why? 
Because reality 1s Invisible to the ordinary eyes and appears only to the eye of wisdom. 
Thus (realization of) the eye of wisdom, which 1s neither observant nor unobservant, 1s 
Initiation Into the non-dual Dharma.” 

(C) Chư Bồ Tát muốn biết ý kiến của Ngài văn Thù Bồ Tát về Pháp Môn Bất Nhị— 
Bodhisattvyas wanted to know Manjusri's opimions on the “Non Dual Dharma”: Các Bồ 
Tát nói như thế rồi, hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi thế nào là Bổ Tát vào pháp môn không 
ha—After the Bodhisattva had spoken, they asked ManJusri for his opinion on the non- 
dual Dharma. 

(D) Ngài Văn Thù Bồ Tát nói cho chư Bồ Tát biết ý kiến của Ngài về Pháp Môn Bất Nhị— 
Manjusri told Bodhisattvas hís opimons on the “Non Dual Dharma ”: Ngài Văn Thù Sư 
Lợi nói: “Như ý tôi đối với tất cả các pháp không nói, không rằng, không chỉ, không biết, 
xa lìa các vấn đáp, đó là vào pháp môn không hai.”—Manjusri said: “In my opinion, 
when all things are no longer within the province of either word or speech, and of either 
indication or knowledge, and are beyond questions and answers, this 1s Initiation Into the 
non-dual Dharma.” 

(D) Ngài Văn Thù Bồ Tát muốn biết ý kiến của Ngài Duy Ma Cật về Pháp Môn Bất Nhị— 
Manjusri Bodhisattva wanted to know Upasaka Vừnalaktrti”s opinons on the “Non Dual 
Dharma ”: Khi đó ngài Văn Thù Sư Lợi hồi ông Duy Ma Cật rằng: “Chúng tôi ai ai cũng 
nói rồi, đến lượt nhân giả nói thế nào là Bồ Tát vào pháp môn không hai?”-—At that 
time, Manjusri asked Vimalakrrti: “All of us have spoken; please tell us what 1s the 
Bodhisattva”s Initiation into the non-dual Dharma.” 

(E) Thái độ của Cư Sĩ Duy Ma Cật về Pháp Môn Bất Nhị—Upasaka Vừnalakirti? attitude 
øn the “Non Dual Dharma ”: Ông Duy Ma Cật im lặng không nói một lời. Bấy giờ Ngài 
Văn Thù Sư Lợi khen rằng: “Hay thay! Hay thay! Cho đến không có văn tự ngữ ngôn, đó 
mới thật là vào pháp môn không hai.”——Vimalakirti kept silent without saying a word. At 
that, ManJusri exclaimed: “Excellent, excellent; can there be true 1nitiation Into the non- 
dual Dharma until words and speech are no longer written or spoken? 

(F) Hệ quả trực tiếp của Pháp Môn Bất Nhị— Direct Result oƒ the “Non-Dual Dharma ”: 


Œ) 


4533 


Sau khi nói phẩm pháp môn không hai nầy, trong chúng có năm ngàn Bồ Tát đều vào 
pháp môn không hai, chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn—After this initiation into the non-dual 
Dharma had been expounded, fie thousand Bodhisattvas at the meeting were Inifiated 
1nto 1t thereby realizing the patient endurance of the uncreate. 


(B-4) Pháp Môn Lợi Ích Cho Tự Ngã 
The Dharrmna exposttion that is applicable to oneselƒf 


Tổng quan về Pháp Môn Lợi Ích Cho Tự Ngã—An overview oƒ the Dharma exposition 
applicable to oneselƒ: Theo Tương Ưng Bộ Kinh, Phẩm Veludvara, Đức Phật đã dạy về 
Pháp Môn Đưa Đến Bảy Điêu Lợi Ích Cho Tự Ngã. Vị nào thành tựu bẩy điều lợi ích 
này, nếu muốn có thể tuyên bố: “Ta đã đoạn tận địa ngục, đoạn tận khỏi sanh vào loại 
bàng sanh, đoạn tận cõi ngạ quỷ, đoạn tận các ác sanh, ác thú, đọa xứ, được các bậc 
Thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị điểm ố, không bị uế 
nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ. Vị nầy đã đạt quả 
“DỊ Lưu —According to The Connected Discourses of the Buddha, Chapter Veludvara, 
the Buddha taught about the Dharma exposition applicable to oneself. Those who possess 
these below mentioned good qualities. 


(IH) Chỉ tiết về Pháp Môn Lợi Ích Cho Tự Ngã—Details oƒ the Dharma exposifion 


applicable to oneselƒ: 


(A) Thân Hành Thanh Tịnh — Purffied bodily conduct: 


Ù 


Vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: “Ta muốn sống, không muốn chết; muốn lạc, không 
muốn khổ. Nếu có ai đến đoạt mạng sống của ta, một người muốn sống, không muốn 
chết, muốn lạc, không muốn khổ, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý đối với 
ta. Nhưng nếu ta đoạt mạng sống của một người muốn sống sống, không muốn chết, 
muốn lạc, không muốn khổ, như vậy cũng là một việc không khả ái, không khả ý đối với 
người ấy. Một pháp không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp ấy cũng không khả ái, 
không khả ý cho người khác. Và một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời 
sao lại đem cột pháp ấy cho một người khác? Do suy tư như vậy, vị ấy từ bổ sát sanh, 
khuyến khích người khác từ bỏ sát sanh, nói lời tán thán từ bỏ sát sanh. Như vậy về thân 
hành, vị ấy hoàn toàn thanh tịnh—A noble disciple reflects thus: “Ï am one who wishes to 
live, who does not wish to die; I desire happiness and am averse fo suffering. Since I am 
one who wish to live, who do not wish to đdịe; 1ƒ someone were fo take my life, that would 
not be pleasing and agreeable to me. Now If Ï were to take the life of another, of one who 
wIishes to live, who does not w1sh to die, who desires happiness and 1s averse fo suffering; 
that would not be pleasing and agreeable to the other either. What 1s displeasing and 
disagreeable to me 1s displeasing and disagreeable to other too. How can I Inflict upon 
another what 1s displeasing and disagreeable to me?” Having reflected thus, he himself 
abstains from the destruction of life, exhorts others to abstain from the destruction of life, 
and speaks In praise of abstinence from destruction of life. Thus this bodily conduct of his 
1S purified. 


2) 


3) 


4534 


Vị Thánh đệ tử suy tư như sau: “Nếu có ai lấy của không cho của ta, gọi là ăn trộm, như 
vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta lấy của không cho của 
người khác, gọi là ăn trộm, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho người ấy. 
Một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp ấy cũng không khả ái và 
không khả ý cho người khác. Và một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời 
sao lại đem cột pháp ấy cho người khác?” Do suy tư như vậy, vị ấy từ bổ lấy của không 
cho, khuyến khích người khác từ bỏ lấy của không cho, nói lời tán thán từ bổ lấy của 
không cho. Như vậy về thân hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh—A noble disciple 
reflects thus: “If someone were to take from me what I have not given, that 1s, to commIt 
theft, that would not be pleasing and agreeable to me. Now If [ were to take from another 
what he has not gIven, that 1s, to commit theft, that would not be pleasing and agreeable 
to the other either. What 1s displeasing and disagreeable to me displeasing and 
disagreeable to me 1s displeasing and disagreeable to the other too. How can I Inflict 
upon another what 1s displeasing and disagreable to me?” Having reflected thus, he 
1mself abstains from taking what Is not gIven, exhorts others to abstain from taking what 
1s not given. Thus this bodily conduct of his 1s purified. 

Vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: “Nếu ai có tà hạnh với vợ của ta, như vậy là một việc 
không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta có tà hạnh với vợ của người khác, như 
vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho người ấy. Một pháp này không khả ái, 
không khả ý cho ta, thời pháp này không khả ái, không khả ý cho người khác. Và một 
pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời sao ta lại đem cột pháp ấy cho người 
khác?” Do suy tư như vậy, vị ấy tự mình từ bồ tà hạnh trong các dục, khuyến khích người 
khác từ bỏ tà hạnh trong các dục, nói lời tán thán từ bỏ tà hạnh trong các dục. Như vậy 
về thân, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh—A noble disciple reflects thus: “If someone 
were to commit adultery with my wife, that would not be pleasing and agreeable to me. 
Now If I were to commit adultery with the wives of another, that would not be pleasing 
and agreeable to the other either. What 1s displeasing and disageable to me 1s displeasing 
and disagreeable to the other too. How can [ inflict upon another what 1s displeasing and 
disagreeable to me?” Having reflected thus, he himself abstains from sexual misconduct, 
exhorts others to abstain from sexual misconduct. Thus this bodily conduct of his 1s 
purified. 


(B) Khẩu Hành Thanh Tịnh— Purffied verbal conduet: 


Ù 


Vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: “Nếu có ai làm tổn hại lợi ích của ta với lời nói láo, 
như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta cũng làm tổn hại lợi 
ích của người khác với lời nói láo, như vậy cũng là một việc không khả ái, không khả ý 
cho người ấy. Một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp này không khả 
ái, không khả ý cho người khác. Và một pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thời 
sao lại đem cột pháp ấy cho người khác?” Do suy tư như vậy, vị ấy tự mình bỏ nói láo, 
khuyến khích người khác từ bỏ nói láo, nói lời tán thán từ bỏ nói láo. Như vậy về khẩu 
hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh—A noble đisciple reflects thus: “If someone were 
to damage my welfare with false speech, that would not be pleasing and agreeable to me. 
Now I1f I were to damage the welfare of another with false speech, that would not be 
pleasing and agreeable to the other either. What Is displeasing and disagreeable to me 1s 
displeasing and disagreeable to the other too. How can I inflict upon another what 1s 


2) 


3) 


4) 


4535 


displeasing and disagreeable to me?” Having reflected thus, he himself abstains from 
false speech, exhorts others to abstain from false speech, and speaks In pralse of 
abstinence from false speech. Thus this verbal conduct of his 1s purified. 

Một vị Thánh đệ tử suy tư như vầy: “Nếu có ai chia rẽ bạn bè ta bằng lời nói hai lưỡi, 
như vậy là một việc không khẩ ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta chia rế bạn bè 
người khác bằng lời nói hai lưỡi, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho 
người ấy...” (phần còn lại giống như #4). Do suy tư như vậy, vị ấy tự mình từ bỏ nói hai 
lưỡi, khuyến khích người khác từ bỏ nói hai lưỡi, nói lời tán thán từ bỏ nói hai lưỡi. Như 
vậy, về khẩu hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh—A noble disciple reflects thus: “If 
someone were to divide me from my friends by divisive speech, that would not be 
pleasing and agreeable to me. Now I1f I were to divide another from his friends by 
divisive speech, that would not be pleasing and agreeable to the other either...” (the rest 
remains the same as in #4). Thus this verbal conduct of his 1s purified. 

Vị Thánh đệ tử suy nghĩ như vây: “Nếu có ai đối xử với ta bằng thô ác ngữ, như vậy là 
một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta cũng đối xử với người khác 
bằng thô ác ngữ, như vậy cũng là một việc không khả ái, không khả ý cho người ấy. Và 
một pháp không khả ái... đem cột pháp ấy vào cho một người khác?” (phần còn lại cũng 
giống như phần còn lại của #4). Do suy tư như vậy, tự ấy tự mình từ bỏ thô ác ngữ, 
khuyến khích người khác từ bỏ thô ác ngữ, nói lời tán thán từ bỏ thô ác ngữ. Như vậy, về 
khẩu hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh—A_ noble disciple reflects thus: “lf someone 
were to address me with some harsh speech, that would not be pleasing and agreeable to 
me. Now I1f I were to address another with harsh speech, that would not be pleasing and 
agreeable to the other either...” (the rest remains the same as in #4). Thus this verbal 
conduct 1s purified. 

Vị Thánh đệ tử suy tư như vầy: “Nếu có ai đối xử với ta bằng lời tạp ngữ phù phiếm, như 
vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta cũng đối xử với người 
khác lời tạp ngữ phù phiếm, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho người 
ấy. Và một pháp không khả ái, không khả ý cho ta, thời pháp ấy cũng không khả ái, 
không khả ý cho người khác... đem cột pháp ấy cho người khác?” Do suy tư như vậy, vị 
ấy tự mình từ bỏ lời nói phù phiếm, khuyến khích người khác từ bổ lời nói phù phiếm, 
tán thán từ bỏ lời nói phù phiếm. Như vậy, về khẩu hành, vị ấy được hoàn toàn thanh 
tnh—A noble disciple reflects thus: “If someone were to address me with frivolous 
speech and Idle chatter, that would not be pleasing and agreeable to me. Now 1f Ï were to 
address another with frivolous speech and idle chatter, that would not be pleasing and 
agreeable to the other either. What Is displeasing and disagreeable to me 1s displeasing 
and disagreeable to the other too. How_ can [ Inflict upon another what 1s displeasing and 
disagreeable to me?” Having reflected thus, he himself abstains from 1dle chatter, exhorts 
others to abstain from idle chatter, and speak In praise of abstinence from idle chatter. 
Thus this verbal conduct of his 1s purified. 


4536 


(B-5) Pháp Môn Giải Thoát 
ĐDoor 0ƒ liberatfion 


(D)_ Nghĩa của Pháp Môn Giải Thoát— The meanings oƒ the Door oƒ Release: 


Ù 


2) 


3) 


Cửa giải thoát, giai đoạn thiển quán làm vắng lặng khái niệm hay ao ước (không, vô 
tướng và vô nguyện)—The stage of meditation characterized by vacuity and absence of 
perception or wishes. 

Quán hết thảy các pháp đều do nhơn duyên hòa hợp mà sanh ra, không có tự tính (nếu 
thành đạt như vậy là mình đang bước vào cổng giải thoát)—The gate of salvation or 
deliverance by the realization of the immaterial, 1.e. that the ego and things are formed of 
elements and have no reality in themselves; one of the three delIverances. 

Theo Phật giáo Đại thừa, cửa giải thoát của Bồ Tát nằm ngay bên trong tự tánh, chứ 
không phải bên ngoài. Cửa mở rộng bằng tu tập Lục Ba La Mật và trì giới cụ túc— 
According to the Mahayana Buddhism, Bodhisattva door of liberation 1s within our self- 
nature, not outside. The door open through practice, cultivation of the paramitas and 
holding the complete precepts. 


(H) Pháp Môn Giải Thoát —Doors 0ƒ Emancipation: 
(A) Nhị giải thoát Môn— Two Doors 0ƒ emanicipation: 


l) 


2) 


Trí môn: Wisdom gate—Cửa trí của Phật, đi thẳng vào tự mình giải thoát—Buddha- 
wisdom gate, which directs to the enlightenment of self. 

Bi môn: Pity gate—Cửa Bi của Phật đi vào cứu độ chúng sanh—Buddha-pity gate, which 
directs to the salvation of others. 


(B) Ba đối tượng quán chiếu dẫn tới giải thoát— Three subjects or objects oƒ the meditation 


Ù 


2) 


3) 


that lead toward liberation: Vimokshatraya (skÐ). 

Không: Sunyata (skt)——Emptiness—Hiểu được bản chất của vạn hữu vốn không nên làm 
cho cái tâm không, cái tôi không, cái của tôi không, khổ không, là giải thoát—To empty 
the mind of the Ideas of me, mine and sufferings which are unreal. 

Vô Tướng: Animita (skt—Đoạn trừ mọi hình tướng bên ngoài là giải thoát— 
Signlessness (having no-signs)—To get rid of the idea of form, or externals. There are no 
obJects to be perceived by sense-organs. 

Vô Nguyện: Apranihita (skt)——Wishlessness (desirelessness)—Đoạn trừ tất cả mọi mong 
cầu cho đến khi nào không còn một mảy may ham muốn hay cố gắng để đạt được bất cứ 
thứ gì là giải thoát—To get rid of all wishes or desires until no wish of any kind 
whatsoever remains In the cultivatorˆs mind, for he no longer needs to strive for anything. 





(C) Mười Cửa Giải Thoát Của Chư Đại Bồ Tát— Ten kinds oƒ doors oƒ liberation oƑ Great 


Enlightening Beings: 


(C-1)Tổng quan về Bồ Tát giải thoát môn—An overview oƒ Bodhisattva door oƒ liberation: 


Cửa giải thoát của chư Bồ Tát nằm trong tự tánh của mỗi chúng ta. Cửa ấy mở ra cho 
chúng ta qua tu tập Ba La Mật và trì giữ giới luật. Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười cửa giải thoát của chư Đại Bồ tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được môn 
giải thoát vô thượng của Như Lai—Bodhisattva door of liberation ¡is within our self- 
nature, not outside. The door open through practice, cultivation of the paramitas and 
holding precepts. According to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten 


4537 


kinds of doors of liberation of Great Enlightening Beings. Enlightening Beings who abide 
by these can attain the supreme door of liberation of Buddhas. 


(C-2)Chỉi tiết về Bồ Tát giải thoát môn— Details oƒ Bodhisattva door oƒ liberation: 


Ũ 
2) 


3) 
4) 
5) 
6) 
7 


8) 


3) 


Môn giải thoát một thân cùng khắp tất cả thế giới: Pervading all worlds with one body. 
Môn giải thoát thị hiện vô lượng những loại sắc tướng nơi tất cả thế giới: Showing 
Infinite various forms in all worlds. 

Môn giải thoát đem tất cả thế giới vào một cõi Phật: Putting all worlds in one Buddha- 
fñield. 

Môn giải thoát khắp gia trì tất cả chúng sanh giới: Universally supporting all realms of 
sentient beings. 

Môn giải thoát dùng thân trang nghiêm của tất cả Phật đầy khắp tất cả thế giới: Filling 
all worlds with the adornment bodies of all Buddhas. 

Môn giải thoát trong thân mình thấy tất cả thế giới: Seeing all worlds in one”s own body. 
Môn giải thoát trong một niệm qua tất cả thế giới: Seeing all worlds through one thought. 
Môn giải thoát thị hiện tất cả Như Lai xuất thế: Showing the emergence of all Buddhas 
1n one world. 

Môn giải thoát một thân đầy khắp cả pháp giới: Eilling all worlds with one body. 





10) Môn giải thoát trong một niệm thị hiện tất cả Phật du hí thần thông: Showing the free 


play of spiritual powers of all Buddhas In a single Instant. 


(B-6) Pháp Môn Nhẫn Nhục 
Dharma Gate 0ƒ Patience 


(D Nghĩa của Pháp Nhẫn— The meanings oƒ Dharmakshanti: 


Ù 


2) 


3) 


Pháp nhẫn là chấp nhận sự khẳng định rằng tất cả các sự vật là đúng như chính chúng, 
không phải chịu luật sinh diệt là luật chỉ được thù thắng trong thế giới hiện tượng tạo ra 
do phân biệt sai lầm: Dharmakshanti means acceptance of the statement that all things 
are as they are, not being subJect to the law of birth and death, which prevails only in the 
phenomenal world created by our wrong discrimination. 

Pháp Nhẫn là sự nhẫn nại đạt được qua tu tập Phật pháp có khả năng giúp ta vượt thoát 
ảo vọng. Cũng là khả năng kham nhẫn những khó khăn bên ngoài: Patience attained 
through dharma to overcome 1llusion. Also, ability to bear patiently external hardships. 
Thời kỳ nhẫn nhục, ý nói các bậc đã chứng ngộ chân lý, bậc thứ sáu trong bảy bậc hiển, 
hay vị thứ ba trong tứ thiện căn—The method or stage of patience, the sixth of the seven 
stages of the Hinayana In the attainment of Arahanship or sainthood, or the third of the 
four roots of goodness. 


(H)Pháp Môn Nhẫn Nhục—Dharma door oƒ patience: Pháp môn Nhẫn Nhục là một trong 


sáu pháp Ba La Mật, nhẫn nhục vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta tu tập toàn thiện pháp 
môn nhẫn nhục, chúng ta sẽ chắc chắn hoàn thành đạo quả. Thực tập pháp môn nhẫn 
nhục, chúng ta chẳng những không nóng tánh mà còn kham nhẫn mọi việc—The Dharma 
door of patlence is among the six paramitas, the Dharma door of patlence 1s very 
Important. If we cultivate the Dharma door of patience to perfection, we wIll surely reach 


4538 


an accomplishment. To practice the Dharma door of patlence, one must not only be hot 
tempered, but one should also endure everything. 


(HI)Vô Sanh Pháp Nhẫn— Dharma ogƒ non-appearance: Anutpatti-kadharmakshanti (skt)— 


Œ) 


Insight into the non-origination of đharmas—Nhẫn đạt được qua hiểu biết rằng tất cả mọi 
hiện tượng đều không sanh. Sự hiểu biết về tánh không và vô sanh của chư Bồ Tát, 
những vị đã đạt được Bát Địa hay Bất Thối Địa. Giai đoạn thiển định kham nhẫn, trong 
giai đoạn nầy sự trổi dậy về ảo tưởng hiện tượng đều chấm dứt nhờ bước được vào thực 
chứng tánh không của vạn pháp. Đây là nhận ra rằng không có cái gì đã được sinh ra hay 
được tạo ra trong thế giới nầy, rằng khi các sự vật được thấy đúng như thực từ quan điểm 
của cái trí tuyệt đối, thì chúng chính là Niết Bàn, là không bị ảnh hưởng bởi sinh diệt 
chút nào cả. Khi người ta đạt đến “Bất Khởi Pháp Nhẫn” thì người ta thể chứng cái chân 
lý tối hậu của Phật giáo—Realization of the Dharma of non-appearance. Calm rest, as a 
Bodhisattva, in the assurance of no rebirth. Tolerance of non-birth (Insight Into the non- 
arising of dharmas. Insight Into the non-substantial nature of all phenomenal exIstence). 
Tolerance that comes from the knowledge that all phenomena are unborn. Insight Into 
emptiness, the non-originaton or birthlessness of things or beings realized by 
Bodhisattvas who have attained the eight stages to Buddhahood. When a Bodhisattva 
realized this Insight, he has atfained the stage of non-retrogression. The stage of 
endurance, or patlent meditation, that has reached the state where phenomenal illusion 
ceases to arise, through entry into the realization of the Void, or noumenal of all things. 
Thịs 1s the recognition that nothing has been born or created in this world, that when 
things are seen from the point of view of absolute knowledge, they are Nirvana 
themselves, are not at all subJect to bình and death When one gains 
“Anutpattikadharmakshanti”, one has realized the ultimate truth of Buddhism. 


(B-7) Pháp Môn Thiền Định 
Methods oƒ meditation 


Tổng quan về Pháp Môn Thiên Định—An overview 0ƒ the Zen Door: Theo Phật giáo 
Đại thừa, cửa giải thoát của Bồ Tát nằm ngay bên trong tự tánh, chứ không phải bên 
ngoài. Tuy nhiên, Thiển Môn cũng mở rộng bằng cách tu tập Lục Ba La Mật và trì giới 
cụ túc. Đây là một trong sáu diệu môn hay sáu pháp môn kỳ diệu cho người tu Phật, trở 
về với chính mình để biết cái tâm năng quán là không có thật. Pháp môn hay tông chỉ 
nhà Thiển được tìm thấy trong Như Lai Thiễn trong các kinh điển, và Tổ Sư Thiển hay 
Đạt Ma Thiền được Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền sang Trung Quốc (phép thiển mầu nhiệm 
được truyền cho nhau bằng tâm ý giữa các vị tổ sư). Nói chung, có ba kiểu thiền: Tịnh 
Chỉ, Quán Tưởng và Thiển Hành. Tịnh chỉ là an tâm tịnh, Quán tưởng là chú tâm vào 
một đối tượng, còn Thiển hành là khi chúng ta đi chúng ta tập trung tư tưởng vào cử động 
của chân và luôn tỉnh thức—According to the Mahayana Buddhism, Bodhisattva door of 
liberation 1s within our self-nature, not outside. However, the Zen Door also opens 
through practice, cultivation of the paramitas and holding the complete precepts. Thịs 1s 
one of the six wonderful strategies or doors for Buddhist cultivafors, 1.e. to realize by 


4539 


Introspection that the thinker, or infrospecting agent, is unreal. Methods of mystficIlsm as 
found ¡in the dhyanas records in the sutras (Tathagata-dhyanas) and traditional dhyana, or 
the intuitional method broupht to China by Bodhidharma. Generally speaking, there are 
three kinds of meditation: Samatha, Vipassana and Walking meditation. Samatha means 
Stilling or Calming the mind, Vipassana means focusing the mind on an obJect. Walking 
meditaton means when we walk, we concentrate on the movement of the feet and 
always stay mindfulness—See Lục Diệu Môn ¡in Chapter 150 (B-2) (II), and Thiền Quán 
1n Chapters 60 and 61. 


(II) Chỉ tiết về Pháp Môn Thiên Định— Details oƒ the Zen Door: See Chapter 60. 


(HI)Pháp Môn Thiên Định theo Lục Tổ Huệ Năng— The Zen Door according to the Sixth 


Ù 


2) 


Patriarch Hui-Neng: Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy——According to 
the Platform Sutra of the Sixth Patriarch's Dharma Treasure, the Sixth Patriarch, Hui- 
Neng, taught: 

“Pháp môn tọa thiển nầy vốn không chấp nơi tâm, cũng không chấp nơi tịnh, cũng chẳng 
phải chẳng động. Nếu nói chấp tâm, tâm vốn là vọng; biết tâm như huyễn nên không có 
chỗ để chấp vậy. Nếu nói chấp tịnh, tánh người vốn là tịnh, bởi vì vọng niệm che đậy 
chơn như, chỉ cần không có vọng tưởng thì tánh tự thanh tịnh. Khởi tâm chấp tịnh trở lại 
sanh ra cái tịnh vọng. Vọng không có chỗ nơi, chấp ấy là vọng; tịnh không có hình tướng 
trở lại lập tướng tịnh, nói là công phu, người khởi kiến giải nầy là chướng tự bản tánh trở 
lại bị tịnh trói. — “he door of siting in Ch'an consists fundamentally of attaching 
oneself neither to the mind nor to purIfy; 1t 1s not non-movement. One might speak of 
becoming attached to the mind, and yet the mind 1s fundamentally false. You should 
know that the mind 1s like an i1llusion and, therefore, there 1s nothing to which you can 
become attached. One might say that to practice Chan 1s to attach oneself to purity, yet 
the nature of people 1s basically pure. It is because of false thinking that the True 
Suchness 1s obscured. Simply have no false thinking, and the nature wIll be pure of Itself. 
lf attachment to purify arises In your mind, a deluded idea of purity wIll result. What 1s 
delusory does not exist, and the attachmernt Is false. Purity has no form or mark and yet 
there are those who set up the mark of purity as an achievement. Those with this view 
obsfruct theIr own original nature and become bound by purity.” 

“Nầy thiện tri thức! Sao gọi là tọa thiển? Trong pháp môn nầy không chướng không ngại, 
ngoài đối với tất cả cảnh giới thiện ác tâm niệm chẳng khởi gọi là tọa, trong thấy tự tánh 
chẳng động gọi là thiển. Nầy thiện tri thức, sao gọi là thiển định? Ngoài la tướng là 
thiển, trong chẳng loạn là định. Ngoài nếu chấp tướng, trong tâm tức loạn; ngoài nếu lìa 
tướng, tâm tức chẳng loạn. Bản tánh tự tịnh tự định, chỉ vì thấy cảnh, suy nghĩ cảnh tức là 
loạn; nếu thấy các cảnh mà tâm chẳng loạn ấy là chơn định vậy. Nầy thiện tri thức! 
Ngoài la tướng tức là thiển, trong chẳng loạn tức là định, ngoài thiển trong định, ấy gọi 
là thiển định. Kinh Bồ Tát Giới nói: “Bản tánh của ta vốn tự thanh tịnh. Nây thiện tri 
thức! Trong mỗi niệm tự thấy được bản tánh thanh tịnh, tự tu, tự hành, tự thành Phật 
đạo.”—“Good Knowing Advisors, what 1s meant by “sitting in Ch?an?” In this obstructed 
and unimpeded Dharma-door, the mind”s thoughts do not arise with respect to any good 
or evil external state. That 1s what 'sitting' 1s. To see the unmoving self-nature inwardly 1s 


Œ) 


4540 


Ch'an. Good Knowing Advisors, what 1s meant by Ch'an concentration? Being separate 
from external mark 1s “Ch°an.` Not being confused inwardly 1s “concentration.` lf you 
become attached to external marks, your mind will be confused inwardly. lÝ you are 
separate from external marks, Inwardly your mind will be unconfused. The original 
nature 1s naturally pure, In a natural state of concentration. Confusion arises merely 
because states are seen and attended to. If the mind remains unconfused when any state 
1S encountered, that 1s true concentration. Good Knowing Advisors, being separate from 
all external marks 1s Ch°an and being inwardly unconfused 1s concentration. External 
Ch'an and inward concentration are Ch'an concentration. The Vimalakirti Sutra says, 
“Just then, suddenly return and regain the original mind.” The Bodhisattva-Sila Sutra says, 
“Our basic nature 1s pure of Itself." Good Knowing Advisors, in every thoupht, see your 
own clear and pure original nature. Cultivate, practice, realize the Buddha Way.” 


(B-8) Quán Tưởng Môn 
Visualization Method 


Tổng quan về Quán Tưởng Môn—An overview 0ƒ the Visualisation Method: Theo Hòa 
Thượng Thích Thiển Tâm trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, quán tưởng là như 
trong Quán Kinh dạy: “Chư Phật Như Lai là thân pháp giới, vào trong tâm tưởng của tất 
cả chúng sanh. Cho nên khi tâm các bạn tưởng Phật, thì tâm ấy chính là 32 tướng tốt, 80 
vẻ đẹp tùy hình, tâm ấy là tâm Phật, tâm ấy chính là Phật. Biển chánh biến tri của Phật 
từ nơi tâm tưởng mà sanh. Vì thế các bạn phải nhớ nghĩ và quán tưởng kỹ thân Đức Phật 
kia.”—According to Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Pure Land Buddhism, 
visualizaton Method, ¡1s explained as follows In the Meditation Sutra: “Every Buddha, 
Tathagata, 1s One who 1s a Dharma realm Body and enters Into the Mind of all beings. 
For this reason when you perceive the Buddha-state In your Minds, this indeed 1s the 
Mind which possesses the thirty-two signs of perfection and the eighty minor marks of 
excellence. It Is the Mind that becomes Buddha; ¡indeed, ¡t ¡is the Mind that is Buddha. 
The ocean of true and universal knowledge of all the Buddhas 1s born of Mind and 
thought. For this reason, you oupht to apply your Mind with one thought to the medifation 
on that Buddha. 


(II)Chỉ tiết về Quán Tưởng Môn— Details oƒ the Visuahzation Method: 


Ù 


Thiên Thai sớ nói mấy chữ “Chư Phật Như Lai” sắp xuống, là thuyết minh tất cả chư 
Phật; lại nói mấy chữ “Phải nhớ nghĩ” sắp xuống, là chỉ cho quán tưởng riêng Đức Phật 
A Di Đà, pháp giới thân là pháp thân của Báo Phật. Tâm chúng sanh tịnh, pháp thân tự 
hiện, nên gọi là “vào;” như khi vầng hồng nhật mọc lên tất bóng hiện xuống trăm sông. 
Đây là chỉ cho Phật thân tự tại, có thể tùy vật hiện hình vậy. Lại “pháp giới thân” là chỉ 
cho thân Phật, khắp tất cả chỗ, lấy pháp giới làm thể. Khi hành giả chứng được môn 
Quán Phật Tam Muội nầy, giải nhập tương ưng, nên nói “vào trong tâm tưởng.” “Tâm 
nầy là Phật” là Phật nguyên vẫn không, nhân chúng sanh tâm tịnh mới có, sợ e người 
hiểu lầm cho rằng bỗng nhiên mà có, nên mới nói “là Phật.” Mới khởi tu quán nên nói 
“làm,” sự tu đã thành nên gọi “là”: According to the Tien-T”ai Treatise, the passage 


2) 


3) 


4541 


beginning from “Every Buddha, Tathagata” refers to all Buddhas. The passge beginning 
with “You oupht to apply your Minds,` etc., refers specifically to meditation on Buddha 
Amitabha. The Dharma Realm Body 1s the Dharma Body of the Reward Buddha. If the 
Minds of sentient beings are pure, the Dharma Body reveals Ifself. Thus, the word “enter” 
1s used. This 1s similar to the brilliant sun; when 1t rIses, I1ts Image appears In a multitude 
Of rivers. This 1s to indicate that the Buddha Body is free and unimpeded and can 
manifest 1tself according to the obJect. Moreover, the “Dharma Realm Body' refers to the 
Buddha Body, appearing everywhere, taking the Dharma Realm as 1s nature. When the 
practitioner achieves this Buddha Visualization Samadhi, his understanding and actions 
(noumenon and phenomenon) I1nterpenetrate and become one. This 1s expressed in the 
words “enters into the Minds of all beings.` “[t is the Mind that becomes Buddha” means 
that the Buddha has always been Inherently empty and void. Because the Minds of 
sentient beings are pure, Buddha exists. Indeed, ¡t is the Mind that 1s Buddha. Since 
people might misunderstand what was said previously and think that the Buddha has 
Spontaneously come Into existence, the words “1s Buddha” are used. The word “become' 
Iindicates the beginning of visualization, while the word “is” means that visualization has 
been accomplished. 

Diệu Tông Thích nói: “Muốn tưởng thân Phật phải hiểu rõ quán thể. Thể đó là bản giác; 
từ nơi đây mà khởi thành pháp quán. Bản giác là thân pháp giới của chư Phật, vì chư 
Phật không sở chứng chi khác, toàn chứng bản tánh của chúng sanh. Nếu thỉ giác có 
công, bản giác mới hiển, nên nói “pháp thân từ nơi tâm tưởng mà sanh.” Lại Đức Di Đà 
cùng tất cả chư Phật đồng như một pháp thân, một trí huệ, sự ứng dụng cũng như vậy. 
Hiển được thân Đức Di Đà tức là hiển được thân chư Phật, tỏ được thân chư Phật tức là 
lộ được thể Di Đà. Cho nên trong văn kinh nói rộng qua chư Phật để kết về sự quán 
tưởng Đức A Di Đà. Từ mấy chữ “thân pháp giới” trở xuống là nói về sự giao cảm của 
đạo cảm ứng và ước về lý giải nhập tương ưng —Another commentary states: “To 
visualize the Buddha”s body, you should clearly understand the nature of visualization. 
That nature 1s self-enlightenment. Visualization methods are developed from there. Self- 
enlightenmernt 1s the Dharma Realm Body of the Buddhas because what the Buddhas 
have completely attained is nothing other than the Self-Nature of sentient beings. Only 
when the “tnmtial enlightenment” 1s meritorious does “self-enlightenment” appear. This 1s 
the meaning of the words “the Dharma Realm Body 1s born of Mind and thought.” 
Moreover, Amitabha Buddha and all Buddhas possess the same Dharma Body, the same 
wisdom and the same capacities and functions. When the body of Amitabha Buddha 1s 
manifested, the bodies of all Buddhas are manifested; when the bodies of the Buddhas 
are understood, the nature of Amitabha Buddha 1s revealed. Therefore, the Meditation 
Sutra refers broadly to all Buddhas In order to end in the visualizaton of Amitabha 
Buddha. “From the words “Dharma Realm Body” on, the Sutra refers to the mutual 
response between the Buddhas and the practitioner and the “nterpenetration” between 
understanding and action (theory and practice). 

Đại Sư Dung Tâm đã phê bình về hai lời giải trên như sau: “Nếu không có lời giải trước, 
thì môn quán tưởng ấy không phải là quán Phật; như không có lời giải sau, e hành giả 
hiểu lầm rằng thể của chúng sanh và Phật khác nhau, nên hai lối giải đã tác thành cho 
nhau mà thuyết minh thuyết Quán Pháp vậy.”—Commenting on these two explanations, 


4542 


Elder Master Dung Tâm has writen: “Without the first explanation, the above 
vIisualization would not be a meditation on the Buddha. Without the second explanation, 
the practitioner could misunderstand and think that the nature of sentlent beings 1s 
diferent from that of the Buddhas. The two explanatons are complemenftary In 
elucidating the Visualization method.” 

*. See Chapters 60, 61, 136 and 151. 


(C) Phổ Môn 
Samanta-mukuha (skt) 


(D Phổ Môn: Samanta-mukuha (skt)—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phổ Môn là cửa phổ biến, 
hay qua cửa nầy người ta có thể thống nhiếp tất cả các pháp, hay là một môn có nhất 
thiết môn. Qua cửa nầy, không có cái gì giới hạn Phật và Bồ Tát, thị hiện dưới mọi hình 
thức để cứu độ chúng sanh—According to The Flower Adornment Scripture, universal 
door, the opening 1nto all things, or universality; the universe 1n anything; the unlimited 
door s open to a Buddha, or Bodhisattva, and the forms in which he can reveal himself. 


(II) Thập Phổ Môn: The ten universals of a bodhisattva: 

1) Từ bi phổ: Universal pity and loving-kindness. 

2) Hoằng thệ phổ: Vow of universal salvation. 

3) Tu hành phổ: Accordant action. 

4) Đoạn hoặc phổ : Universal cutting off of delusions. 

5)_ Nhập pháp môn phổ: Freedom of entry into all forms of truth. 

6)_ Thần thông phổ: Universal superhuman powers. 

7) Phương tiện phổ: Universal accordance with conditions of the receptivity of others. 
8) Thuyết pháp phổ: Powers of universal explication of the truth. 

9) Cúng dường chư Phật phổ: Power of universal service of all Buddhas. 
10) Thành tựu chúng sanh phổ: The perfecting of all beings universally. 


Phật Ngôn: 


Muốn lìa xa ác tưởng hãy thường nghĩ tới bất tịnh. Hãy trừ hết ái dục, đừng để ác ma buộc 
ràng—He who wants to subdue evil thoughts, should meditate on the impurifles of the body. 
Be mindful to make an end of craving, and to stop Mara”s bond (Kính Pháp Cú —The 
Dammapada Sutta 350). 


Bước tới chỗ cứu cánh thì không còn sợ hãi; xa lìa ái dục thì không còn nhiễm ô: nhổ lấy mũi 
tên sanh hữu thì chỉ còn một thân nầy là cuối cùng, không bị tiếp tục sanh nữa—He who has 
reached the goal, without fear, without craving and without desire, has cut off the thorns of 
life. This 1s his final mortal body (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 351). 


4543 


CHƯƠNG MỘT TRĂM NĂM MƯƠI MỐT 
CHAPTER ONE HUNDRED FIFTY-ONE 


Tịnh Độ 
Sukhavafi 
Pure Land 


(A) Tổng quan về Tịnh Độ— An overview oƒ the Pure Land 

(B) Sơ Lược Lịch Sử Tịnh Độ—A Sumunary oƒ the Pure Land History 

(C) Nghĩa của Tịnh Độ— The meanings oƒ Sukhavati 

(D) Triết Lý Tịnh Độ— The Philosophy oƒ the Pure Land 

(E) Có Phải Đúc Phật A Di Đà là một Thượng Đế Toàn Năng hay không?—Is Amitabha an 
All-powerƒul God ? 

(F) Sự Thù Thắng của Tây Phương Tịnh Độ— Extraordinary Conditions oƒ The Western 
Pure Land 

(G) Những đặc điểm của Tịnh Độ— Some special characteristics oƒ the Pure Land 

(H) Kinh điển chính của Tịnh Độ Tông— The Pure Land?s main texfs 

( KinhA Di Đà—Sukhavafi-vyuha Sutra (sktf) 

(H) Kinh Vô Lượng Thọ— Sutra oƒ the Amitabha Buddha. 

(HI)Kinh Quán Vô Lượng Thọ (Amitayurdhyana-sutra). 

(LU Các cối Tịnh Độ— Dƒƒƒerent Pure Lands 

(l) Cối Đông Độ của Đức A Súc Bệ Phật— Eastern Pure Land oƒ Aksobhya Buddha. 

(H) Nam Phương Tịnh Độ— Southern Pure Land. 

(HH)Cối Tây Phương Tịnh Độ của Đúc Phật A Di Đà—Western Pure Land o‡ Amitabha 
Buddha: 

1. An lạc quốc— Happy Land.. 

2. Cõi Tây Phương Tịnh Độ chủ trì bởi Đức Phật A Di Đà —Pure Land, Paradise oƒ the 
West, presided over by Amitabha. 

(IV)Bắc Phương Tịnh Độ— Northern Pure Land. 

() Đức Phật dạy về cõi Tịnh Độ của chư Bồ Tát—The Buddha taught about the 
Bodhisattvas° Pure Lands 

(K) Tịnh Độ Chân Tông— The Jodo-Shin 

(L) Tịnh Độ Nhị Hoành— Two ways 0ƒ affaiming liberation im the Pure Land 

(M) Liên Trì Hải Hội—Ocean-Wide Lofus Assembly 

(N) Nhị Hạnh Vãng Sanh— Two practices that leqd to rebirth in the Pure Land 

L  Yễm Ly Ngũ Dục—Practice oƒ disgust oƒ the five desires. 

HỆ Hân Nguyện—Joyous Vows. 

(O) Tam Chủng Vãng Sanh— Three categories 0ƒ rebirth in the Pure Land 

(I) Tổng quan về Tam Chẳng Vãng Sanh—An overview oƒ the Three Categories oƒ Rebirth in 
the Pure Land. 


4544 


(IH) Chỉ Tiết về Tam Chủng Vãng Sanh— Details oƒ the Three Categories oƒ Rebirth in the 
Pure Land. 

(P) Ba Điều Thống Thiết Tự Trách Của Người Tu Pháp Môn Tịnh Độ— Three things that 

practiioners would bifterly reproach themselves 

(I) Tổng quan về Ba Điều Thống Thiế—An overview oƒ the three things that practitioners 

would biterly reproach themselves. 

(IH) Chỉ tiết về Ba Điều Thống Thiế—Details oƒ the three things that practitioners would 

bifterly reproach themselves. 

1)_ Báo Ân—Repaying one`s obligation.. 

2)_ Chí Quyết Định— The Resolute WiH. 

3)_ Câu Sự Ứng Nghiệm—Seeking an Auspicious Ñesponse. 

(Q) Ba Lý Do Hành Giả Niệm Phật Không Được Nhứt Tâm Bất Loạn— Three causes which 

practiioners 0ƒ Buddha Recitation cannot aqchieve “one-poinfedness 0ƒ mind ” 

(I) Tổng quan về Nhất Tâm Bất Loạn—An overview oƒ “One-pointedness oƒ Mind”. 

(H) Chỉ Tiết về Ba Lý Do Hành Giả Niệm Phật Không Được Nhứt Tâm Bất Loạn— Details 
oƒ the Three causes which practHiftioners oƒ Buddha Recitation cannot achieve “one- 
pointedness oƒ mmind”. 

(R) Ba Lý Do Hành Giả Niệm Phật Không Nguyện Vãng Sanh Về Đâu Suất Thiên— Three 

reasons that practttioners do not vow fo have rebirth in the Tushita Heaven 

(S) Tam Lý Tâm Duyên Quyết Định— Three Reasons oƒ Determination 

(T) Ba Nguyên Do Niệm Hồng Danh Phật A Di Đà ĐỂ Cầu Vãng Sanh Cực Lạc— Three 

reasons for Buddhists to seek rebirth im the Land oƒ UHimate Bliss 
( Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu—According to Most 
Venerable Thích Thiên Tâm in The Pure Land Buddhism in Theory and Practice: 

(A) Tổng quan về Ba Nguyên Do Niệm Hồng Danh Phật A Di Đà cầu Vãng Sanh Cực Lạc— 
An overview oƒ Three reasons for Buddhists to seek rebirth in the Land oƒ Ulimate Bliss. 

(B) Chỉ tiết về Ba Nguyên Do Niệm Hồng Danh Phật A Di Đà cầu Vãng Sanh Cực Lạc— 
Details oƒ Three reasons for Buddhists to seek rebirth in the Land oƒ Ultimate Bliss. 

(H) Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Tịnh Độ Thập Nghỉ Hoặc Vấn Luận— 
According to Most Venerable Thích Thiên Tâm in the Treatise on the Ten Doubis: 

(A) Tổng quan về Ba Nguyên Do Niệm Hồng Danh Phật A Di Đà cầu Vãng Sanh Cực Lạc— 
An overview oƒ Three reasons for Buddhists to seek rebirth in the Land oƒ Ulimate Bliss. 

(B) Chỉ tiết về Ba Nguyên Do Niệm Hồng Danh Phật A Di Đà câu Vãng Sanh Cực Lạc— 
Details oƒ Three reasons for Buddhists to seek rebirth in the Land oƒ Ultimate Bliss. 

(U) Ba Lý Do Ma Sự Phát Sanh— Three reasons ƒor demonic obstrucfions 

(V) Ba Mối Nghỉ Của Phật Tử Về Tịnh Độ— Three doubts oƒ practiioners about the Pure 
Land 

(W) Tam Môn Tịnh Độ— Three mmethods in the Pure Land cultivation 

(I) Tổng quan về Tam Môn Tịnh Độ—An overview oƒ the Three Methods in the Pure Land 
Cultivation. 

(H)Chỉ Tiết về Tam Môn Tịnh Độ—Deltails oƒ the Three Methods in the Pure Land 
Cultivafion: 

A.. Đệ Nhất Môn là pháp môn Quán Tưởng— First Method, Visualization Method. 

B._ Pháp môn Ức Niệm—Recollection method: 


4545 


1) Lý Nhất Tâm— One-pontedness oƒ Mind on noumenal level: 

2) Về “sự ức niệm,” như trong Kinh Lăng Nghiêm. 

€ Đệ Tam Môn là pháp môn Chúng Hạnh The Third Method, method of “Sundry 
Practices: 

l) Nguyện Lực Vãng Sanh—Seeking rebirth through the power 0Ÿ vows: See Nguyện Lực 
Vãng Sanh in Chapter 8S. 

2) Tâm Lực Vãng Sanh —Achieving rebirth through Mind-power: See Tâm Lực Vãng Sanh in 
Chapter 86. 

3) Thân Lực Vãng Sanh—Achieving rebirth through spiritual power: See Thân Lực Vãng 
Sanh in Chapter 68. 

4) Phước Lực Vãng Sanh—Achieving rebirth through the power oƒ qccwmulated merifs: See 
Phước Lực Vãng Sanh in Chapter 6ä. 

(X) Ba Thí Dụ Về Sự Ngộ Đạo Còn Bị Thối Thấ—Three analogies concerning 
retrogression 0ƒ pracHfioners 

(I) Tổng quan về Ba Thí Dụ Về Sự Ngộ Đạo Còn Bị Thối Thấ—An overview oƒ Three 
analogies concerning retrogression 0ƒ prqctitiOners. 

(I)Chi tiết về Ba Thí Dụ Về Sự Ngộ Đạo Còn Bị Thối Thất— Details oƒ Three analogies 
CONC€rning ret†rogression oƒ pracHfioners. 

(Y) Bốn Cách Đối Trị Tham Sân Si— Four basic ways to subdue greed anger and delusion 

(I) Tổng quan về Bốn Cách Đối Trị Tham Sân Si—An overview oƒ Four basic ways to subdue 
greed anger and delusion. 

(II) Chỉ tiết về Bốn Cách Đối Trị Tham Sân Si— Details oƒ Four basic ways to subdue greed 
anger and delusion. 

(Z) Năm Đề Nghị Của Đức Phật Ích Lợi Thực Tiễn Cho Hành Giả Tịnh Độ—Five 
practical suggestions given by the Buddha 

(AA) Năm Điểm Phải Biết Tự Xét Lấy Mình Của Người Tu Tịnh Độ— Five pois any 
Pureland practitioner should know how to reflect on one 's selƒf 

(BB) Năm Nhân Duyên Khiến Người Vãng Sanh Tịnh Độ Không Thối Chuyển— Five 
reasons 0ƒ non-refrogression ƒor those who are reborn in the Pure Land 

(CC) Tám điều cốt yếu của người tu Tịnh Độ—Eight crucial elements for Pure Land 
cuÏfivafors 

(DD) Sự phối hợp giữa Tịnh Độ và Thiên— The Combination between Pure Land and Zen 

(I) Tổng quan về sự phối hợp giữa Thiền và Tịnh Độ— An overview oƒ the combination oƒ Zen 
and Pure Land. 

(H) Bốn sự phối hợp giữa Tịnh Độ và Thiền của sư Diên Thọ— Four Combinations between 
Pure Land and Zen oƒ Master Dien Suu. 

(EE) Duy Tâm Tịnh Độ— Pure Land within the mỉnd 

(FF) Tịnh Độ trong Kinh Duy Ma Cật— Pure Land in the Vùndlakirfi Sutra 

(GG) Thập Tâm Tịnh Độ— Ten rminds developed by the Pure Land practiioners 

(HH) Bốn Cõi Tịnh Độ— Four kinds oƒ Pure Land 

(H) Vãng Sanh Tịnh Độ— Rebrrth im the Pure Land 

(l) Nghĩa của “Vãng sanh Tịnh Độ ”— The meanings oƒ “Gaining rebirth to the Pure Land”. 

(H) Vãng Sanh theo trường phái Tịnh Độ —Rebirth to the Pureland according to the Pure 
Land Sect. 


4546 


(HI)Vãng Sanh Tịnh Độ Theo Kinh Duy Ma Cật—Being reborn in the Buddha`s Pure Land 
according to the Vimalakirfi Suftra. 

(IV)Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, Phẩm Thứ Ba (Nghỉ Vấn) —According to the Dharma Jewel 
Platform Sutra, Chapter Three (Doubts and Questions). 

(V) Cửu Phẩm Tịnh Độ— Nine Holy Grades oƒ Lotus 

(A) Cửu Phẩm Liên Hoa—Nine Holy Grades oƒ Lotus: Chín phẩm Liên Hoa. 

(B) Những định nghĩa khác liên quan đến Cửu Phẩm— Other definitions that are related to the 
Nine Grades. 

(VI)Tam Chủng Vãng Sanh— Three categories oƒ rebirth in the Pure Land: 

(VH)Ba Trường Hợp Kẻ Nặng Nghiệp Vẫn Được Vãng Sanh—Three conditions that evil 
beings may be reborn ïn the Pure Land. 

(VII)Chứng Nghiệm Vãng Sanh— Proofs oƒ Rebirth in Pure Land. 

(JJ) Tịnh Độ Thánh Hiền Lục— The Biographies oƒ Pure Land Sages 

(KK) Tứ Đúc Truyền Thừa Tổ Tịnh Độ—Four Characteristics Dsed to Determine A 

Distinguished Master ín the Pure Land Sect 

(I) Tổng Quan về Tứ Đức Truyểền Thừa Tổ Tịnh Độ—An overview oƒ “Four Characteristics 
Used to Determine A Distinguished Master in the Pure Land Sect”. 

(I) Chỉ Tiết về Tứ Đức Truyền Thừa Tổ Tịnh Độ— Details oƒ “Four Characteristics Used to 
Determine A Distinguished Master in the Pure Land Secf”. 

1)_ Về phần kiến thức— With regard to knowledge and understanding. 

2) Về phân đạo hạnh— With regard to religious conduct. 

3) Về phân hoằng hóa— With regard to propagating Pureland Teachings. 

4)_ Về phân trước tác phiên dịch— With regard to literary works. 

(LL) Mười Ba Tổ Tịnh Độ Trung Hoa— Thirteen Chinese Pure Land patriarchs 

(I)_ Lỗ Sơn Huệ Viễn— Hui-Yuan (334-416 AD). 

(H) Quang Minh Thiện Đạo— Shan Tao (613-661 AD). 

(HI)Bát Châu Thừa Viễn— Tzu-Min (680-748 AD). 

(IV)Ngũ Hộ Pháp Chiếu —Fa Chao. 

(V) Đại Nham Thiếu Khang— Tsiao-Kang (Shao-Kˆang): 

(VI)Vĩnh Minh Diên Thọ— Yung-Ming Yenshou (904-976). 

(VH)Chiêu Khánh Tĩnh Thường— Tseng-Shang. 

(VII)Vân Thê Châu Hoằng Liên Trì — Chu Hung Lien-ch'ih (Chou-Hung 1535-1616 AD). 

(IX)Trí Húc Ngẫu Ích— Chu-Rut Ou-I (1599-1655 AD). 

(X) Phổ Nhãn Hành Sách Triệu Lưu— Hsing-She Tsao Liu. 

(XI)Tiên Lâm Thúc Hiền Tĩnh Am— Tseng-an. 

(XII)Từ Phúc Tế Tĩnh Triệt Ngộ— Chi-Sun Tz`'ie-Wu. 

(XIH)Linh Nhan Ấn Quang— Yin Kuang (T861- I940 AD)). 





Ù 


2) 


3) 


4 


3) 


4547 


(A) Tổng quan về Tịnh Độ 
An oyerview 0ƒ the Pure Land 


Trong Phật giáo, Tịnh Độ là một thiên đường nơi mà chúng sanh có thể được sanh về qua 
nhứt tâm nguyện, với tín hành song tu. Tịnh Độ là nơi không có khổ đau chướng ngại. Vì 
thế chúng sanh sanh về Tịnh Độ có thể tu tập đến quả vị Phật mà không bị một chướng 
ngại nào. Tịnh độ mà chúng ta thường nghe tới là Tây Phương Cực Lạc, nơi có Tiếp Dẫn 
Đạo Sư À Di Đà Phật —In Buddhism, the Pure Land 1s a paradise where beings can be 
reborn Into through single-minded vow, diligent practice and strong faith. The Pure Lan 1s 
free of sufferings and hindrances. Therefore, beings born in the Pure Land can cultivate 
without obstructions towards atfainng Buddhahodd. The most well-known Pure Land 1s 
Amitabha*s Western Paradise of Bliss where Amitabha Buddha 1s the guide and 
welcomer. 

Tịnh Độ là một trong những trường phái Phật giáo lớn của Tàu, Nhật, Việt Nam, nhấn 
mạnh đến việc tu trì thanh tịnh nhờ trì nệm hồng danh Phật A Di Đà, và cuối cùng có thể 
vãng sanh về Tịnh Độ. Giáo thuyết trung tâm của các trường phái Tịnh Độ là niệm hồng 
danh Phật A Di Đà với tất cả lòng tín thành sẽ được vãng sanh về Tịnh Độ Cực Lạc. Sự 
thực tập thiển trong Tịnh Độ quan trọng nhất vẫn là niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” có 
nghĩa là “Con xin quy mạng Đức Phật A Di Đà”—Pure Land 1s one of the schools of 
Buddhism In China, Japan and Vietnam, which emphasizes devotion to Amitabha Buddha 
and which believes that through the chanting of his name and by purifying and finally 
ridding oneself of desire, one can be reborn In the Pure Land. The central doctrine of the 
Pure Land sects 1s that all who evoke the name of Amitabha with sincerity and faith in the 
saving grace of his vow will be reborn In his Pure Land of peace and bliss. The most 
1mportant meditational practice 1n the Pure Land sects, therefore, 1s the constant voicing 
of the words “Namo Amitabha Buddha.” Or “I surrender myself to Amitabha Buddha.” 

Ở Trung Quốc và Nhật Bản, tông phái nây có tên Liên Hoa Tông, được ngài Huệ Viễn 
dưới triều đại nhà Tần (317-419) phổ truyền, và Ngài Phổ Hiền là sơ tổ. Sau đó, vào thế 
kỷ thứ 7, ngài Đàm Loan dưới thời nhà Đường chính thức thành lập Tịnh Độ Tông—The 
Pure Land sect, whose chief tenet 1s salvation by faith in Amitabha (Liên Hoa Tông in 
Japan——In China and Japan, 1t is also called the Lotus sect, established by Hui-Yuan of 
the Chin dynasty (317-419), it claims Pˆu-Hsien (Samantabhadra) as founder. Later, Tan- 
Lan officially founded the Pure Land (Sukhavativyuha) In the seventh century A.D. under 
the reign of the Tang dynasty. 

Tịnh Độ Là Pháp Môn Khó Nói Khó Tin, Nhưng Lại Dễ Tu Dễ Chứng. Tịnh Độ Là Cửa 
Pháp Thậm Thâm Giúp Hành Giả Giải Thoát Luân Hồi Và Đi Sâu Vào Phật Tánh Một 
Cách Từ Từ Nhưng Chắc Chắn: The Pure Land is a dharma-door which ¡s difficult to 
explain and to believe In, but an easy method to practice and to achieve enlightenment. 
The Pure Land 1s the profound Dharma-door which helps practitioners to escape the cycle 
Of births and deaths and to enter deeply into the Buddha-nature, slowly but surely. 

Tịnh Độ tông tin tưởng rằng Đức Phật A Di Đà đến rước những linh hồn của đệ tử Ngài 
nếu những người nầy gọi đến Ngài lúc lâm chung, nhưng Tịnh Độ Chân tông bên Nhật 
lại dạy rằng những ai tin tưởng tu trì theo Ngài thì chắc chắn được vãng sanh, không nhứt 


4548 


thiết (không đợi) phải gọi ngài lúc lâm chung—The Pure Land sect believes that 
Amitabha himself comes to welcome departing souls of his followers on thetr calling 
upon him, but the Jodo Shin-Shu sect In Japan teaches that belief in him at any time 
ensures rebirth In the Pure Land, independently of calling on him at death. 


(B) Sơ Lược Lịch Sử Tịnh Độ 
A Sumumnary 0ƒ the Pure Land History 


Tịnh Độ Tông có nguồn gốc từ nội dung và ý tưởng của kinh Vô Lượng Thọ và một số 
kinh điển Tịnh Độ khác miêu tả việc siêu thăng vào cảnh giới thanh tịnh của Đức Phật A 
Di Đà, hay Cự Lạc Tịnh Độ, hay Thiên Đường Tây Phương. Pháp môn niệm Phật A Di 
Đà đã xuất hiện ở Ấn Độ, nhưng lại thực hành rất tốt đẹp trong truyền thống văn hóa của 
các xứ vùng Đông Á. Kinh Vô Lượng Thọ được dịch sang Hoa ngữ vào thế kỷ thứ 2, và 
đến đầu thế kỷ thứ 6 thì nó được phổ biến rất rộng rãi. Pháp môn Tịnh Độ rất khế hợp 
với văn hóa các xứ vùng Đông Á như Trung Hoa, Đại Hàn, Nhật Bản và Việt Nam, nơi 
đã có khái niệm về việc tu tập trường thọ của Lão giáo, và vì Đức Phật A Di Đà cũng là 
Đức Vô Lượng Thọ, nên mối quan tâm về trường thọ của Lão giáo đã được chuyển hóa 
thành ý muốn tái sanh về cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà. Pháp môn đọc thần chú 
(đà la ni) đã rất phổ biến ở miền Bắc Trung Hoa, khiến cho dân chúng cảm thấy dễ dàng 
chuyển qua việc niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà. Hơn nữa, thời gian rảnh rỗi không 
nhiều nên người ta hoan nghênh pháp môn Tịnh Độ vì nó đơn giản và trực tiếp. Tịnh Độ 
không phải là một tông phái mang tính thượng lưu mà là pháp môn của mọi người, từ 
người mù chữ đến một học giả uyên bác đều có thể tham gia tu tập. Mục đích lâu dài của 
pháp môn Tịnh Độ là đạt đến giác ngộ hoàn toàn để làm lợi lạc chúng sanh, nhưng mục 
tiêu trước mắt là kiếp sau được vãng sanh vào cõi Cực Lạc. Vì thế giới nầy không nằm 
trong lục đạo, nên một khi đã vãng sanh vào đó sẽ không còn bị thối chuyển nữa: The 
Pure Land tradition 1s rooted in the Sukhavati-Vyuha Sutra, as well as several other Pure 
Land sutras describing how to be reborn in Amitabha”s pure land, or the Extremely 
Blissful Pure Land, or Western Paradise. The Amitabha practice existed in India, 
although It wasn't as prominent there as in East Asia. In the second century A.D., the 
Sukhavati-vyuha-Sutra was translated into Chinese, and in the early sixth cenfury 1t 
became very popular. This practice fit in very well with cultures of some of East Asian 
countries, 1.e. China, Korea, Japan, Viet Nam, especially in China and Vietnam, where 
TaoIst practice revolved around attaining longevity, and since Amitabha Buddha 1s the 
same as Amitayus, Buddha of Infinite Life, people became ¡interested In the Pure Land 
practice. Similarly, the Taoist concern with longevity was transferred to seeking rebirth in 
Amitabha”*s Pure Land. The practice of reciting “dharani” (efficacious syllables) was 
already popular in northern China, making 1t easy for people to swiích to chanting 
Amitabha”s name. The conditions enabled people to easily adopt the Pure Land practice. 
In addition, time were hard in China, and people welcomed a technique which 1s simple 
and direct. Pure Land wasnt presented as an elitist practice, but one that everyone, the 
1lliterate as well as the scholarly, could participate In. The long-term goal of this practice 


4549 


1S fo attain enlightenment for the benefit of all beings. The Immediate goal 1s to be reborn 
in SukhavatI, the Blissful Pure Land, In the next life. Because this Pure Land 1s not 
included ¡n the six realms of cyclic existence, so once beings are reborn there, they will 
definitely attain enlightenment and wIll never be reborn In cyclic existence again. 


(C) Nghĩa của Tịnh Độ 
The meanings 0ƒ Sukhavati 


Tịnh Độ vốn dịch nghĩa từ chữ Phạn “Sukhavati” có nghĩa là Cực Lạc Quốc Độ —Pure 
Land 1s a translatlon of a sanskrit word “Shukavati” which means Land of Bliss: Tịnh 
nghĩa là thanh tịnh, tịnh độ là cõi nước không có ô nhiễm, triỀn phược. Các Đức Phật vì 
chúng sanh đã phát tâm tu hành, trồng nhiều căn lành, kiến lập một chỗ nơi, tiếp độ 
chúng sanh mọi loài la khỏi thế giới ô trược sanh đến cõi ấy. Cảnh trí rất là trang 
nghiêm thanh tịnh, chúng sanh đến cõi nầy chuyên tâm nghe pháp tu tập, chóng thành 
đạo quả Bồ Đề (Bodhiphala). Theo Kinh A Di Đà, Đức Phật đã bảo Xá Lợi Phất, “Tại 
sao gọi là Cực Lạc? Gọi là Cực Lạc vì chúng sanh trong cõi nước ấy không có những 
khổ, mà chỉ hưởng những vui, bởi thế mới gọi là Cực Lạc. Lại nữa, cõi Cực Lạc được bao 
bọc bởi bảy vòng lưới báu, bẩy hàng cây báu, toàn bằng tứ bảo, có ao thất bảo, chứa đầy 
nước tám công đức. Dưới đáy ao toàn là cát vàng. Trên bốn bờ ao là những bậc thểm làm 
bằng vàng, bạc, mã não, lưu ly. Bên trên ao là lầu các cũng toàn bằng vàng, bạc, lưu ly, 
xa cừ, xích châu, mã não. Trong ao có hoa sen lớn bằng bánh xe, màu xanh thì ánh sáng 
xanh, màu vàng thì ánh sáng vàng, màu đồ thì ánh sáng đỏ, màu trắng thì ánh sáng trắng, 
vi diệu, nhiệm mầu, thơm sạch. Cõi nước Cực Lạc chỉ lấy công đức mà tạo thành trang 
nghiêm như thế. Trên cõi Phật độ ấy thường nghe nhạc trời, mặt đất làm bằng vàng ròng. 
Ngày đêm sáu thời đều có mưa “mạn đà la” hoa. Chúng sanh nước ấy, vào mỗi sáng 
sớm, thường lấy vạt áo đựng đầy các thứ hoa thơm đẹp lạ cúng dường mười muôn ức 
Phật ở phương xa, chỉ đến giờ ăn mới quay trở lại, ăn xong là đi dạo—Pure Land is a 
paradise without any defilements. For the sake of saving sentients beings, through 
Innumerable asankhya, all Buddhas cultivated Iimmeasurable good deeds, and established 
a Pure Land to welcome all beings. Beings In this paradise sfrive to cultivate to attain 
Buddhahood. According to the Amitabha Sutra, the Buddha told Sariputra, “Why thịs 
Land 1s called Ultimate Bliss? It is called Ultimate Bliss because all beings In this land 
endure non of the sufferings but enjoy every bliss. Furthermore, this land ¡1s called 
“Ultimate Bliss` because it 1s surrounded by seven tiers of railings, seven layers of 
netting, and seven rows of trees, all made of the four precious Jewels. Moreover, the 
Land of Ultimate Bliss has pools of seven Jewels, filled with waters of eight merIforIous 
virtues. The bottom of each of the pools 1s pure golden sand. On the four sides are staIrs 
made of gold, silver, lapis lazuli, and crystal. Above the pools there are towers which are 
adorned with gold, silver, lapis lazuli, crystal, mother-of-pearl, red pearls, and carnelian. 
In the pools there are lotus flowers as big as cartwheels, blue ones shining with blue light, 
yellow ones shining with yellow light, red ones shining with red lipht, and white ones 
shining with white light, each emitting a subtle, wonderful, and pure fragrance. The Land 


Ù 


2) 


3) 


4550 


of Ultimate Bliss 1s complete with all these adornments and virtues. In that Buddhaland 
there 1s always celestial music and the ground 1s made of pure gold. Heavenly flowers 
rann In the six periods of the day and nipht. In the morning the sentient beings of this land 
fill their robes with multitudes of wondrous flowers and make offerings to hundreds of 
bịllions of Buddhas in other worlds. At meal time, they return to theIr own land, to eat and 
circunmambulate the teaching assembly. 


(D) Triết Lý Tịnh Độ 
The Philosophy 0ƒ the Pure Land 


Tông phái nầy cho rằng thế giới Tây Phương là nơi ở của Đức Phật A Di Đà và đặt niềm 
tin vào “cứu độ nhờ đặt sự tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng từ bên ngoài.” Họ đặt 
nặng việc khấn nguyện hồng danh Đức Phật A Di Đà, xem đây là việc quan trọng của 
một tín đổ, nhằm tỏ lòng biết ơn đối với Đức Phật cứu độ—According to the doctrine of 
the Pure Land, the Western Heaven 1s the residence of the Amitabha Buddha. This sect 
bases Its belief on the formula that salvation 1s to be attained “through absolute faith in 
anotherˆs power,” and lays emphasis on the recitation of the name of Amitabha Buddha, 
or Namo Amitabha Buddha, which 1s regarded as a meritorious act on the part of the 
believer. The recitation of the Buddha”s name 1s looked upon as the expression of a 
grateful heart. 

Các bản luận về Thập Địa Kinh của các ngài Long Thọ và Thế Thân là những tác phẩm 
Ấn Độ được Tịnh Độ Tông nhìn nhận vì con đường “dễ dàng” và “tha lực” đã được minh 
giải trong các bộ luận nầy. Ngài Long Thọ đã cả quyết rằng có hai phương tiện đạt đến 


⁄ Ẩ 


Phật quả, một “khó” (ý nói các tông khác) và một “dễ” (ý nói Tịnh Độ tông). Một như là 
đi bộ còn một nữa là đáp thuyền. Tín ngưỡng Di Đà sẽ là tối thượng thừa trong các thừa 
để cho tất cả những ai cần đến—Nagarjuna's Dasabhumi Sutra and Vasubandhu's 
commentary on 1t are the Indian authorities recognized by the Pure Land School because 
the “easy way” and “power of another” are Iindicated and elucidated by them. NagarJuna 
asserted that there were two ways for entering Buddhahood, one difficult (other sects) 
and one easy (the Pure Land sect). One was traveling on foot and the other was passage 
by boat. Amitabha-pietism wIll be the greatest of all vehicles to convey those who are 1n 
need of such means. 

Ý tưởng được cứu độ được coi như là mới mẻ trong Phật giáo. Khi vua Milinda (một vị 
vua Hy Lạp trị vì tại Sagara vào khoảng năm 115 trước Tây Lịch) đã hỏi luận sư Na 
Tiên (Nagasena) rằng thật là vô lý khi một người ác lại được cứu độ nếu y tin tưởng nơi 
một vị Phật vào đêm hôm trước ngày y chết. Tỳ Kheo Na Tiên đáp rằng: “Một hòn đá, 
dầu nhỏ cách mấy, vẫn chìm trong nước; nhưng ngay cả một tảng đá nặng trăm cân, nếu 
đặt trên tàu, cũng sẽ nổi bồng bểnh trên mặt nước.”—The idea of being saved ¡s 
generally considered new in Buddhism. But King Milinda (a Greek ruler in Sagara, about 
115 B.C.) questioned a learned priest Nagasena, saying that it was unreasonable that a 
man of bad conduct could be saved 1f he believed in a Buddha on the eve of his death. 


4) 


5) 


4551 


Nagasena replied: “A stone, however small, will sink into the water, but even a sfone 
weighing hundreds of tons 1f put on a ship wIll float.” 

Trong lúc các tông phái khác của Đại thừa chuyên chú về tự giác, thì Tịnh Độ Tông lại 
dạy y chỉ nơi Phật lực. Đức Phật của những tông phái khác là Thích Ca Mâu Ni, trong lúc 
Đức Phật của Tịnh Độ tông là A Di Đà hay Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ. Quốc độ 
của Ngài ở Tây phương thường được gọi là Tây Phương Tịnh Độ. Lầm sao người ta có 
thể sanh vào cảnh giới Cực Lạc? Chỉ cần có niềm tin mạnh mẽ nơi Đức Phật A Di Đà và 
niệm tưởng danh hiệu của Ngài là đủ. Khi mệnh chung nhờ oai đức của Ngài mà được 
vãng sanh lên cảnh giới thanh tịnh. Đây là một quan niệm khá đơn giản khiến không ít 
người phải tự hỏi: “Đức Phật đã từng nói rằng không ai có thể cứu độ chúng ta ngoài bản 
thân chúng ta. Chúng ta phải tu tập theo chánh pháp và tự chuyển hóa tâm thức của 
mình. Như vậy có mâu thuẫn khi nói rằng chỉ có niềm tin là đủ, nhờ niềm tin đó mà sẽ 
được Đức Phật A Di Đà tiếp đón và đưa đến Tịnh Độ? Về mặt lý luận mà nói thì có mâu 
thuẫn với những lời mà Đức Phật Thích Ca vừa dạy ở trên. Sẽ có mâu thuẫn nếu hành 
giả Tịnh Độ chỉ nói suông mà không tu tập. Đức Phật A Di Đà hướng dẫn và có thể làm 
cho người ta phấn chấn, nhưng bản thân người ta vẫn phải tu tập đúng như sự chỉ dẫn 
trong Kinh Vô Lượng Thọ: đạo đức hành xử, tịnh hóa ác nghiệp, khởi tâm nguyện thí xả, 
và cuối cùng là thiển chỉ và thiển quán. Nếu hành giả Tịnh Độ có thể tu hành y như vậy, 
đến khi lâm mạng chung thời mới mong được Đức Phật A Di Đà lai nghênh và đưa về cõi 
Cực Lạc, và sẽ không có chút mâu thuẫn nào với lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu 
NÑi—While all other schools of Mahayana Insist on self-enlightenment, Pure Land Sects 
teach sole reliance on the Buddhaˆs power. The Buddha of all other exoteric schools 1s 
Sakyamuni while the Buddha of the Pure Land Sects is Amita, or Infinte Light 
(Amitabha), or Infimte Life (Amitayus) whose Land 1s laid in the Western Quarter, often 
designated as the Western Pure Land. How can people be reborn In the Extremely 
Blissful Land? Some people believe that having strong faith in Amatabha Buddha and 
reciting his name are sufficlent. Then, by Amitabha”s power, they will be led to the pure 
land when they die. This 1s a pretty simple view that raises questions from a lot of people: 
“The Buddha said no one can save us but ourselves. We must practice Dharma and 
transform our own minds. Is 1t not contradictory to say one needs only to have faith and 
eventually will be welcome and escorted to the Pure Land by Amitabha Buddha? 
Reasonably speaking, this 1s contradictory with what Sakyamuni Buddha taught above. 
There will be contradictory Ifƒ the Pure Land practitioners only talk without any 
cultivating. While Amitabha Buddha can guide and Inspire people, they must pracfice as 
set out In the Infinite Life Sutra: cultivation of ethical conduct, purification of destructive 
actions, øgeneration of altruistic Iintention, concentration and meditation on the qualitles of 
the Buddha and the Pure Land. If the Pure Land practiioners can cultivate exactly this 
way, at the end of therr lie, Amitabha Buddha will come to welcome and escort them to 
the Pure Land, and there will be no confradictory with Sakyamuni Buddhaˆs teachings. 
Vô Lượng Quang hay Vô Lượng Thọ là một vị Phật đã được lý tưởng hóa từ Đức Phật 
lịch sử Thích Ca Mâu Ni. Theo Giáo Sư Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, 
nếu Phật A Di Đà chỉ thuần là lý tưởng trên nguyên tắc, đơn giản đó là “Vô Lượng.” Vô 
Lượng như thế sẽ là một với Chân Như. Vô Lượng nếu miêu tả xét theo không gian, sẽ là 
Vô Lượng Quang: nếu xét theo thời gian là Vô Lượng Thọ. Đấy là Pháp Thân. Pháp thân 


6) 


a) 


b) 


c) 


đ) 


4552 


nầy là Báo thân nếu Phật được coi như là Đức Phật “giáng hạ thế gian.` Nếu ngài được 
coi như một vị Bồ Tát đang tiến lên Phật quả, thì Ngài là một vị Phật sẽ thành như tiền 
thân Đức Phật là Bồ Tát Cần Khổ. Chính Đức Thích Ca Mâu Ni đích thân mô tả hoạt 
động của Bồ tát Pháp Tạng như một tiền thân của Ngài. Thệ nguyện của vị Bồ Tát đó 
hay ngay cả của Đức Thích Ca Mâu Ni, được biểu lộ đầy đủ bằng 48 lời nguyện trong 
kinh — The Amitabha or Amitayus 1s a Buddha ¡idealized from the historical Buddha 
SakyamunI. According to Prof. Takakusu in The Essentials of Buddhist Philosophy, 1f the 
Buddha 1s purely idealized, he will be simply the Infinite in principle. The Iinfimte will 
then be identical with Thusness. The Infinite, 1Ÿ depicted In reference to space, will be the 
Infimte Light; and If depicted In reference to time, will be the Infinite Life. This 1S 
Dharma-kaya or ideal. This dharma-kaya 1s the sambhoga-kaya or the Reward-body or 
body of enjoymernt 1f the Buddha 1s viewed as a Buddha “coming down to the world.` lf 
he 1s viewed as a Bodhisattva going up to the Buddhahood, he 1s a would-be Buddha like 
the toiling Bodhisattva (Sakyamum). It is Sakyamuni himself who describes In the 
Shukavati-vyuha the activitles of the would-be Buddha, Dharmakara, as 1f it had been his 
former existence. The vow, original to the would-be Buddha or even to Sakyamuni 
Buddha himself, is fully expressed In forty-eight vows In the text. 

Triết lý của Tịnh Độ tông căn cứ vào những lời nguyện quan trọng của Phật A Di Đà— 
The philosophy of the Pure Land 1s based on Amitabha”s most Important vOws: 

Thệ nguyện của vị Bồ Tát đó hay ngay cả của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, được biểu lộ 
đầy đủ bằng 48 lời nguyện trong kinh. Nguyện thứ 12 và 13 nói về Vô Lượng Quang và 
Vô Lượng Thọ rằng: “Nếu ta không chứng được Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ, ta 
sẽ không thành Phật.” Khi Ngài thành Phật, Ngài có thể tạo nên cõi Phật tùy ý. Một Đức 
Phật, lẽ dĩ nhiên là Ngài trụ tại “Niết Bàn Vô Trụ,” và do đó Ngài có thể ở bất cứ nơi 
nào và khắp ở mọi nơi. Nguyện của Ngài là lập nên một cõi Cực Lạc cho tất cả chúng 
sanh. Một quốc độ lý tưởng trang nghiêm bằng bảo vật, có cây quý, có ao quý để tiếp 
nhận những thiện tín thuần thành—Vows 12 and 13 refer to the Infinite Light and Infinite 
Life. “If he cannot get such aspects of Infinite Light and Life, he will not be a Buddha.”If 
he becomes a Buddha he can constitute a Buddha Land as he likes. A Buddha, of course, 
lives In the “Nirvana of No Abode,” and hence he can live anywhere and everywhere. 
His vow 1s to establish the Land of Bliss for the sake of all beings. An ideal land with 
adornments, ideal plants, ideal lakes or what not 1s all for receiving pIous aspIrants. 
Nguyện thứ 18 được xem là quan trọng nhất, hứa cho những ai y chỉ hoàn toàn nơi Phật 
lực với trọn tấm lòng thanh tịnh và chuyên niệm trì Phật hiệu, sẽ được thác sinh vào cõi 
Cực Lạc nầy—The eighteenth vow which is regarded as most important, promises a birth 
1n his Land of Bliss to those who have a perfect reliance on the Buddha, believing with 
serene heart and repeating the Buddhaˆs name. 

Nguyện thứ 19, nguyện tiếp dẫn trước giờ lâm chung những ai có nhiều công đức —The 
nineteenth vow promises a welcome by the Buddha himself on the eve of death to those 
who perform meritorious deeds. 

Nguyện thứ 20 nói rằng ai chuyên niệm danh hiệu Ngài với ý nguyện thác sanh vào nơi 
quốc độ của Ngài thì sẽ được như ý—The twentieth vow further indicates that anyone 
who repeats his name with the obJject of winning a birth in his Land will also be received. 


4553 


(E) Có Phải Đức Phật A Di Đà 
là một Thượng Đế Toàn Năng hay không? 
Ils Amitabha an All-powerƒul God ? 


Khi vị thầy nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc kính tin nơi Đức Phật A Di Đà, hành 
giả không nên nghĩ rằng Đức Phật A Di Đà là một thượng đế toàn năng (hiểu theo nghĩa 
của ngoại đạo) có thể làm được tất cả mọi thứ. Theo Phật giáo, Đức Phật là một bậc toàn 
tri, nhưng không phải toàn năng. Và trên đời này cũng không ai có thể là một bậc toàn 
năng cả. Năng lực của một vị Phật và sức mạnh của nghiệp lực mà chúng sanh đã làm là 
bằng nhau. Nếu hành giả không tạo ra những phước nghiệp làm nhân để vãng sanh về 
cảnh giới Cực Lạc thì Đức Phật A Di Đà không thể dùng thân lực đưa chúng ta đến đó 
được. Có nhiều cách thức kính ngưỡng Đức Phật A Di Đà tùy theo trình độ nhận thức và 
hành trì. Đức Phật A Di Đà bên ngoài với thân tướng trang nghiêm đang ngự ở cõi nước 
Tịnh Độ. Tuy nhiên, Đức Phật A Di Đà bên trong chúng ta chính là tâm giác ngộ của mỗi 
người chúng ta, tâm hiện tại của chúng ta có thể được chuyển hóa thành tâm giác ngộ 
bằng cách tu tập Phật pháp. Cả hai vị Phật A Di Đà hiện thân và tự nội đều không có 
định tính cố hữu và mỗi người đều có thể tìm thấy theo mức độ riêng của từng người. Kỳ 
thật, hành giả nào càng hiểu rõ về tánh vô ngã thì hành giả ấy càng nhận thức chính xác 
hơn về Đức Phật A Di Đà. Cũng như tất cả những pháp môn khác của Phật giáo, pháp 
môn Tịnh Độ cũng có thể tu tập theo nhiều phương cách khác nhau tùy theo trình độ hiểu 
biết của hành giả. Niệm Phật và tu tập tâm kính ngưỡng đối với Đức Phật A Di Đà là 
phương cách rất lợi lạc cho những ai khiếm khuyết về giáo dục hay những người không 
có thời giờ hoặc không thích học triết lý Phật giáo. Đối với những vị này thì niệm Phật là 
điểm tựa cho họ về trú ẩn trong những lúc căng thẳng. Nhờ vào việc niệm hồng danh 
Đức Phật A Di Đà và tưởng nhớ Ngài, người ta tạo ra nhiều thiện nghiệp. Những người 
có hiểu biết toàn diện hơn về con đường đưa đến giác ngộ của Phật giáo thì sử dụng tầm 
hiểu biết này trong pháp môn Tịnh Độ và do đó có thể đạt được những chứng đắc thâm 
sâu. Tịnh Độ tông rất phù hợp với những người thấy rằng sự hết lòng kính ngưỡng đã 
giúp mình đoạn trừ được những tâm thái nhiễu loạn và phát triển những phẩm chất tốt 
đẹp. Tăng thêm nội lực do quá trình kính ngưỡng và tu niệm hồng danh Đức Phật A Di 
Đà, hành giả sẽ dễ dàng tu tập Chánh Pháp và đạt được chứng ngộ về Đức Phật A Di Đà 
trong chính dòng chảy tâm thức của mình—When masters stress the importance of 
relying on Amitabha, one shouldn't think Amitabha 1s an all-powerful god who can do 
everything (understood unđer a point of view of an externalist). According to Buddhism, a 
Buddha 1s omniscient, but not omnipotent. It 1s impossible for anyone to omnipotent. The 
power of a Buddha and the power of sentient beings” karma are equal. lÝ one hasn't 
created the cause to be reborn in Sukhavati by doing positive actions, Amitabha can”t 
magically make one go there. There are varlous ways to regard Amitabha, according to 
the level of one”s understanding and practice. The external adorned Buddha Amitabha 
resides In the Pure Land. However, the internal Buddha Amitabha 1s the enlightened 
mind that our present mind can transform Into by practicing the Dharma. Neither the 


4554 


external nor the internal Amitabha 1s a concrete, findable personality. In fact, the more 
one understands selflessness, the more one has a proper understanding of who Amitabha 
1s. As with all Buddhist practices, the pure land practice can be done on several levels, 
depending upon the understanding of the practitioner. Recitation and generating devotion 
to Amitabha 1s beneficial for people who lack education or who don't have the time or 
Iinterest to learn Buddhist philosophy. For them, 1t provides direction in their lives and 
refuge during stressful times. By reciting Amitabha's name and thinking of hìm, they 
create positive po(ential. People with a more comprehensive understanding of the 
Buddhist path to enlightenment, apply this to the Pure Land practice, and thus attain 
profound realizations. The Pure Land tradition 1s well-suited for people who find devotion 
Inspires them to abandon disturbing attitudes and develop ther good qualities. 
Invigorated by their confidence In Amitabha, they”ll practice the Dharma and gain the 
realizations of Amitabha in their own mindstreams. 


(F) Sự Thù Thắng của 
Tây Phương Tịnh Độ 
Extraordinary CondiHions 0ƒ 
The Western Pure Land 


Tịnh Độ là thế giới thanh tịnh không nằm trong sáu cõi luân hồi bởi vì một khi đã sanh 
vào cõi nước này, chắc chắn sẽ đạt thành chánh quả chứ không còn bị tái sanh vào cõi 
Ta Bà lần nào nữa. Dĩ nhiên, một khi đã thành Phật nơi cõi trang nghiêm Tịnh Độ, vị ấy 
sẽ vì lòng từ bi mẫn chúng mà thị hiện vào cảnh giới Ta Bà để dẫn dắt những chúng sanh 
khác đi đến giác ngộ. Tại sao người ta lại mong muốn tái sanh vào cảnh giới Tịnh Độ? 
Trong thế giới của loài người, hành giả thật tâm tu hành thường phải chịu nhiều chướng 
ngại; họ thường phải làm việc nhiều giờ và vì vậy có rất ít thời giờ tập trung tu tập; trong 
xã hội ấy lại có nhiều tội phạm và thái độ hờn giận không ngớt; con người luôn lo lắng 
kiếm tiền để nuôi nấng gia đình, và còn nhiều những hình thức lôi kéo khác khiến cho 
hành giả không tập trung được vào tu tập. Trong cảnh giới Tịnh Độ lại không có những 
chướng ngại vừa kể trên. Mọi người đều tu tập theo chánh pháp, và tất cả những điều 
kiện từ vật chất, xã hội, đến kinh tế, vân vân đều hướng thượng và giúp người ta dễ dàng 
tiến tu trên đường đạo. Vì việc chứng đạo dễ dàng nên người ta ước nguyện vãng sanh 
về cõi Cực Lạc. Hơn nữa, cõi Cực Lạc thù thắng hơn nhiều cõi Tịnh Độ khác vì con 
đường đến đó dễ dàng: phàm phu dù không có nhận thức về 'không tánh' hay không có 
*ý nguyện vị tha (Bồ Đề Tâm) vẫn có thể vãng sanh về cõi này được.Cõi Tịnh Độ được 
thiết lập do công phu tu tập của một vị Tỳ Kheo tên là Pháp Tạng, cách nay nhiều kiếp 
có lời nguyện kiến tạo một cảnh giới trong đó mọi chúng sanh đều có thể dễ dàng tu tập 
chánh pháp. Khi chưa thành Phật, Pháp Tạng đã phát nhiều lời thệ nguyện hứa thiết lập 
một cảnh giới mà trong Kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật đã diễn tả những phương cách để 
những người khác có thể sinh vào cảnh giới ấy. Khi ngài Pháp Tạng thọ pháp với nhiều 
vị Phật trong đời quá khứ, đã phát lời nguyện thí xả và tu tập viên mãn những pháp môn 
thiển định tịnh trụ và minh sát. Nhờ vậy mà Bồ Tát Pháp Tạng thành Phật hiệu là A Di 


4555 


Đà, rồi nhờ vào oai lực của thiện nghiệp và trí tuệ mà Ngài tạo nên được cảnh giới Cực 
Lạc. Làm sao để được sanh vào cảnh giới Cực Lạc? Chỉ cần có niềm tin mãnh liệt nơi 
Đức Phật A Di Đà và trì niệm hồng danh của Ngài là đủ.Khi lâm mạng chung thời (chết) 
nhờ oai đức của Đức Phật A Di Đà, hành giả sẽ được tiếp dẫn vãng sanh vào cảnh giới 
thanh tịnh đó. Đây là một quan niệm khá đơn giản và làm cho nhiều người phải đặt câu 
hỏi: “Đức Phật đã từng nói rằng không ai có thể cứu độ chúng ta ngoài bản thân chúng 
ta. Chúng ta phải tu tập theo Chánh pháp và chuyển hóa tâm thức của bản thân. Như vậy 
có mâu thuẫn hay không khi nói rằng chỉ cần có niềm tin là đủ, những việc còn lại Đức 
Phật A Di Đà sẽ lo liệu tất cả?” Vâng, đây là một mâu thuẫn. Trong khi Đức Phật A Di 
Đà có thể khuyến tấn và hướng dẫn chúng ta, bản thân chúng ta phải tu tập. Kinh Vô 
Lượng Thọ lập nên pháp tu gồm: giới hạnh, thanh tịnh ác hạnh, phát tâm thí xả, và cuối 
cùng là thiển chỉ và thiển quán về những phẩm tính của Đức Phật và cảnh giới Tịnh Độ. 
Như vậy, với tâm phấn chấn, hành giả hồi hướng những công đức tu hành mong được 
vãng sanh về cõi Cực Lạc, và mục đích cuối cùng là đạt thành Phật quả vì lợi ích của 
chúng sanh. Như vậy ở đây niềm tin là sức mạnh hỗ trợ cho việc thiển định. Niềm tin này 
không phát sinh từ trạng thái mù quáng hay tâm trạng tuyệt vọng, mà do nhận thức được 
những phẩm chất thù thắng của chư Phật, của giáo pháp và của Tăng già. Tu tập pháp 
môn niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà để phát triển những phẩm chất thù thắng trên. 
Thí dụ như nhờ vào câu niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” song song với việc tưởng nhớ đến 
tâm nguyện thí xả của Đức Phật A Di Đà khiến cho chúng ta càng tán thán và càng nỗ 
lực phát triển Bồ Đề Tâm trong đời sống của chúng ta hơn. Nhờ vào việc tập trung vào 
tiếng niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà, hành giả có thể đoạn trừ những tạp niệm và 
phát triển khả năng tập trung. Hành giả có thể đạt được tịnh trú bằng cách quán tưởng 
hình tượng của Đức Phật A Di Đà và cõi nước Cực Lạc của Ngài. Biệt quán về vô ngã 
được phát triển qua thiền định về tánh không tự hiện hữu của cõi nước Cực Lạc và ngay 
của bản thân mình. Như vậy chúng ta thấy được rằng việc tu tập pháp môn Tịnh Độ rất 
thâm sâu phong phú chứ không đơn thuần chỉ là việc niệm danh hiệu của Đức Phật A Di 
Đà. Trong những sinh hoạt hằng ngày chúng ta luôn niệm Phật để tự nhắc nhở mình về 
các phẩm hạnh thù thắng của ngôi Tam Bảo. Trong khi đi bộ hay lái xe, chúng ta vẫn có 
thể tu tập chánh niệm với âm thanh của tiếng niệm Phật. Nên nhớ rằng giới hạnh là 
nguyên do chính yếu để được vãng sanh về cảnh giới thanh tịnh, chúng ta trở nên tỉnh 
giác hơn với những việc mà chúng ta đang làm, những lời mà chúng ta đang nói, và 
những điều mà chúng ta đang nghĩ. Có vài thắc mắc về việc niệm hồng danh Đức Phật 
A Di Đà, có phải chỉ cần niệm như vậy đã là đầy đủ. Trong Từ ngữ Hán văn, chữ “niệm 
Phật” có một số nghĩa khác nhau. Niệm có 3 nghĩa chánh: ¡)niệm là tập trung tâm thức 
hay thiền định, ii)niệm là một thời điểm, iii) niệm là tụng thành tiếng. Vì vậy tại Ấn Độ, 
tu tập niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà chủ yếu trong việc thiển tập. Tại Trung Hoa và 
Việt Nam lại nhấn mạnh vào việc niệm danh hiệu của Ngài. Một từ “niệm” có cả hai sự 
nhấn mạnh vừa kể trên: This Pure Land is not included ¡n the six realms of cyclic 
©exIstence because once beings are born there, they”ll definitely attain enlightenment and 
will never be reborn In cyclic existence again. Of course, once people become Buddhas 
in Sukhavati, they will manifest in our world to lead others to enlightenment. Why 1s 
rebirth in Pure Land desirable? In the human world, sincere practitioners often face many 
obsfacles; they have to work long hours and thus have less time for concentrated practice; 


4556 


there 1s crime and ceaseless anger In soclIety; people have to worry about money to 
support their families; distractions from the media lure their attention away from practice. 
In the Pure Land such as Sukhavati, these above mentioned hindrances don't exist. 
Everyone practices Dharma, and all the conditions, physical, social, economic, efc, are 
conducive to realizing the path. Because attaining enlightenmernt 1s easy there, rebirth In 
Sukhavati desirable. In addition, Sukhavati ¡is unusual among the many pure lands 
because 1t ”s easler to go there: ordinary beings who have neither perception of emptiness 
nor full-fledged altruistic intention(bodhicitta) can be reborn there. Sukhavati Pure Land 
came I1nto exIstence as a result of the practice of a Bodhisattva monk, Dharmakara, who 
many eons ago had the wish to create a place where other beings could easily practice 
Dharma. He made a series of vows in which he promised to establish this pure land when 
he became a Buddha and described the means by which others could be reborn there. 
Dharmakara then learned the Dharma from a previous Buddha, generated the altruistic 
Iintention, and completed the practices of calm abiding and special Insight. In this way, he 
became the Buddha Amitabha, and by the power of his positive potential and wisdom, 
Sukhavati came Into being. How can people be reborn in Sukhavati? Some people 
believe that having strong faith in Amitabha and reciting his name are sufficient. Then, by 
Amitabha*s power, they”ll be led to the pure land when they die. This 1s a rather 
simplistic view and raises the question, “Buddha said no one can save us but ourselves. 
We must practice Dharma and transform our own minds. Isn”t it contradictory to say one 
needs only to have faith and Amitabha will do the rest?” Yes, this 1s contradictory. While 
Amitabha can Inspire and guide people, they must practice. The Sukhavati Sutras set out 
this practice: ethical conduct, purificaton of destrucftive actlons, generation of the 
altruistic Intention, concentration on meditation on the qualiies of the Buddha and the 
Pure Land. Then, with a heart-felt aspiration, one dedicates the positive potential from 
one”s practice to be reborn in Sukhavati In order to attain enliphtenment for the benefit of 
all others. Thus, here faith 1s an adJunct to meditation. It arises not through blind belief or 
desperation, but through knowing the qualities of the Buddhas, Dharma and Sangha. The 
practice of reciting Amitabha”s name can be used to develop the above mentioned 
qualiies. For example, by reciing “Namo Amitabha Buddha” while thinking of 
Amitabha”s altruistic Intention, one admires the bodhicitta and will develop 1t in one”s 
le. By focusing on the sound of Amitabha's name, one eliminates distractions and 
develops concentration. One can gain calm abiding by using a visualized Iimage of 
Amitabha and the Pure Land as one”s meditation obJect. Special Insight on selflessness 1s 
developed by medifating on the emptiness of inherent existence of Amitabha and oneself. 
Thus we see the Pure Land practice Is very profound and very rich and goes beyond 
merely reciting Amitabha”s name. During dally life activities one confinues the recifation 
to remind oneself of the qualities of the Three Jewels. While walking or driving, one can 
develop mindfulness on the sound of Amitabha's name. Remembering that ethical 
conduct 1s a principal cause for rebirth In a pure land, one becomes mindful of what one 
thinks, says and does. Some of the confusion about whether recitation of Amitabha”s 
name 1s sufficlent practice arose because the Chinese term “mien Fo” has several 
meanings. “Nien” can mean: 1) concentration or medifation, 1i) a moment of time, 111) 
vocal recifation. In India, Amitabha practice centered upon meditation. In China and 


Ù 


2) 


3) 


4 


3) 


6) 


4557 


Vietnam, it emphasized recitation of his name. The same Chinese term could be applied 
to both of the above mentioned emphases. 


(G) Những đặc điểm của Tịnh Độ 
Sơrme special characteristics 0ƒ the Pure Land 


Một sắc thái độc đáo của Tịnh Độ là trong khi các tông phái khác của Phật giáo Đại 
Thừa chuyên chú về tự giác, thì các tông phái Tịnh Độ lại y chỉ theo Phật lực: A unique 
aspect of the Pure Land ¡1s that while other schools of Mahayana Insist on self- 
enlightenment, Pure Land sects teach sole reliance on the Buddhaˆ”s power. 

Đức Phật của các tông phái Phật giáo khác là Đức Thích Ca Mâu Ni trong khi Đức Phật 
của các tông phái Tịnh Độ là A Di Đà, hay Vô Lượng Quang, hay Vô Lượng Thọ: The 
Buddha of all other exoteric schools is Sakyamuni, while the Buddha of Pure Land sects 
1S Amita or Infinite Light (Amitabha), or Infimte Life (Amitayus). 

Tín đồ của các tông phái Phật giáo khác tu tập để đạt được giác ngộ tối thượng là thành 
Phật, trụ nơi Niết Bàn, trong khi tín đồ Tịnh Độ cầu vãng sanh Tịnh Độ, tức là quốc độ 
của Đức Phật A Di Đà nơi cõi Tây Phương: Followers of other Mahayana Buddhist 
schools cultivate to seek to become Buddha and abide in Nirvana, while followers of 
Sukhavati sects cultivate to seek rebirth in the Pure Land, Amitabha”s Bliss Land which 1s 
laid In the Western Quarter. 

Tịnh Độ là thế giới mà chúng sanh được sanh bằng hóa thân trong hoa sen. Những hoa 
sen nầy mọc trong ao thất bảo: The Buddhaˆs Pureland ¡s the world where the sentient 
beings are born through the transformation of lotus flowers. These flowers grow 1n a lake 
formed from combinations of seven Jewels (gold, silver, lapis, lazuli, crystal, mother-of- 
pearl, red pearl, and carnelian) or lake of seven Jewels. 

Tịnh Độ Là Pháp Môn Khó Nói Khó Tin, Nhưng Lại Dễ Tu Dễ Chứng. Tịnh Độ Là Cửa 
Pháp Thậm Thâm Giúp Hành Giả Giải Thoát Luân Hồi Và Đi Sâu Vào Phật Tánh Một 
Cách Từ Từ Nhưng Chắc Chắn: The Pure Land is a dharma-door which ¡s difficult to 
explain and to believe In, but an easy method to practice and to achieve enlightenment. 
The Pure Land 1d the profound Dharma-door which helps practitioners to escape the cycle 
of births and deaths and to enter deeply into the Buddha-nature, slowly but surely. 

Sức mạnh của giáo thuyết A Di Đà nằm trong tính cách phổ cập với tất cả mọi người. Tri 
thức của hàng Tăng sĩ cao quý ẩn mình trong rừng sâu núi thẳm là hoàn toàn vượt ra 
ngoài khả năng của những người bình thường phải sống trong cảnh chật vật của cuộc 
sống hằng ngày. Một tôn giáo thu hút được đa số giới bình dân trước hết phải nhắm đến 
sự đơn giản cực kỳ, và theo những người khởi xướng thì lợi thế lớn của giaó lý Tịnh Độ 
chính là việc nó hết sức đơn giản và dễ theo. Tất cả những gì nó đòi hỏi chỉ đơn thuần là 
đức tin, và những người khởi xướng dường như đã chắc chắc điều đó dễ tìm thấy hơn 
nhiều so với khả năng nhập định hoặc trí tuệ: The strength of Amidism lies in its 
popularity. The ¡intellectualism of religious aristocrats who retire Into solitary mounfain 
areas 1s quite beyond the reach of the common people who must live In the bustle of 
ordinary life. A religion which appeals to the masses must above all aim at extreme 


4558 


simplification, and the great advantage of the teaching of the Pure Land, according tfo 1ts 
founders, 1s that 1t 1s simple and easy to follow. AlI that 1s required by way 0Ý virtue 1s Just 
faith, and the founders of the Pure Land seem to assume that that is more commonly 
found than the capacity for trance (samadhi) or wisdom. 


(H) Kinh điển chính của Tịnh Độ Tông 
The Pure Lands main teY£fs 


Các bản thích luận về Thập Địa Kinh (Dasabhumi sutra) của các ngài Long Thọ và Thế 
Thân là những tác phẩm Ấn Độ được Tịnh Độ tông nhìn nhận có thẩm quyển. Con 
đường dễ dàng và “tha lực” đã được chỉ định và minh giải trong các bộ nầy: Nagarjunaˆs 
Dasabhumi Sutra and Vasubandhuˆs commenftary on 1t are Indian authoritiles recognized 
by the Pure Land School. The easy way and the “power of another” are already indicated 
and elucidated by them. 


(D Kinh A Di Đà— Sukhavati-vyuha Sutra (skÐ: Kinh A Di Đà hay Tiểu Bản Shukavati- 
vyuha là một bản toát yếu hay trích yếu của Đại Phẩm Shukavati-vyuha hay Đại Vô 
Lượng Thọ Kinh. Bộ chót trong số ba kinh, Quán Vô Lượng Thọ Kinh cho chúng ta biết 
nguyên lai của giáo lý Tịnh Độ do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết. A Xà Thế, thái tử 
thành Vương Xá, nổi loạn chống lại vua cha là vua Bình Sa Vương và hạ ngục nhà vua 
nầy. Hoàng hậu Vi Đề Hy cũng bị giam vào một nơi. Sau đó Hoàng hậu thỉnh Đức Phật 
chỉ cho bà một chỗ tốt đẹp hơn, nơi không có những tai biến xãy ra như vậy. Đức Thế 
Tôn liền hiện thân trước mặt bà và thị hiện cho bà thấy tất cả các Phật độ. Bà đã chọn 
quốc độ của Đức Phật A Di Đà vì bà coi như là tối hảo. Đức Phật bèn dạy cho bà cách 
tụng niệm về quốc độ nầy để sau cùng được thác sanh vào đó. Ngài dạy bà bằng giáo 
pháp riêng của Ngài và đồng thời Ngài cũng giảng giáo pháp của Đức Phật A Di Đà. Cả 
hai giáo pháp cuối cùng chỉ là một điều nầy ta có thể thấy rõ theo những lời Ngài đã 
dạy A Nan ở đoạn cuối của bài pháp: “Nầy A Nan Đà! Hãy ghi nhớ bài thuyết pháp nầy 
và lặp lại cho đại chúng ở Kỳ Xà Quật nghe. Thuyết giáo nầy, ta gọi đấy là Kinh A Di 
Đà.” Từ đó chúng ta có thể kết luận rằng đối tượng của bài thuyết pháp nây là sự tôn 
thờ Đức Phật A Di Đà. Như vậy, giáo thuyết của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cuối cùng 
cũng không khác với của Đức Phật A Di Đà chút nào—The smaller text of Shukavati- 
vyuha 1s a resume or abridged text of the larger one. The last of the three texts, the 
Amitayus-dhyana Sutra, tells us the origin of the Pure Land doctrine taught by the 
Buddha Sakyamuni. AJatasatru, the prince heir-apparent of RaJagriha, revolted agaInst 
his father, King Bimbisara, and Iimprisoned him. His consort, VaidehI, too was confined to 
a room. Thereupon the Queen asked the Buddha to show her a better place where no 
such calamities could be encountered. The World-Honoured One appeared before her 
and showed all the Buddha lands and she chose the Land of Amita as the best of all. The 
Buddha then taught her how to meditate upon 1t and finally to be admitted there. He 
Iinstructed her by his own way of teaching and at the same time by the special teaching of 
Amita. That both teachings were one in the end could be seen from th words he spoke to 


4559 


Ananda at the conclusion of his sermons. “Oh Ananda! Remember this sermon and 
rehearse 1t to the assembly on the Vulture Peak. By this sermon, Ï mean the name of 
Amitabha.” From this we can Infer that the obJect of the sermon was the adoration of 
Amita. Thus, we see that Sakyamuni”s teaching was after all not different from that of 
Amitabha. 


(HD) Kinh Vô Lượng Thọ— Sutra 0ƒ the Anitabha Buddha: 


Ù 


a) 


Một trong ba bộ kinh chủ yếu của trường phái Tịnh Độ. Một được Ngài Cưu Ma La Thập 
dịch sang Hán tự. Và một bản khác được Ngài Khương Tăng Khải dịch sang Hán tự. Có 
hai bản văn, một ngắn một dài. Kinh bắt đầu bằng cuộc đối thoại giữa Phật A Di Đà và 
Phật Thích Ca. Đức Thích Ca ngợi khen Đức Di Đà với cõi Tịnh Độ trang nghiêm và Đức 
A Di Đà tán thán Đức Thích Ca thành tựu công đức khó thành tựu nơi cõi Ta Bà ngũ 
trược ác thế—Sukhavati-vyuha Sutra (skt)—One of the three basic sutras of the Pure 
Land sect. One was translated into Chinese by Kumarajiva. Thịs 1s the short form of 
Amitabha Sutra. And another one was translated Into Chinese by Samghavarman. Ït eXIstS 
in two forms: The Longer and the Short Form of Amitabha Sutras. It begins with a 
dialogue between Sakyamun Buddha and Amitabha Buddha. Sakyamuni praises 
Amitabha with his Adorned Pure Land, while Amitabha praises Sakyamuni Buddha that 
he had achieved unbelievable merits and virtues In the Saha world with the five 
defilements and all evil worlds. 

Kinh Tịnh Độ diễn tả và giải thích nguồn gốc của Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà Vô 
Lượng Quang “sự Rực rỡ vô biên”, Ngài cũng được nhắc tới trong kinh Pháp Hoa và Kinh 
Pratyutpanna. Trong Đại Kinh Tịnh Độ, vị Bồ Tát Pháp Tạng tuyên bố 48 lời nguyện, 
trong đó Ngài cam kết xây dựng một cõi Tịnh Độ để cho chúng sanh có thể thực hành 
Phật Pháp một cách hết sức dễ dàng. Cõi này được gọi là cõi Cực Lạc (Sukhavati), được 
mô tả hết sức chỉ tiết như cách kinh này được soạn để dùng làm cẩm nang suy niệm quán 
tưởng, và cũng gây một ấn tượng về một thế giới thần thông và huyền bí với sự hoan lạc 
tột cùng về âm thanh và hình ảnh. Thế giới ấy được chủ trì bởi Ngài Pháp Tạng, mà lúc 
này đã trở thành Đức Phật A Di Đà, trong đó chúng sanh chỉ cần kính ngưỡng Naài là có 
thể được sanh ra trong cõi nước ấy. Điều này có thể xãy ra được vì bây giờ Ngài đã hồi 
hướng cho họ công đức bao la mà Ngài đã tích tụ qua việc thực hiện các lời nguyện của 
Ngài. Những ai muốn tái sanh về cõi nước này phải sống một đời sống tịnh hạnh, phải 
luôn tưởng nhớ đến Đức Phật A Di Đà, phải tán thán Ngài, phải kể lại những công đức 
của Ngài, và niệm hồng danh của Ngài. Họ phải vững tin vào hiệu quả lời nguyện của 
Ngài, và phải hình dung ra Ngài trong cõi Tịnh Độ. Một khi được sanh về cõi Tịnh Độ, 
họ sẽ được cung cấp những điều kiện tốt nhất cho việc tu tập tâm linh, nhờ đó mà sự giác 
ngộ được bảo đảm. Các kinh Tịnh Độ rất được phổ biến tại vùng Kashmir và các xứ 
Trung Á, kỳ thật có lẽ là nơi mà những kinh này đã phát xuất. Các kinh này được truyền 
sang Trung Hoa rất sớm. Kinh A Di Đà Đại Bổn được dịch sang tiếng Hoa vào năm 223, 
nơi mà nó có ảnh hưởng rất lớn, và tạo thành cơ sở cho trường phái Tịnh Độ Trung Quốc. 
Trường phái Tịnh Độ đã được phát triển để tán thán Đức Phật A Di Đà và việc tái sanh 
vào cõi Tịnh Độ của Ngài. Tại Trung Hoa rõ ràng tín ngưỡng Di Đà được bành trướng. 
Đức Phật A Di Đà được nhắc nhở vào thế kỷ thứ 2 bởi Ngài Long Thọ, vị được xem như 
là sơ tổ Tịnh Độ tông—The Sukhavati-vyuha-Sutras describe and explain the orgin of the 


b) 


4560 


Pure Land of the red Buddha Amitabha, “Infinite Radianceˆ, who 1s also mentioned In the 
Lotus and Pratyutpanna Sutras. In the Larger Sukhavati-vyuha-Sutra, the Bodhisattva 
Dharmakara takes forty-eight vows, in which he undertakes to build a “pure land” in 
which beings shall be able to practice the Dharma with the greatest of ease. This land, 
called Sukhavati or “blissful”, is decribed in great detail, in a way that suggests that the 
sufras were to be used as guides to visualization meditation, and also øIves an Iimpression 
of a magical and mystic world of intense visual, and sonic delight. Presided over by 
Dharmakara, who has by now become the Buddha Amitabha, beings may be born In this 
world purely through devotion to him. It 1s possible because he can now transfer to them 
the Iimmense merit that he has accumulated in order to fulfil his vows. Those who wish to 
be reborn there must be pure In conduct, must think continuously of Amitabha, praising 
him, recounting his virtues, and repeating his name. They must firmly believe In the 
efficacy of his vow, and must visualize hìm In his Pure Land. Once there, Sukhavati 
provides the very best conditions for spiritual practice, such that enlightenment 1s assured. 
The Sukhavati-vyuha-Sutras were very popular in Kashmir and Central Asia, where 
indeed they may have originated. They were transmitted to China at an early period. The 
Larger Sutra being translated ¡Into Chinese in 223 B.C., where they were highly 
influential, and formed the basis of the Ching-T”u School. The Ching-T”u School was 
developed to the praise of Amitabha and entry to his Pure Land. It is clear that devotion 
to Amitabha was general and widespread. He is mentioned in the second century by 
Nagarjuna, who In China 1s traditionally regarded as the first Patriarch of the Pure Land 
tradition. 

Phạn ngữ có nghĩa là “Kinh A Di Đà Tiểu Bổn,” là một bản toát yếu hay trích yếu của 
Đại phẩm Đại Vô Lượng Thọ Kinh (Sukhavati-Vyuha). Kinh điển Phật giáo Ấn Độ có 
hai bản (Tiểu Bổn và Đại Bổn). Bộ đầu tiên trở thành giáo thuyết căn bản của các 
trường phái Tịnh Độ vùng Đông Á, mà giáo thuyết tu tập căn cứ theo bốn mươi tám lời 
nguyện của Đức Phật A Di Đà trong đời quá khứ khi còn là Tỳ Kheo Pháp Tạng. Nguyện 
quan trọng nhất trong các nguyện ấy là nguyện thứ 18, trong đó Ngài hứa rằng những ai 
nguyện hồng danh của Ngài hay ước nguyện vãng sanh Cực Lạc chắc chắn sẽ được sanh 
về cõi này. Trong khi trong Đại Bổn A Di Đà Kinh được thuyết giảng trên núi Linh Thứu, 
nơi Đức Phật Thích Ca giảng cho A Nan về những nguyện đời quá khứ của Đức Phật A 
Di Đà đã đưa đức Phật này lên điểm cao nhất là thành tựu Phật quả và thiết lập thiên 
đường Tây phương Cực Lạc, nơi có điều kiện thuận lợi nhất cho việc tu tập Phật pháp. 
Tiểu Bổn A Di Đà Kinh không hề để cập đến chuyện vãng sanh Cực Lạc gì cả, mà chỉ 
nhấn mạnh về những đặc điểm độc đáo bao gồm tất cả những thanh âm, ngay cả tiếng 
gió qua cành lá cũng là những tiếng pháp âm. Đây là bộ chót trong số ba kinh, Quán Vô 
Lượng Thọ Kinh (Amitayr-dhyana-sutra) cho chúng ta biết nguyên lai của giáo lý Tịnh 
Độ do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết. Nguyên do Đức Phật thuyết Kinh A Di Đà là 
khi thái tử A Xà Thế nổi loạn chống lại vua cha là Tần Bà Sa La và hạ ngục nhà vua 
nầy. Hoàng hậu Vi Đề Hi cũng bị giam vào một nơi. Sau đó Hoàng Hậu thỉnh Đức Phật 
chỉ cho bà một chỗ tốt đẹp hơn, nơi không có những tai biến xãy ra như vậy. Đức Thế 
Tôn liền hiện thân trước mặt bà và thị hiện cho thấy tất cả các Phật độ, và bà chọn quốc 
độ của Đức Phật A Di Đà coi như là tối hảo. Phật bèn dạy bà cách tụng niệm về quốc độ 
nầy để sau cùng được thác sanh vào đó. Ngài dạy bà bằng giáo pháp riêng của Ngài, và 


2) 


4561 


đồng thời giảng giáo pháp của Phật A Di Đà. Đức Phật đã căn dặn ngài A Nan như sau: 
“Này A Nan! Hãy ghi nhớ bài thuyết pháp nầy và lặp lại cho đại chúng ở Kỳ Xà Quật 
nghe. Thuyết giáo nầy, ta gọi đấy là Kinh A Di Đà.” Đối tượng của bài thuyết pháp nầy 
của Phật là sự tôn thờ Phật A Di Đà, và từ đó chúng ta cũng thấy rằng giáo thuyết của 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cuối cùng cũng không khác với giáo thuyết của Phật A Di 
Đà. Kinh A Di Đà Tiểu Bổn là giáo tụng chính yếu của tông Tịnh Độ. Theo Tịnh Độ 
tông, việc chuyên tâm niệm Phật là cần thiết để đào sâu đức tin, vì nếu không có đức tin 
nầy thì không bao giờ có sự cứu độ trọn vẹn—A Sanskrit term for “Sutra of the Array of 
the Joyous Land,” or “the smaller text of Sukhavati-vyuha,” a summary or abridged text 
of the larger one. Indian Buddhist text in two versions, Larger and Smaller Sukhavati- 
vyuha-sutras. The first became the doctrinal basis of the East Asian “Pure Land” 
traditions, which base their practices on the forty-eight vows made by Amitabha Buddha 
in a past life as the monk Dharmakara. The most Important of these 1s the eighteenth 
vow, which promises that anyone who Iinvokes Amitabha's name ten times, or desires 
rebirth in Sukhavati ten times, wIll surely be reborn there. The larger Sukhavati-vyuha- 
sutra 1s set on Vulture Peak, where Sakyamuni Buddha tells Ananda the story of 
Amitabha”s past vows and his subsequent practice, which culminated in his attainment of 
Buddhahood and led to his establishment of the paradise of Sukhavatl, in which 
conditions are optimal for Buddhist practice. The Smaller Saukhavati vyuha sutra does 
not mention rebirth in Sukhavati at all, but rather emphasizes 1ts unique characferistics, 
including the fact that in Sukhavati all the sounds, even the wind whistling through the 
leaves, constitute Dahrma teachings. This last of the three texts, the Amifayur-dhyana 
Sutra, tells us the origin of the Pure Land doctrine taught by Sakyamuni Buddha. The 
reason for the Buddha to preach this sutra was from the following story, AJatasatru, the 
prince heir-apparent of RaJagriha, revolted against his father, King Bimbisara, and 
1mprisoned him. His consort, Vaidehi, too was confined to a room. Thereupon, the Queen 
asked the Buddha to show her a better place where no such calamitles could be 
encountered. The World-Honored One appeared before her and showed all the Buddha 
lands and she chose the Land of Amitabha as the best of all. The Buddha then taught her 
how to meditate upon ¡1t and finally to be admitted there. He Instructed her by his own 
way of teaching and at the same time by the special teaching of Amitabha. That both 
teachings were one In the end could be seen from the words he spoke to Ananda at the 
conclusion of his sermons. “Oh Ananda! Remember this sermon and rehearse 1t to the 
assembly on the Vulture Peak. By this sermon, IÏ mean the name of Amitabha." ” From 
this we can see that the obJect of the sermon was the adoration of Amitabha. Thus, we 
see that Sakyamuni Buddha”s teaching was after all not different from that of Amitabha. 
The smaller Sakhavati-vyuha 1s the main text for reciting of the Pure Land Sect. With the 
Pure Land, the devotional repetition of the Buddha's name 1s a necessary acflon of the 
plIous to deepen the faith, without which salvation will never be complete. 

Kinh Quán Vô Lượng Thọ (Amitayurdhyana-sutra) thuyết giảng về những lợi ích của 
lòng tin vào Phật A Di Đà. Theo tín ngưỡng chủ thuyết của ông thì Phật A Di Đà từng 
mong muốn rằng mọi người sau khi chết sẽ được sanh vào cõi Tịnh Độ của ngài. Do đó, 
với lòng tin tưởng vào Phật A Di Đà, khi đến cuối đời, người ta có thể đến được vùng 
tịnh độ mà mình mong ước. Hệ tín ngưỡng nầy rất đơn giản và thích hợp với đại đa số 


Œ) 


4562 


quần chúng. Niệm Phật hay việc tụng niệm tên Đức Phật A Di Đà là việc làm tự nhiên 
của các tín đổ phái nầy, nhưng cần nhấn mạnh vào lòng tin hơn là vào việc tụng niệm. 
Dù sao thì cũng không được xem việc tụng niệm Phật là kém quan trọng. Thậm chí 
những người quá bận rộn công việc làm ăn, không thể đi sâu vào giáo lý đạo Phật cũng 
sẽ được tái sanh vào cõi của Phật A Di Đà nếu như họ có lòng tin chân thành khi niệm 
Phật: The Sukhavativyuha-sutra teaches the benefits of faith in the Amitabha Buddha. 
His principal belief was that the Amitabha who had willed that every one should, after 
death, be born In his paradise called Sukhavati. Hence it was by believing in Amitabha 
that one could, at the end of life, gain access to the pure land of one” desire. The system, 
being a simple one, 1s suited to the common people. the recitation of the name of 
Amitabha Buddha 1s a natural practice among the followers of this faith, but the emphasIs 
1s on the belief rather than on practical recitation. Nonetheless, Buddha-Recitation should 
not be considered to be of secondary Importance. It is held that even those who are too 
preoccupied with their work to go deeply Into the doctrines of Buddhism wIll be born In 
the heaven of Amitabha 1f they have 1mplicit faith in his name. 


(D Các cối Tịnh Độ 
DỰƒerent Pure Lands 


Mỗi vị Phật đều có Tịnh Độ riêng của Ngài. Trong Phật giáo có nhiều tịnh độ khác, như 
các cõi Nhẫn Tịnh Độ, Tinh Tấn Tịnh Độ, Trí Huệ Tịnh Độ, Đông Độ của Đức Phật 
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, và A Súc Bệ Phật, vân vân—Every Buddha has His 
own Pure Land. In Buddhism, there are many other pure lands, 1.e. the pure land of 
patence, zeal, wisdom, and Eastern Paradise of the Medicine Buddha, Aksobhya 
Buddha, etc. 


Cõi Đông Độ của Đức A Súc Bệ Phật — Eastern Pure Land oƒ Aksobhya Buddha: Đức A 
Súc Bệ Phật của thế giới Diệu Hỷ, ngự trị nơi Đông Độ. Ngài là một trong năm vị Phật 
Thiển Định hay Siêu Việt. Ngài luôn tỉnh lặng, thanh khiết và vô tham dục. Theo Kinh 
Pháp Hoa thì ngài là con trai trưởng trong 16 người con của Phật Đại Thông Trí Thắng. 
Đặc tính chính yếu của ngài là hàng phục dục vọng. Từ Bắc Phạn dùng để chỉ “Bất 
Động.” Đây là tên của vị Phật đang trụ tại Thiên Đường Đông Độ Abhirati. Trong Phật 
giáo, thiên đường không nhằm chỉ một địa danh, mà là một trạng thái của tâm thức. 
Người ta thường phác họa Ngài có da màu xanh đậm, thỉnh thoảng có màu vàng kim, 
thường cỡi voi. Ngài thường cầm Kim Cang chùy bên tay phải và tay trái làm dấu hiệu 
tiếp xúc với đất. Người ta nói Ngài có tên “Bất Động Tôn” vì Ngài giữ lời nguyện là 
chẳng bao giờ nóng giận với bất cứ chúng sanh nào. Tên ngài được những kinh điển Đại 
Thừa đầu tiên nhắc đến rất nhiều. Sự thờ phụng ngài chắc chắn bành trướng thật rộng 
rãi, nhưng thần thoại về ngài rất tẳn mạn. Theo truyền thuyết thì Aksobhya là một vị sư 
người đã thệ nguyện trước vị Phật đã từng trị vì vô cùng lâu dài ở Abharati rằng sẽ không 
bao giờ oán hận hay giận dữ một sinh linh nào cả. Vị sư đã luôn tuân thủ lời thể của 
mình và sau nầy đã trở thành Phật A Súc Bệ ngự trị thiên đường Abhirati. Ai được sanh 


4563 


vào thiên đường nầy sẽ không bao giờ rơi lại vào ác đạo. Vì thế Phật tử nên phát nguyện 
giữ đúng lời thể do Phật A Súc Bệ đã nói lên —Aksobya Buddha in the East ¡is the 
Imperturbed (Unperturbed or motionless) Buddha who 1s always calm, serene and 
absence of passion. He 1s one of the FIive Dhyani-Buddhas, and generally reigns over the 
east, his kingdom being Abhirati, realm of mystic pleasure. In the Lotus Sutra he Is 
named as the first of the sixteen sons of Mahabhijnabhibhu. One of his principal 
characteristics 1s that of subduing the passions. “Aksobhya” 1s a Sanskrit term for 
“Imperturbable.” This 1s the name of a Buddha who resides over the eastern paradise of 
Abhirati. In Buddhism, paradise 1s not understood as a location but rather as a state Of 
consciousness. He 1s generally represented iconographically as having dark blue, and 
occasionally gold skin and sometimes as riding on an elephant. He generally holds a 
Vajra In his right hand and makes the “earth-touching” gesture with his left. He 1s said to 
have receiIved his name because he kept his vow never to manifest anger toward any 
being. He is mentioned in quite a number of early Mahayana Sutras. His worship must 
have been fairly widespread, but only fragments of his legend have survived. Aksobhya 
as a monk 1s said to have taken a vow before the Buddha who, endlessly long ago, 
reipned over Abhirati, never feel disgust or anger toward_ any being. In carrying out this 
vow, he showed himself “immovable” and after endlessly long striving, he became 
Buddha Aksobhya and thereby the ruler of the Abhirati paradise. Whoever 1s reborn there 
can never fall back into lower levels of conscilousness. Thus all Buddhist believers should 
seek to fulfill the promise kept by Aksobhya. 


(I) Nam Phương Tịnh Độ —Southern Pure Land: Nam Phương Tịnh Độ đang được chủ trì 


bởi Đức Bảo Thắng Như Lai (Bảo tướng Phật, một trong bảy vị Như Lai (hay bố thí cho 
ngạ quỷ, ngài trụ tại phương nam)—The Southern Pure Land is currently presided by 
Ratnaketu Buddha, one of the seven Tathagatas. 


(HI)Cối Tây Phương Tịnh Độ của Đúc Phật A Di Đà —Western Pure Land of Amitabha 


1 


Buddha: 

An lạc quốc—Happy Land: Sukhavati (skU)—Tên một cõi Phật, quốc độ của Đức Phật A 
Di Đà, còn gọi là Tây Phương Tịnh Độ, còn gọi là An Dưỡng, An Lạc, Vô Lượng Thanh 
Tịnh Độ, Vô Lượng Quang Minh Độ, Vô Lượng Thọ Phật Độ, Liên Hoa Tạng Thế Giới, 
Mật Nghiêm Quốc, hay Thanh Thái Quốc. Phạn ngữ có nghĩa là “Thiên đường của Đức 
Phật A Di Đà.” Đây là Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà, một trong những vùng 
đất Phật quan trọng được nhắc đến trong phái Đại Thừa. Phật A Di Đà lập ra và ngự trị 
nhờ công hạnh của Ngài. Trường phái Tịnh Độ quan niệm rằng những ai tin tưởng và 
niệm hồng danh của Ngài, thì khi chết sẽ được vãng sanh vào Tây phương cực lạc, sống 
đời thanh thản cho đến khi nhập Niết Bàn. Đây là tâm điểm cho việc tu tập của trường 
phái “Tịnh Độ” trong vùng Đông Á, nơi người ta tin tưởng là nơi có những điều kiện lý 
tưởng cho việc tiến tu thành Phật. ý tưởng này liên hệ với khái niệm thịnh hành rằng thời 
bây giờ là thời mạt pháp, khả năng con người kém cỏi không còn có thể tự tu tự cứu lấy 
mình được nữa. Vì thế con đường tu tập khôn ngoan nhất là cố gắng tu tập về cõi Cực 
Lạc, để có thể thành Phật trong kiếp kế tiếp. Những phẩm chất kỳ diệu của cõi thiên 
đường này đã được diễn tả trong nhiều kinh điển, phổ thông nhất là trong Kinh A Di Đà, 


4564 


cả tiểu bổn lẫn đại bổn. Tây phương Cực lạc vượt ngoài tam giới luân hồi. Đây là một 
trong những đất chính của Phật được trường phái Đại Thừa thừa nhận. Đức Phật A Di Đà 
lập ra Tây Phương Cực Lạc nhờ chính ngay công đức tu tập của Ngài. Trường phái Tịnh 
độ tin rằng việc trì nệm hồng danh của Ngài cho phép tín đổ vãng sanh về Tịnh Độ sống 
đời an lạc cho đến khi nhập Niết bàn (Đức Phật Thích Ca nói: “Ở về phương Tây có một 
cõi nước thanh tịnh gọi là An Lạc hay Cực Lạc/Sukhavati hay thế giới Tây Phương Cực 
Lạc. Vị Giáo Chủ của cõi nước nầy hiệu là A Di Đà/Amitabha Buddha. A Di Đà có nghĩa 
là Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Quang. Đức Phật A Di Đà trong vô lượng kiếp về trước, 
đã phát 48 lời đại nguyện, trong đó những lời nguyện thứ 18, 19, và 20 chuyên vì nhiếp 
thọ và tiếp dẫn nhứt thiết chúng sanh. Do các lời nguyện cao quý nây, Đức Phật A Di Đà 
sáng tạo cõi Tịnh, chúng sanh chỉ cần phát tâm chánh niệm, quán Phật niệm Phật, tới lúc 
lâm mạng chung thời, Đức Phật và Thánh chúng sẽ đến tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc. Khi 
đến cõi Tịnh, chúng sanh ở trong cung điện lâu cát, hoa viên tốt đẹp nhiệm mầu, tiếng 
chim, tiếng gió thảy đều hòa nhã. Chư Phật chư Bồ Tát theo thời theo chỗ mà tuyên dạy 
diệu pháp. Các chúng sanh được thanh tịnh diệu lạc, thân tâm đều không thọ khổ, chuyên 
chí nghe đạo hằng không thối chuyển. Các hiện tượng ở cõi Tịnh tốt đẹp như thế, mọi 
phương diện cố nhiên đều do tịnh thức của chư Phật và chư Bồ Tát sở hiện, về phương 
diện khác cũng nhờ tâm thức thanh tịnh của chúng sanh vãng sanh cõi ấy tham gia đồng 
thể biến hiện mà có. Không thể dùng chút ít căn lành, phước đức nhơn duyên mà đặng 
sanh vào nước kia. Như vậy cõi Tịnh không phải ai cũng vãng sanh được, cũng không thể 
bỗng nhiên niệm vài tiếng “namo” không chí thành mà có thể vãng sanh được. Thân 
Như Lai không thể thân cận với những ai có căn lành cạn cợt—Name of the Land of 
Ulumate Bliss, or the Pure Land of Amitabha in the West. A Sanskrit term for “Joyous 
Land.” The paradise of Amitabha Buddha. Thịs 1s the Pure Land in the west of Amitabha 
Buddha, said to be located in the west, one of the most Important Buddha fields to appear 
in the Mahayana. By his karmic merit, Buddha Amitabha created and reigned in this Pure 
Land. The Pure Land sect believes that through faithful devoton to Amitabha and 
through reciting his name, after death, one can be reborn In the Western Paradise to 
continue a blissful lie until entering nirvana. It 1s the central focus of the religious 
practice of the “Pure Land” schools in East Asia, which believe that it 1s a place in which 
the conditions are optimal for the attainment of Buddhahood. This idea 1s connected with 
the prevalent notion that this 1s the final of the degeneration of the dharma, in which the 
capacitiles of humans have degenerated to such an extent that it 1s no longer possible to 
gain salvation (liberation) through oneˆ”s own efforts. Thus, the wiser course of action 1s tO 
cultivate toward rebirth in Sukhavati, so that one may attain buddhahood in one”s next 
lietime. The wondrous qualites of this paradise are described In several texts, most 
popularly the Sukhavati-Vyuha-Sutra, Smaller and Larger. Sukhavati means the Western 
Land of Amitabha Buddha, the highest Joy, name of the Pure Land of Amitabha Buddha 
in the west. The Western Paradise which 1s oufside the triple realm and beyond samsara 
and retrogression. The Western Paradise 1s one of the most important of the Buddha- 
fields to appear in the Mahayana. Amitabha Buddha created the Pure Land by his karmic 
merit. The Pure Land sect believes that through faithful devotion to Amitabha and 
through recitation of his name, one an be reborn there and lead a blissful le until 
entering Nirvana. 


a) 


b) 


4565 


Cối Tây Phương Tịnh Độ chủ trì bởi Đức Phật A Di Đà—Pure Land, Paradise oƒ the 
West, presided over by Amitabha: Cảnh duyên ở Tây Phương Cực Lạc rất thù thắng, có 
nhiều sự kiện thuận lợi cho chúng sanh nơi cõi nầy hơn các Tịnh Độ khác, mà tâm lượng 
của phàm phu trong tam giới không thể thấu hiểu được: The environment and conditions 
of the Western Pure Land are most exalted. That realm provides sentient beings with 
many more advantageous circumstances than other Pure Lands, which ordinary beings In 
the Triple World cannot fully understand. 

Cảnh nơi Tây Phương Cực Lạc rất ư thù thắng nên có thể khích phát lòng mong mến và 
quy hướng của loài hữu tình: The environment of the Western Pure Land ¡is exalted, and 
can awaken the yearning and serve as a focus for sentient beings. 

Duyên nơi Tây Phương Cực Lạc thật mầu nhiệm, nên có thể giúp người vãng sanh dễ 
tiến mau trên đường tu chứng. Vì thế cõi đồng cư Tịnh Độ mười phương tuy nhiều, song 
riêng cõi Cực Lạc có đầy đủ thắng duyên, nên các kinh luận để chỉ quy về đó: The 
conditions of the Western Pure Land are unfathomable and wonderful and can help those 
who are reborn to progress easily and swiftly along the path of enlightenment. For these 
reasons, although there are many common residence Pure Lands in the ten đirections, 
only the Western Pure Land possesses all auspiclous conditions 1n full. Thịs 1s why sutras 
and commentaries point toward rebirth in the Western Pure Land. 


(IV)Bắc Phương Tịnh Độ— Northern Pure Land: Bắc Phương Tịnh Độ đang được Đức Vi 


Ù 


Diệu Thanh Phật (Ly Bố Úy Như Lai) chủ trì. Ngài là đấng thực hiện mục đích không sợ 
hãi. Ngài là một trong năm vị Phật siêu việt trong Phật giáo Đại thừa, mà Đức Di Lặc 
thế gian và Bồ Tát siêu việt đều phải theo. Ngài có liên hệ đến hướng chánh Bắc, người 
ta thường họa hình Ngài có da xanh tay trái trong lòng, lòng bàn tay ngửa lên, trong khi 
tay phải bắt ấn dấu vô úy——Northern Pure Land is currently presided by Amoghasiddhi or 
Sakyamumi Buddha. One whose achievemernt 1s not in vain, who unerringly achieves his 
goal. One of the five transcendent or Celestial Budhhas of Mahayana Buddhism. With 
him are associated the earthly Maitreya Buddha and the transcendental bodhisatva 
Vishvapami. He is associated with the northern direction. He ¡s always depicted with 
green skin and with his left hand in his lap, palm up, while his right hand makes the 
gesture of fearlessness (abhaya-mudra). 


(J) Đức Phật dạy về cõi Tịnh Độ của chư Bồ Tát 
The Buddha taught about the Bodhisattvas° Pure Lands 


Theo Kinh Duy Ma Cật, Đức Phật nhắc Bồ Tát Bảo Tích về các Tịnh Độ của chư Bồ Tát 
như sau —According to the Vimalakirti Sutra, the Buddha reminded Ratna-rasi 
Bodhisattva about Bodhisattvas” Pure Lands as follows: 

Trực tâm là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh không dua vạy sẽ 
được sanh sang nước đó: The straightforward mind 1s the Bodhisattva's pure land, for 
when he realizes Buddhahood, beings who do not flatter w1ll be reborn 1n his land. 


4566 


2) Thâm tâm là Tịnh Độ của Bồ Tát khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh đầy đủ công đức 
sanh sang nước đó: The profound mind 1s the Bodhisattva”s pure land, for when he 
realizes Buddhahood living beings who have accumulated all merits will be reborn there. 

3) Bồ Đề tâm là Tịnh Độ của Bồ Tát khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh có tâm Đại Thừa 
sanh sang nước đó: The Mahayana (Bodhi) mind is the Bodhisattva”s pure land, for when 
he attains Buddhahood all living beings seeking Mahayana wIll be reborn there. 

4) Bố Thí là Tịnh Độ của Bồ Tát khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh hay thí xả tất cả mọi 
vật sanh sang nước đó: Charity (dana) 1s the Bodhisattva”s pure land, for when he attains 
Buddhahood living beings who can gIve away (to charity) will be reborn there. 

5) Trì Giới là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh tu mười điều lành, 
hạnh nguyện đây đủ sanh sang nước đó: Discipline (sila) is the Bodhisattva`s pure land, 
for when he realizes Buddhahood living beings who have kept the ten prohibitions wIll be 
reborn there. 

6) Nhẫn Nhục là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh đủ 32 tướng tốt 
trang nghiêm sanh sang nước đó: Patience (ksanti) 1s the Bodhisattva”s pure land, for 
when he attains Buddhahood living beings endowed with the thirty-two excellent physical 
marks wIll be reborn there. 

7) Tinh Tấn là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh siêng năng tu mọi 
công đức sanh sang nước đó: Devotion (virya) 1s the Bodhisattva”s pure land, for when he 
attainns Buddhahood living beings who are diligent in their performance of meriforIous 
deeds wIll be reborn there. 

8) Thiển Định là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh biết thu nhiếp tâm 
chẳng loạn sanh sang nước đó: Serenity (dhyana) is the Bodhisattva°s pure land, for when 
he attains Buddhahood living beings whose minds are disciplined and unstirred will be 
reborn there. 

9) Trí Tuệ là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh được chánh định sanh 
sang nước đó: Wisdom (prajna) 1s the Bodhisattva's pure land, for when he attains 
Buddhahood living beings who have realized samadhi will be reborn there. 

10) Tứ Vô Lượng Tâm là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh thành tựu 
từ bi hỷ xả sanh sang nước đó: The four boundless minds (catvari apramanani) are the 
Bodhisattva's pure land, for when he attains Buddhahood living beings who have 
practiced and perfected the four Infinites: kindness, compassion, Joy and Indifference, 
wIll be reborn there. 

11) Tứ Nhiếp Pháp là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh được giải 
thoát sanh sang nước đó: The four persuasive actions (catuh-samgraha-vastu) are the 
Bodhisattva's pure land, for when he attains Buddhahood living beings who have 
benefited from his helpful persuasion will be reborn there. 

12) Phương Tiện là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh khéo dùng được 
phương tiện không bị ngăn ngại ở các pháp, sanh sang nước đó: The expedient methods 
(upaya) of teaching the absolute truth are the Bodhisattva's pure land, for when he 
attains Buddhahood living beings conversant with upaya wIll be reborn there. 

13) Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bổ Tát thành Phật, chúng sanh 
đầy đủ niệm xứ, chánh cần, thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, sanh 
sang nước đó: The thirty-seven contributory states to enlightenment (bodhipaksika- 


4567 


dharma) are the Bodhisattva”s pure land, for when he attains Buddhahood living beings 
who have successfully practiced the four states of mindfulness (smrtyu-pasthana), the 
four proper lines of exertion (samyakpra-hana), the four steps towards supramundane 
powers (rddhipada), the five spiritual faculties (panca Indriyam), the five transcendental 
powers (panca balani), the seven degrees of enlightenment (sapta bodhyanga) and the 
eightfold noble path (asta-marga) will be reborn In his land. 

14) Hồi Hướng Tâm là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, được cõi nước đầy đủ tất 
cả công đức: Dedication (of one”s merits to the salvation of others) ¡is the Bodhisattva”s 
pure land, for when he attains Buddhahood his land will be adorned with all kinds of 
I€TItOrIOUS Virtues. 

15) Nói Pháp Trừ Bát Nạn là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, cõi nước không có 
ba đường ác và bát nạn: Preaching the ending of the eight sad conditions 1s the 
Buddhahood his land wIll be free from these evil states. 

16) Tự Mình Giữ Giới Hạnh-Không Chê Chỗ Kém Khuyết Của Người Khác là Tịnh Độ của 
Bồ Tát; khi Bổ Tát thành Phật, cõi nước không có tên phạm giới cấm: To keep the 
precepts while refraining from crificizing those who do not in the Bodhisattvaˆs pure land, 
for when he attains Buddhahood his country wIll be free from people who break the 
commandmens. 

17) Thập Thiện là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh sống lâu, giàu to, 
phạm hạnh, nói lời chắc thật, thường dùng lời dịu dàng, quyến thuộc không chia rẽ, khéo 
hòa giải việc đua tranh kiện cáo, lời nói có lợi ích, không ghét không giận, thấy biết chân 
chánh sanh sang nước đó: The ten good deeds are the Bodhisattva”s pure land, for when 
he attains Buddhahood he wIll not die young, he wIll be wealthy, he will live purely, his 
words are true, his speech 1s gentle, his encourage will not desert him because of his 
conciliatoriness, his talk 1s profitable to others, and living beings free from envy and 
anger and holding right views wIll be reborn in his land. 


(K) Tịnh Độ Chân Tông 
The Jodo-Shin 


Chân Tông, một trong 20 tông phái Phật Giáo ở Nhật. Theo Chân Tông, niệm Phật chỉ là 
một thái độ tri ân hay một cách biểu lộ lòng tri ân, sau khi một Phật tử được Phật lực gia 
trì Chân tông chỉ thờ độc nhất Phật A Di Đà, và thậm chí Phật Thích Ca cũng không chịu 
thờ. Tịnh Độ Chân Tông cấm đoán chặt chẽ không cho cầu nguyện vì bất cứ những tư lợi 
nào. Tông nầy chủ trương xóa bỏ đời sống Tăng lữ để lập thành một cộng đồng gồm toàn 
những tín đồ tại gia—The Jodo-Shin, or Shin sect of Japan, one of the twenty Buddhist 
sects in Japan. According to the Shin Sect, the recitation of Amitabha Buddha”s name Is 
sinply an action of gratitude or an expression of thanksgIving, after one”s realizing the 
Buddha's power conferred on one. The Shin School holds the exclusive worship of the 
Amitabha, not allowing even that of SakyamumI. This sect has the strict prohibition of 
prayers in any form on account of personal interests, and the abolition of all diseiplinary 


Ù 


2) 


4568 


rules and the priestly or monastic life, thus forming a community of purely lay believers, 
1.e., householders. 


(L) Tịnh Độ Nhị Hoành 
Two ways 0ƒ aftaining liberation 
in the Pure Land 


Hai cách giải thoát trong Tịnh Độ Tông—Two ways of attaining liberation ¡in the Pure 
Land Sect: 

Hoành Xuất: Bằng trì trai giữ giới và tu hành thiển định mà hành giả được sanh vào cõi 
hóa độ phương tiện—By discipline to attain to temporary nirvana. 

Hoành Siêu: Nghe bản nguyện của Đức Phật A Di Đà mà phát tín tâm niệm hồng danh 
của ngài sẽ được vãng sanh vào cõi báo độ chân thực—Happy salvation to Amitabha”s 
paradise through trust in him. 


(M) Liên Trì Hải Hội 
Ocean- Wide Lotus Assermbly 


Liên trì hải hội tiêu biểu cho sự tập hợp của Phật A Di Đà, chư Bồ tát, các bậc thức giả, 
Thánh chúng, cùng các thượng thiện nhân câu hội nơi Tây Phương Cực Lạc. Gọi là Liên 
trì Hải Hội vì số người tham dự là vô số, trải dài ra như đại dương trong pháp giới—Lotus 
assembly represents the gathering of Buddha Amitabha, the Bodhisattvas, the sages and 
sainfs and all other superior beings in the Land of Ultimate Bliss. This Assembly 1s called 
Ocean-Wide as the participants infinite in number, spreading as far and wide as the 
multitude of oceans In the Dharma Realm. 


(N) Nhị Hạnh Vãng Sanh 
Two practices that lead to rebirth 
in the Pure Land 


Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, chúng 
sanh trong cõi Ta Bà muốn quyết định vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, phải có đủ hai 
hạnh yễm ly ngũ dục và hân nguyện—According to Most Venerable Thích Thiển Tâm in 
the Pure Land Buddhism, sentient beings in the Saha World who wish to be assured of 
rebirth, they should perfect two practices: the practice of “disgust” at the five desires and 
the practice of Joyfulness in vOws. 


Yễm Ly Ngũ Dục— Practice oƒ disgust oƒ the five desires: Nói yễm ly, là hạng phàm phu 
từ vô thỉ vẩn đến ngày nay bị ngũ dục buộc ràng nên luân hồi trong lục đạo, chịu không 


HH 


Ù 


4569 


biết bao nhiêu nỗi thống khổ! Trong vòng lẩn quẩn ấy, nếu không chán la ngũ dục thì 
làm sao có thể thoát Iy? Cho nên người tu tinh độ phải thường xét thân nầy là một khối 
thịt xương máu mủ, chứa đựng đàm dãi, đại tiểu tiện và các thứ nhơ nhớp hôi tanh. Kinh 
Niết Bàn nói: “Vòng thành thân kiến như thế, duy chỉ có loài la sát ngu sĩ mới chịu ở 
trong đó; nếu người có trí ai lại đắm nhiễm thân nây!” Lại trong kinh cũng nói: “Thân 
nây là nơi tập hợp của các thứ khổ, là cảnh tù ngục, là một khối ung san, tất cả đều bất 
tịnh. Nên xét cho cùng, nó không có nghĩa lý ích lợi chi khi ta chấp lấy nó, dù là thân 
của chư Thiên.” Vì thế hành giả ở trong các oai nghi, hoặc khi nằm nghỉ, lúc thức giấc, 
nên thường quán sát thân nây chỉ có khổ không chỉ vui, mà thâm tâm sanh niệm chán la. 
Như thế dù cho không dứt liền được việc nam nữ, cũng có thể lần lần khởi tâm nhàm 
chán. Hành giả cũng cần nên quán bảy pháp bất tịnh (see Thất Pháp Bất Tịnh Quán). 
Thân mình đã như thế, thân người khác lại cũng như vậy. Nếu thường quán sát bảy điều 
bất tịnh ấy, đối với các thân nam nữ mà người đời cho rằng xinh đẹp, cũng sanh niệm 
yếm ly và lửa ái dục cũng lần lần tiêu giảm. Như thực hành thêm môn “Cửu Tưởng 
Quán” càng thêm tốt (see Nine types of meditation on corpse)—If a Pure Land cultivator 
wishes to be assured of rebirth, he or she should always practice the practice of disgust of 
the five desires. This practice of disgust refers to the fact that common people have been 
bound by the five desires from time immemorial. Thus, they wander along the six paths, 
enduring untold suffering! In that quagmire, unless they become disgusted with the five 
desires, how can they escape the cycle of birth and death? Therefore, the Pure Land 
cultivator should constantly visualize this body as a mass of flesh and bones, blood and 
pus, a skinbag containing phlegm, pus, urine, feces and other foul-smelling substances. 
The Parinrvana Sutra states: “This fortress of body, only evil, deluded demons could 
tolerate living In 1t. Who with any wisdom could ever cling to or delight in such a 
skinbag! Another scripture states: “Phis body 1s the confluence of all kinds of suffering; 
1t 1S a Jall, a prison, a mass of ulcers; everything 1s Impure. In truth, 1t 1s not worth clinging 
to, even the celestial bodies of dettles are no different.” Therefore, whether walking, 
standing, sifing or reclining, whether asleep or awake, cultivators should always 
visualize this body as nothing but a source of suffering, without any pleasure, and develop 
a deep sense of disgust, thus gradually becoming free from lustful thoughts. Moreover, 
the cultivator should also engage in the seven types of meditation on impurity (see Thất 
Pháp Bất Tịnh Quán). Our own bodies being thus, the bodies of others are likewise. lf we 
constantly meditate on these seven Impurities, we will develop disgust toward those male 
and female forms which ordinary people Judge handsome and beautiful. The flames of 
lust wIll thus gradually diminish. Hf, in addition, we can practice the meditations on the 
Nine Kinds of Foulers, so much the better (see Cửu Tưởng Quán). 


Hân Nguyện—.Joyous Vows: Có hai điều chính yếu để thệ nguyện cứu mình cứu người. 
Phải nhận rõ mục đích cầu vãng sanh—There are two main aspects to making the joyous 
VOWS Of “rescuing oneself and others.” The practitioner should clearly realize the goal of 
rebirth: 

Phải nhận rõ mục đích cầu vãng sanh—The practitioner should clearly realize the goal of 
rebirth: Sở dĩ chúng ta cầu về Tịnh Độ, là vì chúng ta muốn thoát sự khổ cho mình và tất 
cả chúng sanh. Hành giả phải nghĩ rằng, 'sức mình yếu kém, còn bị nghiệp nặng ràng 


2) 


8) 
1) 


4570 


buộc, mà ở cõi đời ác trược nầy cảnh duyên phiền não quá mạnh. Ta cùng chúng sanh bị 
chìm đắm nơi dòng mê, xoay vần trong sáu nẻo, trải qua vô lượng kiếp từ vô thỉ đến nay, 
cũng vì lẽ ấy. Bánh xe sống chết quay mãi không ngừng, ta làm thế nào để tìm con 
đường độ mình độ người một cách yên ổn chắc chắn? Muốn được như thế duy có cầu 
sanh Tịnh Độ, gần gủi Phật, Bồ Tát, nhờ cảnh duyên thắng diệu bên cõi ấy tu hành 
chứng vô sanh nhẫn, mới có thể vào nơi đời ác cứu khổ cho hữu tình. Luận Vãng sanh đã 
nói: “Phát tâm Bồ Đề chính là phát tâm cầu thành Phật, tâm cầu thành Phật là tâm độ 
chúng sanh, tâm độ chúng sanh là tâm nhiếp chúng sanh về cõi Phật —The goal of our 
cultivation 1s to seek escape from suffering for him/herself and all sentient beings. 
He/She should think thus: “My own strength 1s limited, I am still bound by karma; 
moreover, In this evil, defiled life, the circumstances and conditions leading to afflictions 
are overpowering. That is why other sentient beings and myself are drowning 1n the rIver 
of delusion, wandering along the evil paths from time Iimmemorial. The wheel of birth 
and death 1s spinning without end; how can I find a way to rescue myself and others in a 
safe, sure manner? There 1s but one solution, 1t 1s to seek rebirh in the Pure Land, draw 
close to the Buddhas and Bodhisattvas, and relying on the supremely auspicIous 
environment of that realm, engaging in cultivation and attain the Tolerance of Non-Birth. 
Only then can I enter the evil world to rescue sentient beings. The Treatise on Rebirth 
states: ““Fo develop the Bodhi-Mind is precisely to seek Buddhahood; to seek Budhahood 
1s fo develop the Mind of rescuing sentient beings; and the Mind of rescuing sentient 
beings 1s none other than the Mind that gathers all beings and helps them achieve rebirth 
1n the Pure Land. 

Lại muốn sanh về Tịnh Độ, phải có đủ hai phương diện, một là xa lìa ba pháp chướng Bồ 
Đề; hai là tùy thuận ba pháp thuận Bồ Đề. Làm thế nào để thành tựu sự xa lìa và tùy 
thuận Bồ Đề? Ấy là phải cầu sanh tịnh độ để được thường gần Phật, tu hành cho đến khi 
chứng vô sanh nhẫn. Chừng đó mặc ý cỡi thuyền đại nguyện vào biển luân hồi sanh tử, 
vận tâm bi trí cứu vớt chúng sanh, tùy duyên mà bất biến, không còn gì trở ngại nữa— 
Moreover, to ensure rebirth, we should perfect two practices; first 1s abandoning the three 
things that hinder enlightenment, second 1s abiding by the three things that foster 
enlightenment. How can we abandon the things that hinder enlightenment and abide by 
the thingsthat foster enlightenment? It is precisely by seeking rebirth in the Western Pure 
Land, remaining constantly near the Buddhas and cultivating the Dharmas until 
Tolerance of Non-Birth 1s reached. At that point, we may sail the boat oŸ great vows at 
will, enter the sea of Birth and Death and rescue sentient beings with wisdom and 
compassion “adapting to conditions but fundamenfally unchanging,` free and unimpeded. 
Xa lìa ba pháp chướng Bồ Đề—Abandoning the three things that hinder enlightenment: 
Tâm cầu sự an vui riêng cho mình, chấp ngã và tham trước bản thân. Hành giả phải y 
theo trí huệ môn mà xa lìa tâm niệm ấy: The Mind of seeking our own peace and 
happiness, ego-grasping and attachment to our own bodies. The practitioner should 
follow the path of wisdom and leave all sụch thoughts far behind. 

Tâm rời bỏ không chịu cứu vớt chúng sanh đau khổ. Hành giả phải y theo từ bi môn mà 
xa la tâm niệm ấy: The Mind of abandoning and failing to rescue sentient beings from 
suffering. The practitioner should follow the path of compassion and leave all such 
thoughts far behind. 


ii) 


b) 
1) 


ñ) 


ii) 


c) 


1) 


ñ) 


4571 


Tâm chỉ mong cầu sự cung kính cúng dường, không tìm phương pháp làm cho chúng sanh 
được lợi ích an vui. Hành giả phải y theo phương tiện môn mà xa ha tâm niệm ấy: The 
Mind of exclusively seeking respect and offerings, without seeking ways to benefit 
sentient beings and bring them peace and happiness. The practitioner should follow the 
path of expendients and leave all such thoughts far behind. 

Thành đạt ba pháp thuận Bồ Để —Obtaining the three things that foster enlightenment: 
Vô Nhiễm Thanh Tịnh Tâm: Tâm không vì tự thân mà cầu các sự vui, vì Bồ Đề là thể 
trong sạch lìa nhiễm trước, nếu cầu sự vui riêng cho mình tức thân tâm có nhiễm, làm 
chướng ngại Bồ Đề Môn; nên tâm thanh tịnh không nhiễm gọi là tùy thuận Bồ Đề: The 
“Undefiled Pure Mind' of not seeking personal happiness, that 1s enlightenment 1s the 
state of undefiled purity. If we seek after personal pleasure, body and Mind are defiled 
and obstruct the path of enlightenment. Therefore, the undefiled Pure Mind 1s called 
consonant with enlightenmernt. 

Tâm vì cứu độ hết thảy mọi đau khổ cho chúng sanh, bởi vì Bồ Đề là tâm trong sạch làm 
cho chúng sanh được an ổn, nếu không cứu độ loài hữu tình, khiến họ được lìa sự khổ 
sanh tử, tức là trái với Bồ Đề môn; nên tâm cứu khổ đem lại an ổn cho chúng sanh gọi là 
tùy thuận Bồ Đề: Pure Mind at Peace: An Thanh Tịnh Tâm——The “Pure Mind at Peace,) 
rescuing all sentient beings from suffering. This 1s because Bodhi is the undefiled Pure 
Mind which gives peace and happiness to sentient beings. If we are not rescuing sentient 
beings and helping them escape the sufferings of Birth and death, we are going fo counter 
to Bodhi path. Therefore, a Mind focussed on saving others, bringing them peace and 
happiness, 1s call consonant with enlightenment. 

Lạc Thanh Tịnh Tâm—Blissful Pure Mind: Tâm muốn khiến cho tất cả chúng sanh được 
Đại Niết Bàn. Bởi Đại Niết Bàn là chỗ cứu cánh thường vui, nếu không khiến cho loài 
hữu tình được niềm vui cứu cánh tức là ngăn che Bồ Đề môn; nên tâm muốn cho chúng 
sanh được hưởng cảnh thường lạc gọi là tùy thuận Bồ Để —A “Blissful Pure Mind,` 
seeking to help sentilent beings achieve Great Nirvana. Because Great Nirvana 1s the 
ultimate, eternally blissful realm. If we do not help sentient beings achieve 1t, we obstruct 
the Bodhi path. Hence the Mind which seeks to help sentient beings attain eternal bliss 1s 
called consonant with enlightenmernt. 

Quán tưởng y báo và chánh báo nơi cõi Cực Lạc—The cultivator should contemplate the 
wholesome characteristics of the Pure Land and auspicIous features of Amitabha Buddha: 
Quán tưởng báo thân (chánh báo) kiết tường của Đức Phật A Di Đà—Contemplate the 
auspicious features of Amitabha Buddha: Hành giả nên quán tưởng báo thân của Phật A 
Di Đà sắc vàng rực rỡ, có tám muôn bốn ngàn tướng, mỗi tướng có tám muôn bốn ngàn 
vẻ đẹp, mỗi vẻ đẹp có tám muôn bốn ngàn tia sáng, soi khắp pháp giới, nhiếp lấy chúng 
sanh niệm Phật —The cultivator should contemplate the auspicious features of Amitabha 
Buddha. Amitabha Buddha possesses a resplendent, golden Reward Body, replete with 
84,000 major characteristics, each characteristic having 84,000 minor auspicious signs, 
each sign beaming 84,000 rays of light which illuminate the entire Dharma Realm and 
gather In those sentient beings who recite the Buddhaˆs name. 

Quán tưởng y báo thiện lành nơi cõi Tây Phương Cực Lạc—The cultivator should 
contemplate the wholesome characteristics in the Western Pure Land: Hành giả nên quán 
cõi Cực Lạc bảy báu trang nghiêm như các kinh Tịnh Độ đã nói. Ngoài ra, người niệm 





Œ) 


4572 


Phật khi bố thí, trì giới, cùng làm tất cả các hạnh lành đều phải hồi hướng cầu cho mình 
và chúng sanh đồng vãng sanh Cực Lạc —The Western Pure Land ¡s adorned with seven 
treasures, as explained In the Pure Land sutras. In addition, when practicing charIty, 
keeping the precepts and performing all kinds of good deeds, Pure Land practitioners 
should always dedicate the merits toward rebirth in the Pure Land for themselves and all 
other sentient beInøs. 


(O) Tam Chúng Vấng Sanh 
Three categories 0ƒ rebirth 
in the Pure Land 


Tổng quan về Tam Chủng Vãng Sanh—An overview oƒ the Three Categories oƒ Rebirth 
in the Pure Land: Chúng sanh tu tập cầu vãng sanh về Cực Lạc nhiều không kể xiết, còn 
hơn vô số điểm giọt mưa. Tuy nhiên, theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm 
Phật Thập Yếu, chúng sanh cầu về Tịnh Độ không riêng những hạng chán cảnh khổ Ta 
Bà ngũ trược ác thế, mà cũng có hạng vì thương xót muốn tế độ chúng sanh cõi Ta Bà, 
cho đến những bậc “thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh.” Tuy sở nguyện có cao 
thấp, một khi đã sanh về Cực Lạc thì cũng đồng được sự lợi ích như nhau, nghĩa là tất cả 
đều không thối chuyển, cuối cùng đều đạt đến quả vị Phật. Cổ đức đã bảo: “Pháp môn 
Tịnh Độ rất cao thâm mầu nhiệm, duy có Phật với Phật mới biết hết được, vì bậc Đẳng 
giác còn nguyện vãng sanh, ngôi Nhất Sanh Bồ Tát còn phải trụ nơi miền Cực Lạc để 
học hỏi. Các Kinh Đại Thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Đại Bảo Tích, vân vân đều 
khen ngợi Tịnh Độ và để cập đến sự vãng sanh.” Xét chung về tâm nguyện cầu sanh của 
những vị ấy, có ba loại vãng sanh—Countless sentient beings will be reborn in the Pure 
Land, their numbers exceeding even the innumerable rain drops. However, according to 
Most Venerable Thích Thiền Tâm ¡in The Pure Land Buddhism in Theory and Practice, 
sentient beings who seek rebirth In the Pure Land are not limited to those weary of the 
sufferings In the realm of the Five Turbidities, there are also those who compassionately 
wish to save sentient beings In the Saha World, and those who look upward to the goal of 
Buddhahood and downward to the salvation of deluded sentient beings throughout the 
worlds of the ten directions. Whether their vows and aspiratlons are low or high, once 
they are reborn in the Pure Land, all derive the same benefits; none will ever retrOgress 
and will ultimately achieve Buddhahood and help sentient beings. Ancient masters once 
said: “The Pure Land method 1s extremely lofty, profound and wonderful; only the 
Buddhas can really fathom 1ts depth. This is why even those great Bodhisattvas who have 
reached the level of Equal Enlightenment still vow to be reborn there. Even “One-life 
Bodhisattvas” or those who will become Buddhas in their next lifetime must remain there 
to study and practice. Such Mahayana texts as the Avatamsaka Sutra, the Lotus Sutra, the 
MaharatnaKuta Sutra, etc., all extol the Pure Land and discuss rebirth there. There are are 
three categories of rebirth 1n the Pure Land. 


4573 


(II) Chỉ Tiết về Tam Chủng Vãng Sanh— Details oƒ the Three Categories 0ƒ Rebirth in the 


Ù 


2) 


3) 


Œ) 


Pure Land: 

Những phàm phu thấp kém nhưng chân thật Ordinary beings with limited capacities but 
true and sincere: Phàm phu thấp kém nhưng chân thật—Những phàm phu thấp kém 
nhưng chân thật, không hiểu công đức cùng sự trang nghiêm ở Tịnh Độ, chỉ cảm nghĩ đời 
sống nhiễu vất vã khổ nhọc, cõi Ta Bà đây chán nãn lo phiển, nên nguyện sanh về cõi 
nước thanh tịnh an vui—Ordinary beings with limited capacities but true and sincere 
comprise beings who are of limited capacities but true and sincere. They may not 
understand what constitutes the virtues or adornments of Buddha lands; nevertheless, 
realizing that life 1s full of hardship and suffering, and that the Saha World abounds In 
worries and troubles, they vow to be reborn in a pure and happy land. 

Phàm phu nhưng có trí huệ và chí nguyện lớn—Ordinary beings with great aspiratlons 
and a certain degree of wisdom: Phàm phu có trí huệ và chí nguyện lớn—Tuy cũng là 
phàm phu nhưng có trí huệ và chí nguyện lớn, muốn sanh về cõi Cực Lạc để bảo đảm 
thoát ly nẻo luân hồi, mau chứng đạo quả, hoàn thành chí nguyện tự độ độ tha—Ordinary 
beings with great aspIirations and a certain degree of wisdom are composed of individuals 
who, although ordinary beings, possess øreat aspirations and a certain degree of wisdom. 
They seek rebirth in the Pure Land to ensure escape from transmigration, swWIft 
attainment of Buddhahood and fulfilliment of their Vows to rescue themselves and others. 
Tiểu Thánh đã thoát ly vòng sống chết—Lesser saints and greatest Bodhisattvas: Gồm từ 
hàng tiểu Thánh đã thoát ly vòng sống chết cho đến bậc Đẳng Giác Bồ Tát, vì muốn mau 
tiến lên thượng địa, muốn học hỏi diệu pháp thành Phật, nên phát nguyện vãng sanh— 
Lesser saints and greatest Bodhisattvas are those who have escaped Birth and Death to 
the greatest Bodhisattvas, those at Equal Enlightenment stage. They vow to be reborn In 
the Pure Land In order to progress swIftly to the ultimate “Bodhisattva ground” and study 
the wonderful Dharma leading to Buddhahood. 


(P) Ba Điều Thống Thiết Tự Trách 
Của Người Tu Pháp Môn Tịnh Độ 
Three things that pracHtioners 
would bifterly reproach thermselves 


Tổng quan về Ba Điều Thống Thiết— An overview oƒ the three things that practitioners 
would bifferly reproach themselves: Tu theo Pháp môn Tịnh Độ, ai ai cũng muốn tu làm 
sao cho niệm niệm nối nhau không dứt. Tuy nhiên, vì định lực chưa thành nên niệm đầu 
không chủ, hoặc tri giác cũ khó quên, hoặc vọng tưởng nổi dậy, hoặc xúc đối cảnh duyên 
tự kểm giữ không vững, hoặc tâm tình rối loạn cố ngăn dẹp chẳng kham. Cứ ngồi vào lần 
chuỗi một lúc là tâm niệm đã chạy hết đông sang tây, bất giác nó đi xa cách mấy ngàn 
muôn dậm hồi nào cũng không biết. Có khi phải bận lo một việc nào đó nên tâm trí cứ 
vướng vít cả tháng trời chưa hết. Dẹp trừ tạp niệm còn chưa xong, huống là gián đoạn lúc 
niệm Phật. Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn 
Luận, câu 26, đây là căn bệnh chung của hầu hết người tu. Vì thế nếu người tu không 


4514 


thống thiết tự trách thì khó mà thành tựu được pháp tu Tịnh Độ Vô Gián. Có ba điều 
thống thiết tự răn—To be a Pure Land practitioner, everyone always wanfs to cultivate in 
such a way that thought follows upon thought without interruption. However, having not 
yet achieved one-pointedness of Mind, we cannot even rein in the first thought, or else, 
the previous perception 1s difficult to forget, or deluded thoughts arise. We cannot keep 
our thoughts from being disturbed by circumstances and conditions. Our Minds and 
feelings are confused and cannot be stilled. Each time we sit down to finger the rosary for 
a momernt, our thoughts have gone in all directions, suddenly travelling millions of miles 
without our knowledge or awareness. At times, when we are preoccupied with some 
problem, we turn It over and over our Minds for days and days, or even for months. Ít 1s 
Impossible for us to rid ourselves of such tangled thoughts, not to mention doIing away 
with interruptions in recitation. According to Most Venerable Thích Thiền Tâm in The 
Treatise on The Ten Doubts, question number 26, this 1s the common disease of almost 
all Pure Land practitioners. lf we do not earnestly restrain ourselves, it will be difficult to 
succeed ïn the practice of exclusive, uninterrupted cultivation. There are three things that 
practitioners would bitterly reproach themselves. 


(II) Chỉ tiết về Ba Điều Thống Thiế—Details oƒ the three things that practiioners would 


Ũ 


bifterly reproach themselves: 

Báo Ân—Repaying one's obligation: Người tu có rất nhiều trọng ân; hãy tạm gác qua ân 
Phật và ân Thầy Tổ. Dù là người xuất gia, công ân sanh dưỡng của cha mẹ há chẳng 
nặng sâu hay sao? Dù đã la tục xuất gia, và vì đi học đạo nên phải xa cách quê hương 
nhiều năm, cha mẹ nhọc nhằn cực khổ cũng không biết, khi già yếu bệnh hoạn lại cũng 
không hay biết để chăm sóc thuốc thang. Đến lúc cha mẹ mãn phần, cũng không biết, 
hoặc có nhận được tin cũng về trễ muộn. Khi còn nhỏ, có khi cha mẹ vì nuôi nấng thương 
lo cho con mà gây tội tạo nghiệp, nên lúc chết bị đọa vào nẻo khổ, hy vọng chúng ta cứu 
độ, như khát chờ uống, như hạn trông mưa. Nếu chúng ta tu hành chễnh mãng tất tịnh 
nghiệp không thành; đã không thành thì tự cứu còn chưa xong, làm sao cứu được mẹ cha? 
Đối với song thân đã lỗi về vật chất, mà còn không cứu độ được phần tâm linh, tức là 
phụ nghĩa quên ân, là người đại bất hiếu. Theo Phật, tội bất hiếu là một đại tội sẽ bị đọa 
vào địa ngục. Như thế tâm niệm gián đoạn không chuyên tu để cứu độ mẹ cha cũng 
chính là nghiệp địa ngục vậy. Lại nữa, chúng ta không biết dệt quần áo để mặc, không 
cày để ăn, phòng nhà, chăn gối, cơm áo, thuốc thang đều do đàn na tín thí cúng dường. 
Tổ sư từng dạy răng: “Hàng thiện nam tín nữ vì sùng kính Tam Bảo, đã chia cắt bớt phần 
của gia đình đem đến cúng dường. Nếu người tu đạo hạnh không tròn, thì dù tấc vải hạt 
cơm, kiếp sau cũng phải đền trả.” Muốn báo ân đàn na tín thí, chúng ta phải lo chuyên tu 
tịnh nghiệp để độ mình độ người. Nếu chúng ta sanh một niệm gián đoạn không chuyên, 
tất đã có phần trong kiếp luân hồi vay trả. Và tam niệm nây chính là niệm hạ tiện hoặc 
súc sanh —Cultivators have a number of Important obligations. Let us put aside 
temporarily the debts to the Buddhas and our teachers. Even a monk or nun, do you not 
think that we owe a profound and heavy debt to our parents for øgiving our life and raising 
us? Having left home and all mundane acfivifies, studying the Dharma far from our home 
for so many years, we were not aware of the hardships and sufferings of our parents. We 
dịd not know of our parents” old age and illness, and so did not take proper care of them. 


2) 


4575 


When they died, we either had no knowledge, or, IÏ we were aware of it, we probably 
returned home too late. When we were young, In order to raise and educate us, our 
parents, at tImes, commifted numerous transeressions. After death, as they descended 
upon the path of suffering, they hoped that we would come to thelr rescue, Just as a 
person might walt for a glass of water to assuage his thirst, or for the pouring rain to 
cease. If our cultivation 1s haphazard, our Pure Land karma will not bring results. Thus, 
we cannot even save ourselves, let alone our parents! In such circumstances, we have not 
only missed the opportunity to take care of their temporal needs, we are now remiss In 
our obligations to their souls. We are most unfilial sons indeed! The Buddha said: “To be 
unfilial 1s to sink Into hell.” Thus, the Mind of interruption, of failure to cultivate 
assiduously, 1s Iindeed the karma of hell. Moreoever, we do not weave, yet We wear 
clothing; we do not plough, yet we eat our fill. Living quarters, bedding, food, clothing, 
medicine, etc. are all provided by Buddhist followers. The ancilent masters have often 
admonished: “Buddhist followers, out of respect and veneration for the Triple Jewel, 
parcel out part of theIr meager family food budget as a donation to monks and nung. If the 
latter are not blameless In their cultivation, even an ¡Inch of cloth or a grain of rice will 
have to be paid back in future lifetimes. To repay the favor of our disciples, we should 
follow the Pure Land path assiduously, to rescue ourselves and others. IÝ we let even a 
single Intrusive thought arise and fail to persevere, we have become enmeshed In 
Samsara endlessly “borrowing" and “repaying.` That very intrusive thought 1s vile karma 
or the karma of animality. 

Chí Quyết Định—The Resolute Will: Người tu hành phải kiên quyết để đi đến kết quả. 
Một đời tham thiển đã chẳng ngộ thiền, khi học giáo lại chẳng tỉnh về giáo. Cho đến 
ngày nay tâm địa lại chưa lắng yên, niệm đầu còn sôi nổi, khi thì muốn làm thơ, lúc 
muốn tả cảnh, khi thì thuyết giáo, lúc lại đàm thiễn, ý chí ly tán đi ba bốn nẻo. Tổ sư đã 
bảo: “Tâm niệm còn vướng mắc, đó là nghiệp luân hồi. Tình tưởng vừa sanh ra, muôn 
kiếp bị ràng buộc.” Sở dĩ chúng ta chưa được chánh niệm, là vì còn tình tưởng phân vân, 
và tình tưởng phân vân bởi nơi chưa quyết chí. Cho nên người tu mà ý chí chưa nhất 
quyết, đó chính là đầu mối của sự sa đọa vào tam đồ ác đạo vậy. Lại nữa, nếu người tu 
không có ý chí quyết định thì không thể giữ gìn giới căn. Do ý niệm phân vân nên không 
thể thâu nhiếp thân và khẩu. Phật dạy: “Thà lấy nước đồng sôi mà rót vào miệng, 
nguyện không để miệng phá giới khi đang thọ dụng các thức ăn uống của đàn na tín thí. 
Thà dùng lưới sắt nóng quấn thân thể mình, nguyện không để thân phá giới khi đang thọ 
dụng những y phục cúng dường của đàn na tín thí” Huống là các giới không trang 
nghiêm , nên tâm càng vọng động; nhân sự vọng động ấy mà phần chuyên tu bị gián 
đoạn. Thế nên một niệm gián đoạn, đâu chỉ là nghiệp nhân của lưới sắt hay nước đồng 
sôi? Và nếu người tu ý chí không quyết định, tất không nhận rõ tướng đời huyễn giả, dễ 
chạy theo danh lợi hư phù. Khi danh lợi thuộc về mình thì sanh lòng mê đắm, khi danh lợi 
thuộc về kẻ khác lại sanh lòng ganh ghét hơn thua. Tổ sư xưa thường dạy: “Tham đắm 
danh lợi sẽ đi về đường quỷ hay nẻo súc sanh, buông lòng thương ghét đồng vào hầm lửa 
vạc đầu 
practitioner should be resolute In order to achieve results. As monks and nuns, we have 


Ị?? 


Thế nên một niệm gián đoạn chính là ngạ quỷ hay hầm lửa vậy —The 


spent a lifetime practicing Zen but have not awakened to 1fs meaning. Nor did we master 
the subtleties of the Buddhist Canon when we began studying the sutras. Even today, our 


3) 


4576 


Mind 1s not yet empty and calm; our thoughts are still in ferment. At times we want to 
Write poetry, at other times we want to draft commentaries; at times we want to expound 
the Dharma, at other times we want to indulge In Zen talks. Our thoughfs are scattered 
among three or four areas. The anclent masters have said: "A Mind which 1s still 
graspiIng 1s precisely the karma of Birth and Death. As soon as feelings and thoughts or 
attachments arise, we are chained for tens of thousands of eons.” The reason we have 
not yet achieved right thought 1s precisely that our felings and thoughts are still 
unfocussed, and such perplexed feelings and thoughts are due to lack of decisiveness. 
Thus, cultivating with an irresolute Mind 1s the beginning of rebirth in the Triple Realm. 
The Buddha reminded his disciples, as stated in the sutras: “l vow that I would rather pour 
boiling metal in my mouth than allow such a mouth ever to break the precepts and still 
partake of the food and drink offered by followers. I would rather wrap my body in a red 
hot metal net than allow such a body to break the precepts and still wear the clothing 
offered by disciples.” We need mention that because the precepts are not respected, the 
Mind grows ever more perturbed, and, because of this perturbation, earnest cultivation 1s 
Interrupted. Therefore, a single thought of interrupting Buddha Recttation 1s mụch more 
than merely the causal karma of red hot nets and boiling metal. Moreover, If the 
practiioner”s determination 1s not strong, he cannot fully realize that all mundane 
dharmas are i1llusory, and so he easily chases after dreamlike, empty fame and fortune. 
When the fame and fortune are on his side, he grows deluded and attached. If suụch fame 
and fortune belong to others, he envelops hatred and envy. The anclent masters have 
said: “Fo be sunk in the pursuit of fame and fortune 1s to head for the realms of animals 
and hungry ghosts. To be gIven to delusive thoughts of love and hate 1s to be condemned 
to the firepit and the boiling cauldron. Thus, a thought of Interrupting cultivatlon 1s 
precisely the karma of hungry ghosts and hell.” 

Cầu Sự Ứng Nghiệm—Seeking an Auspicious Response: Người tu Tịnh Độ nên cố gắng 
làm sao cho có sự ứng nghiệm. Kiếp người mong manh, vô thường chẳng hẹn. Như chúng 
ta nay tóc đã điểm sương, mặt nhăn. Tướng suy tàn rõ hiện, kỳ lâm chung còn được mấy 
ngày. Vậy chúng ta nên chuyên tu làm sao cho có triệu chứng vãng sanh chắc chắn. 
Như khi xưa Huệ Viễn Pháp Sư ở Lô Sơn, ba phen thấy Phật xoa đầu. Lại như Hoài Cảm 
Pháp Sư chí thành xưng danh hiệu Phật, liền thấy Đức A Di Đà phóng ánh quang minh, 
hiện ra tướng hảo. Và như Thiếu Khang Pháp Sư khi niệm Phật một câu đại chúng liền 
thấy một vị Phật từ nơi miệng ngài bay ra, cho đến trăm ngàn câu cũng như thế, tợ hồ các 
hạt chuỗi nối tiếp nhau. Những sự ứng nghiệm như thế có đến muôn ngàn. Nếu tâm ta 
không gián đoạn thì thấy Phật rất dễ, như còn gián đoạn tất khó thấy Phật. Đã không 
thấy Phật thì cùng với Phật không có duyên, và đã không có duyên quyết khó sanh Tịnh 
Độ. Khi không được sanh về Tịnh Độ, tất sớm muộn gì cũng bị đọa vào ác đạo. Như thế 
một niệm gián đoạn chính là nghiệp tam đồ, phải nên dè răn và suy nghĩ cho kỹ! —Pure 
Land followers should strive earnestly for a response. The lives of sentlent beings are 
emphemeral and easily cut short; the ghost of Impermanence waIfs for no one. Our haïr 1s 
already streaked with white, our face has grown wrinkled. The marks of decay and old 
age are very clear, and death 1s but a short time away. Therefore, we should strive to 
cultivate In earnest, to ensure that some auspicious and reliable signs of rebirth appear. 
Thus, in ancient China, Elder Master Hui-Yuan of Lu-Shan saw the Buddha rub his crown 


Œ) 


4577 


three times. Another Elder Master earnestly recited the Buddhaˆs name and Iimmediately 
saw Amitabha Buddha emit rays of light and display auspIcIous marks. In the case of still 
another Elder Master, each time he uttered the Buddha's name, the Great Assembly 
would see a Buddha flying out of his mouth. This was true for hundreds of thousands of 
his utterances; hundreds of thousands of Buddhas escaped from his mouth, like so many 
rosary beads, one after another. Such responses are countless. If you recite Amitabha 
Buddhaˆs name In earnest, without Interruption, 1t 1s very easy to see Him. Otherwise, 1t 
1s very difficult. If you do not see the Buddha, you do not have affinities with Him. 
Without affinities, 1t 1s certainly difficult to achieve rebirth. lf you are not reborn 1n the 
Pure Land, sooner or later you will descend 1nto the evil realms. Thus, a single thought of 
Interrupting recitation 1s precisely the karma of rebirth on the Three Evil Paths. Everyone 
should bear this in mind and ponder 1t carefully ! 


(Q) Ba Lý Do Hành Giả Niệm Phật 
Không Được Nhúứt Tâm Bất Loạn 
Three causes which practiioners 0ƒ Buddha Recttation 
cannot achieve “one-pointedness 0ƒ mìnd ” 


Tổng quan về Nhất Tâm Bất Loạn— An overview oƒ “One-pointedness 0ƒ Mind”: Sao 
gọi là “Nhứt tâm bất loạn?” “Nhứt tâm” là duy có một tâm niệm Phật, không xen tạp 
niệm chi khác. “Bất loạn” là lòng không rối loạn duyên tưởng cảnh nào ngoài cảnh niệm 
Phật. Bậc thượng căn niệm Phật một ngày có thể được nhứt tâm, bậc trung căn hoặc ba 
bốn ngày có thể được nhứt tâm, còn bậc hạ căn phải đến bảy ngày. Cũng có ý nghĩa 
khác, bậc thượng căn trong bảy ngày hoàn toàn nhứt tâm, bậc trung căn chỉ nhứt tâm 
được ba bốn ngày, còn bậc hạ căn duy nhứt tâm được có một ngày. Nhưng tại sao Đức 
Thế Tôn ước hạn trong bẩy ngày có thể được nhứt tâm, mà chúng ta nhiều kẻ niệm hai 
ba năm vẫn chưa được nhứt tâm? Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Niệm Phật 
Thập Yếu, có ba lý do khiến cho hành giả niệm Phật không được nhứt tâm——What does it 
mean to have “one-pointedness of mind?” It means to concentrate the mind on recitation 
without sundry thoughts. “One-pointedness” means the mind is devoid of all distractions, 
thinking about no other realm except the realm of Buddha Recitation. Individuals of high 
capacities may reach such a state In, perhaps, one day; those of moderate capacifles 1n 
three or four days; those of limited capacities in seven days. There 1s still another point of 
view, Individuals of high capacities, ideally, achieve one-pointedness of mind during the 
entire seven-day period; those of moderate capacities only do so for three or four days; 
while those of limited capacities may only do so for one day during the whole period of 
retreat. However, why did Sakyamuni Buddha estimate that we could achieve one- 
pointedness of mind within a week, when in fact, some of us may recite for two or three 
or even many years without ever reaching that state? According to Most Venerable Thích 
Thiển Tâm in The Pure Land Buddhism in Theory and Practice, there are three causes 
which practitioners of Buddha Recttation cannot achieve “one-pointedness of mind.”. 


4578 


(H) Chỉ Tiết về Ba Lý Do Hành Giả Niệm Phật Không Được Nhút Tâm Bất Loạn— Details 


Ù 


2) 


3) 


0ƒ the Three causes which pracHf<ioners 0oƒ Buddha Reciftation cannot qchieve “one- 

poimtedness 0ƒ nind ”: 
Về sự tướng, ta không y theo lời Phật dạy kiết kỳ tu hành, khi kiết thất lại tạp tu. Phải 
biết trong kỳ thất, muốn được nhứt tâm, nên chuyên giữ một câu niệm Phật, không được 
xen trì chú, tụng kinh hay tham thiển chi khác: From the viewpoint of “mark” or 
phenomena, we fail to follow Sakyamuni Buddha's admonition to conduct periodic 
retreats for cultivation. When we do so, we engage in several practices at the same time 
(sundry practices). We should realize that 1ƒ we would like to achieve one-pointedness of 
mind, we should practice oral recitation exclusively during the retreat period, and not 
engage In Mantra or Sutra Recitation or meditation as well. 
Trong bảy ngày chưa tránh được tạp duyên, dứt được tạp niệm, chuyên chú tu hành. Bởi 
có vị kiết thất, vì thiếu sự ngoại hộ, phải tự lo việc cơm nước, chưa yên lòng về các 
chuyện lặt vặt bên ngoài, cho đến chưa có tâm cầu sự tất chứng: There are various 
reasons why some practtloners canot avoid sundry conditions and thoughts or 
concenfration on cultivation for seven days. These reasons range from lack of external 
support, 1.e., the need to prepare theirr own meals and attend to other miscellaneous 
activifies, to lack of earnestness. 
Ba căn như đã nói, chỉ là ước lược. Chẳng hạn như trong thượng căn có thượng-thượng 
căn, thượng-trung căn, thượng-hạ căn; trung và hạ căn cũng thế, thành ra chín căn. Trong 
chín căn nếu chia chẻ ra hãy còn rất nhiều căn nữa. Lại nên biết lời Phật nói chỉ là khái 
lược. Thí dụ như nói bậc thượng căn chỉ nói bẩy ngày không loạn, mà chẳng nói tám chín 
ngày. Thật ra bậc ấy, chẳng những tám chín ngày không loạn, mà cho đến suốt đời cũng 
có thể không loạn. Ngược lại, kẻ độn căn nghiệp chướng nặng nhiều, chẳng những bẩy 
ngày không được nhứt tâm, mà có thể niệm suốt đời cũng chưa được nhứt tâm. Cho nên 
đối với tất cả kinh nghĩa phải khéo hiểu, không nên chấp văn hại lời, và chấp lời hại ý: 
The three capacities mentioned above are a rough estimation. For example, within the 
category of high capacity cultivators, we have “supremely high,” “moderately high,” and 
“low high” capacitles. Moderate and limited capaciies may likewise be subdivided. 
There are thus a total of nine categories, which may in turn be divided into many more 
categories. We should also realize that Sakyamunmi Buddhaˆs words are only generalities. 
For example, the sutras state that Iindividuals of high capacities can achieve one- 
pointedness of mind for seven days, not eight or nine. In reality, these sages are not onÌy 
undisturbed for eight or nine days, conceivably, their minds can remain empty and still 
during their entire lives. Conversely, those of limited capacities, weighed down bu heavy 
karmic obstructions, not only may fail to reach one-pointedness of mind after seven days, 
they may even recite during their whole lifetime without ever reaching that state. Thus 
we should interpret the words and meaning of the sutras flexibly, without being attached 
to the words and betraying the phrase, or ørasping at the phrase and doing InJustice to the 
meaning. 


Ù 


2) 


3) 


4579 


(R) Ba Lý Do Hành Giả Niệm Phật 
Không Nguyện Vãng Sanh Về Đâu Suất Thiên 
Three reasons that practiioners lo nof yOW 
to haye rebth im the Tushita Heaven 


Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, có ba lý do khiến hành 
giả niệm Phật không nguyện vãng sanh về Đâu Suất Thiên —According to Most 
Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Pure Land Buddhism ¡in Theory and Practice, there 
are three reasons that practitioners do not vow to have rebirth in the Tushita Heaven. 

Khó vãng sanh về Đâu Suất Thiên vì Bồ Tát Di Lặc không có nguyện tiếp dẫn như Đức 
Phật A Di Đà, nên chúng sanh phải tự nương vào sức của chính mình để thành tựu vãng 
sanh về đây: It is difficult to be reborn in the Tushita Heaven, as Maitreya Bodhisattva 
does not have the “welcoming and escorting Vow of Amitabha Buddha.” Sentient benigs 
must rely solely on their own self-power to achieve rebirth there. 

Đâu Suất Thiên vẫn còn là một phần của cõi trời Dục Giới nên chúng sanh trong cõi nầy 
vẫn còn bị thối chuyển: Tushita Heaven is still part of the World of Desire, of which the 
Shaha World 1s an infinitesimal part, not outside of It as 1s the Western Pure Land. Thus 
sentient beings in the Tushita Heaven remain subJect to retrogression. 

Đâu Suất Thiên rất khó vãng sanh, như khi xưa 900 năm sau khi Phật nhập diệt, ở xứ 
Thiên Trúc có ba vị Bồ Tát huynh đệ với nhau là Vô Trước, Thế Thân và Sư Tử Giác, tu 
môn Nhật Quang Định đồng phát nguyện sanh về Đâu Suất nội viện. Ba người cùng ước 
hẹn, ai sanh lên trước phải trở xuống báo tin cho hay. Sau đó Sư Tử Giác mãn phần trước, 
trải qua ba năm tuyệt vô âm tín. Kế đó Ngài Thế Thân viên tịch rồi cũng bặt tin luôn. Ba 
năm sau đó vào một buổi chiều tối khi Ngài Vô Trước đang ngồi giảng kinh, bỗng thấy 
giữa hư không ánh sáng chói lòa, một vị thiên tử áo mão trang nghiêm hiện xuống, tự 
xưng mình là Thế Thân, bảo đã được sanh lên Đâu Suất nội viện. Ngài Vô Trước hỏi, 
“Tại sao đến bây giờ mới cho hay?” Thế Thân đáp: “Em vừa sanh lên được Đức Di Lặc 
xoa đảnh thuyết pháp, nghe pháp xong đi nhiễu ba vòng rồi xuống đây liền. Bởi thời gian 
tại Đâu Suất một ngày đêm, ở dưới nầy dến bốn trăm năm, nên thành ra làm cho anh 
nhọc lòng chờ đợi.” Vô Trước lại hỏi: “Còn Sư Tử Giác ở đâu?” Thế Thân đáp, “Trong 
khi em đi nhiễu, nhìn ra thấy Sư Tử Giác lạc vào ngoại viện, đang say mê theo thiên 
nhạc và ngũ dục, nên chẳng bao giờ diện kiến được Ngài Di Lặc.”: It is difficult to 
achieve rebirth in the Tushita Heaven. It Is said that some nine hundred years after 
Sakyamuni Buddha”s demise, there were three Indian Patriarchs who cultivated together, 
Asanøsa, Vasubandhu, and Simhabhadra. These three all had the same determination in 
being born in the Tushita Heaven and in desiring to see Maitreya. They vow that If one 
were to die first, and obtain a look at Maitreya, he would return and Inform the others. 
Simhabhadra died, but once he had gone he did not return. Later, when Vasubandhu was 
nearing his death, Asanga said to him, “lf you see Maitreya, come and tell me.” 
Vasubandhu, but returned only after a period of three years. Asanga asked him, “Why did 
1t take you such a long time to return?” Vasubandhu said that he had arrived there, 1n the 
Tushia Heaven, had heard the Maitreya Bodhisattva preach but one sermon, had 


Œ) 


4580 


circumambulated him... and had come back Immediately; but days are long there In 
Tushita, and here on earth, three years had already elapsed. Asanga asked him agann, 
“Where 1s Simhabhadra now?” Vasubandhu replied that because Simhabhadra had 
received such heavenly pleasures, he was enjJoying the five desires, and so... from that 
time to the present he has never seen Maitreyal 


(S) Tam Lý “Tâm-Duyên-Quyết Định ” 
Three Reasons 0ƒ “Mind-Condifions-Defterminafion ” 


Tổng quan về Tam Lý Tâm Duyên Quyết Định —An overview oƒ Three reasons why 
rebirth in the Pure Land does not necessarily depend on the weight oƒ bad karma: Theo 
Trí Giả và Thiên Như Đại Sư trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, có ba lý do 
khiến vãng sanh Tịnh Độ không tùy thuộc vào ác nghiệp, hạnh tu và thời gian tu tập lâu 
mau—According to Masters Chih-I and T”ien-Ju in The Pure Land Buddhism, there are 
three reasons why rebirth In the Pure Land does not necessarily depend on the weight of 
bad karma, the amount of practice or the duration of cultivation. 


(II) Chỉ tiết về Tam Lý Tâm Duyên Quyết Định— Details oƒ Three reasons why rebirth in the 


Ù 


2) 


Pure Land does not necessarily depend on the weighf oƒ bad karma: 

Do bởi Tâm—Because of Mind: Là loài hữu tình khi tạo tội đều từ nơi vọng niệm điên 
đảo mà sanh, còn lúc niệm Phật lại từ nơi nghe danh hiệu công đức chân thật của Phật A 
Di Đà mà khởi; một bên hư một bên thật đâu thể sánh nhau! Ví như một gian thạch thất 
đóng kín để tối muôn năm, nếu được người mở ra cho ánh sáng mặt trời soi vào, sự tối ấy 
liền mất; đâu phải vì do tối tăm đã lâu mà không làm được sáng ư? Người tạo ra tội 
nhiều kiếp, khi lâm chung với tâm thành tựu mười niệm vãng sanh cũng lại như vậy— 
The transgressions committed by sentient beings spring from deluded, perverse thought. 
Recitation of the Buddha”s name, on the other hand, arises from right thought, that 1s, 
hearing of Amitabha Buddha”s name and true virtues. One 1s false and the other 1s true. 
There 1s no possible comparison between theml! 'This 1s similar to a house which has been 
boarded up for ten thousand years. If the windows are suddenly opened to let the sunlight 
1n, all darkness immediately dissipates. However, long the period of darkness may have 
been, how can ït fail to disappear? It is likewise for sentient beings who have committed 
transgressions for many eons but achieve rebirth at the time of death through ten pure 
recItations. 

Do bởi Duyên—Because of Conditions: Là loài hữu tình khi tạo tội đều từ nơi vọng niệm 
tối tăm điên đảo, duyên theo cảnh giới hư huyễn mà sanh; lúc niệm Phật từ nơi nghe 
danh hiệu công đức chân thật thanh tịnh của Phật A Di Đà duyên theo Bồ Đề tâm mà 
khởi. Như thế, một bên chân một bên ngụy, đâu thể sánh nhau! Ví như có người bị trúng 
tên độc, tên ghim sâu sức độc mạnh, xương thịt nhiễm trọng thương, nếu được nghe tiếng 
trống thần dược, thì tên tự bắn ra, độc tiêu tan hết; đâu phải vì do tên sâu độc nặng mà 
không được an lành ư? Người tạo tội nhiều kiếp, khi lâm chung có duyên thành tựu mười 
niệm mà được vãng sanh cũng lại như vậy——Transgressions grow out of dark, inverted 


3) 


45681 


thoughts, combined with 1llusory circumstances and environments. Buddha Recitation, on 
the contrary, arIses from hearing of Amitabha Buddhaˆs name and pure virtues, combined 
with the aspiration for enliphtenment. One ¡s false and the other 1s true. There 1s no 
possible comparison between them! 'This 1s analogous to a person struck by a poisoned 
arrow. The arrow has penetrated deep Inside his body and the poison 1s strong, deeply 
wounding his flesh and bones. St, If at that moment he hears the “celestial drum,` the 
arrow will shoot out of his flesh by itself and the poison wIll be neutralized. The arrow 
has not penetrate so deep nor 1s the poIson so strong that he cannot recover† It 1s likew1se 
for sentient beings who have committed transgressions for many eons but achieve rebirth 
at the time of death through ten pure recitations. 

Do Bởi Quyết Định—Because of Certainty of Salvation: Là loài hữu tình khi tạo tội đều 
từ nơi gián tâm hoặc hậu tâm; lúc lâm chung niệm Phật lại không có hai tâm đó, mà từ 
nơi một niệm mãnh liệt trì danh rồi xả mạng, nên được siêu thoát. Ví như sợi dây cực to, 
cả ngàn người bứt không đứt, nếu có đứa bé cầm gươm Thái A mà chém, dây liền đứt 
đoạn. Lại như đống củi rất lớn chứa góp từ cả ngàn năm, nếu có người dùng một đốm lửa 
mà đốt, củi liền cháy hết. Và như có người trong đời tu mười nghiệp lành, ưng được sanh 
về cõi trời, nhưng khi lâm chung kẻ ấy khởi một niệm tà kiến mạnh mẽ, liền bị đọa vào 
A Tỳ địa ngục. Nghiệp ác vẫn hư vọng, mà do bởi tâm niệm quyết liệt, còn có thể lấn 
lướt nghiệp lành một đời, khiến cho chúng sanh bị đọa vào ác đạo; huống chi sự niệm 
Phật là nghiệp lành chân thật, có người khi lâm chung, dùng tâm mãnh liệt trì danh, lại 
không thể lấn áp ác nghiệp từ vô thỉ ư? Cho nên người tạo tội nhiều kiếp, khi lâm chung 
tâm mãnh liệt thành tựu mười niệm mà không được vãng sanh, quyết không có lý do 
đó! —When sentient beings committed transgressions, they do so either from the 
“intervening mental state” or the “post mental state.` These two mental states do not 
apply, however, at the time of death: there is only one extremely powerful, utterly 
Intense thought of recitation, letting go of everything before dying. Therefore, rebirth 1s 
achieved. This 1s analogous to a very large, strong cable which even thousands of people 
cannot break. Yet, a chid wielding a “celestial sword” can cut It In a several pIeces 
without difficulty. It is also similar to a huge pile of wood, accumulated for thousands of 
years, which, when set on fire by a small flame, 1s completely consumed within a short 
time. The same 1s ftrue of someone who has practiced the Ten Virtues throughout his hife, 
seeking rebirth in the Heavens. If, at the time of death, he develops an Intense perverse 
thought, he wIll immediately descend, Instead, into the Avici or Never-Ending Hell. 
Although bad karma 1s intrinsically false and illusory, the overpowering strength of Mind 
and thought can still upset a lifetime of good karma and cause the individual to descend 
onto the evil paths. How, then, can Buddha Recifation, which 1s true, wholesome karma, 
generated Intensely at the time of death, fail to upset his bad karma, even though that 
karma may have been accumulated from time immemorial? Therefore, someone who has 
committed transgressions for many eons, but, at the time of death accomplishes ten 
recitatlons with a totally earnest Mind, will certainly be reborn in the Pure Land. Not to 
achieve rebirth under such circumstances would indeed be inconceivable!l 


4582 


(T) Ba Nguyên Do Niệm Hồng Danh Phật 
A Di Đà Để Cầu Vãng Sanh Cực Lạc 
Three reasons ƒor Buddhists to seek rebith 
in the Land oƒ Ultimate Bliss 


(I Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu —According to Most 


Venerable Thích Thiền Tâm in The Pure Land Buddhism in Theory and Practice: 


(A) Tổng quan về Ba Nguyên Do Niệm Hồng Danh Phật A Di Đà cầu Vãng Sanh Cực 


Lạc—An overview 0ƒ Three reasons ƒor Buddhists to seek rebirth mm the Land of Ultùnatfe 
Bliss: Trong mười phương quốc độ, có vô số cõi Phật mầu đẹp tỉnh sạch trang nghiêm, 
chẳng hạn như thế giới Tịnh Lưu Ly trong Kinh Dược Sư, thế giới Chúng Hương và Diệu 
Hỷ trong Kinh Duy Ma Cật. Nhưng tại sao ta không niệm danh hiệu chư Phật để cầu sanh 
về các Tịnh Độ mười phương, lại chỉ phát nguyện sanh về Cực Lạc? Theo Hòa Thượng 
Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, có ba nguyên do khiến người tu Phật niệm 
hồng danh Phật A Di Đà để cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc hơn là cầu về các cõi 
Tịnh Độ ở mười phương——lIn the realm of the ten directions, there are innumerable 
beautiful and purely adorned Buddha lands, such as the Pure Lapis Lazuli Land 
mentioned In the Medicine (Healing) Buddha Sutra, or the Land of Many Fragrances and 
Sublime Joy found in the Vimalakirti Sutra. Why should we restrict ourselves seeking 
rebirth in the Western Pure Land? According to Most Venerable Thích Thiển Tâm in The 
Pure Land Buddhism in Theory and Practice, there are basically three reasons for 
Buddhists to recite Amitabha Buddha”s name to seek rebirth in the Land of Ulimate Bliss 
than In other pure lands of the ten directions: 


(B) Chỉ tiết về Ba Nguyên Do Niệm Hồng Danh Phật A Di Đà cầu Vãng Sanh Cực Lạc— 


1) 


2) 


Defails oƒ Three reasons ƒor Buddhists to seek rebirth in the Land oƒ Ultùnate Bliss: 

Do sự giới thiệu khuyên dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật— Because oƒ the 
teachings öoƒ Sakyamunmi Buddha: Do sự giới thiệu khuyên dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca 
Mâu Ni Phật. Ngài bảo nên cầu sanh về cõi Cực Lạc. Theo lời cổ đức, thì ngoài sự kiện 
cõi Cực Lạc có nhiều duyên nhiệm mầu thích hợp cho việc nhiếp hóa chúng sanh căn cơ 
khác nhau ở các cõi uế độ, Đức Bổn Sư không muốn thuyết minh nhiều về những cõi 
Tịnh Độ khác, e sợ chúng sanh khởi niệm so sánh phân biệt, mà tâm không được quy 
nhứt. Do việc đủ duyên nhiệm mâu để nhiếp hóa, mà không những riêng ở tại cõi Ta Bà, 
các chúng sanh ở vô số thế giói trong mười phương đều cầu về Cực Lạc: Because of the 
teachings of Sakyamuni Buddha, who exhorted us to seek rebirth in the Land of Ultmate 
Bliss. Sakyamuni Buddha did not wish to expound at length on the other pure lands, lest 
sentient beinss develop a mind of discrimination, become undecided and have no focal 
point for their aspirations. Moreover, thanks to the Iideal conditions for teaching and 
transformation In the Western Pure Land, not only do sentient beings from the Saha 
World seek rebirth there, but sentient beings In counfless other worlds do so as well. 

Do 48 Lời Nguyện của Đức A Di Đà Thế Tôn—Because Amitabha Buddha 48 Vows: Do 
Đức A Di Đà Thế Tôn có 48 lời thệ rộng lớn trang nghiêm cõi Tịnh Độ, nguyện tiếp dẫn 


3) 


4583 


từ bậc Bồ Tát, cho đến hàng phàm phu nhiều tội ác: Because Amitabha Buddha has 
adorned the Western Pure Land with forty-eight lofty Vows. These vows (particularly the 
eiphteenth Vow of “welcoming and escorting”) embrace all sentient beings, from 
Bodhisattvas to common beInøs full of evil transgressions. 

Do vì chúng sanh ở cõi nây có nhân duyên lớn với Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán Thế 
Âm—Because sentient beings in the Saha World have great dffinities with Amitabha 
Buddha and the Bodhisattva Avalokitesvara: Do vì chúng sanh ở cõi nầy có nhân duyên 
lớn với Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm ở cõi Cực Lạc. Điều minh chứng là khi 
các Phật tử gặp nhau đều chào mừng bằng câu “A Di Đà Phật và lúc bị tai nạn thường 
niệm danh hiệu Đức “Quán Thế Âm.': Because sentient beings in the Saha World have 
great affimties with Amitabha Buddha and the Bodhisattva Avalokitesvara. As proof, 
when Buddhists meet, they usually greet each other with the words “Amitabha Buddha” 
and when faced with accidents or disasters, they usually recite the sacred name of 
Avalokitesvara. 


(II) Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Tịnh Độ Thập Nghỉ Hoặc Vấn Luận— 


According to Most Venerable Thích Thiền Tâm in the Treatise on the Ten Doubts: 


(A) Tổng quan về Ba Nguyên Do Niệm Hồng Danh Phật A Di Đà cầu Vãng Sanh Cực 


Lạc—An overview 0ƒ Three reasons ƒor Buddhists to seek rebirth mm the Land of Ultùinate 
Bliss: Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, 
câu hỏi số 13, trong mười phương có vô số chư Phật, những chúng sanh hữu tâm đều có 
thể thân cận, chứ không riêng gì Đức Phật A Di Đà. Tuy nhiên, có ba lý do mà người tu 
nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc —According to Most Venerable Thích Thiển 
Tâm in the Treatise on the Ten Doubts, question number 13, there are countless Buddhas 
In the ten directions. All right-minded sentient beings can approach and study with them, 
not necessarily Amitabha buddha alone. However, there are three reasons for reciting 
Amitabha Buddha: 


(B) Chỉ tiết về Ba Nguyên Do Niệm Hồng Danh Phật A Di Đà cầu Vãng Sanh Cực Lạc— 


Ũ 


2) 


Defails oƒ Three reasons ƒor Buddhists to seek rebirth im the Land oƒ Ultùnate Bliss: 

Vì theo Kinh Vô Lượng Thọ thì trong nhiều kiếp tu nhân về trước, Đức Phật A Di Đà đã 
phát bốn mươi tám lời thệ nguyện rộng sâu. Tiêu biểu cho những lời nguyện nây là lời 
nguyện thứ 18 và II1—Because according to the Longer Amitabha Sutra or the Infinite 
Life Sutra, In his previous lifetimes, Amitabha Buddha has made forty-eight profound, 
all-encompassing vows. The general tenor of these vows 1s best exemplified in the 
eighteenth and eleventh vows—See Tứ Thập Bát Nguyện (11) and (18) in Chapter 31. 
Theo Tổ của tông Thiên Thai là ngài Trí Giả, nên niệm Phật cầu vãng sanh về Tây 
Phương Cực Lạc vì chúng sanh nơi cõi Ta Bà có nhân duyên với Đức Phật A Di Đà. Khi 
Đức Thế Tôn còn tại thế, rất nhiều chúng sanh nghe lời từ huấn của Ngài mà quy hướng 
về Đức Phật A Di Đà. Từ khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn về sau nầy, không luận Tăng 
tục, nam nữ, giàu nghèo, sang hèn, kẻ đã nghe Chánh Pháp hay chưa biết gì về Phật giáo 
vẫn thường xưng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức 
Thế Tôn đã bảo: “'Trong đời tương lai, khi tam tạng giáo điển đã diệt hết, ta dùng 
nguyện lực từ bi, duy lưu kinh nầy trụ thế một trăm năm. Những chúng sanh nào có 


3) 


4584 


duyên được gặp, tùy ý mong cầu thảy đều đắc độ.' Đức Phật lại nói tiếp, 'Sau khi kinh 
nây diệt rồi, Phật pháp hoàn toàn mất hẳn trong đời, chỉ còn lưu truyền lại bốn chữ A Di 
Đà Phật để cứu độ chúng sanh; kẻ nào không tin mà hủy báng, sẽ bị đọa vào địa ngục, 
chịu đủ các sự khổ.'”: According to the founder of the Tien-Tai School, the Patrlarch 
Chih-I, the reason why we should beg to be reborn in the Western Bliss 1s that sentient 
beings In this world have great affinities (causes and conditions) with Amitabha Buddha. 
When Sakyamuni Buddha was still alive, a great many sentient beings, listening to His 
compassionate teaching, directed their Minds toward Amitabha Buddha. Since 
Sakyamumi Buddha entered Nirvana, many Buddhists, whether clergy or layman, man or 
woman, rich or poor, upper or lower class, familiar with the Dharma or not, have recited 
the name of Amitabha Buddha. In the Longer Amitabha Sutra, Sakyamumi Buddha stated: 
“The the days to come, the paths of the sutras wIll come to extinction. [, with compassion 
and mercy, wIll purposely make this sutra survive for a hundred years. Anybody who 
encournters this sutra wIll, according to his wish, surely attain enliphtenmernt.` The Buddha 
added further, “After this sutra 1s no longer existence, the Buddha Dharma will entirely 
disappear from the world. Only the words Amitabha-Buddha will remain to rescue 
sentient beings. Those who disbelieve this and vilify the Buddha”s words will sink Into 
the hells and endure all kinds of suffering. `” 

Bởi vì giáo thuyết của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong cõi Ta Bà và giáo thuyết của 
Đức Phật A Di Đà nơi Tây Phương Cực Lạc quan hệ với nhau. Cổ đức bảo: “Đức Phật 
Thích Ca thị hiện nơi cõi uế, đem các duyên nhơ ác, khổ não, vô thường, chướng nạn mà 
chiết phục chúng sanh, khiến cho họ sanh lòng nhàm chán mà tu theo Chánh Đạo. Đức 
Phật A Di Đà thì hiện thân nơi cõi Tịnh, dùng các duyên trong sạch, an vui, lâu đài, 
không thối chuyển mà nhiếp hóa loài hữu tình, khiến họ khởi tâm ưa mến mà trở lại 
nguồn chân. Hai vị Phật đã dùng hai môn “Chiết và “Nhiếp' làm cho giáo pháp lưu 
hành, nên sự hóa độ có liên quan với nhau. Lại Đức Phật Thích Ca ngoài sự chỉ dạy ba 
thừa để giáo hóa chúng sanh, đặc biệt nói thêm môn niệm Phật để nhờ Đức A Di Đà tiếp 
dẫn những kẻ còn chưa được độ. Vì thế trong các kinh Đại Thừa, Đức Thế Tôn đã ân cần 
dặn bảo, luôn luôn khen ngợi và khuyến khích sự vãng sanh.”: Because the teachings of 
Sakyamuni Buddha ¡n the saha World those of Amitabha Buddha In the West are 
Iinterrelated. Anclents have said: “Sakyamuni Buddha manifests himself. in the impure 
world and subdues sentilent beings through such condiions as filth, suffering, 
Impermanence and obstacles, creating In them a sense of abhorrence so that they wil 
follow the right path. Amitabha Buddha, on the other hand, manifests himself in the Pure 
Land, gathers sentient beings in through such condiions as purtty, happiness, 
permanence and non-retrosressions, creating 1n them the desire to return to the source of 
truth. In this way, the two Buddhas employ the dual method of “subduing” and “gathering" 
In to propagate the correct Dharma. TheIr activities of teaching and transformation are 
thus related. Moreover, while preaching the Three Vehicles, Sakyamuni Buddha 
specially added the Pure Land method, so that, through the help of Amitabha Buddha, 
those sentient beings who were still left out could be rescued. Therefore, in Mahayana 
Sutras, Sakyamuni Buddha compassionately recommended and constantly extolled 
rebrrth in the Pure Land.” 


l) 
2) 


3) 


l) 
a) 


4585 


(U) Ba Lý Do Ma Sự Phát Sanh 
Three reasons ƒor dernomic obsírucfions 


Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ, niệm Phật cũng có 
ma sự vì bởi ba nguyên nhân sau đây —According to Most Venerable Thích Thiển Tâm 
1n The Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, practicing Buddha Recitation also has 
the element of demonic obstructions, for the three reasons. 

Không thông hiểu vững chắc về giáo lý: Not having a firm foundation and understanding 
of the Buddhaˆs teachings. 

Không gặp minh sư hay thiện hữu tri thức: Not encountering a good knowledgeable 
advisor or having virtuous friends. 

Không biết tự xét lấy mình, đây là điểm quan yếu nhất trong ba điểm trên (see Năm 
Điểm Phải Biết Tự Xét Lấy Mình Của Người Tu Tịnh Độ): Not knowing how to practice 
menfal reflection of one”s self, or lacking self-awareness. This 1s the most crucial point 
among the three. 


(V) Ba Mốt Nghỉ Của Phật Tử Về Tịnh Độ 
Three doubts 0ƒ practitioners about the Pure Land 


Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, có nhiều người thật tâm 
muốn niệm Phật, hoặc đã từng hành trì rồi, nhưng vì sự học hiểu về giáo lý còn kém, nên 
khi nghe kẻ khác biện luận bài bác, liển khởi lòng nghi. Những mối nghi đó rất nhiều, 
nhưng chỉ nêu lên đây ba mối nghi chánh —According to Most Venerable in The Pure 
Land Buddhism in Theory and Practice, there are some people who truly want to recIte 
the Buddhaˆs name or have engaged in the practice; however, because their study and 
understanding of the Dharma are still wanting, they develop doubts as soon as they hear 
Crificisms of others. There are many such doubts; however, here we only mention three of 
the most common. 

Tịnh Độ chỉ là một quyền thuyết—Pure Land is really just an expedient teaching: 

Có phải Tịnh Độ quả là một quyền thuyết?—]s Pure Land really an expedient teaching: 
Có kẻ thấy trong kinh điển tả cảnh Tịnh Độ quá trang nghiêm, bỗng sanh niệm nghỉ rằng: 
“Cõi Cực Lạc là quyền tiện của Phật nói ra để cho người hâm mộ gắng tu làm lành lánh 
dữ, đại khái như thuyết thiên đường, chứ làm gì có một thế giới từ đất đai đến cây cối, 
lầu các đều bằng thất bảo như vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, xích châu, mã não. Lại nữa, thân 
người bằng chất ngọc nhuyễn kim cương, hóa sanh từ hoa sen không có già, bệnh, chết. 
Các thức ăn mặc trân quý đều tùy ý niệm hiện ra. Như thế toàn là những chuyện đau 
đâu, xa với thực tế làm sao mà tin được?—Seeing the Pure Land described in overly 
majestic terms 1n the sutras, some people suddenly develop the idea that the Pure Land 1s 
merely an expedient of the Buddhas. How can there exist a world in which everything, 
from the ground to the trees and towers, is made of seven jewels(see Thất Bảo). 
Moreoyer, the Iinhabitants radiate health and tranqudility; they spring to life from lotus 


b) 


2) 


a) 


4586 


blossoms, free of old age, disease and death. Ethereal food and clothing appear before 
them according to their wishes. All these are far removed from the realities spread before 
our own eyes, how can we believe 1n them? 

Để giải thích điều nầy Hòa Thượng Thích Thiền Tâm đã đáp rằng: “Những ý nghĩ trên 
phần (a) đó đều còn hạn cuộc theo sự nghe thấycủa tai mắt phàm tình. Người muốn học 
Phật không nên đem trí phàm phu mà suy lường Thánh cảnh. Đừng nói đâu xa, ngay ở 
Việt Nam ta khi cụ Phan Thanh Giản đi sứ sang Pháp trở về thuật lại, nói bên ấy đèn 
không đốt mà cháy, xe thuyển không ngựa hay người kéo mà tự chạy, trăm việc sánh 
bằng trời đất, duy có sự sống chết là còn thuộc quyền tạo hóa định đoạt mà thôi. Vua và 
triều thần nghe nói đều không tin. Đến như chỗ bạn thân mà cũng mỉm cười cho là cụ 
Phan đi xa về nói khoác. Kỳ thật thì những điều cụ Phan vừa kể đều là sự thật —In reply 
to this I will say: “AII these doubts derive from the limited sights and sounds perceived by 
the eyes and ears of common mortals. Those who wish to study the Dharma should not 
assess the realms of the saints with the limited faculties of sentient beings. Let us not talk 
Of faraway things. In Asia, in the last century, when Mr. Phan Thanh Giản, a high- 
ranking official returned from Europe, reported that over there, lamps required no fire to 
light them, while carriages and barges moved on their own, without horses or men to pull 
them. He then praised Europeans for their intelligence and skills, which in hundreds of 
Iinstances rivalled those of God, only life and death remaining within the purview of the 
Almighty. His words were met with disbelief from the king on down to his enfire court. 
Even the official”s closest friends smiled and thought that returning from far away, he 
was Just exaggerating. In reality, all issues mentioned by Mr. Phan were true. 

Có người nghe nói pháp môn Tịnh Độ hành trì giản dị mà kết quả rất mau chóng cao siêu 
nên nghi ngờ —Hearing that the Pure Land method 1s easy to practice but the results are 
speedy and lofty, some people develop doubts: 

Đâu lại có phương pháp thành Phật quá dễ dàng như thế? Bởi đường lối thường thức của 
các môn tu là Chỉ và Quán. Khi hạ thủ công phu, trước tu “Chỉ,” kế tiếp tu “Quán;” hoặc 
trước tu Quán, kế tiếp tu Chỉ. Lần lần tiến đến “Trong Quán có Chỉ, trong Chỉ có Quán.” 
Khi tới trình độ “Chỉ Quán không hai, định huệ tịch chiếu” mới gọi là bước vào cảnh giới 
tự tâm. Rồi từ đó về sau, nếu mỗi đời đều tiếp tục tỉnh tấn tu hành, theo như trong kinh 
luận nói, phải trải qua một muôn đại kiếp mới lên ngôi “Bất Thối Chuyển.” Tại sao chỉ 
một câu niệm Phật, ngay trong đời nầy lại được vãng sanh lên ngôi Bất Thối, há chẳng 
phải là dễ dàng quá ư?—How can there be such an easy method leading to Buddhahod? 
The usual way of Buddhist cultivation centers around concentration and contemplation. 
When we sfart cultivating, we practice first concentration (samatha), then contemplation 
(vipasyana), or we can begin first with contemplation and follow up with concentration. 
We then progress to the stage where “in contemplation there 1s concentration, In 
concentraton there ¡1s contemplaton.” Upon reaching the level of “non-dual 
concentration and contemplation, still-but-illuminating samadhi and wisdom,” we have 
stepped Iní(o the realm of the Self-Nature. From then on, 1Ÿ we vigorously keep up with 
our cultivation life after life, it wIll take ten thousand eons before we reach the level of 
non-retrogression, according to the sutras and commenftaries. How 1s 1t that after only a 
few singleminded utterances of the Buddhaˆs name, we can be reborn 1n the Pure Land in 
this very lifetime, at the stage of non-retrogression? Is It not really too easy? 


b) 


3) 


a) 


b) 


4587 


Khi để cập đến nghi vấn nầy, chúng ta nên biết tu các pháp môn khác chỉ hoàn toàn 
nương nơi tự lực, cho nên phải khó. Riêng đường lối tu Tịnh Độ có hai năng lực, là tự tâm 
lực và Phật lực tiếp dẫn, nên sự thành công rất dễ. Ví như một người chân yếu, muốn tự 
mình lên tận đỉnh núi cao là điều rất khó. Nhưng nếu kẻ ấy được một vị đại lực sĩ khoác 
cánh tay phăng phăng đưa bước tiến tới thì kết quả lên tới đỉnh nào có khó chi!: When 
responding to this doubt, we should realize that most other methods involve complete 
reliance on “self-power,” and are therefore bound to be difficult. The Pure Land method 
characteristically Involves two factors, the power of one*s own mind and Amitabha 
Buddhaˆs power of “welcoming and escorting.” Therefore, obtaining results 1s extremely 
easy. For example, If someone with weak, hobbled feet wanted to climb a mountain 
unaided, ¡t would be difficult indeed! However, 1ƒ he were assisted by a great athlete who 
took him by the arm and climbed the mountain along with hìm, head held hiph, the result 
would not be that difficult to achieve 

Về môn Tịnh Độ cũng thế, khi ta chuyên tâm niệm Phật tức là lúc tâm lực phát triển. 
Niệm đến một lòng không loạn, là lúc tâm lực hoàn toàn hiện bày. Đang khi ấy nghiệp 
lực bị hàng phục không còn làm chướng ngại, lại được thêm Phật lực tiếp dẫn, nên tuy 
nghiệp chưa trừ dứt, mà được vãng sanh. Khi sanh về Tây Phương rồi, sống lâu vô lượng 
vô biên a tăng kỳ kiếp, sự không thối chuyển cho đến khi thành Phật là một điều hiển 
nhiên dễ hiểu: The same is true of Pure Land. As we earnestly recite the Buddha°s name, 
our mind-power keeps developing. When one-pointedness of mind 1s achieved, the mind- 
power manifests Itself perfectly. At that point the power of our karma 1s subdued and 1s 
no longer a hindrance. lf we add to that Amitabha Buddha”s power to “welcome and 
escort,” we wIll achieve rebirth in the Pure Land In spite of the fact that not all of our bad 
karma 1s extinguished. Once reborn, our lifespan extends over innumerable eons. Non- 
retrogression until complete Enlightenment and Buddhahood are attained 1s therefore an 
easily understandable occurrence. 

Chúng sanh ít nhân duyên phước đức không thể sanh về Tịnh Độ—Sentient beings lack 
conditions and merit and therefore cannot achieve rebirth in the Pure Land: 

Cảnh Cực Lạc mầu đẹp trang nghiêm vô lượng, chẳng phải dùng ít nhân duyên căn lành 
phước đức mà được sanh về. Nhìn gẫm lại mình, căn lành phước đức còn sơ bạc, nghiệp 
chướng lại nhiều, mong gì đời nầy được duyên tốt vãng sanh?: The Land of Ultimate 
Bliss 1s so extremely lofty and beautifully adorned that we cannot rely merely on a few 
good roots, blessings, virtues, causes and conditions to achieve rebirth in that land. 
Reflecting upon ourselves, we see that our good roots, merits and virtues are indeed 
shallow, while our bad karma and obstructions are heavy; how can we expect fo atfain, in 
this very life, conditions favorable to rebirth in the Pure Land? 

Xin kính khuyên quý vị muôn ngàn lần chớ nên nghĩ như thế. Bởi khi các vị lần chuỗi 
niệm Phật được, là căn lành phước đức của quý vị đã sâu dầy rồi. Thử nghĩ lại xem, trên 
thế gian nầy biết bao nhiêu kẻ không nghe được danh hiệu Phật? Biết bao nhiêu người 
tuy nghe hồng danh Đức A Di Đà, nhưng mãi tranh danh đoạt lợi, đeo đuổi theo các điều 
trần nhiễm, không chịu niệm Phật. Nay các vị đã nghe Phật pháp và chí tâm niệm Phật, 
há không phải là có căn lành phước đức lớn đó sao?: I respectfully beg of you, ten 
million times, not to have such doubts!l For, If you can finger a rosary and recite the 
Buddhaˆs name, you already have deep roots of merit and virtue. Do think again. How 


4588 


many people are there on this very earth who lack the opportunity to hear the Buddha”s 
name? How many , even after hearing Amitabha Buddhaˆs name, continue to seek fame 
and profit, chasing after mundane dusts and refusing to recite the Buddha”s name? You 
have now heard the Dharma and recited the Buddha”s name In all sincerity. Is this not 
proof enouph that you already have many øood roots, merifs and virtues? 

c) Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật bảo ngài Di Lặc Bồ Tát: “Nếu có chúng sanh nào nghe 
danh hiệu Đức Phật kia, vui mừng khấp khởi, cho đến một niệm, nên biết kẻ ấy được lợi 
lớn, đã đầy đủ phước đức vô thượng.” Lời nây đủ chứng minh rằng biết niệm Phật tức là 
đã có nhiều phước đức căn lành rồi. Trong Tịnh Độ Thánh Hiển Lục có dẫn sự tích 
những người phạm tội cực ác (như Trương Thiện Hòa, Hùng Tuấn, Duy Cung, và các loài 
súc sanh như chim Bát Kha, Anh Võ, vân vân), chí tâm niệm Phật đều được vãng sanh. 
Phước đức căn lành của quý vị đã vượt xa hơn những người ác và loại súc sanh kia. Vậy 
cần chi phải e ngại là ngay trong đời nầy không được sanh về Cực Lạc?—In the Longer 
Amitabha Sutra, Sakyamumi Buddha said to Maitreya Bodhisattva: “If any sentient being 
hears the name of Amitabha Buddha and 1s transported with delight even for a moment, 
you should know that he has received great benefit and has perfected supreme merit and 
virtue.” This quote should be proof enough: the very fact that a person practices Buddha 
Recitation shows that he already has many good roots, merifs and virtues. The book, 
Blographies of Pure Land Sages and SaInts, records the life histories of individuals who 
committed extremely heavy transgressions, yet achieved rebrrth in the Pure Land through 
singleminded recitation of the Buddha's name at the time of death. Your good roots, 
mertfs and virtues far surpass those of the evil beings cited in these biographies. 
Therefore, why should you have doubts about being reborn In the Pure Land In this very 
lifetime? 


(W) Tam Môn Tịnh Độ 
Three methods rn the Pure Land culfiyafion 


(ID Tổng quan về Tam Môn Tịnh Độ—An overview oƒ the Three Methods in the Pure Land 
Culfivyafion: Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn 
Luận, pháp môn không cao không thấp, cao thấp do căn tánh mà phân. Vì chúng sanh 
căn cơ sai biệt nhau, nên pháp tu cũng có nhiều cách. Tuy nhiên, căn bản có ba môn tu 
trong Tịnh Độ—According to Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Pure Land 
Buddhism, the Dharma methods are not, in themselves, high or low. It 1s only because the 
different natures and capacities of individuals that they have been categorized as such. 
Senfient beings are at different levels of spiritual development, and therefore, varIous 
methods are required. There are numerous methods; however, we can summar1ze 1n the 
three basic ones. 


(I)Chỉ Tiết về Tam Môn Tịnh Độ—Details oƒ the Three Methods in the Pure Land 
Cultivafion: 

A. Đệ Nhất Môn là pháp môn Quán Tưởng—First Method, Visualizaion Method: Theo 
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, quán tưởng là 


l) 


2) 


4589 


như trong Quán Kinh dạy: “Chư Phật Như Lai là thân pháp giới, vào trong tâm tưởng của 
tất cả chúng sanh. Cho nên khi tâm các bạn tưởng Phật, thì tâm ấy chính là 32 tướng tốt, 
80 vẻ đẹp tùy hình, tâm ấy là tâm Phật, tâm ấy chính là Phật. Biển chánh biến tri của 
Phật từ nơi tâm tưởng mà sanh. Vì thế các bạn phải nhớ nghĩ và quán tưởng kỹ thân Đức 
Phật kia.”——According to Most Venerable Thích Thiển Tâm in The Pure Land Buddhism, 
visualization Method, is explained as follows In the Meditation Sutra: “Every Buddha, 
Tathagata, 1s One who 1s a Dharma realm Body and enters Into the Mind of all beings. 
For this reason when you perceive the Buddha-state In your Minds, this indeed 1s the 
Mind which possesses the thirty-two signs of perfection and the eighty minor marks of 
excellence. It Is the Mind that becomes Buddha; ¡indeed, ¡t is the Mind that is Buddha. 
The ocean of true and universal knowledge of all the Buddhas 1s born of Mind and 
thought. For this reason, you oupht to apply your Mind with one thought to the meditation 
on that Buddha 

Thiên Thai sớ nói mấy chữ “Chư Phật Như Lai” sắp xuống, là thuyết minh tất cả chư 
Phật; lại nói mấy chữ “Phải nhớ nghĩ” sắp xuống, là chỉ cho quán tưởng riêng Đức Phật 
A Di Đà, pháp giới thân là pháp thân của Báo Phật. Tâm chúng sanh tịnh, pháp thân tự 
hiện, nên gọi là “vào;” như khi vầng hồng nhật mọc lên tất bóng hiện xuống trăm sông. 
Đây là chỉ cho Phật thân tự tại, có thể tùy vật hiện hình vậy. Lại “pháp giới thân” là chỉ 
cho thân Phật, khắp tất cả chỗ, lấy pháp giới làm thể. Khi hành giả chứng được môn 
Quán Phật Tam Muội nầy, giải nhập tương ưng, nên nói “vào trong tâm tưởng.” “Tâm 
nầy là Phật” là Phật nguyên vẫn không, nhân chúng sanh tâm tịnh mới có, sợ e người 
hiểu lầm cho rằng bỗng nhiên mà có, nên mới nói “là Phật.” Mới khởi tu quán nên nói 
“làm,” sự tu đã thành nên gọi “là”: According to the Tien-T”ai Treatise, the passage 
beginning from “Every Buddha, Tathagata” refers to all Buddhas. The passge beginning 
with “You ought to apply your Minds,' etc., refers specifically to meditation on Buddha 
Amitabha. The Dharma Realm Body 1s the Dharma Body of the Reward Buddha. If the 
Minds of sentient beings are pure, the Dharma Body reveals 1tself. Thus, the word “enter” 
1s used. This 1s similar to the brilliant sun; when If rIses, I1ts Image appears In a multitude 
Of rivers. This 1s to indicate that the Buddha Body 1s free and unimpeded and can 
manifest 1tself according to the obJect. Moreover, the “Dharma Realm Body' refers to the 
Buddha Body, appearing everywhere, taking the Dharma Realm as 1s nature. When the 
practitioner achieves this Buddha Visualizaton Samadhi, his understanding and actions 
(noumenon and phenomenon) Interpenetrate and become one. This 1s expressed in the 
words “enters into the Minds of all beings.` “[t is the Mind that becomes Buddha” means 
that the Buddha has always been Inherently empty and void. Because the Minds of 
sentient beings are pure, Buddha exists. Indeed, ¡t is the Mind that 1s Buddha. Since 
people might misunderstand what was said previously and think that the Buddha has 
Spontaneously come Into existence, the words “1s Buddha” are used. The word “become' 
Iindicates the beginning of visualization, while the word “is” means that visualization has 
been accomplished. 

Diệu Tông Thích nói: “Muốn tưởng thân Phật phải hiểu rõ quán thể. Thể đó là bản giác; 
từ nơi đây mà khởi thành pháp quán. Bản giác là thân pháp giới của chư Phật, vì chư 
Phật không sở chứng chi khác, toàn chứng bản tánh của chúng sanh. Nếu thỉ giác có 
công, bản giác mới hiển, nên nói “pháp thân từ nơi tâm tưởng mà sanh.” Lại Đức Di Đà 


3) 


B. 


l) 


4590 


cùng tất cả chư Phật đồng như một pháp thân, một trí huệ, sự ứng dụng cũng như vậy. 
Hiển được thân Đức Di Đà tức là hiển được thân chư Phật, tỏ được thân chư Phật tức là 
lộ được thể Di Đà. Cho nên trong văn kinh nói rộng qua chư Phật để kết về sự quán 
tưởng Đức A Di Đà. Từ mấy chữ “thân pháp giới” trở xuống là nói về sự giao cảm của 
đạo cảm ứng và ước về lý giải nhập tương ưng —Another commentary states: “To 
visualize the Buddha”s body, you should clearly understand the nature of visualization. 
That nature 1s self-enlightenment. Visualization methods are developed from there. Self- 
enlightenmernt 1s the Dharma Realm Body of the Buddhas because what the Buddhas 
have completely attained 1s nothing other than the Self-Nature of sentient beings. Only 
when the “initial enliphtenment” 1s meritorilous does “self-enlightenment” appear. This 1s 
the meaning of the words “the Dharma Realm Body 1s born of Mind and thought.” 
Moreover, Amitabha Buddha and all Buddhas possess the same Dharma Body, the same 
wisdom and the same capacities and functions. When the body of Amitabha Buddha 1s 
manifested, the bodies of all Buddhas are manifested; when the bodies of the Buddhas 
are understood, the nature of Amitabha Buddha is revealed. Therefore, the Meditation 
Sutra refers broadly to all Buddhas In order to end in the visualizaton of Amitabha 
Buddha. “From the words “Dharma Realm Body” on, the Sutra refers to the mutual 
response between the Buddhas and the practitioner and the '““nterpenetration` between 
understanding and action (theory and practice). 

Đại Sư Dung Tâm đã phê bình về hai lời giải trên như sau: “Nếu không có lời giải trước, 
thì môn quán tưởng ấy không phải là quán Phật; như không có lời giải sau, e hành giả 
hiểu lầm rằng thể của chúng sanh và Phật khác nhau, nên hai lối giải đã tác thành cho 
nhau mà thuyết minh thuyết Quán Pháp vậy.”: Commenting on these two explanations, 
Elder Master Dung Tâm has written: “Without the first explanation, the above 
vIisualization would not be a meditation on the Buddha. Without the second explanation, 
the practitioner could misunderstand and think that the nature of sentient beings 1s 
diferent from that of the Buddhas. The two explanatons are complemenftary In 
elucidating the Visualization method.” 


Pháp môn Ức Niệm— Recollection method: The Recitadon or Recollection Method— 
Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, nói ức 
niệm là hành giả hoặc duyên theo tướng tốt, hoặc trì danh hiệu của Phật, đều gọi là ức 
niệm. Môn nầy có cả lý lẫn sự—According to Most Venerable Thích Thiển Tâm in The 
Pure Land Buddhism, with recitaton or recollection method, the cultvator eIther 
“recollects” the auspiclous features of Amitabha Buddha or “recites” His name. This 
method has both noumenal and phenomenal aspects. 

Lý Nhất Tâm——One-pontedness of Mind on noumenal level: Trong Kinh Hoa Nghiêm, 
Giải Thoát Trưởng Giả nói: “Nếu tôi muốn thấy Đức Vô Lượng Thọ Như Lai và thế giới 
an lạc, thì tùy ý liền được thấy. Tôi có thể biết rõ tất cả chư Phật, quốc độ tùy thuộc, 
cùng những việc thần thông của các ngài. Bao nhiêu cảnh tướng trên đây, không từ đâu 
mà đến, không đi về đâu, không có xứ sở và không chỗ trụ; cũng như thân tôi không thật 
có đi, đứng, tới lui. Các Đức Như Lai kia không đến chỗ tôi, tôi cũng không đi đến chỗ 
của các Ngài. Sở dĩ như thế, vì tôi hiểu rõ tất cả chư Phật cùng với tâm mình đều như 
mộng. Lại hiểu tự tâm như nước trong chum, các pháp như hình bóng hiện trong nước. 


a) 


b) 


c) 


đ) 


©) 
Ð 


4591 


Tôi đã ngộ tâm mình như nhà huyễn thuật, tất cả chư Phật như cảnh huyễn hóa. Lại biết 
chư Phật chư Bồ Tát trong tự tâm, đều như tiếng vang, như hang trống, tùy theo âm thanh 
mà phát ra tiếng dội lại. Ví tôi ngộ giải tâm mình như thế nên có thể tùy niệm thấy 
Phật.” Về đoạn kinh trên, ngài Trinh Nguyên giải rằng: “Từ đầu đến mấy chữ “chỗ của 
các Ngài' chính là thuyết minh lý duy tâm, nếu ngộ tức tâm mà vô tâm liền vào chân như 
tam muội. Khi hành giả hiểu rõ các cảnh tướng đều như huyễn, duy tâm hiện ra, đã ngộ 
duy tâm và tức tâm tức Phật, thì tùy chỗ tưởng niệm, không đâu chẳng là Phật. Đoạn văn 
sau nêu ra bốn điểu thí dụ với đều đủ bốn quán thông và biệt để hiển lý duy tâm, tất cả 
vẫn viên dung không ngại—In the Avatamsaka Sutra, the Elder Liberation said: “If I wish 
to see Amitabha Thus Come One In the World of Happiness, then as soon as I formulate 
the intention I see Him. I can clearly see all the various Buddhas, their lands and retinues 
as well as their spiritual powers. And yet, these Thus Come Ones do not come here, nor 
do I go to them.. Thịs 1s so because I know that all Buddhas and my own Mind are 
completely like a dream. I know that all Buddhas are like an image or reflection In the 
water. [ know that all thephysical characteristics of all Buddhas together with my own 
Mind, are both like an illusion, an echo. I realize this as such and recollect and consider 
this as such, that all Buddhas I see arise from my own Mind. Because [I clearly understand 
my Mind as such, I can at will see the Buddhas. An Elder Master commented on the 
above quote as follows: “From the first sentence to the words “Nor do I go to the 
Buddhas,' the sutra elucidates the truth of Mind-Only. If the practitioner 1s enlightened to 
the truth of “Mind but not Mind,` he immediately enters the True Thusness SamadhI. 
When the practitioner truly understands that all realms and marks are 1llusory, created 
from the Mind, and awakens to the truth of “Mind-Only and Mind 1s Buddha,` then, 
depending on the obJect of his thoughts and recollection, there 1s nothing which 1s not 
Buddha. The second part of this quote refers to four examples. These four examples 
encompass the Four Meditations and ¡include the “general” and the “specific,' thus 
revealing the truth of Mind-Only, everything has always been perfect and unobstructed: 
Cảnh mộng là dụ cho lý không đến không đi, có nghĩa là toàn thể đều duy tâm: “Like a 
dream" stands for the truth of “neither coming nor going.` This means that everything 1s 
Mind-Only. 

Hình bóng trong nước là dụ cho lý không ra không vào, vì duy tâm nên tất cả đều 
“không”: “Like a reflection in the water” represenfs the truth of “neither leaving nor 
entering.` This shows that because 1t is Mind-Only, 1t is empty. 

Tướng huyễn hóa là dụ cho lý chẳng có chẳng không, vì duy tâm nên tất cả đều “giả”: 
“Like an illusion” stands for the truth of “neither existing nor non-existing.` This indicates 
that because 1t 1s Mind-Only, it is false. 

Tiếng vang là dụ cho lý chẳng tan chẳng hợp, vì duy tâm nên tất cả đều “trung”: “Like an 
echo` means “neither disintegrating nor amalgamating.` This shows that because 1t 1s 
Mind-Only, it is the Middle Way. 

Nếu hành giả hiểu rõ lý trên đây, rồi chấp trì bốn chữ A Di Đà Phật, sẽ không còn những 
thứ sau đây: If the practitioner clearly understands this truth and concentrates upon the 
Buddha's name, he or she will be free of the followings. 

Tâm có tâm không: The Mind of existence and non-existence. 

Tâm cũng có cũng không: The Mind of simultaneous exIstence and non-existence. 


8) 


h) 


1) 


2) 


C. 


4592 


Tâm chẳng phải có chẳng phải không: The Mind of simultaneous non-existence and non- 
non-existence. 

Dứt cả quá khứ hiện tại vị lai mà niệm, đó gọi là “lý ức niệm” hay lý nhất tâm: Serving 
alÏ past, present and future, this 1s call “NÑoumenal recitation. 

Và ngày đêm sáu thời cứ như thế mà nhiếp tâm trì niệm, không cho gián đoạn, không 
sanh một niệm, thì chẳng cần vượt giai tầng mà đi thắng vào cõi Phật. Đây cũng gọi là 
“lý nhất tâm.” Tóm lại, lý nhất tâm là người thông đạt bốn lý quán trên, dùng tâm ấy mà 
niệm Phật, tương ưng với không huệ, đi đến chỗ thuần chơn. Lý nhất tâm là hành môn 
của bậc thượng căn: If the practitioner can recite singlemindedly ¡n this way throughout 
the six periods of day and night, I1.e., all the time, without Interruption and without 
developing a single thought , he need not pass through any stage of cultivation but can 
enter directly Iinto the realm of the Buddhas. This 1s also called “One-pointedness of 
Mind” or noumenal level. One-pointedness of Mind on noumenal level 1s the practice of 
those of the highest capacities. 

Về “sự ức niệm,” như trong Kinh Lăng Nghiêm nói: “Nhớ Phật niệm Phật, hiện đời hoặc 
đương lai nhất định sẽ thấy Phật, cách Phật không xa, không cần mượn phương tiện chi 
khác mà tâm tự được khai ngộ.” Hay như các kinh sách khác đã chỉ dạy, “hoặc hệ niệm 
suốt một đời, hoặc trì niệm trong ba tháng, bốn mươi chín ngày, một ngày đêm, cho đến 
bảy ngày đêm, hoặc mỗi buổi sớm mai giữ mười niệm. Nếu hành giả dùng lòng tin sâu, 
nguyện thiết, chấp trì câu niệm Phật như rồng gặp nước, như cọp dựa non, thì được sức 
Phật gia bị đều vãng sanh về Cực Lạc. Theo trong Kinh cho đến hạng phàm phu tạo tội 
ngũ nghịch thập ác, nếu khi lâm chung chí tâm xưng danh hiệu Phật mười niệm, cũng 
được vãng sanh. Và đây gọi là “sự nhất tâm.” Tóm lại, sự nhất tâm là hành giả tâm còn 
giữ niệm, mỗi niệm không cho xen hở, đi đến chỗ không còn tạp niệm. Sự nhất tâm 
thông dụng cho hàng trung hạ: One-pointedness of Mind on phenomenal level: Sự Nhất 
Tâm—The Surangama Sutra states: “Moreover, whoever recites the name of Amitabha 
Buddha, whether In the present time, or In the future time, will surely see the Amitabha 
Buddha and never become separated from him. By reason of that associafion, Just as one 
assocIating with the maker of perfumes becomes permeated with the same perfumes, so 
he will become enliphtened without Amitabha”s compassion, and will become 
enlightened without any other expedient means. Another sutra teaches that: “Whether he 
focusses on the Buddha consfantly throughout his life, or recites assiduously for three 
months, or forty-nine days, or one to seven days and nighfs, or recites only ten times each 
morning, as long as the practitioner holds the Buddhaˆs name with deep faith and fervent 
vows, like a dragon encountering water or a tiger hidden deep in the mountains, he will 
be assisted by the Buddha's power and achieve rebirth In the Pure Land. A dragon 
outside the ocean or a tiger without the protection of the forest has but one thought In 
mind: to return to 1ts environment. One-pointedness of Mind on phenomenal level refers 
to the practitioner whose Mind 1s still attached to recifation, one reciftation following 
another without pause, leading to he state of extinction of all sundry thoughit. 


Đệ Tam Môn là pháp môn Chúng Hạnh — The Third Method, method oƒ “Sundry 
PracHces: 


Ũ 
2) 
3) 


4) 


qŒ) 


4593 


Nguyện Lực Vãng Sanh—Seeking rebirth through the power of vows: See Nguyện Lực 
Vãng Sanh in Chapter 88. 

Tâm Lực Vãng Sanh —Achieving rebirth through Mind-power: See Tâm Lực Vãng Sanh 
1n Chapter 88. 

Thần Lực Vãng Sanh—Achieving rebirth through spiritual power: See Thần Lực Vãng 
Sanh ¡in Chapter 88. 

Phước Lực Vãng Sanh —Achieving rebirth through the power of accumulated merifs: See 
Phước Lực Vãng Sanh ¡in Chapter 88. 


(X) Ba Thí Dụ Về Sự Ngộ Đạo Còn Bị Thốt Thất 
Three anaÌogies concerning refrogression 0ƒ pracfiHioners 


Tổng quan về Ba Thí Dụ Về Sự Ngộ Đạo Còn Bị Thối Thấ—An overview oƒ Three 
analogies concerning retrogression oƒ practiioners: Như lời Phật huyền ký: “Đời mạt 
pháp người tu thì nhiều nhưng khó có ai đắc đạo.” Khi chưa chứng đạo nếu còn nghiệp 
lực dù nhỏ như sợi tơ cũng bị luân hồi. Dù có một vài vị ngộ đạo, nhưng ngộ chưa phải là 
chứng, chỉ do sức định chế phục nghiệp thức khiến cho lắng đọng lại, nên tạm được khai 
tâm, lúc chuyển sanh vẫn còn bị hôn mê không được tự tại. Đến kiếp sau duyên tiến đạo 
thì ít, mà thối đạo thì nhiều, nguyện giải thoát đã thấy khó bảo toàn chắc chắn. Theo 
Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, về sự ngộ đạo còn bị thối thất 
cổ đức có ba thí dụ. Đời mạt pháp, người tu có mấy ai ngộ đạo? Ngộ đạo không phải là 
dễ. Như thuở xưa thiền sư Hương Lâm dụng tử công phu trong bốn mươi năm mới thành 
đạt. Ngài Trường Khánh Nhàn ngồi rách một lố bổ đoàn mới thấy tánh bản lai. Người đời 
nay, trừ một vài vị Thánh nhân ứng thân thị hiện để dạy dỗ chúng sanh, ngoài ra các vị 
khác tu thiển, chỉ tạm được thân tâm an tỉnh hoặc thấy thiện cảnh mà thôi. Dù đã ngộ 
đạo, khi chuyển sanh vẫn còn có thể bị chướng nạn như những điều đã kể trên. Đường 
sanh tử có nhiều nguy hiểm đáng e ngại với kẻ chưa đắc đạo là thế. Cho nên nếu bảo 
không sợ sanh tử, đó chỉ là lối suy tư của những kẻ thiển cận mà thôi. Hơn nữa, hiện tại 
chánh pháp đã lần lần ẩn diệt, trên thế giới nơi nào ngoại đạo phát triển, đạo Phật bị chỉ 
trích. Đã có nhiều chùa chiển bị hủy phá, kinh sách bị thiêu đốt, tăng ni phải hoàn tục, 
hàng thiện tín không được tu. Dù cho ngày kia có được phục hôi, cũng phải bị biến thể và 
tiêu hao một phần lớn. Mong chuyển sanh để tiếp tục tu hành với một nền đạo suy tàn, 
thiếu bậc cao tăng dìu dắt, lấy đâu làm duyên tốt tiến đạo để giải thoát trong tương lai? 
Cho nên bảo đảm tâm Bồ Đề không bị thối thất, phải tu Tịnh Độ. Dù tu các môn khác 
cũng nên niệm Phật phát nguyện vãng sanh về Cực Lạc. Đây là lời khuyến tấn chung 
của các bậc tiên đức như các ngài Liên Trì, Ngẫu Ích, Kiên Mật và Ấn Quang—As 
Sakyamuni Buddha predicted: “In the Dharma-Ending Age, cultivators are numerous, but 
those who can achieve Supreme Enlightenment are few.” And not having achieved 1t, 
even with bad karma as light as a fine silk thread, they are subJect to Birth and Death. 
Although there may be a few cultivators who have awakened to the Way, being 
awakened 1s different from attainng Supreme Enlightenment. During rebirth, they are 
bound to be deluded and unfree. In subsequent lifetimes, there may be few conditions for 


4594 


progress and many opportunifles for retrogression. According to Most Venerable Thích 
Thiển Tâm in the Pure Land Buddhism ¡in Theory and Practice, ancients have provided 
three analogles concerning retrogression of practitioners who have merely experienced 
Awakening. Furthermore, in the Dharma-Ending Age, how many cultivators can claim to 
be awakened to the Way? Awakening to the Way 1s not easy. Once Zen Master Hsiang- 
Lin, who practiced with all his might for forty years before he succeeded. Zen Master 
Tsang-Hsing sat for so long that he wore out more than a dozen of. meditation cushions 
before he saw the Original Nature. As far as today”s Zen practitioners are concerned, 
with the exception of a few saints who have taken human form to teach sentient beings, 
the majority only manage to achieve a temporary calming of the mind and body; at most 
they may wifness a few auspicIous realms! Even 1f they have awakened the Way, they 
can still encounter dangerous obstacles during transmigration. The path of Birh and death, 
filed with fearful dangers for those who have not attained Enlightenment, ¡s the same. 
Therefore, to claim that we should not fear Birth and Death 1s merely the viewpoint of 
shallow minds. Furthermore, In recent tinmes, the Dharma has met with difficulties in 
some parts of the world, wherever heretics has spread, Buddhism has come under 
criicism. There are places where pagodas and temples are destroyed, sutras and 
commentaries burned, monks and nuns forcibly returned to lay life, and common cItizens 
barred from practicing their faith. Even If Buddhism ¡1s revived later on, 1t will have 
undergone changes and possibly lost some of 1s vitality. For this reason, we should 
follow the Pure Land School, to ensure non-retrogression of the Bodhi-Mind. Even If we 
follow other schools we should, at the same time, practice Buddha Recitation seeking 
rebrrth in the Land of Ultmate Bliss. 'This 1s the common exhortation of such eminent 
sages as Master Lien-Ch”:h, Ou-I, Chien-MI and Yin-Kuang. 


(II) Chỉ tiết về Ba Thí Dụ Về Sự Ngộ Đạo Còn Bị Thối Thất — Details oƒ Three analogies 


Ũ 


2) 


3) 


C0ncerning refrogression 0ƒ practiioners: 

Thí dụ thứ nhất —The first analogy: Như dùng tảng đá đè lên cỏ dại, cổ tuy không mọc 
được nhưng củ của nó chưa hư thúi; nếu gặp duyên khác tẩng đá bị lật lên, cổ vẫn mọc 
lại như cũ—When we crush prairie grass with a stone block, though the grass cannot 
ØTrOW, I{S roofs are not yet roften or destroyed. If conditions arise that cause the stone to 
be overturned, the grass wIll continue to grow as before. 

Thí dụ thứ hai— The second analogy: Như nước lóng trong chum, bùn tuy lắng xuống 
nằm yên tận đáy, nhưng khi chưa gạn lọc ra được, gặp duyên khuấy động, bùn lại nổi 
lên—When we pour water Into a Jar, though the impuritles are deposited at the very 
bottom, they are not yet filtered out. If conditions change and the water 1s stirred up, the 
1mpurifles wIÏl rise. 

Thí dụ thứ ba—The third analogy: Như đồ gốm tuy nắn thành hình, nhưng chưa trải qua 
một phen nung lại cho chắc, gặp mưa xuống tất phải bị tan rã. Trạng huống ngộ đạo khi 
chuyển sanh dễ bị thối thất, cũng lại như thế——Take the case of clay which is molded into 
earthernware would certainly disintegrate. The strong probability that those who have 
merely experienced an Awakening wIll retrogress during transmigration 1s similar to the 
above examples. 


4595 


(Y) Bốn Cách Đối Trị Tham Sân Sỉ 
Four basic ways ío subdue greed, anger and delusion 


(D Tổng quan về Bốn Cách Đốt Trị Tham Sân Si—An overview 0ƒ Four basic ways to 


subdue greed anger and delusion: Nghiệp tham sân si biểu hiện dưới nhiều hình thức, 
không thể tả xiết! Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, có 
bốn cách đối trị tham sân si. Tùy theo trường hợp, hành giả có thể dùng một trong bốn 
cách nây để đối trị tham sân si—The karma of greed, anger and delusion manifest 
themselves in many forms, which are Impossible to describe fully. According to Most 
Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Pure Land Buddhism ¡in Theory and Practice, there 
are four basic ways to subdue them. Depending on the circumstances, the practitloner can 
use either one of these four methods to counteract the karma of greed, anger and 
delusion. 


(H) Chỉ tiết về Bốn Cách Đối Trị Tham Sân Si—Details oƒ Four basic ways to subdue greed 


l) 


2) 


anger and delusion: 

Người mê với bậc giác ngộ chỉ có hai điểm sai biệ—Suppressing afflictions with the 
mind: Dùng Tâm Đối trị: tịnh là chư Phật, nhiễm là chúng sanh. Chư Phật do thuận theo 
tịnh tâm nên giác ngộ, đủ thần thông trí huệ; chúng sanh bởi tùy nơi trần nhiễm nên mê 
hoặc, bị luân hồi sanh tử. Tu Tịnh Độ là đi sâu vào Niệm Phật Tam Muội để giác ngộ 
bản tâm, chứng lên quả vị Phật. Vậy trong niệm Phật, nếu thấy bất cứ một vọng niệm 
vọng động nào khác nổi lên, liền phải trừ ngay và trở về tịnh tâm. Đây là cách dùng tâm 
để đối trị —There are only two points of divergence between the deluded and the 
enlightened, I.e., Buddhas and Bodhisattvas: purity 1s Buddhahood, defilement 1s the state 
of sentient beings. Because the Buddhas are in accord with the Pure Mind, they are 
enlightened, fully endowed with sprritual powers and wisdom. Because sentilent beings 
are attached to worldly Dusts, they are deluded and revolve in the cycle of Birth and 
Death. To practice Pure Land is to go deep into the Buddha Recitation Samadhi, 
awakening to the Original Mind and attainng Buddhahood. Therefore, If any deluded, 
agitated thought develops during Buddha Recitation, 1t should be severed Immediately, 
allowing us to return to the state of the Pure Mind. Thịs 1s the method of counteracting 
afflictions with the mind. 

Dùng Lý Đối Trị Suppressing afflictions with noumenon: Nếu khi vọng niệm khởi lên, 
dùng tâm ngăn trừ không nổi, phải chuyển sang giai đoạn hai là dùng đến quán lý. 
Chẳng hạn như khi tâm tham nhiễm nổi lên, quán lý bất tịnh, khổ, vô thường, vô ngã. 
Tâm giận hờn phát khởi, quán lý từ, bi, hỷ, xả, nhẫn nhục, nhu hòa, các pháp đều 
không—When deluded thoughts arise which cannot be suppressed with the mind, we 
should move to the second stage and “visualize principles.” For example, whenever the 
affliction of greed develops, we should visualize the principles of Impurity, suffering, 
1mpermanence, and no-self. Whenever the affliction of anger arises, we should visualize 
the principles of compassion, forgiveness and emptiness of all dharmas. 


3) 


4) 


4596 


Dùng Sự Đối Trị —Supressing afflictions with phenomena: Những kẻ nặng nghiệp, dùng 
lý đối trị không kham, tất phải dùng sự, nghĩa là dùng đến hình thức. Thí dụ, người tánh 
dễ sân si, biết rõ nghiệp mình, khi phát nóng bực hay sắp muốn tranh cãi, họ liền bỏ đi 
và uống từ một ly nước lạnh để dần cơn giận xuống. Hoặc như kẻ nặng nghiệp ái, dùng 
lý trí ngăn không nổi, họ lựa cách gần bậc trưởng thượng, làm Phật sự nhiều, hoặc đi xa 
ra để quên lãng lần tâm nhớ thương, như câu châm ngôn “xa mặt cách lòng.” Bởi tâm 
chúng sanh y theo cảnh, cảnh đã vắng tức tâm mất chỗ nương, lần lần sẽ phai nhạt— 
People with heavy karma who cannot suppress their afflictions by visualizing principles 
alone, we should use “phenomena,” that 1s external forms. For example, individuals who 
are prone to anger and delusion and are aware of their shortcomings, should, when they 
are on the verge of bursting Into a quarrel, immediately leave the scene and slowly sIp a 
ølass of cold water. Those heavily afflicted with the karma of lust-attachment who cannot 
suppress their afflictions through “visualization of principle,” should arrange to be near 
virtuous Elders and concentrate on Buddhist activitles or distant travel, to overcome lust 
and memorles gradually as mentioned In the saying “out of sight, out of mind.” Thịs 1s 
because sentient beings” minds closely parallel their surroundings and environmert. If the 
surroundinss disappear, the mind loses 1ts anchor, and gradually, all memories fade away. 
Dùng Sám Tụng Đối Trị —Suppressing afflictions with repentance and recitation: Ngoài 
ba cách trên từ tế đến thô, còn có phương pháp thứ tư là dùng sám hối trì tụng để đối trị. 
Sự sám hối, niệm Phật, trì chú hoặc tụng kinh, mà giữ cho đều đều, có năng lực diệt tội 
nghiệp sanh phước huệ. Vì thế thuở xưa có nhiều vị trước khi thọ giới hay sắp làm Phật 
sự lớn, thường phát nguyện tụng mấy muôn biến chú Đại Bi, hoặc một tạng kinh Kim 
Cang Bát Nhã. Thuở xưa, các cư sĩ khi họp lại Niệm Phật Đường để kiết thất, nếu ai 
nghiệp nặng niệm Phật không thanh tịnh, hay quán Phật không được rõ ràng, vị Pháp sư 
chủ thất thường bảo phải lạy hương sám. Đây là cách đốt một cây hương dài, rồi thành 
kính đẳnh lễ hồng danh Phật sám hối, cho đến khi nào cây hương tàn mới thôi. Có vị suốt 
trong thời kỳ kiết thất bẩy ngày hoặc hai mươi mốt ngày, toàn là lạy hương sám-—In 
addition to the above three methods, which range from the subtle to the gross, there 1s 
also a fourth: repentance and the recitation of sutras, mantras and the Buddha”s name. If 
performed regularly, repentance and recifation eradicate bad karma and generate merit 
and wisdom. For this reason, many cultivafors in times past, before receiving the precepts 
or embarking upon some great Dharma work such as building a temple or translating a 
sufra, would vow to recite the Great Compassion Mantra tens of thousands of times, or to 
recite the entire Larger Prajna Paramita Sutra, the longest sutra In the Buddha canon. In 
the past, during lay retreats, 1ƒ a practitioner had heavy karmic obstructions and could not 
recite the Buddha's name with a pure mind or clearly visualize Amitabha Buddha, the 
presiding Dharma Master would usually advise him to follow the practice of “bowing 
repentance with Incense.” This method consists of lighting a long incense stick and 
respectfully bowing In repentance while uttering the Buddha”s name, until the stick 1s 
burnt out. There are cases of Individuals with heavy karma who would spend the entire 
seven or twenty-one days retreat doing nothing but "bo“1ng with Incense.". 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


Ù 


2) 


3) 


4) 


4597 


(Z) Năm Đề Nghị Của Đức Phật Ích Lợi 
Thực Tiễn Cho Hành Giả Tịnh Độ 
Five practical suggesHons given by the Buddha 


Cố tạo những tư tưởng tốt, trái nghịch với loại tư tưởng trở ngại, như khi bị lòng sân hận 
làm trở ngại thì nên tạo tâm từ: Harbouring a good thought opposite to the encroaching 
one, e.ø., loving-kindness In the case of hatred. 

Suy niệm về những hậu quả xấu có thể xảy ra, như nghĩ rằng sân hận có thể đưa đến tội 
lỗi, sát nhân, vân vân...: Reflecting upon possible evil consequences, e.g., anger 
sometimes results in murder 

Không để ý, cố quên lãng những tư tưởng xấu xa ấy: Simple neglect or becoming wholly 
Inatfentive to them. 

Đi ngược dòng tư tưởng, phăng lần lên, tìm hiểu do đâu tư tưởng ô nhiễm ấy phát sanh, 
và như vậy, trong tiến trình ngược chiều ấy, hành giả quên dần điều xấu: Tracing the 
cause which led to the arising of the unwholesome thoughts and thus forgetting them In 
the retrospecfIVe process. 

Gián tiếp vận dụng năng lực vật chất: Direct physical force. 


(AA) Năm Điểm Phải Biết Tự Xét 
Lấy Mình Của Người Tu Tịnh Độ 
Five pointfs any Pureland pracHtioner 
should know how to reflect on one 's selƒ 


Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ, để tránh bị ma 
chướng trên đường tu, có năm điểm mà người tu Tịnh Độ phải tự xét lấy mình— 
According to Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Thirteen Patriarchs of Pureland 
Buddhism, to prevent demonic obstructions on the cultivating path, there are five poInts 
any Pureland practitioner should know how to reflect on one's self. 

Muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc, không phải chỉ dùng chút ít phước lành hay đôi chút 
công hạnh lơ là mà được: If wishing to gain rebirth in the Western Pureland of Ultimate 
Bliss, it takes much more than a few good meritorious and virtuous deeds. 

Muốn thoát được sự thống khổ luân hồi trong vạn kiếp, không phải chỉ dùng tâm dần dà, 
chờ hẹn hay biếng trễ mà được: If wishing to find liberation from the eternal suffering in 
tens and thousands of reincarnations of the cycle of rebirths, 1t cannot be accomplished by 
procastinating and being lazy. 

Phải nghĩ rằng cơn vô thường mau chóng, mới sáng sớm đó đã lại đến xế chiều. Đâu nên 
không siêng năng, lo dự bị trước hay sao?: lt is necessary to think that the Impermanence 
of life is sudden, time truly flies, the morning had Just come but night has arrived. Why 
not be diligent and prepare 1n anficipation 

Nên nhớ rằng sức chí nguyện không thắng nổi sức tình ái được: Remember the “wheel 
power” 1s unable to overcome the “powerful forces of love, lust and desires.”. 


5) 


Ù 


2) 


3) 


4) 


3) 


4598 


Lại cũng nên nhớ rằng tâm niệm Phật không hơn nổi tâm dục trần được: Also remember 
that the Buddha Recitation Mind 1s not stronger than the the mind of worldly desires. 


(BB) Năm Nhân Duyên Khiến 
Người Vãng Sanh Tịnh Độ Không Thối Chuyển 
EFive reasons 0ƒ non-refrogression ƒ0r 
those who are reborn In the Pure Land 


Kinh Vô Lượng Thọ dạy rằng những kẻ vãng sanh Tịnh Độ đều trụ nơi chánh định, và 
đều là các bậc A Bệ Bạt Trí, tức là bậc Bất Thối Chuyển. Cổ Đức đã dạy: “Không 
nguyện vãng sanh Tịnh Độ thì khó lòng vãng sanh; tuy nhiên, một khi đã thực nguyện thì 
tất cả đều được vãng sanh. Không sanh Tịnh Độ thì khó thành tựu Bất Thối Chuyển; tuy 
nhiên, khi đã vãng sanh Tịnh Độ thì tất cả đều được bất thối chuyển.” Theo Hòa Thượng 
Thích Thiển Tâm trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, có năm nhân duyên khiến 
cho người vãng sanh Tịnh Độ không còn bị thối chuyển nữa—Five reasons why those 
who are reborn in the Pure Land achieve non-retrogression. The Infinite Sutra confirms 
that those who achieve rebrrth in the Pure Land always dwell in correct samadhi, and are 
all at the stage of “Avaivartika” or non-retrogression. The ancients have said: “Without a 
vow to be reborn, rebirth cannot be achieved; however, with a sincere vow, all achieve 
rebirth. Without rebirth in the Pure Land, the stage of non-retrogression cannot easily be 
reached; however, with rebirth, all achieve non-retrogression. According to Most 
Venerable Thích Thiển Tâm ¡n the Treatise on The Ten Doubts, question number 19, 
there are five reasons why those who are reborn 1n the Pure Land achieve non- 
T€frOØT€SSIOn: 

Do nguyện lực đại bi của Phật nhiếp trì: The power of the Buddhaˆs great, compassionate 
vow embraces and protects them. 

Ánh sáng hay trí huệ Phật thường soi đến thân, nên lòng Bồ Đề của chư thiện nhân luôn 
luôn tăng tiến: The Buddha's light or wisdom always shines upon them, and, therefore, 
the Bodhi Mind of these superior people will always progress. 

Nơi cõi Tây Phương Tịnh Độ, chim, nước, rừng cây, gió, âm nhạc thường phát ra tiếng 
pháp “khổ, không, vô thường và vô ngã;” hành giả nghe rồi sanh lòng niệm Phật, nệm 
Pháp, nệm Tăng: In the Western Pure Land, the birds, water, forests, trees, wind and 
music all preach the Dharma of “suffering, emptiness, impermanence and no-self." Upon 
hearing this, practitioners begin to focus on the Buddha, the Dharma and the Sangha. 
Chúng sanh được sanh về Cực Lạc, thì bạn lành toàn là các bậc Bồ Tát thượng thiện, 
tuyệt tất cả các chướng nạn, ác duyên, lại không có ngoại đạo tà ma, nên tâm thường an 
tịnh: Those who are reborn in the Pure Land have the highest level Bodhisattvas as theIr 
companions and are free from all obstacles, calamitiles and evil conditions. Moreover 
there are no externalists or evil demons, so theIr Minds are always calm and still. 

Đã được sanh về Tịnh Độ thì thọ lượng vô cùng, đồng với chư Phật và chư Bồ Tát, an 
nhiên tu tập trải qua vô biên a tăng kỳ kiếp: Once they are reborn in the Pure Land, their 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


Œ) 


4599 


life span 1s inexhaustible, equal to that of the Buddhas and Bodhisattvas. Thus they can 
peacefully cultivate the Dharma for countless eons. 


(CC) Tám điều cốt yếu của người tu Tịnh Độ 
Eight crucial elements ƒor Pure Land culfivafors 


Theo Tế Tỉnh Đại Sư, Tổ thứ 12 của Liên Tông Thập Tam Tổ, có tám điều cốt yếu mà 
người Phật tử tu Tịnh Độ cần phải nên ghi nhớ nằm lòng —According to Great Master 
Ch”¡-Sun, the twelfth of the thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, there are eight 
crucial elements all Pureland cultivators must often reflect and remember. 

Vì sự sanh tử mà phát lòng Bồ Đề. Đây là đường lối chung của tất cả những người học 
đạo: Because of life and death, developing Bodhi Mind. This should be the common path 
of all Buddhists. 

Dùng tín nguyện sâu mà trì danh niệm Phật. Đây là chánh tông của pháp môn Tịnh Độ: 
Use “deep faith and vow” to practice Buddha Recitation. This 1s the essence of the 
Pureland Dharma Door. 

Lấy sự nhiếp tâm chuyên chú mà niệm Phật để làm phương tiện dụng công: Use “focus 
and concentration” to recite Buddha as a means to gain rebirth. 

Lấy sự chiết phục phiển não hiện hành làm việc quan yếu để tu tâm: Use the matter of 
“taming the Iimages and workings of afflictions” as a crucial step 1n cultivating the mind. 
Lấy sự giữ chắc bốn trọng giới (không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không 
vọng ngữ) làm căn bản vào đạo: Use the matter of “maintaining the four grave precepts” 
(no kiling, no stealing, no sexual misconduct, and no lying) as the fundamenfal 
foundations of the cultivated path. 

Dùng các thứ khổ hạnh làm trợ duyên để tu hành, đừng quá tham cầu các thứ ngũ dục: 
Use the “Ascetic practices” as supports for the cultivated path, meaning do not become 
too greedy for the pleasures of the five desires. 

Lấy sự nhất tâm bất loạn làm chỗ quy túc của pháp môn Tịnh Độ: Use the “one mind 
wIthout distractlons” as the ultimate goal of the Pureland Buddhism. 

Lấy các điềm lành để làm chứng nghiệm cho sự vãng sanh: Use “wholesome spiritual 
achievement” as proofs and validations for gaining rebrrth. 


(DD) Sự phối hợp giữa Tịnh Độ và Thiền 
The Combinatfion between Pure Land and Zen 


Tổng quan về sự phối hợp giữa Thiền và Tịnh Độ—An overview oƒ the combination oƒ 
Zen and Pure Land: Nhiều đại thiền sư Trung Quốc đã ngộ bên Thiển vẫn âm thầm 
hành trì và hoằng hóa pháp môn niệm Phật. Trong số các vị nầy, có những vị đã đạt được 
đại ngộ như Thiển sư Vĩnh Minh, Thiên Y Hoài, Viên Chiếu Bản, và Tử Tân, vân vân. 
Đến như ngài Bách Trượng Hoài Hải, đệ tử kế thừa pháp của Thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất 
ở Giang Tây, người mà những tòng lâm trong thiên hạ đều phải theo cách thức kiến lập 


4600 


thanh quy pháp chế. Từ xưa đến nay chưa có ai dám có lời thị phi hay trái với pháp chế 
nầy. Theo thanh quy của ngài, thì nghi thức tụng cầu cho những vị Tăng bệnh nặng có lời 
văn như sau: “Phải nhóm chúng lại, tất cả đồng tụng bài kệ tán Phật A Di Đà, rồi cao 
tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc trăm câu, hoặc ngàn câu. Khi niệm xong, hồi 
hướng phục nguyện rằng “Nếu các duyên chưa mãn, sớm được an lành. Như hạn lớn đến 
kỳ, nguyện sanh về An Dưỡng Địa.` Đây rõ ràng là bằng chứng chỉ quy Tịnh Độ vậy. Lại 
trong nghi thức đưa những vị Tăng đã tịch có đoạn nói: “Đại chúng đồng niệm A Di Đà 
Phật hồi hướng phục nguyện rằng: Thân siêu cõi Tịnh, nghiệp dứt đường trần, thượng 
phẩm sen nở hiện kim thân, nhứt sanh Phật trao phần quả ký.” Đến như lúc trà tỳ, trong 
thanh quy lại dạy: “Vị Duy Na chỉ dẫn khánh niệm “Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế 
Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật” mười lần, đại chúng đồng xướng họa theo. Khi xướng 
xong lại hồi hướng hướng rằng “Trước đây xưng dương mười niệm, phụ giúp vãng sanh.” 
Tất cả những thanh quy nhà Thiền vừa kể trên trong các thiển gia, chứng minh rõ ràng sự 
quy hướng Tịnh Độ của các ngài—Many great Zen masters in China, already achieved 
great enlightenment in Zen, quietly practiced and propagated Pure Land Teachings. 
Among them are found many Elder Masters of hiph achievement, Iincluding Masters 
Yung Ming, Tien-I-Hual, Yuan-Chao-Pen, and Tzu-Shen, etc. Even Zen Master PaI- 
Chang-Huai-Hai, direct successor to the great Zen Master Ma-Tsu-Tao-I in Chiang-HIs. 
Zen communities throughout the world are established on his model and have adopted the 
“Pure Rules” for monasteries which he Instituted. Since ancient tines, no one has dared 
to criticize or violate this set of rules. According to these rules, prayers for the benefit of 
seriously I1ll monks and nuns include the following passage: “he fourfold assembly 
should gather together, and all shall recite verses of praise to Amitabha Buddha and chant 
his name from one hundred to one thousand times. At the end, the following words of 
transference should be read “If conditions have not yet come to an end, let him quickly 
recover. If the time of death has arrived, we pray that he w1ll be reborn 1n the Pure Land." 
This 1s clearly pointing the way back to the Pure Land.” Moreover, the liturgy for 
sending off deceased monks Iincludes this passage: “he great assembly should all recite 
the name of Amitabha Buddha In unison, transfering the merits and making the following 
vows: Let his soul be reborn In the Pure Land, his karma In the world of dust severed; let 
him be rborn in the upper lotus grade, with a golden body. May he also recelve a 
prediction of Buddhahood In one lifetime.” Furthermore, at the time of burial or 
cremation, the Pure Rules stipulate: “The monk In charge of the service should lead the 
way, striking the small bell, and recite the name of Amitabha Buddha ten times, with the 
great assembly following the unison. After recitation, the following words of transference 
should be read “We have Just Intoned the Buddha's name ten times to assist in rebirth.” 
AlI of the above mentioned Pure Rules clearly pointing the way back to the Pure Land. 


(II) Bốn sự phốt hợp giữa Tịnh Độ và Thiên của sư Diên Thọ— Four Combinatfions between 
Pure Land and Zen 0ƒ Master Dien Suu: Trong thời Đại Sư Diễn Thọ, người đời còn 
đang bị phân vân, ngờ vực giữa Thiển tông và Tịnh Độ, chưa biết phải tu môn nào để 
được kết quả chắc chắn, nên ngài Diên Thọ đã làm bài kệ “Bốn sự phối hợp giữa Tịnh 
Độ và Thiền ” để so sánh Tịnh Độ với Thiền Tông—During the time of Den Suu, many 
Buddhists were skeptical and unclear about the differences between Zen and Pureland, 


l) 


2) 


3) 


4) 


Ù 


2) 
a) 


4601 


not knowing which tradition to practice to obfain guaranteed results; therefore, Den-Suu 
wrote a poem entitled “Four Clarifications” to make comparIsons. 

Hữu Thiền Vô Tịnh Độ, thập nhân cửu thác lộ. Ấm cảnh nhược hiện tiền, miết nhĩ tùy 
tha khứ (Có Thiền không Tịnh Độ, mười người chín lạc đường. Ấm cảnh khi hiện ra, chớp 
mắt đi theo nó): Having Zen but not having Pureland, nine out of ten cultvators will be 
lost. When life images flash before death, In a split second, must follow that karma. 

Vô Thiển Hữu Tịnh Độ, vạn tu vạn nhơn khứ. Đản đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ 
(Không Thiễển có Tịnh Độ, muôn tu muôn thoát khổ. Vãng sanh thấy Di Đà, lo gì không 
khai ngộ): Without Zen but having Pureland, thousand cultivators, thousand find 
liberation. Gain rebirth, witness Amitabha Buddha, what worry 1s there for not becoming 
awakenedl. 

Hữu Thiển Hữu Tịnh Độ, do như đái giác hỗ. Hiện thế vi nhân sư, lai sanh tác Phật Tổ 
(Có Thiền có Tịnh Độ, như thêm sừng mãnh hổ. Hiện đời làm thầy người, về sau thành 
Phật Tổ): Having Zen and having Pureland, is similar to giving horns to a tiger. Present 
life one will be the master of men; In the future one will become Buddha and Patrlarch. 
Vô Thiển Vô Tịnh Độ, thiết sàng tinh đồng trụ. Vạn kiếp dữ Thiên sanh, một cá nhơn y 
hổ (Không Thiển không Tịnh Độ, giường sắt cột đồng lửa. Muôn kiếp lại ngàn đời, chẳng 
có nơi nương tựa): Without Zen and without Pureland, iron beds and copper poles awaIt. 
In tens and thousands of lifetimes, having nothing to lean on. 


(EE) Duy Tâm Tịnh Độ 
Pure Land within the mĩind 


Có người hỏi Diên Thọ Đại Sư rằng cảnh “Duy Tâm Tịnh Độ” đầy khắp cả mười phương 
sao không hướng nhập mà lại khởi lòng thủ xả cầu về Cực Lạc, để tọa trên liên đài, như 
vậy đâu có khế hợp với lý vô sanh. Đã có tâm chán uế ưa tịnh như vậy thì đâu thành bình 
đẳng?: Someone asked Great Master Yen-Shou that ¡f the realm of “Pureland within the 
Mind” is ubiquitous throughout the ten directions, why not try to penetrafe 1t Instead of 
wanting the Pureland and abandoning the Impure Land praying to gain rebirth to the 
Ulumate Bliss World and sit on the lotus throne. Doing so not seem to be consistent with 
the theory of “No Birth.” If one has the mind of being tired of Iimpurity but 1s fond of 
purity then that 1s not the mind of equality and non-discrimination? 

Đại Sư đáp——The Great Master replied: 

Duy Tâm Tịnh Độ—The Pure Land is in your mind: Sanh “Duy Tâm Tịnh Độ” là phần 
của các bậc đã liễu ngộ tự tâm, đã chứng được pháp thân vô tướng. Tuy nhiên, theo kinh 
Như Lai Bất Tư Nghì Cảnh Giới, thì những bậc Bồ Tát chứng được Sơ Địa hay Hoan Hỷ 
Địa vào Duy Tâm Độ cũng nguyện xả thân để mau sanh về Cực Lạc. Vì thế phải biết 
rằng “Ngoài Tâm Không Pháp.” Vậy thì cảnh Cực Lạc đâu thể ở ngoài tâm: Pureland 
within the Mind 1s a state achieved only by those who have seen and penetrated the true 
nature and have attained the Non-Form Dharma Body. Despite this, according to the 
Buddha's Inconceivable (Unimaginable) World Sutra, those Bodhisattvas who have 
attained the First Ground Maha-Bodhisattva or ReJoicing Ground to enter the world of 
“Everything within the Mind,” still vow to abandon thetrr bodies to be born quickly to the 


b) 


c) 


4602 


Ulumate Bliss World. Thus, it 1s necessary to understand”No Dharma exIsts outside the 
Mind.” Tf this 1s the case, then the Ultimate Bliss World 1s not outside the realm of the 
Mind. 

Về phần lý Vô Sanh và Tâm Bình Đẳng, dĩ nhiên lý thuyết là như vậy. Tuy nhiên, những 
kẻ đạo lực chưa đủ, trí cạn, tâm thô, tạp nhiễm nặng, lại gặp các cảnh ngũ dục cùng trần 
duyên lôi cuốn mạnh mẽ, dễ gì chứng nhập vào được. Cho nên những kẻ ấy cần phải cầu 
sanh Cực Lạc, để nhờ vào nơi cảnh duyên thắng diệu ở đó, mới mau chứng vào cảnh 
“Tịnh Độ Duy Tâm” và thực hành Bồ Tát đạo được: As for the theory of no-birth and the 
mind of equality and non-discrImination, of course, 1n theory this 1s true. However, for 
those who still do not have enough spiritual power, have shallow wisdom, Iimpure minds, 
are bound by heavy karma and afflictions; moreover when tempted with the five desires 
and the forces of life, how many actually will be able to attain and penetrate this theory. 
Therefore, these people, most sentient beings of this Dharma Ending Aøe, need to pray to 
gain rebirth to the Ultimate Bliss World so they can rely on the extraordinary and 
favorable conditions of that world In order to be able to enter quickly the realm of 
Pureland within the Mind and to practice the Bodhisattva”s Conducts. 

Hơn nữa, Thập Nghi Luận có dạy—Moreover, the book of commentary “len Doubts of 
Pureland Buddhism” tauglht: 

Bậc trí tuy đã liễu đạt được Duy Tâm song vẫn hăng hái cầu về Tịnh Độ, vì thấu suốt 
sanh thể như huyễn không thể cầu tìm được. Đó mới gọi là chân thật vô sanh: Those who 
have wisdom and have already attained the theory of “Everything 1s within the Mind,” 
yet are still motivated to pray for rebirth to the Pureland because they have penetrated 
completely the true nature of non-birth is 1llusory. Only then can 1t be called the “true 
nature of non-birth.”. 

Còn các kẻ ngu si, người vô trí, không hiểu được lý đó, cho nên bị cái nghĩa “Sanh” ràng 
buộc, vì vậy khi nghe nói “Sanh” thì nghĩ rằng thật có cái tướng “Sanh.” Khi nghe nói 
“Vô Sanh” thì lại lầm hiểu là không sanh về đâu cả. Bởi vậy cho nên mới khởi sanh ra 
các niệm thị phi, chê bai, phỉ báng lẫn nhau, gây ra những nghiệp tà kiến, báng pháp. 
Những người như vậy, thật đáng nên thương xót!: As for the Ignorant, those who lack 
wisdom and are incapable of comprehending such a theory; therefore, they are trapped 
by the meaning of the world “Birth.” Thus, when they hear of birth, they automatically 
thnk_ and conceptualize the form characteristics of birth actually exist, when In fact 
nothing exists because everything 1s an illusion. When they hear “Non-Birth,” they then 
mistakenly think of “Nothing being born anywhere!” Given this misconception, they 
begin to generate a mixture of øossIp, criticism, and mockery; thus create various false 
views and then degrade the Dharma. Such people truly deserve much pityl 


(FF) Tịnh Độ trong Kinh Duy Ma Cát 
Pure Land in the Vừnalakirfi Sutra 
Theo Kinh Duy Ma Cật, Đức Phật nhắc Bồ Tát Bảo Tích về các Tịnh Độ của chư Bồ Tát 


như sau —According to the Vimalakirti Sutra, the Buddha reminded Ratna-rasi 
Bodhisattva about Bodhisattvas” Pure Lands as follows: 


Ũ 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


7) 


8) 


9) 


4603 


Trực tâm là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh không dua vạy sẽ 
được sanh sang nước đó: The straightforward mind 1s the Bodhisattva's pure land, for 
when he realizes Buddhahood, beings who do not flatter wIll be reborn In his land. 

Thâm tâm là Tịnh Độ của Bồ Tát khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh đầy đủ công đức 
sanh sang nước đó: The profound mind 1s the Bodhisattva”s pure land, for when he 
realizes Buddhahood living beings who have accumulated all merits will be reborn there. 
Bồ Đề tâm là Tịnh Độ của Bồ Tát khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh có tâm Đại Thừa 
sanh sang nước đó: The Mahayana (Bodhi) mind is the Bodhisattva”s pure land, for when 
he attains Buddhahood all living beings seeking Mahayana wIll be reborn there. 

Bố Thí là Tịnh Độ của Bồ Tát khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh hay thí xả tất cả mọi 
vật sanh sang nước đó: Charity (dana) 1s the Bodhisattva”s pure land, for when he attains 
Buddhahood living beings who can gøIve away (to charity) will be reborn there. 

Tn Giới là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh tu mười điều lành, 
hạnh nguyện đầy đủ sanh sang nước đó: Discipline (sila) is the Bodhisattva`s pure land, 
for when he realizes Buddhahood living beings who have kept the ten prohibitions will be 
reborn there. 

Nhẫn Nhục là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bổ Tát thành Phật, chúng sanh đủ 32 tướng tốt 
trang nghiêm sanh sang nước đó: Patience (ksanti) 1s the Bodhisattva”s pure land, for 
when he attains Buddhahood living beings endowed with the thirty-two excellent physical 
marks wIll be reborn there. 

Tinh Tấn là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh siêng năng tu mọi 
công đức sanh sang nước đó: Devotion (virya) 1s the Bodhisattva”s pure land, for when he 
attainns Buddhahood living beings who are diligent in their performance of meriforlous 
deeds will be reborn there. 

Thiển Định là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh biết thu nhiếp tâm 
chẳng loạn sanh sang nước đó: Serenity (dhyana) ¡s the Bodhisattva°s pure land, for when 
he attains Buddhahood living beings whose minds are disciplined and unstirred will be 
reborn there. 

Trí Tuệ là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh được chánh định sanh 
sang nước đó: Wisdom (prajna) ¡1s the Bodhisattva's pure land, for when he attains 
Buddhahood living beings who have realized samadhi will be reborn there. 


10) Tứ Vô Lượng Tâm là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh thành tựu 


từ bi hỷ xả sanh sang nước đó: The four boundless minds (catvari apramanani) are the 
Bodhisattva's pure land, for when he attains Buddhahood living beings who have 
practiced and perfected the four Infinites: kindness, compassion, Joy and Indifference, 
wIll be reborn there. 


11) Tứ Nhiếp Pháp là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh được giải 


thoát sanh sang nước đó: The four persuasive actions (catuh-samgraha-vastu) are the 
Bodhisattva's pure land, for when he attains Buddhahood living beings who have 
benefited from his helpful persuasion will be reborn there. 


12) Phương Tiện là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh khéo dùng được 


phương tiện không bị ngăn ngại ở các pháp, sanh sang nước đó: The expedient methods 
(upaya) of. teaching the absolute truth are the Bodhisattva's pure land, for when he 
attains Buddhahood living beings conversant with upaya wIll be reborn there. 


4604 


13) Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ Đạo là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh 
đầy đủ niệm xứ, chánh cần, thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, sanh 
sang nước đó: The thirty-seven contributory states to enlightenment (bodhipaksika- 
dharma) are the Bodhisattva”s pure land, for when he attains Buddhahood living beings 
who have successfully practiced the four states of mindfulness (smrtyu-pasthana), the 
four proper lines of exertion (samyakpra-hana), the four steps towards supramundane 
powers (rddhipada), the five spiritual faculties (panca Iindriyam), the five transcendental 
powers (panca balani), the seven degrees of enlightenment (sapta bodhyanga) and the 
eightfold noble path (asta-marga) wIll be reborn in his land. 

14) Hồi Hướng Tâm là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, được cõi nước đầy đủ tất 
cả công đức: Dedication (of one”s merits to the salvation of others) ¡is the Bodhisattva”s 
pure land, for when he attains Buddhahood his land wIll be adorned with all kinds of 
Im€TItOrIOUS Virtues. 

15) Nói Pháp Trừ Bát Nạn là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, cõi nước không có 
ba đường ác và bát nạn: Preaching the ending of the eight sad conditions 1s the 
Buddhahood his land wIll be free from these evil states. 

16) Tự Mình Giữ Giới Hạnh-Không Chê Chỗ Kém Khuyết Của Người Khác là Tịnh Độ của 
Bồ Tát; khi Bổ Tát thành Phật, cõi nước không có tên phạm giới cấm: To keep the 
precepts while refraining from criticizing those who do not in the Bodhisattva”s pure land, 
for when he attains Buddhahood his country wIll be free from people who break the 
commandmens. 

17) Thập Thiện là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh sống lâu, giàu to, 
phạm hạnh, nói lời chắc thật, thường dùng lời dịu dàng, quyến thuộc không chia rẽ, khéo 
hòa giải việc đua tranh kiện cáo, lời nói có lợi ích, không ghét không giận, thấy biết chân 
chánh sanh sang nước đó: The ten good deeds are the Bodhisattva”s pure land, for when 
he attains Buddhahood he wIll not die young, he will be wealthy, he wIll live purely, his 
words are true, his speech 1s gentle, his encourage will not desert him because of his 
conciliatoriness, his talk 1s profitable to others, and living beings free from envy and 
anger and holding right views wIll be reborn in his land. 


(GG) Thập Tâm Tịnh Độ 
Ten minds developed by 
the Pure Land practifioners 


Trong Kinh Đại Bảo Tích, Đức Thế Tôn bảo Ngài Di Lặc Bồ Tát: “Mười Tâm cho hành 
giả Tịnh Độ nầy không phải hạng phàm ngu, bất thiện, hay kẻ ác nhiều phiền não có thể 
phát được.” Những gì là mười?—Ten Minds developed by the Pure Land practitloners—— 
In the Maharatnakuta Sutra, Sakyamumi Buddha told Maitreya Bodhisattva: “en Minds 
developed by the Pure Land practitioners cannot be developed by ordinary people, nor 
those who lack virtue and are beset by afflictions.” What are these ten? 

1) Đối với chúng sanh khởi lòng đại từ, không làm tổn hại: To develop great loving 
kindness, not to harm sentient beings. 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3) 


4605 


Đối với chúng sanh khởi lòng đại bi, không làm bức não: To develop great compassion, 
not fo cause any afflictions to senfIent beIngs. 

Với chánh pháp của Phật, hết lòng hộ trì, không tiếc thân mạng: To protect the true 
Dharma of the Buddha without regard for one”s life. 

Với chánh pháp sanh lòng thắng nhẫn, không chấp trước: To develop Supreme Tolerance 
of the Correct Dharma, without clinging nor ørasping. 

Tâm điểm fnh an vui, không tham sự lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng: To be still and 
peaceful, without seeking gain, support nor respect. 

Tâm cầu chủng trí của Phật trong tất cả thời không quên lãng: To seek the Buddha's 
wisdom at all times. 

Đối với chúng sanh, khởi lòng tôn trọng, cung kính, không cho là hạ liệt: To be respectful 
and reverenfial toward all sentient beings at all times. 

Không tham trước thế luận, với phần Bồ Đề sanh lòng quyết định: To avoid indulging in 
mundane discussions; to resolve to Bodhi-Mind. 

Tâm thanh tịnh, không tạp nhiễm, siêng trồng các căn lành: To keep the Mind pure, to 
plant all good roots. 


10) Đối với chư Phật, xả ly các tướng, khởi lòng tùy niệm: To give up attachment to the 


Ù 


2) 


3) 


4) 


marks of the Buddhas, while always keeping the Buddhas in mind. 


(HH) Bốn Cõi Tịnh Độ 
Four kinds 0ƒ Pure Land 


Theo Tông Thiên Thai, có bốn Phật Độ—According to the T”ien-T?ai Sect, there are four 
Buddha-ksetra, or realms: 

Phàm Thánh Đồng Cư Độ: Cõi Thánh phàm đồng cư—Cõi nước trong đó hạng Nhân, 
Thiên, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật cùng ở chung với nhau—The land of 
common residence of beings and saints—Realms where all classes dwell (men, devas, 
Buddhas, disciples, non-disciples)—Lands where saints (Buddhas and Bodhisattvas) and 
ordinary people (six lower and six upper worlds) dwell together. 

Phương Tiện Hữu Dư Độ: Chốn vãng sanh của chư A-la-hán và những vị Thánh còn kém 
bậc Bồ Tát, những bậc đã đoạn trừ kiến tư phiền não—Temporary realms, where the 
Occupants have got rid of the evils of unenlightened views and thoughts, but still have to 
be reborn—The Land of Expediency——Land of Expedient Liberation, Iinhabited by Arhats 
and lesser Bodhisattvas. 

Thực Báo Vô Chướng Ngại Độ: Nơi trụ của chư Bồ Tát sắp thành Phật —Realms of 
permanent reward and freedom, for those who have attained bodhisattva rank——The Land 
of Real Reward, inhabited by the highest Bodhisattvas. 

Thường Tịch Quang Độ: Nơi thường trú của chư Phật—Realm of eternal rest and light 
(wisdom) and of eternal spirit (đharmakaya), the abode of Buddhas; but in reality all the 
others are included in this, and are only separated for convenience” sake—The Land of 
Eternally Quiescent Light, in which Buddhas dwell. 


4606 


(H) Vãng Sanh Tịnh Độ 
Necbtrth rm the Pure Land 


(D Nghĩa của “Vãng sanh Tịnh Độ ”— The meanings oƒ “Gaiming rebith to the Pure 


Land”: Nghĩa chính của Vãng Sanh Tịnh Độ ở đây là được sanh về cõi Tịnh Độ của Đức 
Phật A Di Đà hay Tây Phương Cực Lạc. Theo trường phái Tịnh Độ thì một người chỉ cần 
niệm Phật, thì dù trong quá khứ người ấy có phạm phải lỗi lầm, vẫn được phước đức của 
Phật A Di Đà và được nhận về Tây phương Cực Lạc—The main meaning here of 
“Rebirrth in the Pure Land” 1s to go or to be reborn in the Pure Land of Amitabha, or to 
have a rebirth In the Western Paradise. According to the Pure Land tradition, 1ƒ a person 
merely repeat the name of Amitabha, no matter how evil his life may have been In the 
past, will acquire the merifs of Amitabha and be received into Western Paradcise. 


(H) Vãng Sanh theo trường phát Tịnh Độ—Recbirth to the Pureland according to the Pure 


l) 


2) 


Land Sect: Theo trường phái Tịnh Độ, có hai trường hợp vãng sanh về Tịnh Độ— 
According to the Pure Land Sect, there are two conditions of rebirth to the Pureland: 
Vãng sanh Chánh Quốc——To gain rebirth to the main land: Người nào bình thường tinh 
tấn niệm Phật, một lòng thành tín không lui sụt, khi lâm chung biết trước ngày giờ, chánh 
niệm rõ ràng, tự mình tắm gội, thay y phục, hoặc được quang minh của Phật chiếu đến 
thân, hoặc thấy tướng hảo của chư Phật cùng chư Thánh chúng hiện thân ra giữa không 
trung hay đi kinh hành trước mặt, có điểm lành hiển hiện rõ ràng, kẻ ấy trong một sát na 
liền được sanh thẳng về Tịnh Độ, gần gũi chư thượng thiện nhơn, dự vào một trong chín 
phẩm sen nơi chốn liên trì, hằng nghe được pháp âm của chư Phật, rốt ráo thành tựu được 
chánh quả——This condition is reserved for those who regularly and diligently practice 
Buddha Recitation, those who have a sincere and faithful mind without regression. They 
wIll know beforehand the time and place of their death, having clear and proper thoughts, 
they will bathe themselves, changing clothes, or receive the great lights of the Buddha 
shine to their bodies. Or they may see the enlightened characteristics of the Buddhas and 
an assembly of enlightened beings appearing in the sky often walking in medifation 
before their eyes. All the varlous good and wholesome Images will appear clearly, within 
a split moment, these people wIll gain rebirth to the Pure land, be near the most 
supremely virtuous beings, and earn a place among the nine levels of the lotus throne. 
They will often be able to hear the dharma sounds of the Buddhas and ultimately they 
wWIll attain the enlightenment fruit of Buddhahood. 

Sanh về Nghi Thành —To be reborn to the outer border of the Pureland (Người giữ giới 
nhưng không tinh tấn và không tin tưởng—Those who keep precepts but are not diligent 
and lack faith): Người bình thường giữ giới, cũng có niệm Phật nhưng không được tinh tấn 
và tin tưởng cho lắm, khi lâm chung không có tướng lành dữ chi cả, nhắm mắt đi xuôi tựa 
như người ngủ, vì kể ấy nghi tình chưa dứt, tức là tuy có niệm Phật mà lòng không tin 
tưởng tuyệt đối, nên không được sanh thẳng vào nơi chánh quốc, mà chỉ trụ vào một nơi 
ở ngoài biên phương tịnh độ mà thôi. Chỗ đó tên là Nghi Thành. Người sanh về cõi nầy 
có tuổi thọ là 500 năm (một ngày nơi cõi đó bằng 100 năm ở cõi người). Mãn kiếp xong 
sẽ bị đáo sanh trở lại trong sáu nẻo luân hồi. Tuy nhiên, mỗi ngày đều có chư Bồ Tát về 
đây thuyết pháp và khuyến tấn niệm Phật. Nếu chúng sanh nào biết tinh tấn tu hành, khi 


4607 


mạng chung sẽ được vãng sanh vào chánh quốc: This condition ¡s reserved for those who 
normally maintain precepts, who practice Buddha Recitation but are not diligent and lack 
faith. Thus, when death arrives, they do not have any good or evil thoughts, but close 
their eyes similar to a sleeping person. Because those people”s doubts are not eliminated. 
They may practice Buddha Recitation, but do not have absolute faith. They do not gain 
rebirth directly to the main land. Instead, they are born to a domain on the outskirts of the 
Pureland. That domann 1s called “Doubtful Land.” People who are born to that domain 
have a life expectancy of 500 years (a day in that land equals a 100 years in the human 
realm). After living out their existence, they must return to the six paths of the cycle of 
rebirths. However, Bodhisattvas come there everyday to expound sutras and to encourage 
them to diligently recite the Buddha”s name. For those who_ diligently cultivate, when 
their lives come to an end, they will gain rebirth in the main land. 


(HI)Vãng Sanh Tịnh Độ Theo Kinh Duy Ma Cật— Being reborn in the Buddha°s Pure Land 


l) 


2) 


according to the Vimalakiri Sufra: Theo Kinh Duy Ma Cật, chương mười, phẩm Phật 
Hương Tích, cư sĩ Duy Ma Cật đã nói với chư Bồ Tát nước Chúng Hương về “Vãng Sanh 
Tịnh Độ” như sau—According to the Vimalakirti Sutra, chapter ten, the Buddha of the 
Fragrant Land, Upasaka Vimalakirti told Bodhisattvas from the Fragrant Land about 
“Being reborn In the Buddhaˆs Pure Land” as follows: 

Các Bồ Tát nước Chúng Hương hỏi: “Bồ Tát phẩi thành tựu mấy pháp ở nơi cõi nầy làm 
không lầm lỗi, được sanh về cõi Tịnh Độ?”: The Bodhisattvas from the Eragrant Land 
asked: “How many Dharmas should a Bodhisattva achieve In this world to stop 1ts morbid 
growth (defilements) in order to be reborn in the Buddha”s pure land?” 

Ông Duy Ma Cật đáp: “Bồ Tát thành tựu tám pháp thời ở cõi nầy làm không lầm lỗi, 
được sanh về cõi Tịnh Độ. Tám pháp là gì.”—Vimalakirti replied: “A Bodhisattva should 
bring to perfection eight Dharmas to stop morbid growth in this world in order to be 
reborn in the pure land. They are: 

Lợi ích chúng sanh không mong báo đáp: Benevolence towards all living beings with no 
expecfation of reward. 

Thay thế tất cả chúng sanh chịu mọi điều khổ não: Endurance of sufferings for all living 
beings dedicating all merits to them. 

Bao nhiêu công đức đều ban cho tất cả chúng sanh: Impartiality towards them with all 
humility free from pride and arrogance. 

Lòng bình đẳng đối với chúng sanh khiêm nhường không ngại, đối với Bổ Tát xem như 
Phật: Reverence to all Bodhisattvas with the same devotion as to all Buddhas (I.e. 
wIthout discrimination between Bodhisattvas and Buddhas). 

Những kinh chưa nghe, nghe không nghi: Absence of doubt and suspicion when hearing 
(the expounding of) sutras which he has not heard before. 

Không chống trái với hành Thanh Văn: Abstention from opposition to the sravaka 
Dharma. 

Thấy người được cúng dường cũng không tật đố, không khoe những lợi lộc của mình, ở 
nơi đó mà điều phục tâm mình: Abstention from discrimination in regard to donations and 
offerings received with no thought of self-profit in order to subdue his mind. 


4608 


* Thường xét lỗi mình, không nói đến lỗi người, hằng nhứt tâm cầu các công đức: Self- 
examination without contending with others. Thus he should achieve singleness of mind 
bent on achieving all merits; these are the eight Dharmas. 

3) Sau khi ông Duy Ma Cật và ngài Văn Thù Sư Lợi nói pháp nầy rồi, ở trong đại chúng có 
cả trăm ngàn vị trời, người đều phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, mười ngàn 
Bồ Tát chứng đặng Vô sanh Pháp nhẫn: After Vimalakiri and Manjusri had thus 
expounded the Dharma, hundreds and thousands of devas developed the mind set on 
supreme enlightenment, and ten thousand Bodhisattvas realized the patient endurance of 
the uncreate. 


(IV)Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, Phẩm Thứ Ba (Nghỉ Vấn)—According to the Dharma Jewel 
Plaform Sutra, Chapter Three (Doubts and Quesfions): 

*. Một hôm Vi Thứ sử hỏi Lục Tổ Huệ Năng rằng: “Đệ tử thường thấy Tăng tục niệm Phật 
A Di Đà, nguyện sanh Tây Phương, thỉnh Hòa Thượng nói, được sanh nơi cõi kia chăng? 
Nguyện vì phá cái nghi nầy.”—One day, Magistrate Vi asked the Sixth Patriarch, Hui- 
Neng: “Your disciple has often seen the Sangha and laity reciting “Amitabha Buddha,' 
vowing to be reborn In the West. WIII the High Master please tell me 1f they wIll obtain 
rebirth there and, so, dispel my doubts?” 

*. Tổ bảo: “Sử quân khéo lắng nghe, Huệ Năng sẽ vì ông mà nói. Thế Tôn ở trong thành 
Xá Vệ nói kinh văn Tây Phương dẫn hóa, rõ ràng cách đây không xa. Nếu luận về tướng 
mà nói, lý số có mười muôn tám ngàn, tức là trong thân có mười ác tám tà, liền là nói xa, 
nói xa là vì kẻ hạ căn, nói gần là vì những người thượng trí. Người có hai hạng, nhưng 
pháp không có hai thứ. Mê ngộ có khác, thấy có mau chậm. Người mê niệm Phật cầu 
sanh về cõi kia, người ngộ tự tịnh tâm mình. Sở dĩ Phật nói “tùy tâm tịnh liền được cõi 
Phật tịnh. Sử quân người phương Đông, chỉ tâm mình tịnh liền không có tội, tuy người 
phương Tây tâm không tịnh cũng có lỗi. Người phương Đông tạo tội niệm Phật cầu sanh 
về phương Tây, còn người phương Tây tạo tội, niệm Phật thì cầu sanh về cõi nào? Phàm 
ngu không rõ tự tánh, không biết trong thân Tịnh độ, nguyện Đông nguyện Tây, người 
ngộ thì ở chỗ nào cũng vậy. Sở dĩ Phật nói “tùy chỗ mình ở hằng được an lạc. Sử quân, 
tâm địa chỉ không có cái bất thiện thì Tây phương cách đây không xa. Nếu ôm lòng 
chẳng thiện, niệm Phật vãng sanh khó đến. Nay khuyên thiện tri thức trước nên dẹp trừ 
thập ác tức là được mười muôn, sau trừ tám cái tà bèn qua được tám ngàn, mỗi niệm thấy 
tánh thường hành bình đẳng, đến như trong khẩy móng tay, liền thấy Đức Phật A Di Đà. 
Sử quân chỉ hành mười điều thiện, đâu cần lại nguyện vãng sanh, không đoạn cái tâm 
thập ác thì có Phật nào đón tiếp. Nếu ngộ được đốn pháp vô sanh, thấy Tây phương chỉ 
trong khoảng sát na. Còn chẳng ngộ, niệm Phật cầu vãng sanh, thì con đường xa làm sao 
đến được? Huệ Năng vì mọi người mà khiến cho quý vị thấy trong sát na cõi Tây phương 
ở ngay trước mắt, quý vị có muốn thấy hay chăng?”—The Master said, “Magistrate, 
listen well. Hui Neng will explain it for you. When the World Honored One was In 
Shravasti City, he spoke of being led to rebirth in the West. The Sutra text clearly states, 
'“It 1s not far from here.` If we discuss its appearance, it Is 108,000 miles away but in 
1mmedliate terms, it 1s explained as far distant for those of Inferlor roots and as nearby for 
those of superlor wisdom. There are two kinds of people, not two kinds of Dharma. 
Enlightenment and confusion differ, and seeing can be quick or slow. The deluded person 


4609 


recites the Buddha”s name, seeking rebirth there, while the enlightened person purIfies 
his own mind. Therefore, the Buddha said, “As the mind 1s purified, the Budhaland 1s 
purified.` Magistrate, If the person of the East merely purifies his mind, he 1s without 
offense. Even though one may be of the West, If his mind 1s Impure, he 1s at fault. The 
person of the East commits offenses and recites the Buddha's name, seeking rebirth in the 
West. When the person of the West commits offenses and recites the Buddhaˆs name, In 
what country does he seek rebirth? Common, deluded people do not understand theIr 
self-nature and do not know that the Pure Land 1s within themselves. Therefore, they 
make vows for the East and vows for the West. To enlightened people, all places are the 
same. As the Buddha said, “In whatever place one dwells, there 1s constant peace and 
happiness.` Magistrate, If the mind-ground 1s only without unwholesomeness, the West 1s 
not far from here. lf one harbors unwholesome thoughts, one may recite the Buddhaˆs 
name but It will be difficult to attain that rebirth. Good Knowing Advisors, I now exhort 
you all to get rid of. the ten evils first and you will have walked one hundred thousand 
miles. Next get rid of the eight deviations and you wIll have gone eight thousand miles. If 
In every though(t you see your own nature, always practice Impartialty and 
straighfforwardness, you will arrive in a finger-snap and see Amitabha. Magistrate, 
merely practice the ten wholesome acts; then what need wIll there be for you to vow fo 
be reborn there? But 1f you do not rid the mind of the ten evils, what Buddha will come to 
welcome you? If you become enlightened to the sudden dharma of the unproduced, you 
will see the West in an Instant. Unenlightened, you may recite the Buddha”s name 
seeking rebirth but since the road 1s so long, how can you traverse 1t? Hui-Neng wIll 
move to the West here In the space of an Instant so that you may see If right before your 
eyes. Do you wish to see 1t? ” 

Lúc ấy mọi người đều đảnh lễ thưa rằng: “Nếu ở cõi nầy mà thấy được thì đâu cần phải 
nguyện vãng sanh, nguyện Hòa Thượng từ bi liền hiện Tây phương khiến cho tất cả được 
thấy.”——At that time, the entire assembly bowed and said, “If we could see 1t here, what 
need would there be to vow to be reborn there? Please, High Master, be compasslonate 
and make the West appear so that we might see 1t.” 

Tổ bảo rằng: “Nầy đại chúng! Người đời tự sắc thân là thành, mắt tai mũi lưỡi là cửa, 
ngoài có năm cửa, trong có cửa ý. Tâm là đất, tánh là vua, vua ở trên đất tâm, tánh còn 
thì vua còn, tánh mất đi thì vua cũng mất. Tánh ở thì thân tâm còn, tánh đi thì thân tâm 
hoại. Phật nhằm ở trong tánh mà tạo, chớ hướng ra ngoài mà cầu. Tự tánh mê, tức là 
chúng sanh, tự tánh giác tức là Phật. Từ bi tức là Quán Thế Âm, hỷ xả gọi là Đại Thế 
Chí, hay tịnh tức là Đức Thích Ca, bình trực tức là Phật A Di Đà. Nhơn ngã ấy là Tu Di, 
tà tâm là biển độc, phiền não là sóng mói, độc hại là rồng dữ, hư vọng là quỷ thần, trần 
lao là rùa trạnh, tham sân là địa ngục, ngu si là súc sanh. Nầy thiện tri thức! Thường làm 
mười điều lành thì thiên đường liền đến, trừ nhơn ngã thì núi Tu Di ngã, dẹp được tham 
dục thì biển nước độc khô, phiền não không thì sóng mói mất, độc hại trừ thì rồng cá đều 
dứt. Ở trên tâm địa mình là giác tánh Như Lai phóng đại quang minh, ngoài chiếu sáu 
cửa thanh tịnh hay phá sáu cõi trời dục, tự tánh trong chiếu ba độc tức liền trừ địa ngục, 
vân vân., các tội một lúc đều tiêu diệt, trong ngoài sáng tột, chẳng khác với cõi Tây 
phương, không chịu tu như thế nầy làm sao đến được cõi kia?”—The Master said, “Great 
assembly, the worldly person”s own physical body 1s the city, and the eye, ear, nose, 


4610 


tongue, and body are the gates. Outside there are five gates and Inside there Is a gate Of 
the mind. The mind ¡1s the “sround” and one”s nature 1s the “king.` The “king'` dwells on 
the mind “sround.` When the nature 1s present, the king 1s present but when the nature 1s 
absent, there 1s no king. When the nature 1s present, the body and mind remain, but when 
the nature 1s absent, the body and mind are destroyed. The Buddha ¡1s made within the 
self-nature. Do not seek outside the body. Confused, the self-nature 1s a living being: 
enlightened, 1t is a Buddha. “Kindness and compassion” are Avalokitesvara and 
“sympathetic Joy and giving` are Mahasthamaprapta. “Purification' is Sakyamuni, and 
“equanimity and directness” are Amitabha. “Others and self' are Mount Sumeru and 
“deviant thoughts” are the ocean water. “Afflictions” are the waves. “Cruelty° 1s an evil 
dragon. “Empty falseness" 1s ghosts and spirits. “ˆDefilement 1s fish and turtles, “øreed and 
hatred' are hell, and “delusion” 1s animals.Good Knowing Advisors, always practice the 
ten good practices and the heavens can easily be reached. Get rid of others and self, and 
Mount Sumeru topples. Do away with deviant thought, and the ocean waters dry up. 
Without defilements, the waves cease. End cruelty and there are no fish or dragons. The 
Tathagata of the enlightened nature 1s on your own mind-ground, emitting a great bright 
light which outwardly illuminates and purifies the six gates and breaks through the six 
desire-heavens Inwardly, it I1lluminates the self-nature and casts out the three poISons. 
The hells and all such offenses are destroyed at once. Inwardly and outwardly, there 1s a 
bright penetration. Thịs 1s no different from the West. But If you do not cultivate, how can 
you go there?" 

Đại chúng nghe nói đều rõ ràng thấy được tự tánh, thảy đều lễ bái, đều tán thán: “Lành 
thay!” Thưa rằng: “Khắp nguyện pháp giới chúng sanh nghe đó một thời liền ngộ 
hiểu.”——On hearing this speech, the members of the great assembly clearly saw their own 
natures. They bowed together and exclaimed, ““This 1s indeed good! May all living beings 
ofthe Dharma Realm who have heard this awaken at once and understand.” 


(V) Cửu Phẩm Tịnh Độ— Nine Holy Grades oƒ Lotus 
(A) Cửu Phẩm Liên Hoa— Nine Holy Grades oƒ Lotus: Chín phẩm Liên Hoa. 
(A1)HẠ PHẨM —Ba bậc thấp nhất trong vãng sanh Tịnh độ—The three lowest stages of the 


Ù 


2) 


nine stages of birth in the Pure Land: 

Hạ phẩm thượng sanh—The highest of the three lowest classes: Người vào phẩm cao 
nhứt của hạ phẩm, những người gây tội tạo nghiệp, nhưng không hủy báng kinh điển và 
vào cuối đời mà chịu niệm Hồng danh A Di Đà Phật—One who enters the Pure Land of 
Amitabha ¡in the highest of the three lowest classes (those who committed all sins and 
karma except dishonoring the sutras; however, at the end of life, the person clasps his 
hands and say NAMO AMITABHA, that person will be born In the Pure Land PrecIlous 
Lake). 

Hạ phẩm trung sanh—The middle of the three lowest classes: Trung sanh của Hạ phẩm 
Tịnh Độ, những người phá giới, ăn cắp của Tăng chúng và lạm dụng giáo pháp; tuy nhiên 
vào cuối đời nghe được thần lực của Phật A Di Đà mà tán thán bằng một niệm, sẽ được 
vãng sanh vào Hạ phẩm Trung sanh Tịnh Độ—One who enters the Pure Land of 
Amitabha 1n the middle of the three lowest classes (those who have broken all the 
commandmernts, even stolen from monks and abuse the law; however, at the end of life, 





3) 


4611 


the person hears of the great power of Amitabha and assents with but a thought, the 
person wIll be received Into the paradise). 

Hạ phẩm hạ sanh— The lowest of the three lowest classes: Phẩm thấp nhứt trong Hạ 
phẩm Tịnh Độ, những ai bị rơi vào những đường dữ, nhưng chịu niệm hồng danh Phật A 
Di Đà sẽ được thoát khỏi vô lượng kiếp tái sanh khổ sở, và vào cuối đời sẽ nhìn thấy 
Liên Hoa như ánh mặt trời, và chỉ bằng một niệm tán thán, người đó sẽ được vãng sanh 
vào Hạ Phẩm Hạ Sanh—One who enters the Pure Land of Amitabha in the lowest of the 
three lowest classes (those who should be fallen Into the lowest gati because of the1r sins; 
however, by Invoking the name of Amitabha they can escape countless ages Of 
reincarnation and suffering, and on dying will behold a lotus flower like the sun, and by 
responding ofa sinple thought, will enter the Pure Land). 


(A2)TRUNG PHẨM —Ba bậc giữa của vãng sanh Tịnh độ—The three middle stages of the 


4) 


5) 
6) 


nine stages of birth in the Pure Land: 

Trung Phẩm Hạ Sanh: The lowest of the three middle classes who enter the Pure Land of 
Amitabha. 

Trung Phẩm Trung Sanh: The middle of the three middle classes. 

Trung Phẩm Thượng Sanh: The highest of the three middle classes. 


(A3)THƯỢNG PHẨM—Ba bậc cao nhất của vãng sanh Tịnh độ—The three highest of the 


9) 


8) 
3) 


nine stages of birth in the Pure Land of Amitabha: 

Thượng Phẩm Hạ Sanh: The lowest of the three highest classes who enter the Pure Land 
of Amitabha. 

Thượng Phẩm Trung Sanh: The middle of the three highest classes. 

Thượng Phẩm Thượng Sanh: The highest of the three highest classes. 


(B) Những định nghĩa khác liên quan đến Cửu Phẩm — Other definitions that are related to 


1) 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


the Nie Grades: 

Cửu Phẩm An Dưỡng—Nine rewards oƒ the Pure Land: Chín phẩm Tịnh Độ, tương ứng 
với chín sự phát triển trong tiền kiếp, khoảng cách với Đức A Di Đà trong kiếp tương lai 
sẽ tùy thuộc vào đó mà hoa sen nở sớm hay muộn—The nine grades or rewards of the 
Pure Land, corresponding to the nine grades of development in the previous life, upon 
which depends, In the next life, one”s distance from Amitabha, the consequent aeons that 
are needed to approach him, and whether oneˆs lotus  will open early or late. 

Cửu Phẩm An Dưỡng Hóa Sanh: Những chúng sanh hóa sanh từ hoa sen vào cửu phẩm 
An Dưỡng địa—Those born by transformation from the heavenly lotus into the ninefold 
Paradise. 

Cửu Phẩm Di Đà: Chín hình thức của Di Đà Tịnh Độ, tương ứng với chín phẩm trong cõi 
nước Tịnh Độ —The nine forms of Amitabha, corresponding to the nine departments of 
the Pure Land. 

Cửu Phẩm Giác Vương: Vua Bồ Đề nơi cõi Tịnh Độ—The king or lord of the bodhi of the 
Pure Land—Amitabha. 

Cửu Phẩm Hạnh Nghiệp: Chín hạnh nghiệp đạt được qua tu tập, nhờ đó con người được 
vãng sanh Tịnh Độ —The nine karma to be attained by the conduct or practice through 
which one may be born Into the Pure Land. 

Cửu Phẩm Liên Đài: See Cửu Phẩm An Dưỡng and Cửu Phẩm Liên Hoa. 


7) 


8) 
3) 


4612 


Cửu Phẩm Thượng: Ba bậc cao nhất của vãng sanh về Tịnh Độ của Phật A Di Đà—The 
three highest of the nine stages of birth in the Pure Land of Amitabha. 

Cửu Phẩm Thượng Sanh: Cửu Phẩm Liên Hoa. 

Cửu Phẩm Tịnh Độ: The nine grades (classes) of the Pure Land—Cửu Phẩm Liên Hoa 
and Cửu Phẩm An Dưỡng. 


10) Cữu Phẩm Vãng Sanh: Vãng sanh về cửu phẩm Liên Hoa Tịnh Độ —The ninefold future 


life in the Pure Land—Cửu Phẩm Liên Hoa and Cửu Phẩm An Dưỡng. 


(VIŨTam Chủng Vãng Sanh— Three categories 0ƒ rebith in the Pure Land: 


l) 


Chúng sanh tu tập cầu vãng sanh về Cực Lạc nhiều không kể xiết, còn hơn vô số điểm 
giọt mưa. Tuy nhiên, theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, 
chúng sanh cầu về Tịnh Độ không riêng những hạng chán cảnh khổ Ta Bà ngũ trược ác 
thế, mà cũng có hạng vì thương xót muốn tế độ chúng sanh cõi Ta Bà, cho đến những 
bậc “thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh.” Tuy sở nguyện có cao thấp, một khi đã 
sanh về Cực Lạc thì cũng đồng được sự lợi ích như nhau, nghĩa là tất cả đều không thối 
chuyển, cuối cùng đều đạt đến quả vị Phật. Cổ đức đã bảo: “Pháp môn Tịnh Độ rất cao 
thâm mâu nhiệm, duy có Phật với Phật mới biết hết được, vì bậc Đẳng giác còn nguyện 
vãng sanh, ngôi Nhất Sanh Bồ Tát còn phải trụ nơi miễn Cực Lạc để học hỏi. Các Kinh 
Đại Thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Đại Bảo Tích, vân vân đều khen ngợi Tịnh Độ và 
để cập đến sự vãng sanh.” Xét chung về tâm nguyện cầu sanh của những vị ấy, có ba 
loại vãng sanh—Countless sentient beings wIll be reborn In the Pure Land, their numbers 
exceeding even the innumerable rain drops. However, according to Most Venerable 
Thích Thiển Tâm in The Pure Land Buddhism in Theory and Practice, sentient beings 
who seek rebirth in the Pure Land are not limited to those weary of the sufferings In the 
realm of the Five Turbidities, there are also those who compassionately wish to save 
sentient beings in the Saha World, and those who look upward to the goal of Buddhahood 
and downward to the salvation of deluded sentient beings throughout the worlds of the 
ten directions. Whether their vows and aspirations are low or high, once they are reborn 
1n the Pure Land, all derive the same benefits; none will ever refrogress and will 
ultimately achieve Buddhahood and help sentient beings. Ancient masters once said: 
“[he Pure Land method is extremely lofty, profound and wonderful; only the Buddhas 
can really fathom 1ts depth. This 1s why even those great Bodhisattvas who have reached 
the level of Equal Enliphtenment still vow to be reborn there. Even “One-life 
Bodhisattvas” or those who will become Buddhas in therr next lifetime must remain there 
to study and practice. Such Mahayana texts as the Avatamsaka Sutra, the Lotus Sutra, the 
MaharatnaKuta Sutra, etc., all extol the Pure Land and discuss rebirth there. There are are 
three categories of rebirth 1n the Pure Land. 

Phàm phu thấp kém nhưng chân thật Ordinary beings with limited capacities but true 
and sincere: Những phàm phu thấp kém nhưng chân thật, không hiểu công đức cùng sự 
trang nghiêm ở Tịnh Độ, chỉ cảm nghĩ đời sống nhiều vất vã khổ nhọc, cõi Ta Bà đầy 
chán nãn lo phiền, nên nguyện sanh về cõi nước thanh tịnh an vui—Ordinary beings with 
limited capacities but true and sincere comprise beings who are of limited capacifies but 
true and sincere. They may not understand what consfitutes the virtues or adornmentfs of 
Buddha lands; nevertheless, realizing that life 1s full of hardship and suffering, and that 





2) 


3) 


4613 


the Saha World abounds in worries and troubles, they vow to be reborn In a pure and 
happy land. 

Phàm phu nhưng có trí huệ và chí nguyện lớn—Ordinary beings with great aspiratilons 
and a certain degree of wisdom: Tuy cũng là phàm phu nhưng có trí huệ và chí nguyện 
lớn, muốn sanh về cõi Cực Lạc để bảo đảm thoát ly nẻo luân hồi, mau chứng đạo quả, 
hoàn thành chí nguyện tự độ độ tha—Ordinary beings with great aspirafions and a certain 
degree of wisdom are composed of individuals who, although ordinary beings, possess 
Øreat aspiratlons and a certain degree of wisdom. They seek rebirth in the Pure Land to 
ensure escape from transmisration, swIft attainment of Buddhahood and fulfilllment of 
their Vows to rescue themselves and others. 

Tiểu Thánh đã thoát ly vòng sống chết—Lesser saints and greatest Bodhisattvas: Gồm từ 
hàng tiểu Thánh đã thoát ly vòng sống chết cho đến bậc Đẳng Giác Bồ Tát, vì muốn mau 
tiến lên thượng địa, muốn học hỏi diệu pháp thành Phật, nên phát nguyện vãng sanh— 
Lesser saints and greatest Bodhisattvas are those who have escaped Birth and Death to 
the greatest Bodhisattvas, those at Equal Enlightenmernt stage. They vow to be reborn In 
the Pure Land in order to progress swiftly to the ultmate “Bodhisattva ground” and study 
the wonderful Dharma leading to Buddhahood. 


(VIIBa Trường Hợp Kẻ Nặng Nghiệp Vẫn Được Vãng Sanh— Three conditions that evil 


l) 


2) 


beings may be reborn in the Pure Land: Theo Quán Kinh Sớ, thì người nghịch ác mà 
được vãng sanh, là do khi lâm chung, kẻ ấy chí tâm niệm Phật, nên tội chướng được tiêu 
trừ. Chính vì vậy mà Kinh để nghị niệm Phật là điều kiện tối quan trọng để được vãng 
sanh. Có ba trường hợp kẻ nặng nghiệp vẫn được vãng sanh —According to the Treatise 
on the Meditation Sutra, the rebirth of depraved, evil beings 1s due to their recifation of 
the Buddha's name with utmost sincerity at the time of death, as this leads to the 
dissipation of karmic obstructions. Therefore, the Treatise suggests that Buddha 
Recitation 1s the most Important condition for rebirth. There are three conditions that evil 
beings may be reborn in the Pure Land. 

Trường hợp thứ nhất —The first condition: Hành giả chỉ niệm Phật trong thời gian ngắn 
ngủi mà có thể thắng nổi nghiệp ác trọn đời, là do nhờ tâm lực rất mạnh mẽ, ý chí cực 
quyết định; đó gọi là đại tâm. Tình cảnh ấy ví như người bị quân giặc vây khốn, đang lúc 
nguy cấp, do liều chết không kể đến thân mạng, nên phát được sức dũng mãnh cùng cực, 
xông phá vượt ra khỏi nanh vuốt của trùng vây —Very strong mind-power and utterly 
determined wIll, which allow the practiioner to overcome the evil karma of an entire 
lifetime by reciIting the Buddhaˆs name for only a short period of time. Thịs 1s called the 
Great Mind. This situation can be compared to that of a soldier surrounded by enemies 
ready to harm him. In such dangerous circumstances, boldly risking his life, he musters 
his utmost power and strength and thus breaks out of encirclement. 

Trường hợp thứ hai—The second condition: Hành giả tuy có tạo ác, song hoặc hiện đời 
đã có tu tam muội, nên khi lâm chung nghe người nhắc bảo, định lực được dễ thành. Đây 
cũng thuộc về hạng người mà trong nhà Phật gọi là Thừa Cấp Giới Hưởn. Nếu hành giả 
hiện đời không tu tam muội, tất đời trước cũng đã có huân tu. Hạt giống lành ấy nay đến 
thời kỳ thuần thục, nên khi lâm chung gặp thiện tri thức khuyên bảo, kẻ đó nương nơi túc 
thiện nghiệp, trong mười niệm mà được thành công—Previous or current good karma. 


3) 


4614 


Although the person has created evil karma, he has also practiced samadhi during his 
curent lifetime. Thus, at the time of death, when he 1s reminded by others, he easily 
achieves concentration. If the dying person has not cultivated samadhi in this lifetime, he 
must have done so assiduously in a previous life. That good seed has now come to 
maturity. Therefore, thanks to his previous good karma , once he 1s counselled by a good 
spiritual advisor, he easily achieves rebirth with just ten thoughts of Amitabha Buddha at 
the time of death. 

Trường hợp thứ ba—The third condition: Nếu hành giả không do công tu trong hiện đời 
hay nghiệp lành về kiếp trước, tất khi lâm chung kẻ ấy đã niệm Phật với lòng sám hối 
tha thiết cùng cực. Nên Ngài Vĩnh Minh nói: “Vì thể nhân duyên vốn không, nên nghiệp 
thiện ác chẳng định; muốn rõ đường siêu đọa, phải nhìn nơi tâm niệm kém hơn. Cho nên 
một lượng vàng ròng thắng nổi bông gòn trăm lượng, chút lửa le lói đốt tiêu rơm cỏ 
muôn trùng.”—A mind of utterly sincere repentance. If rebirth 1s not due to efforts at 
cultivation 1n this life nor good karma from previous lives, the cultivator, at the time of 
death, must have recited the Buddhaˆs name with a mind of utterly sincere repentance. 
Thus, Elder Master Yung Ming has said: “Since the nature of causes and conditions 1s 
Intrinsically empty, good or bad karma 1s not fixed. In determining the path of salvation or 
perdition, we should consider whether the state of mind 1s slowly transcendenftal at the 
time of death. This 1s analagous to an ounce of pure gold which 1s worth much more than 
a hundred times I1ts weight in cotton wool, or a small, isolated flame, which can reduce a 
pile of straw, enormous beyond reckoning, to ashes. 


(VHI)Chứng Nghiệm Vãng Sanh— Prooƒfs oƒ Rebirth im Pure Land: Post Mortem Omens— 


Confirmatory signs of rebirth—Rebirth signs—Omens of Pure Land rebirth—Phật tử 
chân chánh nên nhớ rằng chứng nghiệm vãng sanh không phải là đoán biết coi ngày 
nào giờ nào mình chết, hoặc giả thấy một vài cái gọi là điểm lành, vì tà giáo ngoại đạo 
cũng làm được điều nầy. Chứng nghiệm vãng sanh thật sự là ngay từ bây giờ trở đi, 
chúng ta phẩi từng phút từng giây tinh chuyên tu hành, sáng ngồi thiển, trưa làm công 
quả, chiều niệm Phật —Devoted cultivators should always remember that to have “proof 
Of rebirth in the Pure Land” does not mean that you know the day and time you wIll die, 
or see some so-called auspicIous signs for externalists can guess such thing. Real “proof 
of rebirth 1n the Pure Land” 1s that from now on we must be earnest In our cultivation, 
practicing Zen in the morning, performing good deeds at noon, and reciting Amitabha 
Buddhaˆs name at night. 


(JJ) Tịnh Độ Thánh Hiền Lục 
The Biographies 0ƒ Pure Land Sages 


Tịnh Độ Thánh Hiền Lục ghi lại mười một vị Tổ của Tông môn Tịnh Độ. Về sau nầy tại 
đạo tràng Linh Nham, ngài Ấn Quang Đại Sư nhóm họp các hàng liên hữu Tăng, Tục 
lại và suy tôn ngài Hành Sách Đại Sư vào ngôi vị Tổ thứ 10, tôn ngài Thiệt Hiển Đại Sư 
làm Tổ thứ mười một, và ngài Triệt Ngộ Đại Sư làm Tổ thứ mười hai. Sau khi ngài Ấn 


4615 


Quang Đại Sư vãng sanh, chư liên hữu xét thấy ngài đức hạnh trang nghiêm và có công 
lớn với tông phái Tịnh Độ, nên họp nhau đồng suy tôn ngài vào ngôi vị Tổ thứ mười ba. 
Theo truyền thống Tịnh Độ, các đại sư chỉ thuần về bi, trí và lợi sanh nên không bao giờ 
các ngài tự xưng là Tổ. Chỉ khi các ngài viên tịch rồi, để lại kỳ tích hoặc có thoại tướng 
vãng sanh, người đời sau mới căn cứ vào đó mà suy tôn các ngài vào ngôi vị Tổ. Nội 
dung của Tịnh Độ Thánh Hiển Lục trước sau đều ghi lại những chứng tín và hiện chứng 
lượng xác thực nhất của Pháp Môn Tịnh Độ cho những ai còn nghi ngờ về pháp môn 
nầy. Hầu hết các bậc tôn đức vãng sanh được ghi danh trong Tịnh Độ Thánh Hiển Lục, 
đều đã nương theo pháp môn niệm Phật mà trực vãng Tây Phương, dự vào nơi chín 
phẩm sen của miễn Cực Lạc. Tịnh Độ Thánh Hiền Lục trước kia được Hòa Thượng 
Thích Trí Tịnh phiên dịch với tên Đường Về Cực Lạc, và sau nầy được Hòa Thượng 
Thích Thiển Tâm chuyển dịch và bố cục lại một lần nữa, để tên là Mấy Điệu Sen 
Thanh —Biographies of Pure Land Sages and Saints, or Enlightened Saints of Pureland 
Buddhism, which recorded eleven Patriarchs for the Pureland Dharma Tradition. 
Eventually, at Linh Nham Congregation, the Great Venerable Master Yin-Kuang had a 
convention for Pureland Cultivators, both lay people and clergy, to promote Great 
Venerable Sinh-So as the Tenth Patrlarch, Great Venerable Master Sua-Sen as the 
Eleventh Patriarch, and Great Venerable Master Che-Wu as the Twelfth Patriarch. 
After the Great Venerable Master Yin-Kuang gained rebirth in the Pureland, Pureland 
cultivators carefully examined hịs life and made the following observations: His conduct 
and practice were pure and adorning. He made significant contributions to the Pureland 
Buddhism. Thus, after their meeting, they honored him as the Thirteenth Patriarch. 
According to the tradition of Pureland Buddhism, the Great Venerable Masters followed 
the path of compassion, wisdom, and benefiting others; therefore, they never 
proclaimed themselves as Patriarchs. Only after they passed away, leaving behind 
sipgnificant and extraordinary artifacts, such as caris, upon death they were received by 
Buddha, Maha-Bodhisattvas, etc, or having outward characteristics of gaining rebirth, 
did future generations, relying on these evidences, bestowed upon them as Patriarchs. 
The Biographies of Pure Land Sages 1s a collection of real life storiles of Pureland 
cultivators, lay and ordained Buddhists, who gained rebirth to provide concrete 
evidence and serve as testimony to the true teachings of the Buddha and Pureland 
Patriarchs for those who may still have doubts and skepticism. Almost all the virtuous 
beings recorded In the Biographies of Pureland Sages relied on the dharma door of 
Buddha Recitation to gain rebirth and earn a place In one of the nine levels of Golden 
Lotus In the Western Pureland. The Pureland text, “he Road to the Ultimate Bliss 
World” was first translated into Vietnamese by the Most Venerable Thích Trí Tịnh, and, 
later, It was translated and explained again by the late Great Dharma Master Thích 
Thiển Tâm with the title “Collection of Lotus Stories.” 


Ni 


Nry 
v2 
- Gà 






4616 


(KK) Tứ Đúc Truyền Thừa Tổ Tịnh Độ 
Four Characteristics Used to Deferimmine 
A Distinguished Master in the Pure Land Sect 


(D Tổng Quan về Tứ Đức Truyền Thừa Tổ Tịnh Độ—An overview 0ƒ “Four Characteristics 


Used to Defermine A Disinguished Master in the Pure Land Secf”: Theo Hòa Thượng 
Thích Thiền Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ, Tịnh Độ không có sự truyền thừa y bát 
như chư vị Tổ sư bên Thiển Tông. Sở dĩ có chư Tổ Tịnh Độ là do các vị Tăng, Tục tu 
pháp môn niệm Phật đời sau họp lại chọn lựa ra những vị siêu xuất mà tôn lên làm Tổ. 
Sự siêu xuất đó được biểu lộ qua “Tứ Đức Truyền Thừa Tổ Tịnh Độ” hay bốn điểm 
chánh yếu sau đây—According to Most Venerable Thích Thiền Tâm ¡in The Thirteen 
Patriarchs of Pureland Buddhism, Pureland Buddhismˆs Patriarchs do not have a tradition 
of “handed-down”ˆ of robe and bowl, similar to the Patriarchs of Zen Buddhism. The 
reason there are Pureland Patriarchs 1s because In the generations following the death of 
a Great Master, various ordained and lay Buddhists who cultivate Pureland Buddhism 
would come together and selected Great Masters who were considered the most 
extraordinary and distinguished In their contributions to the Pureland Buddhism. There 
were four characteristics they used to determine whether a Great Master was most 
“distinguished.`. 


(II) Chỉ Tiết về Tứ Đúc Truyền Thừa Tổ Tịnh Độ— Details oƒ “Four Characteristics Used to 


1) 
a) 


b) 


2) 
a) 


b) 
c) 


3) 
8) 


b) 


c) 


4) 


Defermine A Distinguished Master in the Pure Land Sect”: 

Về phân kiến thức— With regard to knowledge and understanding: 

Phải là bậc thông hiểu thâm sâu cả tông lẫn giáo: The individual must be a person with a 
deep and profound grasp of the purpose and teachings of Buddhism. 

Phải giải ngộ Phật pháp đến mức thượng thừa: The person must be at the highest level in 
having Insights and understanding of the Buddha Dharma. 

Về phân đạo hạnh— With regard to religious conduct: 

Phải giữ giới phẩm tinh nghiêm, hoàn toàn thanh tịnh: Must maintain precepts purely ¡n 
a most examplary manner. 

Phải tu hành tinh tấn: Must cultivate diligently and with great vigor. 

Lâm chung hiện rõ thoại tướng vãng sanh: Upon death, demonstrate clear signs and 
characteristics of gaining rebirth to the Amitabha Buddhaˆs Pureland. 

Về phân hoằng hóa— With regard to propagating Pureland Teachings: 

Phải có công lao lớn trong viêc tuyên dương pháp môn Tịnh Độ: Must have made 
SIgnificant contributions in propagating Pureland Buddhism. 

Phải hộ trì chánh pháp không tiếc thân mệnh: Must protect the Proper Dharma Teachings 
without any reservation. 

Phải khuyến dắt dẫn đạo đến ngàn muôn người niệm Phật: Must encourage and guide 
up to hundreds and thousands of people to practice Buddha recifation. 

Về phần trước tác phiên dịch— With regard to literary works: 


a) 


b) 


4617 


Phải có trước tác biên soạn tối thiểu từ ba bộ sách khuyến dạy hoặc hoằng tuyên Tịnh 
Độ trở lên: Must have written a minimum of three books teaching and encouraging others 
or popularizing Pureland Buddhism. 

Phải có khả năng phiên dịch và chú sớ kinh điển đến mức thượng thừa: Must have the 
highest ability in translating and explaining the Sutra teachings. 


(LL) Mười Ba Tổ Tịnh Độ Trung Hoa 
Thirteen Chinese Pure Land pafriarchs 


(ID Lỗ Sơn Huệ Viễn— Hưi- Yuan (334-416 AD): Zendo (jap)—Huệ Viễn Đại Sư, sơ Tổ của 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
3) 
6) 
? 
8) 


Tịnh Độ Tông Trung Quốc, ngài họ Cổ, nguyên quán thuộc xứ Lâu Phiển, quận Nhạn 
Môn, tỉnh Sơn Tây. Ngài sanh ra vào đời vua Vũ Đế nhà Tấn. Thời nầy Trung Quốc gọi 
là thời “Ngũ Hồ.” Mặc dầu sống trong cảnh loạn lạc nhiễu nhương, nhưng các tư tưởng 
và học thuyết của chư Thánh Hiển lan rộng đã từ lâu, nên ngay từ thuở ấu thơ ngài đã 
thấm nhuần nếp sống thuần phong đạo đức. Năm 13 tuổi ngài được song thân cho đi học. 
Không bao lâu sau, ngài đã làu thông Nho, Lão, Trang, cùng Bách Gia Chu Tử. Năm 2I 
tuổi, ngài cảm thấy những học thuyết sở đắc không thể giải quyết được vấn đề sinh tử 
luân hổi mà ngài vẫn hằng thao thức, nên ngài cùng với một số ẩn sĩ du phương tìm đạo, 
như lúc ấy có nạn “Thạch Hồ” nên giao thông trở ngại và chí nguyện của ngài không 
thành. Không lâu sau đó, một bậc danh tăng đạo cao đức trọng tên là Đạo An Pháp Sư tại 
núi Hằng Sơn, vân tập Tăng chúng, giảng dạy kinh điển, các hàng đạo tục, vua quan đều 
hướng về. Ngài nghe danh mến đức bèn tìm đến quy-y tu tập. Sau khi nghe Đạo An Pháp 
Sư giảng kinh Bát Nhã, ngài được thông suốt, tổ ngộ. Từ đó ngài chuyên tâm sớm hôm 
đọc tụng suy nghĩ nghĩa lý và tu tập. Đạo An Pháp Sư thấy biết nên khen ngợi về sau 
Phật pháp được lưu thông nơi Đông Độ âu cũng nhờ nơi Huệ Viễn. Ông được xem như là 
sơ tổ Tịnh Độ của Trung Hoa. Vào năm 402 ông nhóm họp 123 đồ đệ đứng trước tượng 
Phật mà thệ nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhóm này được đặt tên là “Bạch 
Liên Xã.” Theo truyền thuyết Tịnh Độ Trung Hoa, thì khi thành lập Bạch Liên Xã, Đại 
Sư Huệ Viễn đã quy tụ hơn 3000 vị, trong đó có 123 vị được tôn là Hiển, trong 123 bậc 
Hiển nầy có 18 bậc Thượng Thủ, được gọi là Đông Lâm Thập Bát Đại Hiển. Sư trụ tại 
Lộ Sơn trên 30 năm và thị tịch năm 83 tuổi. Vua An Võ Đế đời nhà Tấn sắc phong ngài 
là “Lô Sơn Tôn Giả, Hồng Lô Đại Khanh, Bạch Liên Xã Chủ. Tuy xiển dương Tịnh Độ, 
nhưng Đại Sư cũng vẫn lưu tâm đến các pháp môn khác, viết nhiều bài tựa kinh, luận 
cùng hoàn thành được một số tác phẩm như sau: 

Đại Trí Luận Yếu Lược gồm 20 quyển. 

Pháp Tánh Luận. 

Sa Môn Bất Kính Vương Giả Luận. 

Đại Thừa Nghĩa Chương gồm ba quyển. 

Thích Tam Bảo Luận. 

Minh Báo Ứng Luận. 

Sa Môn Đản Phục Luận. 

Biện Tâm Thức Luận. 


9) 


4618 


Phật Ảnh Tán. 


10) Du Lô Sơn Thi. 
11) Lô Sơn Lược Ký. 
12) Du Sơn Ký. 


l) 
2) 
3) 
4) 


The Great Master Hui-Yuan, the first Patriarch of Chinese Pureland Buddhism, his 
family`s name Cổ, originated in the Lâu Phiển village, Nhạn Môn district, Shan-Tsi 
province. He was born while Emperor Wu- T1 of the Chin Dynasty. This period in Chinese 
history 1s often referred as “Five barbarians.” Despite the country being In a state of 
chaos, the ideas and teachings left behind by previous sages had been around for a long 
time. Therefore, from childhood, the Great Master was immersed In a life of virtues and 
ethics. At the age of thirteen, his parents sent him to school. Soon after, he completely 
mastered subJect matters in Confuclanism, Taoism, Chuang-Tzu, as well as Legalism. 
When he was twenty-one years old, he felt his knowledge did not provide answers to the 
matter of life and death and the cycle of rebirths which he often thought and pondered. 
Therefore, he and some other Taoist cultivators considered traveling abroad to learn from 
different spiritual teachers. However, during that time, the “Thạch Hồ” Rebellion had 
begun; thus, the roads were blocked and their wish went unfulfilled. Not long thereafter, 
a well-known great master named Dharma Master Tao-An, living at Hằng Sơn Mountain, 
assembling Buddhist monks and lay people including royal magistrates and the educated, 
teaching and elucidating sutras ordained. Hearing and admiring this Great Master”s 
virtues, he found his way there to learn and eventually became a disciIple. After hearing 
Dharma Master tao-An expound the Maha-PraJna Sutra, he fully penetrated the teachings 
and was awakened. From that time on, day and night he diligently chanted and read 
sutras, pondering their deep and hidden meanings as well as practicing the Dharma 
teachings. Master Tao-An was aware of this, so he praised Hui-Yuan that in the future, 
when the Buddha Dharma 1s spread widely in China, Hui-Yuan would be the best person. 
He Is considered by the Chinese Pure Land to be Its first patriarch. In 402 he gathered a 
group 123 followers In front of an image of Amitabha Buddha, and they all vowed to be 
reborn in Amitabha's Pure Land of Sukhavati. The group was named the “White Lotus 
SocIety,” and it was conceived as a mutual help society, with the idea that those who 
succeeded ¡in being reborn In the Pure Land would work to bring the others there. 
According to the Chinese Buddhist legends, when founding the White Lotus 
Congregation, great master Hui-Yuan gathered more than 3,000 Buddhists. Among them, 
123 were honored as the Virtuous. Additionally, 185 were considered as the Highest 
Virtues. They were often referred as Đông Lâm Temple”s Eighteen Greatly Virtuous 
Beings. Great Master Hui-Yuan resided in Mt. Lu for more than 30 years. He died at the 
age of 83. After his death, Emperor An-Wu-TI honored the great master with the tifle 
“[he Venerable Mount u Great Gentleman Hong Lo Headmaster of White Lotus.” 
Although the great master concentrated his energy into propagating Pureland Buddhism, 
he still devoted some of his time to other Dharma Doors. These texts Include: 

Great Wisdom, 20 volumes. 

Dharma Nature Commentary. 

Buddhist Masters Do Not Have to Honor Loyalty. 

The Meanings of Mahayana Buddhism. 


5) 
6) 
? 
8) 
9) 


4619 


The Triple Jewels Commentary. 

Minh Bảo Ứng Commentary. 

Ordained Buddhist Do Not Have To Honor Royalty. 
Biện Tâm Thức Commentary. 

Phật Ảnh Tán Commenfary. 


10) Du Lộ Sơn Poetry. 
11) Brnef Records of Lộ Sơn. 
12) Du Sơn Records. 


(H) Quang Minh Thiện Đạo—Shan Tao (613-681 AD): Nhà sư nổi tiếng của Trung Quốc, 


được Tịnh Độ Tông Trung Hoa xem là tổ thứ ba. Ông là người đã giảng giải các bộ luận 
của Tịnh Độ Tông, ngài cũng giảng về phép tu “lục thời vãng sanh.” Ngài là một trong 
những cao Tăng vào khoảng năm 681 sau Tây Lịch vào thời nhà Đường. Ông đã viết một 
bộ luận có ảnh hưởng lớn cho Tịnh Độ Tông về “Niệm Phật Tam Muội,” trong đó nhấn 
mạnh tới niệm Phật, và ông tin rằng đây là cách tu hữu hiệu nhất để được vãng sanh về 
cõi Tịnh Độ Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Trong niên hiệu Trinh Quán, nhân thấy bài 
văn Tịnh Độ Cửu Phẩm Đạo Tràng của ngài Đạo Xước Thiển Sư ở Tây Hà, ngài rất 
mừng, bảo rằng: “Đây mới chính thật là cửa mâu để đi vào cảnh Phật. Tu các hạnh 
nghiệp khác xa vời, quanh quất khó thành. Duy có pháp môn nầy mau thoát tử.” Từ đó 
ngài tinh cần sớm hôm lễ tụng. Ít lâu sau Đại sư đến kinh sư khuyến khích các hàng tứ 
chúng niệm Phật. Mỗi khi ngài vào thất quỳ niệm Phật, nếu chưa đến lúc kiệt sức, thời 
quyết không chịu nghỉ ngơi. Lúc ra thất, ngài vì đại chúng mà diễn nói pháp môn Tịnh 
Độ. Hơn 30 năm, ngài vừa hóa đạo, vừa chuyên tu chưa từng ngủ nghỉ. Hằng ngày đại sư 
nghiêm trì giới hạnh, không để sai phạm mảy may. Khi được cúng dường thức ăn ngon 
quý, ngài đem dâng hết cho đại chúng, còn ngài chỉ dùng các món ăn thô dở mà thôi. Tài 
vật của đàn na tín thí cúng dường, ngài dùng để viết hơn 100.000 ngàn quyển kinh A Di 
Đà; họa hơn 300 cảnh Tịnh Độ. Số tiển còn lại ngài dùng vào việc trùng tu chùa viện, 
mua đèn thắp sáng, chứ không để dư. Đệ tử Tăng Tục của ngài lên đến hàng vạn, trong 
đó có nhiều người hiện tiền chứng được “Niệm Phật Tam Muội,” lúc lâm chung được 
thoại ứng vãng sanh, số nhiều không kể xiết. Một hôm, ngài bỗng bảo với tứ chúng rằng: 
“Thân nầy đáng chán, ta sắp về Tây.” Nói xong ngài leo lên cây liễu trước chùa, chắp 
tay hướng về phương Tây mà chúc nguyện rằng: “Xin Phật và Bồ Tát tiếp dẫn con, khiến 
cho con không mất chánh niệm, để được sanh về Cực Lạc.” Nguyện xong, ngài gieo 
mình xuống đất, nhẹ nhàng như chiếc lá rơi, ngôi kiết già ngay thẳng trên mặt đất. Đại 
chúng vội đến xem, thì ngài đã viên tịch. Theo Ngài Thiện Đạo, hành giả tu theo Pháp 
môn Tịnh Độ nên biết những điều quan trọng sau đây (Thiện Đạo Niệm Phật Giáo 
Chỉ—A famous Chinese monk, in about 681 A.D., during the Tang Dynasty, regarding 
by the Chinese Pure Land as 1ts third patriarch. A writer of commentaries on the sastras of 
the Pure Land sect, and one of its literary men. This 1s an Influential commentary on the 
Amitayur-dhyana-sutra, which which emphasized the practice of chanting the Nembutsu 
(Namo-Amitabha), which he believed to be the most effectIve means to ensure rebirth 1n 
Amitabhas Pure Land of Sukhavati. In the Trinh Quán reign period, reading the Pureland 
text “Nine Levels of Gaining Rebirth” written by Zen Master Tao-Xuo of Tsi-He region 
brought him great Joy, as he said: “This 1s truly the magnificent door to enter the 


l) 


2) 


3) 


4620 


Buddhaˆs world. Cultivating other conducts and practices 1s long and convoluted making 
them much more difficult to achieve. Only this Dharma Door of Pureland Buddhism will 
lead to an expedient liberation from the cycle of rebirths.” From that time, the Great 
Master cultivated and practiced Pureland Buddhism vigorously and diligently. Not long 
thereafter, the Great Master came to the capital city to encourage all Buddhists to 
practice Buddha Recitation. Each time he entered his cottage to kneel and practice 
Buddha Reciftation, 1f he had not exhausted his strength, he did not rest. After completing 
his practice, for the benefit of great following. He taught and explained the Dharma Door 
of Pureland Buddhism. For more than thirty years, he cultivated and propagated Pureland 
Teachings diligently without a day of rest or sleep. Each day he maintained his precepts 
purely without violating the smallest precept. When receiving offerings of goods and rare 
delicates, he would give them to his disciples. For himself, he ate only the less desirable 
foods. With the monetary wealth he received from offerings made by faithful followers. 
He had over one hundred thousand Amitabha Buddha Sutras hand-copies. He had over 
300 pictures of the Pureland drawn. Additionally, with whatever was left of that money, 
he used for renovating the temple, pagoda, or buying candles to keep the shrine lighted 
confinuously. Thus, he never saved anything he received. His disciples, those of religious 
ranks as well as lay Buddhists, who followed his virtious ways were great in number, 
may be several hundred thousand. Among these people, many attained the “Buddha 
Recitation Samadhi” during their lifetime, and upon death countless others achieved 
observable signs and characteristis of them gaining rebirth to the Amitabha Buddhaˆs 
Pureland. One day, all of a sudden, he said to his mass following: “This body 1s filled with 
sufferings, I wIll soon go West.” After speaking, he climbed on a willow tree 1n front of 
the temple. Facing the Western direction with his palms together and made this prayer: “l 
ask the Buddha and the Bodhisattvas to rescue and deliver me, to aid me so I wi]ll not lose 
my pure mind to gain rebirth to the Ultimate Bliss World.” Immediately following this 
prayer, light as a leaf falling from a tree, he threw his body to the ground, and sat In the 
lotus position. Everyone rushed over to see him and that was when he took his last breath. 
According to the Great Master San-Tao, Pureland cultivators should always remember 
the followings (Shan-Taoˆs method of Buddha Recitation): 

Ngay khi chúng ta đau yếu, dù nặng hay dù nhẹ đi nữa, cũng đều nên khởi tâm nghĩ đến 
sự vô thường, bởi vì cái chết là một điều tất nhiên, từ vô thỉ đến nay, hoặc trẻ, hoặc già, 
hoặc trời, người, ma, quỷ hay súc sanh, vân vân, không ai qua khỏi được. Đây là điều 
tiên quyết cần phải khởi tâm suy nghĩ trước hết: When first coming down with an illness, 
whether terminal or not, cultivators should immediately reflect upon the matter of 
1mpermanence. The reason 1s death 1s a natural part of life; from aeons ago untill now, 
whether young or old, Heavenly or human beings, ghosts, demons, or animals, efc., no 
one has been able to escape this fate. This 1s the most importfant point and should be 
thought of first. 

Kế đến là phải một lòng niệm Phật chờ lâm chung: Next, the cultivator must recite the 
Buddhaˆs name with one mind to waIt to die. 

Lại nữa cũng phải dặn người thân cận, khi có ai đến thăm bệnh thì khuyên họ nên ngồi 
kế bên niệm Phật, chớ đừng nên bàn nói các chuyện tạp nhạp của thế gian: Moreover, it 
1S necessary to Inform those closest to the cultivators 1ƒ anyone comes to visit, tell him or 


4) 


b) 


4621 


her to sit by and to recite the Buddha”s name; do not indulge In futile discussions of the 
world, 1.e., øOSSIpS, politics, ©fc.. 

Nếu bệnh trở nặng sắp chết, thì phải dặn thân quyến cùng với các người chung quanh 
không ai được khóc lóc cả—Tf illness becomes terminal, remind family and relatives as 
well as those nearby not tO Cry. 

Ngược lại, phải đồng thanh niệm Phật để hộ niệm cho thần thức của kẻ lâm chung: On 
the contrary, they must all loudly and purely chant the Buddha”°s name to aid the 
recitation of the cultivator”s soul. 

Khi nào người bệnh đã qua đời, gia đình phải đợi cho đến khi nào trong mình người lâm 
chung hoàn toàn dứt hết hơi nóng, cả mình lạnh hết, tức là thần thức đã lìa khỏi thân tứ 
đại, chừng đó ai muốn khóc thì cứ khóc. Khi người chết, thần thức hay a lại a thức có thể 
vẫn lẩn quẩn quanh thân xác chừng vài tiếng đồng hồ: After the cultivator has died, 
family members must wait until all body heat has dissipated completely, until the body 
has turned cold, then at that time 1t 1s alright to cry. If someone has died, the last of that 
person”s conscIousness (alaya consciousness) may linger on within the body for several 
hous or more before leaving. 


(II)Bát Châu Thừa Viễn— Tzu-Min (680-748 AD): Thừa Viễn Đại Sư—Sheng-Yuan Great 


Master—Người đời nhà Đường, nguyên quán chưa rõ xuất xứ. Ban sơ ngài theo thọ học 
với Đường Thiền sư ở Thành Đô. Kế đến, ngài theo học với Tản Thiền Sư ở Tứ Xuyên. 
Sau ngài đến Kinh Châu tham học với Chân Pháp sư ở chùa Ngọc Tuyển. Sau khi học 
nghiệp đã xong, tu hành đã ngộ. Chân Pháp Sư dạy ngài đến Hoành Sơn để ứng duyên 
hoằng hóa. Trước tiên khi mới đến, đại sư cất thảo am dưới gộp đá ở phía Tây Nam của 
núi Hoành Sơn, chuyên tâm tu tập. Người có đạo tâm hay biết, đem cúng thí cho thức ăn 
thì ngài dùng, hôm nào không có thì ngài ăn bùn đất, tuyệt nhiên không hề đi quyên xin, 
khất thực chi cả. Ngài khổ tu như thế trải qua nhiều năm đến nỗi mình gây, mặt nám, 
trên thân thể chỉ còn có một chiếc y cũ, rách mà thôi. Về phân truyễn giáo, đại sư đứng 
lên lập trường Trung Đạo, tùy theo căn cơ của mỗi người mà quyền biến chỉ dạy. Thấy 
cư dân quanh vùng phần nhiều đều nghèo khổ, tật bệnh, nên ngài truyền rộng Pháp Môn 
Tịnh Độ, khuyên tất cả mọi người nên niệm Phật. Trên đá, nơi gốc cây, ven đường, nơi 
tường vách, bên hang đá hoặc khe suối, đại sư đều có biên lời Thánh giáo khuyên mọi 
người nên tỉnh ngộ lẽ đạo, việc đời, cần chuyên niệm Phật. Do nơi đức hóa của ngài, từ 
đó trở đi, không cần chỉ dẫn nhiều mà lần lượt kể mang vải, gạo, người khiêng gỗ, đá, 
đến càng lúc càng đông, xây dựng thành ra một cảnh chùa, đồ tứ sự nhiều đến nỗi dư để 
bố thí cho những người nghèo. Đại sư vẫn thản nhiên, không khước từ cũng không 
khuyến khích, để yên cho dân chúng xây cất chùa miễu, sửa soạn tùy tâm. Chẳng mấy 
chốc, nơi vùng hoang dã trước kia nay đã thành ra một cảnh lan nhã thanh u đồ sộ. Lần 
lần về sau, bốn phương xa gần, người tín hướng quy-y, niệm Phật càng ngày càng nhiều, 
tựa như nước trăm sông đổ dồn về biển cả, tính ra đến hàng chục vạn người. Vào năm 
Trinh Nguyên thứ 18 đời nhà Đường, nhằm ngày 19 tháng 7, đại sư an lành thị tịch— 
Great Venerable Master Thừa Viễn, the third Patriarch of Chinese Pureland Buddhism, 
lived during the Tang Dynasty, but his origin 1s unknown. In the beginning, he studied 
with Zen Master Tang In the Imperial City. He then went to learn from Zen Master Tan 
at Tzu-Chuan. Thereafter, he came to Ching-Chou to seek the teachings from Dharma 


4622 


Master Chan of Clear Creek Temple. After he completed his studies of the philosophy of 
Buddhism and his cultivated path had reached a hiph level, Dharma Master Chan 
encouraged him to go up to the region of Hung-Shan Mountain to propagate Buddhism. 
He was told that that region was his destined land where he could greatly benefit people 
by teaching the Buddha Dharma. When he first arrived, he built a small thatched hut 
under a cave In the Northwest direction of Hung-Shan Mountain to cultivate with one 
mind. Those with a religlous mind who knew of him, brought food as an offering, he 
would eat, but on the days when he did not receive food offerings, he would eat mud. Not 
once did he wander out to beg or ask for food from anyone. He cultivated asceticism In 
this way for many years. lt came to a poIint where he was merely a skeleton covered by a 
worn out Buddhist robe. With regard to the propagation of Buddhism, he practiced the 
“Middle Way” by following and adapting accordingly to the cultivated capacity of each 
individual to teach and guide him or her. Seeing the local residents suffering from 
poverty and 1llnesses, he spread widely the teachings of Pureland Buddhism, encouraging 
everyone to practice Buddha Recitation. Ôn rocks, trees, road sides, walls, caves, creeks, 
he would write the teachings of the Enlightened to encourage everyone to be awakened 
to the Way and see the truths of existence, life is full of pain, suffering, Iimpermanence, 
etc., to practice Buddha Recitation diligently. Through his transforming virtues, from that 
time on, without even teaching and guiding others significantly, gradually more and more 
people came bringing fabric, rice, wood, stones, efc. to build a temple. In fact, the goods 
they brought were so much In excess many Items were donated to the poor 1n the 
surrounding commumity. Throughout this process, he remained undisturbed and peaceful; 
he did not resist nor dịd he encourage, but let the people to build the temple and decorate 
as they pleased. Before long, an isolated area of the past was transformed I1nto a large 
tranquil and enchanting temple. In time, gradually, from the four directions near and afar, 
people of faitth who gathered to rely on him Increased more and more, similar to 
hundreds of. rivers all converging to the sea. There were hundreds of thousands of 
faithful disciples followed him to cultivate at the time. 


(IV)Ngũ Hộ Pháp Chiếu—Fa Chao: Pháp Chiếu Đại Sư—Tên của vị Tổ thứ tư của Liên 
Tông, vào đời nhà Đường, khoảng năm 767 sau Tây Lịch. Theo Hòa Thượng Thích Thiền 
Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ, Quê ngài ở Lô Sơn, một hôm nhập định, thần thức 
dạo chơi nơi miền Cực Lạc, lễ cẩn Đức Phật A Di Đà, thì thấy đứng kể bên Đức Phật có 
một vị Tăng mặc áo rách nát đứng hầu. Đức Phật A Di Đà chỉ vị Tăng ấy mà bảo rằng: 
“Ngươi có biết chăng, người nầy là Sa Môn Thừa Viễn ở Hoành Sơn đấy!” Sau khi xuất 
định Pháp Chiếu liền đến Hoành Sơn để tìm, lúc gặp Thừa Viễn, nhìn kỹ thì quả đúng là 
vị Tăng mà ngài đã thấy, liền cúi lạy xin theo làm đệ tử. Chưa ai rõ ngài Pháp Chiếu là 
người bậc như thế nào. Trong năm Đại Lịch thứ hai đời nhà Đường, hàng đạo tục mới 
được biết đến ngài khi ngài ở chùa Vân Phong tại đất Hoành Châu, ngày đêm chuyên 
cần tu tập. Tương truyền vào một buổi sáng, vào lúc thanh trai nơi Tăng đường, ngài thấy 
trong bát cháo hiện ra bóng mây ngũ sắc, trong mây ấy hiện rõ một cảnh sơn tự, phía 
đông bắc của sơn tự ấy có một dãy núi, dưới chân núi có khe suối, phía bắc khe suối ấy 
có một cửa ngõ bằng đá, trong cửa ngõ ấy lại có một ngôi chùa to, biển treo trước chùa 
để tên “Đại Thánh Trúc Lâm Tự.” Mấy hôm sau, ngài lại thấy nơi bát cháo hiện ra cảnh 


4623 


chùa lớn ấy. Trong chùa gồm có vườn cây, ao nước, lâu đài tráng lệ nguy nga. Chùa lại 
có một vạn vị Bồ Tát đang ở trong đó. Thấy thế, ngài bèn đem cảnh tượng ấy hỏi nơi các 
bậc tri thức. Có một vị cao Tăng bảo rằng: “Sự biến hiện của chư Thánh khó có thể nghĩ 
bàn, nhưng nếu luận riêng về địa thế, non sông, thì đây đích thực là cảnh Ngũ Đài Sơn 
vậy.” Sau khi nghe lời ấy, ngài có ý muốn đến viếng cảnh Ngũ Đài để thử xem sự thật 
như thế nào? Hai năm sau, đại sư mở “Đạo Tràng Niệm Phật” tại chùa Hồ Đông. Ngày 
khai mở hội cảm được mây ngũ sắc giăng che trên chốn đạo tràng, trong mây hiện ra 
cung điện, lầu các, Phật A Di Đà cùng hai vị Quán Âm, Thế Chí hiện thân vàng sáng 
chói khắp cả hư không. Tại thành Hoành Châu, bá tánh trông thấy, thấy đều đặt bàn 
hương án, đốt nhang đảnh lễ. Do điềm lành nầy mà có vô số người phát tâm tinh tấn 
niệm Phật. Đạo tràng khai mở liên tiếp được năm hội. Một hôm, đại sư gặp một cụ già 
đến bảo rằng: “Ông đã từng có ý niệm muốn đến Kim Sắc Thế Giới tại Ngũ Đài Sơn để 
đảnh lễ Đức Bồ Tát Văn Thù, vì sao đến nay mà vẫn chưa chịu thực hành ý nguyện?” 
Nói xong liền biến mất. Biết là thần nhân nhắc nhở nên ngài sửa soạn hành trang, cùng 
thêm với mấy pháp hữu nữa, đồng nhau đến viếng cảnh núi Đài Sơn. Năm Đại Lịch thứ 
năm, vào ngày mồng 6 tháng 4, đại sư cùng đồng bạn mới đến được chùa Phật Quang ở 
huyện Ngũ Đài. Đêm ấy vào khoảng canh tư, ngài thấy có ánh sáng lạ từ xa chiếu đến 
thân mình, ngài liền nhắm chừng theo tia sáng ấy mà theo dõi. Đi được 50 dặm thì đến 
một dãy núi, dưới chân núi có khe suối, phía bắc khe suối có cửa bằng đá, nơi cửa có hai 
vị đồng tử đứng đón chờ, một vị xưng là Nan Đà, một vị tự xưng là Thiện Tài. Ngài theo 
chân hai vị đồng tử dẫn đường đến một ngôi chùa cực kỳ nguy nga lộng lẫy, có biển để 
“Đại Thánh Trúc Lâm Tự.” Nơi đây đất vàng, cây báu, ao sen, lầu các thảy đều kỳ diễm, 
trang nghiêm. Cảnh giới quả đúng như ảnh tượng mà ngài đã thấy trong bát cháo khi 
trước. Ngài vào chùa, lên giảng đường, thấy Đức Văn Thù Bồ Tát ở phía bên Tây, Đức 
Phổ Hiền Bồ Tát ở phía bên Đông. Hai vị đều ngôi trên tòa sư tử báu cao đẹp, đang 
thuyết pháp cho một vạn vị Bồ Tát ngồi phía dưới lặng lẽ lắng nghe. Đại sư Pháp Chiếu 
bước đến chí thành đảnh lễ, rồi quỳ xuống thưa rằng: “Kính bạch Đại Thánh, hàng phàm 
phu đời mạt pháp, cách Phật đã xa, lại thêm bị chướng nghiệp nặng sâu, trí thức kém cối. 
Tuy là có Phật tánh mà không biết làm sao hiển lộ, giáo pháp của Phật thì quá rộng rãi 
mênh mông. Chưa rõ pháp môn nào thiết yếu để tu hành cho mau được giải thoát?” Đức 
Văn Thù Bồ Tát bảo: “Thời kỳ nầy chính là đúng vào lúc các ngươi nên niệm Phật. 
Trong tất cả các hành môn thì không chỉ hơn là niệm Phật và gồm tu phước huệ. Thuở 
đời quá khứ, ta nhờ quán Phật, niệm Phật, cúng dường Tam Bảo mà chứng được Nhất 
Thiết Chủng Trí. Tất cả các pháp như Bát Nhã Ba La Mật, những môn Thiển Định rộng 
sâu, cho đến chư Phật cũng từ nơi niệm Phật mà sanh. Vì thế nên biết Niệm Phật là Vua 
trong các Pháp Môn.” Ngài Pháp Chiếu lại hỏi rằng: “Kính bạch Đại Thánh, nên niệm 
như thế nào?” Đức Văn Thù Bồ Tát dạy: “Về phương Tây của thế giới nầy có Phật A Di 
Đà là giáo chủ cõi nước Cực Lạc, Đức Thế Tôn ấy có nguyện lực lớn không thể nghĩ 
bàn. Ngươi nên chuyên niệm danh hiệu của ngài nối tiếp nhau không gián đoạn, khi 
mạng chung quyết định được vãng sanh, chẳng còn bị thối chuyển nữa.” Nói xong hai vị 
Bồ Tát đồng đưa tay vàng xoa đầu ngài Pháp Chiếu và bảo rằng: “Do nơi ngươi niệm 
Phật nên không bao lâu nữa sẽ chứng được quả Vô Thượng Bồ Đề. Nếu có thiện nam tín 
nữ nào muốn được thành Phật, thì không còn chi hơn là niệm Phật. Kẻ ấy nhứt định sẽ 
mau lên ngôi Chánh Đẳng Chánh Giác.” Được hai vị Đại Thánh thọ ký xong, ngài Pháp 


4624 


Chiếu vui mừng đảnh lễ rồi từ tạ lui ra. Hai đồng tử khi nãy theo sau đưa tiển. Vừa ra 
khỏi cổng chùa, quay nhìn lại thì cả người và cảnh đều biến mất. Ngài liền dựng đá đánh 
dấu chỗ ấy rồi trở về chùa Phật Quang. Đến ngày 13 tháng 4, Đại sư Pháp Chiếu cùng 
hơn 50 vị Tăng nữa đồng đến hang Kim Cang, thành tâm đảnh lễ hồng danh 35 Đức Phật. 
Vừa lạy được 10 lượt, ngài bỗng thấy hang Kim Cang hiện ra, rộng lớn, thanh tịnh trang 
nghiêm, hai vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiển đều đồng ngự ở trong đó. Hôm khác, ngài lại 
một mình đi riêng đến hang Kim Cang, gieo mình đảnh lễ, nguyện thấy Đại Thánh. Đang 
khi cúi lạy xuống và vừa ngước lên, đại sư bỗng thấy có một vị Phạm Tăng tự xưng tên 
là Phật Đà Ba Ly. Vị nầy đưa ngài vào trong một đại điện trang nghiêm, biển để tên 
“Kim Cang Bát Nhã Tự.” Toàn diện do nhiều thứ báu lạ, đẹp, sắc màu trang nghiêm, ánh 
sáng lấp lánh chiếu tỏa cùng khắp. Dù đã nhiều lần thấy được các sự linh dị như thế, 
nhưng đại sư vẫn chưa tường thuật lại với một ai hết cả. Thánh chạp năm ấy, ngài nhập 
đạo tràng niệm Phật nơi chùa Hoa Nghiêm, định kỳ tuyệt thực, tu hành nguyện được 
vãng sanh về Cực Lạc Tịnh Độ. Đến đầu hôm của ngày thứ bẩy, đang lúc niệm Phật, đại 
sư bỗng thấy có một vị Phạm Tăng bước vào bảo: “Ông đã từng thấy cảnh giới Ngũ Đài 
Sơn, sao không truyền thuật lại cho người đời cùng biết?” Nói xong vị ấy liền ẩn mất. 
Hôm sau, trong lúc niệm Phật vị Tăng ấy lại hiện ra, bảo y như hôm trước. Ngài đáp 
rằng: “Không phải tôi dám dấu kín Thánh tích, nhưng chỉ sợ nói ra người đời không tin 
rồi sanh ra sự chê bai mà thôi.” Phạm Tăng bảo: “Chính Đức Đại Thánh Văn Thù hiện 
tại ở núi nầy mà còn bị người đời hủy báng, thì ông còn lo ngại làm chi. Hãy đem những 
cảnh giới mà ông đã được thấy truyền thuật lại cho chúng sanh, hầu làm duyên cho các 
kẻ nghe biết để họ phát khởi tâm Vô Thượng Bồ Đề.” Ngài tuân lời, nhớ kỹ lại những sự 
việc đã thấy rồi ghi chép ra truyền lại cho mọi người. Năm sau có sư Huệ Tùy ở Giang 
Đông cùng với chư Tăng chùa Hoa Nghiêm theo đại sư Pháp Chiếu đến hang Kim Cang 
lễ Phật. Kế đó lại đến chỗ dựng bia đá lúc trước để chiêm ngưỡng Thánh tích. Trong lúc 
đại chúng còn đang ngậm ngùi ngưỡng vọng, bỗng nghe tiếng hồng chung từ trong vách 
đá vang ra, giọng chuông thanh thoát ngân nga, nhặt khoan rành rẽ. Ai nấy thảy đều kinh 
lạ, đồng công nhận những lời của Pháp Chiếu đại sư tường thuật là đúng sự thật. Vì 
muốn cho mọi người viếng cảnh đều được phát khởi đạo tâm, nên Tăng chúng nhân cơ 
duyên ấy, cho khắc lại những sự việc của ngài nghe thấy vào trong vách đá để lưu truyền 
cho các đời mai hậu. Về sau, ngay ở tại nơi đó, một cảnh chùa trang nghiêm được xây 
dựng lên, cũng lấy hiệu là “Trúc Lâm Tự” để lưu niệm. Triều vua Đường Đức Tông, đại 
sư Pháp Chiếu mở đạo tràng niệm Phật tại miền Tinh Châu, cũng liên tiếp được năm hội. 
Mỗi đêm vua và các người trong hoàng cung đều nghe có tiếng niệm Phật rất thanh thoát 
từ xa đưa vắng lại. Sau cho người dò tìm, được biết đó là tiếng niệm Phật ở đạo tràng 
Tịnh Độ tại Tinh Châu. Vua liền phái sứ giả mang lễ vật đến thỉnh ngài vào triều. Ngài 
mở đạo tràng niệm Phật tại hoàng cung, cũng gồm đủ năm hội. Vì thế người đương thời 
gọi ngài là Ngũ Hội Pháp Sư. Từ đó đại sư tinh tấn tu hành, ngày đêm không biếng trễ. 
Một hôm, ngài thấy vị Phạm Tăng khi trước là Phật Đà Ba Ly hiện đến bảo rằng: “Hoa 
sen công đức của ông nơi ao thất bảo ở cõi Cực Lạc đã được thành tựu. Ba năm sau là 
đúng thời kỳ hoa nở. Ông nên chuẩn bị” Đến kỳ hạn, đại sư cho gọi Tăng chúng đến căn 
dặn rằng: “Ta nay về Cực Lạc, mọi người ở lại phải cố gắng tinh tu.” Nói xong, ngài ngồi 
ngay ngắn, chấp tay lặng yên mà thoát hóa—Name of the fourth patriarch of the Chinese 
Lotus Sect or Pureland Buddhism, during the Tang dynasty, around 767 A.D. According 


4625 


to Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, 
Great Master Fa-Chao, a native of Mount Lu region. One day while entering samadhi, his 
spirit came to the Ultimate Bliss World. Às he prostrated to Amitabha Buddha, he saw a 
Bhikshu wearing a completely worn out robe attending the Buddha. Amitabha Buddha 
pointed at that Bhikshu and told Fa-Chao the following: “Do you know him? This good 
man ¡1s Sheng-Y1en Bhikshu living in the region of Hung-Shan.” After coming out of the 
samadhi, Great Master Fa-Chao Immediately went to Hung-Shan Mount to seek out the 
Bhikshu he had seen in his spiritual vision. Upon meeting and observing carefully the 
Great Venerable Sheng-Y1en, he realized the Great Master was the Bhikshu he had seen 
In the Ultimate World. He immediately prostrated himse]f to the Great Master and asked 
to become a disciple. The Great Venerable Master Fa-Chao's true Identity remains 
unclear. In the second year of the Đại Lịch reign period of the Tang Dynasty, Buddhists 
began hearing about him. He lived at Wind Cloud Temple at Hoành Châu region, day 
and night always cultivating and practicing the Way. One morning, during breakfast at the 
Bhiksu during area, he saw In his bowl] of rice soup a cloud of five colors. In this cloud 
clearly emerged a scene of a mountainous temple; on the Northeast side of the temple 
was a mountain range. Toward the bottom of the mountain lay a creek and In the North of 
that creek was a stone door. Inside the small door was another large temple. The sign In 
front of the temple read: “Great Saints Bamboo Grove Temple.” Several days later, once 
again, he saw the great temple appearing In his bowl of rice-soup. In this temple were a 
garden, a pond, large and magnificent castles and palaces, which were occupied by ten 
thousand Bodhisattvas at that time. After having these visions, the Great Master Inquired 
about them to some of the great knowledgeable advisors. A highly virtuous master told 
him: “The appearance and transformation of the Enlightened Saints are difficult to 
Iimagine, but If we are Just referring to the landscape and general region, then what you 
saw has to be the Wu-Tai-Shan Mountains. Taking the advice he received, the Great 
Master wanted to visit:  Wu-Tai-Shan to seek the truth. Two years later, he opened a 
“Buddha Recitation Congregation” at Hu-Tung Temple in Hung-Chou. His opening of the 
congregation caused the cloud of five colors to appear and cover the area. Within the 
cloud appeared many castles and palaces, the Amitabha Buddha as well as 
Avalokitesvara and Mahasthamaprapta Maha-Bodhisattvas` golden bodies shone and 
1lluminated the entire sky. In the Hung-Chou City, witnessing this miracle, the people 
made shrines to light incense and prostrated themselves to this sighting. This miraculous 
appearance remained for several minutes before disappearing. Because of this 
magnificently virtuous event, countless people developed faith to practice Buddha 
Recitaton diligently. In turn, the Great Master opened five congregations to practice 
Pureland Recitation. One day, he encountered an elderly woman who told him: “You 
have had the thought of going to the Golden World at the Wu-Tai-Shan MountaIns to pay 
homage to the ManJusri Maha-Bodhisattva, but up to this time, why have you not carried 
out your intentions?” After speaking, the elderly woman immediately vanished. Knowing 
this was a reminder by a guardian angel, or Dharma protector, the Great Master made 
preparations to travel with several fellow Dharma friends to visit Wu-Tai-Shan Mountain. 
It was not until June 4° of the fifth year of the Tai-Li reign period before the Great 
Master and his fellow cultivators reached the Buddhaˆs Light Temple of the Wu-Tai-Shan 


4626 


region. That night, approximately at four in the morning, the Great Master saw a 
mysterious lipht from afar shining toward him; he immediately followed the light to 
Investigate. After traveling about fifty miles, he came to a mounfain range. At the bottom 
of the mounftain, there was a creek and in the North of the creek was a stone gate, at the 
gate, there were two young children who awaited his arrival. One of them introduced 
himself as Nanda and the other as Tien-Tsai. The Grat Master followed the two children 
to a marvelously enchanting temple; the sign read “Great Saints Bamboo Grove Temple.” 
In this land, the ground was made of gold. The trees were made of Jewels; the lotus pond, 
palaces, and castles were all extremely beautiful and enchanting. This world was the 
exact duplicate of the vision he had seen years ago In his rIce-soup. As the Great Master 
entered the temple and came to the large hall where the Dharma was taught, he saw 
ManjJusri Maha-Bodhisattva In the West (represents Wisdom) and Samantabhadra Maha- 
Bodhisattva In the East (represents wholesome conducts). Both Maha-Bodhisattvas were 
siting on beautiful precious thrones high above, preaching the Dharma to ten thousand 
Bodhisattvas as they sat silently below to listen. Great Master Fa-Chao stepped forward 
to prostrate himself sincerely to the Maha-Bodhisattvas. He then knelt down and asked 
the following: “Dear the Great Saints, all unenlightened beings and I of this Dharma 
Ending Agse have been separated from the Buddha for a long time now, we are bound by 
heavy and deep-rooted karma as well as lacking wisdom; thus even though having the 
Buddha Nature within us, we do not know how to reveal it. The Buddha Dharma 1s too 
vast and great making 1t very difficult to be certain which Dharma Door 1s essential to 
cultivate to gain enlightenment quickly?” Manjusri Maha-Bodhisattva told him: “This 
period 1s truly the proper time for you to practice Buddha Recttation.. In all the Ways or 
Dharma Doors of cultivation, nothing surpasses the practice of Buddha Recitation to 
accumulate merits and wisdom. In the past, relying on the practice oŸ envisioning 
Buddha, reciting Buddha, and making offerings to the Triple Jewels, [ was able to 
achieve the Great Perfect Wisdom or Maha-Prajna Wisdom. AlI the other Dharmas such 
as Maha-Prajna Paramita, the various deep and vast doors of Zen Meditation, including 
all the Buddhas themselves originated and came about by reciting Buddha. Therefore, 
you must know “Buddha Recitation 1s the King of all Dharma Doors.'” Great Maste Fa- 
Chao continued to ask: “Dear the Great saint, how should I recite?” ManJusri Maha- 
Bodhisattva taught: “Io the West of this world, there exists a Buddha named Amitabha 
who rules over the Ultimate Bliss World. That Lokanatha has an unimaginably øreat vow 
power. You should  often and diligently recite His Name continuously without 
Interruption; once death arrives, you are guaranteed to gain rebirth and will no longer 
repress from attainng Buddhahood.” After speaking, the two Maha-Bodhisattvas 
simultaneously used their golden hands to rub the Great Master Fa-Chao”s head, sayIng: 
“Through your practice of Buddha Recttation, It will not be much longer before you wIll 
attain the Ultimate Enlipghtenment of Buddhahood. If any good man or faithful woman 
wiIshes to become a Buddha, there 1s nothing that surpasses culivating Buddha 
Recitation. Such an Individual 1s guaranteed to achieve the state of “Ultimate and Perfect 
Enlightenment of Buddhahood."” After receiving this prophecy from the two Great SaInts, 
Great Master Fa-Chao felt contented. He then prostrated himself to them and then 
withdrew slowly from the assembly. The two young people from before followed behind 


4627 


to escort him out. As soon as he stepped outside the temple gate, when he turned around, 
both people and the landscape had vanished completely. He quickly assembled a rock to 
make a reference of the area and then returned to the Buddha's Light Temple. On April 
thirteenth, he and over fifty other Bhiksus came to the “Diamond Cave” to”prostrate 
sincerely the virtuous names of thirty-five past Buddhas. They had Just completed ten 
prostratons when suddenly they saw the Diamond Cave transformed Into 1ts full 
appearance. The cave was large, tranquil, and enchantingl in it were ManJusri and 
Samantabhadra Maha-Bodhisattvas. Ôn another occasion, he came to the Diamond Cave 
alone, prostrated himself to the ground as he prayed to witness the Great SaInts. As he 
lifted his head from the ground after a prostration, he suddenly saw a Brahman Monk who 
introduced himself as Buddhabhallika. This Buddhist Master escorted the Great Master 
Into a great and anchanting temple; the sign read: “Vajra Prajna Temple.” The Inside was 
formed entirely of varlous rare, precious gems and Jewels. The light reflecting from these 
priceless treasures reflected on one another and brilliantly radiated throughout. Despite 
many times witnessing these miraculous and metaphysical worlds, he dịid not once 
mention 1t to anyone. In December of that year, at the Avatamsaka Temple, he retreated 
and went on a fast for a pre-determined period in order to practice Buddha Recitation 
vowing to gain rebirth to the Ultimate Bliss Pureland. In the morning of the seventh day, 
deeply engaged in Buddha Recitation, suddenly he saw a Brahman Monk who said as he 
came In: “You have seen the greatly enlightened world within Wu-Tai-Shan Mountann, 
why have you not recounted what you saw so others will also know of 1t?” After 
speaking, the Brahman Monk disappeared. The next day, while reciing Buddhaˆs name, 
the same Saintly Master once again made his appearance saying exactly what he had said 
previously. Great Master Fa-Chao replied: “Tt is not that I dare to hide the living areas of 
the enlightened saints, but [ am Just afraid I1f I tell of it, people will not believe but 
criticize and ridicule me.” The Brahman Monk said: “Even the Great Saint ManJusn 
currently living In this mounftain 1s often degraded by people, what reason do you have to 
worry? You should recount the worlds you have witnessed to sentient beings so they wIll 
lay a foundation for those who hear and know of these worlds; perhaps 1t wIll help them 
develop their minds to want to attain the Ultimate Enlightenment of Buddhahood.” Great 
Master Fa-Chao followed these Instructions as he tried to remember carefully all the 
details of what he had seen and then wrote them down to pass out to everyone fo read. In 
the next year, a Buddhist Master named Hui-Tsuy of Jiang-Tung region as well as the 
Sangha ofthe Avatamsaka Temple followed Great Master Fa-Chao to the Diamond Cave 
to prostrate to the Buddha. Thereafter, they came to the rock formation the Great Master 
had built earlier to admire the sight. They prayed for a miracle, but felt sad because 
nothing happened. But then suddenly they heard sounds of bells resonating from the 
mountain walls. The ringing sounds were peaceful, enchanting, and harmonious. 
Everyone was overwhelmed with Joy and all accepted what the Great Master Fa-Chao 
had said before was true. Because they wanted for everyone who visited this sight to 
develop a faithful mind, they used this opportumty to Iinscribe on the mountain wall the 
evenfs the Great Master had seen and heard to pass down to future generations. 
Eventually, a beautiful temple was buIilt at this site as a memorial, also using the tifle 
“Bamboo Grove Temple.” During the reign of Emperor T”ang-Te-Tsung, Great Master 


4628 


Fa-Chao opened five consecutive Budha Recitaton Congregations at the Tinh-Chou 
region. For this reason, people of the day called him “Five Buddha Recitations Dharma 
Master.” From then on, the Great Master cultivated with vigor, day and night he was 
never lazy or late In getting to his practice. Then one day, he once again saw the 
Brahman Monk, as Buddhabhallika Master appeared to tell him: “Your lotus flower of 
virtues and merifs In the lake of seven Jewels of the Ultimate Bliss World 1s now 
complete. Three years from now your flower wIll blossom, prepare yourself." ”When that 
time arrived, Great Master Fa-Chao gathered his disciples as he advised and Instructed 
them: “[I will now go to the Ultimate Bliss World, those remaining behind must be diligent 
in their cultivation.” After speaking, the great master sat up perfectly, put his palms 
together, and peacefully entered NÑirvana. 


(V) Đại Nham Thiếu Khang— Tsiao-Kang (Shao-K?ang): Theo Hòa Thượng Thích Thiền 
Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ, Thiếu Khang Đại Sư là Liên Tông Ngũ Tổ. Ngài họ 
Châu, người đời nhà Đường, quê vùng Tiên Đô thuộc xứ Tấn Vân. Từ buổi sơ sinh, ngài 
lặng im không nói. Năm lên bảy tuổi, nhân lễ trai hội, ngài theo mẹ vào chùa lễ Phật. Bà 
chỉ Phật hỏi đùa cùng ngài rằng, “Con có biết đó là ai chăng?” Ngài bỗng nhiên ứng 
tiếng đáp rằng: “Đó là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn.” Biết con có duyên lành 
đối với Phật pháp, song thân ngài liền cho phép ngài xuất gia. Ngài căn cơ và trí huệ rất 
linh mẫn, sau khi xuất gia đến năm 15 tuổi, ngài đã thông suốt năm bộ kinh điển. Niên 
hiệu Trinh Nguyên nguyên niên (năm đầu), đại sư đến viếng chùa Bạch Mã tại Lạc 
Dương. Thấy chỗ để kinh sách trong đại điện phóng ánh quang minh, ngài lại tìm xem thì 
thấy quang minh ấy phát xuất từ nơi tập văn Tây Phương Hóa Đạo của Hòa Thượng 
Thiện Đạo, ngài liền quỳ xuống khấn rằng: “Nếu tôi có nhân duyên với Tịnh Độ, xin 
nguyện cho tập văn nầy phóng quang minh thêm một lần nữa.” Ngài vừa dứt lời nguyện 
thì ánh sáng lại càng chiếu ra rực rỡ, trong ấy có ẩn hiện hình dạng các hóa Bồ Tát. Ngài 
chấp tay nói: “Kiếp đá có thể mòn, nguyện nầy thể không dời đổi.” Nhân đó đại sư đến 
Trường An, chiêm lễ di tượng của Hòa Thượng Thiện Đạo. Đang khi lễ, tượng của Nhị 
Tổ bỗng bay lên cao, bảo với ngài rằng: “Ông nên y theo lời dạy của ta mà phổ độ chúng 
sanh, ngày kia công quả đắc thành, sẽ được sanh về Cực Lạc.” Sau đó ngài đi ngang qua 
miễn Giang Lăng, bỗng gặp một sư cụ bảo rằng: “Ông muốn hoằng hóa, nên sang qua xứ 
Tân Định, cơ duyên ở tại nơi đó.” Nói xong sư cụ biến mất. Sau thời gian ấy, đại sư đến 
Tân Định. Thấy người xứ nầy chưa biết niệm Phật là gì cả, ngài mới dùng phương tiện. 
Ban sơ ngài quyên tiền dẫn dụ trẻ con niệm Phật. Nếu đứa nào niệm được một câu thì 
ngài thưởng cho một đồng tiền. Như thế hơn một năm sau, không cần thưởng tiền nữa mà 
chúng cũng tự niệm. Về sau quen lần, lúc gặp đại sư, dù ở trong nhà hay ngoài đường, 
chúng cũng vẫn cứ niệm Phật. Từ đó nam, nữ, già, trẻ, bất cứ ai hễ gặp ngài đều niệm: 
“A Di Đà Phật.” Nhờ đó dân chúng trong vùng lần lượt phát tâm thờ cúng và niệm Phật 
rất nhiều. Thấy cơ duyên đã có phần thành thục, đại sư mới thành lập Tịnh Độ Đạo 
Tràng ở Ô Long, xây đàn tam cấp. Cứ đến ngày trai, vài ba ngàn thiện nam tín nữ đều 
họp lại đó để niệm Phật, nghe pháp. Mỗi khi thăng tòa, ngài chắp tay niệm Phật to tiếng 
thì đại chúng ở dưới đều xướng niệm hòa theo. Có lúc đại sư xưng một câu Phật hiệu, hội 
chúng thấy có một Đức Phật từ trong miệng ngài bay ra. Niệm đến mười câu, trăm câu, 
ngàn câu đều có mười, trăm, ngàn vị Phật bay ra, liên tiếp như xâu chuỗi. Đại sư bảo: 


4629 


“Quí vị đã được thấy Phật, chắc chắn đều sẽ được vãng sanh.” Mọi người nghe ngài nói 
như vậy đều có cảm niệm vui mừng, an ủi. Năm Trinh Nguyên thứ 21, vào tháng mười, 
đại sư họp chúng đệ tử Tăng Tục đến dặn bảo rằng: “Các vị nên phát tâm chán lìa cõi Ta 
Bà ác trược, khởi lòng ưa thích miễn Tịnh Độ an vui mà cố gắng tu hành tinh tấn.” Giờ 
phút nầy ai thấy được quang minh của ta thì kể ấy mới thật là hàng đệ tử của ta. Nói 
xong, ngài phóng ra vài tia sáng lạ, đẹp, dài, rồi ngồi yên lặng mà thoát hóa. Đại chúng 
xây tháp thờ ngài ở Đài Nham, tôn hiệu của ngài là Đài Nham Pháp Sư—According to 
Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, 
Shao-Kang was the Fifth Patriarch of Pureland Buddhism. His family”s name was Châu. 
He was from T”ien-Do Mountain of the Tan-Van region, lived during the Tang Dynasty. 
He remained mute from birth until he turned seven. Then during the celebation of 
Buddhist Memorial Day, he followed his mother to the temple to prostrate to Buddha. His 
mother pointed at the Buddha's statue and playfully asked him: "Do you know who that 
1?" He unexpectedly spoke for the first time: ““That 1s the statue of Sakyamunmi Buddha.” 
Knowing therr son had a great destined connection with the Buddha-Dharma, his parenfs 
1immediately allowed him to leave home to Join the order. His Intelligence and wisdom 
were extraordinary. After becoming a Bhiksu at the age of fifteen, he had completely 
understood and deeply penetrated the hidden meanings of the five collections of sutras. 
In the first year of the Trinh Nguyên reign period, he visited White Horse Temple at Luo- 
Yang. SeeiIng lights radiating from the collection of sutras kept In the prayer hall, he 
Investigated and saw the source of light came from the written text, “Propagation of the 
Western Pureland”s Teachings” written by the Great Venerable Master Shen-T”ao; he 
1mmediately knelt down and prayed: “Tf I have a special destiny with Pureland Buddhism, 
I ask for this book to emit light once more.” As soon as he finished his prayer, the 
luminous light from within the book became even brighter, clearer, and shone further; 
within It were appearances of varlous transformation Bodhisattvas. He put his palms 
together and said: “A “rock kalpa” will wear down and come to pass, but this vow 1s 
unchanging and unwavering.” For this reason, he came to the Imperial Capital Ch°ang-An 
to pay homage and to prostrate to the statue of the Great Venerable Master Shen-T”ao 
sculptured by those before him. As he was In the process of prostrating himsel]f, the statue 
of the Second Patriarch suddenly flew straight into the air, and spoke: “You should follow 
according to what I taught to help and guide sentient beings everywhere; one day when 
the fruit of your accomplishments ripens, you shall gain rebirth to the Ultimate Bliss 
World.” Thereafter, when he passed by the Jiang-Lang region, he encountered 
unexpectedly an elderly woman; she told him: “If you want to prostrate Buddhism, go to 
Tsin-Tĩng region; you are destined for that area.” Finished speaking, the elderly woman 
disappeared. Following this advice, he came to Tsin-Ting region. When he saw the local 
residents dịd not know what 1t meant to practice Buddha Recttation, he began making 
applications of a skIllful means. In the beginning, he would “bribe” the children to recite 
Buddhaˆs name. Whoever recited the Buddhaˆs name one time, he would give that child 
one coin. He continued this practice, and over a year later, even If he did not give them 
money, the children continued to practice Buddha Recitation on their own. This practice 
became a natural habit, and eventually whenever seeing him, whether they were Inside 
their houses or out playing on the streets, they continued to practice Buddha Recitation. 


4630 


From that time on, men, women, children, young, and old, no matter who they were, as 
soon as they saw him, they would put their hands together to recite respectfully 
“Amitabha Buddha.” Through his skillful means of transformation, gradually, many 
residents from the area began worshipping and practicing Buddha Recitation. Seeing the 
time was right, he established a Pureland Congregation at Ou-Lung Mountain, which was 
built three steps above the ground. Each time a vegeterian day came, several thousand 
good men and faithful women assembled there to pratice Buddha Recttation and to listen 
to the Dharma. Each time getting on the throne to preach the Dharma, he would loudly 
recite Buddha”s name and then the great assembly would harmoniously follow him. 
Sometimes when he recited Buddha` name, with each recitation, the assembly would 
witness a Buddha soaring out of his mouth. If he recited ten, hundred, or thousand 
recitations, there would be ten, hundred, or thousand Buddhas soaring out of his mouth, 
confinuously like counting prayer beads. The Great Master then taught: "Now that all of 
you have witnessed Buddha, you are guaranteed to gain rebirth.” Upon hearing him say 
this, everyone felt contented and satisfied. In October of the twenty first year of Trinh 
Nguyên reign period, the Great Master gathered all his disciples, ordained and lay, and 
Iinstructed them: “Everyone must develop the mind to be tired of this Saha World of evils 
and turbidities, begin yearning for the blissful existence of the Pureland in order to 
cultivate with vigor and diligence. At this moment, 1ƒ anyone 1s able to see my aura then 
such an Individual 1s truly a disciple of mine.” After he spoke, several long, unique and 
beautiful beams of light from the Great Masterˆs body shone and then he sat there silently 
to gain rebirth. The great assembly built a pagoda to worship the Great Master at DaI- 
Nham. They honored him with the tifle: “Dai-Nham Dharma Master.” 


(VI)Vĩnh Minh Diên Thọ— Yung-Ming Yenshou (904-976): Một vị sư nổi tiếng ở Hàng 
Châu vào thời nhà Tống. Ngài sanh năm 904 tại Dư Hàng (nay thuộc tỉnh Triết Giang), là 
đệ tử của Thiền sư Thiên Thai Đức Thiều. Ngài chỉ sống nhiều hơn Thầy mình có ba 
năm. Ngài là một trong những đại sư cuối cùng của phái Thiền Pháp Nhãn. Ngài là tác 
giả bộ sách Thiển Tông Canh Lục, gồm một trăm quyển. Tình cờ sư nghe tiếng bó củi rơi 
xuống đất mà tổ ngộ và có bài kệ như sau: 

Có gì rơi xuống chỉ lâng lâng 
Khắp khắp hai bên chẳng mảy trần 
Sông núi cỏ cây toàn vũ trụ 
Đâu là chẳng hiện Pháp Vương thân. 
Yen-Shou, name of a famous monk in Hang-Chou during the Sung dynasty. He was born 
in 904 in Yu-Hang (now located near Hang-Chou in Zhe-Jiang Province), was a disciple 
of Zen Master Tian-T”ai-Te-Shao. He survived his master only by three years, was one 
Of the last important masters of the Fa-Yan school of Ch°an. He was the author of a book 
called Record of Truth-Mirror in one hundred volumes. His realization took place when 
he heard a bundle of fuel dropping on the ground 
Something dropped! It is no other thing; 
Right and left, there 1s nothing earthy: 
Rivers and mounftains and the great earth, 
In them all revealed 1s the Body of the Dharma-raja (Dharma-king). 


4631 


Một hôm sư thượng đường dạy chúng: “Trong núi Tuyết Đậu mây vươn lên ngàn tầm 
không dừng mảy thóc, dựa đảnh muôn nhẫn không có chỗ để chơn. Tất cả các ngươi 
nhằm chỗ nào tiến bộ?” Có vị Tăng hỏi: “Một lối tắt của Tuyết Đậu làm sao dẫm đi?” Sư 
đáp: “Bước bước hoa lạnh kết, lời lời suốt đáy băng.”—One day Zen master Yong-Ming- 
Yan-Shou addressed the monks, saying: “This place, Xue-TI”ou, has erupted eight 
thousand feet Into the air and the earth has turned into slippery grain, stacked in a 
freakish 80,000-foot peak. You have absolutely nothing upon which to stand. In what 
direction will you step forward?” 
Có vị Tăng hỏi: “Thế nào là diệu chỉ của Vĩnh Minh?” Sư đáp: “Lại thêm hương đi.” VỊ 
Tăng thưa: “Tạ thầy chỉ dạy.” Sư nói: “Hãy mừng chớ giao thiệp.” Vị Tăng đẳnh lễ. Sư 
nói: “Hãy lắng nghe bài kệ nầy.” 
“Dục thức Vĩnh Minh chỉ 
Môn tiền nhất hồ thủy 
Nhật chiếu quang minh sanh 
Phong lai ba lãng khởi.” 
(Biết diệu chỉ Vĩnh Minh 
Trước cửa nước một hô 
Trời soi ánh sáng dậy 
Gió sang sóng mòi sanh). 
A monk asked: “What is Yong-Ming”s wondrous mystery?” Yan-Shou said: “Add more 
incense.” The monk said: “Thank you, master, for your Instruction.” Yan-Shou said: “So 
you”ve safisfied and don”t want to delve deeper?” The monk bowed. Yan-Shou said: 
“Listen to this verse” 
“IHf you desire to know Yong-Mingˆs mystery, 
Before the gate 1s the lake”s surface. 
The sun illuminates all life. 
The wind arises and waves come up.” 
Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ thì ngài là Lục Tổ 
Tịnh Độ của Trung Quốc. Ngài tự là Xung Huyền, họ Vương, quê quán ở Tiền Đường. 
Ngài quy y với Thúy Nham Thiền Sư ở đất Tứ Minh. Kế lại tham học với Thiền Quốc Sư 
ở Thiên Thai, tổ ngộ tâm yếu, được quốc sư ấn khả. Ngài từng tu Pháp Hoa Sám Pháp ở 
chùa Quốc Thanh. Trong khi thiển quán, thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát rưới nước cam 
lồ vào miệng, từ đó ngài được biện tài vô ngại. Do túc nguyện muốn chuyên chú về 
Thiển hoặc Tịnh Độ mà chưa quyết định nên ngài đến Thiên viện của Trí Giả Đại Sư 
làm ra hai lá thăm: một lá để “Nhất tâm thiển định,” lá kia để “Trang nghiêm Tịnh Độ.” 
Kế đó ngài lại chí tâm đảnh lễ Tam Bảo, sám hối cầu xin gia bị. Đến khi rút thăm, luôn 
bảy lần đều nhằm lá “Trang nghiêm Tịnh Độ.” Kể từ đây ngài chuyên ý nhứt tâm ròng 
rặc tu môn tịnh nghiệp. Năm Kiến Long thứ hai đời nhà Tống, vua Trung Ý Vương thỉnh 
ngài về trụ trì chùa Vĩnh Minh, tôn hiệu ngài là Trí Giác Thiển Sư. Ngài ở đây 15 năm, 
độ được 1.700 vị Tăng. Đại sư lập công khóa mỗi ngày đêm hành trì 108 điều. Hai điều 
đặc biệt nhứt trong đó là Một ngày tụng một bộ kinh Pháp Hoa và niệm 100.000 câu 
niệm Phật. Ban đêm khi ngài đi qua gộp núi khác niệm Phật, những người ở gần đều 
nghe có tiếng loa pháp và tiếng thiên nhạc trầm bỗng du dương. Về kinh Pháp Hoa, trong 
đời ngài tụng được 13.000 lần. Đại sư thường truyền giới Bồ Tát, mua chim cá phóng 


4632 


sanh, thí thực cho quỷ thần, tất cả các công đức chỉ ngài đều hồi hướng về Tịnh Độ. Ngài 
có trước tác 100 quyển Tông Cảnh Lục, chỉ rõ dị đồng của ba tông: Hoa Nghiêm, Pháp 
Hoa và Duy Thức. Đại sư lại soạn ra tập sách Vạn Thiện Đồng Quy, chỉ rõ về Pháp Môn 
Tịnh Độ. Đại sư lại thấy người đương thời còn đang bị phân vân, ngờ vực giữa Thiển 
Tông và Tịnh Độ, chưa biết phải tu môn nào để được kết quả chắc chắn, nên ngài làm 
bài kệ “Tứ Liệu Giản” để so sánh (see Tứ Liệu Giản). Niên hiệu Khai Bảo thứ 8, vào 
buổi sáng sớm ngày 26 tháng 2, ngài họp tứ chúng lên chánh điện đốt hương lễ Phật, lễ 
xong ngài đặn dò, khuyên bảo, sách tấn tứ chúng tinh tấn tu hành, rồi ngồi kiết già ngay 
ngắn trên pháp tòa mà viên tịch. Ngài thọ 72 tuổi. Tháp của sư được đặt trên núi Đại 
Bi—According to Most Venerable in The Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, 
Yen-Shou was the Sixth Patrlarch of Chinese Pureland Buddhism. His given name 1s 
Xung Huyền, his family name ¡is Wang. He was born ¡in Tsien-T?ang District. He first 
came to Zen Master Thúy Nham of Tsu-Ming region and asked to become a disciple. 
Next, he studied with Master T”ien-T°ai, the Naton”s Master, at T”ien-I”ai. There he 
realized the true nature or Buddha nature and his realization was recognized by the 
Nation”s Master. He often cultivated the “Dharma Flower Sutra”s Repentance Practices” 
at Kuo-Ch'ing Temple. One day while engaging in Zen Meditation, he saw 
Avalokitesvara Maha-Bodhisattva sprinkle droplets of holy water Into his mouth. From 
that point, he was able to explain, clarify, and elucidate the Buddha Dharma without 
limitation. Because of the residual vow 1n his former life, he was still uncertain whether 
he should choose Zen or Pureland to focus his practice. Thus, he came to the Zen 
Monastery founded by Zen Master Chih-I and prepared two prayer sticks: one was 
written “One Mind Zen Meditation,” and the other was written “Adorning the Pureland.” 
Next, he sincerely prostrated to the Triple Jewels, repented, and asked for protection and 
guidance. When he drew for the sticks, all seven times he drew the stick “Adorning the 
Pureland.” Thereafter, he devoted his time and energy to cultivate Pureland Buddhism 
diligently and vigorously with one mind. In the second year of Kiến-Long reign period of 
the Sung Dynasty, Emperor Wang-Chung-Y1 cordially invited him to be the headmaster 
at Yung-Ming Temple, honoring him with the tile Zen Master Enlightenment Wisdom. 
He lived there for fifteen years as he helped and guided 1,700 Bhiksus. He established 
praying periods, each day and night practicing 108 ways. Among these, fwo outstood as 
the most significant: Chanting a volume of Dharma Flower Sutra daily, and reciting 
Amitabha Buddha”s name 100,000 times daily. At night, when he sat on a great boulder to 
practice Buddha Recitation, people in the surrounding area would hear the enchanting 
sounds ofthe Dharma as well as the magnificence of the heavenly symphony playing. In 
his lifetime, he chanted the Dharma Flower Sutra thirteen thousand times. He often 
granted Bodhisattva Precepts to those who wished to mainfain. He also often purchased 
captive birds and fish to set them free, donated meals to deity, hungry ghosts, and 
demons. Wi¡th all the merits and virtues he obtained, he dedicated them to the Pureland 
praying to gain rebirth there. He wrote 100 texts called “Sung Ching Lu” to poïnt out 
similarities and differences of the three Dharma Doors: Avatamsaka, Dharma Flower and 
Mind Only or Zen School. He also authored a collection of Buddhist texts called “Wan 
Shan Tung Kwel.” Moreover, he also observed during that time, many Buddhists were 
skeptical and unclear about the differences between Zen and Pureland, not knowing 


Ù 


2) 


3) 


4) 


4633 


which tradition to practice to obfain guaranteed results; therefore, he wrote a poem 
entidled “Four Clarificatlons” to make comparisons. At the early morning hours of 
February 26” ¡n the eighth year of Khai Bảo reign period, he when to the prayer hall to 
light Incense to prostrate to the Buddha. Thereafter, he gathered the great assembly to 
1nsfruct and encourage them to cultivate diligently according to the teachings and then he 
sat In the lotus positlon on top of the Dharma throne and passed away Into Nirvana. He 
was 72 years old. His stupa was placed on “Great Compassion” Mountain. 


Trong thời Đại Sư Diên Thọ, người đời còn đang bị phân vân, ngờ vực giữa Thiền tông 
và Tịnh Độ, chưa biết phải tu môn nào để được kết quả chắc chắn, nên ngài Diên Thọ đã 
làm bài kệ TỨ LIỆU GIẢN để so sánh với Thiển Tông—During the time of Den Suu, 
many Buddhists were skeptical and unclear about the differences between Zen and 
Pureland, not knowing which tradition to practice to obtain guaranteed results; therefore, 
Den-Suu wrote a poem entitled “Four Clarifications” to make comparisons. 

Hữu Thiển Vô Tịnh Độ, thập nhân cửu thác lộ. Ấm cảnh nhược hiện tiền, miết nhĩ tùy 
tha khứ (Có Thiền không Tịnh Độ, mười người chín lạc đường. Ấm cảnh khi hiện ra, chớp 
mắt đi theo nó): Having Zen but not having Pureland, nine out of ten cultivators will be 
lost. When life images flash before death, In a split second, must follow that karma. 

Vô Thiển Hữu Tịnh Độ, vạn tu vạn nhơn khứ. Đản đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ 
(Không Thiển có Tịnh Độ, muôn tu muôn thoát khổ. Vãng sanh thấy Di Đà, lo gì không 
khai ngộ): Without Zen but having Pureland, thousand cultivators, thousand find 
liberation. Gain rebirth, witness Amitabha Buddha, what worry 1s there for not becoming 
awakened! 

Hữu Thiển Hữu Tịnh Độ, do như đái giác hỗ. Hiện thế vi nhân sư, lai sanh tác Phật Tổ 
(Có Thiền có Tịnh Độ, như thêm sừng mãnh hổ. Hiện đời làm thầy người, về sau thành 
Phật Tổ): Having Zen and having Pureland, is similar to giving horns to a tiger. Present 
life one wIll be the master of men; In the future one will become Buddha and Patriarch. 
Vô Thiển Vô Tịnh Độ, thiết sàng tinh đồng trụ. Vạn kiếp dữ Thiên sanh, một cá nhơn y 
hổ (Không Thiển không Tịnh Độ, giường sắt cột đồng lửa. Muôn kiếp lại ngàn đời, chẳng 
có nơi nương tựa): Without Zen and without Pureland, iron beds and copper poles awaIt. 
In tens and thousands of lifetimes, having nothing to lean on. 


(VI)Chiêu Khánh Tĩnh Thường— Tseng-Shang: Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong 


Liên Tông Thập Tam Tổ, Tỉnh Thường là vị Tổ thứ bẩy của Tịnh Độ Tông Trung Quốc. 
Ngài tự là Thứu Vi, người đời nhà Tống, con của họ Nhan ở quận Tiền Đường. Khi lên 
bảy tuổi, ngài gặp duyên lành xuất gia tu tập. Đến năm 17 tuổi đã thọ xong cụ túc giới. 
Trong niên hiệu Thuần Hòa, ngài về trụ trì tại chùa Chiêu Khánh. Vì mến vi phong của 
Lô Sơn, nên ngài tạo tượng Phật A Di Đà, kết hợp bạn sen, thành lập Liên Xả. Sau đó 
ngài lại chích máu tả phẩm “Tịnh Hạnh” trong kinh Hoa Nghiêm. Do nhân duyên ấy nên 
mới đổi tên Liên Xả thành là Tịnh Hạnh Xả. Các hàng sĩ phu có đến 120 người dự vào 
hội niệm Phật. Ngoài ra các hàng nam nữ thiện tín khác, số đông có đến hàng vạn, tất cả 
đều xưng là “Tịnh Hạnh Đệ Tử.” Trong đó có quan Tướng Quốc Vương Văn Đán làm hội 
thủ. Riêng phần Tỳ Kheo Tăng, đại sư độ được hơn 1.000 người, tất cả đều tu theo môn 
niệm Phật. Năm Thiên Hy thứ tư, ngày 12 tháng giêng. Theo thường khóa, đại sư ngồi 


4634 


kiết già niệm Phật. Giây phút sau đó, ngài bỗng nói to lên rằng: “Đức A Di Đà Thế Tôn 
đã đến.” Rồi ngài ngồi lặng yên mà thoát hóa. Ngài hưởng thọ 62 tuổi—According to 
Most Venerable Thích Thiền Tâm ¡in The Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, Sun- 
Shang was the Seventh Patrliarch of Chinese Pureland Buddhism. His given name was 
Thứu-VI, a son of the Nhan family of the Tsien-T”ang Disrict. He lived during the Sung 
Dynasty. When he turned seven, he encountered a blessed opportunity and left home to 
Join the order. When he was seventeen, he had completed the Bhiksu Precepts. During 
the Thuần Hòa regin period, he became headmaster of Chiêu-Khánh Temple. Because of 
his fondness for the past tradition at Mount Lu, he had a statue of the Amitabha Buddha 
sculpted and gathered fellow Pureland culuivators to form a Lotus Congregation. 
Thereafter, he pricked blood to use as ink to hand-write the “Pure Conducts” chapter of 
the Avatamsaka Sutra. Ultimately, this was the reason for the change of name from Lotus 
Congregatlion to Pure Conducts Congregation. There were a total of 120 superlorly 
educated and highly Iinfluential people who took part in this Buddha Recitation 
Congregation. Additionally, there were several thousand other virtuous and faithful men 
and women who called themselves “Pure-Conduct Disciples.” The leader among lay 
people was the high ranking Imperial magistrate, or Prime Minister Wang-Wen-Tan. 
Specifically as to the Bhiksus, the Great Master taught and guided more than 1,000 
monks, all of whom practiced Pureland Buddhism. In December of the fourth year of 
Tien-HIs reign period, as usual, the master sat In the lotus posiftion, engaging in Buddha 
Recitation. Moments thereafter, he suddenly said aloud: “Amitabha Buddha 1s here.” He 
then sat there In a perfect erect position and passed away Into Nirvana. He was 62 years 
old. 


(VIII) Vân Thê Châu Hoằng Liên Trì —Chu Hung Lien-ch°ih (Chou-Hung 1535-1616 AD): 
Châu Hoằng Đại Sư—Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Liên Tông Thập Tam 
Tổ, Châu Hoằng Đại Sư là vị Tổ thứ tám của Tịnh Độ Trung Quốc. Ngài tự là Phật Tuệ, 
hiệu Liên Trì. Người họ Trầm đời nhà Minh, quê ở quận Nhân Hòa tỉnh Hàng Châu. 
Năm 17 tuổi ngài đã được bổ nhậm làm chức Giáo Thọ, nổi tiếng là người học hạnh 
kiêm toàn. Láng giểng của ngài có một bà lão, mỗi ngày niệm Phật vài ba ngàn câu, lấy 
làm thường khóa. Nhân lúc rảnh rỗi ngài sang chơi, thấy thế mới hỏi duyên cớ, thì bà lão 
đáp rằng: “Ông nhà của tôi lúc sanh tiền chuyên lo niệm Phật, đến khi sắp chết, không 
đau bệnh chỉ cả mà trái lại còn vui vẻ vòng tay cáo biệt mọi người rồi mới qua đời. Do 
đó nên tôi biết công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn.” Ngài nghe xong rất lấy làm 
cảm động. Từ đó luôn để ý đến pháp môn Tịnh Độ, ngài lại còn viết thêm bốn chữ 
“Sống Chết Việc Lớn” dán vào nơi vách đầu nằm để tự răn nhắc. Năm 30 tuổi ngài xuất 
gia. Sau khi xuất gia xong, ngài đi du phương tham học đạo pháp nơi các bậc cao Tăng. 
Cuối cùng ngài đến học đạo với Ngài Tiếu Nham Nguyệt Tâm Thiền Sư. Ngài tham cứu 
câu “Niệm Phật Là Ai.” Một hôm đang đi và tham cứu, bỗng ngài chợt tỉnh ngộ, liền làm 
bài kệ rằng: 

“Hai chục năm qua việc đáng nghi, 
Ngoài ba ngàn dậm gặp sao kỳ. 

Đốt hương, liệng kích dường như mộng, 
Ma, Phật tranh suông: Thị lẫn phi.” 


4635 


Năm Long Khánh thứ 5, đại sư đi khất thực ngang qua miền Vân Thê, thấy cảnh nước 
non cực kỳ u nhã, nên ngài quyết ý cất am ở tu. Trong núi ấy có nhiều cọp, ngài mới 
hành pháp Du Già Thí Thực, từ đó cọp beo cùng các loài thú dữ đều không còn quấy hại 
dân cư trong vùng nữa. Mấy năm sau, gặp lúc nắng hạn lâu ngày, suối cạn, đồng khô, 
mùa màng thất bát nên dân cư quanh vùng đến nơi am của ngài xin ngài cầu mưa. Ngài 
đáp: “Tôi chỉ biết có niệm Phật mà thôi chớ không có tài chi khác.” Mọi người vẫn cố 
nài thỉnh xin ngài từ bi. Đại sư cảm lòng thành của dân chúng nên ngài bước ra khỏi thảo 
am, gõ mõ và đi dọc theo bờ ruộng mà niệm Phật. Bước chân của ngài đi đến đâu thì 
mưa lớn rơi theo đến đó. Dân chúng vui mừng, kính đức, cùng nhau hiệp sức xây điện, 
cất chùa. Tăng chúng khắp nơi lần lượt hướng về, không bao lâu chỗ ấy trở thành một 
cảnh tòng lâm trang nghiêm, thanh tịnh. Đại sư tuy tổ ngộ thiển cơ, song vì thấy căn lực 
của con người thời mạt pháp yếu kém, kẻ nói lý thời nhiều, song chứng ngộ được lý thì 
rất ít. Vì muốn lợi mình lợi người, nên ngài chủ trương hoằng dương Tịnh Độ, cực lực bác 
bỏ “Cuồng Thiền.” Bộ sách Phật Thuyết A Di Đà Kinh Sớ Sao do ngài trước tác, dung 
hòa cả sự lẫn lý, gồm nhiếp khắp ba căn, trong đó lời ngài dẫn giải rất uyên áo. Trước 
kia các bậc tôn đức trong Phật giáo, tuy là hoằng tuyên Tịnh Độ, song vẫn không bỏ 
Thiển Tông. Đến phiên đại sư là người được chánh truyền tâm ấn từ nơi ngài Tiếu Nham 
Thiển Sư thuộc dòng Lâm Tế, mà lại chỉ chuyên môn hoằng dương về Tịnh Độ. Vì thế 
cho nên các nhà Thiền học đương thời rất không bằng lòng. Bình thường đại sư cũng tu 
thêm các công đức, phước lành khác để phụ trợ cho tịnh nghiệp của mình. Ngài cũng 
truyền trao giới pháp Sa Di, Tỳ Kheo, Bồ Tát, Ngũ giới, Bát giới, Thập giới, và khai ao 
phóng sanh. Ngoài ra, ngài lại thẩm định nghi thức “Thủy Lục Trai Đàn” (cúng vong trên 
bờ và vớt vong dưới sông), Hành Pháp Du Già để cứu khổ u minh, truyền bá văn Giới Sát 
(khuyên không nên sát sanh), khuyên người cải ác, quy hóa, làm lành rất nhiều. Ngài 
cũng dùng những bài kệ cảnh tỉnh thế nhân và khuyến hóa người người thức tỉnh, hồi đầu 
tu niệm. Năm Vạn Lịch thứ 40, cuối tháng sáu, đại sư vào thành từ biệt các đệ tử và 
những người cố cựu, nói rằng: “Tôi sắp đi nơi khác.” Nói xong ngài trở về chùa thiết tiệc 
trà từ giả đại chúng. Mọi người không ai hiểu là duyên cớ gì. Đến chiều ngày mùng một 
tháng bẩy, ngài vào Tăng đường bảo đại chúng: “Mai nầy tôi sẽ đi.” Qua chiều hôm sau, 
đại sư kêu mệt rồi vào trong tư thất ngồi kiết già nhắm mắt. Chư Tăng và các đệ tử tại 
gia cùng những người cố cựu trong thành đều hội đến chung quanh. Ngài mở mắt ra nhìn 
mọi người rồi nói rằng: “Các vị nên chân thật niệm Phật, đừng làm điều chi khác lạ cả, 
và chớ phá hoại quy củ của tôi.” Nói xong, ngài hướng mắt về Tây, chắp tay niệm Phật 
mà qua đời. Ngài hưởng thọ 81 tuổi—According to Most Venerable Thích Thiển Tâm in 
The Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, Chou-Hung was the Eighth Patriarch of 
Chinese Pureland Buddhism. His self-given name was Buddha'*s Wisdom and his 
Dharma name was Lien-Chih. He was a son of the Trầm family of the Nhân Hòa District, 
Heng-Chou Province. He lived during the Ming Dynasty. When he turned seventeen, he 
was already appointed as a teacher and was renowned for being a complete person 
having both virtues and talents. One of his neighbors was an elderly woman who 
practiced Buddha Recifation, reciting up to several thousand times a day as her dally 
ritual. Seeing this, he asked the woman for a reason, and he was told: “When my husband 
was alive he practiced Buddha Recitation regularly; when nearing death, he was not sIck 
or anything; In contrast, he seemed happy and at peace as he placed his palms together to 


4636 


bịd a final farewell to everyone before passing away. For this reason, I know the virtues 
and merits of practicing Buddha Recitation are unfathomable.” After hearing this, he was 
greatly touched. From that time, he often paid attention to the Pureland Dharma Door. 
Moreover, he also wrote these four words “Life and Death 1s a Great Matter” and pinned 
them on the walls, table, headboard, etc, in order to remind himself. When he turned 
thirty, he was ordained and became a Bhiksu. After completing the ceremony, he 
traveled abroad to learn the Buddha-Dharma from well-known, highly respected and 
virtuous Buddhist Masters. Eventually, he came to learn Buddhism with Zen Master Tiếu 
Nham Nguyệt Tâm to examine and Investigate fully the meanings behind the question 
“Who Is Buddha?” One day, while walking and pondering deeply, he suddenly awakened 
and Iimmediately composed this poem: 

“[wenty years with one persisting doubt, 

Beyond three thousand miles encounfters a star 

Light Incense throws away all illusions, 

Devil, Buddha whos better 1s Just a futile discussion. 
In the fifth year of the Lung-Hsing reign period, while traveling as a mendicant monk In 
Wen-HIs region, he saw how utterly serene mountainous area was and decided to build a 
temple there. In that mountain, there were many tigers so he began feeding them. From 
that time, the tigers and other predators In the region no longer harmed or disturbed local 
residents as they had done In the past. Several years later, the region had a long drought, 
creeks and farming fields dried up. With the severe climate changes, no crops could be 
planted. Eventually, the local residents came to the Great Master”s cottage and asked him 
to “Pray For Rain.” He replied: “I only know how to recite Buddha”s name, otherwise I 
have no other talent or ability.” Everyone continued to plead with the Great Master to 
please have compassion and being sympathetic to their sincere prayers, he came out Of 
his small shrine with a gong in his hand. As he followed the perimeter of the fields to 
begin chanting Buddha”s name, with each step the Great Master took great rain followed 
1mmediately behind him. The people were overJoiced and greatly admired and respected 
his virtues. As a mean to demonstrate their gratitude and appreciation, the communIty 
collaborated to built a temple for him. Gradually, the Sangha from everywhere began 
gathering there, and before long, the area had become a pure, peaceful and adorning 
Congregation. Despite already being awakened to and fully penetrating Zen teachings, 
when the Great Master examined carefully, he observed: “The cultivated capacity and 
will power of people In the Dharma Ending Age 1s weak and deficient. Those who speak 
of Theory are in abundance but those who actually attain and realize Theory are 
extremely rare.” Because he wished to benefit both himself and others, the Great Master 
advocated and propagated Pureland Buddhism and obJected strongly to “Mad Zen.” The 
volume “Commentary on Buddha Speaks of Amitabha Sutra” was written by him as he 
harmonized both practice and theory including all three cultivated levels. The teachings 
withim it were deep and penetrating. In earlier times, although many of the highly 
virtuous Buddhist Masters propagated Pureland Buddhism, they still dịd not abandon Zen 
practices. However, once the Great Master assumed the leadership position of the Lin- 
Chi Zen Tradition, when he had fully attained is theoretical teaching from Zen Master 
Tiếu Nhâm, he focused and limited his propagation by teaching only Pureland. For this 


4637 


reason, Zen scholars of the day were quite discontented with him. Usually, the Great 
Master also cultivated additional virtuous and meritorious practices to support karma of 
purity. He also granted and gave Dharma precepts to Buddhists for them to maintain from 
Hive Precepts, Eipht Precepts, Ten Precepts to Sramanera Precepts, Bhiksu 
PreceptsBodhisattva Precepts. He also built ponds to free aquatic animals. Additionally, 
the Great Master performed various religIous ceremonies to donate food to spirits on land 
and to rescue spirits who had died in the water. He also wrote the practicing the Dharma 
“Food Giving” to aid those suffering in the Under World by reciting certain mantras, 
propagating dharma speeches on the non-killing precept to encourage Buddhists to avoid 
kiling, murdering and destroying any living creatures, encouraging many others to 
change and overcome their wicked ways and to pracftice goodness and virtues. Aside 
from various propagation and dharma teaching practices, the Great Master often used 
Varilous poems to đisillusioned and help guide people so they would become awakened 
and atone for their actions, taking the cultivatd path, etc. Toward the end of June In the 
fortieth year of Wen-Hsing reign period, the Great Master came Into the city to bịd 
farewell to his disciples as well s people he had known for a great many years. He told 
them: “I will soon øo to another place.” He then returned to his temple to have a tea party 
to bid farewell to his assembly. No one understood what he was doing. Then on the 
evening of the first of July, he came to the meeting room for the Sangha and told the 
great assembly: “I[ am leaving tomorrow.” Then, during the evening of the next day, he 
said he was tired and went to his room, closed his eyes and sat down In meditation. The 
Bhiksus and lay Buddhists, as well as his long time acquaintances ¡in the city all gathered 
around him. He opened his eyes and said: “All of you need to practice Buddha Recitation 
sincerely and genuinely, don”t do anything different, and don't destroy the tradition I 
have established.” After speaking, he turned to face the West and then put his palms 
together to recite Buddha”s name as he passed away. He was 81 years old. 


(IX)Trí Húc Ngẫu Ích— Chu-Rut Ou-I (1599-1655 AD): Trí Húc Đại Sư—Theo Hòa Thượng 
Thích Thiển Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ, Trí Húc Đại Sư tự là Ngẫu Ích, người 
đời nhà Thanh, con của họ Chung, quê ở Ngô Huyện. Thân phụ ngài thọ trì chú Đại Bi 
và Bạch Y, mộng thấy Đức Quán Thế Âm trao cho một đứa bé, sau đó mới sanh ra ngài. 
Thuở niên thiếu ngài theo Nho học, đã từng viết sách bài báng đạo Phật. Sau nhân xem 
được bộ sách “Trúc Song Tùy Bút Lục” của Liên Trì Đại Sư (Tổ thứ § của Tịnh Độ 
Trung Hoa), liền tỉnh ngộ, đốt bổ cuốn sách của mình đã viết đi. Năm hai mươi tuổi, ngài 
học Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, nhờ đó mà phát ý xuất trân, mỗi ngày hằng luôn nệm 
Phật. Niên hiệu Thiên Khải năm đầu, ngài được 24 tuổi, sau khi nghe một Pháp Sư giảng 
kinh bỗng phát nghi tình, dụng công tham cứu. Ít lâu sau, được tỏ ngộ, liễn đóng cửa nhập 
thất ở Ngô Giang. Thời kỳ ấy ngài đau nặng, mới quyết chí niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. 
Sau khi bệnh vừa dứt, ngài liền kiết đàn trì chú vãng sanh một thất, đốt ba liều hương nơi 
cánh tay, thệ nguyện phát lòng Bồ Đề, cầu sanh Cực Lạc để mau chứng tròn đạo quả, 
sớm độ chúng sanh. Về sau Đại sư từng trụ trì các nơi như Ôn Lăng, Chương Châu, Thạch 
Thành, Thánh Khê, Trường Thủy, Tân An, rộng truyển giáo pháp Thiên Thai và môn 
niệm Phật. Thời bấy giờ, những nhà tu thiển ở các nơi, phần đông đều cho rằng pháp 
môn Tịnh Độ là quyển giáo, cho nên mỗi khi gặp người niệm Phật thì dạy họ nên tham 


4638 


cứu quán tưởng. Riêng đại sư lại nhận định ra pháp “Trì Danh Niệm Phật” chính là môn 
“Tâm Tông Viên Đốn.” Có ông Trác Tả Xa là một cư sĩ tu Thiền, từng đem những huyển 
lý bên Thiển gạn hỏi Tịnh Độ, ngài đều trả lời một cách thích đáng cả. Sau đó đại sư về 
ẩn tu ở núi Linh Phong. Bình thường, đại sư thường khai thị rằng pháp môn Niệm Phật 
không có chỉ lạ kỳ đặc biệt cả, chỉ có một yếu điểm quan trọng duy nhất là Tín Hạnh 
Nguyện (see Tín Hạnh Nguyện In Chapter 29 and Tam Tụ Tịnh Giới in Chapter 154). 
Vào cuối mùa Đông năm Thuận Trị thứ 11, đại sư cảm chút bệnh nhẹ. Ngài di chúc lại 
mọi việc và đặn đò các đệ tử rằng: “Sau khi ta thị tịch, các ngươi làm lễ trà tỳ xong rồi 
phải tán xương cho nhuyễn, trộn chung với bột, hòa thành viên, đem chia thí cho các loài 
cá chim, để kết duyên Tịnh Độ với chúng. Sang đầu năm, vào ngày 21 tháng giêng, đại 
sư dậy sớm, sắc diện tươi khỏe như người không bệnh. Đến đúng ngọ, ngài ngồi thẳng 
trên giường mà thị tịch, thọ được 57 tuổi——According to Most Venerable Thích Thiển 
Tâm in The Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, Great Venerable Master Chu- 
Rut's self-given name was Ou-lI. He was born to the Chung Family from Wu-Hslen 
region. He lived during the Tang Dynasty. His father had often practiced reciting the 
Great Compassionate and Pure White Robe mantras. In a dream, his father saw 
Avalokitesvara Bodhisattva handing him a young child. Thereafter, the Great Master was 
born. During his youth, he was a student of Confuclanism and wrote books derading 
Buddhism. After he read the series “Irúc Song Tùy Bút Lục” written by Great Master 
Liên-Ch”ih (Eighth Pureland Patriarch), he was awakened Immediately and burned the 
books he had written before. When he was twenty years old, he began studying the 
“Great Vows of Ksitigarbha Sutra” and as a result he developed the Intention of 
abandoning the secular life to Join the order, and he practiced Buddha Recitation 
throughout each day. In the first year of T”ien-Ksi reign period, he was twenty-four years 
old. After he heard a Dharma Master teaching and explaining the Sutra, he suddenly 
began to have doubts and immediately Investigated and researched more Buddhist 
teachings to find answers for his skepticism. Not long after, he was awakened, he 
Immediately went Into retreat in the Wu-Jiang region. During this period, he was quite 1ll 
and became determined to practce Buddha Recitation praying to gain rebirth in the 
Pureland. As soon as he was cured, he went into a retreat for one week to practice 
reciting the Gaining Rebirth Mantra. He then burned three incenses Into his arm vowing 
to cultivate for the Bodhi Mind, praying to gain rebirth to the Ulimate Bliss World to 
attain quickly the Ultimate Enlightenment and be able to help save sentient beings as 
soon as possible. He became abbot of various temples Including On-Lang, Shing-Chou, 
Su-Sheng, Hsing-Ksi, Ch*ang-Tsuy, and Hsing-An, as he taught widely the teachings of 
Tien-T”ai Zen and Buddha Recitaton or Pureland Buddhism. During this period, the 
maJority of those cultivating Zen assumed the Pureland Dharma Door to be a dependent 
doctrine. Therefore, each trne meeting cultivators who practiced Buddha Recitation, Zen 
practitioners would tell them to examine and Iinvestigate the word “Contemplation.” Only 
the Great Master accepted the Dharma practice of “Reciting the Buddhaˆs Name” as the 
path of “Ultimate Perfection.” A lay Buddhist who practiced Zen during that time, named 
Trác-Tả-Xa. He often borrowed the marvelous and magnificent Zen theories to ask the 
Great Master about Pureland teachings; each time, the Great Master answered those 
questlions most satisfactorlly. Thereafter, the Great Master retired to the Ling-Feng 


4639 


Mountain. Regularly, he often taught: “There I1sn't anything extraordinary or unusual 
about Buddha Recttation, 1t has only these Important points “Deep Faith, Sincere Vow, 
and Diligent Practice.” At the end of the winter of the eleventh year of Thuận- TTỊ reign 
period, the Great Master had a minor Illness. He resigned from all his positions and 
responsibiliies and Instructed his disciples: “After I pass away and following my 
cremation, mix my ashes with flour and roll them Into little balls, and then divided them 
up to make donations to different kinds of birds and fish, in order to establish and form 
Pureland connections for them. In the beginning of the year of the 21th of January, the 
Great Master woke up early, appearing full of vitality like a healthy person. At noon 
time, he sat in the lotus position on his bed, facing the West, put his palms together, 
reciting Buddha”s name to pass away. He was 57 years old. 


(X) Phổ Nhãn Hành Sách Triệu Lưu— Hsing-She Tsao Liu: Hành Sách Đại Sư—Theo Hòa 
Thượng Thích Thiền Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ, Hành Sách đại sư, tự là Triệt 
Lưu, người đời nhà Thanh. Ngài là con của ông Tưởng Toàn Xương, một bậc lão nho ở 
vùng Nghi Hưng. Thân phụ của ngài là bạn ngoài đời của Hòa Thượng Thanh Đức, tức là 
Ngài Hám Sơn Đại Sư. Niên hiệu Thiên Khải thứ 6, sau khi Hám Sơn Đại Sư thị tịch 
được ba năm, một đêm nọ ông Tưởng Toàn Xương mộng thấy Hám Sơn đi vào nhà của 
mình. Cũng trong đêm ấy. Hành Sách Đại sư được sanh ra đời. Nhân đó, ngài được thân 
phụ đặt cho ngoại hiệu là Hám Mộng (Mộng thấy Hám Sơn). Đến khi khôn lớn, thân phụ 
thân mẫu kế tiếp qua đời. Ngài thương cảm sự thế vô thường, nên có ý niệm thoát tục. 
Năm hai mươi ba tuổi, ngài thế phát xuất gia với Hòa Thượng Nhược Am ở chùa Lý An. 
Suốt năm năm dài, ngài tu hành tinh tấn, không hề đặt lưng xuống nằm, do đó ngài được 
tổ suốt nguồn chơn, ngộ vào pháp tánh. Sau khi Nhược Am Hòa Thượng thị tịch. Ngài 
qua trụ trì chùa Báo Ân. Thời gian nây ngài được bạn đồng tham (bạn cùng tu) là Tức An 
Thiển Sư khuyên tu Tịnh Độ. Kế đó ngài lại được gặp Tiểu Thạch Pháp Sư hướng dẫn về 
Thiên Thai Giáo Quán, và sau đó ngài lại cùng với Tiểu Thạch Pháp Sư đồng nhập thất 
tu môn Pháp Hoa Tam Muội. Nhờ đó mà trí huệ huân tu từ kiếp trước của ngài khai phát, 
ngộ suốt đến cốt tủy của Thai Giáo. Niên hiệu Khang Hy thứ 2, ngài cất am ở núi Pháp 
Hoa, bên bờ sông Tây Khê tại Hàng Châu, chuyên tu Tịnh Độ. Nhân đó đặt tên chỗ ở 
của mình là Liên Phụ Am. Đến năm Khang Hy thứ 9, ngài về trụ trì chùa Phổ Nhân ở 
Ngư Sơn, đề xướng thành lập Liên Xả. Học giả các nơi hưởng quy tụ về rất đông. Ngài 
trụ trì tại chùa Phổ Nhân được 13 năm. Niên hiệu Khang Hy thứ 21, ngày mồng 9 tháng 
7, ngài thị tịch, thọ được 55 tuổi—According to Most Venerable Thích Thiển Tâm in The 
Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, Great Venerable Master Hsing-She”s self- 
given name 1s Che-Liu. He was the son of Mr. Tuong-Toan-Xuong, an elderly 
Confucianist in the Nghị Hưng region. The Grat Master lived during the Ch"ing Dynasty. 
His father was the worldly friend of Great Master Đức Thanh, also known as Gretfa 
Master Hám Sơn. In the sixth year of the T”ien-Ksi reign period, three years after Great 
Master Hám Sơn had passed away, one night while dreaming Mr. Toan Xương saw Great 
Master Hám Sơn come Into his home. It was also during that night the Great Master 
Hsing-She was born. Given this circumstance, he was given the nickname Hám 
Dreaming. When he had grown up, both his parents passed away. He had a deep sadness 
for the Impermanence of life; thus, he had the thought of abandoning the worldly life to 


4640 


take a religlous path. In his twenty-third year; the Great Master shaved his head to Join 
the order with Great Master Nhược Am at Lý An Temple. After year long, he cultivated 
diligently, never once lying down on his back; thus, he gained a deep understanding of 
the truths, penetrated the teachings and became awakened to the Dharma Nature. After 
Great Master Nhược Am passed away, he went to the Báo Ân Temple to assume the 
Headmaster position. During this period, he befriended a fellow cultivator, Zen Master 
Túc An, who encouraged him to practice Pureland Buddhism as the two studied and 
examined Buddhism. Thereafter, he met Dharma Master Tiểu Thạch who guided him to 
examine “[”Ien-Tai Zen Meditation” and eventually, both of them retreated to practice 
the Dharma Door of Dharma Flower Samadhi (Lotus Samadhi). For this reason, hs 
wisdom of former lives began to blossom and he was able to penetrate into the root and 
core of the T”ien-T”ai" Doctrine. The second year of the Khánh-Hỷ reign period, he built 
a small temple at the Dharma Flower Mountain, on the bank of Tây Khê River at the 
Heng-Chou region to focus his practice on Pureland Buddhism. Then in the ninth year of 
the Khánh Hỷ reign period, he came down the mountain to assume the headmaster 
position at Phổ Nhân Temple at Wu-Tai-Shan region and initiated the building of the 
Lotus Mandala. Scholars and Intellectuals from everywhere began to gather to cultivate 
in a great number. He held the headmaster position at Phổ Nhân Temple for thirteen 
years. On July 9” of the twenty-first year of the Khang-Hy reign period, he gained 
rebirth. He was 55 years old. 


(XUTiên Lâm Thúc Hiền Tĩnh Am—Tseng-an: Thiệt Hiền Đại Sư: Sua-Sen—Theo Hòa 
Thượng Thích Thiển Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ, Thiệt Hiền Đại Sư tự là Tự Tế, 
hiệu là Tỉnh Am, con nhà họ Thời ở đất Thường Thục. Ngài sống vào đời nhà Thanh. 
Ngay từ khi còn bé, ngài đã không ăn cá thịt. Sau khi xuất gia, ngài tham cứu câu “Phật 
Là Ai?” Ngài được tỉnh ngộ và nói rằng: “Tôi đã tỉnh giấc mơ.” Kế tiếp, ngài đóng cửa 
thất ba năm ở chùa Chân Tịch. Ban ngày duyệt tam tạng kinh điển, ban đêm chuyên trì 
Phật hiệu. Sau khi ra thất, ngài đến Mậu Sơn lễ xá lợi tháp A Dục Vương. Nhằm ngày 
Phật nhập Niết Bàn, ngài họp chúng, sắm lễ cúng dường, rồi đốt ngón tay trước tượng 
Phật, phát bốn mươi tám lời nguyện. Lúc ấy cảm được xá lợi Phật phóng ánh quang minh 
rực rỡ. Trong phần giáo chúng, ngài thường dạy rằng: “Một chữ nguyện bao gồm cả Tín 
và Hạnh (see Tín Hạnh Nguyên, and Lục Tín in Chapter 29). Lúc lớn tuổi, ngài về trụ trì 
tại chùa Phạm Thiên, còn gọi là chùa Tiên Lâm ở Hàng Châu. Năm Ung Chánh thứ bảy, 
ngài thành lập Liên Xả, làm văn phát thệ giữa đại chúng, lấy tôn chỉ “Trọn đời tinh tấn 
tu Tịnh nghiệp làm kỳ hạn.” Ngài chia khóa tu hằng ngày ra làm “Hai mươi phần trì 
danh,” “Chín phần quán tưởng,” và một phần lễ sám” cho đại chúng nương theo đó mà tu 
tập. Có nhà tu Thiển hỏi về đường lối quan yếu của pháp môn Niệm Phật, ngài liền dùng 
lời kệ khai thị rằng: 

“Một câu A Di Đà, 

Là việc đầu công án. 

Không thương lượng chi khác, 
Thẳng ngay liền quyết đoán. 


Ví như đống lửa lớn, 


Nhảy vào liền cháy tan. 
Lại như gươm Thái A (bảo kiếm) 
Xông vào liền đứt đoạn. 


Sáu chữ gồm nhiếp thâu, 
Tám muôn tư pháp tạng. 
Một câu giải quyết xong, 
Ngàn bảy trăm công án. 


Mặc ai không thích nghe, 

Ta tự tâm-tâm niệm. 

Xin chớ có nhiều lời, 

Giữ một lòng không loạn.” 
Niên hiệu Ung Chánh thứ 11, ngày mồng 8 tháng 12 âm lịch, ngài bảo đại chúng rằng: 
“Tháng tư sang năm ta sẽ đi xa.” Rồi ngài đóng cửa thất, mỗi ngày niệm 100.000 câu 
Phật hiệu. Sang năm, ngày 12 tháng 4, ngài bảo cùng với các môn đổ rằng: “Từ đầu 
tháng đến nay ta đã hai lần thấy “Tây Phương Tam Thánh,” chắc là đến lúc vãng sanh. 
Nói xong, liền làm bài kệ từ giã đại chúng. Qua hôm sau ngày 13 tháng 4, ngài không ăn 
uống, cứ nhắm mắt ngôi thẳng. Đến canh năm, ngài tắm rửa, thay y hậu. Bữa ấy, nhằm 
14, gần giờ ngọ, ngài ngồi nhắm mắt, day mặt về phương Tây, yên lặng. Hàng đạo tục 
khắp nơi nghe tin, hội về đông như chợ. Đại sư bỗng mở mắt ra, nói: “Tôi về Cực Lạc, 
không bao lâu sẽ trở lại. Thoát ly sống chết là việc lớn, mỗi người nên cố gắng thanh tịnh 
niệm Phật.” Dặn dò xong, ngài chắp tay, xướng hồng danh A Di Đà Phật rồi thị tịch. Ngài 
hưởng dương 49 tuổi—According to Most Venerable Thích Thiền Tâm in The Thirteen 
Patriarchs of Pureland Buddhism, Great Master Sua-Sen, the Eleventh Patriarch of 
Chinese Pureland Buddhism. His self-given name was Tự-Tế and he was also known as 
Hsing-An. He was a son of the Thời Family of the Thường-Thục region. He lived during 
the Ch'ing Dynasty. Even as an Infant, he never ate fish or meat. After taking the 
religIous path, he examined the concept “Who 1s Buddha?” Once he became awakened, 
he said: “I have awakened from a dream.” Thereafter, he went Into a three-year retreat at 
Chân Tịch Temple. During the day he studied and examined the Tripitaka, and at night 
he engaged in Buddha recitation. After coming out of his retreat, he went to Mậu Sơn to 
worship the Cari at a pagoda called AJatasatrou. On the Memorial Day of the Buddha 
entering Maha-NIrvana, he had a great gathering of Buddhists to worship and to make 
offerings. Thereafter, he burned a finger before the Buddha' statue and made forty-eight 
great vows. At that moment his action led the CarI to emit bright lights. While guiding hs 
disciples, he often taught: “he single word Vow encompasses both Faith and Practice.” 
On December 8”, lunar year, of the eleventh year of Ung-Chánh reign period, he told the 
great assembly: “In April of next year, l will go far away.” Thereafter, he went Into 
retreat, đaily reciting Buddha's name one hundred thousand times. On April 12” of the 
following year, he told his disciples: “From the beginning of the month until now, on two 
Separate occasions [ have seen Three Saints of the Western Pureland, perhaps my time to 
gain rebirth 1s near.” After speaking, he composed a poem to bịd farewell to the great 
assembly. Next day, April 13”, he did not eat or drink, but continued to sit straight with 


4642 


his eyes closed. Then at five In the morning, he bathed and cleaned himself and changed 
his robe. On that day, the 14”, nearing the noon hour, he sat with his eyes closed 
peacefully facing the Western direction. Hearing this news, religious rank and lay 
Buddhists from everywhere gathered in great numbers. The Great Master suddenly 
opened his eyes and said: “Ïm going to the Ulimate Bliss World, it wIll not be long 
before I shall return. Finding liberation from life and death 1s a very Important matter, 
everyone must be diligent in reciting Buddha peacefully and purely.” After giving this 
Instruction, he put his palms together, chanted the virtuous name Amitabha Buddha and 
then took his last breath. He was only 49 years old. 


(XII)Từ Phúc Tế Tĩnh Triệt Ngộ—Chi-Sun Tz°ie-Wu: Tế Tỉnh Đại Sư—Theo Hòa Thượng 
Thích Thiển Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ, Tế Tỉnh Đại Sư là vị Tổ thứ 12 của 
Tịnh Độ Tông Trung Hoa. Ngài tự là Triệt Ngộ, hiệu Nạp Đường, con nhà họ Mã ở 
huyện Phong Nhuận. Người đời nhà Thanh. Thuở còn bé, ngài đã thông thuộc kinh sử. 
Sau khi xuất gia, lại đi tham học các nơi, rộng suốt hai tông Tánh và Tướng. Chỗ sở đắc 
của ngài là môn Thập Thừa Tam Quán của Kinh Pháp Hoa. Kế đó, ngài lại tham phỏng 
với Thiền Sư Tụy Như Thuần ở Quảng Thông, tổ ngộ thấu suốt, được đắc truyền “Tâm 
Pháp Ấn.” Sau khi Thuần Sư về an dưỡng nơi chùa Vạn Thọ, thì ngài lên kế nhiệm ở 
Quảng Thông, sách tiến hàng hậu lai tu học, tông phong rất thạnh. Bình nhựt, ngài 
thường bảo rằng: “Ngài Vĩnh Minh nguyên là bậc Tông Tượng trong chốn Thiển Môn mà 
còn quy tầm về Tịnh Độ thay. Huống chỉ nay là thời kỳ mạt pháp, chúng ta lại càng phải 
nên tuân theo hơn nữa.” Do đó nên ngài chuyên tu tịnh nghiệp, chủ trương liên tông. Mỗi 
ngày đại sư hạn chế thời gian dạy chúng hoặc tiếp khách nội trong khoảng một cây 
hương mà thôi, ngoài ra chỉ chuyên tâm niệm Phật. Đại sư thường dạy rằng: 

“Thật vì Sanh Tử, 

Phát lòng Bồ Đề. 

Dùng Tín, Nguyện sâu, 

Trì danh hiệu Phật.” 
Mười sáu chữ nầy chính là cương tông của pháp môn Tịnh Độ vậy. Niên hiệu Gia Khánh 
thứ 15, vào tháng hai, đại sư dự biết trước ngày lâm chung chẳng còn bao xa, nên đi từ 
giả những người ngoại hộ (những người lo việc cơm nước cho chư Tăng) mà căn dặn 
rằng: “Duyên hư huyễn chẳng bên lâu, giờ sống thừa nên hối tiếc. Các vị nên cố gắng 
niệm Phật, ắt ngày kia sẽ cùng gặp nhau nơi cõi Liên Bang. Đến ngày mồng hai tháng 
chạp, đại sư cảm chút bệnh nhẹ. Khi ngài đang ngồi chí tâm niệm Phật, bỗng thấy có vô 
số tràng phan, bảo cái từ phương Tây bay tới, liền nhìn các môn đỗ mà nói rằng: “Cảnh 
Tịnh Độ đã hiện, ta sắp về cõi Tây Phương.” Nói xong bảo đại chúng luân phiên nhau trợ 
niệm. Sang ngày 17, vào giờ Thân, ngài nói với đại chúng rằng: “Hôm qua tôi thấy ba vị 
Đại Sĩ Văn Thù, Quán Âm, và Thế Chí Bồ Tát quang lâm đến. Hiện giờ lại được Đức 
Phật tự thân tiếp dẫn nữa. Tôi đi đây!” Đại chúng nghe nói niệm Phật càng thêm chí 
thiết. Đại sư ngồi thẳng, chắp tay hướng về Tây, bảo: “Xưng một câu hồng danh, thấy 
một phần tướng hảo.” Dứt lời, ngài kiết ấn mà thị tịch. Lúc ấy tất cả đại chúng đều nghe 
được mùi hương lạ ngạt ngào, bay tỏa khắp nơi. Quan tài của ngài để hở nấp bẩy ngày 
mà dung sắc vẫn tươi y như lúc sống. Lúc trà tỳ, được hơn 100 hạt xá lợi màu sắc sáng 
chói lóng lánh. Đại sư hưởng thọ 70 tuổi, Tăng lạp 49 —According to Most Venerable 





4643 


Thích Thiển Tâm ¡in The Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, Great Master Chi- 
Sun was the twelfth Patriarch of Chinese Pureland Buddhism. His self-given name was 
Ch'e-Wu with Dharma name Nạp Đường. His family name was Mã from Phong Nhuận 
district. He lived during the Ch'ing Dynasty. From childhood he already mastered the 
sutra teachings. After being ordained as a Bhiksu, he travelled abroad to learn more 
about Buddhism and broadly learned both schools of Theory and Practice. The Dharma 
Door he penetrated most deeply was the ““Ien Vehicles and the Three Ways of Spiritual 
Penetration” taught in the Dharma Flower Sutra. Next, he studied with Zen Master Tụy 
Như Thuần in the Quang Thông region. He became awakened and attained 
enlightenment as he received approval from his master for fully grasping the essence of 
this particular Zen Tradition. Therefore, after Master Thuần retired to the Ten-Thousand 
Life Temple, he assumed the headmaster position to guide Buddhists of the future 
generations to learn and to cultivate Buddhism. Under his direction, this Zen tradition 
flourished. Each day the Great Master often said: "Originally Great Master Yung-Ming, 
the Sixth Patriarch of Chinese Pureland Buddhism, was a highly imporfant figure In Zen 
Buddhism and yet, eventually, he turned to Pureland. In this Dharma Ending Age, 1t has 
become even more necessary for us to follow this path. Thus, he began to focus on 
cultivating pure karma mainly practicing the Lotus School Pureland Buddhism. Each day 
he limited the amount of time he taught his disciples or visited with guests to 
approximately the time 1t takes for an Incense stick to burn. Otherwise, he focused his 
time to practice Buddha Recttation. He often taught: 

“Because of Life-Death, 

Develop the Bodhi Mind, 

Use Faith, deep Vow, 

Maintain Rectting Buddha*s Name.” 
These sixteen words define the essence of the Pureland Dharma Door. During February 
of the fifteenth year of the Gia Khánh reign period, he realized the day of his death was 
near. He went and bade farewell to all those who had supported him on his cultivated 
path advising them: “LIfe”s destinies are like 1llusions and so fleeting. Treasure the time 
you have left and give your best efforts to practice Buddha Recitation; perhaps one day 
we will meet again in the Lotus Pureland.” Then on December 12” of that year, he came 
down with a minor illness. As he sat In single-minded Buddha Recitation, he suddenly 
saw Infinite numbers of long flowing flags and heavenly parasols from the West flyIing 
toward him; he looked at his disciples and said: “The Pureland Realm has appeared, I will 
soon go West.” He then told the great assembly to aid his Buddha Recitation by Joining 
him In recitation. During the monkey hours of the seventeenth, he said to the great 
assembly: “Yesterday [| was visted the three Greatly Enlightened MaJusrl, 
Avalokitesvara, and Mahasthamaprapta Maha-Bodhisattvas. Currently Buddha has 
appeared to rescue and deliver me. I am leaving now. ” Hearing this, the great assembly 
recited Buddha”s name more sincerely and wholeheartedly. He put his palms together to 
face the West, then said: “With each virtuous name chanted, a Buddha glorious image 
will be seen.” After speaking, he Iimmediately entered a deep samadhi state and passed 
away. At that time, the great assembly sensed an extraordinary incense lingering In the 
aIr throughout the area. The Great Master was placed in an open casket for seven days 


4644 


but his appearance remained fresh as 1ƒ he were still alive. After he was cremated, he left 
behind 100 Caris with radiant colors reflecting clearly. The Great Master was 70 years 
old with a Dharma Age of 49. 


(XIHI)Linh Nham Ấn Quang— Yrin Kuang (1861-1940 AT): Great Master Y1n-Kuang——Theo 
Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ, Ngài Ấn Quang tên là 
Thánh Lượng, biệt hiệu Thường Tàm. Ấn Quang Đại Sư sanh vào cuối đời nhà Thanh, 
bước qua kỷ nguyên Dân Quốc. Ngài họ Triệu ở đất Hiệp Tây. Thuở bé Ngài theo Nho 
học, lớn lên lấy việc duy trì đạo Khổng làm trách nhiệm, vì thế ngài vô tình nghe theo tà 
thuyết của Âu Dương Tu và Hàn Dũ, bài bác Phật pháp. Sau đó ngài bị bệnh liên tiếp 
mấy năm. Tự xét biết lỗi lầm, ngài liền hối cải tâm niệm bài phá Phật pháp khi trước. 
Niên hiệu Quang Chữ thứ bảy đời nhà Thanh, căn lành kịp đến lúc ngài vừa hai mươi 
tuổi. Ngài xuất gia với Hòa Thượng Đạo Thuần tại chùa Liên Hoa Động trong núi Chung 
Nam. Ít lâu sau ngài thọ cụ túc giới tại chùa Song Khê trong huyện Hưng An với Ấn Luật 
Sư. Ngài đã từng bị bệnh đau mắt khi vừa mới chào đời, lớn lên tuy đã khỏi nhưng thị lực 
rất kém. Mỗi khi mắt vừa đỏ là chỉ còn thấy lờ mờ. Vì tính cẩn thận và chữ đẹp, nên sau 
khi thọ cụ túc giới ngài được cử làm thơ ký. Do viết chữ quá nhiều nên mắt của ngài luôn 
đỏ như huyết. Lúc trước, nhơn khi phơi kinh, ngài được xem bộ Long Thư Tịnh Độ của 
ngài Vương Nhật Hưu trứ tác, biết rõ công đức niệm Phật, nên kỳ thọ giới nầy, ban đêm 
sau khi đại chúng đã yên nghỉ, riêng ngài vẫn còn ngồi niệm Phật luôn. Ban ngày trong 
lúc viết chữ, ngài cũng không rời câu niệm Phật. Nhờ vậy đôi mắt tuy phát đổ, nhưng 
vẫn có thể gắng gượng biên chép được. Khi giới đàn vừa mãn thì bệnh mắt của ngài 
cũng vừa khỏi. Do đây nên ngài biết công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn. Cũng nhờ 
vào nhân duyên chánh yếu nầy mới khiến ngài quy hướng Tịnh Độ và khuyên người 
niệm Phật. Vì cảm mến đức hạnh của ngài nên Hòa Thượng Hóa Văn thỉnh ngài về ở 
Tàng Kinh Các của chùa Pháp Võ để tỉnh tâm tu niệm. Tính đến cuối đời nhà Thanh, 
trong hơn ba mươi năm xuất gia, trước sau ngài đều mai danh ẩn tích, không thích cùng 
người ngoài tới lui giao tiếp, để yên tu cầu chứng Niệm Phật Tam Muội. Mãi đến năm 
ngài được 59 tuổi, ngài mới bắt đầu thâu nhận đệ tử. Số đệ tử tại gia của ngài lên đến 
hơn 300 ngàn, bao gồm từ hàng quyền quý giàu sang, danh nhơn, học sĩ cho đến thường 
dân. Ngài dạy: “Pháp môn Tịnh Độ là do Phật Thích Ca và A Di Đà kiến lập. Các vị Bồ 
Tát Văn Thù và Phổ Hiển hướng dẫn và duy trì. Đức Mã Minh và Long Thọ hoằng 
dương. Các Tổ Huệ Viễn, Thiên Thai, Thanh Lương, Vĩnh Minh, Liên Trì, Ngẫu Ích 
xướng đạo cùng tiếp phần giáo hóa. Vì thế nên nay khuyên khắp các hàng Thánh, Trí, 
Phàm, Ngu đồng nên tu hành vậy. Người đã tu “tịnh nghiệp” thì phải: “Giữ luân thường, 
làm hết bổn phận. Dứt tà niệm, gìn lòng thành kính. Trừ bỏ các điều ác, vâng làm các 
việc lành. Đừng giết hại, gắng ăn chay. Thương tiếc và hộ trì mạng sống loài vật. Tín, 
nguyện niệm Phật cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc.`” Năm ngài được 77 tuổi, nhằm 
ngày 24 tháng 10, ngài dự biết trước kỳ vãng sanh, nên cho triệu tập các chư Tăng và cư 
sĩ về chùa Linh Nham, dặn dò tứ chúng rằng: “Pháp môn niệm Phật không có chi là đặc 
biệt kỳ lạ cả. Chỉ cần khẩn thiết chí thành thì không ai là chẳng được Phật tiếp dẫn. Qua 
ngày mông 4 tháng I1, ngài bị cảm nhẹ, song vẫn tinh tấn niệm Phật. Niệm xong, bảo 
đem nước đến rữa tay rồi ngài đứng lên nói: “Phật A Di Đà đã đến tiếp dẫn. Tôi sắp đi 
đây. Đại chúng phải nên tín nguyện niệm Phật, cầu vãng sanh về chốn Tây Phương.” Nói 


4645 


đoạn ngài ngồi kiết già, chắp tay trì danh theo tiếng trợ niệm của đại chúng rồi an lành 
viên tịch. Ngài được 60 Tăng lạp, tuổi thọ 80——According to Most Venerable Thích Thìn 
Tâm in The Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, Yin-Kuang”s given name was 
Thánh Lượng, and his self-given name was Thường Tàm. He was born during the end of 
the Ch'ing Dynasty and the beginning of the Republic of China. He was a descendent of 
the Triệu Family at Hiệp Tây region. As a child, he studied Confucianism and as he got 
older he took on the responsIbility of maintaining Confucius Teachings as his purpose 1n 
life; therefore, he inadvertently followed the false teachings of O-Yang-Tzu and Han-Du 
to degrade and criticize the Buddha-Dharma. Thereafter he was sick continuously for 
several years. Upon self-reflection he realized he was gravely mistaken and immediately 
abandoned his old ways of degrading and criticizing the Buddha's Teachings. In the 
seventh year of Kuang-Ch°u reign period of the Ch”ing Dynasty, he turned twenty and his 
cultivated karma had ripened; thus, he became ordained under Most Venerable Tao- 
Shuan at the Lotus Flower Cavern Temple In the Chung-Nam Mountain. Soon after, he 
took the Bhiksu Precepts with Precept-Master Yin at the Song-Khe Temple of the Hung- 
An district. Six months after bírth, he already had problems with his sipht. Though he 
recovered from this illness, his eye sipht was so weak. Every time his eyes turned a little 
red, he had a difficult time seeing. His nature was prudent and his hand writing was very 
beautiful; thus, during taking the Bhiksu Precepts, he was assigned as a secretary of the 
temple. During the day time, because he spent so much time writing, his eyes worsened 
and turned completely red. During that time, while drying the sutras, he had opportunity 
to read a Buddhist text called “Pureland Dragon Poetry” written by a Wang-Ru-Huu. 
Knowing clearly the virtues and merits of practicing Buddha Recitation, during the period 
he took the precepts, he would often stay up to continue practicing Buddha Recttation In 
the temple long after everyone had gone to sleep. Even during the day while writing, his 
mind never ceased to recite the Buddha's name. Consequently, though his eyes were 
blazingly red, he was sutill able to continue to write. At the conclusion of the Bhiksu 
precept-maintaining period, his eyes had healed completely. Relying on this evidence, he 
knew the virtues and merifs obtained from Buddha Recitation were unimaginable. This 
also established a foundation as well as being one of the main reasons he decided 
eventually to focus on propagating Pureland Buddhism, to teach and encourage everyone 
to practice Buddha Recitation. Admired for his conducts and virtues, Most Venerable 
Hua-Wen invited him to come and live In the library at Fa-Wu Temple so he could 
cultivate more peacefully. Counting to the end of the Ch'ing Dynasty, for a period of 
thirty years, he remained unknown and hidden because he preferred not to associate 
himself with the outside world so he could cultivate peacefully praying to attain the 
Buddha Recitation Samadhi. He did not accept any disciples until he was 59 years Of age. 
He had a total of more than three hundred thousand lay disciples, from nobility to rich and 
famous, scholars to common peole. He taught that, “Sakyamumi Buddha and Amitabha 
established the Dharma Door of Pureland Buddhism; directed and maintained by 
Manjusti and Samantabhadra Maha-Bodhisattvas; propagated by Great Masters 
Asvaghosha and Nagarjuna; practiced and further spread widely by Patrilarchs Hui-Yuan, 
Tien-T°al Chỉing-Lieng, Yung-Ming, Lien-Ch'ih, Ou-I, etc. Therefore, today I 
encourage everyone from Enlightened to the Unenlightened, the wise to the ignorant, for 


4646 


all also cultivate this Dharma tradition. People who cultivate Pure-Karma must “Maintain 
their humanrity, fulfill all of one”s responsibilities. Eliminate all unwholesome thoughts, 
maintain true faith. Abandon all wicked practices, practice all wholesome conducts. Do 
not murder and destroy others. Try to become vegetarians. Have compassion and protect 
the life of living creatures. Have faith, Vow and Practice Buddha Recitation prayIng to 
gain rebirth to the Ultimate Bliss Western Pureland.”” When he was 77 years old, he 
returned to Linh Nham Temple. On October 24, he knew ahead of time his gaining rebirth 
was near; therefore, he summoned ordained and lay Buddhists to Linh Nham Temple. 
During the meeting, he Instructed the following: “There 1s nothing speacial or unusual 
about the Buddha Recttaton Dharma Door. If genuine and sincere, no one will be 
excluded from the Buddha”s rescue and deliverance.” Then on November 4, he came 
down with a minor i1llness, but he still diligently practiced Buddha Recifation. After 
reciting he asked for water to wash his hands and then stood up and said, “Amitabha 
Buddha has come to deliver me. I will go soon. You all must have faith, vow and practice 
Buddha Recitation to pray for rebirth in the Western Pureland.” After speaking, he 
returned to his seat to sit in the lotus position, put his palms together following the 
Supporfting recitations of the great assembly and then he peacefully passed away. He was 
eiphty years old with a Dharma age of 60. 


Phật Ngôn: 


Những người nào hay thuyết pháp, hay theo Chánh pháp tu hành, thì được đạt tới bờ kia, 
thoát khỏi cảnh giới tà ma khó thoát —Those who preach and act according to the teachings, 
are those who are crossing the realm of passions which 1s so hard to cross, and those who wIll 
reach the other shore (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 86). 


Người trí hãy nên rời bỏ hắc pháp (ác pháp) mà tu tập bạch pháp (thiện pháp), xa gia đình 
nhỏ hẹp, xuất gia sống độc thân theo pháp tắc Sa-môn——A wise man should abandon the way 
of woeful states and follows the bripght way. He should go from his home to the homeless 
state and live in accordance with the rules for Sramanas (Kinh Pháp Cú—The Dammapada 
Sutta 87). 


Hương chiên đàn, hương đa già la, hương bạt tất kỳ, hương thanh liên, trong tất cả thứ hương, 
chỉ thứ hương đức hạnh là hơn cả—Of little account ¡is the fragrance of sandal-wood, lotus, 
Jasmine; above all these kinds of fragrance, the fragrance of. virtue 1s by far the best (Kinh 
Pháp Cú —The Dammapada Sutta 55). 


Như nước hồ sâu, vừa yên lặng trong sạch, những người có trí tuệ sau khi nghe pháp, tâm họ 
cũng thanh tịnh và yên lặng—Water in a deep lake 1s clear and still; similarly, on hearing the 
Buddha teachings, the wise become extremely serene and peaceful (Kinh Pháp Cú —The 
Dammapada Sutta 82). 


4617 


CHƯƠNG MỘT TRĂM NĂM MƯƠI HAI 
CHAPTER ONE HUNDRED FIFTY-TWO 


Lễ Bái và Thờ Cúng 
Bowing and Worshipping 


(A) Lễ Bái— Bowing 

(A-1) Tổng quan và Ý Nghĩa của Lễ Bái— Overview and Meanings oƒ Bowing 
(I) Tổng quan về Lễ Bái—An overview on Bowing in Veneratio.: 

(II) Ý Nghĩa của Lễ Bái— The meanings oƒ Bowing in veneration. 


(A-2) Phân Loại Lễ Bái— Categories oƒ Bowing 

(l)_ Hợp Chưởng— Joiming together oƒ the paÌms. 

(H) Lễ Bái Trì Danh— Bowing to the Buddha Recitation. 

(HI)Chuyển Cách Lan— Prostrations every third step. 

(IV)Tiếp Túc Tác Lễ— Embrace the ƒeet. 

(V) Đi nhiễu vòng quanh— Pradaksina (skt. 

(VI)Chín Loại Chào Kính tại Ấn Độ—Nine ways oƒ showing respect in India. 


(A-3) Đảnh Lễ Thân-Khẩu-Ý— Physical-Verbal-Mental Prostrations 
(A-4) ĐảnhLễ theo Truyền Thống Tây Tạng— Prostration (Tibetan Tradition) 


(A-5) Lễ Bái Đức Thế Tôn— Bow and prostrate to the Buddha 

(I) Tổng quan về việc Lễ Bái Đức Thế Tôn—An overview oƒ “Bow and Prostrate to the 
Buddha”. 

(IH) Ý Nghĩa của việc Lễ Bái Đức Thế Tôn— The meanings oƒ “Bow and Prostrate to the 
Buddha”. 


(B) Thờ Cúng— To worship 

(B-1) Tổng quan và Ý Nghĩa của Thờ Cúng— Overview and Meanings oƒ “Worship ” 
(I) Tổng quan về Thờ Cúng—An overview oƒ “Worship”. 

(I) Ý Nghĩa việc Thờ Cúng— The meanings oƒ Worshipping. 

(A) Thờ cúng tổ tiên—Ancestor worship. 

1) Lễ Thất 49 Ngày— Forty-nine-day ceremony. 

2)_ Việc thờ cúng tổ tiên của Dân tộc Việt Nam—Ancestor worship oƒ Vietnamese People. 
3) Thanh Minh— Shing-Ming ƒestival. 

(B) Thờ Phật— To worship the Buddha. 

(C) Cúng Phật— To offer to the Buddha. 

(D) Cúng Dường— Offerings: See Cúng Dường in Chapter ]37. 


4648 


(B-2) Lễ Bái và Thờ Cúng Thánh Tượng— Worshipping the mages oƒ the Sainfs 

(l) Tạo Tượng Phật— Make an timage (or stafue) oƒ the Buddha. 

(I) Lễ bái tượng Ngài Địa Tạng Bồ Tát— Worshipping the image oƒ Earth-Store Bodhisattva 

(A) Tổng quan về Lễ bái tượng Ngài Địa Tạng Bồ Tát—An overview oƒ Worshipping the 
tmage öoƒ Earth-Store Bodhisattva. 

(B) Chi Tiết về Lễ bái tượng Ngài Địa Tạng Bồ Tát— Details oƒ Worshipping the image oƒ 
Earth-Store BodhisafIva 

(B-1)Bảy điều lợi ích cho những ai lễ bái tôn tượng ngài Địa Tạng Bồ Tát— Seven benefits for 
those who bow to the image oƑ Earth Store Bodhisaftva. 

(B-2)Mười Lợi Ích Cho Những Ai Tô Vẽ Hay Tạc Tượng Thờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát— Ten 
kinds oƒ benefits for those who scMlpt or païnt an image 6ƒ Earth Store Bodhisaftva, either 
in gold, silVer, CODĐ€T, OF iTOH. 

(B-3)Hai mươi tám điều lợi cho những ai lễ bái tượng Ngài Địa Tạng Bồ Tát— Twenty-eight 
benefits for worshipping the timage öƒ Earth-Store Bodhisattva. 


(B-3) Lục Cúng Cụ— Six articles for worship 

(I) Theo Phật Giáo Đại Thừa—According to The Mahayana Buddhism: 

(I) Theo Trung Anh Phật Học Từ Điển của Giáo Sư Soothill—Aeccording to The Dictionary øƒ 
Chinese Budhist Terms composed by Proƒfessor Soothill. 


(B-4) Duyên Nhật— Day on which a parficular Buddha or Bodhisattva is worshipped 


(B-5) Những cách Thờ Cúng của Ngoại Đạo— Heretical Methods oƒ Worship 
(I) Bái Hỏa Giáo—Fire-worship. 

(H) Lễ Bái Xương Sườn— Worship oƒ the Ribs. 

(HI)Lục Phương Lễ Bái— Worship in the Six DirecHons. 

(IV)Đa thần giáo— Pantheism. 

(V) Nhất Thần Giáo—One-God Religions. 

(VI)Tôn thờ linh vật— Fetishism. 


1 94svvv tây 





BS: z2! - — 


(Quang cảnh bên trong chùa VN Phật Quốc Tự tại Lâm Tỳ Ni) 


4649 


(A) Lễ Bái 
Bowing 


(A-1) Tổng quan và Ý Nghĩa của Lễ Bái 
Overview and Meanings 0ƒ Bowing 


(I Tổng quan về Lễ Bái—An overview on Bowing in Veneration: 


l) 


2) 


Về mặt sự mà nói, lễ lạy rất quan trọng, đó là hình thức biểu hiện bên ngoài một phần 
việc thực tập thiển định của chúng ta. Hình thức lễ lạy phải được thực hiện một cách 
đúng đắn. Đầu phải sát xuống sàn, cùi chỏ phải để gần đầu gối và hai đầu gối phải cách 
nhau một gang tay. Lễ lạy dùng hình thức bên ngoài để tự huấn luyện mình, làm cho cơ 
thể và tâm hồn trở nên điều hòa. Đừng để rơi vào khuyết điểm là xem người khác lễ lạy 
như thế nào. Phán đoán người khác chỉ làm gia tăng tính tự kiêu, ngã mạn của chúng ta 
mà thôi. Thay vì phán đoán người khác hãy xem xét chính mình, lễ lạy thường xuyên sẽ 
giúp chúng ta dẫn dần loại bỏ được tính ngã mạn cống cao—Practically speaking, bowing 
1S a Very Important outward form of the practice that should be done correctly. Bring the 
forehead all the way to the floor. Have elbows near the knees about three inches apart. 
We use outward form to train ourselves, to harmonize body and mind. Do not make 
mistake of watching how others bow. Judging others will only increase our pride. Watch 
ourselves Instead. Bow often; get rid of our pride. 

Về mặt lý mà nói, cổ đức có dạy: “Tác lễ vô trụ hóa vãng sanh.” Lạy chầm chậm và 
chánh niệm trong thân thể của chúng ta. Đó là cách chữa bệnh kiêu ngạo, ngã mạn. 
Chúng ta phải lễ lạy thường xuyên. Khi lạy ba lạy, chúng ta có thể giữ trong mình ba đặc 
tính quý báu: Phật, Pháp, Tăng; đó là đức tính của tâm trong sạch sáng suốt và bình an. 
Chúng ta phải “Hành sở vô sự,” nghĩa là làm mà như chẳng làm. Khi lễ lạy rồi chúng ta 
đừng nên chấp trước rằng mình được công đức nầy nọ, thì đó mới chính là chân lễ bái— 
Theoretically speaking, ancient virtues taught: “Pay homage while abiding nowhere, and 
transform beings to go to rebirth in the Pure Land.” Bow slowly, mindful of our body. lt 1s 
a good remedy for our conceit. We should bow often. When we bow three times, we can 
keep in mind the qualiies of the Buddha, the Dharma, and the Sangha, that 1s, the 
qualitles of purity, radiance, and peace. We bow as If not bowing for merit and virtue. 
That 1s to say, after we have done something, do not be attached to the merit and virtue 
that we have created. That 1s called “Irue Bowing”. 


(II) Ý Nghĩa của Lễ Bái— The meanings oƒ Bowing in veneration: 


l) 
2) 


3) 


Lễ Bái với ý nghĩa Tôn Trọng: Honor and respect. 

LỄ Bái với ý nghĩa Tôn quý và kính trọng: To have regard and consideration for—To 
honour——Respect and honoured. 

Đảnh lễ là hành động tỏ lòng tôn kính đối với một vị trưởng lão, một vị thầy, một vị Tỳ 
Kheo Ni, Tỳ Kheo, Bồ Tát, hay một vị Phật —Prostration ¡is an act of paying homage to 
an elder, a master, a nun, a monk, a Bodhisattva, or a Buddha. 


4) 


5) 


6) 


4650 


Cách tốt nhứt để Tôn quý và kính trọng Phật là làm theo lời Phật dạy: “Không làm các 
điều ác, làm các điều lành, và giữ cho tâm ý thanh sạch.”—The best way to respect the 
Buddha 1s to follow his advice: “Not to do evil, to do good, and to purify one”s mind.” 

Lễ Bái hay Kính điển là một trong những cách tu hành thù thắng. Lễ bái Phật, Pháp, 
Tăng. Ngôi ruộng cung kính, nghĩa là lễ kỉnh và hộ trì Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng thì sẽ 
được tăng thêm phước đức—Bowing or Field of reverence 1s one of the extraordinary 
methods of cultivation. Worship and support of the Buddha, Dharma and Sangha. The 
field of religion and reverence of the Buddhas, the saints, the priesthood as a means to 
obtain blessing. 

Khi nhận đồ cúng dường của ai, vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nên xá một cách “Tôn quý 
và kính trọng”, trong tư thế hai tay chắp lại thành một nụ sen búp: When receiving 
something from someone, a Bhiksu or Bhiksuni should bow 1n a manner of “honor and 
respectf”, Joining his or her palms like a lotus bud. 


(A-2) Phân Loại Lễ Bái 
Categories 0ƒ Bowing 


(ID) Hợp Chưởng— Joining together oƒ the palms: Anajali (skt)—loining the palms together: 





Gassho (Jap)—Salutation with joined hands—Hợp chưởng—Chấp hay tay chào (hai bàn 
tay chấp vào nhau). Chấp mười ngón tay hay hai bàn tay vào nhau, đây là “mẹ” của tất 
cả các dấu ấn. Hai bàn tay để bên nhau trong tư thế khất thực, nâng từ từ lên trán như 
một dấu hiệu khẩn khoản và tôn kính. “Anajali” là thuật ngữ Bắc Phạn có nghĩa là chấp 
mười ngón tay hay hai bàn tay vào nhau. Trong “Hợp Chưởng”, chúng ta hợp hai lòng 
bàn tay lại với nhau nhằm diễn tả sự về nương, đầy lòng biết ơn và sự hợp nhất với Đức 
Phật. Bàn tay phải tượng trưng cho Đức Phật và bàn tay trái tượng trưng cho chúng sanh. 
Khi hai bàn tay hợp lại với nhau, chúng ta có cảm giác như Đức Phật đang hiện hữu trong 
chúng ta và chúng ta trong Đức Phật. “Hợp Chưởng” là biểu tượng của sự hợp nhất toàn 
hảo giữa con người và Đức Phật. Bên cạnh đó, hai bàn tay để bên nhau trong tư thế khất 
thực, nâng từ từ lên trán còn là một dấu hiệu khẩn khoản và tôn kính—To bring the ten 
fingers or two palms together, the “mother” of all manual signs. Salutation with Joined 
hands, or Joining the palms together when saluting. The open hands placed side by side 
and slightly hollowed (as If by a beggar to receive food; hence when raised to the 
forehead, a mark of supplication) reverence, salutation. “AnajJali” 1s a Sanskrit term 
meaning to bring the ten fingers or two palms together. In “AnaJali”, we place our palm 
together to express our reliance, thankfulness, and Oneness with the Buddha. The right 
hand symbolizes the Buddha and the left hand the human being. When they are placed 
together, we feel that the Buddha 1s in us and we are in the Buddha. “AnaJali” 1s a symbol 
of the perfect unity of men and the Buddha. Besides, the open hands placed side by side 
and slightly hollowed (as If by a beggar to receive food; hence when raised to the 
forehead, 1s also a mark of supplication) reverence, salutation. 


4651 


(HH) Lễ Bái Trì Danh— Bowing to the Buddha Recitation: Đây là phương thức vừa lạy vừa 
niệm Phật. Hoặc niệm một câu, lạy một lạy, hoặc một mặt niệm, một mặt lạy, không 
luận câu Phật nhiều hay ít. Cách lễ Phật lại phải hết sức nhẹ nhàng chậm rãi, lễ niệm 
song hành, thân miệng hợp nhất. Nếu thêm vào đó ý thành khẩn tha thiết, thì thành ra ba 
nghiệp đều tập trung, ngoài câu Phật hiệu, không còn một tơ hào vọng niệm. Phương 
pháp nầy có sở năng phá trừ hôn trầm, công đức và hiệu lực rất to lớn, vì hành giả vận 
dụng cả ba nghiệp để trì niệm. Cư sĩ Vương Nhật Hưu khi xưa từng áp dụng cách trên 
đây, mỗi ngày đêm ông lễ niệm trung bình là một ngàn lạy. Nhưng dường như đây là lối 
niệm đặc biệt của hạng người tâm lực tinh tấn, thiếu khả năng tất khó vững bên, bởi lạy 
lâu thân thể mõi mệt dễ sanh chán nãn. Cho nên thông thường, cách thức nầy chỉ hợp 
kiêm dụng, khó bể chuyên dụng ——This is one of the ten kinds of oral recitation. This 
technique consists of making bows as we recite the Buddhaˆs name. Either we recite once 
before each bow or we bow as we recite, regardless of the number of recitations. The 
bowing should be supple yet deliberate, complimenting recitation, bowing and reciting 
perfectly synchronized. If we add a sincere and earnest mind, body, speech and mind are 
gathered together. Except for the words Amitabha Buddha, there 1s not the slightest 
deluded thought. This method has the ability to destroy the karma of drowsiness. lís 
benefits are very great, because the practiioner engages 1n reciItation with his body, 
speech and mind. A lay practitioner of old used to follow this method, and each day and 
night, he would bow and recite and average of one thousand times. However, this 
practice 1s the particular domain of those with strong mind-power. Lacking this quality, 1t 
1S đifficult to persevere, because with extended bowing, the body easily ørows weary, 
leading to discouragement. Therefore, this method 1s normally used In conJjunction with 
other methods and 1s not practiced 1n exclusively. 


(HI)Chuyển Cách Lan— Prostrations eyery third sfep: Theo truyền thống Kim Cang Thừa, 
Chuyển Cách Lan là lối đảnh lễ bằng cách đi vòng tam bộ nhứt bái quanh Chùa Trung 
Tâm Lhasa, để cầu nguyện tiêu tai cát tường—According to the Vajrayana tradition, 
“Prostrations every third step” means going around the central Lhasa temple, made by 
prostrations every third step, to get rid of evils or obtain blessing. 


(IV)Tiếp Túc Tác Lỗ—Embrace the ƒeet: Tiếp Túc Tác Lễ có nghĩa là ôm chân, như ôm 
chân Phật để tỏ lòng tôn kính. Theo truyền thống Phật giáo từ thời Đức Phật còn tại thế, 
khi đảnh lễ Đức Phật, hai tay người Phật tử chạm chân vị Thế Tôn hay ôm chân Phật để 
tỏ lòng tôn kính, rồi ngữa hai tay nâng chân Phật như tiếp nhận lấy (theo Trí Độ Luận, 
trên cơ thể người ta chỗ quý nhất là cái đầu, vì nó ở trên hết, và có năm tính bày tỏ; 
trong khi chân là bộ phận hạ tiện nhất, vì nó ở dưới cùng và luôn dẫm lên những chỗ bất 
tịnh. Vì thế để tỏ lòng tôn quý, ta nên lấy cái cao quý nhất của mình để lễ lạy cái hạ tiện 
nhất của người) —To embrace the feet, ¡.e. Buddha”s feet in reverence or pleading. To 
bow the head and face In reverence, to fall prostrate in reverence. According to Buddhist 
tradition since the time of the Buddha, a Buddhist would embrace the Buddha”s feet in 
reverence or pleading, or to extend the arms In that posture. 


4652 


(V) Đi nhiễu vòng quanh— Pradaksina (skt): Padakkhina (p)—Bát Lạt Đặc Kỳ Nã—Bát Lạt 


Đặc Kỳ Noa—“Pradaksina” là thuật ngữ Bắc Phạn dùng để chỉ “Đi nhiễu vòng quanh.” 
Đi nhiễu vòng tròn về hướng phải của bậc tôn kính. Đây là một trong những sinh hoạt về 
việc làm phước đức khắp thế giới Phật giáo, phổ cập cả trong sinh hoạt tự viện lẫn ngoài 
đời sống tại gia. Lối đi nhiễu để đảnh lễ có nhiều hình thức khác nhau, nhưng sự thực 
hành chính yếu vẫn là đi bộ vòng quanh một thánh địa theo chiều kim đồng hồ. Một 
ngoại lệ với người Tây Tạng không phải là Phật tử, mà theo truyền thống cổ Tây tạng 
(Bon-Po), thì họ đi ngược chiều kim đồng hồ. Lý do có lẽ do họ tin vòng theo chiều kim 
đồng hồ đối với lễ là bất tịnh—““Pradaksina” is a Sanskrit term for “Cireumambulation.” 
Circumambulation with the right shoulder towards the obJect of homage. This 1s one of 
the most common merit-making activities throughout the Buddhist world, popular among 
both monasfics and laypeople. It takes different forms, but its central practice 1s walking a 
circular route around a holy place in a clockwise direction, an exception fo this 1s the non- 
Buddhist Tibetan Bon Po tradition, whose members cireumambulate 1n a counter- 
clockwise. The probable reason for the clockwise orlentation for Buddhists 1s the Indian 
notion that the left hand 1s ritually Impure. 


(VLUChín Loại Chào Kính tại Ấn Độ—Nine ways 0ƒ showing respect in India: Cửu Nghi — 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
? 
8) 


9) 


Ù 


Chín oai nghi—Theo Ngài Huyễn Trang, có chín phương cách tỏ vẻ tôn kính của Ấn 
Độ——According to Hsuan-Tsang, there are nine ways of showing respect In Indian at his 
time. 

Phát Ngôn Úy Vấn: Tỏ lời chào hỏi (hỏi thăm sức khỏe và ăn nói nhỏ nhẹ)—Saluting by 
asking about welfare (speaking softly). 

Phủ Thủ Thị Kính: Cúi đầu kính chào—Saluting by bowing the head. 

Cử Thủ Cao Ấp: Đưa tay lên cao để chào——Saluting by holding high hands. 

Hợp Chưởng Bình Củng: Chấp tay cúi đầu chào—Saluting by bowing head with folded 
hands. 

Khuất Tất: Nhún cong đầu gối chào—Saluting by bending the knee. 

Trường Quỳ: Quỳ gối để chào—Saluting by kneeling. 

Thủ tất Cứ Địa: Chào bằng cách để hai bàn tay và hai đầu gối xuống đất—Saluting by 
placing two hands and knees on the ground. 

Ngũ Luân Câu Khất: Chào bằng cách cho hai cùi chỏ và hai đầu gối xuống đất— 
Saluting by placing two elbows and knees on the ground. 

Ngũ Thể Đầu Địa: Chào bằng cách phủ phục cả thân người sát đất—Saluting by humbly 
and submissively prostrating the whole body on the ground. 


(A-3) Đảnh Lễ Thân-Khẩu-Ý 
Physical-Verbal-Mental Prostrations 


Đảnh lễ thân—Physical prostration: Đảnh lễ thân chủ yếu là hành động để tỏ lòng tôn 
kính bằng thân. Có nhiều hình thức đảnh lễ khác nhau. Phật tử có một cách đảnh lễ đặc 
biệt là chấp tay như hình một đóa sen búp. Ngoài ra, cúi đầu chào cũng là một hành động 


2) 


3) 


Ù 


2) 


3) 


4) 


4653 


của sự tôn kính bằng thân—Physical prostration ¡is primarily an act of paying homage 
with the body. It could assume various forms. For Buddhists there 1s a particular way of 
prostration by Joining the palms as a bud of a lotus flower. Besides, to bow down one”s 
head before 1s also an act of physica]l respect. 

Đảnh lễ bằng khẩu——Verbal homage: Có nhiều cách đảnh lễ bằng khẩu. Trì chú là một 
trong những cách này. Niệm Phật là một cách khác. Khi nhìn thấy tượng Phật mà phát lồ 
“Quy Y” với vị Phật đó cũng là một hình thức đảnh lễ bằng khẩu—There are many ways 
of verbal homage. Repeating manfras 1s one of them. Recitation of the Buddha”s name 1s 





another. Vow to seek refuge In a Buddha when seeing an Iimage of that Buddha Is also an 
act of paying homage through speech. 

Ý đảnh lễ_—Mental prostration: Ý đảnh lễ rất quan trọng. Bạn có thể không quỳ lạy hay 
dùng ngôn ngữ để diễn tả lòng tôn kính, nhưng lòng tôn kính trong thâm tâm nó mãnh 
liệt không thể nào nói lên được—Mental prostration is very important. You may not be 
physically prostrating os using verbal expressions 1n respect but there 1s no telling how 
strong your Inner mental respect may be. 


(A-4) ĐảnhLễ theo Truyền Thống Tây Tạng 
Prostration (Tibetan Tradition) 


Đảnh lễ Đức Bổn Sư—Prostration to the original teacher: 

Chúng con đảnh lễ dưới gót chân sen của người, hỡi đấng Bổn Sư Kim Cang Thì. Sắc 
thân châu báu của người tỏa ánh từ bi. Ban cho chúng con Giác Ngộ tối thượng tức thời 
nhập vào Tam Thân, an trụ trong Đại Hỷ Lạc: Your compassion grants even the sphere 
Of bliss. The supreme state of the three kayas, in an instant Guru with a Jewel-like body. 
Vajra holder, at your lotus feet l prostrate. 

Chúng con đảnh lễ dưới chân người hỡi đấng Thánh Trí Quy-Y Hộ Pháp của muôn loài. 
Người là Kim Cang Giác Ngộ Bồ Đề của vô lượng Phật. Hóa thân Tỳ kheo mang áo cà 
sa vàng. Như là phương tiện thiện xảo để khế hợp cứu độ chúng đệ tử: You are the 
wisdom-knowledge of all infinte Conquerors appearing In any way that subdues. With 
supreme skilful means, you manifest as a saffron-robed monk. Ï prostrate at your feet 
holy Refuge Protector. 

Chúng con đảnh lễ dưới chân người, hỡi đấng Bổn Sư tôn kính. Mãi mãi là nguồn phúc 
lợi và hỷ lạc duy nhất không ngoại lệ. Người giải trừ căn gốc mọi sai lầm và bản ngã. Là 
kho tàng muôn ngàn đức hạnh như châu báu: You eliminated all faults and their instincts 
and are a treasury of Infinite precious qualities. Sole source of benefit and bliss without 
exception. I prosfrafe at your feet venerable Guru. 

Chúng con đẳnh lễ dưới chân người hỡi đấng Bổn Sư nhân từ rộng lượng. Người là thực 
thể của chư Phật, là đấng Thiên Nhân Sư của muôn loài. Là nguồn suối của tám vạn bốn 
ngàn pháp môn thanh tịnh. Người siêu việt trên tất cả chư tôn Thánh Trí: Teacher of gods 
and all, in nature all Buddhas, the source of 84,000 pure dharmas, your tower above the 
whole host of Aryas. I prostrate to you kind Guru. 


4654 


5)_ Với tín tâm, tự tin và cả một biển lời tán thán, hóa thành muôn vạn thân, nhiều như các 
nguyên tử trong vũ trụ. Chúng con đảnh lễ người, đấng Bổn Sư của ba đời và của mười 
phương. Và đảnh lễ Tam Bảo Vô Thượng cùng các chư tôn Bồ Tát: To Gurus dwelling in 
the three times and ten directions, the three supreme Jewels and all worthy of homage 
with faith, conviction and an ocean of lyric praise, Ï prostrate manifesting as many bodies 
as atoms of the world. 


(A-5) Lễ Bái Đức Thế Tôn 
Bow and prostrate to the Buddha 


(D Tổng quan về việc Lễ Bái Đức Thế Tôn—An overview oƒ “Bow and Prostrate to the 
Buddha ”: Hạnh lễ bái cúng dường chư Phật trong tất cả cõi Phật, đây là một trong mười 
hạnh của chư Đại Bồ Tát. Chư Đại Bồ Tát an trú trong hạnh nầy thời thành tựu hạnh phi 
khứ phi lai của chư Phật. Chư Bồ tát dùng pháp cúng dường chư Phật làm y-chỉ, vì nhờ đó 
mà tín tâm thanh tịnh. Đây là một trong mười y chỉ của chư Đại Bồ Tát. Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, phẩm Ly Thế Gian, Bồ Tát Phổ Hiền bảo Phổ Huệ rằng chư Bồ Tát có mười 
chỗ y-chỉ giúp chư Bồ Tát đạt được chỗ sở-y đại trí vô thượng của Như Lai. Phật tử thuần 
thành phải noi theo gương hạnh của chư Đại Bồ Tát, rốt ráo cung kính cúng dường tất cả 
Như Lai —Action In all Buddha-lands, honoring all Buddhas, one of the ten kinds of 
action of Great Enlightening Beings. Enlightening Beings who abide by these can achieve 
the action of Buddhas that has no coming or going. Bodhisattvas take honoring the 
Buddhas as a reliance because their faith 1s purified. This 1s one of the ten kinds of 
reliance of Great Enliphtening Beings. According to The Flower Adornment Sutra, 
chapter 38 (Detachment from the World), the Great Enlightening Being Universally Good 
told Unversal Wisdom that Offsprings of Buddha, Great Enlightening Beings have ten 
kinds of reliance which help them be able to obtain abodes of the unexcelled great 
knowledge of Buddhas. Sincere Buddhists should follow good example of Great 
Enlightening Beings, honor and provide for all Buddhas. 


(IH) Ý Nghĩa của việc Lễ Bái Đức Thế Tôn— The meanings oƒ “Bow and Prostrate to the 
Buddha ”: Quỳ lạy đức Phật là một biểu hiện khiêm cung để tỏ lòng kính trọng và biết 
ơn đối với Ngài, vị Đạo sư đã thông suốt vũ trụ và bản tánh của chúng sanh. Với lòng từ 
bi cứu độ chúng sanh vượt thoát khỏi khổ đau, Đức Phật là một tấm gương mẫu mực cho 
nhân loại. Chính vì thế mà khi quỳ lạy Đức Phật, chúng ta cũng tự nhắc mình về ông 
Phật nơi chính mình. Chúng ta khiêm tốn quán xét tâm mình và nhắc lại hạnh nguyện gột 
rửa mọi cấu chướng làm ngăn trở chúng ta đi đến giác ngộ thành Phật bằng cách thể hiện 
lòng từ bi mà Đức Bổn Sư đã chỉ dạy để làm lợi ích cho sanh chúng muôn loài. Khi lạy 
Phật chúng ta phải chuyên tâm thành ý, vì lạy Phật là một pháp tu có thể giúp tiêu trừ tội 
chướng như lời dạy trong các kinh điển: “Phật tiền đảnh lễ, tội diệt hà sa”, nghĩa là đẳnh 
lễ trước mặt Phật tiêu tội nghiệp nhiều như số cát sông Hằng, vì nếu tội mà có hình 
tướng thì nó sẽ nhiều không khác gì cát trên sông Hằng đâu. Đây là hạnh nguyện đầu 
tiên trong Phổ Hiển Thập Hạnh Nguyện. Lễ kỉnh chư Phật là luôn tín tâm tin và hiểu chư 


4655 


Phật in như các Ngài đang hiện diện trước mắt ta, là tam nghiệp thân, khẩu, ý hằng thanh 
tịnh. Hư không vô tận thì lễ kỉnh cũng vô cùng; chúng sanh vô lượng, phiển não vô tân 
thì lễ kỉnh cũng vô cùng vô tận không dứt. Lễ lạy rất quan trọng, đó là hình thức biểu 
hiện bên ngoài một phần việc thực tập thiển định của chúng ta. Hình thức lễ lạy phải 
được thực hiện một cách đúng đắn. Đầu phải sát xuống sàn, cùi chỏ phải để gần đầu gối 
và hai đầu gối phải cách nhau một gang tay. Lạy chầm chậm và chánh niệm trong thân 
thể của chúng ta. Đó là cách chữa bệnh kiêu ngạo, ngã mạn. Chúng ta phải lễ lạy thường 
xuyên. Khi lạy ba lạy, chúng ta có thể giữ trong mình ba đặc tính quý báu: Phật, Pháp, 
Tăng; đó là đức tính của tâm trong sạch sáng suốt và bình an. LỄ lạy dùng hình thức bên 
ngoài để tự huấn luyện mình, làm cho cơ thể và tâm hồn trở nên điều hòa. Đừng để rơi 
vào khuyết điểm là xem người khác lễ lạy như thế nào. Phán đoán người khác chỉ làm 
gia tăng tính tự kiêu, ngã mạn của chúng ta mà thôi. Thay vì phán đoán người khác hãy 
xem xét chính mình, lễ lạy thường xuyên sẽ giúp chúng ta dần dần loại bỏ được tính ngã 
mạn cống cao. Lễ Bái còn là một trong mười pháp trì danh. Phương thức nầy là vừa lạy 
vừa niệm Phật. Hoặc niệm một câu, lạy một lạy, hoặc một mặt niệm, một mặt lạ y, không 
luận câu Phật nhiều hay ít. Cách lễ Phật lại phải hết sức nhẹ nhàng chậm rãi, lễ niệm 
song hành, thân miệng hợp nhất. Nếu thêm vào đó ý thành khẩn tha thiết, thì thành ra ba 
nghiệp đều tập trung, ngoài câu Phật hiệu, không còn một tơ hào vọng niệm. Phương 
pháp nầy có sở năng phá trừ hôn trầm, công đức và hiệu lực rất to lớn, vì hành giả vận 
dụng cả ba nghiệp để trì niệm. Cư sĩ Vương Nhật Hưu khi xưa từng áp dụng cách trên 
đây, mỗi ngày đêm ông lễ niệm trung bình là một ngàn lạy. Nhưng dường như đây là lối 
niệm đặc biệt của hạng người tâm lực tinh tấn, thiếu khả năng tất khó vững bên, bởi lạy 
lâu thân thể mõi mệt dễ sanh chán nãn. Cho nên thông thường, cách thức nầy chỉ hợp 
kiêm dụng, khó bề chuyên dụng —Bowing and postration to the Buddha are humble 
©Xxpresslons of respect and appreciation for the historical Buddha, our Teacher, who 
understood the Truth of the universe and our nature. Based upon his kindness and 
compassion to liberate all sentient beings from suffering, the Buddha serves as an 
excellent model for humanity. Therefore, in bowing before the Buddha, we also 
reminded of our own Buddha nature. We humbly examine our mind, and renew our vOw 
to remove any obstacles from our mind and life which prevent us from becoming a fully 
enlightened Buddha, manifesting the kindness compassion and wisdom our Teacher has 
shown to us, in order to benefit all sentlent beings. When we bow to the Buddhas, we 
should concentrate singlemindedly and show respect with our bodies. Bowing to the 
Buddhas can eradicate obstructions which result from offenses. It 1s said, “To bow before 
the Buddhas can eradicate offenses as numerous as the grains of sand in the Ganges, for 
If offenses were solid objJects they would fill up worlds as numerous as the Ganges" 
sands.” This 1s the first of the ten conducts and vows of Samantabhadra Bodhisattva 
(Universal Worthy Bodhisattva), means to have a mind of deep faith and understanding of 
all Buddhas as If they were before our eyes, and to keep our body, mouth and mind 
karma completely. The realm of space 1s Inexhausted, our worshiping and respecting all 
Buddhas never end; the realm of living beings 1s inexhausted and the afflictions of living 
beings are inexhaustible, our worshiping and respecting all Buddhas never end. Bowing 1s 
a very Important outward form of the practice that should be done correctly. Bring the 
forehead all the way to the floor. Have elbows near the knees about three inches apart. 


4656 


Bow slowly, mindful of our body. lt is a good remedy for our conceit. We should bow 
often. When we bow three times, we can keep in mind the qualities of the Buddha, the 
Dharma, and the Sangha, that 1s, the qualiies of purity, radiance, and peace. We use 
outward form to train ourselves, to harmonize body and mind. Do not make mistake of 
watching how others bow. Judging others wIll only increase our pride. Watch ourselves 
instead. Bow often; get rid of our pride. Bowing and Prostrating 1s also one of the ten 
kinds of oral recitation. This technique consisfs of making bows as we recite the Buddhaˆs 
name. Either we recite once before each bow or we bow as we recite, regardless of the 
number of recifatons. The bowing should be supple yet deliberate, complimenting 
recitation, bowing and reciting perfectly synchronized. If we add a sincere and earnest 
mind, body, speech and mind are gathered together. Except for the words Amitabha 
Buddha, there 1s not the slightest deluded thought. This method has the ability to destroy 
the karma of drowsiness. Its benefits are very øreat, because the practitioner engages 1n 
recitaton with his body, speech and mind. A lay practiioner of old used to follow this 
method, and each day and night, he would bow and recite and average of one thousand 
times. However, this practice 1s the particular domain of those with strong mind-power. 
Lacking this quality, 1t 1s difficult to persevere, because with extended bowing, the body 
easily grows weary, leading to discouragement. Therefore, this method 1s normally used 
in conjunction with other methods and ¡s not practiced in exclusively—See Bồ Tát Phổ 
Hiển in Chapter 182. 


(B) Thờ Cúng 
To worship 


(B-1) Tổng quan và Ý Nghĩa của Thờ Cúng 
Overview and Meanings oƒ “Worship ” 


(ID Tổng quan về Thờ Cúng—An overview oƒ “Worship ”: Theo cổ tục, Phật tử chúng ta thờ 
cúng tổ tiên là để tỏ lòng biết ơn. Theo đạo Phật thì thờ cúng tổ tiên, không phải là một 
phong tục xấu, với hy vọng mong cho họ được nhẹ nghiệp. Người Phật tử nên luôn nhớ 
rằng tu hành tinh tấn là cách đền đáp tổ tiên xứng đáng nhất. Tuy nhiên, một số Phật tử 
vì hiểu lâm Phật giáo nên xem chuyện thờ cúng là tối quan trọng trong đạo Phật— 
According to our old customs, Buddhists worship ancestors to show our appr€cIations. 
According to Buddhism, worshiping ancestors, with the hope of relieving their karma, 1s 
not a bad custom. Buddhists diligently cultivate 1s the best way to show our apprecIations 
to our ancestors. However, some Buddhists misunderstand about Buddhism and consider 
the worshiping the most Important Issue in Buddhism. 


(II) Ý Nghĩa việc Thờ Cúng— The meanings oƒ Worshipping: 


(A) Thờ cúng tổ tiên— Anecestor worship: 


1) 


2) 


4657 


Lễ Thất 49 Ngày— Forty-nine-day ceremony: Forty-Nine-Day Ceremony—Khi trong gia 
đình có người chết, người ta thường làm lễ thất 49 ngày vì người ta tin rằng ngày thứ 49 
là ngày cuối của thời kỳ “Thân Trung Ấm”—When there is a pAssing away person In a 
family, people usually perform a memorial ceremony on behalf of a deceased on what 1s 
believed by Buddhists to be the final day of the Bardo Period (in the Intermediate state 
between death and rebirth). 

Việc thờ cúng tổ tiên của Dân tộc Việt Nam—Ancestor worship oƒ Vietnamese People: 
Dân tộc Việt Nam từ lâu đã tin tưởng có linh hồn hay thần thức sau khi qua đời. Người ta 
luôn nghĩ rằng tổ tiên phù hộ con cháu còn sống. Chính vì thế mà con cháu luôn thờ 
phượng tổ tiên với lòng kính trọng tối thượng. Người Việt Nam không những tổ chức 
ngày ky giỗ cho cha mẹ quá vãng, mà họ còn làm lễ ky giỗ cho ông bà nội, ngoại, ông 
bà cố, hay cố tổ nữa. Họ có thể làm lễ ky giỗ như một bữa tiệc hay một nghi thức thờ 
cúng đơn giản nhất là đốt nhang và lạy trước bàn thờ hay hình ảnh của tổ tiên họ. Trong 
vài gia đình, ngoài việc dâng cúng thức ăn thức uống trước bàn thờ tổ tiên, họ còn có tục 
đốt giấy tiền cho người chết. Hơn nữa, trong vài vùng ở miền Trung nước Việt, hãy còn 
những ngôi nhà thờ họ, nơi thờ cúng những tổ tiên trong cùng dòng tộc. Chẳng nghỉ ngờ 
gì cả, tập tục thờ cúng tổ tiên đã giúp cho dân ta duy trì được sự đoàn kết và nối dòng nối 
dõi. Theo cổ tục, Phật tử chúng ta thờ cúng tổ tiên là để tỏ lòng biết ơn. Theo đạo Phật 
thì thờ cúng tổ tiên, không phải là một phong tục xấu, với hy vọng mong cho họ được nhẹ 
nghiệp. Người Phật tử nên luôn nhớ rằng tu hành tinh tấn là cách đền đáp tổ tiên xứng 
đáng nhất. Tuy nhiên, một số Phật tử vì hiểu lầm Phật giáo nên xem chuyện thờ cúng là 
tối quan trọng trong đạo Phật. Phật giáo không bao giờ khuyến khích Phật tử thờ cúng tổ 
tiên của họ một cách mù quáng. Ngược lại, Phật giáo luôn khuyến khích việc thờ cúng tổ 
tiên một cách hợp lý bằng cách tụng kinh cầu siêu cho người quá vãng, với hy vọng làm 
nhẹ đi nghiệp chướng cho họ sớm được siêu thoát —Vietnamese people have long 
believed In the existence of the soul or conscIousness after death. Ancestors are thought 
to watch over and to support their living descendants. Thus, living descendants always 
worship their ancestors with ultimate respect. Vietnamese people celebrate death 
anniversary, not only for their deceased parents, but also for their grand-parents, øreat 
grand-parents, and great-sreat grand-parents. They can celebrate with a party or with the 
simpliest ancestral ritual of burning incense and bowing before their ancestors” altars or 
before their ancestors” portraits. In some families, beside placing offerings of food and 
drink In front of the altar, they also have the custom to burn paper money for thelr 
ancestors. In addition, In some areas in Central Vietnam, there still exist some Clan 
Temples which worship ancestors of the same surnames. It 1s no doubt that ancestor 
worship has helped our people maintain unity and continuify (maintaining øgenerations). 
According to our old customs, Buddhists worship ancestors to show our apprecIations. 
According to Buddhism, worshiping ancestors, with the hope of relieving their karma, 1s 
not a bad custom. Buddhists diligently cultivate 1s the best way to show our apprecIations 
to our ancestors. However, some Buddhists misunderstand about Buddhism and consider 
the worshiping the most Important Issue in Buddhism. Buddhism never encourage 
Buddhists to worship their ancestors blindly. On the contrary, Buddhism always 
promotes ancestor worship reasonably by the practice of chanting sutras for the dead, 
hoping to relieve their karma. 


4658 


3) Thanh Minh— Shing-Ming ƒestival: Lễ Tảo Mộ——Thường vào ngày rằm tháng ba Âm lịch, 
ngày lễ dành cho những vong linh. Các dân tộc Đông Á như Tàu, Nhựt, Đại Hàn và Việt 
Nam, thường cử hành lễ nầy bằng cách đi đến các nghĩa trang để vãy cỏ và làm sạch mộ 
tổ tiên, cũng như dâng cúng thực phẩm và hoa quả—Usually on 15” of the third lunar 
month, when honour Is paid to departed spirits. East Asian peoples such as Chinese, 
Japanese, Korean, Vietnamese, often celebrate this festival by going to the cemetery to 
cut ørasses, clean and offer food and fruits on their ancestors” tombs. 


(B) Thờ Phật— To worship the Buddha: Tại Ấn Độ, sau khi Đức Phật nhập diệt, các tín đồ 
dành cho Đức Phật tất cả những tôn vinh của một vị thần hiện thân trong Ấn Độ giáo. Họ 
chuyển qua thờ cúng tượng Phật, bởi những lý do giống như tín đồ Ấn Độ giáo, đó là để 
kích thích cảm nghĩ và thiền định. Ngày nay ai cũng biết sự thờ cúng thần tượng trong Ấn 
Độ giáo đã có từ khoảng từ năm 500 đến 450 trước Tây Lịch. Ngày nay ở các nước Tích 
Lan, Miến Điện, Trung Hoa, Việt Nam, và các nước Phật giáo khác, người ta cũng thờ 
tượng Đức Phật theo kiểu người Ấn Độ giáo thờ thần, bằng cách dâng cúng hoa quả, thức 
ăn, vải vóc, nhang đèn và sự cầu khẩn. Thậm chí, họ còn điểm nhãn bức tượng mới làm 
ra. Đây là một nghi thức thần bí của Ấn Độ. Họ tin tưởng rằng làm như vậy thì bức tượng 
sẽ trở nên linh thiêng hơn. Tuy nhiên, Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng Đức Phật 
chẳng bao giờ chấp nhận việc dựng tượng Ngài để thờ cúng trong tháp như vậy. Phật tử 
chân thuần chẳng những không xem các hình tượng như biểu hiện của đấng thần linh vô 
hình khi lễ bái, mà cũng không tin rằng trong bản chất của hình tượng đó có hàm chứa 
bất cứ thần tính nào. Người Phật tử nên kính thờ tượng Phật và các pháp bảo liên hệ khác 
như những hình ảnh tưởng niệm một đấng cao siêu, trí tuệ và từ bi nhất trong thế giới nầy 
vì đối với chúng ta, Đức Phật đáng được tôn sùng và kính mến hơn bất cứ vĩ nhân nào 
khác. Người Phật tử chân thuần cũng nên luôn nhớ rằng, ngay từ lúc đầu Đức Phật đã chỉ 
trích sự ham chuộng nghi lễ và các hành động hướng ngoại khác có thể làm tăng trưởng 
đức tin mù quáng và mê tín của chúng ta—ln India, after the Buddhaˆs parinirvana, 
Buddhists gIve the Buddha all the honours due to a Hindu Incarnate God. They began to 
worshIp the Iimage of the Buddha for the same reasons as the Hindu, namely to stimulate 
feeling and meditation. It is now everyone accepted that the worship of idols among the 
Hindus 1s as old as 500 to 450 B.C. Nowadays, in Ceylon, Burma, China, Vietnam, and 
other Buddhist countries, people worship the Buddhaˆs Iimage In the same fashion as the 
Hindus do in India, by offering flowers, food, cloth, incense and prayers. They also act In 
the making of an Iimage 1s the painting of the eyes, a magical rite as in India. They 
believe that to do this the Iimage 1s vivified into godship. However, sincere Buddhists 
should always remember that the Buddha never approved of the Idea of Installing his 
1mage for worshIp in stupas. Devout Buddhists not only not to take the image as visible 
represenfations of God, but also not to consider that the Idol contains In 1fs substance any 
protion of all-pervading divinity. Buddhists should reverence the Buddha”s statue and 
other related precious dharma things as momentoes of the greatest, wisest, most 
benevolent and compassionate man ¡In this world. To us, the Buddha seems more to be 
revered and beloved than any great men. Devout Buddhists should always remember that 
from the beginning, the Buddha condemned the observance of ceremonies and other 


4659 


external practices, which only tend to increase our spiritual blindness and our clinging to 
mOr€ Sup€rsfIflons. 


(C) Cúng Phật— To oƒfer to the Buddha: Phật tử cúng dường hương hoa là bên ngoài tổ lòng 


Ù 
2) 
3) 
4) 


5) 


kính trọng Phật. Khi cúng dường hoa, chúng ta nên nghĩ rằng hoa nầy rồi sẽ tàn phai héo 
úa và hoại diệt đi, chúng ta cũng sẽ hoại diệt như vậy, không có một thứ gì trên đời nầy 
đáng cho ta bám víu. Tuy nhiên, khi cúng Phật người Phật tử lấy năm thứ hương để ví với 
ngũ phần pháp thân của Đức Như Lai —Buddhists offer flowers and incense to the 
Buddha as an outward form of respect to the Buddha. When we offer flowers, we think 
that as those flowers fade we also fade and die; therefore, there 1s nothing In this world 
for us to cling on. However, when offering to the Buddha, Buddhists take five kinds of 
Incense or fragrance, corresponding with the five kinds of dharmakaya (five attributes of 
dharmakaya or spiritual body of the Tathagata): 

Giới hương: The dharmakaya 1s above all moral conditions. 

Định hương: The dharmakaya 1s tranquil and apart from all false ideas. 

Huệ hương: The dharmakaya 1s wise and omnIscIent. 

Giải thoát hương: The dharmakaya ¡s free, unlimited, unconditioned, which ¡s the state of 
nIrvana. 

Giải thoát tri kiến hương: The dharmakaya has perfect knowledge. 


(D) Cúng Dường— Oƒƒerings: See Cúng Dường in Chapter 137. 


(B-2) Lễ Bái và Thờ Cúng Thánh Tượng 
Worshipping the Images 0ƒ the Sainfs 


(I Tạo Tượng Phật— Make an image (or statue) oƒ the Buddha: Người đầu tiên tạc tượng 


Phật là vua Ưu Điền của xứ Kausambi, người cùng thời với Đức Phật, đã tạc tượng Phật 
cao 5 bộ Anh bằng gỗ đàn hương ngay sau khi Phật nhập diệt. Người ta tin rằng nếu họ 
tạo tượng Phật thì trong những kiếp tới họ sẽ có một nhãn quan trong sáng, họ sẽ không 
bị sanh vào ác đạo, họ sẽ được sanh vào gia đình cao thượng và tốt lành, họ sẽ được giàu 
sang, và họ sẽ có dịp kính thờ Tam Bảo, vân vân. Thật ra, theo Đức Phật, Phật tử thuần 
thành không cần ảnh tượng hay hình tướng bên ngoài. Trước khi đạt đến Hoan Hỷ Địa, vị 
Bồ Tát nhập vào cảnh giới vô tướng. Một vị Bồ Tát khi lên đến địa thứ bẩy vẫn còn có 
dấu vết của tâm lý, nhưng ở địa thứ tám thì có trạng thái vô hình tướng, tức không có nỗ 
lực có ý thức. Chính nhờ trí tuệ mà vô tướng và diệu trang nghiêm được thể chứng. Phật 
tử chân thuần nên luôn nhớ rằng, tạt bao nhiêu tượng không là vấn để, vấn để là chúng 
ta tu hành như thế nào ngay trong kiếp này. Người Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng 
sùng bái tượng Phật để tỏ lòng kính trọng đối với những gì mà tượng đó tiêu biểu, chứ 
không kính trọng bức tượng —To make an Image; the first one made of the Buddha 1s 
attributed to Udayana, king of Kausambi, a contemporary of Sakyamuni, who 1s said to 
have made an Iimage of the Buddha after his nirvana, in sandalwood, 5 feet high. People 
believe that when they make a statue of the Buddha, In the next lives they will have a 


4660 


clear vision, they wIll not be born in the evil places, they will always be born in a noble 
and good family, they will be very wealthy, and they wIll be able to revere the Triple 
Jewel, and so on. In fact, according tot the Buddha, sincere Buddhists need no semblance 
or appearance. Before reaching the stage of Bodhisattvahood known as loy, a 
Bodhisattva enters Into the realm of no-shadows. A Bodhisattva on going up to the 
seventh stage, a Bodhisattva still has a trace of mindfulness, but at the eighth the state of 
Iimagelessness or no conscious strivings obtains. It Is by means of Prajna that the 
Imagelessness and the supernatural glory are realized. Sincere Buddhists should always 
remembser that the number of statues we make doesn't matter, it does matter how we 
cultivate to Iimprove ourselves 1n this very life. Sincere Buddhists should always 
remember that worshipping the Iimage of the Buddha to pay respect to what the Image 
stand for, not to worship the Image 1(self. 


(Lỗ bái tượng Ngài Địa Tạng Bồ Tá—Worshipping the image oƑ Earth-Store 
Bodhisattva 

(A) Tổng quan về Lễ bái tượng Ngài Địa Tạng Bồ Tát—An overview dgƒ Worshipping the 
ti mage 0ƒ Earth-Store Bodhisattra 
Người Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng sùng bái tượng Phật để tỏ lòng kính trọng 
đối với những gì mà tượng đó tiêu biểu, chứ không kính trọng bức tượng: Sincere 
Buddhists should always remember that worshipping the Iimage of the Buddha to pay 
respect to what the Image stand for, not to worship the Image 1tself. 


(B) Chỉ Tiết về Lễ bái tượng Ngài Địa Tạng Bồ Tát— Details oƒ Worshipping the tmage 0ƒ 
Earth-Store Bodhisattva 

(B-1)Bảy điều lợi ích cho những ai lễ bái tôn tượng ngài Địa Tạng Bồ Tát—Seven benefits for 
those who bow to the image oƒ Earth Store Bodhisatfva: Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát, 
Phẩm 13, Đức Phật bảo ngài Hư Không Tạng Bồ Tát: “Như có hàng trời, rồng, quỷ thần 
ở hiện tại và vị lai nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, đảnh lễ hình tượng của 
ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe các sự về bổn nguyện tu hành của ngài Địa Tạng Bồ 
Tát mà ngợi khen chiêm lễ, thời sẽ đặng bẩy điều lợi ích sau đây”-—According to the 
Earth Store Bodhisattva Sutra, Chapter I3, the Buddha told Empty Space Treasure 
Bodhisattva! If gods, dragons, or spIrifs of the present or future hear Earth Store”s name, 
bow to his Image, or merely hear of his past vows, deeds, and practices, and then praise 
him and gaze at and worship him, they will benefit in seven ways: 

1) Mau chứng bậc Thánh: They will quickly reach the Sages” ground. 

2) Nghiệp ác tiêu diệt: Therr evil karma wIll be eradicated. 

3) Chư Phật đến ủng hộ: All the Buddhas will protect and be near them. 

4) Không thối thất Bồ Đề: They will not retreat from Bodhi. 

5) Bổn lực được tăng trưởng: Their inherent powers will increase. 

6)_ Việc đời trước đều rõ biết: They will know their past lives. 

7) Rốt ráo thành Phật: They will ulmately realize Buddhahood. 


(B-2)Mười Lợi Ích Cho Những Ai Tô Vẽ Hay Tạc Tượng Thờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát—Ten 
kinds oƒ benefits for those who sculpf or paimt an image öƒ Earth Store Bodhisafttva, either 


Ù 
2) 
3) 


4) 


5) 
6) 


? 
8) 
3) 


4661 


in gold, silver, copper, or iron: Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Phẩm thứ Mười 
Một, ngài Kiên Lao Địa Thần bạch cùng Đức Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn! Con xem 
xét chúng sanh ở hiện tại nay và về vị lai sau nầy, nơi chỗ sạch sẽ ở phương nam trong 
cuộc đất của mình ở, dùng đất đá tre gỗ mà dựng cất cái khám cái thất. Trong đó có thể 
họa vẽ, cho đến dùng vàng , bạc, đồng, sắt đúc nắn hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, đốt 
hương cúng dường, chiêm lễ ngợi khen, thời chỗ người đó ở được mười điểu lợi ích. 
Những gì là mười điểu?”—According to the Sutra of the Past Vows of Earth Store 
Bodhisattva, Chapter eleven, the Dharma Protection of an Earth Spirit, the Earth Spirit 
Firm and Stable spoke to the Buddha and said: “World Honored One! As I regard the 
living beings of the present and future, [ see those who make shrines of clay, stone, 
bamboo, or wood and set them on pure ground ¡n the southern part of their dwellings. 
They place within the shrines an Iimage of Earth Store Bodhisattva, either sculpted, 
paInted, or made of gold, silver, copper, or iron. They then burn Iincense, make offerings, 
behold, worship, and praise him. Such people will receive ten kinds of benefits. What are 
these ten?” 

Một là đất cát tốt mầu: First, their lands will be fertile. 

Hai là nhà cửa an ổn mãi mãi: Second, their families and homes will always be peaceful. 

Ba là người đã chết được sanh lên cõi trời: Third, their deceased ancestors will be born in 
the heavens. 

Bốn là những người hiện còn hưởng sự lợi ích: Fourth, those still alive will have benefit 
and will have their lifespan Increased. 

Năm là cầu chỉ cũng toại ý cả: Fifth, they will obtain what they want. 

Sáu là không có tai họa về nước và lửa: Sixth, they will not encounter the disasters of 
water and fire. 

Bảy là trừ sạch việc hư hao: Seventh, they will avoid unforeseen calamities. 

Tám là dứt hẳn ác mộng: Eighth, their nightmares will cease. 

Chín là khi ra lúc vào có thần theo hộ vệ: Ninth, they will be protected by spirits during 
their comings and goings. 


10) Mười là thường gặp bậc Thánh Nhơn: Tenth, they will encounter many causes of 


Sagehood. 


(B-3)Hai mươi tám điều lợi cho những ai lễ bái tượng Ngài Địa Tạng Bồ Tát— Twenty-eight 


benefits for worshipping the image oƒ Earth-Store Bodhisatva: Theo Kinh Địa Tạng Bồ 
Tát, Phẩm 13, Đức Phật bảo ngài Hư Không Tạng Bồ Tát: “Lắng nghe! Lắng nghe cho 
kỹ! Ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho. Trong đời sau, người thiện nam cùng thiện nữ 
nào thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bổ Tát và nghe kinh nầy, cho đến đọc tụng, 
dùng hương hoa, đổ ăn món uống, y phục, vật báu mà bố thí cúng dường ngợi khen 
chiêm lễ thời kẻ ấy được hai mươi tám điều lợi ích như sau đây——According to the Earth 
Store Bodhisattva Sutra, Chapter 13, the Buddha told Empty Space Treasure Bodhisattva: 
“Listen attentively! Listen attentively! I shall enumerate them and describe them to you. 
If there are good men or women in the future who see Earth Store Bodhisattva”s Image, 
or who hear this sutra or read or recite it; who use Incense, flowers, food and drink, 
clothing, or gems as offerings; or If they praise , øgaze upon, and worship him, they will 
benefit in twenty-eight ways: 


4662 


I) Các hàng trời rổng thường hộ niệm: Gods and dragons will be mindful of them and 
protect them. 

2) Quả lành càng ngày càng thêm lớn: The fruits of their goodness will increase daily. 

3) Chứa nhóm nhân vô thượng của các bậc Thánh: They will accumulate superior causes of 
Sagehood. 

4)_ Mãi không còn thối thất đạo Bồ Đề: They will not retreat from Bodhi. 

5)_ Đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ: Their food and drink will be abundant. 

6)_ Những bệnh tật không đến được nơi thân: Epidemics will not touch them. 

7)_ Khỏi những tai nạn về lửa và nước: They will not encounter disasters of fire and water. 

8) Không bị hại bởi nạn trộm cướp: They will not have any difficulties with thieves or 
armed robbers. 

9) Người khác thấy đến liền sanh lòng cung kính: They will be respected by all who see 
them. 

10) Các hàng quỷ thần theo hộ trì: They will be aided by ghosts and spirits. 

11) Đời sau thân nữ sẽ chuyển thành thân nam: Women will be reborn as men. 

12) Đời sau sẽ làm con gái hàng Vương Giả, Đại Thần: If born as women, they will be 
daughters of kings and ministers. 

13) Thân tướng xinh đẹp: They will have handsome features. 

14) Phần nhiều được sanh về cõi trời: They will often be born ¡in the heavens. 

15) Hoặc làm bậc vua chúa: They may be emperors or kings. 

16) Có trí sáng biết rõ việc trong những đời trước: They will know their past lives. 

17) Có mong cầu chi cũng đều được toại ý: They will attain whatever they seek. 

18) Quyến thuộc an vui: Their families will be happy. 

19) Các tai vạ bất ngờ đều dứt sạch: All disasters will be eradicated. 

20) Các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn: They will eternally be apart from bad karmic paths. 

21) Đi đến đầu cũng đều không bị sự trở ngại: They will always arrive at their destination. 

22) Đêm nằm chiêm bao an Ổn vui vẻ: At night their dreams will be peaceful and happy. 

23) Những người thân tộc đã chết có tội thời được khỏi khổ: Their deceased ancestors will 
leave suffering behind. 

24) Nếu về đời trước có phước thời được thọ sanh về cõi vui sướng: And they will receive the 
blessings from theIr past lives to aid their rebirth. 

25) Các bậc Thánh ngợi khen: They will be praised by the sages. 

26) Căn tánh lanh lợi thông minh: They will be intelligent and they wIll have sharp faculties. 

27) Giàu lòng từ mẫn: They will have magnanimous, kind and sympathetic (compassionate) 
hearts. 

28) Rốt ráo thành Phật: They will ulimately realize Buddhahood. 


(B-3) Lục Cúng Cụ 
Six arficles ƒor worship 


⁄ 4 ` .À ⁄ ¬< ⁄ ⁄ ` L:À ^ ^ ˆ` c2 ^ 
Sáu món dành trong việc cúng kiến hay sáu món mà Thiền Lâm dâng để cúng Phật. 


4663 


(U_ Theo Phật Giáo Đại Thừa—According to The Mahayana Buddhism: 


Ù 


2) 


3) 


4) 


3) 


6) 


Hoa—Flowers: Người ta tin rằng quả báo của cúng dường Phật bằng bông hoa là trong 
tương lai sẽ có được hình tướng toàn vẹn và đẹp đẽ. Tuy nhiên, Phật tử thuần thành 
không nên hy vọng cúng dường bông hoa để được hình tướng toàn vẹn và đẹp đếẽ, vì làm 
như vậy là tự mình nuôi dưỡng lòng tham. Nên nhớ rằng một khi công đức đầy đủ thì 
thân thể sẽ tự nhiên hình tướng toàn vẹn và đẹp đẽ đẹp đẽ thôi—It 1s believed that the 
reward for offering flowers to the Buddha 1s that you wIll have perfect features and be 
very beautiful in the next life. However, sincere Buddhists should not make offerings of 
flowers to the Buddha with the hope of gaining handsome features In the future, for that 
wIll nurture your greed. Remember, when your merit and virtue are sufficienf, your yOur 
feature will be naturally beautiful. 

Lư hương—A censer: Người ta tin rằng quả báo của cúng dường Phật bằng hương nhang 
là trong tương lai sẽ có một thân thể thơm tho. Tuy nhiên, Phật tử thuần thành không nên 
hy vọng cúng dường hương nhang để được thân thể thơm tho, vì làm như vậy là tự mình 
nuôi dưỡng lòng tham. Nên nhớ rằng một khi công đức đầy đủ thì thân thể sẽ tự nhiên 
thơm tho vậy thôi —It 1s believed that the reward for offering incense to the Buddha 1s 
that in the future your body will be fragrant. However, sincere Buddhists should not make 
offerings of incense to the Buddha with the hope of gaining a fragrant body, for that will 
nurture your greed. Remember, when your merit and virtue are sufficient, your body will 
be naturally frageant. 

Nến (Đèn)—Lamp or candles: Người ta tin rằng nếu bạn cúng dường đèn lên Đức Phật 
thì đời sau bạn sẽ có một nhãn quang trong sáng. Bạn sẽ có khả năng thấy những cái mà 
người khác không thể thấy được——It is believed that ¡f you make offerings of lamps to the 
Buddha, you will have a clear vision In your next life. You will be able to see things other 
people cannot see. 

Nước—Water: Người ta tin rằng nếu bạn cúng dường nước lên Đức Phật thì đời sau bạn 
sẽ có một cái tâm thanh lương trong sáng. Bạn sẽ có khẩ năng biết những cái mà người 
khác không thể biết được—It is believed that if you make offerings of water to the 
Buddha, you wIll have a cool and clear mind in your next life. You will be able to know 
things other people cannot know. 

Quả (Trái cây)—Fruits: Bạn nên cúng dường trái cây lên Đức Phật với tâm nguyện rằng 
mình sẽ cố gắng chỉ thọ dụng trái cây và rau quả trong cuộc sống hằng ngày mà thôi— 
You should offer fruits to the Buddha with the vow that you wIll try to keep your datÌy 
điet on fruits and vegetables only. 

Trà—Tea: Trà được dùng như một thói quen trong các buổi lễ cúng vong ở các tự viện— 
Used as habit of offerings to the spIr1fs in monasferIes. 


(H) Theo Trung Anh Phật Học Từ Điển của Giáo Sư Soothill— According to The Dictionary 


Ũ 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


0ƒ Chinese Budhist Terms cormposed by Professor Soothill: 
Hoa: Flowers. 

Hương (đồ bôi): Unguents. 

Nước: Water. 

Nhang: Incense. 

Thức ăn: Food. 

Đèn: Lipht. 


4664 


(B-4) Duyên Nhật 
Day on which a parficular Buddha or 
Bodhisattva is worshipped 


(D Tổng quan về Duyên Nhật—An overview oƒ Day on which a particular Buddha or 
Bodhisatfva is worshipped: Ngày có duyên với cõi Ta Bà của mỗi Đức Phật hay Bồ 
Tát The day of the month on which a particular Buddha or Bodhisattva 1s worshipped, 
he 1s being In special charge of mundane affairs on that day (lunar calendar). 


(II) Chỉ tiết về Duyên Nhật— Details oƒ Day on which a particular Buddha or Bodhisattva ¡s 
worshipped: 
I)_ Định Quang Phật: Ngày mồng một trong tháng——Dhyana-Light Buddha on the first day of 


the month. 
2) Nhiên Đăng Phật: Ngày mồng hai trong tháng—Dipankara Buddha on the second day of 
the month. 


3) Đa Bảo Phật: Ngày mồng ba trong tháng—Prabhutaratna on the third day of the month. 
4) A Súc Bệ Phật: Ngày mồng bốn trong tháng—Aksobhya Buddha on the fourth day of the 





month. 
5) Di Lặc Bồ Tát: Ngày mồng năm trong tháng —Maitreya Bodhisattva on the fifth of the 
month. 


6) _ Nhị Vạn Đăng Phật: Ngày mồng sáu trong tháng—Twenty Thousand-Lamp Buddha on 
the sixth day of the month. 

7) Tam Vạn Đăng Phật: Ngày mồng bảy trong tháng —Thirty Thousand-Lamp Buddha on 
the seventh day of the month. 

8) Dược Sư Phật: Ngày mồng tám trong tháng—Bhaisajyaraja-Samudgata Buddha on the 
eighth day of the month. 

9) Đại Thông Trí Thắng Phật: Ngày môổng chín trong tháng—Mahabhijna-Inanabhibhu 
Buddha on the ninth day of the month. 

10) Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật: Ngày mồng mười trong tháng——Candra-Surya-Pradipa 
Buddha on the tenth day of the month. 

11) Hoan Hỷ Phật: Ngày mười một trong tháng—Delightful Buddha on the eleventh day of 
the month. 

12) Nan Thắng Phật: Ngày mười hai trong tháng——Unconquerable Buddha on the twelfth day 
of the month. 

13) Hư Không Tạng Bồ Tát: Ngày mười ba trong tháng——Akasagarbha Bodhisattva 
(Bodhisattva of Space) on the thirteenth day of the month. 

14) Phổ Hiền Bồ Tát: Ngày mười bốn trong tháng —Samantabhadra Bodhisattva on the 
fourteenth day of the month. 

15) A Di Đà Phật: Ngày rằm trong tháng——Amitabha Buddha on the fifteenth of the month. 

16) Đà La Ni Bồ Tát: Ngày mười sáu trong tháng—Dharani Bodhisattva on the sixteenth of 
the month. 


4665 


17)Long Thọ Bồ Tát: Ngày mười bẩy trong tháng —Nagarjuna Bodhisattva on the 
seventeenth of the month. 

18) Quán Thế Âm Bổ Tát: Ngày mười tám trong tháng—Kuan-Yin or Avalokitesvara 
Bodhisattva on the eighteenth of the month. 

19) Nhật Quang Bồ Tát: Ngày mười chín trong tháng —The Sun-Light Bodhisattva on the 
nineteenth of the month. 

20) Nguyệt Quang Bồ Tát: Ngày hai mươi trong tháng——The Moon-Light Bodhisattva on the 
twentieth of the month. 

21) Vô Tận Ý Bồ Tát: Ngày hai mươi mốt trong tháng—Infinite Resolve Bodhisattva on the 
twenty-first day of the month. 

22) Thí Vô Úy Bồ Tát: Ngày hai mươi hai trong tháng——Abhayandada Bodhisattva on the 
twenty-second day of the month. 

23) Đắc Đại Thế Chí Bổ Tát: Ngày hai mươi ba trong tháng——Mahasthamaprapta 
Bodhisattva on the twenty-third day of the month. 

24) Địa Tạng Bồ Tát: Ngày hai mươi bốn trong tháng—Earth-Store Bodhisattva on the 
twenty-fourth of the month. 

25) Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát: Ngày hai mươi lăm trong tháng——Manjusri Bodhisattva on the 
twenty-fifth of the month. 

26) Dược Thượng Bồ Tát: Ngày hai mươi sáu trong tháng—Supreme Bhaisajyaraja- 
samudgafta Bodhisattva on the twenty-sixth day of the month. 

27) Lư Già Na Phật: Ngày hai mươi bảy trong tháng—Vairocana Buddha on the twenty- 
seventh day of the month (same as In #28). 

28) Đại Nhật Như Lai: Ngày hai mươi tám trong tháng —Varrocana Buddha on the twenty- 
eiphth of the month (same as In #27). 

29) Dược Vương Bồ Tát: Ngày hai mươi chín trong tháng —Bhaisajyaja-samudgata 
Bodhisattva on the twenty-ninth day of the month. 

30) Thích Ca Mâu Ni Phật: Ngày ba mươi trong tháng——Sakyamuni Buddha on the thirtieth of 
the month. 


(B-5) Những cách Thờ Cúng của Ngoại Đạo 
Heretical Methods oƒ Worship 


(D Bái Hỏa Giáo— Fire-worship: Đạo thờ lửa là một tôn giáo cổ đại của Ba Tư, có lẽ đã 
góp phần trong việc làm phát khởi học thuyết Bồ Tát ở Ấn Độ, vì nó cung cấp một số lớn 
thần thoại và đạo Do Thái. Những vị thần Fravashis và Amesa-spentas có sự giống nhau 
nào đó đối với chư Bồ Tát. Sáu vị thần Amesa-spentas, những tổng thiên thần bất tử, 
thánh thiện và lợi ích, kết hợp với Ahura-Mazdah, là sự trừu tượng hóa nhân cách và 
những vị Bổ Tát chính trong đạo Phật cũng được nhân cách hóa từ Trí Tuệ, Từ Bi, và 
Dũng Cảm... Đạo thờ lửa đã ảnh hưởng đến sự phát triển Phật giáo trực tiếp hơn qua 
phong tục thờ lửa, được du nhập vào Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch. Đạo 
thờ lửa cũng được để cập trong Trường Bộ Kinh và bị chỉ trích trong Túc Sanh Truyện. 
Nhiều hồng danh quen thuộc trong Phật giáo Đại Thừa đã gợi lên những ý nghĩa của việc 


4666 


thờ thần lửa như Vô Lượng Quang (Phật A Di Đà), Nhật Quang (Tỳ Lô Giá Na)... Có lẽ 
họ đã thành lập một hệ thống có tổ chức những người thờ lửa dựa trên căn bản của đạo 
thờ lửa và những nghi lễ thờ lửa ở trong Ấn Độ thời cổ đại. Những thần thoại mặt trời 
cũng đã ảnh hưởng nhiều trong Phật giáo và nhiều Bồ tát cũng được gán cho những 
thuộc tính của mặt trời —Fire-worship or Zoroastrianism is a religion of ancient Persia, 
may also have contributed to the rise of the Bodhisattva doctrine in India, because 1t 
supplied a great deal of mythology to Judaism. Its Fravashis and Amesa-spentas bear a 
certain assemblance to the Bodhisattvas. The six amesa-spentas In Persian mythology, 
1immcrtal, holy or beneficent ones, who are assoclated with Ahura-Mazdah, are 
personiied abstractions, and most Bodhisatvas in Buddhism are also really 
personificatons of Wisdom, Love, or Courage... Zoroastrianism ¡nfluenced the 
development of Buddhism more directly through the cult of sun-worship, which was 
introduced into India ¡in the third century B.C. Sun-worship 1s referred to in the Digha- 
NÑikaya, and 1s ridiculed In the Jataka-stories. Many familiar names of the Mahayana are 
sugegestive of sun-worshIp, 1.e., Amitabha (Measureless Light), Vatrocana (the Brilliant 
One). It is probably that they established an organized sect of sun-worshippers on the 
basis of Zoroastrianism and the ancient Indian domestic rites of sun-worship. The solar 
myth penetrated deep Into every phase of Buddhism, and many Bodhisattvas were 
endowed with solar attributes. 


(II) Lễ Bái Xương Sườn— Worship oƒ the Ribs: Thờ Xương Sườn, đây là một tục lệ thờ cúng 
rất phổ thông tại các xứ Trung Á thời cổ đại. Theo Giáo Sư Soothill trong Trung Anh 
Phật Học Từ Điển, Hiếp Tôn Giả (thời Đường bên Trung Quốc gọi Ngài Parsva là Hiếp 
Tôn Giả) là vị Tổ thứ mười của Ấn Độ, là thầy của Tổ Mã Minh, người đã thệ nguyện 
không nằm cho đến khi nào thấu triệt chơn lý trong Tam Tạng Kinh Điển. Trong ba năm, 
Ngài đã cắt đứt mọi dục vọng trong Dục giới, sắc giới, và Vô sắc giới, đạt được lục thông 
và Bát Ba La Mật. Ngài thị tịch khoảng năm 36 trước Tây Lịch—The custom of 
“Worship of the Ribs”, this 1s one of the most popular customs 1n Central Asian countries 
In ancient times. According to Professor Soothill in The Dictionary of Chinese-English 
Buddhist Terms, Parsva was the tenth patriarch, the master of Avaghosa, previously a 
Brahman of Gandhara, who took a vow tfo not lie down until he had mastered the meaning 
of the Tripitaka, cut off all desire in the realms of sense, form, and non-form, and 
obfained the six supernatural powers and the eight paramitas. This he accomplished after 
three years. He died around 36 B.C.. 


(HI)Lục Phương Lễ Bái— Worship in the Six Directions: Cultivation in six directions—Hành 
trì sáu phương—Theo Kinh Thi Ca La Việt, tín đồ đạo Bà La Môn mỗi sáng thường hay 
tắm rữa sạch sẽ rồi lễ lạy sáu phương, để cầu sanh về cõi sướng một cách mù quáng. Họ 
nghĩ rằng thần linh sáu phương sẽ rước họ về các cõi vui sướng nào đó. Đức Phật đã 
nhân đó thuyết kinh Lễ Lục Phương cho họ. Theo Đức Phật, chúng ta nên nghĩ như vầy— 
According to the Sagalaka Sutra, the brahman morning act of bathing and paying homage 
In the six directions; observing the “well-born” do this blindly. They believed that gods 
from these six directions will welcome them to certain paradises. The Buddha 1s said to 


Ù 
2) 
3) 
4) 
5) 


6) 


4667 


have given the discourse In the Worship In the Six Directions Sutra. The Buddha 
reminded us to think about the six directions as follows: 

Phương Đông cần được hiểu là cha mẹ: The East denotes mother and father. 

Phương Nam cần được hiểu là sư trưởng: The South denotes teachers. 

Phương Tây cần được hiểu là vợ con: The West denotes wife and children. 

Phương Bắc cần được hiểu là bạn bè: The North denotes friends and companions. 

Phương Dưới cần được hiểu là tôi tớ, lao công: The nadir denotes servants and 
workpeople. 

Phương Trên cần được hiểu là Sa Môn, Bà La Môn: The Zenith denotes ascetics and 
Brahmins. 


(IV)Đa thần giáo— Pantheism: Chủ nghĩa thờ đa thần. Đạo Phật không là hình thức của chủ 


nghĩa đa thần vì nó không có khái niệm về thần thánh hay thượng đế, nó cũng không cho 
rằng thượng đế sáng tạo vạn hữu—The worship of all gods of different creeds. Buddhism 
1s not a form of pantheism, for 1t lacks the duality of thought implied in the God-concept 
and that which the God creates. 


(V) Nhất Thần Giáo—One-God Religions: Tín ngưỡng thờ một vị Thần Linh—Có nhiều 


người tin rằng chỉ có một vị thần linh tối thượng là người duy nhất sanh ra trời, đất, và 
vạn vật. Theo họ thì vũ trụ trước đây là một khoảng mênh mông mù mịt. Nhờ quyển 
phép của Đức Chúa Trời mà trong bảy ngày đã tạo thành mặt trời, mặt trăng, tinh tú, đất, 
nước, sông, cây cối, người và vật. Vào ngày thứ bẩy, Ngài lấy chút đất hà hơi thành ra 
ông A Đam, đồng thời lấy chút đất khác cùng một miếng xương sườn rồi hà hơi vào 
thành ra bà Ê Và. Hai người ấy lấy nhau và sống như vợ chồng trong Vườn Địa Đàng. 
Sau vì phạm tội ăn trái cấm trong vườn nên cả hai bị đày xuống cõi trần làm thủ y tổ loài 
người. Từ đó con cháu loài người đều bị bó buộc trong tội tổ tông truyền. Theo giáo lý 
nhất thần giáo thì ai biết tôn trọng, kính thờ, và vâng lời Thượng Đế sẽ được lên Thiên 
Đàng đời đời sống hạnh phúc; trái lại sẽ bị đọa xuống địa ngục—Some people believe 
that there exists an Almighty God who 1s the only creator of the universe and sentient 
beings. According to them, It is said that the universe at the start was a dark and immense 
expanse. God with His supernatural powers and magic created within seven days the sun, 
moOn, sfars, earth, water, mounfains, vegetation, man, and animals. On the seventh day of 
creation, God breathed into the dust of the earth to create Adam. He also created Eve by 
breathing Into some dust mixed with the rib of Adam. They were told to dwell in the 
Garden of Eden as husband and wife. But after they had eaten the forbidden fruit of the 
Tree of Knowledge of Good and Evil, they were evicted from the Garden and 
condemned to live on earth as originators of mankind. From that time, mankind had to 
suffer from the original sin. According to the One-God Religions` doctrine, whoever 
knows how to respect, venerate and obey God wIll be saved to live happlly in Heaven 
forever; those who do not w1ll be banished Into Hell. 


(VI)Tôn thờ linh vật— Fetishism: Bái Vật giáo (những người chủ trương lễ lạy vật thần hay 


vật thờ)—Người nguyên thủy tin rằng những thần linh cư ngụ, hoặc tạm thời hoặc vĩnh 
viễn, bên trong các sự vật vật lý. Chỗ cư ngụ này có thể là một vật vô tri như một tảng 


4668 


đá, một bộ lông chim, một dụng cụ hay có thể là một cái cây lớn, một con thú hay con 
chim, hay ngay cả một con người. Họ xem những thứ này che chở cho họ, cho gia đình 
họ, xóm làng khỏi bị tai họa và họ tôn thờ những thứ này một cách tận tụy. Theo quan 
điểm Phật giáo, việc tôn thờ một con vật, một cái cây, hay một đồ vật vô tri như thế thiệt 
là kỳ quặc. Người ta không nên tôn thờ và cầu nguyện gì ở những thứ ấy, mà phải nên 
đưa chúng vào những tiện ích hằng ngày cho đời sống để làm gia tăng sự lợi lạc cho 
mình. Thí dụ như mặt trời là một vật cần thiết tuyệt đối cho sự hiện hữu của con người, 
nhưng người Phật tử nên luôn nhớ rằng mặt trời chỉ là một vật, chứ không phải là một vị 
thần. Trong tương lai, khi kiến thức của con người tiến xa hơn nữa so với ngày nay, thì sẽ 
có cơ may con người sẽ tạo ra một thứ thay thế cho mặt trời. Mặt trăng cũng thế, chỉ là 
một sự vật, dù ngày xưa nó đã từng được tôn thờ như một vị thần. Nhưng giờ đây phi 
thuyền không gian có người lái đã nhiều lần đáp xuống mặt trăng. Sự thám hiểm mặt 
trăng lên đến tột điểm sẽ được đem áp dụng thực tiễn vào đời sống của con người. Cũng 
như vậy, sông, biển, núi non chỉ là những sự vật mà con người nên đem kiến thức của 
mình nhằm đem những năng lượng của chúng làm giàu cho đời sống của mình. Thú vật 
và cây cỏ cũng lại cũng như vậy —Primitive man believed that the spirits that dwelt 
withn physical things either temporarlly or permanently. This abode might be a 
nonliving thing, such as a stone, a feather, or an Iimplemernt, or it might be a great tree, an 
animal or bird, or even a human being. They regarded these things as protecting them, 
therr families, and their villages from harm, and they worship them earnestly (p.329) 
According to Buddhist point of view, it 1s odd to worship such an animail, plant or 
nonliving thing and to pray to 1t. Such things should not be worshiped and prayed to but 
should be freely put to practical use by people for the promotion of their happiness. For 
example, the sun 1s an absolute necessity for men”s existence, but Buddhists should 
always remember that the sun 1s only a thing, not a god. When in the future human 
knowledge has advanced much further than at present, there 1s a fair chance for his being 
able to produce a substitute for the sun. The moon 1s a mere thing, too, although 1t was 
worshiped as a god In anclent time, but now manned spacecrafts have landed several 
times on the moon. This lunar exploration wIll culminate in practical application of 1s 
findings to human life. In the same mamner, rivers, seas, and mounfains are nothing but 
things whose power should be put to practical use by human knowledge to enrich human 
life. The same can be said of the varlous animals and plants. 


(VII) Thái Độ của Phật tử tại gia và chư Tăng Ni đối với Thần Thánh Ngoại Đạo— 
Attitudes 0ƒ Laypeople and Monks and Nuns fowards Gods gƒ other religions: Theo 
truyền thống Phật giáo, Phật tử tại gia có thể không lễ bái thần thánh ngoại đạo; Tăng Ni 
không lễ bái vua chúa hay cha mẹ (thường thì vị ấy đã lễ lạy cha mẹ lần cuối cùng trước 
khi xuất gia) —According to Buddhist tradition, lay people may not pay homage to the 
gods of other religIons; monks and nuns may not pay homage to kings or parents (usually 
they pay homage to their parents the last time before leaving home). 


4669 


CHƯƠNG MỘT TRĂM NĂM MƯƠI BA 
CHAPTER ONE HUNDRED FIFTY-THREE 


Thừa và Ngũ Thừa 
Vehicles and Five Vehicles 


(A) Thừa— Vehicles 
(A-1) Tổng quan và Ý Nghĩa của “Thừa ”—Overview and Meanings oƒ “ Vehicles ” 


(A-2) Phân Loại “Thừa ”— Categories 0ƒ “Vehicles ” 

(I_ Nhất Thừa— Ekayana (skt). 

(A) Tổng quan về Nhất Thừa—An overview oƒ “Ekayana”. 

(B) Nhất Thừa và Đại Thừa— Ekayana and Mahayana: 

(C) Nhất Thừa và Tam Thừa— Ekayana and Triyana: 

(D) Phương cách thể chứng con đường của Nhất Thừa. 

(H) Nhị Thừa— Two vehicles. 

(HI)Tam Thừa— Three vehicles. 

(A) Tam Thừa trong Kinh Pháp Hoa— Three vehicles in the Lotus Sufra. 

(B) Tam thừa trong Phật giáo— Three principle schools oƒ Buddhism: 

(C) Ba Thừa chính trong Phật giáo Tây Tạng, hay truyễền thống Mật tông— Three main 
yehicles oƒ Tibetan Buddhism, or Tanmtric tradiHion: 

(IV)Tứ Thừa— Four vehicles: Tứ Thặng. 

(A) Theo Kinh Pháp Hoa—According to the Lofus Sufra. 

(B) Theo Kinh Pháp Bảo Đàn— According to the Dharma Jewel Platform Sutra. 

(V) Ngũ Thừa— Five Vehicles: See Ngũ Thừa in Chapter T53 (B) 


(B) Ngũ Thừa— Five Vehicles 

(I)_ Tổng quan về Ngũ Thừa—An overview oƒ the Five Vehicles 

(HI)Ngũ Thừa theo quan điểm Tiểu Thừa— The Five Vehicles according to the Hinayana's 
poimf öoƒ view 

(HI)Ngũ Thừa theo quan điểm Tiểu Thừa— The Five Vehicles according to the Hinayana's 
poimf öoƒ view 

(IV)Ngũ Thừa theo quan điểm Mật Giáo— The Five Vehicles according to the Esoteric CÌt's 
pOoim† oƒ view 





4670 


Œ) 


4671 


(A) Thừa 
Vehicles 


(A-1) Tổng quan và Ý Nghĩa của “Thừa ” 
Overview and Meanings 0ƒ “Vehicles ” 


Thừa hay Thặng là phương tiện tiến thủ trong tiến trình phát triển tâm linh. Khái niệm 
đã được triển khai từ Phật giáo Nguyên Thủy. Cổ xe mà người tu tập du hành trong suốt 
tiến trình tiến đến giác ngộ. Thừa là con đường đi đến giải thoát, trong đó chứa đựng một 
hệ thống giáo lý và sự tu tập đặc biệt. Giáo lý nhà Phật có công năng đưa người ta từ bờ 
sinh tử bên nầy sang bờ Niết Bàn bên kia đã được so sánh với cỗ xe (thừa) chuyên chở 
ngay từ thời đầu của Phật Giáo. Chữ “Thừa” ở đây tiêu biểu cho phương tiện chuyên chở 
và đưa chúng sanh đến giác ngộ. Đây chỉ là những phương tiện mà Phật đặt ra để tùy căn 
cơ mà giáo hóa chúng sanh —Vehicle or means of progress used for spiritual 
development. The concept already developed In the Hinayana Buddhism. The vehicle on 
which the cultivator (pratitioner) travels on the way to enlightenment. Yana or vehicle 1s 
a path to salvation, which encompasses a particular system of doctrines and practices. The 
Buddhist doctrine that carriles one from this side of birth-and-death to the other side of 
Nirvana has been compared to a vehicle of conveyance since the early days of Buddhism. 
The word “Vehicle” symbolizes carryinng and transporting sentient beings tO 
enlightenment. Three Yanas are only expedient means that Buddha had taught based on 
the capacity of his disciples or hearers. 


(A-2) Phân Loại “Thừa ” 
Categories 0ƒ “Vehicles ” 


Nhất Thừa— Ekayana (skf: One Yana—The One Vehicle or Vehicle of oneness—The 
one Buddha-Yana. 


(A) Tổng quan về Nhất Thừa—An overview øƒ “Ekayana”: Nhứt Thừa hay Phật thừa 


(Buddhayana). Cỗ xe duy nhất của đạo Phật, học thuyết duy nhất có thể đưa tới chỗ đạt 
được giác ngộ cao nhất và Phật tánh Ý tưởng được tìm thấy trong những kinh điển Đại 
Thừa, như kinh Liên Hoa, trong đó có 3 điểm tới gần giải thoát tin tưởng trong kinh văn 
Đại Thừa đã được Đức Phật thuyết giảng, Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, và Bồ Tát 
thừa, tất cả đều hội tụ vào Phật Thừa. Đây đích thực là y như Bồ Tát Thừa, lên đến cực 
điểm là Phật quả. Hai thừa khác chỉ là giáo pháp phương tiện giảng dạy cho những người 
e sợ hay không thích thú với Bổ Tát Đạo mà thôi—One vehicle or Buddhayana; the one 
teaching that leads to supreme enlightenment and the attainment of Buddhahood. An idea 
found In a number of Mahayana texts, such as the Lotus Sutra, which holds that the three 
approaches to liberation believe in Mahayana literature to have been taught by the 
Buddha, the hearer vehicle (sravakayana), the solitary realizer vehicle (pratyeka-buddha- 


4672 


yana), and the Bodhisattva vehicle (Bodhisattvayana), all converge Into the one Buddha 
vehicle (Buddhayana). This 1s really the same as the Bodhisattva vehicle, which 
culminates in Buddhahood. The other two vehicles are said to be merely expedient 
teachings for those who would initially be afraid of or uninterested In the path of the 
Bodhisattva. 


(B) Nhất Thừa và Đại Thừa— Ekayana and Mahayana: 


Ù 


2) 


Đại Thừa và Nhất Thừa được dùng đồng nghĩa với nhau trong tất cả kinh điển Đại Thừa. 
Cái ý niệm xem giáo lý của Đức Phật là một phương tiện chuyên chở đã nảy ra từ ý 
niệm vượt thoát qua dòng luân hồi sanh tử để đạt đến bến bờ Niết Bàn bên kia. Trong 
Kinh Lăng Già, khi Mahamati hỏi Đức Phật tại sao Ngài lại thuyết giảng Nhất Thừa, Đức 
Phật nói: “Không có cái chân lý đại tịch diệt nào được đạt bởi hàng Thanh Văn hay 
Duyên Giác do tự chính họ; do đó, Ta không thuyết giảng cho họ về Thừa của nhất thể. 
Sự giải thoát của họ chỉ có thể được hình thành nhờ sự dẫn dắt, khai thị, dạy dỗ và điều 
khiển của Như Lai; sự giải thoát ấy không xãy ra do một mình họ. Họ chưa thể tự làm 
cho họ thoát khỏi sự trở ngại của tri thức và sự vận hành của tập khí; họ chưa thể chứng 
cái chân lý rằng không có tự tính trong mọi sự vật, cũng chưa đạt đến cái chết biến hóa 
không thể quan niệm được (bất khả tư nghì biến dị tử). Vì lý do nầy nên Ta chỉ thuyết 
giảng Nhất Thừa cho hàng Thanh Văn, khi cái tập khí tệ hại của họ được tẩy sạch, khi họ 
thấy suốt bản chất của tất cả các sự vật vốn không có tự tính, và khi họ giác tính khỏi cái 
kết quả gây mê đắm của tam ma địa phát xuất từ tập khí tệ hại, thì họ vượt khỏi trạng 
thái của các vô lậu. Kho họ tỉnh giác như thế, họ sẽ tự cung cấp cho mình những thức ăn 
tinh thần trên cùng một bình diện vượt khỏi trạng thái của các vô lậu mà bấy lâu nay họ 
vẫn trụ ở đấy.”—The One Vehicle. Mahayana and Ekayana are used synonymously in all 
the Mahayana texts. The Iidea of considering the Buddhaˆs teaching as an instrument of 
conveyance was doubtless sugsgested by that of crossing the stteam of Samsara and 
reaching the other side of Nirvana. In the Lankavatara Sutra, when Mahamati asked the 
Buddha the reason why He dịd not speak of the Vehicle of Oneness, the Buddha said: 
“There 1s no truth of Parinirvana to be realized by the Sravakas and Pratyeka-buddhas all 
by themselves; therefore, I[ do not preach them the Vehicle of Oneness. TheIr 
emancipation 1s made possible only by means of the Tathagata”s guidance, discretion, 
discipline, and direction; it does not take place by them alone. They have not yet made 
themselves free from the hindrance of knowledge (Jneyavarana) and the working of 
memory; they have not yet realized the truth that there 1s no self-substance in anything, 
nor have they attained the inconceivable transformation-death (acintyaparinamacyut)). 
For these reasons I do not preach the Vehicle of Oneness. [ will only preach the Ekayana 
to the Sravakas when their evil habit of memory 1s all purgated, when they have an 
Insight Into the nature of all things that have no self-substance, and when they are 
awakened from the Intoxicating result of Samadhi which comes from the evil habit of 
memory, they rise from the state of non-outflowings. When they are thus awakened, they 
will supply themselves with al the moral provisions on a plane which surpasses the state 
Of non-outflowings where they have hitherto remained.” 

Đức Phật thường được so sánh với một đại lương y có thể chữa lành mọi thứ bệnh bằng 
cách chữa trị tính diệu. Theo y học, cũng cùng một nguyên tắc độc nhất, nhưng ở trong 
tay của một bác sĩ giàu kinh nghiệm thì có nhiềusự áp dụng khác nhau. Giáo lý của Đức 


4673 


Phật không thay đổi theo thời gian và không gian, có một sự ứng dụng phổ quát; nhưng vì 
người thọ nhận khác nhau về tâm tính, học tập và di truyền nên họ hiểu giáo lý theo 
những cách khác nhau và nhờ đó mà mỗi người được chữa lành căn bệnh tinh thần riêng 
của mình. Đây là một nguyên lý có thể áp dụng một cách phổ quát và vô cùng, được gọi 
là “Nhất Thừa,” hay “Đại Thừa.” Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật dạy: “Giáo lý của Ta 
không bị phân chia, nó vẫn luôn luôn là một và vẫn là nó, nhưng do bởi các ham muốn 
và khả năng của chúng sanh vốn khác nhau đến vô cùng, nên cũng có thể biến đổi đến 
vô cùng. Chỉ có một Thừa mà thôi, và Bát Chánh Đạo luôn nhắc nhở như vậy.”—The 
Buddha 1s often compared to a great physician who can cure every sort of Illness by 
skilful treatment. As far as the sclence of medicine goes, there 1s Just one principle 
which, however, in the hands of an experienced doctor finds a variety of applications. 
The Teaching of the Buddha does not vary In time and space, 1t has a universal 
application; but as 1s reciplents differ In disposition and trainng and heredity they 
variously understand 1t and are thereby cured each of his own spiritual illness. This one 
pmnciple universally and infinitely applicable 1s known as “One Vehicle” or “Great 
Vehicle.” In the Lankavatara Sutra, the Buddha taught: “My teaching Is not divided, 1t 
remains always one and the same, but because of the desires and faculties of beings that 
are Infintely varled, It is capable also of infinmte variation. There 1s One Vehicle only, 
and refreshing 1s the Eightfold Path of Righteousness.” 


(C) Nhất Thừa và Tam Thừa— Ekayana and Triyana: 


Ù 


2) 


Ngoài Nhất Thừa, Nhị Thừa, các kinh điển Đại Thừa còn nói đến Tam Thừa, gồm Thanh 
Văn, Duyên Giác, và Bồ Tát. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng Nhất Thừa kỳ thật 
chẳng dính dáng gì đến số “Thừa,” vì “Eka” có nghĩa là “một,” và trong trường hợp nầy 
nó có nghĩa là “Nhất Thể,” và “Ekayana” chỉ cái học thuyết dạy về sự nhất thể của các 
sự vật, qua đó tất cả chúng sanh kể cả Tiểu Thừa hay Đại Thừa đều được cứu khỏi sự 
ràng buộc của hiện hữu: Besides this Ekayana and Dviyana, the Mahayana sutras 
genrally speaks of Triyana, which consists of the Sravakayana, Pratyeka-buddha-yana, 
and Bodhisattvayana. But we must remember that the Ekayana has really nothing to do 
with the number of yanas though “eka” means “one.” Eka In this case rather means 
“oneness,” and “Ekayana” 1s the designation of the doctrine teaching the transcendental 
oneness of things, by which all beings including the Hinayanists and Mahayanists are 
saved from the bondage of exIstence. 

Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật nói: “Ta thuyết giảng Tam Thừa, Nhị Thừa, Nhất Thừa 
và Vô Thừa, nhưng tất cả các thừa ấy đều nhằm cho phầm phu, kẻ sơ trí, và cho những 
kẻ mê đắm trong sự thọ hưởng sự tịch tịnh. Cánh cửa của chân lý tối hậu thì vượt khỏi cái 
nhị biên của tri thức. Hễ khi nào tâm còn sinh khởi thì những thừa nầy không thể nào bỏ 
đi được. Khi tâm kinh nghiệm sự đột biến thì sẽ không có xe mà cũng không có người lái 
xe.”—lIn the Lankavatara Sutra, the Buddha said: “I preach the Triple Vehicle, the One 
Vehicle, and NÑo-Vehicle, but they are all meant for the 1gnorant, the little witted, and for 
the wise who are addicted to the enJoyment of quietude. The gate of the ultimate truth 1s 
beyond the dualism of cognition. Às long as mind evolves, these vehicles canot be done 
away with; when 1t experlences a revulsion (paravritti), there 1s neither vehicle nor driver 


(D) Phương cách thể chứng con đường của Nhất Thừa— The way to realize the path oƒ the 


Ekayana: Ekayanavabodha (skt)—The realization of the One Vehicle—Chứng Ngộ Nhất 


4614 


Thừa—Cách để thể chứng con đường của Nhất Thừa là hiểu rằng quá trình của nhận 
thức là do bởi phân biệt; khi sự phân biệt nầy không còn xãy ra nữa, và khi người ta trú 
trong cái như như của các sự vật thì có sự thể chứng cái Nhất Thừa của Nhất Thể. Thừa 
nây chưa được ai thể chứng bao giờ, chưa được thể chứng bởi hàng Thanh Văn, Duyên 
Giác, hay Bà La Môn, ngoại trừ chính Đức Phật —The way to realize the path of the 
Ekayana 1s to understand that the process of perception 1s due to discrimination; when this 
discrimination no longer takes place, and when one abides in the suchness of things, there 
1s the realization of the Vehicle of Oneness. This Vehicle has never been realized by 
anybody, not by the Sravakas, not by the Pratyeka-buddhas, nor by the Brahmans, except 
by the Buddha himself. 





(H) Nhị Thừa— Two vehicles: Dviyana (skt——Hai thừa đưa chúng sanh đến cứu cánh—Two 


Ù 


2) 


3) 


vehicles conveying to the final goal. 

Nhị Thừa ở đây ý nói Đại và Tiểu thừa, hai thừa đưa chúng sanh đến đích cuối cùng— 
The two vehicles here means Mahayana and Hinayana, the two vehicles conveying to the 
final goal—See Tiểu Thừa và Đại Thừa ¡n Chapter 123. 

Hai trong bốn cỗ xe lớn trong Phật giáo, đó là Thanh Văn và Duyên Giác (hai thừa còn 
lại cũng là tối thượng thừa Bồ Tát và Phật). Theo Phật giáo Đại Thừa thì Nhị Thừa bao 
gồm Thanh Văn và Duyên Giác. Nhị thừa tạo thành Phật giáo Nguyên thủy hay Nam 
Tông: The first two of the four bịg vehicles in Buddhism, which are namely: Sravakas 
(Sravakahood) and Pratyeka-buddhas (Pratyekabuddhahood). The other two are supreme 
vehicles of Bodhisattvas and Buddhas. According to the Mahayana, the two vehicles are 
those of the Sravaskas and Pratyeka-Buddhas. Together they constitute what is called 
Theravada or Southern Buddhism—See Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát in Chapters 
170, 171, and 172. 

Tam Nhất Nhị Thừa—Có ba hàng nhị thừa trước khi Phật thuyết Kinh Pháp Hoa là Thanh 
Văn, Duyên Giác và Bồ Tát, khi tới hội Pháp Hoa thì tất cả đều đã được thành thục để đi 
vào Nhứt Thừa. Theo Kinh Pháp Hoa thì hai thừa Thanh Văn và Duyên Giác cũng thành 
Phật (Nhị thừa tác Phật) —According to the Lotus Sutra, Sravakas (thanh văn) and 
Pratyekas also become Buddhas. The “wo Vehicles” of “Three” and “One,” the three 
being the pre-Lotus ideas of Sravaka, Pratyeka and Bodhisattva, the one being the 
doctrine of the Lotus Sutra which combined all three In one. 





(HI)Tam Thừa— Three vehicles: Triyana (skQ——The Triyana—Three Yanas—Ba cỗ xe được 


Đức Phật dạy nhằm giúp chúng sanh vượt thoát cõi Ta Bà——Three vehicles that taught by 
the Buddha which help sentient beings to cross samsara. 


(A) Tam Thừa trong Kinh Pháp Hoa—Three vehicles im the Lotus Sufra: Theo Kinh Pháp 


Hoa, có ba cỗ xe đưa chúng sanh vượt thoát Ta Bà để qua bờ giác ngộ là Thanh Văn 
Thừa, Duyên Giác Thừa, và Bồ Tát Thừa. Chữ “Thừa” ở đây tiêu biểu cho phương tiện 
chuyên chở và đưa chúng sanh đến giác ngộ. Đây chỉ là những phương tiện mà Phật đặt 
ra để tùy căn cơ mà giáo hóa chúng sanh. Kỳ thật chỉ có một thừa duy nhất, đó là Phật 
Thừa hay cỗ xe đưa đến quả vị Phật mà thôi—According to the Lotus Sutra, there are 
three Vehicles, or conveyances, or three divisions of Buddha's Teachings, which carry 
living beings across samsara or mortality (births-and-deaths). They are Hearer-Yana, 


Ù 


2) 


3) 


4675 


Pratyeka-Buddha-Yana, and Bodhisattva-Yana. The word “Vehicle” symbolizes carryIng 
and transporting sentient beings to enlightenment. Three Yanas are only expedient means 
that Buddha had taught based on the capacity of his disciples or hearers. In reality, there 
1s only one veheicle, that 1s the Buddha-vehicle or the vehicle that leads to the 
Buddhahood: 

Thanh văn Thừa (Tiểu Thừa-Hinayana)—Sravakayana (skt): Nghe pháp rồi tu và tự mình 
giác ngộ. Thanh văn thông hiểu, thực hành, và dựa vào một cách đứng đắn pháp Tứ Diệu 
Đế mà tu hành để trở thành một vị A La Hán (Phật ví Thanh Văn Thừa như cổ xe dê hay 
dương xa). Có người gọi Thanh Văn Thừa là Tiểu Thừa hay cỗ xe nhỏ vì hàng Thanh 
Văn chỉ tu hành tự ngộ, chứ không giúp người khác giác ngộ —The Sravakayana or 
Theravada. Sravaka (hearer or obedient disciple), that of enlightened for self (the 
obJective Is personal salvation). Sravaka who understands, practices, and relies on the 
Four Noble Truths (philosophies) to become an Arhat. Some people call Hearer-Yana a 
“Lesser Vehicle” because Hearers cultivate to enliphten themselves, not to help others 
enlighten—See Chapter 170. 

Bích Chi Phật thừa (Trung thừa-Madhyamayana)—Pratyekabuddhayana (sk): Duyên 
Giác Thừa—Duyên Giác là vị thông hiểu, thực hành và dựa vào một cách đúng đắn 
thuyết quán Thập Nhị Nhân Duyên để tu hành thành Bích Chi Phật (Phật ví Duyên Giác 
Thừa như cổ xe nai hay lộc xa). Có người gọi Duyên Giác Thừa là Tiểu Thừa vì hàng 
Duyên Giác chỉ tự tu tự ngộ chớ không giúp người giác ngộ—Pratyeka-buddha, that of 
enlightened for self (the obJective 1s personal salvation) Pratyekabuddha who rightly 
understands, practices and relies on the theory of dependent origination (the twelvefold 
chain of cause and effect) to become a Pratyekabuddha. Some people call Pratyeka- 
Buddha a “Lesser Vehicle” because Pratyeka-buddhas cultivate to enlighten themselves, 
not to help others enliphten—See Chapter 171. 

Bồ Tát Thừa (Đại Thừa-Mahayana)—Bodhisattvayana or Mahayana (skt): Một vị Bồ 
Tát, sau vô lượng kiếp hy sinh cứu độ chúng sanh mới tiến vào đại giác và quả vị Phật. 
Một vị Bồ Tát vào đời hành đạo theo Lục Ba La Mật (Phật ví Bồ Tát Thừa như cổ xe 
trâu hay ngưu xa). Bồ Tát Thừa còn được gọi là Đại Thừa hay cỗ xe lớn vì Bồ Tát tu 
hành trước tiên là tự ngộ, rồi sau đó giúp tha nhân giác ngộ. Dù gì đi nữa, thật là quan 
trọng cho Phật tử thuần thành tu tập Đại Thừa, nhưng không khi dễ những vị tu tập theo 
Tiểu Thừa vì mục tiêu tối hậu của người con Phật là giác ngộ và giải thoát, chứ không 
phải là phân biệt Tiểu hay Đại Thừa—A Bodhisattva, leading after countless ages of 
self-sacrifice in saving others and progressive enlightenment to ultimate Buddhahood. A 
Bodhisattva relies on the six paramitas (the six accomplishments). Bodhisattva-Yana 1s 
also called Mahayana, which means “Greater Vehicle” because Bodhisattvas cultivate 
first to enliphten self, and then enlighten others. Despite this, 1t 1s Important for sincere 
Buddhists who practice Mahayana Buddhism not to look down on those who practice 
Hinayana Buddhism since the ultimate goal of every Buddhist 1s to reach enlightenment, 
not to distinguish between Hinayana and Mahayana—See Chapter 172. 








(B) Tam thừa trong Phật giáo— Three principle schools oƒ Buddhism: 


Ù 
2) 
3) 


Tiểu Thừa—Hinayana: See Tiểu Thừa in Chapter 123. 
Trung Thừa—Madhyamayana: Middle vehicle—See Trung Thừa in Chapter 123. 
Đại Thừa—Mahayana: Mahayana—See Đại Thừa In Chapter 123. 


4676 


(C) Ba Thừa chính trong Phật giáo Tây Tạng, hay truyễền thống Mật tông— Three main 


Ũ 
2) 
3) 


yehicles 0ƒ Tibetan Buddhism, or Tanfric tradition: 
Tiểu Thừa—Hinayana: See Tiểu Thừa in Chapter 123. 
Đại thừa—Mahayana: See Đại thừa In Chapter 123. 
Kim Cang thừa——Vajrayana: VajJrayana In Chapter 1243. 


(IV)Tứ Thừa— Four vehicles: Tứ Thặng. 
(A) Theo Kinh Pháp Hoa—According to the Lotfus Sufra: Trong Kinh Pháp Hoa, Phật có nói 


l) 
2) 
3) 
4 


đến bốn cổ xe—The four vehicles which the Buddha mentioned in the Lotus Sutra. 
Xe Dê: The goat cart. 

Xe Hưu: The deer cart. 

Xe Trâu: The Ox cart. 

Đại Bạch Ngưu: Great White Bullock cart. 


(B) Theo Kinh Pháp Bảo Đàn—According to the Dharma Jewel Platform Suira: Theo Kinh 


l) 


2) 


3) 


4) 


Pháp Bảo Đàn, Phẩm thứ Bảy, một hôm Sư Trí Thường hỏi Tổ rằng: “Phật nói pháp ba 
thừa, lại nói Tối thượng thừa, đệ tử chưa hiểu, mong ngài chỉ dạy.” Tổ bảo: “Ông xem 
nơi bản tâm mình, chớ có chấp tướng bên ngoài. Pháp không có bốn thừa, tâm người tự 
có những sai biệt.” Tổ nói thêm: “Thừa là nghĩa hành, không phải ở miệng tranh, ông 
phải tự tu chớ có hỏi tôi, trong tất cả thời, tự tánh tự như.”-—According to the Dharma 
Jewel Platform Sutra, Chapter Seventh, one day Chih-Chang asked the Master, “The 
Buddha taught the dharma of the three vehicles and also the Supreme Vehicle. Your 
disciple has not yet understood that and would like to be Instructed.” The Master said, 
“Contemplate only your own original mind and do not be attached to the marks of 
external dharmas. The Dharma doesn”t have four vehicles; 1t 1s people”s minds that 
differ.” The Master added: “Vehicles are methods of practice, not subJects for debate. 
Cultivate on your own and do not ask me, for at all times your own self-nature 1s Itself 
“thus.” 

Tiểu Thừa—Small vehicle: Thấy nghe tụng đọc ấy là Tiểu thừa—Cultivating by seeing, 
hearing, and reciting 1s the small vehicle—See Chapter 123. 

Trung Thừa—Middle vehicle: Ngộ pháp hiểu nghĩa ấy là Trung thừa—Cultivating by 
awakening to the Dharma and understanding the meaning 1s the middle vehicle—See 
Chapter 123. 

Đại Thừa—Great vehicle: Y pháp tu hành ấy là Đại thừa—Cultivating in accord with 
Dharma 1s the great vehicle—See Chapter 123. 

Tối Thượng Thừa—§upreme Vehicle: Muôn pháp trọn thông, muôn pháp đầy đủ, tất cả 
không nhiễm, lìa các pháp tướng, một cũng không được gọi là Tối thượng thừa—To 
penetrate the ten thousand dharmas entirely and completely while remaining without 
defilement, and to sever attachment to the marks of all the dharmas with nothing 
whatsoever gained In return: that 1s the Supreme Vehicle—See Chapter 123. 


(V) Ngũ Thừa— Five Vehicles: See Ngũ Thừa in Chapter 153 (B) 


4677 


(B) Ngũ Thừa 
Five Vehicles 


(ID Tổng quan về Ngũ Thừa—An overview oƒ the Five Vehicles: Ngũ Thừa là năm cỗ xe có 


thể đưa người tới quả vị Phật (giáo pháp của Phật từ cạn đến sâu chia ra năm trình độ, 
hành giả chỉ cần y theo mỗi giáo pháp thực hành, đều có thể đạt được thành quả tốt 
đẹp)—The five vehicles conveying to the karma-reward which differs according to the 
vehicle. They are summed up as. 


(I)Ngũ Thừa theo quan điểm Đại Thừa— The Five Vehicles according to the Mahayana?s 


Ù 


2) 


3) 


4) 


5) 


poimnf 0ƒ view: 

Nhân thừa: Narayana (skt)—Tái sanh vào nhân gian hay cõi người nhờ tu trì ngũ giới 
(hữu tình quan Phật Giáo lấy loài người làm trọng tâm. Con người có thể làm lành mà 
cũng có thể làm ác, làm ác thì bị sa đọa trong ba đường dữ như địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh; làm lành thì được sanh lên các đường lành như nhơn và thiên, A La Hán, Bích Chi 
Phật, vân vân)—Rebirth among men conveyed by observing the five commandments 
(Panca-veramani)—See Chapter 167. 

Thiên thừa: Devayana (skt)—Tái sanh vào cõi trời nhờ tu trì thập thiện —Rebirth among 
the devas by observing the ten forms of good actlons or ten commandments (Dasa- 
kusala}—See Chapter 169. 

Thanh văn: Arava-kayanam (skt—Tái sanh vào quả vị Thanh Văn nhờ tu trì pháp Tứ 
Diệu Đế—Rebirth among the sravakas by observing the four noble truths (Catvari-arya- 
satyani)—See Chapter 170. 

Duyên giác: Pratyeka-Buddhayanam (skt——Tái sanh vào Duyên Giác nhờ tu trì thập nhị 
nhân duyên mà chứng quả Bích Chi Phật—Rebirth among pratyeka-Buddhas and 
Bodhisattvas by observing the twelve nidanas (Dvadasanga-pratiyasamutpada)—See 
Chapter 171. 

Bồ Tát: Bodhisattva-yanam (skt)—Nhờ tu trì lục độ Ba La Mật mà đạt đến quả vị Bồ Tát 
và cuối cùng đạt được quả vị Phậ—Among the Buddhas and bodhisattvas by the six 
paramitas (Sdaparamita)—See Chapter 172. 


(HI)Ngũ Thừa theo quan điểm Tiểu Thừa— The Five Vehicles according to the Hinayana”s 


D 
2) 
3) 
4) 
5) 


poimnf 0ƒ view: 

Phật: Buddha—See Chapter I. 

Thanh Văn: Sravakas—See Chapter 170. 

Duyên Giác: Pratyeka-buddhas—See Chapter 171. 

Chư Thiên cõi trời Phạm Thiên: The gods of the brahma-heavens—See Chapter 169. 
Chúng sanh trong cõi dục giới: Those of desire realm—See Chapters 163, 164, 165, 166, 
167, and 169. 


4678 


(IV)Ngũ Thừa theo quan điểm Mật Giáo— The Five Vehicles according to the Esofteric 
Culf°s poïnt 0ƒ view: 

I1) Nhân, tương ứng với đất: Men, corresponding with earth. 

2) Thiên, tương ứng với nước: Devas, corresponding with water. 

3) Thanh Văn, tương ứng với lửa: Sravakas, corresponding with fire. 

4) Duyên giác, tương ứng với gió: Pratyeka-buddhas, corresponding with wind. 

5) Bồ Tát, tương ứng với hư không: Bodhisattvas, corresponding with the “void.” 


Phật Ngôn: 


Không vị tình thiên hạ, cũng không vị tình một người nào, người trí không làm bất cứ điều gì 
sai quấy: không nên cầu con trai, sự giàu có, vương quốc bằng việc sai quấy; không nên cầu 
mong thành công của mình bằng những phương tiện bất chánh. Được vậy mới thật là người 
đạo đức, trí tuệ và ngay thẳng—Neither for the sake of oneself, nor for the sake of another, a 
wise man does nothing wrong; he desires not son, wealth, or kingdom by doing wrong; he 
seeks his own success not by unJust means, then he 1s good, wise and righteous (Kinh Pháp 
Cú —The Dammapada Sutta 84). 


Người nào thường chính tâm tu tập các phép giác chi, xa lìa tánh cố chấp, rời bỏ tâm nhiễm 
ái, diệt hết mọi phiền não để trở nên sáng suốt, thì sẽ giải thoát và chứng đắc Niết bàn ngay 
trong đời hiện tạ —Those whose minds are well-trained and well-perfected In the seven 
factors of enlightenment, who give up of grasping, abandon defiled minds, and eradicate all 
afflictions. They are shinning ones and have completely liberated and attained Nirvana even 
1n this world (Kinh Pháp Cú—The Dammapada Sutta 89). 


Những vị A-la-hán không chất chứa tài sản, biết rõ mục đích sự ăn uống, tự tại đi trong cảnh 
giới “không, vô tướng, giải thoát” như chim bay giữa hư không—Arhats for whom there is 
no accumulation, who reflect well over thetr food, who have perceived void, signless and 
deliverance, and theIr path 1s like that of birds in the air which cannot be traced (Kinh Pháp 
Cú —The Dammapada Sutta 92). 


Những vị A-la-hán, dứt sạch các hoặc lậu, không tham đắm uống ăn, tự tại đi trong cảnh giới 
“không, vô tướng, giải thoát” như chim bay giữa hư không—Arhats whose afflictions are 
destroyed, who are not attached to food, who have perceived void, signless and deliverance, 
and their path 1s like that of birds in the air which cannot be traced (Kinh Pháp Cú —The 
Dammapada Sutta 93). 


Những vị A-la-hán ý nghiệp thường vắng lặng, ngữ nghiệp hành nghiệp thường vắng lặng, lại 
có chánh trí giải thoát, nên được an ổn luôn—Those Arhats whose mind ¡is calm, whose 
speech and deed are calm. They have also obtained right knowing, they have thus become 
quiet men (Kinh Pháp Cú——The Dammapada Sutta 96). 


nạn C0 CA Ji), co 


k“ — 
¬ CC 


¬ — 
G3) 


14. 
15: 
16. 


17. 


18. 


19. 
20. 
21. 
22 
2: 
24. 
Chi 
26. 
21s 
28. 
29. 
30. 
31. 
ch 
33. 


4679 


REFERENCES 


Phật Học Phổ Thông, Thích Thiện Hoa: 1958 (3 volumes). 

Phật Học Từ Điển, Đoàn Trung Còn: 1963 (2 volumes). 

Từ Điển Phật Học Việt Nam, Thích Minh Châu: 1991. 

Duy Thức Học, Thích Thiện Hoa: 1958. 

Suramgama Sutra, Minh Tâm Lê Đình Thám: 1961. 

The Flower Ornament Scripture, Shambhala: 1987. 

Buddhist Dictionary, Nyanatiloka and Nyanapomika: Revised 1980. 

A Popular Dictionary of Buddhism, Christmas Humphreys: London 1984. 
The Shambhala Dictionary of Buddhism and Zen: 1991. 


. The Seekerˆs Glossary: Buddhism: 1998. 
. The Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion, Ingrid Fisher-Schreiber: 


1994 


. Dictionary of Philosophy, Dagobert D. Runes: 1981. 
.A Dictionary of Chinese Buddhist Terms, William Edward Soothil & LewIs 


Hodous: 1934. 

World Religions, LewIs M. Hopfe: 1982. 

The Buddha and His Teachinss, Narada: 1973. 

The Connected Discourses of the Buddha, translated from Pali by Bhikkhu Bodhi, 
2000. 

The Long Discourses of the Buddha, translated from the Pali by Maurice Walshe, 
1987. 

The Middle Length Discourses of the Buddha, translated from the Pali by Bhikkhu 
Nanamoli, edited and revised by Bhikkhu Bodhi, 1995. 

The Spectrum Of Buddhism, Mahathera Piyadassi, 1991. 

Essays In Zen Buddhism, Daisetz Teitaro Suzuki, 1949. 

Zen Art For Meditation, Stewart W. Holmes & Chimyo Horioka, 1973. 

Gems Of Buddhism Wisdom, Most Venerable Dr. K. Sri Dhammananda, 1983. 
Kinh Trường Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991. 

Kinh Trung Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992. 

Kinh Tương Ưng Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993. 

Kinh Tăng Chi Bộ, Viện Nghiên Cứu Phât Học Việt Nam: 1996. 

Kinh Tạp A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993. 

Kinh Trung A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992. 

Kinh Trường A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991. 

Trường Bộ Kinh, Hòa Thượng Thích Minh Châu: 1991. 

Luận Đại Trí Độ, dịch giả Hòa Thượng Thích Trung Quán: 1990. 

Jataka (Stories Of The Buddhaˆs Former Births), Prof. E.B. Cowell: Delhi 1990. 
Kinh Đại Bát Niết Bàn, dịch giả Hòa Thượng Thích Trí Tịnh: 1990. 


34. 
35: 
36. 
1h 


38. 


39. 
40. 
41. 
42. 
43. 


44. 
45. 
46. 
41. 
48. 


49. 
50. 
BIP 
32 
53. 
54. 
55. 
56. 
S: 
58. 
ng. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
G7. 
68. 
69. 


4680 


Zenˆs Chinese Heritage, Andy Ferguson: 2000. 

Việt Nam Phật Giáo Sử Luận, Nguyễn Lang: 1977. 

Thiển Sư Trung Hoa, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1995. 

Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiền Tâm: 
1950. 

The Path of Purification, Pali Text by Bhadantacariya Buddhaghosa, translated by 
Bhikkhu Nanamol: 1956. 

The books of The Discipline (Vinaya PItaka), translated by L.B. Horner: 1997. 
Luật Nghi Khất Sĩ, Tổ Sư Minh Đăng Quang: 1950. 

Luật Tứ Phần Giới Bổn Như Thích, dịch giả Hòa Thượng Thích Hành Trụ: 1950. 
Sa Di Luật Giải, dịch giả Hòa Thượng Thích Hành Trụ: 1950. 

Luật Sa Di Thường Hàng (Luật Căn Bản Của Người Xuất Gia), dịch giả Thích 
Thiện Thông, Thích Đồng Bổn, Thích Nhựt Chiêu: 1995. 

Niệm Phật Thập Yếu, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1950. 

Tỳ Ni Hương Nhũ, dịch giả Thích Thiện Chơn: 1997. 

Giới Đàn Tăng, Hòa Thượng Thích Thiện Hòa: 1968. 

Giới Đàn NI, T.T. Thích Minh Phát: 1988. 

Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Lược Ký, dịch giả Tỳ Kheo Ni Huyễn Huệ: 
1996. 

'What Buddhists Believe, Most Venerable Dr. K. Sri Dhammananda: 1987. 

A Comprehensive Manual of Abhidharma, Bhikkhu Bodhi: 1993. 

What The Buddha Taught, Walpola Rahula: 1959. 

The Story of Buddha, Jonathan Landaw: 1978. 

Religions of The Wolrd, LewIs M. Hopfe: 1963. 

Thiền Sư Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1972. 

The Holy Teaching Of Vimalakrrtil, Robert A.F. Thurman: 1976. 

In This Very Life, Sayadaw U Pandita: 1921. 

The Essentials of Buddhist Philosophy, Junjiro Takakusu, 1947. 

The Essence of Buddhism, Daisetz Teitaro Suzukl, 1947. 

The Vimalakirti NÑirdesa Sutra, translated by Charles Luk, 1972. 

Chơn Lý, Tôn Sư Minh Đăng Quang, 1946. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Hòa Thượng Thích Từ Quang, 1948. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Tâm Minh Lê Đình Thám, 1961. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Trí Độ và Tuệ Quang, 1964. 

Phật Lý Căn Bản, Hòa Thượng Thích Huyền Vi, 1973. 

Pháp Môn Tọa Thiển, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, 1960. 

Con Đường Thoát Khổ, W. Rahula, dịch giả Thích Nữ Trí Hải, 1958. 

Tịnh Độ Thập Nghi Luận, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1962. 

Tứ Thập Nhị Chương Kinh, Cư Sĩ Nguyễn Văn Hương, 1951. 

Đường Vào Ánh Sáng Đạo Phật, Tịnh Mặc, 1959. 


70. 
T1. 
“02 
ÉP 
74. 
vn 
76. 
. Mahayana Buddhism, Beatrice Lane Suzuki, 1969. 
78. 
79. 
80. 
61. 


T 


62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
G7. 
68. 
69. 
90. 


91. 
J5: 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 


4681 


Nhơn Quả, Nghiệp và Luân Hồi, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1960. 
The Method of Zen, Eugen Herrigel, 19ó0. 

Việt Nam Danh Lam Cổ Tự, Võ Văn Tường, 1992. 

The Three Pillars of Zen, Roshi Philip Kapleau, 1912. 

Vì Sao Tin Phật, K. Sri Dhammananda, dịch giả Thích Tâm Quang, 1998. 
Introduction To Tantra, Lama Thubten Yeshe, 1935. 

Buddha and Gospel of Buddhism, Ananda K. Coomaraswamy, 1974. 


Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, 1975. 

Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1997. 

Zen Buddhism and Psychoanalysis, D.T. Suzuki and Richard De Martino, 1960. 
Lá Thư Tịnh Độ, Đại Sư Ấn Quang, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 
1956. 

Liên Tông Thập Tam Tổ, Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 1956. 

Studies in The Lamkavatara Sutra, D.T. Suzuki, 1930. 

Buddhism Explained, Bhikkhu Khantipalo, 1973. 

Khảo Nghiệm Duy Thức Học, Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, 1987. 

Kinh Pháp Bảo Đàn, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992. 

Thư Gửi Người Học Phật, Thượng Tọa Thích Hải Quang, 1998. 

Buddhism: Its Essence and Development, Edward Conze, 1951. 

An Introduction To Zen Buddhism, D.T. Suzuki, 1934. 

The Tibetan Book Of The Dead, Guru Rinpoche according to Karma Lingpa, 
1975. 

Kinh Ưu Bà Tắc Giới, Sa Môn Thích Quảng Minh, 1957. 

Philosophy and Psychology in The Abhidharma, Herbert V. Guenther, 1957. 
SIxth Patriarchˆs Sutra, Tripitaka Master Hua, 1971. 

Thiên Luận, 3 vols, D.T. Suzuki, dịch giả Trúc Thiên, 1926. 

In This Very Life, Sayadaw U. Pandita, 1921. 

Twenty-FIive Hundred Years of Buddhism, P.V. Bapat, 1959. 

Phật Học Tĩnh Yếu, 3 vols., Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 1965. 

Phật Và Thánh Chúng, Cao Hữu Đính, 1936. 

Liberation In The Palm Of Your Hand, Pabongka Rinpoche, 1991. 


100.The Zen Doctrine of No Mind, D.T. Suzuki, 1949. 

101.The Tibetan Book of Living and Dying, Sogyal Rinpoche, 1992. 

102.Ân Đức Phật, Cư Sĩ Huỳnh Thanh Long, 1962. 

103.Insight Meditation, Joseph Goldstein, 1993. 

104.Đại Tạng Kinh Nhập Môn, Hán dịch Thích Hải Ấn và Thích Nguyện Quỷnh, 


Việt dịch Thích Viên Lý, 1999. 


105.The Experience of Insight, Joseph Goldstein, 1976. 
106.ItUs Easier Than You Think, Sylvia Boorstein, 1995. 


4682 


107.Journey Without Goal, Chogyam Trungpa, 1981. 

108.A Glossary of Buddhist Terms, A.C. March, 1937. 

109.Early Madhyamika In India and China, Richard H. Robinson, 1967. 

110.Hinayana and Mahayana, R. Kimura, 1927. 

IT1.The Elements of Zen, David Scott and Tony Doubleday, 1992. 

112.The Buddhist Catechism, Henry S. Olcott, 1903. 

113.Đạo Phật Với Con Người, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 1953. 

114.Kinh Phật Thuyết A Di Đà, Hán dịch Cưu Ma La Thập, Việt dịch Cư Sĩ Tuệ 
Nhuận, 1951. 

115.Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ, Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm, 1963. 

116.The Diamond Sutra and The Sutra Of Hui-Neng, A.F. Price and Wong Mou-Lam, 
1947. 

117.Gương Sáng Người Xưa, Hòa Thượng Thích Huyễn Vi, 1974. 

118.Wherever You Go, There You Are, Jon Kabat Z1mn, 1994. 

119.Zen In The Art Of Archery, Eugen Herrigel, 1953. 

120.Phật Giáo Thánh Điển, Cư Sĩ Thái Đạm Lư, Taiwan 1953. 

121.Phật Giáo Thánh Kinh, Cư 5ï Dương Tú Hạc, Taiwan 1962, Việt dịch Hòa 
Thượng Thích Trí Nghiêm, 1963. 

122.Phật Học Tinh Hoa, Nguyễn Duy Cần, 1964. 

123.Phật Pháp, Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Thiên Ân, Hòa Thượng Chơn 
Trí, Hòa Thượng Đức Tâm, 1964. 

124.Phật Giáo Cương Yếu, Việt dịch Sa Môn Hiển Chơn, 1929. 

125.Calm and Insight, Bhikkhu Khantipalo, 1961. 

126.Rebirth as Doctrine and Experlence, FrancIs Story, 1975. 

127.Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Phật, Tinh Vân Pháp Sư, Việt dịch Hạnh Cơ, 1994. 

128.Kinh Dược Sư, Hán dịch Huyền Trang, Việt dịch Hòa Thượng Thích Huyền 
Dung, 1949. 

129.Luận Bảo Vương Tam Muội, Sa Môn Diệu Hiệp, Việt dịch Minh Chánh. 

130.Kinh Pháp Bửu Đàn, Hòa Thượng Thích Từ Quang, 1942. 

131.Milinda Vấn Đạo và Kinh Na Tiên Tỳ Kheo, Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
1964. 

132.How To Get From Where You Are To Where You Want To Be, Cheri Huber, 
2000. 

133.Luận Thành Duy Thức, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, 1995. 

134.Kinh Địa Tạng, Hòa Thượng Thích Trí Thủ. 

135.Kim Cang Giảng Giải, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992. 

136.Kinh Pháp Bảo Đàn, Cư Sĩ Tô Quế, 1946. 

137.Kinh Pháp Bảo Đàn, Mai Hạnh Đức, 1956. 

138.Các Tông Phái Đạo Phật, Đoàn Trung Còn. 

139.Sự Tích Phật A Di Đà, 7 Vị Bồ Tát và 33 Vị Tổ Sư, Trần Nguyên Chẩn, 1950. 


4683 


140.Na Tiên Tỳ Kheo, Cao Hữu Đính, 1970. 

141.Pháp Môn Tịnh Độ Thù Thắng, Hòa Thượng Thích Hân Hiền, 1991. 

142.Tam Kinh Tịnh Độ, Hòa Thượng Thích Trí Thủ. 

143.The Life of Buddha, Edward J. Thomas, 1952. 

144.The Buddhaˆs Anclient Path, PIiyadassi Thera, 1964. 

145.The Land of Bliss, Luis O. Gomez,„ 1996. 

146.Buddhist Images of Human Perfection, Nathan Katz, India 1982. 

147.Buddhist Meditation, Edward Conze, 1956. 

148.Buddhist Sects In India, Nalinaksha Dutt, 1978. 

149.Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Việt dịch Hòa Thượng Thích Phước Hảo, 1990. 

150.Essential Tibetan Buddhism, Robert A.F. Thurman, 1995, 

151.Calming The Mind, Gen Lamrimpa, 1992. 

152.Pháp Bửu Đàn Kinh, Hòa Thượng Minh Trực, 1944. 

153.The Literature of The Personalists of Early Buddhism, Bhikkhu Thích Thiện 
Châu, English translator Sara Boin-Webb, 1996. 

154.The Essence of Buddhism, P. Lakshmi Narasu, Colombo 1907. 

155.Gems of Buddhist WIsdom, many authors, Kular kumpur, 1983. 

156.Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, 1951. 

157.Calming The Mind and Discerning The Real, Tsong-Kha-Pa, English Translator 
Alex Wayman, 1978. 

158.Seven Works of Vasubandhu, Stefan Anacker, Delhi 1984. 

159.Duy Thức Học, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1958. 

160.The Gospel Of Buddha, Paul Carus, 1961. 

161.The Conquest of Suffering, P.J. Saher, Delhi 1977. 

162.Bát Quan Trai Thập Giảng, Diễn Bồi Đại Sư, Việt dịch Thích Thiện Huệ, 1992. 

163.Linguistic Approach to Buddhism Thought, Genjun H. Sasaki, Delhi 1986. 

164.The Buddhist Outlook, 2 vols., FrancIs Story, Sri Lanka 1973. 

165.Buddhist Logic, 2 vols., Th. Stcherbatsky, 1962. 

166.K¡nh Tâm Địa Quán, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 1959. 

167.Kinh Phật Bản Hạnh Tập, Hòa Thượng Thích Trung Quán. 

168.Qui Nguyên Trực Chỉ, Đỗ Thiếu Lăng, Saigon 1961. 

169.Bản Đồ Tu Phật, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1958. 

170.Việt Nam Phật Giáo Sử Lược, Hòa Thượng Thích Mật Thể, 1943. 

171.Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp, Việt dịch Minh Thiền, 1972. 

172.Thiển Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1991. 

173.Kinh Viên Giác, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Saigon 1958. 

174.Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức, Hòa Thượng Thích Huyền Dung, 1949. 

175.Kinh Tam Bảo, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, 1970. 

176.Chư Kinh Tập Yếu, Hòa Thượng Thích Duy Lực, 1994. 

177.Lịch Sử Đức Phật Tổ, Thông Kham Medivongs. 


4684 


178.Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Hòa Thượng Bích Liên, Hòa Thượng Như Phước, Hòa 
Thượng Từ Quang, 1957. 

179.A Record of Buddhist Kingdoms, Fa-Hsien, English translator lames Legge, 
1965. 

180.Thập Độ, Tỳ Kheo Hộ Tông. 

181.Tăng Già Việt Nam, Hòa Thượng Thích Trí Quang, Phật Lịch 2515. 

182.A Comprehensive Manual Of Abhidharma, Bhikkhu Bodhi, Sri Lanka 1993. 

183.The Spectrum of Buddhism, Piyadassi, Sri Lanka 1991. 

184.Thắng Pháp Tập Yếu Luận, Hòa Thượng Thích Minh Châu. 

185.Vi Diệu Pháp Toát Yếu, Narada Maha Thera, 1972, Việt dịch Phạm Kim Khánh. 

186.NagarJunaˆs Philosophy, K. Venkata Ramanan, Delhi 1975. 

187.Kinh Pháp Bảo Đàn, Hòa Thượng Thích Mãn Giác, 1985. 

188.Buddhist Ethics, Hammalawa Saddhatissa, 1970. 

189.The Buddha Eye, Frederick Franck, 1982. 

190.The Dhammapada, Narada, 1963. 

191.In The Hope of Nibbana, Winston L. King, 1964. 

192.The Chinese Madhyama Agama and The Pali MaJjhima Nikaya, Bhikkhu Thích 
Minh Châu, India 1991. 

193.Skillful Means, Tarthang Tulku, 1978. 

194.Tài Liệu Nghiên Cứu Và Diễn Giảng, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1957. 

195.Phật Giáo, Tuệ Quang Nguyễn Đăng Long, 1964. 

196.The Vimalakirti Nirdesa Sutra, Charles Luk, 1972. 

197.Zen Philosophy, Zen Practice, Hòa Thượng Thích Thiên Ân, 1975. 

198.Kinh Bách Dụ, Việt dịch Thích Nữ Như Huyền, 1957. 

199.Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Việt dịch Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, 1956. 

200.Sakyamuni”s One Hundred Fables, Tetcheng Lioa, 1961. 

201.Tám Quyển Sách Quí, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1954. 

202.Huệ Quang Phật Học Đại Từ Điển, Ven. Thích Minh Cảnh Chủ Biên, 1994. 

203.Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, Zen Master Thích Nhất Hạnh, 1975. 

204.The Buddha and HiIs Dharma, Dr. B.R. Ambedkar, 1997. 

205.The Beginnings of Buddhism, Kogen Mizuno, 1980. 

206.A Concise History of Buddhism, Andrew SKilton, 1994. 

207.Pagodas, Gods and Spirits of Vietnam, Ann Helen Unger and Walter Unger, 
1997. 

208.Buddhism A to Z, Ronald B. Epstein, Ph.D., 2003. 

209.Buddhism, Clive Erricker, 1995. 

210.Buddhism, Ed. Manan Sharma, New Delhi, 2002. 

211.Essentials of Buddhism, Kogen Mizuno, Tokyo, 1972. 

212.Modern Buddhism, Alan & Jacqul James, 1987. 

213.The Questions of King Milinda, T.W. Rhys Davis, 1963. 


4685 


214.Kinh Mi Tiên Vấn Đáp, Hòa Thượng Giới Nghiêm Việt dịch, 2005. 

215.The Zen Teaching of Bodhidharma, translated by Red Pine 1987. 

216.The Pioneers of Buddhist Revival in India, D.C. Ahrr, New Delhi 1989. 

217.Zen Art For Meditation, Stewart W. Holmes and Chimyo Horioka, Tokyo, 1973. 

218.Introducing Buddhism, Kodo Matsunami, Tokyo 1965. 

219.A Buddhist Philosophy of Religion, Bhikkhu Nanajivako, 1992. 

220.A Manual of Abhidharma, Most Venerable Narada, Kuala Lumpur, 1956. 

221.A Manual of Buddhism, Most Venerable Narada, Kuala Lumpur, 1992. 

222.Rebirth and The Western Buddhist, Martn Wilson, Ven. Thịch Nguyên Tạng 
Việt dịch 2006. 

223.The Buddhist Handbook, John Snelling, 1991. 

224.Essential of Buddhism, Gnanarama, Singapore, 2000. 

225.Buddhism For Today, Nikkyo ÑIwano, 1976. 

226.An Index to the Lankavatara Sutra, Daisetz Teitaro Suzukl, London, 1934. 

227.5tudies in The Lankavatara Sutra, Daisetz Teitaro Suzukl, London, 1930. 

228.The Concept of Personality Revealed Through The Pancanikaya, Thích Chơn 
Thiện, New Delhi, 1996. 

229.Studies in Ch'an and Hua-Yen, Robert M. Gimello and Peter N. Gregory, 
Honolulu, 1983. 

230.The Sacred East, Scott Littleton, 1996. 

231.Buddha, Dr. Hermann Oldenberg, New Delhi, 1997. 

232.RaJagraha, Jugal Kishore Bauddh, New Delhi, 2005. 

233.How to Overcome Your Difficultes: Worry and Fear, Dhammananda, Ven. 
Nhuan Chau translated in 2005. 

234.Bodh Gaya, Shanti Swaroop Bauddh, New Delhi, 2005. 

235.The Great Buddhist Emperor of Asia, Ven. Dr. Medhankar, NÑagpur, India, 2000. 

236.Sarnath, Shanti Swaroop Bauddh, New Delhi, 2003. 

237.Buddhist Shrines in India, D.C. Ahir, New Delhi, 1986. 

238.Pryaers to the Medicine Buddha, composed by Geshe Norbu Phunsok, translated 
into Vietnamese by Sonam Nyima Chân Giác Bùi Xuân Lý in 2005. 

239.Walking with the Buddha, India Dept. of Tourism, Ñew Delhi, 2004. 

240.The Practice of Tranquility and Insight, Khenchen Thrangu, New York, 1993. 

241.Pen Portraits Ninety Three Eminent Disciples of the Buddha, C. de Saram, 
Singapore, 1966. 

242.History of Theravada Buddhism 1n South East Asia, Kanal Lal Hazra, New Dehili, 
1981. 

243.Đạo Phật Trong Đời Sống, 10 volumes, Thiện Phúc, USA, 1994. 

244.Đạo Phật An Lạc và Tỉnh Thức, Thiện Phúc, USA, 1996. 

245.Vietnamese-English Buddhist Dictionary, 6 volumes, Thiện Phúc, USA, 2005. 

246.Thiên Trúc Tiểu Du Ký, Thiện Phúc, USA, 2006. 


4686 


247.Thiển Sư, Thiện Phúc, USA, 2007. 

248.English-Vietnamese Buddhist Dictionary, 10 volumes, Thiện Phúc, USA, 2007. 

249.Loving and Dying, Bhiksu Visuddhacara, 1960. 

250.The Great Religlons by which Men Live, Floyd H. Ross & Tynette H¡IIs, 2000. 

251.Human Life and Problems, Dr. K. Sri Dhammananda, 1960. 

252.The Spectrum of Buddhism, Mahathera Piyadassi, 1991. 

253.Buddhist Thought in India, Edward Conze, 1962. 

254.The Buddhist Catechism, Henry Steel Olcott, 1861. 

255.The Buddha and His Teachings, Ernest K.S. Hunt, 1962. 

256.Phật Giáo và Triết Học Tây Phương, H.T. Thích Quảng Liên, 1996. 

257.Buddhism, William R. LaFleur, 1988. 

258.The Heart of Wisdom, Dr. C.T. Dorji, New Dehli, 2005. 

259.A Compendium of Chief Kagyu Master, Dr. C.T. Dorji, New Dehli, 2005. 

260.Talks on Dharma, Volumes [I to IX, Venerable Master Hsuan Hua, from 1958 to 
1980. 


